THIỆN PHÚC 


BUDDHIST 
DIC ITIONARY 


ENGLISH-VIETNAMESE 
ANH-VIET 


VOLUME V (L-N) 





TỔ ĐÌNH MINH ĐĂNG QUANG 
3010 W. HARVARD STREET 
SANTA ANA, CA 92704 USA 

TEL & FAX: (714) 437-9511 


2514 


Copyright © 2007 by Ngoc Tran. AlI rights reserved. 


No part of this work may be reproduced or transmifted In any form or by any means, 
elecromc or mechanical, Including photocopying and recording, or by any 
Information s(orage or retrieval system without the prior written permission of the 
author, except for the Inclusion of brief quotations. However, staff members of 
Vietnamese temples who want to reprint this work for the benefit of teaching of the 
Buddhadharma, please contact Minh Dang Quang Patriarchal Temple at (714) 895- 
1218. 


2515 


INTRODUCTION 


Mr. Ngoc Tran has assembled and defined In this dictlonary words and terms which are 
authentic and traceable to the orIginal canonical sources. He has spent almost two decades 
reading and studying voluminous Buddhist materlal and in writing this book. He has 
arranged this text of over 5,000 pages, In Vietnamese and English, In a manner 
understandable to the average reader and student of Buddhism. 

In the myriad of documents, books and records of the Buddhaˆs talks, there are no 
words written by the enlightened one called SakyamumI Buddha during his forty-five years 
of walking and teaching 1n northeast India. He spoke his messages of living a life of loving- 
kindness and compassion to kings, high Intellectuals and the poor and i1gnorant, and their 
gaIning the wisdom to achieve salvation from the rounds of birth and death, and for each 
person to lead others to achieve that wisdom. Texts wriften In the Pali and SanskrIt 
languages purport to contain the teachings of this Sixth Century, Before Common Era 
(B.C.) Indian enlightened one. 

The author, Ngoc Tran, 1s a meticulous researcher in the literary sense. His exploration 
into ancient Sanskrit and Chinese references was demanded of him In compiling this 
dictionary. Tran has reached back Into reliable texts translated from the Agưnas 1n SanskrIt 
and the NMikaya ïn Pali. He 1s a serious Buddhist devotee, householder and one who 
practices his religion to the extent which he lives 1t — with happiness and serlous simplicIty. 

The reader who already has some knowledge of the Buddhist doctrine wIll find herein 
definiions which can further Iimprove her/his understanding. As with any literary work of 
this nature, the primary obJective of the author 1s to be concise, yet thorough and steer 
away from the pedantic. The middle path 1s, of course, to define a complex system such as 
Buddhism 1n terms appealing and understandable to the novice as well as those highly 
informed. Tranˆs technique of both style and content accomplish this, I believe, In all 
respecfs. 

The style of this author”s descrIptions temper the material conftent In such a balanced 
fashion to remove any questionable conflicts which are known to the Enlightened Oneˆs 
teaching. This authorˆs definitions are factual and need no further details to exemplify or 
extend meanings to be understood. The descriptlons are arranged In a well-ordered 
fashion, linking the factual, down-to-earth meanings common-place 1n Buddhist doctrine. 

The author explains those collected beliefs of the Buddha as found in the Sutras 
(Canonic body) and the liturgically accepted comments (the Sastras), covering firstly the 
profound points of view of human life. Mr. Tran describes the Buddhaˆs training as a yogl 
with his teachers, his marvelous transition to enliehtenment and the lessons on “he 


2516 


Middle Way” to his firsts five disciples(Turning the Dharma Wheel in Deer Park, directly 
after his enlightenmernI.) 

The doctrines to be understood by every seeker of this øreat religion are described 
clearly, with documentatlon referring to original Pali and Sanskrit written records. The 
reader find's herself/himself immersed In the profound descriptlons of the Buddhaˆs 
fundamental teachings, e.g. The Eightfold Path, Four Noble Truths, PraJna Paramita (S1x 
Ways to Wisdom), Karma, re-birth, Nirvana, Conditioned Beginninss, the Doctrine of No- 
Soul and the Setting—up of Mindfulness. 

The factors of style and content which set this work above other like texts, are terms 
first defined in Vietnamese with English Iimmediately following. I personally find this 
helpful in describing the phrases I use in my Dharma talks I give at my pagoda. This 
publication wIll be a great help to those many Vietnamese 1n temples 1n the United States 
at lectures and study groups In order to have a better understanding of the Dharma. 

My personal congratulatlons go to Ngoc Tran for this product of his laborIous, detailed 
and extensive workK In giving us critIcal descriptlons and highlighting detaIls of the beliefs, 
teachinss and practices of Sakyamumi Buddha. 


Most Venerable Thích An-Hue 
Dr. Claude Ware, Ph.D. 
25 ]une 2007 


2517 


LỜI GIỚI THIÊU 


Ông Thiện Phúc Trần Ngọc đã thu thập và định nghĩa trong bộ từ điển này những từ ngữ 
Phật Giáo chính thống có thể được tìm thấy trong các nguồn kinh điển nguyên thủy. Trong 
gần hai thập niên ông đã dày công học hỏi và nghiên cứu hầu hết kinh điển Phật giáo để viết 
nên bộ sách này. Ông đã sắp xếp trong bộ sách dày trên 5.000 trang với hai ngôn ngữ Anh và 
Việt bằng một phương cách thật dễ hiểu với đọc giả và sinh viên Phật giáo trung bình. 

Trong vô số tài liệu, sách vở và những ghi chép về những bài thuyết giảng của Đức Phật, 
không có một chữ nào được chính Đấng Giác Ngộ Thích Ca Mâu Ni viết lại trong suốt 45 
năm chu du hoằng hoá của Ngài trên khắp miền Đông Bắc Ấn Độ. Ngài chỉ đơn thuần thuyết 
giảng và gửi những thông điệp về cuộc sống từ bi đến các vị quốc vương, các thức giả, và 
đến cả những người cùng đinh ngu muội để họ có được cái trí tuệ giải thoát khỏi vòng luân 
hồi sanh tử, cũng như cho từng người một có được khả năng dẫn dắt người khác đạt được trí 
tuệ. Những sách vở Phật giáo được viết bằng tiếng Nam Phạn và Bắc Phạn đều được viết với 
nội dung chứa đựng những lời dạy của Đấng Giác Ngộ vào thế kỷ thứ 6 trước Tây Lịch. 

Nói theo nghĩa văn học, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một nhà nghiên cứu thật tỉ mỉ. 
Sự nghiên cứu về những cổ ngữ Nam Phạn, Bắc Phạn và Hán ngữ là một đòi hỏi phải có khi 
viết bộ Tự Điển Phật Học Anh-Anh-Việt này. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã tìm đến 
những văn bản rất đáng tin cậy được dịch ra từ những bộ kinh A Hàm từ tiếng Bắc Phạn và 
những bộ kinh khác được viết bằng tiếng Nam Phạn. Tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc là một 
Phật tử thuần thành và nghiêm túc, người đã tu tập và sống với những giáo thuyết của Đức 
Phật với sự bình dị mà hạnh phúc và nghiêm túc. 

Với độc giả đã có một ít kiến thức về Phật giáo sẽ tìm thấy trong bộ tự điển này những 
định nghĩa có thể làm tăng thêm kiến thức cho chính mình. Cũng như với bất cứ tác phẩm 
văn học nào, mục tiêu chính của tác giả là viết lại những giáo thuyết của Đức Phật thật chính 
xác, thật đầy đủ, và tránh xa lối viết mô phạm một cách khô khan. Dĩ nhiên con đường Trung 
Đạo phải được dùng để diễn tả một hệ thống phức tạp về Phật giáo để làm dễ hiểu cho cả 
những người sơ cơ lẫn những người đã hiểu biết nhiều về Phật giáo. Tôi tin về mọi khía 
cạnh, về cả thể cách lẫn nội dung, tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc đã đạt được kỹ thuật diễn 
đạt này. 

Phương cách diễn tả của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về nội dung của tài liệu thật quân 
bình đến nỗi không còn vấn để gì nữa để thắc mắc về những giáo thuyết của Đấng Giác 
Ngộ. Những định nghĩa của tác giả thường dựa trên sự kiện thật và không cần thêm thắt chỉ 
tiết hay thí dụ, hay giảng bày thêm về nghĩa lý để được dễ hiểu. Sách được sắp xếp có thứ 
tự, liên kết sự kiện đến tận gốc rễ, hay những châm ngôn bình thường về giáo lý. 

Tác giả giải thích về những tín điều sưu tập được từ những lời dạy của Đức Phật được tìm 
thấy trong các kinh điển và những luận điển đã được chấp nhận, bao trùm những quan điểm 
thâm sâu của Phật giáo về nhân sinh quan. Từ những giảng giải đó tác giả Thiện Phúc Trần 
Ngọc đã viết về sự tu tập của Đức Phật với các bậc thầy, sự chuyển tiếp kỳ tình đến giác ngộ 
và những bài học về “Trung Đạo” cho năm vị đệ tử đầu tiên của Ngài (Chuyển Pháp Luân 
trong Vườn Lộc Uyển ngay khi Ngài vừa giác ngộ). 


2518 


Những giáo lý cần được hiểu bởi mỗi người đang trên đường tầm đạo của tôn giáo vĩ đại 
này đã được tác giả trình bày rõ rệt với tài liệu tham khảo từ kinh điển được viết bằng các 
thứ tiếng Nam và Bắc Phạn. Người đọc thấy mình được trầm mình trong sự trình bày thâm 
sâu về giáo lý nhà Phật, tỷ dụ như về Bát Thánh Đạo, Tứ Diệu Đế, Bát Nhã Ba La Mật Đa 
(Lục Ðộ), Nghiệp, Tái sanh, Niết Bàn, duyên khởi, giáo thuyết về Vô Ngã và Tỉnh Thức. 

Những sự kiện về phương cách và nội dung đã làm cho bộ sách này vượt lên các sách 
giáo khoa khác bằng một phong thái tuyệt hảo, vì nó được viết bằng hai ngôn ngữ Anh và 
Việt. Cá nhân tôi thấy bộ sách thật hữu dụng khi diễn tả những từ mà tôi dùng trong các cuộc 
pháp thoại tại chùa cũng như khi giảng dạy tại các trường đại học. Bộ Từ Điển Phật Học 
Anh-Anh-Việt sẽ là sự trợ giúp lớn lao cho nhiều người Việt tại Hoa Kỳ. Nó giúp cho người 
ta có được sự am hiểu sâu rộng hơn trong các buổi thuyết giảng hay trong các nhóm nghiên 
cứu Phật Pháp. 

Tôi xin chúc mừng tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc về bộ sách tốn nhiều công sức, thật chỉ 
tiết mà cũng thật bao quát, nhấn mạnh đến những chỉ tiết và tóm lược những tín điều, giáo 
thuyết và thực hành của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật. Tôi rất hân hoan tán dương công đức 
của tác giả Thiện Phúc Trần Ngọc, người đã hoàn thành công trình Văn hóa hiếm có và xin 
trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một bộ Từ Điển 
Phật Học Anh-Anh-Việt nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 


Hòa Thượng Thích Ân Huệ 
Tiến Sĩ Claude Ware, Ph. D. 
25 tháng 6 năm 2007 


2519 


COMMENDA TION OE 
THE AUTHORˆS MERIT 


Thịs 1s my Íirst return to visit the United States of America since the time I 
graduated from Yale University, Connecticut forty years ago. Il am deeply amazed 
with such change and progress from Sclence, Technology, the Economy, and Social 
ScIences, and so on. 

I( also amazes me that In the 1950s, the Vietnamese population In the United 
Sfates was only 202, Iincluding the Republic of Vietnam Embassy officials. Ï was 
counted as number 202 when I arrived In late 1950. Now the Vietnamese population 
in the USA 1s more than a million. 

Among Vietnamese Americans In the United States, the highly educated and 
Iintelligent are considered as the basic social class with adequate knowledge, talenfs 
and experience, who have become both an Important 1ntrical part of Amerlican socIety 
and also wonderful role models to help improve Vietnam now and In the future. 

This visitation to the USA in 2000, the beginning of the 21" century, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things In the Vietnamese commumrity, both in 
the monasfterles and outside life. 

I was filled with deep admiration when [ had a chance to read over the draft of 
the Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary from the author Thiện 
Phúc. 

-—-Admiration for before 1975, the author knew very little about Buddhism when he 
was In Vietnam. 

---Admiration for the fact that the author must work to support his family 1n this busy 
socIety, but he has not been affected by vamity or materialism. On the contrary, 
despIte his tight work schedule and despite his continued commitment fo communIty 
activitles, he has been spending most of his precIous spare time to _research and study 
the Buddhist Tripitaka in Chinese and English to compose and accomplish this 
Dictlonary In a sclentIfic method. 

_—-Admiralon for such Vietnamese-English—English-Vienamese Buddhist 
Dictlonary would normally need a committee of several Buddhist intellects and a long 
perlod of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has spent more 
than 15 years to devote himself 1n research, study and overcoming a lot of difficulties 
to perfectly accomplish this difficult work. 

This merit shows us a posifive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 


2520 


l am very pleased to praise the authorˆs merits for his accomplishment of this 
rare religlous and cultural work. This 1s a genuine contributlon of his share to the 
propagaton of the Dharma. I ˆ would like to take this opportumty to highly 
recommend to all Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as welÏl as to any readers of 
Buddhist texts. With the hope that each and everyone of you will possess this 
Vietnamese-English—English-Vietnamese Dictionary to aid in your deeper study of 
Buddha-Dharma. 


California, November 7, 2000 
Most Venerable Thích Quảng Liên 
Chief of Quảng Đức Monastery 
Thủ Đức—Việt Nam 


TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC 


Tư ngày tốt nghiệp Đại Học Yale, Connecticutt tại Hoa Kỳ, trở về Việt Nam 
đến nay là 40 năm, lần đầu tiên tôi có cơ hội viếng thăm lại Hoa Kỳ, nhận thấy đất 
nước Hoa Kỳ thay đổi tăng tiến trên nhiều lãnh vực Khoa học, Kỹ thuật, Kinh tế và 
Xã hội, vân vân. 

Điều mà tôi không thể tưởng tượng được là trong thập niên 50 (1950-1960), trên 
toàn lãnh thổ Hoa Kỳ chỉ có 202 người Việt, kể cả nhân viên Tòa Đại Sứ Việt Nam 
Cộng Hòa, mà tôi là người thứ 202, theo bảng thống kê ngoại kiều của Chánh Phủ 
Hoa Kỳ thời bấy giờ. Ngày nay Việt kiểu đã lên đến số triệu, đủ thành phần các giới. 

Trong thành phần Việt kiều tại Hoa kỳ, giới trí thức được xem là thành phần nòng 
cốt, không những tăng cường thêm sức mạnh đóng góp đất nước Hoa Kỳ trên nhiều 
lãnh vực, mà cũng là thành phần đủ nhân tố kinh nghiệm khả năng kiến thức xây 
dựng đời sống mới tốt đẹp cho dân tộc Việt Nam ngày nay và tương lai. 

Cuộc thăm viếng hoa Kỳ năm 2000, đầu thiên niên kỷ của thế kỷ XXI, tôi được 
trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp Đạo cũng như Đời, trong đời sống 
cộng đồng của người Việt. 

Điều rất ngạc nhiên mà cũng rất đáng khâm phục, khi được xem qua cuốn Đại Từ 
Điển Phật Học Anh-Việt của tác giả Thiện Phúc. 

----Khâm phục vì trước năm 1975, tác giả chưa học gì nhiều về Phật Học khi còn ở 
Việt Nam. 

----Khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất nước quê người mà 
không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa tiên cảnh, ngược lại dùng những thì giờ 
nhàn rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, đại sự nhân duyên, vì tương lai Phật Giáo, sưu 
tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng nhiều thứ tiếng, và biên soạn có khoa học hoàn 
thành cuốn Đại Từ Điển Phật Học Anh-Việt. 

_—--Khâm phục vì Bộ Đại Từ Điển Việt-Anh—Anh-Việt phải cần đến nhiều nhà trí 
thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới thực 
hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng 
không ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. 

Đây là tinh thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư 
Tăng Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham 
khảo. 


2522 


Tôi rất hân hoan tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật 
tử trí thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nây để tham khảo rộng sâu hơn. 


California, November 7? „ 2000 

Hòa Thượng Thích Quảng Liên 

Viện Chủ Tu Viện Quảng Đức 
Thủ Đức—Việt Nam 


2523 


INTRODUCTION 


We all know that life in the United States 1s so busy and under so mụuch pressure so 
people have very little time to practice and study Sacred Text Books. During the period of 
more than twenty-five years of preaching the Buddhaˆs Teachings in the USA, I myself see 
with my own eyes so many wonderful things in the Vietnamese commumty, both In the 
monasteries and outside life. However, after reading the draft of the Vietnamese-English 
English-Vietnamese Buddhist Dictionary from the author Thiện Phúc, I[ was filled with 
surprise and deep admiration. Thiện Phúc came to the United States in 1985 and became one 
of my best disciple in the same year. He 1s commendable because before that time he knew 
very litfle about Buddhism. While working as a volunteer teacher of Vietnamese language 
programs In Southern California, around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students 
came to him to ask for the meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to 
provide the meaning, but a lot of them he could not. He talked to me and I encouraged him to 
start his work on The Basic Buddhist Terms. He 1s admirable because he must work to 
support his family in this busy socIety, but he has not been affected by vanity or materialism. 
On the contrary, despite his tight work schedule and despite his continued commitment to 
commumity and temple activities, he has been spending most of his precIous spare time fo 
research and study the Buddhist Tripitaka in Vietnamese, Chinese and English to compose 
and accomplish this Dictionary 1n a scientific method. He 1s admirable for his firm effort 
because such Buddhist Literary Work would normally need a committee of several Buddhist 
Iintellects and a long period of time to accomplish. Thiện Phúc himself with tireless effort, has 
spent more than 15 years to devote himself in research, study and overcoming a lot of 
difficulties to perfectly accomplish this difficult work. 

He 1s also the author of a serles of books written in Vietnamese, tifled “Buddhism 1n 
Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion of Peace, Joy, and Mindfulness,” and “Intimate 
Sharings with Parents and Children,” “Fundamentals of Buddhism” in Vietnamese and 
English, and “Famous Zen Masters” in Vietnamese and English. 

Thịs merit shows us a positive spirit of egolessness and altruism for the sake of 
Buddhism and for the benefit of Monks, Nuns and all Buddhist followers. 

l am very please to commend and praise the author`s merits for his accomplishment of 
this rare religlous and cultural work. This Is a genuine contribution of his share to the 
propagation of the Dharma. I would like to take this opportumty to highly recommend to all 
Monks, Nuns, Buddhist practitioners, as well as to any readers of Buddhist texts. With the 
hope that each and everyone of you will possess this Vietnamese-English—English- 
Vietnamese Dictionary to aid In your deeper study of Buddha-Dharma. 


California, November mé 2003 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 
President of The International Bhiksu 
Sangha Buddhist Association 


2524 


LỜI GIỚI THIỆU 


Ai trong chúng ta cũng đều biết rằng đời sống tại trên đất nước nầy rất ư là bận rộn và 
con người trong xã hội nầy phải chịu nhiều áp lực về cả vật chất lẫn tinh thần nên ít ai có 
được thì giờ để tu tập hay nghiên cứu Kinh điển. Trong suốt thời gian hơn 25 năm hoằng 
pháp tại Hoa Kỳ, tôi được trực tiếp mục kích tiếp thu nhiều cái hay cái đẹp trong Đạo cũng 
như ngoài Đời trong đời sống cộng đồng của người Việt. Tuy nhiên, tôi rất ngạc nhiên và 
khâm phục, khi được xem qua bộ Từ Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt của tác giả Thiện 
Phúc. Thật là đáng khen ngợi vì tác giả Thiện Phúc đến Hoa Kỳ năm 1985, quy-y Tam Bảo 
với tôi cùng năm, nhưng trước đó tác giả biết rất ít về Phật pháp. Trong khoảng những năm 
1985 hay 1986, trong khi Thiện Phúc đang dạy học thiện nguyện chương trình Việt ngữ ở 
miễn Nam California, có rất nhiều học sinh Phật tử đến hỏi nghĩa của các từ ngữ Phật học. 
Một số từ Thiện Phúc biết, nhưng rất nhiều từ không biết. Vì thế tác giả có nói chuyện với 
tôi về nỗi băn khoăn của mình và tôi đã khuyến khích Thiện Phúc tiến hành việc tầm cầu 
nghiên cứu này. Thật đáng khâm phục vì tác giả vừa đi làm để nuôi sống gia đình nơi đất 
nước quê người mà không đam mê vật chất nơi chốn phù hoa, ngược lại vừa phải đi làm, làm 
việc xã hội thiện nguyện và Phật sự, mà Thiện Phúc vẫn cố gắng dùng những thì giờ nhàn 
rỗi vàng ngọc, tập trung tư tưởng, vì tương lai Phật Giáo, sưu tầm, nghiên cứu Kinh điển bằng 
tiếng Việt, tiếng Hoa và tiếng Anh, để biên soạn một cách khoa học và hoàn thành Bộ Từ 
Điển Phật Học Việt-Anh Anh-Việt nầy. Đáng khâm phục vì Bộ Từ Điển này phải cần đến 
nhiều nhà trí thức học giả thâm hiểu vấn để Phật Giáo và phải mất rất nhiều thời gian mới 
thực hiện được, song đây chỉ là một người như tác giả Thiện Phúc, nhiệt tâm cố gắng không 
ngừng, trong thời gian không lâu mà hoàn thành mỹ mãn. Thiện Phúc cũng là tác giả của bộ 
Đạo Phật Trong Đời Sống (10 tập), Đạo Phật An Lạc và Tỉnh Thức, Tâm Sự Với Cha Mẹ và 
Tuổi Trẻ, Phật Pháp Căn Bản (8 tập sắp phát hành) và Những Thiền Sư Nổi Tiếng (sắp phát 
hành). 

Đây là tính thần tích cực, vô ngã, vị tha, vì Đạo và Đời, với mục đích giúp cho chư Tăng 
Ni Phật tử và những nhà nghiên cứu Phật Giáo có tài liệu và dữ kiện tham khảo. 

Tôi rất hân hoan khen ngợi và tán dương công đức của tác giả Thiện Phúc, người đã hoàn 
thành công trình Văn hóa hiếm có và xin trân trọng giới thiệu đến chư Tăng Ni Phật tử trí 
thức, hy vọng mỗi vị có một cuốn Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn. 

Westminster, November 17”, 2003 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên 
Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới 
Californa—USA 


2525 


INTRODUCTION 


In 1961, I was assigned as a teacher of biology at Tong Phuoc Hiep High School in Vĩnh 
Long Province. Then, in 1964, I was promoted to the Principal of the same school and stayed 
In this position until 1972. During more than a decade there, I had an opportunity to teach and 
know a lot of outstanding students In town, Mr. Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was one of 
the best students of mine. During his seven years in High School, Mr. Ngoc-Em showed to be 
eminent with his academic achievement. He always received monthly recognitlons from the 
Principal and yearly awards at the end of each school year. 

After more than 30 years living oversea, in April 2003, when I had a chance to form 
Oversea Tong Phuoc Hiep Alumni Association, I reunited with a lot of my students. Ï was so 
glad that a lot of my students were so successful from all over the world. What surpirsed me 
the most was the achievement of a student named Tran Ngoc-Em with the Buddhist name 
“Thien Phục”, an excellent student in Math in High School 40 years ago, but he 1s so 
successful in publishing books in Buddhism. I was so glad and so proud to participate In the 
Proofreading Committee for his Vietnamese-English Buddhist Dictionary. I personally 
believe that this 1s one of the most helpful Vietnamese-English Buddhist Dictionary for 
Buddhists abroad. 

Once again, in mid 2007, Thien Phục asked me to help with proofreading for his will-be 
published English-English-Vietnamese Buddhist Dictionary. Ï am so proud to participate in 
proofreading for this very helpful work. The dictionary has more than 5,200 pages with so 
many Buddhist terms and phrases that are extremely helpful for Buddhist readers to deepen 
their knowledge in Buddhism. 

My personal congratulation to Thien Phục and I am not only very proud to see the 
excellent achievement of one of my former students, but I am also very please to praise him 
for his accomplishment of this rare religious and cultural work. This Is an exceptional 
contribution of his share to the propagation of the Buddha-dharma. I would like to take this 
Opportunity to sincerely recommend this work to all Buddhists, especially lay Buddhists with 
the hope that this work can help aid your knowledge in Buddhism and make 1t easler for your 
way Of cultivation. 


Califorma, September 10, 2007 

Dao Khanh Tho 

Former Principal of 'Tong Phuoc Hiep HS 
Vinhlong Province-South Vietnam 


2526 


LỜI GIỚI THIỆU 


Vào năm 1961 tôi được bổ nhiệm về làm Giáo sư Vạn Vật tại trường Trung Học Tống 
Phước Hiệp, tỉnh Vĩnh Long. Sau đó, vào năm 1964, tôi được bổ nhiệm vào chức vụ Hiệu 
Trưởng trường Trung Học Tống Phước Hiệp cho đến năm 1972. Trong gần hơn một thập niên 
phục vụ tại đây, tôi có cơ hội dạy và được biết rất nhiều học sinh xuất sắc trong thị xã, mà 
anh Trần Ngọc-Em là một trong những học trò xuất sắc nầy. Trong suốt bẩy năm trung học, 
anh Ngọc-Em đã tỏ ra rất xuất sắc và luôn nhận giấy khen hằng tháng của Hiệu Trưởng, 
cũng như lãnh thưởng mỗi cuối năm. 

Sau hơn 30 năm sống nơi hải ngoại, vào năm 2003, do duyên lành tại California, tôi đã 
thành lập Hội Ái Hữu Cựu Học Sinh Tống phước Hiệp, nhờ đó mà tôi đã gặp lại rất nhiều 
học sinh cũ của tôi. Tôi rất hãnh diện khi thấy rất nhiều học sinh cũ của tôi nay đã thành 
công khắp nơi trên thế giới. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất của tôi là có một em học sinh 
xuất sắc trước kia rất giỏi về môn Toán, mà bây giờ lại rất thành công trong việc viết và xuất 
bản nhiều bộ sách về Đạo Phật với Pháp danh là Thiện Phúc. Cùng năm 2003, tôi vô cùng 
sung sướng và hãnh diện được tham dự vào Tiểu Ban Duyệt Đọc bộ Từ Điển Phật Học Việt- 
Anh của anh Thiện Phúc. Riêng tôi thì tôi tin rằng đây là một trong những bộ Từ Điển Phật 
Học có rất nhiều lợi ích cho Phật tử nơi hải ngoại. 

Lần nữa, vào giữa năm 2007, anh Thiện Phúc lại mời tôi tham dự vào Tiểu Ban Duyệt 
Đọc cho bộ Từ Điển Phật Học Anh-Anh-Việt sẽ được xuất bản trong một ngày gần đây. Tôi 
vô cùng sung sướng được góp phần vào tác phẩm thật hữu ích nây. 

Riêng cá nhân tôi, tôi xin chúc mừng anh Thiện Phúc. Tôi rất hãnh diện nhìn thấy được 
thành quả xuất sắc của một anh cựu học sinh của mình, mà Tôi hết sức hân hoan tán dương 
sự thành tựu của tác giả Thiện Phúc về sự hoàn thành công trình tôn giáo và văn hóa hiếm 
có nầy. Đây là sự cống hiến hết sức đặc biệt của anh Thiện Phúc trong công cuộc truyền bá 
Phật Pháp. Tôi xin trân trọng giới thiệu đến chư Phật tử trí thức, nhất là các Phật tử tại gia, 
hy vọng mỗi vị có được một bộ Đại Từ Điển nầy để tham khảo rộng sâu hơn, hanh thông hơn 
trong việc tu hành. 


California, ngày 10 tháng 9, 2007 

Đào Khánh Thọ 

Cựu Hiệu Trưởng 

Trường TH Tống Phước Hiệp-Vĩnh Long 


2527 


PREEACE 


Thịs book 1s not an ordinary English-Vietnamese or Vietnamese-English Dictionary, nor 
1s this a book of Total Buddhist Terminology. Thịs 1s only a booklet that compiles of some 
basic Buddhist terms, Buddhist related terms, or terms that are offen seen 1n Buddhist texts 
with the hope to help Vietnamese Buddhists understand more Buddhist essays wriften In 
English or Buddhist Three Baskets translated Into English from either Pali or Sanscrit. 
Buddha teachings taught by the Buddha 26 centuries ago were so deep and so broad that 1t”s 
difficult for any one to understand thoroughly, even in their own languages. Beside, there are 
no absolute English or Vietnamese equivalents for numerous Pali and Sanskrit words. Its 
even more difficult for Vietnamese people who have tried to read Vietnamese texts partly 
translated from the Chinese Mahayana without making a fallaclous Interpretation. As you 
know, Buddhist teaching and tradition have deeply rooted in Vietnamese socIety for at least 
20 centuries, and the majority of. Vietnamese, In the country or abroad, directly or indirectly 
practice Buddha teachings. Truly speaking, nowadays Buddhist or Non-Buddhist are 
searching for Buddhist text books with the hope of expanding their knowledge and improving 
therr life. For these reasons, until an adequate and complete Buddhist Dictionary 1s In 
exIstence, I have temerariously tried to compile some of most useful Buddhist terms and 
Buddhist related terms which I have collected from reading Buddhist English texts during the 
last fifteen years. I agree that there are surely a lot of deficiencies and errors In this booklet 
and [_ am far from considering this attempt as final and perfect; however, with a wish of 
sharing the gift of truth, I am not reluctant to publish and spread this booklet to everyone. 
Besides, the Buddha taught: “Among Dana, the Dharma Dana or the gift of truth of Buddha”s 
teachings 1s the highest of all donations on earth.” 

Once again, I hope that this booklet is helpful for those who want to know more about 
the truth of all nature and universe. AÀs I mentioned above, this 1s not a completely perfect 
work, so [ would very much appreciate and open for any commenfs and suggestions from the 
learned as well as from our elderly. 

Last but not least, the author would like first to respectfully offer this work to the 
Triratna, and secondly to demit the good produced by composing this book to all other 
sentilent beings, universally, past, present and future. Hoping everyone can see the real 
benefit of the Buddhaˆs teachings, and hoping that some day every sentient being wIll be able 
to enter the Pure Land of Amitabha. 

Thiện Phúc 


2528 


LỜI TỰA 


Đây không phải là một quyển Tự Điển Anh-Việt Việt-Anh bình thường, đây cũng không 
phải là Toàn Tập Danh Từ Phật Giáo. Đây chỉ là một quyển sách nhỏ gồm những từ ngữ 
Phật giáo căn bản, những từ có liên hệ đến Phật giáo, hay những từ thường hay gặp trong 
những bài kinh Phật, với hy vọng giúp những Phật tử Việt Nam tìm hiểu thêm về những bài 
luận Phật giáo bằng Anh ngữ, hoặc tìm hiểu Kinh Tạng Anh ngữ được dịch sang từ tiếng 
Phạn Pali hay Sanskrit. Đức Phật đã bắt đầu thuyết giảng Phật pháp 26 thế kỷ về trước mà 
giáo lý thật là thậm thâm rất khó cho bất cứ ai trong chúng ta thấu triệt, dù bằng chính ngôn 
ngữ của chúng ta. Ngoài ra, không có từ ngữ tương đương Việt hay Anh nào có thể lột trần 
được hết ý nghĩa của nhiều từ ngữ Phạn Pali và Sanskrit. Lại càng khó hơn cho người Việt 
chúng ta tránh những diễn dịch sai lầm khi chúng ta đọc những kinh điển được Việt dịch từ 
những kinh điển Đại thừa của Trung quốc. Như quý vị đã biết, giáo lý và truyền thống Phật 
giáo đã ăn sâu vào xã hội Việt Nam chúng ta từ 20 thế kỷ nay, và đa phần người Việt chúng 
ta trong quốc nội cũng như tại hải ngoại đều trực tiếp hay gián tiếp thực hành Phật pháp. 
Thật tình mà nói, ngày nay Phật tử hay không Phật tử đều đang tìm tòi học hỏi giáo lý nây 
những mong mở mang và cải thiện cuộc sống cho chính mình. Vì những lý do đó, cho đến khi 
nào có được một bộ Từ Điển Phật Học hoàn chỉnh, tôi đã mạo muội biên soạn những từ ngữ 
thường dùng Phật giáo cũng như những từ ngữ liên hệ với Phật giáo trong suốt hơn mưới lăm 
năm qua. Đồng ý là có rất nhiều lỗi lầm và sai sót trong quyển sách nhỏ nây và còn lâu lắm 
quyển sách nầy mới được xem là hoàn chỉnh, tuy nhiên, với ước mong chia xẻ chân lý, chúng 
tôi đã không ngần ngại cho xuất bản và truyền bá quyển sách nầy đến tay mọi người. Hơn 
nữa, chính Đức Từ Phụ đã từng dạy: “Trong pháp Bố Thí, bố thí Pháp hay bố thí món quà 
chân lý Phật pháp là cách cúng dường cao tuyệt nhứt trên đời nầy.” 

Một lần nữa, Hy vọng quyển sách nhỏ nầy sẽ giúp ích cho những ai muốn tìm biết thêm 
về chân lý thực tánh vạn hữu. Như đã nói trên, đây không phải là một tác phẩm hoàn chỉnh, 
vì thế chúng tôi chân thành cảm tạ sự chỉ dạy của chư học giả và các bậc cao minh. 

Cuối cùng, tác giả cung kính cúng dường lên ngôi Tam Bảo, và xin thành kính hồi hướng 
tất cả công đức nầy đến chúng sanh muôn loài trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Những mong 
ai nấy đều thấy được sự lợi lạc của Phật pháp, để một ngày không xa nào đó, pháp giới 
chúng sanh đồng vãng sanh Cực Lạc. 

Thiện Phúc 


2529 


Acknowledgemenfs 


First, I would like to take this opportunity to thank Most Venerable Thích Giác Nhiên for 
encouraging me fo start this proJect, providing me with Tripitaka In English version and other 
books of Buddhist doctrines, and reviewing my work. Beside, Most Venerable Thích Giác 
Nhiên also takes his time to sít down and explain to me Buddhist terms which I don”t know. 
Secondly, I want to take this opportunity to thank Most Ven. Dr. Thích Quảng Liên, Most 
Ven. Dr Claude Ware, Most Ven. Thích Chơn Thành, Most Ven. Thích Giác Lượng, Most 
Ven. Thích Nguyên Đạt, Most Ven. Thích Hạnh Đạo, Most Ven. Thích Giác Ngộ, Most Ven. 
Thích Giác Tràng, Most Ven. Thích Giác Toàn, Most Ven. Thích Giác Tuệ, Most Ven. Thích 
Minh Thiện, Ven. Prof. Thích Chơn Minh, Ven. Thích Minh Mẫn, Ven. Thích Nguyên Trí, 
Ven. Thích Quảng Thanh, Ven. Thích Giác Sĩ, Ven. Thích Minh Thành, Ven. Thích Minh 
Đạt, Ven. Thích Minh Nhân, Ven. Thích Minh Nghị, Ven. Thích Minh Ấn, Ven. Thích Minh 
Hiển, Ven. Thích Vô Đạt, Ven. Thích Minh Định, Ven. Thích Minh Thông, Bhikhunis Thích 
Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, and Thích Nữ Tịnh Hiển, Thích 
Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ 
Như Hạnh, and Thích Nữ Nhẫn Liên, Prof. Nghiêm Phú Phát, Prof. Lưu Khôn, Prof. Andrew 
J. Williams, Ms. Sonia Brousseau, Ms. Sheila Trương, Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân, Mr. 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Mr. And Mrs. Vạn Võ and Hoàng 
Khuyên, Mr. And Mrs. Quảng Tâm and Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, 
and Diệu Hảo for their kind support and encourasement which have helped me overcome 
difficulties along every step of composing this book. They have set aside theIr precious time 
to review and proofread the draft, correct errors and offer me with invaluable advice to 
1mprove this work. I also would like to take this chance to send my special thanks to all my 
good spiritual advisors and friends, especially Ms. Nguyễn Thị Ngọc Vân, and Former 
Principals of Tong Phuoc Hiep High School, Mr. Đào Khánh Thọ, and Mrs. Võ Thị Ngọc 
Dung who have provided extremely helpful advice, guidance and ideas. 

I would also like to express my special gratitude to my family for all their support. 
Without their support, this work can not be accomplished. 

Next, I would like to take this opportunity to thank the proof-reading committee for their 
hard work, especially Upasika Nguyễn thị Ngọc Vân for her extraordinary efforts to complete 
this extremely difficult assignment. 

Last but not least, I would respectfully like to dedicate all merits and virtues derived from 
this work to all sentient beings throughout the six paths In the Dharma Realms to rebirth in the 
Amitabha Pure Land. 

Anaheim, California 
November 2007 
Thiện Phúc 


2530 


Cảm Tạ 


Trước nhất, tác giả xin chân thành cẩm tạ Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã khuyến 
khích tác giả từ những ngày đầu khó khăn của công việc biên soạn. Hòa Thượng đã cung cấp 
Anh Tạng cũng như những sách giáo lý Phật giáo khác. Ngoài ra, Ngài còn dành nhiều thì 
giờ quí báu coi lại bản thảo và giảng nghĩa những từ ngữ khó hiểu. Kế thứ, tác giả cũng xin 
chân thành cảm tạ Hòa Thượng Tiến Sĩ Thích Quảng Liên, Hòa Thượng Tiến Sĩ Claude 
Ware, Hòa Thượng Thích Chơn Thành, Hòa Thượng Thích Giác Lượng, Hòa Thượng Thích 
Nguyên Đạt, Hòa Thượng Thích Hạnh Đạo, Hòa Thượng Thích Giác Ngộ, Hòa Thượng 
Thích Giác Tràng, Hòa Thượng Thích Giác Toàn, Hòa Thượng Thích Giác Tuệ, Hòa Thượng 
Thích Minh Thiện, và Thượng Tọa G.S. Thích Chơn Minh đã khuyến tấn trong những lúc khó 
khăn, Thượng Tọa Thích Minh Mẫn, Thích Nguyên Trí, Thích Quảng Thanh, Thích Giác Sĩ, 
Thích Minh Thành, Thích Minh Đạt, Thích Minh Nhân, Thích Minh Nghị, Thích Minh Ấn, 
Thích Minh Hiền, Thích Vô Đạt, Thích Minh Định, các Sư Cô Thích Nữ Diệu Lạc, Thích Nữ 
Diệu Nguyệt, Thích Nữ Diệu Hóa, Thích Nữ Tịnh Hiền, Thích Nữ Diệu Đạo, Thích Nữ Diệu 
Minh, Thích Nữ Liên Dung, Thích Nữ Tịnh Liên, Thích Nữ Như Hạnh, và Thích Nữ Nhẫn 
Liên đã khuyến khích tác giả vượt qua những khó khăn trở ngại. Một số đã không ngại thì 
giờ quí báu duyệt đọc phần Việt ngữ như Giáo Sư Lưu Khôn, Giáo Sư Nghiêm Phú Phát, 
Giáo Sư Andrew J. Williams, Sonia Brousseau, Sheila Trương, Nguyễn thị Kim Ngân, 
Nguyễn Minh Lân, Minh Hạnh, Huệ Đức, Bửu Đức, Vạn Võ, Hoàng Khuyên, Quảng Tâm, 
Minh Chính, Minh Chánh, Tâm Nghĩa, Thiện Vinh, và Diệu Hảo đã duyệt đọc từng phần 
trong tác phẩm nây. Tác giả cũng xin chân thành cảm tạ cô Nguyễn Thị Ngọc Vân, cùng quí 
Thầy Cô Cựu Hiệu Trưởng Trường Trung Học Tống Phước Hiệp, Ông Đào Khánh Thọ và Cô 
Võ Thị Ngọc Dung đã tận tình giúp đở về tinh thần lẫn vật chất. 

Tác giả cũng chân thành cảm tạ toàn thể gia đình đã tích cực yểm trợ. Không có sự yếm 
trợ nầy, chắc chắn bộ sách nầy không thể nào hoàn thành mỹ mãn được. 

Kế đến tác giả xin thành thật cẩm ơn sự cố gắng tận tụy của ban duyệt đọc, đặc biệt là 
những cố gắng vượt bực của Đạo hữu Nguyễn thị Ngọc Vân trong công việc cực kỳ khó khăn 
nầy. 

Cuối cùng, tác giả xin thành kính hổi hướng công đức nầy đến pháp giới chúng sanh 
trong sáu đường pháp giới sẽ được vãng sanh Tịnh Độ. 


Anaheim, California 
Tháng 11, năm 2007 
Thiện Phúc 


2531 


Note To Our Readers 


This booklet 1s a collection of Buddhist, Buddhist-related terms, and terms that 
are often seen 1n Buddhist texts, wrItten in both Vietnamese and English. Like I said 
1n the Preface, this 1s not a Total and Complete Buddhist Dictionary; however, with a 
wiIsh of share, I hope that all of you wIll find this a useful and helpful booklet for you 
to broaden knowledge on Buddhism 


Thiện Phúc 


Lời ghi chú đến chư độc giả 


Quyển sách nhỏ nầy chỉ là một tập hợp các từ ngữ Phật giáo, các từ ngữ có liên 
quan đến Phật giáo, và các từ ngữ thường được tìm thấy trong các sách giáo khoa 
Việt Anh Phật giáo. Như trên đã nói, đây không phải là bộ từ điển hoàn hảo; tuy 
nhiên, với tâm nguyện sẻ chia, tôi mong rằng quí vị sẽ tìm thấy nơi bộ sách nầy 
những điều bổ ích cho việc mở rộng kiến thức về Phật giáo của mình. 


Thiện Phúc 


2532 


This work 1s respecffully dedicated to the Three Jewels, to my Original Master, 
Most Venerable Thích Giác Nhiên, to my deceased parents Mr. Lê Văn Thuận and 
Mrs. Trần Thị Sửu, to my mother and father-in-law Mr. Tân Ngọc Phiêu and Mrs 
Trần thị Phàn. This work is also dedicated to my wife Tương Thục and children Thanh 
Phú, Thanh Mỹ and Thiện Phú, my longlife best friends for their enormous supports. Ï 
am enormously grateful to my friend, Chiếu Tâm Benjamin Nguyễn, who helped 
typed, and retyped the work. 


Xin thành kính cúng dường tác phầm nầy lên ngôi Tam Bảo, kế thứ cúng dường 
lên Thầy Bổn Sư, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo 
Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới, kế thứ là cúng dường đến cha mẹ quá vãng là ông Lê 
Văn Thuận và bà Trần Thị Sửu, nhạc phụ và nhạc mẫu là ông Tân Ngọc Phiêu và bà 
Trần thị Phàn. Tôi cũng xin kính tặng tác phẩm nầy đến hiển phụ Tương Thục, và các 
con Thanh Phú, Thanh Mỹ, Thiện Phú, cũng như người bạn Chiếu Tâm Benjamin 
Nguyễn đã giúp đánh máy đi đánh máy lại và sửa chữa những trở ngại kỹ thuật. 


2533 


Note on Languasøe and Abbreviations 


(A) Languages: (B) Abbreviations 
Ch : Chinese B.C. : Before Christ (trước Tây Lịch) 
Jap : lapanese A.D. : Anno Domini (sau Tây Lịch) 
Kor: Korean e.g.  :Forexample 
P :Pali 1.©. : For example 
Tib : Tibetan a : AdJective 
Viet: Vietnamese n : NÑoun 
npl  : Noun Plural 
V : Verb 


Words or Phrases that are used interchangeably. 


Nhân = Nhơn (nghĩa là người) Chưởi=Chửi 

Nhất = Nhứt (nghĩa là một) Nầy= Này 

Nhật = Nhựt (nghĩa là ngày) Dharma (skt)=Dhamma (p) 
Yết = Kiết Karma (skt)=Kamma (p) 
Xây =Xẩy Sutfra (skt)=Sutta (p) 


Other siøns of reference. 


** 'These two stars mean that the term has adequate meaning 1tself; however, If 
you wish to obtain further detalls, you can refer to the term or terms menfioned 
behind these two stars. 


H. 


2534 


Advisory Committee 


Most Venerable Dr. Thích Quảng Liên, Ph.D. 

Most Venerable Thích Giác Nhiên 

Most Venerable Thích Chơn Thành 

Most Venerable Thích Giác Lượng 

Most Venerable Thiịch Ân Huệ---Dr. Claude Ware, Ph.D. 


{+ 2 Bì = 


Proofreading Committee 


English: 


1. Prof. Andrew J. Williams, Ph.D., Australia. 
2. Ms. Sonla Brousseau, M.F.C.C., Canada. 


Vietnamese and English: 


Đ.Đ. Thích Minh Đạt 
Đ.Đ. Thích Minh Nghị 
Đ.ĐÐ. Thích Minh Nhân 
S.C. Thích Nữ Dung Liên 
S.C€. Thích Nữ Tịnh Liên 
S.C. Thích Nữ Nhẫn Liên 
S.C. Thích Nữ Như Hạnh 
Prof. Nghiêm Phú Phát 
Mr. Nguyễn Minh Lân 
. Ms. Nguyễn Thị Kim Ngân 
. Ms. Sheila Trương 
. Mr. Đào Khánh Thọ 
. Mrs. Võ Thị Ngọc Dung 
. Mr. Minh Chánh Nguyễn T. Liêm 
. Mrs. Diệu Hảo Ann Phạm 
. Mr. Bửu Đức Trần Ngọc Trác 
. Mrs. Thanh Khai Tiêu Quí Huê 
18. Ms. Chơn Lạc Hương Nguyễn T. Mai 
19. Ms. Diệu An Trịnh Hoài Thu 
20. Ms. Diệu Hải Nguyễn T. Liên 


c6: 16c cn Đ 19 cm 


¬ — 
— CC 


¬ —¬ —¬ —= —= 
¬1 AC: +> C3 


2535 


21.Ms. Diệu Thanh Hoàng T. Kim Thanh 
22. Ms. Nhựt Hạnh Lương K. Ngọc Hân 
23. Ms. Thảo Ngọc Nguyễn H. Thảo 
24.Mr. Thiện Đạo Vương Bình 

25. Mr. Thiện Lợi Tyler Hồ 

26. Mr. Thiện Duyên Lê Lộc Sanh 

27. Ms. Tín Ngọc Vương Thị Tuyết 

28. Mr. Phúc Tuệ Nguyễn Huê 

29. Ms. Diệu Hiếu Jennifer Nguyễn 

30. Mr. Nguyễn Văn Cân 

31. Mr. Thiện Giác Trần Thanh Tòng 
32. Tâm Minh Hạnh Võ Minh Thế. 

33. Nguyễn Thị Ngọc Vân. 

34. Tâm Tinh Cần Lee Wilson 

35. Huệ Đức Lâm Xuân Huy 

36. Minh Hạnh 

37. Phạm Ngọc Mai 

38. Thiện Hữu 

39. Phạm thị Kim Phượng. 


ILI.Sanskrit/Pali— Phạn & Ba Lï 


1. Phạm Kim Khánh 

2. Lê Thị Sương (who passed away before the print of this work. May 
she rest In peace 1n the Buddha Land and attain the Buddhahood 
there). 


12. 


13. 


14. 


15: 


16. 


2536 


Rcferences 


.. Phật Học Phổ Thông, Thích Thiện Hoa: 1958 (3 volumes). 


Phật Học Từ Điển, Đoàn Trung Còn: 1963 (2 volumes). 


Từ Điển Phật Học Việt Nam, Thích Minh Châu: 1991. 


.. Duy Thức Học, Thích Thiện Hoa: 1958. 


Suramgama Sutra, Minh Tâm Lê Đình Thám: 1961. 
The Flower Ornament Scripture, Shambhala: 1987. 


Buddhist Dictionary, Nyanatiloka and Nyanaponika: Revised 1980. 


.Á Popular DIctionary of Buddhism, Christmas Humphreys: London 1984. 


The Shambhala Dictionary of Buddhism and Zen: 1991. 


. The Seekerˆs Glossary: Buddhism: 1998. 


. The Encyclopedia of Eastern Philosophy and Religion, Ingrid Fisher-Schreiber: 


1994 
Dictlonary of Philosophy, Dagobert D. Runes: 1961. 


A Dictonary of Chinese Buddhist Terms, Wiliam Edward Soothil & LewIs 
Hodous: 1934. 


World Religions, Lewis M. Hopfe: 1982. 
The Buddha and His Teachings, Narada: 1973. 


The Connected Discourses of the Buddha, translated from Pali by Bhikkhu Bodhi, 
2000. 


l7: 


18. 


19. 


20. 


SẠP 


S225 


23. 


24. 


29. 


26. 


Tiện 


28. 


29. 


30. 


SIP 


2. 


2ó: 


2537 


The Long Discourses of the Buddha, translated from the Pali by Maurice Walshe, 
1987. 


The Middle Length Discourses of the Buddha, translated from the Pali by BhikkhU 
Nanamoli, edited and revised by Bhikkhu Bodhi, 1995. 


The Spectrum Of Buddhism, Mahathera Piyadassi, 1991. 

Essays In Zen Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1949. 

Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes & Chimyo Horioka, 1973. 

Gems Of Buddhism Wisdom, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda, 1983. 
Kinh Trường Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Kinh Trung Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Tương Ưng Bộ, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Tăng Chi Bộ, Viện Nghiên Cứu Phât Học Việt Nam: 1996. 

Kinh Tạp A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1993. 

Kinh Trung A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1992. 

Kinh Trường A Hàm, Viện Nghiên Cứu Phật Học Việt Nam: 1991. 

Trường Bộ Kinh, Hòa Thượng Thích Minh Châu: 1991. 

Luận Đại Trí Độ, dịch giả Hòa Thượng Thích Trung Quán: 1990. 

Jataka (Stories Of The Buddhaˆs Former Births), Prof. E.B. Cowell: Delhi 1990. 


Kinh Đại Bát Niết Bàn, dịch giả Hòa Thượng Thích Trí Tịnh: 1990. 


34. 


TS N 


36. 


31. 


38. 


39. 


40. 


41. 


42. 


43. 


44. 


45. 


46. 


41. 


48. 


49. 


50. 


2538 


Zens Chinese Heritage, Andy Ferguson: 2000. 
Việt Nam Phật Giáo Sử Luận, Nguyễn Lang: 1977. 
Thiển Sư Trung Hoa, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1995. 


Kinh Phật Đảnh Tôn Thắng Đà La Ni, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiền Tâm: 
1950. 


The Path of Purification, Pali Text by Bhadantacariya Buddhaghosa, translated by 
Bhikkhu Nanamoli: 1956. 


The books of The Discipline (Vinaya Pitaka), translated by L.B. Horner: 1997. 
Luật Nghi Khất Sĩ, Tổ Sư Minh Đăng Quang: 1950. 

Luật Tứ Phần Giới Bổn Như Thích, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 
Sa Di Luật Giải, dịch giả Hòa Thượng Thích Hành Trụ: 1950. 


Luật Sa Di Thường Hàng (Luật Căn Bản Của Người Xuất Gia), dịch giả Thích 
Thiện Thông, Thích Đồng Bổn, Thích Nhựt Chiêu: 1995. 


Niệm Phật Thập Yếu, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1950. 
Tỳ Ni Hương Nhữ, dịch giả Thích Thiện Chơn: 1997. 

Giới Đàn Tăng, Hòa Thượng Thích Thiện Hòa: 1968. 

Giới Đàn NI, T.T. Thích Minh Phát: 1988. 


Luật Tứ Phần Tỳ Kheo Ni Giới Bổn Lược Ký, dịch giả Tỳ Kheo Ni Huyễn Huệ: 
1996. 


'What Buddhists Believe, Most Venerable Dr. K. Sri Dhammananda: 1987. 


A Comprehensive Manual of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi: 1993. 


51. 


2: 


BÊ 


54. 


39. 


56. 


Sóc 


58. 


)g: 


60. 


61. 


62. 


63. 


64. 


65. 


66. 


G7. 


68. 


2539 


What The Buddha Taught, Walpola Rahula: 1959. 

The Story of Buddha, Jonathan Landaw: 1978. 

Religions of The Wolrd, LewIs M. Hopfe: 1963. 

Thiền Sư Việt Nam, Hòa Thượng Thích Thanh Từ: 1972. 

The Holy Teaching Of Vimalakrrtil, Robert A.F. Thurman: 1976. 
In This Very Life, Sayadaw U Pandita: 1921. 

The Essentials of Buddhist Philosophy, JunjJiro Takakusu, 1947. 
The Essence of Buddhism, Daisetz Teitaro Suzuki, 1947. 

The Vimalakirti Nirdesa Sutra, translated by Charles Luk, 1972. 
Chơn Lý, Tôn Sư Minh Đăng Quang, 1946. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1948. 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Tâm Minh Lê Đình Thám, 1961. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Trí Độ và Tuệ Quang, 1964. 

Phật Lý Căn Bản, Hòa Thượng Thích Huyễn Vi, 1973. 

Pháp Môn Tọa Thiền, Hòa Thượng Thích Giác Nhiên, 1960. 
Con Đường Thoát Khổ, W. Rahula, dịch giả Thích Nữ Trí Hải, 1958. 
Tịnh Độ Thập Nghi Luận, Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1962. 


Tứ Thập Nhị Chương Kinh, Cư Sĩ Nguyễn Văn Hương, 1951. 


69. 


70. 


VIP 


1: 


TỔ. 


74. 


To, 


76. 


J5 


78. 


19: 


80. 


61. 


82. 


63. 


64. 


85. 


66. 


2540 


Đường Vào Ánh Sáng Đạo Phật, Tịnh Mặc, 1959. 

Nhơn Quả, Nghiệp và Luân Hồi, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1960. 
The Method of Zen, Eugen Herrigel, 1960. 

Việt Nam Danh Lam Cổ Tự, Võ Văn Tường, 1992. 

The Three Pillars of Zen, Roshi Philip Kapleau, 1912. 

Vì Sao Tin Phật, K. Sri Dhammananda, dịch giả Thích Tâm Quang, 1998. 
Introduction To Tantra, Lama Thubten Yeshe, 1935. 

Buddha and Gospel of Buddhism, Ananda K. Coomaraswamy, 1974. 
Mahayana Buddhism, Beatrice Lane Suzuki, 1969. 

Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Hòa Thượng Thích Nhất Hạnh, 1975. 

Ba Vấn Đề Trọng Đại Trong Đời Tu, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1997. 
Zen Buddhism and Psychoanalysis, D.T. Suzuki and Richard De Martino, 1960. 


Lá Thư Tịnh Độ, Đại Sư Ấn Quang, dịch giả Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 
1956. 


Liên Tông Thập Tam Tổ, Hòa Thượng Thích Thiển Tâm, 1956. 
Studies in The Lamkavatara Sutra, D.T. Suzuki, 1930. 

Buddhism Explained, Bhikkhu Khantipalo, 19743. 

Khảo Nghiệm Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thắng Hoan, 1987. 


Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 


G7. 


68. 


69. 


90. 


91, 


g2, 


93. 


94. 


95. 


96. 


D7. 


98. 


g9: 


100. 


101. 


102. 


103. 


104. 


2541 


Thư Gửi Người Học Phật, Thượng Tọa Thích Hải Quang, 1998. 
Buddhism: Its Essence and Development, Edward Conze, 1951. 
An Introduction To Zen Buddhism, D.T. Suzuki, 1934. 


The Tibetan Book Of The Dead, Guru Rinpoche according to Karma Lingpa, 
1975. 


Kinh Ưu Bà Tắc Giới, Sa Môn Thích Quảng Minh, 1957. 
Philosophy and Psychology in The Abhidharma, Herbert V. Guenther, 1957. 
SIxth Patriarch”s Sutra, Tripitaka Master Hua, 1971. 

Thiển Luận, 3 vols, D.T. Suzuki, dịch giả Trúc Thiên, 1926. 

In This Very Life, Sayadaw U. Pandita, 1921. 

Twenty-Five Hundred Years of Buddhism, P.V. Bapat, 1959. 

Phật Học Tinh Yếu, 3 vols., Hòa Thượng Thích Thiền Tâm, 1965. 
Phật Và Thánh Chúng, Cao Hữu Đính, 1936. 

Liberation In The Palm Of Your Hand, Pabongka Rinpocbhe, 1991. 
The Zen Doctrine of No Mind, D.T. Suzuki, 1949. 

The Tibetan Book of Living and Dying, Sogyal Rinpoche, 1992. 
Ân Đức Phật, Cư Sĩ Huỳnh Thanh Long, 1962. 

Insight Meditation, Joseph Goldstein, 1993. 


Đại Tạng Kinh Nhập Môn, Hán dịch Thích Hải Ấn và Thích Nguyện 
Quỷnh, Việt dịch Thích Viên Lý, 1999. 


105. 


106. 


107. 


106. 


109. 


110. 


III. 


112. 


113. 


114. 


115. 


116. 


117. 


118. 


119. 


120. 


T2]: 


122. 


2542 


The Experience of Insight, Joseph Goldstein, 1976. 

IUs Easier Than You Think, ŠSylvia Boorstein, 1995. 

Journey Without Goal, Chogyam Trungpa, 1981. 

A Glossary of Buddhist Terms, A.C. March, 1937. 

Early Madhyamika In India and China, Richard H. Robinson, 1967. 
Hinayana and Mahayana, R. Kimura, 1927. 

The Elements of Zen, David Scott and Tony Doubleday, 1992. 

The Buddhist Catechism, Henry S. Olcott, 1903. 

Đạo Phật Với Con Người, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1953. 


Kinh Phật Thuyết A Di Đà, Hán dịch Cưu Ma La Thập, Việt dịch Cư Sĩ 
Tuệ Nhuận, 1951. 


Lược Sử Phật Giáo Ấn Độ, Hòa Thượng Thích Thanh Kiểm, 1963. 
The Diamond Sutra and The Sutra Of Hui-Neng, A.F. Price and Wong 
Mou-Lam, 1947. 

Gương Sáng Người Xưa, Hòa Thượng Thích Huyền Vi, 1974. 
Wherever You Go, There You Are, Jon Kabat Z1nmn, 1994. 

Zen In The Art Of Archery, Eugen Herrigel, 1953. 


Phật Giáo Thánh Điển, Cư Sĩ Thái Đạm Lư, Taiwan 1953. 


Phật Giáo Thánh Kinh, Cư Sĩ Dương Tú Hạc, TaIwan 1962, Việt dịch 
Hòa Thượng Thích Trí Nghiêm, 1963. 


Phật Học Tinh Hoa, Nguyễn Duy Cần, 1964. 


123. 


124. 


125. 


126. 


127. 


128. 


| nh 


130. 


131. 


132. 


1343. 


134. 


135. 


136. 


l57: 


138. 


2543 


Phật Pháp, Hòa Thượng Minh Châu, Hòa Thượng Thiên Ân, Hòa 
Thượng Chơn Trí, Hòa Thượng Đức Tâm, 1964. 


Phật Giáo Cương Yếu, Việt dịch Sa Môn Hiển Chơn, 1929. 
Calm and Insight, Bhikkhu Khantipalo, 1981. 
Rebirth as Doctrine and Experlence, FrancIs Story, 1975. 


Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật, Tinh Vân Pháp Sư, Việt dịch Hạnh Cơ, 
1994. 


Kinh Dược Sư, Hán dịch Huyền Trang, Việt dịch Hòa Thượng Thích 
Huyền Dung, 1949. 


Luận Bảo Vương Tam Muội, Sa Môn Diệu Hiệp, Việt dịch Minh Chánh. 
Kinh Pháp Bửu Đàn, Hòa Thượng Thích Từ Quang, 1942. 


Milinda Vấn Đạo và Kinh Na Tiên Tỳ Kheo, Hòa Thượng Thích Minh 
Châu, 1964. 


How To Get From Where You Are To Where You Want To Be, Cheri 
Huber, 2000. 


Luận Thành Duy Thức, Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, 1995. 
Kinh Địa Tạng, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

Kim Cang Giảng Giải, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 1992. 
Kinh Pháp Bảo Đàn, Cư Sĩ Tô Quế, 1946. 

Kinh Pháp Bảo Đàn, Mai Hạnh Đức, 1956. 


Các Tông Phái Đạo Phật, Đoàn Trung Còn. 


139. 


140. 


141. 


142. 


1443. 


144. 


145. 


146. 


147. 


148. 


149. 


150. 


151. 


152. 


153. 


154. 


155. 


156. 


2544 


Sự Tích Phật A Di Đà, 7 Vị Bồ Tát và 33 Vị Tổ Sư, Trần Nguyên Chẩn, 


1950. 

Na Tiên Tỳ Kheo, Cao Hữu Đính, 1970. 

Pháp Môn Tịnh Độ Thù Thắng, Hòa Thượng Thích Hân Hiển, 1991. 
Tam Kinh Tịnh Độ, Hòa Thượng Thích Trí Thủ. 

The Life of Buddha, Edward J. Thomas, 1952. 

The Buddhaˆs Ancient Path, Piyadassi Thera, 1964. 

The Land of Bliss, Luis O. Gomez, 1996. 

Buddhist Images of Human Perfection, Nathan Katz, India 1982. 
Buddhist Meditation, Edward Conze, 1956. 

Buddhist Sects In India, Nalinaksha Dutt, 1978. 

Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Việt dịch Hòa Thượng Thích Phước Hảo, 
Essential Tibetan Buddhism, Robert A.F. Thurman, 1995. 
Calming The Mind, Gen Lamrimpa, 1992. 

Pháp Bửu Đàn Kinh, Hòa Thượng Minh Trực, 1944. 


The Literature of The Personalists of Early Buddhism, Bhikkhu Thích 
Thiện Châu, English translator Sara Boin-Webb, 1996. 


The Essence of Buddhism, P. Lakshmi Narasu, Colombo 1907. 
Gems of Buddhist Wisdom, many authors, Kular Lumpur, 1983. 


Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, Hòa Thượng Thích Huệ Hưng, 1951. 


1990. 


2545 


157.  Calming The Mind and Discerning The Real, Tsong-Kha-Pa, English 
Translator Alex Wayman, 1978. 


158.  Seven Works of Vasubandhu, Stefan Anacker, Delhi 1984. 
159. Duy Thức Học, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

160. The Gospel Of Buddha, Paul Carus, 1961. 

lóI. The Conquest of Suffering, P.J. Saher, Delhi 1977. 


162. Bát Quan Trai Thập Giảng, Diễn Bồi Đại Sư, Việt dịch Thích Thiện 
Huệ, 1992. 


163.  Linguistic Approach to Buddhism Thought, Genjun H. Sasaki, Delhi 
1986. 


164. The Buddhist Outlook, 2 vols., FrancIs Story, Sri Lanka 1973. 
165.  Buddhist Logic, 2 vols., Th. Stcherbatsky, 1962. 

166. Kinh Tâm ĐỊa Quán, Hòa Thượng Thích Tâm Châu, 1959. 

167. Kinh Phật Bản Hạnh Tập, Hòa Thượng Thích Trung Quán. 

168. Qui Nguyên Trực Chỉ, Đỗ Thiếu Lăng, Saigon 1961. 

169. Bản Đồ Tu Phật, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1958. 

170. Việt Nam Phật Giáo Sử Lược, Hòa Thượng Thích Mật Thể, 1943. 
171. Bồ Đề Đạt Ma Quán Tâm Pháp, Việt dịch Minh Thiền, 1972. 


172. Thiền Tông Việt Nam Cuối Thế Kỷ 20, Hòa Thượng Thích Thanh Từ, 
1991. 


173. Kinh Viên Giác, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, Saigon 1958. 


2546 


174. Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức, Hòa Thượng Thích Huyền Dung, 
1949. 


175. Kinh Tam Bảo, Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 1970. 
176. Chư Kinh Tập Yếu, Hòa Thượng Thích Duy Lực, 1994. 
177. Lịch Sử Đức Phật Tổ, Thông Kham Medivongs. 


178. Kinh Thủ Lăng Nghiêm, Hòa Thượng Bích Liên, Hòa Thượng Như 
Phước, Hòa Thượng Từ Quang, 1957. 


179. A Record of Buddhist Kingdoms, Fa-Hsien, English translator James 
Legge, 1965. 


180. Thập Độ, Tỳ Kheo Hộ Tông. 
I8I. Tăng Già Việt Nam, Hòa Thượng Thích Trí Quang, Phật Lịch 2515. 


182. A Comprehensive Manual Of Abhidharma, Bhikkhu Bodhi, Sri Lanka 
1993. 


183. The Spectrum of Buddhism, PIyadassi, Sri Lanka 1991. 
184. Thắng Pháp Tập Yếu Luận, Hòa Thượng Thích Minh Châu. 


185. Vi Diệu Pháp Toát Yếu, Narada Maha Thera, 1972, Việt dịch Phạm 
Kim Khánh. 


186. Nagarjuna”s Philosophy, K. Venkata Ramanan, Delhi 1975. 
187. Kinh Pháp Bảo Đàn, Hòa Thượng Thích Mãn Giác, 1985. 
188.  Buddhist Ethics, Hammalawa Saddhatissa, 1970. 

189. The Buddha Eye, Frederick Franck, 1982. 


190. The Dhammapada, Narada, 1963. 


2547 


191. In The Hope of Nibbana, Winston L. King, 1964. 


192. The Chinese Madhyama Agama and The Pali MaJjhima NÑikaya, 
Bhikkhu Thích Minh Châu, India 1991. 


193. Skillful Means, Tarthang Tulku, 1978. 


194. Tài Liệu Nghiên Cứu Và Diễn Giảng, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 
1957. 


195. Phật Giáo, Tuệ Quang Nguyễn Đăng Long, 1964. 

196. The Vimalakirti Nirdesa Sutra, Charles Luk, 1972. 

197. Zen Philosophy, Zen Practice, Hòa Thượng Thích Thiên Ân, 1975. 
198. Kinh Bách Dụ, Việt dịch Thích Nữ Như Huyễn, 1957. 


199. Kinh Phô Hiền Hạnh Nguyện, Việt dịch Hòa Thượng Thích Trí Tịnh, 
1956. 


200. Sakyamuniˆs One Hundred Fables, Tetcheng Lioa, 1981. 
201. Tám Quyển Sách Qưí, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa, 1954. 


202. Huệ Quang Phật Học Đại Từ Điển, Ven. Thích Minh Cảnh Chủ Biên, 
1994. 


203. Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, Zen Master Thích Nhất Hạnh, 1975. 
204. The Buddha and His Dharma, Dr. B.R. Ambedkar, 1997. 

205. The Beginnings of Buddhism, Kogen Mizuno, 1980. 

206. A Concise History of Buddhism, Andrew Skilton, 1994. 


207.  Pagodas, Gods and Sprrts of Vietnam, Ann Helen UỦnger and Walter 
Unger, 1997. 


208. 


209. 


210. 


211. 


212. 


2Ä SE 


214. 


21iab 


216. 


217. 


218. 


219. 


220. 


221. 


22/52 


T24 


224. 


?/Đ/aN 


2548 


Buddhism A to Z, Ronald B. Epstein, Ph.D., 2003. 

Buddhism, Clive Erricker, 1995. 

Buddhism, Ed. Manan Sharma, New Delhi, 2002. 

Essentials of Buddhism, Kogen Mizuno, Tokyo, 1972. 

Modern Buddhism, Alan & Jacqul James, 1987. 

The Questions of King Milinda, TW. Rhys Davis, 1963. 

Kinh Mi Tiên Vấn Đáp, Hòa Thượng Giới Nghiêm Việt dịch, 2005. 
The Zen Teaching of Bodhidharma, translated by Red Pine 1987. 

The PIioneers of Buddhist Revival in India, D.C. Ahrr, New Delhi 1989. 


Zen Art For Meditation, Stewart W. Holmes and Chimyo Horloka, 
Tokyo, 19743. 


Introducing Buddhism, Kodo Matsunami, Tokyo 1965. 

A Buddhist Philosophy of Religion, Bhikkhu Nanajivako, 1992. 

A Manual of Abhidharma, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1956. 
A Manual of Buddhism, Most Venerable Narada, Kuala Lumpur, 1992. 


Rebirth and The Western Buddhist, Martin Wilson, Ven. Thịch Nguyên Tạng 


Việt dịch 2006. 


The Buddhist Handbook, John Snelling, 1991. 
Essential of Buddhism, Gnanarama, Singapore, 2000. 


Buddhism For Today, Nikkyo Niwano, 1976. 


226. 


221. 


228. 


229. 


230. 


23L 


232. 


22s: 


234. 


2265 


236. 


2 o 


238. 


ZẠ0: 


240. 


2549 


An Index to the Lankavatara Sutra, Daisetz Teitaro Suzuki, London, 1934. 
Studies in The Lankavatara Sutra, DaIsetz Teitaro Suzuki, London, 1930. 


The Concept of Personality Revealed Through The Pancanikaya, Thích Chơn 
Thiện, New Delhi, 1996. 


Studies in Ch"an and Hua-Yen, Robert M. Gimello and PeterN. Gregory, 
Honolulu, 1983. 


The Sacred East, Scott Littleton, 1996. 
Buddha, Dr. Hermann Oldenberg, New Delhi, 1997. 
RaJagraha, Jugal Kishore Bauddh, New Delhi, 2005. 


How to Overcome Your Difficultes: Worry and Fear, Dhammananda, Ven. 
Nhuan Chau translated in 2005. 


Bodh Gaya, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2005. 


The Great Buddhist Emperor of Asia, Ven. Dr. Medhankar, Nagpur, India, 
2000. 


Sarnath, Shanti Swaroop Bauddh, New Delhi, 2003. 

Buddhist Shrines In India, D.C. Ahir, New Delhi, 1986. 

Pryaers to the Medicine Buddha, composed by Geshe Norbu Phunsok, 
translated Into Vietnamese by Sonam Nyima Chân Giác Bùi Xuân Lý In 
2005. 


Walking with the Buddha, India Dept. of Tourism, Ñew Delhi, 2004. 


The Practice of Tranquility and Insight, Khenchen Thrangu, New York, 1993. 


2550 


241. Pen Portralts Ninety Three Eminent Disciples of the Buddha, C. de 
Saram, Singapore, 1966. 


242. History of Theravada Buddhism In South East Asia, Kanal Lal Hazra, New 
Dehli, 198§1. 


251 


About The Author 


Thiện Phúc Tran Ngoc, AKA Ngoc-Em Tran, was born on August chi 1949 to 
Mr. Le van Thuan and Mrs. Tran thi Suu in Vĩnh Long Province, a small town about 
136 kilometers southwest of Satigon, South Vietnam. He grew up in Vĩnh Long town, 
South Vietnam and attended Tong Phuoc Hiep High School. He was born to a very 
poor family; however, his parents had tried their best to raise their all children with a 
minimum of high school education. He obtained his Bachelor in English in 1973, and 
Bachelor in Vietnamese-Chinese In 1974 at Cantho University. He was brought up 1n 
a Buddhist-tradition family. His grandparents and parents were devoted lay disciples 
of Honorable Venerable Master Minh Đăng Quang. He came to the United States In 
1985 and became a disciple of Most Venerable Thích Giác Nhiên In the same year. 
He has been working for Calformna State Department of Rehabilitation as a 
Rehabilitation Supervisor since 1988. His main responsIbility 1s tO supervise a unIt of 
ten counselors who counsel people with problems, especially people with disabilities. 
He was very much Iimpressed by the life and teachings of the Buddha. He realizes 
that Buddhism has been an Important part of the cultural heritage, not only of 
Vietnam, but also of Southeast Asian countrIes and most parts of Asia. While working 
as a volunteer teacher of Vietnamese language programs In Southern Califorma, 
around 1985 and 1986, a lot of young Vietnamese students came to him to ask for the 
meanings of some Buddhist terms. Some terms he was able to provide the meaning, 
but a lot of them he could not. He talked to Most Venerable Thích Giác Nhiên and 
was encouraged by the Most Venerable Giac Nhiên to start his works on The Basic 
Buddhist Terms. With the encouragement from Most Venerable Thích Giác Nhiên, he 
sfarted to compose his works tiled “Vietnamese-English Buddhist Dictionary” and 
“English-Vietnamese Buddhist Dictionary” in 1986. He published the “Vietnamese- 
English Buddhist Dictionary” 1n 2005. He 1s also the author of a serles of books 
written in Vietnamese titled “Buddhism 1n Life,” ten volumes, “Buddhism, a religion 
of Peace, Joy, and Mindfulness,” “Intimate Sharings with Parents and Children,” “A 
Short Journey to India,” and “A Glimpse on Cocochine.” Books wIll be published In a 
near future: 1. The Buddhaˆs Basic Teachings 1n Vietnamese and English, 2. Chinese 
Famous Zen Masters in Vietnamese and English. 


2552 


Quick Search for Some Important Terms 
in This Volume 


A 

Ác Ma: Mara 

Ác mộng: Nightmare 

Ái Dục: Love and desire 

Ái Kiến: Love growing from thinking of others 

Ái Ngữ: Loving speech 

Ái tâm: Loving heart 

Ái Thuyết Pháp Tỳ Kheo: Monk who loves the Dhamma and delights in hearing it 
An trụ trong chánh đạo chẳng bỏ tà đạo: Live by the right path but always appear to 
enter false paths 

Âm ma: Mara of the hell or of the underworld 

Ấm Quang Bộ: Mahakasyapiya 

Ấn Khế: Manual signs 


B 

Ba mươi giới phạt cấm phòng: Nissaggiya-pacittiya 

Bạc đãi: Mistreat 

Bách Pháp Minh Môn Luận: Mahayana-sata-dharma-vidyadvara-sastra 
Bản Duyên Kinh: Nidanakatha 

Bản tánh của tâm: Nature of the mind 

Báo Độ: Land of Reward 

Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh: Maha-AprajJna-paramita-Hridaya-Sutra 
Bắc Chẩm: Northern pillow 

Bắc Tạng: Northern collection of sutras 

Bắc Tông: Northern school 

Bắc Tông Ngũ Đạo: Northern school”s five teachings 

Bất chánh tri: Non-discernment 

Bất chướng nhân: Non-resistant cause 

Bất Đãn Không: Not only the void 

Bất Đoạn Bất Thường: Neither end nor permanence 

Bất Động Trí: Non-distinguished and nonverbal knowledge 
Bất Giác: Not knowing 

Bất Hại: Non-injury 

Bất Hoàn: Never return 

Bất kiêu mạn biện: Never haughty 


2553 


Bất Lai: Non-returner 

Bất Lai Bất Khư: Neither coming nor going 

Bất Lập Văn Tự: Not using words 

Bất mê loạn biện: Never misleading or confused 
Bất Muội Nhân Quả, Bất Lạc Nhân Quả: Not being unclear about cause and effect, 
not falling subJect to cause and effect 

Bất Nhất Bất Dị: Neither identity nor difference 
Bất nhị: Non-Duality 

Bất Phóng Dật: No looseness 

Bất sanh bất diệt: Neither birth nor death 

Bất tăng bất giảm: Neither adding nor substracting 
Bất tê hát biện: Never hectoring 

Bất thối chuyển: Non-backslidings 

Bất Thối Tâm: Non-retrogression mind 

Bất thối tâm trụ: Non-Retrogression 

Bất Thuyết Nhất Tự: Not a word has been said nor declared 
Bất tín: Lack of faith 

Bất Tịnh Quán: Meditation on the uncleanness 

Bất Tử Dược: Medicine of immortality 

Bất Vọng Ngữ: Mrsavadaviratih 

Bích Quán: Meditating facing the wall 

Biến hành nhân: Law of generality 

Biến hóa độ: Land of transformation 

Biện Trung Biện Luận: Madhyanta-vibhanga-sastra 
Biểu Đức: Manifest virtue 

Bình Đẳng Quán: Meditation on the universal 

Bỏ lại sau lưng mọi thứ: Leaving behind everything 
Bố Thí Vô Sở Trụ: No attachment in acts of charity 
Bồ Tát Tạng: Mahayana scriptures 

Bồ Tát Từ Thị: Maitreya Bodhisattva 

Bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh: Means of integration 
Bổn Mệnh Tĩnh: Life star 

Bổn Môn: Law of Original 

Buông bỏ: Letting øo 


C 

Cam Lộ: Nectar from Heaven 

Căn: Mula 

Căn Bản Trung Quán Kệ: Mulamadhyamika-karika 

Căn tánh lẹ làng sáng suốt: Nature and roots should be quick and enlightened 


25%4 


Cấp thấp nhất: Lowest classes 

Câu Hữu Nhân: Mutual causation 

Câu Sinh Hoặc: Natural doubt 

Câu sinh ngã chấp: Natural cleaving (clinging) to the idea of self or soul 

Chánh kiến hợp thế: Mundane right understanding 

Chánh niệm: Mindfulness 

Chánh Niệm Tỳ Kheo: Mindful monk 

Chăm sóc người bệnh: Look after a sick person 

Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri thức: Never give up friendships with wise 
people 

Chẳng hủy báng Phật pháp: Not to slander any enlightening teachings 

Châm Khẩu Quỷ: Needle-mouth ghost 

Châm Khổng: Needle-eye 

Chân lý cao thượng: Noble Truths 

Chân ngôn: Mantra 

Chân Ngôn Tông: Mantrayana 

Chấp Kiến: Lagna-samkhyam 

Chấp Ngã: Lagna-atman 

Chỉ Phạm: Negative ¡in not doing øood 

Chỉ Quán Luận: Maha-samatha-Vipasyana 

Chỉ tiếp người giàu có các bậc trí thức: Meet only with rich and intellectual people 
Chiếu Kiến: Look at oneself in a mirror 

Chín Bất Thời Bất Tiết Dẫn Đến Đời Sống Phạm Hạnh: Nine unfortunate 
Inappropriate times for leading the holy life 

Chín Chỗ An Trú Của Loài Hữu Tình: Nine abodes of beings 

Chín điều khó: Nine difficulties (Sutra in Forty-Two Sections—Chapter 36) 

Chín giai đoạn thiển chỉ: Nine states of samatha meditation 

Chín mối phiền trược: Nine bonds that bind men to mortality 

Chín oai nghi: Nine ways of showing respect 1n India 

Chín Sự Xung Đột: NÑine causes of malice 

Chín Thứ Đệ Diệt: Nine successIve cessatlons 

Chín Thứ Đệ Trú: Nine successive abidings 

Chín thứ hình phạt thời cổ: Nine punishments of the ancient 

Cho vay lấy lời: Lend money with interest 

Chu trình cuộc sống: Life cycle 

Chúng sanh: Living beings 

Chúng Sanh Trược: Living beIngs turbidity 

Chúng tại gia: LaIty 

Chúng Chúng Biện Tài Đà La Ni: Mental command of various intellectual powers 
Chứng đạo: Magga-sacchikaranam 


2555 


Con đường và Kết quả: Lam bras 

Con người theo quan điểm Phật giáo: Men in Buddhist point of view 

Cố gắng nỗ lực giải quyết những khó khăn và tranh chấp: Make effort to solve 
difficulties and disputes 

Cố quên những tư tưởng xấu xa: Neglecting unwholesome thoughts 

Cổ độc quỷ: Neck-Poisoned Ghost 

Công án “Vô”: Mu koan 

Công Đức: Merit and virtue 

Công đức và công hạnh tu trì: Moral conduct and religious pracfIces 

Công Đức Lễ Bái Ngài Địa Tạng Bồ Tát: Merits of worshipping Earth-Store 
Bodhisattv 

Công đức về mắt: Merit of the eye 

Công đức niệm hổng danh và cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: 
Master Vaidurya Light Tathagata and making offerings to Him 

Công đức về tai: Merit of the ear 

Công đức thân hành niệm: Merits of the cultivation of the mindfulness of the body 
Cúng dường Mạn Đà La: Mandala offering (Tibetan tradition) 

Cuộc sống vật chất: Material life 

Cuồng Thiền: Mad Zen 

Cư Sĩ: Lay people 

Cực Nan Thắng địa: Land extremely difficult to conquer 

Cửu Âm: Nine elements or nine substances 

Cửu Biến Tri: Nine forms of complete knowledge 

Cửu Bộ Tiểu Thừa: Nine classes of work belonging to the Hinayana 

Cửu Chúng: Nine classes of disciples 

Cửu Chủng Đại Thiền: Nine kinds of Mahayana dhyana for bodhisattvas 

Cửu Diệu: Nine luminaries 

Cửu Dụ: Nine similes 

Cửu Đế: Nine truths or postulates 

Cửu Địa: Nine lands 

Cửu Giải Thoát Đạo: Nine stages of the trailokya 

Cửu Giới: Nine realms oÝ error 

Cửu Hoạnh Tử: Nine major forms of untimely death 

Cửu Hữu: Nine realities 

Cửu Kết: Nine bonds that bind men to mortality 

Cửu Khổng: Nine orifices 

Cửu Khổng (Khiếu) Bất Tịnh: Nine impure openings in our body 

Cửu Kiếp: Nine kalpas 

Cửu Loại Sanh: Nine kinds of birth 

Cửu Lực: Nine Powers 


2556 


Cửu Mạn: Nine forms of pride 

Cửu môn: Nine realities 

Cửu Não: Nine distresses 

Cửu Nghiệp: Nine kinds of karma 

Cửu Phạm: Nine heavens of the fourth dhyana heaven 

Cửu Phẩm An Dưỡng Hóa Sanh: Nine holy grades of Lotus 

Cửu Phẩm Liên Hoa: Nine holy grades of Lotus 

Cửu Phẩm (Thượng) Y: Nine grades of the monk”s patched robe 
Cửu phẩm vãng sanh: Nine holy grades of Lotus 

Cửu Phược Nhứt Thoát: Nine states of bondage and the one state of liberation 
Cửu Phương Tiện: Nine suitable stages in religious services 

Cửu Quỷ: Nine classes of phosts 

Cửu Sơn Bát Hải: Nine concentric mountain ranges and eipht seas 
Cửu Thập Giới Đọa: Ninety Pacitiya offences which require confession and 
repentance 

Cửu Thứ Đệ Định: Nine degrees of samadhi 

Cửu Thức: Nine kinds of consciousness 

Cửu Tịnh Nhục: Nine kinds of clean flesh 

Cửu Tôn: Nine honoured ones 

Cửu Trai Nhựt: Nine days of abstinence 

Cửu Tự Mạn Đồ La: Nine magical character Mandala 

Cửu Tưởng Quán: Nine types of meditation on corpse 

Cửu Vô Gián Đạo: Nine interrupted ways 

Cửu Vô Học: Nine grades of arhats 

Cửu Vô Vi: Nine kinds of non-action 


D 

Danh giả: Names are unreal 

Danh sắc: Namarupa (Name and form) 

Danh tướng: Name and appearance 

Dâm dục: Lewdness 

DI Lan Đà: Milinda 

Di Lan Đà Vấn Đạo: Milinda-panha 

DI Lặc: Maitreya 

Di Lặc Phật: Laughing Buddha 

Diên Mệnh Bồ Tát: Life-prolonging Bodhisattva 
Diên Mệnh Pháp: Methods of worship of the Life-prolonging Bodhisattvas 
Diệt: Nirodha 

Diệt Đế: Nirodha-satya 

Diệt Tận Định: Nirodha-SamapattI 


2557 


Diệt thọ tưởng định: Meditation on stopping Perception and Feeling 
Diệu Pháp Liên Hoa Kinh: Lotus Sutra 

Diệu Ý Bồ Tát: Manavaka 

Dòng Truyền Thừa: Lineage 

Dục Ái: Love in the passion realm 

Duy Tâm: Mind-only 

Duy Thức Trung Đạo: Medial doctrine of idealism 
Duyên: Nidanas 

Dược Sư Lưu Ly Bản Nguyện Công Đức Kinh: Medicine Buddha Sutra 
Dược Sư Phật: Medicine Buddha 

Dược Vương Phật: Medicine Master Buddha 
Dưỡng nhân: Nourishing cause 

Đa Văn Tỳ Kheo: Learned monk 

Đại Ấn: Mahamudra 

Đại Bảo Pháp Vương: Maharatna-dharma-raja 
Đại Bát Niết Bàn: Mahaparinirvana 

Đại Bát Niết Bàn Kinh: Maha Parinirvana Sutra 
Đại BI: Most pIty 

Đại Bi Tâm: Maha-karuna-citta 

Đại Bì Tâm Đà La Ni Kinh: Mahakaruna Dharani Sutra 
Đại Bổn A Di Đà Kinh: Major Amitabha Sutra 
Đại Bửu Tích kinh: Maha-Ratnakuta Sutra 

Đại Ca Diếp: Mahakassapa 

Đại chúng bộ: Mahasanghika 

Đại Chúng: Mahabhuta 

Đại Hắc Thiên: Mahakala 

Đại Huệ: Maha-mati 

Đại Hùng Bảo Điện: Main Hall 

Đại khiếu địa ngục: Maharaurava 

Đại Không: Mahasunyata 

Đại Kiếp: Mahakalpa 

Đại Lạc Thuyết: Mahapratibhana 

Đại Mạn Đà La: Maha-mandala 

Đại Mục Kiển Liên: Mahamaudgalyayana 

Đại Ngã: Mahatma 

Đại Nguyện: Mahapranidhana 

Đại Nhựt Kinh: Mahavairocanabhisambodhisutra 
Đại Niết Bàn: Maha-nirvana 

Đại phạm thâm viễn: Most omnipresent Brahma 
Đại Phạm Thiên: Mahabrahma 


2558 


Đại Phẩm Kinh: Larger edition of a canonical work 

Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh: Mahavaipulya-Mahasamnipata-Sutra 
Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm Kinh: Maha-Vaipulya-Avatamsaka-Sutra 
Đại Tập Kinh: MahasamnIpata-Sutra 

Đại Thế Chí: Mahasthama 

Đại Thế Chí Bồ Tát: Mahasthamaprapta 

Đại thí hội: Moksa-mahaparisad 

Đại Thiên: Mahadeva 

Đại Thiên Thế Giới: Major chiliocosmos 

Đại Thiên Vương: MaharaJa-devas 

Đại Thiết Vi Sơn: Mahacakravala 

Đại Thông Trí Thắng Phật: Mahabhijna-Jnanabhibhu 

Đại thủy hỏa tai: Mahapralaya 

Đại Thừa: Mahayana 

Đại Thừa Khởi Tín Luận: Mahayanasraddhotpada sastra 

Đại Thừa kinh: Mahayana sutras 

Đại Thừa Pháp: Mahayana doctrine 

Đại Thừa Thiên: Mahayanadeva 

Đại Thừa Thiền: Mahayana dhyana 

Đại Thừa và Tiểu Thừa: Mahayana and Hinayana 

Đại Thừa Tông: Mahayana school 

Đại Thừa Vô Tác Đại Giới: Mahayana great moral law of no external action 
Đại Thực Quang: Mahakasyapa 

Đại Tiên: Maharsi 

Đại Tịnh Xá: Mahavihara 

Đại Trí Độ Luận: Maha-praJnaparamita-sastra 

Đại trưởng lão: Mahathera 

Đại từ: Most merciful 

Đại Từ Tâm: Maha-maitri-citta 

Đại Tự Tại Thiên: Mahesvara 

Đại Tỳ Bà Sa Luận: Mahavibhasa 

Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến Gia Trì Kinh: Mahavairocana- 
bhisambodhivikur-Vitadhisthanna-vaipulya-Sutrendra-RaJa-Nama-Dharmaparyaya 
Đại Uy Đức: MahateJas 

Đại Viêm Nhiệt: Mahatapana 

Đại Vực Long: Mahadignaga 

Đại Y: Monk”s patch-robe 

Đan Điền: Manipura-Chakra 

Đạo Đế: Marga-satya 

Đạo Giao: Mutual Interaction throuph religion 


2559 


Đạo Pháp Trí: Marga-dharma Jnana 

Đạo thờ rồng: Naga-worship 

Đẳng Lưu: NÑisyanda 

Đẳng Lưu Quả: Nisyanda-phala 

Đầu Uyên Ngoại Đạo: Naked cave-dwelling 

Đề Hồ: Milk product 

Đề mục về bất tịnh trong Thiển: Meditation subjects of foulness or impurities 
Đề nghị một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni hoàn tục với mình: Make a proposal to 
another monk or nun to leave the monastic life 

Đệ Tử Cuối Cùng: Last disciple of Buddha 

Địa Ngục: Naraka 

Điểm Nóng Tối Hậu: Last warm spots after death 

Điều độ: Moderate 

Điều độ và hành giả tu Thiền: Moderation and Zen practitioners 

Điều ngự: Mastery of self-control 

Đỉnh Địa: Level of the summit 

Đỉnh Sinh Vương: Murdhaja-raja 

Định: Meditative absorption 

Định Học: Learning through meditation 

Đoạn đức: Merit of cutting off all 1lusion and perfecting of supreme nirvana 
Đoạn kiến: Nihilism 

Đoạn Nhục: Mamsa-bhak-sana-vinivrtta 

Đời sống: Life 

Độc ác: Maliclousness 

Đốn Ngộ Nhất Thời: Momentary enlightenment 

Động Bất Động Pháp: Mutable and immutable 

Đốt đầu: Moxa 

Đức hạnh: Morality 


G 

Giả Quán: Meditation on relative truth 
Giác chi: Limbs of enliphtenment 
Giác Mẫu: Mother of enlightenment 
Giải Thoát Đạo: Moksa-marga 

Giải Thoát Môn: Moksa-dvara 

Giải Thoát Tướng: Mark of liberation 
Giảng sư: Lecturers 

Giáo Đoàn Ni: Nun ordination 

Giáo Nghĩa: Meanings of the teachings 
Giới Bổn Tỳ Kheo: Moral monk 


2560 


Giới Khí: Meeting the criteria to receive the rules 
Giới khinh: Minor precepts 

Giới Luật: Moral Codes 

Giới trọng của Bồ Tát: Major Bodhisattva Precepts 
Giới Tử Kiếp: Mustard-seed kalpa 


H 

Hạ Bối Quán: Meditation for those who should have fallen into the lowest gati 

Hạ Căn: Lamakindriya 

Hạ Khẩu Thực: Monk who earns his living by bending down to cultivate the land 

Hạ Phẩm: Lowest quality 

Hạ Sanh Di Lặc Thành Phật Kinh: Maitreyavyakarana Sutra 

Hành Cúng Dường: Make offerings 

Hành động có công đức: Meriforious action 

Hành giả tại gia: Lay practitioner 

Hành Mẫu: Mother of karma 

Hành tướng: Mental actIvIty 

Hành vi phi đạo đức: Non-ethical behaviors 

Hạnh Niết bàn: Nirvanic action 

Hiển gia hộ: Manifest or external aid 

Hiển hiện Bồ Tát lực: Manifest the power of enlightening beings 

Hiển hiện Bồ Tát oai lực tự tại thần thông: Manifesting the autonomous spiritual 
capacitiles of all Enlightening BeIngs 

Hiển hiện bước tối thắng của Bồ Tát: Manifest the supreme walk of the enlightening 
being, beyond the walk of the elephant, the bull, or the lion 

Hiển hiện những Phật thần thông: Manifest the various powers of Buddhas 

Hiển hiện tâm tướng: Manifestation of mind in action 

Hiển hiện thông đạt những nghề nghiệp vũ thuật binh trận thế gian: Manifest the 
learning of riding military arts and various worldly occupatIlons 

Hiển hiện để thông đạt tất cả nghệ thuật khoa học thế gian: Manifest the learning of 
all worldly arts and scIences 

Hiển hiện thông đạt tất cả những văn bút, đàm luận, cờ nhạc thế gian: Manifest the 
learning of all kinds of worldly things such as literature, conversation, games, and 
amusements 

Hiển hiện tối thắng vô tỷ: Manifest supreme peerless in the world 

Hiển hiện tu hành thất giác bửu: Manifest the practice of the seven jewels of 
awakening 

Hiển hiện vô lượng thế giới: Manifest untold variety of Buddha-bodies in infinite 
worlds 


2561 


Hiển hiện xa ha những lỗi lầm của ba nghiệp thân, khẩu ý: Manifest the shedding of 
errors and faults of word, thought, and deed 

Hiển hiện xả thí bảy thánh tài: Manifest the giving of the seven kinds of wealth 

Hiện Hành: Manifest activities 

Hiện Khởi Quang: Light in temporary manifestations 

Hiện lượng môn: Manifest or evidenfial 

Hiện sanh pháp giới mà không nhiễm trước: Manifesting birth in the phenomenal 
realm but having no attachment to anything 

Hiện Thức: Manifested mind 

Hiện tướng kim cang địa: Manifest the characteristics of adamantine øround 

Hiện tướng siêu tam giới: Manifest the appearance of transcending the three worlds 
Hiện tượng giống như ngọn đèn thắp bằng dầu bơ: Lamp-like appearance 

Hiện tượng xấu ác: Makyo 

Hiện vô lượng thân: Manifesting countless forms permanently In one and the same 
place 

Hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ trang nghiêm: Manifest (all kinds of) adornments in 
infinite worlds 

Hiểu lầm về Phật Giáo: Misunderstanding about Buddhism 

Hoa quả đồng thời: Lotus flower opens, the fruit is seen therein 

Hoa Quang: Lotus radiance 

Hoa Sen: Lotus blossoms 

Hoa Tạng: Lotus store 

Hoa Tạng Thế Giới: Lotus Treasury World 

Hoa Thai: Lotus womb 

Hoa Tọa: Lotus throne 

Hóa Công Qui Ký: Merit of converting others become oneˆs own 

Hóa Cung Điện: Magical palace 

Hóa Địa Bộ: Mahisasaka 

Hóa Lạc Thiên: NnmanaratI 

Hóa Pháp: Methods of saving sentient beIngs 

Hóa Phật: Metamorphosed Buddha 

Hóa Tâm: Mind in the transformation-body 

Hóa Tha Thọ: Long life spent in saving others 

Hóa thân: Nirmanakaya 

Hòa Thượng: Most Venerable 

Hỏa trạch Tăng: Married monks 

Hỏa Trướng: Monastery kitchen account 

Hoại Sắc: Neutral color 

Hoan Hỷ địa: Land of joy 

Hoàng Hậu Ma Da: Maya 


25602 


Học thuyết Trung Quán: Madhyamaka philosophy 

Học Vô Học: Learning and no longer learning 

Hộ Pháp Thần: Lokapalas 

Hộ trì tịnh giới của Như Lai: Maintain the Buddhas pure precepts 
Hôn nhân: Marrlage 

Huyền nghĩa: Mystic meaning 

Huyễn: Maya 

Hữu Biểu Nghiệp: Manifested activitiles of the body, mouth, and mind 
Hữu Không: Material and Immaterial 

Hữu Lậu Hoặc: Material or phenomenal exIstence 

Hữu Lậu Pháp: Leaking 

Hữu Nhân Vô Quả: No future consequences as a result oŸ past or current karma 
Hữu Vi Sinh Tử: Mortal samsara life 

Hỷ: Mudita 

Hỷ Lâm Uyển: Nandanavana 


| 
Im Lặng Cao quí: Noble silence 


K 

Kệ Vô Tướng: No-mark stanza from Hui-Neng Patriarch 

Kết Duyên Chúng: Multitude of Buddhists 

Khan Lận Thắng Pháp: Mean or selfish in regard to the supreme law 
Khất Sĩ: Mendicant 

Khất thực: Mendicancy 

Khẩu Đầu Thiền: Mouth meditation 

Khẩu Mật: Mystic of the mouth 

Khiêm tốn: Modest 

Khinh an: Light ease 

Khinh khi thầy tổ: Look down on one”s master 

Khinh Nhuyễn: Lightness 

Khoảnh Khắc Của Sự Sống: Momentariness of existence 

Không ăn sát giờ: Not to eat out of regulation hours 

Không có gì hơn sắc dục: No desire is as deep-rooted as sex 
Không dính mắc: Non-Attachment 

Không nằm giường cao giường đẹp: Not to sleep on high and fine beds 
Không nói dối: Not to lie 

Không Quán: Meditation on Emptiness 

Không sanh không diệt: Nonproduction and nondestruction 

Không sát sanh: Not to kill 

Không tà dâm: Not to commit sexual misconduct (gnoble conduct) 


2563 


Không Tận Hữu VI Không Trụ Vô Vi: Neither exhausts the mundane nor stays In the 
supramundane 

Không thấy lỗi người: Not to look for people”s mistakes 

Không thế này cũng không thế kia: Neither thus nor otherwise 

Không trộm cắp: Not stealing 

Không uống rượu: Not to drink liquor 

Không vọng ngữ: Not to speak falsely 

Không vô biên, chỉ có hữu biên: No infinite mind, only a finite one 

Không vô biên xứ địa: Land of Infinite space 

Không xức nước hoa hay trang điểm: Not to indulge in cosmetics, personal adornments 
Khuyến môn: Method of persuation 

Kiến Hoặc Tư Hoặc: Misleading views and thoughts 

Kiến Võng: Net of heterodox doctrines 

Kiết ma ấn: Manual signs of Dhyani Buddhas 

Kiêu mạn: Mana 

Kim Luân: Metal circle 

Kinh Điển: NÑikaya 

Kình Đảm: Matters proposed by the Zen novice 


L 

La Quí: La-Kuel 

Lạc Biến Hóa Thiên: Nirmanarati heaven 

Lầm hẹn đi ra ngoài khỏi tự viện với ai: Make an appointment to go outside the monastery 
with someone 

Lão Tử: Lao-Tzu 

Lạt ma: Lama 

Lạt Ma Giáo: LamaIsm 

Lăng Già: Lanka 

Lăng Già Kinh: Lankavatara Sutra 

Lâm Tế Nghĩa Huyền: Lin-Chi I-Hsuan 

Lâm Tế Tông: Lin-Chi Sect 

Lâm Tỳ NI: Lumbini 

Liên bang: Lotus land 

Liên Hoa: Lotus Flower 

Liên Hoa Trì Danh: Lotus Blossom Recitation 

Liên Phái Tự: Lien Phai Temple 

Liên Tông: Lotus sect 

Liễu Đạt Thiệt Thành: Lieu Dat Thiet Thanh Zen Master 
Liễu Nhân Phật Tánh: Buddha-nature 

Liễu Quán: Lieu Quan Zen Master 

Linh Quang Tự: Linh Quang Temple in Hanoi 

Linh Quang Tự: Linh Quang Temple in Hue 

Linh Sơn Tiên Thạch: Linh Son Tien Thach Temple 
Linh Sơn Tự: Linh Son Temple in Saigon 


2564 


Linh Sơn Tự: Linh Son Temple in Vungtau 

Linh tha nguyện mãn: Mind of aiding all to fulfil their vows and accomplish their spiritual 
ends 

Linh Thao: Ling-T”ao 

Linh Thứu: Linh Thuu Sac Tu Temple 

Lốa Hình Ngoại Đạo: Naked asetics 

Long: Naga 

Long Hòa Tự: Long Hoa Temple 

Long Hue: Long Hue Temple 

Long Hưng: Long Hung Temple in Long Xuyen 

Long Hưng Tự: Long Hung Temple in Bien Hoa 

Long Môn: Lung-Men 

Long Môn Thanh Viễn: Lung-Men-Ch'ing-Yuan 

Long Nhiễu: Long Nhieu Temple 

Long Quân: Nagasena 

Long Thạnh: Long Thanh Temple 

Long Thiền: Long Thien Temple 

Long Thọ: Nagarjuna 

Long Thơ Tịnh Độ: Lung-Shu Jing-Tu 

Long vương: NagaraJa 

Lợi Dưỡng: Nourish oneself by gain 

Lộc uyển: Mrgadava 

Luật Nhân Quả: Law of cause and effect 

Luật Tông: Lu-Tsung 

Lục Tổ Đàn Kinh: Liu-Tsu-Ta-Shih-Fa-Pao-T?an Ching 
Lười biếng: Laziness 

Lương Giới Động Sơn: Liang-]ie- Tung-Shan 

Lương Hoàng Sám: Litany of Liang-WUu- T1 for his wIfe 
Lưỡng Bộ Mạn Đà La: Mandala of the two sections 

Ly Cấu địa: Land of purity 

Ly Hỷ Diệu Lạc Địa: Land of wondrous joy after the previous joys 
Lý Sự: Noumenon and phenomenon 

Lý Sự Tương Tức: Noumenon and phenomenon are mutually merged and Immersed In each 
other 

Lý tánh: Noumenon 


M 

Ma Ba Tuần: Mara-papiman 

Ma Bồ để tâm: Mara of wishing to attain Bodhicitta 
Ma Cốc Bảo Triệt: Ma-Yu-Bao-Che 

Ma Dân: MarakayIkas 

Ma duyên: Mara-circumstance 

Ma Đăng Già: Matanga 


2565 


Ma Đăng Già A Lan Nhã: Matanga-aranyakah 
Ma Đăng Già Kinh: MatangI-Sutra 

Ma Ha: Mahamaya Zen Master 

Ma Ha Ba Xà Ba Đề: Mahaprajapati 

Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Đa: Maha-praJna-paramita 
Ma Ha Ca Chiên Diên: Mahakatyayana 

Ma ha Câu hy la: Mahakausthila 

Ma Ha Chỉ Quán: Maha-samatha-Vipasyana 
Ma Ha Ma Gia: Maha-maya 

Ma ha Tát-đỏa: Mahasattva 

Ma Ha Tăng Chỉ Luật: Mahasamghika Vinaya 
Ma Hầu La Già: Mahoraga 

Ma Kiệt Đà: Magadha 

Ma Nhẫn: Mara-servitude 

Ma Phiền não: Mara of the passions 

Ma quang: Mara”s delusive light 

Ma sự: Mara-deeds 

Ma Tam Muội: Mara of Samadhi 

Ma Thẩn Đà: Mahindra 

Ma Thâu La: Mathura 

Ma Thiền: Mara-dhyana 

Ma Tử: Mara of death 

Ma Vô lạc: Mara of Joylessness 

Ma Vô ngã: Mara of Impersonality 

Ma Vô thường: Mara of Impermanence 

Ma Vô tịnh: Mara of Impurity 

Ma Vương: Mara-raja 

Mã Tổ: Ma-Tsu 

Mãn Giác: Man GIac 

Mạn Đà La: Mandala 

Mạn Đà La Vương: Mandala-king 

Mạn Sử: Lictor of pride 

Mạng Căn: Life faculty 

Mạng sống mong manh, cái chết là chắc chắn: Life is uncertain, death is certain 
Mạnh Tử: Meng-Tzu (Mencius 372-289 B.C.) 
Mao Đầu: Non-Buddhists 

Mạt Điển: Madhyantika 

Mạt Lợi Chị: Marichi 

Mạt Na Thức: Manas 

Mạt NI Giáo: Manichean religion 


2566 


Mật giáo: Mystic doctrines 

Mật Giáo Tạp Bộ: Miscellaneous mystIc 

Mâu Ni: Muni 

Mẫu Chủ: Mother-lord 

Mẫu đà la Pháp ấn: Mudra 

Mệnh Nan: Lifeˆs hardships 

Minh Đăng Quang: Minh Đăng Quang 

Minh Hành: Ming-Hsing 

Minh Khiêm Hoằng Ân: Minh Khiem Hoang An Zen Master 
Minh Không: Minh Khong Zen Master 

Minh Lương: Minh Luong Zen Master 

Minh Trí: Minh Tri Zen Master 

Minh Vật Nhất Tri: Minh Vat Nhat Tri Zen Master 
Minh VỊ Mật Hạnh: Minh Vị Mat Hanh Zen Master 
Mộng Sơn Đức DỊ: Mung-Shan-Te-I 

Mục Kiền Liên: Maudgalyayana 

Mục Kiên Liên Tư Đế Tu: Maggaliputta Tissa 

My quỷ: Mei-Ghost 


N 

Na la diễn thiên: Narayana 

Na Lan Đà: Nalanda Monastery ỦnIversity 
Nam Dương Huệ Trung: Nan-Yang-Hui-Zhung 
Nam Mô A Di Đà Phật: Namah Amitabha 

Nam Nhạc Hoài Nhượng: Nan-Yueh-Huai-Rang 
Nam Phổ Đà: Nam Pho Da Temple 

Nam Sơn Luật Tông: Nanzan-Ritsushu 

Nam Thiên Nhất Trụ: Nam Thien Nhat Tru Temple 
Nam Tuyển Phổ Nguyện: Nan-Chuan Pu-Yuan 
Nan Đà: Nanda 

Não Ma: Nuisance Demons 

Năng đại: Mahiman 

Năng khinh: Laghiman 

Năng trì: Magical formulas 

Năng tự tại: Make self or others any size or anywhere at wIll 
Ngã Đẳng Mạn: Manatimana 

Ngã sở: Mine 

Nghe Pháp: Listen to the Dharma 

Nghĩa kinh: Meaning of the sutras 

Nghiệp mới: New karma 


2567 


Nghiệp Quả: Natural reward 

Nghiệp Võng: Net of karma 

Ngọc Ma NI: Mani 

Ngọc Phương: Ngoc Phuong Monastery 

Ngọc Viên: Ngoc Vien Monastery 

Ngộ Ấn: Ngo An Zen Master 

Ngộ Chân Long Cốc: Ngo Chan Long Coc Zen Master 
Ngôn ngữ: Language 

Ngôn ngữ văn tự: Languages and writIngs 

Ngu Đồng Tnì Trai Tâm: Mind of Confucianism 

Ngu sĩ: Moha 

Ngũ Phần Luật: Mahisasaka Vinaya 

Nguyên Thiều: Nguyên Thieu 

Nguyện Độ: Land of the vow 

Nguyện Học: Nguyen Hoc Z“en Master 

Nguyệt Ái Tam Muội: Moon-love-samadhi 

Nguyệt Cung: Moon palace 

Nguyệt Diện Phật: Moon face Buddha 

Nguyệt Luân Quán Tam Muội: Moon contemplation 
Nguyệt Quang: Moonlight 

Nguyệt Quang Bồ Tát: Moonlight Bodhisattva 
Nguyệt Quang Thái Tử: Moonlight prince 

Nguyệt Quang Vương: Moonlight king 

Nguyệt Thiên Tử: Moon-deva 

Nguyệt Thử: Moon-rat 

Nguyệt Yểm Tôn: Moon-black Ming-Wang 

Ngư Mẫu: Mother fish 

Ngư Thố: Like a fish or a hare 

Người nữ xuất gia: Mae chi 

Người sáng tạo: Maker 

Ngưu Giới: Live as a cow 

Ngưu Lư Nhị Nhủ: Milk of cow and ass 

Nhạc âm thọ: Music-tree 

Nhân: Manusya 

Nhân ái và từ bị: Love and Compassion 

Nhân Không: Man without ego 

Nhân Minh Chánh Lý Môn Luận: Nyaya-dvaratarka-sastra 
Nhơn Minh Nhập Chánh Lý Luận: Nyayapravesa Sastra 
Nhân Thừa: Men-vehicle 

Nhẫn Địa: Level of patience 


2568 


Nhẫn pháp: Method of patience 

Nhất Gia Yến: Monastery family party 

Nhất Hạnh: Nhat Hanh 

Nhất Tánh Tông: Monophysitic 

Nhất thần giáo: Monotheism 

Nhật Liên: Nichiren 

Nhật Liên Chân Tông: Nichiren Shoshu 

Nhật Liên Tông: Nichiren sect 

Nhật Tĩnh Tú: Naksatratara-raJa-ditya 

Nhật Tưởng Quán: Meditation on, and observing of the setting sun 
Nhiễm Duyên: Link of pollution 

Nhiệm Bệnh: Lalssez-falre 

Nhiếp Đại Thừa Luận: Mahayana Samparigraha Sastra 

Nhiêu Vương Phật: Lokesvara 

Nhìn: Looking 

Nhìn sao đoán mệnh: Look at the stars to tell people”s fortunes 
Nhuận Trạch: Moisturing power 

Nhục Nhãn: Mamsacaksu 

Nhục thực: Meat eating 

Như Hiện: Nhu Hien Zen Master 

Như Nhãn Từ Phong: Nhu Nhan Tu Phong Zen Master 

Như Như: Nhu Nhu Zen Master 

Như Trừng Lân Giác: Nhu Trung Lan Giac Zen Master 

Những giai đoạn của con đường: Lam rim 

Nhứt thiết Phật pháp Đà La Ni: Mental command of (all) qualities of Buddhahood 
Ni Kiên Tử: Nigantha Nataputta 

Ni Liên Thiển: Nairanjana 

Ni trưởng: Master of the nuns 

Ni viện: Nunery 

Niệm Thân: Mindfulness occupied with the body 

Niệm Tử: Marananussati 

Niết bàn: Nirvana 

Niết Bàn Châu: Nirvana-island 

Niết Bàn chủng: Nirvana class 

Niết Bàn Diệu Tâm: Nirvana of Wonderful and Profound Mind 
Niết Bàn đường: Nirvana hall 

Niết Bàn Giới: Nirvana-dhatu 

Niết Bàn Hội: Nirvana-assembly 

Niết Bàn Hữu Dư: Nirvana with remainder 

Niết Bàn Kinh: Nirvana Sutra 


2509 


Niết Bàn Lạc: Nirvana-joy 

Niết Bàn Môn: Nirvana-door 

Niết Bàn Sắc: Nirvana color 

Niết Bàn Thành: Nirvana-city 

Niết Bàn Thực: Nirvana food 

Niết Bàn Tịnh Xá: Niet Ban Monastery 

Niết Bàn Tông: Nirvana school 

Niết Bàn Tướng: Nirvana-laksana 

Noãn Địa: Level of heat 

Nói bóng gió để nhận được cúng dường: Make hints in order to receive donations 
Nói dối: Lying 

Non Nước: Non Nuoc Temple 

Nội tán: Menfal confusion 

Nội vô sắc tưởng: Not perceiving material forms in oneself, one sees them ouíside 
Núi Đao: Mountftain of swords and knives 

Nữ cư sĩ: Laywoman follower 

Nữ Tử Xuất Định: Li-I's samadhi 


O 
Oán Tắng Hội Khổ: Meet the hateful 
Oán Thân Bình Đẳng: Neither enmity nor friendship 


P 

Phàm Thánh Đồng Cư Độ: Land of common residence of beings and saints 
Phạm tâm: Noble mind 

Phản bác bốn khả năng (về nguồn gốc của vũ trụ) của phái Trung Quán: 
Madhyamaka Refutal of Four PossIbilities 

Pháp ái: Love Inspired by the dharma 

Pháp Ấn tối thượng: Mudra of supreme wIsdom 

Pháp Dược: Medicine of the law 

Pháp Đăng: Lamp of Dharma 

Pháp Hoa Tam Muội: Lotus-Blossom Samadhi 

Pháp Hóa Sinh Thân: Manifested Buddha 

Pháp Không Quán: Meditative Insight Into the unreality of all things 

Pháp Lạp: Number of summer retreat 

Pháp Môn Bất Nhị: Non-dual dharma 

Pháp môn niệm Phật: Methods of the Pure Land 

Pháp Môn Thân: Method of Buddha-kaya 

Pháp Môn Thiền Định: Methods of meditation 

Pháp quang minh Đà-La-Ni: Mental command oŸ light of the teachings 


2570 


Pháp Thân Thể Tánh: Nature of the Dharmakaya 

Pháp trần: Mental object 

Pháp Vô Niệm: No-thought dharma 

Phát Nguyện: Make vow 

Phát Quang địa: Land of radlance 

Phân Biệt Sai Lầm: Mistaken discernment 

Phân Đoạn Sinh Tử: Mortal lot with various forms 0Ý reincarnation 
Phật Bản Hạnh Tập Kinh: Mahavastu 

Phật Di Giáo: Last teachings of the Buddha 

Phật Giáo Lào: Laotian Buddhism 

Phật Giáo Mông Cổ: Mongolian Buddhism 

Phật Nhãn Tôn: Mother of all wIsdom 

Phi Hữu Phi Không: Neither exIsting nor non-exIsting 

Phi Khổ Phi Lạc Thọ: Neither pain nor pleasure 

Phi sắc phi tâm: Neither matter nor mind 

Phi tam phi nhất: Neither three nor one 

Phi Thực Phi Phi Thực: Netither reality nor unreality 

Phi Thường Phi Vô Thường Cú: Neither permanent nor Impermanent 
Phi Tư Lượng Để: Not to discriminate or reason out 

Phi tưởng phi phi tưởng xứ: Naivasamjnana-samjnayatana 

Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa: Land of knowledge without thinking or not thinking 
Phiển não cảnh: Life”s distress and illusion 

Phong Đăng: Lamp In the wind 

Phóng dật: Laxness 

Phóng Đăng: Lighting strings of lanterns 

Phóng sanh: Liberate living beIngs 

Phú: Mraksa 

Phú định: Negation 

Phục Vụ Tỳ Kheo: Monk who 1s skilful, not lax, using foresight 1n carrying them out, 
and 1s good at doIng and planning 

Phước đức: Merit 

Phương cách thiển định: Methods of meditation 

Phương Tiện Hữu Dư Độ: Land of Expedient Liberation 


Ọ 

Quan sát nhà cửa: Manage the house works 
Quán bất tịnh: Meditation on impurity 

Quán Đãi Nhân: Law of disconfIinuatlon 

Quán hơi thở: Mindfulness of the breath 

Quán ngũ đại: Meditation on the five elemenfs 


2571 


Quán niệm về thân: Mindfulness of the body 

Quán Sát Môn: Meditation on the glories of the Pure Land 

Quán sự chết: Meditation on Death 

Quán tâm từ: Medifation on loving-kindness 

Quán Tâm Vô Thường: Meditation on the impermanence of mind 
Quán Tương Tức Tương Nhập: Meditation on interdependence 
Quán vô ngã: Meditation on non-existence 

Quán vô niệm: Meditation on no thought 

Quán vô tưởng: Meditation on the state of neither nor non-thought 
Quán xác chết: Meditation on corpse 

Quảng Quả Thiên: Large or Abundant Fruitaøe Heaven 

Quên mất Bồ Đề Tâm mà tu hành các thiện pháp đó là ma nghiệp: Neglect the 
Bodhi Mind when practicing good deeds 1s the action of demons 
Quốc Tăng Chính: National superintendent of the clergy 

Quy mạng: Namah 


R 

Rời bổ y chỉ sư trước mùa an cư kiết hạ thứ 5: Leave one”s mentor before the fifth 
Rain Retreat 

Rời bỏ Tăng Già: Leave the Sangha 

Rời bỏ Thầy và Tổ Đình: Leave one°s teacher and Patriarchal Temple 


S 

Sa đi: Novice 

Sám hối: Make a confession 
Sám Pháp: Modes of confession 
Sanh Báo: Next life retribution 
Sanh Pháp: Living and things 
Sát Na Vô Thường: Moment of Impermanence 
Sắc dục: Lust for form 

Sắc hữu: Material existence 

Sắc Tâm: Matter and mind 

Sắc Tướng: Material appearance 
Sân Khuể Sứ: Lictor of anger 
Sầu muộn: Mental suffering 

SI Đăng: Lamp of delusion 

Sĩ Sử: Lictor of ignorance 

Siêu thế: Lokottara 

Sinh đắc thiện: Natural goodness 
Sinh Phật: Living Buddha 


2572 


Sinh Phật Bất Tăng Bất Giảm: Living”s and the Buddha”s indestructibiliies neither 
Increase nor decrease 

Sinh Phật Giả Danh: Living and the Buddha are but temporary names 

Sinh Phật Nhứt Như: Living and the Buddha are one 

Sinh Tượng Sinh Tự: Natural and tarnishable 

Sơn Hải Không Thị: Mountain-Ocean-Space-Market place 

Sơn Thủy Nạp: Mountain and water robe 

Số Tức Môn: Meditation by counting one°s breaths 

Sống chết: Life and death 

Sống chết trong an lạc: Live and die in happiness 

Sống thọ: Longevity 

Suy tướng của chư Thiên: Major deterioration characteristics of heavenly beings 
Sư Tử Âm Phật: Lion's voice Buddha 

Sư tử hống: Lionˆs roar 

Sư Tử Hống Như Lai: Lion°s Roar Thus Come One 

Sư Tử Nhủ: Lionˆs milk 

Sư Tử Phấn Tấn: Lion-arouse 


T 

Tà Định: Miccha-samadhi 

Tà Mạn: Mithyamana 

Tác Nguyện Môn: Make and fulfill a vow to benefit self and others 
Tác ý: Manasikara 

Tạc tượng: Make an Iimage 

Tại Gia Bồ Tát Giới: Lay Bodhisattvas` Precepts 

Tại Gia Xuất Gia: Lay people and monks 

Tam Giả Quán: Meditation on the three unreal objects 
Tam Luận Tông: Madhyamikas 

Tam muội Đà-La-Ni: Mental command of concentration 
Tam Thế Đà La Ni: Mental command of all times 

Tam tịnh nhục: Meat with the three pure qualities 

Tán tâm: Mental wandering 

Tạng Chủ: Monk who ïs in charge of storing sutras 
Tánh: Nature 

Tánh Đắc: Natural attainment 

Tánh Đức: Natural capacIty for good and evil 

Tánh giác ngộ: Nature of enlightenment 

Tánh Giới: Natural moral law 

Tánh Hỏa: Nature of fire 

Tánh không có chúng tử thiện: Nature without the seed of goodness 


2573 


Tánh Không Quán: Meditation on the ImmaterialIty 

Tánh Ngã: Nature-ego 

Tánh Niệm Xứ: Meditation on the original nature of things 

Tánh Thứ: Natural and conventIlonal sins 

Tánh Tội: Natural sins 

Tánh tức thị Tâm, Tâm tức thị Phật: Nature 1s the mind, and mind 1s Buddha 
Tạo Tượng Phật: Make an Iimage (or statue) of the Buddha 

Tạp Nhiễm: Moral infection 

Tăng Lạp: Monastic age 

Tăng Nghĩ: Monastic custom 

Tăng phường: Monastery 

Tâm: Mind 

Tâm Anh Đồng Vô Úy: Mind of Taoism and Brahmanism 

Tâm với ánh sáng trong suốt: Mind of clear light 

Tâm Ấn: Mind seal 

Tâm Bạt Nghiệp Nhân Chúng: Mind of self-enlightened ones 

Tâm Băng: Mind congealed as Ice 

Tâm Bất Thối: Mind of no Retreat 

BI tâm: Mind of pIty 

Tâm Bí Mật Trang Nghiêm: Mind of disciples of the Diamond Vehicle 
Tâm Biến Nhất Thiết Xứ: Mind pervades in all places 

Tâm Bình Đẳng: Mind of Equanimity 

Tâm Bồ Đề: Mind of enlightenment 

Tâm Cảnh Viên Dung: Mind and object contain one another 

Tâm Căn: Mind organ 

Tâm Châu: Mind-gem 

Tâm Cơ: Mind-motor 

Tâm Cực Vô Tự Tánh: Mind of disciples of the One Vehicle 

Tâm Duy Uẩn Vô Ngã: Mind of direct pupils of the Buddha, or Sravaka 
Tâm Duyên Lý Bồ Đề: Mind with a perfect understanding of the ultimate reality 
Tâm Đại đạo: Mind of supreme enlightenment 

Tâm Đại Thừa: Mind of the Mahayana 

Tâm địa: Mind-ground 

Tâm Địa Pháp Môn: Mind-Ground Dharma Door 

Tâm Giác Tâm Bất Sanh: Mind of disciples of the Three Vehicles 
Tâm giải thoát: Liberated mind 

Tâm Hải: Mind ocean 

Tâm Hành: Menrfal formation 

Tâm Hành Bất Ly: Mind and act are not separated 

Tâm Hành Đạo: Mind to practice the way 


2574 


Tâm Hoa: Mind-flower 

Tâm hóa độ chúng sanh: Mind of saving of all creatures 
Tâm Hòa Hợp: Mind 1s in union with the thought 

Tâm Hoan Hỷ: Mind of Joy 

Tâm Khổ: Mental suffering 

Tâm không chấp trước: Mind of detachment 

Tâm không nghi hoặc: Mind free from doubts 

Tâm Kinh: Mind sutra 

Tâm Kính: Mind mirror 

Tâm Liên: Lotus of the mind 

Tâm Lực: Mind power 

Tâm Lực Nghiệp: Mind power and karmic power 

Tâm Lượng: Mind measure 

Tâm ma: Mind mara 

Tâm Mã: Mind like a horse 

Tâm mệnh: Mind life 

Tâm Minh Luân: Mind-moon revolution 

Tâm Mục: Mind”s eye 

Tâm nguyệt: Mind as the moon 

Tâm Như: Non-conceptual mind 

Tâm như người hướng dẫn: Mind ¡s like a supervisor 

Tâm Pháp: Menftal dharmas 

Tâm Phật: Mind 1s Buddha 

Tâm, Phật, Cập Chúng Sanh Thị Tam Vô Sai Biệt: Mind, Buddha and all the living 
are the same 

Tâm phụng sự Đại sư: Mind of service of all Buddhas 

Tâm quang minh: Light from the mind 

Tâm quảng hành nhẫn nhục: Mind of manifestation of all patience and endurance 
Tâm Sám Nguyện: Mind of Repentance and Vows 

Tâm Sở: Mental factors 

Tâm sở hành: Mental factor intention 

Tâm sở pháp: Mental conditions 

Tâm Sở Tác Ý: Mental factor attention 

Tâm Sở Tầm: Mental factor investigation 

Tâm Sở Tư: Mental factor analysis 

Tâm Sư: Mind as master 

Tâm tăng thượng như núi: Mind outstanding like a mountain 
Tâm thanh tịnh: Mind free of ImpurIty 

Tâm thành sám hối: Mind of utterly sincere repentance 
Tâm thật chứng chư pháp: Mind of realization of the truth od all Buddha-laws 


2575 


Tâm thiện căn hồi hướng: Mind of supererogation of one°s good deeds 
Tâm Thức: Mental cognition 

Tâm thương xót: Mind of sympathy and pity 

Tâm Tính: Mind-nature 

Tâm Tịnh Bồ Đề: Mind of pure enlightenment 

Tâm Tông: Mind-Only Sect 

Tâm truyền tâm: Mind-to-mind transmission 

Tâm trường thời tu hành: Mind of unflagging devotion to one”s vocation 
Tâm tu hành: Mind-cultivation 

Tâm Từ Ái: Mind of loving-kindness 

Tâm Từ BI: Mind of Compassion 

Tâm Tự Cao Tự Đại: Mind of big ego 

Tâm Tự hạnh mãn túc: Mind of perfection of one”s work 

Tâm và Vật: Mind and things 

Tâm viên: Mind 1s like a monkey 

Tâm Viên Ý Mã: Mind is like a monkey, the thought is like a horse 
Tâm Vô Ký: Neutral mind 

Tâm vô sở trụ: Mind abides nowhere 

Tâm Xả: Mind of renunciation 

Tâm ý không thể tin được: Not to believe your own mind 

Tâm Ý Thức: Mind thought and perception 

Tân phát ý: Newly resolved on becoming a Buddhist 

Tân Tuế: New year of monks and nuns 

Tận thế: Last day 

Tế Hạnh: Minute conducts 

Tên gọi các tướng hay hiện tượng: Names of all appearance or phenomena 
Tết Dương Lịch: Lunar New Year 

Thạch Hỏa: Lighted tinder 

Tham dục: Lust 

Tham Dục Sử: Messenger of desire 

Thanh Minh: Learning of communicaflon 

Tháp Lâm Tỳ Ni: Lumbinmi Garden stupa 

Tháp Ma Kiệt Đà: Magadha stupa 

Thắng Mạn Phu Nhân: Malyasri 

Thân Hòa Đồng Trụ: Living concord 

Thân Liên: Lotus in the body 

Thân tâm đau đớn kinh hoàng: Mind and body are aching and In a sfate of panic 
Thần Biến: Miraculous transformation 

Thần túc lực: Magic powers 

Thần Túc nguyệt: Months of the devas 


2576 


Thê Đăng: Ladder step 

Thế đệ nhất địa: Level of being first in the world 

Thế Gian Pháp: Law of the world 

Thế giới của Đức Phật Dược Sư: Medicine Buddha”s Land 

Thế giới ngày nay: Modern world 

Thế giới vật chất và phi vật chất: Material and immaterial world 

Thế Thiên: Lord of the World 

Thế Tự Tại Vương: Lokesvararaja 

Thỉ Đảm Tử: Load of night-soil 

Thị hiện ban cho chúng sanh sức dũng mãnh: Manifest the desire to gøIve sentIent 
beings courageous strength 

Thị hiện ở những cung điện trang nghiêm: Living ¡in a palace of all kinds of 
adornments, ø1ving 1t up and leaving home, wishing to save sentilent beIngs 
Thị hiện vô lượng thế giới: Manifest countless of pure beings in infinite worlds 
Thích đạo nhị thừa: Liking the ways of individual liberation 

Thiên Bộ Luận Sư: Master of a thousand sastras 

Thiên Đế Sinh Lư Thai: Lord of devas, born in the womb of an ass 

Thiên Khẩu: Mouth of Brahma 

Thiên ma: Mara-deva 

Thiên Sam: Monk”s toga 

Thiên tai: Natural disasters 

Thiên Thai Cửu Tổ: Nine patriarchs of the T”ien-T°ai Sect 

Thiên Tôn: Most honored among the devas 

Thiển Cư: Meditation abode 

Thiển duyệt thực: Nourishing power from meditation 

Thiền Đại Thừa: Mahayana meditation 

Thiền Định: Meditation 

Thiển Đường: Meditation hall 

Thiền Minh Sát: Meditation on insight 

Thiển Môn: Meditative method 

Thiền quán về Chân Không: Meditation on true emptiness 

Thiền quán hay niệm Phật: Meditation or Buddha recitation 

Thiền Quán Và Niệm Phật: Meditation and Buddha recitation 

Thiền Quán trong Phật giáo: Meditation in Buddhism 

Thiền Quán Về Tâm: Meditation on the mind 

Thiển Quán Về Tâm Xả: Meditation on equanimity 

Thiền Quyền: Meditation fist 

Thiển trí: Meditation and wisdom 

Thiền Tủy: Marrow of meditation 

Thiền Vị: Meditation flavor 


2577 


Thiện Huệ địa: Land of good thoughts 

Thiện Hữu Tỳ Kheo: Monk who 1s a friend, associate and intimate of good people 
Thiện Ngôn Tỳ Kheo: Monk who 1s affable, endowed with genfleness and patlence, 
quick fo ørasp Instruction 

Thiện Nhân Thiền: Meditation on the good 

Thiếu tự tin: Lack of confidence and assurance 

Thoại đầu: Main topic of speech 

Thờ cúng: Ñamasya 

Thời kỳ Pháp Hoa và Niết Bàn: Mahaparinirvana period 

Thủ dâm: Masturbation 

Thủ Luân: Lines on the palm and fingers 

Thuần thục nghi tình: Mature (v) doubts 

Thủy Nguyệt: Moon reflected in the water 

Thụy Miên: Middha 

Thuyết Pháp: Lecture on the dharma 

Thuyết Xuất Thế Bộ: Lokottaravadinah 

Thử Thế Tha Thế Lạc Thiển: Meditation on the way to bring joy to all people 
Thức Biến: Mental changes 

Thực Báo Độ: Land of Buddha-reward 

Thực Báo Tịnh Độ: Land of Reward 

Thực tướng: Nature and marks 

Thường Bất Khinh Bồ Tát: Never-Despite Bodhisattva 

Tích Hóa: Lessons derived from external evenfs 

Tích Môn: Law of appearance 

Tích Trượng: Monk”s staff 

Tịch Chiếu: Nirvana-illumination 

Tịch Diệt Lạc: Nirodha-sukha 

Tiền bạc vật chất: Money and material things 

Tiếp Dẫn Đạo Sư Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai: Medicine Buddha—A Welcomer 
and Escorter of all kinds of sentient beIngs 

Tiết Độ Trong Ăn Uống: Moderation in eating 

Tiểu Bổn A Di Đà Kinh: Minor sutras of the Pure Land Sect 

Tiểu Thánh và Đại Bồ Tát: Lesser saints and greatest Bodhisattvas 

Tìm Lỗi Người: Look for faults in others 

Tinh Tấn Tỳ Kheo: Monk who ever strives to arouse energy 

Tỉnh thức nơi tâm: Mindfulness of the mind 

Tỉnh Trung Lao Nguyệt: Moon reflecting in the well 

Tọa Chủ: Master of the temple 

Tông Môn: Name of a school 

Tông tượng: Master workman of a sect 


2578 


Trà Lăng Úc: Ling-Yu 

Trai Nguyệt: Months of abstinence 

Trai Thực: Midday meal for monks and nuns 

Trảo Độc: Long-nailed ascetic Brahmacari 

Tri Túc Tỳ Kheo: Monk who 1s content with any kind of requIsites 
Trí tuệ phàm phu: Mundane wIsdom 

Trì Giới Ba La Mật: Morality-paramita 

Trì nhân: Maintaining cause 

Trì Phạm: Maintaining and transgressing 

Triền cái: Nivarana 

Triển phược tâm thần: Mental bondages 

Trói buộc trong cảnh thấp dục giới: Lower fetters 
Trọng chướng: MalJor obstacles 

Trụ tất cả kiếp: Living in all ages 

Trung A Hàm: Madhyamagamas 

Trung Ấm Pháp Sự: Means used during the Intermediate staøe 
Trung Bộ Kinh: MaJjhima Nikaya 

Trung Bối: Middle class of rebirth in the Pure Land 
Trung đạo: Middle Path 

Trung Đạo và Cái Tôi: Middle Way and the “L” 

Trung Luận tông Ấn Độ: Madhyamika School In India 
Trung Luận Tông Trung Hoa: Madhyamika School in China 
Trung Nhân: Mediator 

Trung Quán: Madhyamaka 

Trung Quán Luận: Madhyamika-sastra 

Trung Thừa: Middle vehicle 

Tu DI: Meru 

Tu hành Đà-La-Ni: Mental command of practice 

Tu tập nội tâm: Mental cultivation 

Tuần Đường: Monk”s halls 

Túc Vương Hoa: Naksatra-raJa-sankusumitabhiJna 
Túc Vương Hý: Naksatra-raJa-vikridita 

Tuệ Túc: Leg of wisdom 

Tùy Miên: Latent proclIvifles 

Tùy Tín Hành: Mature In confidence 

Tùy Tức Môn: Meditation by following one”s breaths 
Tư Duy Như Ý Thần Túc: Mimamsa-rddhi-pada 

Tư Thế Tọa Thiển: Meditation posture 

Tư tưởng xấu: Negative thoughts 

Từ: Loving kindness 


2579 


Từ BI: Maitri-Karuna 

Từ Bi Hỷ Xả Định: Meditative concenfrations of pure benevolence, compassion, joy, 
and equanImity 

Từ BI Quán: Meditation on compasslon 

Từ Bỏ Thế Tục: Nekkhamma-samkappa 

Từ Lực Vương: Maitribala-raJa 

Từ Thiện Kinh: Maitri Sutra 

Tử Thư Tây Tạng: Liberation through Hearing ¡n the Intermediate State 

Tự mình đứng tên quản lý tài sản tự viện hay tổ chức từ thiện: Make oneself the sole 
manager of the properties of the monastery or a charItable organIzation 

Tự Ngữ Tương VI: Manifest contradiction 

Tự Tánh Thanh Tịnh: Natural purity 

Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm: Naturally pure mind 

Tự Thân Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ: Myself 1s Amitabha, my mind 1s the Pure Land 
Tự thể mới: New personality 

Tự Thệ Thọ Giới: Make the vows and undertake the commandments oneself 

Tức Tâm Tức Phật: Mind and Buddha are 1dentical 

Tức Từ: Life of rest and kindness 

Tương Nhập: Mutual entry 

Tương Tục Nhân: Mutual dependence 

Tương ưng nhân: Mutual responsIve or associated causes 

Tướng: Lakshana 

Tướng giống như ảo tượng: Mirage-like appearance 

Tướng hảo: Lakshana-vyanjana 

Tỳ Kheo: Monk 


U 
Ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm: Not abiding in anything 
Ứng Độ: Land suited to the needs 


N 

Văn Thù Sư Lợi: ManJusri 

Văn Thù Sư Lợi Vấn Kinh: Manjusripariprccha 

Văn Thù Viện: ManJusni Hall 

Văn trì Đà La NI: Mental command of retaining what one hears without forgeftIng 
Vân Lôi Âm Vương: Megha-dundubhi-svara-raja 

Vấn Đáp: Mondo 

Vấn đề siêu hình: Metaphysical issues 

Vọng ngữ: Mithya-marga 

Vọng Niệm: Misleading thoughts 


2580 


Vọng tâm: Misleading mind 

Vợ là một bà chủ: Lordly wIfe 

Vợ phục vụ chồng như một người tớ gái: Maid wife 

Vô Ảnh Tượng: Nirabhasa 

Vô Cực Chi Thể: Limitless bodies 

Vô dư Niết bàn: Nirupadhishesha-Nibbana 

Vô Đảo: Not upside down 

Vô Đẳng Đẳng: Mutoto 

Vô ký: Neither good nor bad 

Vô lạc điên đảo: Nirvana is a permanent place of bliss 

Vô lậu: Non-outflow 

Vô lậu học: Non-outflow training 

Vô lượng lực: Measureless power 

Vô Minh Sử: Messenger of ienorance 

Vô Ngã: No-self 

Vô ngã điên đảo: Nirvana ¡s a real Buddha-nature 

Vô Nhân Vô Quả: Neither cause nor effect 

Vô Nhị Vô Tam: Netther two nor three 

Vô Nhiệt Trì: Lake without heat 

Vô Niệm: No-thought 

Vô Pháp: No dharma 

Vô Phân Biệt Pháp: Non-discriminating dharma 

Vô Phân Biệt Tâm: Non-discriminating mind 

Vô Phân Biệt Trí: Non-discriminative wIsdom 

Vô Sanh Chị Sanh: Life 1s without birth 

Vô Sanh Pháp: Law of no rebirth 

Vô sinh trí: Ñirvana wisdom 

Vô Sắc Định: Mental collectednesses belonging to the World of No-Form 
Vô Sắc Hành: Life in the world of no-form 

Vô sinh sám hối: Meditate on the way to prevent wrong thoughts and delusions 
Vô Sở Cầu Hạnh: Not to seek after anything 

Vô Sở Hữu Xứ Địa: Land of nothingness 

Vô Tâm: No-Mind 

Vô tịnh điên đảo: Nirvana ¡is pure 

Vô Trụ: Not abiding 

Vô Trụ Xứ Niết Bàn: Nirvana of no-abode 

Vô trước nơi chư Bồ Tát: Non-attachment to all Enlightening Beings 
Vô trước nơi mọi hiện tượng: Non-attachment to all phenomena 

Vô trước nơi tất cả Bồ Tát nguyện: Non-attachment in respect to all Enlightening 
BeIngs” vows 


2581 


Vô trước nơi tất cả các cõi: Non-attachment in all lands 

Vô trước nơi tất cả các phương: Non-attachment in all places 

Vô trước nơi tất cả chỗ thọ sanh: Non-attachment to all place of birth 

Vô trước nơi tất cả chúng sanh: Non-attachment in respect to all beings 

Vô trước nơi tất cả chư Phật: Non-attachment to all Buddhas 

Vô trước nơi tất cả địa: Non-attachment in respect to all the stages of enlightenment 
Vô trước nơi tất cả hạnh: Non-attachment to all practices 

Vô trước nơi tất cả kiếp: Non-attachment in all times 

Vô trước nơi tất cả nguyện: Non-attachment to all vows 

Vô trước nơi tất cả pháp: Non-attachment in respect to all phenomena 

Vô trước nơi tất cả sở tác: Non-attachment to all actions 

Vô trước nơi tất cả tam muội: Non-attachment in respect to all concentrations 
Vô trước nơi tất cả thế giới: Non-attachment to all worlds 

Vô Tướng Sám Hối: Markless repentance and reform 

Vô Tướng Tam Quy Y Giới: Markless triple refuge 

Vô Tưởng Thiên: No-thinking heaven 


X 

Xả Vô Lượng Tâm: Limitless indifference 

Xem thường: Look (v) lighdy 

Xuất gia Bồ Tát: Monastic Bodhisattvas 

Xuất ly giới: Law making for deliverance 

Xuất Sanh Vô Ngại Nhĩ Đà La Ni: Mental command of producing unobstructed ears 
Xuất Thế: Leave (v) the world 


Y 

Y áo may theo thời trang: Monastic robes made according to a fashionable design 
Y bá nạp: Monk”s robe 

Y báo: Material environment 
Y trung: Middle robe 

Ý Căn: Manayatanam 

Ý Học: Mental learning 

Ý nghiệp: Mental action 

Ý sinh thân: Manomayakaya 
Ý tam: Moras-karmas 

Ý Thức: Manovijnana 

Ý xứ: Mind-sense 

Yêu thương: Love 


2582 


TABLE OF CONTENT 


VOLUME ONE (A-B) 1-610 
VOLUME TWO (C-D) 611-1146 
VOLUME THREEK (E-F) 1147-1876 
VOLUMEFOUR (G-K) 1677-2512 
VOLUME FIVE (L-N) 2513-3142 
VOLUME SIX (O0-R) 3143-3726 
VOLUMESEVEN (S) 3727-4336 
VOLUMEEIGHT (TA-TEL) 4337-4768 
VOLUME NINE (TH-TZ) 4789-5224 


VOLUME TEN (U-Z) 5225-5626 


2583 


L 


Label: 

l1) (v): To imputate: Gán cho. 

2) (n): Sipnboard—Chiêu bài. 

Labha (o): Lợi lộc. 

Labha-siloka-sakkara-micchayasa (p): Gain, 

praIse, honour, and 1ll-gotten fame——Thâu đoạt 

bất chánh, tiếng tốt, danh vọng, lời khen tặng và 
lợi lộc—See Ten armies of mara. 

Labho (p): Gain—Đắc hay được lợi—See Eight 

winds. 

Labor (v): Cật lực làm việc (công phu). 

Laborious (a): Chuyên cần. 

Laboriously: Chuyên cần. 

Lack of confidence and assuranee: Thiếu tự 

tin—Người ác giới, khi vào hội chúng sát Đế Lợi, 

Bà La Môn, Sa Môn hay cư sĩ, đều vào một cách 

sợ sệt và dao động. Đây là một trong năm điều 

nguy hiểm cho người ác phá giới—Whatever 
assembly he approaches, whether of Khattiyas, 

Bramins, Ascetics, or Householders, he does so 

differently and shyly. This is one of the five 

dangers to the Immoral through lapsing from 
morality (bad morality or failure In morality)— 

See Five dangers to the Iimmoral through lapsing 

from moralIty. 

Lack of faith: 

I1) Ashraddhya (skÙ)—Bất tín—Lack of faith or 
not fo trust or believe In anyone, not tfo 
believe ¡in the truth, or not to believe In 
Buddhist doctrine—Bất tín hay không tín 
nhiệm hay tin tưởng ai, không tin chánh pháp, 
hay không tin tưởng nơi Phật pháp —See 
Seven wrong pracices and Fify-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 

2) Icchantika (sk——One who doesn't believe in 
Buddhist doctrine—Bất tín—See Icchantika. 

Lack of moral dread: Vô quý—See Seven 

WrONg pracfices. 


Lack of remorse: Anapatrapya (skÙ—Vô quí 
(không biết thẹn)—See Eifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 

Lack of moral shame: Vô tàm—See Lack of 
shame, and Seven wrong pracfices. 

Lack of shame: Ahrikya (skt—Vô tàm—Làm 
sai mà tưởng mình đúng nên không biết xấu hổ— 
To do wrong, but always feel self-righteous—See 
Seven wrong practices, and Fifty-one Dharmas 
1nteractive with the Mind. 

Lack of wisdom: Liệt tuệ—See Seven wrong 
practices. 

Lacking wisdom: Vô Trí. 

Ladakh: Ư Huy—According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
this Is a name for Ladakh. “he upper Indus 
valley under Cashmerilan rule but inhabited by 
Tibetans.”—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển, Ư Huy là tên của Ladakh. “Vùng thượng 
nguồn sông Ấn Hà, dưới sự cai trị của người 
Cashmere, nhưng cư dân ở đây lại là người Tây 
Tạng. 

Ladder step: Thê Đăng—Ladder runøs, used for 
the school of gradual revelation In contrast with 
the full and immediate revelation—Bậc thang, ý 
nói tiệm giáo, đối lại với đốn giáo. 

Lady: Bạch Ni Sư. 

Lagati (skt): Laggati (p)—Chấp trước—Tenet— 
To cling—To adhere—To stick or attach one”s 
self to—Holding (grasping, clinging, attaching) on 
the belief of the reality of ego and things—Bám 
chặt vào, vướng mắc, cho rằng ngã và vạn hữu có 
thật. 

Laghiman (skt): Năng khinh—To make self or 
others, or the world and all things light as a 
feather (to make self or others lighter)—Có khả 
năng nhẹ đi được—Seec Eight 
supernatural powers of transformation. 

Laghu (skt): La Cầu—Ánh sáng—Light. 
Lagna-atman (skt): Chấp Ngã—Bám chặt vào 
cái Ta—Egoism—Ego-graspinng (Clinging to the 
“Ƒƒ)—In the Four Noble Truth, Sakyamum 
Buddha taught that “attachment to self” 1s the root 
cause of suffering. From attachment springs grIef; 
from grIef springs fear. For him who 1s wholly 
free from attachment, there 1s no grief and much 


làm cho 


2584 


less fear. If you don”t have attachments, naturally 
you are liberated—Trong Tứ Diệu Đế, Phật dạy 
rằng chấp ngã là nguyên nhân căn bản của khổ 
đau; từ chấp trước sanh ra buồn khổ; từ buồn khổ 
sanh ra sợ sệt. Ai hoàn toàn thoát khỏi chấp trước, 
kẻ đó không còn buồn khổ và rất ít lo âu. Nếu 
bạn không còn chấp trước, đĩ nhiên là bạn đã giải 
thoát. 
Lagna-graha (skt): Chấp Trì —To hold firmly or 
to insist firmly on anything—Giữ vào hay nắm 
vào không lay chuyển. 
Lagna-laksana (skt: Chấp Tướng—To attach to 
forms or to clng to the characteristics of 
dharmas—Bám chặt vào hình tướng của chư 
pháp. 
Lagna-samkhyam (skt): Chấp Kiến—Adhering 
or clnging to ones Interprefaton. Views 
obstinately held, with consequent delusion, 
bigoted—Bám chặt vào kiến giải của mình hay 
giữ lấy kiến giải chấp nê từ tâm mình, không dám 
xa lìa nên sinh ra sự lâm lạc mù quáng về tất cả 
mọi vọng kiến. 

Laissez-faire: Nhiệm Bệnh One of the four 

mistaken ways of seeking perfection, menftioned 

1n The Complete Enlightenment Sutra—Một trong 
bốn bệnh được nói đến trong Kinh Viên Giác. 

Tùy duyên nhiệm tính (phó mặc cho sanh tử để 

cầu viên giác thì gọi là nhiệm bệnh vì viên giác 

chẳng phải do tùy duyên)—§ee Four ailments. 

Laity (n): Chúng tại gia—See Two groups of 

Buddhist followers. 

(D An overview of “Laiy”— Tổng quan về 
“Người tu tại gia”: The Buddhist Community 
COnSISfs Of two gøroups of people, the Sangha 
and the Laity. The word “Sangha” means 
“friendly commumity”. It usually refers to the 
Buddhist monks and nuns. They live In 
monasteries. The laity includes Buddhist men 
and women who do not become monks and 
nuns. They usually live at home with theIr 
families. The first step to becoming a member 
of the Laity Is to go for refuge in the Triple 
Gem (the Buddha, Dharma and Sangha). 
Then, they willingly observe the Five 
Precepts In their daily life. The laity plays an 
1mportant role in Buddhism, as they care for 
and support the Sangha. They buid the 


qI) 


l) 


temples and monasteries. They gIve offerings 
of food, clothing, bedding and medicine to the 
Sangha. In return, the Sangha carries on the 
work of Buddhism and teaches the lalty on 
the Dharma. In this way the Sangha and the 
laitty benefit each other and together, they 
keep the Dharma alive. Whether one 1s a 
member of the Sangha or the laity, they all 
are Buddhists and they should do the1r best to 
live an honest lie, show compassion to all 
living beings and set a good example. Even 
when they are working or medifatng, 1t 
should be for the benefit of others as well as 
for themselves—Cộng đồng Phật giáo bao 
gồm hai nhóm, Tăng già và Phật tử tại gia. 
Từ “Tăng già” có nghĩa là “Cộng đông thân 
hữu”. Từ này thường được dùng để chỉ chư 
Tăng Ni. Họ sống trong các tự viện. Phật tử 
tại gia bao gồm cả người nam lẫn người nữ, 
những người Phật tử nhưng không trở thành 
Tăng Ni. Họ thường sống tại gia với gia đình. 
Bước đầu tiên để trở thành thành viên của 
cộng đồng tại gia là quy-y Tam Bảo (Phật, 
Pháp, Tăng). Sau đó thọ trì ngũ giới trong 
cuộc sống hằng ngày. Những người tại gia giữ 
một vai trò quan trọng trong Phật giáo, vì họ 
hộ trì Tăng già. Họ xây dựng tự viện. Họ 
cúng dường thực phẩm, quần áo, nơi ngủ 
nghê và thuốc men cho chư Tăng Ni. Đổi lại, 
chư Tăng Ni gánh vác Phật sự và thuyết giáo 
Phật pháp cho cộng đồng tại gia. Bằng cách 
này cả chư Tăng Ni và Phật tử tại gia đều 
làm lợi ích cho nhau, họ cùng nhau duy trì 
Phật pháp. Dù là thành viên của Tăng già 
hay tại gia, tất cả đều là Phật tử và họ nên cố 
gắng hết sức mình sống một đời sống phạm 
hạnh cao cả, nêu gương từ bi tốt đến chúng 
sanh muôn loài. Dù đang làm việc hay đang 
thiển định, mục đích là làm lợi lạc cho tha 
nhân và cho chính mình. 

The meanings of “Laity"—Nghĩa của “Người 
tu tại gia”: 

Kulampuriso (p)—Kulampurisha (skt—Cư sĩ 
(Ưu bà tắc và Ưu bà di)—Lay person—Người 
phàm—Tín đôổ thế tục—Laity who observe 
the first eight commandmenfs, one of the 
eipht differentiated rules of liberation for the 
eight orders—Cận Trụ giới, một trong tám 


2585 


loại biệt giải thoát giới cho tám chúng—See 
Upasaka, and Upasika. 

2) Outer company: Ngoại Chúng——Ngoại Tục— 
Chúng tại gia để phân biệt với chúng xuất gia 
hay nội chúng Tăng NÑi—lIn contrast with the 
1nner company or the monks and nuns. 

Laify who observe the fẨirst 

commandments: Cận Trụ giới —See 

Diferentiated rules of liberation for the eipht 

Orders. 


eight 


Lake without heat: Manasarovara or Manasa- 
saro-vara (sk—Vô Nhiệt Trì —Excellent manasa 
lake, the lake without heat, cold lake, or lake of 
No Heat. It ¡s said to lie south of the Gandha- 
madana mountains, and 1s erroneously reputed as 
the source of the four rivers Ganges, Indus, Sita 
(Tarim River), and Oxus—A Nậu Đạt Trì hay hồ 
lạnh quanh năm. Người ta nói hồ nầy nằm về phía 
nam núi Gandha-madana, là nguồn của bốn con 
sông Hằng Hà, Ấn Hà, sông Tarim và sông Oxus. 
Lakkhana (p): Laksana (skt: One aspect—Nhất 
Tướng—See Laksana. 

Laksa (sktQ: Lặc Sa—Màu đỏ thẳm—A. reddish 

colour. 

Laksana (skt): One aspec—Nhất Tướng—The 

unique form—The one mind in all things— 

Common mind ¡n all beings—See Lakshana. 

Laksana-bhaga (skQ: Objective or the seen 

portion—Tướng Phần—See 

divisions of conscIousness. 

Laksana-vyanjana (skt: Good marks—Tướng 

Hảo—See Lakshana-vyanjana. 

Lakshana (skt): Lakkhanam (p)—Characteristic 

marks—La Ngật Sá—Tướng—Các tướng đặc 

thù. 

l) A distinguishing mark: Tướng trạng của sự 
vật —SIgn, or characteristic. 

2) Extcrnal appearance, the appearance of 
things: Biểu hiện bên ngoài của sự vật. 

3) Symbol: Biểu tượng. 

4)_ Distinctive mark or sign: Dấu hiệu hay tướng 
hay tướng trạng của sự vật. 

5) Characteristic: Đặc tính. 

6) Pleasing features—Good 
Distnguishing features—A mark or sign 
distinguishng one thiíng from another— 
Tướng hảo. 


Four functional 





Signs— 


7) According to the Lankavatara Sutra, lakshana 
generally means Individual signs by which 
one object 1s marked off from another obJect: 
Theo Kinh Lăng Già, lakshana thường chỉ các 
“dấu hiệu” đặc thù do đó lại được dùng theo 
hình thức phủ định. 
See Two kinds of wisdom (B), and Thirty-two 
auspIcious marks. 
Lakshanasunyafa (skQ: Tướng không— 
Emptiness of appearance, one of the seven 
sunyatas. **See Seven kinds of emptiness. 
Lakshana-vyanjana (skQ: Tướng hảo. 
I1) Good marks: Tướng hảo. 
a)_ Larger signs: Dấu hiệu kiết tường lớn. 
b) The thirty two good marks: 32 tướng tốt của 
Phật. 
2) Good signs: Hảo tích. 
a) Small signs or marks that please: Dấu hiệu 
nhỏ ám chỉ kiết tường. 
Eighty good signs on the physical body of 
Buddha: 80 hảo tướng của Như Lai. 
3) The marks on a Buddha's sambhogakaya 
number 84,000: Trên Báo Thân Phật có 
84.000 hảo tướng. 
See Thirty-two auspIcious marks 
Laksmi (skt): Công Đức Thiên Nữ —The goddess 
of fortune, of good auspices, etc—Cát Tường 
thiên nữ—Đại công đức thiên—Nữ Thần may 
mắn—See Twenty devas. 
La-Kuei: Trưởng lão La Quí (852-936)—Senior 
Venerable La Quí (852-936) —Senior Venerable 
La Quí was born in 852 in An Chân, North 
Vietnam, the the Dharma heir of the tenth lineage 
of the Vinitaruci Sect, a Vietnamese monk from 
An Chân. He wandered to seek good and famous 
zen masters since he was young. Later he met 
Zen master Thông Thiện at Thiền Chúng Temple 
and became one of his most oufstanding disciples. 
After his master passed away, he moved to stay at 
Song Lâm Temple in Phù Ninh, Thiên Đức to 
expand Buddhism until he died in 936 A.D.— 
Trưởng lão La Quí sanh năm 852 tại An Chân, 
Bắc Việt, pháp tử đời thứ mười dòng Tỳ Ni Đa 
Lưu Chi. Sư quê ở An Châu. Thuở nhỏ sư đi du 
phương tìm thầy học thiển. Sau sư gặp Thiển Sư 
Thông Thiện và trở thành một trong những đệ tử 
nổi tiếng của thiển sư Thông Thiện tại chùa Thiền 
Chúng. Sau khi Thầy thị tịch, sư dời về chùa Song 


+ 


+ 


2586 


Lâm ở Thiên Đức tiếp tục hoằng hóa đến khi thị 
tịch vào năm 936 sau Tây Lịch. 

Lalita Vistara-sutra (skQ: Phổ Diệu Kinh— 
Phương Đẳng Đại Trang Nghiêm Kinh—Sutra of 
Difusion of Shining—A Sanskrit text that may 
have originated In the Sarvastivada tradition, but 
later revised with the addiion of Mahayana 
elements. This 1s a biography of the Buddha 
which develops the legendary aspect of his life. 
Name of a sutra work giving a detailed account of 
the artless and natural acts in the life of the 
Buddha, especially his two most recent lives, his 
decision to be reborn in India and atfain 
Buddhahood. It also included his first sermons—— 
Kinh văn Bắc Phạn có lẽ bắt nguồn từ trường phái 
Thuyết Nhất Thiết Hữu Bộ, nhưng về sau này 
được hiệu đính lại và thêm vào những yếu tố của 
trường phái Đại Thừa. Đây là văn bản viết về 
cuộc đời của Đức Phật, đặc biệt là về hai cuộc 
đời gần nhất của Ngài, rồi Ngài quyết định tái 
sanh tại Ấn Độ và đạt thành Phật quả, bao gồm 
những bài giảng đầu tiên của Ngài. 

Lama (tib): Lạt ma. 

(A) Tibetan for a teacher or spiritual masfer. 
Equivalent to the sanskrit term “Guru.”— 
Tiếng Tây Tạng có nghĩa là một vị thầy hay 
thây hướng dẫn tinh thần, tương đương với từ 
“Guru” của Bắc Phạn—See Dalai-lama ¡in 
Vietnamese-English Section. 

In Guru tradition, lama may be translated as 
teacher, 1s generally given to respected 
masters. However, practically, anyone who 
has disciples 1s technically a lama. In other 
Tibetan traditions, lama 1s designed to anyone 
who has completed a three-year meditation 
retreat. Thus lamas may have diverse abilities 
and training—Theo trường phái Guru, danh 
hiệu Lạt Ma có thể được dịch nghĩa là đạo sư 
và thường được dùng để gọi người thầy đáng 
tôn kính. Tuy nhiên, trên thực tế bất cứ ai đã 
nhận đệ tử đều được gọi là Lạt Ma. Theo 
những trường phái Tây Tạng khác thì Lạt Ma 
dành cho bất cứ vị nào đã vượt qua ba năm tu 
thiển kín. Như vậy danh hiệu Lạt Ma có thể 
có nhiều ý nghĩa khác nhau về năng lực và 
công phu tu tập. 

Lamaism: Lama (tb)—Lạt Ma Giáo —Term 
used by Western the 


(B 


` 


scholars to describe 


prevalent form of Buddhism ¡in Tibet and the 
Himalayan region. The designation 1s generally 
rejected by the practtioners of the tradition, 
however, because a common 1mplication of the 
term 1s the notion that Tibetan Buddhism 1s not 
true Buddhism, but rather a debased (thấp hèn) 
aberration (đi sai đường) In which human clerics 
(Bla-ma) worshiped the 
meditaive practices of early Buddhism have 
been replaced by idolatry (thờ ngẫu tượng), and 
magIc. Ït 1s rarely seen In recent publicatlons on 
Tibetaan Buddhism. The Lamaisic form of 
Buddhism found chiefly in Tibet, and Mongolia, 
and the smaller Himalayan States. In Tibet It 1s 
divided ¡into two schools, the older one wearing 
red robes, the later, which was founded by Tson- 
Kha-Pa ¡n the fifteenth century, wearing yellow; 
1s chiefs are the Dalai Lama and the Panchen 
Lama, respectively—Từ này được các học giả 
Tây phương dùng để diễn tả một hình thức vượt 
trội của Phật giáo Tây Tạng và vùng Hy Mã Lạp 
Sơn. Tuy nhiên, hình thức này thường bị các hành 
giả của truyền thống chối bỏ, vì từ này thường ám 
chỉ một khái niệm rằng Phật giáo Tây Tạng 
không phải là chân giáo, mà là một tôn giáo thấp 
hèn đã đi sai đường trong đó Tăng chúng thờ ngẫu 
tượng và bùa phép. Người ta ít thấy nó được dùng 
trong các ấn bản mới về Phật giáo Tây Tạng. Lạt 
Ma Giáo phần lớn tìm thấy ở Tây Tạng, Mông 
Cổ, và một vài nước nhỏ ở vùng Hy Mã Lạp Sơn. 
Tại Tây Tạng có hai trường phái, cựu phái mặc áo 
đỏ, và tân phái mặc áo vàng do ngài Tông Khách 
Ba sáng lập vào thế kỷ thứ 15. Những vị lãnh tụ 
hai tông phái nầy là Đạt Lai Lạt Ma và Ban 
Thiển Lạt Ma 

Lamaist Buddhist Monastery of North 
America: The first Tibetan Buddhist Monastery 
in North America, founded by the Kalmyk 
Mongolian Gelukpa Geshe Wanggyal (1901- 
1983) in Freewood Acres, NJ.—Tu viện Phật giáo 
Tây tạng đầu tiên ở vùng Bắc Mỹ, được ngài 
Gelukpa Geshe Wangsyal của trường phái 
Kalmyk Mông Cổ sáng lập tại Freewood Acres, 
NJ., Hoa Kỳ. 

Lamakindriva (sk): Hạ Căn—Low (dull) 
capacIles—Low_ sprritual faculty—Those born 
with base characters or of low capacIty tO 


are and austere 


2587 


Sanh ra với căn tánh kém 
cõi hay khả năng hiểu được Phật pháp rất thấp. 
Lamako (p): Hạ Liệt—Thấp kém—Tệ—Bad— 
Inferior—Low——VIle. 


understand dharma 





Lamayuru: The oldest Buddhist monastery in 
the Ladakh and Zanskar region of the Indian 
Himalayas. According to legend, Naropa (1016- 
1100) selected the site and magically drained a 
lake that filled the valley. It is a Drukpa Kagyupa 
monastery, which houses several hundred 
monks—Tu viện Phật giáo cổ nhất tại Ladakh và 
vùng Zanskar thuộc vùng Hy Mã Lạp Sơn, Ấn 
Độ. Theo truyền thuyết, Naropa lựa vị trí này và 
đã rút cạn nước trong hồ một cách huyễn ảo như 
ảo thuật. Đây là tu viện của trường phái Drukpa 
Kagyupa, trú xứ của hàng mấy trăm chư Tăng. 
Lamba (skt: Lam-bà—Who is associated with 
Sakyamun—See Ten raksasi mentioned in the 
Lotus sutra. 

Lam bras: Con đường và Kết quả—A Tibetan 
term for “Path and result.” This 1s a meditative 
system that forms the basis of the training of the 
Sakyapa order of Tibetan Buddhism. Ïl( 1s a 
comprehensive vision of Buddhist practice, based 
on the Hevajra-Tantra. In this system, path and 
result are viewed as being Inseparably linked: the 
result subsumes (gộp vào) the path, since the 
latter leads to the former, and the path subsumes 
the result, since 1t is the means by which It 1s 
attained. The method of this kind of practice 1s 
traced back to the Indian Mahasiddha Viruoa, 
whose vijra (Vajra-pgatha—skt) 1s 
considered one of 1s seminal texts. The main 
outlines of the system were developed by Sachen 
Gunga Nyingpo (1092-1158) —Từ ngữ Tây tạng 
có nghĩa là “Con đường và Kết quả.” Đây là hệ 
thống thiển định làm nền tẳng tu tập cho trường 
phái Sakyapa của Phật giáo Tây Tạng. Đây là 
một cái nhìn toàn diện của việc tu tập trong Phật 
giáo dựa theo Mật chú Hevajra. Trong hệ thống 
này, con đường và kết quả được nối kết không thể 
tách rời được: kết quả gộp vào con đường, vì cái 
này dẫn tới cái kia, và con đường gộp vô kết quả, 
vì nó là phương tiện nhờ đó mà kết quả được 
thành đạt. Phương pháp của loại tu tập này có từ 
thời Mahasiddha Viruoa (Đại Thành Tựu Viruoa 
của Ấn Độ). Giáo thuyết căn bản của hệ thống 


Verses 


này là những văn kinh được khai triển bởi ngài 
Sachen Gunga Nyingpo. 

Lament (n): Lời than van rên rỉ. 

Lamenfation: Lời than vẫn. 

Lamotte, Ếtienne (1903-1983): Name of a 
Belgian scholar of Buddhism who spent most of 
his academic career at the Ủniversité de Louvain 
and who produced some of the most influential 
studies and translatons of Indian Buddhism, 
including a monumental translaion of. the 
Mahprajnaparamrita Sastra, attributed tO 
Nagarjuna, and his Histoire du Bouddhisme 
Indien—Tên của một học giả Phật giáo người Bỉ, 
người đã gần suốt đời dạy tại trường đại học 
Université de Louvain, và đã xuất bản những 
nghiên cứu có ảnh hưởng lớn cũng như những tác 
phẩm dịch thuật về Phật giáo Ấn Độ, bao gồm bộ 
dịch trứ danh của ông là bộ Đại Trí Độ Luận dịch 
từ nguyên tác của ngài Long Thọ, và bộ Lịch Sử 
Phật Giáo Ấn Độ. 

Lamp: Đăng (đèn)—See Nine similes. 

Lamp That Contemplates The World 
Buddha: Phật Quan Thế Đăng. 

Lamp of delusion: Sĩ Đăng ——Attracting the 
unenlightened as a lamp does the moth—S1 muội 
vô minh lôi cuốn người ám muội (không giác ngộ) 
như ánh đèn lôi cuốn loài thiêu thân vậy. 

Lamp of Dharma: Pháp Đăng—The lamp of 
which dispels the of 
ignorance—Ngọn đèn Phật Pháp xua tan bóng tối 
vô minh. 

Lamp-like appearance: Hiện tượng giống như 
ngọn đèn thắp bằng dầu bơ—According to Lama 
Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism in Mahayana 
Tradition, this 1s one of the eight levels of mind 
development durinng the sleep process. Ít 1s 
perceived Instantly when the energy wind of our 
ar element dissolves—Theo Lạt Ma Geshe 
Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống 
Đại Thừa, tứớng giống như ảo tượng là một trong 
tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Tướng nầy được 
nhận ra liền khi luỗông khí lực của phong đại trong 
chúng ta tan rã—See Eight levels of mind 
development during the sleep process. 

Lamp that is limifless in the Iighting of 
other lamps: Vô Tận Đăng—See Inexhaustible 
lamp. 


Dharma darkness 


2588 


Lamp of the mỉnd: Tâm Đăng——lInner ligh or 
intelligence—Đèn tâm hay sự sáng suốt bên trong 
hay sự thông minh. 

Lamp in the wind: Phong Đăng—Phong trung 
đăng (đèn trong øg1ó)—As a lamp or candle in the 
wind, such ¡is evanescence of the world and 
man—Tánh phù du của thế giới và con người ví 
như ngọn đèn trước gió. 

Lamp of wisdom: Tuệ Đăng (ngọn đèn sáng trí 
tuệ phá tan tối tăm hắc ám). 

Lamp of the Wonderful Law: Diệu Pháp 
Đăng. 

Lamplight (n): Ánh đèn. 

Lam rim (tib): Patha-krama (skt—Những giai 
đoạn của con đường—A Tibetan term for “Stages 
of the path,” found 1n all orders of Tibetan 


Buddhism, the oldest example of which 1s 
Gampopa (1079-1153) “Jewel (Ornament of 
Liberation.” Lam rim 1s also central to the 


medifative system of the Gelukpa order. The lam 
rim tradition conceives of the path to Buddhahood 
in hierarchically ordered stages, and trainees are 
expected to master each stage before moving on. 
The meditatve training Involves progressively 
eliminating negative menfal states and tendencIes 
while sinultaneously engaging In virtuous actions 
and training In accordant attitudes. Tsong Khapa 
(1357-1419), the founder of the Gelukpa, wrote 
several Ð works of this type, the most 
comprehensive being his “Great Exposition of the 
Stage of the Path” (Lam rim chen mo)—Từ Tậy 
Tạng dùng để chỉ “Những giai đoạn của con 
đường,” đường tìm thấy trong Phật giáo Tây 
Tạng, một thí dụ xưa nhất là “Bảo Châu Trang 
Nghiêm Giải Thoát.” Lam Rim cũng là hệ thống 
thiền tập chủ yếu của trường phái Gelukpa 

Land (n): Đấ—Độ ——There are nine lands—Có 
chín giới, chín cõi, hay chín đất. 

Land in which all beings are transformed: 
Hóa độ—Quốc độ nơi chúng sanh được chuyển 
hóa (chốn trụ xứ của hóa thân Phật) —See Two 
lands (A). 

Land of bliss: Sukhavati— The Western Pure 
Land—Tây Phương Tịnh Độ. 

Land of Buddha”s enjoyment: The pure land 
of every Buddha—Liên Hoa quốc. 


Land in which a Buddha hỉmself dwells: Báo 
độ—Quốc độ của Đức Phật (chốn trụ xứ của báo 
thân Phật) —See Two lands (A). 

Land of Buddha-reward: Thực Báo Độ — 

Buddha-ksetra, or the land of Buddha-reward In 

Realty free from all barriers, that of the 

Bodhisattva, the third of the four lands of T”ien- 

Tai —Phật Độ hay tên gọi tắt của thực tướng vô 

chướng ngại độ, độ thứ ba trong tứ độ Thiên Thai. 

Land of the Buddha”?s self-expression as 

wisdom: Sắc Tướng Độ—See Five realms of a 

Buddha. 

Land of calm and ïilluminafion: Land of 

Buddha—Tịch Quang Độ—The land of Buddhas 

where 1s calm 1llumination—Còn gọi là Thường 

Tịch Quang Độ. 

Land of common residence of beings and 

sainfs: Phàm Thánh Đồng Cư Độ hay cõi Thánh 

phàm đồng cư. 

1) Realms where all classes dwell (men, devas, 
Buddhas, disciples, non-disciples)—Lands 
where saints (Buddhas and Bodhisattvas) and 
ordinary people (six lower and six upper 
worlds) dwell together. The land of common 
residence of beings and saints—Cõi nước 
trong đó hạng Nhân, Thiên, Thanh Văn, 
Duyên Giác, Bồ Tát và Phật cùng ở chung 
với nhau. 

2) The Land of Common Residence of Beings 
and Sain(s, or the land where all beings, sainfs 
and Ordinary Beings of the six lower worlds, 
dwell together (hells, hungry ghosts, animals, 
asuras, men, devas, Bodhisattvas, and 
Buddhas)—Nơi tất cả chúng sanh, từ Thánh 
đến phàm trong sáu đường, cùng cư ngụ (từ 
địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, a tu la, nhơn, 
Thiên, Bồ Tát, Phật). 

Land of darkness: Dark land—U địa (cảnh giới 

tối tăm). 

Land of đharma clouds: Dharmamegha (skt)— 

Ground of the Dharma cloud—Pháp Vân địa— 

See Ten grounds (TI). 

Land and dust: Lands, countless as dust—Sát 

trần (các cõi đất nhiều như những hạt vi trần). 

Land of enlightenment: Ngộ sát (quốc độ giác 

ngộ)—The ksetra of enlightenment or perception, 

1.e. Saha world is the Buddha”s ksetra—Cõ1 nước 





2589 


nơi những người giác ngộ an trụ để tự ngộ và giác 
ngộ cho chúng sanh, như Ta Bà thế giới là ngộ sát 
của Đức Phật Thích Ca. 

Land of Eternally Quiescent Light: Thường 
Tịch Quang Tịnh Độ—Nơi cư ngụ của chư Phật— 
The Land of Eternally Quiescent Light, in which 
the Buddhas dwell. 

Land of eternally trangquil ligh(: Thường tịch 
quang độ—Cõi của ánh sáng tịch tịnh miên viễn. 
Land of Eternally tranquil ligh( serenity 
and illuminatfion: Cõi Thường Tịch Quang. 
Land of the “Ever-Silent Illuminating Pure 
Land”: Cõi Thường Tịch Quang Tịnh Độ. 

Land of Expediency: Phương tiện hữu dư độ— 
The Land of Expediency, inhabited by Arhats and 
lesser Bodhisattvas—Cõi Phương Tiện Hữu Dư 
hay Phương Tiện Tịnh Độ. Nơi cư ngụ của các 
bậc A La Hán và Bồ Tát cấp thấp. 

Land of Expedient Liberafion: Phương Tiện 
Hữu Dư Độ (Biến Dịch Độ) —According to the 
Tien-T°ai Sect, this is one of the four lands or 
realms, the realm which Is temporary, where 
bemgs still subJect to higher of 
transmigration, the abode of Srotapanna (Tu đà 
hườn), Sakrdagamin (Tư đà hàm), Anagamin (A 
na hàm), and Arhat (A la hán)—Theo tông Thiên 
Thai, đây là một trong tứ độ; là cõi nước mà 
chúng sanh vẫn còn phải tái sanh trong hình thức 
cao hơn, trụ xứ của chư Thánh Tu Đà Hườn, Tư 
Đà Hàm A Na Hàm và A La Hán. 

Land cexftremely difficult to conquer: 
Sudurjaya (sk)—Cực Nan Thắng địa—Ground of 
1nvincibility—See Ten grounds (ID. 

Land of fancy: Utopia—Hư ảo địa (cõi hư ảo). 
Land of freedom from defilement: Vimala 
(skÙ—Ground of leaving filth—Land of purIty— 
Ly Cấu địa—See Ten grounds (II). 

Land of good thoughts: Sadhumati (skÙ— 
Thiện Huệ địa—Ground of good wisdom—See 
Ten grounds (II). 

Land of great joy: Cõi cực lạc. 

Land of infinite space: Akasanantyayatanam 
(sk)—Không vô biên xứ địa (Nhứt Định—FIrst 
samadhi)—See Nine lands (C). 


forms 


Land of joy: Paramudita (sk)—Hoan Hỷ địa— 
Ground of happiness or delight—See Ten grounds 
q1. 

Land of joy and peace: Vùng đất an lạc và 

thanh bình. 

Land of knowledge without thinking or not 

thinking: Naivasanjnana-samjnayatana (skÙ— 

Where ther ¡1s neiher consciIousness nor 

unconsciousness—Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ 

Địa (Tứ Định—-Fourth samadhhi)—See Nine 

lands (C). 

Land-locked (a): Được bao bọc bởi đất liền. 

Lands in other locations: Các cõi phương khác. 

Land of No-Coneern: Cõi nước Vô Ưu. 

Land of nothingness: Atkincanyayatana (skt— 

Vô Sở Hữu Xứ Địa (Tam Định—Third 

samadhi)—See Nine lands (C). 

Land of omniscience: Vijnana-nantyayatanam 

(skÐ——Land of Infinite perception—Thức vô biên 

xứ (Nhị Định—Second samadhi)—See Nine lands 

(C). 

Land of purity: Vimala (sk)—Ly Cấu địa— 

Ground of leaving filth Land of freedom from 

defilement—See Ten grounds (TI). 

Land of radiance: Prabhakari (sk—Phát 

Quang địa—Ground of emiting light—See Ten 

grounds (ID). 

Land oŸ rest: An dưỡng địa—Pure Land. 

Land of Reward: Báo Độ—Pure Land—Thực 

Báo Tịnh Độ—NGơi cư ngụ của các bậc Bồ Tát ở 

cấp cao—The Land of Reward, inhabited by the 

highest Bodhisattvas. The land in which a Buddha 
himself dwells. The Pure Land. Also called the 

Pure Land of all Buddhas in their Sambhogakaya. 

There are two kinds—Còn gọi là Phật độ hay 

Tịnh Độ là nơi chư Phật ngự trị, còn gọi là Hoa 

Tạng Thế Giới: 

1) Reward land of a Buddha in which all beings 
are able to seek salvation on their own, the 
thưrd of the four Buddha-ksetra or Buddha- 
domains, that in which there 1s complete 
response to his teaching and powers: Tự Thọ 
Dụng Báo Độ—Một trong bốn “Báo Độ” của 
Phật, nơi chúng sanh có thể tự tìm cầu giải 
thoát lấy mình bằng các tuân thủ tu tập theo 
giáo pháp của Phật. 


2590 


2) Reward land of a Buddha, in which all beings 
receive and obey his truth: Tha Thọ Dụng 
Độ. 

Landscape: Cảnh  Trí—Sight—View—The 

objective world and the subjectve mind, or 

knowledge of the objective sphere—Cảnh hay 
còn gọi là lý sở quán; trí hay còn gọi là tâm năng 
quán. 

Land and sea: Sát hải. 

Land suited to the needs: Ứng Độ—Hóa Độ— 

Any realm suited to the needs of Ifs occupants, 

one of the two lands—Ứng trong cơ duyên chúng 

sanh mà hóa hiện nơi đất nước. 





Land of transformafion: Biến hóa độ—The 
land where Buddhas and Bodhisattvas dwell, 
whether the Pure Land or any Impure world 
where they live for Its enliphtenment—Nơi chư 
Phật và chư Bồ Tát trụ, dù là cõi Tịnh hay thế 
giới bất tịnh, nơi mà các ngài sống vì sự giác ngộ 
của chúng sanh ở đó. 

Land of True Reward: Cõi Thật Báo Vô 

Chướng Ngại—Cõi của thực báo không còn 

chướng ngại. 

Land of Ultimate Bliss: Cực Lạc quốc độ. 

Land in view of wisdom: Abhimukhi (skt)— 

Hiện Tiển địa—Ground of manifestation—See 

Ten grounds (1T). 

Land of the vow: Nguyện Độ. 

1l) The land of the vow, the Pure Land of 
Amitabha: Quốc độ thành tựu do lời nguyện, 
hay Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà. 

2) Salvation through trust in the vow, e.g. of 
Amitabha: Lời nguyện của Đức Phật A Di 
Đà, độ thoát tất cả chúng sanh tín tâm. 

Land of wondrous joy after the previous 

joys: Ly Hỷ Diệu Lạc Địa (Tam thiển— Third 

dhyana)—See Nine lands (B). 

Lang darma (reigned 838-842): Name of the 

last king of the Yar Lung dynasty of Tibet, who 

came to power following the assassinaton of 

Relbachen (reipned 815-836). In tradiional 

Tibetan histories he 1s said to have orchestrated a 

persecuton of Buddhism, but records of the 

period suggest that his anti-Buddhist activities 
may have been mainly confined to such measures 
as closing monasterles and nunneries, forcing 
monks and nuns to return to lay life, and cutting 


off government subsidies for Buddhism, rather 
than active persecution. His assassination by the 
Buddhist monk Belgi Dorje 1s still regularly re- 
today ¡1n the “Black Hat 
Following his death, the Yar Lung dynasty came 
to an end—Tên của vị vua sau cùng của triều đại 
Yar Lung ở Tây Tạng, người lên cầm quyền theo 
sau vụ vua Relbachen bị ám sát. Theo lịch sử 
truyền thống Tây Tạng ông được xem như là 
người đã sắp đặt về sự ngược đãi Phật giáo, 
nhưng tài liệu lịch sử cho thấy những hoạt động 
chống Phật giáo của ông có lẽ chỉ hạn hẹp trong 
việc dẹp bỏ các Tăng viện và Ni viện Phật giáo, 
bắt buộc họ phải trở về đời sống tại gia, và cắt 
hết những bảo trợ của hoàng gia cho Phật giáo, 
hơn là những hành động ngược đãi bạo ngược. Sự 
ám sát ông do một vị sư tên Belgi DorJe đã ra tay 
và hiện nay người ta vẫn còn làm lại hoạt cảnh 
ám sát này qua “Điệu Vũ Nón Đen.” Sau cái chết 
của ông, triều đại Yar Lung cũng chấm dứt. 
Language (n): Abhidhana (skt)—Language— 
Words—Ngôn ngữ—Ngôn Từ In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha taught: “It 1s 
owing to his not perfectly understanding the 
nature of words that he regards them as identical 
with the sense.”——Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
dạy: “Chính do con người không biết rõ cái bản 
tánh của các ngôn từ, nên người ta xem ngôn từ là 
đồng nhất với ý nghĩa”. 

Languages of all senfient beings are infinite: 
Pháp ngữ ngôn của tất cả chúng sanh vô lượng— 
See Ten kinds of infñinie path of Great 
Enliphtening Beings. 

Language is simple but the thought is 
extraordinary: Lời nói giản dị mà ý tứ đủ đầy 
(Ngôn giản ý cai). 

Languages and wrifings: Desanapatha (skÙ— 
Ngôn ngữ văn tự —-Teaching, recitation, and 
stories, etc. In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
emphasized the Inner attainment of the truth, not 
the teaching realized by all the Tathagatas of the 
past, present, and future. The realm of the 
Tathagatagarbha the Alayavijnana 
belongs to those Bodhisattva-Mahasattvas who 
follow the course of truth and not to those 
philosophers who cling to the letter, learning, and 
mere discourse—Giáo lý, sự tụng đọc và chuyện 


enacted Dance.” 


which 1s 


2591 


kể, vân vân. Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 

nhấn mạnh vào sự đạt tự nội cái chân lý mà hết 

thảy các Đức Như Lai trong quá khứ, hiện tại và 
vị lai thể chứng, chứ không phải là ngữ ngôn văn 
tự. Cảnh giới của Như Lai tạng vốn là A Lại Da 

Thức thì thuộc về chư Bổ Tát Ma Ha Tát theo 

đuổi chân lý chứ không thuộc các triết gia chấp 

vào văn tự, học hành và suy diễn suông. 

Lanka (skt): Lăng Già. 

l) A mountain in the south-east part of Ceylon, 
now called Adam's Peak: Một đỉnh núi nằm 
về phía đông nam đảo Tích Lan, bây giờ gọi 
là đỉnh A Đam ( về phía đông nam Sư Tử 
quốc có một ngọn núi tên Lăng Già, hang núi 
hiểm trở, quỷ thần thường đến chơi, Đức Phật 
xưa đã từng đến đây giảng kinh Lăng Già). 

2) The island of Ceylon: Đảo Tích Lan. 

Lanka Mount: Lanka (sk)——Núi Lăng Già. 

Lankadvipa (skt: Simhaladvipa (skÐÙ—Actual 

Sri Lanka—Lăng Già Đảo (Sư Tử quốc). 

Lankavatara Sutra (skt: Kinh Lăng Già—A 

Sanskrit term for “A Sutra on the Descent to SrI 

Lanka.” A Mahayana sutra that stresses the Inner 

enliphtenment that does away with all duality and 

distinctions (A scripture of the Yogachara School 
which teaches subjective Idealism based on the 

Buddhas  Enliphtenment). A  philosophical 

điscourse attributed to Sakyamunmi as delivered on 

the Lanka mounfain In Ceylon. It may have been 
composed ïn the fourth of fifth century A.D. The 
sufra sfresses on the eiph(t consciousness, the 

Tathagatha-garbha and gradual enlightenment 

throuph slow progress on the path of medifative 

training; the maJor Idea ¡in this sutra 1s regarding 
that sutras merely as Indicators, I.e. pointing 
fingers; however, their real obJect being only 
atfained through personal meditation. There have 
been four translatons Into Chinese, the first by 

Dharmaraksa between 412-433, which no longer 

exiIsts; the second was by Gunabhada In 443, 4 

books; the third by Bodhrrucl in 513, 10 books; the 

fourth by Siksananda In 700-704, 7 books. There 
are many treatises and commentarles on It, by Fa- 

Hsien and others. This is one of the sutras upon 

which the Zen and Yogacara schools are based. In 

fact, this was the sutra allowed by Bodhidharma, 
and 1s the recognized text of the Ch°an School. In 
the Lankavatara Suữa, Sakyamuni Buddha 


predicted, “In the future, in southern India, there 
wIll be a great master of high repute and virtue 
named Nagarjuna. He wil atain the first 
Bodhisattva stage of Extreme Joy and be reborn In 
the Land of Bliss.” 
1mportant sutras in the Mahayana Buddhism Zen. 
lt is said that the text 1s comprised of discourses of 
Sakyamuni Buddha In response to questions by 
Bodhisattvva Mahamati. It also discusses a wide 
range of doctrines, ¡including a number of 
teachings associated with the Yogacara tradition. 
Among the theory of “eipht 
conscIousnesses,” the most basic of which 1s the 
Alaya-vijnana or the basic conscIousness, which 1s 
comprised of the seeds of volitonal activities. Ït 
also emphasIzes on “Tathagata-garbha” or the 
“embryo of the tathafata” thought because of 1fs 
assertion that all sentient beings already possess 
the essence of buddhahood, which 1s merely 
uncovered through meditative practice. This text 
1s currenfly highly infuential in East Asia, 
particularly in the Zen tradiions—Từ Bắc Phạn 
chỉ “Kinh viết về cuộc giáng lâm trên đỉnh Lăng 
Già.” Kinh Lăng Già hay kinh đi xuống Tích Lan, 
nhấn mạnh tới học thuyết đại giác bên trong, vượt 
thoát nhị nguyên và phân biệt. Kinh Lăng Già là 
giáo thuyết triết học được Đức Phật Thích Ca 
Mâu Ni thuyết trên núi Lăng Già ở Tích Lan. Có 
lẽ kinh nầy được soạn lại vào thế kỷ thứ tư hay 
thứ năm sau Tây Lịch. Kinh nhấn mạnh về tám 
thức, Như Lai Tạng và “tiệm ngộ,” qua những tiến 
bộ từ từ trong thiền định; điểm chính trong kinh 
nầy coi kinh điển là sự chỉ bày như tay chỉ; tuy 
nhiên đối tượng thật chỉ đạt được qua thiền định 
mà thôi. Kinh có bốn bản dịch ra Hán tự, nay còn 
lưu lại ba bản. Bản dịch đầu tiên do Ngài Pháp 
Hộ Đàm Ma La sát dịch giữa những năm 4l2 và 
433, nay đã thất truyền; bản thứ nhì do ngài Cầu 
Na Bạt Đà La dịch vào năm 443, gọi là Lăng Già 
A Bạt Đa La Bảo Kinh, gồm 4 quyển, còn gọi là 
Tứ Quyển Lăng Già; bản thứ ba do Ngài Bồ Đề 
Lưu Chi dịch sang Hán tự vào năm 513, gồm 10 
quyển, gọi là Nhập Lăng Già Kinh; bản thứ tư do 
Ngài Thực Xoa Nan Đà dịch vào những năm 700 
đến 704 đời Đường, gọi là Đại Thừa Nhập Lăng 
Già Kinh, gồm 7 quyển, nên còn gọi là Thất 
Quyển Lăng Già. Đây là một trong những bộ kinh 
mà hai trường phái Du Già và Thiền tông lấy làm 


This is one of the most 


these 1s 


2592 


giáo thuyết căn bản. Kỳ thật bộ kinh nầy được Tổ 
Bồ Đề Đạt Ma chấp thuận như là bộ giáo điển 
được nhà Thiền thừa nhận. Trong Kinh Lăng Già, 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tiên đoán rằng, 
“về sau nầy tại miễn nam Ấn Độ sẽ xuất hiện 
một vị đại sư đạo cao đức trọng tên là Long Thọ. 
Vị nầy sẽ đạt đến sơ địa Bồ Tát và vãng sanh Cực 
Lạc.” Đây là một trong những bản kinh quan 
trọng trong trường phái Thiển Đại thừa. Người ta 
cho rằng đây là kinh văn trả lời cho những câu hỏi 
của Bồ Tát Mahamati. Kinh còn thảo luận rộng 
rãi về học thuyết, bao gồm một số giáo thuyết 
liên hệ tới trường phái Du Già. Trong số đó giáo 
thuyết về “Bát Thức,” mà căn bản nhất là “Tàng 
Thức,” gồm những chủng tử của hành động. Kinh 
văn nhấn mạnh về tư tưởng “Thai Tạng” vì sự xác 
nhận rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, và 
Phật tánh ấy chỉ hiển lộ qua thiền tập. Kinh Lăng 
Già có ảnh hưởng rất lớn tại các xứ Đông Á, đặc 
biệt là trong các trường phái về Thiền. 

Lao-Tzu: Lão Tử Though Lao-Tzu ¡ïs 
commonly regarded as one of China”s greatest 
sages, litfle 1s known about his actual life. He 1s 
said to have been born in about 604 B.C. and to be 
the author of the Tao-Teh-Ching (The way and Its 
Power), which is the bible of Taoism, as the 
religion which grew up around the above 
mentioned book. The Tao has been defined as the 
ground of all existence, or as the power of the 
universe—Mặc dù người ta thường xem Lão Tử là 
một hiền triết vĩ đại nhất của Trung Quốc, song ít 
ai biết về cuộc đời Lão Tử. Người ta nói rằng ông 
sanh vào khoảng năm 604 trước Tây Lịch và là 
tác giả của bộ Đạo Đức Kinh, tức là Thánh Kinh 
của Đạo Giáo, tôn giáo phát xuất từ bộ sách nói 
trên. Đạo được định nghĩa như là nên tảng của 
toàn bộ cuộc sinh tổn, hay là năng lực của vũ trụ. 
Laotian Buddhism: Phật Giáo Lào —Laos is a 
small country, surrounded by China in the North, 
Thailand in the West, and Vietnam in the East. 
During 1(s early period, it was the center of Nan- 
Chiao kingdom, which had conquered areas of 
Northern Thailand and Burma around 800, and 
established contact with India, Brahmanism and 
Buddhism were ¡introduced to Laotian people 
during this time. Then, later 1t was taken over by 
the Khmers, and since that time Nan-Chiao 
kimgdom weakened and weakned. The first 


Laotan state was established In the fourteenth 
century with help of the Khmers. According to 
Laos chronicles report that King Jayavarman 
Parmesvara (1327-1353) helped Phi Fa and Fa 
Ngum In establishing the independent kingdom of 
Lan Chang and that Buddhism was adopted as the 
state religlon. There are Inscriptions at Wat Keo 
1n Luan Prabang stating that three Sinhala monks 
traveled to Lan Chang as missionaries, bringing 
Theravada Buddhism. From the fourteenth 
century onward, the reglon came under Thai 
confrol, and subsequently the Thai form of 
Theravada was Introduced to Laos. lt remains the 
dominant religion in the country. Thai hegemony 
lasted until the late nineteenth century, when the 
French annexed the area to their colonial emprre. 
After 1975, many monks fled the country and the 
destiny of Buddhism 1n Laos 1s unclear—Lào là 
một quốc gia nhỏ, bị bao bọc chung quanh bởi các 
nước lớn như Trung quốc về phía Bắc, Thái Lan 
về phía Tây, và Việt Nam về phía Đông. Trong 
buổi đầu, Lào quốc là trung tâm của vương quốc 
Nam Chiếu, đã chiếm trọn những vùng Đông Bắc 
Thái Lan và Miến Điện vào khoảng năm 800, và 
thiết lập liên lạc với Ấn Độ, Bà La Môn và Phật 
giáo đã được đưa vào dân gian Lào vào lúc đó. 
Rồi sau đó, Lào bị Khmer lấn chiếm, và từ đó trở 
đi vương quốc Nam Chiếu suy yếu dân. Quốc gia 
Lào đầu tiên được thành hình vào khoảng thế kỷ 
thứ 14 với sự giúp đở cùa người Khmers. Theo 
tường thuật Niên Sử Lào, 
Jayavarman Parmesvara giúp cho Phi Fa và Fa 
Ngum trong việc thành hình một vương quốc Lan 
Chang độc lập và Phật giáo được chấp nhận như 
quốc giáo. Còn những bia được ghi lại tại vùng 
Wat Keo ở Luang Prabang kể rằng 3 vị sư người 
Tích Lan đã du hành sang Lan Chang như những 
nhà truyền giáo, mang theo kinh điển của trường 
phái Theravada. Từ thế kỷ thứ 14 trở đi, vùng này 
dưới sự kiểm soát của Thái Lan, và sau đó hình 
thức Phật giáo Nguyên Thủy được giới thiệu vào 
Lào quốc. Trường phái này vẫn còn là một trường 
phái có ưu thế đến ngày nay tại xứ sở này. Chế 
độ quyền hành của Thái Lan tổn tại đến cuối thế 
kỷ thứ 19 khi người Pháp sáp nhập Lào vào đế 
quốc thực dân tại liên bang Đông Dương. Sau 
năm 1975, nhiều nhà sư đã vượt thoát khỏi xứ 


của Biên vua 


2593 


Lào và số phận của Phật giáo hãy còn chưa rõ tại 
Lào. 

Lapis lazuli: Lưu ly. 

Lapse (n): Sự lỗi lầm—Sự phạm tội. 

Lapse of memory: Sự nhớ lầm. 

Lapse of pen: Sự viết lầm 

Lapse of tongue: Sự lỡ lời. 

Lapse from virtue: Moral lapse—Sự trụy lạc. 
La Qui: Trưởng lão La Quí (852-936)—Senior 
Venerable La Quí (852-936)—See La-Kuel. 





Large or Abundant Fruitage Heaven: 
Brhatphala (sk)——Quảng Quả Thiên—See Fourth 
Dhyana Heaven (II) (3). 

Large Amitabha Sutra: Kinh A Di Đà—See 
Amitabha Suữa. 

Large robe: Sampghati (sk—Dai-e (jap)—A 
kind of garment, a monk”s robe——Đại y. 
Large-scale reconstrucfion: Trùng tu đại quy 
mô. 

Larger cdifion of a canonical work: Đại 
Phẩm Kinh—The fuller edition of a canonical 
work. The Mahaprajna-Paramita Sutra translated 
into Chinese by Kumarajiva in 27 books—Kinh 
Đại Bát Nhã được Cưu Ma La Thập dịch sang 
Hán Tạng 27 quyển. 

Lascivious (a): Dâm——Sexual misconduct. 


Lashyalakshana (skÐ: Sở Tướng Năng Tướng— 
Cái nêu định và cái được nêu định—Predicating 
and predicated. 

Last Age: Dharma-Ending Age—Thời 
Pháp —See Dharma Ending Aøge. 

Last but not leasf: Cuối cùng. 


Mạt 


Last day: Tận thế Heretical people believe 
that there would be a so-called “Last Day” when 
people will receive the last judgment from a so- 
called Almighty Creator—Người theo dị giáo tin 
rằng có một ngày tận thế khi mà họ phải chịu sự 
phán xét cuối cùng từ cái gọi là Đấng Sáng Tạo 
toàn năng. 

Last disciple of Buddha: Subhadra—Đệ Tử 

Cuối Cùng—Subhadra, the Buddha”s last disciple 

1n Kusinagara (Subhadra was over 100 years old 

when he became the Buddha”s disciple)—Tu Bạt 

Đà La, vị đệ tử cuối cùng của Đức Phật tại thành 

Câu Thi Na (lúc ấy Tu Bạt La đã trên 100 tuổi). 

Last existence: Đời (kiếp tái sinh) cuối cùng. 

Last judgment: Sự phán xét cuối cùng—See 

Last Day. 

Last teachings of the Buddha: Những lời di 

giáo cuối cùng của Đức Phật —Beneath the Sala 

Trees at Kusinagara, the Buddha taught his last 

words to his disciples as follows——Dưới hàng cây 

Ta La Song Thọ tại thành Câu Thi Na, Đức Phật 

đã căn dặn đệ tử của Ngài những lời đi giáo cuối 

cùng như sau: 

1) Make yourself a lipht. Rely upon yourself, do 
not depend upon anyone else: Hãy tự thấp 
đuốc lên mà đi. Hãy về nương nơi chính 
mình, chớ đừng nương tựa vào bất cứ ai khác. 

2) Make my teachings your light. Rely on them; 
do not rely on any other teaching: Hãy lấy 
giáo pháp của ta làm đuốc mà đi. Hãy nương 
vào giáo pháp ấy, chớ đừng nương vào bất cứ 
giáo pháp nào khác. 

Consider your body, think of 1s Impurity: 
Nghĩ về thân thể thì nên nghĩ về sự bất tịnh 
của nó. 

Consider your body, knowing that both 1s 
pains and 1ts delight are alike causes of 
suffering, how can you indulge In its desires?: 
Nghĩ về thân thể thì nên nghĩ rằng cả đau đớn 
lẫn dễ chịu đều là những nhân đau khổ giống 


5) 


6) 


7) 


8) 


9) 


2594 


nhau, thì làm gì có chuyện ham chuộng dục 
vọng? 

Consider your “self,” think oŸ 1s transclency, 
how can you fall into delusion about 1t and 
cherish pride and selfishness, knowing that 
they must end ¡in ineviftable suffering and 
afflictions?: Nghĩ về cái “ngã” nên nghĩ về sự 
phù du (qua mau) của nó để không rơi vào ảo 
vọng hay ôm ấp sự ngã mạn và ích kỷ khi 
biết những thứ nầy sẽ kết thúc bằng khổ đau 
phiền não? 

Consider substances, can you find among 
them any cenduring “self” ? Are they 
agsgregates that sooner or later will break 
apart and be scattered?—Nghĩ về vật chất, 
các ông hãy tìm xem coi chúng có cái “ngã” 
tồn tại lâu dài hay không? Có phải chúng chỉ 
là những kết hợp tạm bợ để rồi chẳng chóng 
thì chầy, chúng sẽ tan hoại? 

Do not be confused by the universality of 
suffering, but follow my teaching, even after 
my death, and you wIll be rid of pain. Do this 
and you will indeed be my disciples: Đừng 
lầm lộn về sự phổ quát của khổ đau, mà hãy 
y theo giáo pháp của ta, ngay khi ta đã nhập 
diệt, là các ông sẽ đoạn trừ đau khổ. Làm 
được như vậy, các ông mới quả thật là đệ tử 
của Như Lai. 

My disciples, the teachings that I have given 
you are never be forgotten or abandoned. 
They are always to be treasured, they are to 
be thought about, they are to be practiced. If 
you follow these teachings, you will always 
be happy: Nầy chúng đệ tử, giáo pháp mà 
Như Lai đã để lại cho các ông, không nên 
quên lãng, mà phải luôn xem như bảo vật, 
phẩi luôn suy nghiệm và thực hành. Nếu các 
ông y theo những giáo pháp ấy mà tu hành, 
thì các ông sẽ luôn hạnh phúc. 

My disciples, the point of the teachings 1s to 
confrol your own mind. Keep your mind from 
greed, and you wIll keep your behavior right; 
keep your mind pure and your words faithful. 
By always thinking about the transciency of 
your life, you wIll be able to resist greed and 
anger, and will be able to avoid all evils: Nầy 
chúng đệ tử, điểm then chốt trong giáo pháp 
là nhắc nhở các ông kểm giữ tâm mình. Hãy 


10 


II 


12 


13 


14 


`=< 


`~ 


` 


` 


` 


giữ đừng cho tâm “tham” là các đức hạnh của 
các ông luôn chánh trực. Hãy giữ tâm thanh 
tịnh là lời nói của các ông luôn thành tín. 
Luôn nghĩ rằng đời nầy phù du mộng huyễn 
là các ông có thể chống lại tham và sân, cũng 
như tránh được những điều ác. 

lf you fínd your mind tempted and so 
enfansled In greed, you must try fO SUPpr€SS 
and control the temptation; be the master of 
your own mind: Nếu các ông thấy tâm mình 
bị cám dỗ quyện quến bởi tham lam, các ông 
nên dụng công trì giữ tâm mình. Hãy là chủ 
nhân ông của chính tâm mình. 

A man”s mind may make him a Buddha, or 1t 
may make him a beast. Misled by error, one 
becomes a demon; enliphtened, one become 
a Buddha. Therefore, control your mind and 
do not let it deviate from the right path: Tâm 
các ông có thể khiến các ông làm Phật, mà 
tâm ấy cũng có thể biến các ông thành súc 
sanh. Hễ mê là ma, hễ ngộ tức là Phật. Thế 
nên các ông phải luôn trì giữ tâm mình đừng 
để cho nó xa rời Chánh Đạo. 

You should respect each other, follow my 
teachinøgs, and refrain from disputes. You 
should not like water and oil, repel each 
other, but should like milk and water, mingle 
together: Các ông nên tương kính lẫn nhau, 
phải luôn tuân thủ giáo pháp của Như Lai, 
chớ không nên tranh chấp. Các ông phải 
giống như nước và sữa tương hợp nhau, chớ 
đừng như nước và dâu, không tương hợp với 
nhau. 

My disciples, you should always study 
together, topcther, practise my 
teachings together. Do not wasfe your mind 
and time 1n idleness and quarreling. Enjoy the 
blossoms of Enlightenment in their season 
and harvest the fruit of the right path: Chúng 
đệ tử, các ông nên cùng nhau ôn tầm, học hỏi 
và thực hành giáo pháp của Như Lai. Đừng 
lãng phí thân tâm và thì giờ nhàn tản hay 
tranh cãi. Hãy cùng nhau thụ hưởng những 
bông hoa giác ngộ và quả vị của Chánh Đạo. 

My disciples, the teachings which I have 
given you, I gained by following the path 
myself. You should follow these teachings 
and conform to their spIrit on ©very OCCaSIOn: 


learn 


15 


16 


17 


18 


` 


`< 


~ 


`=< 


2595 


Chúng đệ tử, giáo pháp mà Như Lai đã 
truyền lại cho các ông là do tự thân Như Lai 
chứng ngộ, các ông nên kiên thủ y nương 
theo giáo pháp ấy mà tu hành chứng ngộ. 

My disciples, If you neglect them, it means 
that you have never really met me. lí means 
that you are far from me, even If you are 
actually with me. But If you accept and 
practice my teachings, then you are very near 
to me, even though you are far away: Chúng 
đệ tử, nếu các ông bỏ bê không y nương theo 
giáo pháp Như Lai mà tu hành, có nghĩa là 
các ông chưa bao giờ gặp Như Lai. Cũng có 
nghĩa là các ông xa Như Lai vạn dậm, cho dù 
các ông có đang ở cạnh Như Lai. Ngược lại, 
nếu các ông tuân thủ và thực hành giáo pháp 
ấy, dù ở xa Như Lai vạn dậm, các ông cũng 
đang được cạnh kể Như Lai. 

My disciples, my end is approaching, our 
parting 1s near, but do not lament. Life 1s ever 
changing; none can escape the disolution of 
the body. This Ï am now to show by my own 
death, my body falling apart like a dilapidated 
cart: Chúng đệ tử, Như Lai sắp xa rời các ông 
đây, nhưng các ông đừng than khóc sầu 
muộn. Đời là vô thường; không ai có thể 
tránh được sự hoại diệt nơi thân. Nhục thân 
Như Lai rồi đây cũng sẽ tan hoại như một cái 
xe mục nát vậy. 

Do not vainly lament, but realize that nothing 
1S permanent and learn from 1t the emptiness 
of human life. Do not cherish the unworthy 
desire that the changeable might become 
unchanging: Các ông không nên bị thương; 
các ông nên nhận thức rằng không có chi là 
thường hằng và nên giác ngộ thật tánh (tánh 
không) của nhân thế. Đừng ôm ấp những ước 
vọng không tưởng vô giá trị rằng biến dị có 
thể trở thành thường hằng. 

My disciples, you should always remember 
that the demon of worldly desires 1s always 
seeking chances to deceive the mind. lf a 
viper lives in your room and you wish to have 
a peaceful sleep, you must first chase 1t out. 
You must break the bonds of worldly passions 
and drive them away as you would a vIper. 
You must positively protect your own mind: 
Chúng đệ tử, các ông nên luôn nhớ rằng ma 


19 


20 


21 


22 


` 


`=< 


~ 


` 


dục vọng phiển não luôn tìm cơ hội để lừa 
gạt tâm các ông. Nếu một con rắn độc đang ở 
trong phòng của các ông, muốn ngủ yên các 
ông phải đuổi nó ra. Các ông phải bứt bỏ 
những hệ phược của dục vọng phiền não và 
đuổi chúng đi như đuổi một con rắn độc. Các 
ông phải tích cực bảo hộ tâm mình. 

My disciples, my last moment has come, do 
not forget that death 1s only the end of the 
physical body. The body was born from 
parents and was nourished by food; just as 
inevitable are sickness and death: Chúng đệ 
tử, giây phút cuối cùng của ta đã tới, các ông 
đừng quên rằng cái chết chỉ là sự chấm dứt 
của thân xác. Thân xác được sanh ra từ tinh 
cha huyết mẹ, được nuôi dưỡng bằng thực 
phẩm, thì bệnh hoạn và tử vong là điểu 
không tránh khỏi. 

But the true Buddha 1s not a human body: It 1s 
Enlightenment. A human body must die, but 
the Wisdom of Enliphtenment will exist 
forever in the truth of the Dharma, and in the 
practice of the Dharma. He who sees merely 
my body does not see me. Only he who 
accep(s and practies my teaching truly sees 
me: Nhưng bản chất của một vị Phật không 
phải là nhục thể, mà là sự giác ngộ Bồ Đề. 
Một nhục thân phải tử vong, nhưng Trí huệ 
Bồ Đề sẽ tổn tại mãi mãi trong chơn lý của 
đạo pháp. Ai chỉ thấy ta bằng nhục thể là 
chưa bao giờ thấy ta; ai chấp nhận và thực 
hành giáo pháp Như Lai mới thật sự thấy 
được Như Lai. 

After my death, the Dharma shall be your 
teacher. Follow the Dharma and you will be 
true to me: Sau khi Như Lai diệt độ, thì giáo 
pháp của Như Lai chính là Đạo Sư. Những ai 
y nương theo giáo pháp Như Lai mà tu hành 
mới chính là đệ tử thật của Như Lai. 

During the last forty-five years of my life, I 
have withheld nothing from my teachings. 
There 1s no secret teaching, no hidden 
meaning; everything has been taught openly 
and clearly. My dear disciples, this 1s the end. 
In a moment, I shall be passing into Nrrvana. 
This is my last instruction: Trong bốn mươi 
lăm năm qua, ta chưa từng giữ lại một thứ gì 
trong giáo pháp của ta. Không có gì bí mật, 


2596 


không có gì ẩn nghĩa; tất cả đều được chỉ bày 
rõ ràng cặn kẻ. Hỡi chúng đệ tử thân thương, 
đây là giây phút cuối cùng. Lát nữa đây ta sẽ 
nhập Niết Bàn. Và đây là những lời căn đặn 
cuối cùng của ta. 
Last things: Những sự việc sau cùng. 
Last warm spots after death: Những Điểm 
Nóng Tối Hậu—Last warm spots after the death, 
before the entire body turns cold Once death 
arrives, the body wIll turn cold because the “øreat 
fire` has already burned out. Even so, after all 
breathing has ceased, in the body there 1s one last 
warm spot before the entire body turns cold. 
Sometimes this warm spot wIll remain for as long 
as four hours after the person has diedPhàm một 
khi người đã chết thì thân thể trở nên lạnh giá vì 
hỏa đại đã tắt mất. Tuy nhiên sau khi đã tắt thở 
rồi, nhưng trong thân thể cũng vẫn còn có được 
một chỗ nóng tối hậu trước khi hoàn toàn trở nên 
lạnh giá, có khi đến bốn năm tiếng đồng hồ mà 
hơi nóng tối hậu ấy cũng vẫn còn ấm—See Six 
places In the body that represent the six paths of 
rebirth. 
Last words of a dead person: Lời trăn trối. 
Lasting: Miên viễn—Far-off—Durable. 
Latent (v): Tiềm ẩn. 
Latent defnition of “Neither increasing nor 
decreasing: Già thuyên—Neither producing nor 
destroying—Định nghĩa theo kiểu thụ động tiêu 
cực “không tăng không giảm, không sanh không 
diệt.”—See Two kinds of definition. 





Latent power: Sức mạnh tiềm ẩn. 

Latent proclivifies: Anusaya (p)—Tùy Miên— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are seven latent 
proclivities or underlying tendencIes, or Inherenf 
tendenclIes. For 1t 1s owing to their inveteracy that 
they are called inherent tendencis (anusaya) since 
they inhere (anusenti) as cause for the arising of 
greed for sense desire, efc., again and again— 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
bảy tùy miên. Do chúng ăn sâu nên gọi là tùy 
miên, chúng là cái nhân cho tham dục, v.v., sanh 
đi sanh lại mãi. 

Later: After—Posterior—Hậu (về sau này). 
Later generations: Later ages—The life after 
this— Hậu thế. 


Later half of the month: Krsnakarma (skt— 
Darkening of the month—Period of the waning 
moon—Second fortmpght of a lunar month—Hắc 
nguyệt. 

Latter Dharma: End or the period of decline 
and termination—10.000 years of decay (during 
which Buddhism degenerates)—Mạt Pháp Thời 
gian 10.000 năm pháp tàn và pháp lụn—See 
Three periods of the Buddha's teaching. 

Latter Eastern Han Dynasty: Triều đại Hậu 
Đông Hán. 

Latter Le Dynasty: Nhà Hậu Lê (VN). 
Laudation: Pasamsa (p)—Praise—Tán Thán hay 
tiếng khen—S§ee Eight winds. 

Laugh at (v): Cười nhạo báng. 

Laugh (v) scornfully: Cười khinh bỉ—To laugh 
contemptuously. 

Laugh (v) wholeheartedly: Cười hồn nhiên (as 
Maitreya does). 

Lauphing Buddha: Phật Di Lặc—Laughing 
Buddha 1s an image of Mautreya, originated 
around 10” century AD. A laughing Buddha 
surrounded by the four deva kings. The Image of 
the Laughing Buddha 1s an ideal image for people 
in nowadays sociIety, a fat belly symbolizes 
wealth, smile with relaxation postures indicate his 
equanimtty and contentment with himself and 
with the world—Phật Di Lặc, biểu tượng của 
Maitreya, xuất hiện từ thế kỷ thứ X sau CN. Một 
ông Phật cười bên cạnh tứ thiên vương. Đây là 
một nhân vật lý tưởng cho cuộc sống hôm nay, 
bụng tròn chỉ sự giàu có, cái cười thoải mái nói 
lên sự an ổn trong tâm hôn của một người sống 
thanh bình với bản thân và thế giới xung quanh. 
Laukika (sk): Common  views—Common 
ways—Common things—Ordinary things— Thế 
tục—Tục đế hoặc pháp thế gian. 

La Vallée Poussin, Louis de (1869-1929): 
Belgian scholar of Buddhism, best known for his 
monumental translation of the Chinese version of 
Vasubandhus Abhidharma-Kosa He 
publshed a number of other ¡influential 
translatons and other Buddhist thematic studies. 
He spent most of his career at the University of 
Ghent, and in 1921 founded the Société Belge 
đ'Ếtuses Orientales—Học giả Phật giáo người Bỉ, 
nổi tiếng với bản dịch từ tiếng Trung Hoa sang 


also 


2597 


Anh ngữ tác phẩm A Tỳ Đạt Ma Câu Xá Luận 

của ngài Thế Thân. Ông cũng xuất bản một số 

những tác phẩm phiên dịch có ảnh hưởng và 
những nghiên cứu chuyên để về Phật giáo. Đa 
phần thời gian của ông là giảng dạy tại Đại Học 

Ghent, và năm 192I ông sáng lập Hội Nghiên 

Cứu Đông Phương của Bỉ—See Louis De La 

Vallée Poussin. 

Lava (skt: La Bà —La Dự——Lạp Phược La Dự— 

Lạp Phạ. 

l) A lava, which 1s equivalent to 20 finger- 
snaps—Bằng hai mươi lần cái khẩy móng— 
See Four short divisions of time. 

2) A division of time, an Instant (60 ksanas are 
equivalent to a breath, I0 breaths are equal to 
one lava)—Một khoảng thời gian ngắn (60 
sát na bằng một hơi thở, 10 hơi thở bằng một 
la bà). 

3) A brief time; the 900” part of a day and night, 
or one minute thirty-six seconds: Một khoảng 
thời gian ngắn, một phần 900 của ngày và 
đêm hay một phút 36 giây. 

Law (n): 

I1) Định luật—Pháp luật—Phép tắc—Qui tắc — 
Universal law: Định luật vũ 
Dharma. 

2) Hộ pháp—See Eight fields for culivating 
blessedness (IH). 

Law of appearance: Tích Môn—The law of 

appearance means the teaching of the Buddha 

appearing 1n history. The law of apearance 
includes the teachings of the organization of the 
universe, human life, and human relationships on 
the basis of the experience and enlipghtenment of 
Sakyamuni Buddha, who attained the ideal state 
of a human being. Sakyamuni Buddha also 
teaches us that wisdom 1s the most Important 
attribufte maintaining  correct 
relatonships The essence of the 
appearance is the wisdom of the Buddha—Tích 
môn nghĩa là giáo lý của Đức Phật hiển hiện 
trong lịch sử, tức là Tích Phật. Tích môn bao gồm 
các giáo lý về cấu trúc vũ trụ, đời người, những 
quan hệ của con người trên căn bản của kinh 
nghiệm và chứng ngộ của Đức Thích Ca Mâu Ni, 
vị đã đạt đến trạng thái lý tưởng của một con 
người. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng dạy 
chúng ta rằng trí tuệ là thuộc tánh quan trọng nhất 


trụ—See 


for human 


law of 


để giữ vững những quan hệ đứng đắn giữa con 
người. Tinh yếu của Tích môn là trí tuệ của Đức 
Phật. 

Law of causation: Luật nhân duyên. 

Law of cause and effecf: Luật Nhân Quả— 
Every action which 1s a cause wIll have a result or 
an effect. Likewise every resultant action has 1s 
cause. The law of cause and effect 
fundamental concept within Buddhism governing 
all situations. NÑo one could change the Law of 
Cause and Effect, even the Buddha—Mọi hành 
động đều sẽ có hậu quả tương ứng. Cũng như vậy, 
mọi hệ quả đều có nguyên nhân của nó. Luật 
Nhân Quả là khái niệm cơ bản trong Phật Giáo, 
nó chi phối tất cả hoàn cảnh. Không ai có thể 
thay đổi được nó, ngay cả Phật. 


1S a 


Law of change: See Law of impermanence. 
Law Circle: Dharma-mandala (skt The Law 
Circle 1s the circle of letters (bija-aksara) 
representing all the saintly beings—Pháp Mạn Đà 
La là loại Mạn Đà La bằng văn tự, trình bày toàn 
thể các Thánh giả—See Four kinds of Mandala. 
Law of disconfinuation: Upeksha-hetu (skt)— 
Quán Đãi Nhân hay luật về sự gián đoạn—This is 
one of the six causes of all conditioned things. 
Every phenomenon depends upon the union of the 
primary cause and conditional or environmenfal 
cause—Đây là một trong sáu nhân sanh ra các 
pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa 
hợp của nhân và duyên. 

Law-Flower: The Lotus Flower Sect—Tien Tai 
sec—Pháp Hoa Tông—See Ten schools of 
Chinese Buddhism. 

Law of generality: Sarvatragahetu (skt)—Biến 
hành nhân—The law of generaliy, which 1s 
applicable to certain mental qualities making the 
common ground for others, or universal or 
omnipresent cause of illusion, as of false views 
affecting every act. This is one of the six causes 
of all condiioned things. Every phenomenon 
depends upon the union of the primary cause and 
conditional or environmental cause—Luật tổng 
quát có thể áp dụng vào một số đặc tính tâm thức 
làm căn bản chung cho các đặc tính khác, hay tà 
kiến là nhân ảnh hưởng mọi hành động. Đây là 
một trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp 


2598 


hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và 
duyên. 

Laws of Hinayana: Methods of Hinayana— 
Tiểu Pháp—See Hinayana. 

Law of immortality: Vô Sanh Pháp—See Law 
of no rebirth. 

Law of impermanence: Law of change—Luật 
vô thường. 

Law of karma: Định luật về nghiệp. 

Law making for deliverance: Nissaraniya- 
dhatuyo (p)—Xuất ly giới—According to the 
Sangti Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five elements making for 
deliverance—Theo Kinh Phúng Tụng trong trường 
Bộ Kinh, có năm xuất ly giới. 

Law of moral causafion: Luật của nguyên 
nhân luân lý. 

Law of no rebirth: Vô Sanh Pháp —The law of 
no rebirth, or immortality, as the fundamental law 
of the bhutatathata and the embodiment of 
nirvana—Luật không còn sanh tử, hay lý chân 
như và thể của Niết Bàn. 

Law of Original: Bổn Môn—According to the 
Lotus Sutra, the law of origin ¡is the teaching 
expressing the relationship between the Buddha 
and man, that 1s, the salvation of man through the 
Original Buddha. This salvation depends on the 
benevolence of the Buddha, and the benevolence 
1s the essence of the Law of Origin. The Law of 
Origin declares that Sakyamuni Buddha has 
conftinually taught people throughout the universe 
since the infinite past. In other words, the Buddha 
Is the truth of the universe, that the 
fundamenfal principle or the fundamental power 
causing all phenomena of the universe, Iincluding 
the sun, other stars, human beings, animals, plants, 
and so on, to live and move. Therefore, according 
to the Law of Origin, the Buddha has existed 
everywhere ¡1n the universe since 1s beginning— 
Theo Kinh Pháp Hoa, Bổn môn là giáo lý biểu 
hiện mối quan hệ giữa Đức Phật và con người, tức 
là sự cứu độ con người của Đức Bổn Phật. Sự cứu 
độ này tùy thuộc vào lòng từ bi của Đức Phật và 
lòng từ bi này là tinh yếu của Bổn Môn. Bổn môn 
tuyên bố rằng Đức Phật Thích Ca vẫn tiếp tục 
giảng dạy chúng sanh trong khắp vũ trụ kể từ thời 
vô thỉ, nói một cách khác, đức Phật là chân lý của 


15, 


vũ trụ, tức là, cái nguyên lý cơ bản hay năng lực 

cơ bản khiến cho mọi hiện tượng trong vũ trụ, 

gồm mặt trời, các vì sao khác, con người, loài vật, 

cây cỏ, vân vân, sống và hoạt động. Do đó, theo 

Bổn môn thì đức Phật đã hiện hữu khắp nơi trong 

vũ trụ từ lúc khởi đầu của vũ trụ. 

Law of phenomenal change: Hóa Lý —The 

unchanged law or the law which never rests—Lý 

biến hóa của sự vật, biến chuyển liên tục, không 

ngừng nghỉ. 

Law of the saints: Holy law——Teaching of the 

saints— Thánh pháp. 

Law of supply and demand: Quy luật cung 

cầu (cung cầu pháp tắc). 

Law of transformation: Luật biến đổi. 

Law of void: Không lý (about the unreality of 

the ego and phenomena—về tính không có thực 

chất của cái ngã và vạn hữu). 

Law of the world: Thế Gian Pháp —The world 

law—Law of this world, especially of birth-and- 

death; in this respect, I( 1s assoclated with 

suffering (khổ) and accumulated consequences in 

karma (tập)—Pháp thế gian (của tất cả các loại 

hữu tình và phi tình), đặc biệt về sanh tử và liên 

hệ tới Khổ Tập Diệt Đạo. 

Lawfulness of karma: Định luật tác nghiệp. 

Lax (a): Lỏng lẻo. 

Laxness: Pramada (skt—Laxity—Phóng dật— 

With laxness, one would not to let the body and 

mind to follow the rules but does whatever one 

pleases—Với phóng đật, người ta làm bất cứ cái 

gì mình thích chứ không thúc liễm thân tâm theo 

nguyên tắc—See Fifty-one Dharmas interactive 

with the Mind. 

Lay adherent: Upasaka (sk): Ô Ba Sách Ca 

(Nam cư sĩ hay cận sự nam, Phật tử thuần 

thành) —Layman follower—Male servant or 

disciple—See Upasaka. 

Lay Bodhisattvas: Tại gia Bồ Tát—See Two 

kinds of Bodhisattvas. 

Lay Bodhisattvas° Precepts: Tại Gia Bồ Tát 

GIới. 

(A) The six grave sins—Sáu giới trọng: 

I) The precept of kilinng Giới giết hại: 
Followers of the Buddha! After an upasaka or 
an upasika takes the precepts, even !f he or 


2) 


2599 


she has to sacriflce his or her life, he or she 
should not kill any being, even 1Ý If is an ant. 
After taking the precepts, 1f he or she Instructs 
others to kill or 1f he or she himself or herself 
kills, he or she loses the upasaka or upasika 
precepts. This person cannot affain even the 
state of warmth, let alone the fruition of a 
sfeam-enterer or a non-returner. He or she 1s 
called a precept-breaking upasak or upasika, 
a stinking upasaka/upasika, an outcast 
upasaka/upasika, a defiled upasaka/upasika, 
and an afflicted upasaka/upasika. This 1s the 
first grave sin—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ 
Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, ngay đến 
loài trùng kiến, cũng không được giết hại. 
Nếu phạm giới giết hại, hoặc bảo người giết, 
hoặc tự mình giết, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; 
trong hiện đời, không thể chứng được noãn 
pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư 
đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, 
Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên 
Đà La, Bồ Tát bị tiền phược. Đây là giới 
trọng thứ nhất. 

The precept of stealine—Giới trộm cấp: 
Followers of the Buddha! After an upasaka or 
an upasika takes the precepts, even !f he or 
she has to sacriflce his or her life, he or she 
should not steal, even as litle as a penny. 
After taking the precepts, If he/she breaks the 
precept, he or she loses the upasaka or 
upasika precepts. This person cannot affain 
even the state of warmth, let alone the 
fruition of a sfeam-enterer or a nonreturner. 
He or she 1s called a precept-breaking upasak 
or upasika, a stinking upasaka/upasika, an 
OufCcast upasaka/upasika, a defiled 
upasaka/upasika, afflicted 
upasaka/upasika. This 1s the second grave 
sin—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, 
dù cho mất thân mạng, ngay đến một đồng 
xu, cũng không được trộm cắp. Nếu phạm 
giới trộm cắp, hoặc bảo người trộm cắp, hoặc 
tự mình trộm cắp, sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; 
trong hiện đời, không thể chứng được noãn 
pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư 
đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, 
Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên 





and an 


3) 


4 


Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Đây là giới 
trọng thứ hai. 

The precept of lying—GIới vọng ngữ: 
Followers of the Buddha! After an upasaka or 
an upasika takes the precepts, even !f he or 
she has to sacrifice his or her life, he or she 
should not lie that he/she has mastered the 
contemplation of Impuriy or attained the 
fruilon of a non-returner. After taking the 
precepts, If he or she breaks the precept, he 
or she loses the upasaka or upasika precepts. 
This person cannot atfain even the state of 
warmth, let alone the fruition of a stream- 
enterer or a nonreturner. He or she 1s called a 
precept-breaking upasak or upasika, a 
sunkng  upasaka/upasika, an 
upasaka/upasika, a defiled upasaka/upasika, 
and an afflicted upasaka/upasika. This 1s the 
third grave sin—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ 
Tát tại gia, dù cho mất thân mạng, cũng 
không được vọng ngữ: Tôi đã chứng được 
pháp quán bất tịnh,” hoặc “Tôi đã chứng 
được thánh quả A na hàm,” vân vân... Nếu 
phạm giới vọng ngữ, sẽ lập tức mất giới Bồ 
Tát; trong hiện đời, không thể chứng được 
noãn pháp, huống hỗ là Thánh quả Tu đà 
hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát 
phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát 
Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Đây là 
giới trọng thứ ba. 

The precept of sexual misconduct—GIới tà 
dâm: Followers of the Buddha! After an 
upasaka or an upasika takes the precepts, 
even If he or she has to sacrifice his or her 
le, he or she should not engage In any 
sexual misconduct. After taking the precepts, 
1f he or she breaks this precept, he or she 
loses the upasaka or upasika precepts. This 
person cannot attain even the state of warmth, 
let alone the fruition of a stream-enferer or a 
nonreturner. He or she 1s called a precept- 
breaking upasak or upasika, a stinking 
upasaka/upasika, an outcast upasaka/upasika, 
a defiled upasaka/upasika, and an afflicted 
upasaka/upasika. This Is the fourth grave 
sin—Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, 
dù cho mất thân mạng, cũng không được tà 
dâm. Nếu phạm giới tà dâm, sẽ lập tức mất 


Ooufcasf 


5) 


6) 


2600 


giới Bồ Tát; trong hiện đời, không thể chứng 
được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu 
đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ 
Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ 
Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Đây 
là giới trọng thứ tư. 

The precept of talking about the wrong deeds 
of the four categories of Buddhaˆs disciples— 
Giới rao nói tội lỗi của tứ chúng: Followers of 
the Buddha! After an upasaka or an upasika 
takes the precepts, even If he or she has to 
sacrifice his or her life, he or she should not 
speak of the fauls of the bhikkhus, 
bhikkhums, upasakas, and upasikas. After 
taking the precepts, If he or she breaks this 
precept, he or she loses the upasaka or 
upasika precepts. This person cannot affain 
even the state of warmth, let alone the 
fruition of a sfeam-enterer or a nonreturner. 
He or she 1s called a precept-breaking upasak 
or upasika, a stinking upasaka/upasika, an 
Oufcast upasaka/upasika, a defiled 
upasaka/upasika, afflicted 
upasaka/upasika. This 1s the fifth grave sin— 
Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù 
cho mất thân mạng, cũng không rao nói tội 
lỗi của tứ chúng: tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà 
tắc và ưu bà di. Nếu phạm giới rao nói lỗi 
của tứ chúng sẽ lập tức mất giới Bồ Tát; 
trong hiện đời, không thể chứng được noãn 
pháp, huống hồ là Thánh quả Tu đà hoàn, Tư 
đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ Tát phá giới, 
Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ Tát Chiên 
Đà La, Bồ Tát bị tiền phược. Đây là giới 
trọng thứ năm. 

The precept of selling alcohol—GIới bán 
rượu: Followers of the Buddha!l After an 
upasaka or an upasika takes the precepfs, 
even If he or she has to sacrifice his or her 


and an 


le, he or she should not sell intoxicants. 
After taking the precepts, 1ƒ he or she breaks 
this precept, he or she loses the upasaka or 
upasika precepts. This person cannot affain 
even the state of warmth, let alone the 
fruition of a sfeam-enterer or a nonreturner. 
He or she 1s called a precept-breaking upasak 
or upasika, a stinking upasaka/upasika, an 
Oufcast upasaka/upasika, a defiled 


(B 


l) 


2) 


` 


upasaka/upasika, and an afflicted 
upasaka/upasika. This 1s the sixth ørave sin— 
Chư phật tử! Sau khi thọ Bồ Tát tại gia, dù 
cho mất thân mạng, cũng không được bán 
rượu. Nếu phạm giới bán rượu, sẽ lập tức mất 
giới Bổ Tát; trong hiện đời, không thể chứng 
được noãn pháp, huống hồ là Thánh quả Tu 
đà hoàn, Tư đà hàm, A na hàm. Kẻ đó là Bồ 
Tát phá giới, Bồ Tát xú uế, Bồ Tát cấu ô, Bồ 
Tát Chiên Đà La, Bồ Tát bị triển phược. Đây 
là giới trọng thứ sáu. 
Twenty-eipht faults—Hai 
khinh: 

The precept of not making offering to oneˆ”s 
parents teachers—G1ới không cúng 
dường cha mẹ và sư trưởng: Followers of the 
Buddhal As the Buddha has said, If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
does not make offerings to his/her parents and 
teachers, he/she commits the fault of not 
being mindful and losing the Initial intention 
1n taking the precept. If he/she does not have 
the of repentance, he/she 
deteriorate. He/she 1s Impure and will 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration In the cycle of birth and death.: 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, không cúng dường 
cha mẹ và sư trưởng, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. 
Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồi. 

The precept of indulging In Intoxicants—GIới 
uống rượu: If an upasaka/upasika, after taking 
the precept, Iindulges In Intoxicants, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losing the nmmiial Intention im taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, ham mê uống rượu, thì phạm vào tội sơ 
ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 


ô, tạo nghiệp sinh tử 


mươi tám gIới 


and 


mind wil 


lạc. Đó là kẻ nhiễm 
luân hồi. 


3) 


4) 


5) 


2601 


The precept of not visiting and looking after 
the sick——Giới không chăm sóc người bệnh: If 
an upasaka/upasika, after taking the precept, 
does not look after those who are sick, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losing the mmiial Intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, gặp người bệnh khổ, sinh khởi ác tâm, 
bỏ phế không chăm sóc, thì phạm vào tội sơ 
ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 

The precept of ignoring one”s begging——GIới 
không bố thí cho người đến xin: lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
upon seeing supplicanfs, does not gøIve away 
whatever he/she can, but rather send them 
away empty-handed, he/she commits the fault 
of not being mindful and losing the Initial 
1ntention In taking the precept. If he/she does 
not have the mind of repenftance, he/she will 
He/she 1s  Iimpure 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, thấy người đến xin, 
không tùy sức mình mà bố thí ít nhiều, để cho 
người đến xin ra về tay không, thì phạm vào 
tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 

The precept of not paying respect to the 
elderly among the four categorles of 
Buddha”s disicples—Giới không chào hỏi lễ 
lạy các bậc tôn trưởng: If an upasaka/upasika, 
afer taking the precept, upon seeing 
bhikkhus, bhikkhunis, elder upasakas or elder 
upasikas, does not get up to øgreet and bow to 
them, he/she commits the fault of not being 
mindful and losing the Initial Intention in 
taking the precept. If he/she does not have the 
mind of repentance, he/she will deteriorate. 
He/she 1s Impure and will continue to create 


deteriorate. and will 


6) 


7) 


defiled karma that leads to transmigration In 
the cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, gặp các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, hoặc các 
vị Bồ Tát tại gia thọ giới trước, không đứng 
dậy tiếp đón lễ lạy, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. 
Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồi. 

The precept of pride when seeing the four 
categories of Buddha”s disciples break the 
precepts—Giới khinh mạn người phá giới: lf 
an upasaka/upasika, after taking the precept, 
arouses this arrogant thougpht upon seeing 
bhikkhus, bhikkhunis, upasakas, and upasikas 
who violate the precepts, “Í am superlor to 
them, for they are not as good as I,” he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losing the mmiial Imntention im taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, thấy tỳ kheo, tỳ kheo ni, ưu bà tắc hay 
ưu bà di phạm giới, bèn sinh tâm kiêu mạn, 
cho rằng mình hơn họ, họ không bằng mình, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precpet of not fulfilling the precept of not 
eating after midday during the six days of a 
month—Giới không thọ sáu ngày bát quan 
trai giới mỗi tháng: If an upasaka/upasika, 
after taking the precept, does not keep the 
eipht precepts and makes offerings to the 
Triple Gem for six days each month, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losing the nmmiial Intention im taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, không thọ sáu ngày bát quan trai giới 
mỗi tháng, không cúng dường Tam Bảo, thì 


8) 


9) 


10 


`=< 


2602 


phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám 
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of not listening to the Dharma—— 
Giới không đi nghe Pháp: If 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
does not attend the Dharma lectures held 
within 12 kilometers, he/she commits the fault 
of not being mindful and losing the Initial 
1ntention In taking the precept. If he/she does 
not have the mind of repenftance, he/she will 
He/she 1mpure 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, trong vòng 12 cây số 
có chỗ giảng kinh thuyết pháp mà không đến 
nghe, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, 
tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of using the Sanghaˆs furniture 
and utensils—Giới thọ dụng đổ dùng của chư 
Tăng: If an upasaka/upasika, after taking the 
precept, makes use of the Sangha”s beds, 
chairs and utensils, he/she commits the fault 
of not being mindful and losing the Initial 
1ntention In taking the precept. If he/she does 
not have the mind of repenftance, he/she will 
deteriorate. He/she 1s Impure and will 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, thọ dụng đồ dùng của 
chư Tăng như ngọa cụ, giường, ghế, v.v., thì 
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám 
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of drinking water that confains 
insectse—Giới uống nước có trùng: lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
suspects that there are living organisms in the 
water and drink it anyway, he/she commIfs 
the fault of not being mindful and losing the 
intial Intention in taking the precept. l 
he/she does not have the mind of repenfance, 
he/she will deterilorate. He/she 1s Iimpure and 
will contnue to create defiled karma that 
leads to transmigration In the cycle of birth 


an 


deteriorate. 1S and will 


II 


12 


13 


~ 


`~ 


` 


and death. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nghi 
nước có trùng mà vẫn cố ý uống, thì phạm 
vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ 
bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh 
tử luân hồi. 

The precept of walking alone In dangerous 
places—Giới đi một mình trong chỗ nguy 
hiểm: If an upasaka/upasika, after taking the 
precept, travels alone In places that are 
considered dangerous, he/she commits the 
fault of not being mindful and losing the 
intial Intention ¡in taking the precept. lf 
he/she does not have the mind of repenfance, 
he/she will deteriorate. He/she 1s Impure and 
will continue to create defiled karma that 
leads to transmigration In the cycle of birth 
and death. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đi một 
mình trong chỗ nguy hiểm, thì phạm vào tội 
sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 

The precept of staying alone 1n the 
bhikkhus/bhikkhuni”s vihara—Giới một mình 
ngủ đêm tại chùa của chư Tăng Ni: If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
SfayS overnight alone in a 
bhikkhu”s/bhikkhunis vihara, he/she commits 
the fault of not being mindful and losing the 
intial Intention in taking the precept. lf 
he/she does not have the mind of repenfance, 
he/she will deteriorate. He/she 1s Impure and 
will continue to create defiled karma that 
leads to transmigration in the cycle of birth 
and death. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, một 
mình ngủ đêm tại chùa của chư Tăng Ni, thì 
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám 
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of fiphting for the sake of 
wealh- Giới vì của đánh người: lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, for 
the sake of wealth, beats and scolds his/her 
slaves, servanís or other people, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losng the mmiial Iintention im taking the 


14 


15 


16 


` 


` 


` 


2603 


precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, vì tiền của mà đánh đập hay chửi rủa tôi 
tớ, hoặc người ngoài, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. 
Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân 
hồi. 

The precept of giving leftover food to the four 
categories of Buddha”s disciples—Giới bố thí 
thức ăn thừa cho tứ chúng: Ilf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
offers leftover food to bhikkhus, bhikkhunis, 
upasakas, upasikas, he/she commits the fault 
of not being mindful and losing the Initial 
1ntention In taking the precept. If he/she does 
not have the mind of repenftance, he/she wIll 
He/she 1mpure 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, đem thức ăn thừa bố 
thí cho tứ chúng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là 
kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of keeping cats or foxes—GIới 
nuôi mèo và chồn: If an upasaka/upasika, 
after taking the precept, ralses cafs or foxes, 
he/she commits the fault of not being mindful 
and losing the Initial Intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, nuôi mèo và chỗn, thì phạm vào tội sơ 
ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa 
lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 

The precept of reaing animals and not giving 
them away to those who have not taken the 
precepts—GIới H 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
raises elephants, horses, cows, øoafts, camels, 


deteriorate. 1S and will 


nuôi súc vật: an 


17 


18 


~ 


`=< 


donkeys, or any other animals, and does not 
give them to those who have not taken the 
precepts, he/she commits the fault of not 
being mindful and losing the Initial intention 
1n taking the precept. If he/she does not have 
the of repentance, he/she 
deteriorate. He/she 1s Impure and will 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại g1a, sau khi thọ giới, nuôi dưỡng voi, ngựa, 
trâu, dê, lạc đà, hoặc cá loại súc vật khác, 
không chịu tịnh thí cho người chưa thọ giới, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of not keeping the three outfits, 
bowls and walking sticks—Giới không chứa 
sẵn ba y, bình bát, và tích trượng: If an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
does not keep the sanghati clothes, bowls, and 
walking sticks (the dally necessities of the 
Sangha), he/she commits the fault of not 
being mindful and losing the initial intention 
1n taking the precept. If he/she does not have 
the of repentance, he/she 
deteriorate. He/she Iimpure and will 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, không chứa sẵn ba y, 
bình bát, và tích trượng để cúng dường chúng 
Tăng, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, 
tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of not ensuring that the 1rrigatlon 
wWafter Of rice farm 1s insect free, and to carry 
out farming on land—Giới không lựa chỗ 
nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt: lÝ an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
needs to farm for a living, but does not ensure 
that the Irrigation water of rice farm 1s Insect 
free, and to carrles out farming on land, 
he/she commits the fault of not being mindful 
and losing the Initial Intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 


mind wil 





mind wil 


1S 


19 


20 


` 


`=< 


2604 


karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, làm nghề canh tác sinh sống, nếu không 
lựa chỗ nước sạch, đất cao ráo để trồng trọt, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of using an unjust scale In 
business—Giới buôn bán không chân chánh: 
lÝ an upasaka/upasika, after taking the 
precept, engages In business for a living, that 
uses a balance or scale to sell goods, then 
after having made a deal, he/she should not 
call off a previous deal for a more profitable 
one. When buying from others, he/she should 
advise the seller If he/she 1s trying to be 
dishonest In using his/her balance or scale. lf 
an upasaka/upasika does not do so, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losng the mmiial Intention in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Iimpure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, làm nghề mua bán: lúc bán hàng, một 
khi đã đồng ý giá cả, không được lật lọng, 
đem bán cho kẻ trả giá cao hơn; lúc mua 
hàng, nếu thấy người bán cân lường gian lận, 
phải nói lỗi họ, để họ sửa đổi. Nếu không 
làm như thế, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu 
không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là 
kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of having sexual encounter at the 
wrong time and place—Giới hành dâm không 
đúng thời đúng chỗ: If an upasaka/upasika, 
takmg the precept, 
1nfercourse in Improper places and Improper 
times, he/she commifs the fault of not being 
mindful and losing the Initial Iintention in 
taking the precept. If he/she does not have the 
mind of repentance, he/she will deteriorate. 
He/she 1s Impure and wIll continue to create 
defiled karma that leads to transmigration In 
the cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 


after has  sexual 


21 


22 


23 


`~ 


) 


` 


giới, hành dâm không đúng thời đúng chỗ, thì 
phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám 
hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 
The precept of evading government taxes 
while doing business—Giới gian lận thuế: If 
an upasaka/upasika, after taking the precept, 
øovernment taxes doïng 
or reports dishonestly, he/she 
commits the fault of not being mindful and 


evades while 


business 


losing the mmiial Intenton im taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, làm nghề thương mại, công nghiệp, v.v., 
không chịu nộp thuế, hoặc khai thuế gian lận, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of not obeying the country”s 
law—Giới vi phạm luật pháp quốc gia: lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
does not obey the country's law, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losing the mmiial Iintention im taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she will deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmigration ¡in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, vi phạm luật pháp quốc gia, thì phạm 
vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ 
bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh 
tử luân hồi. 

The precept of not making offering to the 
Triple Gem when obtaining new food—GIới 
được thực phẩm mới mà không dâng cúng 
Tam Bảo trước: If an upasaka/upasika, after 
taking the precept, does not offer the newly 
harvested grain, fruits, and vegetables first to 
the Triple Gem, but consumes them first 
himself/herself, he/she commits the fault of 
not being mindful and losing the Initial 
1ntention In taking the precept. If he/she does 


24 


25 


` 


` 


2605 


not have the mind of repentance, he/she will 26) The precept of not distribuung the Sangha 


deteriorate. He/she 1s Impure and will 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration In the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, lức lúa, trái cây, rau 
cải được mùa, không dâng cúng Tam Bảo 
trước, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, 
tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of giving dharma lectures 
without the Sangha”s permission—Giới không 
được phép của Tăng già mà thuyết pháp: If 
an upasaka/upasika, after taking the precept, 
gives Dharma talks without the Sangha”s 
permission, he/she commifs the fault of not 
being mindful and losing the Initial intention 
1n taking the precept. If he/she does not have 
the of repenfance, he/she 
deteriorate. He/she 1mpure 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, Tăng già không cho 
thuyết pháp mà vẫn cứ thuyết, thì phạm vào 
tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 

The precept of walking In front of the five 
categorles of Buddha's disciples—GIới đi 
trước chúng gia: H 
upasaka/upasika, after taking the precept, 
walks In front of a bhikkhu, bhikkhunli, 
siksamana, sramanera, sramanerika, he/she 
commits the fault of not being mindful and 
losing the Imniial intenton in taking the 
precept. If he/she does not have the mind of 
repentance, he/she wIll deteriorate. He/she 1s 
Impure and will continue to create defiled 
karma that leads to transmipration ¡in the 
cycle of birth and death. Chư Phật tử! Đức 
Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ 
giới, ra đường đi trước các tỳ kheo, tỳ kheo 
ni, sa di và sa di ni, thì phạm vào tội sơ ý. 
Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. 
tạo nghiệp sinh tử luân 


mind wil 


1S and will 


năm xuất an 


Đó là kẻ nhiễm ô, 
hối. 


27 


28 


~ 


`= 


food equally—Giới phân phối thức ăn cho 
chư Tăng không đổng đểu: lf an 
upasaka/upasika, after taking the precept of 
distributing the Sangha food equally, but does 
not distribute equally, meanwhile offering 
betfer food In excessive amount to his/her 
own master, he/she commits the fault of not 
being mindful and losing the Initial intention 
1n taking the precept. If he/she does not have 
the of repentance, he/she 
deteriorate. He/she Iimpure and will 
continue to create defiled karma that leads to 
transmigration 1n the cycle of birth and death. 
Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: Nếu Bồ Tát 
tại gia, sau khi thọ giới, trong lúc phân phối 
thức ăn cho chư Tăng, sinh tâm thiên vị, lựa 
những món ngon, nhiều hơn phần của người 
khác, để cúng dường thây mình, thì phạm vào 
tội sơ ý. Nếu không khởi tâm sám hối, sẽ bị 
đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo nghiệp sinh tử 
luân hồi. 

The precept of rearing silk worms——GIới nuôi 
tầm: If an upasaka/upasika, after taking the 
precept, raise silk worms, he/she commits the 
fault of not being mindful and losing the 
intial Intention ¡in taking the precept. If 
he/she does not have the mind of repenfance, 
he/she will deteriorate. He/she 1s Iimpure and 
will continue to create defiled karma that 
leads to transmigration in the cycle of birth 
and death. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, nuôi tầm 
lấy tơ, thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi 
tâm sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, 
tạo nghiệp sinh tử luân hồi. 

The precept of ignoring the sick on the road—— 
Giới đi đường gặp người bệnh không chăm 
sóc: IÝ an upasaka/upasika, after taking the 
precept, come across a sick person on the 
road, 1f this upasaka/upasika does not look 
after and arrange a place for this sick person, 
but rather deserts him/her, he/she commits 
the fault of not being mindful and losing the 
intial Intention in taking the precept. lf 
he/she does not have the mind of repenfance, 
he/she will deteriorate. He/she 1s Iimpure and 
will continue to create defiled karma that 


mind wil 


1S 


2606 


leads to transmigration In the cycle of birth 
and death. Chư Phật tử! Đức Phật đã dạy: 
Nếu Bồ Tát tại gia, sau khi thọ giới, đi đường 
gặp người bệnh, không tìm phương tiện chăm 
sóc, hoặc gửi gắm cho người khác chăm sóc, 
thì phạm vào tội sơ ý. Nếu không khởi tâm 
sám hối, sẽ bị đọa lạc. Đó là kẻ nhiễm ô, tạo 
nghiệp sinh tử luân hồi. 

Lay devotee: Kulampuriso (p}—Kulampurisha 

(skÐ——Ctư sĩ tại gia. 

(A) See GrhapartI. 

(B) There are five ways for a husband to show 

compassion and respect for his wIfe—Có năm 

phép cung kính của người chồng đối với 
người vợ—See Flve ways for a husband to 
show respect for his wIfe. 

There are five ways for a wife to show 

compassion and respect to her husband—Có 

năm phép cung kính yêu thương của người vợ 
đối với chồng—See Five ways for a wife to 
show respect to her husband. 

(D) A person should spend his wealth in five 

areas—Một người nên chi tiêu của cải của 

mình theo năm chỗ—§ee Five areas of 
spending. 

Five reluctant situatons the majorty of 

people go to temple—See Five reluctant 

situaflons the majority of people øo to temple. 

According to the Sigalaka Sutra, there are six 

ways Of wasting one”s property—Theo Kinh 

Thì Ca La Việt, có sáu cách phung phí tài 

sản—See Six ways oŸ wasting one”s prOperty. 

(G) Những nguy hiểm khi du hành trên đường 
phố phi thờ —According to the Sigalaka 
Sutra, there are six dangers when one 
wanders the sfreets at unfitting tinme——Theo 
Kinh Thi Ca La Việt, du hành trên đường phố 
phi thời có sáu mối nguy hiểm—See Six 
dangers when one wanders the streets at 
unfitting time. 

(H) According to the Sigalaka Sutra, there are sIx 
dangers when one atftaches to addiction of 
alcoholic drinks and drugs—Theo Kinh Thi 
Ca La Việt, có sáu nguy hiểm khi đam mê 
các loại rượu và thuốc —See Six dangers 
when one atfaches to addiction of alcoholic 
drinks and druøs. 


(C) 


(E 


`~ 


Œ) 





(@Ó_ ` Bài bạc—According to the Sigalaka Sutra, 
there are six dangers when one attaches to 
gambling—Theo Kinh Thị Ca La Việt, có sáu 
mối nguy hiểm khi đam mê cờ bạc—S§ee Six 
dangers when one attaches to gambling. 

(J) Lui tới những nơi hội hè đình đám——According 

to the Sigalaka Sutra, there are six dangers 

when one frequenfs fairs and partIles—Theo 

Kinh Thi Ca La Việt, có sáu nguy hiểm khi la 

cà đình đám—See Six dangers when one 

frequenfs fatrs and parties. 

Ác hữu (bạn bè xấu ác) —According to the 

Sigalaka Sutra, there are six dangers when 

one keeps bad company——Theo Kinh Thi Ca 

La Việt, có sáu mối nguy hiểm khi thân cận 

ác hữu (bạn xấu)—See Six dangers when one 

keeps bad company. 

(L) According to the Potaliya Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, there are 
eight things in the Noble One”s Discipline 
that lead to the cutting off of affairs—Theo 
Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám 
pháp đưa đến sự đoạn tận—See Eight things 
that lead to the cutting off of affa1rs. 

Lay emphasis on something: Emphasize 

somethine—Stress on something—Nhấn mạnh 

vào điều gì. 

Lay follower: Upasaka (sk0: Ô Ba Sách Ca 

(Nam cư sĩ hay cận sự nam, Phật tử thuần 

thành —Lay adheren—Male servant or 

dicciple—See Upasaka and Ủpasika. 

Lay the hand on the top of the head: Ma 

đảnh hay xoa tay lên đầu đệ tử (a custom of the 

Buddha In teaching his disciples). 

Lay hold of Upadana (skt—Grasping— 

Clnging to  existence—Thủ—See 

conditions of cause and effect. 


(K) 


Twelve 


Lay life: Cuộc sống thế tục. 

Layman (n): Ưu bà tắc Nam cư sĩ—See 
Upasaka, Lay devotee, Laypeople, and Nine 
classes of disciples, who remains at home and 
observe the eight commandments—Cận trụ—See 
Laypeople. 

Lay people: Grhin (skÙ—Cận trụ—Cư Sĩ— 
Secular people—Laymen or laywomen who 
remain at and observe the eipht 
commandments. Buddhism does not demand of 


home 


2607 


the lay follower all that a member of the Order 1s 
expected to observe. But whether monk or 
layman, moral habifs are essential to the upward 
path. One who becomes a Buddhist by taking the 
three refuges 1s expected, at least, to observe the 
five basic precepts which is the very starting point 
on the path. They are not restricted to a particular 
day or place, but are to be practiced throughout 
lfc everywhere, always. There 
posstbility of their being violated, except those 
who have attained stages of sanctity. However, 
according to Buddhism, wrongdoing 1s 
regarded as a “sin”, for the Buddha 1s not a lawyer 
or a judge who punished the bad and rewarded the 
good deeds of beings. Laypeople should always 
remember that the doer of the deed 1s responsible 
actions; he or enJoys the 
consequences, and 1t Is his concern either to do 
good, or to be a transgressor—VỊ Phật tử tại gia 
nam hay nữ, vẫn ở nhà mà giữ 8 giới. Phật giáo 
không đòi hỏi người cư sĩ tại gia tất cả những điều 
mà một thành viên của Tăng đoàn phải có trách 
nhiệm gìn giữ. Nhưng dù là vị sư hay cư sĩ, chánh 
hạnh cũng là nên tẳng cơ bản cho con đường 
hướng thượng. Một người trở thành Phật tử bằng 
cách thọ Tam Quy, ít nhất họ cũng phải gìn giữ 
năm giới căn bản, được coi là khởi điểm của đạo 
lộ giải thoát. Ngũ giới nầy không hạn cuộc trong 
một ngày đặc biệt hay nơi đặc biệt nào, mà cần 
phải được thực hành suốt đời dù ở đâu và bất cứ 
lúc nào. Dĩ nhiên, ngoại trừ các bậc đã chứng 
Thánh Quả, còn lại tất cả mọi người đều có thể 
phạm vào những học giới nầy. Tuy nhiên, lầm lỗi 
theo đạo Phật không được xem như là một cái tội, 
vì Đức Phật không phải là một quan tòa đứng ra 
trừng phạt những hành động tội lỗi và ban thưởng 
cho những hành động thiện lành của con người. 
Người Phật tử tại gia nên luôn nhớ rằng người tạo 
nghiệp phải có trách nhiệm đối với những điều 
mình làm; người ấy phải thọ lãnh những quả khổ 
vui của nó, do đó, làm thiện hay làm một kẻ 
phạm giới phải là mối quan tâm của chính mình, 
chứ không xin xỏ tha tội từ ai hết —See Upasaka. 
Lay people and monks: Tại Gia Xuất Gia— 
One who while remaining at home observes the 
whole of monk”s or nun”s rules—Cư sĩ và tu sĩ. VỊ 
cư sĩ tại gia mà giữ cụ túc giới của một vị tăng 
hay Ni. 


IS also the 


nOf 


for his suffers 


Lay person: Cư sĩ (nam và nữ). 

Layperson Bodhisattva: Bồ Tát Tại Gia— 
Layperson-precept Bodhisattva. 

Lay practitioner: Hành giả tại gia—To help 
laypeople overcome therr disturbing attitudes and 
sftop committing harmful actions, the Buddha set 
out five precep(s. During a brief ceremony 
performed by a monk or nun, laypeople can take 
refuge In the Triple Gem: Buddha, Dharma, and 
Sangha. At the same time, they can take any of 
the five lay precepts and become either an 
upasaka or upasika. When performing the 
ceremony, some masters ¡include only the first 
precept of not killing, and let laypeople decide 
themselves to take any or all of the other four. 
Other masters give all five precepts at the time of 
giving refuge. Laypeople may also take eight 
precepts for a perlod of 24 hours every month. 
Many laypeople like to take the eight precepts on 
new and full moon days, or the end of the lunar 
month, or on Buddhist festivals, although they 
may be taken on any day. The first five of these 
eipht are similar to the five lay precpets, with the 
expception that the precpet agaInst unwise sexual 
behavior become abstinent from sex, because the 
precepts are kept for only one day (see Eipht 
preceps). In Thailands and Cambodia's 
traditions, there 1s a custom whereby most young 
men become monks and hold the Sramanera 
precepts for three months, at least once during 
therr lives. They usually do this when they are 
young adults as it g1ves them a foundation 1n stricf 
ethics and 1s very auspicious for their families. At 
the end of the three month period, they g1ve back 
their precepts and return to worldly family life— 
Nhằm giúp cho người tại gia vượt qua những tâm 
thái nhiễu loạn và chấm dứt phạm phải những 
hành vi tổn hại, Đức Phật đã ban hành năm giới. 
Trong một nghi thức ngắn, một vị Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni có thể cử hành nghi thức truyền giới, 
người tại gia có thể quy-y Tam Bảo và trở thành 
cận sự nam hay cận sự nữ. Trong khi cử hành nghi 
lễ, vài vị thầy chỉ nói đến giới thứ nhất là không 
sát sanh, và để cho Phật tử tại gia tự quyết định 
thọ hay không thọ bất cứ giới nào trong bốn giới 
còn lại. Vài vị thầy khác có thể cho thọ cùng một 
lúc năm giới trong buổi lễ quy-y. Phật tử tại gia 
có thể thọ bát quan trai giới trong vòng 24 giờ mỗi 


2608 


tháng. Nhiều người thích thọ bát quan trai trong 
ngày đầu tháng, ngày trăng tròn (rằm), ngày 30, 
hay trong những ngày lễ hội Phật giáo, dù rằng họ 
có thể thọ bát quan trai trong bất cứ ngày nào. 
Năm giới đầu tiên của tám giới giống như ngũ 
giới, trừ giới không tà dâm biến thành giới không 
đâm dục, vì tám giới này được giữ chỉ trong một 
ngày mà thôi. Tại Thái Lan và Cam Bốt có tục lệ 
là hầu hết những thanh niên đều trở thành những 
nhà sư thọ giới Sa Di trong vòng ba tháng, ít nhất 
là một lần trong đời. Thường thì họ làm như vậy 
khi họ sắp sửa bước vào đời. Việc này tạo cho họ 
một nên tảng đạo đức nghiêm trang và cũng là 
điều kiết tường (điều tốt) cho gia đình. Vào ngày 
cuối của ba tháng xuất gia, những vị này sẽ hoàn 
trả lại giới điều và trở về đời sống thế tục của gia 
đình. 

Laywomen: Upasika (skt—Female servant or 

disciple—Lay follower, who undertake to obey 

the commandments—Cận sự nữ —See 

Upasika. 

Laywoman follower: Upasika (sk)—Ô Ba T¡ 

Ca (Nữ cư sĩ) —Female servant—A laywoman 

Buddhist who takes (observes) five precep(s. A 

Buddhist laywoman, who takes the same vows as 

laymen—Nữ cư sĩ trì giữ ngũ giới. Một Phật tử nữ 

tại gia, cũng thọ giới như Phật tử nam—See 

Upasaka and Upasika. 

Laywomen (n): Upasika (skt)—Cận trụ nữ—Nữ 

cư sữ—Ưu bà di —A lay woman who devotes 

herself to Buddhism at home without becoming a 

nun. A woman who remains at home and observe 

the eight commandmentse—Nữ Phật tử tại gia 
phụng sự Phật giáo mà không trở thành ni cô— 

Laywomen—See Upasaka, Lay devotee, 

Laypeople, and Nine classes of discIples. 

Laziness (n): Sự lười biếng. 

l) Theo Kính Thi Ca La Việt, thói quen lười 
biếng có sáu mối nguy hiểm—According to 
the Sigalaka Sutra, there are six dangers 
when one attaches to Idleness—See Six 
dangers when one attaches to idleness. 

2) Lazy mind: Tâm lười biếng—S§ee Ten kinds 
of possesion by demons of Great 
Enlightening Beings. 

3) Kausidya (skÐ——Với giải đãi (Biếng nhác trễ 
nải), người ta không lo đoạn ác tích thiện— 
With laziness, one would not to try to 


five 


eliminate unwholesome deeds and to perform 
good — deeds—See Fify-one 
1nteractive with the Mind. 
Lazy (a): Idle—Giải đãi—Lười biếng—Trây 
lười —See Two kinds of afflicton (C). 
Lead (v): Dẫn dắt —To guide. 
Lead and guide the deluded by using the 
law of birth: So by birth they lead and guide the 
deluded, causing open up 1n 
undersfanding and practice all that is good— Dùng 
sanh pháp mà dạy dỗ dẫn dắt quần mê, làm cho 
họ khai ngộ thực hành đủ các nghiệp lành —See 
Ten kinds of Buddha-work In all worlds im all 
times of the Buddhas (B). 
Lead a holy life: Sống đời thánh thiện. 
Lead to happiness and calm: Đem đến hạnh 
phúc và an lành. 
Lead a life of idleness: Aranyaka (skÙ)—Be 
1dle—Nhàn cư. 
Lead a miserable life: Sống đời cơ cực. 
Lead a religious life: Tu Hành—See Carya. 
Lead someone to true happiness: Đưa ai đến 
chân hạnh phúc The Buddha's Path leads 
sentient beinøs to true happiness in this world and 
hereafter—Đạo Phật đưa chúng sanh đến chân 
hạnh phúc đời này và đời sau. 
Leader: Guide—Leading monk—Master—Đạo 
sư—See Seven monks (A). 
Leaders among gods and men: Thiên nhân 
trượng phu—According to the T”ien-T”a1 Sect, this 
1s one of the six kinds of contemplation or sIx 
kinds of Kuan-Yin—Theo trường phái Thiên Thai, 
đây là một trong sáu quán pháp—See S1x kinds of 
contemplation. 
Leader of the chanting: Intoner—Chủ tế Sư— 
See Seven monks. 
Leading monk: Leader—Đạo Sư—See Seven 
monks (A). 
Leading virtues: Đại đức. 
Leakage of commandmenfs: Lậu Giới—To 
make a leak ¡in the commandments, 1.e. break 
them—Bỏ bê không giữ gìn giới luật hay phá 
giới. 
Leakages of delusive memory: Niệm Lậu— 
Dòng trí nhớ của ảo tưởng — The stream of 
delusive memory. 


Dharmas 


them to 





2609 


Leaking Pháp Hữu Lậu—Outflows— 
Conditioned dharmas—Anything which serves to 
divert beings away from inherent Budha-nature. 
Outflows are so called because they are turning of 
energy and attention outward rather than 
inward—Pháp còn nằm trong phạm trù điều kiện, 
làm cho ý chí và nghị lực chúng ta hướng ngoại 
cầu hình thay vì hướng nội cầu lấy tâm Phật. 
Lean backward: Ngã về phía sau. 

Lean forward: Ngã về phía trước. 

Lean to the right or left: Ngã qua bên phải hay 
bên trái. 

Leap 0V€F: 
Trascendent—Siêu. 
Learn the Buddha?s truth: Tu Phật—See 
Practise Buddha's truth. 

Learn (v) the đharma: Học Phật pháp—TIf you 
only learn the dharma without cultivating 1t, you 
will become more and more arrogant—Nếu bạn 
chỉ học Phật pháp mà không hành trì, bạn sẽ ngày 
càng trở nên cống cao ngã mạn. 

Learn from voung: Học từ thuở nhỏ—Tf you do 
not learn when young, what will you do when you 
grow old?—Nếu nhỏ mà không học thì lớn làm 
được cái gì? 

Learn to gïve to others what we would have 
for ourself: Tập chia xẻ với người khác những gì 
mình có. 

Learn (good) manners: Học lấy phong cách 
tốt. 


Vikrama (skt)—Surpass— 





Learn by hearsay: Học lóm—To learn merely 
by listening and observing. 

Learn by heart: Nhập tâm. 

Learn to love each other: Tập thương yêu lẫn 
nhau. 

Learn as much as possible, question 
thoroughly, thỉnk carefully, judge correctly, 
and act honestly: Bác học, thẩm vấn, thận tư, 
minh biện, và đốc hành (học rộng, hỏi cho kỹ, suy 
nghĩ cho chính chắn, xét đoán cho rõ ràng, và 
hành động một cách lương thiện). 

Learn to protect each other: Tập bảo vệ lẫn 
nhau. 

Learn to respect each other: Tập quí trọng lẫn 
nhau. 


Learn something from someone: Học điều gì 
từ một người. 
Learn and teach: Học hỏi và chia xẻ (học tu và 
chia xẻ)—One of the ten merits—Một trong mười 
công đức—See Ten kinds of meriforIous actions, 
Tem merifs, and Ten merits of the cultivation of 
the mindfulness of the body. 
Learned: Bahu-sruta (sk—One who has learned 
much—Đa văn. 
Learned monk: Đa Văn Tỳ Kheo—A monk 
who has learned much, and bears In mind, and 
retained what he has learnt. In these teachinss, 
beautiful in the beginning, the middle and the 
ending, which in spirit and ¡n letter proclaim the 
absolutely perfected and purIfy holy life, he 1s 
deeply learned, he remembers them, recites them, 
reflects on them and penetrates them with 
vision—Vị Tỳ kheo nghe nhiều, gìn giữ những gì 
đã nghe, chất chứa những gì đã nghe. Những pháp 
ấy, sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, nghĩa lý văn 
cú cụ túc, để cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn 
đầy đủ thanh tịnh, những pháp ấy, vị đã nghe 
nhiều, đã nắm giữ, đã ghi nhớ nhờ tụng đọc nhiều 
lần, chuyên lý quan sát, khéo thành tựu nhờ 
chánh kiến—§ee Ten things that give protection. 

Learner: Sekho puggalo (p)—Hữu học nhân— 

See Three dharmas (XXXI). 

Learning: Học. 

(A) Tu học—Learning, one of the ten kinds of 
culivation of Great Enlightening Beings— 
See Ten kinds of culuivaton of Great 
Enlightening Beings—See Saiksa. 

(B) Có hai loại học —There are two kinds of 
study or learning—See Two kinds of study. 

Learning and Beyond Learning Stage: Hữu 

Học Vô Học. 

l1) Learning Stage: Hữu Học—See SaIksa. 

2) Beyond Learnng Stage: Vô Học —See 
Asalksa. 


Learning of communication: Sabdavidya 
(skÐ— Thanh Minh. 
(@) The meanings of “learning of 


communication”—Nghĩa của “Thanh Minh”: 
The learning of communication, one of the 
five sclences—Thanh Minh có nghĩa là 
truyền tin, một trong Ngũ Minh—The Buddha 
realized the importance of communicafion; 


2610 


therefore, he made it the first of the “FIive 
Great Learning.” For without adequate means 
of communication, all other learning types 
cannot be carried out. From ancient time till 
now, communicaton can be ceffected by 
wriften languages or by speech. The Buddha 
encouraged people to learn how to express 
themselves and make themselves understood. 
Thus, we should learn not only our own 
languages, but also learn other living and 
popular languages to communicate with and 
undersfand other peoples” Ideas and thoughts 
to Iimprove our physical and spiritual life— 
Đức Phật đã nhìn thấy sự quan trọng của 
truyền tin, vì vậy Ngài đã đặt nó lên hàng 
đầu. Vì nếu không có kỹ thuật truyền tin thì 
các môn học khác sẽ không phát huy được. 
Khoa truyền tin tự cổ chí kim chịu ảnh hưởng 
của chữ viết hay lời nói. Đức Phật khuyến 
khích con người hãy học cách diễn đạt và làm 
cho người khác hiểu rõ mình. Vì vậy, ngoài 
tiếng mẹ đẻ ra, chúng ta cần phải học thêm 
những sinh ngữ thông dụng để có thể truyền 
đạt và hiểu rõ tư tưởng của các dân tộc khác, 
từ đó cải thiện cuộc sống về cả vật chất lẫn 
tinh thần. 


ŒI) Methods of communicaton—Phương cách 


]) 


2) 


truyền thông: 

Communication by speech—Truyền đạt bằng 
lời nói: Speech 1s not only a main means of 
communication, but 1t is also a means to 
destoy barrilers of different ideas and 
thoughts—Lời nói vừa là phương tiện truyền 
thông chính, vừa cũng là phương tiện phá tan 
những rào cản khác biệt về tư tưởng. 
Communication by writing—Truyền đạt bằng 
chữ viết: The advancement of civilization 
depends on the scriptures left to us by the 
anclent sages. Buddhism originated from 
India; therefore, all scrIptures were wriffen In 
either Sanskrt or Pali. Later, they were 
translaed ¡no Chinese. Nowadays, 
Vietnamese Buddhist monks and nuns are 
translating these scriptures Into Vietnamese, 
either from Sanskrit, Pali, or Chinese—Sự 
tiến triển của văn minh tùy thuộc vào sách vở 
của các bậc tiền bối để lại. Phật giáo xuất 
phát từ Ấn Độ nên tất cả các kinh điển đều 


được viết bằng Phạn ngữ. Sau đó, kinh điển 
được dịch sang tiếng Hoa. Hiện tại tại Việt 
Nam kinh điển được dịch sang Việt ngữ từ 
Phạn hay Hoa ngữ. 

3)_ Communication by other media—Truyển đạt 
bằng những phương cách khác: Of course 
some may argue that the law has no speech; 
however, without speech 1t cannot be 
expressed. The ultimate truth of the Buddha 
transcends form, yet only by means of form 
can 1t be understood. Doctrinal transmission 
can also be accomplished by arts, such as 
paInting, sculpture, music, and actions, as 1S 
the case with the esoteric sects of Buddhism. 
While in Zen the transmission of hiph wisdom 
1S carrled out from mind to mind. However, 
the masses with different levels of faculties, 
the transmission by way of speech and real 
pIctures 1s mụch more popular and 
effective—Chắc chắn có người cho rằng chân 
lý tối thượng của Đức Phật không thể giải 
thích bằng ngôn ngữ, nhưng nếu không dùng 
ngôn ngữ thì không thể nào diễn đạt được 
Phật Pháp, tức là chân lý tối thượng của Đức 
Phật, nó siêu việt lên trên mọi hình thức, tuy 
nhiên phải dùng tới phương tiện của hình thức 
thì mới có thể thực hiện được bằng các môn 
nghệ thuật như hội họa, điêu khắc, âm nhạc, 
và hành động, như các tông phái Mật Tông 
đã ứng dụng. Trong Thiển Tông, sự truyền 
đạt trí huệ cao siêu được thực hiện bằng tâm 
truyền tâm. Tuy nhiên, với đa số đại chúng 
với căn cơ trình độ khác nhau, thì sự truyền 
đạt bằng ngôn ngữ và hình ảnh chân thật vẫn 
phổ thông và hữu hiệu hơn nhiều. 

**. See Five sclences. 
Learning of Logic and Science: Hetuvidya 
(skt)——Nhân Minh—See Five sclences. 
Learning of medicine: Cikitsa (skt)—Y Phương 
Minh—See FIve sclences. 
Learning and no longer learning: Saika- 
asalka (skÙ—Học Vô Học—Learnng means 
studying In religion In order to get rid of illusion; 
no longer learning means no studying 1s needed 
since all illusion 1s cast of Học có nghĩa là tu 
học để dứt bỏ phiển não; khi phiền não đã bị 
đoạn tận không cần phải học nữa gọi là vô học. 


2611 


Learning through medifation: Định Học— 
Learning throueh meditation, one of the three 
learnings (Morality-GIới, Meditaton-Định, 
Wisdom-Huệ)—Học qua thiển định (khả năng thu 
nhiếp những tinh thần phân tán hỗn loạn để hiểu 
rõ đạo lý và thấy tự tính của mình), một trong tam 
học (giới, định, tuệ). 

Learning of technologøy: Silpakarmasthana 
(sk)—Công Xảo Minh—See Five sciences. 
Learning without thought is useless: Học mà 
không suy nghĩ thì như không học (Học nhi bất tư 
tắc võng). 

Leave: Pariyajati (skt)—Abandon—To part 
from—Từ Bỏ—See Renunciation. 

Leave the chaïn of rebirth: Ly Sanh (ha bỏ 
sống chết của luân hồi). 

Leave the corpse in a temporary shelter 
prior to burial: Quàn (tạm thời để người chết 
tại nhà quàn trước khi chôn cất). 

Leave the cycle of birth and death: Thoát 
vòng sinh tử. 

Leave desires or passions: Be free from 
desires or passions—Ly dục. 

Leave the dusty world of passion and 
delusion: Xuất Trần (cõi của dục vọng và ảo 
tưởng). 

Leave one form of existence: Lìa kiếp nầy. 
Leave forever the life on earth: To go beyond 
the cycle of death and rebirth—Pass across the 
mundane existence—Siêu độ. 

Leave a øood name: Lưu danh. 

Leave home and cast off desires: Xả Gia Khí 
Dục—Become a monk—Ly gia cắt dục để trở 
thành một vị Tăng. 

Leave (v) home and enter the way: Xuất gia 
nhập đạo. 

Leave home for a religious life: Go forth from 
home Into a homeless life. According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten reasons enliphtening beings leave appear to 
live in a royal palace—Xuất gia để sống đời 
không nhà. Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có 
mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát xuất gia—See 
Ten reasons enliphtening beings leave a royal 
palace. 


Leave home at twenty-five as a hermit: The 

Buddha Left the home life at the age of twenty- 

five—Xuất gia tu hành năm 19 (or 25) tuổi—See 

Eight aspects of Buddha's life. 

Leave the impure: Abandon the defiling 

influence of the pasions or ilusion—Ly Cấu (xa 

la nhiễm cấu của dục vọng phiền não). 

Leave the monasfic order: Return to lay life— 

Hoàn tục. 

Leave one?s mentor before the fifth Rain 

Retreat: Rời bỏ y chỉ sư trước mùa an cư kiết hạ 

thứ 5—A Bhiksu or Bhiksuni who leaves his or 

her mentor before he or she has completed the 
fifh Rain Retreat, or even after the fifth Rain 

Retreat but his or her practice is still weak, 

commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 

Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào rời bỏ thầy y chỉ sư 

trước mùa an cư kiết hạ thứ năm, dầu rời sau mùa 

thứ năm mà đạo lực còn yếu, vẫn phạm giới Ba 

Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Leave (v) respecffully (v): Bái từ. 

Leave the Sangha: Rời Tăng Già. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni should only ask to leave 
the Sangha and practice elsewhere when he 
or she sees that there are not enough 
condiions for his or her progress In the 
present situaton. He or she may ask the 
Abbot permission to øo to another monastery 
or nunnery where there 1s harmony and 
happiness 1n the Assembly—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni chỉ nên xin rời giáo đoàn để đi 
nơi khác khi thấy điều kiện hiện tại không đủ 
cho sự tiến bộ của chính mình. Vị ấy có thể 
xin phép vị viện chủ để đi đến tự viện hay ni 
viện nơi có sự hòa hợp và hạnh phúc trong 
chúng. 

2) Leave the Sangha out of resentment of fellow 
practitioners—Rời bỏ giáo hội vì hiểm hận 
với bạn đồng tu: A Bhiksu or Bhiksuni who 
because of resentment with his or her fellow 
practitioners does not seek help from the 
Sangha to find ways of reconciliaion and 
1nstead leaves the Order to go somewhere 
else or øoes back to his or her family for a 
while then come back to the Order again, 
commits an Expression of Regret Offence—— 
Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào vì hiểm hận 


2612 


với các bạn đồng tu nhưng không chịu nhờ 
Tăng già hòa giải mà lại rời bỏ giáo đoàn 
hay bỏ về nhà một lúc rồi quay trở lại, là 
phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát 
lỗ sám hối). 

Leave (v) someone or something alone: Để 

yên. 

Leave ones teacher and Patriarchal 

Temple: Rời bỏ Thầy và Tổ Đình. 

1) A Bhiksu or Bhiksuni who leaves his or her 
teacher and Patriarchal Temple to set up his 
or her own hermitage, temple, or fo øo fo 
another temple without the permission from 
the Order of Sangha, commits an Expression 
of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào tự ý rời bỏ Thầy Tổ để đi ra xây 
dựng am cố, tự viện hay đi đến ở một tự viện 
khác mà không được phép của Giáo Hội là 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lỗ sám hối. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni who encourages another 
Bhiksu or Bhiksunl to leave his or her teacher 
and Patriarchal Temple to set up his or her 
own hermifage, temple, or go to another 
temple, commifs an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào 
xúi bảo vị khác bổ Thầy Tổ để tự đi cất am 
cốc, tự viện, hay đến ở một tự viện khác, vị 
ấy phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám 
hối. 

Leave (v) the world: Xuất Thế——To leave the 

world—Beyond or outfside this world——Not of this 

world—Of nirvana character—To transcend the 
secular world—To manIfest oneself In the world 

(sự xuất hiện của Đức Phật nơi đời) —See 

Renunciation. 

Leave the wrong path for the right one: Cải 

tà quy chánh. 

Leaving behind everything: Bỏ lại sau lưng 

mọi thứ—Cultivator of the Way must use proper 

knowledge and views as their sfandard and 
cultvate vigorously. Our goal 1s to “leave behind 
the mark of speech", so that there 1s nothing left to 
say. We also want to “leave behind the mark of 
the mind and its conditions,” so that there Is 
nothing left to climb on. We want to “leave behind 
the mark of wriften words.` Once words also are 
gone, they can not represent our speech at all. 


Since there 1s no way to express with words, what 
1s there to remember? What 1s there that we can 
not put down? What 1s left to take so seriously? 
We should apply ourselves to this, and stop toying 
with superficial aspects—Người tu Đạo phải y 
theo chánh tri chánh kiến, coi đó là mẫu mực để 
tinh tấn thực tập. Lúc tu là lúc “ha tướng ngôn 
thuyết”, bởi không còn gì để nói ra nữa; cũng là 
lúc “ha tướng tâm duyên” vì không còn duyên 
nào để tâm theo đuổi cả; “ha tướng văn tự” vì 
không còn chữ nghĩa gì để diễn tả ra. Nếu đã 
không nói được ra, thì có thứ gì để ghi nhớ, còn 
thứ gì để chúng ta không buông bỏ được, hay còn 
gì nữa để chúng ta quan tâm? Phật tử chơn thuần 
hãy dụng công thâm sâu như vậy, thay vì chỉ tu 
hời hợt bể ngoài chẳng có lợi ích gì. 

Leaving behind the stages of individual 

salvation: Giới xa lìa bực nhị thừa—See Ten 

kinds of precepts. 

Leaving home: Xuất Gia—See Renunciation. 

Leaving the world through Iiberafion: 

Lokavidin (skÙ—Thế gian giả—One of the ten 

tiles of a Buddha—Một trong thập hiệu của một 

vị Phật—See Ten epithets of a Buddha. 

Lecture: 

(n): A discourse—A sermon—Bài pháp. 

(v): To expound or to explain at length—Khai 
diễn (kinh kệ). 

Lecture on the dharma: Thuyết Pháp —To 

teach——To preach—To sermon——To lecture on the 

Dharma—To expound the law, 

doctrine—According to the Vimalakirti Sutra— 

Theo Kinh Duy Ma Cật: 

l) One day when Maudgalyayana came to 
Vaisal to expound the Dharma to lay 
Buddhists ¡in the street there, Vimalakirti 
came to him and said—Khi Mục Kiển Liên 
vào trong thành Tỳ Xá Lê, ở trong xóm làng 
nói Pháp cho các hàng cư sĩ nghe, lúc ấy ông 
Duy Ma Cật đến bảo rằng: 

a) “Maudgalyayanal When expounding the 
Dharma to these upasakas, you should not 
preach like that for what you teach should 
agree with the absolute Dharma which 1s free 
from the (illusion of) living beings; 1s free 
from the self for it 1s beyond an ego; from life 
for 1t is beyond birth and death and from the 


tell or Or 





2613 


concept of a man which lacks continuity 
(thought seemingly continuous, like a torch 
whirled around); is always still for 1t 1s 
beyond (stirrinsg) phenomena; 1s above form 
for It 1S causeless; 1s inexpressible for It 1s 
beyond word and speech; 1s inexplainable for 
It 1S beyond Intellecton; is formless like 
empty space; Is beyond sophistry for It 1s 
1mmaterial; 1s egoless for 1t Is beyond (the 
duality of) subJect and object; Is free from 
discrimination for 1t 1s beyond conscIousness; 
1s Without compare for 1t Is beyond all 
relativiies; Is beyond cause ÍOr If 1S 
causeless; 1s identical with Dharmata (or 
Dharma-nature), the underlying nature (of all 
things); 1s in line with the absolute for 1t 1s 
independent; dwells in the region of absolute 
reality, being above and beyond all dualities; 
1s unmovable for it does not rely on the six 
objects of sense; neither comes nor øoes for 1f 
does not stay anywhere; Is in line with 
voldness, formlessness and InactiVIty; 1S 
beyond beauty and ugliness; neither Increases 
nor decreases; 1s beyond creaton and 
destruction; does not return to anywhere; 1s 
above the six sense orøans of eye, ear, nose, 
tongue, body and mind; is neither up nor 


down; ¡is eternal and Iimmutable; and is 
beyond contemplaton and practice. 
“Maudgalyayana, such being the 


characteristics of the Dharma, how can 1t be 
expounded?”: “Nầy ngài Đại Mục Kiên Liên, 
nói Pháp cho bạch y cư sĩ, không phải như 
ngài nói đó. Vả chăng nói Pháp phải đúng 
như pháp (xứng tánh) mà nói. Pháp không 
chúng sanh, ha chúng sanh cấu; Pháp không 
có ngã, la ngã cấu; Pháp không có thọ mạng, 
la sanh tử; Pháp không có nhơn, làn trước làn 
sau đều dứt; Pháp thường vắng lặng, bặt hết 
các tướng; Pháp lìa các tướng, không phải 
cảnh bị duyên; Pháp không danh tự, dứt 
đường ngôn ngữ; Pháp không nói năng, la 
giác quán; Pháp không hình tướng, như hư 
không; Pháp không hý luận, rốt ráo là không; 
Pháp không ngã sở, ha ngã sở; Pháp không 
phân biệt, la các thức; Pháp không chi so 
sánh, không có đối đãi; Pháp không thuộc 
nhân, không nhờ duyên; Pháp đồng pháp 


b) 


2) 


a) 


tánh, khắp vào các Pháp; Pháp tùy nơi như 
không có chỗ tùy; Pháp trụ thực tế, các bên 
hữu, vô thường, đoạn, không động được; Pháp 
không lay động, không nương sáu trần; Pháp 
không tới lui, thường không dừng trụ; Pháp 
thuận “không,' tùy “vô tướng,` ứng “vô tác;' 
Pháp lìa tốt xấu; Pháp không thêm bớt; Pháp 
không sanh diệt; Pháp không chỗ về; Pháp 
ngoài mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý; Pháp không 
cao thấp; Pháp thường trụ không động; Pháp 
ha tất cả quán hạnh. Thưa ngài Đại Mục 
Kiền Liên! Pháp tướng như thế đâu có thể 
nói ư? 

For expounding 1t is beyond speech and 
I1ndication, and listening to 1t 1s above hearing 
and grasping This Is like a conjurer 
expounding the Dharma to illusory men, and 
you should always bear all this in mind when 
expounding the Dharma. You should be clear 
about the sharp or dull roots of your audience 
and have a good knowledge of this to avoid 
all sorts of hindrance. Before expounding the 
you should VOUr  great 
compassion (for all living beings) to extol 
Mahayana to them, and think of repaying 
your own debt of gratitude to the Buddha by 
síriving to preserve the three treasures (Of 
Buddha, Dharma and Sangha) for ever: Vả 
chăng người nói Pháp, không nói, không dạy; 
còn người nghe, cũng không nghe, không 
được. Ví như nhà huyễn thuật nói Pháp cho 
người huyễn hóa nghe, phải dụng tâm như thế 
mà nói Pháp. Phải biết căn cơ của chúng sanh 
có lợi có độn, khéo nơi tri kiến không bị ngăn 
ngại, lấy tâm đại bi khen ngợi Pháp Đại 
Thừa, nghĩ nhớ đền trả ơn Phật, chớ để ngôi 
Tam Bảo dứt mất, như vậy mới nên nói Pháp. 
Vimalakirti reminded Purna that expounding 
Dharma should always be in accordance with 
sentient beings' faculies=Ông Duy Ma Cật 
đã nhắc nhở Phú Lâu Na về nói pháp phải 
tùy căn cơ chúng sanh như sau: 
“Purnamaitraynaiputra, you should first enter 
the state of samadhi to examine the minds of 
your listeners before expounding the Dharma 
to them. Do not put rotten food In precIous 
bowls. 
not take their (precious crystal for (ordinary) 


Dharma US€ 


You should know their minds and do 


b) 


3) 


2614 


glass. If you do not know their propensitIes, 
do not teach them Hinayana. They have no 
wounds, so do not hurt them. To those who 
want to tread the wide path do not show 
narrow tracks. Do not enclose the great sea 
in the print of an ox's foot; do not liken 
sunlieght to the dim glow of a firefly.”: “Thưa 
Phú Lâu Na! Ngài nên nhập định trước để 
quan sát tâm địa của những người nầy, rồi 
sau mới nói đến nói Pháp. Ngài chớ đem món 
ăn dơ để trong bát báu, phải biết rõ tâm niệm 
của các vị Tỳ Kheo nầy, chớ cho ngọc lưu ly 
đồng với thủy tinh. Ngài không biết được căn 
nguyên của chúng sanh, chớ nên dùng Pháp 
Tiểu Thừa mà phát khởi cho họ, những người 
kia tự không có tì vết, chớ làm cho họ có tì 
vết, họ muốn đi đường lớn, chớ chỉ lối nhỏ. 
Ngài chớ nên đem biển lớn để vào dấu chơn 
trâu, chớ cho ánh sáng mặt trời đồng với lửa 
đom đóm. 

“Purnamaitryaniputra, these bhiksus have 
long ago developed the Mahayana mind but 
they now forget all about 1t; how can you 
teach them Hinayana? Wisdom as taught by 
Hinayana 1s shallow; 1t 1s like a blind man 
who cannot discern the sharp from the dull 
roofs of living beinss.”: “Ngài Phú Lâu Na! 
Những vị Tỳ Kheo nầy đã phát tâm Đại Thừa 
từ lâu, giữa chừng quên lãng, nay sao lại lấy 
Pháp Tiểu Thừa dẫn dạy họ? Tôi xem hàng 
Tiểu Thừa trí huệ cạn cợt cũng như người mù, 
không phân biệt được căn tánh lợi độn của 
chúng sanh.” 

Vimalakirti reminded Mahakatyayana not to 
use mortal mind to preach immortal reality as 
follows—Khi ông Ca Chiên Diên diễn nói lại 
lời Phật thuyết pháp về vô thường, khổ, 
không và vô ngã, Duy Ma Cật đã nhắc ông 
Ma Ha Ca Chiên Diên rằng chớ nên đem tâm 
sanh diệt ra mà nói Pháp thực tướng như sau: 
“Mahakatyayana said: “Vimalakirti came and 
said: “Mahakatyayana, do not use your mortal 
mínd — to  preach reality. 
Mahakatyayana, all things are fundamentally 
above creation and destruction; this 1s what 
Impermanence means. The five agsregates 
are perceived as void and not arising: this 1s 
what suffering means. AlII things are 


Immortal 


basically non-existent; this 1s what voidness 
means. Ego and its absence are not a duality; 
this is what egolessness means. All things 
basically are not what they seem to be, they 
cannot be subject to extinction now; this 1S 
what nirvana means.”: Thưa ngài Ca Chiên 
Diên! Ngài chớ nên đem tâm hạnh sanh diệt 
mà nói Pháp thực tướng. Ngài Ca Chiên 
Diên! Các Pháp rốt ráo không sanh, không 
diệt, là nghĩa vô thường, năm ấm rỗng không, 
không chỗ khởi là nghĩa khổ; các Pháp rốt 
ráo không có, là nghĩa không; ngã và vô ngã 
không hai, là nghĩa vô ngã; Pháp trước không 
sanh, nay cũng không diệt, là nghĩa tịch diệt.” 
Lecture hall: Amphitheater—Auditorium— 
Preaching hall—Giảng đường. 
Lecture room: Caitya (skt—Hall 
Temple—Điện—Giảng đường trong tự viện. 
Lecturers: Giảng sư—Người thuyết giẳng— 
There are five kinds of those who have testifled to 
Buddhism—See Five kinds of people who have 
testified to Buddhism. 
Leg of wisdom: Tuệ Túc—One of the two legs 
that the Buddha used to travel in the three worlds. 
The other ¡1s the leg of blessing or happIness— 
Chân tuệ, một trong hai chân mà Đức Phật lấy để 
du hành khắp tam giới. Chân còn lại là “Phước 
Túc.” 
Legal (a): Hợp pháp. 
Legalism (n): Chủ nghĩa trọng luật bằng hình 
thức. 
Legitimacy (n): Sự hợp pháp—Legitimate (a) 
Legiimate age for recceiving full 
commandmenfs: Niên Mãn Thọ Cụ —To 
recerve full commandments, i.e. be fully ordained 
at the regulation age of 20——Nhận cụ túc giới, thí 
dụ như thọ cụ túc giới vào tuổi 20. 
Leisure (a): Idleness—Unoccupied—Nhàn rỗi. 


Palace 





Leisure life: Cuộc sống nhàn rỗi. 

Leisure tỉme: Nhàn rỗi. 

Lend money with interest: Cho vay tiền để lấy 
lờ—A Bhiksu or Bhiksuni who lends money with 
1nterest, commits an offence involves Release and 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào cho vay tiền để lấy lời là phạm giới xả 
đọa (phải buông bỏ và phát lồ sám hối). 


2615 


Lend things to those who do return them: 
Đồ trong nhà chỉ nên đưa cho những người nào 
mượn rồi trả lại—See Ten things which the 
Buddha advises any father to educate his daughter 
before she gets married. 

Length of life: Mạng—See Three unstable 
things. 

Lengthy (a): Dài dòng văn tự—Wordy. 
Lengthwise way of Hinayana: Thụ siêu—See 
Long way of Hinayana. 

Lesbian: Đồng tình luyến ái (cùng phái nữ với 
nhau)—See Homosexuality. 

Less emphasis on self-importance: Lower 
oneself—Tự nhún nhường để làm cho lòng muốn 
của kẻ khác được đầy dủ—See Twelve kinds of 
people who have truly good heart and genuine 
gIving. 

Lessen (v): Giảm bớt —To relieve——To reduce— 
To decrease——To subside——To diminish. 

Lesser saints and greatest Bodhisattvas: 
Tiểu Thánh và Đại Bổ Tát—Lesser saints and 
greatest Bodhisattvas are those who have escaped 
Bith and Death to the greatest Bodhisattvas, 
those at Equal Enliphtenment stage. They vow to 
be reborn In the Pure Land In order to prOBT€ss 
swiftly to the ultimate “Bodhisattva ground” and 
study the wonderfUIUHll Dharma leading to 
Buddhahood—Gồm từ hàng tiểu Thánh đã thoát 
ly vòng sống chết cho đến bậc Đẳng Giác Bồ Tát, 
vì muốn mau tiến lên thượng địa, muốn học hỏi 
diệu pháp thành Phật, nên phát nguyện vãng 
sanh—See Three categories of rebirth in the Pure 
Land. 

Lesser Vehicle: 
Mahayana. 
Lessons derived from exfernal evenfs: Tích 
Hóa—Teaching or lessons derived from external 
events, I.e. of the Buddha”s life and work, shown 
in the first fourteen sections of the Lotus Sutra; 
the second fourteen sections of that work are 
called his direct teaching—Giáo thuyết được rút 
ra từ những sự kiện bên ngoài, thí dụ như rút ra từ 
cuộc đời và công hạnh hoằng hóa của Ngài thì 
gọi là “tích hóa,” như 14 phẩm đầu trong Kinh 
Diệu Pháp Liên Hoa; còn 14 phẩm sau là những 
lời dạy trực tiếp hay “bản hóa”—See Two 
divisions of the Buddha”s teaching. 


Theravada Buddhism—See 





Lest (conj): For fear that—E rằng—Sợ rằng. 

Let bygones be bygones: Hãy để cho quá khứ 

chìm vào quá khứ (Vãng sự hưu để)—To forget 

the past. 

Let food be medicine: Lấy cái ăn làm phương 

pháp trị liệu (dĩ thực vi liệu)—DIet therapy. 

Let g0: 

I1) Disentangle—Cởi ra—M ra. 

2) Explain—Expound—Giải thích. 

3) Release—Unloose—Untie— Giải thoát See 
Upeksa. 

Let go of things that are difficult to let go: 

Việc khó xả bỏ mà xả bỏ được —See Twelve 

kinds of people who have truly good heart and 

øenuine gIving. 

Let hundred flowers bloom: Bách gia tế 

phóng, bách gia tranh minh (trăm hoa đua nở, 

trăm nhà đua tiếng)—Let a hundred schools of 
thought contend (strugsle). 

Lef?s regard our own thingøs (deeds) to see if 

they are done or left undone: Hãy quan tâm 

đến việc của chính mình, xem coi mình đã làm 
được gì và chưa làm được gì. 

Let the truth be your lamp and your refuge: 

Hãy lấy chân lý làm đèn và nơi nương tựa cho 

chính bạn. 

Letter: 

1) Aksara (skÐ: Syllable—Chữ. 

2) Bothin the spirit and the letter: Ngôn từ —Cả 
về ý nghĩa lẫn ngôn từ. 

3) Vyanjanakaya (skU: Văn thân—See Twenty- 
four non-interactive activity dharmas, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Letter written with one?s own blood: Huyết 

Thư—Được viết bằng chính máu của mình. 

Letting øo: Thỏng 

Renunciation. 

l) A basic teaching of the Buddha on how to 
calm and rein In the “monkey” mind. When 
we feel asleep, Just lie down In a quiet place, 
put the lights out and let go our minds and 
bodies—Giáo pháp căn bản của nhà Phật là 
phải trấn tỉnh kểm cột tâm viên ý mã. Khi 
buôn ngủ thì tìm chỗ yên tĩnh, tắt đèn và nằm 





tay—Buông bỏ—See 


2616 


xuống nghỉ ngơi cả thân lẫn tâm—§ee 
Upeksa. 

2) In Buddhism, we have always been hearing 
about letting øo and not clinging to anything. 
What does the Buddha mean on letting go? 
He means in daily acfivifies, no way we can 
let go everything. We have to hold on things; 
however, try not to clng to them. For 
example, we try to make money for our living 
expenses, but not try to cling on making a lot 
of money to accumulate regardless of the 
means of making the money—lrong đạo 
Phật, chúng ta thường nghe nói về buông xả 
và không bám víu vào thứ gì. Như vậy Đức 
Phật muốn dạy gì về buông xả? Ngài muốn 
nói trong cuộc sống hằng ngày không cách 
chi mà chúng ta buông mọi vật mọi việc. 
Chúng ta phải nắm giữ sự việc, tuy nhiên 
đừng cố bám víu vào chúng. Thí dụ như 
chúng ta phải làm ra tiền cho chỉ tiêu trong 
đời sống, nhưng không bám víu vào việc làm 
ra thật nhiều tiền mà bất chấp đến việc làm 
ra tiền bằng cách nào. 

3) Practioners do everythng with a mind that 
lets go. Do not expect any pralse or reward. If 
we let go a little, we wIll have a little peace. 
If we let go a lot, we wIll have a lot of peace. 
lf we let go completely, we wIll know 
complete peace and freedom—Hành giả làm 
bất cứ việc gì cũng nên làm với cái tâm xả 
bỏ. Đừng nên kỳ vọng sự đến đáp hay tán 
dương. Nếu chúng ta xả bỏ một ít, chúng ta 
sẽ có một ít bình an. Nếu chúng ta xả bỏ 
được nhiều, chúng ta sẽ có nhiều bình an. 
Nếu chúng ta xả bỏ hoàn toàn, chúng ta sẽ 
được bình an hoàn toàn. 

Level: Even—Bình (bằng phẳng). 
Level of being first in the world: Thế đệ nhất 
địa—One of the four kinds of wonderfully perfect 
addiional practices. When numbers are 
destroyed, there are no such designatlons as the 
middle way or as confusion and enlightenment; 
this 1s called the “level of being first In the 
world.—Một trong tứ gia hạnh. Số lượng tiêu 
diệt, trung đạo giữa mê và giác, đều không còn 
tên gọi. Đây gọi là thế đệ nhất địa—See Four 
kinds of wonderfully perfect additional practices. 


Level and full feet: Bàn chân bằng thẳng—See 
Thirty-fwo auspIcious marks. 

Level of heatf: Noãấn Địa—One of the four kinds 
of wonderfully perfect additional practices. When 
the enlightenment of a Buddha is Just about to 
become a function of his own mind, 1t ¡is on the 
verge of emerging but has not yet emerged, and 
so 1t can be compared to the point just before 
wood I1gnites when it 1s driled to produce fire. 
Therefore, ¡it ¡is called “the level of heat.—Một 
trong tứ gia hạnh. Lấy Phật giác để dùng làm tâm 
mình, dường như hiểu rõ Phật giác mà kỳ thật 
chưa hiểu rõ. Ví dụ như khoang cây lấy lửa, lửa 
sắp cháy lên, mà chưa thật sự cháy. Đây gọi là 
noãn địa—See Four kinds of wonderfully perfect 
additional practices. 

Level of patience: Nhẫn Địa—One of the four 
kinds of wonderfully perfect additional practices. 
When the mind and the Buddha are two and yet 
the same, he has well obtained the middle way. 
He 1s like someone who endures something when 
1t seems Impossible to either hold it in or let it out. 
Therefore it Is called '“he level of patilence.'”— 
Một trong tứ gia hạnh. Tâm và Phật đồng nhau, 
thì khéo được trung đạo. Như người nhẫn việc, 
chẳng phải mang sự oán, mà cũng chẳng phải 
vượt hẳn sự ấy. Đó gọi là nhẫn địa—See Four 
kinds of wonderfully perfect additional practices. 
Levels of pracfice: There are two levels of 
practice in the Pure Land—Có hai loại chấp trì 
trong Tịnh Độ —See Two levels of practice In 
reciting the Buddha-name. 

Level of the summit: Đỉnh Địa—One of the 
four kinds of wonderfully perfect additional 
practices. He continues on with his mind, treading 
where the Buddhas tread, as If relying and yet 
not. Ít 1s as 1Ý he were climbing a lofty mountain, 
to the point where his body 1s In space but there 
slight 
Therefore 1t is called “the level of the summit.`—— 
Một trong tứ gia hạnh. Lại lấy tâm mình thành 
đường lối đi của Phật, dường như nương mà chẳng 
phải nương. Như lên núi cao, thân vào hư không, 
dưới chân còn chút ngại. Gọi là Đỉnh Địa—See 
Four kinds of wonderfully perfect additional 
practices. 


remains a obstruction beneath him. 


2617 


Levelled up teaching: Direct teaching—Bình 
đạo giáo—See Dual division of the Buddha”s 
teaching (IX). 

Levitation (n): The rising or lifting of a person or 
thing by means held to be supernatural—Nâng 
một người hay một vật bằng sức thần thông. 
Levitation and transportation: This ¡s one of 
the eight great powers of personality or sovereign 
independence——Năng cất thân nhẹ nhàng tới khắp 
mọi nơi. Đây là một trong tám cái ngã tự tại 
lớn—See Eight great powers of personality. 
Lewd (a): Lust or sexual desire—Dâm—See 
Lewdness. 

Lewd  words: talk—Dâm ngôn 
(những cuộc nói chuyện dâm đảng). 

Lewdness (n): 
Fornicatlon——LascIvious——LIcentious 


Licentious 


Dâm—Dâm dục —Adultery— 
talk— 
Sexual misconduct—Sexual passion—The third 
commandment of the five basic commandments 
for lay people, and the third precept of the ten 
major precepts for monks and nuns In the Brahma 
Net Sutra. Monks or nuns who commit this 
offence will be expelled from the Order forever—— 
Giới thứ ba trong ngũ giới cho hàng tại gia, cấm 
ham muốn nhiều về sắc dục hay tà hạnh với 
người không phải là vợ chồng của mình. Giới thứ 
ba trong mười giới trọng cho hàng xuất gia trong 
Kinh Phạm Võng, cắt đứt mọi ham muốn về sắc 
dục. Người xuất gia phạm giới dâm dục tức là 
phạm một trong tứ đọa, phải bị trục xuất khỏi 
giáo đoàn vĩnh viễn. 

Lexicography: Linguistics—Ngữ học. 

Liability to sickness: Bệnh tật dễ xâm nhập— 
See Six dangers when one atfaches to addiction of 
alcoholic drinks and drugs. 

Liang-Jen: Lương Nhẫn-Founder of the 
Japanese named “Universally Penetrating via 
Praying to the Buddha.”——VỊ sáng lập ra giáo phái 
Viên Thông Niệm Phật tại Nhật. 
Liang-Jie-Tung-Shan: Lương Giới Động Sơn 
Thiển Sư—Zen master Liang-Jie-Tung-Shan was 
born in 807 A.D. in Hui-]JI, in modern Zhe-Jiang 
province. As a youth, he followed his teacher to 
reci(e the Heart Sutra and came upon the words 
“No eyes, no ears, no nose, no tongue, no body...” 
He asked his teacher: “I have eyes, ears, a nose, 
and so on. So why does the sutra say there 1s 


none?” The teacher was so surprised and 
reportedly dumbfounded at the Insight revealed 
by Liang-]ie's question, and replied to him: “I 
can't be your teacher.” He then sent the young 
Liang-]ie to study under Zen master Ling-Mo at 
Mount Wu-Tzie.  At the age of twenty-one, 
Liang-lie received full ordinaion—Thiển sư 
Lương Giới Động Sơn sanh năm 807 sau Tây Lịch 
tại Hội Kê, nay thuộc tỉnh Triết Giang. Thuở nhỏ 
theo thầy tụng kinh Bát Nhã đến câu “Vô nhãn 
nhĩ tỷ thiệt thân...” Sư chợt hỏi thầy: “Con có 
mắt, tai, mũi...CỚớ sao trong kinh lại nói là 
không?” Thầy kinh ngạc trả lời: “Ta chẳng phải là 
thầy của ngươi.” Thế rồi thầy gửi Lương Giới đến 
tham học với thiển sư Linh Mặc ờ núi Vũ Tiết. Sư 
thọ cụ túc giới năm 21 tuổi. 

* Liang-]ie first went to see Zen master Nan- 
Xuan-Pu-Yuan. At that time the congregation 
was preparing a feast for the following day In 
honour of Nan-Xuanˆs late master, Ma-Tzu. 

asked the congregation: 

“Tomorrow we will have Ma-Tzu”s feast, but 


Nan-Xuan 


will Ma-Tzu come or not?” The monks were 
unable to answer. Liang-]ie then stepped 
forward and said: “If he has a companion, he 
will come.” When Nan-Xuan heard this, he 
approved and said: “Though this child 1s 
young, he has a gem worthy of polishing.” 
Liang-lile said: “Master, dont crush 
something good Into something bad.”—Sư du 
phương, trước yến kiến Thiển sư Nam Tuyền 
Phổ Nguyện. Gặp ngày ky trai Mã Tổ, Nam 
Tuyển hỏi chúng: “Cúng trai Mã Tổ có đến 
hay chăng?” Cả chúng đều không đáp được. 
Sư bước ra thưa: “Đợi có bạn liền đến.” Nam 
Tuyển bảo: “Chú nhỏ nầy tuy là hậu sanh rất 
dễ dũa gọt.” Sư thưa: “Hòa thượng chớ đè 
nén kẻ lành để nó trở thành nghịch tặc.” 

* Next, Liang-]ie studied with Kui-Shan. One 
day he said: “Iˆve heard that National teacher 
HuiZhong taupht that Inanimate beings 
expound Dharma. I don't understand this 
clearly.” Kui-Shan said: “Do you remember 
what he said or not?” Liang-]ie said: “1l 
remember.” Kui-Shan said: “Please repeat 
1” Liang-]ie said: “A monk asked the 
National Teacher, “What 1s the mind of the 
anclent Buddhas?* The National Teacher 


2618 


responded, “A wall tile.` The monk said, “A 
wall tile? Isn't a wall tile mmanimate?” The 
Natonal Teacher said, “Yes. The monk 
asked, “And 1t can expound the Dharma?ˆ The 
Natonal Teacher said, “lt expounds 1t 
brilliantly, without letup.” The monk said, 
“Why can't I hear 1t?” The National Teacher 
said, “You yourself may not hear 1t. But that 
doesn”t mean others can”t hear 1t.` The monk 
said, “Who are the people who can hear 1t? 
The National teacher said, “AlI the holy ones 
can hear it. The monk said, “Can the master 
hear it or not?* The National teacher said, “l 
cannot hear 1t. If I could hear it I would be the 
equal of the saints. Then you could not hear 
me expound the Dharma.` The monk said, 
“AIl beings cant understand that sort of 
speech.” The Natonal Teacher said, 'I 
expound Dharma for the sake of beings, not 
for the sake of the saints.` The monk said, 
“After beings hear it, then what?>” The 
National teacher said, “Ihen they are not 
sentient beings.”—Kế đến sư tham vấn với 
thiển sư Qui Sơn. Sư thưa: “Được nghe Quốc 
Sư Huệ Trung nói *vô tình thuyết pháp” con 
chưa thấu hiểu chỗ vi diệu ấy?” Qui Sơn bảo: 
“Có nhớ những gì Quốc Sư nói chăng?” Sư 
thưa: “Con nhớ.” Qui Sơn nói: “Vậy thì lập 
lại xem sao!” Sư nói: “Có một vị Tăng hỏi 
Quốc Sư, “Thế nào là tâm của chư Phật? 
Quốc Sư trả lời, 'Một miếng ngói tường.` Sư 
hỏi, 'Một miếng ngói tường? Có phải miếng 
ngói tường là vô tình hay không?” Qui Sơn 
đáp, 'Đúng vậy.` Vị Tăng hỏi tiếp, 'Như vậy 
nó có thể thuyết pháp không? Quốc Sư đáp, 
“Miếng ngói ấy thuyết pháp một cách rõ ràng 
không vấp váp.` Vị Tăng hỏi, “Tại sao con lại 
không nghe được? Quốc sư bảo, “Tự ngươi 
không nghe được, nhưng không có nghĩa là 
người khác không nghe được.` VỊ Tăng lại 
hỏi, “Như vậy ai nghe được?” Quốc Sư đáp, 
“Các bậc Thánh nhân nghe được.' VỊ Tăng lại 
nói, 'Vậy Thây có nghe được không?ˆ Quốc 
Sư đáp, “Ta không nghe được. Nếu ta nghe 
được thì ta đã đồng là Thánh rồi còn gì! Làm 
øì ngươi có thể nghe ta thuyết pháp.” Vị Tăng 
hỏi, “Như vậy tất cả chúng sanh không thể 
hiểu được những lời thuyết nẩy.` Quốc Sư 


nói, “Ta vì phàm phu mà thuyết pháp, chớ 
không vì Thánh mà thuyết. Vị Tăng nói, 
“Như vậy sau khi nghe được rồi thì sao?” 
Quốc Sư đáp, “Sau khi chúng sanh đã nghe 
hiểu rồi thì họ đâu còn là phàm phu nữa.) 
Later Liang-]ie went to see Yun-Yan and 
related to the master the story about the 
National Teacher and asked Yun-Yan: “Who 
can hear Inanimate things expound Dharma?” 
Yun-Yan asked him: “What 1s Inanimate can 
hear 1t?” Liang-]ie asked: “Can the master 
hear 1t or not?” Yun-Yan said: “Tf I could hear 
1t, then you could not hear me expound 
Dharma.” Liang-lie said: “Why couldn't I 
hear you?” Yun-Yan held up his whisk and 
said: “Can you still hear me or not?” Liang- 
Jie said: “I can't hear you.” Yun-Yan said: 
“When I expound Dharma you can”t hear me. 
So how could you hear it when Inanimate 
thngs proclaimm 1t?” Liang-]Jie said: “What 
scripture teaches about Iinanimmate things 
expoundng Dharma?” Yun-Yan said: 
“Haven't you seen that in the Amifabha Sutra 
1t says, “The lakes and rivers, the birds, the 
forests, they all chant Buddha, they all chant 
Dharma `?” Upon hearing this, Liang-jie 
experienced a great Insight. He then wrote a 
V€TS€: 

“How incredible! 

How incredible! 

Inanimate things proclaiming Dharma 1s 

1nconceivable. 

lt canˆt be known !f the ears try to hear 1t, 

But when the eyes hear 1t, then it may be 

known.” 
Later he wrote the second verse: 

“[here 1s a way to the gateless gate, 

everybody can come, 

Once you arrive there, you ll know how 

wonderful It 1s. 

If your mind 1s clear of idle weeds, 

'Your body wIll automatically emit 

halo.” 
Sau đó sư làm thêm bài kệ thứ nhì: 

“Không môn hữu lộ nhân giai đáo, 

Đao giả phương tri chỉ thú trường. 

Tâm địa nhược vô nhàn thảo mộc, 

Tự nhiên thân thượng phóng hào quang.” 


2619 


Tung Shan asked Yun-Yan: “Are there other 
practices I haven” completed ?” Yun-Yan 
said: “What were you doing before you came 
here?” T”ung-Shan said: “[ wasn”t practicing 
the Noble Truths.” Yun-Yan said: “Were you 
Joyous 1n this nonpractice?” T”ung-Shan sa1d: 
“It was not without Joy. Ifs like sweeping 
excrement Into a pile and then picking up a 
precious Jewel from within It”—Động Sơn 
hỏi Vân Nham: “Con còn dư tập chưa hết.” 
Vân Nham hỏi: “Ngươi từng làm gì?” Sư 
thưa: “Thánh Đế cũng chẳng làm.” Vân 
Nham hỏi: “Được hoan hỷ chưa?” Sư thưa: 
“Hoan hỷ thì chẳng không, như trong đống 
rác lượm được hòn ngọc sáng.” 

As Tung-Shan prepared to leave Yun-Yan, 
Yun-Yan said: “Where are you going?” 
TPung-Shan said: “Although Ứm leaving the 
master, I don”t know where IlI end up.” Yun- 
Yan said: “Yowre not going to Hu-Nan?” 
Tung-Shan said: “No, Ứm not” Yun-Yan 
said: “Are you returning home?” T”ung-Shan 
said: “No.” Yun-Yan said: “Sooner or later 
you”ll return.” T”ung-Shan said: “When the 
master has an abode, then FÏ]] return.” Yun- 
Yan said: “Tf you leave, 1t will be difficult to 
see one another again.” T”ung-Shan said: “Tt 
1S difficult to not see one another.” Just when 


TPung-Shan was about to depart, he said: “lf * 


1n the future someone happens to ask whether 
I can describe the master”s truth or not, how 
should I answer them?” After a long pause, 
Yun-Yan said: “Just this 1s 1t” T”ung-Shan 
siphed. Then Yun-Yan said: “Worthy Liang, 
now you have taken on this great affatr, you 
must consider 1t carefully.” T”ung-Shan 
confinued to experience doubt. Later as he 
crossed a stream he saw his reflection In the 
water and was awakened to Yun-Yan's 
meaning. He then composed this verse: 

“Avoid seeking elsewhere, for thats far 

from the self. 

Now I travel alone, everywhere Ï meet It. 

Now I£'s exactly me, now lm not 1t. 

lt must thus be understood to merge with 

thusness.” 
Sư từ biệt Vân Nham để đi nơi khác. Vân 
Nham hỏi: “Đi nơi nào?” Sư thưa: “Tuy ha 


Hòa Thượng mà chưa định chỗ ở?” Vân 
Nham hỏi: “Phải đi Hỗ Nam chăng?” Sư thưa: 
“Không.” Vân Nham hỏi: “Phải đi về quê 
chăng?” Sư thưa: “Không.” Vân Nham hỏi: 
“Bao lâu trở lại?” Sư thưa: “Đợi Hòa Thượng 
có chỗ thì trở lại.” Vân Nham bảo: “Từ đây 
một phen đi khó được thấy nhau.” Sư thưa: 
“Khó được chẳng thấy nhau.” Sắp đi, sư lại 
thưa: “Sau khi Hòa Thượng trăm tuổi, chợt có 
người hỏi “Tả được hình dáng của thầy 
chăng?'ˆ Con phải đáp làm sao?” Vân Nham 
lặng thinh hồi lâu, bảo: “Chỉ cái ấy.” Sư trầm 
ngâm giây lâu. Vân Nham bảo: “Xà lê Lương 
Giới thừa đương việc lớn phải xét kỹ. Sư vẫn 
còn hồ nghi. Sau sư nhơn qua suối nhìn thấy 
bóng, đại ngộ ý chỉ trước, liền làm một bài 
kệ: 

“Thiết ky tùng tha mích, điều điều dữ ngã 

SƠ 

Ngã kim độc tự vãng, xứ xứ đắc phùng cừ. 

Cừ kim chánh thị ngã, ngã kim bất thị cừ 

Ưng tu nhậm ma hội,Phương đắc khế như 

như.” 

(Rất ky tìm nơi khác, xa xôi bỏ lắng ta 

Ta nay riêng tự đến, chỗ chỗ đều gặp va 

Và nay chính là ta, ta nay chẳng phải va 

Phải nên biết như thế, mới mong hợp như 

như). 
Tung-Shan became 1l He ¡nstructed a 
novice monk to go and speak to T”ung-Shan”s 
Dharma herr, Zen master Yun-Zhu. T”ung- 
Shan told the novice: “If he asks whether Ứm 
resting comfortably, you are to tell him that 
the lineage of Yun-Yan Is ending. When you 
say this you must stand far away from 
himbecause Ïm afraid he”s going to hit you.” 
The novce monk dịd as TPung-Shan 
I1nstructed him and went and spoke to Yun- 
zhu. Before he could finish speaking Yun-Zhu 
hít him. The novice monk said nothing 
further. A monk asked: “When the master 1s 
not well, 1s there still someone who 1s well or 
nof?" °”“ung-Shan said: "There 1s.” The 
monk asked: “Can the one who°s not 1lI still 
see the master or not?” T”ung-Shan said: “J 
can stlll see him.” The monk asked: “What 
does the master see?” T?ung-Shan said: 
“When I observe him, I don”t see any 1llness.” 


2620 


Tung-Shan then said to the monk: “When 
you leave the skin bag, you Inhabit, where 
will you go and see me again?” The monk 
didn't answer. TPung-Shan the recited a 
V€TS€: 

“Studenfs as numerous as sands in the 

Gangs but more are awakened. 

They err by searching for the path in 

another person”s mouth. 

If you wish to forget form and not leave 

any traces, 

Wholehartedly stive to walk 1n 

emptiness.” 
Một hôm nhân ngày thiết trai cúng ky Vân 
Nham, có vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng ở chỗ 
Tiên Sư được chỉ dạy gì?” Sư đáp: “Tuy ở 
trong ấy mà chẳng nhờ Tiên Sư chỉ dạy.” 
Tăng hỏi: “Đã chẳng nhờ chỉ dạy, lại thiết 
trai cúng dường làm gì, như vậy là đã chấp 
nhận giáo chỉ của Vân Nham tôi vậy?” Sư 
bảo: “Tuy nhiên như thế, đâu dám trái lại 
tiên Sư.” Tăng hỏi: “Hòa Thượng trước yết 
kiến Nam Tuyền tìm được manh mối, vì sao 
lại thiết trai cúng dường Vân Nham?” Sư đáp: 
Ta chỉ trọng Tiên Sư đạo đức, cũng chẳng vì 
Phật pháp,--T"ung-Shan hosted a feast of 
commemorafion on the anniversary of Yun- 
Yan”s death. A monk asked: “When you were 
at Yun-Yan's place, what teaching did he 
gIive you?” T”ung-Shan said: “Although I was 
there, I didn”t receive any teaching.” The 
monk asked: “But you are holding a 
commemorative feast for the late teacher. 
Doesn't that show you approve his teaching”?” 
Tung-Shan said: “Half approve. Half not 
approve.” The monk said: “Why don't you 
completely approve of 1t?” T”ung-Shan said: 
“If I completely approved, then I would be 
disloyal to my late teacher.” 
Sư bệnh, sai sa di báo tin Vân Cư hay. Sư dặn 
Sa di: “Nếu Vân Cư hỏi Hòa Thượng an vui 
chăng?” Ngươi chỉ nói xong phải đứng xa, e y 
đánh ngươi. Sa di lãnh mệnh đi báo tin, nói 
chưa dứt lời đã bị Vân Cư đánh một gậy. Có 
vị Tăng hỏi: “Hòa Thượng bệnh lại có cái 
chẳng bệnh chăng?” Sư đáp: “Có.” Tăng 
thưa: “Cái chẳng bệnh lại thấy Hòa Thượng 
chăng?” Sư bảo: “Lão Tăng xem y có phần.” 


Tăng thưa: “Khi lão Tăng xem chẳng thấy có 
bệnh.” Sư lại hỏi Tăng: “Lầa cái thân hình rỉ 
chảy nây, ngươi đến chỗ nào cùng ta thấy 
nhau?” Tăng không đáp được. Sư bèn làm bài 
kệ: 

“Học giả hằng sa vô nhất ngộ 

Quá tại tầm tha thiệt đầu lộ 

Dục đắc vong hình dẫn tung tích 

Nỗ lực ân cần không lý bộ.” 

(Kẻ học hằng sa ngộ mấy người 

Lỗi tại tầm y trên đầu lưỡi 

Muốn được quên thân bặt dấu vết 

Nỗ lực trong không bước ấy ngươi). 
Tung-Shan then had his attendants help him 
shave his head, bathe and get dressed. He 
then had the bell rung to summon the monks 
so that he could bịd them farewell. He 
appeared to have passed away and the monks 
began walling piteously without letup. 
Suddenly T”ung-Shan opened his eyes and 
sad to them: “Homeless monks arent 
attached to things. That 1s their authentic 
practice. Why lament an arduous life and 
pItful death?” T”ung-Shan then Insftructed the 
temple director to organize a “delusion 
banquet.” The monks adoration for T”ung- 
Shan was unending. Seven days later the food 
was prepared. Tug-Shan had a final meal 
wíh the congregaton. He then said: 
"D“nt£make a big deal about it. When Ï pass 
away, dont go carrying on about 1t.” Tung- 
Shan then returned to his room, and sitting 
upright, passed away. It was the third month 
1n 869. He was sixty-three years of age, he”d 
been an ordained monk for forty-two y€ars. 
TPung-Shan received the posthumous name 
“Enlightened Source.”—Sư sai cạo tóc tắm 
gội xong, đắp y bảo chúng đánh chuông, giã 
từ chúng ngôi yên mà tịch. Đại chúng khóc 
lóc mãi không dứt. Sư chợt mở mắt bảo: 
“Người xuất gia tâm chẳng dính mắc nơi vật, 
là tu hành chân chánh. Sống nhọc thích chết, 
thương xót có lợi ích gì?” Sư bảo chủ sự sắm 
trai ngu si để cúng dường. Chúng vẫn luyến 
mến quá, kéo dài đến ngày thứ bẩy. Khi thọ 
trai, sư cũng tùng chúng thọ. Thọ trai xong, sư 
bảo chúng: “Tăng Già không việc, sắp đến 
giờ ra đi, chớ làm ôn náo.” Sư vào trượng thất 


2621 


ngồi yên mà tịch. Bấy giờ là tháng ba năm 

869, đời nhà Đường. Sư thọ 63 tuổi, 42 tuổi 

hạ. Vua phong sắc là “Ngộ Bổn Thiên Sư.” 
Liang-Pi: Lương Bí The Tang monk who 
assisted Amogha 1n the translaton of the Jên- 
Wang Ching—VỊ Tăng đời Đường, người đã trợ 
giúp ngài Bất Không Tam Tạng Pháp Sư dịch bộ 
Kinh Nhân Vương. 
Libations: offerings, 
especially to ancestors; the offerings of All Souls 
Day—Sự rãi rượu cúng tế, đặc biệt cúng tế tổ tiên 
hay cúng Vu Lan Bồn. 
Liberal (a): Phóng khoáng. 
Liberal mỉnd and a well-nourished body: 
Người có tâm rộng lượng thì thân cũng được thánh 
thơi——Fit and happy——Carefree and contented. 
Liberalism (n): Chủ nghĩa cấp tiến (tự do). 
Liberalist (n): Người theo chủ nghĩa cấp tiến. 
Liberalize (v): Tự do hóa. 
Liberate (v): Mukt (skĐ—Khai phóng—Giải 
thoát —To deliver—To emancipate—To free—To 
rescue——To save—See Deliverance. 
Liberate living beings: Phóng sanh—Liberating 
living beings means not to kill but to save and set 
free living beings. A person with a greatly 
compassionate heart never kills living beings. On 
the contrary, that person always tries the practice 
of liberating living beings. A sincere Buddhist 
should always maintain a mind of kindness and 
cultivate the practice of liberating liberating 
beinsgs. The Buddha taught: “A sincere Buddhist 
should always reflect thus “All male beings have 
been my father and all females have been my 
mother. There 1s not a single being who has not 
given birth to me during my previous lives, hence 
all beings of the Six Paths are my parents. 
Therefore, when a person kills and eats any of 
these beinss, he thereby slaughters my parents.” 
According to Buddhist theory, the only reason that 
causes wars in the world 1s people”s collective 
kiling karma 1s so heavy. If in this life, I kill you, 
1n the next life, you' II kiIll me, and in the life after 
that, I will come back to kill you. This cycle of 
kiling continues forever. People kill animals and 
1n therr next life they may become animals. The 
animals which they once killed now may refurn as 
people to claim revenge. This goes on and on. 


Tiếu -Libatons or 





That`s why there exists an endless cycle of killing 
and bloodshed. To decrease or diminish our 
kiling karma, we must practice liberating living 
beinsgs. The merit and virtue that we accumulate 
from liberating animals 1s boundless. It enables us 
to cause living beings to live theirr full extent of 
therr natural life span. The more we engage in 
liberating living beings, the lighter the collective 
kiling karma our world has—Phóng sanh có nghĩa 
là không giết hại mà ngược lại bảo vệ và thả cho 
được tự do (phóng thích) sanh vật. Một người có 
tâm đại bị không bao giờ sát hại chúng sanh. 
Ngược lại, người ấy luôn cố gắng thực hành hạnh 
phóng sanh. Phật tử thuần thành nên luôn duy trì 
lòng từ và tu tập hạnh phóng sanh. Đức Phật dạy: 
“Phật tử thuần thành nên luôn nhớ như vầy “Tất 
cả người nam đã từng là cha ta và tất cả người nữ 
đã từng là mẹ ta. Không có một sinh vật nào chưa 
từng sanh ra ta trong một trong những tiễn kiếp, vì 
vậy tất cả họ đều là cha mẹ ta. Vì vậy, hễ một 
người giết và ăn thịt một sinh vật, tức là người ấy 
giết và ăn thịt cha mẹ ta.” Theo giáo thuyết nhà 
Phật, một nguyên nhân duy nhất gây ra chiến 
tranh trên thế giới là cộng nghiệp của con người 
quá nặng. Nếu trong kiếp này tôi giết anh, thì 
trong kiếp tới anh sẽ giết tôi; và trong kiếp kế tới 
nữa tôi sẽ trở lại giết anh. Vòng giết chóc này cứ 
tiếp tục mãi mãi. Con người giết thú và trong kiếp 
tới họ có thể trở thành thú. Có thể những con thú 
một lần bị con người giết bây giờ trở lại thành 
người để trả thù. Cái vòng lẩn quần này tiếp diễn 
không ngừng. Đó là lý do tại sao cái vòng giết 
chóc đẫm máu này hiện hữu. Công đức tích tụ từ 
hạnh phóng sanh thật là vô biên. Vì công đức này 
có thể giúp cho các sinh vật được sống hết 
nguyên kiếp tự nhiên của họ. Để giảm thiểu hay 
triệt tiêu cộng nghiệp sát sanh, chúng ta phải thực 
hành hạnh phóng sanh. Chúng ta càng phóng sanh 
thì cộng nghiệp sát sanh của thế giới này càng 
nhẹ đi. 

Liberate someone: Độ thoát ai. 

Liberated: Được giải thoát. 

(Become©) liberated: Được giải thoát 

Liberated from 
annihilaion—Absolute 


existence: Absolute 

extinction—Completed 
extinction of individual existence—Extinguished 
from existence—Tịch diệt—See Nirvana. 


2622 


Liberated miỉnd: Vimuttam-citam (p)—Tâm 

giải thoát —The free conscious state or the mental 

state which 1s partially emancipated from 
defilements through practice of. mediftatlon— 

Trạng thái tâm giải thoát hay một phần được giải 

thoát qua tu tập thiển định. 

Liberated wisdom: Tuệ Giải 

Seven persons worthy of offerings. 

Liberation (n): 

I) Sự giải thoát—Sự giải phóng—Sự giải cứu— 
Freedom——Realization of liberatlon—Setting 
free. 

2) Vimokshatraya (skÐ—Mukti or Vimutti (p)— 


Thoát —See 


Moksha (skt)——Deliverance— 
Emancipation—Giải Thoát—See 
Deliverance, Two kinds of deliverance, 


Deliverance throuph wisdom, EmancIpation 
in this very life, and Three objects of 
meditation that lead toward liberation. 

3) According to the Flower Adornemnt Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of liberation 
of Great Enlightening Beings. Enlightening 
BeIngs who abide by these can perform the 
supreme deeds of Buddhas and teach and 
develop and sentient beinegs—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười pháp giải thoát 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 
pháp giải thoát nầy thời có thể ra làm Phật sự 
vô thượng, giáo hóa thành thục tất cả chúng 
sanh—See Two kinds of deliverance, Ten 
kimds of liberaton of Great Enlightening 
Beinsgs, and Eight liberations. 

(Spiritual) liberation: Giải thoát tâm linh. 

Liberafion and enlightenment: Giải thoát và 

giác ngộ. 

Liberaton from the cternal suffering 

cannot be accomplished by procasfinating 

and being lazy: If wishing to find liberation from 
the eternal suffering in tens and thousands of 
reincarnations of the cycle of rebirths, 1t cannot be 
accomplished by procastinating and being lazy—— 

Muốn thoát được sự thống khổ luân hồi trong vạn 

kiếp, không phải chỉ dùng tâm dần dà, chờ hẹn 

hay biếng trễ mà được—See Five points any 

Pureland practitioner should know how to reflect 

on one's self. 


Liberaton throuph Hearing in the 
Intermediate State: Bardo-thos-grol (tib)—Tử 
Thư Tây Tạng —A attributed to 
Padmasambhava that confains description of, and 
for, the (bardo). 
Sometimes referred to as the “Tibetan Book of 
the Death,” ¡ít is a hidden treasure that Is said to 
have been concealed until the time was right for 
propagation. It the 
fourteenth century by Karma-gling-pa (Karma 
Lingpa)—Tác phẩm được xem như của ngài Liên 
Hoa Sanh. Có lúc người ta gọi là Tử Thư Tây 
Tạng. Đây là một kho tàng mà người ta nói đã 
được dấu kín cho đến thời chánh pháp mới được 
tiết lộ ra. Tác phẩm này được Karma Lingpa 
khám phá ra vào thế kỷ thứ 14. 

Liberation in one lifetime: Giải thoát trong 
một đời. 

Liberafion ỉn the present life: Giải hành 
sinh—See Three births to become a Buddha. 
Liberation through the limitless percepfion: 
Thức Vô Biên Xứ Giải Thoát —See Nine kinds of 
non-action (A), Four formless jhanas (2), and Four 
1mmaterial heavens. 

Liberation from the yoke of lust, hatred and 
ignoranee: Thoát khỏi ách tham sân sĩ. 
Libertinism: Chủ trương phóng dật— 
Libertinism, in which there 1s no regulation of 
conduct, moral or otherwise. This 1s one of the ten 
wrong ways Into which the Yogin may fall— 
Không chịu ghép mình vào đạo hạnh, luân lý. 
Đây là một trong mười lầm lạc mà thiển giả có 
thể bị rơi vào—See Ten wrong ways into which 
Zen practitioners may fall. 

Liberty (n): Sự tự do—Giải—See Four dharmas 
I) and Four functions of cognition. 

Liberty of contraries: Tự do đối lập—Tự do 
lựa chọn giữa thiện và ác. 

Liberty of movement: Tự do hành động. 
Libidinous contact with a male: Đem lòng 
dâm chạm vào thân thể người nam—See Eight 
parajikas. 

Library of scriptures: Tàng kinh các hay Tạng 
Điện (thư viện kinh điển). 

Library of sutras: Thiên Cung Bảo Tạng —A 
library of the sutras—The treasury of all the sutras 


work 


rituals Intermediate  state 


1S was đdiscovered ¡In 


2623 


in the Tusita Heaven In Maitreya”s palace—Thư 
viện chứa kinh tạng hay tàng kinh các trên cung 
trời Đâu Suất trong cung của Đức Di Lặc. 

Licavi (skt): Lực sĩ. 

Licchavi (skÐ: Lê Xa—Ly Xa—Lập Xướng— 
Lật Chiếm Bà—Lật Chiếm Tỳ —Lê Xa Tì—Lệ 
Xa—Lệ Xương—Luật Xa—The ancIent republic 
of Vaisali, whose people were among the earliesf 
followers of Sakyamuni. According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Licchavi Is the ksatriyas who formed the republic 
of Vaisali, and were among the earliest followers 
of Sakyamun—Còn gọi là Ly Xa, một vương 
quốc cổ của Vaisali, dân ở đây là những đệ tử 
sớm nhất của Phật. Theo Eitel trong Trung Anh 
Phật Học Từ Điển, Ly Xa là tên của người sáng 
lập xứ Cộng Hòa Tỳ Xá Lê thuộc dòng Sát, một 
trong những vị đệ tử tại gia đầu tiên của Phật. 
Licenftious talk: Lewd words-Dâm ngôn 
(những cuộc nói chuyện dâm đảng). 

Lictors: There are five great lictors or deva- 
messengers (five duta)—Ngũ Thiên Sứ Giả hay 
năm sứ giả lớn—See Five great lictors. 

Lictor of anger: Messenger of anger—Sân 
Khuể Sứ —The messenger or lictor of anger, one 
of the five envoys of stupidity—Sứ giả sân hận 
(mối sai khiến do lòng sân hận gây ra), là một 
trong năm độn sử. 

Lictors of Hades: Messengers of Hades—Minh 
Sứ (sứ quan hay sứ giả của Diêm Vương). 

Lictor of ipgnorance: S¡ Sử—The messenger, 
lictor, or affliction of unenliphtenment, one of the 
ten bonds or fetters—Một trong thập kiết sử, vô 
minh sai khiến con người đến chỗ lầm lạc, khổ 
não, không rõ chánh kiến, không biết chánh 
đạo—See Five bonds in the lower desire-realms 
and Five ties In the higher realm. 

Lictor of pride: Messenger of pride—Mạn Sử— 
The messenger, or lictor of pride. Ten messengers 
that affect the mind, including five envoys of 
stupidity and five wholesome deeds—Thập mạn 
sứ có thể sai khiến hay ảnh hưởng thân tâm con 
người, bao gồm cả ngũ độn sử và ngũ lợi sử—See 
Seven messengers. 

Lictor of unenlightenment: Affliction of 
unenliehtenment—Messenger of 


unenlipghtenment—Si Sử—See Lictor of 
1pnorance. 

Lie (v): Mrsavaca (skt—Tell lie——Nói dối. 

Lie beyond: Nằm ngoài 

Lie (v) beyond the power of comprehension: 
Nằm ngoài tầm hiểu biết. 

Lie lifeless: Nằm như chết (bất động). 

Lie in wait for: Resign oneselfF “Watch one's 
opportunity—Ấn nhẫn chờ thời. 

Lien Phai Temple: Liên Phái Tự —Name of an 
anclent temple, located in Hai Ba Trung district, 
Hanoi City, North Vietnam. The temple belonged 
to the Lin-Chi sect, was founded by Master Lâm 
Giác Thượng Sĩ in 1726, under Emperor Le Du 
Tong. Master Lâm Giác, so-called Trinh Thap, 1s 
Tan Quang Vuong”s son and Lord Trinh Can”s 
grandson (1682-1709). He married to the fourth 
daughter of King Le Hy Tong. When he had the 
ground of the heap dug to make a pond in the 
back yard of his house, he saw a lotus shoot 
underground. The prince consort thoupht that he 
had a fate with Buddhism, so he decided to enter 
the monkhood and later became the first patriarch 
of the temple named Lien Tong. During the 
Emperor Tu Đuc, the name of the temple was 
changed into Lien Phai to taboo the royal family”s 
name. In the backyard stands Dieu Quang stupa, 
an octagonal ten-storeyed one built ¡in the 
nineteenth century. There stored the relics of 
Patriarch Dieu Quang and five other masters— 
Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc trong quận Hai 
Bà Trưng, thành phố Hà Nội, Bắc Việt Nam. 
Chùa thuộc phái Lâm Tế do vị Lâm Giác Thượng 
Sĩ sáng lập vào năm 1726, dưới triều vua Lê Dụ 
Tông. Lâm Giác Thượng Sĩ tên là Trịnh Thập, con 
trai Tần Quang Vương, cháu nội Trịnh Căn, lấy 
con gái thứ tư vua Lê Hy Tông. Khi sai người đào 
gò ở sau nhà để xây bể cạn thì tìm thấy trong 
lòng đất cái ngó sen. Phò mã cho mình có duyên 
với đạo Phật nên đi tu, trở thành vị Tổ đầu tiên 
của chùa Liên Tông. Đến đời Tự Đức, chùa được 
đổi thành Liên Phái để tránh ky húy. Tháp Diệu 
Quang ở bên sau cổng chùa, hình lục lăng cao 10 
tầng, xây vào khoảng thế kỷ thứ 19, trong đó đặt 
hài cốt tổ Diệu Quang cùng 5 vị sư khác. 

Lieu Dat Thiet Thanh Zen Master: Thiền Sư 
Liễu Đạt Thiệt Thành (2-1823)—A Vietnamese 


2624 


monk In the nineteenth century. His origin was 
unknown. He was the dharma heir of the thirty- 
fifth generation of the Linn-Chih Zen Sect, a 
đisciple of Most Venerable Minh Vật Nhất Tri. 
From 1744 to 1821, he stayed at Từ Ân Temple. 
In 1816, King Gia Long sent an Imperial Order to 
summon him to Huế Capital to preach to the king 
anf the royal family. He went back to the South in 
1823 and passed away In the same year—VỊ sư 
Việt Nam vào thế kỷ thứ 19. Quê quán của ngài 
không rõ ở đâu. Ngài là Pháp tử đời thứ 35 dòng 
Thiển Lâm Tế, là đệ tử của Hòa Thượng Minh 
Vật Nhất Tri. Từ năm 1744 đến năm 1821, ngài 
trụ tại chùa Từ Ân. Năm 1816, vua Gia Long gửi 
sắc chỉ triệu hồi ngài về kinh đô Huế để thuyết 
pháp cho nhà vua và hoàng gia. Ngài trở về Nam 
năm 1823 và thị tịch trong cùng năm ấy. 

Lieu Quan Zen Master: Thiền Sư Liễu Quán 
(-1743)—Zen Master Quán—A 
Vietnamese Zen Master from Song Cầu, Phú 
Yên. He was born in Song Cầu town, Phú Yên 
province. His family moved to Thuận Hóa 
province In the late seventeenth century. When he 
lost his mother at the age of six, his father brought 
him to Hội Tôn Temple to become a disciple of 
Most Venerable Tế Viên. Seven years later, Tế 
Viên passed away. He went to Bảo Quốc Temple 
to study with Most Venerable Giác Phong Lão Tổ. 
In 1691 he returned home to take care of his old 
father. In 1695, he went to Thuận Hóa to receIive 
Samaneraˆs precepts with Most Venerable Thạch 
Liêm. In 1697, he receive complete precepts with 
Most Venerable Từ Lâm at Từ Lâm Temple. In 
1699, he studied meditation with Most Venerable 
Tử Dung. He was the Dharma heir of the thirty- 
fifth generation of the Linn-Chih Zen Sect. Lord 
Nguyễn Vương greatly appreciated his virtues and 
often Invited him to preach Dharma ¡n the Royal 
Palace. He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism 1n Central Vietnam. He was the 
founder of Bảo Tịnh Temple ¡in Phú Yên ¡in the 
late seventeenth century. During the time when 
he came to Huế for the second time to seek the 
truth, he built Viên Thông temple in 1697. In 
1741, he held a Vinaya-affirming ceremony at 
Viên Thông temple. He passed away In 1743. 
Before his death, he left a versified text to his 
Dharma offsprings to give the first word of the 


Liễu 


religious name—Thiển sư Việt Nam, quê ở Song 

Cầu, Phú Yên. He was born in Song Cầu town, 

Phú Yên province. He moved to Thuận Hóa vào 

cuối thế kỷ thứ 17. Vào lúc sáu tuổi ngài đã mồ 

côi mẹ, cha ngài đem ngài đến chùa Hội Tôn làm 
đệ tử của Hòa Thượng Tế Viên. Bảy năm sau, 

Hòa Thượng Tế Viên thị tịch, ngài đến chùa Bảo 

Quốc xin làm đệ tử Hòa Thượng Giác Phong Lão 

Tổ. Vào năm 1691, ngài trở về nhà để phụng 

dưỡng cha già. Năm 1695, ngài đi Thuận Hóa thọ 

giới Sa Di với Thiền Sư Thạch Liêm. Năm 1697, 

ngài thọ giới cụ túc với Hòa Thượng Từ Lâm tại 

chùa Từ Lâm. Năm 1699 ngài học thiền với Thiển 
sư Tử Dung. Ngài là Pháp tử đời thứ 35 dòng 

Thiền Lâm Tế. Chúa Nguyễn rất mến trọng đạo 

đức của ngài nên thường thỉnh ngài vào cung 

giảng đạo. Hầu hết cuộc đời ngài, ngài đã chấn 
hưng và hoằng hóa Phật giáo tại Trung Việt. Ngài 
là vị khai sơn chùa Bảo Tịnh tại Phú Yên vào 
cuối thế kỷ thứ 17. Sau lần trở lại Huế lần thứ hai 
để cầu đạo, ngài đã khai sơn chùa Viên Thông 
vào khoảng năm 1697. Năm 1741, ngài đã mở đại 
giới đàn tại chùa Viên Thông. Ngài thị tịch năm 

1743. Trước khi thị tịch, ngài để lại một bài kệ 

truyền thừa cho các đệ tử về sau nầy kế tiếp tuần 

tự theo đó mà đặt tên Pháp. 
Thật tế đại đạo, tánh hải thanh trừng 
Tâm nguyên quảng nhuận, đức bổn từ phong 
Giới định phước huệ, thể dụng viên thông 
Vĩnh siêu trí quả, mật khế thành công 
Truyền kỳ diệu lý, diễn sướng chánh tông 
Hạnh giải tương ưng, đạt ngộ chơn không. 

Life (n): Jati (skÐ—]Jiva (skt & p) or Jivitendriya 

(skÙ——Livehood—Bản mệnh—Đời sống. 

1) Mind: Mind consists of the combination of 
Sensations, perceptions, volitional actions and 
consciousness—Phâần tinh thần bao gồm một 
sự tổng hợp của Thọ, Tưởng, Hành và Thức. 

2) Matter: Matter consisfs of the combination of 
the four elements of Solidity, Fluidity, Heat 
and Motion—Vật chất bao gồm một tổng hợp 
của Đất, Nước, Lửa và Gió. 

3) One ofthe twelve nidanas: Một trong 12 nhân 
duyên—See Twelve links of cause and 
effect. 

4) According to Buddhism, life 1s a combination 
of Mind and Matter— Theo đạo Phật thì đời 
sống bao gồm hai phần tinh thần và vật 





5) 


4) 


b) 


2625 


chấ_—See Twenty-four non-interactive 
activity dharmas. 

Jivita (skÐ: Jivitendriya (skt)—Mạng căn— 
See Twenty two roots, and Seventfy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

According to Most Venerable Piyadassi In 
“The Buddha's Anclent Path—Theo Hòa 
Thượng Piyadassi trong quyển “Con Đường 
Cổ Xưa”: 

Le according to Buddhism 1s suffering; 
sufering dominates all lHífe. It is the 
fundamental problem of life. The world 1s 
suffering and afflicted, no being 1s free from 
this bond of misery and this 1s a universal 
truth that no sensible man who sees things In 
ther proper perspectve can deny. The 
recognifion of this universal fact, however, 1s 
not totally denial of pleasure or happiness. 
The Buddha, the Lord over suffering, never 
denied happiness 1n life when he spoke of the 
universality of suffering—Cuộc đời, theo đạo 
Phật là biển khổ. Cái khổ thống trị mọi kiếp 
sống. Nó chính là vấn để căn bản của cuộc 
sống. Thế gian đầy khổ đau và phiền não, 
không ai thoát khỏi sự trói buộc của nỗi bất 
hạnh nầy, và đây là một sự thật chung mà 
không một người sáng suốt nào có thể phủ 
nhận. Tuy nhiên, việc nhìn nhận sự kiện phổ 
quát nầy không có nghĩa là phủ nhận hoàn 
toàn mọi lạc thú hay hạnh phúc ở đời. Đức 
phật, bậc thuyết Khổ, chưa bao giờ phủ nhận 
hạnh phúc cuộc sống khi Ngài đề cập đến 
tính chất phổ quát của Khổ. 

The psycho-physical organism of the body 
undergoes Incessant change, creafes new 
psycho-physical processes every Instant and 
thus preserves the potentiality 
and 


for future 

the gap 
between one moment and the next. We live 
and die every moment of our lives. Ït 1s 
merely a coming Into being and passing 
away, a rise and fall (udaya-vaya), like the 
waves of the sea—Cơ cấu tâm-vật lý nây 
chịu sự thay đổi không ngừng, nó tạo ra các 
tiến trình tâm-vật lý mới trong từng sát na và 
như vậy bảo tổn được tiềm năng cho các tiến 
trình cơ cấu trong tương lai, không để lại khe 
hở nào giữa một sát na với sát na kế. Chúng 


OTØanIC  prOC©SS€S, leaves 


c) 


d) 


ta sống và chết trong từng sát na của đời 
mình. Cuộc sống chẳng qua chỉ là sự trở 
thành và hoại diệt, một sự sanh và diệt 
(udaya-vaya) liên tục, tựa như những lượn 
sóng trên đại dương vậy. 

Ths change of continutty, the psycho- 
physical process, which 1s patent to us this life 
does not cease at 
1ncessantly. It is the dynamic mind-flux that Is 
known as wIll, thirst, desire, or craving which 
constitutes karmic energy. This mighty force, 
this will to live, keeps life going. According to 
Buddhism, ït 1s not only human life, but the 
enfire sentient world that is drawn by this 
tremendous force, this mind with ifs mental 
factors, good or bad—Tiến trình tâm-vật lý 
biến đổi liên tục nầy rõ ràng đã cho chúng ta 
thấy, cuộc sống nầy không dừng lại vào lúc 
chết mà sẽ tiếp tục mãi mãi. Chính dòng tâm 
năng động mà chúng ta thường gọi là ý chí, 
khát ái, ước muốn hay tham ái đã tạo thành 
nghiệp lực. Nghiệp lực mạnh mẽ nầy, ý chí 
muốn sinh tổn nâẩy, đã duy trì cuộc sống. 
Theo Phật giáo, không chỉ có cuộc sống con 
người mà cả thế gian hữu tình nầy đều bị lôi 
kéo bởi sức mạnh vĩ đại nầy, đó là tâm và 


death but continues 


các tâm sở, thiện hoặc bất thiện của nó. 

The present bírth ¡is brought about by the 
craving and clinsging karma-volition (tanha- 
upadana) of past births, and the craving and 
clinging acts of will of the present birth bring 
about future rebirth. According to Buddhism, 
1t 1S this karma-volition that divides beings 
hiph According the 
Dhammapada (135), beings are hiers of their 
deeds; bearers of their deeds, and their deeds 
are the womb out of which they spring, and 
throuph their deeds alone they must change 
for the better, remark themselves, and win 
liberation from iI_—Kiếp sống hiện tại do Ái 
và Thủ (Tanha-Upadana) của kiếp quá khứ 
tạo thành. Ái và Thủ những hành động có chủ 
ý trong kiếp hiện tại sẽ tạo thành sự tái sanh 
trong tương lai. Theo Phật giáo thì chính hành 
nghiệp nầy đã phân loại chúng sanh thành 
cao thượng và thấp hèn. Các chúng sanh là 
kẻ thừa tự của nghiệp, là chủ nhân của 
nghiệp. Nghiệp là thai tạng, nghiệp là quyến 


1nto and  low. 


©) 


2626 


thuộc, là điểm tựa, nghiệp phân chia các loài 
hữu tình; nghĩa là có liệt có ưu (Dhammapada 
135). 

According to modern biology, a new human 
life begins in that miraculous Instant when a 
sperm cell from the father merges with an 
egg cell or ovum within the mother. This 1s 
the moment of birth. Sclence speaks of only 
these physical 
Buddhism, however, speaks of a third factors 
which Is purely mental. According to the 
Mahatanhasamkhaya-suta in Majjhima 
NÑikaya, by the conjunction of three factors 
does conception take place. If mother and 
father come together, but it Is not the 
mother”s proper season, and the being to be 
reborn (gandhabba) does not present ifself, a 
gern of life is not planted. If the parenfs come 
together, and 1t is the mother”s proper season, 
but the being to be reborn 1s not present, then 
there 1s no conception. If the mother and 
father come together, and 1t is the mother”s 
proper season and the beiIng to be reborn 1s 
also present, then a germ of life 1s planted 
there. The third factor 1s simply a term for the 
rebirth consciousness (patisandhi-vinnana). lt 
should be clearly understood that this rebirth 
COnSCIousness 1s not a “self” or a “soul” or an 
“ego-entiy” that experlences the fruits of 
good and evil deeds. Consciousness 1s alsO 
øenerated by conditions. Apart from condition 
there Is no arising of consciousness—Theo 
sinh học hiện đại, đời sống mới của con người 
bắt đầu ngay trong khoảnh khắc kỳ diệu. Khi 
một tế bào tinh trùng của người cha kết hợp 
với tế bào hay noãn bào của người mẹ. Đây 
là khoảnh khắc tái sanh. Khoa học chỉ để cập 
đến hai yếu tế vật lý thông thường. Tuy 
nhiên, Phật giáo nói đến yếu thố thứ ba được 
xem là thuần túy tỉnh thần. Theo Kinh 
Mahatanhasamkhaya trong Trung Bộ Kinh, 
do sự kết hợp của 3 yếu tố mà sự thụ thai xãy 
ra. Nếu người mẹ và cha giao hợp với nhau, 
nhưng không đúng thời kỳ thụ thai của ngươì 
mẹ, và chúng sanh sẽ tái sanh không hiện 
diện, thì một mầm sống không được gieo vào, 
nghĩa là bào thai không thành hình. Nếu cha 
mẹ giao hợp đúng thời kỳ thụ thai của người 


fWO commmon factors. 


mẹ, nhưng không có sự hiện diện của chúng 
sanh sẽ tái sanh, lúc đó cũng không có sự thụ 
thai. Nếu cha mẹ giao hợp với nhau đúng thời 
kỳ thụ thai của người mẹ và có sự hiện diện 
của chúng sanh sẽ tái sanh, lúc ấy mầm sống 
đã được gieo vào bào thai thành hình. Yếu tế 
thứ ba chỉ là một thuật ngữ cho thức tái sanh. 
Cũng cần phải hiểu rằng thức tái sanh nầy 
không phải là một “tự ngã” hay “linh hỗn” 
hoặc một thực thể cảm thọ quả báo tốt xấu 
của nghiệp thiện ác. Thức cũng phát sanh do 
các duyên. Ngoài duyên không thể có thức 
sanh khởi. 

6)_ Other types of life—Các loại đời sống khác: 

e _ (Ignoble) life: Cuộc sống hèn mọn. 

e _ (Noble) life: Cuộc sống cao quý 

e  (A pure) life: Cuộc sống đạo hạnh. 

se - (A pure simple) life: Đời sống bình dị thanh 
tịnh. 

e _ (A religious) life: Cuộc sống đạo. 

e - Worldly life: Đời sống trần tục. 

Life after this: Hậu thế—Later generations or 

ages. 

Life of asceticism: Cuộc sống khổ hạnh. 

Life being a constant strugsgle against 

sorrow and calamity: Đời sống luôn phải chiến 

đấu chống lại ưu lo hoạn nạn. 

Life of the body: Jiva (skt)—Sinh mạng (sự 

sống của cơ thể con người). 

Lifebuoy: Floating bag—Swimming float—Phù 

nang (phao cứu cấp). 

Life is the co-exisfence of mỉnd and matter: 

Sự sống là sự kết hợp của tâm và thân. 

Life of a conscious being: Sinh mệnh của hữu 

tình chúng. 

Life cycle: Chu trình cuộc sống —According to 

Buddhist tenets, the life cycle of a sentient being 

begins when the conscIousness enters the womb, 

and traditonally this has been considered the 

of conception, lfec cycle 

begins—Theo Phật giáo, chu trình cuộc sống bắt 

đầu từ khi thần thức nhập thai, hay lúc bắt đầu 

cuộc sống của một sinh vật khác. 


moment another 


Life is dear to all: Đời sống quý giá với mọi 
người. 
Life and death: Sống chết. 


(A) 
5 


2) 


3) 


2627 


There 1s one problem of human life that 
cannot be solved through human knowledge 
and endeavor. This 1s the problem of death. 
Mans le expectancy has Increased 
considerably with the development of 
medical scilence and undoubtedly will be 
further prolonged in the future. Nevertheless, 
death Invarlably comes all We 
I1nstinctively feel death to be undesirable and 
frightening. Young people do not feel so 
horrified by death because they are so full of 
vifaliy and strong feelings that they do not 
think of death as 1t really is. They are not 
afraid of death because they do not think 
about It. If they gave If serIous consideration, 
they would probably tremble with fear—Có 
một vấn để về đời sống con người không thể 
giải quyết được bằng tri thức và nỗ lực của 
con người. Đó là vấn để sự chết. Tuổi thọ của 
con người đã tăng lên khá nhiều theo với sự 
phát triển của y khoa và không nghi ngờ gì 
nữa là nó sẽ còn gia tăng trong tương lai. Tuy 
nhiên, cái chết vẫn đến với chúng ta không 
một chút thay đổi. Theo bản năng, chúng ta 
cảm thấy cái chết đáng ghét và đáng sợ. 
Người trẻ không cảm thấy bị ảnh hưởng bởi 
cái chết vì họ hãy còn tràn đầy nhựa sống và 
cảm giác mạnh mẽ đến nỗi họ không nghĩ 
đến cái chết đúng thật như nó. Họ không sợ 
cái chết vì họ không nghĩ về nó. Nếu họ chịu 
nghĩ về cái chết một cách nghiêm túc, chắc 
chắn họ sẽ run lẹn vì sợ. 

How much more fear must a person who 1s 
seriously 1l feel! His heart must almost burst 
with horror and loneliness when he thinks of 
death, which may come upon him at any 
moment. Moreover, the pain of his illness will 
torment him. The thought of death w1ll double 
his pain during his remaining days. Someone 
may say that he is not especially afrald of 
death. But he says this when he 1s not 
confronted by death. He wIll surely not be 
able to keep his composure when the moment 
of death actually approaches. 

Sometimes, though, the suffering of pai 
actually makes us forget the true pangs of 
death. When we feel extreme pain our minds 


{fO US 


4) 


are so filled with the desire for freedom from 
pain that often we are able to forget our f©error 
of death—Một người đang lâm trọng bệnh 
hẳn phải kinh hãi hơn biết bao nhiêu! Tim 
người ấy hẳn phải như vỡ ra vì kinh hãi và cô 
đơn khi người ấy nghĩ đến cái chết có thể xảy 
đến cho mình bất cứ lúc nào. Hơn nữa, vì cơn 
đau sẽ hành hạ người ấy. Ý nghĩ về cái chết 
sẽ tăng nỗi đau của người ấy lên gấp đôi 
trong những ngày còn lại. Có người có thể 
bảo rằng anh ta không đặc biệt sợ cái chết. 
Nhưng người ấy chỉ nói thế khi anh ta không 
đối mặt với cái chết. Chắc chắn anh ta sẽ 
không thể giữ được bình nh vào lúc cái chết 
thực sự đến gần. Tuy rằng đôi khi nỗi khổ vì 
đau đớn quả thật làm cho chúng ta quên đi 
rằng những ray rức thật sự về cái chết. Khi ta 
cảm thấy đau đớn cùng cực thì tâm ta ngập 
tràn niềm ao ước được giải thoát khỏi đau 
đớn đến nỗi ta có thể quên đi nỗi kinh hãi về 
cái chết. 

In a sense, however, all people are Just like 
criminals sentenced to death. The time will 
come when they will all surely die. When 
medical sclence makes further progress, theIr 
physical suffering at the time of death may be 
alleviated. But even so, they wIll not be free 
from the terror, anxiety, and suffering of 
death Ifself. There 1s one way to be free from 
the threat of death. This 1s a relipion through 
which we can believe ¡in eternal life, that we 
do not die, our lives only change in form. 
When we can perfect our consciousness 
throuph religion, we wIll be truly free from 
the terror and suffering of death—Tuy nhiên, 
trong một ý nghĩa nào đó, mọi người cũng 
giống như những tội nhân bị xử án tử hình. 
Thời điểm sẽ đến khi mọi người chắc chắn sẽ 
phải chết. Khi y khoa tiến bộ xa hơn, khổ đau 
thể chất của con người lúc sắp chết có thể 
được giảm thiểu . Nhưng cho dù như thế, con 
người cũng không thoát khỏi sợ hãi, lo lắng 
và khổ đau về chính cái chết. Chỉ có một con 
đường để thoát khỏi sự đe dọa của cái chết. 
Đó là một tôn giáo mà nhờ nó chúng ta có 
thể tin vào cuộc sống vĩnh cửu, rằng chúng ta 
không chết, sự sống của chúng ta chỉ thay đổi 
hình thức mà thôi. Khi chúng ta có thể toàn 


4) 


5) 


2628 


thiện tâm thức nhờ tôn giáo, chúng ta sẽ thực 
sự thoát khỏi sự sợ hãi và khổ đau về cái 
chết. 

Afflictions of the ideas of life and death In 
our đaily life——Nỗi đau khổ về tư tưởng sống 
chết trong đời sống hằng ngày của chúng ta: 
We are shadowed not only by the pangs of 
death but also by the suffering of life. We are 
assaulted day and night by material, physical, 
spiritual and other sufferings. Among these 
many sufferinøs, two, material and physical 
sufferinngs, should be alleviated through 
human knowledge and endeavor. Although 
these two forms of suffering cannot be 
entirely abolished In our present state of 
knowledge, they are being lessened bit by bit 
with the development and elevation of human 
knowledge. In fact, these kinds of suffering 
may almost disappear In tine— Chúng ta 
không những chỉ bị đeo đẳng bởi những ray 
rức về cái chết mà còn bởi sự khổ đau về sự 
sống nữa. Ngày và đêm, chúng ta bị tấn công 
bởi những khổ đau vật chất, cơ thể, tinh thần 
và những khổ đau khác nữa. Trong bao nhiêu 
đau khổ này, hai khổ đau về vật chất, cơ thể 
cần phải được giảm thiểu nhờ tri thức và nỗ 
lực của con người. Mặc dù trình độ hiểu biết 
của chúng ta chưa thể loại bỏ hoàn toàn hai 
hình thức khổ đau này được, nhưng chúng ta 
cũng đang được giảm thiểu dần theo với sự 
phát triển của tri thức của con người. Thật 
vậy, những khổ đau này hầu như sớm muộn 
gì cũng có thể biến mất. 

When people encounfer a serlous suffering 
that they cannot resolve however hard they 
may try, they feel as If they must depend 
upon somethng more powerfull than 
themselves, something absolute, and they ask 
for help. They entrust themselves body and 
mind to this absolute power, as 1 to say, “Do 
as you please. [ leave everything up to 
you.”—Khi người ta đối mặt với một nỗi khổ 
đau trầm trọng đến nỗi người ta không thể 
kiểm soát nó dù đã hết sức cố gắng thì người 
ta cảm thấy như mình phải nương tựa vào một 
cái gì đó có năng lực hơn mình, một cái gì 
tuyệt đối, và người ta cầu cứu. Người ta giao 
cả thân tâm mình cho năng lực tuyệt đối 


a) 


b) 


nàynhư là bảo rằng: “Xin Ngài cứ tùy tiện. 
Tôi xin dâng mọi sự lên Ngài.” 

What should we depend upon? To what 
should we entrust our body and mind? 
Primiive people prostrated 
before the sun, mountains, animals, planfs, or 
other human beings and spirits dwelling 
within them. But such a behavior 1s out of the 
question now. Believers In a more advanced 
form of relipion depend on 1ts absolute 
power, on a god that 1s considered to be the 
almiphty being who creates and governs 
everything In heaven and on earth. They 
manage to obfain a certain degree of mental 
peace by praying to this god and asking his 
help—Chúng ta nên nương tựa vào cái gì? 
Chúng ta nên giao thân tâm mình cho cái gì? 
Người nguyên thủy sùng bái mặt trời, núi 
non, thú vật, cây cỏ, hay những người khác 
và những thần linh cư ngụ bên trong họ. 
Nhưng cách xử sự như thế rõ ràng ngày nay 
không còn nữa. Người ta tin theo một hình 
thức tôn giáo tiến bộ hơn là nương tựa vào 
những năng lực tuyệt đối của tôn giáo ấy, 
nương tựa vào một vị thần linh được xem là 
đấng toàn năng sáng tạo và cai quản mọi sự ở 
trên trời và trên mặt đất. Họ xoay xở để đạt 
được an tâm ở một mức độ nào đó bằng cách 
cầu nguyện và xin vị thần linh này giúp đỡ 
họ. 

But even this peace of mind 1s limited. We 
cannot obfain absolute assurance and peace 
from such a god because this god exIsts 
externally 1n some transcendental sphere like 
heaven. A god who majestically looks down 
on the world from heaven, a god who 
mercilessly punishes evil and rewards good. 
The more absolue the power this god 
pOoSsesses, the more dependent we become 
and at the same time, the more we Íear we 
feel because we do not know when we may 
be forsaken by the god or when we may be 
punished by him. For this reason, we live In a 
great fear of the god, althoupgh we depend 
upon him with our whole heart. With such 
mental dependence on an external force, we 
cannot affain true mental peace or nirvana—— 
Nhưng ngay cả sự an tâm này cũng chỉ giới 


themselves 


C) 


) 


2629 


hạn. Chúng ta không thể đạt được sự bảo 
đảm và bình an tuyệt đối từ một thần linh như 
thế vì vị thần linh này hiện hữu vĩnh viễn tại 
một cõi siêu thế nào đó như một cõi trời 
chẳng hạn. Một vị thần từ cõi trời mà nhìn 
xuống cõi đời một cách uy nghiêm, một vị 
thần trừng phạt cái ác một cách tàn nhẫn và 
ban thưởng cho cái thiện, vị thần này càng có 
khả năng tuyệt đối bao nhiêu thì chúng ta 
càng trở nên lệ thuộc và đồng thời càng cảm 
thấy sợ hãi bấy nhiêu vì chúng ta không biết 
đến khi nào chúng ta có thể bị vị thần này bỏ 
rơi hay khi nào chúng ta có thể bị ngài trừng 
phạt. Vì thế, chúng ta sống trong kinh sợ vì 
thần này, dù chúng ta đã dốc lòng nương tựa 
vào ngài. Với sự lệ thuộc tâm thức như thế 
vào một sức mạnh bên ngoài, chúng ta không 
thể nào đạt được sự an tịnh tâm thức thật sự. 
Can we depend upon anything 
ourselves? No, this 1s also unreliable because 
our mind 1s always subject to 1llusion. Our 
body 1s also unreliable, being destined to 
disintegrate eventually. If we could depend 
wholly upon something within us, we would 
have no need of religion and should be able 
fo save ourselves by our own efforts—Chúng 
ta có thể nương tựa vào cái gì đó bên trong 
chúng ta không? Không, cái ấy cũng không 
đáng tin cậy vì tâm chúng ta luôn bị ảo tưởng. 
Thân ta cũng không đáng tin cậy vì cuối cùng 
thân cũng bị tan rã. Nếu chúng ta có thể 
nương tựa hoàn toàn vào cái gì đó bên trong 
chúng ta thì chúng ta sẽ không cần đến tôn 
giáo và sẽ có thể tự cứu mình bằng chính nỗ 
lực của mình. 

What then should we depend upon for our 
salvation? We must here remember the 
Buddha's teaching: “Make the self your light, 
make the Law your light,” the words the 
Buddha spoke to Ananda, one of his ten øgreat 
disciples, before dying. Ananda felt anxious, 
reflectng: “When the World Honored One, 
who 1s unparalleled leader and teacher, dies, 
who on earth should we depend upon In our 
practice and life?” In response to Anandaˆs 
anxiety, the Buddha taught him as follows: 
“Ananda! In the future, you should make 
yourself your light and depend upon your own 


1nside 


self. You must not depend upon other people. 
You should make the Law your light and 
depend upon the Law. You must not depend 
upon others—Thế thì chúng ta nên nương tựa 
vào cái gì để được cứu độ? Ở đây chúng ta 
phải nhớ đến lời Đức Phật dạy: “Hãy tự mình 
làm ánh sáng cho mình, hãy lấy Pháp làm 
ánh sáng cho mình,” đây là lời mà Đức Phật 
đã nói với tôn giả A Nan, một trong mười đại 
đệ tử của Ngài trước khi Ngài nhập diệt. Ngài 
A Nan nghĩ rằng: “Khi Đức Thế Tôn, bậc 
Đạo sư tối thắng nhập diệt, chúng ta sẽ nương 
tựa vào ai trên đời này để tu tập và sinh 
sống?” Đáp lại nỗi lo lắng của A Nan, Đức 
Phật dạy ngài như sau: “Này A Nan! Trong 
tương lai, các ông nên tự mình làm ánh sáng 
cho mình và nên nương tựa vào chính mình. 
Các ông chớ nương tựa vào ai khác. Các ông 
cũng nên lấy Pháp làm ánh sáng cho mình và 
nên nương tựa vào Pháp. Các ông chớ nương 
tựa vào ai khác.” 

In what way can we gain such conscIousness? 
Needless to say, the way 1s to study the 
teachings of the Buddha repeatedly and to 
root them deeply In our minds by meditating 
on them. We must keep firmly in mind the 
realizaton that our lives should be unified 
with the universal life or the Buddha. This 
indeed 1s meditation from the religIous point 
of view. Throuph this kind of meditation, we 
can pur1fy even the mind of which we cannot 
be ourselves, that 1s, 
subconscious mind, and we can make our 
thought and conduct harmonize spontaneously 
with our surroundings. If our thought and 
conduct are ¡in harmony with  our 
surroundings, sufferings and worrles cannot 
trouble us. This mental state 1s true peace of 
mnd; ¡it 1s the 
quiescence,” the absolute quiet state in which 
we cling to nothing. This state of mind 1s not 
limted to a passive menfal peace. Our 
consciousness of being enlivened by this 
great universal life øIves us great hope and 
courase. Energy springs this 
COnSciousness so that we advance to carry Ouf 
our daily lives, our work, and our bodhisattva- 
way for the benefit of others In this world— 


COnSCIOuS OUT 


stat©€ Of “mnirvana Is 


from 


2630 


Chúng ta có thể đạt được cái tâm thức như 
thế bằng cách nào? Không cần phải nói, đó 
là cách không ngừng học tập giáo lý của Đức 
Phật và làm cho giáo lý ấy bắt rễ sâu trong 
tâm nhờ tư duy về nó. Ta phải hiểu chắc 
trong tâm rằng sự sống của ta cần hợp nhất 
với sự sống của vũ trụ hay của Đức Phật. Đây 
thực sự là thiển định, theo quan điểm tôn 
giáo. Nhờ loại thiển định này, ta có thể thanh 
tịnh được cả cái tâm mà không có ý thức đến, 
tức là tiềm thức của ta và có thể khiến tư duy 
và hành sử của ta hài hòa một cách tự nhiên 
với hoàn cảnh chung quanh. Nếu tư duy và 
hành sử của ta hài hòa với hoàn cảnh chung 
quanh thì những khổ đau lo lắng không làm ta 
rối rắm. Trạng thái tâm thức này là sự an tịnh 
thực sự của tâm; đấy là cấp độ của “Niết Bàn 
là tịch lặng,” cấp độ tịch lặng tuyệt đối trong 
đó chúng ta không nắm bắt vào cái gì cả. 
Trạng thái tâm thức này không bị giới hạn 
vào sự an tâm thụ động. Cái tâm thức được sự 
sống vũ trụ lớn lao làm cho sinh động của 
chúng ta sẽ cho chúng ta niềm hy vọng và sự 
can đảm lớn lao. Năng lực tuôn ra từ tâm thức 
này khiến ta tiến lên mà thể hiện cuộc sống 
hằng ngày, sự nghiệp và Bồ Tát đạo của ta 
nhằm vì lợi ích cho người khác ở trên đời 
này. 

(B) See Two kinds of life and death. 

Life and death are natural things about 

which it is useless to worry: Sanh tử lẽ thường, 

lo lắng chỉ vô ích mà thôi. 

Life and death are nirvana: Sanh tử là Niết 

bàn. 

Life?s distress and delusion: Phiển não—See 

Ten stages or obJects In medifation. 

Life?s distress and illusion: Phiển não cảnh— 

One of the ten stages or obJecfs in meditatlon— 

Một trong mười cảnh trong thiển quán—See Ten 

sfatges or obJects In medifation. 

Life?s end: Mệnh chung. 

Life is endless: Fate ¡is endlessMệnh Vô 

Gián—See Five untinterrupted hells. 

Life faculty: Jividindriyam (p)—Mạng Căn—See 

Fifty-two mental stafes. 

Life?s hardships: Mệnh Nan—The distress of 

living——Những khó khăn trở ngại trong cuộc sống. 


Life and honour: Perils to life and perils to 
noble characer—Mệnh Phạm (mệnh nạn và 
phạm nạn hay tai nạn liên quan đến sự mất còn 
của tính mệnh “mệnh nạn" và tai nạn liên quan 
đến việc kiên trì hay không kiên trì tu hành phạm 
hạnh “phạm nạn”). Mệnh Phạm là tai nạn hay trở 
ngại cho tính mệnh và sự tu trì phạm hạnh của 
bản thân mình. 

Lifeless (a): Thiếu sinh động. 

Lifelike (a): Linh động——Lively——Full of life. 
Life line on the hand: Đường sanh mạng. 
Life-long innocenee: Nhất sanh bất phạm. 

Life is painful, empty, impermanent, eøoless 
(selfless) and nondual: Đời là khổ, không, vô 
thường, vô ngã và bất nhị. 

Life of a period of Buddhism: Life or extent 
of a period of Buddhism—Phật pháp thọ mệnh. 
Life is a place to lodge, death is returning 
home: Sanh ký tử quy (sanh giả ký giả, tử giả 
quy giả). 

Life”s problems: Những khó khăn trong đời. 
Life-Prolonging Avalokitesvara 
Bodhisattva: Diên Mệnh Quán Âm Bồ Tát— 
Ngài Quán Âm có phép tu và đức kéo dài cuộc 
sống. 

Life-prolonging Bodhisattva: Diên Mệnh Bồ 
Tát The bodhisattvas who are able to Increase 
length of life to stay 1n the worldly world to save 
other sentient beings. These bodhisattvas are 
Samantabhadra, Ksitigarbha, 
Avalokitesvara—Những vị Bồ Tát có phép tu và 
đức kéo dài cuộc sống. Những vị nầy gồm Phổ 
Hiền, Địa Tạng và Quán Âm. 

Life-Prolonging Ksifigarbha Bodhisattva: 
Diên Mệnh Địa Tạng Bồ Tát—Ngài Địa Tạng Bồ 
Tát có phép tu và đức kéo dài được tuổi thọ. 
Life-Prolonging Samantabhadra 
Bodhisattva: Diên Mệnh Phổ Hiền Bồ Tát — 
Ngài Phổ Hiền có phép tu và đức kéo dài tuôi 
thọ. 

Life of rest and kindness: Tức Từ-—At rest and 
kind, an old translation of Sramana, one who has 
entered ¡nto the life of rest and showed loving- 
kindness to all—Tiếng Phạn là Sa Di, người mới 
nhập vào Phật Môn, phải dẹp yên mọi tình cảm 
thế tục để đem lòng từ tế độ nhân sanh. 


and 


2631 


Life?s retribution: Sinh báo—The deeds done 
in this life produce their results in the next 
reincarnation—Những việc làm trong kiếp này 
sản sanh ra những hậu quả trong kiếp tái sanh sắp 
tới. 

Lifespan: Kiếp sống. 

Life star: Bổn Mệnh Tinh—The life-star of an 
individual, the particular star of the seven stars of 
Ursa Major which ¡1s dominant in the year of 
birth—Sao bổn mệnh, đặc biệt là một trong bảy vì 
sao (Thất Hùng Tinh) chế ngự năm sanh. 

Life is suffering: Cuộc sống là khổ. 

Life of the Tathagata: Như Lai Thọ Lượng. 
Lifetime: The period of 
existence—Nhất Kỳ——Một đời. 
Life turbidity: Mạng Trược—See Five kinds of 
turbidIity. 

Life is uncertain, death is certain: Mạng sống 
mong manh, cái chết là chắc chắn —This is a 
well-know saying in Buddhism. Knowing fully 
well that death Is certan and is the natural 
phenomenon that veryone has to face, we should 
not be afraid of death. Yet all of us fear death 
because we do not think of its inevifability. We 
like to cling to our life and body and develop too 
much craving and attachment—Đây là một câu 
nói nổi tiếng trong Phật Giáo. Nếu chúng ta luôn 
biết rằng cái chết là chắc chắn và là một hiện 
tượng tự nhiên mà mọi người rồi sẽ phải kinh qua, 
th chúng ta sẽ không còn sợ hãi trước cái chết. 
Tuy nhiên, tất cả chúng ta ai cũng sợ chết vì 
chúng ta không nghĩ về sự tất yếu của nó. Trái 
lại, chúng ta thích chấp thủ vào đời sống và từ đó 
phát sinh ra đủ thứ tham chấp. 

Life is without birth: Vô Sanh Chi Sanh—An 
Iimmortal life, a nirmanakaya, or transformation 
appearance of a Buddha ¡in the world—Sanh của 
vô sanh, như Đức Phật hóa thân thị hiện nơi cõi 
Ta Bà. 

Life in the world of no-form: Arupyacarin 
(sk)—Vô Sắc deeds—The 
exact meaning of this term 1s difficult to know. lt 
may be regarded as synonymous with 
“Anabhogacarya.—Những hành động vô hình 
sắc. Nghĩa chính xác của thuật ngữ nầy thật khó 
biết. Có lẽ nó nhằm ám chỉ đời sống ở cõi vô sắc, 
hay nó đồng nghĩa với vô công dụng hạnh. 


an ¡ndividual 


Hành——Formless 


Lifetime (a): Generation—Suốt đời—Thế hệ. 

Lifetime (n): Một kiếp—Over many lifetimes: 

Qua nhiều kiếp. 

Lifted and purified mỉnd: Tâm trong sáng và 

thanh tịnh. 

Lipht (n): Prabha (skÐ—Brightness— 

Ilumination—Splendor—Ánh sáng——Quang 

minh-Quang huy —Ray—Beam—lhere are 

three kinds of ligh—Có ba loại ánh sáng —See 

Dual lights and Three kinds of light. 

Light of accumulation of all virtues: Tích tập 

tất cả công đức quang minh—See 

characteristics of the body of Buddha. 

Light arises within someone: Ánh sáng tỏa 

ngời frong aI. 

Light of awareness: Ánh sáng tỉnh thức. 

Lipht of Buddha: Buddharansi (skQ—Aura— 

Glory—Halo—Spiritual enlightenment—Phật 

quang. 

Light from the Buddha”s body: Phật thân 

quang—See Dual lights (A). 

Light from a Buddha?s miỉnd: Phật tâm 

quang—Tâm quang—Ánh quang minh từ tâm 

Phật phát ra—See Dual lights (A) and (B). 

Light of Buddha-truth: Đạo quang. 

Light candles: Đốt đèn cầy. 

Light and darkness: Minh minh (sáng và tối)— 

Ánh sáng và bóng tối. 

I1) The power of light and darkness: Sức mạnh 
của ánh sáng và bóng tối. 

2) Devas and Yama: Chư Thiên và ma quỷ— 
Gods and demons. 

3) Visible and Invisible: Hữu hình và vô hình. 

Light ease: Prashraddhi (skQ——Khinh an hay nhẹ 

nhàng thơ thới—LIght ease, an 1nitial expedIent 1n 

the cultivation of Zen. Before samadhi 1s actually 

achieved, one experiences “light-ease.”—Người 

tu thiển thường trải qua giai đoạn “khinh an” trước 

khi tiến vào “định —See Fifty-one dharmas 

1nteracfive with the mind. 

Light at the end of the tunnel: Bỉ cực thái lai 

(qua cơn cơ cực đến hổi tốt lành)—When 


Ten 


misfortine reaches 1s limit, then proSperity 
comes. 

Lipht of  cenlightenmen(  overcomes 
ignorance: Minh Hắc -The ¡nner light, 


2632 


enlightenment censing and overcoming Ignorance, 
like incense perfuming and interpenetrating——Ánh 
sáng giác ngộ khắc phục vô minh, cũng như 
hương tỏa mùi xuyên khắp. 

Light of free knowledge forever terminating 
all false descriptions: Quang minh trí tự tại dứt 
hẳn tất cả hý luận—See Ten characteristics of the 
body of Buddha. 

Liph( of freedom showing the eternal 
cancellafion of all doubfs: Quang minh thị hiện 
cảnh giới tự tại đứt hẳn tất cả nghi ngờ —See Ten 
characteristics of the body of Buddha. 

Light of future: Giác ngộ—See All-knowing. 
Light of gods: Thần quang——Deva light. 

Light Of Great Penetrafions Buddha: Phật 
Đại Thông Quang. 

Ligh( of great, wondrous sound: Xuất đại 
diệu âm quang minh—See Ten characteristics of 
the body of Buddha. 

Light-hearted: Without care—Vô tư. 

Light of independent universal ïllumination 
öof nondwelling knowledge: Quang minh trí vô 
trụ tự tại chiếu khắp—See Ten characteristics of 
the body of Buddha. 

Liph(t of indestrucfibly unexcelled great 
knowledge: Bất Khả Hoại quang minh đại trí vô 
thượng—See Ten types of characteristics of 
manifestation of a Buddha (8). 

Liph(t of inexhausfibly unexcelled great 
knowledge: Bất Khả Cứu Cánh quang minh đại 
trí vô thượng—See Ten types of characferIsfIcs of 
manifestation of a Buddha (8). 

Light of knowledge: Jnana-prabha (sk)—See 
Trí Quang. 

Light of knowledge of all Buddhas: Phật trí 
quang minh—See Ten kinds of definitive mark of 
Great Enlightening Beings. 

Light of marvelous sayings according to 
need: Có quang minh tùy sở nghi xuất diệu âm— 
See Ten characteristics of the body of Buddha. 
Ligpht from the mỉnd: Tâm quang minh—The 
lipht from the (Buddha”s) mind, especially the 
merciful heart of Amitabha. As contrasted with 
the physical light. Every Buddha has both physical 
light and light of the mind—Ánh hào quang từ 


tâm từ bi của Đức Phật, đặc biệt là của Phật A Di 
Đà. Ngược lại với sắc quang minh. Mỗi vị Phật 
đều có cả hai thứ sắc quang và tâm quang. 
Light-net Buddha: Võng Minh Phật. 

Light pervades internally: Which helps the 
person extract Intestnal worms—Trong Thân 
Nhặt Trùng—See Ten states of the form-skandha. 
Light of Precious Flowers in Space Buddha: 
Phật Hư Không Bảo Hoa Quang. 

Light of producing free utterances adorning 
lands and maturing senfient beings: Có 
quang minh xuất âm thanh tự tại thanh tịnh trang 
nghiêm quốc độ thành thục chúng sanh—See Ten 
characteristics of the body of Buddha. 

Light of pure, free illumination: Thanh tịnh tự 
tại chiếu quang minh—See Ten characteristics of 
the body of Buddha. 

Light and shadow: Passing time—Quang âm 
(thời gian trôi qua). 

Light-Sound Heavens: Abhasvara (skÙ—The 
heavens of utmost light and purity—Quang Âm 
Thiên —See Abhasvara. 

Light source: Quang nguyên. 

Light( of the Tathagata-eye streams forth 
radiance: A  Vairocana-samadhi—Nhất Thiết 
Như Lai Nhãn Sắc Như Minh Chiếu Tam Ma 
Địa—Một loại tam muội của Phật Tỳ Lô Giá Na, 
trong đó ánh quang nhãn sắc của Như Lai chiếu 
khắp. 

Light in temporary manifestafions: Hiện 
Khởi Quang—The phenomenal 
Buddha which shines out when circumstances 
requrre 1t, as confrasted to his noumenal radiance 
which is constant—Hào quang bên ngoài của Phật 
(tùy theo hoàn cảnh bên ngoài), đối lại với thường 
quang của Phật—See Two kinds of light (C). 
Light of total universal illumination: Phổ 
chiếu quang minh (quang minh chiếu khắp tất 
cả)—See Ten characterisics of the body of 
Buddha. 

Light of truth: Ánh sáng của chơn lý. 

Light of understanding all languages and 
gladdening others: Quang minh hiển khắp tất 
cả ngôn ngữ khiến sanh hoan hỷ—S§ee Ten 
characteristics of the body of Buddha. 


radiance of 


2633 


Light of unexcelled great knowledge which 
produces mysfic transformation: Xuất Sanh 
Biến Hóa quang minh đại trí vô thượng—S§ee Ten 
types of characferistics of manifestatlon of a 
Buddha (8). 

Light of unexcelled great knowledge of all 
spiritual powers: Nhứt Thiết Thần Thông quang 
minh đại trí vô thượng —See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Lipht of unexcelled sreat knowledge of 
sustaining the nature of Buddhahood: Trì 
Phật Chủng Tánh quang minh đại trí vô thượng— 
See Ten types of characteristics of manifestation 
ofa Buddha (8). 

Liph(t of unexcelled great knowledge of 
universal illumination: Phổ Chiếu quang minh 
đại thượng —See types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Light of unimpeded wisdom does not resf 
on anything: Vô ngại huệ quang minh không 
chỗ y—See Ten types of characteristics of 
manifestation of a Buddha (9). 

Liph( of universallyY unexcelled great 
knowledge: Phổ Tùy Thuận quang minh đại trí 
vô thượng—See Ten types of characteristics of 
manifestation of a Buddha (8). 

Light of Unmoving Wisdom Buddha: Phật 
Bất Động Trí Quang. 

Light of various adornments unexcelled 
great knowledge: Chủng Chủng Trang Nghiêm 
quang minh đại trí vô thượng—See Ten types of 
characteristics of manifestation of a Buddha (8). 
Light-Virtue Buddha: Quang Đức Phật. 

Light wave: Quang lãng (ánh sáng và sóng). 
Light of the western paradise: Tây Quang— 
Ánh sáng (hào quang) của Tây Phương Cực Lạc. 
Light of wisdom: Tuệ chiếu (ánh sáng trí tuệ 
chiếu tỏa khắp nơi xua tan bóng tối của vô minh). 
Lipht of the worlds: Giác ngộ—Sece All- 
knowing. 

Lighted tinder: Thạch Hỏa—Tinder, ¡.e. of but 
momentary existence—Ánh lửa do đá tóe ra, ví 
với sự khởi diệt nhanh chóng của vô thường. 
Lightening causes of aftaining the perfect 


trÍ VÔ Ten 


Buddha-nature: Liễu Nhân Phật Tánh—The 
second of the three Buddha-nature (the revealing 
or liphtening causes, associated with the Buddha- 
wisdom). The other two are the direct cause of 
ataimng the perfect Buddha-natire the 
environing cause, or his goodness or merits which 
result in deliverance or salvation—Tánh thứ nhì 
trong tam Phật tánh, hai tánh kia là Chánh nhân 
Phật tánh và Duyên nhân Phật tánh. 

Lighting strings of lanterns: Phóng Đăng—On 
the fifteenth of the first month, later extended to 
the seventh and fifteenth of the month. A custom 
attributed to Han-Ming TI, to celebrate the victory 
of Buddhism ¡In the debate with Taoists—Những 
dây đèn lổng đốt lên vào đêm rằm Thượng 
Ngươn, sau nầy người ta kéo dài từ mông bảy đến 
rằm. Theo tập tục từ thời Hán Minh Đế thì vào 
thời nầy chư Tăng (Ma Đằng Ca Diếp và Trúc 
Pháp Lan) cùng các đạo sĩ của Lão giáo tranh 
luận về giáo lý và đã thắng các đạo sĩ. Do đó vua 
Hán Minh Đế xuống chiếu lấy ngày rằm Thượng 
Ngươn thắp đèn suốt đêm để biểu thị sự sáng sủa 
của Phật pháp. 

Lighting up all the world: Mi Gian Quang— 
According to the Lotus Sutra, this 1s the ray light 
which issued therefrom liphting up all worlds— 
Theo Kinh Pháp Hoa, mi gian quang là ánh sáng 
trắng phát ra từ giữa cặp chân mày của Đức Phật, 
luồn sáng nầy chiếu sáng khắp các cõi. 
Lightness: Khinh Nhuyễn hay nhẹ dịu —This is 
one of the eight waters of merit and virtue or eipht 
kinds of water of virtues, or eight virtues. Ít 1s said 
that these are characteristics of water In the lakes 
and ponds ím the Pure Land of Amitabha 
Buddha—Đây là một trong tám công đức được ví 
với tám tánh của nước. Người ta nói đây là tánh 
đặc thù của nước trong những ao hồ nơi cõi Tịnh 
Độ của Đức Phật A Di Đà—See Eight kinds of 
wafter of virtues, or eight virtues. 

Ligphtness of consciousness: Cittalahuta (p)— 
Tâm Khinh An—See Fifty-two mental states. 
Liphtness of mental body: Kayalahuta (p)— 
Tâm Sở Khinh An—See Fifty-two mental states. 
Lightning: Điển Chớp—See Nine similes. 
Lightning flash: Ánh điển chớp—Thiểm Điện 
Quang——Lightening-flashing, 





therefore awe- 


2634 


inspiring—Ánh chớp lóe lên, dùng để ví với sự 
mau lẹ mãnh liệt của sự việc. 

Lightning Flash Ghost King: Quỷ Vương Điển 
Quang. 

Lightning and flint-fire: Điện Quang Thạch 
Hỏa—Còn gọi là Điện Hỏa Thạch Quang, ví sự 
việc nhanh như làn điển chớp. 

Lightning speed: Thần tốc. 

Lightning of the Truth: Pháp điển (điện). 
Li-I°s samadhi: Nữ Tử Xuất Định —The story of 
a woman named LiI-I who was so deeply In 
samadhi before the Buddha that Manjusri could 
not arouse her; she could only be aroused by a 
bodhisattva who has slouphed off the skandhas 
and attained enlightenment—Chuyện nàng Ly-Ý 
nhập định Tam Muội ở gần tòa Phật mà ngài Văn 
Thù không thể đánh thức dậy được; người nầy chỉ 
có thể bị đánh thức dậy bởi một vị Bồ tát đã lột 
bỏ được ngũ uẩn và thành đạt giác ngộ Bồ Đề mà 
thôi. 

Like: Tatha (skt—As—ln such manner—So—— 
Thus. 

Like a bubble: Như bào (bong bóng). 

Like a cloud: Như vân (như mây). 

Likes and dislikes: Things one likes and does 
not like—Những điều thích và những điều không 
thích. 

Like a dream: Như mộng. 

Like father like son: Cha nào con nấy (Hổ phụ 
sanh hổ tử). 

Like a fish or a hare: Ngư Thố—Like a fish or 
a hare, when caught the net may be I1gnored, 1.e. 
the meaning or spirit of a sutra more valuable than 
the letter—Giống như cá hay thổ, một khi đã bắt 
được rồi thì phải quên lưới đi, cũng như vậy nghĩa 
của kinh có giá trị hơn là chữ trong kinh. 

Like fish, which only see the bait and not 
the hook, people only see what serves their 
purpose and are blind to what does not: 
Người ta thường chỉ thấy cái lợi chứ không thấy 
cái hại, cũng giống như loài cá thường chỉ thấy 
miếng mồi chứ không thấy lưỡi câu đang chờ sẵn 
(Nhân kiến lợi nhi bất kiến hại, ngư kiến thực nhi 
bất kiến câu). 

Like lightning: Như điển chớp. 

Likewise: Cũng như vậy. 





Liking to be in tranquil extincftion and 
annihilating afflictions, forgetting the Bodhi 
mỉnd: Thích nơi tịch diệt, dứt trừ phiển não, nên 
quên mất Bồ Để tâm—See Ten kinds of 
possession by demons of Great Enlightening 
Beings. 

Liking the ways of individual liberation: 
Thích đạo nhị thừa—LIking the ways of individual 
liberation, one of the ten things that Bodhisattvas 
should avoid—See Ten things that cause 
enliphtening beings to regress from the Buddha 
teachinøs. 

Limbs of enlightenment: Sapta-bodhyangani 
(sk)—Sambojjhanga (p}—Giác chiỉ—According 
to the Sangiti Sutta In the Long Discourses of the 
Buddha, there are seven Limbs (factors) of 
Enliphtenment, or the 
Practicing the seven awakening states will result 
in the following achievements: Elimination of 
evil; development of virtue; feelng of 
cheerfulness V€TSUS suffering; final 
enliphtenment—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có bảy giác chi hay thất bổ để 
phần. Phật tử tu hành thất giác chi đạt được những 
kết quả sau đây: Tất cả ác pháp đều được tiêu 
trừ; tất cả pháp lành càng ngày càng tăng trưởng; 
vì tu thiện bỏ ác nên luôn luôn được an lạc, không 
bị đau khổ; sẽ chứng quả thành Phật—See Seven 
Bodhyangas. 

Limit (v): Hạn chế——To bound——To restrict. 
Limit of suffering: Khổ tế hay giới hạn cuối 
cùng của đau khổ (entrance to nirvana—cửa vào 
niết bàn). 

Limited: Hạn hẹp—-Hữu lượng—Limitaton 
Restricted—Finite, opposie of measureless, 
boundless or infinite——Có thể đo lường được, đối 
lại với vô lượng hay không đo lường được: 
Limrted. 
Limited virtue: 
(IV) (6A)Œ). 
Limidless (a): 
Boundless—Infinite. 

Limifless bodies Vô Cực Chi Thể—The 
limiless bodies of those ¡in the Pure Land; the 


seven Bodhi shares. 


Giới hữu hạn—See Precepts 


Ananta—Vô biên —Endless— 


state of one who has attained nirvana—Thân thể 
của chúng sanh nơi Cực Lạc Tịnh Độ hay trạng 
thái nơi thân tâm đạt ngộ lý Niết Bàn vô cực. 


2635 


Limitless indifference: Upeksa (skt)—Xả Vô 
Lượng Tâm —Absolute ¡indifference—Giving up 
all things—Complete abandonment, or absolute 
indifference (renunciation of the mental faculties), 
one of the four forms of unlimited, or unsparing 
mind of all Buddhas—Hoàn toàn xả bỏ, một trong 
tứ vô lượng tâm của chư Phật—See Four 
1mmeasureable minds. 

Limifless percepftion: Vijnanancayatana (skÙ— 
Sfate of boundless knowledge—Thức Vô Biên 
Xứ—See Nine kinds of non-action (A), Four 
formless jhanas, and Four Immaterial heavens. 
Limifless percepfion heaven: Thức Vô Biên 
Xứ The second of the formless realms—Chúng 
sanh trụ nơi thức—See Nine realities. 

Limitless space heaven: Không Vô Biên Xứ— 
First of the formless realms—Chúng sanh không 
xứ trụ —See Nine realities. 

Lin-Chỉ I-Hsuan ( - 866): Chinese Chan 
master, founder of the Lin-Chi school and dharma 
successor of Huang-Po—Lâm Tế Nghĩa Huyền— 
Lin-Chi was a disciple of Huang-Po. He was one 
of the famed chinese Zen masters during the 
Tang dynasty. His year of birth 1s unknown. In 
China a speclal Zen sec( was named after him 
“Lin-Chỉ” of which doctrine was based on his 
teachings. He was famous for his vivid speech and 
forceful pedagogical methods, as well as direct 
treatment of his disciples. He never liked those 
dealings which generally 
characterized the methods of a lukewarm masfer. 
He must have got this directness from his own 
mastewr Huang-Po, by whom he was struck three 
times for asking the fundamental principle of 
Buddhism. Lin-Chi 1s regarded as the author of 
“Kwats!” even though Ma-Tsu was an epoch- 
maker in the history of Zen, uttered “Kwats!” to 
his disciple, Pai-Chang, when the latter came up 
to the master for a second time to be Instructed In 


roundabout 


Zen. This “Kwats!” 1s said to have deafened Pai- 
Chang”s ear for three days. But it was principally 
due to Lin-Chi that this particular cry was most 
effectively and systematically made use of and 
later came to be one of the special features of the 
Lin-Chi school in distinction to the other schools. 
In fact, the cry came to be so abused by his 
followers that he had to make the following 


remark: “You are so given up to learning my cry, 
but Ï want to ask you this: “Suppose one man 
comes out from the eastern hall and another from 
the western hall, and suppose both give out the 
cry simultaneously; and yet I say to you that 
subJject and predicate are clearly discernible In 
this. But how will you discern them?” If you are 
unable to discern them, you are forbidden 
hereafter to imitate my cry.”—Lâm Tế là môn đệ 
của Hoàng Bá. Ông là một trong những thiển sư 
Trung Hoa nổi tiếng vào đời nhà Đường. Không 
ai biết ông sanh vào năm nào. Một tông phái 
Thiền đặc biệt đã được đặt dưới tên ông. Ông nổi 
tiếng vì các phương pháp mạnh bạo và lối nói 
chuyện sống động với môn sinh. Ngài không tán 
thành lối nói pháp quanh co, sở trường của các 
pháp sư thiếu nhiệt huyết. Có lẽ do sư thừa hưởng 
phép Thiên trực chỉ ấy từ sư phụ Hoàng Bá, trước 
kia đánh sư ba lần khi ba lần sư đến tham vấn về 
yếu chỉ của Phật pháp. Lâm Tế được coi như là 
người đầu tiên chủ xướng tiếng hét, nhưng trước 
đó đã có Mã Tổ là vị cao Tăng (see Mã Tổ) đã 
mở một kỷ nguyên mới cho Thiển sử, đã hét to 
khi Bách Trượng đến tái vấn Thiên, tiếng hét ấy 
chát chúa đến nỗi Bách Trượng phải bị điếc tai 
đến ba ngày. Nhưng chính do Lâm Tế mà tiếng 
hét được đắc dụng và có hiệu năng nhất, và sau 
nầy biến thành một ngón tuyệt kỹ của Lâm Tế 
Tông. Thật sự, về sau nầy các đệ tử của ngài quá 
lạm dụng về tiếng hét đến nỗi ngài phải thốt ra: 
“Tôi nghe quí ông toàn học hét. Thử hỏi quí ông 
ví như mái tây có người ra, mái đông có người ra, 
cả hai người cùng hét. Các ông có phân biệt được 
tiếng hét nào là khách, còn tiếng hét nào là chủ 
không? Nếu các ông không phân biệt được, từ 
đây cấm học tiếng hét của lão Tăng.” 

*  From the beginnng of his residence at 
Huang-Bo, Lin-Chỉs performance of his 
duties was examplary. At that time, Mu-Chou 
Tao-Ming served as head monk. Mu-Chou 
asked Lin-Chi: “How long have you been 
practicing here?” Lin-Chi said: '““Three years.” 
Mu-Chou said: “Have you gone for an 
Interview with the master or not?” Lin-Chi 
said: “I haven't done so. I don” know what to 
ask him.” Mu-Chou said: “Why not ask him, 
What 1s the meanng of 
Buddhism??” So Lin-Chi went to see Huang- 


essential 


2636 


Bo, but before he could finish his question 
Huang-Bo struck him. Lin-Chi went out, and 
Mu-Chou asked him: “What happened when 
you asked him?” Lin-Chi said: “Before Ï 
could get the words out he hit me. I don't 
understand.” Mu-Chou said: “Go ask him 
again.” So Lin-Chi asked Huang-Bo agann, 
and Huang-Bo once again hít him. Lin-Chi 
asked a third time, and Huang-Bo hít him 
again. Lin-Chi revealed this to Mu-Chou, 
saying: “Before you urgeme to ask about the 
Dharma, but all I got was a beating. Because 
of evil karmic hindrances. Ïm not able to 
comprehend the essential mystery. So, today 
IÏm goïng to leave here.” Mu-Chou said: “Tf 
you re going to leave, you must say øood-bye 
to the master.” Lin-Chi bowed and went off. 
Mu-Chou then went to Huang-Bo and said: 
“That monk who asked you the questions, 
although he”s young he”s very extraordinary. 
lf he come to say good-bye to you, please 
give him approprlate Instruction. Later he'lI 
become a great tree under which everyone on 
carth will find refreshing shade.” The next 
day when Lin-Chi came to say good-bye to 
Huang-Bo, Huang-Bo said: “You dont need 
{o go somewhere else. Just go over to the 
Kao" Monastery and practice with T”a-Wu. 
He'll explain to you.”——Trước nhất sư đến hội 
Hoàng Bá. Ở đây sư oai nghi nghiêm chỉnh 
đức hạnh chu toàn. Thủ Tọa (Trần Tôn Túc) 
thấy khen rằng: “Tuy là hậu sanh cùng chúng 
chẳng giống.” Thủ Tọa bèn hỏi: “Thượng Tọa 
ở đây được bao lâu?” Sư thưa: “Ba năm.” Thủ 
Tọa hỏi: “Từng tham vấn chưa?” Sư thưa: 
“Chưa từng tham vấn, cũng chẳng biết tham 
vấn cái gì?” Thủ Tọa bảo: “Sao không đến 
hỏi Hòa Thượng Đường Đầu, thế nào là đại ý 
Phật Pháp?” Sư liền đến hỏi, chưa dứt lời. 
Hoàng Bá liền đánh. Sư trở xuống. Thủ Tọa 
hỏi: “Hỏi thế nào?” Sư thưa: “Tôi hỏi lời chưa 
dứt, Hòa Thượng liền đánh, tôi chẳng biết.” 
Thủ Tọa nói: “Nên đi hỏi nữa.” Sư lại đến 
hỏi. Hoàng Bá lại đánh. Như thế ba phen hỏi, 
bị đánh ba lần. Sư đến bạch Thủ Tọa: “Nhờ 
lòng từ bi của thầy dạy tôi đến thưa hỏi Hòa 
Thượng, ba phen hỏi bị ba lần đánh, tôi tự 
buôn chướng duyên che đậy không lãnh hội 


được thâm chỉ. Nay xin từ giã ra đi. Thủ Tọa 
lại bảo: “Khi thầy đi nên đến giã từ Hòa 
Thượng rồi sẽ đi.” Sư lễ bái xong trở về 
phòng. Thủ Tọa đến thất Hòa Thượng trước, 
thưa: “Người đến thưa hỏi ấy, thật là đúng 
pháp, khi người ấy đến từ giã, xin Hòa 
Thượng phương tiện tiếp y, về sau đục đẽo sẽ 
thành một gốc đại thọ che mát trong thiên 
hạ.” Sư đến từ giã. Hoàng Bá bảo: “Chẳng 
nên đi chỗ nào khác, ngươi đi thẳng đến Cao 
An chỗ Thiền Sư Đại Ngu, ông ấy sẽ vì ngươi 
nói tốt.” 

'When Lin-Chi reached T”?a-Wu, T”a-WUu said: 
“Where have you come from?” Lin-Chi said: 
“From Huang-Bo.” Ta-Wu said: “What did 
Huang-Bo say?” Lin-Chi said: “Ihree times Ï 
asked him about the essential doctrine and 
three times I got hít. I don”t know 1ƒ I made 
some error or not.” T”a-Wu said: “Huang-Bo 
has old grandmotherly affection and endures 
all the difficulty for your sake——and here you 
are asking whether you "ve made some error 
or not!” Upon hearing these words Lin-Chi 
was awakened. Lin-Chi then said: “Actually, 
Huang-Boˆs Dharma 1s not so great.” T”a-Wu 
grabbed him and said: “Why you litle bed- 
wetter! You just came and said: you don't 
understand. But now you say there”s not so 
much to Huang-Boˆs teaching. What do you 
see? Speak! Speak!” Lin-Chi then hit T?a-WUu 
on his side three times. T”a-Wu let go of him, 
saying: “Your teacher is Huang-Bo. Ứ've got 
nothing to do with it.” Lin-Chi then left T”a- 
Wu and returned to Huang-Bo—S§ư đến chỗ 
Đại Ngu. Đại Ngu hỏi: “Ở chỗ nào đến?” Sư 
thưa: “Ở Hoàng Bá đến.” Đại Ngu hỏi: 
“Hoàng Bá có dạy gì không?” Sư thưa: “Con 
ba phen hỏi đại ý Phật pháp, ba lần bị đánh. 
Chẳng biết con có lỗi hay không lỗi?” Đại 
Ngu nói: “Bà già Hoàng Bá đã vì ngươi chỉ 
chỗ tột khổ, lại đến trong ấy hỏi có lỗi không 
lỗi?” Ngay câu nói ấy, sư đại ngộ, thưa: “Xưa 
nay Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều.” 
Đại Ngu nắm đứng lại, bảo: “Con quỷ đái 
dưới sàng, vừa nói có lỗi không lỗi, giờ lại 
nói Phật pháp của Hoàng Bá không nhiều. 
Ngươi thấy đạo lý gì, nói mau! Nói mau!” Sư 
liền cho vào hông Đại Ngu ba thoi. Đại Ngu 


2637 


buông ra, nói: “Thầy của ngươi là Hoàng Bá, 
chẳng can hệ gì việc của ta.” Sư từ tạ Đại 
Ngu trở về Hoàng Bá. 

Huang-Bo saw him and said: “This fellow 
who”s coming and going. How can he ever 
sop?” LinCh said: “Only through 
grandmotherly concern.” Lin-Chi then bowed 
and stood In front of Huang-Bo. Huang-Bo 
said: “Who has gone and returned?” Lin-Chi 
said: “Yesterday I received the master”s 
compassionate Insfruction. Today I[ went and 
praciced at T”a-Wus.” Huang-Bo said: 
“What did Ta-Wu say?” Lin-Chi then 
recounted his meeting with T”a-Wu. Huang- 
Bo said: “That old fellow T”a-Wu talks too 
much! Next time I see him PHI give him a 
paInfuls whip!” Lin-Chi said: “Why walit until 
later, here”s a swat right now!” Lin-Chi then 
hit Huang-Bo. Huang-Bo yelled: “This crazy 
fellow has come here and grabbed the tiger's 
whiskers!" Lin-Chi shouted. Huang-Bo then 
yelled to his attendant: “Iake this crazy man 
to the practice hall!?—Hoàng Bá thấy sư về, 
liền bảo: “Kẻ nầy đến đến đi đi, biết bao giờ 
liễu ngộ.” Sư thưa: “Chỉ vì tâm lão bà quá 
thiết tha, nên nhơn sự đã xong, đứng hầu.” 
Hoàng Bá hỏi: “Đến đâu về?” Sư thưa: “Hôm 
trước vâng lời dạy của Hòa Thượng đến tham 
vấn Đại Ngu trở về.” Hoàng Bá hỏi: “Đại 
Ngu có lời dạy gì?” Sư liền thuật lại việc 
trước. Hoàng Bá bảo: “Lão Đại Ngu nây đã 
buông lời, đợi đến đây ta cho ăn đòn.” Sư 
tiếp: “Nói gì đợi đến, ngay bây giờ cho ăn.” 
Sư liền bước tới sau lưng Hoàng Bá tát một 
tát. Hoàng Bá bảo: “Gã phong điên nây lại 
đến trong ấy nhổ râu cọp.” Sư liền hét. 
Hoàng Bá gọi: “Thị giả! Dẫn gã phong điên 
nầy lại nhà Thiền.” 

One day, Lin-Chi was sleeping In the monk”s 
hall. Huang-Bo came ïn and, seeing Lin-Chi 
Iying there, struck the floor with his staff. Lin- 
Chi woke up and lifed his head. Seeing 
Huang-Bo standing there, he then put his 
head down and went back to sleep. Huang-Bo 
struck the floor again and walked to the upper 
section of the hall. Huang-Bo saw the head 
monk, who was sifting in meditation. Huang- 
Bo said: “There”s someone down below who 


1S sitting in meditation. What do you imagine 
you re doing?” The head monk said: “What”s 
going on with this fellow ?”—Một hôm sư 
ngồi trước trong Tăng đường, thấy Hoàng Bá 
đến, liên nhắm mắt lại. Hoàng Bá lấy tích 
trượng nện xuống sàn. Lâm Tế ngẵng đầu 
lên, thấy Hoàng Bá đứng đó, Lâm Tế bèn 
tiếp tục gục đầu xuống ngủ tiếp. Hoàng Bá 
làm thể sợ, liền trở về phương trượng. Sư theo 
đến phương trượng lễ tạ. Thủ Tọa đứng hầu ở 
đó, Hoàng Bá bảo: “Vị Tăng đây tuy là hậu 
sanh lại biết có việc này.” Thủ Tọa thưa: 
“Hòa Thượng già dưới gót chơn chẳng dính 
đất, lại chứng cứ kẻ hậu sanh.” Hoàng Bá 
liền vả trên miệng một cái. Thủ Tọa thưa: 
“Biết là được.” 

One day, Lin-Chi entered the hall to preach, 
saying: “Over a mass of reddish flesh there 
sits a true man who has no title; he 1s all the 
time coming 1n and out from your sense- 
organs. If you have not yet testified to the 
fact, look, look†” A monk came forward and 
asked: “Who 1s this true man of no tile?” Lin- 
Chi came right down from his straw chair and 
taking hold of the monk exclaimed: “Speak! 
Speak!” The monk remained 1rresolute, not 
knowing what to say, whereupon the master, 
leting him go, remarked, “What worthless 
stuff 1s this true man of no title!” Lin-Ch the 
went straight back to his room——Một hôm sư 
thượng đường thuyết pháp: “Trên đống thịt đỏ 
lòm có một vô vị chân nhân thường ra vô 
theo lối cửa mở trên mặt các ngươi. Thầy 
nào sơ tâm chưa chứng cứ được thì nhìn đây.” 
Có một thầy bước ra hỏi: “Vô vị chân nhân 
ấy là cái gì?” Lâm Tế vụt bước xuống thiển 
sàng, nắm cứng vị sư hét lớn, “Nói đi! Nói 
đi!” Vị sư đang lính quýnh thì Tổ buông ra, 
trễ môi nói: “Vô vị chân nhân, ồổ chỉ là một 
cục phân khô.” Nói xong ngài đi thẳng vào 
phương trượng. 

One day, Venerable Ting asked Lin-Chi: 
“What is the ultimate principle of Buddhism?” 
He came right down from his seat, took hold 
of the monk, slapped him with his hand, and 
pushed him away. Venerable Ting stood 
stupified. A bystander monk sugsested: “Why 
don”t you make a bow?” Obeying the order, 


2638 


Venerable Ting was about to bow, when he 
abruptly awoke to the truth of Zen—Một 
hôm, Định Thượng Tọa hỏi Lâm Tế: “Thế 
nào là đại ý của pháp Phật?” Lâm Tế bước 
xuống tòa, nắm lấy Thượng Tọc, xán cho một 
bạt tai, rồi xô ra. Định Thượng Tọa đứng 
khựng. Ông Tăng đứng bên nhắc: “Định 
Thượng Tọa, sao không lạy Hòa Thượng đi!” 
Định Thượng Tọa toan lạy thì ngay lúc ấy hốt 
nhiên đại ngộ. 

* In 867 A.D. when Lin-Chi wa about to die he 
sat upripht and said: “After Ïm gone, my 
Treasury of the True Dharma Eye cannot be 
destroyed.” Lin-Chỉs disciple, San-Sheng, 
said: “How could we dare destroy the 
Master ˆs Treasury of the True Dharma Eye?” 
Lin-Chi said: “In the future If someone ask 
about my teaching, what will you say to 
them?” San-Sheng shouted! Lin-Chi said: 
“Who would have thought that my Treasury 
of the true Dharma Eye would be destroyed 
by this blind ass!” Ủpon saying these words 
Lin-Chi passed away, siting upright—Vào 
năm 867 khi sắp mất, Lâm Tế ngồi ngay 
thẳng, nói: “Sau khi ta tịch chẳng được diệt 
mất Chánh Pháp Nhãn Tạng của ta.” Tam 
Thánh thưa: Đâu dám diệt mất Chánh Pháp 
Nhãn Tạng của Hòa Thượng.” Lâm Tế bảo: 
“Về sau có người hỏi, ngươi đáp thế nào?” 
Tam Thánh liền hét! Sư bảo: “Ai biết Chánh 
Pháp Nhãn Tạng của ta đến bên con lừa mù 
diệt mất.” Nói xong sư ngồi thẳng thị tịch. 

Lin-Chi School: Lâm Tế Tông One of the five 

secfs of Zen Buddhism ¡in China, whiích was 

propagated by Lin-Chi, a Dharma herr of the Sixth 

Zen Patriarch Hui-Neng—Một trong năm tông 

phái Thiển Phật Giáo của Trung Quốc được xiển 

dương bởi ngài Lâm Tế, pháp tử của Lục Tổ Huệ 

Năng—See Lin-Chi Sect. 

Lin-Chỉ Sect: Trường phái Lâm Tế —-Rinzai 

(Zen) school—One of the most famous Chinese 

Ch'an founded by Ch?an Master Lin-Chi I-Hsuan, 

a disciple of Huang-Po. At the time of the great 

persecuton of Buddhists in China from 842 to 

845, Lin-Chi founded the school named after him, 

the Lin-Chi school of Ch?an. During the next 

cenfuries, this was to be not only the most 
infiuential school of Ch°an, but also the most vital 


school of Buddhism 1n China. Lin-Chi brought the 
new celement to Zen: the koan. The Lin-Chi 
School the ¡importance of “Sudden 
Enliphtenmenf” and advocates unusual means or 
abrupt methods of achieving 1t, such as shouts, 
slaps, or hitting them in order to shock them 1nto 
awareness of their true nature. The Lin-Chi uses 
collections of koans systematically In Its temples 
and downplays the reading of 
veneration of Buddha Iimages In favor of seeking 
the Buddha Nature directly through the use of 
koans and practical living. Lin-Chi was brought to 
Vietnam right after the first generation of Lin-Chi 
I-Hsuan Patriarch, and today Lin-Chi 1s still one of 
the most Influental tradiions of. Vietnamese 
Buddhism—Một trong những trường phái Thiền 
nổi tiếng của trung Quốc được Thiền sư Lâm Tế 
sáng lập. Lâm Tế là đại đệ tử của Hoàng Bá. Vào 
thời kỳ mà Phật giáo bị ngược đãi ở Trung Quốc 
khoảng từ năm 842 đến năm 845 thì thiển sư Lâm 
Tế sáng lập ra phái thiển Lâm Tế, mang tên ông. 
Trong những thế kỷ kế tiếp, tông Lâm Tế chẳng 
những nổi bậc về Thiển, mà còn là một tông phái 
thiết yếu cho Phật giáo Trung Hoa thời bấy giờ. 
Tông Lâm Tế mang đến cho Thiền tông một yếu 
tố mới: công án. Phái Thiển Lâm Tế nhấn mạnh 
đến tầm quan trọng của sự “Đốn Ngộ” và dùng 
những phương tiện bất bình thường như một tiếng 
hét, một cái tát, hay đánh mạnh vào thiền sinh cốt 
làm cho họ giựt mình tỉnh thức mà nhận ra chân 
tánh của mình. Phái Lâm Tế tu tập theo các công 
án có hệ thống đã được các bậc thây sưu tập, và 
xem nhẹ việc đọc tụng kinh điển cũng như thờ 
phượng tượng Phật, tìm về Phật Tánh trực tiếp 
bằng những công án và tu tập sống thực. Phái 
Lâm Tế được truyền sang Việt Nam ngay sau thời 
tổ Lâm Tế Nghĩa Huyền. Ngày nay, tông Lâm Tế 
vẫn còn là một trong những tông phái mạnh nhất 
của Phật giáo Việt Nam. 

Lindtner, Christian: Name of a Danish scholar 
of Buddhism, best known for his influential work 
Madhyamaka the Epistemological 
traditon. His books Include Nagarjuniana (1982) 
and Miscellanea Buddhica (1985) Tên của một 
học giả Phật giáo người Đan Mạch, nổi tiếng nhờ 
sự nghiên cứu về Truyền Thống Trung Quán 
Nhận Thức luận. Các tác phẩm của ông gồm hai 


Sfr€SS€S 


sufras and 


on and 


2639 


bộ Nagarjuniana (1982) và Miscellanea Buddhica 
(19850. 

Lines of action: There are three lines of action 
that affect karma—Có ba loại hành nghiệp—See 
Three lines of action that affect karma. 

Lines on the palm and fingers: Thủ Luân— 
Especially the “thousand” lines on a Buddha'”s 
hand—Những đường trên lòng bàn tay hay ngón 
tay, đặc biệt là “một ngàn” đường trên tay Phật. 
Lineage (n): Dòng Truyền Thừa—The idea of 
the lineage the Sangha: the 
dominance of the master-pupill relatonship 
compensates for the absence of a central power 
by shifting the burden of authority to the personal 
level. Lineage refers to the unbroken chains of 
transmission stretching back to the Sakyamuni 
Buddha. These masters are the real foundation of 
the living tradiion of Buddhist teaching and 
practice. This also ensures the Buddhaˆs original 
message ¡is preserved undistorted and In Ifs 
essenfials. When talking about “Lineage” people 
always think about the Zen Lineage which began 
with the transmission of the Mind Seal from the 
Buddha to the First Patriarch Mahakasyapa—Ý 
tưởng về dòng truyền thừa chủ yếu đặt vào Tăng 
đoàn: sự ưu thế của mối quan hệ thầy-trò hỗ trợ 
cho sự thiếu vắng quyền lực trung ương bằng cách 
chuyển đổi gánh nặng này qua quyền hạnh ở mức 
độ cá nhân. Dòng truyền thừa nói đến sự truyền 
thừa không gián đoạn từ thời Phật Tổ Thích Ca 
Mâu Ni. Những vị thầy này là nền tảng thật sự 
của truyền thống giáo pháp và thực hành Phật 
giáo. Sự truyền thừa này cũng bảo đảm thông 
điệp nguyên thủy của Đức Phật được lưu truyền 
không bị bóp méo. Khi nói đến dòng truyền thừa 
người ta thường nghĩ đến dòng Thiền bắt đầu từ 
sự truyền Tâm Ấn từ Đức Phật đến Tổ Ma Ha Ca 
Diếp—S§ee Buddhist schools. 

Ling-T?ao: Thiển sư Linh Thao—A noted monk, 
a disciple of Le-T°an-Huai-Têng—Một Thiền sư 
nổi tiếng, đệ tử của Lặc Đàm Hoài Trừng Tổ 
Sư—When the master asked him what was the 
1dea of the Patrlarch, who, coming from the West, 
1S sald to have transmifted one single mind-seal, 
which, pointing directly to the human nature, 
Buddhahood. Ling-T”ao 
confessed Ignorance. Le-T”an said: “What were 
you before you became a monk?” Ling-T”ao said: 


IS central to 


makes  one atfain 


“I used to be a cowherd.” Le-T”an asked: “How 
do you look after the cattle?” Ling-T”ao said: “I 
øo out with them early In the morning and come 
home when 1t grows dark” Le-T?an 
“Splendid 1s your Iignorance.” This remark at once 
broupht Ling-T”ao's of 
enliphtenment which was expressed thus: 

“Throwing up the tether Ï am a homeless 

monk, 

The head 1s shaved, so 1s the face, and the 

body wrapped ¡n the kasaya. 

lf someone asks, “What is the Patriarch's 

1dea of coming from the West? 

Carrying the staff crosswise I sing out, La HH 

la!” 
Một hôm tổ hỏi ông hiểu sao về Tổ Đạt Ma đến 
từ phương Tây, chỉ thẳng tâm người, thấy tánh 
thành Phật. Linh Thao bày tỏ rằng không hiểu. 
Lặc Đàm nói: Trước khi xuất gia ông làm gì?” 
Linh Thao trả lời: “Chăn trâu.” Lặc Đàm hỏi: 
“Chăn như thế nào?” Linh Thao đáp: “Sáng sớm 
cưỡi đi, chiều tối cưỡi về.” Tổ nhận xét: “Ông 
thiệt ngu si quá đỗi.” Nhờ đó mà sư đại ngộ, và 
bày giải như sau: 

“Phóng khước ngưu thằng tiện xuất gia 

Thế trừ tu phát trước ca sa 

Hữu nhân vấn ngã Tây lai ý 

Trụ trượng hoành khiêu la lí la 

(Vứt bỏ giây chăn rồi xuất gia 

Cạo râu cạo tóc khóaa Ca sa 

Có ai hỏi ý từ Tây đến 

Vác gậy quơ ngang la lí la). 


said: 


mnd to a  state 


Linguistics: Lexicography—Ngôn ngữ học. 

Ling-Yu: Thiền Sư Trà Lăng Úc—Zen master 
Ling-Yu was a disicple of Zen master Yang-Ch'1. 
He was the author of the below poem. According 
to Zen master D.T. Suzuki im the Essays In Zen 
Buddhism, Book I, verses of enliphtenment show 
how they vary from one another and how 1t 1s 
1mpossIble to suggest any Intelligible explanation 
of the content of enliphtenment by merely 
comparing them or by analyzing them. Some of 
them are easily understood, we suppose, as 
expressive of the feeling of a new revelation; but 
as to that revelation 1fself 1s, 1t will requre a 
certain amount of personal knowledge to be able 
to descrIbe 1t more Intelligently. In any event, all 
these masfters testIfy to the fact that there 1s such a 


2640 


thing In Zen as enlipghtenment through which one 
1s admitted Into a new world of value. The old 
way Of viewing things 1s abandoned and the world 
acquires a new signification—Thiển sư Trà Lăng 
Úc là một đệ tử của Thiển sư Dương Kỳ Phương 
Hội. Ngài là tác giả của bài thơ sau đây mà theo 
Thiển sư D.T. Suzuki trong Thiển Luận, Tập I, 
những bài thơ về “ngộ” thì không bài nào giống 
bài nào, khó gợi cho ta một nhận định xác đáng 
về nội dung của ngộ bằng các so sánh hay phân 
tích, nhưng dầu sao thì qua những bài thơ nầy 
chúng ta cũng thấy biểu lộ một phát giác mới; còn 
phát giác ấy là gì thì ta cần tự có ít nhiều thân 
chứng riêng mới có thể nói rõ hơn được. Dầu ở 
trường hợp nào, tất cả các Thiển sư đều chứng 
chắc rằng trong Thiền có cái gọi là 'ngộ,` nhờ nó 
con người du nhập trong một thế giới giá trị mới. 
Kiến giải cũ vứt bỏ là thế gian mang một ý nghĩa 
mỚI: 

I have one Jewel shining bright 

Long buried 1t was underneath worldly 

WOTTI©S; 

Thịs morning the dusty vell 1s off, 

And restored 1s Its lustre, 

IIlumining rivers and mounfains and ten 

Thousand things. 

Ta có ngọc quí minh châu 

Bụi đời vùi lấp bấy lâu 

Bụi hết hôm nay sáng lại 

Thế gian chiếu phá làu làu 
Linh Quang Temple in Hanoi: Linh Quang 
Tự—Name of an ancient temple, located in Hoàn 
Kiếm quarter, Hanoi City, North Vietnam. The 
temple was built in the Lý dynasty (1010-1224). It 
was said that in the Lê dynasty, when Lord trịnh 
had the ground dug to build Thăng Long citadel, a 
síone sfaftue was discovered. He then decided to 
place the statue in the front yard of the temple for 
worshipping. The stone sfatue Is very sacred, 
that 's why the temple ¡s called Bà Đá Temple, or 
Lady Stone. The stone statue was lost. The temple 
1s the Patriarch House of the North Lin-Chi Sect— 
Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc trong phường 
Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Bắc Việt Nam. 
Chùa được xây vào thời nhà Lý (1010-1224). Đến 
đời nhà Lê, tương truyền Chúa Trịnh cho đào đất 
đắp thành Thăng Long, thấy một pho tượng người 
nữ bằng đá, mới đem vào trước chùa để thờ. 


Tượng đá rất thiêng, vì thế mới đặt tên là chùa 
Bà Đá. Tượng nầy hiện nay không còn nữa. Đây 
là Tổ Đình của Thiền phái Lâm Tế miễn Bắc. 

Linh Quang Temple ỉn Huce: Linh Quang Tự— 
Name of an ancient temple ¡in Hue, Central 
Vietnam. The temple 1s a combination of the two 
temples of Linh Giac and Vien Quang. Vien 
Quang temple was built in 1841 by Most 
Venerable Lieu Triet Tù Minh. The temple was 
built with rudimentary construction materlals. 
Therefore, after the headmonk" death in 1882, ¡ít 
began to fall apart. In 1885, Admiral Ton That 
Định along with some other lay Buddhists, raised 
funds for reconstruction. Their plan, however, was 
1ncomplete because of the crisis In the same year 
in Hue. While Linh Giac temple was bullt by 
Head of Eunuchs Ho Cong Thap and a number of 
other courtiers, probably at the same tine with 
Vien Quang temple. After Ho Cong Thaps death, 
the temple deteriorated. During the early years of 
king Thanh Thai”s reign, the king”s grandmother, 
Tran Y  Thuan Hieu, gave 
reconstruction of the two temples, combined two 
temples Into one with the name Linh Quang. She 
ordered Admrral Ton That Định to take apart the 
support frame of Linh Giac and moved to Vien 
Quang for a new combined temple, with Linh 
Giac Pavillion in front and Vien Quang qorship 
house In the back. During the Venerable Mat 
Nguyen's presidency, in 1962, the temple was 
solidly rebuilt, with a square house of the style 
“two houses on a floor.` With is side 20 meters 
long, the house consists of a hiph and spacious 
main hall and antechambre. The outside shape 
still retaining 1fs ancient architectural form. The 
back house located 8 meters back from the front, 
1s dedicated to the temple”s founder. It still keeps 
the panel with the name “Vien Quang Đuong.' In 
1975, a two-meter-high 
Avalokitesvara Bodhisattva which was transferred 
from Quan The Am Tu (Temple), was installed in 
front of the main hall—Tên của một ngôi chùa cổ 
ở Huế, Trung Việt. Chùa Linh Quang là do hợp 
nhất hai chùa Linh Giác và Viên Quang. Chùa 
Viên Quang vốn được thiết lập tại địa điểm nầy 
vào năm 184I do Hòa Thượng Liễu Triệt Từ 
Minh khai sơn. Chùa được xây dựng bằng vật liệu 
đơn giản, nên sau năm 1882, Hòa Thượng viên 


order for 


bronze staue Of 


tịch, chùa trở thành hoang phế. Năm 1885, đề đốc 
Tôn Thất Đính cùng một vài tín chủ khác đã 
quyên tiền để trùng tu chùa, nhưng cuộc binh biến 
tại kinh thành nên công trình dang đở. Trong khi 
chùa Linh Giác được quan Chưởng Vệ Hồ Công 
Thập cùng một số quan lại xây dựng có lẽ cũng 
cùng thời với chùa Viên Quang. Đầu đời vua 
Thành Thái, Thái Hoàng Thái Hậu Trang Ý 
Thuận Hiếu đã ban ý chỉ cho trùng tu hợp nhất hai 
ngôi chùa nây. Bà lại sắc chỉ tháo gở cột kèo 
chùa Linh Giác đem về chùa Viên Quang tái 
thiết; phía trước là Linh Giác quán, phía sau là 
Viên Quang đường, gọi tên là chùa Linh Quang. 
Dưới thời Hòa Thượng Mật Nguyện, năm 1962, 
chùa được tái thiết kiên cố, gồm một tòa nhà 
vuông mỗi bề 20 mét, có tiền đường chính cao 
rộng, thoáng đãng. Phía ngoài vẫn giữ nguyên 
đường nết kiến trúc cổ kính. Phía sau cách § mét 
là nhà Tổ, vẫn còn mang bảng “Viên Quang 
Đường.` Vào năm 1975, tại mặt tiền chánh điện 
đã thiết trí tượng Quán Thế Âm Bồ Tát bằng 
đồng cao hơn 2 mét, được chuyển từ chùa Quán 
Thế Âm sang. 

Linh Son Temple in Saigon: Linh Sơn Tự— 
Name of a famous ancient pagoda, located In the 
ñrst district, Saigon City, South Vietnam. The 
pagoda was bullt in 1840, and the present 
sructure was from the rebuilding in 1960. On 
August 26, 1931, the South Vietnam Association 
of Buddhist Studies was established and the 
pagoda was served as 1s office. Since the 
beginning of 1932, the Tu BI Am Magazine had 
been ¡ssued by the association. Presently, the 
magazine collection has still been conserved In 
the pagoda. In the Main Haill stands the statue of 
One-Thousand-Arm One-Thousand-Eye 
Avalokitesvara Bodhisattva, cast in 1963—Tên 
một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở quận nhất, thành 
phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được xây từ 
năm 1840, kiến trúc hiện nay là do đợt trùng tu 
năm 1968. Ngày 26 tháng § năm 1931, Hội Nam 
Kỳ Nghiên Cứu Phật Học ra đời đặt trụ sở tại 
chùa. Đầu năm 1932, hội bắt đầu ra tạp chí Từ Bi 
Âm. Hiện nay bộ sưu tập tạp chí nầy vẫn còn 
được lưu giữ trong chùa. Trong Chánh điện có 
tượng Bồ Tát Quán Âm nghìn tay nghìn mắt, được 
tạc vào năm 1963. 


and 


Linh Son Temple in Vungtau: Linh Sơn Tự— 
Name of a famous ancient pagoda located in 
Vung Tau City, South Vietnam. According to the 
records conserved by Ba Ria Museum, Vung Tau 
province, the pagoda was built in the second half 
of the nineteenth century. Since that time, the 
síone statue of Sakyamuni Buddha has been 
worshipped In the pagoda. It was rebuilt in 1959—— 
Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng trong thành phố 
Vũng Tàu. Theo viện Bảo tàng Bà Rịa thì chùa 
được xây vào hậu bán thế kỷ thứ 19. Trong chùa 
có một pho tượng Phật Thích Ca bằng đá cũng 
được tạc vào thời nầy để lễ bái. Chùa được trùng 
tu năm 1959. 

Linh Son Tien Thach Temple: Chùa Linh Sơn 
Tiên Thạch —Name of a famous ancient pagoda 
located on Mount Ba Đen, 600 meters from the fot 
of the mounfain, about 7 miles from Tay Ninh 
town. The old pagoda was established in the 
eiphteenth century by Patriarch Thien Hieu who 
belonged to the thirty-eighth line of the Lin-Chi 
Sect. According to “Gia Định Thành Thông Chí,” 
Mount Ba Đen 1s hiph, surrounded by fresh øgreen 
trees and fresh ater springs. On the top of the 
mountain stands Linh Son Pagoda. At the bottom 
le ponds and lakes. The scenery 1s really 
peaceful and quiet.” The pagoda was rebuilt in 
1960 and 1s a beautiful landscape of Tay Ninh— 
Tên của một ngôi chùa cổ nổi tiếng, trên độ cao 
cách chân núi chừng 600 mét, trên núi Bà Đen, 
chùa cách thị xã Tây Ninh chừng 7 dậm. Đây là 
ngôi chùa do Tổ Thiện Hiếu, dòng Lâm tế thứ 38, 
đã dựng lên vào thế kỷ thứ 18. Theo sách Gia 
Định Thành Thông Chí, “Núi Bà Đen cao rộng, có 
cây cối xanh tươi, có suối nước ngọt, trên có chùa 
Linh Sơn, dưới có ao hồ, cảnh trí thật là u nhã.” 
Chùa được trùng tu năm 1960. 

Linh Thuu Sac Tu Temple: Linh Thứu Sắc Tứ 
Tự—Name of a pagoda located near Xoài Một 
market in Châu Thành district, Mỹ Tho province, 
South Vietnam. Lĩnh Thứu Pagoda was described 
in Đại Nam Nhất Thống Chí as follows: “The 
temple located in the area of Thạnh Phú village, 
Kiến Hưng district, the pagoda is very old; 
however, It has many beautiful sceneries. In the 
tenth Gia Long year (1811), it was renamed Long 
Tuyển. In the first Thiệu trị year (1§41), it was 
renamed Linh Thứu. In the middle of the middle 


2612 


of the eiphteenth century, Most Veneable Nguyệt 
Hiện, Head of the pagoda, had it rebuilt solemnly. 
Since then, it has ben reconstructed many times, 
especially in the periods of heading of Most 
Venerable Chánh Hậu from 1880 to 1897, and 
Most Venerable Bikkhuni Như Nghĩa, Thông Huệ 
and Như Chơn from 1945 up to now. In the Main 
Hall, there 1s a statue of Amitabha Buddha, made 
of marble, I meter 6 high. The lotus pedestal 1s 
0.6 meter hiph—Tên của một ngôi chùa tọa lạc 
gần chợ Xoài Một trong huyện Châu Thành tỉnh 
Long An, Nam Việt Nam. Trong Đại Nam Nhất 
Thống Chí chùa Linh Thứu được diễn tả như sau: 
“Chùa nằm trong địa phận xã Thạnh Phú, huyện 
Kiến Hưng, chùa nầy là một ngôi già lam tối cổ 
mà lại còn có nhiều danh lam thắng cảnh. Năm 
Gia Long thứ 10 tức năm 1811, chùa được đổi tên 
là Long Tuyển Tự. Năm Thiệu Trị nguyên niên, 
chùa lại được đổi lại là Linh Thứu Tự.” Đến 
khoảng giữa thế kỷ thứ 18, Hòa Thượng Nguyệt 
Hiện trụ trì đã xây lại ngôi chùa tôn nghiêm, chùa 
được trùng tu nhiều lần, đáng kể nhất là vào thời 
Hòa Thượng Chánh Hậu trụ trì từ năm 1880 đến 
năm 1897, và các thời Sư Bà Thích Nữ Như 
Nghĩa, Thông Huệ, và Chơn Như trụ trì từ năm 
1945 đến nay. 

Link of pollution: Nhiễm Duyên—Nidana of 
pollution, the 
karmailc miserles of reincarnaton. From the 
“water” of the bhutatathata, affected by the 
“waves” of this nidana-pollution, arise the waves 
Of reincarnation—Nhiễm duyên là duyên sanh ra 
khổ quả do hoặc nghiệp. Như từ mặt nước chân 
như phẳng lặng, do nhiễm duyên “gió” 
gây ra những cuộn sóng luân hôi sanh tử không 
ngừng nghỉ. 

Link together: Gắn liền nhau— Tương quan 
tương liên với nhau. 

Links with the Buddha resulting from 
calling upon him: Có cơ duyên với Phật khi 
niệm hồng danh của Ngài -There are three 
nidanas or links with the Buddha resulting from 
calling upon him—Có ba mối duyên nối kết khi 
chúng ta cầu niệm Phật—See Three nidanas or 
links with the Buddha resulting from calling upon 
him. 


which connects ¡illusion with 


?* 1A ` 
nổi lên mà 


Lion aroused to anger: Sư Tử Phấn Tấn—The 
lion aroused to anger, 1.e. the Buddha”s power of 
arousing awe—Khí thế của con sư tử dũng mãnh 
được dùng để ví với sự uy mãnh của chư Phật. 
Lion Buddha: Phật Sư Tử. 

Lion-jawed: Gò má nổi cao như hai mép của sư 
tử—See Thirty-two auspicious marks. 

Lion king: The Buddha—Sư tử vương (Đức 
Phật). 

Lion among men: Nhân hùng sư tử (Buddha— 
Phật) —Phật là bậc thầy hay hướng đạo sư của 
loài người —The Lion of men, Buddha as leader 
and commander. 

Lion-arouse: Sư Tử Phấn Tấn-The lion 
aroused to anger, 1e. the Buddha's power of 
arousing awe—Khí thế của con sư tử dũng mãnh 
được dùng để ví với sự uy mãnh của chư Phật. 
Lion-light: Sư tử quang—See Simharasmi. 
Lion?s milk: Sư Tử Nhủ—Lions milk, like 
bodhi-enlightenment, which 1s able to annrhilate 
countless ages of the karma of affliction, Just as 
one drop of lion”s milk can disinteprate an ocean 
of ordinary milk—Sữa sư tử, giống như sự giác 
ngộ bồ để, có khả năng triệt tiêu nghiệp của vạn 
ức kiếp, chỉ cần một giọt sữa sư tử có thể làm mất 
hết mùi vị của tất cả các loại sữa khác. 

Lion of nirvana: Sakyamuni—Tịch Nghiệp Sư 
Tử—Sư tử nơi Niết Bàn, ám chỉ Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI. 

Lion?s roar: Sư tử hống—According to the 
Flower Adornment Sutra, Chapter 36, there are 
ten kinds of lion”s roar of Enlightening Beings. 
Enliphtening Beings who abide by these can attain 
the supremely great lion”s roar of Buddhas—Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười sư tử hống 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bổ Tát an trụ trong 
mười pháp nầy thời được đại sư tử hống của Như 
Lai—See Ten kinds of lion”s roar of Enlightening 
Beings. 

Lion-Roars-Sovereign-Power-King Buddha: 
Sư Tử Hống Tự Tại Lực Vương Phật. 

Lion?s Roar Thus Come One: Sư Tử Hống 
Như Lai—-Accordng to the Earth Store 
Bodhisatva Sutra, Chapter 9, in the past, 
1ndescribable asamkheyas of aeons ago, a Buddha 
named Lion's Roar Thus Come One appeared In 


2643 


the world. If a man or woman hears this Buddha”s 
name and ¡in a single thought takes refuge, that 
person will encounter numberless (Iinnumerable) 
Buddhas, who will rub the crown of his or her 
head and bestow a prediction of enlightenment 
upon the individua—Theo Kinh Địa Tạng Bồ 
Tát, phẩm thứ chín, Bất khả thuyết bất khả thuyết 
vô số kiếp về thuở quá khứ, có đức Phật ra đời 
hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Như có người nam 
người nữ nào nghe đến danh hiệu của đức Phật 
đây, mà phát tâm quy-y chừng trong một niệm, 
người nầy sẽ đặng gặp vô lượng các đức Phật xoa 
đảnh thọ ký cho. 

Lion seats: Sư Tử Tòa—See Simhasana. 
Lion-shaped body: Thân thể oai nghiêm như sư 
tử—Upper torso like that of a royal lion—See 
Thirty-two auspicious marks. 

Lion Sprint Complete Buddha: Sư Tử Phấn 
Tấn Phật. 

Lion Sprint Complete in Ten Thousand 
Pracfices Thus Come One: Như Lai Sư Tử 
Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh. 

Lion?s Throne: Tòa Thiên Quang Sư Tử—Sư Tử 
Tòa. 

Lion?s voice Buddha: Simhaghosa-buddha 
(skÐ)—Sư Tử Âm Phật—A Buddha ¡n the south- 
©€asqt Of our universe, the thrd son of 
Mahabhidjnadjnanabhibhu—VỊ Phật trụ tại vùng 
Đông Nam của vũ trụ của chúng ta, người con thứ 
ba của Phật Đại Thông Trí Thắng. 

Lips and tongue: Thần thiệt. 

Liquid perfume: Liquid scent—Hương thủy 
(nước thơm). 

Listen attentively: Lắng nghe. 

Listen not to what is contrary to the 
Buddha?s teachings: Đừng nghe những gì trái 
lại với lời Phật dạy (Phi lễ vật thanh). 

Listen to the Dharma: Nghe Pháp——TIf we listen 
to the Dharma teaching but don”t practice 1t, we 
are like a spoon In a pot of soup. Every day, the 
Spoon 1s In the pot but it never knows the faste of 
the soup—Nếu chúng ta chỉ nghe Pháp mà không 
thực hành Pháp, chúng ta cũng như cái muỗng 
trong nồi canh. Hằng ngày, cái muỗng ở trong nồi 
canh, nhưng nó không bao giờ biết được vị của 


canh. Vì thế cho nên chúng ta phải quán sát và 
hành thiển mỗi ngày. 

Listen to one Mara-temptation opens the 
way for a myriad Mara-arrows: Nhứt Ma 
Vạn Tiển—Nghe một lời xúi dục của ma vương, 
ví như vạn mũi tên độc vừa bắn ra. 

Listen repectfully: Lắng nghe với lòng tôn kính 
(Tẩy nhĩ cung thính). 

Listen secretly: nghe lén. 

Listen or sing songs or perform music: Nghe 
nhạc hay ca hát, hay chơi âm nhạc—A Bhiksu or 
Bhiksuni who listens or sings songs, or performs 
music, either sad, sentimental, romantic, Or 
exciine, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào nghe 
hay ca hát, hay chơi các loại âm nhạc, dù nhạc 
buôn, nhạc tình, lãng mạn hay kích động đều 
phạm giới Ba Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 
Listening to the explanafions of the virtues 
of Enlightening Beings: Tịnh tu ngữ nghiệp, 
nghe nói công đức của Bồ Tát —Joyfully listening 
to the explanations of the virtues of Enliphtening 
Beings, one of the ten ways of purIfying speech of 
Great Enlightenng Beings—See Ten ways of 
purifying speech of Great Enlightening Beings (J). 
Listening to the true teaching without 
worrying about one?s body or life: Tịnh tu 
ngữ nghiệp, ở chỗ chư Phật lắng nghe chánh pháp 
chẳng tiếc thân mạng: Listening to the true 
teaching without worrying about one”s body or 
lie, one of the ten ways of purifying speech of 
Great Enlightenng Beings—See Ten ways of 
purifying speech of Great Enlightening Beings (J). 
Listening to the voice of Buddhas joyfully: 
Tịnh tu ngữ nghiệp, thích lắng nghe âm thanh của 
Đức Như Lai —]oyfully listening to the voice of 
Buddhas, one of the ten ways of purifying speech 
of Great Enlightening Beings—See Ten ways of 
purifying speech of Great Enlightening Beings (J). 
Litany of Liang-Wu-Tỉ for hỉs wife: Lương 
Hoàng Sám —The litany of Liang-Wu-Ti for his 
wife, who became a large snake, or drago, after 
her death, and troubled the emperor's dreams. 
After the litany was performed, she became a 
devi, thanked the emperor and departed—Lương 
Vũ Đế khi còn làm thứ sử Ung Châu, phu nhân 
của ngài là Hy Thị tánh tình hung ác, sau khi mất 


2644 


hóa thành một con mãng xà luôn về báo mộng 
cho vua biết. Nhà vua liền cho lập đàng tràng 
siêu độ, mời chư Tăng làm lễ sám hối. Nhờ đó 
mà Hy Thị được sanh về cõi trời, từ trên không 
trung cảm tạ nhà vua rồi bay đi. 

Literalism: Chủ nghĩa trực giả—Sự giải thích 
theo nghĩa đen hay nghĩa của từng chữ một. 
Literary collection: Tuyển tập văn học. 
Literary name of a monk: Đạo hiệu. 

Literary is not the Way, it is only used fo 
carry the Way: Văn tự không phải là Đạo, nó 
chỉ được dùng để chuyên chở Đạo mà thôi (Văn 
đĩ tải Đạo). 

Literary work: Áng văn chương. 

Literature of Buddhism: Pháp Văn (văn 
chương Phật giáo). 

Little bell: Khánh—A litle bell for Buddhist 
ceremonies—Chuông hay khánh dùng trong nghi 
thức lễ lạc Phật Giáo. 

Little learning: Thiểu văn—See Seven wrong 
practices. 

Liu-Tsu-Ta-Shih-Fa-Pao-T?an Chỉng: Lục 
Tổ Đàn Kinh—A Chinese term for “Platform 
Sutra of the Sixth Patriarch.” This 1s one of the 
most Iinfluential works of the Chan tradition. It 
composes of chapters of discourses delivered by 
the sixth patriarch of Ch'an, Hui-Neng (638-713), 
at the Ta-Fan Temple. It is divided into two partS: 
the first describes his life, and the second contains 
his teachings on Ch”an practice and doctrine—Từ 
Hoa ngữ dùng để chỉ “Lục Tổ Đàn Kinh.” Đây là 
một trong những tác phẩm có ảnh hưởng lớn nhất 
trong Thiền tông. Bộ kinh gồm nhiều chương chứa 
đựng những bài thuyết giảng của Lục Tổ Huệ 
Năng tại chùa Đại Phương. Kinh được chia làm 2 
phần: phần đầu nói về cuộc đời của lục Tổ, và 
phần thứ nhì chứa đựng những giáo thuyết và thực 
hành Thiền định. 

Live according to the Buddhist laws and 
you will be at peace at death: Sống thuận theo 
lời Phật dạy thì chắc chắn lúc chết được bình an 
(Sinh thuận tử an). 

Live in a careless and disorderly manner: 
Sống cẩu thả bê bố—A Bhiksu or Bhiksuni who 
lives In a careless and disorderly manner causing 
the laypeople”s faith in the Three Jewels to 


deminish, after having warned three times without 
listening deeply and changing his or her way, 
commifs a Sangha Restoration—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào sống cẩu thả bê bối làm tổn hoại 
tín tâm của người cư sĩ đối với Tam Bảo được các 
vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác khuyên ngăn tới 
ba lần mà cũng không nghe, là phạm tội Tăng 
Tàn. 

Live all one?s life: Sống suốt đời. 

Live all one?s life on fruits and roots: Sống 
cả đời bằng quả và củ. 

Live as a c0w: Ngưu Giới—According to the 
Sastra on the PraJna Suữra, to live as a cow, eating 
ørass with bent head, as certain Indian heretIcs are 
said to have done, In the belief that a cow”s next 
reincarnation would be ¡in the heaven—Theo Đại 
Trí Độ Luận thì Giới Trâu là sống như loài trâu, 
cúi đầu gặm cỏ, như sự tin tưởng của một số giáo 
phái ngoại đạo, rằng kiếp sau trâu sẽ đầu thai làm 
trỜI. 

Live Dharma: Sống pháp —To practice Dharma 
means to live Dharma with all aspects of our 
being and know 1t truly through experience. 

Live from day to day: Sống lây lất qua ngày. 
Live a hard life: Sống khắc khổ. 

Live a holy life: Sống đời thánh thiện 

Live (v) for one”s senses or oneself: Sống cho 
giác quan hay cho chính mình. 

Live and die in happiness: Sống và chết trong 
an lạc—Death must surely come to everyone 
sooner or later. But If one learns to Truth, one can 
live and đie in peace and happiness—Cái chết sẽ 
đến không chóng thì chầy. Những ai hiểu đạo sẽ 
sống chết trong an lạc và hạnh phúc. 

Live from day to day: Sống lây lất. 

Live in a great jewel-adorned mansion and 
perform Buddha-work: Trụ nơi lầu các trang 
nghiêm mà làm Phật sự—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (2). 

Live in harmony with others: Sống hài hòa 
với tha nhân. 

Live in harmony with universal law: Sống 
hài hòa với định luật thiên nhiên. 

Livehood: Jiva (skt)—Life—Sinh mệnh. 

Live in kindness: Sống với lòng từ. 


2645 


Live long: Sống thọ. 

Live in narrow circumstances: Kham khổ— 
Austere. 

Live observing the body ỉn the body: Live 
contemplating (considering/reflecting on/looking 
upon) the body—Sống quán thân trên thân—See 
Contemplation of body. 

Live in peace and harmony: Sống trong hòa 
bình và hòa hợp. 

Live in peace and be con(ent with one”s 
0ccupafion: An cư lạc nghiệp. 

Live peacefully: To pacify mind and body—An 
trụ thân tâm. 

Live a religious life: Sống cuộc sống theo 
những qui tắc của tôn giáo (tu tập). 

Live in retirement: Aranyaka (skÙ— 
Hermitage——To conceal oneˆs name or fo live In a 
hermitage—A lan nhã—Nhàn cư—Mai danh (ẩn 
cư). 

Live by the right path but always appear to 
enter false paths: An trụ trong chánh đạo chẳng 
bỏ tà đạo -They live by the right path, right 
knowledge, and ripht Insipht, yet they can appear 
to enter false paths, without taking them to be true 
Or pure, fo cause the senfient beings involved 1n 
them to abandon false principles—An trụ trong 
chánh đạo, chánh trí và chánh kiến, mà hay thị 
hiện vào tất cả tà đạo, chẳng lấy làm thiệt, chẳng 
chấp làm tịnh, làm cho chúng sanh đó xa rời tà 
pháp—See Ten kinds of way of adornment of 
Great Enlightening Beings. 

Live rightly: Sống một cách chân chính. 

Live in seclusion in a room: Gynaeceum— 
Room of forbidden access—Cấm phòng. 

Live together: Chung sống—Cùng ở—See 
Three togethers. 

Live with control over the sense-organs: 
Sống chế ngự các căn. 

Live with one”s identity hidden: Ấn tánh mai 
danh——To bury oneˆ”s name. 

Live without control over the sense-organs: 
Sống không chế ngự các căn. 

Liveliness: Jiviindrya  (skÙ —Animation— 
Breath of life——LIveliness——Vitality——Sinh khí. 





Lively: Jiva or Jivaka (skÙ—Alive—Living 

Sống động. 

Living: Sống—Standard of living: Mức sống. 

Living in all ages: Trụ tất cả kiếp là viên lâm 

của Bồ Tát —Living in all ages is a grove of 

Enliphtening Beings because they embrace all 

great deeds. This 1s one of the ten kinds of ørove 

of Great Enliphening Beinsgs. Enlightening 

Beings who abide by these can achieve the 

Buddhas” unexcelled peaceful, happy action, free 

from sorrow and afflicaion—Vì nhiếp những 

hạnh lớn. Đây là một trong mười loại viên lâm 
của chư đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp 
nầy thời được đại hạnh an lạc la ưu não vô 
thượng của Như Lai—See Ten kinds of grove of 

Great Enlightening Beings. 

Living in the aïir: Antarikravavasina (sk)—Hư 

không cư. 

Living as animals: Ngưu Cẩu Ngoại Đạo—One 

Of the six austeriles which are referred to as 

outsiders°—Loại trì ngưu giới cẩu giới, sống như 

thú vật, một trong sáu lối tu khổ hạnh của ngoại 
giáo, một trong sáu lối tu khổ hạnh của ngoại 
giáo—See SIx austerities. 

Living beings: Satta-sacetano 

sacetana (skÙ——Chúng sanh. 

(D_ An overview of “Living beings”—Tổng quan 
về “Chúng sanh: The term “Living beings” 
refer to all creatures that possess life-force. 
Each Iindividual living being comes 1nto being 
as the result of a variety of different causes 
and conditions. The smallest living beings as 
ants, mosquifoes, or even the most tiniest 
parasites are living beings—Từ “Chúng sanh” 
nói đến tất cả những vật có đời sống. Mỗi 
sinh vật đến với cõi đời này là kết quả của 
nhiều nguyên nhân và điều kiện khác nhau. 
Những sinh vật nhỏ nhất như con kiến hay 
con muỗi, hay ngay cả những ký sinh trùng 
thật nhỏ, đều là những chúng sanh. 


(p)—Sattva- 


(ID The meanings of Sentient beings—Nghĩa của 
Chúng Sanh: 

I) AlI the living: Sattva (skÐ——Mọi người cùng 
sinh ra. 


2) Combinations of elements without permanent 
reality: Các pháp giả hợp mà sinh hay là sự 


2646 


phối hợp của các đại chứ không có thực thể 
trường tôn. 

3) Many lives, or many transmigrations: Sự sống 
chết trải qua nhiều lần. 

4 Sentient beings which possess magical and 
spiritual DOWTS: Animate——Conscious 
beings—LIving beings—Senftient beings—All 
the living, whiích ¡includes the vegetable 
kingdom; however, the term “sattva” limits 
the meaning to those endowed with reason, 
consciousness, and feeling. Those who are 
sentilent, sensible, animate, and rational— 
Chúng sanh nói chung, kể cả vương quốc thảo 
mộc (những chúng sanh vô tình); tuy nhiên, từ 
“sattva” giới hạn nghĩa trong những chúng 
sanh có lý lẽ, tâm thức, cảm thọ. Những 
chúng sanh có tri giác, nhạy cảm, sức sống, 


và lý trí. 
5) Creatures: Chúng sanh—Hàm linh—Living 
Creafures—ConscIous beIngs—Sentlent 


beings—All beings possessing life, especially 
sentient life. 

6) The one possessing life; life, one of the 
Sixteen wrong views believing that life 1s 
real: Mệnh Giả—Một trong 16 tà kiến cho 
rằng thọ mệnh của cái ta là có thực. 

(II) Categories of living beings——Phân loại Chúng 
Sanh: Living beings In the three realms and 
six paths—Chúng sanh trong ba nẻo sáu 
đường. 

(A) Three realms—Ba Nẻo: See Three realms. 

1) The realm of desire: Dục Giới. 

2) The realm of form: Sắc Giới. 

3) The realm of formlessness: Vô Sắc Giới. 

(B) Six paths—Sáu Đường: See S1x gatIs. 

1) Heaven: Thiên. 

2) Human: Nhân. 

3) Asura: A-Tu-La. 

4) Animals: Súc Sanh. 

5) Hungry ghosts: Ngạ Quỷ. 

6) Hells: Địa Ngục. 

(C) See Four kinds of sentient beings. 

(D) See Twelve kinds of living beings. 

Living beings in the sỉx paths: Chúng sanh 

trong lục đạo. 

Living beings turbidity: Chúng Sanh Trược— 

Turbidity of sentient beings—See Five kinds of 

turbidity. 


Living Buddha: An ¡incarnation Buddha—Sinh 
Phật (Hoạt Phật —A living Buddha, 
reincarnation Buddha, e.g. Hutuktu, Dalai Lama—— 
Vị Phật sống, danh hiệu của Hộ Độ Khắc Đồ, hay 
đức Đạt Lai Lạt Ma, có khả năng tiếp tục tái 
sanh, giữ những chức vụ sẵn giữ để hoằng pháp 
độ sanh (các vùng Mông, Tạng và Thanh Hải đều 
có). 


1©. 4 


Living”s and the Buddha?s 
indestrucfibiliies  neither increase nor 
decrease: Sinh Phật Bất Tăng Bất Giảm—Tánh 
không hoại diệt, bất tăng bất giảm, và tuyệt đối 
của chúng sanh và Phật ——The ¡indestructibility of 
the living and the Buddha; they neither Increase 
nor decrease. They are being the absolute. 

Living and the Buddha are one: Sinh Phật 
Nhứt Như—Sinh Phật Nhứt Thể—Sinh Phật Bất 
Nhị —Phàm Thánh Nhứt Như—All are the one 
undivided whole, or absolute; they are all of the 
same substance; all are Buddha, and of the same 
dharmakaya, or spiritual nature; all are of the 
same infinity—Chúng sanh và Phật đều như một, 
là nhất thể, là bất nhị, là không sai khác. 

Living and the Buddha are but temporary 
names: Sinh Phật Gii Danh—Which 
borrowed or derived for temporal indication— 
Những từ ngữ chúng sanh và Phật chỉ là những 
giả danh tạm thời. 

Living concord: Thân Hoà Đồng Trụ—Living 
concord, one of the six poInfs of reverent harmony 
Or unity in a monastery or convent or sixfold rules 
of conduct for monks and nuns In a monasftery 
which the Buddha taught in the Mahaparinibbana 
Sutta and Sangiti Sutta—Một trong sáu điểm sống 
chung hòa hợp trong tự viện mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Đại Bát Niết Bàn và Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh—See Six poinfs of reverent 
harmony or unity in a monasfery. 

Living creatures: Chúng Sanh—See Living 
beings. 
Living 





are 


in darknes and bounding for 
darkness: Loại sống trong bóng tối và hướng đến 
bóng tối—See Four types of persons (C). 
Living in darkness and bounding for the 
light: Loại sống trong bóng tối, nhưng hướng đến 
ánh sáng—See Four types of persons (C). 


2617 


Living on earth: Bhuma (sk)—Địa cư. 
Living intelligent beỉng: A living soul—Sanh 
Linh—The mind or ¡intelligence of the living— 
Tâm thức (tâm và trí thông minh) của một chúng 
sanh còn gọi là linh hồn. 
Living in isolation: Sống ẩn dật—Seclude 
oneself from socIety. 
Living in the lipht and bounding for the 
darkness: Loại người sống trong ánh sáng, nhưng 
hướng đến bóng tối—See Four types of persons 
(C). 
Living in the lipght and bounding for the 
light: Loại sống trong ánh sáng và hướng đến ánh 
sáng—See Four types of persons (C). 
Living in a palace of all kinds of 
adornments, giving it up and leaving home, 
wishing to save senfient beings: Thị hiện ở 
những cung điện trang nghiêm—All Buddhas 
show analytix examination and disenchantment 
while living in a palace of all kinds of adornments, 
thereupon øiving 1t up and leaving home, wishing 
to let sentient beings realize that things of the 
world all illusions, Impermanent, 
perishable, and become deeply disillusioned, 
avoid creating atfachmenfs, forever cut off the 
affliction of worldly craving, cultivate purifying 
practices, and benefit living beings—Chư Phật thị 
hiện ở những cung điện trang nghiêm, quán sát 
nhàm lìa bổ mà xuất gia, muốn cho chúng sanh 
biết rõ thế pháp đều là vọng tưởng vô thường hư 
hoại, rất nhàm ha chẳng nhiễm trước, dứt hẳn 
phiển não tham ái, tu hạnh thanh tịnh lợi ích 
chúng sanh—See Ten kinds of Buddha-work ïn all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (4). 
Living soul: Intelligence of the livinge—Mind of 
the living—Sinh lĩnh. 
Living stream of wisdom: Which ¡s able to 
cleanse all impurity—Tuệ lưu. 
Living and things: Men and things—Sanh 
Pháp—Người và vật hay hữu tình và phi tình— 
The living and things—Men and things—The self 
and things: 
l1) The livine—Hữu Tình: The sentient or those 
with emotions and wisdom—Chúng hữu tình 
là những chúng sanh có tình cảm và lý trí. 


are and 


2) Things—Phi Tình: Insentient thíngs or those 
without emotions nor wisdom——Những chúng 
sanh không có tình cảm và lý trí. 

Living on wild fruits and nuts: Mộc thực. 

Load of night-soil: Thỉ Đảm Tử—The human 

body that has to be carrled about—Gánh phân, ý 

nói thân nguời trong chứa đầy phân mà con người 

phảẩi luôn gánh nó đi khắp nơi. 

Lobha (p): Tham lam——Greed——Covetousness— 

Tâm nắm giữ vật ưa thích. 

Lobho (p): Greed—Tham—See Fifty-two mental 

states. 

Lobho akusala mulam (p): Unwholesome root 

of greed—Tham bất thiện căn—See Three 

dharmas (TI). 


Local Buddhist Sangha: Giáo Hội Phật Giáo 
Địa Phương. 

Local Deites Hall: Lands Hal_— Thổ Địa 
Đường. 


Local guardian deity of the soil: God of the 

soil—Thổ Địa Thần. 

Local temple: Chùa địa phương. 

Localism (n): Theo chủ nghĩa địa phương— 

Người đặt quyển lợi của mình lên trên quyên lợi 

của giáo hội và đất nước. 

Localization (n): Địa phương hóa—Cục bộ hóa. 

Locana (skÐ: Lư Xá Na. 

I) Illuminating: Chiếu sáng. 

2) One ofthe forms of the Trikaya, similar to the 
sambhogakaya: Báo thân, một trong tam thân 
Phật. 

3) The adorned person of Vairocana: Xá Na Tôn 
Đặc —Thân tôn nghiêm đặc biệt của Đức Tỳ 
Lô Giá Na (vị giáo chủ của Kinh Hoa 
nghiêm)—Vairocana Buddha. 

Location of a pagoda: Vị trí của chùa. 

Lockjaw: Chứng Cứng Hàm hay chứng khít 

hàm—One of the five epidemics In Vaisali during 

the Buddha”s lifetme—Một trong năm loại bệnh 
ngặt nghèo trong thành Vaisali vào thời của Đức 

Phật —See Five epidemics. 

Lodge (v) pilgrims: Provide the pilgrims with 

room and board (food)—Cung cấp phòng trọ và 

thức ăn cho khách hành hương. 

Lofty (a): High—Eminent—Cao tuyệt. 

Loffty aim: Mục tiêu cao tuyệt. 


2648 


Lofty objecftive: Mục tiêu cao tuyệt. 

Logically reasoning of a cause: Nhân Minh— 

See Hetuvidya. 

Loha (skt: Lộ Hạ —Copper, gold, or iron, etc.— 

Kim loại, kể chung đồng vàng hay sắt. 

Lohagambhira (p): Địa ngục đồng sôi. 

Lohita (skt): Lộ Già Đa—Màu đỏ hay màu 

đồng—Red, copper-coloured. 

Loiter to engage in idle conversafions: La cà 

tán gẫu—A Bhiksu or Bhiksuni should not loiter 

1n a laypersonˆs house or In the town to engage In 
1dle conversation or to eat snacks—Tỳ Kheo hay 

Tỳ Kheo Ni không nên la cà ở nhà cư sĩ hay nơi 

phố chợ để tán gẫu và ăn quà vặt. 

Loka (skÐ: Lộ Ca. 

l) Open space——Universe—World—Cõi— 
Giới —Thế gian—-The world, a region or 
realm, a division of the universe—Thế giới— 
Còn gọi là Lộ Già. 

2) Free or open space: The earth or world of 
human beings—Không gian. 

3) District: Province—Country—Quốc độ. 

4) The ¡nhabiants of the world—Worldly 
affars—Ordinary  life——=Mankind—Folk— 
People—Phàm cư độ. 

Lokadhatu (skt): This world—Thế giới nầy— 

See Ten inexhaustible vows. 

Lokadhipateyyam (p): The predominant 

influence on the world—Thế tăng thượng—See 

Three dharmas (XLIX). 

Lokageya (skt): Lộ Già Kỳ Dạ -—lInterpreted as 

repetition In verse, but also as signing also as 

siening after common fashion—Dịch là “trùng 
tụng,” hay tụng, là một trong 12 bộ kinh trong 
kinh điển Phật giáo. 

Lokajyestha (skQ: Lokanatha (skÙ—WOorld's 

Honored One—Worlds most venerable— Thế 

Tôn (an epithet of a Buddha). 

Lokamitra, Dharmachari: Name of a British 

Buddhist and member of the Friends of Western 

Buddhist Order (FWBO) who was one of the 

founding members of the Trailokya Bauddha 

Mahasangha Sahayaka Gana (TBSMG), 

Organization based in India that works among the 

Untouchables followed  R.B. 

Ambedkar in converting to Buddhism—Tên của 





an 


former who 


một Phật tử người Anh và hội viên của Hội Phật 
Tử Tây Phương, vị đã sáng lập ra tổ chức 
Trailokya Buddha Mahasangha Sahayaka Gana, 
một tổ chức có trụ sở tại Ấn Độ theo chân của 
R.B. Ambedkar chuyên lo việc cải đạo cho những 
người cùng khổ trước kia thuộc giai cấp thấp nhất 
trong Ấn giáo. 

Lokanatha (skÐ: Lokajyestha (skt)—Lộ Ca Na 
Tha—Most excellent of the world, lord of the 
world, epithet of Brahma and of a Buddha—Dịch 
là Thế Tôn, danh hiệu của Phạm Thiên và của 
Đức Phật. 

Lokantarika (skt): Biên Ngục—Biên Địa Địa 
Ngục—The side hells. 

Lokapalas (skÐ: Raskapalas (sk)—Hộ quốc— 
Hộ Pháp Thần—-The protectors of the four 
directions, protectors of the world and the 
Buddhist teaching. They are considered as 
guardians at the gates of Buddhist monasteries. 
Four Lokapalas, usually seen at the entrance to 
Buddhist temples or monasteries. According to 
Buddhist legends, these are four Heaven kings or 
Lokapalas of the Heaven of the Four Kings, each 
protecting one of the four quarters of space, the 
guardians of the world and of the Buddhist faith. 
This first-level heaven 1s halfway up Sumeru 
Moountain and ¡in each of i1ts directions, North, 
South, East, West—Thần canh giữ tứ phương để 
che chở giới luật nhà Phật. Lokapala cũng còn 
được xem như những vị long thần hộ pháp bảo vệ 
lối vào các chùa. Bốn vị thần hộ pháp thường 
thấy nơi cửa vào các chùa hay tự viện. Theo 
truyền thuyết Phật giaó, đây là bốn vị Thiên 
vương ở cõi Trời Tứ Thiên Vương, mỗi vị canh 
giữ một phương, ý nói Thần Hộ Pháp. Cõi Trời 
thứ nhứt nầy nằm giữa chừng núi Tu Di. Mỗi vị 
mỗi hướng, Bắc, Nam, Đông, Tây (Kinh Duy Ma 
Cật, phẩm Phương Tiện: “Hộ thế tứ thiên vương 
là những vị bảo vệ chúng sanh thoát khỏi sự tàn 
hại của các loài quỷ thân ác độc.”)—See Four 
Heavenly (Guardian) Kings. 

Lokasema (second century): Name of a Scythian 
monk who traveled to China 1n the second cenfury 
and became an Important translator of Buddhist 
texts. He worked with An-Shih-Kao In Lo-Yang 
for twenty years. One of his most Important works 
was a partial translation of the “Eight Thousand 
Lne Perfection of Wisdom Sutra” (Astasahasrika- 


2649 





Prajna-Paramita-Sutra)—Tên của một vị sư người 

Scythian, người đã du hành sang Trung Quốc vào 

thế kỷ thứ 2 và trở thành một dịch giả quan trọng 

trong việc phiên dịch kinh điển Phật giáo. Ngài 
làm việc với sư An Thế Cao tại Lạc Dương. Một 
trong những tác phẩm quan trọng của ông là một 
phần dịch thuật bộ “Tám ngàn câu kệ Bát Nhã Ba 

La Mật Đa.” 

Lokaksbhin (skt): Sấm Chi Lâu ca. 

Lokavartani-dharmavarfani-jnanavartani- 

dhafu (skt): The world where this worldly life, 

the Dharma and the Buddha-knowledge are 
evolved—Thế Gian Chuyển Pháp Luân Trí 

Chuyển Giới (thế giới mà ở đó cuộc đời trần tục 

nầy Pháp và Phật trí phát sanh)—See Ten 

Inexhaustible Vows. 

Lokavid (skÐ: Lokavit (sk)—Lộ Ca Bị Thế 

Gian Giả —Knower of the world—He who 

knows, or interprets the world, one of the ten 

epithets (characteristics) of a Buddha—Côòn gọi là 

Lộ Già Bị, dịch là “Tri Thế Gian,” hay “Thế Gian 

Giải,” một trong mười danh hiệu của Đức Phật— 

See Ten epithets of a Buddha. 

Lokavidu (skt): Người hiểu rõ thế gian—The 

knower of the world. 

Lokayatika (sk): Lộ Ca Da Để Ca—A 

materlalist, follower of the Carvaka system, 

atheist, unbeliver; Interpreted as worldly, 
epiIcurean, the soul perishes with the body, and 
the pleasures of the senses are the highest good—— 

Còn gọi là Lô Kha Da Chi, Lộ Già Da, Lộ Già Da 

Đà, dịch là “Thuận Thế. Lăng Già Kinh, tứ quyển 

và thất quyển gọi là “Ác Luận” và “Thế Luận” 

hay là ngoại đạo, những kẻ không tin tưởng Phật 
giáo, những kẻ thuận theo thế tục, từ suy nghĩ, 
đến nói năng hành động. 

Lokesvara (sk: Lokesvararaja (skt)—Nhiêu 

Vương Phật Thế Nhiêu Vương Phật Thế Tự 

Tại Vương Phật. 

I) Thế Nhiêu Vương—Lâu Di Cắng La Phật— 
An ancient Buddha, The lord or ruler of the 
world; successor to Ting-Kuang Buddha. 
Buddha under whom Amitabha, In a previous 
©xistence, entered ¡into the ascetic life and 
made his forty-eight vows——VỊ Phật trị vì thế 
giới hay Thế Tự Tại Vương Phật hay Phật 
Nhiêu Thế là vị cổ Phật tiếp nối Định Quang 


Phật. Vị Phật mà Phật A Di Đà trong tiên 
kiếp đã xuất gia tòng tu và thệ nguyện 48 lời 


nguyễn. 
2) In Indo-China  Lokesvara refers tO 


Avalokitesvara, whose Image or face, In 
masculine form, frequently seen at Angkor: 
Tại các xứ Ấn Độ Chi Na (Việt Nam, Miên 
và Lào), người ta xem Nhiêu Vương Phật là 
Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có mặt và thân 
hình người nam, thường thấy ở vùng Angkor. 
Lokesvara-Buddha (skt): Tự tại vương Phật. 
Lokesvararaja (sk): Thế Tự Tại Vương—Thế 
Nhiêu Vương—Buddha under whom Amitabha, in 
a prevIous existence, entered Into the ascetic life 
and made his forty-eight vows—VỊ Phật mà Phật 
A Di Đà trong tiền kiếp đã xuất gia tòng tu và thệ 
nguyện 48 lời nguyễn. 
Lokisvara-Buddha (skt): Master Sovereign 
King Buddha—Tự Tại Vương Phật. 
Lokiya (p): Thế tục. 
Lokottara (sk) Lokuttara (p): Siêu thế— 
Super-mundane——Transcendental——The 
transcendental, ie. beyond the three worlds. 
Lokottara (supramundane) means anything that 1s 
connected with the path to liberation or that 1S 
directed toward the attainment of nirvana. In the 
Mahayana Buddhism, Lokottara 
supramundane who 1s menfally and physically 
absolutely pure—Siêu thế (siêu nhiên hay vượt 
lên trên tất cả), vượt ra tam giới và hàm nghĩa bất 
cứ gì có liên quan đến sự tiến gần đến Niết bàn. 
Đây là những giai đoạn khác nhau của con đường 
lên Thánh. Trong Phật giáo Đại thừa, siêu nhiên 
hàm nghĩa thuần khiết tuyệt đối về thể chất lẫn 
tinh thần. 
Lokottaravadinah (skt): Lokottaravada (skÐ—— 
Lư Câu Đa Bà Thi Bộ— Thuyết Xuất Thế Bộ 
(Xuất Thế Bộ)—-One of the twenty Hinayana 
sects, a branch of Mahasanghikah, which held the 
view that all in the world 1s merely phenomenal 
and that reality exIsts outside It—Một trong 20 bộ 
phái Tiểu Thừa, tách ra từ Đại Chúng Bộ, bộ nầy 
cho rằng các pháp thế gian là kết quả sinh ra do 
điên đảo hoặc nghiệp, chúng là giả danh, không 
có thực thể. Chỉ có các pháp xuất thế là không do 
điên đảo mà khởi. 


meanS a 


2650 


Lokuttara (p): Siêu thế. Đây là từ để chỉ bốn 
đạo, bốn quả và Niết bàn—See Supermundane 
CONSCIOuSness. 

Lokuttara-ctta (p)›: Tâm Siêu Thế—See 
Supermundane consciousness. 

Loneliness (n): Sự lẽ lo —Sự cô đơn—Solitary. 
Lonely (a): Lẽ loi. 

Long Abstinenee: Trường trai (Sự kiêng thịt, 
kiêng rượu, và tiết dục vĩnh viễn). 

Long and broad tongue: Tướng lưỡi rộng dài— 
Buddhas never indulge in false speech or tell lies 
Longchen Nyingftig (úb): A Tibetan term for 
“Heart Sphere of the Great Expanse.” This 1s an 
1mporfant two-volume collection of “treasure fexfs 
discovered” by the 18” century Tibetan “treasure 
discoverer” Jigme Lingpa (1730-1798), which 
have been widely Influential in the Nyingmapa 
order—Từ ngữ Tây Tạng dùng để chỉ “Tâm 
Giới.” Đây là một bộ sưu tập 2 quyển về “Pháp 
Bảo tìm thấy” vào thế kỷ thứ 18 của người khám 
phá ra pháp bảo Jigme Lingpa, có ảnh hưởng rộng 
rãi trong trường phái Nyingmapa. 

Longchen Rabjampa (1308-1364): Name of 
one of the most ¡influental masters of the 
Nyingmapa of  Tibetan Buddhism, 
particularly Imporfant In the Dzogchen  (great 
perfection) tradition. Among his best works are 
the “Seven Treasuries,” the  “Fourfold 
Innermost Essence—Tên của một trong những vị 
thầy có ảnh hưởng nhất của trường phái 
Nyingmapa thuộc Phật giáo Tây Tạng, đặc biệt 
quan trọng với chi phái Đại Toàn (Dzogchen). 
Trong số những tác phẩm nổi tiếng nhất của ông 
là những bộ “Thất Bảo Tạng” và bộ “Tứ Nội 
Yếu.” 

Long Abstinenece: Trường trai (Sự kiêng thịt, 
kiêng rượu, và tiết dục vĩnh viễn). 

Long Agama Sutra: Digha-nikaya (p)—Cho- 
agon-kyo (Jap)—Kinh Trường A Hàm—See 
Agamas. 

Long life: Eternal life—Trường sinh. 

Long life without death: Trường sinh bất tử. 
(of) Long standing: Of long time——Thâm niên. 
Longer Sukhavativyuha Sutra: Longer 
Amitabha Sutra—Kinh A Di Đà Bổn Nguyện. 


order 


and 


Longchen Rabjampa (1308-1364): One of the 

most influential masters of the Nyingmapa order 

of Tibetan Buddhism, particularly Iimportant in the 

Dzogchen (great perfection) tradition. Among his 

best works are the “Seven Treasuries,” and the 

“Fourfold Innermost Essence. 

Long collectfion: See Agamas. 

Longevity: Sống thọ—Những lời Phật dạy về 

“Sống thọ” trong Kinh Pháp Cú —The Buddhaˆs 

teachings on “Longevity” in the Dharmapada 

Sutra: 

l) To live a hundred years, Immoral and 
unconfrolled, is no better than a single-day 
lfe€ of beinng moral 
(Dharmapada 110): Sống trăm tuổi mà phá 
giới và buông lung, chẳng bằng sống chỉ một 
ngày mà trì giới, tu thiển định. 

2) To live a hundred years without wisdom and 
confrol, is no better than a single-day life of 
being wise and meditatve (Dharmapada 
111): Sống trăm tuổi mà thiếu trí huệ, không 
tu thiển, chẳng bằng sống chỉ một ngày mà 
đủ trí, tu thiển định. 

3) To live a hundred years, idle and InactIve, 1s 
no better than a single-day lifeể of Iintense 
effort (Dharmapada 112): Sống trăm tuổi mà 
giải đãi không tinh tấn, chẳng bằng sống chỉ 
một ngày mà hăng hái tinh cần. 

4) To hundred  years 
comprehending how all things rise and pass 
away, 1s no betfer than a single-day life of 
seeing beginning and end of all things 
(Dharmapada 113): Sống trăm tuổi mà không 
thấy pháp vô thường sinh diệt, chẳng bằng 
sống chỉ một ngày mà được thấy pháp sinh 
diệt vô thường. 

5) To live a hundred years without seeing the 
1mmortal state, 1s no better than a single-day 
líe of one who sees the deathless state 
(nirvana) (Dharmapada 114): Sống trăm tuổi 
mà không thấy đạo tịch tịnh vô vi, chẳng 
bằng sống chỉ một ngày mà được thấy đạo 
tịch tịnh vô vi. 

6) To live a hundred years without seeing the 
Supreme Truth, 1s no better than a single-day 
le of someone who see the hiphest law 
(Dharmapada 115): Sống trăm tuổi mà không 


and — meditative 


live  a without 


2651 


thấy pháp tối thượng, chẳng bằng sống chỉ 

một ngày mà được thấy pháp tối thượng. 
Long (v) for: Khát vọng—To aspire for. 
Long Hoa Temple: Long Hòa Tự —Name of a 
famous anclent pagoda located in An Thạnh 
hamlet, An Ngãi village, Long Đất district, Bà Rịa 
Vũng Tàu, South Vietnam. According to the 
documents of the pagoda, 1t was buIilt in 1797, at 
the same time with the communal house of Long 
Thạnh village. It came througph generations: 
Patriarch Tâm Thông Huệ Liễu, Patriarch Hải Hội 
Chánh Niệm (1834-1905), Patriarch Thanh Kế 
Huệ Đăng (1873-1953). It was rebuilt by Patriarch 
Huệ Đăng In 1929, then headed by the successive 
patriarchs of the Lin-Chi Sect—Tên của một ngôi 
chùa cổ nổi tiếng, tọa lạc trong ấp An Thạnh, xã 
An Ngãi, huyện Long Đất, Vũng Tàu Bà Rịa, 
Nam Việt Nam. Theo tài liệu của chùa thì chùa 
được xây dựng vào năm 1797, cùng thời với đình 
Thần Long Thạnh. Chùa đã trải qua các đời 
truyền thừa: Tổ Tâm Thông Huệ Liễu, tổ Hải Hội 
Chánh Niệm (1834-1905), tổ Thanh Kế Huệ Đăng 
(1873-1953). Chùa được tổ Huệ Đăng trùng tu 
vào năm 1929. Sau đó các vị trụ trì thuộc phái 
Lâm Tế. 
Long Hue Temple: Chùa Long Huê—Name of 
an anclent pagoda, located in Go Vap district, 
Saigon City, South Vietnam. The pagoda was 
built In the eiphteenth century by Patriarch 
Nguyen Quan (his Dharma name ¡is Đao Thong; 
he was from Đai Hoi village, Quang Nam 
province). At first, the pagoda was only a small 
temple where the Patriarch stayed and 
worshipped the Buddha. It was offered the “Royal 
Recognized Long Huê Pagoda” Board by King 
Gia Long. Its other name are “Royal Recognized 
Hue Long Tu,” and “Ngu Tu Quan Long Tu.” 
Under King Thanh Thais reign, Long Hue 
Pagoda was rebullt spaciously. The present 
stucture results from the rebuilding in 1966. It 
stll has conserved the “Royal Recognized Long 
Hue Pagoda” Board and an 1vory sealon which are 
carved the words “ “Iwenty-fourth year of King Tu 
Duc's reign.”—Tên của một ngôi chùa cổ, tọa lạc 
trong quận Gò Vấp, thành phố Sài gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa được xây từ thế kỷ thứ 18 bởi Tổ 
Nguyên Quán (pháp hiệu Đạo Thông, người xã 
Đại Hội, tỉnh Quảng Nam). Lúc đầu chùa chỉ là 


một cái am nhỏ làm nơi ở và tu hành cho tổ. Chùa 
được vua Gia Long ban tặng bản “Sắc Tứ Long 
Huê Tự.” Chùa còn có nhiều tên hiệu khác như 
“Sắc Tứ Huệ Long Tự,” và “Ngự Tứ Quan Long 
Tự.” Dưới triều vua Thành Thái, chùa được trùng 
tu lại khang trang rộng rãi. Kiến trúc chùa hiện 
nay là mô hình trùng tu năm 1966. Hiện chùa vẫn 
còn giữ bản “Sắc Tứ Long Huê Tự” đời Gia Long 
và một dấu triện bằng ngà voi có khắc chữ “Tự 
Đức năm thứ 24”. 

Long Hung Temple in Bien Hoa: Long Hưng 
Tự—Name of a famous ancIent pagoda, located in 
Hòa Định village, Bến Cát district, South 
Vietnam. Long Hưng pagoda was founded by 
Patriarch Đạo Trung Thiện Hiếu in the eighteenth 
century. Formerly 1t was a thatched temple then 
turned into a big pagoda by the local people in 
1794. At that time people called it Patriarch 
Pagoda, and gave Patriach Thiện Hiếu a 
nickname that 1s “Patriarch Leech.” lt was said 
that Patriarch knew how to treat the leeches from 
the leech swamp In order to help the local people 
go to the leech swamp for tilling. The uncultivated 
land, therefore, was changed Into the fetile rice 
fields—Tên một ngôi chùa cổ nổi tiếng ở vùng 
Sông Bé, chùa tọa lạc trong xã Hòa Định, huyện 
Bến Cát, Nam Việt Nam. Chùa được Hòa Thượng 
Đạo Trung Thiện Hiếu dựng lên vào thế kỷ thứ 
18. Hồi xưa chùa chỉ là một cái am tranh nhỏ. 
Đến năm 1794 được nhân dân địa phương xây 
thành ngôi chùa lớn, thường gọi là Chùa Tổ. Tổ 
Thiện Hiếu còn được gọi là “Tổ Đỉa.” Theo lời 
truyền thì sư trị được đỉa trong vùng “Bưng Đỉa” 
để dân địa phương xuống bưng làm ruộng, biến 
vùng đất bỏ hoang thành ruộng lúa trù phú. 

Long Hung Temple in Long Xuyen: Long 
Hưng Tự —Name of a temple, located in Long 
Son village, Phu Tan district, An Giang province, 
about 54 miles from Long Xuyen town. Ït 1s also 
called Giong Thanh Temple. lt was first bullt by 
Most Venerable Minh Ly in 1875 and has been 
many times 
magnificient and splendid one seen nowadays. 
The temple has 1fs structure In “Song Hy” style, 
comprising three buildings: the Main Haill, the 
Auditorium or Lecture Hall, and the Patriarch 
Hall—Tên của một ngôi chùa tọa lạc trong xã 
Long Sơn, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, chùa 


rebuIlt befoe 1t became a 


2652 


cách thị xã Long Xuyên chừng 54 dậm. Chùa còn 
có tên là chùa Giồng Thành. Chùa được Hòa 
Thượng Minh Lý xây dựng vào năm 1875 và đã 
được trùng tu nhiều lần để thành ngôi chùa khang 
trang rộng lớn như hôm nay. Chùa được xây theo 
chữ “Song Hỷ” gồm 3 gian: Chánh Điện, Giảng 
Đường và Hậu Tổ. 

Long-life heaven: Cung trời trường thọ. 

Long life without growing old: Trường sanh 
bất lão— Cuộc sống kéo dài không già, không 
chết—Immortality. 

Long life spent in saving others: Hóa Tha 
Thọ—Buddha°s long or eternal life spent in 
savinng others, Implyinng Buddha's powers of 
unlimited salvaton—Thân Phật trường thọ và 
vĩnh hằng để cứu độ chúng sanh (chúng sanh có 
thể tế độ thì nhiều vô hạn, nên đức đại bi của chư 
Phật cũng mãi mãi không dứt). 

Long-lived: Sống lâu. 

Long-naïled ascetic Brahmacari: Trảo Độc— 
The long-nailed ascetic Brahmacar of the 
Vatsiputriyah; 1t 1s said that his nails were a 
treatise and his hair a discourse—Trường Trảo 
Phạm Chí (của Độc Tử Bộ); người ta nói rằng 
những móng tay của ông ta là văn bản và tóc của 
ông ta là lời thuyết (trảo chương phát luận). 

Long Nhieu Temple: Chùa Long Nhiễu—Name 
of a temple located In Thu Đuc town, Thu Đuc 
district, Sai Gon City, South Vietnam. Long Nhieu 
Pagoda was founded in the late nineteenth 
century. Ït is one of the famous ancient pagoda of 
Saigon City. It has still kept a lot of old statues. 
The present archiecture results from the 
construction 1n 1968. There are many oÏld statues, 
including the statue of Dharma Guardian, 1.7 
meters hieh—Tên một ngôi chùa tọa lạc trong thị 
trấn Thủ Đức, huyện Thủ Đức, thành phố Sài 
Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được khai sơn từ cuối 
thế kỷ thứ 19, là một trong những ngôi chùa cổ 
nổi tiếng của thành phố Sài Gòn. Kiến trúc chùa 
hiện nay là được xây vào năm 1968. Trong chùa 
có nhiều tượng cổ, trong đó có tượng Hộ Pháp cao 
1 mét 7. 

Long night of births and deaths: Đêm dài 
sanh tử. 





Long robs and optional øgarmenfs: Thính y— 
Là loại trường y không bắt buộc phải mặc —See 
Two kinds of clothing. 

Long slender fingers: Ngón tay dài, đầu ngón 
nhỏ và nhọn—See Thirty-two auspicious marks. 
Long Thanh Temple: Chùa Long Thạnh— 
NÑame of an anclent pagoda located in Binh Chanh 
district, Saigon City, South Vietnam. Ït was 
esfablished In the eighteenth century by Most 
Venerable Tri Tam. lt was completely destroyed 
by 1945. In 1959, Most Venerable Buu Y rebuilt 
1n a small scale. In the Main Hall, there 1s a statue 
of Amitabha Buddha, made of Jacktree wood, I.3 
meters high, the lotus pedestal 1s .33 meter hiph. 
There 1s also a great bell, I meter high, 0.5 meter 
in diameter, cast in the Patriarch Tu Nhuong”s 
period—Tên của một ngôi chùa cổ tọa lạc tại 
quận Bình Chánh, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Chùa được Hòa Thượng Trí Nghiêm xây 
vào thế kỷ thứ 18. Trước năm 1945, chùa bị hoàn 
toàn sụp đổ. Đến năm 1959, Hòa Thượng Bửu Ý 
xây cất lại trên một khuôn viên nhỏ hơn. Trong 
Chánh điện có tượng Phật A Di Đà bằng gỗ mít, 
cao một thước ba, tòa sen cao 33 phân. Trong 
chùa còn có đại hồng chung cao một thước, đường 
kính nửa thước, được đúc dưới thời Tổ Từ 
Nhượng. 

Long Thien Temple: Chùa Long Thiểền—Name 
of a famous ancient pagoda, located on the bank 
of Đong Nai River, in Buu Hoa quarter, Bien Hoa 
City, South Vietnam. The pagoda was bullt In 
1664. According to “Thiền Sư Việt Nam” 
composed by Ch'an Master Thích Thanh Tu, the 
pagoda was buIlt in the late 17 century by discIple 
of Most Venerable Thanh Nhac An Son (from the 
34" gseneration of the Lin-Chi Sect). Presently 
Most Venerable Thích Hue Thanh is Head of 
Long Thien Pagoda. He was the Chairman of 
Vietnamese Traditional Buddhism——Tên một ngôi 
cổ tự, tọa lạc bên bờ sông Đồng Nai, thuộc ấp 
Tân Bình, phường Bửu Hòa, thành phố Biên Hòa, 
Nam Việt Nam. Chùa được dựng lên từ năm 1664. 
Theo bộ “Thiển Sư Việt Nam” của Hòa Thượng 
Thiển Sư Thích Thanh Từ, chùa được xây dựng 
vào cuối thế kỷ thứ 17, do Hòa Thượng Thành 
Nhạc Ấn Sơn (đời thứ 34 phái Lâm Tế). Hiện tại 
vị trụ trì là Hòa Thượng Thích Huệ Thành, 


2653 


nguyên là Tăng Thống Phật Giáo Truyền Thống 
Việt Nam. 

Long way of Hinayana: Lengthwise way of 
Hinayana—Thụ siêu —Con đường dọc hay đường 
trường của Tiểu thừa—See Two ways of passing 
over Or blIss. 

Long way to work out one?s own salvation: 
Thụ xuất—Giáo pháp chủ trương dựa vào tự lực 
(Thánh đạo môn)—See Two modes of escape 
from mortality (B). 

Long-work Sutras: Kinh trường A Hàm —See 
Agamas. 

Longer Amitabha Sutra: Kinh Vô Lượng 
Thọ—See Three Pure Land Sutras. 

Longer Sukhavativyuha Sutra: Kinh A Di Đà 
Bổn Nguyện Longer Amitabha Sutra—See 
Western land of Amitabha Buddha and Amitabha 
Sutra. 

Longevity for the Buddhism: Sự trường tồn 
của Phật giáo. 

Look after a sick person: Chăm sóc người 
bệnh—A Bhiksu or Bhiksuni who sees that a 
fellow monk or nun 1s sick and does not ask about 
his or her condition and look after him or her, or 
find someone else to look after him or her, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào thấy vị Tăng hay Ni 
đồng tu bị bệnh mà không chịu chăm sóc hay tìm 
người chăm sóc cho vị ấy là phạm giới Ba Dật 
Đề. 

Look at with the eyes: Sacchikaroti (p)— 
Sakshatkria (skÙ Nhìn thấy bằng mắt—S§ee 
Realization. 

Look (v) back deeply: Nhìn sâu vào chính mình. 
Look down on one?s master: Khinh khi thầy 
tổ—Bhiksus and Bhiksunis should never look 
down on their masfter for being outdated and out 
of touch with the modern life. For sure, their 
teacher Is older than they and sometimes the 
teacher cannot be up-to-date with modern life. If 
Bhiksus and Bhiksunis despite their master, they 
commit an Expression of Regret Offence—Tỳ 
Kheo và Tỳ Kheo Ni đừng bao giờ khinh dể thầy 
mình vì thầy quê mùa. Chắc chắn thầy phải lớn 
hơn trò nên không thể nào có nếp sống văn minh 
tiến bộ được như trò. Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 


nào khi dễ thây mình là phạm giới Ba Dật Đề hay 
giới Đọa (phải phát lồ sám hối). 

Lo0k for: To search for—Tìm cầu. 

Look for faults in others: Tìm Lỗi Người —In 
daily life, always look above , look below, look to 
the east or to the west, to the north or to the south 
and so on to try to find faults in others. Buddha 
taught that we should look Into ourselves, we 
should reflect the light of awareness Inwardly to 
become enlightened—Trong cuộc sống hằng 
ngày, chúng ta thường nhìn lên, nhìn xuống, nhìn 
đông, nhìn tây, nhìn bắc, nhìn nam, cố ầm lỗi 
người. Phật dạy rằng chúng ta nên nhìn lại chúng 
ta, chúng ta nên phản quang tự kỷ để tự giác ngộ 
lấy chính mình. 

Look forward to do something: Mong đợi để 
làm điều gì. 

Look info: Vipasyana or Vidarsana (skÐ—See 
Contemplation. 

Look (v) inward: Xem xét nội tâm. 

Look inward for salvation: Nhìn vào bên trong 
của chính mình hay hồi đầu thị ngạn—Turn the 
head and there 1s the shore. 

Look (v) liphfly: Xem thường—One should 
never looks liphtly upon slight and small evils, 
considering them not to be offenses; for after 
death retribution 1s undergone in the most exact 
detaill—Chúng ta không nên xem thường những 
lỗi lầm nhỏ, vì sau khi chết quả báo sẽ đến không 
tránh khỏi. 

Look not at what is confrary to the 
Buddha°?s teachings: Đừng nhìn những gì ngược 
lại với lời Phật dạy (Phi lã vật thị). 

Look at oneself before criticizing others: Tự 
xét mình trước khi xét người (Phản cầu chư kỷ). 
Look at oneself in a mirror: Chiếu Kiến—Soi 
gương, bị cấm trong đạo Phật, ngoại trừ những lý 
do đặc biệt—To reflect—To look at oneself in a 
miror, forbidden to monks except for special 
T€aSOnS. 

Look for someone or something: Search for— 
Tầm cầu. 

Look at the stars to tell people”s fortunes: 
Nhìn sao đoán mệnh—A Bhiksu or Bhiksuni who 
looks at the stars to tell people*s fortunes 
(astrology) in order to earn money, or even not to 


2654 


eamnn money but to mislead people 1nto 
Superstitions, commits an Expression of Regret 
Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào xem 
sao để đoán vận mệnh để kiếm tiền, hay ngay cả 
không kiếm tiền cũng là hướng dẫn người sai lạc 
vào mê tín dị đoan, đều phạm vào giới Ba Dật 
Đề, phải phát lồ sám hối. 





Look up at someone: To adore someone——Kính 
ngưỡng aI. 

Look up to: Chiêm ngưỡng. To adore—To 
T€V€TCe. 

Look up at someone or something with 
respecf: Chiêm ngưỡng. 

Looking: Nhìn—-Looking ¡is one of the fine 
mamners of monks and nuns. When looking, 
monks and nuns should practice looking straight 
ahead with calm and ease, not glancing nervouslÌy 
from side to side—Nhìn là một trong những uy 
nghi của chư Tăng Ni. Khi nhìn, Tăng Ni nên nhìn 
thẳng một cách an lạc chứ không nên liếc qua liếc 
lại một cách căng thẳng—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds im all times of the 
Buddhas (B) (7). 

Looking into the absence of the ego while 
confnuing to teach all living beings 
indefatigably: Quán Vô Ngã mà dạy dỗ người 
không nhàm mỏi—See Eifeen modes of 
contemplation. 

Looking into the impermanence without 
discarding the performance of good deeds: 
Quán Vô Thường mà không nhàm việc lành (lợi 
hành)—See Fifteen modes of contemplation. 
Looking info nirvana with no intention of 
dwelling in it permanently: Quán Tịch Diệt 
mà không tịch diệt hẳn—See FEifteen modes of 
contemplation. 

Looking into the non-existing destinations 
of all things while the miỉnd is sef on 
pracficing cxcellent acfons as  true 
destinations: Quán Không Chỗ Về (không quy 
túc) mà vẫn về theo pháp lành—See Eifteen 
modes of contemplation. 

Looking into nothingness (empfiness) 
without forgetting (abandoning) about great 
compassion: Quán Không Vô mà không bỏ đại 


bi—See Fifteen modes of contemplation. 
Looking for an ox: Seeking the ox—Tìm trâu— 
See Ten Ox-herding pIctures. 
Looking into passionlessness 
cuf(ing off the passion-stream ỉn order to 
stay in the world to liberate others: Quán Vô 
Lậu mà không đoạn các lậu —See Fifteen modes 
of contemplation. 

Looking into the (of 
nirvana) while one?s body and mỉnd are set 
øn the pracfice of all good deeds: Quán xa lìa 
(buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành—See 
Fifteen modes of contemplation. 

Looking into the right position (of nirvana) 
without following the Hinayana habi( of 
staying ỉn it: Quán Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) 
mà không theo Tiểu thừa—See Fifteen modes of 
contemplation. 

Looking into the state of non-actfion while 
carrying out the Dharma to teach and 
convert living beings: Quán không chỗ làm (vô 
hành) mà dùng việc làm (hành động) để giáo hóa 
chúng sanh—See Fifteen modes of 
contemplation. 

Looking into suffering in the world without 
hafing birth and death, ï.e. samsara: Quán 
Thế Gian Khổ mà không ghét sanh tử—See 
Fifteen modes of contemplation. 

Looking into the unborn, ï.e. the uncreafe 
while abiding in the ilusion of life to 
shoulder responsibility to save others: Quán 
Vô Sanh mà dùng pháp sanh (nương theo hữu 
sanh) để gánh vác tất cả—See Fifteen modes of 
contemplation. 

Looking into the unrealidy of all 
phenomena: Bồ Tát không trụ vô vi—See 
Fifteen modes of contemplation. 

L00se: Vitakkacarita (p)—Bẩm tánh phóng dật— 
Distracted——Unrestrainted, 
temperament—See S1x kinds of temperament. 
Loose bonds: Untie bonds—Undo bonds—Giải 
kết. 

L0ose cross-legøed sitting: Ngồi Xếp Chéo 
Lỏng—The position originated from Japan. It is 
neither the half-lotus nor the full-lotus—Thế ngồi 


without 


relinquishment 


OFr discursive 


2655 


Thiển theo kiểu Nhật Bản, ngồi xếp chéo lỏng, 
không phải bán già mà cũng không phải kiết già. 
Loose explanation: Thủ Thứ Ngữ ——Easy, facile, 
loose talk—Sự giải thích lỏng lẻo kém cỏi. 
Loose one?s illusion about  sins: 
đisillusioned—Tỉnh mộng. 

loose someone from his bonds: To relieve 

đistress—Giải ách. 

L00seness: No slackness—Bất phóng dật. 

L00f (v): Ăn cướp—To rob. 

Loquacious (a): Đa ngôn. 

Lord: Đức Thế Tôn. 

(A) An epithet of the Buddha—The Blessed 
One——The Exalted One. 

(B) Bốn vị chúa tể của thế giới mà phạm vi trải 
từ Đông, Nam, Tây, sang đến Bắc của dãy 
Hy mã Lạp Sơn— The four Lords of the 
world, whose domain were supposed to 
stretch from East, South, West, to North of the 
Himalayas—See Four Lords of the world. 

Lord with the absolute intelligence: The 

Buddha, who 1s said to have the knowledge of the 

absolute—Không vương pháp, Đức Phật, người có 

trí tuệ về tánh không tuyệt đối. 

Lord of Beasts Ghost King: Quỷ Vương Chủ 

Thú. 

Lord of Birds Ghost King: Quỷ Vương Chủ 

Cầm. 

Lord of Birth Ghost King: Quỷ Vương Chủ 

Sản. 

Lord of Calamities Ghost King: Quỷ Vương 

Chủ Họa. 

Lord of charity: Danapati (skt)—Almsgiver— 

Benefactor—Patron of Buddhism—Đàn chủ (thí 

chủ). 

Lord of constellations: Naksatranatha (skt)— 

Tình Tú Vương. 

Lord of conversion: Lord of transformation— 

Hóa Chủ—Người chủ trì việc giáo hóa. 

I1) The Buddha: Đức Phật. 

2) An Almsgiver: Người bố thí cúng dường. 

3) One who exhorts bellevers to give alms for 
worship: Người khuyến hóa tín đồ để họ cúng 
dường Tam Bảo. 

Lord of Danger Ghost King: Quỷ Vương Chủ 

Hiểm. 





Be 


Lord of death and hell: Tử vương—See Yama. 
Lord of devas: Devapati (sk)— Thiên Chủ— 
See Devapati. 

Lord of devas, born in the womb of an ass: 
Thiên Đế Sinh Lư Thai—Thiên Đế thác sanh vào 
thai lừa —According to the Dharmapada Sutra, 
there 1s a Buddhist fable, that Indra knowing he 
was to be reborn from the womb of an ass, In 
Sorrow soupht to escape his fate, and was told that 
trust in Buddha was the only way. Before he 
reached Buddha his life came to an end and he 
found himself in the ass. His resolve, however, 
had proved effective, for the master of the ass 
beat her so hard that she dropped her foal dead. 
Thus Indra returned to his former existence and 
began his ascent to Buddha—Theo Kinh Pháp Cú 
kể lại, thì có một truyện tích kể lại vụ trời Đế 
Thích biết mình sắp thác sanh vào thai lừa nên 
lòng buồn bã không nguôi. Người khác bảo rằng 
muốn thoát khỏi cảnh nầy chỉ có cách là tin Phật. 
Trước khi ông tới được Phật thì đã thác và thấy 
mình tái sanh vào bụng lừa. Tuy nhiên, lời 
nguyện của ông đã có hiệu quả vì chủ lừa đánh 
lừa mẹ quá mạnh đến sẩy thai và Thiên Đế được 
trở về kiếp cũ và lên gặp Phật. 

Lord of Domestic Animals Ghost King: Quỷ 
Vương Chủ Súc. 

Lord of elephants: Tượng Vương—Tượng 
Chủ—The southern division of India, the Lord of 
the elephant—Nam Phương Tượng Chủ. **See 
Four Lords of the world. 

Lord of Food Ghost King: Quỷ Vương Chủ 
Thực. 

Lord of great grace: Đại Ân Giáo Chủ— 
Teacher of men—Buddha——VỊ giáo chủ có ân lớn 
với nhân loại, chỉ Đức Phật. 

Lord of the heavens of form: Phạm Thiên— 
See Brahma. 

Lord of the hundred commenfaries: Bách 
Bổn Sớ Chủ— Bách Bổn Luận Sư—Title of 
Kˆuei-Chi of the Tzu-Ên monastery, because of 
his work as a commentator—Đại Khuy Cơ ở chùa 
Từ Ấn viết sớ giải cho hàng trăm bộ kinh. 

Lord of the intellect: Thức Chủ—The lord of 
the mind, the alaya-vijnana as discriminator— 
Tâm phân biệt, tâm làm chủ. 


2656 


Lord of Life Ghost King: Quỷ Vương Chủ 
Mạng. 

Lord Maheshvara?s Palace: 
Vương. 

Lord of Mountain Spirit Ghost King: Quỷ 
Vương Chủ MỊ. 

Lord of Sickness Ghost King: Quỷ Vương Chủ 
Tật. 

Lord of the sixth desire-heaven: Mara- 
papiyan (sk)—Thiên ma ba tuần—See Papiyan. 
Lord of supreme dharma: Buddha—Vô 
thượng pháp vương. 

Lord of transformation: Lord of conversion— 
Hóa Chủ—See Lord of conversion. 

Lord of Wealth Ghost King: Quỷ Vương Chủ 
Tài. 

Lord of the West: Amitabha Buddha—Tây 
Phương Giáo Chủ (A Di Đà Phật). 

Lord of the World: Bhagava (skÙ— 
Lokajyestha (sk)——Thế Thiên—Thế Tôn——World 
Most Venerable or Lokanatha—Lord of worlds— 
Worldˆs Honored One——One of the ten epithets of 
a Buddha—Tôn hiệu của Đức Phật, vị có đủ 
muôn đức được thế gian tôn trọng. Một trong 
mười danh hiệu của Phật. 

Lordship (n): Vị thế của Đức Vua—Chủ 
quyền—Quyễn thống trị. 

Lordly wife: Ayyabhariya (p)—Vợ là một bà 
chủ—This is one of the seven kinds of wives the 
Buddha taught in the Anguttara Nikaya Suữa. A 
lordly wife who ¡1s not Inclined to do anything, 
lazy, gluttonous, harsh, cruel, fond of bad speech, 
lives domineering the industrious—Đây là một 
trong bảy loại vợ mà Đức Phật đã nói đến trong 
Kinh Tăng Nhất A Hàm. Kẻ lười biếng, tham ăn, 
cả ngày không làm øì, chỉ ngồi lê đôi mách, hay 
la lối gắt gỏng chồng, không bao giờ để ý đến 
công lao khổ nhọc và sự chuyên cần của chồng— 
See Seven types of WIves. 

Lose consciousness: Bất tỉnh. 


Cung Thiên 


Lose (v) courage: Ngã lòng. 

Lose (v) face: Mất mặt. 

Lose one?s conscience: Táng tận lương tâm— 
To be Iinsensible to right feeling——To be wIcked to 
the point of having no more conscIence. 


Lose one?s hold ỉn life: Mất sinh lực. 


Lose (miss) an opportunity: Lỡ dịp. 

Lose one?s temper: Đổ khùng—Nổi nóng. 

Lose one?s vow to save other senfient 

beings: Tiêu tan chí nguyện độ tha—To lose 

one”s altruistic determination. 

Lose one”s way: Lạc đường. 

Lose proper mỉindfulness: Mushitasmriti 

(skÙ—Thất niệm hay không giữ được chánh 

niệm—Distacion—See  Fifty-one 

1nferactive with the Mind. 

Loser bewails his loss: Người bại thì sanh tâm 

sầu muộn—S§ee Six dangers when one attaches to 

gambling. 

Losing one?s vitality: Mất hết tính khí—See 

Ñine major forms of untimely death. 

Loss (n): 

I) Alabho (p): Decline—Thất—-Bất Đắc hay 
thua kém—See Eight winds. 

2) Vyasanani (p): Sự mất mát—According to the 
sang Sutta in the Long Discourses of the 
Buddha, there are five kinds of loss— Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có 
năm sự tổn thất—See Five kinds of loss. 

Loss 0f good name: Thương tổn danh dự —See 

Six dangers when one atfaches to addiction of 

alcoholic drinks and drugs. 

Loss of health: Tật bệnh tổn thấ—See Eive 

kinds of loss. 

Loss of morality: Giới tổn thất—See Five kinds 

of loss. 

Loss of relafives: Thân thuộc tổn thất—See 

FIve kinds of loss. 

Loss of right view: Chánh kiến tổn thất—See 

FIve kinds of loss. 

Loss of wealth: Tài sản tổn thất—See Five 

kinds of loss. 

Lotus (n): Pundarika (skt——Liên Hoa—Lotus is a 

symbol of the true nature of beings, which 

remains unstaned by the mud of the world of 

Ths natire ¡is realized through 

enliphtenment or bodhi. In pictures, lotus 1s a form 

of the seat or throne of the Buddha. With the 
school of the Pure Land, it 1s the symbol of the 

Buddha°s doctrine—Hoa sen tượng trưng cho bản 

tánh chân thật của con người, mà bùn thế gian 

không thể nào vấy bẩn được. Bản tánh nầy được 


Dharmas 


samsara. 


2657 


thực hiện qua đại giác hay Bồ để. Trong tranh 
tượng, hoa sen là biểu hiện của ngôi Phật. Với 
trường phái Tịnh Độ, hoa sen tượng trưng cho học 
thuyết của Phật. 

Lotus blossoms: Hoa Sen—Lotus blossoms 
symbolize how we rise above the mire of life to 
become pure through our practice. Yet just as the 
lotus blossoms grow out of, but we are not 
independent of the mire, we should never remove 
ourselves from the suffering or Ignore the world in 
the name of practice. Just as lotus blossoms ørow 
1n the heart of the summer, we need to turn the 
bothersome troubles and defilement of our lives 
Into opportunities to further our practice and 
cultivation—Hoa sen tiêu biểu cho cuộc sống 
chúng ta vươn lên từ nơi nhiễm trược để trở nên 
thanh tịnh. Đừng bao giờ tự tách mình ra khỏi 
những phiên trược của trần thế. Hãy như hoa sen 
giữa hạ, lấy những nhiễm ô trong cuộc sống làm 
cơ hội tiến tu. 

(A) See Lotus flower. 

(B) The special qualities (characteristics) of the 


lotus—See Three special qualities 
(characteristics) of the lotus. 
Lotus-Blossom-Light-Play-Magic Buddha: 


Liên Hoa Quang Du Hý Thần Thông Phật. 

Lotus Blossom Reciftafion: Liên Hoa Trì 
Danh—This is one of the ten kinds of oral 
As he recies, the practioner 
contemplates the four colours of the lotus blossom 
(blue, yelow, rd, and white), one colour after 
interruption. Wñith his first 
utterance of the Buddhaˆs name, he visualizes a 
huge, blue lotus blossom before his eyes, emitting 
a blue lipht Wñúth the second utterance, he 
visualizes a yellow lotus blossom, emifing a 
yellow light. The third and fourth utterances are 
accompamied, respectively, by visualization of red 
and white lotus flowers, each colour emitting 1ts 
own lipht. He then repeats the visualization in the 
same sequence. As the flowers appear, he 
Imagines a vague, lingering touch of pure, soft 
lotus fragrance. Ancient masters devised this 
method because many practitioners In the T”len- 
Tai School, despite using all 
techniques, found 1t difficult to stem their errant 
thoughts. This method uses varilous forms and 
colours to focus mind and thought. These forms 


Tecifation. 


another without 


available 


and colours take the marks of lotus blossoms 1n 
the Seven-Jewel Pond of the Pure Land (one 
uf(erance of the Buddha”s name, one Jewelled 
lotus blossom), the 
appearing In the Pure Land are Iinseparable from 
the lotus blossoms created by virtues of reciting 
mínd  At the time of death, the mind- 
consciousness of the practitioner relies on these 
Jewelled lotus blossoms to achieve rebirth in the 
Western Pure Land. Should the Pure Land 
cultivator discover that he has an affinty with this 
technique, he should apply 1t and quickly enter the 
Wonderful Lotus Blossom Buddha Recitaton 
Samadhi—Đây là một trong mười pháp trì danh. 
Lấy bốn sắc hoa sen xanh, vàng, đỏ, trắng, vừa 
niệm vừa tưởng, luân lưu chuyển tiếp, là danh 
nghĩa của lối niệm trên đây. Hành giả khi niệm 
câu Phật hiệu thứ nhứt, tưởng trước mặt mình hiện 
ra một đóa sen xanh to lớn, phóng ánh sáng xanh. 
Câu thứ hai, tưởng đóa sen vàng. Cho đến câu thứ 
ba, thứ tư, là hoa sen đỏ, trắng, màu nào phóng 
quang ánh sáng ấy. Kế tiếp lại tưởng hoa sen màu 
xanh, cứ như thế mà luân lưu mãi. Đông thời khi 
hoa hiện, lại tưởng có hương sen thanh nhẹ phẳng 
phất xung quanh. Bởi có nhiều hành giả trong 
Liên Hoa Tông dùng mọi pháp thức vẫn khó ngăn 
được tạp niệm, nên cổ nhân mới phát minh ra lối 
niệm nầy. Đây là cách dùng hình sắc thay đổi để 
buộc tâm tưởng cho chuyên nhứt, và hình sắc nầy 
lại lấy tướng hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi Cực 
Lạc “Một câu Di Đà, một đóa bảo liên,” bởi hoa 
sen Tịnh Độ hiện thành không rời hoa sen công 
đức của tâm niệm Phật. Và khi mạng chung, thần 
thức của hành giả sẽ nương theo hoa sen báu ấy 
mà sanh về Cực Lạc. Chư liên hữu nếu thấy có 
duyên với phương thức trên đây, nên áp dụng để 
mau đi vào niệm Phật diệu liên hoa tam muội— 
See Ten kinds of oral recitation. 

Lotus-BIosom Samadhi: Pháp Hoa Tam 
Muội—One of the four kinds of samadhi. The 
other three are Followinng (One”s 
Inclinatons Samadhi, Pratyutpanna Samadhi, and 
Single-Practice Samadhi. This is also one of the 
sixteen samadhis explained in Chapter 24 of the 
Lotus Sutra. According to the T”ien-T”ai School, 
the “thee truthsồ (emptiness, conditional 
exiIstence, the Middle Way) perfectly fused, are 
“Dharma,” while the Expedient and the True, 


because lotus  blossom 


samadhis 


2658 


» 


being non-dual, are “blossom.” For example, 
when the petals (the Expedient) of the lotus 
blossom are not yet opened, is seeds (the True) 
are already formed; the seeds and the petals exIst 
simultaneously. Thus, In a single flower, the full 
meaning of the True and the Expedient 1s 
examplified. In Pure Land terminology, we would 
say, “recifation 1s Buddha,” “form 1s Mind,” and 
one utferance of the Buddha”s name includes the 
“three truths,” encompassing the True and the 
Expedient. If we recite the Buddha”s name while 
understanding this principle, we are practicing the 
Lotus Blossom Samadhi In culivating this 
samadhi, the practiioner alternates between 
siing and walking while visualizing Amitabha 
Buddha or reciting His name, to the point where 
he enters samadhi. This technique 1s somewhat 
easler than the Single-Practice Samadhi described 
above—Một trong bốn loại tam muội. Những tam 
muội kia là Tùy Tự Ý Tam Muội, Bát chu Tam 
Muội, và Nhất Hạnh Tam Muội. Đây cũng là một 
trong mười sáu môn tam muội trong kinh Pháp 
Hoa, phẩm Diệu Âm Bồ Tát đã trần thuật. Theo ý 
chỉ của tông Thiên Thai, thì ba để viên dung là 
“Pháp,” quyền thật không hai là “Hoa.” Ví như 
hoa sen khi cánh hoa quyền chưa nở, mà gương 
sen thật đã thành, gương với cánh đồng thời; nơi 
một đóa hoa mà gồm đủ ý nghĩa quyển và thật 
vậy. Nói theo tông Tịnh Độ thì tức niệm là Phật, 
tức sắc là tâm; một câu niệm Phật gồm đủ tất cả 
ba đế, nhiếp cả thật quyền. Nếu tỏ ngộ lý nầy mà 
niệm Phật, gọi là tu hạnh Pháp Hoa Tam Muội. 
Khi tu môn tam muội nầy, hành giả dùng hai oai 
nghi ngôi và đi mà thay đổi để quán Phật hoặc 
niệm Phật, kỳ cho đến khi nào chứng nhập vào 
chánh định. Pháp nghi tu tập nây lại có phần dễ 
hơn Nhất Hạnh Tam Muội—See Following Oneˆs 


Inclinations Samadhi, Pratyutpanna Samadhi, 
Single-Pracice Samadhi, and Four kinds of 
samadhI. 


Lofus in the body: Thân Liên. 

l1) The lotus im the body, I1.e. the heart, or eipht- 
leaved lotus in all beinsgs: Hoa sen trong thân, 
như tâm hay tám cánh sen trong loài hữu tình. 

2) It also represents the Carbhadhatu, which 1s 
the matrix of the material world out of which 
all beings come: Thân liên cũng tiêu biểu cho 
Thai Tạng Pháp Giới. 


Lotus flower: Liên Hoa. 

(Œ) The meanings of “Lotus flower”: Nghĩa của 
“Hoa flower represents 
purIty because 1f 1s not dirtied by the filth of 
the mud in which 1t grows. Those who follow 
the Buddha”s teachings aim to be like the 
lotus. They hope to remain pure in a world of 


sen —The lotus 


1mpure tempfations. 
“In the pond, there 1s nothing pretier than the 
lotus, 

Green leaves, white flowers and yellow buds, 

'Yellow buds, white flowers and green leaves. 

The lotus has 1fs roots in the mud, 

It blooms Into perfect beauty and purity In the 

sunlight.” 

Hoa sen tiêu biểu cho sự thanh khiết vì nó 

không bị nhiễm ô bởi bùn nhơ nơi nó mọc 

lên. Những người tuân thủ lời Phật dạy hướng 

đến sự thanh khiết như hoa sen. Họ hy vọng 

duy trì được sự thanh khiết trong một thế giới 

với dãy đây ô nhiễm. 

“Trong đầm øì đẹp bằng sen 

Lá xanh, bông trắng lại chen nhụy vàng, 

Nhụy vàng, bông trắng lá xanh. 

Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.” 

Categorles Of 

“Hoa sen”: 

1) The blue lotus: Utpala (skt)—Sen xanh—Ưu 
Bát La Hoa. 

2) Yellow lotus: Kumuda (sk)—Sen vàng—Câu 
Vật Đầu Hoa. 

3) Red lotus: Padma (skt)—Sen hồng—Ba Đầu 
Ma Hoa. 

4) White lotus: Pundarika (skÙ—Sen trắng— 
Phân Đà Lợi Hoa. 

Lotus-Flower Lipht, Roaming In Spiritual 

Power Buddha: Phật Liên Hoa Quang Du Hí 

Thần Thông. 

Lotus flower opens, the fruit is seen therein: 

Hoa quả đồng thời—When the lotus flower opens, 

the fruit is seen therein, in the same manner we 


qI) 


“Lotus flower—Phân loại 


find the true teaching latent in the expedient 
teachings—Khi hoa sen nở, thì gương sen cũng 
hiện ra ngay bên trong, như chân giáo ẩn tàng 
trong giáo pháp phương tiện—See Three special 
qualities (characteristics) of the lofus. 


2659 


Lotus Flower Sect: Law-Flower—Tien Tai 
sec—Pháp Hoa Tông—See Ten schools of 
Chinese Buddhism. 

Lotus ksetra: See Lotus Land. 

Lotus land: Liên bang (Liên sát) hay miễn Cực 
Lạc của Đức Phật A Di Đà—Lotus ksetra or the 
paradise of Amitabha Buddha, another name for 
the Pure Land of Amitabha—Một tên khác của 
cõi Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà (người ở cõi 
nầy lấy hoa sen làm nơi ở nên gọi là Liên Bang). 
Lotus leaf: Lá sen. 

Lotus of the mỉnd: Tâm Liên—The original 
purity of the mind. The exoteric school Interprets 
1t by original purity (holds that the nature of the 
mind is originally pure). While the esoteric school 
by the physical heart, which resembles a closed 
lotus with eight petals—Hiển giáo ví tâm tánh 
nguyên thủy thanh sạch, trong khi Mật giáo ví 
tâm như một cánh sen búp tám cánh. 

Lotus palace: Padmavimana (skt)—Liên cung. 
Lotus-pietism: Nichiren (jap)—New Lotus sect 
(Mahayanistic)—Nhật Liên Tông—See Nichiren 
Sect. 

Lotus pietism sect: Nhật Liên Tông—See 
NÑichiren Sect. 

Lotus position: Tư thế ngôi kiết già—Cross- 
legged positlon—See Padmasana. 

Lotus radiance: Padmaprabha (skt—Hoa 
Quang—The name by which Sariputra 1s to be 
known as a Buddha—Trong Kinh Pháp Hoa, Phật 
thọ ký cho tôn giả Xá Lợi Phất sau nầy sẽ thành 
Phật hiệu là Hoa Quang. 

Lotus samadhi: See Samadhi of the Lotus. 
Lotus samadhi of Vairocana from which 
Amitabha was born: Nhất Thiết Như Lai Chư 
Pháp Bổn Tánh Thanh Tịnh Liên Hoa Tam 
Muộ The Tathagata meditaton, that the 
fundamental nature of all existence 1s pure like 
the lotus—Liên Hoa Tam Muội của Phật Tỳ Lô 
Giá Na từ đó Phật A Di Đà được sanh ra. Như Lai 
thiển định, bản tánh của mọi hiện hữu đều thanh 
tịnh như Liên Hoa. 

Lotus school: Liên Hoa Tông—See Lotus sect. 
Lotus secf: Liên Môn—Liên Tông—Pháp Hoa 
Tông—The Lotus sect, I.e. that of T”len-T”al, 
which had this sutra for 1fs basis. There are many 





treatises with this as part of the tie. The Lotus 
sect founded by Hui-Yuan around 300 AD. at his 
monastery, in which was a white lotus pond. It has 
no connection with the White Lily Secret SoclIety 
which arose during the Mongol or Yuan dynasty. 
The Lotus sect 1s traced to the awakening of Hui- 
Yuan by the reading of the PraJjnaparamita Sutra. 
He then turned his attention to calling on the 
name of Buddha to obtain salvation direct to his 
Pure Land. The school became that of the 
Amitabha or Pure Land sect, which 1n later year 
developed into the principal Buddhist cult in the 
Far-East. Lotus sect was one time a branch of the 
Pure Land school. Its doctrine is based on the 
Lotus Sutra, thus it ¡is called the Lotus school. lis 
followers try to overcome all passions by strictly 
observing precepts and reciting or calling upon the 
name of Amitabha, hoping after death, they wIll 
be welcomed by Amitabha Buddha ¡in the Pure 
Land—Pháp Hoa Tông nguyên là tên gọi của 
tông Thiên Thai vì tông nầy lấy Kinh Pháp Hoa 
làm kinh căn bản. Liên Hoa Tông được ngài Huệ 
Viễn khai sáng vào khoảng năm 300 sau Tây Lịch 
tại tự viện Bạch Liên Trì của ngài. Tông phái nầy 
không có liên hệ gì đến Bạch Liên Mật Xã khởi 
lên thời nhà Nguyên Mông. Ngài Huệ Viễn thời 
Đông Tấn nhân đọc (có sách nói ngài nghe pháp 
sư Di Thiên giảng) kinh Bát Nhã mà bỗng nhiên 
đại ngộ. Sau đó ngài chú tâm vào việc niệm Phật 
để được cứu độ. Tông phái của ngài trở thành 
Tịnh Độ Tông, mà những năm về sau nầy lan 
truyền rộng rãi khắp vùng viễn đông. Trường phái 
Pháp Hoa, nguyên trước đây là một nhánh của 
trường phái Tịnh độ. Giáo lý căn bản của trường 
phái nầy là kinh Pháp Hoa. Tín đổ trong trường 
phái nầy cố gắng vượt những đam mê bằng cách 
tuân theo giới luật và thường niệm Hồng Danh 
Đức A Di Đà để khi chết được vãng sanh Tịnh 
Độ. 

Lotus seed: Liên tử hay hạt sen. 

Lotus seed pod: Gương sen. 

Lotus Sramanas: Phân Đà Lợi Hoa Sa Môn— 
Bậc Thánh giả của quả Tư Đà Hàm —See Four 
tiles applied to four grades of sramanas. 

Lotus store: Hoa Tạng Thế Giới—According to 
the Flower Adornment Sutra, the lotus sfore, or 
the lotus world, the Pure Land of Vairocana, also 
the Pure Land of all Buddhas in their 


2660 


sambogakaya (enjoyment bodies). Above the 
wind or aIr circle 1s a sea Of Íraprant wafter, In 
which 1s the thousand-petal lotus with Its Infinite 
varlefy of worlds, hence the meaning 1s the Lotus 
which contains a store of myriads of worlds— 
Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là pháp hội của thế 
tạng hay cõi nước Tịnh Độ của Phật Tỳ Lô Giá 
Na, mà cũng là cõi Tịnh Độ của chư Phật. Tâng 
dưới cùng là phong luân, trên phong luân có biển 
“Hương Thủy” trồi ra đóa Đại Liên Hoa ngàn 
cánh, trong đóa sen nầy chứa vô số những thế giới 
khác nhau, gọi tắt là “Hoa Tạng Thế Giới (còn 
gọi là Báo Độ hay Phật Độ. Các Đức Phật chứng 
đặng Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh 
Giác/Anuttara-Samyak-Sambodhi, dùng tịnh thức 
chuyển biến ra các thế giới, vì thế cho nên gọi là 
thế giới chư Phật. Tiếng Phạn là ksetra, nghĩa là 
cõi hay cõi nước. Vì là chỗ ở của báo thân nên 
gọi là “báo độ.” Kinh Hoa Nghiêm/Avatamsaka- 
Sutra nói: “trong biển hương thủy sanh hoa sen 
lớn, trong hoa sen hàm chứa thế giới như số vi 
trần, cho nên gọi là hoa tạng thế giới hải.” Hoa 
sen lớn là thí dụ chơn như pháp giới. Hoa sen mọc 
từ trong bùn nhơ mà không nhiễm mùi bùn, ví như 
chơn như tuy ở khắp thế gian nhưng không bị thế 
gian làm ô nhiễm. Mỗi thế giới đều là chỗ cư trú 
cho loài hữu tình). 

Lofus-store world: Lotus-world—Pure Land of 
Vairocana—Pure Land of all Buddhas ¡in their 
enjoyment bodies—Hoa tạng thế giới—See Lotus 
SfOre. 

Lotus Sutra: Saddharma-pundarika-sutra (skt)— 
Hokkyo (jap)—Diệu Pháp Liên Hoa Kinh—The 
Lotus Sutra—The wonderfUIl law of truth— 
Wonderful Law Lotus Flower—The Lotus of the 
True Law. 

The period between the Second Council and 
the first century B.C., Mahayana 
developed ¡in India, and the emergence of a 
number of Important texts. After that, hundreds of 
Mahayana sutras were composed 1n Sanskri. 
Sufra of the Lotus Flower, sutra of the Lotus of 
the Good Dharma, written In the first cenfury 
A.D., one of the most Important sufras of 
Mahayana Buddhism because 1t confains the 
essential teachings of Mahayana, Including the 
doctrines of the transcendental nature of the 
buddha and of the possiblity of universal 


literature 


liberaton. In many ways, the Lofus Is the 
foundation sutra of the Mahayana tradition. It has 
øreat Iinfluence In the Mahayana Buddhist world, 
not only In India, but also in China, Japan, and 
Vietnam, where 1t is the favorite text of the T”ien- 
Tai, Nichiren and some other schools. Moreover, 
1t eXpounds the way of øreat compassion, the lotus 
sufra represenfs the essence of the Mahayana 
tradition”s fundamental orientation, which 1s great 
compassion. Ït is considered In the Mahayana as 
that sutra that contains the complete teaching of 
the Buddha. The Lotus Sutra 1s a discourse of the 
Buddha on Vulttre Peak Mountamn. Dharma 
Flower Sutra or the Maha Saddharma-pundarika 
Sutra, or the Lotus Sutra, Is one of the greatest 
suftras taupht by the Buddha. Its significance 1s 
that the Buddha united all three vehicles of 
Sravaka-Yana (Sound-Hearer Vehicle), Pratyeka- 
Buddha-Yana, and Bodhisattva-Yana and said 
there 1s only one vehicle and that 1s the vehicle of 
Buddhahood. In ¡it the Buddha shows that there 
are many methods through which a being can 
attain  enlightenment shravaska, 
pratyekabuddha and bodhisattva, etc. These are 
only expedients adapted to varying capabilitles of 
beinsgs. In reality, there is only one vehicle: 
Buddhayana (Buddha vehicle), which leads all 
beings to enlightenment, including Mahayana and 
Hmayana. The Saddharma-pundarika sutra 
represents the period of transition from Hinayana 
to Mahayana Buddhism. A large part of this sutra 
1s devoted to proving that Hinayana Buddhism 
was preached by the Buddha for the benefit of 
people of lower intelligence, to whom the whole 
truth was not divulged. Hinayana Buddhists were 
adivised to practise the thirty-seven limbs of 
enliphtenment in order to rid themselves of moral 
1mpurities, to comprehend the Four Noble Truths 
and the Law of Causation, and to realize the 
absence of soul or individuality whereby they can 
reach a place of rest or nrvana. The Buddha then 
advises those who had reached perfection in these 
atfainments, to exert themselves further In their 
future existences In order to acquire the merits 
and virtues prescribed for the Bodhisattvas for the 
atainment of Buddhahood. The 
translated Into Chinese by Kumarajiva. We should 
bear In mind that the Lotus Suữa was originally 


such  as 


Suftra  Was 


2661 


translated Into Chinse by Dharmaraksa In 268 and 
Kumarajiva In 383 in seven volumes of twenty- 
seven chapters. Fa-Hsien, in quest of another 
chapter, started for India in 475 A.D. When he 
reached Khotan, he found the chapter on 
Devadatta, a treacherously acting cousin of the 
Buddha. He eturned and requested Fa-I, an Indian 
monk, to translate 1t. This translation was later 
added to the earlier text. Thus, there are twenty- 
eight chapters In the present text. In 601A.D., 
Jnanagupta and Dharmagupta also translated this 
sufra into Chinese—Thời gian giữa Đại Hội Kết 
Tập lần thứ nhì và thế kỷ thứ nhất trước Tây Lịch, 
văn hóa Đại Thừa phát triển tại Ấn Độ và sự phổ 
biến một số kinh điển quan trọng. Sau đó là hàng 
trăm kinh điển Đại Thừa được viết bằng tiếng 
Phạn xuất hiện. Liên Hoa Kinh, được viết vào thế 
kỷ thứ nhất sau Tây Lịch, một trong những kinh 
chính của Phật giáo Đại thừa vì nó chứa đựng 
những ý tưởng chủ yếu của Đại thừa, ý tưởng về 
bản chất siêu việt của Phật và việc phổ cứu 
chúng sanh. Trong nhiều phương diện, kinh Pháp 
Hoa được xem là kinh căn bản của truyền thống 
Phật giáo Đại Thừa. Kinh nầy ảnh hưởng rất lớn 
đến thế giới Phật tử Đại Thừa, không những chỉ ở 
Ấn Độ mà còn tại các xứ khác như Trung Hoa, 
Nhật Bản, và Việt Nam, qua các tông Thiên Thai, 
Nhật Liên và những tông khác. Hơn nữa, kinh nầy 
dẫn giải con đường từ bi vô lượng, cũng như cốt 
lõi hướng đi căn bản của truyền thống Đại Thừa, 
đó là tâm đại từ bi. Phật giáo Đại thừa coi Kinh 
Liên Hoa là bộ kinh chứa đựng toàn bộ học 
thuyết của Phật. Kinh nầy được Phật thuyết giảng 
trên núi Linh Thứu. Kinh Pháp Hoa là một trong 
những bộ kinh lớn trong giáo pháp của Phật. Ý 
nghĩa của kinh nầy là Đức Phật đã gom tam thừa 
Thanh Văn, Duyên Giác, và Bồ Tát về một thừa 
duy nhất là Phật Thừa. Trong kinh nầy Đức Phật 
đã giải thích rõ ràng về nhiều phương pháp đạt tới 
đại giác như Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát, v.v. 
chỉ là những phương tiện được đặt ra cho thích 
hợp với trình độ của từng người. Thật ra chỉ có 
một cỗ xe duy nhất: Phật thừa dẫn đến đại giác 
cho chúng sanh mọi loài. Kinh Pháp Hoa tiêu biểu 
cho giai đoạn chuyển tiếp từ Phật giáo Tiểu Thừa 
sang Đại Thừa. Phần lớn kinh được dùng để 
chứng minh rằng Đức Phật đã giảng giáo pháp 
Tiểu Thừa cho lớp người đầu óc thấp kém, vì đối 


với những người nầy không thể giải bày toàn bộ 
chân lý được. Các Phật tử Tiểu Thừa được Phật 
khuyên nên hành trì ba mươi bảy phẩm trợ đạo, 
hay các phép tu dẫn đến sự giác ngộ để rũ sạch 
phiền não, nên hiểu rõ Tứ Diệu Đế, luật Nhân 
Quả và nhận thức Nhân Không hay Vô Ngã, để 
qua đó có thể đạt được niết bàn. Sau đó Đức Phật 
nhấn mạnh rằng những người nây cần nỗ lực thêm 
nữa ở đời sau, tạo được những công đức và phẩm 
hạnh cần thiết của một vị Bồ Tát để chứng đắc 
Phật quả. Kinh được Ngài Dharmaraksa dịch ra 
Hán văn năm 268 và Cưu Ma La Thập dịch năm 
383. Chúng ta nên nhớ rằng Kinh Pháp Hoa, 
nguyên đã được ngài Cưu Ma La Thập phiên dịch 
thành bảy quyển gồm 27 phẩm. Pháp Hiển, tìm 
kiếm một phẩm nữa nên du hành sang Ấn Độ vào 
năm 475. Khi đến Khotan, ông tìm thấy phẩm về 
Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là anh họ và cũng 
là kẻ phá hoại Phật. Ông trở về, và yêu cầu Pháp 
Ý, người Ấn, phiên dịch phẩm nầy. Phẩm nây về 
sau được phụ thêm vào bản kinh trước. Do đó 
kinh Pháp Hoa hiện thời có 28 phẩm. Năm 602 
hai vị Jnanagupta và Dharmagupta cũng dịch bộ 
kinh nầy sang Hán văn. 

The Lotus Sutra or the Sutra on the Lotus of 
the Good Dharma 1s one of the most popular and 
infuential discourses of Mahayana Buddhism, 
especially in China, Japan, and Vietnam. Extant In 
Sanskrit, 1s oldest parts probably date from the 
first century B.C. or later. lt is a beautiful and 
lucid text, set in verse and elaborated In prose (If 
1S peenerally assumed that the verse pre-dates the 
prose). The Lotus Sutra 1s delivered by the 
Buddha at Vulture Peak Rock, near Rajagrtha, 
present day Rajgrr, in front of a great assembly of 
disciples and teachers. Ủsing various parables he 
explains that there 1s only one vehicle to 
salvation, emphasizing the Importance of the 
skilful use of means In teaching and perfecting 
wisdom. The role of morality, emptiness and 
compassion ¡is stressed ¡in the path of the 
Bodhisattva. The sutra supposedly has magical 
pOWers In Ifs own righf, and great merIf accrues 
for those who extol and disseminate i—Bộ kinh 
Liên Hoa hay Diệu Pháp Liên Hoa Kinh là một 
trong những bản kinh phổ thông và có ảnh hưởng 
lớn nhất trong Phật giáo Đại Thừa, đặc biệt tại 
các xứ Trung Hoa, Nhật Bản và Việt Nam. Hiện 


2662 


kinh văn gốc vẫn còn tổn tại bằng chữ Bắc Phạn, 
những phần xưa nhất của nó có thể tính từ thế kỷ 
thứ nhất trước Tây lịch hoặc sau đó, đây là bộ 
kinh hay và trong sáng, được biên soạn thành văn 
vần và văn xuôi (người ta thường cho rằng bản 
kinh văn vần có trước bản văn xuôi). Kinh Liên 
Hoa được Đức Phật thuyết giảng trên núi Linh 
Thứu, gần thành Vương Xá, ngày nay là Rajgir, 
trước thính chúng bao gồm các đệ tử và các vị 
trưởng lão. Kinh sử dụng những ngụ ngôn khác 
nhau, Đức Phật giải thích rằng chỉ có một phương 
tiện duy nhất để cứu độ và nhấn mạnh sự quan 
trọng trong việc sử dụng những phương tiện khéo 
léo (thiện xảo) trong việc truyền dạy và trau dồi 
trí tuệ. Vai trò của đạo đức, tánh không, và từ bi 
được nhấn mạnh trong Bồ Tát Đạo. Kinh này có 
một năng lực thần kỳtheo sự đúng đắn của chính 
nó, một công đức vô lượng được tích lũy cho 
những ai tán dương và truyền bá nó. 

The Lotus Sutra records the Buddha bestowing 
the predicion of future Buddhahood upon 
Ananda. At that time, the Buddha told Ananda, 
“You ¡in a future age shall become a Buddhaby 
the name of King of Self-Control and Penetration 
with Wisdom like the Mountains and Seas Thus 
Come One Worthy of Offerings, One of Proper 
and Universal Knowledge, One Perfect in Clarity 
and Practice, Well Gone One, Ủnsurpassed One 
Who Understands the World, Hero Who Subdues 
and Tames, Teacher of Gods and Humans, 
Buddha, World Honored One. Ypu shall make 
offerings to sixty-two million Buddhas, protecting 
and upholding therr storehouses of Dharma. After 
that you shall obtain Anuttara-Samyak-SambodhI. 
You shall teach and transform Bodhisattvas as 
many as 20,000 myrlads of millions of Ganges 
Rivers” grains of sand, causing them to accomplish 
Anmutfara-samyak-sambodhi. Your country shall be 
called Banner of Victory Always Raised. That 
land will be pure, with lapis lazuli for soil. The 
kalpa shall be called AlI Pervasive Wonderful 
Sound. Your life span as a Buddha shall be 
countless thousands of myriads of millions of 
asamkhyeyas of aeons. The Proper Dharma shall 
dwell in that world for twice that length of time—— 
Kinh Pháp Hoa ghi lại lời ban bố của Đức Phật về 
sự thọ ký tương lai Phật quả của Ngài A Nan. Vào 
lúc ấy, Đức phật bảo ngài A Nan, “Trong một 


kiếp tương lai ông sẽ thành Phật hiệu King of 
Self-Control and Penetraton with Wisdom like 
the Mountains and Seas Như Lai, Ứng Cúng, 
Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện Thệ, Thế 
Gian Giải, Thiên Nhân Sư, Phật, Thế Tôn. Ông sẽ 
cúng dường sáu mươi hai triệu vị Phật, hộ trì và 
che chở Pháp tạng của các vị ấy. Sau đó ông sẽ 
đắc A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề (Chánh 
Đẳng Chánh Giác). Ông sẽ dạy và chuyển hóa 
hai mươi ngàn vô số triệu Bồ Tát như vô số cát 
sông Hằng, làm cho họ thành tựu A Nậu Đa La 
Tam Miệu Tam Bồ Đề. Quốc độ của ông gọi là 
(Banner of Victory Always Raised). Quốc độ đó 
thanh tịnh với toàn đất bằng mã não xa cừ. Kiếp 
trong quốc độ đó được gọi là (All Pervasive 
Wonderful Sound). Thọ mạng Phật của ông sẽ là 
vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. Chánh Pháp 
trong quốc độ đó sẽ kéo dài gấp hai lần thọ mạng 
đó. ** See FIve chief Mahayana sufras. 

Lotus Sutra Chapter on Avalokiftesvara 
Bodhisattva: Kinh Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Lotus Sutra Chapter on the Universal 
Gateway of Avalokitesvara Bodhisattva: 
Kinh Diệu Pháp Liên Hoa—See Lotus sutra. 
Lotus throne: Hoa Tọa—Buddha-throne—Đài 
sen (liên tòa)—The lotus throne on which 
Buddhas and Bodhisattvas sit. The lotus throne on 
which are seated the statue of the Buddha— Tòa 
sen mà chư Phật và chư Bồ Tát ngồi. Tòa sen trên 
đó đặt tượng Phật. 

Lotus treasury: Hoa tạng. 

Lotus Treasury World: Lotus treasury store— 
Hoa Tạng Thế Giới—The Lotus world or universe 
of cach Buddha for his sambhogakaya (the one of 
the Amitabha Buddha ¡s the Western Pureland, 
the one of the Vairocana Buddha 1s the Secret 
Adormed World). According to 
Adornment Sutra, the lofus store, or the lotus 
world, the Pure Land of Vairocana, also the Pure 
Land of all Buddhas In ther sambogakaya 
(enjoyment bodies). Above the wind or air circle 
IS a sea Of fraprant water, in which 1s the 
thousand-petal lotus with 1s Infinite varlety of 
worlds, hence the meaning 1s the Lotus which 
contains a store of myriads of worlds—Thế Giới 
Liên Hoa Đài Tạng hay cõi Tịnh Độ báo thân của 
mỗi vị Phật do hoa sen báu tạo thành (của Đức 


the Flower 


2663 


Phật A Di Đà là Tây Phương Tịnh Độ, của Đức 
Phật Tỳ Lô Giá Na là Mật Nghiêm Quốc). Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, đây là pháp hội của thế tạng 
hay cõi nước Tịnh Độ của Phật Tỳ Lô Giá Na, mà 
cũng là cõi Tịnh Độ của chư Phật. Tầng dưới cùng 
là phong luân, trên phong luân có biển “Hương 
Thủy” trồi ra đóa Đại Liên Hoa ngàn cánh, trong 
đóa sen nầy chứa vô số những thế giới khác nhau, 
gọi tắt là “Hoa Tạng Thế Giới (còn gọi là Báo Độ 
hay Phật Độ. Các Đức Phật chứng đặng Vô 
Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác/Anuttara- 
Samyak-Sambodhi, dùng tịnh thức chuyển biến ra 
các thế giới, vì thế cho nên gọi là thế giới chư 
Phật. Tiếng Phạn là ksetra, nghĩa là cõi hay cõi 
nước. Vì là chỗ ở của báo thân nên gọi là “báo 
độ.” Kính Hoa Nghiêm/Avatamsaka-Sutra nói: 
“trong biển hương thủy sanh hoa sen lớn, trong 
hoa sen hàm chứa thế giới như số vi trần, cho nên 
gọi là hoa tạng thế giới hải.” Hoa sen lớn là thí dụ 
chơn như pháp giới. Hoa sen mọc từ trong bùn nhơ 
mà không nhiễm mùi bùn, ví như chơn như tuy ở 
khắp thế gian nhưng không bị thế gian làm ô 
nhiễm. Mỗi thế giới đều là chỗ cư trú cho loài 
hữu tình) —See Land of reward and Buddha- 
ksetra. 

Lotus womb: Hoa Thai—The Lotus womb ïín 
which the believers of Amitabha are born Into his 
paradise. The lotus womb ¡in which doubters and 
those of little virute are detained in semi-bliss for 
500 years before they can be born Iinto the Pure 
Land by the opening of the lotus—Liên thai là nơi 
mà những người tín ngưỡng nơi Đức Phật A Di Đà 
sanh vào thiên đường của Ngài. Thai Liên Hoa 
trong đó những kẻ nghi hoặc và mỏng đức sẽ bị 
giữ lại trong 500 năm, không thấy được Tam Bảo, 
giống như đứa trẻ bị bọc trong thai mẹ, chỉ được 
thấy Phật nghe pháp và vãng sanh khi nào Hoa 
Thai mở ra. 

Lotus world: Lotus-store world—Pure Land of 
Vairocana—Pure Land of all Buddhas in their 
enJoyment bodies—The Lotus world or universe 
of each Buddha for his sambhogakaya—Hoa Tạng 
Thế Giới—See Lotus Treasury World, and Lotus 
SfOF€. 

Louis de la Vallee Poussin: One of the most 
Belgium Buddhist the 
nineteenth century. He was one of the great 
luminary of this period. He was a student of 





eminent scholars In 


Sylvain Levi and H. Kern. After completing his 
studies In linguistics at Louvain, he began his 
studies in Oriental subJec(s at the Sorbonne as a 
student of §. Levi In 1891, and in the following 
years went to Leyden to study the Gatha dialect 
with Prof. H. Kern. Here he studied Tibetan and 
Chinese, which open for him a vast field of 
research. In 1893 he became a Professorate at the 
University of Ghent, where he worked for about 
35 years and carried on his studles in Buddhism, 
particularly in Sarvastivada Buddhism. In 1921 he 
organzed the “Soclete Belge đEtudes 
Orientales.” Under the tile Buddhisme: Notes et 
Bibliographie,” he published learned reviews of 
new books on Orienfal subjJects. He also directed 
the editing of “Melanges Chinois et Bouddhique,” 
to which he contributed several valuable articles 
on the Abhidharma. He contributed about 30 
the 
Encyclopedia of religion and Ethics. Together 
with Ph. Colinet he edited and published “Le 
Museon” in which appeared some of his valuable 
edtons like the “Bodhicaryavatara” the 
“Bodhisattva-bhumi,” the “Madhyamaka-vatara,” 
the Vimsika-karika-prakarana of 
Vasubandhu.” His other notable editions are the 
“Panacakrama” (1896), the “Bodhicaryavatara- 
panjika” (1901-1905), the “Prasannapada of 
Candrakirti” (1903-1913), and the “Mahaniddesa” 
(1916-1917). His greatest works, however, are his 
translations Into French of the Abhidharmakosa of 
Vasubandhu (1923-1931) and the 
Vijnaptimatratasiddhi of Yuan Chwang (1930). He 
was a pioneer In the study of the Sarvastivada 
school of Buddhism. Very litle was known about 
the teachings of this school until Poussin published 
his epoch-making translation of the 
Abhidharmakosa with Vasubandhu's bhasya in 
seven parts. He very successfully reconstructed, 


aricles on different Buddhist topIcs to 


and 


on the basis of Chinese and Tibetan material, 
almost the whole of the text of the “karikas” of 
the “Abhidharmakosa.” The 
exhaustive notes with which the work 1s provided 


valuable and 
show that in this øgreat scholar there was a unique 
combination of the linguit, the philosopher and the 
critic. Poussin opened the vast stores of thoupht 
that lay buried In a sealed chamber and filled a 
huge gap between the studies of early Pali works 


2664 


and the late Sunyavada doctrines. The publication 
of this work revolutionized Buddhist studies and 
Øave rise fo many controversial topics which 
engaged the of 
contemporarles like Mrs. Rhys Davids, Jean 
Przyluski and Th. Stcherbatsky. His thought- 
provoking Nirvan (1925) propounded a novel view 
and brougpht from Th. 
Stcherbatsky, an eminent Orlentalist of Russia— 
Một trong những học giả Phật giáo người Bỉ nổi 
tiếng vào thế kỷ thứ 19. Ông là một ngôi sao sáng 
của thời kỳ này. Ông là đổ đệ của các giáo sư 
Sylvain Levi và H. Kern. Sau khi hoàn tất việc 
nghiên cứu ngôn ngữ tại Louvain, ông bắt đầu các 
để tài phương Đông tại trường Đại Học Sorbonne 
với tư cách là học trò của S. Levi vào năm 1891, 
và trong những năm sau đó, ông đến Leyden để 
nghiên cứu thổ ngữ Gatha với giáo sư H. Kern. 
Tại đây ông học tiếng Tây Tạng và tiếng Trung 
Hoa, nhờ đó mở ra một lãnh vực rộng lớn cho 
việc nghiên cứu của mình. Năm 1893, ông tham 
gia ban giảng huấn của trường Đại Học Ghent và 
làm việc tại đây trong 35 năm, tiếp tục các nghiên 
cứu về Phật giáo, đặc biệt là về Nhất Thiết Hữu 
Bộ. Năm 1921 ông tổ chức Hội Đông Phương Học 
của Bỉ. Dưới nhan đề “Phật Giáo”: Notes et 
Bibliographie,” ông đã cho công bố các bài phê 
bình uyên bác về các cuốn sách mới nói về đề tài 
Đông Phương. Ông còn điều hành việc xuất bản 
các tập “Thiên Niên Kỷ Trung Hoa và Phật 
Giáo,” trong đó ông có nhiều bài viết có giá trị về 
A Tỳ Đạt Ma. Ông tham gia khoảng 30 bài nói về 
các chủ để khác nhau của Phật giáo trong bộ 
“Bách Khoa Tôn Giáo và Đạo Đức Học.” Cùng 
với Ph. Colinet ông chủ biên và xuất bản tờ “Le 
Museon,” trong đó có đăng một số ấn bản giá trị 
của ông như “Bồ Tát Địa,” “Nhập Trung Luận,” 
“Nhập Bồ Để Hành Kinh,” và “Nhị Thập Tụng 


» 


atfention some  eminent 


SeV©r€e  crificism 


Luận.” của ngài Thế Thân. các cuốn sách xuất 
bản có giá trị khác của ông là “Panacakrama” 
(1896), “Bodhicaryavatara-panjika” (1901-1905), 
“Prasannapada of Candrakirt” (1903-1913), và 
“Mahaniddesa” (1916-1917). Tuy nhiên, các công 
trình lớn của ông là những bản dịch ra Pháp ngữ 
các bộ A Tỳ Đạt Ma Câu Xá của ngài Thế Thân 
năm 1923-1931, và cuốn “Thành Duy Thức Luận 
của Huyền Trang. Ông là nhà tiên phong trong 
việc nghiên cứu Nhất Thiết Hữu Bộ của Phật 


giáo. Người ta không được biết gì mấy về giáo lý 
của bộ phái này cho đến khi Poussin công bố 
bản dịch, mở ra một kỷ nguyên mới của ông về 
cuốn A Tỳ Đạt Ma Câu Xá với lời giải thích của 
ngài Thế Thân, chia làm 7 tập. Dựa trên các tư 
liệu bằng tiếng Trung Hoa và tiếng Tây Tạng, 
ông đã phục hồi lại một cách thành công gần như 
toàn bộ các bài tụng của A Tỳ Đạt Ma Câu Xá. 
Những nhận xét giá trị và thấu đáo của ông trong 
cuốn sách này cho thấy rằng nơi học giả lớn này 
có sự phối hợp tuyệt vời giữa nhà ngôn ngữ học, 
nhà triết học và phê bình. Poussin đã mở ra cho 
chúng ta những kho tàng tư tưởng bao la được cất 
dấu trong phòng kín và đã lấp đầy những khoảng 
trống trong việc nghiên cứu các tác phẩm Pali 
ngày trước và các chủ thuyết của Không tông sau 
này. Việc xuất bản cuốn sách này đã cách mạng 
hóa công cuộc nghiên cứu Phật giáo và gây ra 
nhiều vấn để tranh cãi, thu hút sự chú ý của một 
số học giả đương thời như bà C.A.F. Rhys Davids, 

Jean Przyluski và Th. Stcherbatsky. Cuốn Niết 

Bàn năm 1925 gây nhiều suy nghĩ của ông để ra 

một quan điểm mới và gây nên sự chỉ trích 

nghiêm khắc từ phía Th. Stcherbatsky, một nhà 
nghiên cứu phương Đông xuất chúng của nước 

Nga. 

Love (v): Kàma or Ràga (sk)—Affection—Ái— 

Yêu thương—Á¡ Kết hay thương yêu tham ái. 

()_ An overview of “Love”—Tổng quan về “Ái”: 
There are many different meanings of 
“Love”. Love as craving or sexual desire 1s 
one of the major causes of sufferings and 
rebirth. Love can have the meaning of 
“selfless which accompanies with 
loving-kindness, compassion, joy, and 
equanimity—Có nhiễu nghĩa cho chữ “Ái”. 
Ái có nghĩa yêu hay ham muốn xác thịt là 
một trong những nguyên nhân chính dẫn đến 
khổ đau và luân hổi sanh tử. Ái có thể có 
nghĩa là tình thương không vị kỷ đi kèm với 
lòng từ, bi, hỷ, xả. 

(T) There are two kinds of love: Có hai loại á— 
See Two kinds of love. 

(HD The Buddha”s teachings on “Love”—Những 
lời Phật dạy về “Ái”: 

l) Buddha taupht: “Love Is the only way to 
destroy hatred. Hatred cannot be defeated 
with more hatred.”—Phật dạy: “Tình thương 


love” 


2665 


là phương cách duy nhất để xóa bỏ hận thù. 

Hận thù không thể đánh bại được hận thù.” 
2) There Is no greater love In this world than the 
love of the mother and father. lf a person, 
carryinng father on the lef( shoulder and 
mother on the right shoulder, were to walk 
around the Sumeru Mountain hundreds of 
thousands of times, with blood covering both 
feet, It would still not be enouph to repay the 
love and hardshp of chỉd rearing 
(Dhammapada)—Tình thương trên thế gian 
nầy không tình thương nào hơn tình cha mẹ 
thương con. Nếu có người, vai bên trái cõng 
cha, vai bên mặt cõng mẹ, đi giáp núi Tu Di 
trăm ngàn vòng, máu chảy đây chân, cũng 
còn chưa thể báo đển được tình thương và 
công ơn sanh dưỡng (Kinh Pháp Cú). 
See Love and desire, Seven emotions, Nine 
bonds that bind men to morfality, and Twelve 
conditions of cause and effect. 
Love is the beginning of hatred: Ái vi tăng 
thủy (thương là bắt đầu ghét). 
Love of Blessing Heaven: Cõi Trời Phước Ái. 
Love for the Buddha-truth: Ái pháp. 


Love and care for: Ái tích—To be unwilling to 
give up—Luyến ái không bao giờ muốn buông 
bỏ. 

Love and Compassion: Lòng nhân ái và từ bi—It 
was the spirit of love and compassion taupht by 
the Buddha that touched the heart of King Asoka, 
the great Buddhist Emperor of India in the third 
century B.C. Before he became a Buddhist he was 
a warlike monarch like his father, King Bimbisara, 
and his grandfather, King Candragupta. Wishing 
to extend his territories he invaded and conquered 
Kalinga. In this war thousands were slain, while 
many more were wounded and taken captive. 
Later, however, when he followed the Buddhaˆs 
creed of compassion he realized the folly of 
kiling. He felt very sad when he thought of the 
great slaughter, and gave up warfare. He Is the 
only military monarch on record who affer victory 
gave up conquest by war and Inaugurated 
conquest by righteousness. As his Rock Edict XIH 
says, “he sheathed the sword never to unsheath 1t, 
and wish no harm to living beings.` The spread of 
the Buddha”s creed of compassion throughout the 


+ 


Eastern world was largely due to the enfterprise 
and tireless efforts of Asoka the Great. The 
Buddha-law made Asia mild and non-aggøressive. 
However, modern civilization 1s pressing hard on 
Asian lands. It 1s known that with the rise and 
development of the so-called civilization, man”s 
culture deteriorates and he changes for the worse. 
With the match of modern sclence very many 
changes have taken place, and all these changes 
and Iimprovements, being material and external, 
tend to make modern man more and more worldly 
minded and sensuous with the result that he 
neglects the qualities of the mind, and becomes 
self-interested and heartless The waves of 
materialism seem to influence mankind and affect 
their way of thinking and living. People are so 
bound by theIr senses, they live so exclusively In 
the material world that they fail to contact the 
good within. Only the love and compassion taught 
by the Buddha can establish complete mental 
harmony and well-being—Chính tinh thần Từ Bi 
mà Đức Phật dạy đã ảnh hưởng sâu sắc đến trái 
tim của vua A Dục, một đại hoàng đế Phật tử của 
Ấn Độ vào thế kỷ thứ 3 trước Tây Lịch. Trước khi 
trở thành một Phật tử, ông đã từng là một vị quân 
vương hiếu chiến giống như cha mình trước là vua 
Bình Sa Vương, và ông nội mình là vua 
Candaragupta. Khát vọng muốn bành trướng lãnh 
thổ của mình đã khiến nhà vua đem quân xâm 
lăng và chiếm cứ nước láng giểng Kalinga. Trong 
cuộc xâm lăng nầy, hàng ngàn người đã bị giết, 
trong khi nhiều chục ngàn người khác bị thương 
và bị bắt làm tù binh. Tuy nhiên, khi sau đó nhà 
vua tin nơi lòng từ bi của đạo Phật, ông đã nhận 
ra sự điên rổ của việc giết hại nầy. Vua A Dục 
cảm thấy vô cùng ân hận mỗi khi nghĩ đến cuộc 
thảm sát khủng khiếp nầy và nguyện giã từ vũ 
khí. Có thể nói vua A Dục là vị quân vương duy 
nhất trong lịch sử, là người sau khi chiến thắng đã 
từ bổ con đường chinh phục bằng đường lối chiến 
tranh và mở đầu cuộc chinh phục bằng đường lối 
chánh pháp. Như chỉ dụ 13 khắc trên đá của vua 
A Dục cho thấy “Vua đã tra kiếm vào vỏ không 
bao giờ rút ra nữa. vì Ngài ước mong không làm 
tổn hại đến các chúng sanh.” Việc truyền bá tín 
ngưỡng từ bi của Đức Phật trên khắp thế giới 
phương Đông, phần lớn là do những nỗ lực táo 
bạo và không mệt mỏi của vua A Dục. Pháp Phật 


2666 


đã một thời làm cho tâm hôn người Á Châu trở 
nên ôn hòa và không hiếu chiến. Tuy nhiên, nền 
văn minh hiện đại đang xiết chặt trên các vùng 
đất Châu Á. Một điều mà ai trong chúng ta cũng 
phải chấp nhận là với đà tăng trưởng và phát triển 
của văn minh, thì sức sống nội tâm sẽ suy thoái, 
và con người ngày càng trở nên sa đọa. Với sự 
tiến triển của khoa học hiện đại rất nhiều thay đổi 
đã diễn ra, tất cả những thay đổi và cải tiến nây, 
thuộc về lãnh vực vật chất bên ngoài, và có 
khuynh hướng làm cho con người thời nay ngày 
càng trở nên quan tâm đến nhục dục trần tục hơn, 
nên họ xao lãng những phẩm chất nơi tâm hồn, và 
trở nên ích kỷ hay vô lương tâm. Những đợt sóng 
văn minh vật chất đã ảnh hưởng đến nhân loại và 
tác động đến lối suy tư cũng như cách sống của 
họ. Con người bị trói buộc thậm tệ bởi giác quan 
của họ, họ sống quá thiên về thế giới vật chất đến 
nỗi không còn tiếp chạm được với cái thiện mỹ 
của thế giới bên trong. Chỉ có quan niệm sống từ 
bi theo lời Đức Phật dạy mới có thể lập lại sự 
quân bình về tinh thần và hạnh phúc cho nhân 
loại mà thôi. 
Love and desire: Love of family—Craving for 
sensuality——Craving for non-existence—Ái Dục. 
(D An overview of “Love and Desire”: Tổng 
quan về Ái Dục—Love and desire means 
loves that attach to desires or love of family. 
Love and desire are the stumbling blocks In 
cultivation. Besides, the sea of emotional 
love of binh and death 1s fundamenrtal 
obstacle to the Way. If cultivators feel love 
and desire, whether for people or obJecfs, 1t 
will hinder them from making progress In 
cultivation. In one word, love and desire are 
Just birth and death, and biírth and death are 
Just love and desire. Thus love and desire are 
the root of birth and death. If we dont break 
throuph the ignorance of love and desrre, 
there 1s no way we can escape the cycle of 
binh and death. Sincere Buddhists should 
always remember that before thinking of the 
Buddhahood, we should first cut off desire 
and get rid of love. More than twenty-five 
hunded years ago, Prince Siddhartha 
Gautama did just that before he became a 
wandering ascetic monk. Sincere Buddhists 
should always remember that we all are 


human beings, and human beings surely have 
emotions, but we Buddhists should not cling 
to such emotlons of love and desire. We 
should treat everyone cqually, showing 
loving-kindness and compassion to all, but we 
must be careful not to gøet trapped in the trap 
of love and desire. Buddhists have no other 
way fo transcend but cutting off desire and 
getting rid of love, for whatever we are fond 
of, we love, and whatever we dislike, we 
hate. So 1ƒ we don”t cut desire and get rid of 
love, we will continue to øo round and round 
in the cycle of love and hate forever——Ái dục 
là Luyến ái và dục vọng, hoặc nh thương 
yêu gia đình. Ái dục là những khối làm hành 
giả vấp ngã trên bước đường tu hành. Ngoài 
ra, biển ái dục của vòng sanh tử là cái gốc 
của chướng đạo. Hành giả nào còn vướng víu 
ái dục, bất luận là với người khác hay với đồ 
vật đều sẽ bị chướng ngại không tiến bộ được 
trên bước đường tu tập. Nói tóm lại, ái dục 
chính là sanh tử, và sanh tử là ái dục. Như 
vậy ái dục là nguồn gốc của sinh tử. Nếu 
chúng ta không chịu phá vỡ sự vô minh của ái 
dục thì không cách chi mình có thể thoát ra 
khỏi vòng luân hồi sanh tử cả. Phật tử thuần 
thành nên luôn nhớ rằng trước khi nghĩ đến 
Phật quả, chúng ta phải hết sức đoạn dục khử 
ái. Hơn 25 thế kỷ về trước Thái tử Tất Đạt Đa 
Cô Đàm cũng phải làm y như vậy trước khi 
Ngài trở thành một du Tăng khổ hạnh. Phật 
tử thuần thành nên nhớ rằng chúng ta là 
những chúng sanh con người, và chúng sanh 
con người chắc chắn là phải có tình cẩm, 
nhưng người Phật tử chúng ta không nên bám 
víu vào những tình cảm của ái dục nây. 
Chúng ta phải luôn đối xử bình đẳng với mọi 
người, phải tỏ lòng từ bi với tất cả, nhưng 
cũng phải cẩn trọng để không vướng vào cái 
bẫy của ái dục. Người Phật tử không có con 
đường nào khác để chuyển hóa ngoài con 
đường cắt đứt ái dục, vì hễ cái gì mình thích 
là mình yêu thương, còn cái gì mình không 
thích là mình ghét bỏ. Vì vậy nếu mình không 
cắt đứt ái và loại bỏ dục thì chúng ta chỉ 
quanh quanh quẩn quẩn trong cái vòng 
“thương thương ghét ghét” bất tận. 


(ID The Buddha's 


5 


2) 


3) 


4) 


5) 


6) 


2667 


teachmngs on “Love and 
Desire” In the Dharmapada Sutra—Những lời 
Phật dạy về “Ái Dục” trong Kinh Pháp Cú: 

It 1s difficult to renounce the world. lt 1s 
difficult to be a householder. It is painful to 
assoclate with those who are not friends. Ït 1s 
pamful to be wandering in the samsara 
forever. Reaching the enlightenment and let 
wander no morel Lets suffer no more! 
(Dharmapada 302): Xuất gia bứt hết ái dục là 
khó, tại gia theo đường sinh hoạt là khó, 
không phải bạn mà chung ở là khổ, qua lại 
trong vòng luân hồi là khổ. Vậy các ngươi 
hãy giác ngộ để đừng qua lại trong vòng 
thống khổ ấy. 

Whoever binds SOTTOWS 
like ĐraSS 
(Dharmapada 335): Nếu ở thế gian nầy mà bị 
ái dục buộc ràng, thì những điều sầu khổ 
càng tăng mãi như loài cỏ tỳ-la gặp mưa. 
Whoever In this world overcomes this unruly 
craving, his sorrows fall away just like water- 
drops from a lotus leaf (Dharmapada 336): 
Nếu ở thế gian nầy, mà hàng phục được 
những ái dục khó hàng phục, thì sầu khổ tự 
nhiên rụng tàn như nước ngọt lá sen. 

This is my advice to you: “Roof out craving; 
root 1t out, Jjust like birana ørass 1s rooted out. 
Let not Mara crush you again and again as a 
flood crushes a reed! (Dharmapada 337)— 
Đây là sự lành mà Ta bảo với các ngươi: 
“Các người hãy dồn sức vào để nhổ sạch gốc 
ái dục, như người muốn trừ sạch giống cỏ tỳ- 
la phải nhổ hết gốc nó. Các ngươi chớ lại để 
bị ma làm hại như loài cỏ lau gặp cơn hông 
thủy!” 

Latent craving 1s not conquered, suffering 
recovers and ørows again and again, Jjust like 
a tree hewn down ørows up agaIn as long as 
1{s roofs is unrooted (Dharmapada 338): Đốn 
cây mà chưa đào hết gốc rễ thì tược vẫn ra 
hoài, đoạn trừ ái dục mà chưa sạch căn gốc 
thì khổ não vẫn nẩy sinh trở lại mãi. 

If in any man, the thirty-six streams of craving 
are still flowing, such deluded person 1s still 
lookimng for pleasurte and passion, 
torrential thoughts of lust sweep him away 
(Dharmapada 339): Những người có đủ 36 


(O cravingp, hs 


flourish well-watered  birana 


and 


T) 


8) 


9) 


10 


II 


12 


`=< 


~ 


` 


đồng ái dục, họ mạnh mẽ dong ruổi theo dục 
cảnh chẳng chút ngại ngùng, bởi vậy người 
đã có tâm tà kiến, hằng bị những tư tưởng ái 
dục làm trôi dạt hoài. 

Streams of pleasure and passion flow in all 
directions, just like the creeper sproufs and 
stands. Seeing the creeper that has sprung up 
in your mind, 
(Dharmapada 340): Lòng ái dục tuôn chảy 
khắp nơi như giống cổ man-la mọc tràn lan 
mặt đất. Ngươi hãy xen giống cỏ đó để dùng 
tuệ kiếm đoạn hết căn gốc ái dục đi. 
Common people are subJect to attachment 


cut 1t off with wisdom 


and thirst; they are always happy with 
pleasure; they run after passion. They look 
for happiness, but such men caupht in the 
cycle of. bĩrthh and decay again and again 
(Dharmapada 34l1): Người đời thường vui 
thích theo ái dục, ưa dong ruổi lục trần, tuy 
họ có hướng cầu an lạc mà vẫn bị quanh quẩn 
trong chốn trầm luân. 

Men who are crazed with craving, are 
terrifled like hunted hares. The more they 
hold fast by fetters, bonds, and afflictions, the 
longer they suffer (Dharmapada 342): Những 
người trì trục theo ái dục khác nào thỏ bị sa 
lưới. Càng buộc ràng với phiền não, càng 
chịu khổ lâu dài. 

Men who are crazed with craving, are 
terrified Just like hunted hares. Therefore, a 
monk who wishes his own passionlessness, 
should first banish craving (Dharmapada 343): 
Những người trì trục theo ái dục, khác nào 
thỏ bị sa lưới. Hàng Tỳ kheo vì cầu vô dục 
nên phải trước tự gắng ha dục. 

He who 1s free from desire for the household, 
finds pleasure (of asceticism or monastic lIfe) 
1n the forest, yet run back to that very home. 
Look at that man! He runs right back Into that 
very bondage again! (Dharmapada 344): 
Người đã lìa dục xuất gia, lại tìm vui ở chốn 
sơn lâm, khác nào trở lại nhà; ngươi hãy xem 
hạng người đó, kẻ đã được mở ra rồi lại tự 
trói vào! 

To a wise man, the bondage that Is made of 
hemp, wood or 1ron, 1s not a strong bond, the 
longing for wives, children, Jewels, and 
Ornaments Is a greater and far stronger 


13 


14 


15 


` 


` 


` 


16) 


17 


~ 


2668 


attachment (Dharmapada 345): Đối với người 
trí, sự trói buộc bằng dây gai, bằng cây, bằng 
sắt chưa phải kiên cố, chỉ có lòng luyến ái vợ 
con tài sản mới thật sự là sự trói buộc chắc 
bến. 

The wise people say that that bond 1s very 
strong. Such fetters seem supple, but hard to 
break. Break them! Cut off desire and 
renounce the world!l (Dharmapada 346): 
Những kẻ dắt người vào sa đọa, là như sự trói 
buộc chắc bền, nó hình như khoan dung hòa 
hưởn mà thật khó lòng thoát ra. Hãy đoạn trừ 
đừng dính mắc, xa ha ái dục mà xuất gia. 

A man nnfatuated with lust falls back Into the 
Stream as a spider Into the web spun by Itself. 
He who cuts off this bond, retire from the 
world, with no clinging, wIll leave all sorrow 
behind (Dharmapada 347): Những người say 
đắm theo ái dục, tự lao mình trong lưới buộc 
như nhện giăng tơ. Ai dứt được sự ràng buộc 
không còn dính mắc nữa, thì sẽ xa mọi thống 
khổ để ngao du tự tại. 

He who has reached the goal, without fear, 
without craving and without desire, has cut off 
the thorns of life. This 1s his final mortal body 
(Dharmapada 351): Bước tới chỗ cứu cánh thì 
không còn sợ hãi; xa ha ái dục thì không còn 
nhiễm ô; nhổ lấy mũi tên sanh hữu thì chỉ còn 
một thân nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục 
sanh nữa. 

He Craving, 
attachment; who understands subtletles of 
words and meanings; they are truly a great 
wise who bear the fimnal mortal body 
(Dharmapada 352): Xa ha ái dục không 
nhiễm trước, thông đạt từ vô ngại, thấu suốt 
nghĩa vô ngại, và thứ lớp của tự cú, đó thật là 
bậc đại trí đại trượng phu, chỉ còn một thân 
nầy là cuối cùng, không bị tiếp tục sinh nữa. 
Strive hard to cut off the stream of desires. 
Oh! Brahman! Knowing that all conditioned 
things will perish. Oh! Brahman! You are a 
of£ the Ủnmade 
(Dharmapada 383): Dũng cảm đoạn trừ dòng 
ái dục, các ngươi mới là Bà-la-môn! Nếu 
thấu rõ các uẩn diệt tận, các ngươi liền thấy 
được vô tác (Niết bàn). 


who  Is without without 


knower Nưrvanal 


Love or desire as a confribufory cause: 

Attachment—Á¡ duyên. 

Love of existence: 

l1)  Bhavasava (p)—See Three delusions (ID) (2). 

20 Possession resulting ¡in suffering: Hữu Ái 
Đế—See Nine truths or postulates. 

Love of existence ỉn one of the conditioned 

realms: Bhavasava (p)—Hữu lậu—Sự ham muốn 

hiện hữu trong một trong những cảnh giới hữu 

lậu —See Three delusions (). 

Love of family: Love and desire—Craving for 

sensuality—Craving for non-existence——Á¡ dục. 

Love as fire that burns: Ái hỏa. 

Love and give alms to the poor: Thương xót 

và bố thí cho người nghèo—See Eight fields for 

cultivating blessedness. 

Love of the ø00d: Ái thiện. 

Love growing from thinking of others: Ái 

Kiến. 

l1) Attachment or Love growing from thinking of 

others. Love also means the mind of affection 

atfached to forms, which binds us with the tIes 

of worldly passions and desires: Chấp trước từ 

con người mà nẩy lên thứ tình yêu hay dục 

vọng nẩy nở khi nghĩ đến ngưới khác. Ái kiến 

cũng có nghĩa là tâm chấp luyến vào hình 

thức, trói buộc chúng ta vào dục vọng và ham 

muốn trần tục. 

Love or Attachment and Views—Á¡ và Kiến: 

Love means attachment to things: Ái nghĩa là 

luyến chấp vào sự. 

Views mean attachment to false views: Kiến 

nghĩa là luyến chấp vào tà kiến. 

Love and hate: Ái hận (ái nhuễ hay ái tắng)— 

Desire and hate—LIke and dislike. 

Love inspired by desire: Passion-love, through 

any of the five senses; love in the passion-realm 

as conftrasted to love 1nspired by the dharma (pháp 

ái) the love Inspired by the dharma——Dục ái. 

Love inspired by the đharma: Pháp ái—Love 

inspired by the dharma 1s In contrast with the 


2) 
a) 


b) 


passion love—Pháp ái là tình yêu khởi lên do 
Pháp, đối lại với tình yêu do dục vọng khởi lên 
qua ngũ quan hay là tình yêu trong dục giới. 

Love and not to kill animals: Thương xót 
không sát hại súc sanh—This 1s one of the eipht 


2669 


fields for cultivating blessedness, according to the 
Brahma Net Sutra—Đây là một trong tấm ruộng 


Loving kindness: Maitri (skÙ—Metta (p)— 
Affection—Tenderness—Lòng từ—See Loving- 


phước điển theo Kinh Phạm Võng—See Eight kindness and Compassion. 


fields for cultivating blessedness. 

Love mankind selflessly: Ái nhân vô vị lợi 
(thương người một cách bất vụ lợi). 

Love misfortune: Khổ lụy vì tình. 

Love one anofher: Tương ái. 

Love one?s country as much as o0ne°s life: Ái 
quốc như kỷ (yêu nước như yêu sinh mệnh của 
chính mình). 

Love others as much as oneself: Ái nhân như 
kỷ (thương người như thể thương thân). 

Love in the passion realm: Dục Ái—To hanker 
after—Desire—Ordinary human love springing 
from desire, In contrast with religious love (Pháp 
ái)—Passion-love—Love Inspred by desire 
throuph any of the five senses—Phàm phu tham ái 
với cảnh ngũ dục hay ái dục thường tình khởi phát 
từ dục vọng, ngược lại với Pháp ái—See 
Religious love. 

Love ỉn the realm of form: Rupa-raga (p)— 
Sắc ái kết hay tham sắc——Attachment to the world 
of forms—Greed for the fine-materlalL—Lust or 
desire for form—Craving for the world of form—— 
See FIive higher bonds of desire. 

Love in the realm of formlessness: Arupa- 
raga (p)—Vô sắc ái kết hay tham vô sắc—Lust or 
desre for formlessness—Greed for the 
1mmaterial—Attachment to the formless world— 
Craving for the formless world—See Five higher 
bonds of desire. 

Love and Respect Ghost King: Ái Kính Quỷ 
Vương. 

Love and righteousness: Nhân nghĩa—Charity 
and Justice. 

Love someone deeply: Thương ai sâu đậm. 
Love wealth as if it were life itself: Ái tài như 
mệnh (thương tiền như thương chính thân mình). 
Lovely (a): Dễ thương——Lovable——Pleasant. 
Loving: Có tình—Affectionate. 

Loving heart: Ái tâm—A_ mind full of desire; a 
mind dominated by desire; a loving heart—Tâm 
đầy dục vọng, hay tâm bị dục vọng thống trị. 


(Œ)_ The meanings of loving-kindness—Nghĩa của 
“Lòng Từ”: In Buddhism, loving kindness 1s 
the greatest love toward all sentient beings. 
Immeasurable loving kindness 1s the greatest 
love dedicated to all sentient beings, together 
wih the desire to bring them JjJoy and 
happiness. Human joy 1s totally Impermanent; 
1t IS øoverned by misery, that Is, when our 
passlons such as greed, anger, and ignorance 
are satisfiied, we feel pleased; but when they 
are not satisfied, we feel sad. To have a 
permanent Joy, 
sufferings. Loving kindness generally øoes 
together with pity whose role 1s to help the 
subJects sever his sufferings, while the role of 
loving kindness 1s to save senflent beings 
from sufferings and to bring them Jjoy. 
However, loving-kindness Is not an inborn 
characterictic. If we really want to develop 
our loving-kindness, we have to devote more 
time to practice. Sifting in meditation alone 

brng us the “loving- 

kindness.” In order to achieve the loving- 
kindness, we must put loving-kindness In 
actions In our daily life. In our dally actIivifIes, 
we must develop empathy and closeness to 
others by reflecting on their sufferings. For 
example, when we know someone suffering, 
we should try our best to console them by 
kind words or to help them with our worldly 
pOSsessions 1ƒ needed——Trong đạo Phật, lòng 
từ là lòng yêu thương rộng lớn đối với chúng 
sanh mọi loài, còn gọi là từ vô lượng tâm. Từ 
vô lượng tâm là lòng thương yêu vô cùng 
rộng lớn đối với toàn thể chúng sanh mọi 
loài, và gây tạo cho chúng sanh cái vui chân 
thật. Cái vui của thế gian chỉ là cái vui giả 
tạm, vui không lâu bến, cái vui ấy bị phiển 
não chi phối; khi tham sân si được thỏa mãn 
thì vui; khi chúng không được thỏa mãn thì 
buồn. Muốn có cái vui chân thật, cái vui vĩnh 
viễn thì trước tiên chúng ta phải nhổ hết khổ 
đau do phiền não gây ra. “Từ” phải có lòng bi 
đi kèm. Bi để chỉ nguyên nhân của đau khổ 
và khuyên bảo chúng sanh đừng gây nhân 


we must first sever all 


cannot so-called 


qI) 


l) 


2) 


3) 


2670 


khổ, từ để chỉ phương pháp cứu khổ ban vui. 
Tuy nhiên, lòng từ không phải là một đặc tính 
bẩm sinh. Nếu chúng ta muốn phát triển lòng 
từ chúng ta phải bỏ nhiều thời gian hơn để 
thực hành. Ngôi thiền tự nó không mang lại 
cho chúng ta cái gọi là “lòng từ.” Muốn được 
lòng từ , chúng ta phải đưa nó vào hành động 
trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. 
Trong những sinh hoạt hằng ngày của chúng 
ta, chúng ta phải phát triển sự cảm thông và 
gần gũi với người khác bằng cách suy niệm 
về những khổ đau của họ. Chẳng hạn như khi 
gặp ai đang khổ đau phiển não thì chúng ta 
hết lòng an ủi hoặc giúp đở họ về vật chất 
nếu cần. 

The powers of Loving-kindness—Sức mạnh 
của “Lòng Từ”: Love has the power of 
bestowing temporal happiness upon us in this 
lifetime. Without love, people In this world 
will encounter a lot of problems (anger, 
hatred, Jealousy, envy, arrogance, etc). A 
Buddhist should develop love for all sentient 
beinss and to cherish others more than 
oneself. Love should be given equally to 
everyone ¡Including relatVes or sfrangers, 
friends or foes, øIven without any conditions, 
without self-interests or attachment: Tâm từ 
có sức mạnh đem lại hạnh phúc thế tục cho 
chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, 
con người trên thế giới nầy sẽ đương đầu với 
vô vàn vấn để như hận, thù, ganh ghét, đố ky, 
kiêu ngạo, vân vân. Phật tử nên phát triển 
tâm từ, nên ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn 
chính mình. Thương yêu nên được ban phát 
một cách vô điểu kiện, bất vụ lợi và bình 
đẳng giữa thân sơ, bạn thù. 

Loving kindness or love wIll help us gain 
strong meritolous power: Tâm từ ái đem lại 
công đức mãnh liệt. 

When we offer loving kindness to other 
people, we will gain their love and respect at 
the same time: Tâm từ ái sẽ tạo được lòng 
kính trọng nơi tha nhân. 

Loving kindness helps us overcome all kinds 
Of praspings of wealth, and other hindrances: 
Tâm từ ái giúp ta vượt qua chấp thủ và 
chướng ngại. 


sở) 


5) 


Loving kindness help us experilence more 
physical confort: Tâm từ ái giúp ta cảm thấy 
dễ chịu. 

Loving-kindness (benevolence) 1s one of the 
mOs£_ Importanf the great 
enliphtenment; for with If, good roots prevail 
1n all situations In our daily life: Lòng “Từ” là 
một trong những cửa ngõ quan trọng đi đến 
đại giác, vì nhờ đó mà thiện căn lướt thắng 
mọi hoàn cảnh trong cuộc sống hằng ngày 
của chúng ta. 


enfrances fO 


(HD) The Buddha's teachings of loving-kindness In 


l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


the Vimalakirti-Sutra—Những lời Phạt dạy 
về lòng từ trong kinh Duy Ma Cật: 

According to the Vimalakiri Sutra, Chapter 
Seventh, Contemplating at Living Being, 
Manjusri called on to engure 
Vimalakirtis 1lness, Manjusr  asked 
Vimalakirti: “When a Bodhisattva meditates, 
how should he practise kindness (maitrl)?— 
Theo Kinh Duy Ma Cật, Phẩm Quán Chúng 
Sanh, khi Ngài Văn Thù Sư Lợi đến thăm 
bệnh cư sĩ Duy Ma Cật, ngài có hỏi: “Bồ Tát 
quán sát phải thực hành lòng từ như thế 
nào?” 

Vimalakirti replied: When a Bodhisattva has 
made this meditation, he should think that— 
Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát quán sát như 
thế rồi phải tự nghĩ rằng. 

Ought to teach living beings to meditate in 
the same manner; this is true kindness: Phải 
vì chúng sanh nói pháp như trên, đó là lòng từ 
chân thật. 

Should practise causeless (nirvanic) kindness 
which prevents creativeness: Phải thực hành 
lòng từ tịch diệt, bởi vì không sanh. 

Should practice unheated kindness which puts 
an end to klesa (troubles and causes of 
trouble): Phải thực hành lòng từ không nóng 
bức, bởi không có phiển não. 

Should practice Impartal kindness which 
coves all the three periods of time (which 
means that it is eternal involving past, fufture 
and present): Phải thực hành lòng từ bình 
đẳng, bởi ba đời như nhau. 

Should practice passionless kindness which 
wipes out disputation: Phải thực hành lòng từ 
không đua tranh, bởi không có khởi. 


when 


8) 


h) 


) 


}) 


k) 


D 


m) 


n) 


0) 


P) 


q) 


r) 


S) 


2671 


Should practice non-dual kindness which 1s 
beyond sense organs within and sense data 
without: Phải thực hành lòng từ không hai, 
bởi trong ngoài (căn trần) không hiệp. 

Should practice Indestructible kindness which 
eradicates all corruptibility: Phải thực hành 
lòng từ không hoại, bởi hoàn toàn không còn. 
Should practice stable kindness which 1s a 
characteristic of the undying self-mind: Phải 
thực hành lòng từ kiên cố, bởi lòng không 
hủy hoại. 

Should practice pure and clean kindness 
which ¡is spotless like Dharmata: Phải thực 
hành lòng từ thanh tịnh, bởi tánh các pháp 
trong sạch. 

Should practice boundless kindness which 1s 
all-pervasive like space: Phải thực hành lòng 
từ vô biên, bởi như hư không. 

Should practice the kindness of the arhat 
stage which destroys all bondaøe: Phải thực 
hành lòng từ của A la hán, vì phá các giặc 
kiết sử. 

Should pracice the Bodhisattva kindness 
which gives comfort to living beings: Phải 
thực hành lòng từ Bồ Tát, ví an vui chúng 
sanh. 

Should practice the Tathagata kindness which 
leads to the state of thatness: Phải thực hành 
lòng từ của Như Lai, vì đặng tướng như như. 
Should practice the Buddha kindness which 
enlipghtens all living beings: Phải thực hành 
lòng từ của Phật, vì giác ngộ chúng sanh. 
Should practice spontaneous kindness which 
1s causeless: Phải thực hành lòng từ tự nhiên, 
vì không nhơn đâu mà đặng. 

Should practice Bodhi kindness which 1s one 
flavour (I.e. uniform and unmixed wisdom): 
Phải thực hành lòng từ Bồ Đề, vì chỉ có một 
VỊ. 

Should practice unsurpassed kindness which 
cuts off all desires: Phải thực hành lòng từ vô 
đẳng, vì đoạn các ái kiến. 

Should pracice merciful kindness which 
leads to the Mahayana (path): Phải thực hành 
lòng từ đại bi dẫn dạy cho pháp Đại Thừa. 
Should practice untiring kindness because of 
deep 1nsipht Iinto the void and non-existent 


Ụ) 


u) 


Y) 


W 


~ 


X) 


y) 


Z) 


aa) 


bb) 


cc 


` 


dd) 


ego: Phải thực hành lòng từ không nhàm mỏi, 
quán không, vô ngã. 

Should pracice Dharma-bestowing (dana) 
kindness which 1s free from regret and 
repentance: Phải thực hành lòng từ pháp thí 
không có luyến tiếc. 

Should practice precep(s (sia) upholding 
kindness to convert those who have broken 
the commandments: Phải thực hành lòng từ trì 
giới để hóa độ người phá giới. 

Should pracice patent (ksant) kindness 
which protects both the self and others: Phải 
thực hành lòng từ nhẫn nhục để ủng hộ người 
và mình. 

Should practice Zealous (virya) kindness to 
liberate all living beings: Phải thực hành lòng 
từ tỉnh tấn để gánh vác chúng sanh. 

Should pracice serene (dhyana) kindness 
which is unaffected by the five senses: Phải 
thực hành lòng từ thiển định không thọ mùi 
thiển. 

Should practice wise (prajna) kindness which 
1s always timely: Phải thực hành lòng từ trí 
tuệ, đều biết đúng nhịp. 

Should practice expedient (upaya) kindness to 
appear at all times for converting living 
beings: Phải thực hành lòng từ phương tiện, 
thị hiện tất cả. 

Should practice unhidden kindness because of 
the  purty and cleannes of the 
straiphtforward mind: Phải thực hành lòng từ 
không ẩn dấu, lòng ngay trong sạch. 

Should practice profound minded kindness 
which is free from discrimination: Phải thực 
hành lòng từ thâm tâm, không có hạnh xen 
tạp. 

Should practice undeceptive kindness which 
1s faultless: Phải thực hành lòng từ không 
phỉnh dối, không có lừa gạt. 

Should  practice jJoyful which 
bestows the Buddha joy (n nirvana). “Such 
are the specialites of Bodhisattva kindness”: 
Phải thực hành lòng từ an vui, làm cho tất cả 
được sự an vui của Phật. Lòng từ của Bồ Tát 
là như thế đó. 


kindness 


(V)According to the Metta Sutta, the Buddha 


taught: “May all beings be happy and secure 
May therr mind be contented. 


2672 


Whatever beings there may be, 

Feeble or strong, long, øreat or medium, 
Small or large, seen or unseen, 

Those dwelling far or near, 

Those who are born, and 

Those who are yet to be born. 

May all beings, without exception, be happy... 
Just as a mother would protect her only child 
Even at the risk of her own life, 

Even so, let one culÌtIvate 

Boundless heart towards all beings. 

Let oneˆs thoughts of boundless love 
Pervade the whole world, 

Above, below and across, 

Without any obstruction, 

Any hatred or any enmity.” 


Theo Kinh Từ Thiện, Đức Phật day: 

“Mong mọi loài chúng sanh được hạnh phúc 

yên Ổn, 

Ước mong tâm trí chúng sanh được vui vẻ an 

lạc. 

Bất cứ chúng sanh nào, dù loài mạnh hay yếu 

Dù dài, ngắn hay vừa, dù lớn hay nhỏ 

Loài hữu hình hay vô hình, dù ở xa hay gần 

Loài được sinh, hay loài chưa sinh, 

Mong mọi loài đều hạnh phúc. 

Giống như một bà mẹ che chở cho đức con 

độc nhất, 

Dầu hiểm nguy đến tánh mạng, 

Cũng vậy đối với mọi loài. 

Hãy tu tập từ tâm thấm nhuần khắp nơi 

Trên dưới và ngang, không ngăn ngại 

Không sân hận, không thù địch. 

Hãy tu tập từ tâm.” 
Loving-kindness and compassion: Từ Bi— 
See Loving kindness and Compassion. 
Loving-kindness, compassion, joy 
equanimity: Từ Bi Hỷ Xả—See Loving- 
kindness, compassion, Joy, equanimity, and Four 
1mmeasurable minds. 
Loving-kindness or hate: Với từ tâm hay với 
sân tâm—Spoken with a mind of loving-kindness 
or with Inner hate. This 1s one of the five courses 
of speech that others may use when they address 
you—Đây là một trong năm loại ngôn ngữ mà 
các người có thể dùng khi nói với các người 
khác —See Five courses of speech. 


and 


Loving-mother: Affectionate—Từ mẫu. 
Loving One: Phật Di Lặc—See Maitreya. 
Loving-reverenece: Từ kính. 

Loving speech: Ái Ngữ—The words of love of a 
Bodhisattva, of 
popularity, or ways of leading human beings to 
emancipation—Lời nói yêu thương của một vị Bồ 
Tát, một trong tứ nhiếp pháp—See Four elements 
of popularIty. 

Low capacity: Dull—Độn căn—Those born with 
base character or of low capacity——Những người 
sanh ra với hạ căn—See Low Spiritual faculty, 
and Three cultivated levels. 

Low or dull faculty: Lamakindriya (p)—See 
Low Spritual faculty. 

Low element: Hina-dhatu (p)—Liệt giới—See 
Three đharmas (XHI) (C). 

Low-mindedness: Styana (skt)—Hôn trầm— 
See Sevenfy-five dharmas of the Abhidharma 
Kosa. 

Low spiritual faculfty: Lamakindriya (skt & 
pEHạ Căn—-Low (dull) capacitles—Low 
spiritual faculty—Those born with base characters 
or Of low capacify to understand dharma——Sanh ra 
với căn tánh kém cõi hay khả năng hiểu được 
Phật pháp rất thấp. 

Lower class of “prayer-beads.”: Hạ phẩm— 
Lower, numbering 27. This Is one of the four 
classes of “prayer-beads.”—Đây là một trong bốn 
loại nệm châu—See Four classes of “prayer- 
beads”. 

Lower fetters: Những trói buộc trong cảnh thấp 
dục giới—According to the Sangiti Sutfa In the 
Long Discourses of the Buddha, there are five 
bonds In the lower desire-realms or the lower 


one of the four elements 


fetters which hold the individual in the realms of 
Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ 
Kinh, có năm thứ Kết hoặc của Dục giới trong 
tam giới—See Five bonds In the lower desire- 
realms. 


desire 





Lower garmenfs: Hạ y—The lowest order of a 
monk”s robes, that of five patches—Y hạ của chư 
Tăng, y 5 mảnh—See Kasaya. 

Lower Hinayana: Sarvastivada (sk—Lập Tính 
Tông—Everything exIsts or has i{s own nature— 
See Four kinds of inference in logic (A). 


2673 


Lower ideas in Hinayana Nirvana: Hạ thừa 

Niết Bàn chướng—See Ten hindrances. 

Lower Mahayana: Phá Tướng Tông—Form has 

no reality because of the doctrine of the void— 

See Four kinds of inference in logic (A). 

Lower one?s voice: Dịu giọng. 

Lower orders of disciples: Hạ Chúng—The 

seven lower orders of disciples who are ranked 

below the monks and the nuns—Bảy chúng đệ tử 
đứng sau hàng Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni. 

Lower realm: Hạ giớ—Human world—Thế 

giới loài người. 

Lower regions: Hạ địa—The lower regions of 

the nine lands and the lower half of the ten 

bhumis of Bodhisattvas—Vùng dưới thấp của cửu 
địa và phân nửa địa bên dưới của Thập địa Bồ 

Tát—See Nine lands and Ten grounds. 

Lower region of the 52-stages: Hạ Địa—The 

lower half of the fifty-two grades of Bodhisattva 

development—Phần dưới của 52 cấp phát triển 

Bồ tát. 

Lower world: Human world—Hạ giới. 

Lower-yana: Hạ thừa—Hinayana—lnferior 

yana—Mean yana—Hạ liệt thừa. 

Lowest of the Buddha-ksetra: Kim Quang 

Phật Sát Cảnh giới thấp nhất của Phật Giới. 

Lowest classes: Cấp thấp nhất. 

I) Hạ phẩm—The three lowest of the nine 
classes born in the Amitabha Pure Land—Ba 
phẩm thấp nhất trong cửu phẩm sanh ra trong 
thế giới Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà—See 
Ñine holy grades of Lotus. 

2) Sudra: Mạt Hạng—Thủ đà la—Servants—A 
man of the fourth or lowest of the four 
original classes or castes whose business was 
to serve the three higher classes—Giai cấp hạ 
tiện thứ tư và thấp nhất trong các giai cấp, 
nhiệm vụ của họ là phục vụ ba giai cấp trên. 

Lowest of the lowest classes who enter the 

Pure Land of Amitabha: Hạ phẩm hạ sanh. 

Lowest quality: Hạ Phẩm— The 

quality—The three lowest of the nine classes born 

in the Amitabha Pure Land—Ba phẩm thấp nhất 
trong Cửu Phẩm Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà: 

l) One who enters the Pure Land of Amitabha in 
the hiphest of the three lowest classes (those 





lowest 


who commifted all sins and karma except 
dishonoring the sutras; however, at the end of 
le, the person clasps his hands and say 
NAMO AMITABHA, that person will be born 
in the Pure Land Precious Lake): Hạ phẩm 
thượng sanh—Người vào phẩm cao nhứt của 
hạ phẩm, những người gây tội tạo nghiệp, 
nhưng không hủy báng kinh điển và vào cuối 
đời mà chịu niệm Hồng danh A Di Đà Phật. 

2) One who enters the Pure Land of Amitabha in 
the middle of the three lowest classes (those 
who have broken all the commandments, 
even stolen from monks and abuse the law; 
however, at the end of life, the person hears 
of the great power of Amitabha and assents 
wih but a thought, the person will be 
received into the paradise): Hạ phẩm trung 
sanh—Trung sanh của Hạ phẩm Tịnh Độ, 
những người phá giới, ăn cắp của Tăng chúng 
và lạm dụng giáo pháp; tuy nhiên vào cuối 
đời nghe được thần lực của Phật A Di Đà mà 
tán thán bằng một niệm, sẽ được vãng sanh 
vào Hạ phẩm Trung sanh Tịnh Độ. 

3) One who enters the Pure Land of Amitabha in 
the lowest of the three lowest classes (those 
who should be fallen into the lowest gati 
because of their sins; however, by Iinvoking 
the name of Amitabha they can escape 
countless aøes of reincarnation and suffering, 
and on dying will behold a lotus flower like 
the sun, and by responding of a single 
thought, will enter the Pure Land): Hạ phẩm 
hạ sanh—Phẩm thấp nhứt trong Hạ phẩm 
Tịnh Độ, những ai bị rơi vào những đường dữ, 
nhưng chịu niệm hông danh Phật A Di Đà sẽ 
được thoát khỏi vô lượng kiếp tái sanh khổ 
sở, và vào cuối đời sẽ nhìn thấy Liên Hoa 
như ánh mặt trời, và chỉ bằng một niệm tán 
thán, người đó sẽ được vãng sanh vào Hạ 
Phẩm Hạ Sanh. 

Lowest order of a monk's robes: That of five 

patches—Lower garments—Hạ y. 

Lowest ranked robe: Y hạ TThree lowest 

ranks—Ba loại Hạ Tăng Già Lê—See Nine 

grades of the monk”s patched robe. 

Lowest stages in the Pure Land: Hạ phẩm— 

The three lowest stages of the nine stages of birth 


2674 


¡in the Pure Land—Ba bậc thấp nhất trong vãng 
sanh Tịnh độ—See Nine holy grades of Lotus (A). 
Lowest of the three highest classes: Thượng 
Phẩm Hạ Sanh—See Nine holy grades of Lotus 
(C). 

Lowest of the three lowest classes: Hạ Phẩm 
Hạ Sanh—See Nine holy grades of Lotus (A). 
Lowest of the three middle classes: Trung 
Phẩm Hạ Sanh—See Nine holy grades of Lotus 
(Bì). 

Loyal and pious: Trung hiếu. 

Loyalty: Sự thủy chung. 

Luck (n): Vận may rủi—Số mạng 

Lucky: Srì (skt——Auspicious—Fortunate—Cát 
tường. 

Lucky kalpa: Bhadrakalpa (sk): Nhơn Hiển 
kiếp —Good Kalpa. 

Lumbini (skt & p): Lạp Phạt N—Lâm Vi NÑi— 
Lâm Tỳ N—Long Nhĩ Nễ_—Luận Thị Ni—Lưu 
Di Ni —Lumbinl, name of a park, which 1s the 
Birthplace of Siddartha Gautama, who became the 
Buddha, over 2,600 years ago. lt was near the 
capital of Kapilavastu of the Sakya tribe. The site 
1s now known as Rummindel in Nepal, I5 miles 
east of Kapilavastu, near the border of Nepal and 
India. Asoka, king of ancient India (273-232 BC) 
came here on a pilgrimage in 250 B.C. He erected 
a stone pillar here In commemoration of his vIsit. 
Lumbimi 1s one of the four Holy Places of 
Buddhism history. The three other sacred places 
are Buddha Gaya, Sarnath, and Kusinara. 
Lumbimi, one of the four sacred places In 
Buddhism (other sacred places are Buddha Gaya, 
Sarnath, and Kusinara), one of the eight Great 
Spriual or Sacred Stupas of Buddhism, the 
birthplace of Siddhartha Gautama (almost 2,600 
years ago), who became the Buddha. It is near the 
capital of Kapilavastu of the Sakya tribe, between 
Kapllavastu and Devadaha. The place Is now 
known as Rummindel within the territory of 
Nepal, 15 miles east of Kapilavastu. 
According to Buddhist legends, his mother, Queen 
Maya, decided to travel to her parenfs” house to 
give bĩrth to her son, but when she arrived at 
Lumbim she went Into labor. In haglographical 
accounfs of the Buddha”s life, ¡t is said that she 
gave bĩrth standing up, with her arms agaInst a 


about 


tree, and the future Buddha stepped out of her 
side. In there had been many 
establishments, but very few are now In existence. 
At the present time, there exists a stone column 
that king Asoka had erected there on the occasion 
of a pilgrimage in the 249 or 250 BC. The 
Inscripion reads: “Twenty years after his 
coronation King Devanapiya Piyadasi came here 
and commemorated his veneration because the 
Buddha, the sage of the Sakya clan, was born 
here. He had a stone relief and a stone column set 
up to show that here a venerable one was born. 
He exempt the village of Lumbini from taxes and 
reduces 1(s tribute.” The statement of King Asoka 
on the stone pillar proves the identity of the 
sanctified spot beyond any doubt. Besides the 
pilar, there 1s an anclent shrine with an Image 
representing the nativiy of the Buddha as 
described in the sacred texts. Recently, people 
built in Lumbini garden Maya Devi Temple right 
on the side of the sacred pond in which Queen 
Maya took a bath before delivery of Prince 
Siddarttha. As the birth-place of the Buddha, 
Lumbmi grew 1n sanctty and Importance, 


Lumbini 


especially today 1t becomes an Important Buddhist 
pHs 





(Gate to Lumbini) 
Tên một hoa viên, gần kinh đô của thành Ca Tỳ 
La Vệ, nơi đẩn sanh của Thái Tử Tất Đạt Đa, 
cách nay hơn 2.600 năm về trước, người đã thành 
Phật. VỊ trí bây giờ là Rummindei thuộc Nepal, 
khoảng 15 dậm về phía đông của thành Ca Tỳ La 
Vệ, gần biên giới Nepal và Ấn Độ. Vua A Dục 
của Ấn Độ (khoảng 273-232 trước Tây Lịch), đã 
đến viếng nơi nầy và cho dựng lên một trụ đá ghi 
lại kỷ niệm chuyến hành hương chiêm bái của 
ngài. Lâm Tỳ Ni là một trong tứ động tâm hay 
Phật tích trong lịch sử Phật giáo. Ba Phật tích kia 


2675 


là Bồ Để Đạo Tràng, Vườn Lộc Uyển, và thành 
Câu Thị Na. Lâm tỳ mi là một trong tám ngôi tháp 
thiêng lớn của Phật giáo, nơi đản sanh của Đức 
Phật (cách nay gần 2.600 năm về trước), cũng là 
một trong bốn nơi thiêng liêng của Phật giáo (các 
nơi khác là Bồ Đề Đạo Tràng, vườn Lộc Uyển, và 
thành Câu Thị Na). Nó tọa lạc gần kinh thành Ca 
Tỳ La Vệ của bộ tộc Thích Ca, giữa Ca Tỳ La Vệ 
và Devadaha. Nơi mà bây giờ có tên gọi là 
Rummindei thuộc Nepal, khoảng 15 dậm về 
hướng đông của thành Ca Tỳ La Vệ. Theo truyền 
thuyết Phật giáo, mẹ Ngài là Hoàng hậu Ma Gia, 
quyết định trở về nhà cha mẹ mình để khai hoa 
nở nhụy, nhưng khi vừa đến Lâm Tỳ Ni thì bà lâm 
bổn. Theo Thánh Tích học về cuộc đời Đức Phật 
Thích Ca, người ta kể rằng khi sắp lâm bổn, 
hoàng hậu đứng, hai tay vịn vào một thân cây thì 
Đức Phật tương lai từ bên hông bà bước ra. Lâm 
Tì Ni có nhiều kiến trúc đã được xây dựng, nhưng 
ngày nay chẳng còn được bao nhiêu. Hiện tại còn 
một trụ đá do vua A Dục dựng lên vào năm 249 
hay 250 trước CN nhân một cuộc hành hương tới 
làng quê của Phật. Trụ ghi: “Hai mươi năm sau 
ngày đăng quang vua Devanapiya Piyadasi (A 
Dục) đã đến đây để tỏ lòng sùng kính của mình 
với Phật, một vị hiển triết thuộc họ Thích Ca đã 
sanh ra ở Lâm Tì Ni. Nhà vua đã sai dựng một trụ 
đá và một bức phù điêu nhằm đánh dấu nơi đấng 
Chí Tôn sinh ra. Ngài miễn thuế và cắt giẩm 
phẩm vật hằng năm.” Những lời ghi khắc của vua 
A Dục trên trụ đá nầy chứng minh tông tích của 
thánh địa một cách chắc chắn nhất. Ngoài trụ đá 
ra, còn có một điện thờ cũ kỹ với hình ảnh đản 
sinh của Đức Phật được diễn tả trong các kinh 
điển. Mới đây, trong vườn Lâm Tỳ Ni, người ta 
xây chùa Maya Devi ngay bên cạnh giếng nước 
thiêng nơi mà xưa kia hoàng hậu Ma Gia đã tắm 
trước khi hạ sanh thái tử Sĩ Đạt Đa. Vì đây là nơi 
đản sanh của Đức Phật nên càng ngày nó càng trở 
nên thiêng liêng và quan trọng, đặc biệt ngày nay 
nó trở thành một địa điểm hành hương quan trọng 
của Phật tử—See Eight great spiritual or sacred 
stupas and Four Buddhist holy places. 

Lumbini Garden stupa: Tháp Lâm Tỳ Ni— 
Lumbmi Garden, Buddha's bithplace In 
Kapilavastu, This 1s one of the eigh(t Great 
Spmritual or Sacred Stupas of Buddhism—Tháp 
trong vườn Lâm Tỳ Ni trong thành Ca Tỳ La Vệ 






là nơi đản sanh của Phật, đây là một trong tám 
ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo—See Eight 
Teat spiritual or sacred stupas. 


(Inside LumbiniGarden Stupa, the exact place 
where the Buddha was born) 
Luminaries: Ánh sáng kỳ diệu —There are nine 
luminaries—Có chín ánh sáng kỳ diệu —See Nine 

luminaries. 

Lump of clay: Mritparamanu (skt)—Nê Vi Trần 
(bụi đất —Clay-atom—In the Lankavatara Sutra, 
the Buddha taught: “A lump of clay 1s neither 
diferent nor not-diferent from 1fs atoms.”— 
Trong Kinh Lăng Già, Đức Phật dạy: “Một khối 
đất sét thì không khác, cũng không phải không 
khác với các hạt bụi hay nguyên tử của nó. 
Lump of foam: Bèo bọt. 

Lunar calendar: Âm lịch. 

Lunar New Year: Tết Dương Lịch— 
Comparable to Solar New Year celebrated ¡in 
Western countries. According to the Eastern Asian 
countriles, Lunar New Year ¡s celebrated to 
welcome the arrival of Spring, the symbol of Joy 
and happiness. In the old days, this festival 
officilally begins on the New Years Eve and 
extended to the observance of the fifteenth day of 
Lunar January. One New Years Eve and the 
three first days of the Lunar New Year, people 
usually go to temples to chant the Healing 
Bhaisajva Sutra and participate In other praying 
services to welcome the Lunar New Year—Tương 
tự với ngày Tết dương lịch ở các quốc gia Tây 
phương. Theo các quốc gia Đông Á, Tết nguyên 
đán được tổ chức để nghênh đón tiết Xuân, một 
biểu tượng của an vui hạnh phúc. Thời xưa, lễ Tết 
chính thức bắt đầu từ đêm giao thừa and kéo dài 


2676 


đến ngày 15 tháng giêng âm lịch. Vào đêm giao 

thừa và ba ngày Tết, người ta thường tới chùa 

tụng kinh Dược Sư và tham dự vào những thời 
khóa cầu nguyện để mừng năm mới. 

Lunar New Yearˆ”s Eve: Đêm Giao Thừa. 

Lunatic: Kẻ mất trí. 

Lung-Ji-Shao-Xiu: Long Tế Thiệu Tu Thiển 

Sư—Zen master Lung-Ji-Shao-Xiu—See Shao- 

Xiu-Lung-]1. 

Lung-Men: Long Môn—A group of grottos 

(caves) near Lo-Yang in the Hunan province of 

China, the construction of which began in 494, 

near the beginning of the Northern Wei dynasty. 

The massive complex has 2,000 caves, 750 niches 

(hốc tường), 40 stone pagodas, and around 

100,000 statues—Một nhóm các hang động gần 

thành Lạc Dương trong tỉnh Hồ Nam của Trung 

Hoa, cấu trúc xây dựng bắt đầu từ năm 494, gần 

lúc bắt đầu của thời Bắc Ngụy. Cả nhóm gồm 

trên 2.000 hang động, 750 hóc tường, 40 chùa 
phật bằng đá, và khoảng 100.000 tượng. 

Lung-Men-Ch?ing-Yuan: Thiền sư Long Môn 

Thanh Viễn Phật Nhãn—Zen master Lung-Men- 

Ch'ing-Yuan-Fo-Yen—Long Môn Thanh Viễn. 

*.. Chinese Zen master who was first a student Of 
Vinaya; later, when reading the Lotus Sutra, 
he came across the passage, '“This Dharma 1s 
something that goes beyond the realm of 
thought and discrimination.` This Iimpressed 
him, so he came to his teacher and asked 
what was ths Dharma  transcending 
Iintelligence. The teacher failed to enlighten 
him, who then saw that mere learning and 
scholarship could not solve the ultimate 
problem of this existence subject to birth and 
death—Thiển sư Trung Hoa, trước theo học 
luật; về sau, nhân đọc kinh Pháp Hoa đến 
đoạn “Thị pháp phi tư lương phân biệt chi sở 
năng giải (pháp nầy vượt ngoài lãnh vực của 
tư duy và phân biệt).” Điều nầy gây xúc động 
Ở sư, nên sư kiếm giảng sư của mình và hỏi 
pháp siêu việt tri thức đó là gì. Giảng sư 
không soi sáng nổi cho sư, sư mới thấy rằng 
nghĩa học và danh tướng không phải là duyên 
cớ để giải quyết việc lớn sinh tử. 

* Fo-Yen now travelled south in order to see 
Fa-Yen of T?ai-Pˆing. While begging through 


the country of Lu, he stumbled and fell on the 
ground. While suffering pain, he overheard 
two men railing at each other, when a third 
one who interceded remarked, “So I see the 
pasions still cherished both of you.” He then 
had a kind of enliphtenment. But to whatever 
quesfions he asked Fa-Yen, the answer was, 
“Í cannot surpass you; the thíing 1s tO 
understand all by yourself” Sometimes Fa- 
Yen said, “I do not understand myself, and I 
cannot surpass you.` This kind of remark 
incied Ch'ing-Yuan”s desire all the more to 
know about Zen. He decided get the matter 
settled by his senior monk Yuan-LI, but Li 
pulled him by the ear and going around the 
fire place kept on saying, “The best thing 1s to 
understand all by yourself” Ch'ing-Yuan 
Iinsisted: “If there 1s really such a a thing as 
Zen, why not uncover the secret for me? 
Otherwise, I shall say 1t 1s all a trick.” Li, 
however, told him: “Some day you will come 
to realize all that has been going on today 
between you and me.—Rồi sau đó Phật 
Nhãn du hành sang Nam để tham kiến Pháp 
Diễn (see Pháp Diễn Thiển Sư). Nhân khi đi 
xin ăn ngang qua xứ Lư Châu, trợt chân té 
nhào xuống. Trong cơn đau đớn, thoảng nghe 
hai người chữi lộn nhau, người đứng ra can 
bảo, “Vậy là tôi thấy hai ông vẫn còn ôm ấp 
những phiển não.” Tức thì sư tỉnh ngộ. Nhưng 
hễ khi sư có điều gì muốn hỏi Pháp Diễn thì 
Pháp Diễn cứ trả lời: “Ta không thể hơn 
ngươi; cứ tự mình mà hiểu lấy.” Có khi Pháp 
Diễn bảo: “Ta không hiểu; Ta không thể hơn 
ngươi.” Lối nhận xét ấy càng khiến cho 
Thanh Viễn muốn biết về Thiển. Sư nhất 
định nhờ Nguyên Lễ thủ tòa giải quyết vấn 
để, nhưng Nguyên Lễ kéo tai sư vừa đi quanh 
lò lửa vừa báo “tốt hơn hết là ông cứ tự hiểu 
lấy.` Thanh Viễn gằng giọng: “Nếu thật có 
Thiển sao không khui bí mật ra cho tôi? Thế 
mà ông lại lấy làm trò đùa sao?” Tuy nhiên, 
Lễ bảo sư: “Mai sau ông sẽ tổ ngộ mới hay 
cái quanh co nầy.” 

When Fa-Yen moved away from T”ai-P'ing, 
Ching-Yuan left him, and spent the summer 
at Ching-Shan, where he got very well 
acquained with Ling-Yuan. Chỉing-Yuan 


2677 


now asked his advice, saying, “Lately, I have 
come to know of a master in the city whose 
SayIinøs seem to suit my intelligence much 
better.` But Ling-Yuan persuaded him to go 
to Fa-Yen who was the best of Zen masters of 
the day, adding that those whose words he 
seemed to understand best were merely 
teachers of philosophy and not real Zen 
masters—Khi Pháp Diễn rời khỏi Thái Bình, 
Thanh Viễn từ giả ngài, và trải qua mùa kiết 
hạ ở Tương Sơn, ở đây sư kết bạn thâm giao 
với Linh Nguyên Thiển Sư. Bấy giờ Thanh 
Viễn xin chỉ giáo rằng: “Gần đây, tôi có biết 
một vị tôn túc ở đô thành, những lời của ngài 
hình như hợp với tri thức của tôi rất nhiều.” 
Nhưng Linh Nguyên khuyên sư hãy đến với 
Pháp Diễn, ngài vốn là vị tôn sư bậc nhất 
trong thiên hạ, và nói thêm rằng những ai mà 
lời nói nghe ra như dễ hiểu, họ chỉ là ông 
thầy tri giải chớ không phải là những Thiển 
sư thật sự. 

Ch'ing-Yuan followed his friends advice, 
and came back to 1s former master. One cold 
nipht he was sitting alone and tried to clear 
away the ashes In the fire-place to see If 
there were any piece of live charcoal left. 
One tiny piece as large as a pea happened to 
be discovered way down ¡n the ashes. He 
then reflected the truth of Zen would also 
reveal Itself as one dug down the rock-bed of 
conscIousness. He took up the history of Zen 
known as the Transmission of the Lamp from 
his desk, and his eye fell upon the story of the 
Pˆo-Tsao-To (broken range), which 
unexpectedly opened his mind to a state of 
enlightenment—Thanh Viễn theo lời khuyên 
của bạn, trở về với thầy cũ. Vào một đêm 
lạnh, sư ngồi một mình và cố khêu sáng đống 
tro trong lò lửa thử xem có còn lại một chút 
than đỏ nào không, sư thấy tận dưới đống tro 
có một cục than nhỏ xíu bằng hạt đậu. Sư tự 
nhủ rằng lý của Thiền cũng tự khơi mở y như 
đào sâu xuống tảng đá của tâm thức. Sư đặt 
quyển sử Thiền gọi là Truyền Đăng Lục trên 
bàn, mở mắt nhìn vào tiểu sử của Phá Táo 
Đọa, bỗng dưng tâm trí khai thông mà được 
chứng ngộ. 


* After this great enliphtenment, he composed 
the below verse—Sau khi đại ngộ, sư làm 
một bài kệ như sau: 

The birds are too-fooing 1n the woods, 
with the garment covered up 

I sit alone all nipht. 

A tiny piece of live charcoal deeply 
buried in the ashes tells the secret of 
LG: 

The cooking range 1s broken to pIeces 
when the spirit knows where fo return. 
Revealed everywhere shines the truth, 
but men see it not, confused 1s the 
mind; 

Simple though the melody 1s, 

who can apprecIate 1? 

Thinking of 1t, 

long wIll is memory abide with me; 
Wide open 1s the gate, 

but how lonely the scene! 

Chim rừng hót líu lo 

Khoát áo ngồi đêm thâu 

Khơi lửa, bình sinh tỏ 

Quần trí thành bếp đổ. 

Việc sáng nhưng người mù 

Khúc nhạc ai hòa ca 

Nghĩ đến khăng khăng nhớ 

Cửa mở, ít người qua. 

(Điêu điêu lâm điểu để 

Phi y chung dạ tọa 

Bát hỏa ngộ bình sinh 

Sự hạo nhân tự mê 

Khúc đạm tùy năng họa 

Niệm chi vĩnh bất vong 

Môn khai thiểu nhân quá). 

* He passed away In I120—Sư thị tịch năm 
1120. 

Lung-Shu Jing-Tu: Long Thơ Tịnh Độ— 

Pureland Dragon Poetry (written by Wang-jih- 

Hsu) which taupht and advised others the 

culivated pathof Buddha This 

Buddhist text was one of the most Important 

books in propagating Pureland Buddhism—Long 

Thơ Tịnh Độ (được viết bởi Vương Nhật Hưu) 

khuyên dạy về phép tu Niệm Phật. Đây là một 

trong những quyển sách quan trọng nhất về hoằng 
dương Tịnh Độ—See Wang-]ih-Hsiu. 

Lurid: Xóa mờ. 


Recitation. 


2678 


Lurk somewhere: Wait secretly somewhere ¡in 
order to attack someone—Rình rập ẩn núp ở một 
nơi để tấn công người nào đó. 

Lust (n): Kama-raga (p)—Desire—Dục tưởng— 

Tham dục. 

() The meanings of “Lusf—Nghĩa của “Tham 
dục”: 

1) Kama (skÐ: Dục Lậu hay sự ham muốn—See 
Four principal poisonous outflows. 

2) Raga (skU: Greed— Tham dục —Dục lạc— 
Craving or greed, for which the meditation on 
uncleanness (Quán thân bất tịnh) ¡s the 
remedy. One of the 
Buddhism. In order to eliminate “lust,” we 


thee ailments in 


should meditate on the uncleanness of our 
bodles—Một trong tam bệnh trong đạo Phật. 
Để loại bỏ tham dục, bạn nên quán thân bất 
tình—See Greed, and Three ailments (A). 

3) Kamacchamda (p): See Five hindrances and 
Kamacchamda. 


** See Seven defilements, and Ten disturbers of 
the religious life. 
(I) How to balance “Lus—Làm cách nào để 


quân bình “Tham dục”?: Lust should be 
balanced by contemplation of loathsomeness. 
Attachment to bodily form 1s one extreme, 
and one should keep the opposite in mind. 
Examine the body as a corpse and see the 
process of decay, or think of the parts of the 
body, such as lunøs, spleen, fat, feces, and so 
forth. Remembering these and visualizing the 
loathsome aspects of the body will free us 
from lust—Tham dục phải được quân bình 
bằng sự chú tâm vào để mục bất tịnh. Dính 
mắc vào vóc dáng có thể là một cực đoan. 
Gặp trường hợp như thế chúng ta phải để tâm 
đến một cực đoan khác của cơ thể. Chúng ta 
hãy quan sát cơ thể và xem đó như một xác 
chết. Hãy nhìn vào tiến trình tan rã, hủy hoại 
của một xác chết. Cũng có thể quan sát từng 
bộ phận của cơ thể như tim, phổi, gan, mắt, 
máu, nước tiểu, mô hôi, vân vân. Hãy nhớ lại 
hình ảnh của các yếu tố bất tịnh của cơ thể 
mỗi khi tham dục phát sanh. Làm như thế sẽ 
tránh khỏi tham dục quấy nhiễu. 

Lust for beauty: Tư thái dục—See Lust for 

carriage, and Three kinds of desire (1). 


Lust breeding lust: Habit cause—Tập nhơn— 

See Three causes. 

Lust for carriage: Lust for beauty—Tư thái 

dục—Ưa thích dung nghi cốt cách—See Three 

kinds of desire (]). 

Lusts of flesh: Sắc Dục—Ham muốn nhục thể 

hay xác thị —Sexual desire——Passion. 

Luust for form: Rupa-raga (p)—Sắc dục. 

l) Lust for external appearance: Hình mạo 
dục—Ưa thích mặt mày mình mẩy đẹp đẻ— 
See Three kinds of desire (1). 

2) Desire for form—Sắc ái kết hay tham sắc— 
Attachment to the world of forms——Greed for 
the fine-material Love 1m the realm of 
form—Craving for the world of form—See 
FIve hipher bonds of desire. 

Lust for formlessness: Arupa-raga (p}—Desire 

for formlessness—Vô sắc ái kết hay tham vô 

sắc —Attachment to the formless world—Greed 
for the Iimmaterial—Love ¡1n the realm of 
formlessness—CTraving for the formless world— 

See Five higher bonds of desire. 

Lust for sleep: Thụy Miên Dục The lust or 

desire for sleep, both physical and spiritual—Sự 

ham muốn ngủ nghỉ. 

Luust for soffness to the touch or refinement: 

Tế xúc dục Thích sự xúc chạm nhẹ nhàng êm 

ái—See Three kinds of desire (1). 

Lusfful (a): Tham dục. 


Lustful heart: Desious mind—Covetous 
mind—Dục tâm. 
Lustful mỉnd: A desirous, covetous, or 


passlonate mind—Dục tâm. 

Lustful temperament: Ragacarita (p)—Bẩm 
tánh tham ái —Covetousness—See Six kinds of 
temperameIt. 

Lustrous devas: Subhakina (skt—There are 
beingss who are overflowing with happiness, 
drenched with it, full of it, immersed ¡In it, who, 
supremely blissful, experlence only perfect 
happIness such as the lustous devas 
(subhakina)—Hữu tình thấm nhuần, biến mãn, 
sung mãn, hưng thịnh với an lạc. Họ sống mãn túc 
với an lạc ấy, cảm thọ an lạc, như chư Biến Tịnh 
Thiên—See Three dharmas (XXXYVỊ). 


2679 


Lu-Tsung: Vinayisme (sk)—The Vinaya 
school—Luật Tông—Vinaya school, or Discipline 
school, or Dhammagutika lierally means 
“protector of the teaching;?” Buddhist school 
belonging to the larger grouping of Sthaviras. 
Developed out of the Mahishasaka school. It was 
founded by the Sinhalese monk Dhammagupta 
and was prevalent primarily in Southern India. 
However, Buddhist scholars believe that the 
founder of the school was Upali, one of the ten 
great disciples of the Buddha. He 1s known as the 
author of the “The Discipline of Four Divisions.” 
Vinaya School emphasizes the 
discipline, a major school of Buddhism in China 
and Japan that primarily stresses sfrict observance 
of the rules laid down ¡in the Vinaya-pitaka. The 
school was founded in China by T”ao-Hsuan of 
the Tang dynasty. The main text of this school 1s 
the Four Parts of “Vinaya-Pitaka.” Chinese term 
for “Monastic Discipline School.” Chinese 
tradition founded by Tao-Hsuan (596-667), which 
focused on monastic discipline (Vinaya). It was 
based on the Dharmaguptaka Vinaya, which was 
translated Into Chinese by Buddhayasas and Chu 
Fo-NIen in 412 and referred to in China as “the 
Vinaya 1n four parts” (Ssu-fen-lu). This vinaya 
contains 250 rules for monks and 348 rules for 
Althought the Dharmaguptakas 
considered to be a Hinayana school in East Asia, 
this vinaya became the standard code of monastic 
discipline in China, Korea, Japan, Tibet and 
Vietnam—Luật Tông là một nhánh Phật Giáo 
thoát thai từ phái Hóa Địa Bộ (Mahishasaka) và 
trở thành một bộ phận lớn của nhóm Sthavira, 
được sư Dharmagupta, người Tích Lan thành lập. 
Tuy nhiên, có nhiều người cho rằng người đầu 
tiên sáng lập ra Luật Tông tại Ấn Độ chính là 
ngài Ưu Ba Ly, một trong mười đệ tử lớn của Đức 
Phật. Ngài nổi tiếng với tác phẩm Luật Tứ Phần. 
Luật tông phát triển nhiều nhất ở miền nam Ấn 
Độ. Luật Tông là trường phái mà chủ thuyết dựa 
vào luật nghi tu hành của cuộc sống trong tự viện, 
một trường phái Phật giáo lớn của Trung Quốc và 
Nhật, nhấn mạnh đặc biệt việc tuân thủ nghiêm 
ngặt các qui tắc được Luật tạng đề ra. Tại Trung 
Quốc, Luật tông được ngài Đạo Tuyên sáng lập 
vào đời nhà Đường (theo tông nầy thì người ta chỉ 
cần tính chuyên hành trì giới luật là được giải 


monastic 


nuns. W€F€ 


thoát, vì giữ giới trì luật mà sanh định, nhờ định 
mà sanh huệ). Văn bản chính yếu của phái nầy là 
“Tứ Phần Luật.” Bộ luật này chứa đựng 250 giới 
luật Tỳ Kheo và 348 giới luật Tỳ Kheo NI. Mặc 
Luật Tông được xem như là một tông phái Tiểu 
Thừa ở Đông Á, bộ luật này trở thành tiêu chuẩn 
căn bản cho giới luật tại Trung Hoa, Đại Hàn, 
Nhật Bản, Tây Tạng và Việt Nam. 

Lust of the nasal organ: Desire for fragrance— 
Sự ham muốn mùi thơm. 

Luxurious (a): Xa hoa. 

Luxurious bed: Giường nệm xa xỈ—A Bhiksu or 
Bhiksuni who lies on a luxurious bed, commits an 
offence Involves Release and Expression of 
Regret—Vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào nằm 
giường xa xỉ là phạm giới xả đọa (buông bỏ và 
phát lồ sám hối). 

Luxurious and careless, leaders 
backsliding, neglectful of seclusion: Những vị 
nầy sống đây đủ, lười biếng, dẫn đầu về đọa lạc, 
rời bổ cuộc sống viễn ly —§ee Three reasons 
elder Bhikkhus are to be blamed and Three 
reasons middle Bhikkhus are to be blamed. 


in 


Luxurious and expensive food items: Những 
thức ăn đắc tiền và xa xỉ—A Bhiksu or Bhiksuni 
should not buy luxurious and expensive food 
1ems, such as fea, sweefs and so on, except In 
special cases—Ty Kheo hay Tỳ Kheo Ni không 
nên mua thực phẩm xa xỉ và các thức đắc tiền như 
trà, bánh, vân vân, trừ những trường hợp đặc biệt. 

Luxurious life: Cuộc sống xa hoa. 

Lying: Vitatha-vac or Vitaha-vadin (skÙ—Nói 

dối. 

(D_ An overview of “Lying”: Tổng quan về “Nói 
Dối—Lying means verbally saying or 
1ndicating through a nod or a shrug somethng 
we know Isn't true. However, telling the truth 
should be tempered and compassion. For 
1nsfance, 1t Isn't wise to tel the truth to a 

potential 

whereabouts, 1f this would cause the latter”s 
death—Nói dối có nghĩa là nói thành lời hay 
nói bằng cách gật đầu hay nhún vai để diễn 
đạt một điều gì mà chúng ta biết là không 
đúng sự thật. Tuy nhiên, khi nói thật cũng 
phải nói thật một cách sáng suốt kết hợp với 
tâm từ ái. Thật là thiếu lòng từ bi và u mê khi 


murderer about  a victim”s 


2680 


thật thà nói cho kẻ sát nhân biết về chỗ ở của 
nạn nhân mà hắn muốn tìm, vì nói thật như 
thế có thể đưa đến cái chết cho nạn nhân. 

(H) The meanings of lying—Nghĩa của nói dối: 
False (nonsense or transgression) speaking—— 
lying (either slander, false boasting, or 
deception)—Lời nói giả dối để phỉ báng, 
khoe khoang hay lừa dối người khác. 

II) Other characteristics of “Lying”—Những đặc 
điểm khác của “Nói Dối”: According to The 
Buddha and His Teachings, there are four 
conditions that are necessary to complete the 
evil of Iyinge—Theo Đức Phật và Phật Pháp 
của Hòa Thượng Narada, có bốn điều kiện 
cần thiết để tạo nên nghiệp nói dối: 

I1) Anuntruth: Có sự giả dối không chân thật. 

2) Deceiving intention: Ý muốn người khác hiểu 
sai lạc sự thật. 

3) Utterance: Thốt ra lời giả dối. 

4) Actual deception: Tạo sự hiểu biết sai lạc cho 
người khác. 

(IV)Consequences of “Lying”: Hậu quả của “Nói 
Dối—According to The Buddha and His 
Teachings, wriften by Most 
Narada  there are some 
consequences of lying as follow——Theo Đức 
Phật và Phật Pháp của Hòa Thượng Narada, 
có những hậu quả không tránh khỏi của sự 
nói dối: 

I1) Being subject to abusive speech: Bị mắng 
chưởi nhục mạ. 

2) Vilification: Tánh tình đê tiện. 

3) Untrustworthiness: Không ai tín nhiệm. 

4)_ Stinking mouth: Miệng mồm hôi thúi. 

(V) The Buddhaˆs teachings on “Lying”— Những 

lời Phật dạy về “Nói Dối”: According to the 

Dharmapada Sutra, verse 306, the Buddha 

taught: “he speaker of untruth goes down; 

also he who denies what he has done, both 
sinned against truth. After death they go 
together to hells.”——Theo Kinh Pháp Cú, câu 

306, Đức Phật dạy: “Thường nói lời vọng ngữ 

thì sa đọa; có làm mà nói không, người tạo 

hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa ngục.” 

See Four deadly sins, Four un-Ariyan modes 

of speech (A), Seven sins, and Eight teachers. 


Venerable 
Inevitable 


+ 


Lying posifion: Fine manner of lying—Uy nghi 

lúc nằm: 

1)  Practice lying on one right side: Tập nằm 
quay bên phải—A Bhiksu or Bhiksuni should 
practice lying on his or her rightf side to øo tO 
sleep as this 1s the most peaceful and healthy 
posilon—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nên 
tập nằm nghiện qua hông phải vì đó là thế 
nằm an lành nhất. 

2) A Bhiksu or Bhiksuni should not read or chant 
the sutra when lying down, except when he or 
she 1s sick—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
không nên đọc hay tụng kinh lúc nằm, ngoại 
trừ lúc bị bệnh. 

3) A Bhiksu or Bhiksuni should not lie down in a 

place where people pass by, except In special 

cases—VỊ Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni không 
nên nằm ở chỗ có người qua lại, ngoại trừ 
những trường hợp đặc biệt. 

See Four respectf-inspiring forms of demeanor 

(behavior). 

Lying speech: False speech—Nói lời dối trá— 

See Five kinds of false speech. 


+ 


M 


Macchariyam (p): Avarice—Xan Tham—See 
Fifty-two mental stafes. 

Macchariya (p): Bủn xỉn— Không muốn thấy 
người khác hạnh phúc như mình. 

Maccu (p): Tử Ma vương. 

Machik Lapgi Dronma (1055-1145): A student 
of Padampa Sangye (eleventh century) who 1s 
best known for developing the practlce “cho 
(cutting off). This 1s based on the doctrines of the 
“Perfecion of Wisdom” 
practices designed to destroy attachment to the 
notion of “self.” Central to the system of “cutting 
off” are visualizations in which one Imagines that 





» 


sutra and Involves 


2681 


one”s body 1s cut up and devoured by demons, 
which 1s believed to 1llustrafte Its Impermanence 
graphically and to lead to a sense of detachment 
from physical things. According to traditional 
biographies, Machik Lapgi Dronma  was born an 
Indian brahman He 
converted to Buddhism_, but affer a debate with 
other brahmans he was urged to flee the country. 
He separated his consciousness from his body and 
transferred 1t into a female body 1n Tibet, who 
was named Machik Lapg1l Dronma. She married a 
tantric yogin and later gave birth to three sons and 
two daughters. After receiving fantric Insfructions 
from Padampa Sangye and his student Gyodon 
Sonam Lama, she built a hermitage, where she 
spent the rest of her life. She died at the age of 
ninety-five—Một đệ tử của Padampa Sangye vào 
thế kỷ thứ 11, người nổi tiếng về việc phát triển 
thực tập “cắt đứt.” Giáo pháp này dựa trên học 
thuyết của Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa. và liên 
hệ đến việc tu tập được phác họa để hủy diệt sự 
chấp trước với khái niệm “tự ngã.” Chủ yếu của 
hệ thống “cắt đứt lá quán tưởng và tưởng tượng 
thân mình bị cắt đứt và bị ăn tươi nuốt sống bởi 
bọn ma, mà người ta tin rằng minh họa sự vô 
thường bằng hình sẽ dẫn đến cảm giác buông bỏ 
vật chất. Theo truyền thống tiểu sử học thì 
Machik Lapgl Dronma sanh làm một người Nam 
trong một gia đình Bà La Môn ở Ấn Độ, gần xứ 
Ba La Niết Tư. Ông bèn cải sang đạo Phật, nhưng 
sau một cuộc tranh luận với những người Bà La 
Môn khác, ông bị thúc giục phải rời khỏi xứ. Ông 
bèn tự tách thức ra khỏi thân và chuyển nó qua 
thân một người nữ ở Tây Tạng, có tên là Machik 
LapgIi Dronma. Bà lập gia đình với một người tu 
theo Mật giáo và sau đó sanh ra ba người con trai 
và hai người con gái. Sau khi thọ giáo pháp Mật 
giáo với Padampa Sangye và đệ tử của ông là 
Gyodon Sonam Lama, bà dựng một túp lều ẩn cư, 
tại đó bà đã sống hết cuộc đời còn lại của mình. 
Bà mất năm 95 tuổi. 

Mad (a): Cuông. 

Mad and cruel: Cuôồng bạo. 

Mad clephant: Compared with a deluded 
person—So sánh với một kẻ ám muội u mê— 
Cuồng tượng. 

Mad Zen: Cuồng Thiền —Mad Zen is a false 
method of practicing Zen. Ï( is erronous and not 


male near Varanasl. 





according to the proper Dharma teachings of the 
Buddha. People who follow this type of Zen 
practice are often possessed by demonic spIrIfs 
and eventually become mad. Mad Zen also 
includes those who never practice but saying 
practicing, never obtaining enliphtenment but 
saying obtaining enliphtenment, those who are 
still eating sentient beings'` flesh and drinking 
wine everyday, but always pretending themselves 
as Zen Master—Thiển bậy bạ, không đúng theo 
Chánh Pháp Phật Giáo. Người tu theo loại thiển 
nầy thường bị âm ma ám nhập trở nên điên 
cuồng. Cuỗồng Thiển cũng bao gồm những kẻ 
không thực hành mà nói thực hành, không đắc mà 
nói đắc, ngày ngày họ hãy còn ăn thịt uống rượu 
mà vỗ ngực xưng tên là Thiển Sư nầy nọ. 

Mada (skÐ): 

l1) Arrogance: Kiêu—See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 

2) Conceit of or about: Presumpton—Lust— 
Inspiraion—ExciIement—Sexual desire or 
enjoymen—One of the Dpaklesa, 
secondary hindrances. 

Madana (skt: Mạt Đạt Na—Túy quả—A fruit 

called the Intoxicating fruIt. 

Madarava flowers: Mạn đà la hoa. 

Maddava  (p)›: Mềm 

Gentleness. 

Made known to the near, but the remofe 

not: Gần thì biết, xa không biết—See Eight kinds 

of prediction. 

Made known to others, not to self: Mọi người 

đều biết, chỉ mình không biết —See Eight kinds of 

prediction. 

Made known to self, not to others: Chỉ mình 

biết, người khác không biết —See Eight kinds of 

prediction. 

Made known to the remofe, but not the 

intermediate: Xa biết nhưng gần không biết— 

See Eight kinds of prediction. 

Made known to self and others: Mọi người và 

mình đều biết—See Eight kinds of prediction. 

Madhu (skt): Ma Thâu. 

l) Sweet: Ngọt. 

2) An intoxicating liquor: Một loại nước có chất 
làm say. 


Or 


mỏng—Softness— 





2682 


3) Honey: Mật ong. 
Madhuka (skt): Mạt Độ Ca—Bassia latifolia, a 
fïne or pleasant frui—Một loại trái rất ngon. 
Madhya (skt): Mạt Đà. 
l) Intoxicating liquor: 
Intoxicating. 
2) One hundred thousand: 100.000. 
3) Middle: Trung. 
** See Madhyama. 
Madhyadesa (skt: Mạt Thể Để Xá_— The 
central kingdom (in Central India)—Vương quốc 
trung tâm (trung tâm Ấn Độ). 
Madhyama (skt): Middle way—Trung đạo—A 
Sanskrit term for “Middle Way.” The “mean” 
between two extremes (between realism and 
nihlism, or eternal substantial existence and 
annihilation or between), the idea of a realm of 
mind or spirit beyond the terminology of 
substance (hữu) or nothing (vô); however, 1t 
ineludes both existence and non-existence. This 
doctrine attributed to Sakyamuni Buddha reJects 
the extremes of hedomistic self-indulgence on the 
one hand and extreme asceticism on the other. 
Sakyamuni Buddha discovered the Middle Path 
which advises people to give up extremes, to keep 
away from bad deeds, to do good and to pur1fy the 
mind. The Eighfold Noble Path. The Buddha 
taught: “When discrimination is done away with, 
the middle way 1s reached, for the Truth does not 
lie in the extreme alternatives but in the middle 
position.” The doctrine of the Middle Path means 
1n the first instance the middle path between the 
two extremes of opmism and pessimism. Such a 
middle position is a third extreme, tending neither 
one way nor the other is what the Buddha wanted 
to say. The Buddha certainly began with this 
middle as only one step hipher than the ordinary 
extremes. A gradual ascent of the dialectical 
ladder, however, wIll bring us higher and higher 
until a staøe 1s attained wherein the antithetic 
onesidedness of ens and non-ens 1s denied and 
transcended by an idealistic synthesis. In this case 
the Middle Path has a similar purport as the 
Highest Truth. In the Katyayanavavade sutra, the 
Buddha told Maha-Kasyapa: “Kasyapa! “Ït 1s one 
extreme alternative, not is” 1s another exfreme 
alternative. That which 1s the madhyama position 
1s Infangible, incomparable, without any position, 


Chất cay độc— 


non-appearing, incomprehensible. That 1s what 1s 
meant by madhyama positon. Kasyapal It 1s 
perception of Realiy.” Extremes become the 
dead ends of eternalism and annihilism. There are 
those who cling exclusively to nonbeing and there 
are others who cling exclusively to being. By his 
doctrine of Middle Way (madhyama pratipat), the 
Buddha meant to show the truth that things are 
neither absolute being nor absolute nonbeing, but 
are arising and perishing, forming confinuous 
becoming, and that Reality 1s transcendent to 
thought be caupht up ¡1n the 
dichotomies of the mind—Phạn ngữ chỉ “Trung 
Đạo.” Con đường giữa mà Phật Thích Ca Mâu Ni 
đã tìm ra, khuyên người nên từ bỏ nhị biên, tránh 
làm các điều ác, làm các điều lành và giữ tâm 
thanh tịnh. Giáo thuyết này do chính Đức Phật 
thuyết giảng, nó chối bỏ thái cực đam mê khoái 
lạc, và nó cũng chối bỏ thái cực hành xác thái 
quá. Trung Đạo có nghĩa là “bất nhị (không hai)”. 
Trung Đạo vượt trên hữu vô, nhưng chứa đựng tất 
cả. Đức Phật dạy: “Khi phân biệt bị loại bỏ thì 
trung đạo được đạt đến, vì chân lý không nằm 
trong sự cực đoan mà là trong trung đạo.” Học 
thuyết về Trung Đạo khởi thủy có nghĩa là con 
đường giữa của hai thái cực lạc quan và bi quan. 
Địa vị chính giữa như vậy lại là thái cực thứ ba, 
không nghiêng theo bên đường nầy hay bên 
đường kia là ý chỉ của Phật. Chắc chắn như vậy, 
vì Đức Phật bắt đầu bằng con đường giữa nầy coi 
như một bước tiến duy nhất cao hơn những cực 
đoan thông thường kia. Tuy nhiên, từng cấp hướng 
thượng của nấc thang biện chứng sẽ nâng dần 
chúng ta lên cao mãi cho đến lúc đạt tới giai đoạn 
loại hẳn thiên kiến của phản để về “hữu' và 'vô,) 
và siêu việt chúng bằng một tổng để về duy tâm 
luận. Trung Đạo cũng có ý vị như là Chân Lý Tối 
Cao. Theo Kinh Giáo Thọ Ca Chiên Diên, Đức 
Phật đã nói với tôn giả Ca Diếp: “Nầy ông Ca 
Diếp! “Là' là một cực đoan, “không là” cũng là 
một cực đoan. Cái được coi là trung đạo thì không 
thể sờ thấy, không thể so sánh, không nơi chốn, 
không hiển hiện, không thể giải thích. Ông Ca 
Diếp, đó chính là trung đạo. Trung đạo là sự cảm 
nhận Thực Tại.” Những sự cực đoan trở thành 
những con đường không có lối thoát của chủ 
thuyết vĩnh hằng và đoạn diệt. Có những người 
chỉ bám víu vào “vô, hoặc có những người chỉ 


and cannot 





2683 


bám víu vào “hữu.` Đức Phật đã xử dụng thuyết 
Trung Đạo để vạch ra chân lý mọi sự vật trên thế 
giới nầy không phải là 'hữu' tuyệt đối, mà cũng 
không phải là 'vô' tuyệt đối. Kỳ thật, mọi vật đều 
có sanh có diệt, tạo nên sự chuyển hóa liên tục 
không ngừng. Trung Đạo có nghĩa là thực tại siêu 
việt đối với những cách lý luận nhị phân của lý trí 
và thực tại không thể bị hạn định hoặc đóng 
khung trong những lựa chọn “là, “không là.— 
See Madhyama philosophy. 

Madhyama philosophy: Học thuyết Trung 
Đạo—See Madhyamaka philosophy. 
Madhyamagamas (skt): Majjhima Nikaya (p)— 
Trung A Hàm—MIiddle Work, or Middle Length 
Discourses In the Pali Canon. Metaphysical, 60 
books. The sutra preached by the Buddha about 
hs líe as well as those of his disciples'”, 
fundamenfal doctrine of the Hinayana Buddhism, 
the Four Noble Truths and the Dependent 
Originaton. This colleclon was recited by 
Sariputra at the First Buddhist Council—60 quyển, 
tập hợp kinh văn không dài không ngắn. Kinh nói 
về những lời dạy và đức hạnh của Đức Phật Thích 
Ca cũng như các đệ tử của Ngài, về Giáo lý căn 
bản của Phật giáo nguyên thủy, Tứ đế, Thập nhị 
nhân duyên. Kinh nầy được Ngài Xá Lợi Phất 
trùng tụng trong lần Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
đầu tiên ngay sau khi Phật nhập diệt—See 
Agamas, Four agamas, and FIive Agamas. 
Madhyamaka (skQ: Phái Trung Quán—Middle 
View School —A Sanskrit term for “Middle Way 
School.” This 1s one of the two Indian Mahayana 
Buddhist schools, the other being the Yogacara. 
This school developed the doctrines of the 
“Perfection of Wisdom” ¡n the Prajna-Paramita 
lierature. The teachings are based on the notion 
that all phenomena are empty (sunyata) of 
inherent existence (svabhava), presented and 
followed by the Madhyamikas, founded by 
Nagarjuna and Aryadeva in the second century 
AD, which attained great influence In India, Tibet, 
China and Japan, etc. According to one legend, In 
the 3'” century, Nagarjuna travelled to the sea 
dragon”s palace beneath the ocean to retrieve the 
Suữa. According to Buddhist 
legends, he discovered the sutra in an abandoned 
monastery. Nagarjuna the 
patriarch of Indian Zen. He was the founder and 


Avatamsaka 


WaS fourteenth 


first patriarch of the Madhyamika (Middle Way) 

school, also the founder of the Pure Land Sect 

(Salvation School). One of the two Mahayana 

schools in India (together with the Yogacara). The 

basic statement of the doctrines of this school 1s 
found ¡in Master Nagarjunas Madhyamika- 
karika—Từ Phạn ngữ chỉ “Trung Đạo.” Đây là 
một trong hai trường phái Đại Thừa ở Ấn Độ, 
trường phái kia là Du Già. Trường phái này khai 
triển học thuyết “Bát Nhã Ba La Mật” trong kinh 

Bát Nhã Ba La Mật Đa. Học thuyết căn cứ trên 

khái niệm vạn hữu không có tự tánh, được trình 

bày và theo đuổi bởi phái Trung Đạo, được Long 

Thọ và Thánh Đề Bà (Aryadeva) lập ra vào thế 

kỷ thứ hai sau CN, có một vị trí rất lớn tại các 

nước Ấn độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật, vân 
vân. Theo truyền thuyết Phật giáo thì vào thế kỷ 
thứ ba, ngài Long Thọ du hành xuống Long cung 
để chép kinh Hoa Nghiêm. Theo một truyền 
thuyết khác thì Ngài đã tìm thấy kinh nầy trong 
một tu viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng 

Thiên Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán hay 

Tam Luận và Tịnh Độ tông. Trường phái Trung 

Đạo là một trong hai trường phái Đại thừa ở Ấn 

Độ (cùng với Thiển Phái Yogacara). Giáo lý căn 

bản của trường phái nầy dựa vào thuyết Trung 

Quán của Ngài Long Thọ. 

Madhyamaka philosophy: Học thuyết Trung 

Quán. 

(ŒD An overview on “Madhyama philosophy”: 
Tổng quan về học thuyết Trung Đạo—The 
Madhyama, one of the two main schools of 
Mahayana Buddhism, of which philosophy 
was systematized by Nagarjuna, one of the 
greatest thinkers of India. According to the 
Madhyama, the Buddha followed a moderate 
path avoiding the two extremes, indulgence In 
sensual pleasures and the habitual practice of 
self mortification. When an attempt was made 
to Interpret and discover the Import of that 
path, Nagarjuna came forward with his own 
Iinterpretation and called it Madhyamika, or 
moderate. The central idea In his philosophy 
1s “Prajna,” “wisdom,” or ulimate knowledge 
derived from an understanding of the nature 
of things In their true perspecftive, “sunyata.” 
Sunyafa for himm 1s a synonym for “dependent 
originaton.” So the dictum: “Everything 1s 


2684 


void” must be taken to mean that everything 
has a dependent origination and 1s hence non- 
substantial. Here everything stands for all 
thngs, dharma ¡internal and external. So 
everythng for hím 1s devoid of. nay 
substantiality and becomes illusory. When 
this 1s realized the “Dharmadhatu,” or the 
mOonistfic cosmic element, becomes manIfest. 
Another fundamental principle ¡in his 
philosophy is AJativada, the non-origination 
theory. Things declared non-substantial, 
sunya, also bring home to us by Iimplication 
the idea that they are un-origimated and 
undestroyed. NagarjJuna takes great pains to 
expound the non-originaton theory In his 
works, such as the Madhyamika Sastra. His 
method of exposiion and logic were so 
convincing that even those who belonged the 
OppOoSIte camp were tempted to adapt them to 
their own theorIes. To quote one example, 
Gaudapada, a great exponent of Advaitism, 
was Influenced considerably by Nagarjunaˆs 
method of arguments. The external world, for 
both the Madhyamikas and Advaltins, 1s 
unreal. The arguments advanced by 
Nagarjuna were also adopted by Gaudapada 
1n so far as they supported his propositions. 
The formulation of the non-origination theory 
by Nagarjuna 1s a logical corollary of his 
doctrine and relativity. The non-origination 
theory, as applied to the phenomenal world, 
was unknown 1n 
Gaudapada. The Ủpanisads speak several 
times of the Atman and Brahmin as unborn, 
Imperishable and eternal, but no-where do 
they speak thus of the external world. Nor do 
we find anybody before Gaudapada in the 
galaxy of Advaitins who pleaded for the non- 
Oripinaion of things in general as did 
Gaudapada In his Karikas. Therefore there 1s 
no denying the fact that Gaudapada must 
have taken the Iidea from Nagarjuna and 
adapted 1t suitably to provide the Advaifa 
doctrine with a firm foundatlon—Một trong 
hai trường phái chính của Phật giáo Đại 
Thừa, mà triết lý của nó được ngài Long Thọ, 
một trong những nhà tư tưởng vĩ đại nhất của 
Ấn Độ, hệ thống hóa. Theo trường phái 


Advatism before 


Trung Quán, Đức Phật đã đi theo con đường 
ôn hòa để tránh hai điều cực đoan: buông thả 
dục lạc và hành xác vốn đang được áp dụng 
rất phổ thông vào thời của Đức Phật. Một khi 
đã thông hiểu con đường này, ngài Long Thọ 
đã đi thẳng tới theo cách giải thích của riêng 
mình gọi là Trung Quán, hay trung hòa. ý 
tưởng chủ yếu trong triết lý này là “Bát 
Nhã,” “Tuệ giác,” hay “kiến thức tối hậu có 
được do sự hiểu biết được bản chất vạn vật 
trong bối cảnh thực của chúng, nghĩa là 
“sunyata” hay sự rỗng không. Theo ngài Long 
Thọ thì “sunyata” đồng nghĩa với duyên khởi. 
Vì thế câu “vạn hữu giai không” (vạn vật đều 
là không) phải được hiểu là vạn vật đều có 
một duyên khởi, cho nên không có tự tánh. Ở 
đây, vạn vật muốn nói đến vạn pháp, cả 
trong và ngoài. Thế nên, theo ngài Long Thọ 
thì vạn vật đều không có tự tính và trở thành 
hư ảo. Khi đã nhận thức ra điều đó thì pháp 
giới, hay nguyên lý vũ trụ nhất nguyên, sẽ trở 
nên hiển lộ. Một nguyên tắc căn bản khác 
trong triết lý của ngài Long Thọ là thuyết 
không sinh khởi. Vạn pháp được gọi là không 
có thể tính (sunya), nên cũng ngụ ý là vạn 
pháp không sinh không diệt. Ngài Long Thọ 
đã tốn nhiều công sức để trình bày lý thuyết 
không sinh khởi trong các cuốn sách của 
mình, như cuốn Trung Quán Luận. Cách trình 
bày và lý luận của ngài có tính thuyết phục 
mạnh mẽ đến nỗi những người ở phía đối 
nghịch cũng đã tìm cách phỏng theo phương 
pháp này trong các lý thuyết của họ. Tóm tắt 
lại trong một thí dụ, Gaudapada, một nhân 
vật lớn của thuyết Bất nhị, người đã chịu ảnh 
hưởng nặng nề phương pháp lý luận của ngài 
Long Thọ. Thế giới bên ngoài, đối với cả 
phái Trung Quán và thuyết Bất Nhị, đều là 
không thực. Các luận chứng do ngài Long 
Thọ đưa ra đã được Gaudapala mô phỏng khá 
nhiều đến mức chúng được dùng để làm hậu 
thuẫn cho các lời nói của ông. Sự phát biểu 
thuyết không sinh khởi của ngài Long Thọ là 
một hệ luận tất yếu của thuyết tương đối 
(sunyata) của ông. Trước Gaudapala thì trong 
thuyết Bất Nhị chưa ai biết đến thuyết không 
sinh khởi, được dùng để nói về thế giới hiện 
tượng Áo Nghĩa Thư nhiều lần nói rằng Ngã 


qI) 


] 


2) 


2685 


(Atman) theo người Bà La Môn là bất sinh 
(aja), bất hoại (avyaya) và vĩnh cửu (natya) 
nhưng không có chỗ nào lại nói như thế về 
thế giới bên ngoài. Trước Gaudapala chúng ta 
cũng chẳng thấy một ai trong các bậc tài danh 
của thuyết Bất Nhị bênh vực cho sự không 
sinh khởi của vạn vật nói chung như là 
Gaudapala đã làm trong bộ Tụng “Karika” 
của ông. Do đó, không thể bác bỏ sự kiện là 
Gaudapala hẳn đã sử dụng các ý tưởng của 
ngài Long Thọ và mô phỏng theo đó một 
cách khéo léo để tạo một nền tẳng vững chắc 
cho giáo lý Bất nhị. 

The meanings of “Madhyama Philosophy”— 
Ý nghĩa của học thuyết Trung Đạo: 

Middle way: The 
exftremes (between realism and nïhilism, or 
eternal substantial existence and annihilation 
or between), the idea of a realm of mind or 
spirit beyond the terminology of substance 
(hữu) or nothing (vô); however, 1t includes 
both existence and non-existence—Middle 
pat—Sakyamuni Buddha discovered the 
Middle Path which advises people to ø1ve up 
extremes, to keep away from bad deeds, to do 
good and to purIfy the mind—The Eightfold 
Noble Path. The Buddha taught: “When 
discrimination 1s done away with, the middle 
way 1s reached, for the Truth does not lie In 
the extreme alternatives but in the middle 
posiion.”—Con đường giữa mà Phật Thích 
Ca Mâu Ni đã tìm ra, khuyên người nên từ bỏ 
nhị biên, tránh làm các điều ác, làm các điều 
lành và giữ tâm thanh tịnh. Trung Đạo có 
nghĩa là “bất nhị (không hai)”. Trung Đạo 
vượt trên hữu vô, nhưng chứa đựng tất cả. 
Đức Phật dạy: “Khi phân biệt bị loại bỏ thì 
trung đạo được đạt đến, vì chân lý không 
nằm trong sự cực đoan mà là trong trung 
đạo.” 

The doctrine of the Middle Path means in the 
first instance the middle path between the two 
extremes of optimism and pessimism. Such a 
middle positon 1s a third extreme, tending 
neither one way nor the other is what the 
Buddha wanted to say. The Buddha certainly 
began with this middle as only one step 
higher than the ordinary extremes. A gradual 


“mean” between fwo 


ascent of the dialectical ladder, however, 
wIll bring us hipher and higher until a staø© 1S 
atfained wherein the antithetic onesidedness 
Of ens and non-ens 1s denied and transcended 
by an Idealistic synthesis. In this case the 
Middle Path has a similar purport as the 
Highest Truth: Học thuyết về Trung Đạo khởi 
thủy có nghĩa là con đường giữa của hai thái 
cực lạc quan và bi quan. Địa vị chính giữa 
như vậy lại là thái cực thứ ba, không nghiêng 
theo bên đường nầy hay bên đường kia là ý 
chỉ của Phật. Chắc chắn như vậy, vì Đức Phật 
bắt đầu bằng con đường giữa nầy coi như một 
bước tiến duy nhất cao hơn những cực đoan 
thông thường kia. Tuy nhiên, từng cấp hướng 
thượng của nấc thang biện chứng sẽ nâng dần 
chúng ta lên cao mãi cho đến lúc đạt tới giai 
đoạn loại hẳn thiên kiến của phản để về 
'hữu” và “vô,` và siêu việt chúng bằng một 
tổng để về duy tâm luận. Trung Đạo cũng có 
ý vị như là Chân Lý Tối Cao. 


(HD The development of the Madhyamaka—Sự 


phát triển của thuyết Trung Quán: The 
Madhyamaka system of philosophy wWas 
developed mainly by Nagarjuna. He was one 
of the greatest øeniuses the world has ever 
known. The system of which he laid the 
foundaton was developed by his brilliant 
followers. It had a continuous history of 
development from the second century A.D. 
up to eleventh century A.D. Three stages of 
1fs development can be easily marked. In the 
first staøe, there was a systematic formulation 
of the Madhyamaka philosophy by Nagarjuna 
and Aryadeva. The second stage Is one of 
division of the system Into two schools, the 
Prasangika and the Svatantrika. The third 
Sfaø© 1S 
Prasangika school—Trường phái triết học 
Trung Quán chủ yếu là do ngài Long Thọ 
khai triển. Ngài là một trong những thiên tài 
vĩ đại nhất trong lịch sử thế giới. Ngài đã đặt 
nền móng cho trường phái này, và sau đó các 
môn đồ lỗi lạc của ngài đã tiếp tục phát triển. 
Lịch sử phát triển của nên triết học này đã 
liên tục từ thế kỷ thứ 2 sau Tây lịch cho mãi 
đến thế kỷ thứ 11. Sự phát triển của trường 
phái này gồm 3 giai đoạn rất dễ đánh dấu. 


one of re-affirmation of the 


Ù 


2) 


2686 


Trong giai đoạn thứ nhất, ngài Long Thọ và 
Thánh Đề Bà đã để xướng và giảng giải một 
cách có hệ thống. Giai đoạn thứ hai, hệ thống 
triết học này được phân chia làm hai trường 
phái là Qui Mậu Luận Chứng (Prasangika) và 
Tự Y Luận Chứng (Svatantrika). Gia đoạn thứ 
ba là khẳng định lại “Qui Mậu Luận Chứng 
Phái.” 

First stage: Nagarjuna was the author of a 
voluminous commenfary on Prajnaparamita 
known as Prajnaparamita-sastra. This was 
translated Iinto Chinese by Kumarajiva (402- 
405). The original 1s not available now. He, 
however, formulated his main philosophy In 
Prajna-mula or Mula-Madhyamaka-Karikas 
known also as Madhyamaka-Sastra. His 
devoted pupill Aryadeva 
philosophy in Catuh-sastra—Ngài Long Thọ 
đã viết rất nhiều chú giải cho Bát Nhã Ba La 
Mật Đa, những chú giải này được gọi là “Bát 
Nhã Ba La Mật Đa Luận (Prajnaparamita- 
sastra). Bộ luận này được ngài Cưu Ma La 
Thập dịch ra Hoa ngữ. nguyên bản của bộ 
luận này đã bị thất lạc. Tuy nhiên, chính ngài 
đã hệ thống hóa tư tưởng chính của ngài trong 
bộ “Bát Nhã Căn” (Prajna-mula or Mula- 
Madhyamaka-Karikas) hoặc “Trung Quán 
Luận.” Vị đệ tử thuần thành của ngài là Đề 
Bà đã khai triển tư tưởng triết học ấy trong 
Tứ Bách Luận (Catuh-sastra). 

Second sfage: Nagarjuna had used the 
technique of “prasanga” in formulating his 
Madhyamaka philosophy. “Prasanga” Is a 
technical word which means “reduction ad 
areument. Nagarjuna did not 
advance any theory of his own, and therefore, 
had no need to advance any argument to 
pove hs theory. He used only 
“Prasangavakya” or “reduction ad absurdum” 
argumert fo prove that the theories advanced 
by his opponents only led to absurdity on the 
very princeiples accepí(ed by them. This 
Iimplied that Reality was beyond thoupht- 
constructs. Buddhapalita who flourished in the 
middle of the sixth cenfury was an ardent 
follower of Nagarjuna He felt that 
“Prasanga” was the correct method of the 
Madhyamaka philosophy and employed 1t In 


elaborated  his 


absurdum”” 


his teachings and wriings He wrote a 
commentary called “Madhyamakavrti” on 
the “Madhyamaka Sastra” of Nagarjuna. This 
1s available only In Tibetan translation. The 
original is lost. A JjJunior contemporary of 
Buddhapalita, named Bhavya or Bhavaviveka 
maintained that the opponent should not only 
be reduced to absurdity, but Svatantra or 
independent logical argument should also be 
advancced to silence him. He believed that the 
system of dialectics alone could not serve the 
purpose of pinpointing the Absolute Truth. He 
wrote the Mahayan-Karatala-ratna Sastra, 


Madhyamikahrdaya with an aufo- 
commentary, called TarkaJvala, 
Madhyamartha-Samgraha, and Prajna- 


pradipa, a commentary on the Madhyamaka 
Sasrữa of Nagarjuna. (Only a Tibetan 
translatlon of these works 1s a vailable. Dr. 
LM. Joshi transcribed the Madhyamartha- 
Samgraha Into Nagari letters and translated 1t 
into Hindi which appeared in the Dharmaduta 
(August 1964). N. Alyswami Sastri has 
restored Karatalaratna from the Chinese 
translation of Hsuan-Tsang Into Samskrta 
(Visvabharati Santiniketan 1949). So we see 
that in the sixth century, nearly 400 years 
afer the death of Nagarjuna, the 
Madhyamaka school was split Into two: l) 
Prasangika school, led by Buddhapalita and 
2) Svatantrika school, led by Bhavaviveka. 
According to Y. Kajiama, the problem which 
divided the Madhyamakas was whether the 
system of relaive knowledge could be 
recognized as valid or not, though It was 
delusive from the absolute point of view. 
According to Hsuan-Tsang, 
externally wore the Samkhya cloak, though 
internally he was supporting the doctrine of 
Nagarjuna—Ngài Long Thọ đã xử dụng kỹ 
thuật “Prasanga” (Qui Mậu Luận Chứng) để 
giảng giải một cách rõ ràng triết học Trung 
Quán của mình. Chữ “Prasanga” là một thuật 
ngữ có nghĩa là “Qui Mậu Luận Chứng.” 
Long Thọ đã không để ra học thuyết nào của 
riêng mình; vì thế, ngài không cần để ra bất 
cứ luận chứng nào để chứng minh cho học 
thuyết của mình cả. Ngài chỉ xử dụng “qui 


Bhavaviveka 


a) 


b) 


2687 


4°? 


mậu luận chứng pháp” để chứng minh rằng 
những lý luận do đối thủ của ngài để ra chỉ 
đưa đến sự phi lý, ngay cả đối với những 
nguyên lý mà chính họ đã chấp nhận. Điều 
này ngụ ý rằng “thực tại” là thứ gì vượt lên 
trên tư tưởng. 

Buddhapalita who flourished In the middle of 
the sixth century was an ardent follower of 
Nagarjuna. He felt that “Prasanga” was the 
ripht and correct method of the Madhyamaka 
philosophy and employed 1t in his teachings 
and writings. He wrote a commentary called 
“Madhyamakavrti” on the “Madhyamaka 
Sastra” of Nagarjuna. This 1s available only in 
Tibetan translation. The original 1s lost—Phật 
Hộ (Buddhapalita) sanh vào giữa thế kỷ thứ 
6, là đệ tử nhiệt thành của ngài Long Thọ. 
Ngài cảm thấy rằng “Qui Mậu Luận Chứng 
Pháp” là phương pháp đúng đắn và chính xác 
của hệ thống triết học Trung Quán nên đã 
ứng dụng nó trong học thuyết và tác phẩm 
của mình. Ngài viết bộ “Trung Quán Chú” 
(Madhyamakavrtti) chú giải dựa theo bộ 
Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Sách 
này nguyên tác đã bị thất lạc, chỉ còn lại bản 
dịch bằng Tạng văn. 

A junior contemporary of. Buddhapalita, 
named Bhavya or Bhavaviveka maintained 
that the opponent should not only be reduced 
to absurdity, but Svafantra or Independent 
logical areument should also be advanced to 
silence him. He believed that the system of 
dialectics alone could not serve the purpose 
of pinpointing the Absolute Truth. He wrote 


the Mahayan-Karatala-ratna Sasftra, 
Madhyamikahrdaya with an aufo- 
commentary, called TarkaJvala, 
Madhyamartha-Samgraha, and Prajna- 


pradipa, a commentary on the Madhyamaka 
Sasra of Nagarjuna (Only a Tibetan 
translation of these works 1s avallable. Dĩ. 
LM. Joshi transcribed the Madhyamartha- 
Samgraha Into Nagari letters and translated 1t 
into Hindi which appeared in the Dharmaduta 
(August 1964). N. Aiyswami SastrI has 
restored Karatalaratna from the Chinese 
translaion of Hsuan-Tsang Into Samskrta 
(Visvabharati Santiniketan 1949). So we see 


that in the sixth century, nearly 400 years 
afer the death of Nagarjuna, the 
Madhyamaka school was split Into two: l) 
Prasangika school, led by Buddhapalita and 
2) Svatantrika school, led by Bhavaviveka. 
According to Y. Kajiama, the problem which 
divided the Madhyamakas was whether the 
system of relative knowledge could be 
recognized as valid or not, though It was 
delusive from the absolute point of view. 
According to Hsuan-Tsang, 
externally wore the Samkhya cloak, though 
internally he was supporting the doctrine of 
Nagarjuna—Một người cùng thời nhưng nhỏ 
hơn Phật Hộ là ngài Thanh Biện. Ngài cho 
rằng chỉ nêu ra sự sai lầm của đối thủ vẫn 
chưa đủ, mà còn phải để ra “Tự Y Luận 
Chứng” (Svatantra) hoặc luận chứng độc lập 
hợp lý để khiến kẻ đó phải im tiếng. Ngài tin 
rằng chỉ dựa vào phương pháp biện chứng thì 
không thể nêu ra được chân lý tuyệt đối một 
cách chính xác. Ngài đã viết bộ “Đại Thừa 
Chưởng Trân Bảo Luận, Trung Quán Tâm 
Luận (Madhyamikahrdaya) với lời chú giải 
có tên là “Tư Trạch Diệm Luận” 
(Tarkajvala), “Trung Luận Yếu Chỉ” 
(Madhyamartha-Samgraha) để chú giải Trung 
Luận của ngài Long Thọ và “Bát Nhã Đăng 
Luận” (Prajna-pradipa). Những tác phẩm này 
hiện nay chỉ còn tổn tại bằng những bản dịch 
Tạng ngữ mà thôi. Tiến Sĩ LM. Joshi đã 
chuyển dịch Trung Luận Yếu Chỉ sang ngữ 
Nàgari và dịch sang tiếng Hindi được đăng ở 
“Pháp Sứ” (Dharmaduta) vào tháng 8 năm 
1964. Giáo sư N. Aiyswami đã phục hồi bộ 
“Chưởng Trân Bảo Luận” từ Hoa ngữ của 
ngài Huyền Trang sang trở lại Phạn ngữ. Như 
trên chúng ta thấy rằng trong thế kỷ thứ 6, 
gần 400 sau khi ngài Long Thọ viên tịch, triết 
học Trung Quán đã được chia thành 2 phái: I) 
Trường phái Qui Mậu Luận Chứng, do Phật 
Hộ dẫn đầu, và 2) trường phái Tự Y Luận 
Chứng, do Thanh Biện dẫn đầu. Theo Y. 
Kajiama, nguyên nhân gây chia rẽ trong phái 
Trung Quán chính là câu hỏi rằng là hệ thống 
tri thức tương đối có thể được thừa nhận hay 
không, mặc dù đứng trên quan điểm tuyệt đối 
thì nó là hư vọng. 


Bhavaviveka 


3) 


a) 


2688 


Third stage: In the third stage, we have two 
very brilliant scholars of the Madhyamaka 
system: Candrakirti and Santideva—Trong 
giai đoạn này, phái Trung Quán đã xuất hiện 
hai vị học giả sáng chói, đó là Nguyệt Xứng 
và Tịch Thiên. 

About 20 of his commentariles were written 
on Nagarjuna's Madhyamaka Sastra. They 
are available only in Tebetan translation. 
Candrakirt`s Prasan-napada commentary 1s 
the only one that has survived ¡in the original 
Samskrfa. It seems to have elbowed every 
other commenfary out of existence. He 
flourished early in seventh century A.D. and 
wrote several works. He was born in Samanfa 
in the South. He studed Madhyamaka 
philosophy under Kamalabuddhi, a disciple of 
Buddhipalita, a disciple of Kamalabuddhi, a 
disciple of Buddhapalita and probably under 
Bhavya also. His prasannapada commenftary 
on Nagarjunas Madhyamaka sastra, 
already been mentioned. He wrote an 


has 


independent WOTK, named 
“Madhyamakavatara” with an auto- 
commentary. He frequently refers to 
Madhyamakavatara in his Prasannapada 


which goes to show that the former was 
written earlier than the latter. He also wrote 
Nagarjuna's Sunyata 
Saptati and Yukti Sastika and on Aryadeva”s 
Catuhsataka. 
(prakaranas), Madhyamaka-prajnavatara and 
Pancaskandha were also written by him. Of 
all his works, only Prasannapada 1s available 
1n the original; other works are available only 
1n Tibetan translation. Candrakiirti vigorously 
defends the Prasangika school, and exposes 
the hollowness of Bhavaviveka°s logic at 
many places. He also supports the common 
Sense view of sense percepfion and crIfIc1Z©s 
the doctine of the “unque particular” 
(Svalaksana) and perception devoid of 
determination (kalpanapodha). He has also 
criicized Vijnanavada and maintains that 
consciousness (vijnana) without an obJect 1s 
unthinkable—Ông đã viết khoảng 20 bộ luận 
giải về Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. 
Những tác phẩm này hiện chỉ còn được bảo 


commerntarles on 


Two other manuals 


b) 


tồn ở những bản dịch bằng tiếng Tây Tạng. 
Trong đó “Minh Cú Luận” của ngài là bản 
duy nhất còn tổn tại trong văn bản Bắc Phạn 
nguyên thủy. Dường như chính nó đã hất 
cẳng tất cả những bản chú giải khác. Nguyệt 
Xứng nổi tiếng vào đầu thế kỷ thứ 7 và ngài 
đã viết một số tác phẩm xuất sắc. Ngài đã 
từng theo Liên Hoa Giác, một đệ tử của ngài 
Phật Hộ, để nghiên cứu về giáo lý Trung 
Quán, và có thể ngài cũng là đệ tử của Thanh 
Biện. Như đã nói, tác phẩm “Minh Cú Luận” 
là bộ luận giải do ngài viết nhằm chú giải 
Trung Quán Luận của ngài Long Thọ. Ngoài 
ra, “Nhập Trung Luận” và chú thích của nó 
chính là tác phẩm độc lập của ngài. Trong 
Minh Cú Luận ngài thường đề cập đến “Nhập 
trung Luận,” điều này cho thấy rõ rằng 
“Nhập trung Luận” đã được viết sớm hơn 
Minh Cú Luận. Ngoài ra, ngài còn chú giải 
“Thất thập tụng không tánh luận,” “Lục Thập 
Tụng Chánh Lý Luận” của ngài Long Thọ và 
“Tứ Bách Luận” của ngài Thánh Đề Bà. 
Ngoài ra, còn có hai bản khái luận, đó là 
“Nhập trung Đạo Bát Nhã Luận” và “Ngũ 
Uẩn Luận.” Trong tất cả các sách của ngài, 
hiện chỉ còn Minh Cú Luận là vẫn còn bản 
gốc, còn thì tất cả chỉ còn tổn tại qua bản dịch 
bằng Tạng ngữ mà thôi. Nguyệt Xứng đã 
biện hộ cho Quy Mậu Luận Chứng Phái một 
cách nhiệt liệt, hơn nữa ngài còn nêu ra rất 
nhiều điểm sơ hở về luận lý của Thanh Biện. 
Ngài cũng ủng hộ chủ trương quan điểm 
thông thường của cảm quan tri giác và chỉ 
trích học thuyết “Tự Tướng” và “Vô Phân 
Biệt.” Ngài cũng phê bình về thuyết “Vô 
Thức” và cho rằng ý thức mà không có đối 
tượng là một điều không thể quan niệm được. 
Santideva was one of the great pillars of the 
Prasangika School. He flourished 1n the 
seventh century. According to Taranathaas, 
Santideva the King 
Kalyanavarman of Saurastra and was the 
riphtful successor to the throne. As a prince 
he was known as Santivarman. He was so 
deeply inspired by Mahayanic ideal that he 
fled away from his kingdom and took orders 
with Jaideva In Nalanda after which he was 
known as Santideva. He was the author of 


WaS son of 


2689 


SIksa-samuccaya and Bodhicaryava-tara. In 

the former, he has referred to many Imporfant 

Mahayana works, nearly Ø7 in number which 

completely the 
Bodhicaryavatara he has emphasized the 
cultivation of Bodhicitta. He was the greatest 
poet of the Madhyamaka school and his work 
was a beautful fusion of poety and 
philosophy. He was the follower of the 
Prasangka method and has criticized 
ViJnanavada vehemently—Tịch Thiên là một 
trong những cột trụ vĩ đại của trường phái Qui 
Mậu Luận Chứng. Ngài đã xuất hiện và nổi 
tiếng vào thế kỷ thứ 7 sau Tây lịch. Theo 
Taranathaas thì Tịch Thiên là con của vua 
Đức Khải trị vì xứ Saurastra, và là người thừa 
kế chánh thống ngai vàng. Khi còn là một 
Thái tử, tên ngài là Tịch Khải. Vì chấp nhận 
một cách sâu sắc tư tưởng Đại Thừa nên ngài 
đã phát tâm để lìa bổ vương quốc và đã đến 
xuất gia với Tu Viện Na Lan Đà và sau đó 
ngài được biết với tên Tịch Thiên. Những tác 
phẩm của ngài gồm có “Học Xứ Yếu Tập 
(Siksa-samuccaya) và “Nhập Bồ Để Hành 
Luận” (Bodhicaryava-tara). Trong bộ Học Xứ 
Yếu Tập, ngài đã để cập đến rất nhiều kinh 
điển Đại Thừa vô cùng quan trọng, tất cả 
gồm 97 loại, những loại sách này hiện nay đã 
hoàn toàn bị thất truyền. Trong Nhập Bồ Đề 
Hành Luận, ngài đã nhấn mạnh đến việc tu 
tập Bồ Để Tâm. Ngài là một thi hào vĩ đại 
nhất trong học phái Trung Quán. Hầu hết 
những tác phẩm của ngài đều biểu hiện sự 
kết hợp đẹp đẽ giữa thi ca và triết học. Ngài 
là tín đổ của phái Qui Mậu Luận Chứng và 
đã phê bình phái Duy Thức một cách mạnh 
mẻ. 

(V)The Buddha'ˆs teachings in the 
Katyayanavavade sutra: Lời Phật dạy về 
Trung Đạo trong Kinh Giáo Thọ Ca Chiên 
Diên—In the Katyayanavavade sutra, the 
Buddha told Maha-Kasyapa: “Kasyapa! “lt 1s 
one extreme alternative, not 1s” is another 
exreme alternatve. That which 1s the 
madhyama position 1S 1ntangible, 
incomparable, without any position, non- 
appearing, Iincomprehensible. That 1s what 1S 
meant by madhyama position. Kasyapa! It 1s 


are  nOW lost. In 


perception of Reality.” Extremes become the 
dead ends of eternalism and amnihilism. 
There are those who cling exclusively to 
nonbeing and there are others who cling 
exclusively to being. By his doctrine of 
Middle Way (madhyama pratipat), the 
Buddha meant to show the truth that things 
are neither absolute being nor absolute 
nonbeing, but are arising and perishing, 
forming contnuous becoming, and that 
Reality is transcendent to thought and cannot 
be caught up In the dichotomies of the mind— 
Theo Kinh Giáo Thọ Ca Chiên Diên, Đức 
Phật đã nói với tôn giả Ca Diếp: “Nầy ông 
Ca Diếp! “Là' là một cực đoan, “không là” 
cũng là một cực đoan. Cái được coi là trung 
đạo thì không thể sờ thấy, không thể so sánh, 
không nơi chốn, không hiển hiện, không thể 
giải thích. Ông Ca Diếp, đó chính là trung 
đạo. Trung đạo là sự cảm nhận Thực Tại.” 
Những sự cực đoan trở thành những con 
đường không có lối thoát của chủ thuyết vĩnh 
hằng và đoạn diệt. Có những người chỉ bám 
víu vào “vô, hoặc có những người chỉ bám 
víu vào “hữu.` Đức Phật đã xử dụng thuyết 
Trung Đạo để vạch ra chân lý mọi sự vật trên 
thế giới nầy không phải là “hữu' tuyệt đối, 
mà cũng không phải là “vô” tuyệt đối. Kỳ 
thật, mọi vật đều có sanh có diệt, tạo nên sự 
chuyển hóa liên tục không ngừng. Trung Đạo 
có nghĩa là thực tại siêu việt đối với những 
cách lý luận nhị phân của lý trí và thực tại 
không thể bị hạn định hoặc đóng khung trong 
những lựa chọn “là,` “không là." 
Madhyamaka Refutal of Four Possibilities: 
Sự phản bác bốn khả năng (về nguồn gốc của vũ 
trụ) của phái Trung Quán—ln the first verse of 
the Mulamadhyamakarika, Nagarjuna stated: “No 
enfity is produced at any time, anywhere, or in 
any manner from self, from other, from both, or 


wihout cause” This 1s the fundamental 
Madhyamaka critique of causality. Thĩs 1s also the 
refutal of the Madhyamaka on the four 


posstbilitles for the origination of phenomena, or 
the relatonship between cause and effect of 
philosophical schools contemporary with the 
Madhyamaka. Madhyamaka school utlized a 
method called “reductio ad adsurdum”, or a 


2690 


negatve dialectic that exposes the Inherent 
confradictions and adsurdities In the opponenfS 
position—Trong câu kệ đầu tiên của Trung Quán 
Luận, Ngài Long Thọ đã nói: “Không có thực thể 
nào phát sinh vào bất cứ lúc nào, ở đâu, hay bằng 
phương cách nào từ chính nó, từ những cái khác, 
cả hai, hay không có nguyên nhân.” Đây là sự 
phê bình căn bẩn về nguyên nhân của phái Trung 
Quán. Đó cũng chính là sự phản bác của phái 
Trung Quán về ý niệm về bốn khả năng về nguồn 
gốc của vũ trụ của các trường phái triết học đồng 
thời với phái Trung Quán. Phái Trung Quán đã 
dùng phương pháp bác bỏ một luận đề bằng cách 
chứng minh rằng nếu lý giải chính xác từng chữ, 
nó sẽ dẫn đến một kết quả vô lý: 

I) The Sankhya system, one of the classical 
systems of Indian philosophy, advocated the 
posiion that maintains that the cause and 
effect However, the 
Madhyamaka says that, If in fact cause and 
efect are Identical, then having bought 
cottonseed with the price one would pay for 
cloth would be the same. The idea that cause 
and effect thus 
absurdity. If cause and effect were 1dentical, 
then there would be no difference between 
father and son, 
between food and excrement: Hệ thống 
Sankhya, một trong những hệ thống cổ điển 
của triết học Ấn Độ, tán thành lập trường xác 
nhận nhân quả đồng dạng. Tuy nhiên, phái 
Trung Quán cho rằng, nếu thực tế nguyên 
nhân và hậu quả đồng dạng, như thế là mua 
hạt giống cây bông nhưng phải trả với giá 
quần áo. Như vậy khái niệm về nhân quả 
đồng dạng dẫn đến vô lý. Nếu nguyên nhân 
và hậu quả đông dạng thì không có sự khác 
biệt giữa cha mẹ và con cát, và cũng không 
có sự khác biệt giữa đồ ăn và phân. 

2) The Hinayana schools of Buddhism, 
Vaibahashika, Sautrantika and some of the 
Brahmanical schools agreed that the position 
which 
However, the Madhyamaka says that, If In 
fact cause and effect are different, anything 
could originate from anything else, because 
all phenomena are equally different. Hence a 
stalk of rice might just as easily oripinate 


are  Identical. 


are Identical leads to 


and also no difference 


cause and effect are differen. 


3) 


4) 


from a piece of coal as from a grain of rice, 
for there would be no connection between a 
stalk of rice and a grain of rice; and a piece of 
coal and a grain of rice would have the same 
relationship of difference to a stalk of rice. 
Thus the notlon that cause and effect are 
absolutely different 1s an intrinsically absurd 
idea: Trường phái Phật giáo Tiểu Thừa, phái 
Vaibahashika, Sautrantika, và vài nhóm của 
hệ phái Bà La Môn lại đồng ý về nhân quả 
khác biệt. Tuy nhiên, phái Trung quán cho 
rằng nếu nguyên nhân và hậu quả khác biệt, 
thì cái gì cũng có thể bắt nguồn từ bất cứ cái 
øì khác vì tất cả các hiện tượng đều khác 
nhau. Vậy thì thân cây lúa có thể bắt nguồn 
từ một miếng than đá cũng dễ như từ một hạt 
gạo, vì không có sự liên hệ giữa thân cây lúa 
và hạt gạo, và miếng than đá và hạt gạo cùng 
có mối liên hệ về sự khác biệt đối với thân 
cây lúa. Bởi vậy khái niệm nguyên nhân và 
hậu quả tuyệt đối khác biệt là một khái niệm 
vô lý. 

The position according to which phenomena 
Originated from causes that are both identical 
and different (cause and effect are both 
1dentical and different) was affirmed by the 
Jaina philosophers. However, the 
Madhyamaka says that, no phenomenon can 
have contradictory characteristics. An entity 
cannot be both existent and nonexIstent at the 
same time, just as one entity cannot be both 
red and not red at the same time. Thus there 
are no such phenomena that can be originated 
from cause and effect that are identical and 
different at the same time: Lập trường cho 
rằng nhân quả vừa đồng dạng vừa khác biệt 
được xác nhận bởi các nhà triết học Jaina. 
Tuy nhiên, phái Trung Quán nói rằng, không 
có một hiện tượng nào có thể có những đặc 
điểm mâu thuẫn. Một thực thể không thể nào 
vừa hiện hữu lại vừa không hiện hữu được, 
cũng như một thực thể không thể vừa đỏ lại 
vừa không đỏ. Như vậy không có chuyện 
nguyên nhân và hậu quả vừa đồng dạng vừa 
khác biệt. 
Phenomena arlsề©e without cause or 
phenomena originate without a cause was 
affirmed by the materialisfs in ancient India. 


2691 


However, the Madhyamaka says that, the 
idea that phenomena originate without a 
Cause Is nonsense by appeal fo common 
experIence. For instance, If we set a kettle of 
water on a lighted stove, the water wIll boIl, 
but IŸ we set it on a block of ice, 1t won't. So 
the posilon that maintans phenomena 
Oripinate without a cause 1s Impossible: Hiện 
tượng nảy sinh không có nguyên nhân được 
xác nhận bởi những nhà duy vật thời cổ Ấn 
Độ. Tuy nhiên, phái Trung Quán nói rằng, 
khái niệm hiện tượng duyên khởi không có 
nguyên nhân bị bác bỏ bởi kinh nghiệm 
chung. Chẳng hạn như chúng ta để một siêu 
nước trên một lò lửa thì nước sẽ sôi, nhưng 
nếu chúng ta để siêu nước này trên một khối 
nước đá thì nó sẽ không sôi được. Vì vậy lập 
trường cho rằng hiện tượng không bắt nguồn 
từ nguyên nhân là không thể nào có được. 

Madhyamayana (skt: Trung thừa—See 

Madhyamikas. 

Madhyamikas: Tam Luận Tông—Trung Thừa— 

See Ten schools of Chinese Buddhism. 

l1) The doctrine of Mahayana sutras, and of the 
Prajnaparamifa in particular, was developed 
1n a systematic and philosophical form by the 
Madhyamikas. Madhyama means middle, and 
the Madhyamikas are those who take the 
Middle Way, between affirming and denying. 
The school was founded, probably about 150 
A.D., by Nagarjuna and Aryadeva. Nagarjuna 
was one of the most subfle dialecticians of all 
times. Of Brahmin family, he came from 
Berar in South India, and was active in 
Nagarjunikonda near Amaravati, in Northern 
India. His name ¡s explained by the legend 
that he was born under an Arjuna tree, and 
that Nagas, 1.e. serpenf-kings, or dragons, had 
I1nstructed him ïn secret lore in the Dragons” 
Palace under the sea. His theory 1s called 
“Sunya-vada,” or “Emptiness doctrine.” He 
supplemented with a logical apparatus the 
views expounded in the Sutras on perfect 
wisdom, which he is said to have rescued 
from the Nether world of the Nagas. While 
Sakyamuni, so the síory gøoes, taught to men 
the doctrine of the Disciples, in heaven he 
taught at the same tine a deeper doctrine, 


which was first preserved by the Dragons, and 
then brought to earth by Nagarjuna. The 
Madhyamika school flourished in India for 
well over 800 years. About 450 A.D. it split 
IIO ftwo subdivisions: one side, the 
Prasangikas, interpreted Nagarjuna”s doctrine 
as a universal skepticism, and claimed that 
ther argeumentatons had the exclusive 
purpose of refuting the opinions of others; the 
other side, the Svatantrikas, maintained that 
areument could also establish some positive 
truths. Together with Buddhsm the 
Madhyamikas disappeared from India after 
1,000 A.D. Their leading ideas have survived 
up to the present day In the Vedanfta system 
of Hindusm ¡mo whích they wWere 
1ncorporated by Gaudapada and Sankara, 1s 
founders. Translations of the Prajnaparamita- 
sufras have exerted a profound ¡influence In 
Chna from 180 A.D. onwards. The 
Madhyamikas existed for a few centuries, 
from 400 or 600 to 900, as a separate school 
called San-Lun tsung. In 625 the school came 
to Japan, as Sanron, but 1t has been extinct 
there for a long time. Adapted to the Chinese 
and Japanese outlook on life, the doctrine 
lives on as Ch'an or Zen— Giáo thuyết của 
những kinh điển Đại Thừa và của kinh Bát 
Nhã Ba La Mật Đa nói riêng, được phát triển 
dưới hình thức triết học và hệ thống trong 
Trung Quán Luận. Madhyama có nghĩa là 
trung đẳng, và những bộ Trung Quán Luận là 
những bộ luận chủ trương Trung Đạo, giữa 
khẳng định và phủ định. Có thể trường phái 
này được ngài Long Thọ và Thánh Thiên 
thành lập vào khoảng năm 150 sau tây lịch. 
Long Thọ là một trong những nhà biện chứng 
bén nhạy nhất của mọi thời đại. Dòng dõi Bà 
La Môn, ngài từ Berar đến Nam Ấn và hành 
động của ngài tác động trong vùng 
Nagarjunikonda gần Amaravati, vùng Bắc 
Ấn. Tên ngài được giải thích bằng thần thoại, 
theo đó ngài sinh ra dưới tàng cây Arjuna, và 
loài rồng hay xà thần đã huấn đạo ngài 
những mật học trong Long Cung dưới đáy 
biển. Giáo thuyết của ngài được gọi là Không 
Luận. Ngài đã bổ túc bằng một hệ thống luận 
lý những khái niệm trình bày trong những 


2) 


2692 


kinh điển về trí tuệ viên mãn mà ngài đã vớt 
được từ Long cung của những xà thần. Theo 
thần thoại thì khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni 
thuyết pháp cho con người về Thanh Văn 
Thừa, ngài đã giảng ở Thiên giới, đồng thời, 
một giáo lý sâu xa hơn, được loài rồng cất 
giữ, sau đó được ngài Long Thọ mang về trần 
gian. Phái trung Quán phôổn thịnh ở Ấn Độ 
trong suốt 800 năm. Vào khoảng năm 450 sau 
Tây lịch, nó tách ra làm đôi; phái Ứng Thành 
(Prasangikas) giải thích giáo lý của ngài Long 
Thọ như một thuyết hoài nghi phổ quát và 
chủ trì rằng lý luận của họ hoàn toàn có mục 
đích bác bổ những ý kiến khác; phái kia là 
Trung Luận Tam Quán (Svatantrikas) chủ 
trương rằng sự biện luận có thể cũng thiết 
định được một vài chân lý thực nghiệm. 
Những bộ Trung Quán Luận biến mất ở Ấn 
Độ sau năm I.000, cùng với Phật giáo. 
Những tư tưởng chỉ đạo của Trung Quán vẫn 
còn tổn tại đến ngày nay trong hệ thống 
Vendanta của Ấn Độ Giáo, trong đó chúng 
được sáp nhập vào bởi Gaudapada và 
Sankara, những nhà sáng lập ra Vedanta. 
Những bản dịch kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa 
đã gây một ảnh hưởng sâu đậm ở Trung Hoa 
từ năm 180 sau Tây lịch. Những bộ Trung 
Quán Luận đã tổn tại trong vài thế kỷ, từ 
năm 400, hay 600 đến năm 900, như một tông 
phái riêng biệt gọi là Tam Luận tông. Năm 
625 tông phái này được truyền sang Nhật với 
tên Sanron, nhưng sau đó nó bị lu mờ trong 
một thời gian dài. Thích nghi với những quan 
niệm về nhân sinh của Trung Hoa và Nhật 
Bản, giáo lý này vẫn tiếp tục sống trong 
Thiền Tông. 

The Madhyamikas, founded about 150 A.D. 
by Nagarjuna, expected salvation from the 
©exercise of wisdom understood as the 
contemplation of emptiness. Because they 
formulated ther doctrines 1n deliberate 
contrast to those of the “Old Wisdom School,” 
we speak of a “New Wisdom School.”—Phái 
Trung Quán do ngài Long Thọ thành lập vào 
khoảng năm 150 sau Tây lịch, mong sự giải 
thoát bằng tu tập trí huệ hiểu như là sự quán 
tưởng về không tính. Vì họ xây dựng học 
thuyết trong sự tương phản cố ý đối với “Cổ 


phái Trí Tuệ” nên chúng ta gọi là “Tân phái 

trí Tuệ.” 
3) See Madhyamikas. 
Madhyamika-karika (sk0: Trung Quán Luận— 
The Middle View, name of a work by Master 
Nagarjuna, which 1s relaing to the middle 
reglon—See Madhyamika Sastra. 
Madhyamika-sastra (skt): Madhyamaka Sastra 
(skÙ—Middle View School —Trung Quán Luận 
của Ngài Long Thọ——The Treatise on the Middle 
way or the Guide-Book of the School of the 
Middle Way. The sastra stressed on the teaching 
of the Middle Way, the basic teaching of the 
Madhyamika school of the Indian Mahayana 
Buddhism. The teaching of the Middle Way, 
presented and followed by the Madhyamikas, 
founded by Nagarjuna and Aryadeva In the 
second centtry AD, whích attained great 
influence ïn India, Tibet, China and Japan. One of 
the two Mahayana schools in India (together with 
the Yogacara) The basic statement of the 
doctrines of this school 1s found in Master 
Nagarjuna's Madhyamika-karika. According to 
the Madhyamaka Sastra, the true meaning of 
Emptiness (Sunyata) 1s non-existence, or the 
The Madhyamika-sastra, 
attributed to the Bodhisattva Nagarjuna as creafor, 
and Nilakasus as compiler, translated into Chinese 
by Kumarajiva in 409 A.D. It is the principal work 
of the Madhyamika, or Middle School. The 
teachng of this opposes the rigid 
Categories of existence and non-existence, and 
denies the two extremes of productfion or creation 
and non-production and other antitheses, 1n the 
I1nterests of a middle or superlor way. According 
to Nagarjuna, the Middle Way 1s true nature of all 
things which neither 1s born nor dies, and cannot 
be defined by either the two extremes, existence 
or non-existence. The first and principle work of 
the three main works of the Middle School. 
Fortunately the Sanskrit text of 1t has been 
preserved. l( was translated Iinto Chinese by 
Kumarajiva. It 1s a treatise of 400 verses in which 
Nagarjuna refutes cerftain wrong views of 
Mahayana or of general philosophers, thereby 
rejectng all realistic and pluralistic ideas, and 
indirectly establishing his monistic doctrine. The 
Madhyamaka system 1s neither scepticism nor 


nonsubstanfiveness. 


school 


2693 


agnosfticism. Ït is an open 1nvifation fo every one 
to see Reality face to face. According to the 
Survey of Buddhism, Sangharakshita`s summary 
of£ the Madhyamaka system as 
“Buddhism may be compared to a tree. Buddhaˆs 
transcendental realization 1s the root. The basic 
Buddhism 1s the trunk, the distnctive Mahayana 
doctrinnes the branches, 
subschools of the Mahayana the flowers. NÑow the 
function of flowers, however beautiful, 1s to 
produce fruit. Philosophy, to be more than barren 
speculation, must find 1fs reason and 1fs fulfilment 
in a way of life; thought should lead to action. 
Doctrine gives birth to method. The Bodhisattva 
1deal 1s the perfectly ripened fruit of the whole 
vast tree of Buddhism. Just as the fruit encloses 
the seeds, so within the Bodhisattva lIdeal are 


follows: 


and the schools and 


recombined all the different and sometimes 
seemingly divergent elements of Mahayana.” 
According to Jaidev Singh in An Introduction To 
Madhyamaka Philosophy, we have seen the main 
features of Madhyamaka Philosophy. It is both 
phiosophy and mysticism. By is dialectic, 1s 
critical probe info all the categories of thoupht, 1 
relentlessly exposes the pretensions of Reason to 
know Truth. The hour of Reasons despalr, 
however, becomes the hour of truth. The seeker 
nñow turns fo meditation on the arlous forms of 
“Sunyata,` and the practice of “PraJnaparamitas. 
By moral and yoglc practices, he 1s prepared to 
receive the Truth. In the final stage of Prajna, the 
wheels of Imagination are stopped, the discursive 
mind 1s stilled, and in that silence Reality stoops 
to kiss the eye of the aspiranf; he receives the 
accolade of prajna and becomes the kniphterrant 
of Truth. It is an experience of a different 
dimension, spaceless, timeless, which 1s beyond 
the province of thought and speech. Hence it 
cannot be expressed In any human language— 
Học thuyết về Trung Đạo, được trình bày và theo 
đuổi bởi phái Trung Đạo, được Long Thọ và 
Thánh Đề Bà (Aryadeva) lập ra vào thế kỷ thứ 
hai sau CN, có một vị trí rất lớn tại các nước Ấn 
độ, Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật. Một trong hai 
trường phái Đại thừa ở Ấn Độ (cùng với Thiển 
Phái Yogacara). Giáo lý căn bản của trường phái 
nầy dựa vào thuyết Trung Quán của Ngài Long 
Thọ. Bộ Trung Luận nhấn mạnh vào giáo lý 


Trung Đạo, giáo lý căn bản của trường phái Trung 
Quán của Phật giáo Đại thừa Ấn Độ. Theo Trung 
Quán, nghĩa chân thật của Tánh Không là Phi 
Hữu hay không thực chất. Tên đầy đủ là Trung 
Quán Luận, do Bồ tát Long Thọ biên soạn và 
Thanh Mục Bồ tát chú thích, Cưu Ma La Thập đời 
Tần dịch sang Hoa Ngữ. Đây là một trong ba bộ 
luận căn bản của tông Tam Luận. Luận nầy chủ 
trương trung đạo triệt để, chống lại luận cứ “hữu” 
“không” hoặc nhị biên “sanh” và “vô sanh.” Theo 
Ngài Long Thọ thì trung đạo là chân tánh của vạn 
hữu, không sanh không diệt, không hiện hữu, 
không phi hiện hữu. Bộ luận thứ nhất và cũng là 
bộ luận chính trong ba bộ luận chính của Tam 
Tông Luận. May mắn nguyên bản tiếng Phạn vẫn 
còn tổn tại. Bản Hán văn do Ngài Cưu Ma La 
Thập dịch. Tác phẩm nầy gồm 400 bài tụng, trong 
đó Ngài Long Thọ đã bác bỏ một số những kiến 
giải sai lầm của phái Tiểu Thừa hay của các triết 
gia thời bấy giờ, từ đó ông bác bỏ tất cả những 
quan niệm duy thức và đa nguyên để gián tiếp 
thiết lập học thuyết “Nhất Nguyên” của mình. 
Triết học Trung Quán không phải là chủ thuyết 
hoài nghi mà cũng không phải là một chủ thuyết 
bất khả tri luận. Nó là một lời mời gọi công khai 
đối với bất cứ ai muốn trực diện với thực tại. 
Theo Nghiên Cứu về Phật Giáo, ngài Tăng Hộ đã 
nói về lý tưởng Bồ Tát trong Trung Quán như sau: 
“Phật Giáo có thể ví như một cái cây. Sự giác ngộ 
siêu việt của Đức Phật là rễ của nó. Phật Giáo cơ 
bản là cái thân cây, các học thuyết Đại Thừa là 
nhánh của nó, còn các phái và chi của Đại Thừa 
là hoa của nó. Bây giờ, dù hoa có đẹp đến thế 
nào thì chức năng của nó là kết thành quả. Triết 
học, để trở thành điều gì cao hơn là sự suy luận 
vô bổ, phải tìm động cơ và sự thành tựu của nó 
trong một lối sống; tư tưởng cần phải dẫn tới hành 
động. Học thuyết nầy sinh ra phương pháp. Lý 
tưởng Bồ Tát là trái cây hoàn mỹ chín mùi trên 
cây đại thụ của Phật Giáo. Cũng như trái cây bao 
bọc hạt giống, vì vậy bên trong lý tưởng Bồ Tát là 
sự kết hợp của tất cả những thành tố khác nhau, 
và đôi khi dường như chia rẽ của Đại Thừa.” 
Theo Jaidev Singh trong Đại Cương Triết Học 
Trung Quán, chúng ta thấy rằng những nét chính 
yếu của triết học Trung Quán vừa là triết học vừa 
là thuyết thần bí. Bằng cách xử dụng biện chứng 
pháp và chiếu rọi sự phê bình vào tất cả những 


2694 


phạm trù tư tưởng , nó đã thẳng tay vạch trần 
những khoa trương hư trá của lý trí để nhận thức 
Chân Lý. Bây giờ người tầm đạo quay sang với 
thiển định theo những hình thức khác nhau của 
“Không Tánh,” và thực hành Bát Nhã Ba La Mật 
Đa. Nhờ thực hành tinh thần đức hạnh Du Già, 
người tâm đạo theo Trung Quán dọn đường để 
tiếp nhận Chân Lý. Tại giai đoạn sau cùng của 
Bát Nhã, những bánh xe tưởng tượng bị chận 
đứng, tâm trí vọng động lắng đọng tịch tịnh lại, 
và, trong sự tịch tịnh đó, Thực Tại cúi hôn lên đôi 
mắt của người tầm đạo; kẻ đó đón nhận sự tán 
dương của Bát Nhã và trở thành hiệp sĩ phiêu du 
của Chân Lý. Đây là kinh nghiệm thuộc về một 
chiều khác, một chiều vô không gian, vô thời 
gian, nó siêu việt lên trên lãnh vực của tư tưởng 
và ngôn ngữ. Cho nên nó không thể diễn đạt được 
bằng bất cứ ngôn ngữ nào của nhân loại. 

Madhyamika school (skt: Phái Trung Đạo— 

The Middle Doctrinne School of Mahayana 

Buddhism founded by Nagarjuna In the second 

century AD.—Tam Luận Tông Trung Luận 

Tông được ngài Long Thọ khai sáng vào thế kỷ 

thứ hai sau Tây Lịch. 

Madhyamika School in Chỉna: Trung Luận 

Tông Trung Hoa. 

(Œ)' History of the formation of Madhyamika in 
China—Lịch sử thành lập Trung Luận tông 
tại Trung Hoa: Tại Trung Hoa, Trung Luận 
tông hay Tam Luận tông được chia thành hai 
nhóm. Nhóm thứ nhất đi theo truyền thống 
'Cổ Tam Luận tông' từ thời ngài Long Thọ 
đến ngài Cưu Ma La Thập, còn nhóm thứ hai 
theo truyền thống “Tân Tam Luận tông' từ 
thời Cát Tạng 549-623), một môn đệ của Cưu 
Ma La Thập đến thời kỳ suy thoái của truyền 
thống nây vào khoảng thế kỷ thứ tám: In 
China, the Three Madhyamika Treatises 1s 
divided Into two groups. The first tradition 1s 
called the “old” follows the tradiion from 
Ñigarjuna to Kumarajiva; and the second 1s 
called the “new” tradiion from Chi-Tsang 
(549-623 A.D.), a disciple of Kumarajiva, to 
the time of is decline In the eiphth century 
A.D. 

(I) Philosophy and works—Triết lý và kinh sách: 

(A) Madhyamika philosophy—Triết lý Tam 
Luận: The San-Lun-tsung was a Buddhist sect 








which expressed the Madhyamika doctrine 
according to absolute truth (paramartha- 
satya). These schools stress the doctrine of 
conventional truth (samvrti-satya), according 
to which all beings are condiioned and 
merely ¡interrelated, but do not come info 
exIstence In the absolute sense. The practical 
aspect of the Madhyamika philosophy was 
expressed by these schools in their approach 
to human le. Although these schools 
confributed to the cultural development of 
ancient China for eight centuries, today they 
are only objects of historical, textural and 
philosophical study. They no longer exist as 
religious Institutlons in China, except in the 
modified form of Tibetan Lamaism—Tam 
Luận tông là một bộ phái Phật giáo diễn tả 
Trung Luận theo chân lý tuyệt đối. Các tông 
phái nầy nhấn mạnh ở thuyết chân lý qui ước 
hay tục đế (samvrti-satya) theo đó thì vạn vật 
đều do duyên sinh và chỉ có sự tương quan 
với nhau chứ không phải hiện hữu theo nghĩa 
tuyệt đối. Khía cạnh thực tế của triết lý 
Trung Luận được các trường phái nầy thể 
hiện trong cách sống gần gũi với con người 
bình thường. Mặc dù đã đóng góp nhiều cho 
sự phát triển của nên văn hóa Trung Hoa 
trong tám thế kỷ, nhưng các tông phái nầy 
ngày nay chỉ còn là những đối tượng để 
nghiên cứu về lịch sử, kinh sách và triết học 
mà thôi. Các tông phái nầy không còn tổn tại 
dưới dạng thể chế tôn giáo ở Trung Hoa, 
ngoại trừ hình thức đã sửa đổi như là đạo Lạt 
Ma (Lamaism) ở Tây Tạng. 
Chief works—Kinh sách chính đã tạo nên hệ 
Tam Luận của Phật giáo Trung Hoa: Chief 
texts  which constitute the San-Lun literature 
of Chinese Madhyamika Buddhism—Các 
kinh sách chính của tông phái nầy gồm: 
l1) The Mahaprajnaparamita-sastra: Đại Trí Độ 
Luận. 
2) The Dasabhumivibhasa-sastra: Thập Địa Tỳ 
Bà Sa Luận. 
3) The Madhyamika-sastra: Trung Luận. 
4) Sata-sastra: Bách Luận. 
53) Dvadasanikaya-sastra: Thập Nhị Môn Luận. 
(ID The development of Chinese Madhyamika 
Buddhism—Sự phát triển của Trung Luận 


(B 


` 


2695 


tông ở Trung Hoa: In China, the groups which 
embrace Madhyaminka Buddhism are Sĩ- 
Lun-Tsung, Prajna tsung, Hsing-fsung, ¡in 
which the San-Lun-tsung and Hua-Yen-tsung 
are also included—Tại Trung Quốc, các 
nhóm khác đi chung với Phật giáo Trung 
Luận gồm có Tứ Luận tông, Bát Nhã tông, 
Hưng tông, trong đó bao gồm cả Tam Luận 
tông và Hoa Nghiêm tông. 


trong vườn Lộc Uyển, Đức Phật đã giảng về 
Trung đạo, vốn là con đường tu tập không 
phải qua sự hành xác mà cũng không phải 
buông xuôi theo dục lạc. Trung đạo không 
chấp nhận cả hai quan điểm liên quan đến sự 
tồn tại và không tổn tại, trường cửu và không 
trường cửu, ngã và vô ngã, vân vân. Nói tóm 
lại, tông phái nầy không chấp nhận thuyết 
thực tại mà cũng không chấp nhận thuyết 
không có thực tại, phái nầy chỉ chấp nhận sự 


Madhyamika School in India: Trung Luận 


tông Ấn Độ. tương đối. Tuy nhiên, cần nên thấy rằng 
() The history of the formation of the Trung Đạo được để xướng ở Ba La Nại có 


Madhyamaka sect—Lịch sử thành lập Trung 
Luận Tông: The Madhyamikas were so called 
on account of the emphasis they laid on the 
middle view (madhyamika-pratipat). In his 
first sermon at Banares, the Buddha preached 
the Middle Path, whích ¡s neither self- 
mortficaion nor a le the 
pleasures of the senses. However, the middle 
path, as advocated by the adherents of the 
Madhyamika system, is not quite the same. 
Here, the middle path sfands for the non- 
acceptance of the fwo views concerning 
©existence and non-existence, efterniy and 
non-efternity, self and non-self, and so on. In 


devoted to 


short, it advocates neither the theory of (TH 


reality nor that of the unreality of the world, 
but merely of relativity. Ít 1s, however, to be 
no(ed that the middle path propounded at 
Banares has an ethical meaning, while that of 
the Madhyamikas 1s a metaphysical concept. 
The Middle School of which doctrine was 
based on the three main works of Nagajuna. 
The most striking feature of Madhyamaka 
phiosophy 1Is 1s ever-recurring use of 
“Sunya` and “Sunyafta.`” So this system 1s alsO 
known as the school with the philosophy that 
assertsÃễ Sunya as the characterizalon of 
Reality. Besides, there was a galaxy of 
Madhyamika thinkers, such as Aryadeva In 
the third century A.D.), Buddhapalita In the 
liíth century, the fifth 
century, Chandrakirti in the sixth cenfury, and 
Santideva ¡in the seventh century—Được gọi 
là Trung Quán Tông vì bộ phái nầy chú trọng 
đến quan điểm trung dung (madhyamika- 
pratipat). Trong bài thuyết pháp đầu tiên 


Bhavaviveka ¡n 


]) 


một ý nghĩa về đạo đức sống, còn Trung Đạo 
của Trung Luận tông là một khái niệm siêu 
hình. Trường phái mà chủ thuyết dựa vào ba 
bộ luận chính của Ngài Long Thọ. Đặc điểm 
nổi bậc nhất của tông phái nầy là nhấn mạnh 
đến chữ 'Không' và “Không Tánh' nhiều lân, 
cho nên nó cũng còn được gọi là tông phái có 
'hệ thống triết học xác định rằng “không' là 
đặc tánh của Thực Tại. Ngoài ra, đã có rất 
nhiều nhà tư tưởng Trung Luận đi theo ngài 
Long Thọ như Thánh Thiên (Aryadeva) vào 
thế kỷ thứ ba, Buddhapatila vào thế kỷ thứ 
năm, Chandrakirti vào thế kỷ thứ sáu, và 
Santideva vào thế kỷ thứ bẩy. 

Important points of the Madhyamika school— 
Những luận điểm quan trọng của Trung Luận 
tông: 

Nagarjuna, the fÍirst patriach of the 
Madhyamika school, wrote a number of 
works, of which the Madhyamika-kartka 1s 
regarded as his masfterplece. Ít presents In a 
systematc manner the philosophy of the 
Madhyamika school. In the Invocation In 
verse at the beginning of the book, Nagarjuna 
gives the fundamenfals of his philosohy im a 
nu(shell. He describes Dependent Origination 
(Pratitya-samutpada) by means of eipht 
negations: Ngài Long Thọ, sơ tổ Trung Luận 
tông đã viết rất nhiều sách, trong số đó Trung 
Quán Luận được xem là tác phẩm quan trọng 
của ông. Sách nầy trình bày triết lý Trung 
Luận tông một cách có hệ thống. Trong bài 
kệ mở đầu cuốn sách, ngài Long Thọ đã tóm 
lược các điều cơ bản của triết lý nầy. Ngài đã 
giảng giải luật Duyên Khởi bằng tám sự phủ 
định (see Eight Negation§). 


2) 


3) 


Sội 


5) 


6) 


(IIThe 


2696 


According to the Madhyamika school, the 
(sunyata) 1s the 
absolute: Theo Trung Luận thì tánh không 
(sunyata) là tuyệt đối. 

There 1s no difference between phenomenal 


indescribable absolute 


world (samsara) and nirvana or sunyata 
(reality): Không có sự khác biệt giữa luân hồi 
(samsara) và Niết Bàn (nirvana) hay sự trống 
không (sunyata). 

Sunyata or the absolute corresponds to the 
nireuna Brahman of the Upadesads: Sự trống 
không hay tuyệt đối tương ứng với Phạm 
Thiên (Brahman) trong 
Upanisads. 

Through the philosophy of Sunyata, the 
Madhyamika school discussed about the 
relative existence of thing, not the absolute 
one: Qua triết lý “Tánh Không,` Trung Luận 
tông bàn về cái hiện hữu tương đối, chứ 
không phải là hiện hữu tuyệt đối. 

According to the views of the Madhyamika 
school, sunyata 1s the central idea of IfS 
philosophy and ¡is therefore designated the 
“sunyafavada.` The Madhyamika-karika 
furher deals with two kinds of truths: the 
conventional or empirical truth (samvrti), and 
the  hipher or truth 
(paramartha): Theo quan điểm của Trung 
Luận tông thì “Tánh Không" là ý tưởng trung 
tâm trong triết lý của họ, do đó chủ thuyết 
nầy có tên là Sunyatavada. Trung Quán Luận 
còn bàn về hai loại chân lý: tục đế hay chân 
lý theo qui ước hay theo thường nghiệm 
(samvrti), và chân đế hay chân lý siêu nhiên 
(paramartha). **See Two truths. 

development of the Madhyamika 
school—Sự phát triển của Trung Luận tông: 
According to Prof. Bapat in the Twenty-Five 
Hundred Years of Buddhism, towards the 
beginnng of the fifth century A.D., the 
Madhyamika school was divided Into two 
schools of thought: the Prasanghika school 
and the Svatantra. The Prasanghika school 
uses the method of “reason of reduction” to 
establish its thesis, while the Savfantra school 
employs independent reasoning. The former 
was founded by Buddhapalita and the latter 
by Bhavaviveka. 


nireuna sách 


transcendental 


lt may bementioned that 


the Tien-T?ai and San-Lun sects in China 
advocated the doctrine of “sunyata” and were 
thus a continuation of the Indian Madhyamika 
sect: Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn 
Năm Trăm Năm Phật Giáo, tới đầu thế kỷ 
thứ 5, Trung Luận tông được chia làm hai 
trường phái tư tưởng là Prasanghika và 
Svatantra. Trường phái đầu do Buddhapalita 
và trường phái sau do Bhavaviveka thành lập. 
Prasanghika dùng phương pháp suy luận loại 
trừ để xây dựng luận thuyết, còn Svatantra thì 
dùng kiểu suy luận độc lập. Có thể nói rằng 
các trường phái Thiên Thai và Tam Luận ở 
Trung Hoa chủ trương thuyết “Không Tánh,) 
do đó là một sự tiếp nối của Trung Luận tông 
ở Ấn Độ. 
Madhyanta-vibhanga-sastra (skt: Biện Trung 
the Discriminating 
between the middle and the extremes. The sastra 
was composed by Vasubandhu on the Coming 
Buddha, Maitreya—Trung Biên Phân Biệt Luận. 
Bộ Luận được Ngài Thế Thân soạn về Đức Phật 
Di Lặc. 
Madhyantika (skt): Mạt Điển —Mạt Điển Để 
Ca—One of the two chief disciples of Ananda, to 
whom he handed down the Buddha”s doctrine. He 
1s reputed to have been sent to convert Kashmir, 
the other, Sanakavasa, to convert Middle Lands, 
which 1s probably Central India, though 1t 1s 
understood as China—Còn gọi là Mạt Đàn Địa, 
Mạt Điển Đạc Ca, Mạt Điền Đề, Mạt Điển Địa, 
Mạt Điển Địa Na, Mạt Xiển Đề, tên của một 
trong hai đệ tử lớn của ngài A Nan Đa, người 
được ngài A Nan truyển lại giáo pháp của Phật, 
và nổi tiếng vì đã đến hoằng hóa tại vùng Kế Tân 
(Kashmir); người khác là ông Thương Na Hòa Tu, 
đã đến vùng Trung Quốc (những xứ Trung Ấn) dù 
được hiểu là Trung Hoa. 
Madman: Người điên. 
Madura (skt: Tổ Ma nô la. 
Madyapanaviratih (skÐ0: Sura-meraya-majja- 
pamadatthana (p)—Not to drink 
(alcohol)—Không uống rượu —See Five precepts. 
Mae chỉ: Người nữ xuất gia—A Thai term for 
“female renunciants,” who take the eight or ten 
precepts for lay Buddhists but also observe many 
of the rules for novice nuns outlined In the 


Biện Luận —Treatse on 


1ntoxIcanfs 


2697 


Vinaya. The term 1s derived from the Pali word 
“Pabbajita,” one who has gone forth from the 
home life into homelessness. Their position In 
Thai soclety 1s ambiguous, as they are not 
recognized as nun either by the Samgha or by 
most of the laify and are not able to take full 
monastic ordination because the Bhiksuni lineage 
disappeared In Theravada counfries cenfurIes aøo. 
They generally wear white robes and shave theIr 
heads and eyebrows, and like monks they avoid 
eating after noon and do not wear perfume or 
jJewelry—Từ ngữ Thái có nghĩa là “người nữ xuất 
gia,” người thọ tám hay mười giới dành cho Phật 
tử tại gia, nhưng cũng trì giữ rất nhiều giới của sa 
di NÑi được đặt ra trong Luật Tạng. Từ ngữ được 
lấy từ chữ Pali cho chữ “Pabbajita,” một người rời 
bỏ đời sống gia đình để sống cuộc sống không 
nhà. Vị trí của những vị nữ tu này trong xã hội 
Thái Lan không rõ rệt, vì họ không được Tăng 
đoàn và phần lớn Phật tử tại gia công nhận như là 
những vị Ni, và họ không thể thọ giới Tỳ Kheo Ni 
bởi vì truyền thống Tỳ Kheo Ni đã biến mất trong 
các xứ theo Phật giáo Theravada mấy thế kỷ qua. 
Họ cũng mặc đồ trắng và cạo tóc và chân mày, 
và cũng như chư Tăng họ cũng không ăn sau giờ 
ngọ và không dùng nước hoa hay đồ trang sức. 

Magadha (sk): Ma Ha Đà—Ma Kiệt Đề—Ma 
Già Đà—Xứ Ma Kiệt Đà—Magadha, one of the 
sixteen kinegdoms of ancient India during the 
Buddha°s time, located In north-eastern India. 
Nalanda and Buddha Gaya lay withn thĩs 
kingdom. This kingdom was stretching along the 
southern bank of the Ganges at the time of the 
historical Buddha. Its capitals were RaJagriha and 
Pataliputra successively. Among the kings of 
Masadha at the time of the Buddha were 
Bimbisara and his son Ajatasattu, and Asoka. 
Magadha was the country of origin of Buddhism. 
One of the two main kingdoms (together with 
Kosala) determining the political scene In the 
central Gangetic plain in the 6” century BC. It 
was in Magadha that the Buddha realized the truth 
and first turned the Dharma wheel. Magadha was 
one time the headquarters of ancient Buddhism, 
covered with viharas and therefore called Bahar. 
Magadha was the most powerful kingdom, ruled 
by the king Bimbisara (543-493 B.C.) with Its 
capital in Rajagaha. Later, Magadha was ruled by 





Ajatasatru (son of Bimbisara). King Asoka of 
Maurya dynasty also ruled this kingdom ¡n the 
thưd century B.C. According to the Indian 
archeologists, the old country of Magadha 1s now 
in the modern Patna and Gaya district of Bihar 
state In the northeast India. Both Nalanda and 
Buddha Gaya, Rajagriha, Vulture Peak and the 
Bamboo Grove Monastery lay withn this 
kinsdom—Ma kiệt đà, một trong 16 vương quốc 
cổ Ấn Độ. Vương quốc nây nằm về phía Bắc Ấn 
độ, trong đó có tu viện Na Lan Đà và Bồ Đề Đạo 
Tràng, trải dài theo phía Nam bờ sông Hằng vào 
thời Phật, các kinh đô kế tục nhau của nó là 
Rajagriha và Pataliputra. Các triều vua trước và 
sau thời Phật gồm Bimbisara, Ajatasattu, Asoka. 
Ma kiệt đà là cái nôi Phật giáo. Đây là một trong 
hai vương quốc (cùng với vương quốc Kosala) 
quyết định khung cảnh chính trị vùng sông Hằng 
vào những thế kỷ trước thế kỷ thứ sáu trước Tây 
lịch. Đây cũng chính là nơi Đức Phật giác ngộ sự 
thật và chuyển Pháp luân. Ma Kiệt Đà từng là 
một trung tâm Phật giáo thời cổ, nơi có nhiều tịnh 
xá gọi là Bahar. Thời Đức Phật còn tại thế, Ma 
Kiệt Đà là một vương quốc hùng cường, dưới 
quyển cai trị của vua Tần Bà Sa La (khoảng từ 
năm 543-493 trước Tây Lịch), có kinh đô trong 
thành Vương Xá. Sau đó Ma Kiệt Đà dưới quyển 
của vua A Xà Thế. Vua A Dục cũng đã từng ngự 
trị xứ nầy vào khoảng thế kỷ thứ ba trước Tây 
Lịch. Theo các nhà khảo cổ Ấn Độ thì vương 
quốc cổ Ma Kiệt Đà bây giờ là Patna và quận hạt 
Gaya, tiểu bang Bihar, thuộc miễn đông bắc Ấn 
Độ. Cả Nalanda và Gaya, thành Vương Xá, núi 
Linh Thứu, và Trúc Lâm Tịnh xá đều nằm trong 
xứ Ma Kiệt Đà ngày xưa. 

Magadha stupa: Tháp Ma Kiệt Đà—The stupa 
1s located in Magadha, where the Buddha first 
enlightened. This is one of the eight Great 
Spiritual or Sacred Stupas of Buddhism—Tháp 
nằm trong xứ Ma Kiệt Đa, gần sông Ni Liên 
Thiển là nơi Phật thành đạo. Đây là một trong 
tám ngôi tháp thiêng lớn của Phật giáo—See 
Eight great spIritual or sacred stupas. 

Magøa (p): Marga (sk)—Đạo đế—Path— 
Way—The Noble Eightfold Path—Danh từ để chỉ 
giây phút giác ngộ, khi mọi phiền não đều được 
loại trừ. Tâm đầu tiên của Niết bàn. 


2698 


Magsaliputta Tỉssa (p): Mục Kiền Liên Tư Đế 


Tu. 


l) 


2) 


Mogøaliputta-Tissa was born in a Brahmin 
family and learned the three Vedas before he 
was sixteen. He was, however, Won OVer fO 
the new faith by Thera Siggava and very soon 
affained to Arhatship with all its attendant 
supernatural powers. It was under his 
influence that the Emperor made over to the 
Buddhist Order his son Mahinda and daughter 
Sanghamitta. Later, these two crossed to 
Ceylon and converted the whole 1sland to the 
Buddhist faith: Theo Mahavamsa, Mục Kiển 
Liên Tư Đế Tu sinh ra trong một gia đình Bà 
La Môn, chưa đến 16 tuổi ngài đã tinh thông 
hết ba kinh Vệ Đà. Tuy nhiên, sau đó ngài 
được trưởng lão Siggava hóa độ. Ngài đã đi 
theo Phật giáo và nhanh chóng đạt đến quả vị 
A La Hán với đầy đủ mọi phép thần thông. 
Chính do ảnh hưởng của ngài mà vua A Dục 
đã cho con trai của mình là Ma Thẩn Đà và 
con gái là Tăng Già Mật Đa xuất gia tu theo 
đạo Phật. Sau đó, hai vị nầy đã vượt biển đến 
Tích Lan để hóa độ cho cả hòn đảo nầy tin 
theo Phật. 

With the conversion of King Asoka, the 
material prosperity of the monasferles ørew 
by leaps and bounds and the monks lived in 
ease and comfort. The heretics who had lost 
theIr attracted by 
prospects to enter the Buddhist Order. They 
conftinued, however, to adhere to their old 
faths and practices and preached theIr 
doctrinnes Instead of the doctrines of the 


Income  were these 


Buddha. This caused extreme distress tO 
Thera Moggaliputta-Tissa who retired to a 
secluded retreat on Mount Ahoganga and 
síayed there for seven years. The number of 
heretics and false monks became far larger 
than that of the true believers. The result was 
that for seven years no Ủposatha or retreat 
(Pavarana) ceremony was held In any of the 
monasteries. The community of the faithful 
monks refused to observed these festivals 
with the heretics. King Asoka was filled with 
distress at this failure of the Sangha and sent 
commands for the 
Uposatha. However, a grievous blunder was 


observance of_ the 


committed by the Minister who was entrusted 
wíh ths task. His 
command and beheaded several monks for 
therr refusal to carry out the King”s order. 
When this sad news reported to Asoka, he 
was se1zed with grief and apolog1zed for this 
misdeed. He then invited Magsaliputta Tissa 
to go to Pataliputfa to advise the king on this 
Issue. Affer several unsuccessful attempts, 
the elder Tissa was prevailed upon to consent 
to øo to Pataliputta. The king asked Tissa 
whether he was guilty of the murder of the 
monks throuph his Minister. The Thera 
answercd that there was no guilt without evil 
Iintent. This satisfied the scruples of the King. 
Then the Elder expounded the holy teachings 
of the Buddha for a week that helped the king 
see (the miseuided beliefs broupht to 
Buddhism by heretics and false monks. 
Therefore, the king convened the Third 
Council: Với việc vua A Dục đi theo đạo 
Phật, nhiều tu viện nhanh chóng phát triển về 
mặt vật chất và các tu sĩ có một đời sống đầy 
đủ dễ chịu hơn. Nhiều nhóm dị giáo đã bị 
mất nguồn thu nhập nên ngã theo Phật giáo. 
Tuy nhiên, dù theo đạo Phật, nhưng họ vẫn 
giữ tín ngưỡng, cách hành trì, cũng như thuyết 
giảng giáo lý của họ thay vì giáo lý đạo Phật. 
Điều nầy khiến cho trưởng lão Mục Kiển 
Liên Tư Đế Tu đau buồn vô cùng, nên ông lui 
về ở ẩn một nơi hẻo lánh trong núi A Phù 
suốt bảy năm. Số người dị giáo và tu sĩ giả 
hiệu ngày một đông hơn những tín đồ chân 
chánh. Kết quả là trong suốt bảy năm chẳng 
có một tự viện nào tổ chức lễ Bố Tát hay tự 
tứ. Cộng đồng tu sĩ sùng đạo từ chối không 
chịu làm lễ nầy với những người dị giáo. Vua 
A Dục rất lo lắng về sự xao lãng nầy của 
Tăng chúng nên phải ra lệnh thực hiện lễ Bố 
Tát. Tuy nhiên, vị đại thần được nhà vua giao 
phó nhiệm vụ nầy đã gây ra một vụ thẩm sát 
đau lòng. Ông ta hiểu sai mệnh lệnh nhà vua 
nên đã chặt đầu những tu sĩ không chiu thực 
hiện lệnh vua. Hay tin nầy, vua rất đau lòng. 
Ngài đã cho thỉnh trưởng lão Mục Kiền Liên 
Tư Đế Tu về Hoa Thị để thỉnh ý. Sau nhiều 
lần từ chối không được, trưởng lão Mục Kiển 
Liên Tư Đế Tu phải nhận lời đi đến gặp vua 


misunderstood the 


2699 


để cố vấn cho nhà vua về vấn để nầy. Vua 
hỏi xem mình có mang tội sát hại các tu sĩ do 
hành động của viên quan đại thần của mình. 
Trưởng lão trả lời rằng nếu không chủ ý xấu 
thì không có tội. Như thế mọi thắc mắc trong 
lòng nhà vua được giải tỏa. Đoạn trưởng lão 
Mục Kiền Liên Tư Đế Tu còn giảng giải cho 
nhà vua về chánh pháp của Đức Phật trong 
một tuần lễ. Chính nhờ vậy mà nhà vua thấy 
được những sai lầm của ngoại đạo cũng như 
những vị Tăng giả hiệu, nên ngài cho triệu 
tập Hội Nghị Kết Tập Kinh Điển lần thứ ba. 
** See Buddhist Councils (3). 

Magøa (p) Marga (skt: Con đường diệt khổ— 

A path or way to eliminate sufferinge——The Noble 

Eightfold Path. 

Magøa-sacchikaranam (p): Chứng đạo. 

l) Religilous experlence: Chứng nghiệm tôn 
giáo. 

2) Understanding clearly or realizIing the Path: 
Realization of the way——Having attained the 
way (of mysfIc experlence) or f0 WIfness fO 
the truth—Sự lãnh hội rõ ràng hay nhận ra rõ 
ràng về đạo. 

Masha (skÐ: 

l) Month between the months of January and 
February— See Twelve Months of a Year In 
India. 

2) Tinh —Name ofone of the twenty eight 
constellations—See Twenty eight 
constellations. 

Mapha Puja (p): 

Theravada countries, which commemorates the 

Buddha”s miraculous gathering of 1,250 disciples 

at Veluvana Mahavihara ¡in Rajagrha—Lễ hội 

được các xứ theo Phật giáo Theravada cử hành để 
tưởng niệm ngày Đức Phật hội họp với 1.250 đệ 
tử trên núi Linh Thứu. 

Magic (a): 

I) _ Magical powers: Thần túc lực—See Sixteen 
øreat powers obtainable by a Bodhisattva. 

2) Prestidigifation: Ảo thuật—Ma thuật. 


Festival celebrated ¡n 


3) Wizardry—Mystery—Bí thuật. 

Magic art: Bí Thuật. 

Magic botfle: Bhadrakumbha (sk)—Hiễển 

Bình Thiện Bình—-Bình Như Ý—-Hữu Đức 

Bình —Auspicious Jar—See Bhadra-kumbha. 

Magic circle: 

I) Bodhimandala (skt)—Truth-plot, 
enliphtenment—Đạo 
Bodhimandala. 

2) Luân Viên Cụ Túc—A complete Mandala 
showing the Buddhas and others, symbolizing 
their works—Mạn Đồ La như chiếc bánh xe 
(có đầy đủ vành, trục, nan hoa, tròn trịa đầy 
đủ), nói về công đức viên mãn của chư Phật 
không một chút khiếm khuyết (tập trung tất 
cả công đức chư Phật vào Mạn Đồ La để cho 
chúng sanh bước vào Phổ Môn). 

Magic City: See Illusion city. 

Magic formula: Dharma-jnana-mudra (skt— 

Pháp Trí Ấn—See Four wisdom symbols of the 

Shingon cult. 

Magic incantations: Rddhi-mantra (sk)— 

Dharani—Thần Chú—Dharani, or magic or divine 

incantations—Đà La Ni hay những lời chú thần bí. 

Magic powers: Rddhipada (sk)—Thân túc lực— 

Tiên lực—One of the ten great powers obtainable 

by a Bodhisattva—Một trong thập đại lực có thể 

đạt được bởi một vị Bồ Tát—See Ten kinds of 
powers and Ten powers of a Buddha. 

Magic powers in the body: Rddhi (sk)—Như 

Ý Thân -Thần lực nơi thân—Magic power 

exempting the body from physical limitations. 

Magic powers of the mỉnd: Rddhipada (skÙ— 

Như Ý Túc—Magical psychie power of ubiquity. 

**See Four Sufficiences. 

Magic words: Chữ huyền diệu —There are eight 

magic words to be placed on eight parts of the 

body—Có tám chữ phân bố trên thân—See Eight 
magic words to be placed on eight parts of the 
body. 

Magical changes: Huyễn hoá. 

Magical display of all bodies: Tất cả thân biến 

hóa—See Ten kinds of magical displays of Great 

Enliphtening Beings. 


place of 
tràng—See 


2700 


Magical display of all lands: Khắp các cõi 
biến hóa—See Ten kinds of magical displays of 
Great Enlightening Beings. 

Magical  display of and 
civilization of sentient beings: Tất cả giáo hóa 
và điều phục chúng sanh biến hóa—See Ten 
kinds of magical displays of Great Enlightening 
Beings. 

Magical display of gifts: Tất cả cúng dường 
biến hóa—See Ten kinds of magical displays of 
Great Enlightening Beings. 

Magical  display of all  pracfical 
undertakings: Tất cả hạnh nguyện biến hóa— 
See Ten kinds of magical displays of Great 
Enlightening Beings. 

Magical display of all voices: Tất cả âm thanh 
biến hóa—See Ten kinds of magical displays of 
Great Enlightening Beings. 

Magical display of all aftainment of true 
enlightenment: Tất cả thành chánh giác biến 
hóa—See Ten kinds of magical displays of Great 
Enlightening Beings. 

Magical display of explanatfion of all truth: 
Tất cả thuyết chân pháp biến hóa—S§ee Ten kinds 
of magical displays of Great Enlightening Beings. 
Magical display of all empowerments: Tất cả 
gia trì biến hóa—See Ten kinds of magical 
displays of Great Enlightening Beings. 

Magical display of  cducafon and 
civilization of sentient beings: Tất cả giáo hóa 
và điều phục chúng sanh biến hóa—See Ten 
kinds of magical displays of Great Enlightening 
Beings. 

Magical display of all sentient beings: Tất cả 
chúng sanh biến hóa—S§ee Ten kinds of magical 
displays of Great Enlightening Beings. 

Magical formulas: Dharani (skt)—Protective 
spells Năng trì —Đà La 
preserve the power of wisdom or knowledge. 
Able to hold on of the good so that 1t cannot be 
lost, and likewise of the evil so that 1t cannot 
arise—Tnì giữ, tổng trì hay bảo tồn huệ lực và trí 
lực, không để cho thiện pháp bị tán loạn, ngăn 
che không cho các ác pháp tăng trưởng—See 
DharanI. 


education 


N—Mainamn or 


Magical formula employed in Tantric 
Buddhism: Dharani (sktMantra (skt)— 
Mystical employed — ¡1n  Tantric 
Buddhism—Vow with penaltes for failure—An 
incantation—Spell—Oath—Curse—Thần chú. 
Magical illusion: Maya (skU)——Huyễn hóa. 
Magical palace: Hóa Cung Điện—The magical 
palace, or, palace of Joy, held in the fortieth left 
hand of Kuan-Yin of the thousand hands—Cung 
điện hoan hỷ được giữ trên tay thứ 40 của Thiên 
Thủ Quan Âm. 
Magical power: 
thông—Thần thông 
Supernatural power. 
Magical p0Wer of determination: 
Adhisthanabala  (skt)—Buddha his 
strength on all (who seek 1t) and upholds them—— 
Gia trì lực hay uy thần lực—See Adhisthanabala. 
Magical powers of goblins, satyrs, efc: Yêu 
thông—See Five kinds of supernatural powers 
(A). 

Magically producing the appearance of all 
realms of sentient beings: Khắp hóa hiện tất cả 
chúng sanh giới —See Ten unimpeded functions 
relating to sentient beings of Great Enlightening 
Beings. 

Magics (n): Ảo thuật (Black) Magics: Ma 
thuật. 

Magnanimity (n): Khoan dung—Rộng lượng— 
Đại lượng. 

Magnanimous Vows: The four universal vows 
of a Buddha or Bodhisattva (four magnanimous 
Vows or four all-eneompassing vows)—Bốn phổ 
nguyện lớn của Phật và Bổ Tát—See Four 
universal vows of a Buddha or Bodhisattva. 


formula 








Supernatural 
(đại thần 


power—Báo 
lực)—See 


confers 


Magnificence (n): Glory—Sự vinh quang. 
Magnificent (a): Glorious—Vinh quang. 
Magnify small mistake of another Bhỉksu or 
Bhiksuni with the intentfion of destroying 
that Bhiksu?s or Bhiksunis reputation: 
Phóng đại một lỗi nhỏ của một vị Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni với chủ ý làm bại hoại thanh danh 
của vị ấy. Đây là một trong những lỗi Tăng Tàn 
của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo Ni—This ¡is one of the 
Sangha Degradation Offences. 

Maha (skt): Great—To lớn—Đại. 


2701 


Maha-Aprajna-paramita-Hridaya-Sutra: 
Prajnaparamitahrdaya-Sutra (skÙ—Bát Nhã Ba 
La Mật Đa Tâm Kinh—The Heart of the PraJna- 
Paramita-Sutra or Heart Sutra, the shortest of the 
forty sutras that constiute the Prajanparamita- 
sutra. Ít is one of the most Important sutras of 
Mahayana Buddhism. The sutra Is especially 
emphasized on emptiness (Shunyata). Ït 1s recited 
so frequently in the temple that most Buddhists 
chant ¡it from memory. One of the most famous 
sentences In the sutra 1s “Form 1s no other than 
emptiness; emptiness Is no other than form,” an 
affirmation that 1s frequently referred to In Zen. 
The Prajna-Paramita Heart Sutra literally means 
“the wisdom that leads to the other shore.” The 
sua was translated into Chinese by Hsuan- 
Tsang—Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh hay 
gọi tắt là Tâm Kinh, là phần kinh ngắn nhất trong 
40 kinh tạo thành Đại Bát Nhã Ba La Mật Đa 
Kính. Đây là một trong những kinh văn quan 
trọng nhất trong Phật giáo Đại thừa. Kinh được 
nhấn mạnh về tánh không. Kinh thường được các 
Phật tử tụng thuộc lào trong các tự viện. Một 
trong những câu nổi tiếng trong kinh là “Sắc bất 
dị không, không bất dị sắc” (hình thức chỉ là hư 
không, hư không chỉ là hình thức), một công thức 
được lập đi lập lại trong nhà thiển. Toàn bộ văn 
kinh của Bát Nhã Ba La Mật có nghĩa là “trí huệ 
đáo bỉ ngạn.” Kinh được Ngài Huyễn Trang dịch 
sang Hán tự. 

Maha-augha (skt): Bộc Lưu—Dòng nước lớn— 
Great flood. 

Mahabhijna-Jnanabhibhu (sk0: Đại Thông 
Trí Thắng Phật The great Buddha of supreme 
penetraton and wisdom—A fabulous Buddha 
whose realm was Sambhava, his kalpa Maharupa. 
Having spent ten middling kalpas In ecstatic 
meditation he became a Buddha, and retired again 
in meditation for 84.000 kalpas, during which his 
SIxteen sons confinued his preaching as Buddhas, 
among which Amitabha 1s his ninh son and 
Sakyamuni is his sixteen son—Một vị Phật với tối 
thượng thông trí trong cõi nước Hảo Thành 
(Sambhava), Kỳ Kiếp (Kalpa) của ngài tên là Đại 
Tướng (Maharupa). Ngài đã qua mười kiếp thiển 
định để thành Phật, và sau đó lại lui về 84.000 
kiếp thiển định nữa, trong khi mười sáu vương tử 
của ngài vẫn tiếp tục thuyết pháp, trong số đó thì 





A Di Đà là vương tử thứ chín và Thích Ca Mâu Ni 
là vương tử thứ 16. 

Mahabhrkuti (p): Đại Tỳ Cu Chi. 
Mahabhumika (skt: General functions or 
universals—Biến Đại Địa Pháp (nhiệm vụ tổng 
quá) —See  Seventy-five of the 
Abhidharma Kosa. 

Mahabhuta (skt): Đại Chủng—Four primary 
elements—The four great seeds or elements 
which enter Into all things (earth, water, fire and 
wind), as from seeds all things spring—Bốn thứ 
lớn trong khắp vạn pháp (đất, nước, lửa, gió), vạn 
vật không thể ha bốn thứ nầy mà sinh được. 
Mahabodhi: Bỏ Đề Đạo Tràng—See Bodh- 
Gaya. 

Mahabodhi-sangharama (skt): Ma Ha Bồ Đề 
Tăng Già Lam—Ma Ha Bồ Đề Tự The 
monastery of the great enlightenment, a vihara 
near the Bodhidruma at Gaya, in Magadha—Chùa 
Đại Giác, gần Bồ Đề Đạo Tràng thuộc xứ Ma 
Kiệt Đà. 

Mahabodhisattva (p): Đại bồ tát. 

Mahabodhi Societfy: Organization founded ¡n 
1881 by the Sri Lankan Buddhist activist 
Anagarika Dharmapala (1864-1933), the original 
aim of which was to re-establish Buddhist confrol 
over Bodhgaya. The organization Is stll active 
today and has branches all over the world—Tổ 
chức “Mahabodhi SocIety” được nhà hoạt động 
Phật giáo Sri Lanka tên Anagarika Dharmapala 
sáng lập năm 1881, mục tiêu tiên khởi của tổ 
chức nhằm tái thiết lập sự kiểm soát của đạo Phật 


dharmas 


trên vùng “Bồ Để Đạo Tràng.” Tổ chức vẫn còn 
hoạt động với nhiều chi nhánh khắp thế giới. ** 
See Bodh-Gaya. 

Maha-Bodhi Temple: Name of a big temple ¡n 
Maha-Bodhi Gaya, near the Bodhi-tree under 
which the Buddha became enlightened—Tên của 
một ngôi chùa lớn tại Bồ Đề Đạo Tràng, gần gốc 
cây Bồ Đề, nơi Đức Phật thành đạo. 
Mahabrahma (sk0: Đại Phạm Thiên— 
According to Eitel in the Dictonary of Chinese 
Buddhist Terms, Mahabrahman 1s the first person 
of the Trimmurtl, adopted by 
Buddhism, but placed in an inferior position, being 
looked upon not as Creator, but as a transItOry 
devata whom every Buddhistic saint surpasses on 


Brahminical 


2702 


obtaning bodhi  Notwithstanding this, the 

saddharma-pundarika calls Brahma or the father 

of all living beings (cha của tất cả chúng sanh). 

Mahabrahman ¡1s the unborn or uncreated ruler 

over all, especially according to Buddhism over 

all the heavens of form, of mortality—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Đại Phạm 

Thiên được Phật giáo thừa nhận, nhưng ở vị thế 

thấp, chứ không như vị chúa sáng thế, mà chỉ như 

vị Trời giao tiếp mà các vị Thánh Phật giáo vượt 
qua để đạt được giác ngộ Bồ Đề. Vị nầy được 
xem như là cha của tất cả chúng sanh. 

Mahabrahman: Đại phạm thiên vương—See 

Twenty devas. 

Mahabrahmanas (skt): Đại Phạm—See 

Mahabrahma and First Dhyana Heaven (ID (3). 

Maha-Brahmane (skt): Đại Bà la môn. 

Mahacakravala (skt: Great circular “iron” 

mountain—Đại Thiết Vi Sơn—Núi Đại Thiết 

Vi —The higher of the double circle of mounftains 

forming the outer periphery of every world, 

concentric to the seven circles around Sumeru—— 

Núi sắt bao quanh thế giới. 

Mahacittasattva (sk): Ma Ha Chất Đế Tát 

Đỏa—Ma Ha Bồ Để Chất Đế Tát Đỏa—Bồ 

Tát—A Bodhisattva—A great-mind being. 

Maha-Cundi (skt: Đại Chuẩn Đề —Maha- 

cundi, a form of Kuan Yin. There are dharanis 

beginning with the name of Cundi—Một hình thức 
khác của Đức Quán Âm. Có một loại chú Đà La 

Ni bắt đầu với tên Chuẩn Đề. 

Mahadanapati (skt: Great almsgiver—Đại thí 

chủ. 

Mahadeva (skt): Đại Thiên—Ma Ha Đề Bà. 

l) A former ¡Incarnalon of Sakyamuni as 
Cakravarti: Tiền kiếp của Phật Thích Ca là 
Tứ Thiên Vương. 

2) A tile of Mahesvara or Great God of Free 
WiI: Danh hiệu của Ma Hê Thủ La Thiên 
hay Đại Tự Nguyện Thiên. 

3) Ma Ha Đề Bà—An able suppporter of the 
Mahasanghikah, whose date is given as about 
a hundred years after the Buddha”s death. In 
the Third Buddhist Council, about 100 years 
after the Buddha's death, 
Pataliputra named Mahadeva put forward that 
an arhat is not yet free from Ignorance; he 1s 





a monk form 


still subJect to temptfation, can have nocturnal 
emissions and doubts concerning the 
teaching. He 1s also described as a favourife 
of Asoka, with whom he is associated as 
persecutor of the Sthavirah; however, the 
head of which escaped Into kashmir—Tên 
một vị tỳ kheo trong Đại Chúng Bộ, xuất gia 
khoảng 100 năm sau ngày Phật nhập diệt. 
Trong lần kiết tập kinh điển lần thứ ba, 
khoảng 100 năm sau ngày Đức Phật nhập 
diệt, một Tăng sĩ tên Đại Thiên từ Paliputra 
đã đưa ra lập luận A la hán vẫn chưa thoát 
khỏi si mê, vẫn còn bị cám dỗ, vẫn còn bị 
xuất tinh về đêm, và vẫn còn hoài nghi Phật 
pháp. Ông cũng bị coi như là người theo hùa 
với Vua A Dục định giết hết những người 
trong Thượng Tọa Bộ; tuy nhiên người đứng 
đầu trong Thượng Tọa Bộ chạy thoát được 
sanh xứ Ka Thấp Di La. 
Mahadharma (skt): Đại pháp. 
Mahadharma-Chakra (skt): Đại Pháp Luân. 
Mahadharma-Kinnaras Radja (skUQ: Đại 
Pháp Khẩn na la vương. 
Mahadignaga (skt: Dignaga (sk)—Đại Vực 
Long—AIso known as lJina, founder of the 
Medieval school of Buddhist Logic about the fifth 
centry A.D. His works are known only in 
Tobetan translation—Cũng được biết dưới tên 
Trần Na, là vị luận sư Ấn Độ nổi tiếng về Nhân 
Minh Học vào thế kỷ thứ năm sau Tây Lịch. 
Những tác phẩm của ông chỉ được biết qua những 
dịch phẩm Tây Tạng mà thô—See Dignaga. 
Maha Dịna (skÐ: Đại trí huệ. 
Maha-Duhkha (skt: Đại khổ. 
Maha-Gotamide (skt): Ma ha Kiều đàm ni. 
Mahagubya (p): Đại bí mật của Phật. 
Mahahatthipadopama Sutfa (p): Kinh Tượng 
Tích Dụ. 
Maha-Himalaya (skt): Đại Tuyết Sơn. 
Mahajivaka (skt): Ma Ha Kỳ Vực 
monk in India (tên của một vị Tăng ở Ấn Độ). 
Mahakala (skt: Đại Hắc Thiên—Hắc Thiên— 
Thần giám hộ_— The great black deva—The 
black-deva, a tile of Siva, the fierce Rudra, a 
black or dark-blue detty with eight arms and three 
eyes—Còn gọi là Đại Hắc Thiên Thần, quyến 


Name of a 








2703 


thuộc của Đại Tự Tại Thiên, vốn tên Lô Nại La 

(Rudra), dịch là bạo ác, vị có tám tay ba mắt. 

1) The esoteric cult describes the deva as the 
masculine form of Kali with one face and 
eipht arms, or three faces and six arms. He 1s 
worshipped as giving warlike power, and 
fierceness He ¡1s said also to be an 
incarnatlion of Vairocana for the purpose of 
destroying the demons: Mật Giáo cho rằng 
đây là vị Trời một mặt tám tay hay ba mặt 
sáu tay. Vị trời nầy được tôn sùng như Thần 
chiến tranh, là đấng ban cho sức mạnh vũ bảo 
của chiến tranh. Ngài cũng được coi như là 
Đức Đại Nhựt Như Lai muốn hàng phục ma 
quân mà tái sanh. 

2) Wrathful aspect of Avalokitesvara. He 1s 
considered by Mongolians to be the countryˆ”s 
patron buddha, and In Tibet Is viewed as a 
“dharma protector” and as a tutelary (giám 
hộ) deity. In Japan he 1s associated with good 
luck. Iconographically, 1n Tibettan 
Mongolian represenftations he 1s shown with 
black skin, a buffalo head, and six arms, and 
is often surrounded by fire—Vị thần hộ pháp 
có diện mạo bên ngoài của Đức Quan Âm 
với vẻ mặt giận đữ. Ngài được người Mông 
Cổ xem như vị Phật bảo hộ xứ sở của họ, và 
ở Tây Tạng thì người ta xem ngài như là vị 
thần giám hộ. Ở Nhật Bản thì người ta xem 
ngài liên đới với sự may mắn. Theo diễn tả 
bằng tranh ở Tây Tạng và Mông Cổ, ngài 
được phác họa có da đen, đầu trâu, có sáu tay 
và thường bị bao quanh bởi lửa. 

3) The Exoteric cult Interprets 
beneficent deva, a Pluto , a god of wealth, or 
a kindly happy deva: Hiển Giáo thì cho rằng 
vị nầy là Thần Thí Phúc. 

4)_ The great deva-king: Đại Thần Vương—Một 
danh hiệu của Đại Tự Tại hay Ma Hê Thủ La 
Thiên—A tifle of Mahesvara—S1va. 

53) A guardian of monasteries, with black face, in 
the dining hall; he ¡1s said to have been a 
disciple of Mahadeva, a former incarnation of 
Sakyamuni: Vị thần mặt đen hộ pháp các tự 
viện, trong trù phạn đường. Người ta nói vị 
nầy là đệ tử của Đại Thiên Mahadeva, và là 
tiền thân của Phật Thích Ca. 


and 


hm as a 


6) There are six forms of Mahakala: Đại Hắc 
Thiên có sáu hình thức. 

1)  A black-face disciple of the Buddha, said to 
be the Buddha as Mahadeva In a previous 
Incarnation, now guardian of the refectory: 
Tỳ Kheo Đại Hắc Thiên: Vị Đệ tử Phật có 
mặt đen, được coi như là tiễn thân của Phật 
trong kiếp một vị đại Thiên. 


1) Kali (skt): The wife of Siva—Ma Ha Ca La 
Đại Hắc Nữ——Vợ của Siva. 

1i) The son of Siva: Vương Tử Ca La Đại Hắc— 
Con trai của Thần Siva. 

iv) Cinta-mani (skt: Chân Đà Đại Hắc—The 


one with the talismanic pearl, symbol of 

bestowing fortune—Vị Hắc Thiên với viên 

ngọc phép, một biểu tượng của tài thí. 
v) Subduer of demons: Dạ Xoa Đại Hắc—VỊ 
Hắc Thiên chuyên hàng phục ma quân. 
Mahakala (skÐ: Ma Ca La Đại Hắc—Who 
carries a bag on his back and holds a hammer 
on his right hand—Vị Hắc Thiên luôn mang 
trên lưng một cái túi và cầm bên tay phải một 
cây búa. 
Mahakalpa (skt: Đại Kiếp —A mahakalpa is 
represented as 1,334,000,000 years, a kalpa 1s 
336,000,000 years, and a kalpa is 
16,800,000 years. The great kalpa, from a 
beginning of a universe ti it is destroyed and 
another begins in 1s place. It has four kalpas or 
periods (the complete period of kalpas of 
formation, existence, destruction, and non- 
existence). Each great kalpa is subdivided Into 
four assankhyeya-kalpas, each assankhyeya-kalpa 
1s divided into twenty antara-kalpas or smaill 
kalpas, so that a mahakalpa consists of eighty 
small kalpas. Each small kalpa ¡1s divided Into a 
period of “increase” and “decrease.” The Increase 
period 1s ruled over by the four cakravarfIs 1n 
Succession, 1.e. the four ages of 1ron, copper, 
silver, øold, during which the length of human life 
1ncreases by one year every century to 84,000 
years, and the length of the human body to 84,000 
feet. Then comes the kalpa of “decrease” divided 
into perlods of the three woes, pestilence, war, 
and famine, during which the length of human life 
1s pradually decreased (reduced) to ten years and 
the human body to one foot in heigth—Một đại 
kiếp là 1.334.000.000 năm, một kiếp là 


vI) 


small 


2704 


336.000.000 năm, một tiểu kiếp là 16.800.000 
năm. Đại kiếp là một vòng thành, trụ, hoại, không 
của vũ trụ, mỗi thời kiếp được chia ra làm 20 tiểu 
kiếp, mỗi tiểu kiếp lại được chia ra làm hai thời 
“tăng” và “giảm,” mỗi thời “tăng” được cai trị bởi 
“tứ thiên vương” (thiết, đồng, bạc, vàng), trong 
thời đó tuổi thọ của con người tăng một tuổi mỗi 
trăm năm cho đến 84.000 năm, và thân người 
cũng tăng tới 84.000 bộ. Kế đó là “giảm” thời lại 
được chia làm ba giai đoạn chướng ngại là nạn 
dịch, chiến tranh và đói khát, lúc mà tuổi thọ của 
con người giảm từ từ đến lúc chỉ còn 10 tuổi thọ 
và chiều cao chỉ còn một bộ: 

Il) Vivarta (skÐ: Thành Kiếp The creation 
perlod—The kalpa of formation. 

2) Vivartasiddha (skÐ): Trụ Kiếp—The 
appearance of sun and moon, lipht, human 
life and other lives—The kalpa of existence. 

3) Samvarta (skÙ): Hoại Kiếp —Decay—The 
kalpa of destruction. 

4) Empty kalpa: Không Kiếp (Diệt Kiếp)—The 
kalpa of utter annihilaton—Destruction first 
by fire, then water, then fire, then delige, then 
a great wind. 

Mahakaruna (skt): Great compassion—Great 
mercy——Great pity—Đại BI—See Compassion. 
Maha-karuna-cita (sk): Tâm Đại Bi— 
According to The Avatamsaka Suữa, this 1s one of 
the eleven minds that lead to enliphtenment. A 
great loving heart which 1s desirous of protecting 
all beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, đây là một 
trong 11 tâm dẫn đến giác ngộ. Mong bảo bọc hết 
thấy chúng sanh—See Eleven minds that lead to 
enliphtenment. 

Mahakaruna Dharani Sutra (skt): Kinh Đại 

BI Tâm Đà La NI—A Sutữa of the Esoteric 

Buddhist tradition. The Teaching of the powerful 

effect of the Avalokitesvara Maha-Bodhisattva 

Great Compassion Mantra. 

Mahakassapa (p): Ma Ha Ca Diếp——Một trong 

những vị học trò đầu tiên của Đức Phật. Ngài là 

vị tỳ khưu đệ nhất đầu đà, chủ tọa kỳ kết tập Tam 

Tạng lần đầu tiên sau khi Đức Phật niết bàn ba 

tháng—See Mahakasyapa. 

Mahakasyapa (skt): Đại Thực Quang—Ma Ha 

Ca Diếp —He was a wealthy man and a wise and 

widely read scholar. He never missed any of the 


Buddhaˆs discourse at Venuvana Vihara. ÖOn one 
occasion when he had Just finished listening to the 
Buddha”s exposition of a sutra and was on his way 
home, he the Buddha already 
underneath a tree in the road ahead. He was very 
surprised. lt transpired that the Buddha showed a 
le of his supernatural powers fo Win over 
Mahakasyapa. Since then he became a close 
disciple of the Buddha. He was renowned for his 
ascetic self-discipline and moral strictness. Thanks 
to the qualities right after the death of the Buddha, 
he was asked to reside at the First Council and to 
take over leadership of the Sangha. He was 
considered (reckoned) as the first of 28 Great 
Anclent Patriarchs Indian Zen. He was regarded 
as the Ftrst Patriarch from the story of the 
“transmission” of the Mind-seal when the Buddha 
held up a golden flower and Maha-Kasyapa 
smiled. Maha-Kasyapa is said to have become an 
Arhat after being with the Buddha for eight days. 
After his death he is reputed to have entrusted 
Ananda with leadership of the Order—Ông là một 
nhà cự phú theo đạo Bà La Môn, vốn thông minh 
học rộng, thường đến tịnh xá Trúc Lâm nghe Phật 
thuyết pháp. Có một lần sau khi nghe Phật giảng 
kinh xong, trên đường trở về, nhìn thấy Đức Phật 
đang tĩnh tọa dưới bóng cây trước mặt, thì ông vô 
cùng kinh ngạc. Thì ra Phật thị hiện thần thông để 
thu phục ông. Sau đó đã trở thành một trong 
những môn đồ lớn của Đức Phật, nổi tiếng về kỷ 
luật khổ hạnh và đạo đức nghiêm khắc. Nhờ 
những đức tánh ấy mà Ngài đã được tứ chúng tín 
nhiệm chủ trì kiết tập kinh điển lần đầu cũng như 
trọng trách lãnh đạo Tăng già sau khi Phật nhập 
diệt. Ông được coi như là vị tổ thứ nhất trong 28 
vị tổ của dòng Thiển cổ Ấn Độ (Ba anh em ông 
Ca Diếp Ba đều là người trước kia tu theo ngoại 
đạo, thờ thần Lửa. Ngài Đại Ca Diếp có 500 đệ 
tử, hai người em mỗi vị có 250 đệ tử. Sau khi tín 
phục giáo nghĩa của Đức Phật, ba vị đã mang hết 
chúng đệ tử của mình về quy-y Phật). Ông được 
coi như sơ tổ dòng thiển Ấn Độ từ câu chuyện 
“Truyền Tâm Ấn” về Ma Ha Ca Diếp mỉm cười 
khi Đức Phật đưa lên nhành kim hoa. Người ta nói 
Ma Ha Ca Diếp đắc quả A La Hán chỉ sau tám 
ngày theo Phật. Sau khi Ma Ha Ca Diếp thị tịch, 
ông ủy thác cho ngài A Nan làm chủ tịch hội đồng 


saw seated 


2705 


Tăng Già thời bấy giờ —See Ten chief disciples 
of the Buddha. 

Mahakasyapiya (sk0: Ấm Quang Bộ —The 
MahakasyapIyas differed on minor poits from the 
Sarvastivadins and the Dharmaguptikas, and were 
closer to the Sthaviravadins. Hence, they are also 
called the Sthavariyas. The Mahakasyapiyas 
believed that the past which has borne fruit ceases 
to exIst, but that which has not yet ripened 
confinues to exist, thus partially modifying the 
position of the Sarvastivadins, for whom the past 
also exists like the present. The Mahakasyapiyas 
are sometimes represented as having effected a 
compromise between the Sarvastivadins and the 
VibhaJyavadins, and also claim a tripitaka of thelr 
own—Bộ phái nầy khác với Nhất Thiết Hữu Bộ 
và Pháp Tạng Bộ đôi chút nhưng rất gần với 
Thượng Tọa Bộ, nên còn được gọi là Sthavariya. 
Ấm Quang Bộ tin rằng quá khứ đã sinh quả thì 
không còn tổn tại nữa, còn quá khứ chưa sinh quả 
thì tiếp tục tổn tại; do đó, họ làm rung chuyển 
phần nào địa vị của phái Hữu Bộ vốn cho rằng 
quá khứ cũng tổn tại như hiện tại vậy. Đôi khi 
Ấm Quang Bộ được xem như là trường phái thỏa 
hiệp giữa Hữu Bộ (Sarvastivadin) và Phân Tích 
Bộ (Vibhajyavadin). Phái nầy cũng đòi có bộ 
Tam Tạng của riêng họ. 

Mahakatyayana (skÐ: Ma Ha Ca Chiên Diên— 
One of Sakyamunis ten great (principal) 
disciples, respected as the foremost in debate. He 
Was a nafve of Avant In western India. A 
Brahman by birth, he held a position as religious 
advisor to the local king. He was converted at 
Sravasti, capital of Kosala, where he had been 
sent by the ruler of Avanti, who had heard reports 
of Sakyamun Buddha's teachings. After 
becoming Sakyamunis disciple, he returned to 
Avanti, where he converted the king and many 
others—Một trong mười đại đệ tử của Đức Phật, 
được tôn kính là bậc đệ nhất nghị luận. Ông là 
người bản xứ của thành Avanti, thuộc miền tây xứ 
Ấn Độ. Ông sanh ra trong gia đình Bà La Môn, và 
giữ một địa vị cố vấn tôn giáo quan trọng cho vị 
vua của thành nầy. Ông được Đức Phật hóa độ và 
cho quy-y tại thành Xá Vệ, kinh đô của nước Cô 
Xa La, nơi mà nhà vua đã biệt phái ông tới để 
nghe ngóng về những báo cáo về Phật pháp. Sau 
khi trở thành đệ tử Phật, ông đã trở lại Avanti, và 


chính tại đây ông đã độ cho vị vua và nhiều người 
khác. 

Mahakausthila (sk): Ma ha Câu hy la— 
Sariputra°s uncle—Cậu của Xá Lợi Phất—One of 
the great disciples of the Buddha. One day, while 
the Buddha was meditating In a cave on Vulture 
Peak, Sariputra's uncle Mahakaustila came for a 
vist. Being the long-nailled Brahmacarin, an 
ascetic devoted centirely to studying 
learning, he sought to debate with the Buddha on 
the ultimate Truth. The Buddha”s talent of speech 
fully convinced Mahakaustla in words and 
thought. He eventually became the Buddha's 
disciple—Một trong những đại đệ tử của Đức 
Phật. Có một hôm, Đức Phật đang thiển định 
trong một hang đá trên núi Linh Thứu, cậu của Xá 
Lợi Phất là Ma Ha Câu Hy La đến bái kiến và 
đàm luận chân lý với Đức Phật. Tài năng biện 
luận của Đức Phật đã làm cho Ma Ha Câu Hy La 
vô cùng thán phục, nên cuối cùng ông xin quy-y 
với Phật. 

Mahakaya (skt: Đại thân. 

Mahallakas (sk): Ma Ha La—Ngu đần— 
Stupid—lIgnorance. 

Mahamahesvara (Mahesvara) (skÐ: Đại tự tại 
thiên. 

Maha-maitri-cifta (skQ: Tâm Đại Từ — 
According to The Avatamsaka Sutra, this 1s one of 
the eleven minds that lead to enliphtenment. A 
8reat compassionate heart which ever wishes for 
the welfae of all beings—Theo Kính Hoa 
Nghiêm, đây là một trong I1 tâm dẫn đến giác 
ngộ. Luôn luôn muốn làm lợi ích cho hết thấy 
chúng sanh —See Eleven minds that lead to 
enliphtenment. 

Maha-mandala (skt): Đại Mạn Đà La—One of 
the four kinds of mandala, according to the 
Shingon Sect. The Great Circle 1s the circle of the 
Buddha and his companlons represented by 
pIctures or pained figures, plane 
representation—Một trong bốn loại mạn đà la của 
tông Chân Ngôn. Là vòng tròn của Đức Phật và 
các tùy tùng được trình bày bằng hình ảnh hay 
tranh vẽ, tức trình bày trong mặt phẳng—See 
Four kinds of Mandala. 


sacred 





1©. 4 


2706 


Mahamandarava (sk: Ma Ha Mạn Đà La 
Hoa—Noun for name of a large white lotus— 
Danh từ chỉ tên gọi một loại sen trắng lớn. 
Mahamangala (p): True happiness—Chân hạnh 
phúc. 

Mahamangala-suffa (p): Suta of the true 

happiness—Kinh chân hạnh phúc. 

Mahamanjusakas (skt: Ma Ha Mạn Thù Xa- 

Hoa—Name of a red flower yIelding the madder 

(munjeed of Bengal)—Tên gọi một loại hoa đỏ 

giống như hoa thiển thảo ở vùng Băng Gan. 

Maha-mati (skt): Mahaprajna (skt)——Đại Huệ— 

Đại Trí —Ma Ha Ma Đề—Great Wisdom. 

1) Great mind: Trí lớn hay trí huệ siêu việt của 
chư Phật —Great wisdom—Buddha- 
wIsdom——OmmIsclence. 

2) Great wisdom, a leading bodhisattva and 
píncipal ¡mterlocutor in the Lankavatara 
sutra: Đại Huệ, vị Bồ Tát chính trong Kinh 
Lăng Già, người tham vấn chính trong kinh 
nẫy. 

3) A tile of Manjusri (Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát): 
Một danh hiệu của ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ 
Tát. 

4) Name of Hangchow Master of the Zen school 
in the Sung dynasty: Tên của vị Đại Thiển Sư 
ở Hàng Châu đời nhà Tống. 

5) Tidle of I-Hsing, a famous Zen master of the 
Ch'an school in Tang dynasty: Danh hiệu 
của Nhất Hạnh, một Thiền Sư nổi tiếng đời 
Đường. 

6) There are two pillars supporting the great 
ediice of Buddhism: The Great Wisdom 
(Mahaprajna) and the Great Compassion 
(Mahakaruna). The wisdom flows from the 
compassion and the compassion from the 
wisdom, for the two are In fact one, though 
from the human point of view we have to 
speak of them as two. As the two are thus 
one, not mathematically united, but spiritually 
coalesced: Toàn thể ngôi nhà đổ sộ của đạo 
Phật dựng trên hai trụ lớn là đại trí và đại bị. 
Trí chuyển thành bi và bi chuyển thành trí. 
Tuy hai mà một, mặc dù trên thế đứng của 
con người, ta phải nói đến như hai sự việc 
khác nhau, nhưng kỳ thật chúng kết hợp lại 


thành một; không phải kết hợp bằng toán, mà 
là kết hợp bằng tâm. 

Mahamaudøalyayana (sk): Đại Mục Kiển 

Liên—Ma Ha Mục Kiển Liên—Mục Kiển Liên— 

Mục Liên—La Dạ Na—Đại Mục Liên—Đại Mục 

Kiền Liên—One of the ten most important (chief) 

disciples of the Sakyamuni Buddha, who came 

from a Brahmin family. He entered the Buddhist 
order at the same time with Sariputra, a friend 
since youth. He agreed with Sarputa that 
whoever first found the truth would reveal 1t to the 
other. Sariputra found the Buddha and brought 

Maudgalyayana to him; the former 1s placed on 

the Buddha'”s ripht, and the latter on his left. He 

soon became famous (noted) for his supernatural 

(miraculous) powers or abilities. Later he was 

murdered shortly before the death of the Buddha 

by enemies of Buddhism. He 1s always standing 
at the left of Sakyamuni, while Sariputra being on 
the right. In China, Mahasthamapraptfa 1s said to 
be a form of Mahamaudgalyayana. The Buddha 
predicted that when Maudgalyayana 1s reborn, he 
1s the Buddha with his tile of Tamal-patra- 
candana-gandha—Một trong mười môn đổ lớn 
của Phật, xuất thân từ một gia đình Bà La Môn. 

Ông gia nhập giáo đoàn cùng lúc với Xá Lợi 

Phất, một người bạn lúc thiếu thời. Ông đã giao 

kết với Xá Lợi Phất, nếu ai tìm được chân lý 

trước thì phải nói cho người kia cùng biết. Xá Lợi 

Phất tìm về với Đức Phật và bèn mang Mục Kiển 

Liên đến gặp Phật để cùng trở thành đệ tử Phật. 

Ông đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ vào những 

năng lực thần thông. Về sau nây ông bị ám hại 

bởi những kẻ thù ghét Phật giáo. Ông thường 
đứng bên trái Đức Phật, trong khi Xá Lợi Phất 
bên phải. Bên Trung Hoa người ta nói Mục Kiển 

Liên là hiện thân của Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. 

Mục Kiền Liên được Phật thọ ký sau nầy sẽ 

thành Phật hiệu là Tamala-patra-candana-gandha. 

Maha-maya (skt): Ma Ha Ma Gia. 

1) Great deceit or Illusion, worldly illusion, the 
divine power of illusion (which makes the 
material universe appear as 1f really existing 
and renders It recognizable by the senses): 
Đại huyễn (làm cho cả vũ trụ vật chất dường 
như hiện thực và làm cho giác quan nhận ra 
như thế). 


2707 


2) Name of Queen Mahamaya—Tên của Hoàng 
Hậu Ma Ha Ma Da: Mahamaya lived In the 
anclent kingdom of Koliya, which 1s now In 
Nepal. She was the wife of Suddhodana, and 

of Sakyamuni (Siddhartha). 
Siddhartha was born from her right side, and 
she died seven days later, her sIster 
Mahaprajapati becoming his foster mother—— 
Ma Gia Hoàng Hậu (mẹ của Thái tử Tất Đạt 
Đa)—Bà sống trong vương quốc cổ tên Câu 
Ly, nay thuộc vương quốc Nepal. Bà là 
trưởng nữ của vua Thiện Giác, và là vợ của 
vua Tịnh Phạn, mẹ ruột của Phật Thích Ca. 
Thái Tử Sĩ Đạt Đa sanh ra nơi hông phải của 
hoàng hậu, bảy ngày sau thì hoàng hậu qua 
đời, em gái hoàng hậu là bà Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề trở thành mẹ nuôi của Thái Tử. 

Mahamaya Zen Master: Thiền sư Ma Ha— 

Zen Master Mahamaya—Zen master Mahamaya, 

a dharma heir of the tenth lineage of the 

Vinitaruci Sect. He was a Champa monk, but good 

in both Sanskrit and Chinese. Later he met Zen 

Master Pháp Thuận and became one of the most 

oufstanding deisciples of Pháp Thuận. In 1014, he 

moved to Mount Đại Vân in Trường An to focus 
on practicing “Dharanï” or “Absolute Control.” In 

1029 he went to Khai Thiên Temple and stayed 

there for six years, but in 1035 he left Khai Thiên 

and became a wandering monk. Since then his 
whereabout was unknown—Thiển sư Ma Ha, 
thuộc đời thứ mười dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi, gốc 
người Chiêm Thành. Sư đã tinh thông cả chữ Phạn 
lẫn chữ Hán. Sau sư gặp và trở thành một trong 
những đệ tử xuất sắc nhất của Thiền sư Pháp 

Thuận. Năm 1014, sư dời về núi Đại Vân ở 

Trường An chuyên tu “Tổng Trì Tam Muội.” Năm 

1029 sư về trụ trì chùa Khai Thiên, nhưng đến 

năm 1035 sư bỏ đi du phương không biết về đâu. 

Maha Meru Buddha (skt): Đại Tu Di Phật. 

Mahamogøallana (p): Ma Ha Mục Kiền Liên. 

Một trong hai Đại Đệ Tử của Đức Phật, có thần 

thông bậc nhấ—See Mahamaudgalyayana. 

Mahamucillinda (skt): Ma Ha Mục Chi _—Tên 

của một vị vua rồng—Name of a Naga-king. 

Mahamudra (skt): Đại Ấn. 

Œ)Q An overview of “Mahamudra”—Tổng quan 
về “Đại Ấn”: Great Seal, one of the highest 


mother 


qI) 


]) 


2) 


a) 


b) 


teachings of the Vajrayana. The critical point 
1n Mahamudra 1s described as realizatlon of 
emptiness means freedom from samsara. 
Meditaton system found in all orders of 
Tibetan Buddhism, but particularly associated 
with Kagyupa, in which 1t 1s considered to be 
the quintessence of all Buddhist teachings and 
practices. Ït 1s not found in books or words, 
because If 1s a direct personal realization of 
truth. Its central focus 1s direct apprehension 
of the luminous and empty nature of mind, 
which leads that all 
phenomena are creations of mind—Đại Ấn, 
một trong những học thuyết cao nhất của 
trường phái Kim Cang Thừa. Chủ yếu của 
học thuyết là hiểu được tánh không có nghĩa 
là thoát khỏi luân hồi sanh tử. Hệ thống thiển 
tập tìm thấy trong tất cả các tông phái Phật 
giáo Tây Tạng, đặc biệt quan hệ với phái 
Kagyupa, trong đó “đại ấn” được xem như là 
tinh túy của giáo lý và thực hành Phật pháp. 
Đại ấn không tìm thấy được trong sách vở 
hay văn tự, vì nó là sự chứng ngộ chân lý của 
từng cá nhân. Điểm trọng yếu của “đại ấn” 
sự thông hiểu trực tiếp về tánh không của vạn 
hữu, đưa đến sự chứng ngộ về “vạn pháp duy 
tâm tạo. 


to the realization 


In Tibetan tradition, Mahamudra 1s divided 
into three aspects—Trong truyền thống Tây 
Tạng, Đại Ấn được chia làm ba phần: 

The Insight that the timeless true nature of the 
mínd is the unity of emptiness 
luminosity: Suy tưởng—Hiểu được bản tánh 
vĩnh hằng hay bản tánh thật là sự kết hợp tính 
hư không và tánh sáng tỏ. 

The essence of meditation 1s direct, efortless 
experience of the nature of the mind. This 1s 
attained through—Tinh yếu Thiền định là thể 
nghiệm trực tiếp và không cần nỗ lực về bản 
tánh của tinh thần. Tinh yếu nầy có được nhờ 


and 


thực tập: 
Contemplations of human rebirth, 
Impermanence, Law of karma, and 


unsatisfactoriness: Quán chiếu vào tái sanh 
làm người, vào vô thường, vào luật nhân quả, 
và vào sự bất toại. 

Purificatons of body, speech, and mimd: 
Thanh lọc thân khẩu ý. 


2708 


3) The experience of Mahamudra leads to a 
spiritual ffeedom: Thể nghiệm Mahamudra là 
dẫn tới tự do tâm linh. 

Mahamuni (p): Đại Mâu Ni. 

Mahanada (skt): Mạc Ha—Mahanada, a small 

river In Magadha, flowing Into the gulf of 

Cambay—Dòng sông Mahanada trong xứ Ma 

Kiệt Đà, chảy vào vịnh Cambay. 

Mahanaga (skt): Ma Ha Na Dà. 

1) A tile ofa Buddha: Danh hiệu của Phật. 

2) A tile of an arhat: Danh hiệu của một vị A 
La Hán. 

3) The great nage, one of the elephants hat 
supportfs the world: Great dragon 1s also a 
synonym for the sages or the Buddha who 
have matured beyond rebith—Đại Long 
Tượng bảo hộ thế giới. Rồng lớn còn có 
nghĩa là các nhà hiển triết hay Phật, những 
người đã thoát khỏi luân hồi sanh tử. 

Mahanaøna (skÐ: Ma Ha Nặc Dà Na—Đại Lộ 

Thân—Tên của một vị Thần khỏa thân—Quite- 

naked——Great naked powerful spIrIt. 

Mahanama (skt): Ma Ha Na Ma—Ma ha nam—— 

One of the first five of Sakyamuni”s converts—— 

Một trong năm vị tỳ kheo được Phật độ đầu 

tiên—See First five of Buddha”s converts. 

Mahanila (skt): Đại Thanh Châu —Ma Ha Ni 

La—Sapphire—A precious stone, large and blue, 

perhaps Identical with Indranilamukta. The 

precious stone of. Indra—Viên ngọc quí, lớn và 
xanh biết, có lẽ giống như viên ngọc của vua Trời 

Đế Thích. 

Maha-nirvana (skt): Đại Niết Bàn—A state of 

perfect qulescence realized by cenliphtened 

beings. There are different levels of Nirvana 
depending on the of enliphtenment. 

Therefore, only the Buddha can enter the state of 

Maha-Nirvana—Trạng thái tịch tỉnh toàn hảo. Có 

những mức độ khác nhau về Niết Bàn, tùy thuộc 

vào mức độ giác ngộ. Chỉ có Phật mới có thể đạt 
được trạng thái Đại Niết Bàn. 

Maha-Nirvana Tolerance: Tịch diệt nhẫn— 

See Five kinds of paramita tolerance. 

Mahapadesa (p): Bốn Điều Tham Chiếu Lớn— 

See Four øreat citatIons. 

Mahapadma (skt): Ma Ha Bát Đặc Ma. 

1) Greatred lotus: Đại hồng Liên hoa. 





Sfate 


2) The eiphth cold hell: Đệ Bát Hàn Ngục—ĐỊa 
ngục lạnh thứ tám. 

3) The great white lotus as the Budhaˆs throne, 
purity and fragrance: Bửu Tòa Bạch Sen của 
Phật. 

Maha Pajapati Gotami: Maha Pajapati— 

Pajapati Gotami (sk)—Ma Ha Ba Xà Ba Đề (Kế 

Mẫu của Thái Tử Tất Đạt Đa)—Ma Ha Ba Xà Ba 

Đềể—Người dì đồng thời cũng là mẹ kế của Thái 

Tử Siddhatta. Vị nữ tỳ kheo đầu tiên, sáng lập Tỳ 

kheo ni đoàn. Vị thánh đệ nhất về sự chứng đắc— 

See MahaprajapatI. 

Mahapala-Vajrasuci (p): Đại lực Kim Cang 

Châm. 

Mahaparinirvana (skU): Great Nirvana—Đại 

Bát Niết Bàn— The great or final entrance into 

extnction and cessation. It is Interpreted in 

Mahayana as meaning the cessation or extinction 

of passion and delusion of mortality, and of all 

acfivities, and deliverance info a state beyond 
these concepts. In Mahayana 1t 1s not understood 
as the annihilation, or cessation of existence; the 
reappearance of Dipamkara (who had long 
entered nirvana) along with Sakyamuni on the 
Vulture Peak supports this view. Ït 1s a state above 
all terms of human expression——Đại nhập diệt hay 
sự nhập diệt lớn. Đại Thừa giải thích đây là sự 
chấm dứt dục vọng và ảo tưởng của mọi sinh hoạt 
trong luân hồi sanh tử, nó vượt ra ngoài mọi khái 
niệm. Đây không phải là một sự hoại diệt hoàn 
toàn hay chấm dứt hiện hữu, sự tái xuất hiện của 

Nhiên Đăng Cổ Phật cùng với Phật Thích Ca trên 

đỉnh Linh Thứu đã làm sáng tỏ ý nghĩa nầy. Đây 

là một trạng thái vượt ra ngoài mọi ngôn từ diễn 
đạt của con người. 

Mahaparinirvana period: Thời kỳ Pháp Hoa 

và Niết Bàn - One of the ñve periods of the 

Buddhas teachimngs The perod of the 

Mahaparinirvana-Sutra, also called the period of 

the Lotus-Sutra. In the last eight years of his life, 

the Buddha taupht direcly from his own 
enliphtenment, fully revealing the truth He 
emphasized the absolute identity of all opposites 
and the temporary and provisional nature of the 
three vehicles of Sravakas, Pratyeka-buddhas and 

Bodhisattvas. Then he taught how to validify and 

merge them Into a single vehicle or Ekayana or 

Buddhayana. This period was also called the Time 





2709 


of the Lotus. Here the exploring or analyzing and 
the uniting of the doctrines are taupht. The view 
that the three Vehicles of Hearers, Self- 
Enlightened Ones and Would-Be Buddhas can 
obfain saintly fruiion was only an exploring, a 
temporary teaching, but the three finally were 
unmted Into one Vehicle, or “Uniting.” Thus the 
fiíth period 1s especially called the Time of 
“Opening and Meetng” The object of the 
appearance of the Buddha was to save all beings 
and that obJect can be accomplished only by the 
Therefore, the Lotus 
doctrine among all the Buddha”s teachings and 1s 
the king of all the sutras. The Time of the Loftus 
alone 1s purely superlatively 
excellent, wherein the purpose of the Buddha”s 
advent on earth is fully and completely expressed. 
The supplementary Nirvana Suữa summarizes 
that the Buddha had preached during his whole 
life, 1.e., the three Vehicles and the four doctrines 
were dismissed by converting the three Vehicles 
to One Vehicle and combining the four doctrines 
with the one ulimate Round Doctrine. Thus, all 
teachings of the Buddha are absorbed finally Into 
the Lotus which 1s considered by the T”len-T”a1 to 
be the Supreme Doctrine of all Buddhism—Một 
trong năm thời thuyết giáo của Đức Phật. Trong 
tám năm cuối đời, Đức Phật thuyết giảng trực tiếp 
từ những kinh nghiệm mà Ngài đã giác ngộ. Ngài 
đã giảng về tính đồng nhứt tuyệt đối giữa các mặt 
đối lập và về sự hạn hẹp của Tam thừa (Thanh 
văn, Duyên giác, Bồ tát) nên Ngài đã chỉ dạy 
cách hòa lẫn nhau thành Nhất thừa (một cỗ xe 
duy nhất): Phật thừa. Thời kỳ nây còn gọi là thời 
Pháp Hoa. Trong thời kỳ nầy, sự truy cứu hay 
phân tích và dung hợp về các học thuyết được 
giảng dạy. Quan điểm về Tam thừa Thanh Văn, 
Duyên Giác và Bồ Tát có thể đạt được Thánh quả 
chỉ là một giáo thuyết “khai mở” tạm thời để cuối 
cùng cả ba đều được “hội” về Phật Thừa. Như thế 
thời thứ năm đặc biệt được gọi là thời “Khai Hội.” 
Nhân duyên xuất hiện ở thế gian của Phật là cứu 
độ tất cả chúng sanh và nhân duyên ấy chỉ có thể 
được hoàn thành bởi Kinh Pháp Hoa. Do đó Pháp 
Hoa là giáo lý rốt ráo trong tất cả những giáo lý 
của Phật, và là vua của tất cả các kinh. Thời kỳ 
Pháp Hoa là thời kỳ thuần “Viên” và tối thượng. 
Vì ở đây nhân duyên xuất hiện thế gian của Phật 


Lotus. 1s the ultimate 


'round`” and 


được biểu lộ đầy đủ. Kinh phụ thuộc, Niết Bàn, 
tóm tắt những øì Phật đã dạy trong suốt cả cuộc 
đời của Ngài, nghĩa là Tam thừa và Tứ giáo đều 
được xóa bỏ do hội tam thừa về nhất thừa và hợp 
tứ giáo thành viên giáo cứu cánh. Như vậy, tất cả 
giáo lý của Phật sau cùng đều quy tụ vào Pháp 

Hoa mà tông Thiên Thai coi như là giáo lý tối 

thượng của Phật giáo—See Five periods and eight 

teachings of the T”1Ien-T”aI. 

Maha Parinrvana Sutra (sk): Maha 

Parinibbana Sutta (p)—Kinh Đại Bát Niết Bàn— 

Maha Parinrvana Sutra (Great Nirvana)—The 

Paradise Sutra)—The sutra of the Great Decease. 

(ŒÐ An overview of Maha-Parinrvana Sutra— 
Tổng quan về Kinh Đại Bát Niết Bàn: 

1) A Sanskrit tile of a Mahayana text that 1s 
extant only in Chinese and Tibetan, which 1s 
V€TY different the Pali 
Mahaparinibbana-sutfa in tone and content. 
The Mahayana text, purportedly spoken on 
the occasion of Sakyamuni Buddha”s passing 
awWay, 1s an Important source 1n East Asia for 
the notion that the Buddha-nature 1s present 
1n all beings. It emphasized on the Buddhaˆs 
sermon of the Great Decease or passing Into 
final Nirvana. The sutra also deals with the 

of  Buddha-nature, 
Iimmanent 1m all beings. The sutra was 
translated into Chinese by Dharmaksema. 
While the Pali text only reccounts Sakyamuni 
Buddha*s last days, and final entry Into 
Nưrvana as well as the immediate aftermath, 
including the cremation of his body and the 
distribution of relics—Từ Phạn ngữ tựa để 
của “Kinh Đại Bát Niết Bàn” kinh điển Đại 
Thừa hiện chỉ còn lại ở Trung Hoa và Tây 
Tạng, nó hoàn toàn khác hẫn bản kinh bằng 
tiếng Pali về âm điệu và nội dung. Kinh 
thuyết về Phật nhập diệt và những giáo lý 
của Ngài. Kinh cũng bàn về lý thuyết bản 
tánh Phật vốn có ở mọi thực thể. Kinh được 
Ngài Đàm Vô Sám dịch sang Hán tự. Trong 
khi bản văn kinh bằng tiếng Pali kể lại những 
ngày cuối cùng của Đức Phật và Phật niết 
bàn, cũng như những øì xảy ra sau đó, bao 
gồm việc trà tỳ (hỏa thiêu) và việc phân chia 
xá lợi. 


from 


doctrine whích 1s 


2) 


qI) 


Ù 


2710 


The sutra or sermon of the Great Deceace or 
passing into final Nrvana—A long sutra 
confaning a description of the Buddha's 
passing and his teaching. The sutra or sermon 
of the Great Decease or passing Into final 
Nrrvana. A long sutra containing a description 
of the Buddha's passing and his teaching—— 
The Paradise Sutra. The sutra also deals with 
the doctrine of Buddha-nature, 
immanent in all beings—Kinh thuyết về Phật 
nhập diệt và những giáo lý của Ngài, còn gọi 
là Kinh Thiên Đường. Kinh cũng bàn về lý 
thuyết bản tánh Phật vốn có ở mọi thực thể. 
Summary of the content of Maha-Parinirvana 
Sutra—Tóm lược nội dung của Kinh Đại Bát 
Niết Bàn: Sutra 1s 
regarded as the longest and most Important of 
the Digha Nikaya. Compiled In a narrative 
form, 1t is the story of the Buddha's last days, 
of what he did, what he said and what 
happened to him during the last year of his 
lífe. The sutra contains many Important 
discourses on a number of the Buddha”s 
fundamental teachings. The sutra 1s divided 
into six chapters—Kinh Đại Bát Niết Bàn 
được xem như là một bộ kinh dài nhất và 
quan trọng nhất trong Kinh Trường Bộ. Được 
kết tập theo thể truyện ký, đó là chuyện về 
những ngày cuối đời của Đức Phật, những 
việc Ngài đã làm, những lời Ngài dạy và 
những gì xãy đến với Ngài trong năm cuối 
đời. Kinh gồm nhiều bài giảng quan trọng về 
một số giáo lý căn bản của Đức Phật, được 
chia ra làm 6 phẩm: 

Chapter One—Chương Một: On the eve of his 
last great tour, while staying at Rajagaha on 
the Vulture”s Peak (Gijjhakuta), the Buddha 
gave the Order the famous discourse on the 
Seven Factors of Non-Decline or Seven 
Conditions of Welfare of a clan and Seven 
Factors of Non-Decline of the Bhiksus. So 
long as these seven facfors confinue fo exIst 
in the Order and the Bhiksus are well- 
1nstructed In these, they may be expected to 
prosper, not to decline 
hành trình vĩ đại cuối đời của Ngài, trong lúc 
đang trú ngụ tại thành Vương Xá, trên đỉnh 
Linh Thứu, Đức Phật thuyết pháp cho Tăng 


which 1s 


Maha-Parinirvana 





Vào đêm trước cuộc 


+ 


2) 


chúng bài kinh nổi tiếng về Bảy Pháp Bất 
Thối hay Bảy Điều Kiện Sống An Lạc và 
Hưng Thịnh của một bộ tộc và Bảy Pháp Bất 
Thối của chúng Tỳ Kheo. Bao lâu mà bẩy 
pháp bất thối còn tổn tại trong Tăng chúng và 
các Tỳ Kheo khéo học tập các pháp này, thì 
giáo hội sẽ hưng thịnh chứ không suy thoái. 
See Seven factors of non-decline of the 
Bhiksus. 

He went on to the village of Kotl, where he 
expounded the Four Noble Truths, saying: “Tt 
1s through not understanding the Four Noble 
Truths, O Bhiksus, that we have had to 
wander so long In this weary path or rebirth, 
both you and I. Later, while he safyed at 
NÑidika, he taught the famous discourse on the 
of Trut: (Dhammadasa) the 
disciples who have the confidence the Triple 
Gem. The Buddha, the Exaltded One, the 
Arahant endowed with ten epithets. The 
well-taueht by the 
Tathagata. It 1s self-realized, timeless, a com 
thing, leading onward, to be 
understood by the wise. The Sangha 1s of 
good conduct, of upright conduct. This order 
1S Worthy Of offerings, of reverence, If Is a 
matchless field of merit for the world. This 1s 


Mirror tO 


Dharma which 1s 


and see 


the Mirror of Truth, endowed with which a 
holy disciple may predict 
“Downfall is destroyed by me. I am a Stream 
Winner, I am no longer liable to be reborn In 
woeful states and assured of finally attaining 
enliphtenment. Then He proceeded to Vaisali 
and stayed at Ambapalis mango grove, 
where he taught the Sangha to be mindful and 
self-possessed and to live contemplating the 
body, feelings, menftal states and mental 
obJects. There, the Buddha and the Order 
were en(ertaned by Ambapali, who later 
offered them her mango-grove. Next he went 
to Beluva, a small village, where he took his 
rainy retreat and a severe sickness came upon 
him, even to death. But he made a strong 
effort to bend down the sickness and keep his 
hold on life till the allotted time. After his 
recovery, he told Elder Ananda and the 
Bhiksus to be lamps to themselves, to be a 
refuge to themselves, to hold fast to the 


of himself: 


3) 


2711 


Dharma as a lamp and not to look for refugøe 
to anyone beside themselves.”—Sau đó khi 
Ngài ngụ tại thôn Nadika, Ngài thuyết bài 
kinh nổi tiếng về Pháp Kính cho các vị đệ tử 
có lòng kính tin nơi Tam Bảo. Đức Phật là 
Đức Thế Tôn, bậc A La Hán với đầy đủ thập 
hiệu... (Buddha). Pháp được Đức Như Lai 
khéo giảng, do tự thân chứng ngộ, không có 
thời gian, pháp đến để thấy, hướng thượng, 
được người trí thấu hiểu. Tăng già thiện hạnh 
và trực hạnh. Tăng già xứng đáng được tôn 
kính và cúng dường, đó là phước điển vô 
thượng trên đời. Đây là Pháp Kính mà vị 
Thánh đệ tử đạt được có thể dự đoán về phần 
mình: “Địa ngục đã bị đoạn tận đối với ta. Ta 
là vị nhập lưu, không còn phải chịu sự tái 
sanh vào đọa xứ, và nhất định cuối cùng 
chứng đắc quả giác ngộ. Sau đó Ngài đến 
thành Tỳ Xá Li và an trú tại vườn xoài 
Ambapali, ở đó Ngài dạy chư Tăng về chánh 
niệm, tỉnh giác, sống quán thân, thọ, tâm và 
pháp. Tại đó Đức Phật và chư tăng được nàng 
kỷ nữ Ambapali mời thọ thực và sau đó nàng 
cúng dường cho giáo đoàn ngôi vườn xoài 
của mình. Kế tiếp, Ngài đến Beluva, ngôi 
làng nhỏ, nơi Ngài an cư mùa mưa, và một 
cơn bệnh trầm trọng chợt đến với Ngài, gần 
như chết. Nhưng Ngài nỗ lực nhiếp phục cho 
qua cơn bệnh cho đến thời đã định. Sau khi 
bình phục, Ngài dạy trưởng lão A Nan và chư 
Tăng phải tự làm đèncho chính mình, làm nơi 
nương tựa cho chính mình, vâng giữ chánh 
pháp làm ngọn đèn và không tìm nơi nương 
tựa ở ai khác ngoài chính mình. 

While stayIing at Chapala shrine in Vaisal, 
the Buddha praised the beauty of this 
charming spot. Next he told Mara, the Evil 
One, of his Parinirvana in three months and 
conscIously rejJected the rest of his life. Then 
arose a miphty earthquake and He explained 
to the elder Ananda the “Eight causes of the 
earthquake, Eight kinds of assemblies, Eight 
postlons of Mastery and Eipht states of 
deliverance. The Elder Ananda then 
requested the Buddha to remain during the 
aeon for the good and welfare of many, but 
the Buddha rejected his appeal. Next, they 
went to Mahavana, to Kutagara Hall, where 


+ 


Šộ) 


He spoke of the fundamental truths which He 
had declared, namely: The Four Arisings of 
Mindfulness, The Four Right Efforts, The 
Four Roads to Psychic Power, The Five 
Faculties, The Five Powers, The Seven Limbs 
of Awakening, and The Eightfold Noble Path. 
And He cexhorted them, saying: “AlI 
component thinøs are impermanent. Work out 
your salvaton with diligence. The final 
extinction of the Tathagata wIll take place 
soon.”—Trong khi trú ngụ tại đền Chapala 
trong thành Tỳ Xá Li, Đức Phật ca ngợi vẻ 
đẹp của thắng cảnh tại đây. Sau đó Ngài báo 
cho Ác Ma về Niết Bàn Vô Dư của Ngài 
trong ba tháng nữa và Ngài tỉnh giác từ bỏ 
thọ hành. Khi ấy một cơn đại địa chấn nổi lên 
và Ngài giải thích cho Trưởng lão A Nan về 
Tám nguyên nhân địa chấn, Tám loại hội 
chúng, Tám thắng xứ và Tám cấp độ giải 
thoát. Rồi trưởng lão A Nan thỉnh cầu Thế 
Tôn trụ thế cho trọn kiếp vì an lạc và hạnh 
phúc của nhiều người, nhưng Thế Tôn bác bỏ 
lời thỉnh cầu ấy. Kế đó các vị đến Đại Lâm, 
tại giảng đường Kutagara, Đức Phật nhắc lại 
các pháp căn bản mà Ngài đã thuyết giảng, 
Đó là: Tứ Niệm Xứ, Tứ Chánh Cần, Tứ Như 
Ý Túc, Ngũ Căn, Ngũ Lực, Thất Giác Chi, và 
Bát Thánh Đạo. Và Ngài đã khích lệ các vi, 
Ngài bảo: “Các pháp hữu vi đều vô thường. 
Hãy tinh tấn tự cứu độ mình. Chẳng bao lâu 
nữa Như Lai sẽ diệt độ.” 

See Four kinds of mindfulness, Four Right 
Efforts, Five Faculties, Five Powers, Seven 
Bodhyangas, Eipht assemblles, Eight 
liberations, and Eight Noble Paths. 

Chapter Four—Chương Bốn: On leaving 
Vaisalil, he went to Bhanda village, where he 
taught the Four Truths, namelt the Noble 
Conduct (Sila), Concentraion (Samadhi), 
Wisdom (PrajJna) and Deliverance (Vimutti). 
Proceeding further on to the North, He stayed 
at Ananda shrine in Bhoda-Nagara, where He 
taught the Great 
(Mahapadesa). Next He went to Pava and 
stayed at the mango grove of Cunda, who 
offered a meal to the Buddha and the Order. 
Then a severe sickness, dysentery, fell upon 
Him, but He bore 1t without complaint and 


Four Authorities 


5) 


2712 


went on to Kusinara. In this course, the 
Buddha had to sit down at many places and 
He was offered a palr of robes by Pukkusa, a 
young Mallian, who was amazed at his 
calmness. The He said that the two offerings 
of food: the one before his Enliphtenment and 
the other before his final passing away, are of 
cequal fruit and of much greater fruit and 
øreater profit than any other—Khi rời Tỳ Xá 
L¡, Đức Phật đến làng Bhanda, ở đó Ngài dạy 
Bốn pháp, gọi là Thánh giới, Thánh định, 
Thánh tuệ và Thánh giải thoát. Rồi tiến về 
phương Bắc, Ngài trú tại đền A Nan ở thành 
Bhoga, nơi Ngài thuyết giảng Bốn Đại Giáo 
Pháp hay Bốn pháp tham chiếu lớn. Kế đó 
Ngài đến Pava, trú tại vường xoài của ông 
Thuần Đà, vị này cúng dường Đức Thế Tôn 
và giáo đoàn một buổi thọ thực. Sau đó Ngài 
lâm trọng bệnh, bệnh kiết ly, nhưng Ngài cố 
chịu đựng không than phiển và tiếp tục đi đến 
Câu Thi Na. Trên đường đi đến Câu Thi Na, 
Ngài phải ngừng lại nghỉ ở nhiều nơi và Ngài 
được một thanh niên tên Pukkusa, thuộc bộ 
tộc Mallas, cúng dường cặp y vì thần phục sự 
an tịnh của Ngài. Sau đó Ngài bảo rằng hai 
món cúng dường trước khi Ngài giác ngộ và 
trước khi Ngài diệt độ cùng được quả báo như 
nhau và được nhiều kết quả lớn, lợi ích hơn 
bất cứ món cúng dường nào khác—FOour great 
CIfatIOnS. 

Chapter Five—Chương Năm: The Buddha 
and the Order of Bhiksus went to the Sala 
Grove of the Mallas and He asked the Elder 
Ananda to spread a couch for Him. On His 
couch between the twin Sala Trees, He 
expounded on how the Buddha 1s riphtly 
honored and held sacred. Next, He spoke of 
Four Holy Places which the faithful followers 
should visit with reverence: the place where 
the Tathagata was born, the place where He 
atfained Supreme Enlightenment, the place 
where He turned the Wheel of Truth and the 
place where He realized Parinirvana. Then 
He taught the Bhiksus how to conduct 
themselves with women and how to do with 
the remains of the Tathagata. And He spoke 
of the Four Persons worthy of a stupa: “A 
Tathagata Pratyeka-buddha (one who 


awakened for himself alone withotu declaring 
the Dharma to the world), the Sravaska (a 
True Hearer of the Tathagata), and a 
Cakravari (Wheel-Turnng King) The 
Buddha said words of consolaton of the 
weeping Ananda and spoke of his four 
wonderful qualiies: he made any group of 
brothers and sisters or laymen or laywomen 
Joyful on seeing Him and hearing His 
discourse. When the Elder Ananda requested 
Him not to attain Parinirvana In a small town 
like Kusinara, He told Ananda that Kusinara 
had once been Kusavati, the royal city of a 
universal monarch named Maha-Sudassana. 
Then He taught the Maha-Sudassana Sutra 
about the greatest glory and majesty of the 
greatest King to show the Impermanence of 
all things. Then He revealed Himself as King 
Maha-Sudassana, Queen Subhaddha as 
Rahula's mother, and Kusinara as the spot 
where he had passed away seven fimes and 
now was the eiphth time He would lay aside 
His last body there. He concluded the sutra 
with the celebrated verse: 
“How transient are all component things 
Growth 1s their nature and decay; 
They are produced, they are dissolved again 
To bring them all into subJection that 1s bl1ss. 
Next the Buddha asked Elder Ananda to 
go to Kusinara to Inform the Mallas of His 
coming passing away 1n the last watch of the 
nipht. Then the Mallas were presented In 
øroups to the Buddha ¡n the first watch. At 
that time, Subhadda, a wandering ascetic, 
who heard of the Buddha's final  passing 
away, went to the Sala Grove to request the 
Buddha 
religlous leaders, founders of schools of 
doctrine. The Buddhasaid 
whatever doctrine and discipline, the noble 
eiphtfold Path 1s not found, neither 1s there 
the first Samana, nor the second, nor the third, 
nor the last. Now ímn the Doctrine and 
Discipline, the Noble Eightfold Path 1s found 
and In It are found the true saints of the four 
degrees. The systems of other teachers are 
devoid of true saints. In this Doctrine and 
Disciple, may the Bhiksus live the righteous 


t(O clear his doubt about other 


to hữm: “In 


2713 


lfe so that the world be not devoid of 
Arahants!Then the wanderer Subhadda asked 
the Buddha to receive him ¡into the Order, so 
he was the last disciple to be converted by the 
Buddha himself and soon became an 
Arahan—Đức Thế Tôn và Tăng chúng đi 
đến khu rừng Ta La của bộ tộc Mallas và 
Ngài bảo trưởng lão A Nan trải sàng tọa cho 
Ngài. Trên sàng tọa giữa đổi Ta La Song 
Thọ, Ngài thuyết giảng cách Thế Tôn được 
tôn trọng, kính lễ đúng chánh pháp. Kế đó, 
Ngài nói về Bốn Thánh Địa mà các đệ tử mộ 
đạo phải chiêm bái: nơi Đức Như Lai đản 
sanh, nơi Ngài chứng Vô Thượng Giác Ngộ, 
và nơi Ngài nhập Niết Bàn. Về sau Ngài dạy 
các Tỳ Kheo cách đối xử với nữ giới và cách 
hành lễ cúng dường thân xá lợi của Đức Như 
Lai. Và Ngài nói đến Bốn Hạng Người xứng 
đáng được thờ tại Bảo Tháp: Đức Như Lai, 
Độc Giác Phật (vị Phật giác ngộ phần mình 
nhưng không thuyết pháp cho đời), Thanh 
Văn (vị đệ tử chân chánh của Đức Như Lai), 
và vị Chuyển Luân Vương. Đức Phật nói lời 
an ủi tôn giả A Nan đang khóc và nêu lên 
bốn đức tánh vi diệu của tôn giả: Tôn giả làm 
cho nhóm Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, nam nữ cư 
sĩ nào cũng đều hoan hỷ khi yết kiến tôn giả 
và nghe tôn giả thuyết pháp. Khi trưởng lão 
A Nan thỉnh cầu Đức Phật đừng diệt độ tại 
một thị trấn nhỏ như Câu Thi Na, Ngài bảo 
rằng Câu Thi Na từng là Kusavati, kinh thành 
của một vị Chuyển Luân Vương mệnh danh 
là Đại Thiện Kiến. Sau đó Ngài giảng kinh 
Đai Thiện Kiến Vương về cảnh vinh quang 
oai hùng tối thượng để chứng tỏ sự vô thường 
của vạn pháp. Sau đó Ngài tự nhận là vua 
Đại Thiện Kiến, hoàng hậu Đại Hiển Phi là 
mẫu thân của La Hầu La, và Câu Thi Na là 
nơi Ngài đã mệnh chung bảy lần và bây giờ 
là lần thứ tám Ngài từ bỏ thân cuối cùng tại 
đó. Ngài kết thúc bài kinh với vần kệ nổi 
tiếng: 

“Hữu vi vạn pháp thật vô thường, 

Bản chất sinh thành biến hoại luôn 

Chúng được tạo nên rồi đoạn diệt 

Các hành tịnh chỉ, tối bình an.” 
Kế đó Đức Thế Tôn bảo trưởng laõ A Nan đi 
vào thành Câu Thị Na báo cho bộ tộc Mallas 


6) 


biết Ngài sắp diệt độ vào canh cuối đêm ấy. 
Sau đó dân chúng Mallas được yết liến Thế 
Tôn theo từng nhóm vào canh đầu. Bấy giờ 
Subhadda, một du sĩ khổ hạnh, nghe tin Thế 
Tôn sắp diệt độ liền đến rừng Sa La để thỉnh 
cầu Ngài giải tỏa mối nghi hoặc về các ngoại 
đạo sư, các vị sáng lập các trường phái giáo 
lý. Đức Thế Tôn dạy vị ấy: “Trong bất cứ 
pháp luật nào cũng không tìm thấy Bát Thánh 
Đạo, cũng không có vị đệ tử nhất sa môn, đệ 
nhị, đệ tam, đệ tứ (dự lưu, nhất lai, bất lai, A 
la hán). Nay trong pháp luật này, ta tìm thấy 
Bát Thánh Đạo và thấy được các Thánh nhân 
chân chánh thuộc 4 thứ hạng ấy. các hệ thống 
ngoại đạo sư đều thiếu vắng các bậc Thánh 
chân chánh. Trong pháp luật này, ước mong 
các Tỳ Kheo sống đời chân chánh để thế giới 
này không thiếu vắng các Thánh A La Hán. 
Rồi du sĩ Subhadda thỉnh cầu Đức Thế Tôn 
nhận ông vào hàng Tăng chúng, như vậy tôn 
giả Subhadda là vị đệ tử cuối cùng được 
chính Đức Thế Tôn truyễn giới và chẳng bao 
lâu cũng trở thành một bậc A La Hán. 

Chapter Six—Chương Sáu: The Buddha 
asked the Bhiksus to take the Dharma- 
Discipline as their teacher after he was gone. 
Then He asked them many times If any 
brother had doubt about the Buddha, the 
Dharma or the Path, the method, he might 
ingurre freely, but they were silent. The 
Buddha said: “The Tathgatha knows for 
certain that no one ĩn this assembly has any 
doubt, for even the most backward of these 
500 Bhiksus has become a Stream-Winner, 1s 
no longer liable to be reborn in a woeful stafe 
and Is assured of attaining Enliphtenment. At 
last, the Buddha gave the final 
exhortation: “Behold now, Bhiksus, I exhort 
you. SubJect to change are all component 
thngs Work out your salvation with 
diligence!” Then the Buddha entered into the 
first jhana, and rising out of it, he passed into 
the second, the third, the fourth. Rising out of 
1t, he entered Info the sphere of Infinite space, 
the sphere of Infiite consciousness, the 
sphere of nothingness, and the sphere of 
neither-percepftIon-nor-non-perception, 
the stopping of feelings and perceptions. 


them 


and 


2714 


Then passing out of it, he entered the sphere 
of neither-perception-nor non-perception, the 
sphere of nothingness, the sphere of Infinite 
consciousness, the sphere of Infinite space, 
the fourth Jjhana, the third jhana, the second, 
the first, the second, the third, the fourth, and 
passing out of the last Jhana, he immediately 
expired. At the moment of his passing away, 
there arose a mighty earthquake, and Brahma 
Sahampati, Sakra, the Elder Anuruddha and 
Ananda utfered the stanzas of eulogy to the 
Buddha, expressing their feelings about the 
Impermanence of all things. The brethren 
who were not yet freel from passlons wept 
and lamented, rolling to and fro In anguish: 
“Too soon has the Exalted One died! Too 
soon has the Well-Farer/Happy One passing 
away! Too soon has the Light gone out of the 
world!” But those who were free from 
passlons, the Arahants, bore their grIef, 
mimmdfllỦẦ and composed at the thoupht: 
“JImpermanent are all component things. How 
IS 1í possible that they should not be 
dissolved?” The Elder Anuruddha then 
exhorted them with words of comfOort and told 
them of the gods In the sky and on earth who 
were thus expressing or bearing theIr grIef 
over the Buddha”s passing away. Next he 
asked Elder Ananda to Inform the Mallas of 
the Buddha”s passing away and they all 
expressed their deep sorrow about It In the 
like manner. Then they took perfumes, 
garlands, and all musical Instruments and 500 
suits of clothing and went to Sala Grove, 
where they passed the day In paying honor, 
reverence, respect and homage to the remains 
of the Buddha with dancing, hymns, music, 
garlands and perfumes, making canoples of 
cloth and decorating wreaths. And they spent 
six days doing homage to the Buddha thus. 
Then at Makuta-Bhandhana Shrine of the 
Mallas in the east of the city, they performed 
the cremation of the remains of the Tathagata 
in the way the remains of a universal King 
were treated. The Venerable Kassyapa and 
500 brethren came to the shrine in time to 
walk reverently around the funeral pyre of 
the Exalted One and bent down at his feet. 


When the homage was ended, the funeral 
pyre caupht fire Itself. When the cremation 
ceremony was over, the Mallas paid honor 
and homage to the relics of the Exalted One 
1n therr council hall for seven days. Then the 
Brahmin Dona divided the Buddha”s relics 
into eipht equal parts to 1) the King of the 
Magadha, Ajatasatru; 2) the Licchavis of 
Vaisali; 3) the Sakyas of Kapilavastu; 4) the 
Bulis of Allakappa; 5) the Koliyas of 
Ramagama; 6) Vethadipaka the Brahmin; 7) 
the Mallas of Pava and 8) the Mallas of 
Kusinara. The Brahmin Dona asked for the 
vessel in which the relics had been collected 
and the Moriyas of the Pipphalivana received 
the embers. They each made a stupa over the 
relics 1n their city and thus there were fen 
stupas in al—Đức Thế Tôn bảo Tăng chúng 
lấy Pháp và Luật làm Thầy sau khi Ngài diệt 
độ. Rồi Ngài hỏi nhiều lần xem có vị Tỳ 
Kheo nào nghi hoặc về Phật, Pháp, Thánh 
đạo và Pháp môn, vị ấy có thể tự do hỏi 
Ngài, nhưng các vị đều im lặng. Đức Thế Tôn 
dạy: “Như Lai biết chắc chắn không ai trong 
hội chúng này còn nghi hoặc, vì ngay cả vị 
thấp nhất trong 500 vị Tỳ Kheo cũng đã 
thành bậc Dự lưu, không còn phải chịu tái 
sanh vào đọa xứ và chắc chắn chứng đắc 
giác ngộ Thánh quả. Cuối cùng Đức Thế Tôn 
nói lời khích lệ tối hậu với chư Tăng: “Này 
các Tỳ Kheo! Hãy nhìn xem, Ta khích lệ các 
vị. Các pháp hữu vi đều vô thường biến hoại. 
Hãy tinh tấn tự cứu độ lấy mình!” Rồi Thế 
Tôn nhập sơ thiển, và xuất sơ thiển. Ngài 
nhập nhị thiển, tam thiền, tứ thiển. Xuất tứ 
thiển Ngài nhập không vô biên xứ, thức vô 
biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng 
xứ và diệt thọ tưởng định. Rồi xuất diệt thọ 
tưởng định, Ngài nhập phi tưởng phi phi tưởng 
xứ, vô sở hữu xứ, thức vô biên xứ, không vô 
biên xứ, tứ thiển, tam thiển, nhị thiển, sơ 
thiển, nhị thiền, tam thiển, tứ thiển, và xuất 
tứ thiển, Ngài lập tức diệt độ. Ngay lúc Thế 
Tôn diệt độ, một cơn đại địa chấn khởi lên và 
Phạm Thiên Ta Bà Chủ, Đế Thích Thiên 
Chủ, Trưởng lão Anuruddha và Ananda đều 
ngâm kệ tán dương Thế Tôn, cùng bày tỏ 
cảm tưởng về sự vô thường của vạn pháp. 


2715 


Các Tỳ Kheo chưa giải thoát khỏi tham ái 
đều than khóc bi ai lăn lộn đây sâu não: “Ôi 
Thế Tôn diệt độ quá sớm! Ôi Thiện Thễ diệt 
độ quá sớm! Ôi Nhân quang biến mất khỏi 
thế gian quá sớm!” Còn các vị đã giải thoát 
tham ái, các vị A La Hán, nhẫn nại chịu đựng 
sầu bi, chánh niệm tỉnh giác với suy tư “Các 
pháp hữu vi đều vô thường. Làm sao chúng 
có thể không biến hoại cho được?” Trưởng 
lão Anuruddha khích lệ các vị cùng với 
những lời an ủi và nói cho hội chúng biết chư 
Thiên trên trời, chư Thần dưới đất cũng đang 
biểu lộ hay kham nhẫn nỗi sâu bi như vậy vì 
Thế Tôn diệt độ. Kế đó tôn giả nhờ trưởng 
lão A Nan đi báo tin cho bộ tộc Mallas biết 
Thế Tôn diệt độ và cả hội chúng đều bẩy tỏ 
nỗi thương tiếc sâu sắc như thế. Sau đó hội 
chúng đem hương hoa cùng các nhạc khí và 
500 cuộn vải đi đến rừng Sa La, tại đây dân 
chúng ở lại suốt ngày tôn kính, đảnh lễ, trân 
trọng cúng dường thân xá lợi của Thế Tôn 
với vũ khúc, đạo ca, âm nhạc, tràng hoa, 
hương liệu, cùng làm các màn vải và vòng 
hoa trang trí Và dân chúng hành lễ cúng 
dường Thế Tôn như vậy trong 6 ngày. Rồi tại 
đền Makuta-Bhandhana của bộ tộc Mallas ở 
phía Đông thành Câu Thi Na, dân chúng hành 
lệ hỏa táng thân xá lợi của Thế Tôn Như Lai 
theo nghi lễ hỏa táng di hài của vị Chuyển 
Luân Thánh Vương. Tôn giả Kassyapa và 
500 Tỳ Kheo vừa kịp đến ngôi đền cung kính 
đi quanh dàn hỏa táng của Thế Tôn và khấu 
đầu đảnh lễ chân Thế Tôn. Khi các vị đảnh 
lễ xong, dàn hỏa tự bắt lửa cháy. Khi lễ hỏa 
táng đã chấm dứt, dân Mallas đẳnh lễ xá lợi 
của Thế Tôn trong bẩy ngày tại hội trường 
của họ. Sau đó Bà La Môn Dona chia xá lợi 
của Thế Tôn thành tám phần đều nhau 1) vua 
A Xà Thế của xứ Ma Kiệt Đà, 2) bộ tộc 
Licchavis ở Tỳ Xá Li, 3) bộ tộc Thích Ca ở 
Ca Tỳ La Vệ, 4) bộ tộc Bulis ở Allakappa, 5) 
bộ tộc Kolyas ở Ramagama, 6) Bà La Môn 
Vethadipaka, 7) bộ tộc Mallas ở Pava, 8) bộ 
tộc Mallas ở Kusinara. Coò Bà La Môn Dona 
xin chiếc bình đã được dùng thâu nhặt xá lợi 
và bộ tộc Moryas ở Pipphalivana nhận phần 
tro. Mỗi nhóm xây một bảo tháp thờ xá lợi 


trong kinh thành của mình và như vậylà có 10 

bảo tháp tất cả. 
Mahapaya (sk0: Đại Phương Tiện—The great 
appropriate means, or expedient method of 
teaching by Buddhas and bodhisattvas—Phương 
tiện thiện xảo của Phật và Bồ Tát. 
Mahaprabha-Buddha (sk0: Đại Quang Phật. 
Maha Pradjapati (sk) Mahapajapati (p): Ma 
Ha Ba Xà Ba Để—Dì ruột và cũng là kế mẫu của 
Phật —See MahapraJapatI. 
Mahaprajapati (sk): Ma Ha Ba Xà Ba Đề— 
Gautami, faminine of the patronymic Gautama, 
the family name of Sakyamuni. Gaufami 1s a 
name for MahapraJapati, Siddhartha”s aunt, nurse, 
and stepmother, by whom he was raised following 
the death of his mother (a few days after his 
birth). After the death of King Suddhadona, she 
requesed the Buddhas  consent to the 
establishment of an order of nuns. The Buddha 
was seemingly agaInst the request; however, later 
one of his great disciples named Ananda 
repeatedly urged the Buddha to consent. He 
finally consented with a prediction that with the 
esfablishment of the order of nuns, period of 
survival of Buddha”s teaching would shorten from 
500 to 1000 years. She was the first nun (abbess) 
1n the Sangha. While according to the Vinaya- 
Pitaka, Cullavagga, she was responsible for 
convincing the Buddha to start an ordination 
lineage for women, and herself became the first 
Buddhist nun (bhikkhum). Acording to the Lotus 
Sufra, she ¡is to become a Buddha, under the tifle 
of Sarvasattva-priya-darsana—Còn gọi là Câu 
Đàm Di, Kiêu Đáp Di, hay Kiểu Đàm NÑi—Hàng 
nữ của dòng họ Cù Đàm, tên là Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề, bà là đì, là người chăm sóc, và cũng là kế 
mẫu của Phật, người đã nuôi nấng ông sau cái 
chết của mẹ ông (vài ngày sau khi ông đần sanh). 
Sau khi Vua Tịnh Phạn mất, bà đã nài nỉ Phật cho 
phép bà gia nhập giáo đoàn, Phật dường như đã 
không thuận; tuy nhiên, sau vì sự thỉnh cầu của A 
Nan, nên Ngài chấp thuận với lời tiên đoán rằng 
cơ cấu Ni chúng sẽ làm pháp Phật giảm thọ từ 
500 đến 1000 năm. Bà đã trở thành vị Ni đầu tiên 
trong giáo đoàn. Trong khi theo Luật Tạng, thì 
chính bà Ma Ha Ba Xà Ba Để đã thuyết phục 
Đức Phật cho phép bà thành lập giáo đoàn Ñi và 
chính bà đã trở thành Tỳ Kheo Ni đầu tiên. Theo 


2716 


Kinh Pháp Hoa thì bà sẽ thành Phật, hiệu là Ma 
Ha Bát Thích Xa Bát Để (theo Pháp Hoa Huyền 
Tán, tiếng Phạn Kiêu Đáp Na có nghĩa là giống 
“Nhật Trá” giống cam giá hay mía, là tiếng gọi 
bên họ nội của Đức Phật, là bản vọng của dòng 
họ Thích Ca). 
Maha-prajna (skt: Ma ha Bát Nhã —Đại trí— 
Đại huệ. 
Maha-prajna-paramita (skO: Ma Ha Bát Nhã 
Ba La Mật Đa—According to the Platform Sutra 
of the Sixth Patriarch's Dharma Treasure, the 
Sixth Patriarch, Hui-Neng, taught “Good 
Knowing Advisors, Maha Prajna Paramita Is a 
Sanskrit word which means “great wisdom which 
has arrived at the other shore. Ït must be 
practiced in the mind, and not just recited ¡n 
words. When the mouth recites and the mind does 
not practice, It 1s like an 1llusion, a transformation, 
dew drops, or liphtning. However, when the 
mouth recites and the mind practices, then mind 
and mouth are In mutual accord. One's own 
original nature ¡s Buddha; apart from the nature 
there is no other Buddha—Theo Kinh Pháp Bảo 
Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Này thiện tri thức, 
“Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật” là tiếng Phạn, dịch 
là đại trí tuệ đến bờ kia, nó phải là hành nơi tâm, 
không phải tụng ở miệng. Miệng tụng mà tâm 
chẳắng hành như huyễn như hóa, như sương, như 
điển. Miệng niệm mà tâm hành ắt tâm và miệng 
hợp nhau, bản tánh là Phật, ha tánh không riêng 
có Phật. 

l) What is meant by Maha? Maha means 
“øreat.` The capacity of the mind 1s vast and 
great like empty space, and has no 
boundaries. Ít is not square or round, øreaf or 
small. Neither 1s it blue, yellow, red, white. It 
1s not above or below, or long or short. Ït 1s 
without anger, without Joy, without ripht, 
without wrong, without good, without evil, 
and 1t has no head or tail. All Buddha-lands 
are ultimately the same as empty space. The 
wonderful natute of worldly people 1s 
originally empty, and there 1s not a single 
dharma which can be obtained. The true 
emptiness of the self-nature 1s also like this. 
Good Knowing Advisors, do not listen fo my 
explanation of emptiness and then become 
attached to emptiness. The most Important 


thng 1s to avoid becoming attached to 
emptiness. If you sit still with an empty mind 
you will become atfached to undifferentiated 
emptness. Good Knowing Advisors, The 
emptiness of the universe 1s able to confain 
the forms and shapes of the ten thousand 
thngs: the sun, moon, and stars; the 
mounfains, rivers, and the great earth; the 
founftains, sprinøs, síreams, fOrr€n(s, ørasses, 
trees, thickefs, and forests; good and bad 
people, good and bad dharmas, the heavens 
and the hells, all the great seas, Sumeru and 
all moutaimns; all are contaned within 
emptiness. The emptiness of the nature of 
worldly men 1s also like this. Good Knowing 
Advisors, the ability of one°s own nature fo 
contain the ten thousand dharmas 1s what 1s 
meant by “great.” The myriad dharmas are 
within the nature of all people. If you regard 
all people, the bad as well as the good, 
wihout pgrasping or rejecting, without 
producing a defiling attachment, your mind 
wIill be like empty space. Therefore, 1t 1s said 
to be “great,` or “Maha.—Sao gọi là Ma Ha? 
Ma Ha là lớn, tâm lượng rộng lớn ví như hư 
không, không có bờ mé, cũng không có 
vuông tròn, lớn nhỏ, cũng không phải xanh, 
vàng, đỏ, trắng, cũng không có trên dưới, dài 
ngắn, cũng không sân, không hỷ, không phải, 
không quấy, không thiện không ác, không có 
đầu, không có đuôi, cõi nước chư Phật, trọn 
đồng với hư không, diệu tánh của người đời 
vốn không, không có một pháp có thể được, 
tự tánh chơn không cũng lại như thế. Này 
thiện tri thức, chớ nghe tôi nói “không” liền 
chấp không, thứ nhất là không nên chấp 
“không,” nếu để tâm “không” mà ngồi tịnh 
tọa, đó tức là chấp “vô ký không.” Này thiện 
tri thức, thế giới hư không hay bao hàm vạn 
vật sắc tượng, mặt trời, mặt trăng, sao, núi, 
sông, đất liền, khe suối, cỏ cây, rừng rậm, 
người lành người dữ, pháp lành pháp dữ, 
thiên đường địa ngục, tất cả biển lớn, các núi 
Tu Di, thảy ở trong hư không. Tánh của người 
đời lại cũng như thế. Này thiện tri thức, tự 
tánh hay bao hàm muôn pháp ấy là đại. 
Muôn pháp ở trong tự tánh của mọi người, 
nếu thấy tất cả người ác cùng với lành, trọn 


2) 


3) 


2717 


đều không có chấp, không có bỏ, cũng không 
nhiễm trước, tâm cũng như hư không, gọi đó 
là đại, nên gọi là Ma Ha. 

Good Knowing Advisors, what 1s meant by 
“Prajna?' Prajna In our language means 
wisdom. Everywhere and at all times, In 
thought after thought, remain undeluded and 
practice wisdom constantly; that Is Prajna 
conduct. Prajna 1s cut off by a single deluded 
thought. By one wise thoupht, Prajna 1s 
produced. Worldly men, deluded 
confused, do not see Prajna. They speak of it 
with their mouths, but their minds are always 
deluded. They constantly say of themselves, 
I  culivate Prajnal And though they 
continually speak of emptiness, they are 
unaware of true emptiness. Prajna, without 
form or mark, 1s Just the wisdom of the mind. 
If thus explained, this 1s PraJjna wIsdom——Này 
thiện tri thức, sao gọi là Bát Nhã? Bát Nhã 
nghĩa là “trí tuệ.” Tất cả chỗ, tất cả thời, mỗi 
niệm không ngu, thường hành trí huệ tức là 
Bát Nhã hạnh. Một niệm ngu khởi lên, tức là 
Bát Nhã bặt. Một niệm trí khởi lên, tức là Bát 
Nhã sanh. Người đời ngu mê không thấy Bát 
Nhã, miệng nói Bát Nhã mà trong tâm 
thường ngu, thường tự nói ta tu Bát Nhã, niệm 
niệm nói không nhưng không biết được chơn 
không. Bát Nhã không có hình tướng, tâm trí 
tuệ ấy vậy. Nếu khởi hiểu như thế tức gọi là 
Bát Nhã trí. 

What 1s meant by Paramita? It 1s a Sanskrit 
word which In our language means “arrived at 
the other shore,” and is explained as “apart 
from production and extinction.` When one 1s 
attached to states of beIng, production and 
extinction arise like waves. States of being, 
with no production or extinction, is like free 
flowing water. That is what 1s meant by “the 
other shore.” Therefore, ¡it ¡is called 
“Paramita.—Sao gọi là Ba La Mật? Đây là 
tiếng Phạn, có nghĩa là “đến bờ kia,” giải 
nghĩa là “la sanh diệt.” Chấp cảnh thì sanh 
diệt khởi như nước có sóng môi, tức là bờ bên 
nầy, ha cảnh thì không sanh diệt như nước 
thường thông lưu, ấy gọi là bờ kia, nên gọi là 
Ba La Mật. 


and 





4) Good Knowing Advisors Maha Prajna 
Paramita 1s the most honored, the most 
supreme, the foremost. It does not stay; It 
does not come or go. All Buddhas of the three 
periods of time emerge from it. You should 
use preat wisdom to destroy affliction, 
defilement and the five skandhic heaps. With 
such cultivation as that, you will certainly 
realize the Buddha Way, transforming the 
three poisons Into morality, concentration, 
and wIisdom——Này thiện tri thức, Ma Ha Bát 
Nhã Ba La Mật tối tôn, tối thượng, tối đệ 
nhất, không trụ, không qua cũng không lại, 
chư Phật ba đời thảy đều từ trong đó mà ra. 
Phải dùng đại trí huệ này đập phá ngũ uẩn, 
phiền não, trần lao, tu hành như đây quyết 
định thành Phật đạo, biến tam độc thành giới 
định huệ. 

Maha-prajnaparamita-padesa-sasfra  (skÐ: 
Treatise on the Transcendental Wisdom——Đại Trí 
Độ Luận—See Treatise on the Transcendental 
Wisdom. 
Maha-prajnaparamita-sastra (skQ): Đại Trí 
Độ (100 quyển) —Trí Độ 
Mahaprajnaparamifa-sastra by Nagarjuna, one 
hundred books. Sastra (Commentary) on the 
Prajna paramifa sutra. Ít is a famous philosophical 
Mahayana work—Luận về Kinh Bát Nhã Ba La 
Mật Đa. Đây là một tác phẩm triết học nổi tiếng 
của Phật Giáo Đại Thừa. **See Four famous 
SaStraS. 
Mahaprajna Sutra: Đại Bát Nhã—See Five 
chief Mahayana sutras. 
Mahapralaya (skÐ: Đại thủy hỏa ta —The final 
and utter destruction of the universe by wind, 
flood and fire—Sự hoại diệt cuối cùng của vũ trụ 
bởi gió, nước, và lửa. 
Mahapranidhana (skQ: Đại Nguyện—Great 
vows made by the Bodhisattva In the beginning of 
his spiritual career. This 1s also the øreat vow of a 
Buddha or Bodhisattva to save all the living and 
bring them to Buddhahood—Các lời nguyện lớn 
mà các vị Bồ Tát thiết lập khi khởi đầu sự nghiệp 
tâm linh của các ngài. Đây cũng là đại nguyện 
của chư Phật và chư Bổ Tát, cứu độ hết thảy 
chúng sanh và khiến họ đạt thành Phật quả. 


Luận Luận— 


2718 


Mahapratibhana (skÐ: Đại Lạc Thuyết—A 

Bodhisattva In the Lotus sutra, noted for pleasant 

điseourse—Một vị Bồ Tát được nói đến trong 

kinh Pháp Hoa, chuyên thuyết lạc pháp. 

Mahapurna (skt): Đại viên mãn đà la ni. 

Maharajas (sk0: 

l) A great or superlor king: Ma Ha La Xa—Một 
Vị vua tài giỏi. 

2) Đại Thiên Vương: Tứ Đại Thiên Vương— 
MaharaJa—The guardians of the 
unIV€TsS€. 

3) Phẩn nộ minh Vương—As opponents of evil 
and guardan of Buddhism—See 
Heavenly (Guardian) Kings. 

Maharaja-devas (skt): Mahasvara (skt)—Đại 
Thiên Vương—There are four demonic-looking- 
figures deva kings In the first lowest devaloka (Tứ 
Thiên Vương). According to the myth, they dwell 
on the world mountain Meru and are guardians of 
the four quarters of the world and the Buddha 
teaching. They fipht against evil and protect 
places where goodness is taught—Bốn nhân vật 
có hình dáng như quỷ. Theo truyền thuyết thì họ 
sống bên trên núi Tu Di, họ là những thần hộ 
pháp, họ chiến đấu chống lại cái ác và bảo vệ cái 
thiện, mỗi thiên vương canh giữ một phương: 

I) Dhartarastra (skt): Trì Quốc Thiên Vương— 
Deva king In the East. 

2) Virudhaka (skÐĐ: Tăng Trưởng Thiên 
'Vương——Deva king in the South. 

3) Virupaksa (skt): Quảng Mục Thiên Vương— 
Deva king In the West. 

4) Dhanada or Vaisravana (skÐ: Đa Văn Thiên 
Vương——Deva king in the North. 

** See Four Heavenly (Guardian) Kings. 

Maharastra (sk): Ma Ha Thích Đà —The 

Mahratta country, an anclent kingdom ¡in the 

north-west corner of the Deccan—Vương quốc cổ 

về phía tây bắc của cao nguyên Đề Căng. 

Maharatna-dharma-raja (sk0: Đại Bảo Pháp 

Vương—Title of the reformer of the Tibetan 

church, founder of the Yellow Sectin 1417 A.D., 

worshipped as an Incarnation of Amitabha, now 

1ncarnate In every Bogdo-gegen-Hutuktu reigning 

in Mongolia. He received this tile in 1426 A.D, 

Tsong-Kha-Pa—Danh hiệu của người cải cách và 

sáng lập nên phái “Mũ Vàng” bên Tây Tạng, 


four 


Four 


được sùng bái như A Di Đà tái sanh. Ông nhận 
danh hiệu Tông Khách Ba năm 1426 sau Tây 
Lịch. 

Maharatnaketou (skÐ: Bảo tướng Phật. 
Maha-Ratnakuta Sutra (skt): Kinh Đại Bửu 
Tích —The sutra was translated Into Chinese by 
Bodhiruci, one of the oldest sutras of Mahayan. In 
the Ratnakuta, the thought of the Middle Way 1s 
developed.  It  also 
transcendental wisdom (Prajan Paramita Sutra and 
Longer Amitabha Sutra). ÀA very Imporfant sutra 
(6000 pages in nine volumes) which contains 
almost all the most criical teaching of the 
Mahayana Tradiion (Great Vehicle) to carry 
sentient beings to the Ultmate Enlightenment of 
Buddhahood—Kinh được ngài Bồ Đề Lưu Chi 
dịch sang Hoa ngữ, là một trong những kinh điển 
xưa nhất của Phật Giáo Đại Thừa. Trong Đại Bảo 
Tích, tư tưởng Trung Đạo được triển khai. Kinh 
cũng nói về trí huệ siêu việt (Bát Nhã Ba La Mật 
Đa trong trường Kinh A Di Đà)—Tạng kinh điển 
rất quan trọng gồm 6000 trang trong chín quyển 
chứa đựng hầu hết những giáo điển trọng đại của 
Đại Thừa nhằm đưa chúng sanh đến chỗ Giác 
Ngộ Tối Thượng của Phật quả. 

Maharaurava (skt): Đại khiếu địa ngục—Đại 
Khiếu Hoán Địa Ngục—The hell of great wailing 
(the hell of great crying), the fifth of the eight hot 
hells—ĐỊa ngục thứ năm trong trong tám địa ngục 
nóng (nơi tiếng kêu khóc càng to hơn khi bị hành 
hình}—See Eight great hot hells. 
Maharddhiprapta (sk): Như Ý Ca lâu la 
Vương. 

Maharishi (Maharchis) (skt: Đại Tiên 
Maharkiskanda-Buddha (skt): Đại Diệm Kiên 
Phật. 

Maharosana (skÐ: Ma Ha Lô Sắt Nã—Sân Hận 
Thiên—The angry deva. 

Maharsi (skt): Đại Tiên—Những vị Thánh Phật 
tử— Thanh Văn hay Phật—Buddhist saints as 
SUDperlOr  fO 1mmortals—Sravalas—— 
Buddhas. 

Maharupa (skt): Đại Tướng—Great form—The 
kalpa of Mahabhijna-jnanabhibhu, who is to 
appear as Buddha In a realm called Sambhava. 
Mahasahasrapramardana (skt): Kinh Thủ Hộ 
Đại Thiên Quốc Độ. 


confains Sufras On 





ordinary 


2719 


Maha-samatha-Vipasyana (sk): Ma Ha Chỉ 
Quán—Chỉ Quán Huyền Văn—Chỉ Quán Luận— 
The foundation work on Tien-T”afs modifiied 
form of samadhIi, rest of body for clearness of 
vision. It is also called the concenftration or mental 
sfate, in which 1s perceived, at one and the same 
time, the unity In the diversity and the diversity In 
the unity (a method ascribed by T”Ien-T”aI to the 
Lotus Sutra). It 1s one of the three foundation 
works of the T”ilen-T”ai School; was delivered by 
Chih-[I to his disciple Chang-An who commitfed 1t 
to writing—Bộ sách căn bản của tông Thiên Thai 
dạy về cách an dưỡng thân để tâm được trong 
sáng. Cũng được gọi là viên đốn chỉ quán, nghĩa 
là nhờ vào sự tập trung tinh thần mà ngưng bặt 
vọng niệm và đạt được chân trí tức thì (đây là 
phương pháp của tông Thiên Thai trong Kinh 
Pháp Hoa). Đây là một trong ba bộ sách lớn của 
Thiên Thai do đại sư Thiên Thai thuyết giảng và 
được đệ tử của ngài là Chương An ghi chép lại 
thành bộ. 

Mahasambhava (skt: Great completion—Đại 
thành. 

Mahasamgha (sk): Ma ha Tăng Già—Đại 
chúng. 

Mahasamghata Sutra (skt: Đại Tập Kinh— 
Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh—The sutra of the 
øreat assembly of Bodhisattvas from every 
direcion—See  Mahavaipulya-Mahasamnipata- 
Suftra. 

Mahasamghika (sk): Đại Chúng Bộ ——Great 
Sampha School, name of a Buddhist school, 
together with the Theravada School, one of the 
two principal schools of Hinayana Buddhism— 
Đại Chúng Bộ, tên của một trường phái Phật giáo, 
một trong hai trường phái chính của Phật giáo 
Tiểu thừa, cùng với trường phái Nguyên Thủy 
(Theravada)—See Mahasanghika. 
Mahasamghika Vinaya: Ma Ha Tăng Chỉ 
Luật-Tăng Kỳ Luật—I00 years the 
Buddha”s Buddhist community was 
divded ¡mo two divisions: Theravada 
Mahasanghika. The Theravada wanted to keep 
the same rules since the Buddha”s time; however, 
the Mahasanphika, the majortty, 
proposed five points which laid foundation for the 
Mahasanghika-Vinaya.  Samghika-version 


after 
nirvana, 
and 


believed 


Or 


Mahasamghika-version, translated into Chinese In 

40 books by Buddhabhadra—Sau khi Phật nhập 

diệt 100 năm thì cộng đồng Phật giáo thời bấy giờ 

chia làm hai phái, Thượng Tọa và Đại Chúng. 

Bên Đại Chúng Bộ đã tự kết tập thành bộ luật Ma 

Ha Tăng Chỉ, nói về chỉ tiết những giới luật của 

chư Tăng Ni. Bộ Tăng Kỳ Luật được Ngài Phật 

Đà Bạt Đà La đời Đông Tấn dịch ra Hoa ngữ, 40 

quyển: 

l1) An arhat 1s still subJect to temptation: Một vị 
A La Hán vẫn còn bị cám dỗ. 

2) An arhat 1s still not yet free from I1gnorance: 
Một vị A La Hán vẫn còn dấu vết của sự ngu 
dốt. 

3) An arhat 1s still subJect to doubtfs concerning 
the teaching: Một vị A La Hán vẫn còn nghi 
ngờ về học thuyết. 

4) An arhat can make progress on the path to 
enliphtenment throuph the help of others: Một 
vị A La Hán có thể tu hành giác ngộ nhờ sự 
giúp đở của tha lực. 

53) Án arhat can advance on the path through 
ufferance of certain sounds: Một vị A La hán 
có cơ may được cứu rỗi bằng việc lập đi lập 
lại những âm thanh. 

**. See Four vinayas and five sastras (A). 

Mahasamnipata-Sutra (skÐ: Great 

Aggregation Sutra—Đại Tập Kinh—Sutra of the 

Great Assembly, one of the Vaipulya sutras of 

Mahayana Buddhism, collectioned by the 6° 

century AD. The sutra stresses the nature of 

emptiness (shunyata) exhibits 
influence and 1s rích in mantras and dharanis— 

Kinh Đại Tập, thuộc nhóm phương quảng của 

Phật giáo Đại thừa. Sưu tập từ thế kỷ thứ VI sau 

Tây lịch. Kinh nhấn mạnh tới nhận thức về tính hư 

không của vạn hữu. Bản kinh nây cũng thể hiện 

ảnh hưởng của Mật tông và chứa đựng đầy những 

Mật chú và Đà la ni. 

Mahasangha (skt): Great assembly——Đại chúng. 

Mahasanghata Sutra: Kinh Đại Tập—See Five 

chief Mahayana sutras. 

Mahasanghika (skÐ: Mahasanghikah (skt)—Ma 

Ha Tăng Kỳ Bộ——Đại chúng bộ (Đại thừa). 

()D An overview of “Mahasanghikah—Tổng 
quan về Đại Chúng Bộ: One of the four 
branches of the Vaibhasika, said to have been 
formed after the second synod in opposition 


and Tantric 


5 


2720 


to the sthaviras, marking the first division In 
the — Buddhist  temple. 
Mahakasyapa. The school of the communIty, 
or majorqy (Majority (Community or 
Universal Assembly); one of chief early 
divisions. The other main division was 
Mahasthavirah, or the Elders Sect. After the 
thứưd synod this school split into five sects 
(Purvasalla, Avarasalla, Haimavata, 
Lokottaravadinas, Prajnaptivadinas)—Đại 
Chúng Bộ, một trong bốn tông phái của 
Vaibhasika, được thành lập sau lần kết tập 
kinh điển thứ nhì. Đại Chúng Bộ, hay trường 
phái của đa số đại chúng; một trong những 
phân bộ chính của các bộ phái nguyên thủy. 
Một bộ phái chính khác là Thượng Tọa Bộ 
hay bộ phái của các vị trưởng lão. Sau lần kết 
tập kinh điển thứ ba, trường phái nầy chia 
làm năm tông. 

A Sanskrit term for “sreat school of the early 
Hinayana” or “sreat assembly school.” The 
schools Mahasanghikas are considered to 
have prepared the ground for the Idealistic 
ontology and buddhology of the Mahayana 
because they believe that everything 1s only a 
proJection of mind, the absolute as well as the 
conditioned, nirvana as well as samsara, the 
mundane as well as the supramundane, efc; 
all 1s only name and without real substance. 
During the Second Buddhist Council, held at 
Vaisali, there was a group of monks who are 
thought to have been Involved in the sectarian 
schsm in the Buddhist communIty. 
Mahasanghika 1s said more liberal than Its 
main rival group of Sthaviras in both monastic 
discipline and doctrinal Interpretation. The 
Mahasanghika views the Buddha as a 
supramundane being, while the Sthaviras 
emphasizes that he”s only an exceptional 
human being. Some scholars believe that the 
Mahasanghika may have been a transitional 
form of the Mahayana schools later because 
the school adopted some doctrines that later 
became associlated with Mahayana, such as 
the idea that a Bodhisattva may voluntarily 
choose to be reborn In lower realms of 


Followers of 





existence ¡n order to benefit others—Từ Phạn 
ngữ chỉ “trường phái Tiểu thừa Nguyên 


2) 


Thủy” hay “Đại Chúng Bộ.” Các trường phái 
Mahasanghika được coi như báo trước cho 
bản thể duy tâm và Phật giáo Đại thừa. Trong 
đó trường phái nầy cho rằng mọi cái đều là 
hình chiếu của tâm thức. Cái tuyệt đối và cái 
bị qui định, Niết bàn và Ta bà, tự nhiên và 
siêu nhiên, v.v. tất cả chỉ là tên gọi chứ 
không có bản chất đích thực. Vào thời kỳ kết 
tập kinh điển lần thứ hai tại Tỳ Xá Li, có một 
nhóm Tăng mà người ta nói có quan hệ trong 
việc phân chia trường phái trong cộng đồng 
Phật giáo. Đại Chúng Bộ là một nhóm Tăng 
sĩ cấp tiến hơn nhóm “Thượng Tọa Bộ,” là 
nhóm rất bảo thủ trong giới luật và giảng giải 
giáo pháp. Nhóm Đại Chúng Bộ nhìn Đức 
Phật như một siêu nhân, trong khi nhóm 
“Thượng Tọa Bộ” chỉ xem Ngài như một con 
người xuất chúng mà thôi. Một vài học giả tin 
rằng Đại Chúng Bộ là móc chuyển tiếp của 
trường phái Đại Thừa bởi vì nó thừa nhận 
những giáo lý mà về sau này có liên hệ với 
Đại Thừa, chẳng hạn như tư tưởng về một vị 
Bồ Tát tự nguyện tái sanh vào cõi thấp hơn 
nhằm lợi lạc chúng sanh. 

A school of Buddhism which originated In the 
schism with the Sthaviras that occured after 
the Second Council in Vaisali and possibly 
Just prior to the Third Council in Pataliputra. 
Contention arose 1n Vaisali In the early 
Buddhist Order a century after the Buddha'”s 
parinrvana. The contending monks offered 
frame cerfain new rules in the vinaya which 
were not accepted by the conservaftives In the 
West. This øave rise to the convention of the 
second council of seven hundred elder monks 
in the reign of Kalasoka. The reglonal and 
doctrinal differences caused a crack im the 
unity of the early sanpha which was split up 
Into two đistinct branches of Buddhism, the 
conservative Theravada or the Teachings of 
the Elders School, becoming more popular In 
the South, 
Mahasanghika or Great Assembly School In 
the North. The latter became more popular In 
time for being closer to the spirit of the 
masses as liberal and inclined to allow great 
freedom of imterpretaton of the Buddhaˆs 
teachinøgs. Besides, they were deposed to 


and mOre 1nnovative 


2721 


study more seriously the ideal of Bodhisattva 
and Buddhology. And therefore, around 250 
B.C., in Magadha and in the South round 
Amaravati, the dissenters from the Old 
Wisdom School organ1zed a separate sect, the 
Mahasanghikas, which perished only after the 
Buddhism was destoyed 1n India. The 
Mahasnaghikas became the sfarting point of 
the development of teh Mahayana by theIr 
more liberal attitude, and by some of theIr 
special the 
Mahasnaghikas were the more liberal than 
ther opponen(s. They were less strict in 
Interpreting the disceiplinary rules, less 
exclusive with regard to householders, they 
look more kindly on teh spiritual possibilitles 
of women and of less øIfted monks, and were 
more willing to consider as authentic those 
addilons to the Scriptures 
composed at a later date. The Mahasnaghikas 
were the more liberal Buddhist sect, which 
soon developed into a new trend, called the 
Mahayana. The Mahayana divided 1tself into 
different schools, not immediately but after 
about 400 years. Each of the schools stressed 
one of the many means of emancIpatlon— 
Trường phái Phật giáo phát khởi từ sự chia rẻ 
với các vị trưởng lão, xãy ra sau Nghị Hội 
Kết Tập Kinh Điển lần thứ hai tại thành Tỳ 
Xá Ly và có lẽ ngay khi cuộc Nghị Hội lần 
thứ ba tại thành Hoa Thị. Sau khi Đức Phật 
nhập diệt chừng một thế kỷ, có sự tranh cãi 
lớn đã xảy ra trong Tăng đoàn Phật giáo thời 
nguyên thủy tại thành Tỳ Xá Ly. Một số chư 
Tăng cải cách đưa ra một hệ thống điều luật 
mới trong giới luật, nhưng những điều luật 
này không được chư Tăng trong nhóm bảo 
thủ ở phía Tây chấp nhận. Đây cũng chính là 
nguyên nhân đưa đến kỳ kết tập kinh điển 
lần thứ nhì của bảy trăm chư Tăng dưới sự 
chủ trì của vua Kalasoka. Do những khác biệt 
về học thuyết và địa phương đã gây ra mối 
bất hòatrong cộng đồng Tăng lữ và cộng 
đồng Tăng lữ thời nguyên thủy đã chia làm 
hai nhánh riêng biệt, nhóm bảo thủ rất phổ 
biến ở phía Nam, và nhóm cải cách hay Đại 
chúng bộ rất thịnh hành ở phương Bắc. Đại 
Chúng Bộ trở nên rất thịnh hành trong thời đó 


theorles Ïn every wWay, 


which were 


3) 


vì nó gần gũi với tinh thần của tuyệt đại đa số 
quần chúng. Nó có khuynh hướng cho phép 
sự tự do giải thích về những lời dạy của Đức 
Phật chứ không có thành kiến bảo thủ. Bên 
cạnh đó, Đại Chúng Bộ đặt việc nghiên cứu 
về lý tưởng Bồ Tát và Phật Đạo một cách 
nghiêm chỉnh chứ không cứng nhắc. Và chính 
vì vậy, mà vào khoảng năm 250 trước Tây 
lịch, tại vàng Ma Kiệt Đà và vùng phía Nam 
xung quanh Amaravati, những biệt giáo của 
cổ phái Trí Tuệ hợp thành một giáo phái 
riêng biệt và giáo phái này chỉ bị tan rã sau 
khi Phật giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ. Đại chúng 
bộ trở thành khởi điểm của sự phát triển Đại 
Thừa bởi thái độ phóng khoáng, và bởi một 
vài thuyết đặc biệt của họ. Về tất cả mọi 
phương diện Đại Chúng Bộ khoan dung hơn 
đối phương của họ. Họ bớt nghiêm nhặt hơn 
trong việc giải thích luật, bớt độc đoán đối 
với cư sĩ tại gia, và nhìn những khả năng tỉnh 
thần của phụ nữ và của Tăng sĩ căn cơ kém 
hơn bằng cặp mắt thiện cảm hơn, và sẵn sàng 
coi là chính thống những tác phẩm trước tác 
sau này thêm vào kinh điển. Đại Chúng Bộ là 
bộ phái Phật giáo phóng khoáng, mà ít lâu 
sau đó đã phát triển thành một truyền thống 
mới, được gọi là Đại Thừa. Không phải ngay 
sau đó mà khoảng hơn 400 năm về sau này, 
Đại Thừa tự phân ra làm những trường phái 
khác nhau. Mỗi trường phái đều nhấn mạnh 
đến một trong nhiều phương tiện giải thoát 
khác nhau. 

The Mahasanghika School was differentiated 
from the Sthaviravadin as a result of a council 
held roughly one hundred years after the 
Buddha's Parinrvana. Dntil this day, the 
Theravada  sữill that the 
Mahasanghikas a lax and breakaway group 
which was not prepared to accept the 
Buddha*s teachings to the fullest degree. 
However, the Mahasanghika School Itself 
presenfs a different picture, suggesting that 
the Sthaviravada was the breakaway group 
that was trying to modify the original 
Vinaya—Trường phái Đại Chúng Bộ tách 
biệt với trường phái Thượng Tọa Bộ do một 
đại hội được tổ chức khoảng 100 năm sau 
ngày Đức Phật nhập diệt. Cho đến ngày nay, 


4SSumes§ 


4) 


qI) 


2722 


phái Theravada vẫn coi trường phái Đại 
Chúng Bộ như một nhóm người phóng 
khoáng và ly khai không muốn chấp nhận lời 
dạy của Đức Phật một cách triệt để. Tuy 
nhiên, Đại Chúng Bộ lại trưng ra bằng cớ là 
Thượng Tọa Bộ mới là nhóm ly khai, muốn 
thay đổi giới luật nguyên thủy. 

The Mahasanghika School was very strong In 
Magadha, at Pataliputra 1n particular, and 
there 1s epigraphical evidence of 1fs presence 
1n Mathura, dating from 120 B.C. And at a 
later point, it developed a center in Southern 
India, concentrated in the Guntur district, 
around Amaravatll, J]agsgayapeta, and 
Nagarjunakonda. However, in the twelfth 
century, the Mahasanghika School 
eliminated by the Muslim invasion and most 
Of 1s canon were destroyed—Trường phái 
Đại Chúng Bộ rất mạnh tại xứ Ma Kiệt Đà, 
đặc biệt là tại thành Hoa Thị. Cũng có những 
chứng cớ là trường phái này đã có mặt tại xứ 
Ma Thẫn Đà vào năm 120 trước Tây Lịch. 
Sau đó trường phái này đã phát triển một 
trung tâm ở miễn Nam Ấn Độ, quanh những 
khu Guntur, Amaravatl, ]aggayapeta và 
Nagarjunakonda. Tuy nhiên, vào thế kỷ thứ 
12, trường phái này bị triệt tiêu bởi cuộc xâm 
lăng của Hồi Giáo và đa phần kinh điển của 
trường phái này đều bị huỷ diệt. 

History of the formalon of the 
Mahasanghikas: Lịch sử thành lập Đại Chúng 
Bộ—-The general body of disciples or 
everybody who assembled outside—The 
school of the community or majorify; one of 
the chief early divisions. At the council held 
at Vaisali, certain monks differed widely 
from the opinions of other monks on cerfain 
1mportant poInts of the dharma. Though the 
monks that differed formed the majority, they 
were excommunicated by the others who 
called them Papa-Bhikkhus and Adhamma- 
vadins. In Buddhist history, these Bhikkhus 
were known as Mahasanghikas because they 
formed the majority at the council or probably 
because they reflected the opinions of the 
larger section of the laity. The Bhikkhus who 
excommunicated them styled 
Sthaviras or the Elders, 


WaS§ 


themselves 


because they 


believed that they represented the original, 
orthodox doctrine of the Buddha. We have 
seen that Mahasanghikas coined the term 
Mahayana to represent their system of belief 
and practce, and called the Sthaviras 
Hinayana. It is universally believed that the 
Mahasinghikas were the earliest seceders, 
and the forerunners of the Mahayana. They 
took up the cause of their new sect with zeal 
and enthusiasm and In a few decades grew 
remarkably In power and popularity. They 
adapted the existing rules of the Vinaya to 
their doctrine and introduced new ones , thus 
revoluionzmng the Buddhst Sangha. 
Moreover, they made alteratons ¡in the 
arrangement and Interpretaton of the Sutra 
and the Vinaya texts. They also canonized a 
good number of sutras, which they claimed to 
be the sayings of the Buddha. They rejJected 
certain portions of the canon which had been 
accepted in the First Council, and did not 
recogmze as the Buddha's sayings (the 
Buddhavacana) parts of the Jataka, the 
Parivara (an appendix to the Vinaya) for they 
believed that this portion was composed by a 
Simhalese monk. They also rejected the 
Abhidharma which was compiled in the Third 
Council held under the patronage of King 
Asoka. Opinion differs as to their authenticity 
as canonical texts since these works were 
compositions of a later period. All these texts 
are therefore additional and are not Included 
1n the canonical collecion of the 
Mahasanghikas. Thus they compiled afresh 
the texts of the Dhamma and the Vinaya and 
included those texts which had been rejected 
in Mahakasyapa*s Council. Thus arose a 
twofold divsion in the Canon. The 
compilaion of the Mahsanghikas was 
desipnated the Acariyavada as distinguished 
from Theravada, compiled at the Flirst 
Council—Đại Chúng Bộ hay trường phái chủ 
trương già trẻ cùng họp bên ngoài và cùng 
kết tập Luật bộ, một trong hai trường phái 
đầu tiên. Tại cuộc hội nghị ở Tỳ Xá Lê, đã 
có một số Tăng lữ bất đồng ý kiến trầm trọng 
với một số Tăng lữ khác những điểm quan 
trọng liên quan tới giáo pháp. Số Tăng lữ có 





2723 


những ý kiến khác biệt tuy chiếm đa số 
nhưng họ lại bị một số Tăng lữ khác lên án 
và gọi là Ác Tỳ Kheo và kẻ thuyết phi pháp 
đồng thời đã trục xuất họ. Trong lịch sử Phật 
giáo, số Tỳ Kheo nây được gọi là Đại Chúng 
Bộ vì trong cuộc hội tập họ đã chiếm đa số 
và phản ảnh được ý kiến của đại đa số tục 
chúng. Những Tăng lữ đã xua đuổi những vị 
nầy đã tự xưng là Thượng Tọa Bộ hoặc 
Trưởng Lão vì họ tự cho là đại biểu chính 
thống giáo nghĩa Phật Giáo Nguyên Thủy. 
Đại Chúng Bộ là những người phân phái sớm 
nhất, và là tiền thân của Phật giáo Đại Thừa. 
Họ bênh vực cho bộ phái mới của họ một 
cách tận tình và chỉ sau vài chục năm đã phát 
triển đáng kể về mặt quyền uy và đại chúng. 
Họ sửa đổi các giới luật của bộ Luật Tạng 
(Vinaya) cho phù hợp với chủ thuyết của họ 
và đưa thêm vào những giới luật mới, do đó 
đã có sự cải cách canh tân đối với hàng Tăng 
già Phật Giáo. Ngoài ra, họ còn thay đổi cách 
sắp xếp và cách luận giải các đoạn văn của 
Kinh và Luật. Họ còn đưa ra một số kinh mới, 
cho rằng đó là những lời do chính Đức Phật 
phán truyền. Họ bác bỏ một số đoạn trong 
kinh điển đã được Nghị Hội lần thứ nhất chấp 
nhận. Họ không thừa nhận nhiều đoạn trong 
bộ kinh Bổn Sanh, phần phụ lục Parivara 
trong Luật Tạng vì cho rằng đây là sáng tác 
của một tu sĩ người Tích Lan. Họ không chấp 
nhận bộ Luận Tạng được kết tập trong Nghị 
Hội thứ ba dưới sự bảo trợ của vua A Dục. 
Họ cho rằng những quyển sách nầy chỉ mới 
được soạn sau nầy, chỉ được xem như là phần 
phụ lục chứ không được đưa vào trong bộ 
sưu tập kinh điển của họ. Như thế họ đã kết 
tập lại lần nữa các bộ tạng Kinh, tạng Luật, 
và đưa vào những phần đã bị Nghị Hội Ca 
Diếp gạt bỏ. Do đó mà có sự phân chia giáo 
điển đến hai lần. Bộ kết tập của Đại Chúng 
bộ mang tên Acariyavada, khác với bộ kết 
tập của Thượng Tọa bộ tại Nghị Hội lần thứ 
nhất. 


(IDMain beliefs of the Mahasanghikas—NiỀm 


tin chính yếu của Đại Chúng bộ: 


l1) The major development of the Mahasanghika 


School 1s the doctrine of the supramundane 
Buddha (Lokottara). The Sanskrit word of 


“Lokottara” literallyY means “beyond the 
world.” According to the Mahasanghika 
School, the Buddha was never seen as being 
merely human. For Instance, he 1s offen 
described as having the thirty-two major and 
eiphty minor marks or signs of superman. The 
Buddha himself denied that he was either a 
man or a god. In the Mahaparinirvana Sutra, 
the Buddha sftated that he could live for an 
aeon were he asked to do so. Besides, there 1s 
frequent reference to his outstanding magical 
powers. According to the Jatakas, an 
extensive and popular literature recounting 
the previous lives of the Buddha, the Buddha 
has such vast stocks of merit, then this last life 
of his coult not possibly be that of an ordinary 
human. They also considered the Buddhaˆs 
previous lives prior to his las le as 
Siddhartha Gautama as Bodhisattvas. Finally, 
the Mahasanghika School and 1ts sub-schools 
upheld a doctrine of “Dharmasunyata,” a 
posiion that had great sipnificance both for 
the Abhidharma and for the Mahayana—Học 
thuyết quan trọng của trường phái Đại Chúng 
Bộ là học thuyết “Phật Siêu Phàm.” Phạn 
ngữ “Lokottara” hiểu theo nghĩa đen là “Thế 
giới siêu việt.” Theo Đại Chúng Bộ thì Đức 
Phật không bao giờ là một con ngươì thuần 
tuý. Thí dụ như người ta luôn diễn tả Ngài với 
32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp cuả một bậc siêu 
nhân. Bản thân Đức Phật, Ngài luôn phủ 
nhận Ngài là người hay là thần, Trong kinh 
Đại Bát Niết Bàn, Ngài đã tuyên bố Ngài có 
thể sống một thơì gian vô tận nếu người ta 
yêu cầu như thế. Ngoài ra, người ta luôn nhắc 
tới các năng lực siêu phàm của Ngài. Theo 
Kinh Tiền Thân Đức Phật, một tác phẩm phổ 
biến và bình dân kể lại cuộc đời của Đức 
Phật, Đức Phật đã tích tập vô số công đức, 
hẳn Ngài không phải là một con người bình 
thường trong kiếp cuối cùng này của Ngài. 
Bên cạnh đó, trường phái Đại Chúng Bộ còn 
xem những kiếp trước cuả Đức Phật là những 
kiếp của một vị Bồ Tát. Cuối cùng, trường 
phái Đại Chúng Bộ và những trường phái của 
nó sau này củ trương “Giáo pháp không 
tánh,” một lập trường có tầm cổ rất có ý 


2) 


2724 


nghĩa cho cả Vi Diệu Pháp và cho cả Đại 
Thừa. 

However, the Mahasanphikas, like the 
Theravadins, accepted the cardinal principles 
of Buddhism, and were, In this regard, not 
different from them. The fundamentals are 
the four noble truths, the eiphtfold path, the 
non-exiIstence of the soul, the theory of 
karma, the theory of the thirty-seven 
Bodhipaksiya-dharmas (pratitya-samutpada), 
the gradual stages of sprmtual 
advancement. According to them the Buddhas 
are supramundane (lokottara); they have no 
defilled elements (sasrava dharmas); their 
bodies, their length of le and their powers 
are unlimited. They are always in a sfate of 
(samadhi); they understand 
everything in a momen(: Tuy nhiên, Đại 
Chúng bộ, cũng như Thượng Tọa bộ, đều 
chấp nhận các nguyên tắc cốt yếu của đạo 
Phật, nên về mặt nầy họ không khác biệt 
Thượng Tọa bộ. Các chủ thuyết căn bản ở 
đây là Tứ Diệu Đế, Bát Thánh Đạo, vô ngã, 
thuyết nghiệp báo, thuyết mười hai nhân 
duyên, ba mươi bẩy phẩm trợ đạo và các giai 
đoạn chứng đắc trên đường tu đạo. Đối với 
họ, Đức Phật là siêu thế (lokottara); hoàn 
toàn thanh tịnh; thân, thọ, và quyển năng của 
chư Phật là vô biên. Chư Phật luôn ở trong 
trạng thái định (samadhi). Trí tuệ Phật nắm 
bắt mọi sự việc trong một thoáng. Nói tóm 
lại, tất cả những gì thuộc về chư Phật đều là 
siêu việt. Quan niệm của Đại Chúng bộ về 
chư Phật góp phần phát triển thuyết 'tam thân 
Phật sau nây trong trường phái Đại Thừa. 
Như vậy Đại Chúng bộ quan niệm về Đức 
Phật theo kiểu hóa thân và mở đường cho 
quan niệm về chư Bồ Tát sau nây. Theo họ, 
chư Bồ Tát cũng là siêu nhiên, họ không bao 
giờ có sự tham dục, ác tâm, hoặc sự tốn hại. 
Vì muốn cứu giúp chúng sanh, họ chủ động 
giáng thế bằng bất cứ hóa thân nào do họ 
chọn. Tất cả những quan niệm nầy dẫn tới sự 
Thần Thánh hóa chư Phật và chư Bồ Tát. Một 
bộ phận của Đại Chúng bộ gồm những người 
theo Đại Thiên lại cho rằng các A La hán 
cũng còn những điểm yếu kém, họ còn phải 
học, còn có sự nghi hoặc ít nhiễu, họ chỉ có 


and 


meditation 


3) 


a) 


b) 


c) 


q) 


©) 


kiến thức nhờ sự giúp đở của người khác. Do 
đó quả vị A La Hán chưa phải là giai đoạn 
Thánh thiện sau cùng. 

According to Prof. Bapat in the Twenty-Five 
Hundred Buddhism, the 
Mahasanghikas other beliefs as 
follows—Theo Giáo Sư Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, Đại Chúng 
Bộ còn có những niềm tin khác như: 

The five self-perceptions (viJjnanas) conduce 
both to attachment to worldly matters (saraga) 
and non-attachment to the same sfate 
(viraga): Năm thức có thể khiến cho người ta 
chấp thủ những chuyện thế tục nhưng đồng 
thời cũng giúp cho người ta ly tham. 

The organs of sense (rupendriyas) are mere 
flesh. They themselves cannot perceive the 
self-perceptions (vijnanas) of the organs: Các 
quan năng như mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vân 
vân, chỉ là bằng thịt cho nên không thể cảm 
nhận được hoạt động của thức. 

One can eliminate suffering and obtain the 
highest bliss through knowledge: Người ta có 
thể đoạn trừ khổ đau và đạt đến Niết Bàn 
thông qua trí tuệ (praJna). 

One has the path of 
sanctification 1s liable to retrogress while an 
Athat is not. He is capable of knowing his 
own nature (svabhava) through his mind 
(ciftta) and caitasika dharmas. He is also liable 
to commit all kinds of offences except the 
five (pancananfaryan)), 
namelt, matricide, patricide, the murder of an 
Arhat, shedding the blood of the Buddha and 
creating a split in the Sangha: Một vị dự lưu 
(Srotapanna) có thể bị thối chuyển, còn vị A 
La Hán thì không. Thông qua tâm và tâm sở 
(caitasika), vị dự lưu có thể biết rõ tự thân 
mình (svabhava). VỊ dự lưu cũng có thể phạm 
mọi thứ tội lỗi, ngoài trừ năm trọng tội 
(pancanantaryani) là giết mẹ, giết cha, giết A 
La hán, làm chảy máu thân Phật và gây chia 
rẽ trong Tăng già. 

Nothing is indeterminate (avyakrta), 1.e., the 
nature of things must be either good or bad 
for 1t cannot be neither good or bad: Không 
có điều gì là bất định (avyakrta), nghĩa là bản 


Years of 
have 


who entered 


heinous  crimes 


8) 


2725 


chất của mọi việc phải là tốt hay xấu, vì nó 
không thể không tốt mà cũng không xấu. 

The original nature of the mind 1s pure; 1t 
becomes contaminated when 1( 1s stained by 
passlons (upaklesa) and 
defilemenfs (agantukaraJas). This view of the 
Mahsanghikas may be considered the 
precursor of the Idealisic phiosophy of 
Yogacara, in which the alayavijnana 1s the 
storehouse of pure consciousness which 
becomes Impure only when 1t is polluted by 
worldly objects: Bản chất của tâm là thanh 
tịnh, tâm trở nên ô nhiễm khi bị vướng vào 
dục vọng (upaklesa) và những niệm xấu khác 
(agantukaraja). Quan niệm nầy của Đại 
Chúng bộ có thể được xem như triết lý duy 
tâm của phái Du Già (Yogacara), theo đó A 
lại da thức (Alayavijnana) là cái kho của ý 
thức thanh tịnh và ý thức nầy chỉ trở thành bất 
tịnh khi bị ô nhiễm bởi các vấn đề trần tục. 
After death and before rebirth a being has no 
existence: Sau khi chết và trước lúc tái sanh 
thì không có sự sống. 


adventitious 


(V)The survival of the Mahasanghikas: Sự tổn 


vong của Đại Chúng bộ—The their early 
days, the Mahasanghikas could not make 
much progress strong 
OppOSition of the Theravadins 
(Sthaviravadins). They had to struggle hard to 
establish themselves in Magadha, but they 
steadily gained 1n strength and became a 
powerful sect. They even established centers 
at Pataliputra and Vaisali and spread theIr 
influence to both the North and the South. 
Hsuan-Tsang tells us that “the maJorifty of the 
inferior monks at Pataliputra began with the 
Mahasanghika school.” I-Ch'ing also states 
that he found the Mahasanghikas in Magadha 
in cenfral India, a few 1n Lata and Sindhu in 
western India; and a few In northern, southern 
and eastern India. The ¡inscripion on the 
Mathura Lion Capital (120 B.C) records that a 
teacher named Budhila was given a gIft so 
that he mipht teach the Mahasanghikas. This 
1s the earliest epigraphic evidence that the 
Mahasanghika sect existed. The Wardak vase 
in Afehanistan containing the relics of the 
Buddha was presented to the teachers of the 


because of the 


Mahasanghikas by one Kamalagulya during 
the reign of Huviska. At Andharah In 
Afehamstan, Hsuan-lsang found 
monasteries belonging to this sect, which 
proves that this sect was popular in the North- 
West. The cave at Karle in Maharashtra 
records the gift of a village as also of a nine- 
celled hall to the adherents of the school of 
the Mahasanghikas. Clearly, the 
Mahasanghikas had a center at Karle and 
exercised Influence over the people of the 
West. They were not thus confined to 
Magadha alone, but spread over the northern 
and western parts of India and had adherenfs 
scattered all over the country. In the south, 
the Inscriptions at Amaravati stupa, about 18 
miles west of Bezwada. The stupa was 
propably constructed in the second century 
B.C., is outer rail was erected ¡n the secend 
century A.D. and the sculptures In the Inner 
raill are supposed to belong to the third 
century A.D. The Nagarjunakonda represents, 


three 


next to Amaravatl, the most 1mportant 
Buddhist site in southern India. These 
structires at Nagarjunakonda obviously 
flourished as Important centers of the 


branches of the Mahasanghika sect and 
became places of pilgrimage. l( Is thus 
apparent that the Mahasanghikas extended 
therr actfivitiles both towards the North and the 
South, particularly In Guntur and Krishna 
distric—Lúc đầu Đại Chúng bộ không phát 
triển được nhiều vì sự chống đối mạnh mẽ 
của Thượng Tọa bộ. Họ đã phải chiến đấu 
quyết liệt mới đứng vững được ở Ma Kiệt Đà, 
nhưng rồi dần dần họ tạo được sức mạnh và 
trở thành một bộ phái hùng mạnh. Điều nầy 
được chứng minh qua việc họ đã thành lập 
được các trung tâm hoạt động tại thành Hoa 
Thị, Tỳ Xá Ly và mở rộng cả về phía nam 
lẫn phía bắc.. Tôn giả Huyền Trang cho 
chúng ta biết rằng đa số các Tỳ Kheo cấp 
dưới ở thành Hoa Thị đều khởi đầu bằng 
trường phái Đại Chúng bộ. Nghĩa Tịnh (67I- 
695) cũng nói rằng ông đã tìm thấy Đại 
Chúng bộ ở Ma Kiệt Đà (miền Trung Ấn 
Độ), một ít ở Lata và Sindhu thuộc miền tây 
Ấn, và một ít ở miền bắc, miễn nam và miền 


2726 


đông Ấn. Bia ký ở kinh đô Sư Tử Mathura 
(Mathura Lion Capital) năm 120 trước Tây 
Lịch cũng ghi rằng một luận sư tên Budhila 
có biệt tài thuyết giảng Đại Chúng bộ. Đây là 
bằng chứng đầu tiên bằng chữ khắc cho thấy 
là có sự hiện diện của Đại Chúng bộ. Một 
người Kamalagulya trong triều đại Huviska 
đã tặng cho các thây dạy Đại Chúng bộ một 
lọ Wardak ở A Phú Hãn, bên trong đựng các 
di tích của Đức Phật. Tại A Phú Hãn, Huyền 
Trang đã tìm thấy ba tu viện thuộc Đại 
Chúng bộ, chứng tổ rằng bộ phái nầy đã 
được nhiều người theo ở miễn tây bắc. Đại 
Chúng bộ cũng có một trung tâm hoạt động 
tại Karle. Như vậy, Đại Chúng bộ không chỉ 
giới hạn ở Ma Kiệt Đà, mà còn lan qua các 
miễn phía bắc, phía tây và có tín đồ rãi rác 
khắp nơi trong nước. Về phía nam Ấn Độ, các 
bia ký còn ghi lại rất nhiều các bộ phái của 
Đại Chúng bộ. Tháp Amaravati, khoảng I8 
dậm về phía tây của Bezwada. Tháp nầy có 
lẽ được xây dựng vào thế kỷ thứ hai trước 
Tây Lịch, vòng ngoài tháp được xây vào 
khoảng thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch, và các 
công trình điêu khắc vòng trong thuộc thế kỷ 
thứ ba sau Tây Lịch. Tháp Nagarjunakonda 
nằm cạnh tháp Amaravati, là thánh địa Phật 
giáo quan trọng nhất tại miền nam. Các kiến 
trúc ở Nagarjunakonda từng là các trung tâm 
quan trọng của Đại Chúng Bộ và trở thành 
những điểm hành hương. Có thể nói là Đại 
Chúng bộ đã tạo ảnh hưởng trong cả hai miễn 
nam bắc, nhưng họ tạo được nhiều ảnh hưởng 
ở miền nam hơn, đặc biệt là ở hai quận 
Guntur và Krishna. 
Mahasanghika-nikaya (sk0): Mạc Ha Tăng Kỳ 
Ñi Già Da—See Mahasanghika. 
Mahasanghika-Vinaya 
Mahasamghika-Vinaya. 
Mahasara (skt): Ma Ha Sa La—Ma Ha Bà La— 
An ancient ciy 1n central India, the present 
Masar, about 30 miles west of Patna—Một thành 
phố cổ mà bây giờ là Masar, cách Patna chừng 30 
dậm. 
Mahasattva (skt: Đại s—Ma Ha Tát—Ma ha 
Tátđỏa—A Buddhist practitioner—A great 
being—A noble—A leader of men—A Sravaka—— 
A Bodhisattva—A Buddha. 


(skÐ: See 


l) 


“Maha*` means “great' and “sattva”` means 
either “beiIng” or “courage”. Nagarjuna øIves a 
number of reasons why Bodhisattvas are 
called “great beings'.. It 1s because they 
achieve a great work, stand at the head of a 
øreat many beinss, activate great friendliness 
and gøreaf compassion, save a great number of 
beings. The Tibetans translate Mahasattvas as 
“øreat spiritual hero” and their aspirations are 
truly on a heroic scale. They desire to 
discipline all beings everywhere, to serve and 
honor all the Buddhas everywhere. They 
want to retain firmly in their minds all the 
teachings of the Buddhas, to have a detailed 
knowledge of all the Buddha-fields to 
comprehend all the which 
anywhere gather around a Buddha, to plunge 
1nfo the thoughfs of all beIngs, to remove theIr 
defilements and to fathom therr potentialities. 
words, Mahasatva 1s like 
Bodhisattva who will be able to eliminate all 
his bad karmas and sufferings and will show 
the emancipatlon way to all beings with all 
skils by his compassion—“Maha` nghĩa là 
“lớn' và “sattva` nghĩa là “chúng sanh' hoặc 
“can đảm'. Ngài Long Thọ đã đưa ra một số 
nguyên nhân vì sao Bổ Tát được gọi là 
“Mahasattva.` Bởi vì đại Bồ Tát đã đạt được 
phạm hạnh cao cả, thượng thủ giữa những Bồ 
Tát đức hạnh khác. Các đại Bổ Tát rất hoan 
hỷ, từ bi giúp đỡ vô số chúng sanh một cách 
tích cực không mỏi mệt. Người Tây Tạng 
dịch “Mahasattvas' như là những “vị 
hùng với tinh thần vĩ đại và những nguyện 
vọng của đại Bồ Tát thật sự là tối thượng cao 
cả, hy sinh vì việc lớn. Các đại Bồ Tát đi 
hoằng pháp ở mọi nơi, phụng sự chúng sanh 
như cúng dường chư Phật và biến Ta bà thành 
cảnh Tịnh độ. Các đại Bồ Tát luôn thực hành 
tất cả những lời dạy của chư Phật, quán chiếu 
tất cả cảnh giới Tịnh độ, để hội tụ quần 
chúng ở mọi nơi về với Đức Phật bằng cách 
cảm hóa tư tưởng chúng sanh, loại bỏ phiển 
não và phát khởi những tiềm năng giải thoát 
của họ. Nói cách khác, Ma Ha Tát là Đại Bồ 
Tát, phẩm hạnh và công đức hơn một Bồ Tát 
bình thường. Ma Ha Tát là những vị có thể 
chuyển hóa tất cả nghiệp xấu và khổ đau của 


assemblies 


In  other 


anh 


2) 


3) 


4) 


2727 


chính mình và sẽ chỉ ra con đường giải thoát 
cho tất cả chúng sanh bằng lòng từ bi hỷ xả 
vô lượng. 

One who benefis himself to help others—A 
great creature, having a great or noble 
essence, or being. Mahasattva 1s a perfect 
bodhisattva, greater than any other being 
except a Buddha. Also great being 1s one with 
øreat compassion and energy, who brings 
salvaton to all living beings—Một chúng 
sanh vĩ đại—Một con người cao thượng hay 
một người dẫn dắt chúng sanh loài người 
Tiếng gọi chung cho chư Thanh Văn, Bồ Tát 
hay Phật—Một bậc tự lợi lợi tha. Đại hữu 
tình, toàn thiện hơn bất cứ loài hữu tình nào 
ngoại trừ Đức Phật. Ma ha tát là vị có tâm đại 
bi và đại năng lực, người đem đến sự cứu độ 
cho tất cả chúng sanh. 

In the beginning of the Astasahasrika Prajna 
paramita, the Buddha explained the meaning 
of “Mahasattva” (great being) when SubhutI 
asked about 1t. The Buddha says that a 
Bodhisattva 1s called “ a great being” in the 
sense that he will demonstrate Dharma so that 
the great errors should be forsaken, such 
©rronous views as the assumption of a self, a 
being, a living soul, a person, of becoming, of 
not becoming, of annihilation, oŸ eternity, of 
individuality, etc—Trong phần bắt đầu của 
Kinh Bát Thiên Tụng Bát Nhã Ba La Mật, 
Đức Phật đã giải thích về ý nghĩa của “Ma Ha 
Tát khi ngài Tu Bồ Đề hỏi Đức Phật về điều 
nầy. Đức Phật trả lời rằng một Bồ Tát được 
gọi là Ma Ha Tát trong ý nghĩa bởi vị Bồ Tát 
ấy đã ban pháp thoại để chuyển hóa các chấp 
thủ, những quan điểm chấp thủ sai lầm như 
ngã, nhân, chúng sanh, thọ giả, hiện hữu, 
không hiện hữu, đoạn diệt, thường hằng, vân 
vân. 

According to the Saddharmapundarika Suta, 
Mahasattvas have good qualities and method 
Of practice paramita and under many hundred 
thousands of Buddhas had planted the roots of 
gøoodness—Theo Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, 
Ma Ha Tát có phẩm hạnh tốt và tu tập các Ba 
la mật như Bồ Tát và trồng căn lành nơi hàng 
trăm ngàn chư Phật. 





Mahasatva-kumara-raja (skt): Ma Ha Tát Đỏa 
Vương Tử. 

1) The noble and royal prince: Thái Tử. 

2) Sakyamuni Buddha: Phật Thích Ca. 
Mahasatya-Nirgrantha (skU: Đại Tát Gia Ni 
Kiền Tử—An ascetic who is said to have become 
a disciple of the Buddha—Ni¡ Kiến là tiếng dùng 
để gọi chung ngoại đạo. Đại Tát Gia Ni Kiên Tử 
là tên của một vị ngoại đạo khổ hạnh đã về qui y 
và trở thành một đệ tử Phật. 

Mahasena (334-362): King of Sri Lanka who 
heartedly patronized Mahayana monks and who 1s 
reported to have razed the Theravada stronghold 
Mahavihara and built a new Mahayana monastery 
called Jetavana the His 
Srinmeghavanna, however, decided to restore the 
Mahavihara and to reinstate Theravada as the 


on site. son 


dominant form of Buddhism on the 1sland—Vua 
của xứ Sri Lanka từ năm 334 đến năm 362, ông 
đã hết lòng bảo trợ các vị Tăng Đại Thừa, và 
người ta báo cáo rằng chính ông đã cho san bằng 
khu Đại Tịnh Xá của Phật giáo Nguyên Thủy và 
cho xây một tu viện Đại Thừa gọi là “Kỳ Thọ 
Cấp Cô Độc Tịnh Xá” ngay trên địa điểm ấy. Tuy 
nhiên khi con trai ông là Srimeghavanna lên ngôi 
thì ông này quyết định phục hồi Đại Tịnh Xá và 
Phật giáo Theravada như là hình thức giáo có ưu 
thế ở đảo quốc này. 

Mahasi Sayadaw (1904-1982): Burmese monk 
and meditation teacher whose approach diverged 
the tradiional mediaive program ¡n 
Theravada Buddhism by dispensing with the 
standard preliminaries of “Samatha” and Iinstead 
teaching his students to practice 1nsight meditation 
(vipassana) intensively during extended periods of 
meditative retreat. In his system, meditators learn 
to label their Immediate experIences carefully and 
cultivate “momentary concentration,” in which 
they always become aware of the arising of 
momentary phenomena. He also differed from 
mainsteam Theravada by de-emphasizing ritual, 
merif-making, and other popular aspects of 
Buddhism, and by encouraging 
laypeople to practice meditaton as much as 
monks do—Vị Tăng người Miến Điện và là thiển 
sư mà cứu cánh khác biệt với truyền thống thiển 
định của trường phái Phật giáo Theravada bằng 
cách pha chế với tiêu chuẩn sơ bộ của “thiển chỉ” 


from 


Theravada 


2728 


và thay vì dạy thiển sinh thực tập thiển minh sát 
một cách mạnh mẽ trong những thời kỳ kéo dài 
của thiển thất. Trong hệ thống của ông ta, hành 
giả đặt tên cho những kinh nghiệm trực tiếp của 
họ một cách cẩn thận và tu tập “chánh định trong 
nhất thời,” trong đó họ luôn tỉnh thức những hiện 
tượng nhất thời khởi lên. Ông cũng làm khác với 
dòng chánh Theravada bằng cách coi nhẹ những 
nghi thức, hồi hướng công đức, và những biểu 
hiện phổ thông khác của Phật giáo Nguyên Thủy, 
bằng cách khuyến tấn người tại gia thực tập thiển 
định cũng như người xuất gia. 

Mahasiddha (skt): A Sanskrit term for “Master 
with perfect abilitles.” Perfect abililes over the 
powers of the body and of nature. To aftain 
spiritual powers, of two kinds, the lower and 
merely psychic, and the higher, the fruits of long 
perlods of spiritual training. Tantric masters who 
are particularly important in Vajrayana traditions, 
renowned for the magical abiliies they develop 
through theIr meditative practice. Usually, they”re 
not monks who live In the monasferies, and they 
were depicted with long hair, wearing sfrange 
ornamenfs, and living unconventional lives. The 
tradiion began some tine around the eighth 
century, and It confinues to be Influential today in 
Himalayan Buddhism—Phạn ngữ chỉ “những vị 
thầy với tài năng toàn hảo.” Quyển năng hoàn 
hảo là sự làm chủ hoàn toàn sức mạnh của thân 
thể và tự nhiên. Có hai loại, một là thấp ám chỉ 
những tâm lý đơn thuần, hai là ở bậc cao là kết 
quả của công phu luyện tập thiển định. Những vị 
thầy Mật giáo đặc biệt quan trọng trong những 
truyền thống Kim Cang Thừa, nổi tiếng vì những 
khả năng thần thông quảng đại mà họ đã phát 
triển qua thiển tập. Họ thường không phải là các 
vị Tăng sống trong tự viện, và người ta thường 
phác họa họ với tóc dài và đeo những đồ trang 
sức kỳ lạ cũng như sống một đời sống bất thường. 
Truyền thống này bắt đầu vào khoảng thế kỷ thứ 
8 và vẫn còn tiếp tục có ảnh hưởng lớn cho đến 
ngày nay trong Phật giáo vùng Hi Mã Lạp Sơn. 
Mahasramana (sk: Great shaman—Đại Sa 
môn. 

Mahasri (skt): Goddess of fortune and beauty— 
Cát thiên nữ. 

Mahasthama (Mahasthamaprapta) (skÐ: Đại 
Thế Chí —A Sanskrit term for “Holder of Great 


» 


Power.” One who has gain great power, an 
1mportant the — Mahayana 
Buddhism, who bring men tha knowledge of 
liberation. He always appears on the right side of 
Amitabha, whereas Avalokitesvara on the left. 
According to Buddhist legends, Mahasthama 1s a 
Bodhisattva of Indian origin; however, later, his 
Image 1s found throughout East Asian counfries. 
He IS“ commonly  depicted alongside 
Avalokitesvara as a companion of Amitabha 
Buddha, and he 1s thought to welcome beIngs Into 
Amitabha Buddha's Pure Land of Sukhavati. 
Bodhisattva who has attained Great Strength— 
Great Power Obtainng BodhisatvaHe whose 
wisdom and power everywhere, a 
bodhisattva representing the Buddha-wisdom of 
Amitabha; Amitabha's right, with 
Avalokitesvara on the left. He 1s considered as the 
guardan of Buddha-wisdom—Phạn ngữ chỉ 
“Người nắm giữ đại lực.” Đại Thế Chí Bồ Tát, 
người đã chiếm được một sức mạnh to lớn. Đây là 
một vị Bồ Tát quan trọng trong Phật giáo Đại 
thừa, vì chính vị Bồ Tát nầy đã đem lại sức mạnh 
giải thoát cho con người. Ông thường xuất hiện 
bên phải Phật A Di Đà, trong khi Bồ Tát Quán 
Âm thì xuất hiện bên trái. Theo truyền thuyết 
Phật giáo, thì ngài là vị Bồ Tát có nguồn gốc từ 
Ấn Độ, tuy nhiên, về sau này thì hình ảnh ngài 
phổ cập khắp các xứ Đông Á. Người ta thường 
phác họa hình ngài bên cạnh Quán Thế Âm Bồ 
Tát như là vị đồng hành với Đức Phật A Di Đà, và 
là vị tiếp dẫn chúng sanh về cõi nước Tịnh Độ 
Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà. Ngài là vị Bồ Tát 
mà trí lực có thể đến khắp các nơi, ngài tiêu biểu 
cho trí huệ Phật, vị đứng bên phải Phật A Di Đà, 
tiêu biểu cho trí tuệ; trong khi Bồ Tát Quán Âm 
thì bên trái. Ngài được coi là vị Bồ Tát trông nom 
cửa trí huệ của Đức Phật. 

Mahasthamaprapta: Đại Thế Chí Bồ Tát— 
Mahasthamaprapta, representng the Buddha- 
wisdom of Amitabha, he 1s standing on the ripht 
sight of Amitabha—Tiêu biểu cho trí tuệ của Phật 
A Di Đà, đứng bên phải của Phật A Di Đà—See 
Two attendantfs (A), Four sainfs (rewards) (B) and 
Mahasthama. 

Mahasthamaprapta Bodhisattva: Bồ Tát Đại 
Thế Chí—Vị Bồ Tát đã đạt được đại lực—See 


Bodhisatva  ¡n 


reach 


he 1s 


2729 


Mahasthamaprapta, and Twenty five Bodhisattvas 
who protect all who call Amitabha. 
Mahasthama-prapta Bodhisatva on the 
23" day: Lễ vía Đại Thế Chí Bồ Tát vào ngày 
23—See Ten Buddhas or Bodhisattvas connected 
with the ten fast days. 

Mahasunyafa (sk): Cái không lớn—Đại 

Không—Great emptiness—The great void— 

Universal space—Emptiness of the highest 

degree, that 1s, “Paramartharyajnana.” 

The Mahayana parimirvana, as being more 

complete and final than the nirvana of Hinayana. 

It 1s used in the Shingon sect for the immaterial or 

spiritual wisdom, with 1ís esoteric symbols; 1s 

weapons, such as the vajra; 1s samadhis; 1fs 
sacred circles, or mandalas, etc. It is used also for 
space, in which there 1s neither east, west, north or 
south—Đại Không là cái không thuộc mức độ cao 
nhất hay “Đệ Nhất Nghĩa Thánh Trí Đại Không.” 

Đại Không hay Niết Bàn của phái Đại Thừa. Đại 

Không được trường phái Chân Ngôn dùng để nói 

lên cái trí huệ tinh thần phi vật chất. Đại Không 

còn là một biểu tượng, với những vũ khí như Kim 

Cang chùy, Tam ma địa, những vòng thiêng hay 

những mạn đà la. Đại không cũng được dùng để 

ám chỉ hư không, trong đó không có Đông, Tây, 

Bắc, Nam—See Great emptiness. 

Mahatantra (dharani) (sk): Ma Ha Đản 

Đặc—Great spell power for overcoming the evil 

and cleaving to the good—Đại lực Đà La Ni giúp 

vượt qua ma chướng. 

Mahatapana (skt): Pratapana (skQ—Đại Viêm 

Nhiệt —The hell of great heat, the seventh of the 

eipht hot hells—ĐỊa ngục cực nóng, là địa ngục 

thứ bảy trong tám ngục nóng. 

Mahatejas (skÐ: Đại Uy Đức. 

l)_ Awe-Inspiring power or virtue: Đại Uy Đức—— 
Có khả năng phá ác là uy, có công hộ thiện 
thì gọi là đức—Able to supress evil-doers and 
protect the good. 

2) A king of Garudas: Đại Uy Đức trong Ca Lâu 
La Vương. 

3) Tide ofa protector of Buddhism: Đại Uy Đức 
trong Minh Vương. 

Mahatejas Bodhisattva: Đại Uy Đức Vương— 

See Twenty five Bodhisattvas who protect all who 

call Amitabha. 


Mahatedjas Mahatedjo (skt): Đại Oai Đức— 
Tên một vị vua trong loài Câu lâu la. 
Mahatedjogarbha (skt: Đại Oai Đức tạng. 
Mahathera (p): Đại trưởng lão—A Pali term for 
“øreat elder.” This 1s a tile given to Theravada 
monks who have been ordained for at least twenty 
years. In Thailand they must have passed a hiph 
level examination in Pali. However, those who 
have been given the tile generally refer to 
themselves as “Thera.”—Từ ngữ Nam Phạn chỉ 
“đại trưởng lão.” Đây là một danh hiệu của những 
nhà sư Theravada, những người đã thọ đại giới ít 
nhất là 20 năm. Tại Thái Lan những vị này phải 
qua một kỳ thi cao cấp về ngôn ngữ Nam Phạn. 
Tuy nhiên, thường những người được ban cho 
danh hiệu này chỉ tự coi mình như là “trưởng lão” 
mà thôi. 

Mahatma (skt): Đại Ngã. 

l) The great self: Đại ngã—The 
personality—Thực chất thật của con người— 
Nguyên tắc cao nhất con người. 

2) Nirvana self: Niết Bàn tự tại. 

3) The great ego: Cái ta lớn. 

4) The Buddha: Đức Phật-The highest 
prnciple in man, a name of honor which 
should be reserved for those of highest 
spiritual attainment—Một danh hiệu dành cho 
những bậc đã đạt đến trạng thái tâm linh cao 
nhứt. 

Maha-usnisa (p): Phật đảnh Quảng Đại. 

Mahavadin (skt): Đại Luận Sư—Danh hiệu của 

những vị thầy nổi bậc—Doctor of the Sastras——A 

tile g1ven to eminent teachers. 

Mahavaipulya (skt: Sutras of Mahayana—Đại 

Phương Đẳng. 

Maha-Vaipulya-Avatamsaka-Sutra: Kinh 

Đại Phương Quảng Hoa Nghiêm— 

Buddhavatamsaka Sutra—The Sutra of the 

Garland of Buddhas  Mahayana sutra that 

constitutes the basis of the teachings of the 

Avatamsaka school (Hua-Yen), which emphas1zes 

all “mutually unobsfructed 

interpenetration.” The sutra also teaches that the 


truc 


above 


human mind 1s the universe 1(self and 1s Identical 
wifh the Buddha. Indeed, the mind, Buddha and 
all sentient beings are one and the same. This 
aspects of the Mahayana teaching was especially 


2730 


sessed by the Chinese Zen. The sutra was 
translated into Chinese by Buddhabhadra—Kinh 
điển Đại Thừa gồm những giáo lý căn bản của 
trường phái Hoa Nghiêm, nhấn mạnh ý tưởng về 
“Sự thâm nhập tự do lẫn nhau” của tất cả mọi sự 
vật. Kinh cũng dạy rằng nhơn tâm là cả một vũ 
trụ và đồng nhất với Phật. Do đó, tâm, Phật, và 
chúng sanh không sai khác. Trường phái Thiền 
đặc biệt nhấn mạnh đến khía cạnh nầy của học 
thuyết Đại thừa. Kinh được Ngài Phật Đà Bạt Đà 
La dịch sang Hán tự. 
Mahavaipulya-Mahasamnipatfa-Sutra (skt): 
Đại Phương Đẳng Đại Tập Kinh—Mahavaipulya- 
Mahasamnipata-Sutra 1s full name. The sutra of 
the great assembly of Bodhisattvas from the ten 
directions, and of the apocalpytic sermons 
delivered to them by the Buddha, translated Into 
Chinese around 397-439 A.D., said have been 
preached by the Buddha from the age of 45 to 49, 
to Buddhas and Bodhisatvas assembled from 
every region, by a great sfaircase made between 
the world of desire and that of form—Kinh Phật 
thuyết cho đại chúng Bồ Tát khắp mười phương. 
Tên đầy đủ của Kinh Đại Tập, được dịch sang 
Hoa Ngữ vào khoảng từ năm 397 đến 439 sau 
Tây Lịch. Người ta cho rằng Phật đã thuyết bộ 
kinh nầy giữa khoảng Ngài từ 45 đến 49 tuổi. 
Kinh thuyết cho chư Phật và chư Bồ Tát. 
Mahavairocana (sktU): Ma Ha Tỳ Lô Giá Na 
(Đại Nhựt Như Lai)—Great Sun Buddha—See 
Vairocana Buddha. 
Mahavairocana-bhisambodhivikur- 
Vitadhisthanna-vaipulya-Sutrendra-Raja- 
Nama-Dharmaparyaya: Mahavairocana 
Sutra—Đại Tỳ Lô Giá Na Thành Phật Thần Biến 
Gia Trì Kinh—This 1s one of the fundamental 
sutras In Tantric Buddhism. It( ¡1s also called 
“Mahavarrocana Sutra.” The sutra was translated 
into Chinese by Subhakarasimha and [I-hsing— 
Đây là một trong những kinh điển căn bản của 
Phật giáo Mật tông, còn được gọi là Kinh Đại 
Nhựt Như Lai. Kinh được các Ngài Thiện Vô Úy 
và Nhứt hạnh cùng dịch sang Hán tự. 
Mahavairocanabhisambodhisutra (skt): Đại 
Nhựt Kinh—Sutra of the Great Radiant One. This 
1s one of the Mahayana sutras, a fundamenfal 
work of the Tantra In China, translated into 











Chinese around 725 by Shubhakarasimha, one of 
the three great Tantric master who travel to 
China—Đại Nhựt Kinh hay Kinh nói về Đấng 
sáng Chói Lớn. Đây là Kinh điển Đại thừa của 
trường phái Mật Tông tại Trung Quốc, được dịch 
sang Hoa ngữ vào khoảng năm 725 sau Tây lịch 
bởi Shubhakarasimha, một trong ba thầy lớn của 
phái Mật tông đã từng du hành sang Trung Quốc. 
Mahavamsa (skt & p): The Great Chronicle——A 
Religious History compiled In the fifth or sixth 
century written In Sanskrit (Pali chronicle of 
Sinhalese history), including famous sfories since 
the time of the Buddha, spread to Ceylon, and the 
period up to the 4” century AD. Mahavamsa 
focuses on the Introduction of Buddhism in Ceylon 
since the time King Asoka sent his missionary till 
the fourth century—Biên niên sử tiếng Phạn về 
Tích Lan, gồm những truyện cổ có từ thời Phật 
Thích Ca, thời Phật giáo được truyền sang Tích 
Lan và cho tới thế kỷ thứ tư sau Tây lịch. Biên 
niên sử Mahavamsa tập trung vào việc ghi lại sự 
giới thiệu Phật giáo vào Tích Lan từ khi vua A 
Dục đến thế kỷ thứ tư. 
Mahavana-Sangharama (skt: Đại Lâm Tịnh 
Xá_—-Trúc Lâm Tịnh Xá The 
monastery—The monastery of the øreat forest or 
Venuvana-vihara In the Karanda venuvana, near 
Rajagrha, a favorlte resort of Sakyamuni—Trúc 
Lâm Ca Lan Đà, gần thành Vương Xá, một nơi 
mà Phật Thích Ca thường dùng làm chỗ kiết hạ an 
cư. 

Mahavastu (skt: Phật Bản Hạnh Tập Kinh— 
The Mahavastu Is a text writen 1n a hybrid 
Sanskrit, an extensive work covering 1,325 pages, 
composed as early as the first or second century 
B.C., in three volumes. This work is the Great 
Story or collection of stories (evenfs) In previous 
existences of the historical Buddha Sakyamuni, as 
well as Information about his final lifetime, storles 
about his chief disciples, and some discourses. 
Ten steps of the Bodhisattvas towards perfection 
(descriptions of the career of a bodhisattva) are 
set out 1n this work. It claims to be the first book 
of the Vinaya-pitaka of the Lokottaravada branch 
of the Mahasanghikas. One can consider this book 
as a transitional sign from Hinayana to Mahayana, 
throuph whiích it may be observed that the 
Mahasanghikas were the first group of monks to 


Venuvana 


2731 


secede from the orthodox Buddhism. Most critc 
scholars agree that the book lacks in system, and 
1s, by and large, a confused mass of legends and 
historical facts concerning Sakyamuni”s birth and 
previous births. In the first volume, the compiler 
ØIves an account of the hells and of the sufferings 
wIfnessed by Mahamaudgalyayana. Then he 
mentions the courses of aftainments through 
which a sentient being must pass 1n order fo aftain 
Buddhahood. After dealing with the bhumis, the 
compiler takes up the story of the last existence of 
Dipankara as a Bodhisattva which 1s almost a 
copy of the story of Sakyamunis bình. After 
attainng Bodhi, he met Meghamanava, a very 
learned Brahmin student, and told him that he 
would become Gautama Buddha. In the second 
volume, the actual biography of Prince Siddhartha 
1s to be found. lt opens with an account of the 
following topics as the Bodhisattva”s selection of 
time, place, continent and family, his bírth at 
Lumbinivana. Rsi Asita”s visit, the Bodhisattva”s 
trance at Krsipgrama, the display of skIll, marriage, 
and Rahula's appearance as a son of Yasodhara. 
This volume concludes with the Bodhisattva”s 
approach to the Niranjana river and the defeat of 
Mara. The first topic ¡in the third volume deals 
wih concerns to the rule of “Irikabhojana,) 
according to which not more than three monks 
could eat together when ¡nvited. Then, 1t 1s 
followed by a detailed account of the conversions 
of  Sariputra Maudgalyayana,  king 
Suddhodana, Mahaprajapati, Yasodhara, Rahula, 
and the Sakyan youths along with Dpali. At the 
end of volume II, the story of the Buddha”s visit 
to Kapilavastu Is resumed, then the narrative of 
seven weeks passed by the Buddha after the 
atfainment of Bodhi. Ñext comes an account of his 
first missionary career which is followed up to the 
conversion of the Buddha and King Bimbisara ar 
Rajagrha—Kinh Đại Sự, bộ kinh viết bằng thứ 
Phạn ngữ pha trộn (Pali), một tác phẩm dài 1325 
trang, viết vào khoảng thế kỷ thứ nhất hay thứ nhì 
trước Tây Lịch, gồm ba tập. Tác phẩm nầy ghi lại 
những sự kiện lớn trong cuộc đời Đức Phật trong 
những tiền kiếp như cuộc sống của một vị Bồ Tát, 
cũng như chỉ tiết về đời sống sau cùng của Ngài, 
và những câu chuyện về các đệ tử của Ngài do 
trường phái Tiểu thừa Lokottaravadin biên soạn. 


and 


Mahavastu còn nói về Thập địa Bồ Tát mô tả 
cuộc đời của một vị Bồ tát. Sách tự cho mình là 
cuốn sách đầu tiên trong bộ Luật Tạng của phái 
Thuyết Xuất Thế thuộc Đại Chúng Bộ. Người ta 
có thể xếp tác phẩm nầy như một dấu hiệu 
chuyển tiếp từ Tiểu sang Đại thừa, qua đó chúng 
ta thấy rằng Đại Chúng Bộ là nhóm tu sĩ đầu tiên 
rời bỏ nhóm Phật giáo chính thống. Hầu hết các 
học giả đều đồng ý rằng sách nầy viết không có 
hệ thống và nhìn chung, đây là một mớ câu 
chuyện kể về những sự kiện lịch sử hỗn độn liên 
quan đến sự ra đời của Phật Thích Ca Mâu Ni và 
những tiền kiếp của ngài. Phần đầu, tức tập một 
của bộ sách nói qua cảnh địa ngục và những khổ 
đau mà ở đó Mục Kiển Liên đã được chứng kiến. 
Sau đó nói về quá trình của những sự chứng đắc 
mà một chúng sanh phải trải qua để đi đến Phật 
quả (see Bốn Tiến Trình Tiến Đến Phật Quả). 
Sau khi đã bàn về các 'địa,` tác giả bắt đầu câu 
chuyện về cuộc đời sau cùng của Phật Nhiên 
Đăng (Dipankara) khi làm một vị Bồ Tát, gần 
giống như bản sao của chuyện đẳn sanh của Đức 
Phật Thích Ca. Sau khi chứng quả Bồ Đề, ngài 
gặp Meghamanava, một người thông thái dòng Bà 
La Môn và nói rằng anh ta sẽ trở thành Phật Cô 
Đàm. Kế tiếp, sách nói về cuộc đời truyển đạo 
của Đức Phật Cổ Đàm, và phần cuối nói về dòng 
họ Thích Ca (Sakya) và Câu LỊ (Kolya). Trong 
tập H, tiểu sử thật sự của Thái Tử Tất Đạt Đa, bắt 
đầu bằng sự giới thiệu các vấn để chính như việc 
chọn lựa của Bồ Tát về thời điểm, địa điểm, đất 
nước và gia đình, sự ra đời của ngài ở vườn Lâm 
Tỳ Ni, cuộc thăm viếng của đạo sĩ A Tư Đà, sự 
xuất thần của Bồ Tát tại Krsigrama, sự phô diễn 
các kỹ năng, cuộc hôn nhân, sự xuất hiện của La 
Hầu La làm con của bà Da Du Đà La. Tập II kết 
thúc với việc Bồ Tát đi đến bờ sông Ni Liên 
Thiền và sự thất bại của Ma vương. Tập III nhắc 
lại giới luật “Tam nhân cộng thực;” theo đó, khi có 
người mời ăn thì không được có đến ba tu sĩ cùng 
dự. Tiếp theo là những chi tiết về sự xuất gia của 
Xá Lợi Phất, Mục Kiển Liên, vua Tịnh Phạn, Bà 
Ma Ha Ba Xà Ba Đề, bà Da Du Đà La, La Hầu 
La, những người trẻ tuổi thuộc dòng Thích Ca, Ưu 
Ba Li, vân vân, và cuộc trở về thăm thành Ca Tỳ 
La Vệ của Đức Phật. Phần cuối nói về bốn mươi 
chín ngày sau khi chứng đắc Bồ Đề của Đức Phật, 


2732 


những hoạt động truyễển giáo, sự hóa độ cho vua 
Tần Bà Sa La tại thành Vương Xá. 
Mahavibhasa (sk): Đại Tỳ Bà Sa Luận— 
Abhidharma treatise, names one of the two works 
(Mahavibhasha and Vibhasha) considered as 
fundamenrtal by the school of Sarvastivada. They 
Aarí€ fWO Important commentaies on the 
Abhidharma of the Sarvastivada school. The 
Sanskrit text 1s no longer extant, but 1t does exIsf 
1n two Chinese versions. Ït is an Important source 
of Iinformation concerning Buddhism during that 
perod, as If'° mentons many differing 
philosophical positions of a number of schools— 
Luận tạng Đại Tỳ Bà Sa, tên của một trong hai 
tác phẩm Mahavibhasha và Vibhasha, được coi 
như là căn bản cho trường phái Sarvastivada. Đây 
là những bình giải quan trọng về Luận Tạng của 
trường phái Đại Chúng Bộ (Sarvastivada). Văn 
bản bằng Phạn ngữ hiện nay không còn, nhưng 
hãy còn hai bản bằng Hoa ngữ. Đại Tỳ Bà Sa là 
bộ luận tạng với những nguồn tin quan trọng về 
Phật giáo trong thời kỳ đó với nhiều triết lý và 
trường phái khác nhau. 

Mahavihara (skt): Đại Tự—Ma Ha Tỳ Ha La— 
Đại Tịnh Xá—A Sanskrit “Great 
Monastery.” The monastery bullt In the SrI 
Lankan capital of Anuradhapura by King 
Devanampiya Tissa (247-207 B.C.), visited by Fa- 
Hsien in about 400 A.D., when ¡it had 3,000 
1nmates. After the successful mission of the monk 
Mahinda, son of King Asoka. It became the seat 
of Theraveda orthodoxy on the ¡island for 
cenfurles It competed with the Nikaya, of 
Abhayagrri, and Jetavana, but In the twelfth 


tem for 


century the other two were ordered to 
amalgamate with it and since then the 
Mahavihhara nikayas was declared to be 


orfhodox—Từ Bắc Phạn có nghĩa là “Đại Tịnh 
Xá.” Tịnh xá được vua Devanampiya Tissa xây 
tại thủ đô Sri Lanka là Anuradhapura, vào thời 
Pháp Hiển đến viếng khoảng năm 400 sau Tây 
Lịch, có khoảng 3000 Tăng chúng đang tu tập. 
Sau sự thành của đoàn truyển giáo Mahinda, con 
của vua A Dục. Ngôi Đại Tịnh Xá này trở thành 
trụ sở chính của trường phái Theravada chính 
thống trên quốc đảo này trong hằng mấy thế kỷ 
nó cạnh tranh với những tịnh xá khác như 


Abhayagiri, và Jetavana, nhưng đến thế kỷ thứ 12 

thì hai tịnh xá kia được lệnh nhập vào với nó, 

và từ đó thì giáo hội Nguyên Thủy của Đại Tịnh 

Xá tuyên bố là giáo hội chính thống tại đây. 

Mahaviharavasinah (sk0: Ma Ha Tỳ Ha La 

Trụ Bộ ——A subdivision of Mahasthavira school, 

which combated the Mahayana system—Một hệ 

phái thuộc Mahasthavira, chống lại hệ thống Đại 

Thừa. 

Mahavikramin (skt): Đại Lực Bồ Tát. 

Mahavira (p): Đại Cần Dũng. 

Mahayana (skt)—Ma Ha Diễn hay Diễn Môn— 

The school of the Great Vehicle—Trường Phái 

Đại Thừa—Great Vehicle of salvatton—Northern 

of Buddhsm that emphasize the 

compassionate action of Bodhisattvas. 

(D_ An overview of “Mahayana”—Tổng quan về 
“Đại Thừa”: The greater vehicle, one of the 
two great schools of Buddhism (Hinayana and 
Mahayana). The Mahayana arose 1n the first 
century BC. It 1s called Great Vehicle 
because Ifs objective 1s the salvatlon of all 
beings. It opens the way of liberation to a 
øreat number of people and indeed, expresses 
the Iintentionfo liberate all beings. One of the 
most critical in Mahayana 1s that It stresses 
the value on laypersons. It emphasizes that 
laypersons can also attan nirvana If they 
strive to free themselves from worldly 
bondages. Major Mahayana sects Include 
Hua-Yen, T”ien T”aI, Zen and the Pure Land. 
It should be noted that Mahayana spread from 
India to Tibet, China, Korea and Viet Nam. 
We must recognize that the Mahayana has 
confributed a great deal to Buddhist thought 
and culture. It has produced a wonderful Path 
of Bodhisattvas. Sakyamuni Buddha set an 
example by his own career that people could 

The goal of this 

Enlightenment and Buddhahood, and the way 

was the way of the Bodhisattva. The Third 

Council was held during the reign of Emperor 

Asoka ¡In the third century B.C., there were 

already at least eiphteen schools, each with 

1§šÃễẦ own doctrines and disciplinary rules. 

Among them, two schools dominated the 

the Thứưd Council, 

analytical school called Vibhajyavadins, and 


schools 


emulate. CAaTr©€CF WaS 


deliberations at an 


2733 


a school of realistic pluralism known as the 
Sarvastivadins. The Council decided In favor 
of the analytical school and 1t was the views 
of this school that were carried to Sri Lanka 
by Asoka's missionaries, led by his son 
Mahendra. There it became known as the 
Theravada. The adherents of the Sarvastivada 
mostly migrated to Kashmrr In the north west 
of India where the school became known for 
IšÃễ popularizaion of the path of the 
perfections of the Bodhisattva. However, 
another Council (the Fourth Council) was 
held during the reign of King Kanishka In the 
first century A.D. in Kashmír; two more 
1mportant schools emerged, the Vaibhashikas 
and the Sautrantikas. These two differed on 
the authenticity of the Abhidharma; the 
Vaibhashikas holding that the Abhidharma 
was taupht by the Buddha, while the 
Sautrantkas held that it was not. By this 
time, Mahayana accounfs tell us, a number of 
assemblies had been convened in order to 
compile the scriptures of the Mahayana 
tradition, which were already reputed to be 
vast In number. In the north and south west of 
India as well as Nalanda in Magadha, the 
Mahayana was studied and taught. Many of 
the Iimportant texts of the Mahayana were 
believed to have been related by Mattreya, 
the future Buddha and other celestial 
Bodhisattvas. The written texts of Mahayana 
as well as those of other schools began to 
appear about 500 years after the Buddha's 
Nrrvana. The earliest Mahayana sutras such 
as the Lotus Sutra and the Sutra of the 
Perfecion of Wisdom are usually dated 
before the first century A.D.—Cỗ xe lớn, một 
trong hai nhánh lớn Phật giáo (Tiểu thừa và 
Đại thừa). Đại thừa xuất hiện vào khoảng thế 
kỷ thứ I trước CN, nói là cỗ xe lớn vì tông chỉ 
của nó là giúp được nhiều người cùng giải 
thoát. Kỳ thật chủ đích của Đại thừa là cứu 
độ nhứt thiết chúng sanh. Một trong những 
điểm tối quan trọng của Phật giáo Đại thừa là 
nó nhấn mạnh đến giá trị của người tại gia. 
Nó cho rằng những người thế tục cũng có thể 
đạt tới đại giác và Niết bàn nếu người Ấy 
chịu cố công tu hành. Những hệ phái Đại 





thừa chính là Hoa Nghiêm, Thiên Thai, Thiển 
và Tịnh Độ...Bắc Tông: Phật Giáo truyền về 
phương Bắc qua Trung Hoa, Mông Cổ, Đại 
Hàn, Nhật và Việt Nam. Chúng ta ai cũng 
phải thừa nhận rằng Đại Thừa đã đóng góp 
rất nhiều vào tư tưởng và văn hóa Phật Giáo. 
Nó đã sản sinh ra lý tưởng Bồ Tát Đạo tuyệt 
vời. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là tấm gương 
bởi sự nghiệp của chính Ngài để con người 
noi theo. Mục tiêu sự nghiệp của Ngài là 
Giác Ngộ và Phật Quả, và con đường của 
Ngài là Bồ Tát Đạo. Đại Hội Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ ba được triệu tập vào thời 
Hoàng Đế A Dục ở thế kỷ thứ ba trước Tây 
Lịch, đã có ít nhất là mười tám trường phái, 
mỗi trường phái đều có học thuyết và giới 
luật riêng. Có hai trường phái chiếm ưu thế 
trong các cuộc tranh luận tại Đại Hội, một 
trường phái Luận Giải gọi là Tỳ Bà Sa Luận 
Bộ, và một trường phái thực hiện Đa Nguyên 
gọi là Nhứt Thiết Hữu Bộ. Đại Hội quyết 
định theo lập trường của trường phái Luận 
Giải và chính quan điểm của trường phái nây 
được truyền sang Tích Lan bởi những nhà 
truyền giáo của Vua A Dục, cầm đầu bởi 
chính con của vua là Thái Tử Mahendra. Tại 
đó trường phái nầy được biết là trường phái 
Nguyên Thủy. Còn những người ủng hộ 
trường phái Nhứt Thiết Hữu Bộ hầu hết di cư 
đến Kashmir thuộc miền Tây Bắc xứ Ấn Độ, 
nơi đây trường phái nầy trở nên nổi tiếng do 
sự phổ cập viên mãn của Bồ Tát Đạo. Tuy 
nhiên, tại một Đại Hội Kết Tập khác (Đại 
Hội lần thứ tư), được tổ chức dưới thời Hoàng 
Đế Ca Nị Sắc Ca tại thành Ca Thấp Di La 
vào thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. Hai trường 
phái quan trọng nữa xuất hiện, trường phái 
Phân Biện Thuyết Bộ và trường phái Kinh 
Lượng Bộ. Hai trường phái nầy bất đồng 
nhau về tính xác thực của Vi Diệu Pháp. 
Trường phái Phân Biện Thuyết Bộ cho rằng 
được chính Đức Phật thuyết giảng, trong khi 
trường phái Kinh Lượng Bộ thì cho rằng Vi 
Diệu Pháp không phải do Đức Phật thuyết 
giảng. Vào lúc nầy, những mô tả của Đại 
Thừa cho chúng ta biết một số các đại hội đã 
được triệu tập để biên soạn kinh điển theo 
truyền thống Đại Thừa. Ở phía bắc và phía 


2734 


nam Ấn Độ, cũng như tại Nalanda trong Ma 
Kiệt Đà, người ta nghiên cứu và giảng dạy 
Đại Thừa. Nhiều bản văn Đại Thừa liên quan 
đến Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương lai và 
nhiều Bổ Tát trên trời. Giáo lý Đại Thừa 
cũng như giáo lý của các trường phái khác 
bắt đầu xuất hiện dưới hình thức văn tự 
khoảng 500 năm sau ngày Đức Phật nhập 
diệt. Những kinh điển Đại Thừa sớm nhất như 
kinh Pháp Hoa và Bát Nhã được phổ biến 
trước thế kỷ thứ nhất sau Tây Lịch. 


(ID The meanings of “Mahayana”—Nghfa của 


“Đại Thừa”: A Sanskrt term for “Great 
Vehicle.” One of the two main strands of 
Indian Buddhism, the other being Nikaya- 
Buddhism, referred to by Mahayana as 
“Hinayana.” Mahayana emphasizes the Ideal 
of the Bodhisattva, which 1t contrasts with the 
Athat, the ideal of the “Hinayana.” lt 
considers the Arhat to be selfish because the 
Arhat path leads to nirvana for oneself alone, 
while the Bodhisattva strives to bring all 
sentient beinøs to salvation. The Mahayana 1s 
called Great Vehicle because 1s objJectIve 1s 
the salvation of all beings. It opens the way of 
liberation to a great number of people and 
indeed, expresses the intentionto liberate all 
beings. One of the most critical in Mahayana 
1s that It stresses the value on laypersons. lt 
emphasizes that laypersons can also atfain 
nirvana !f they strive to free themselves from 
worldly bondages. Major Mahayana sects 
include Hua-Yen, Tien T”ai, Zen and the 
Pure Land. It should be noted that Mahayana 
spread from India to Tibet, China, Korea and 
Viet Nam. The essence of the Mahayana 
Buddhism 1s the conception of compassion for 
all living beings. The Mahayana, with Ifs 
profound philosophy, 1ts universal compassion 
and Ifs abundant use of skillful means, rapidly 
began to attract the maJjorify of people, not 
only ¡n India, but In the newly Buddhist lands 
of central Asia. The origin of Mahayana may 
be traced to an earlier school known as 
Mahasanghika and earlier literary sources 
known as Mahayana Sutras. By the first 
century A.D., the formation of the Mahayana 
Budhism was virtually complete, and most of 


the maJor Mahayana sutras Wwere In existence. 
Theoretically speaking, Mahayana Buddhism 
1s divided into fwo systems of thoupht: the 
Madhyamika and the Yogacara—Phạn ngữ 
chỉ “Cỗ xe lớn.” Một trong hai trường phái 
chính của Phật giáo Ấn Độ, trường phái kia 
được trường phái Đại Thừa gọi là “Tiểu 
Thừa.” Đại thừa nhấn mạnh đến lý tưởng Bồ 
Tát, ngược lại với quả A La Hán trong “Tiểu 
Thừa.” Đại thừa xem A La Hán là vị kỷ vì A 
La Hán đạo chỉ đưa đến niết bàn cho tự mình 
mà thôi, trong khi Bồ Tát nỗ lực đem tất cả 
chúng sanh đến chỗ giải thoát. Nói Đại thừa 
là cỗ xe lớn vì tông chỉ của nó là giúp được 
nhiều người cùng giải thoát. Kỳ thật chủ đích 
của Đại thừa là cứu độ nhứt thiết chúng sanh. 
Một trong những điểm tối quan trọng của 
Phật giáo Đại thừa là nó nhấn mạnh đến giá 
trị của người tại gia. Nó cho rằng những 
người thế tục cũng có thể đạt tới đại giác và 
Niết bàn nếu người ấy chịu cố công tu hành. 
Những hệ phái Đại thừa chính là Hoa 
Nghiêm, Thiên Thai, Thiển và Tịnh Độ, vân 
vân. Bắc Tông: Phật Giáo truyền về phương 
Bắc qua Trung Hoa, Mông Cổ, Đại Hàn, 
Nhật và Việt Nam. Nhiều bản văn Đại Thừa 
liên quan đến Đức Phật Di Lặc, vị Phật tương 
lai và nhiều Bồ Tát trên trời. Cốt tủy của 
quan niệm Đại Thừa là từ bi cho tất cả chúng 
sanh là phương tiện thiện xảo để hóa độ 
chúng sanh. Với triết lý thâm sâu và lòng từ 
bi phổ quát, và xử dụng phương tiện thiện 
xảo, Phật Giáo Đại Thừa đã nhanh chóng lôi 
cuốn quần chúng, không những ở Ấn Độ mà 
còn tại nhiều nơi mới phát triển Phật giáo như 
ở Trung Á. Khởi thủy của Phật Giáo Đại 
Thừa có thể tìm thấy ở thời kỳ sơ khởi của 
Đại Chúng Bộ và thời kỳ sơ khởi của Kinh 
Điển Đại Thừa. Vào thế kỷ đầu sau Tây 
Lịch, sự hình thành Đại Thừa Phật Giáo thực 
sự hoàn tất và tất cả những kinh điển Đại 
Thừa chủ yếu vẫn còn tổn tại đến ngày nay. 
Trên lý thuyết mà nói, Đại Thừa Phật giáo 
được chia làm hai hệ tư tưởng: Trung Luận và 
Duy Thức Du Già. 


(HDAn alternative understanding after the Second 


Council—Sự hiểu biết khác sau lần Kết Tập 
Kinh Điển thứ nhì: An alternative 


2735 


understanding of the Buddhist goal began to 
emerge around the tine of the Second 
Council, although 1ts exact origins are not 
clear. This strand of Buddhism was later 
called Mahayana, or “Great Vehicle,” and 
today 1t is the dominant form of Buddhism in 
China, Japan, Korea, Mongolia, Tibet, and 
Vietnam. Unlike Theravada Buddhism, which 
IS StII a relatvely unified tradiion, the 
Mahayana constitutes a varlety of different 
schools, such as in China, there were The 
Three-Sastra Sect, based on the 
Madhyamika-Sastra; Dharmalaksana Sect; 
Avatamsaka Sect, based on the Buddha- 
Avatamsaka-Sutra; Vinaya or Discipline Sect, 
based on the Vinaya-PItaka; Satyasiddhi Sect, 
based on the Satyasiddhi Sastra; Abhidharma- 
Kosa Sect, based on the Abhidharma-Kosa 
Sastra. In Japan, the Japanese Tendai and 
Pure Land. However, the Mahayana never 
formed its own monastc code. Mahayana 
monks can practice alongside monks of other 
tradiions, even thouph they may have 
different aspiratlons or visions of the path. 
The Mahayana accepts Gautama as a Buddha 
but greatly expands the notion of Buddhahood 
by recognizing a rich “pantheon” of Buddhas 
and Bodhisattvas (those whose essence Is 
enliphtenment). It also recognized scripftures 
that are not accep(ed by other forms of 
Buddhism as the word of the Buddha. Broadly 
speaking, the Mahayana differs from the 
Theravada in I1ts represenfation of the final 
goal that a Buddhist ideal of the arhat, who 
devotes himself to gaining ¡insipht, while 
Mahayana offers the path of the Bodhisattva 
as the ultimate accomplishment. Through the 
perfection of wisdom and compassion, the 
Bodhisattva teaches others so that they too 
may achieve enliehtenment. The Mahayana 
considers other paths as inferlor to that of the 
Bodhisattva, referring to them derogatively as 
“Hinayana” or Vehicle.  A 
characteristic feature of Mahayana Buddhism 
1s the notdon that Buddhas or advanced 
Bodhisattvas can, throuph their Immense 
powers, create “Buddha Fields” or “Pure 
Land.” These Pure Lands are seen as unique 


Lesser 


and blissful paradises, which are accessed by 
a favorable rebith following a líe of 
devotion to the presiding Buddha. In a Pure 
Land a being is able to hear and practice 
Dharma in conducive circumsfances, enabling 
swIft enlightenment. Of the many Pure Lands, 
the Pure Land of the West, ruled by the 
Buddha Amitabha (ín Japanese, Amida), 1s 
one of the most Important Buddhas In 
Mahayana Buddhism—Một sự hiểu biết khác 
về mục đích của Phật giáo bắt đầu khởi lên 
vào khoảng thời gian Nghị Hội Kết Tập Kinh 
Điển lần thứ nhì, mặc dù nguồn gốc chính 
xác của nó không rõ ràng. Khuynh hướng 
Phật giáo này về sau được gọi là Đại Thừa, 
và ngày nay nó là hình thức Phật giáo chiếm 
ưu thế tại các xứ Trung Hoa, Nhật Bản, Triều 
Tiên, Mông Cổ, Tây Tạng và Việt Nam. 
Không giống như Phật giáo Nguyên Thủy 
vẫn còn giữ truyền thống hợp nhất, Phật giáo 
Đại Thừa được cấu thành bởi những trường 
phái khác nhau tại Trung Hoa có Tam Luận 
Tông, giáo thuyết dựa theo Tam Luận; Pháp 
Tướng Tông; Hoa Nghiêm Tông, giáo thuyết 
dựa trên bộ Kinh Hoa Nghiêm; Luật Tông, 
giáo thuyết dựa trên bộ Luật Tạng; Thành 
Thật Tông, giáo thuyết dựa trên bộ Thành 
Thật Luận; Câu Xá Tông: Giáo thuyết Câu 
Xá Tông dựa trên bộ Câu Xá Luận. Tại Nhật 
Bản, có tông Thiên Thai và Tịnh Độ tông. 
Tuy nhiên, các tông phái Đại Thừa không bao 
giờ tạo thành giới luật riêng cho từng tông 
phái. Chư Tăng Ni trong trường phái Đại 
Thừa có thể cùng tu tập với các nhà sư trong 
các truyền thống Đại Thừa khác, dù rằng họ 
có thể có những bổn nguyện và cách nhìn 
khác nhau về con đường tu tập. Phật giáo Đại 
Thừa thừa nhận Đức Cổ Đàm là một vị Phật, 
nhưng mở rộng khái niệm về Phật tính bằng 
cách công nhận một hình thức “đa thần” 
phong phú của chư Phật và chư Bồ Tát. Phật 
giáo Đại Thừa cũng thứa nhận những kinh 
điển không được các trường phái khác công 
nhận đích thực lời Phật dạy. Nói rộng ra, Phật 
giáo Đại Thừa khác với Nguyên Thủy trong 
sự thể hiện cứu cánh của một Phật tử là lý 
tưởng A La Hán, vị hết lòng tu tập để đạt 
được tuệ giác, trong khi Phật giáo Đại Thừa 


2736 


đưa ra con đường của vị Bồ Tát như là sự 
thành tựu tối hậu. Qua sự toàn hảo về trí tuệ 
và lòng bi mẫn, vị Bồ Tát dẫn dắt người khác 
để họ cũng đạt được sự giác ngộ. Phật giáo 
Đại Thừa xem những con đường khác thấp 
kém hơn Bồ Tát Đạo, và để cập tới những 
con đường khác một cách hạ thấp phẩm chất 
như “Tiểu Thừa” hay “Cỗ Xe Nhỏ.” Một nét 
đặc trưng của Phật giáo Đại Thừa là quan 
điểm cho rằng chư Phật hay chư Thiện thượng 
Bổ Tát có sức mạnh tạo dựng được các “Phật 
Độ” hoặc “Iịnh Độ.” Những vùng Tịnh Độ 
này được xem như là những cõi thiên đàng 
độc đáo và và đầy phước lạc, được dẫn đến 
bằng sự tái sanh thuận lợi theo sau một đời 
hết lòng tu tập với vị Phật đang ngự. Trong 
cõi Tịnh Độ, chúng sanh có thể nghe và tu 
tập theo giáo pháp trong những hoàn cảnh có 
thể mang lại kết quả nhanh nhất. Trong số 
những vùng Tịnh Độ, có cõi Tây Phương Tịnh 
Độ, do Đức Phật A Di Đà cai quản, là một 
trong những vị Phật quan trọng nhất trong 
Phật giáo Đại Thừa. 


(IV)The Mahayana teachings-Giáo lý của 


truyền thống Phật giáo Đại Thừa: The 
Mahayana teachingswere given by the 
Buddha to an audience with strong Inferest In 
the Bodhisattva”s path to Buddhahood. After 
the Buddha passing away, the Mahayana 
teachngs werent practced publicly, but 
were passed down privately from teacher to 
student. According to the Buddhist legends, 
some Mahayana sutras were taken to another 
land to be cared for until conditlons were 
ripht for their widespread propagation in our 
world. From the first century B.C. onwards, 
the Mahayana sutras began to appear 
publicly, and this way of practice became 
more widely known. The Mahayana has two 
methods of practice, Paramiayana and 
Vajrayana. Paramiayana 1s a general 
Bodhisattva path found in the sutras, and 1t 
emphasizes the altruistic Intention and the 
practice of the six far-reaching attitudes. Zen, 
Pure Land and others are included in the 
Paramitayana.  Vajrayana 
Theravada and Paramitayana methods and 
adds the practice of meditating on varIous 


contains the 


manifestations of the Buddhas or Buddhist 
meditatonal deites. Vajrayana techniques 
are found In teachings the Buddha gave 
called mantras—Giáo lý của truyền thống 
Phật giáo Đại Thừa, Đức Phật giảng dạy cho 
một hội chúng có ý hướng mạnh mẽ về việc 
chứng đắc Phật quả bằng con đường Bồ Tát. 
Sau khi Đức Phật nhập diệt, việc tu tập giáo 
lý Đại Thừa không được công khai và phổ 
biến trong đại chúng, và việc truyền thừa 
được truyền riêng từ thầy đến trò. Theo 
truyền thuyết Phật giáo, một số kinh điển Đại 
Thừa được mang đi xứ khác để bảo tổn và 
đợi đến cơ duyên đúng lúc mới đem ra phổ 
truyền trong khắp cõi. Từ thế kỷ thứ nhất 
trước Tây lịch trở về sau này, những bản kinh 
điển Phật giáo Đại Thừa bắt đầu xuất hiện 
một cách công khai và việc tu tập pháp môn 
Đài Thừa cũng được nhiều người biết đến 
một cách rộng rãi. Phật giáo Đại Thừa có hai 
truyền thống: Ba La Mật Thừa và Kim Cang 
Thừa. Ba La Mật Thừa là con đường phổ quát 
của Bồ Tát được tìm thấy trong các bản kinh, 
thừa này nhấn mạnh đến ý hướng vị tha và tu 
tập Lục Ba La Mật hay 6 tâm thái viễn hành. 
Thiên, Tịnh và các tông phái khác cũng được 
bao gồm trong Ba La Mật Thừa. Kim Cang 
Thừa bao gồm những pháp môn của Phật 
giáo Nguyên Thủy và kết hợp với những 
phương pháp của Ba La Mật Thừa, đồng thời 
thêm vào phương pháp thiển quán về những 
diệu tướng của chư Phật. Những pháp môn 
của Kim Cang Thừa được tìm thấy trong 
những lời dạy của Đức Phật về các thân chú. 


(V) Mahayna Texts—Kinh Điển Đại Thừa: The 


Buddhist texts brought to China by Indian 
misslonarles and Chinese pilgrims weren't 
intially systematized. Over time, people 
became unsure how to resolve seeming 
discrepancies between sufras, and how to 
practice the teachings In this vast amount of 
literature. Thus In the seventh century there 
Were sponfaneous affempfs to organize the 
Buddhist teachings in China. Groups were 
formed around various monks, each of whom 
chose a particular sutra or øroup of sufras as 
the central point of their study and practice. 
These groups later evolved and became 


) 


) 


ii) 


1V) 


v) 


2737 


Buddhist traditions, each one passed down by 
a lineage of masters. Eight major traditions 
developed in China, as well as some minor 
ones. The eipht principal traditions were— 
Kinh điển Phật giáo đã được mang đến Trung 
Hoa từ các đoàn truyền giáo Ấn Độ hoặc các 
nhà hành hương Trung Hoa tùy cảnh tùy thời 
chứ không được hệ thống hóa. Qua thời gian 
lâu dài, người ta cảm thấy không biết làm sao 
để lắp được những lỗ hỏng khác biệt giữa các 
kinh điển, và làm cách nào để có phương 
thức tu tập rõ ràng trong một giáo pháp mênh 
mông. Vì vậy mà vào thế kỷ thứ 7 đã có 
những nỗ lực nhằm sắp xếp lại giáo lý Phật 
giáo ở Trung Hoa. Nhiều nhóm được thành 
hình xung quanh một số vị Tăng nổi tiếng 
đương thời, mỗi nhóm tự chọn cho mình một 
bộ kinh nào đó để tập trung tu họa và thực 
hành. Những nhóm này về sau phát triển 
thành các tông phái Phật giáo, mỗi tông phái 
có một dòng truyền thừa thầy tổ. Có 8 tông 
phái chính ở Trung Hoa, và nhiều tông phái 
phụ. 

San-lun, which followed the Madhyamika 
(Middle Way) philosophical school of Indian 
Buddhism—Tam Luận tông tu học theo triết 
học của Trung Quán tông ở Ấn Độ. 
Fa-Hslang, which followed the Yogacara 
(Citamatin or Mind-Only) philosophical 
school of Indian Buddhism—Pháp Tướng 
tông tu học theo triết học của tông Du Già 
của Ấn Độ. 

Satyasiddhi (Ch'eng-Shh), a 
tradition—Thành Thật tông là một tông phái 
thuộc truyền thống Theravada (Thượng Tọa 
Bộ). 

Hua-Yen, based the 
Avatamsaka Sutra and dealt with an array of 
metaphysical concepts for contemplation— 
Hoa Nghiêm tông dựa trên giáo lý của bộ 
Kinh Hoa Nghiêm hiển bày và lý giải nhiều 
khái niệm siêu hình trong pháp thiển quán. 
Tien-T°ai, which took the Lotus Sutra as 
foremost and presented a balance between 
meditaton, philosophical study, and good 
deeds—Thiên Thai tông tôn vinh kinh Pháp 
Hoa và tình bày một số giáo lý cân bằng giữa 


Theravada 


whích  was on 


vI) 


công phu thiển định, học hỏi giáo điển và tu 
tập các thiện nghiệp. 

Third Period (San-Shih-Chiao), a method for 
purification based on strict observance of 
monastic vows and charitable actions—Tam 
Thời Giáo tông (Đệ Tam Kỳ Tông) truyền bá 
phương pháp tịnh hóa dựa trên cách nghiêm 
trì giới luật và thiện hạnh. 


vi) Ch"an (Zen), which emphasizes meditation 


and the Lankavatara Sutra—Thiển tông đặt 
trọng tâm vào thiển quán và kinh Lăng Già. 


vi) Pure Land, in which practitioners sfrove to be 


reborn in the Pure Land of Amitabha Buddha 
or Maitreya Buddha—Tịnh Độ tông cố gắng 
tu tập để được sanh vào cõi Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà. 


(VI)Persecuton of Mahayana In China—Sự trù 


dập Đại Thừa ở Trung Hoa: In the Great 
Tang Persecution of 842-845 A.D., Buddhism 
was severelly repressed In China. All of the 
tradiions except for Ch'an and Pure Land 
were essenfially destroyed, although theIr 
influence remains and there 1s Interest im 
them today. After 845, Ch°an and Pure Land 
became the principal Buddhist traditions, both 
of them studying the Middle Way and Mind- 
Only philosophies. Since the 16” century, 
Ch'an and Pure Land practices have been 
blended  together ¡in many Chinese 
monasteries—Trong cơn đại nạn của Phật 
giáo vào khoảng những năm 842-845 sau Tây 
lịch, Phật giáo bị đàn áp dữ đội. Tất cả những 
tông phái trừ Thiển tông và Tịnh Độ tông đều 
bị tận diệt. Tuy vậy, ảnh hưởng của các tông 
phái ấy vẫn còn đến hôm nay và giáo lý của 
các tông phái này vẫn còn được sự quan tâm 
của nhiều người. Sau năm 845, Thiển tông và 
Tịnh Độ trở thành những tông phái chính, cả 
hai tông phái này đều tu học theo triết học 
Trung Quán và Duy Thức. Từ thế kỷ thứ 16 
trở về sau này, những pháp môn của Thiển 
tông và Tịnh Độ được hòa nhập với nhau 
trong nhiều tự viện ở Trung Hoa. 


(VIDMahayana In East Asia Countrles—Trường 


phái Đại Thừa tại Đông Á: Some reliable 
sources said that Mahayana Buddhism spread 
to Vietnam by Indian monks who traveled to 
the east by sea from the beginning of the first 


2738 


century A.D., and later it entered China 
mainland; however, other source said from 
Chna Mahayana spread to Vietnam 
begiInning In the second century A.D. and to 
Korea in the fourth century. Ch°an became 
prevalent ¡in both Vietnam and Korea, 
although ¡in Vietnam Pure Land and 
Theravada traditions became popular as well. 
In the sixth century, most Chinese Buddhist 
traditions reached Japan via Korea. In the 12" 
and 13” centuries, many new traditions 
proliferated in Japan. This occurred because 
people were bewildered by the vastness of 
the Buddha”s teachings and sought a single 
effective practice to engage In. During this 
time, two Pure Land traditons branched off 
from the Tien-T”ai tradition. Of these, the 
Jodo-Shin-Shu, the True Pure Land Sect, 
emphasized the family as the center of 
religlous life. It began the custom of married 
monks, who take vows and lead religious 
practices In temples. The temples are passed 
down from father to eldest son. Although 
Ch'an came to Japan as early as the seventh 
century; however, it became popular In the 
twelfth. Many Zen traditions exist, but Rinzai 
and Soto became the most well-known. In the 
1a" century, the Nichiren tradition, based on 
the Lotus Sutra, appeared. Shingon, the 
Japanese tantric tradition, was also revitalized 
around this time. In the Melji Restoration of 
1868, the Japanese government decreed that 
all Buddhist clergy be allowed to marry. 
During the Japanese occupation of Korea In 
the early 20” century, non-celibate priesthood 
was Introduced. But now most Korean Sangha 
follow the ordination vows of monks and 
nuns, which necessarly Include celibacy. 
Post-was Japan has seen the arising of many 
small groups, each with 1s own way of 
practice. Some have Integrated the pre- 
Buddhist Shinto beliefs Iinto their system, 
other have adopted a Christian bent. Further 
studies should be accomplished to examine 
the teachings of these groups to determine 1f 
their Interpretatlon ¡is still faithful to the 
Buddha's teachings. From Japan In particular, 
Zen and Nichren-Shu have spread to 


Western countries. Zen has become very 
popular in the West, where lots of lay people 
attend medifation sessions and retreats. Some 
Zen centers have begun social welfare: 
hospices to help the terminally ill or people 
with AIDS—Theo những nguồn tài liệu đáng 
tin cậy thì Phật giáo Đại Thừa đã được truyền 
vào Việt Nam bằng đường biển bởi các nhà 
sư Ấn Độ từ đầu thế kỷ thứ nhất, và sau đó 
nó đi vào lục địa Trung Hoa; tuy nhiên, có 
nguồn tài liệu khác cho rằng Phật giáo Đại 
Thừa được truyền từ Trung Hoa sang Việt 
Nam vào thế kỷ thứ 2, và sang Triều Tiên 
vào thế kỷ thứ 4. Thiền tông chiếm ứu thế tại 
các xứ này, mặc dù ở Việt Nam các truyền 
thống Tịnh Độ và Nguyên Thủy cũng trở nên 
rất phổ cập. Vào khoảng thế kỷ thứ 6, hầu 
hết các truyền thống Phật giáo đã được đưa 
đến Nhật Bản qua ngã Triều Tiên. Vào 
khoảng những thế kỷ thứ 12 và 13, nhiều 
truyền thống mới nở rộ ở Nhật Bản. Việc này 
xây ra vì thời đó người Nhật cảm thấy lúng 
túng giữa biển pháp mênh mông nên họ tự 
tìm kiếm cho mình một pháp môn duy nhất có 
hiệu quả thực tế để hành trì. Trong giai đoạn 
này hai tông phái Tịnh Độ phát sinh từ tông 
Thiên Thai là Tịnh Độ Tông và Tịnh Độ 
Chân Tông. Trong hai tông này thì Tịnh Độ 
Chân Tông nhấn mạnh vào việc xem gia đình 
chính là cốt lõi của việc tu hành. Tông phái 
này cho phép những tu sĩ lập gia đình song 
song với phát nguyện tu tập tôn giáo trong tự 
viện. Chùa được cha truyền con nối cho con 
trai trưởng. Mặc dù Thiển tông được du nhập 
vào Nhật Bản vào thế kỷ thứ 7; tuy nhiên, nó 
chỉ trở thành phổ biến rộng rãi vào thế kỷ thứ 
12. Có nhiều tông phái Thiển tại Nhật Bản, 
nhưng hai tông Lâm Tế và Tào Động trở 
thành hai tông phái nổi tiếng nhất. Vào thế 
kỷ thứ 13, truyền thống Nhật Liên, đặt nền 
tẳng trên kinh Pháp Hoa, xuất hiện. Trường 
phái Chân Ngôn, tông phái Mật tông của 
Nhật Bản cũng được phục hưng vào thời này. 
Vào thời Minh Trị Phục Hưng năm 1868, 
chính quyền Nhật Bản cho phép Tăng sĩ Phật 
giáo lập gia đình. Trong khoảng đầu thế kỷ 
20 khi Nhật Bản chiếm đóng Triều Tiên và 
truyền đến đây những Tăng sĩ có gia đình 


2739 


trong suốt thời kỳ chiếm đóng. Nhưng ngày 
nay hầu hết Tăng đoàn của Triều Tiên đều 
sống độc thân. Sau thời chiến tranh tại Nhật, 
nhiều nhóm nhỏ xuất hiện, mỗi nhóm có lối 
tu tập riêng biệt. Vài người đã lồng vào hệ 
thống Phật giáo những tín ngưỡng Thần đạo 
trước thời Phật giáo được du nhập, một số 
khác lại hướng về sắc thái Thiên Chúa. Phải 
có nhiều nghiên cứu kỹ càng hơn để xem xét 
các giáo lý ấy có còn giữ đúng truyền thống 
Phật giáo hay không. Từ Nhật Bản, Thiển 
tông và Nhật Liên tông đã lan truyền đến các 
xứ Tây phương, nơi có nhiều Phật tử tại gia 
tham gia vào các buổi thiển tập và ẩn cư. Một 
số các trung tâm Thiển cũng bắt đầu những 
công tác xã hội: săn sóc những người bệnh ở 
giai đoạn cuối và những bệnh nhân liệt kháng 
trong giai đoạn cuối. 
Mahayana altar: Phương đẳng giới đàn. 
Mahayanabhidarma-samyukta-Sangiti- 
Sutra (skÐ: Đại thừa A tỳ đạt ma tạp tập luận. 
Mahayana Buddhism: Phật giáo Đại Thừa— 
See Mahayana. 
Mahayana cause: Đại Thừa Nhân— The mind 
of enlightenment (Bồ để tâm)—Nhân của Đại 
thừa hay Bồ Đề tâm. 
Mahayana commandmenfs: Mahayana 
precepts or rules for monks and nuns (commands, 
precepts, or prohibitlons for monks and nuns 1n 
Mahayana Buddhism)—Đại thừa giới cho chư 
Tăng NI. 
Mahayanadeva (k0: Đại Thừa Thiên— 
Mahayana-deva, a tile given to Hsuan-Tsang— 
Trời Đại Thừa, một danh hiệu dành cho Huyền 
Trang, Mộc Xoa Đề Ba—See Hsuan Tsang. 
Mahayana Dharma Laksana school: Pháp 
Tướng tông—See Dharmalaksana. 
Mahayana dhyana: Đại Thừa Thiển—There 
are nne kinds of Mahayana dhyana for 
bodhisattvas—Có chín loại thiển Đại thừa cho chư 
Bồ tát—See Nine kinds of Mahayana dhyana for 
bodhisattvas. 
Mahayana doctrine: Đại Thừa Pháp—The 
Mahayana 1s not only a highly developed and 
profound philosophy and psychology, 1t 1s also an 
accessible, dynamic vehicle for achievement of 
Buddhahod. The basic practice doctrine of 





Mahayana Buddhism 1s the cultivation of the six 
paramitas; among them, the perfection of wisdom 
1s the crown of the six perfections, for It 1s the 
penetrative, direct understanding of emptiness 
will the practices of generosiIty, 
morality, patlence, energy, and meditation Into 
perfections. The role of the perfection of wisdom 
1S unique among the six perfections, for 1t 1s in the 
light of the perfection of wisdom that we see the 
emptiness of the subJect, object, as well as action 
of the other five perfections. For example, 1n the 
perfection of generosify, 1t Is the perfection of 
wisdom_ that the 
emptiness of the subject of the action oŸ øgIving or 
the gIver, the emptiness of the object of øgIving or 
the recipient, and the emptiness of the gIÍt. 
Similarly, in the perfections of morality, patlence, 
enerey, and mediaton, 1t 1s through 
undersfanding the perfection of wisdom that one 
undersfands the purity or emptiness of the subJect, 
obJect, and action present In every sphere of 
action. The practice of the six paramitas resulfs in 
the accomplishment of the two accumulations of 
and knowledge. The perfecion of 
øenerosity, morality, and patlence result in the 
accumulation of merit; while those of meditation 
and wisdom the 
knowledge; the perfection of energy 1s necessary 
in both accumulations of merit and knowledge. 
These two accumulations 1s very necessary for the 
culivation and achievement of the Buddhahood. 
Besides, four infinite minds or four perfections of 
vitues may also be termed stereological or 
altruistic perfections. They are great vows of the 
enliphtened ones with intention to free all sentient 
beings. These Enliphtened Beings use all kinds of 
skillful means to save themselves as well as to 
save others—Đại Thừa không những là một triết 
lý và tâm lý phát triển cao độ và thâm sâu, mà nó 
cũng là một cỗ xe năng động để đạt thành Phật 
quả. Giáo pháp tu tập căn bản của Đại Thừa là 
việc tu tập Lục Độ Ba La Mật, trong đó trí tuệ 
viên mãn là cái đỉnh cao nhất, vì sự hiểu biết trực 


transform 


Causes  us (to understand 


merit 


result 1n accumulationof 


tiếp sâu sắc về tánh không sẽ biến đổi việc thực 
hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn và thiển 
định thành viên mãn. Vai trò của trí tuệ viên mãn 
thật là độc đáo trong sáu đức hạnh viên mãn, vì 
dưới ánh sáng của trí tuệ viên mãn, chúng ta thấy 


2740 


rõ tánh không của chủ thể, khách thể cũng như 
hành động của năm đức hạnh kia. Thí dụ như 
trong việc bố thí, chính trí tuệ viên mãn khiến cho 
chúng ta hiểu được tính không của chủ thể hay 
người cho, tính không của khách thể hay người 
nhận, và tính không của tặng vật. Tương tự, trong 
đức hạnh viên mãn của trì giới, nhẫn nhục, tỉnh 
tấn, và thiển định, chính là do sự hiểu biết trí tuệ 
viên mãn mà chúng ta có thể hiểu được sự thanh 
tịnh hay tính không của chủ thể, khách thể, và 
hành động hiện diện trong từng phạm vi hành 
động. Hành trì sáu đức hạnh viên mãn đưa đến 
việc thủ đắc công đức và kiến thức. Đức hạnh bố 
thí, trì giới, và nhẫn nhục viên mãn sẽ dẫn đến sự 
tích lũy công đức; trong khi thiển định và trí tuệ 
viên mãn lại dẫn đến sự tích lũy kiến thức cần 
thiết cho việc tu tập; đức hạnh tỉnh tấn cần thiết 
cho cả công đức và kiến thức. Cả hai thứ công 
đức và kiến thức đều tối cần thiết cho việc tu tập 
để đạt thành Phật quả. Ngoài ra, bốn tâm vô 
lượng hay bốn đức hạnh phát sinh ra các đức hạnh 
cứu độ vị tha. Chúng là những đại nguyện của 
những bậc giác ngộ muốn giải thoát chúng sanh. 
Những bậc giác ngộ nầy dùng đủ mọi phương tiện 
thiện xảo để độ mình độ người. 

Mahayana esoteric school: Thượng thừa Mật 
tông. 

Mahayana good roofs realm: Đại Thừa Thiện 
Căn Giới —The Amitabha Pure-Land of the 
West—Thế giới Tây Phương Tịnh Độ của Đức 
Phật A Di Đà. 

Mahayana great moral law of no exfernal 
action: Đại Thừa Vô Tác Đại Giới —The 
Mahayana great moral law Iinvolving no external 
action; a Tien-l”ai expression for the Inner 
change which occurs in the recipient of ordination; 
1t 1s the activity within—Theo tông Thiên Thai, thì 
Đại Thừa giới không liên hệ gì đến những hành 
động bên ngoài, mà chỉ là những biến đổi từ bên 
trong. 

Mahayana and Hinayana: Đại Thừa và Tiểu 
Thừa—The development, or of the metaphysics of 
spirituality happened around two centurles after 
the Buddha”s Nirvana led to the basic division 
between Hinayana and Mahayana. In the 
Hinayana there 1s, first of all, the Old Wisdom 
School, which, about 200 years after the Buddha”s 


Nrrvana, split into two branches: In the East of 
India the Theravadins, who at present still 
dominate Ceylon, Bruma, Thailand, Cambodia, 
and Laos; and in the West the Sarvastivadins, who 
flourished for I,500 years, with Mathura, 
Gandhara and Kashmir as their centers. In 
addition, there were a number of other schools, of 
which almost no record is preserved. The 
Mahasanghikas, in Magadha and in the South 
round Amaravata, organized from 250 B.C. 
onward, the dissenters from the Old Wisdom 
School Into a separate sect, which perished only 
when Buddhism was destroyed In India. From the 
Mahasanghikas developed a new doctrines. Ïts 
followers first called it the Bodhisattvayana, and, 
later on, the Mahayana or the Great Vehicle. On 
the contrary, the followers of the Old Wisdom 
School were occasionally referred to as Hinayana 
or the Lesser, the Inferior, or the Small Vehicle. 
There are no clear proportions between Hinayana 
and Mahayana followers In India at different 
tmes. Perhaps the Mahayansts began to 
ouftnumber the Hinayanists only after 800 A.D., 
when Buddhism completely declined in India, and 
when it found 1s way to China, Korea, Japan, 
Mongolia, Tibet and Vietnam. Despie the 
division, both followers of the Mahayana and the 
Hinayana lived together In the same monastery 
for a very long time, they observed the same 
Vinaya rules, they recognized the same five 
precepts, practiced the same Four Noble Truths 
and Eightfold Noble Path—Sự phát triển của tư 
tưởng tinh xá, hay của nền siêu hình học về tâm 
linh xảy ra vào khoảng 2 thế kỷ sau khi Đức Phật 
nhập Niết Bàn dẫn đến sự phân chia căn bắn giữa 
Tiểu Thừa và Đại Thừa. Trong Tiểu Thừa, trước 
hết, có Cổ Phái Trí Tuệ, sau khi Phật nhập diệt 
chừng 200 năm, lại phân ra làm hai nhánh: 
Thượng Tọa Bộ ở Đông Ấn, ngày nay còn ưu thế 
tại các xứ Tích Lan, Miến Điện, Thái Lan, Cam 
Bốt và Lào; và về phía Tây Ấn có Nhất Thiết 
Hữu Bộ, hưng thịnh khoảng 1.500 năm, với các 
trung tâm Mathura, Gandhara, và Kashmir. Ngoài 
ra, còn có những bộ phái khác mà ngày nay 
không còn sử liệu. Những bộ phái của Đại Chúng 
Bộ ở Ma Kiệt Đà, và phía Nam xung quanh 
Amaravati tổ chức vào khoảng năm 250 trước Tây 
lịch những biệt giáo phái của Cổ Phái Trí Tuệ hợp 


2741 


thành một giáo phái riêng biệt và giáo phái này 
chỉ bị tan rã khi Phật giáo bị tiêu diệt ở Ấn Độ. 
Một giáo lý mới được phát triển từ Đại Chúng Bộ. 
Các Tín đồ thoạt tiên gọi nó là Bồ Tát Thừa, sau 
đó gọi nó là Đại Thừa hay chiếc xe lớn. Ngược 
lại, những tín đồ của Cổ Phái Trí Tuệ được người 
ta gán cho cái nhãn “Tiểu Thừa” hay chiếc xe 
nhỏ. Không có một tỷ lệ rõ ràng nào giữa tín đỗ 
theo Tiểu Thừa và Đại Thừa ở Ấn Độ qua các 
thời đại khác nhau. Có lẽ số tín đồ của Đại Thừa 
chỉ bắt đầu vượt trội số tín đồ Tiểu Thừa từ sau 
năm 800 sau Tây lịch, khi Phật giáo đã hoàn toàn 
suy vong Ở Ấn Độ và khi Phật giáo đã tìm được 
đường phát triển sang các nước Trung Hoa, Triều 
Tiên, Nhật Bản, Mông Cổ, Tây tạng và Việt 
Nam. Dù có sự phân chia, nhưng trong một thời 
gian thật dài các tín đồ của cả Đại Thừa lẫn Tiểu 
Thừa cùng chung sống trong một tịnh xá, cùng 
tuân thủ ngũ giới, cùng tu tập Tứ Thánh Đế và 
Bát Thánh Đạo. 

Mahayana ỉn ifs final stage: Đại Thừa Chung 
Giáo—See Five divisions of Buddhism (1). 
Mahayana Lankara Sastra (skt: Đại Thừa 
Trang Nghiêm Luận. 

Mahayana Master: Đại Thừa Pháp Sư. 
Mahayana meditation: Thiển Đại Thừa (tối 
thượng thừa thiển)—This ¡is the method of 
practicing meditaion which ¡is based on the 
Mahayana Sutras. Mahayana Mediation 1s 
considered as “Instant Awakening Meditation,” or 
“Supreme Meditaton.”” Mahayana Meditation 
emphasizes: “Everyone 1s able to mediftate, 1s 
able to be awakened Instantly and attain the 
Buddhahood.”—Đây là phương pháp tu thiển định 
dựa trên kinh điển Đại Thừa. Thiển Đại Thừa là 
loại thiển đốn ngộ hay thượng thừa thiển. Thiển 
Đại Thừa nhấn mạnh: “Ai cũng có thể thiền định, 
đi đến đại ngộ và đạt thành Phật Quả.” 
Mahayana mỉnd: Đại Thừa Tâm—See Ten 
dwelling minds. 

Mahayanaprabhana (skt): Đại Thừa Quang 
Minh Định—One of the samadhis—Một trong 
những tam ma địa. 

Mahayana-pratipada (skt: Middle Way— 
Trung Đạo (trung đạo không rơi vào nhị biên có 
không). 





Mahayana practitioners: Những người tu tập 
theo Đại Thừa —According to the Shrimaladevi- 
Sutra, three are three fypes of beings who can 
tread the path of the Mahayana—Theo Kinh 
Thắng Man, có ba loại người có thể bước theo 
nẻo Đại Thừa—See Three types of beings who 
can tread the path of the Mahayana. 

Mahayana precepts: Mahayana 
commandments or rules for monks and nuns—Đại 
thừa giới cho chư Tăng NI. 

Mahayana Samparipraha Sastra (SkÙ: 
Mahayana-Samparigraha-Sastra (sk)——-Nhiếp 
Luận Tông—Nhiếp Đại Thừa Luận—Doctrine of 
the mere ¡idddeation (school of the collected 
SasfraS), a collection of Mahayana sastras, 
ascribed to Asanga, of which three translations 
were made into China—Nhiếp Đại Thừa Luận do 
Bồ Tát Vô Trước soạn về Phật Giáo Đại Thừa, 
gồm ba bản dịch (Phật Đà Phiến Đa thời hậu 
Ngụy, Chân Đế thời Trần, Huyền Trang đời 
Đường). 
Mahayana-sata-dharma-vidyadvara-sastra 
(skÐ: Bách Pháp Minh Môn Luận—The sastra on 
the Hundred Divisions of all Mental Qualities, or 
the door to the knowledge of universal 
phenomena, translated Into Chinese by Hsuan- 
Tsang (I1 book)—Bộ luận về Bách Pháp Minh 
Môn, được Ngài Huyền Trang dịch sang Hoa ngữ 
(1 quyển)—See One hundred divisions of all 
mental qualitiles and their agents. 


Mahayana school: Đại Thừa Tông—The school 
of Mahayana—After the Buddha's death, 
Buddhism was divided into many schools. The two 
main branches were Hinayana and Mahayana. 
Whoever seeks to become an arhat belongs to the 
Hinayana; while whoever seeks to become a 
Buddha belongs to the Mahayana. Right after the 
Buddhas death the school of Mahayana, 
attributed to the rise in India of the Madhyamika 
(the school ascribed to Nagarjuna) and the Yoga; 
the rest of the sects belonged to the Hinayana. 
The Madhyamika and Yoga were called Tsan- 
Luan and Dharmalaksana In China. In Japan, only 
Kosa and Satyasiddhi belong to the Hinayana; the 
rest of other schools belong to the Mahayana— 
Sau khi Đức Phật diệt độ, Phật giáo chia ra làm 
nhiều tông phái; hai loại chính là Tiểu Thừa và 


2742 


Đại Thừa. Những ai cầu chứng ngộ A-La-Hán thì 
gọi là Tiểu Thừa, những ai cầu thành Phật thì gọi 
là Đại Thừa. Lúc đầu ngay khi Phật nhập diệt, chỉ 
có hai tông Trung Quán và Du Già gọi là Đại 
Thừa, số còn lại là Tiểu Thừa. Trung Quán tức là 
Tam Luận Tông và Du Già tức là Pháp Tướng 
Tông bên Trung Quốc. Tại Nhật thì Câu Xá và 
Thành Thực tông là Tiểu Thừa, số còn lại là Đại 
Thừa—See Mahayana. 
Mahayana schools in Japan: Trường phái Đại 
Thừa Nhật Bản— The six Mahayana schools in 
Japan—See SIx Mahayana schools In Japan. 
Mahayana scriptures: Bồ Tát Tạng—Đại Thừa 
Tạng—The Mahayana scriptures or canon (the 
Lotus sutra, or the Hua-Yen sutra), I.e. those of 
the Bodhisattva schools—Tên chung của các kinh 
điển Đại Thừa, như Pháp Hoa hay Hoa Nghiêm, 
hàm chứa phép tu chứng quả Bồ Tát—See 
Twofold canon (C). 
Mahayanasraddhotpada sastra (skQ: Đại 
Thừa Khởi Tín Luận ——Treatise on the Awakening 
of Faith In the mahayana. Mahayana work from 
the 5" or 6” century, which explains the basic 
notions of the teaching on the Awakening. This 1s 
one of the most important book for Zen. The 
composed by Asvaghosa, 
and  pracices ¡in Mahayana. 
Mahayanashraddhotpada-sasta ¡1s divided Into 
five chapters—Luận của sự thức tỉnh của lòng tin 
vào Đại thừa vào khoảng thế kỷ thứ 5 hay 6 sau 
Tây lịch, nói về việc thức tỉnh lòng tin như ý 
tưởng lớn của Phật giáo Đại thừa. Đây cũng là 
một tác phẩm rất quan trọng trong nhà thiển. Bộ 
Luận Đại Thừa Khởi Tín được Bồ Tát Mã Minh 
soạn về lý thuyết và thực hành tinh yếu trong 
trường phái Đại Thừa. Văn bản Luận nây được 
chia làm năm phần. 
l) The reasons for composition of the work— 
Những lý do mà tác phẩm nầy được biên 


Sastra Was basic 


doctrines 


SOẠN: 

a) In order to free all beings from suffering: 
Nhằm giải thoát những đau khổ của sanh 
linh. 

b) To spread the true teaching: Nhằm truyền bá 
học thuyết thật. 

c) To support those on the path: Nhằm giúp tín 
đồ đang trên đường tiến tu. 


d) To awaken faith in beginners: Nhằm đánh 
thức lòng tin nơi những tín đô mới. 

e) To show means from remaining free from 
bad influences: Nhằm chỉ bày ra những 
phương tiện thoát khỏi những ảnh hưởng xấu. 

f? To teach proper methods of meditation: 
Nhằm dạy phương pháp thiền định đúng. 

ø) To present the advantages of reciting the 
name of Amitabha: Nhằm chỉ bày những lợi 
ích của việc niệm hồng danh Phật A Di Đà. 

h)_ To provide an introduction to Dhyana: Nhằm 
dạy phương pháp nhập môn thiển định. 

l1) Explanations of the most Important Mahayana 
terms: Nhằm giải thích những từ ngữ chính 
trong Phật giáo Đại thừa. 

2) Exposiion of the Mahayana—Nhằm trình 
bày những tư tưởng của trường phái Đại thừa: 

a) On the threefold nature of the essence of the 
mind: Ba bản tính của thực chất tinh thần. 

b)_ On enlightenment and nonenlightenment: Đại 
giác và không đại giác. 

c) (Onignorance: S¡ mê. 

d)_ Presenfation of the proper methods leading to 
enliehtenment: Giảng về phương pháp đúng 
dẫn tới đại giác. 

e) Refutaion of the teaching 
preconception: Phản bác về những ngụy 
thuyết. 

?_ On the merit and virtues of a Bodhisattva: 
Những đức độ và công lao của các Bồ Tát. 

3) Mahayana practices—Thực hành Đại Thừa 
(Mahayana): 

a) Development of faith through the practices of 
generosity: Phát triển lòng tin bằng cách 
thực hành từ thiện. 

b)  Discipline: Đạo đức. 

c) Patence: Kiên nhẫn. 

d) Exertion: Nghị lực. 

e) Wisdom: Sự sáng suốt. 

f?_ Samatha-Vipashyana: Tam ma địa. 

4) Advantages of Mahayana practices: Những 


false and 


ưu thế của phương pháp Đại Thừa 
(Mahayana). 


Mahayana sufras: Đại Thừa kinh. 

(A) Among the Mahayanist sufras, nine texfs are 
regarded as the most Important. These are 
called the Vaipulya sutras—Trong số các bộ 
kinh của Đại Thừa, có chín kinh sách được 





2743 


xem là quan trọng nhất. Các bộ kinh nầy 
được gọi là các kinh Phương Quảng 
(Vaipulya sutras). 

l1) Astasahasrika-praJna-paramIita: 
Tụng. 

2) Sadharma-pundarika: Diệu Pháp Liên Hoa. 

3) Lankavatara: Lăng Già. 

4)_ Lalitavistara: Phổ Diệu. 

5) Suvarna-prabhasa: Kim Quang Minh. 

6)_ Gandavyuha: Hoa Nghiêm. 

7) Tathagata-guhyaka: Như Lai Mật. 

8) Samadhi-raja: Tam Muội Vương. 

9) Dasabhumisvara: Thập Địa Tự Tại. 

See Five Agamas and Five chief Mahayana 

SutraS. 

The six works chosen by master Tz'u-En as 

authoritative 1n the Dharmalaksana school— 

Sáu bộ kinh mà Đại Sư Từ Ân đã chọn cho 

Pháp Tướng tông—See Six works chosen by 

the 


Bát Thiên 


Tzu-En aS authoritative 1n 
Dharmalaksana school. 
Mahayana sutra lankara sastfra (skt): Luận 
Đại Thừa Trang Nghiêm—The sastra was 
composed by Asansa on Maitreya's  gatha 
(metrical hymn)—Bộ Luận được Ngài Vô Trước 
soạn về những câu kệ của Ngài Di Lặc. 
Mahayana-sutra-lankara-tika (skÐ: 
Expositon of the teachings of the Vijnana-vada 
school, composed by Asanga—Đại Thừa Trang 
Nghiêm Kinh Luận (của Vô Thức Tông được ngài 
Vô Trước biên soạn). 
Mahayana Sutra of Reflecton on the 
Mental State in Past Lives: Kinh Đại Thừa 
Bổn Sanh Tâm Địa Quán. 
Mahayana-tanaratna-sastra 
Trân Luận. 
Mahayana and Theravada: Đại Thừa Và 
Nguyên Thủy— See Mahayana and Hinayana. 
Mahayana treasure: Bodhisattva treasure—Bồ 
tát Tạng Giáo lý giảng thuyết về Bồ Tát đại 
sĩ—See Bodhisattva treasure, and Twofold canon 
(A). 
Mahayana-yoga: Thượng thừa Du già. 
Mahayana Zen: Đại Thừa Thiển—Great 
Vehicle Zen—See Five kinds of varletles of 
meditation. 





(sk): Chưởng 





Mahayana Zen Master: Ma Ha Thiền Sư— 
Thiển sư Ma Ha—Zen Master Mahamaya—See 
Mahamaya Zen Master. 

Mahayana Zen school: Thượng thừa thiền. 

Mahayanistic Negativism: Tam Luận Tông— 

See San Lun. 

Mahayanists: Phật tử Đại Thừa. 

Mahayogayogin (skt: Đại Tu Hành Giả—He 

who exerts himself in the great discipline leading 

up to Buddhahood—Người dấn thân mình vào sự 
tu tập lớn lao dẫn đến Phật quả. 

Mahendra (skt): Mahendri (skt—Đại An Đạt 

La—RaJamahendri, a city near the mouth of the 

Godavery, the present Rajamundry——Tên của một 

thành phố gần cửa sông Godavery, bây giờ là 

RaJamundry. 

Mahesvara (skt: Đại Tự Tại Thiên. 

l) The sixth or the hiphest of the six desire- 
heavens: Cung trời thứ sáu hay là cung trời 
cao nhứt trong lục dục thiên. 

2) Lord of the present chiliocosm, or unIV€rse; 
he 1s described under two forms: Mahesvara 
or Siva (skt)—Ma Hê Thủ La—Ma Hê Thấp 
Phạt La—Chúa tể của tam thiên thế giới; có 
hai loại 

1) PIsaca-Mahesvara (skÐ: Tỳ Xá Xà Ma Hê 
Thủ La--Head of the demons, he 1s 
represented with three eyes and eight arms, 
and riding on a white bull; a bull or a linga 
being his symbol. The esoteric school takes 
him for the transformation body of vairocana, 
and as appearing In many forms, Visnu, 
Narayana, Brahma...His wife is Bhima——Tên 
của một loài quỷ được Ma Hê Thủ La luận sư 
thờ cúng, loài quỷ nầy có ba mắt tám tay, 
cưỡi bò trắng; bò trắng là biểu trưng của Tỳ 
Xá Xà. Mật giáo lại cho đây là Đức Đại Nhựt 
Như Lai ứng hiện. Họ còn cho rằng vị Tự Tại 
Thiên nầy hiện đủ mọi hình và có rất nhiều 
tên như Tỳ Nữu Thiên, Na La Diên Thiên, 
Phạm Thiên... Vợ của vị Trời nầy tên là Đại 
Tự Tại Thiên Phụ Bhima. 

1) Suddhavasa (skt: Tịnh Cư Ma Hê Thủ La— 
Pure dwelling deva, he is described as a 
Bodhisatva of the tenth or the hiphest 
degree, on the poimt of entering the 
Buddhahood—Tịnh Cư Ma Hê Thủ La Thiên, 


2744 


được mô tả như một vị Bồ Tát đã đạt đến 
thập địa, địa cao nhất trong Thập Địa Bồ Tát, 
nghĩa là đang ở ngưỡng cửa bước vào Phật 
quả. 

See Two devas and the three rsi, and Twenty 
devas. 

Mahesvara Bodhisattva: Đại Tự Tại Vương— 
See Twenty five Bodhisattvas who protect all who 
call Amitabha. 

Maheshvara Heaven: Cõi Trời Ma-Hê Thủ La. 
Mahi (skt: Sông Ma Hà——This is one of the eight 
big rivers of India at the time of the Buddha—Đây 
là một trong tám con sông lớn ở Ấn Độ vào thời 
Đức Phật —See Eight big rivers of India at the 
time of the Buddha. 

Mahiman (skt: Năng đại —To enlarge self or 
others (to make self or others larger than anything 
1n the world), or the world and all things to filI all 
space—Có khả năng làm cho lớn ra được—See 
Eight supernatural powers of transformation. 
Mahinda (skt): See Mahindra. 

Mahindra ( skt): Mahinda (p)—Ma Hi Đà—Ma 
Thẩn Đà—Buddhist monk of the third century BC. 
Son of the Indian King Asoka, on repenting of his 
dissolute life, became an arhat, and 1s said to be 
reputed as founder of Buddhism In Ceylon, around 
200 years after the Buddha's Nirvana. Milinda 
was the leader of the mission to Ceylon around 
250 BC and that resulted in the conversion of the 
Sinhalese king, Devanam-Piya Tissa. He helped 
this king to establish the first Buddhist monastery 
on the Island, which later grew Into the most 
famous Mahavihara of Ceylon at that time. 
According to The Ceylon Mahavansa, King Asoka 
sought to expand Buddhism from the reglon 
around Masadha Into a “world” religion. As such, 
he sent his son Mahinda to Sri Lanka In hopes of 
establishing the Dharma on the island. Mahinda 
converted the King, Devanampiya Tissa, and 
received a site on the 1sland to build a monasftery. 
This site eventually developed Into a Mahavihara 
or “Great Monastery.” A branch of the Bodhi Tree 
was broupht from Bodhgaya and planted in SrI 
Lanka as well, and it 1s stll living well at this 
time. In a short time, a valid ordination lineage for 
monks was established, and the relipgion began to 
ørow on the Island, remaininng today as a 


+ 


stronghold of Theravada Buddhism. Milanda died 

¡in Ceylon at the age of 60—Ma thẩn đà, nhà sư 

Phật giáo vào thế kỷ thứ II trước Tây lịch. Con 

trai của vua A Dục, có tội với nhà vua nhưng về 

sau tu chứng quả A La hán, người ta nói ông nổi 
tiếng như là vị sáng lập nền Phật Giáo ở Tích 

Lan, khoảng 200 năm sau ngày Đức Phật nhập 

Niết Bàn. Milinda là người cầm đầu phái bộ 

truyền giáo sang Tích Lan vào năm 250 trước Tây 

lịch và làm cho vua xứ nầy là Devanam-Piya 

Tissa cải đạo. Ông đã giúp vị vua này xây ngôi 

tịnh xá đầu tiên trên hải đảo, mà sau này phát 

triển thành ngôi Đại Tịnh Xá nổi tiếng nhất của 

Tích Lan thời bấy giờ. Theo Tích Lan Đại Thống 

Sử, vua A Dục muốn phát triển Phật Giáo thành 

một tôn giáo của thế giới nên ngài đã phái con 

trai của Ngài là Ma Thẩn Đà làm trưởng đoàn 

Truyền Giáo Tích Lan vào khoảng năm 250 trước 

Tây Lịch. Ma Thẩn Đà đã độ cho vua Tissa, và 

được nhà vua cấp cho một khoảng đất để xây 

ngôi “Đại Tịnh Xá. Một nhánh cây Bồ Đề tại Bồ 

Đề Đạo Tràng cũng được mang sang trồng ở Tích 

Lan, đến nay hãy còn xanh tươi. Trong một thời 

gian ngắn, các giáo đoàn được thành lập. Hiện 

nay Tích Lan là địa cứ của Phật Giáo Nguyên 

Thủy. Milinda mất tại Tích Lan vào tuổi 60. 

Mahisasaka (skt: Mahishasaka (p)—Di Sa 

Tắc—Ma Ê Xa Sa Ca—Lưu Phái hay Hóa Địa 

Bộ—See Two divisions and the five divisions. 

lI) The Mahasasaka Vinaya, one of the five 
divisions of the Sarvastivadah school: Di sa 
tắc Luật, một trong năm bộ luật của Đại 
Chúng Bộ (sau khi Đức Phật nhập diệt chừng 
100 năm, tổ thứ tư là Ưu Ba Cúc Đa có năm 
vị đệ tử, diễn giảng Luật Tạng thành năm bộ 
phái khác nhau, gọi là Ngũ Bộ Luật, DI sa 
Tắc là một trong năm bộ luật nây). 

2) One of the eiphteen Hinayana schools of 
Early Buddhism which split off from the 
Vibhajyavadins ¡in the 2" century BC. The 
cenfral point of the school”s teaching was the 
reality of the present, but not of the past or 
future. Based on present knowledge of Its 
Abhidharma doctrines, It 1s considered to be a 
mainland Indian parent school linked to SrI 
Lankan Theravada—Một trong l8 trường 
phái Tiểu thừa trong thời Phật Giáo Nguyên 
Thủy, tách rời khỏi phái Phân Biệt Thuyết 


3) 


2745 


Bộ (Vibhajyavadin) vào trước thế kỷ thứ II 
trước Tây Lịch. Phái nầy thuyết giảng về tính 
hiện thực của hiện tại, mà phủ nhận tính hiện 
thực của quá khứ và tương lai. Dựa theo giáo 
thuyết về A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp) của nó, 
người ta xem trường phái nầy là trường phái 
cha đẻ có liên hệ với trường phái Nguyên 
Thủy (Theravada) ở Tích Lan. 

The confusion regarding this school 1s largely 
due to the fact that there were fwo gøroups of 
this school which were prominent at tfwo 
different periods. According to Pali sources, 
Mahisasakah was one of the twenty Hinayana 
sects, an offshoot from Sarvastivadah school, 
supposed to have been founded 300 years 
after the nirvana. The name Mahisasakah 1s 
said to be that of a ruler who converted his 
land or people, or rectified his land. The 
doctrines of the school are said to be similar 
to those of the Mahasanghika, and to have 
maintain the reality of the present, but not of 
the past and future; also the doctrine of the 
void and non-ego; the production of taint by 
five perceptions; the theory of nine kinds of 
acfivity. It was called the school which denied 
realify to past and future. The Mahisasakas 
first belleved that the Arhats were not subject 
to refrogression, and there was no anfara- 
bhava, ot Interim existence between this life 
and the next. The Sangha ¡ncluded the 
Buddha and therefore charities gøIven to the 
former were more meritorious than those 
given to the buddha only. Ïlt is Interesting to 
no(ethat the later Mahisasakas held views 
confrary to those held by the earlier followers 
of the sect. They believed in the existence of 
the past, the future and anatra-bhava: Sự lẫn 
lộn về trường phái nầy phần lớn do bởi có 
đến hai nhóm của trường phái đã thịnh hành 
Ở hai giai đoạn khác nhau. Theo tài liệu Pali 
thì Chánh Địa Bộ là một trong hai mươi tông 
phái Tiểu Thừa, từ phái Thuyết Nhất Thiết 
Hữu Bộ mà tách ra riêng sau khi Phật nhập 
diệt được 300 năm. Bộ chủ của bộ phái nầy 
vốn là quốc vương, người đã giáo hóa nhân 
dân trong bờ cõi đất nước mình cai quản, nên 
gọi là hóa địa. Giáo pháp của phái bộ nầy 
cũng giống như Đại Chúng Bộ, cho rằng hiện 


tại là hữu thể, còn quá khứ và vị lai là vô thể. 
Giáo pháp bộ nầy cũng chủ trương không và 
vô ngã mà hiện quán nhất thời; thừa nhận tạp 
nhiễm sanh ra bởi năm thức. Tông phái còn 
đặt ra ra chín thứ vô vi (See Nine kinds of 
non-action). Vì phủ nhận hữu thể nơi quá khứ 
và vị lai nên tông phái nầy còn được gọi là 
Pháp Vô Pháp Lai Tông. Hóa Địa Bộ tin rằng 
A Lan Hán không còn bị thối chuyển, không 
có thân trung ấm giữa kiếp nầy với kiếp kế 
tiếp. Họ cũng cho rằng trong Tăng già có 
Phật, nên cúng dường cho chư Tăng sẽ có 
nhiều công đức hơn là chỉ cúng dường cho 
Đức Phật. Điều đáng chú ý là Hóa Địa Bộ về 
sau lại có quan điểm trái ngược với những 
người theo Hóa Địa Bộ lúc ban đầu. Những 
người Hóa Địa Bộ về sau nầy tin rằng có quá 
khứ, có vị lai và thân trung ấm. 

Mahisasaka Vinaya: Ngũ Bộ Luật—Sa Di Tắc 

Bộ Hòa Hê Ngũ Phần Luật (Mahisasaka-nikaya- 

pancavargavinaya)—Mahisasaka-version, 

translaed ¡mo Chinese in 30 books by 

Buddhajiva—Bộ Ngũ Bộ Luật do Ngài Phật Đà 

Thập đời Tống dịch ra Hoa ngữ, 30 quyển—See 

Four vinayas and five sastras (A), Mahisasaka, 

and Five volumes of Vinaya of Hinayana sects. 

Mahopaya (skU: Great appropriate means—The 

expedient method of teaching by Buddhas and 

Bodhisattvas—Đại phương tiện. 

Mahoraga (skt): Mâu Hô Lạc—Ma Hưu Lặc— 

Ma Hầu La Già—Còn gọi là Đại Mãng, Địa 

Long, hoặc Đại Xà. 

l) A great serpent: Snake gods with body length 
over 100 miles—Thần rắn có thân dài trên 
một trăm bộ . 

2) A class of demons In Buddhism shaped like a 
boa or great snake: Một loại quỷ có hình rắn 
trong Phật giáo. 

3) Part of the reinue of Sakyamuni Buddha: 
Một bộ trong Thiên Long Bát Bộ, thường hay 
đến nghe Phật thuyết pháp See Eight 
classes of divinitles. 

4) Mahoraga, 
supernatural beings In the Lotus Sutra or eight 
Vajra DettIes. Mahoragas are depicted to be 
large-bellied creatures shaped like boas who 
are said to be lords of the soil. They are 
mentioned among the audience of a number 


one of the eigh(t classes of 


2746 


of Mahayana sutras: Ma-Hầu-La Già, một 
trong tám chúng sanh siêu nhân trong Kinh 
Liên Hoa. Ma Hầu La Già được phác họa là 
những chúng sanh bụng lớn, có hình dáng như 
loài rắn lớn, người ta nói đó là những thần 
đất. Ma Hầu La Già được nói đến như là 
thính chúng trong các kinh điển Đại Thừa. 
**See Elight classes of supernatural beings In 
the Lotus Sutra. 
5) Ma Hổ La Đại Tướng: See Twelve spirits 
connected with the Master of Healing 
Maid: Gir_—Female—Woman—Người nữ. 
Maidservant: Đầy tớ nữ—See Eight things that 
monks or nuns are not allowed to possessed. 
Maid wife: Dasibhariya (p)—Loại vợ phục vụ 
chông như một người tớ gái—This ¡is one of the 
seven kinds of wives the Buddha taught in the 
Anguttara Nikaya Sutra. A maid wife who, when 
threatened with harm and punishment, 1s not 
angry but calm, endures all things of her husband 
with no wicked heart, free from hatred, lives In 
accordance with her husband”s wishes—Đây là 
một trong bẩy loại vợ mà Đức Phật đã nói đến 
trong Kinh Tăng Nhất A Hàm. Loại vợ nây dầu 
có bị hăm dọa hay đánh đập cũng không sợ hãi, 
không xúc động. Im lặng chịu đựng tất cả, luôn 
giữ tâm thanh khiết, và luôn vâng lời chồng, 
không bao giờ sân hận—See Seven types of 
WIV€S. 
Main cause: Chính nhân—Direct cause or true 
Cause, as compared to a contribufory cause— 
Nhân chính, so với nhân phụ. 
Main Haill: Chánh điện (Đại Hùng Bảo Điện)— 
The main hall of a temple or the Buddha Hall is a 
place for people to come and revere the Buddhas, 
especially Sakyamunmi Buddha. Usually there 1s a 
big altar In the middle, sitting the staftue of 
Sakyamun Buddha. On both sides of the 
Sakyamuni Buddha statue are the statue of 
ManJusri Bodhisattva, symbolizing the supreme 
Wwisdom, the statue of Samantabhadra 
Bodhisattva, symbolyzing the great action. On the 
altar below 1s the 
Bodhisattva. In some temples, people place the 
statue of the Thousand Arms and Thousand Eyes 
Avalokitesvara Bodhisattva, symbolizing the 
Iimmeasurable compassion of salvaton for all 


and 


statue of. Avalokitesvara 


beinsgs in all realms—Chánh điện trong tự viện 
hay Phật điện là nơi cho đàn na tín thí đến lễ bái 
các đức Phật, đặc biệt là Đức Thích Ca Mâu Ni 
Phật. Thường thì tượng Phật Thích Ca ở giữa, hai 
bên Ngài là tượng Bồ Tát Văn Thù, biểu thị cho 
trí tuệ tối thượng (Bát Nhã), và tượng đức Phổ 
Hiền Bồ Tát, tượng trưng cho đại hạnh. Ở một 
bàn thờ thấp hơn là tượng Đức Quán Thế Âm. 
Trong vài chùa người ta còn đặt tượng Quán Âm 
Thiên Thủ Thiên Nhãn (ngàn tay ngàn mắt), biểu 
tượng cho năng lực từ bị vô lượng cứu độ chúng 
sanh trong pháp giới. 

Main idea: Đại ý. 

Main sanctuary: Ngôi chánh điện (tòa nhà 
chính trong chùa)—Main sactuary usually consists 
Of three sections: the Fore Court, the Buddha Hall, 
and the Inner Sanctuary——Thường thì ngôi chánh 
điện bao gồm tiền điện, chánh điện và hậu điện. 
Main thesis: Main ideas of a text—Tông chỉ. 
Main topic of speech: Thoại đầu —The stories 
from which “Kung-an” (koan) are derived, used as 
a topic of meditation In the Zen tradition. The 
Sfories are thougpht to get to the very essence of 
truth and to encapsulate the moment at which 
speech exhausfs 1fself, leading to non-conceptual, 
direct realization of reality—Những câu chuyện 
từ đó các công án được lấy ra, được dùng như là 
để mục của thiển tập trong truyền thống Thiền. 
Người ta nghĩ có thể lấy ra ngay cái cốt lõi của 
chân lý và bọc nó vào trong vỏ ngay lúc lời nói tự 
nó chấm dứt, đưa đến không còn khái niệm và 
trực chứng chân tướng. 

Maintain (v): Graha (skt—Grabh (skt—Grau 
(sk)——To snatch—To take by force Grasp—Hold 
on—Obstinate—Seize—Chụp lấy —Đoạt lấy— 
Thủ Trước —To grasp—To hold on to, or be held 
by anything or idea—Thủ chấp các pháp không 
ha bỏ (theo Kinh Niết Bàn: “Hết thảy phàm phu 
đều thủ trước từ sắc đến thức. Vì mê chấp sắc mà 
sinh lòng tham, vì tham mà bị trói buộc vào sắc 
và thức, vì bị ràng buộc nên không thể tránh khỏi 
khổ đau phiền não, buồn lo, sinh, lão, bệnh, tử). 
Maintain the Buddha?s pure precepfs: Hộ trì 
tnh giới của Như Lai—-Bodhisattvas always 
maintain the Buddha's pure precep(s, and therr 
thoughts, words, and deeds are faultless, but 
because they want to edify immoral sentient 


2747 


beings, they appear to perform the acts of 
ordinary ignorant people; though they are already 
filled with pure virtues and abide 1n the course of 
Enlightening Beinss, yet they appear to live in 
such realms as hells, animality, ghosthood, and in 
difficulty and poverty, 1n order to enable the 
beinngs therein to gain liberation; really the 
Enlightening Beings are not born In those states— 
Chư Bồ Tát thường khéo hộ trì tịnh giới của Như 
Lai, ba nghiệp thân, khẩu, ý không lầm lỗi, vì 
muốn giáo hóa chúng sanh phạm giới nên thị hiện 
làm tất cả hạnh phàm phu. Dầu đã đầy đủ phước 
đức thanh tịnh trụ bực Bồ Tát, mà thị hiện sanh 
nơi tất cả địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, cùng những 
chỗ hiểm nạn bần cùng, làm cho những chúng 
sanh đó đều được giải thoát. Kỳ thật, Bồ Tát 
chẳng sanh vào những loài đó—See Ten kinds of 
way of adornment of Great Enlightening Beings. 
Maintain an cqual and fair mỉnd ïn helping 
others: Lấy cái tâm bình đẳng như nhau ra mà 
cứu giúp—See Twelve kinds of people who have 
truly good heart and genuine gIving. 

Maintain the four grave precep(s as the 
fundamenfal foundafions of the cultivated 
path: Lấy sự giữ chắc bốn trọng giới (không sát 
sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng 
ngữ) làm căn bản vào đạo—See Eight crucial 
elements for Pure Land cultivafors. 

Maintain the holy life in faulflessness: Duy 
trì đời sống phạm hạnh không lỗi lầm. 

Maintain the law-wheel: The remaining years 
of teaching of the deeper truths of both unreality 
(Không) and reality (Hữu)—Trì Pháp Luân—See 
Three periods of the Buddha”s teaching. 
Maintain loving kindness: Duy trì tâm từ ái. 
Maintain the moral life in the interesfs of 
self: Phá thế gian lạc tà kiến—See Two false 
views (II). 

Maintain or preserve the power of wisdom 
or knowledge: Đà La Ni—See Dharani. 
Maintain or restore something: Duy trì cái gì. 
Maintain someone (a retired) in his or her 
pO0Sf: Lưu dụng. 

Maintaining cause: Trì nhân—One of the five 
causes (four elements of earth, water, fire and 
wind which are the causers or producers and 





maintainers of infinite forms of nature (results)— 

Một trong năm nguyên nhân—See Five causes 

(AI). 

Maintaining and transgressing: Trì Phạm. 

1) Keeping the commandmenfs by two Ways— 
Trì giữ—Gìn giữ giới luật bằng hai cách: 

a) Ceasing to do wrong, I.e. maintaining the five 

basic commandments, or 250 commandments: 

Chỉ trì —Phép chỉ ác hay ngưng làm những 

việc ác, như trì giữ ngũ giới, cho đến cụ túc 

giới. 

Doing what 1s ripht, e.g. worship, the 

monastic life, etc.: Tác trì —Các phép tác 

thiện, hay làm những điều đúng, như lễ bái, 

sám hối, và sống đời phạm hạnh, vân vân. 

2) Transgression ¡is also of two kinds—Hủy 
phạm—Hủy phạm có hai loại: 

a) Posiive In doing evil: Tác phạm—Manh 
động tam nghiệp để xúc phạm phép chỉ trì, 
hay tích cực làm điều ác. 


b) 


b)_ Negative in not doing good: Chỉ phạm—Trễ 
nải tam nghiệp không tu thiện nghiệp tác trì, 
hay tiêu cực trong thiện nghiệp. 

Maintenanee: Bảo trì —Bảo tổn— 


Preservatlon—Conservation. 

Maintenance of that Bodhi-mind: Tâm tu 
chánh giác See Five stages 
Buddhahood. 

Maireya (skt): Madya or Sura (skt)——Wine—Mễ 
Lệ Da—A kind of Intoxicating drink, extracted 
from the blossoms of Lythrum fructicosum with 
sugar. Alcoholic liquor; forbidden to monks, nuns 
and lay-people by the fifth commandment—Một 
loại thức uống ngọt, nhưng có thể làm cho người 
ta say, vì được rút ra từ bông Lythrum 
fructicosum. Tiếng Phạn là Tố La, nghĩa là rượu; 
giới thứ năm trong nhà Phật cấm tín đồ Tăng tục 
không được uống rượu. 

Maitreya (skt): Metteya (p)—Di Lặc—Còn gọi 
là Mai Đát Lê, Mai Đát Lợi, hay Mai Đát Lợi Da, 
dịch là Từ Thị, là vị Phật Hạ Sanh sau Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni—Affection—Benevolent— 


in Valirocana 





Friendly—The expected Buddhit Love— 

Messiah. 

(D An overview of Maitreya—Tổng quan về 
Maitreya: 


2748 


I1) The Unconquerable, or one who 1s free rom 2) Maitreya Buddha 1s very popular in Buddhist 


2) 


qI) 


l) 


the three poisons of grecd, hatred, and 
Ipnorance. This 1s the future Buddha, who 
presently resides In the Tusifa In preparation 
for his last rebirth, in which he will be born as 
the last Buddha of the present age. Today 
people found the tradition of Maitreya 
throuphout the Buddhist  world, 
Buddhists practice and pray to be reborn on 
this earth at the time of his appearance, 
believed to be about 30,000 years In the 
future—DI Lặc, còn gọi là Từ Thị và Vô 
Năng Thắng, là bậc đã thoát khỏi tam độc 
tham, sân, si. Đây là vị Phật trong tương lai 
(Hạ Sanh Di Lặc Tôn Phật), hiện đang trụ tại 
cung trời Đâu Suất, chuẩn bị cho sự tái sanh 
cuối cùng của Ngài như là vị Phật cuối cùng 
trong hiền kiếp (kiếp hiện tại). Hiện nay trên 
khắp thế giới người ta sáng lập ra trường phái 
Di Lặc, trong đó Phật tử tu tập và cầu được 
tái sanh vào thời có Đức Phật Di Lặc trên thế 
giới này, mà người ta tin sẽ xảy đến trong 
vòng 30.000 năm tới. 

An enigmatic figure in the Yogacara tradition, 
who probably lived during the fourth or fifth 
centuries and who is credied with the 
authorship of five Importfant treatises, this 
actually the Buddha 
Maitreya, with whom Asanga 1s said to have 
met on a number of occasions—Một nhân vật 
bí ẩn trong trường phái Du Già, có lẽ sống 
vào khoảng những thế kỷ thứ tư hay thứ năm. 
Người ta cho rằng ngài là tác giả của năm bộ 
luận và chính tác giả này là Phật Di Lặc 
trong tương lai, người mà người ta cho rằng 
ngài Vô Trước đã được gặp một vài lần. 

The meaninss of Maiteya—Nghĩa của Di 
Lặc: 

The Buddha-to-come, also called the next 
Buddha, a Bodhisatva predicted to 
succeed Sakyamuni as a future Buddha. The 
Bodhisattva who will be the next holder of 
the supreme office of Buddha: Vị Bồ Tát sẽ 
là vị Phật kế tục Phật Thích Ca. Đức Phật 
Thích Ca Mâu Ni đã thọ ký rằng Bồ Tát Di 
Lặc về sau nầy sẽ thành Phật, vị Phật nối 
tiếp Phật Thích Ca. 


where 


author 1s future 


Or 


3) 


art. He ¡is well known East Asia as a lauphing 
figure with a fat belly: Tên của một vị Phật 
tương lai rất nổi tiếng trong khoa nghệ thuật 
Phật Giáo, Ngài nổi tiếng ở các nước miễn 
Đông Á Châu với hình ảnh của một vị Phật 
cười, bụng phệ. 

Name of a Bodhisattva and future Buddha. 
He ¡s said to have been reborn In the Tusita 
Heaven, where he is now expounding the 
Dharma to the heavenly beings In the Inner 
palace. He 1s to come 5,000 years after the 
nirvana of Sakyamuni, or according to the 
other reckoning after 4,000 heavenly years, 
1.e. 5,670,000,000 human years. According to 
tradiion he was born in Southern India of a 
Brahman family: Tên của một vị Bồ Tát sẽ 
thành Phật trong tương lai. Ngài đã tái sanh 
và trụ nơi cõi trời Đâu Suất, hiện Ngài đang 
thuyết pháp cho chư Thiên trong Đâu Suất 
Thiên Nội Viện. Ngài sẽ thị hiện 5.000 năm 
sau khi Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Có 
thuyết nói rằng ngài thị hiện sau Đức Thích 
Ca 4.000 năm cõi trời, từ khoảng 5 tỷ 670 
triệu năm cõi người. Theo truyễển thuyết thì 
ngài hạ sanh vào một gia đình Bà La Môn ở 
vùng Nam Ấn. 


(I)Two epithetse—Hai danh hiệu của Đức Phật 


l) 


2) 


Di Lặc: 

Benevolent Bodhisattva. His image 1s usually 
in the hall of the four guardians facing 
outward, where he Is represented as the fat 
laughing Buddha: Từ Thị_—Từ Thị Bồ Tát mà 
hình tượng của ngài thường thấy trong sảnh 
đường thờ Tứ Thiên Vương, xây mặt ra 
ngoài. Ngài thường được biểu hiện bằng một 
vị Phật to béo và luôn miệng cười. 

Ajifta (skÐ: Bodhisatva or Invincible 
Bodhisattva—A Dật Đa—Vô Năng Thắng Bồ 





Tát —Unconquerable, 1nvincible, 
unsurpassable; especlally applied to 
Maitreya—Uy đức rộng lớn không gì thắng 





nổi, chỉ Đức Di Lặc Bồ Tát (Từ Thị Bồ Tát). 


(V)Maitreya in both Mahayana and Theravada 


tradiions—Đức Phật Di Lặc trong cả hai 
truyền thống Đại Thừa và Nguyên Thuỷ: 
Maitreya, predicted by Sakyamumi Buddha as 
the one destined to become the next human 


2749 


Buddha, enjoys the unique distnction of 
bemng the only Bodhisatva recognized 
thouphout the entre Buddhist world, 
especlally ¡In Theravada as well as In 
Mahayana Buddhism A story about the 
Bodhisattva Maitreya 1llustrates the Buddhist 
concept of “letting go” as follow: In a long 
long time ago, Maltreya was 1n hs 
incarnaton as a laughing, big-bellied monk 
with a sack perpetually on his back . He used 
to travel about the countryside seeking alms 
and sharing them with whomever happened to 
be nearby. He would customarily sit under a 
tree, surrounded by urchins, to whom he 
would tell stories to i1llustrate Buddhist 
teachings. Seeing this, an elder monk of the 
time became annoyed at what he perceived 
as unfoward conduct on the part of Maitreya. 
One day he stopped Maitreya at the corner of 
a street and tried to test hm with the 
following queston: “Old monk, please tell 


me, just what do you think is the essence of_ * 


the Buddhaˆs teaching?* Maitreya stopped for 
a momernt, looked at him In the eye, and Just 
let his sack fall to the ground. As the puzzled 
monk wondered what to make of this singular 
action, Maitreya bent down, picked up his 
sack and walked away. Dropping the sack, 
“letting go,” forgive and forget, that is the 
teaching of Maitreya, the future Buddha—Hạ 
Sanh Di Lặc Tôn Phật là một vị Bồ Tát nổi 
tiếng, được các tông phái thừa nhận, nhất là 
Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại 
Thừa. Có một câu chuyện về sự buông xả 
của Bổ Tát Di Lặc như sau: Thuở xa xưa khi 
Ngài Bồ Tát Di Lặc còn trong kiếp của một 
vị Tăng bụng bự, hay cười, với một cái túi vải 
thường trực trên lưng. Ngài thường du hành 
về những vùng quê xin của bố thí rồi đem cho 
những người nghèo qua lại bên đường. Ngài 
thường ngổi dưới gốc cây, và kể những 
chuyện về Phật giáo cho đám trẻ nhóc bu 
quanh. Một vị Tăng trưởng lão thời bấy giờ 
nhận thấy như vậy cho rằng ngài Di Lặc có 
hạnh kiểm kém cõi. Một hôm vị Tăng nầy 
chặn đường Bồ Tát Di Lặc để thử ngài bằng 
câu hỏi sau, “Nầy ông Tăng già kia, hãy nói 
cho ta xem, ông nghĩ gì về Phật pháp?” Bồ 


Tát Di Lặc ngừng lại giây lát, nhìn vào mắt vị 
Tăng, đoạn buông bỏ cái bị vải xuống đất. 
Trong khi vị Tăng còn đang bối rối không 
hiểu ngài Di Lặc muốn gì qua hành động ấy, 
thì ngài Di Lặc cúi xuống nhặt lấy cái bị vải 
và rảo bước đi. Bỏ cái bị vải hay “buông xả,” 
“tha thứ” hay “quên đi” là giáo pháp của vị 
Phật tương lai hay Hạ Sanh DI Lặc Tôn Phật. 


(V) Maitreya and Vimalakrt—Đức DI Lặc và 


ngài Duy Ma Cật: Maitreya Bodhisattva 1s 
not qualified to call on Vimalakirti and 
enquire after his health-Di Lặc Bổ Tát 
không kham lãnh thăm bệnh Duy Ma Cật: 

At the time of the Buddha, once Upasaka 
Vimalakirti was sick, the Buddha then said to 
Maitreya Bodhisattva: “You go to Vimalakirtl 
to enquire after his health on my behalf.”— 
Thời Phật còn tại thế, có lúc cư sĩ Duy Ma 
Cật bị bệnh, Phật mới bảo Bồ Tát Di Lặc: 
“Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật dùm 
ta.” 

Maitrey replied: “World Honoured One, I am 
not qualified to call on him and enquire after 
his health. The reason 1s that once when Ï 
was expounding to the deva-king and his 
retinue 1n the Tusita heaven the never- 
receding stage (of Bodhisattva development 
into Buddhahood) Vimalakirti came and said 
to me: “Maitreya, when the World Honoured 
One predicted your future atfainment of 
supeme cenlightenment  (anutfara-sayak- 
sambodhi) ¡in one lifetime, tell me in which 
life, whether in the past, future or present, did 
or WIll you receive His prophecy? If it was In 
your past life, that has gone; 1f it wIll be In 
your future life, that has not yet come; and If 
1t 1S 1n your present life, that does not sfay. 
As the Buddha once said: “O bhiksus, you are 
born, are aging and are dying simultaneously 
at this very momenf”; IŸ you received His 
prophecy In a lifeless (state), the latter 1s 
prediction (of your future Buddhahood) nor 
realization of supreme enliphtenment. How 
then did you receive the prediction of your 
attainment of Buddhahood 1n one lifetine? Or 
did you receive 1t in the absolute state 
(thatness or tathata) of either birth or death? 
If you recerve 1t in the absolute state of birth, 


2750 


this absolute sfate 1s uncreated. Ilf you 
receive it In the absolute state of death, this 
For (the 
underlying nature of) all living beings and of 
all things 1s absolute; all saints and sages are 
in this absolute state, and so also are you, 
Maitreya. So, If you, Maitreya, received the 
Buddhahood, all livinng beings (who are 
absolute by nature) should also receive 1t. 
Why? Because that which 1s absolute 1s non- 
dual and is beyond differentiation. If you, 
Maitreya, realize supreme enlightenment, so 
should all living beings. Why? Because they 
are the manIfestation of bodhi 
(enlightenmen?). If you, Maitreya, win 
nirvana, they should also realize it. Why? 
Because all Buddhas know that every living 
being 1s basically ¡in the condiion of 
extinction of existence and suffering which 1s 
nirvana, In which there can be no further 
extinction of existence. Therefore, Maitreya, 
do not mislead the devas because there 1s 
neither development of supreme bodhi-mind 
nor Ifs backsliding. Maitreya, you should 
1nstead urge them to keep from discriminating 
views about bodhi (enlightenment). Why? 
Because bodhi can be won by neither body 
nor mind. For bodhi 1s the state of calmness 
and extincion of passion (ie. nirvana) 
because It wipes out all forms. Bodhi 1s 
unseeing, for 1t keeps from all causes. Bodhi 
1S non-discrimination, for it stops memor1zIng 
and thinking. Bodhi cuts off ideation, for 1f 1s 
free from all views. Bodhi forsakes 
Inversion, for It preven(s perverse thoughts. 
Bodhi puts an end to desire, for 1t keeps from 
longing. Bodhi 1s unresponsive, for It WIpes 
out all clinging. Bodhi complies (with self- 
nature), for 1t 1s in line with the state of 
suchness. Bodhi dwells (¡in this suchness), for 
1t abides In (changeless) Dharma-nature (or 
Dharmafa, the underlyinng nature of all 
things.) Bodhi reaches this suchness, for 1t 
attains the reglon of reality. Bodhi 1s non- 
dual, for It keeps from (both) intellect and 1ts 
objects. Bodhi is Iimpartial, for it is equal to 
boundless space. Bodhi ¡is the non-active (we 
wel) s(ate, for it is above the conditions of 


absolute state does not die. 


bínth, existence and death. Bodhi is true 
knowledge, for 1t discerns the menrtal 
activitles of all living beings. Bodhi does not 
unite, for 1t 1s free from all confrontfation. 
Bodhi disentangles, for 1t breaks contact with 
habitual troubles (klesa). Bodhi is that of 
which the position cannot be determined, for 
1t 1s beyond form and shape, and ¡s that which 
cannot be called by name for all names (have 
no ¡ndependent nature and so) are void. 
Bodhi ¡s like the mindlessness of an illusory 
man, for 1í neither accepfs nor reJecfs 
anything. Bodhi is beyond disturbance, for 1t 
1S always serene by 1fself. Bodhi 1s real 
stillness, because of 1fs pure and clean nature. 
Bodhi is non-acceptance, for 1t keeps from 
causal  attachments. Bodh 1s non- 
differentiating, because of i(s 1mpartiality 
towards all. Bodhi is without compare, for 1 
1s Indescribable. Bodhi is profound and 
subtle, for althouph unknowing, It knows 
all.——Di Lặc bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? 
Nhớ lại lúc trước con nói hạnh “bất thối 
chuyển, cho vị Thiên Vương ở cõi trời Đâu 
Suất và quyến thuộc của người, lúc ấy ông 
Duy Ma Cật đến nói với con rằng: “Ngài Di 
Lặc! Thế Tôn thọ ký cho ngài một đời sẽ 
được quả Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác, 
đó là đời nào mà ngài được thọ ký? Đời quá 
khứ chăng? Đời vị lai chăng? Đời hiện tại 
chăng? Nếu là đời quá khứ thời quá khứ đã 
qua. Nếu là đời vị lai thời vị lai chưa đến. 
Nếu là đời hiện tại thời hiện tại không dừng 
trụ. Như Phật nói: “Nầy Tỳ Kheo! Như ông 
ngay bây giờ cũng sanh, cũng già, cũng 
chết!” Nếu dùng vô sanh mà được thọ ký, thì 
vô sanh tức là chánh vị, ở trong chánh vị cũng 
không thọ ký, cũng không được quả Vô 
thượng Chánh đẳng Chánh giác. Thế nào Di 
Lặc được thọ ký một đời ư? Là từ “Như” sanh 
mà được thọ ký, mà như không có sanh. Nếu 
từ như diệt được thọ ký, mà như không có 
diệt. Tất cả chúng sanh đều như, các Thánh 
Hiền cũng đều như, cho đến Di Lặc cũng như. 
Nếu Di Lặc được thọ ký, tất cả chúng sanh 
cũng phải được thọ ký. Vì sao? Vì như không 
hai không khác. Nếu Di Lặc được quả Vô 


2751 


thượng Chánh đẳng Chánh giác, tất cả chúng 
sanh cũng đều được. Vì sao? Tất cả chúng 
sanh chính là tướng Bồ Đề. Nếu Di Lặc được 
diệt độ, tất cả chúng sanh cũng phải diệt độ. 
Vì sao? Chư Phật biết tất cả chúng sanh rốt 
ráo vắng lặng, chính là tướng Niết Bàn, 
chẳng còn diệt nữa. Cho nên Di Lặc, chớ 
dùng pháp đó dạy bảo các Thiên tử, thật 
không có chi phát tâm Vô thượng Chánh 
đẳng Chánh giác, cũng không có chỉ thối lui. 
Ngài Di Lặc! Phải làm cho các vị Thiên tử 
nầy bỏ chỗ kiến chấp phân biệt Bồ Đề. Vì 
sao? Bồ Đề không thể dùng thân được, không 
thể dùng tâm được. Tịch diệt là Bồ Đề, vì 
diệt các tướng; chẳng nhận xét là Bồ Đề, vì 
ly các duyên; chẳng hiện hạnh là Bồ Đề, vì 
không ghi nhớ; đoạn là Bồ Đề, vì bỏ các kiến 
chấp; ly là Bồ Đề, vì ha các vọng tưởng; 
chướng là Bồ Đề, vì ngăn các nguyện; bất 
nhập là Bồ Đề, vì không tham đắm; thuận là 
Bồ Đề, vì thuận chơn như; trụ là Bồ Đề, vì trụ 
pháp tánh; đến là Bồ Đề, vì đến thực tế; bất 
nhị là Bồ Đề, vì ly ý pháp; bình đẳng là Bồ 
Đề, vì đồng hư không; vô vi là Bồ Đề, vì 
không sanh trụ dị diệt; tri là Bồ Đề, vì rõ tâm 
hạnh chúng sanh; không hội là Bồ Để, vì 
nhập không nhóm; không hiệp là Bồ Đề, vì 
rời tập khí phiền não; không xứ sở là Bồ Đề, 
vì không hình sắc; giả danh là Bồ Đề, vì danh 
tự vốn không như; huyễn hóa là Bồ Đề, vì 
không thủ xả; không loạn là Bồ Đề, vì thường 
tự vắng lặng; thiện tịch là Bồ Đề, vì tánh 
thanh tịnh; không thủ là Bồ Đề, vì rời phan 
duyên; không khác là Bồ Đề, vì các Pháp 
đồng đẳng: không sánh là Bồ Để, vì không 
thể thí dụ; vi diệu là Bồ Đề, vì các Pháp khó 
biết. 
Maitreya 
Honoured — One, 
expounded the Dharma, two hundred sons of 
devas realized the patlent endurance of the 
uncreate (anutpattika-dharma-ksanti). This is 
why I am not qualified to call on him and 
enquire after his health”—Di Lặc Bồ Tát 
bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma 
Cật nói Pháp ấy, hai trăm vị Thiên tử chứng 
được Vô sanh pháp nhẫn. Vì thế, nên con 
không kham lãnh đến thăm bệnh ông. 


the  Buddha: 
when 


“World 
Vimalakrti so 


said to 


** See Eigh( diamond-kings, and Fifteen 
bodhisattvas who represent the Buddha's 
dharmakaya, or spirtual body; wisdom In 
Øraclousness and a pierce or angry form 
agaInst evil (V). 

Maitreya Bodhisattva (skt): Di Lặc—Bôổ Tát 

Từ Thị. 

I1) The Mercy Bodhisattva—Di Lặc Bồ Tát— 
This 1s one of the eight diamond-kings, or 
bodhisatftvas as guardians of Vairocana (Đại 
Nhựt Như Lai)—Từ Thị Bồ Tát (hiện làm Đại 
Luân Kim Cương). Đây là một trong tám Kim 
Cang vương hay Kim Cang Hộ Bồ tát cho 
Phật Tỳ Lô Giá Na. **See Eight diamond- 
kings and Maitreya. 

2) Maitreya 1s also name of a famous monk in 
the fourth century, one of the learned scholars 
of the Consciousness-Only, or Yogacara 
School: Di Lặc còn là tên của một vị Tăng 
nổi tiếng, một trong những học giả uyên bác 
của phái Du Già vào thế kỷ thứ tư. 

Maitreya Bodhisattva does not have the 

“welcoming and escorting Vow”: Bồ Tát Di 

Lặc không có nguyện tiếp dẫn chúng sanh—See 

Three reasons why rebirth in the Pure Land does 

not necessarily depend on the weipht of bad 

karma. 

Maitreya Buddha (skt): Phật Di Lặc—Metteya, 

Loving One, the future Buddha or the Buddha-to- 

come—The Bodhisatva who will be the next 

holder of the supreme office of Buddha. The 

Buddha of Love through the image of the fat and 

always laughing Buddha. The cult of Maitreya 1s 

very widespread In Tibetan Buddhism. He 1s one 
of the five earthly Buddhas (Krakuchchanda, 

Kanakamuni, Kashyapa, Shakyamuni, Maitreya). 

He 1s currently presiding in the Tushita heaven— 

Maitreya, người của yêu thương, vị Phật của 

tương lai. Ngài là vị Phật nối tiếp Phật Thích Ca. 

Người ta còn gọi Ngài là Phật của tình thương qua 

hình ảnh một ông Phật mập và luôn cười. Sự thờ 

cúng Phật Di Lặc rất phổ biến trong Phật giáo 

Tây Tạng. Ngài là một trong năm vị Phật trần thế 

(Ca na dà Mâu Ni—Kanakamuni, Thích Ca Mâu 

Ni—Sakyamuni, Krakuchchanda, Ca Diếp— 

Kashyapa, DI Lặc—Mattreya). Ngài hiện đang 

ngự trị trên các cõi trời Đâu Xuất. 





2752 


Maitreya-Immortal-Lipght Buddha: Di Lặc 
Tiên Quang Phật. 

Maitreyanatha: One of the founders of the 
Yogachara school. He 1s believed to have lived in 
the 4”-5"” centuries. WOrks are respectively 
ascribed either to Maitreyanatha or Asanga: l) 
The Abhidharma-samuchchaya (Collecion of 
Abhidharma) which presents the teaching of 
Yogachaa; 2) The Mahayanasutralankara 
(Ornament of the Sutras fo the Mahayana); 3) 
Madhyanta-vibhanga (Differentaton of the 
Middle and the Extremes); 4) Yogacharabhumi- 
sastra—Một trong những người sáng lập ra trường 
phái Yogachara. Có lẽ Ngài sống ở thế kỷ thứ IV 
hay V sau Tây lịch. Những tác phẩm đã được gán 
cho Maitreyanatha hoặc Asanga: I) Abhidharma- 
Samuchaya (Sưu Tập Kinh Tạng) trình bày học 
thuyết Yogachara; 2) Mahayanasutralankara 
(Trang Trí các kinh điển của Đại Thừa); 3) 
Madhyanta-Vibhanga (Phân Biệt chính giữa và 
các cực); 4) Du Già Địa Luận: Yogacharabhumi- 
Sasfra. 

Maitreya-Samadhi (skt: Từ định. 

Maitreya Shrine: Điện Di Lặc. 
Maitreyavyakarana Sutra (skt: Kinh Hạ Sanh 
Di Lặc Thành Phật The sutra mentioned that 
after the historical Buddha sakyamuni”s Nirvana, 
the whole Saha world entered a period without 
any Buddha (a Buddhaless period). At this time, 
the Buddha-to-be 1s still preaching 1n the Tushita. 
He will descend and become the Buddha in the 
“Long Hoa” assembly. The sutra was translated 
into Chinese by Kumarajiva—Kinh ghi lại rằng 
sau thời Phật Thích ca nhập diệt thì thế giới Ta 
Bà bước vào một thời kỳ không có Phật. Hiện 
thời Đức Di Lặc đang thuyết pháp trên cung trời 
Đâu Suất, Ngài sẽ xuất hiện và thành Phật trong 
hội Long Hoa. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập 
dịch sang Hán tự. 

Maitri (skt: Metta (p)—Kindness, benevolence, 
one of the principal Buddhist virtues. Mattri 1s a 
benevolence toward all beings that is free from 
attachment. Mattri can be devloped gradually 
through meditation, first toward persons who are 
close to us, then to others, and at last to those who 
are Indifferent and ¡ll-disposed to us—Lòng từ 
thiện. Một trong những đức tính chủ yếu của Phật 


giáo. Lòng từ thiện vô tư đối với tất cả mọi người. 
Thực tập lòng từ nhằm chiến thắng hận thù, trước 
là với người thân rồi sau với ngay cả người dưng, 
và sau cùng là hướng lòng từ đến với ngay cả kẻ 
thù. 

Maitribala (sk0: 
virtue——Từ lực. 
Maitribala-raja (sk0: Từ Lực Vương—King of 
merciful virtue, or poWer, a former 1ncarnation of 


MercifUIl` power—Merciful 


the Buddha when, as all his people had embraced 
the vegetarian life, and yaksas had no animal food 
and were suffering, the king fed five of them with 
his own blood, and he vowed that when he 
became enlightened he would save all of them 
with his doctrine—Còn gọi là DI Khư Bạt La, hay 
Di La Bạt La, tên một vị vương có lòng từ bao la, 
tiễn thân của Phật Thích Ca khi Ngài còn tu hành 
thập thiện, mọi người đều trì giới và tu hành tam 
nghiệp thanh tịnh nên quỷ thần không có thịt thú 
để ăn. Bấy giờ có 5 quỷ dạ xoa không chịu được 
đói khát, bèn đến gặp ngài. Ngài bèn lấy máu của 
chính mình mà bố thí cho chúng, và phát nguyện 
sau nây thành Phật sẽ bố thí pháp thực cho chúng. 

Maitri-Karuna (skt): Từ Bi—Kindness and 

Compassion, two principal Buddhist virtues that 

are the basis of the spiritual atttude of a 

Bodhisattva. There are three types of Mattri- 

Karuna—Lòng từ thiện và khoan dung, hai đức 

tính chủ yếu của Phật giáo, cơ sở trạng thái tính 

thần của Bồ Tát. Có ba loại Từ thiện và Khoan 
dung: 

1) Kindness and compassion toward all beings: 
Từ thiện và khoan dung với mọi người. 

2) Kindness and compassion resulting from the 
insight into the egolessness of all dharmas 
that 1s proper to Shravakas, Pratyekabuddhas, 
and Bodhisattvas starting from the lowest 
stages In their development: Từ thiện và 
khoan dung là kết quả của việc thông hiểu 
trong chư pháp không có cái tôi, như thái độ 
của chư Thanh văn, Duyên giác, Bồ Tát vào 
buổi đầu tiến tu. 

3) The Mahamaitri-karuna (great goodness and 
compassion) of a Buddha, which is without 
distinction or condition: Từ thiện và thông 
cảm lớn, trong đó không có dấu vết của sự 
phân biệt và sự chi phối, đặc trưng của chư 
Phật. 


2753 


Maitri Sutra (skt): Metta-Sutta (p)—Kinh Từ 
Thiện —Sutra on Kindness composed by the 
Hinayana school. It is one of the most popular 
texts of the Theravada and recied dally by 
monks, nuns and lay people In this school. The 
texts says—Kinh nói về lòng từ thiện soạn bởi 
trường phái Phật giáo Tiểu thừa. Đây là một trong 
những bản văn được biết rộng rãi nhất của 
Theravada và được tứ chúng của trường phái nầy 
trì tụng mỗi ngày: 

“This 1s what should be done by a man who 1s 
wise, who seeks the good, and know the meaning 
of the place of peace. Let him be strenuous or 
determined, upripht, and truly straipht. Let him not 
be submerged by the things of the world, free of 
cares (đạm bạc) and easily contented and joyous. 
Let his sense be confrolled. Let him not desire 
Øreaf possessilons even for his family. Let him do 
nothing that is mean or that the wise would 
reprove. May all beings be happy and at theIr 
ease ! May they be joyous and live in safety! All 
beings whether weak or sfrong, ¡n hiph, middle or 
low realms of existence, small or great, visible or 
invisible, near or far away, born or to be born. 
May all beings be hapy at their easel Let none 
deceives another, or despites any beinsgs In any 
states! Let none be anger or 1ll-will wish harm to 
anotherl! 
protects her child, her only chid, so with a 
boundless mind should one cherish all living 
beinsgs, radiating friendliness over the entire 
world, above, below, and all around without limit. 
So let him cultivate a boundless good will towards 
the entire world, uncramped, free from 1ll-will or 
enmity. Standing or walking, sitting or lying down, 
during all his walking hours, let him establish this 
mindfulness of goodwIll, which men call the 
highest state. Abandoning vain discussions, having 
a clear vision, free from sense appetites, he who 
1s made perfect will never again know rebirth— 
Đây là những øì nên làm của những kẻ khôn 
ngoan, đi tìm giải thoát, và biết thực nghĩa của nơi 
yên tĩnh. Người đó phải kiên quyết, ngay thẳng 
và thật thà; trong khi vẫn địu dàng, chăm chú và 
trừ bỏ mọi kiêu hãnh; người đó luôn sống đạm 
bạc và dễ bằng lòng, khiêm nhường, chăm chỉ 
vừa phải, nhưng thông minh và luôn làm chủ được 
các giác quan. Còn về chuyện gia đình thì không 





Even as a mother watches over and 


có tham vọng lớn, dễ hài lòng, không mãi miết 
trong những mục đích xấu. Để cho tha nhân, các 
vị hiển triết phải tự trách mình. Phải cầu cho mọi 
người được yên bình hạnh phúc, cầu cho tất cả 
được hoàn toàn hạnh phúc. Cầu cho mọi sanh 
linh, đang vận động hay đang nằm im, đang bò 
hay đang bay, nhỏ hay vừa, khỏe hay ốm, hữu 
hình hay vô hình, gần hay xa, Đã thọ sanh hay 
vẫn còn nằm trong thai, tất cả đều được hạnh 
phúc! Cầu cho người đó đừng bao giờ trêu chọc 
người khác. Hãy đừng bao giờ ai lừa gạt hay 
khinh miệt ai! Hãy đừng bao giờ bị thúc đẩy bởi 
oán giận hay hận thù để rồi tự mình gây ra lầm 
lỗi! Giống như một người mẹ che chở cho đứa 
con, đứa con độc nhất bằng cả cuộc đời. Đối với 
tất cả phải giữ gìn cho lòng mình tránh mọi ngăn 
cách. Bày tổ lòng từ thiện với tất cả mọi người, 
giữ cho tỉnh thần mình không thành kiến, không 
hẹp hòi với trên, dưới và với xung quanh. Không 
một chút thù hằn và đối địch. Đứng, ngồi, nằm 
hay đi. Dù đấu tranh chống sự yếu mềm như thế 
nào, cũng cố giữ lấy tinh thần. Thái độ nầy được 
coi là lối sống Thánh Thần trên mặt đất. Tránh sa 
vào tà thuyết, cố giữ lấy giới luật và thiền định 
cho trí tuệ triển khai, chiến thắng những cơn khao 
khát đòi hỏi khoái lạc. Thì không còn tái sanh lần 
nào nữa trong bụng mẹ.” 

Maitri-vihara (skÐ: An trú trong lòng từ bi— 
Abiding In the heart of compassion and loving- 
kindness. 

Majestic (a): Đoan Nghiêm—Uy nghi—One of 
the six charateristics of a Bhagavat—Một trong 
sáu đặc tánh của từ Bạt Già Phạm—See Six 
charateristics ofa Bhagavat. 

Majestic Grand Bell: Đại Hồng Chung (loại 
chuông thật lớn). 

Majestic supernatural powers: Uy đức thần 
thông. 

Majesty (n): Prabhava (sk)—Oai nghi—Sự uy 
nghiêm—Sự tôn nghiêm—Sự trang nghiêm— 
Augustness—Awe-Inspirine-ma]esty— 
Demeanors—Imposing exterlor—Martial 
bearins—Noble bearing—Sftateliness—Oal 
Nghi—See Three thousand demeanors. 
Majjhima-dhatu (p): The middle realm—The 
middling clement—lrung giớ—See Three 
dharmas (XHI) (C). 


2754 


Majjhima Nikaya (p): Madhyamagama (skt— 
The Middle Length Discourses ¡in the Pali 
Canon—lrung Bộ Kinh—Middle Length 
Discourses in the Pali Canon, or the Collection of 
Middle-Length Sayings The Middle Length 
Discourses In the Pali Canon. The sutra preached 
by the Buddha about his life as well as those of 
hs disciples, fundamental doctine of the 
Hinayana Buddhism, the Four Noble Truths and 
the Dependent Origination. This collection was 
recited by Sariputra at the First Buddhist Council. 
This 1s the second section of the Pali Sutta-Pitaka 
(Basket If Discourses), corresponding to the 
Sanskmit Madhyama-agama. It 152 
sermons in Pali, most of which are attributed to 
Sakyamumi Buddha. Chinese translation of the lost 
Sanskrit version of 222 sutras, 97 are common to 
both. This collection was reciIted by Ananda at the 
ñrst Buddhist CouncIl——Kinh Trung Bộ, những bài 
thuyết giảng không dài không ngắn. Kinh nói về 
những lời dạy và đức hạnh của Đức Phật Thích 
Ca cũng như các đệ tử của Ngài, về Giáo lý căn 
bản của Phật giáo nguyên thủy, Tứ đế, Thập nhị 
nhân duyên. Kinh nây được Ngài Xá Lợi Phất 
trùng tụng trong lần Đại Hội Kết Tập Kinh Điển 
đầu tiên ngay sau khi Phật nhập diệt. Đây là phần 
thứ hai trong Tạng Kinh Pali, tương ứng với kinh 
Trung A Hàm được viết bằng chữ Bắc Phạn. Kinh 
gồm 152 bài thuyết giảng trong tạng Pali, mà 
người ta nói đa số là do Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni thuyết giảng. Trong khi tạng Trung Hoa gồm 
222 quyển dịch từ tạng Sanskrit đã thất lạc. Hai 
bản Phạn và Pali có 97 quyển giống nhau. Bản 
kinh bằng chữ Bắc Phạn được ngài A Nan trùng 
tụng trong lần kết tập kinh điển lần thứ nhất. 
Majjhima Patipada (p): Trung Đạo—Middle 
Path. 

Major (a): Lớn— Quan trọng. 

Major Amitabha Sutra: Đại Bổn A Di Đà 
Kinh—The Major Amitabha Sutra (the Infinite 
Le Sutra) which the T”len-T”ai takes as the 
major of the three Pure-Land sutras—Kinh Đại 
Bổn Di Đà hay Kinh Vô Lượng Thọ được trường 
phái Thiên Thai dùng như một trong ba bổn kinh 
chính của Tịnh Độ Tông. 

Major Bodhisattva Precepts: Giới trọng của 
Bồ Tát The Ten Major Precepts or the ten 


confains 


weighty prohibitons. In the Brahma-Net Sutra, 
the Buddha said to his disciples, “I[here are ten 
major Bodhisattva preceptfs. lf one receives the 
precepts but fails to keep (observe/practice) them, 
he is not a bodhisattva, nor he ¡is a seed of 
Buddhahood. I, too, recite these precepts. All 
Bodhisattvas have studied them ïn the past, wIll 
study in the future, and are studying them now. Ï 
have explained the main characteristics of the 
Bodhisattva precepts. You should study and 
observe them with all your heart.”—Phật đã dạy 
chúng đệ tử rằng: “có Mười giới trọng cho Bồ Tát. 
Nếu ai thọ giới mà không giữ, người đó không 
phải là Bồ Tát, người đó cũng không có chủng tử 
Phật. Ngay cả Phật mà còn Phải trì tụng những 
giới nầy. Tất cả chúng Bồ Tát đã học giới trong 
quá khứ, sẽ học trong tương lai, hay đang học 
trong lúc nây. Ta đã giải thích những điểm chánh 
của Bồ Tát giới. Mấy ông phải học và hành Bồ 
tất giới trong chính tâm mình.”—See Ten Major 
Precepts. 

Major calamities: Ba đại ta —There are three 
major calamitles—Có ba tai họa lớn—See Three 
major calamifies. 

Major chỉiliocosmos: Đại Thiên Thế Giới—A 
universe of 3000 great chiliocosmos—Vũ trụ của 
3000 thế giới bao gồm 1.000 tiểu thiên thế giới, 
1.000 trung thiên thế giới, và 1.000 đại thiên thế 
giớ—See Billion-World Ủniverse. 

Major deterioraton characteristics of 
heavenly beings: Suy tướng của chư Thiên— 
There are five major deterioration characterisfIcs 
of heavenly beings who are nearing death—See 
Five signs of decay of people when approaching 
death. 

Major Grade Afflictions: Đại Tùy Phiển 
NÑão—See Fifty-one Dharmas Interactive with the 
Mind. 

Major obstacles: Trọng chướng—There are ten 
major obstacles, or ten unwholesome deeds, or 
evil actions—Có mười chướng ngại chính hay 
thập ác nghiệp—See Ten evil deeds. 

Major Order: Tăng đoàn chính. 

Major traditions: Những truyền thống căn bản. 

Major traditions of Buddhism: Những truyền 
thống căn bản về Phật giáo. 

Major Vehicle: Đại Thừa—See Mahayana. 


2755 


Major wisdom: Đại Trí—There are three kinds 

of major wIsdom—Có ba loại đại trí —See Three 

kinds of major wisdom. 

Makara (skt): Ma Kiệt La—Ma Già La—A sea 

monster, either In the form of a great Íish, a 

whale, or a great turtle—Một loài hải quái, hoặc 

trong lốt cá voi, hoặc trong lốt rùa. 

Make (v): 

1) Làm: To do. 

2) Tạo dựng: To build. 

3) Thị hành: To carry out. 

4) Tôn phong—Make someone a king—Tôn 
phong ai làm vua. 

Make abundant offerings: Quảng tu cúng 

dường—See Five stages In a penitential service 

Œ) (l), and Ten vows of respects of 

Samantabhadra Bodhisattva. 

Make acquaintance with someone: Làm quen 

VỚI aI. 

Make an acftive contribution to something: 

Đóng góp tích cực vào việc gì. 

Make an appointment to go outside the 

monastery with someone: Làm hẹn đi ra ngoài 

khỏi tự viện với ai—A Bhiksu or Bhiksuni who 

appomntment to go outside the 

monastery or the nunnery alone with a layperson 

or with another monk or nun, 

Expressilon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 

Tỳ Kheo Ñi nào làm hẹn đi ra ngoài tự viện một 

mình với người thế tục hay với một vị Tăng Ni 

khác là phạm giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải 

phát lồ sám hối). 

Make arrangemenfs: Định liệu—Lo liệu. 

Make an attack on someone: 

someone—Công kích ai— Tấn công ai. 

Make the bes( use of something: Tạo được 

nhiều lợi lạc nhất từ một điều gì. 

Make cholces: Lựa chọn. 

Make a clear distinction between right and 

wrong (øood and evil): Phân biệt giữa phải và 

trái (tốt và xấu). 

Make a close study of the Dhamma: Tha thiết 

quán pháp—See Seven ørounds 

commendaftions. 


makes an 


commits an 


Attack 





for 


Make a confession: Sám hố —Thú nhận— 
When making confession, we should vow—Khi 
sám hối chúng ta phát nguyện: 

“TI confess all my unwholesome deeds. 

The ten non-virtues and the five heinous crimes. 
Committed to date from time without beginning. 
Through my mind overwhelmed by Ignorance.” 
We try to confess our negafive actions committed 
from time without beginning. When we first took 
birth, given the countless number of bodies into 
which we have been born. According to Buddhism 
point of view, death 1s not an end but a means 
leading to another rebirth. The consclous mind 
only migrates from life to life. The starting point 
of such a process Is Impossible to retrace. 
However, not 
naturally Infinte. Ït is possible to put an end to 1t. 


OUT ©XISí€ICC I1 SamMSaFra IS 
The only way to do 1s by realizing selflessness. As 
seed has no beginning but 1t is not naturally 
infinite, If we burn the seed we can desfroy 1fs 
potential to grow. That 1s the end of It. lt 1s 
extemely difficult for us to remember the 
negatfive conduct of all our past lives, but we can 
think of negative deeds we have commit(ed since 
such a time we can remember. When making 
confession, sincere Buddhists should always think 
about the non-virtuous deeds of countless past 
lives even thouph we cannot Iidentify them. 
Confession 1s not a simple thing of narrating our 
negatve deeds with no serious though(t of 
repentance. The skilflll way of making 
confessions Is to do 1t with a real feeling of 
remorse. Therefore, it becomes necessary to 
recollect our misdeeds so that one can think about 
them and feel sorry about them. This will lead you 
fo explate your crime. The Innate nafure oŸ our 
mind is clear lipht. It is the very personification of 
perfection; however, this clear light 1s temporarily 
obscured. It 1s contaminated; beclouded by our 
own afflictive emotions. That is why we say In our 
confession that through our mind overwhelmed by 
Ipnorance we have committed since time without 
begining unwholesome deeds. Due 
deluded mind, even ¡n this present life, we are 


{fO  OUFT 


consftantly operating with negative actions. We do 
not have much freedom from afflictive emotions. 
We are enslaved by them. We are prisoners of our 
own devices. For example, when anger rises In us, 


2756 


we become completely under the control of this 
afflictive emotion. It makes us think and act In 
ways we do not want to. If we step back and look 
1n a mirror when we become angry, we wIlÏ see 
what anger has done to us. We will see anger”s 
power to destroy us and others around us. We 
might wonder !f it is indeed possible to explate a 
non-virtuous deed such as one of these five 
According to “Prasanghika 
Madhyamika,” any kind of negative deed can be 
expiated. This 1s a property of negativities. IÝ we 
do not leave them unattended until they are ripen, 
we can purify them. Non-virtutous deeds are 
negative by nature but have the quality of being 
purified. There are people who believe that they 
can get away with whatever negative action they 
commit. They are those who do not believe In the 
law of cause and effect. We have no comment on 
these people. Sincere Buddhists should always 
remember that according to the law of cause and 
effect, the consequences of any kind of act one 
COmmits, virtuous or non-virfuous, must be faced 
by that same person. In other words, each person 
1s responsIble for his own actions. 
“Con xin sám hối tất cả những hành vi bất thiện 
của con. 

Mười hành vi bất thiện và năm trọng nghiệp. 

Đã phạm từ vô thủy đến nay. 

Bởi tâm thức bị vô minh lấn áp.” 
Chúng ta cố gắng sám hối tất cả những hành động 
bất thiện đã phạm từ vô thủy. Chúng ta đã mang 
không biết bao nhiêu là thân xác mỗi khi chúng ta 
được sanh ra. Theo quan điểm Phật giáo, chết 
không phải là sự chấm dứt mà là một lối dẫn đến 
sự tái sanh khác. Tâm thức chỉ di chuyển từ đời 
này sang đời khác. Điểm bắt đầu của một tiến 
trình như thế thật không thể nào truy cứu được. 
Tuy nhiên, sự hiện hữu của chúng ta trong vòng 
luân hổi sanh tử thì không vô hạn một cách tự 
nhiên. Có thể thực hiện để chấm dứt nó. Cách 
duy nhất để làm được việc này là thực chứng sự 
vô ngã. Giống như một hạt giống không có sự bắt 
đầu nhưng bản chất của nó không phải là vô hạn. 
Nếu chúng ta đốt hạt giống ấy là chúng ta có thể 
hủy diệt khả năng mọc lên của nó. Đó là sự chấm 
dứt. Rất khó cho chúng ta nhớ lại tất cả những 
hành vi bất thiện mà chúng ta đã làm trong tất cả 
những kiếp quá khứ, nhưng chúng ta có thể nghĩ 


heinous crimes. 


đến những hành vi bất thiện mà chúng ta đã phạm 
từ lúc mà chúng ta có thể nhớ được. Khi sám hối, 
Phật tử thuần thành nên luôn nghĩ về những hành 
vi bất thiện đã phạm trong vô số kiếp quá khứ, 
càng xa càng tốt ngay cả không nhận ra chúng 
được. Sám hối không phải là chuyện giản dị để 
tường thuật những hành vi bất thiện mà không có 
ý nghĩ nghiêm túc về sự ăn năn. Cách thiện xảo 
để sám hối là sám hối với một cảm giác hối hận 
chân thật. Do đó, nhớ lại những hành vi bất thiện 
đã phạm trở nên cần thiết và nhờ đó chúng ta có 
thể nhớ và cảm thấy hối lỗi về chúng. Điều này 
sẽ dẫn đường cho chúng ta chuộc lỗi những tội ác 
của chính mình. Bản chất tự nhiên sẵn có của tâm 
chúng ta là ánh sáng trong suốt. Nó chính là sự 
nhân cách hóa của sự hoàn hảo. Nhưng bản chất 
trong suốt ấy tạm thời bị che đậy. Nó bị bẩn nhơ; 
bị che mờ bởi chính những cảm xúc tiêu cực của 
chúng ta. Đó là tại sao chúng ta nói trong khi sám 
hối rằng bởi vì tâm con bị vô minh lấn áp, từ vô 
thủy con đã phạm những hành vi bất thiện. Do 
tâm vọng tưởng, ngay cả trong cuộc sống hiện tại, 
chúng ta liên tục hoạt động với những hành động 
bất thiện. Chúng ta không có tự do để tránh những 
cảm xúc tiêu cực. Chúng ta bị nô lệ bởi chúng. 
Chúng ta là tên tù của chính chúng ta. Thí dụ như 
khi giận dữ khởi lên trong chúng ta, chúng ta trở 
thành hoàn toàn chịu sự kiểm soát của cảm xúc 
tiêu cực này. Nó làm chúng ta suy nghĩ và hành 
xử những điều mà chúng ta không muốn làm. Nếu 
chúng ta chịu lùi lại một bước và thử nhìn vào 
gương khi chúng ta giận dữ, thì chúng ta sẽ thấy 
sự giận dữ đã làm gì đến chúng ta. Lúc đó chúng 
ta sẽ thấy quyển lực của sự giận dữ nó phá hủy 
chúng ta và những người chung quanh. Chúng ta 
có thể tự hỏi không biết chúng ta có thể chuộc lỗi 
một hành vi bất thiện như là một trong năm trọng 
nghiệp hay không. Theo Trung Quán Luận, bất cứ 
hành vi bất thiện nào đều có thể được chuộc lỗi. 
Đây là tính chất của những điều bất thiện. Nếu 
chúng ta không quên lãng chúng, và chúng chưa 
được chín mùi, là chúng ta có thể thanh tịnh hóa 
chúng. Những hành vi không đạo đức thì bản chất 
là bất thiện nhưng chúng có một đặc tính là có thể 
được thanh tịnh hóa. Có người tin rằng họ có thể 
tránh khỏi những hậu quả của hành động tiêu cực 
đã phạm. Họ là những người không tin vào luật 
nhân quả. Chúng ta miễn bàn đến họ. Phật tử 


2757 


thuần thành nên luôn nhớ rằng theo luật nhân 
quả, hậu quả của bất cứ hành động nào, dù thiện 
hay bất thiện, phải được đối diện bởi chính người 
đó. Nói cách khác, mọi người phải chịu trách 
nhiệm cho những hành động của chính bản thân 
mình. 

Make destrucfive use of the permanent 
dwelling: Lạm dụng của Tam Bảo. 

Make difficulties: Làm khó. 

Make a distincfion (the difference) between 
someone and someone: Phân biệt giữa ai với ai. 
Make a distinction between something and 
something: Phân biệt giữa cái gì với cái gì. 
Make an effort: Tinh tấn—You should make an 
effort to cultivate yourself, the Tathagafas are 
only teachers—Bạn phải tinh tấn tự mình tu tập, 
chư Như Lai chỉ là các đạo sư. 

Makc cffort to solve difficulies and 
disputes: Cố gắng nỗ lực giải quyết những khó 
khăn và tranh chấp—Bhiksus and Bhiksunis 
should make their effort to solve difficuluies and 
disputes within the Order. Those who don”t make 
effort to help bring about reconciliation between 
them, and Instead ally themselves with the monk 
or nun who complained to them 1n order to OppOSe 
other monks or nuns in the Order, commits an 
Expression of Regret Offence—Tỳ Kheo và Tỳ 
Kheo Ni nên cố gắng nỗ lực giải quyết những khó 
khắn và tranh chấp bên trong nội bộ giáo hội. 
Những ai chẳng những không cố gắng nỗ lực giúp 
giải quyết để đi đến hòa giải mà còn liên kết với 
vị Tăng hay Ni đã than phiển nhằm chống lại 
những vị khác (những vị bị than phiển), là phạm 
giới Ba Dật Đề hay giới Đọa (phải phát lỗ sám 
hối). 

Make an end to suffering: Chấm dứt đau khổ. 
Make an excursion: Du ngoạn. 

Make excuse: Bào chữa. 

Make false charge against someone: Cáo gian 
cho người nào—Hàm huyết phún nhân (ngậm 
máu phun người). 

Make flowers: Tạo hoa—Làm hoa, đặc biệt là 
hoa bằng giấy —To fabricate flowers, especially 
paper flowers. 

Make fragrant: Huân (xông ướp). 

Make friends: Làm bạn. 





Make fun of: Cười chê. 

Make good use of something: Xử dụng tốt 
điều gì. 

Make a great confribution to something: 
Góp phần lớn lao vào việc gì. 

Make great vows: Phát thệ nguyện lớn là đạo 
xuất sanh Phật pháp, vì tâm họ rộng rãi—Making 
Ør€af VOWS IS a Way Of generafting qualitles of 
Buddhahood, their 
broad—See Ten ways of generating the qualitles 
of Buddhahood of Great Enlightening Beings. 
Make hints in order to receive donafions: 
Nói bóng gió để nhận được cúng dường—A 
Bhiksu or a Bhiksuni who makes hinfs In any way 
in order to receive donafions, 
Expresslon of Regret Offence—VỊ Tỳ Kheo hay 
Tỳ Kheo Ni nào nói bóng gió bằng bất cứ cách 
nào để nhận được cúng dường, là phạm giới Ba 
Dật Đề, phải phát lồ sám hối. 

Make an image (or statue) of the Buddha: 
Tạo Tượng Phật—To make an Image; the first 
one made of the Buddha 1s attributed to Udayana, 
king of Kausambi, a contemporary of SakyamunI, 
who Is said to have made an image of the Buddha 
after his nirvana, 1n sandalwood, 5 feet hiph. 
People believe that when they make a sfatue of 
the Buddha, In the next lives they will have a 
clear vision, they wIll not be born in the evil 
places, they wIll always be born in a noble and 
good family, they will be very wealthy, and they 
will be able to revere the Triple Jewel, and so on. 
Sincere Buddhists should always remember that 
the number of statues we make doesnt matfer, 1t 
1mpTOVv€ 
ourselves in this very life—Người đầu tiên tạc 
tượng Phật là vua Ưu Điển của xứ Kausambi, 
người cùng thời với Đức Phật, đã tạc tượng Phật 
cao 5 bộ Anh bằng gỗ đàn hương ngay sau khi 
Phật nhập diệt. Người ta tin rằng nếu họ tạo tượng 
Phật thì trong những kiếp tới họ sẽ có một nhãn 
quan trong sáng, họ sẽ không bị sanh vào ác đạo, 
họ sẽ được sanh vào gia đình cao thượng và tốt 
lành, họ sẽ được giàu sang, và họ sẽ có dịp kính 
thờ Tam Bảo, vân vân. Phật tử chân thuần nên 
luôn nhớ rằng, tạt bao nhiêu tượng không là vấn 
để, vấn đề là chúng ta tu hành như thế nào ngay 
trong kiếp này. 





because minds  become 


cOmmits an 


does matter how we cultivate to 


2758 


Make known to others, nof to self: Mọi người 
đều biết, chỉ mình không biết. Đây là một trong 
tám loại thọ ký——This 1s one of the eight kinds of 
prediction—See Eight kinds of prediction. 

Make known to self and others: Mọi người và 

mình đều biết. Đây là một trong tám loại thọ 

ký —This 1s one of the eight kinds of prediction— 

See Eight kinds of prediction. 

Make known to self, not to others: Chỉ mình 

biết, người khác không biết. Đây là một trong tám 

loại thọ ký —This 1s one of the eight kinds of 
prediction—See Eight kinds of prediction. 

Make ỉt up with someone: Lầm hòa với ai. 

Make known to: Nói cho ai nghe. 

Make known one”s feelings: Giãi bày —Make 

known one”s thoughts. 

Make a leak ỉn the commandmenfs: To break 

commandments—Lậu giới (phá giới). 

Make less painful: Làm bớt khổ đau. 

Make (v) manifest: Pakatam karoti 

Vyatikri (skt)——Lầm biểu lộ ra. 

Make a monk admit that he was not ïn hỉs 

normal mỉnd when the point of dispute 

arose: Amudha-vinaya (skÙ Bất Tr— 

Irresponsibility—Mental deraneement—Làm cho 

một bên nhìn nhận rằng tâm trí mình không bình 

thường khi xãy ra tranh chấp—See Seven rules 
given 1n the Vinaya for settling disputes among 
monks and nuns. 

Make more friends with øgood people: Thêm 

bạn tốt—See Three More Dharmas. 

Make noise: Làm ôn. 

Make (take) an oath: Lập thệ—To swear. 

Make offerings: Puja (skt & p): To offer—To 

celebrate the anniversary of defunct (the dead)— 

Nghi lễ (cúng)—Hành Cúng Dường. 

1) To go to a temple to make offerings: Đi đến 
chùa để cúng dường. 

2) The making of offerings by performing 
wholesome deeds: Thực hành thiện pháp để 
cúng dường chư Phật. 

Make offerings to the Buddha: Cúng dường 

Đức Phật. 


(p)— 





Make offerings to the Buddha?s Dharma 
Body: Cúng Dường Pháp Thân Phật—See Two 
forms of offering (HI). 

Make offerings to the deva: Cúng Thiên— 
Thiên Cúng —To make offerings to the devas, 
Brahma, Indra, etc—Cúng dường các vị Trời, 
Phạm Thiên, Đế Thích Thiên, Công Đức Thiên, 
Hoan Hỷ Thiên. 

Make offerings to others without wishing 
for compensation: Cúng dường cho người mà 
chẳng cần sự báo ơn—See Twelve kinds of 
people who have truly good heart and genuine 
gIving. 

Make one's appearance: Make one's presence 
felt—Make itself manifest—Hiển hiện. 

Make one”s haïr stand on end: Dựng tóc gáy. 
Make one's  presence felt: Make 
appearance—Make itself manifes—Hiển linh. 
Make oneself the sole manager of the 
properties of the monastery or a charitable 





one's 





0rganization: Tự mình đứng tên quản lý tài sản 
tự viện hay tổ chức từ thiện—A Bhiksu or 
Bhiksuni who makes the sole manager of the 
properties of the monastery or a chariable 
Oorganizaton without being desipnated by the 
Order, 
Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni nào không phải do giáo hội chỉ định mà tự ý 
đứng tên quản lý tài sản của một tự viện hay một 
tổ chức từ thiện, là phạm giới xả đoạ (phải buông 
bỏ và phát lộ sám hối). 


commits an offence of Release and 


Make a pilgrimage: Go on pilgrimate—Lầm 
một chuyến hành hương. 

Make a place one”s abode: Chọn nơi nào làm 
trú xứ. 

Make preparation: Chuẩn bị. 

Make a proposal to another monk or nun f0 
leave the monastic life: Để nghị một vị Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni hoàn tục với mình —Tf a 
Bhiksu or a Bhiksuni verbally or in writing makes 
a proposal to another monk or nun to leave the 
monastic life along with him or her, he or she 
commmits a Sangha Restoration Offence—Nếu 
một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni ngỏ lời hay viết 
thơ để nghị một vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác 





2759 


hoàn tục với mình, vị ấy phạm giới Tăng thân giải 
cứu. 

Make progress: Tiến bộ—Khai mở. 

Make (v) progress towards wisdom: Khai mở 
trí huệ. 

Make public: Công bố. 

Make a rain retreaf: An cư kiết hạ. 

Make ready: Dự bị. 

Make (achieve) a record: Lập kỷ lục. 

Make a request for the Mahayana 
Tripitaka: Thỉnh Tam Tạng Đại Thừa. 

Make a resolufion to do something: Make 
firm decision to do something—Cương quyết làm 
việc gì. 

Make a road: Làm đường —Road-Building 
Bodhisattva—Tnì Địa Bồ Tát. 

Make a sacrifice to the øgods: Tế thần. 

Make self or others lighter: Laghiman (skt— 
To make self or others, or the world and all things 
light as a feather (to make self or others lighter). 
This is one of the eipht supernatural powers of 
transformation, characteristics of every Buddha— 
Năng khinh hay có khả năng làm cho nhẹ đi được. 
Đây là một trong tám loại biến hóa hay tám thần 
thông biến hóa của chư Phật—See Eight 
supernatural powers of transformation. 

Make self or others any size or anywhere at 
will: Vasitva (skt)——Năng tự tại—To make self or 
others any size or anywhere at will or to make 
everything depends upon oneseTf, all at will. This 
IS one of the eight supernatural powers of 
transformation, characteristics of every Buddha—— 
Năng tự tại hay có khả năng làm cho tự tại được. 
Đây là một trong tám loại biến hóa hay tám thần 
thông biến hóa của chư Phật—See Eight 
supernatural powers of transformation. 

Make the sign of the Vajra armour and 
helmet: Kết Trụ—That of Vairocana, in order to 
confrol the spiris. A method of the esoferic 
sects—Làm dấu kim cang ái trụ, như dấu hiệu của 
Đức Tỳ Lô Giá Na để kiểm soát quỷ thần. Đây là 
một phương pháp của Mật Tông. 

Make someone”s acquaintance: Làm quen với 
a1. 

Make someone blind: Blind someone—Làm 
quáng mắt ai. 








Make someone calm: Lầm cho ai an tịnh. 
Make someone joyful all the time: Khiến ai 
lúc nào cũng vui vẻ——True religion makes us 
Joyful all the ttme—Chánh đạo khiến cho chúng 
ta lúc nào cũng vui vẻ. 

Make someone suitable to a situation: Adjust 
Someone fo a situation—Làm cho ai thích ứng vào 
một hoàn cảnh. 

Make something clear: Elucidate something— 
Lầm sáng tỏ điều gì. 

Make a speech about something: Phát biểu 
(đọc diễn văn) về một điều gì. 

Make a strong resolve: Phát nguyện. 

Make a strong vow: Phát nguyện. 

Make subfle ut(terances to do Buddha-work 
for senfient beings: Vì chúng sanh mà phát diệu 
âm thanh để làm Phật sự—See Ten kinds of 
performance of Buddha-work. 

Make a thorough investigation: Tìm hiểu cặn 
kẽ từ ngọn đến gốc (Tầm căn cứu đế)—To get to 
the bottom of a matfer. 

Make (v) up: Bổ khuyết. 

Make up the mỉnd to Bodhi: Start out for 
bodhi—To start out for perfect enliphtenment— 
Phát tâm Bồ Đề. 

Make up one?s mỉnd: Lập chí—Quyết định— 
To decide. 

Make up one?s miỉnd to do something: 
Decide to do something—Quyết định làm điều gì. 
Make visibly present before the eyes: 
Sacchikaroti (p)—Sakshatkaroti (sk—Làm cho 
thấy rõ ràng trước mắt—Chứng—§ee Realization. 
Make vow: Phát Nguyện—Tác nguyện (lập 
nguyện)—To vow—To resolve—To make a 
vow—Devout Buddhists should make vow to 
benefït self and others, and to fulfil the vow so as 
to be born in the Pure Land of Amitabha Buddha. 
This 1s the third of the five doors or ways Of 
entering the Pure Land. Devoted Buddhists should 
always vow: “Awaken mind with a longing for 
Bodhicitta, deeply believe In the law of Cause 
and Effect, recie Mahayana sutras, encourage 
other 
beings.”—Phật tử thuần thành nên phát nguyện tự 
lợi lợi tha, và hoàn thành nguyện vãng sanh Tịnh 
Độ của Đức Phật A Di Đà. Đây là pháp môn thứ 





culivatos and save other sentient 


2760 


ba trong năm pháp môn đi vào cõi Tịnh Độ. Phật 
tử chơn thuần nên luôn phát khởi thệ nguyện 
rằng: “Phát tâm Bồ để, tin sâu lý nhân quả, đọc 
tụng kinh điển, khuyến tấn người tu hành, và cứu 
độ chúng sanh.” 

Make and fulfill a vow to benefit self and 


others: Tác Nguyện Môn—To make a vow to 

benefit self and others, and to fulfill the vow so as 

to be born In the Pure Land of Amitabha. This 1s 
the third of the five doors or ways of entering the 

Pure Land—Thệ nguyện cứu độ chúng sanh và 

hoàn thành bổn nguyện như là được sanh vào cõi 

Tịnh Độ của Phật A Di Đà. Đây là đệ tam môn 

trong Ngũ Môn Tịnh Độ. 

Make an image: Tạo Tượng—Tạc tượng—The 

first one made of the Buddha 1s attributed to 

Udayana, king of Kausambi, a contemporary of 

Sakyamuni, who 1s said to have made an Image of 

the Buddha after his nirvana, in sandalwood, 5 

feet high—Người đầu tiên tạc tượng Phật là vua 

Ưu Điển của xứ Kausambi, người cùng thời với 

Đức Phật, đã tạc tượng Phật cao 5 bộ Anh bằng 

gỗ đàn hương ngay sau khi Phật nhập diệt. 

Makc the vows and underíakc the 

commandmenfs oneself: Tự Thệ Thọ Giới—To 

make the vows and undertake the commandments 
oneself before the Image of a Buddha (self 
ordination when unable to obtain ordination from 
the Ordained); however, the person must see 
auspiclous marks, usually in dreams—Tự mình 
thệ nguyện thọ giới trước bàn thờ Phật khi không 
thể thọ Giới Đàn (Bồ Tát giới của Đại Thừa khi 
không có giới sư, cho phép tự thệ nguyện trước 

Đức Phật mà thọ giới, song phải được diệu tướng, 

thường là nằm mộng thấy). 

Make wide roads and good wells: Lầm đường 

rộng giếng tốt —This is one of the eight fields for 

cultivating blessedness, according to the Brahma 

Net Sutra—Đây là một trong tấm ruộng phước 

điển theo Kinh Phạm Võng—See Eight fields for 

cultivating blessedness. 

Maker (n): Người sáng tạo. 

I)_ Creator: Người sáng tạo—Ngoại đạo tin rằng 
có cái gọi là “đấng sáng tạo”—Externalists 
believe that there exIsfs a so-called “maker”. 

2) Năng thành: There 1s a great cloud raining 
called maker, because it can make all kinds 


ofJewels. The Buddha also has a great rain of 
teaching called maker because It can make 
all Jewels of wisdom—Có mây lớn mưa lớn 
tên là năng thành, hay thành tất cả các báu 
ma ni. Cũng như vậy, Đức Như Lai cũng có 
đại pháp vũ tên là năng thành vì nó hay 
thành tất cả trí huệ pháp bửu—See Ten types 
of characferIstics 
Buddha. 
Makiguchi, Tsunesaburo (1871-1944): 
Founder of the Soka Kyoiko Gakkai (Value 
Creaton Soclety), which later developed Into 
Soka Gakkal. The school based 1tself on the 
teaching and practice of Nichiren (1222-1282)— 
Người sáng lập ra trường phái “Soka Kyoiko 
Gakkai” (Hội Sáng Tạo Giá Trị), về sau phát 
triển thành trường phái Soka Gakkai. Trường phái 
này dựa trên giáo thuyết và thực hành của ngài 
Nhật Liên—See Nichiren. 
Making matters worse: Làm cho vấn để tệ hại 
hơn (Hỏa thượng tiêm du hay đổ thêm dâu vào 
lửa)—Pouring more oïl into the fire. 
Making sublime ufferances: Phát diệu âm— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (7). 
Makkhali Gosala: Mạt Khư Lê Câu Xa Li—A 
contemporary of the Buddha. He belonged to the 
sect of the Naked Ones (Acelakas), and, as the 
first part of his name Indicates, carried a staff of 
bamboo (maskarin). It is said that he was for some 
time a disciple of Mahavrra, but later broke away 
from him. Afterwards he probably founded an 
1ndependent school known as the Ajivika School. 
Later writers menfion two predecessors, Nanda 
Vaccha and Kisa Samkicca, thus giving this school 
three prophets. This sect is now extinct, but seems 
to have enJoyed popularfy and even royal 
patronage. The doctrine advocated by Gosala 1s 
styled “Samsara-visuddhi” or the doctrine of 
affaining purity only by passing through all kinds 
of Gosala thought that the 
characteristics of all things were predetermined, 
and that there was no cause or condition which 
predetermined them at all. Gosala did not believe 
that there was any special cause for either misery 
of human beings or for their deliverance. He did 
not believe In human effort, and held that all 
creatures were helpless against destny. He 


of manifestaion of a 


©xistence. 


2761 


mainfained that all creatures, whether wise or 
foolish, were destined to pass through samsara, 
and that their misery would come to an end at the 
completion of the cycle. Ño human efforts would 
reduce or lengthen this period. Like a ball of 
thread, samsara had a fixed term, through which 
every being must pass—Người cùng thời với Đức 
Phật Thích Ca. Ông thuộc phái lõa thể và thường 
chống một cây gậy tre như phần tên của ông. 
Theo truyền thuyết thì đã một thời ông là môn đệ 
của Mahavira, nhưng sau đó đã tách ra khỏi ôn 
này. Có lẽ về sau này ông đã lập ra một trường 
phái độc lập có tên là trường phái Ajivika. Những 
người viết sách sau này có nói đến hai vị tiền bối 
nữa là Nanda Vaccha và Kisa Samkiccha, làm 
cho trường phái này có ba người chủ xướng. 
Trường phái này ngày nay đã tàn lụi nhưng trước 
đây dường như đã được nhiều người thích ngay cả 
sự bảo trợ của vương triểu. Giáo lý do Câu Xa Li 
để xướng có tên là “Samsara-visuddhi” hay giáo 
lý đạt đến sự thanh tịnh chỉ bằng cách trải qua tất 
cả các kiếp. Câu Xa Li không tin là có một 
nguyên nhân đặc biệt nào đó gây ra sự đau khổ 
hoặc sự giải thoát của con người. Ông không tin ở 
sự nỗ lực của con người và cho rằng tất cả mọi 
sinh vật đều chẳng làm gì được trước số phận, và 
tất cả mọi người, dù khôn hay dại, đều phải đi 
vào luân hổi và sự khổ của họ chỉ kết thúc khi họ 
đã đi qua hết cái vòng này. Không có nỗ lực nào 
của con người có thể rút ngắn hay kéo dài chu 
trình đó. Giống nư một ống chỉ, luân hồi có một 
thời hạn nhất định mà mọi sinh vật đều phải đi 
qua. 

Makkha-thambha (p): 
stubborness—Dèm pha và cố chấp—Phỉ Báng và 
Cố chấp. **See Ten armies of mara. 
Makuranososhi (jap): Luận Chẩm Thảo Chỉ 
(Nhật Bản). 

Makutadanti (skt: Who ¡is associated with 
Vairocana (Đại Nhựt Như Lai) —-Hắc Xỉ—See 
Ten raksasi mentioned In the Lotus sutra. 


Detraction and 


Makyo (jap): Hiện tượng xấu ác—A Japanese 
term for “evil phenomena.” This lapanese term 
always refers to supernatural phenomena which 
are said to be side effects of Zazen, such as 
clairvoyance and othe magical abilities, as well as 
They to be 
distractions, and so mediftators are taught to Ienore 


hallucinations. are considered 


them as much as possible and to concenfrate on 
meditative practice only—Từ ngữ Nhật Bản có 
nghĩa là “những hiện tượng xấu ác.” Từ Nhật ngữ 
này luôn được dùng để chỉ những hiện tượng siêu 
nhiên do kết quả của thiển tập, như thần thông, và 
những năng lực ảo thuật khác, cũng như những ảo 
giác. Chúng là những thứ làm cho hành giả mất 
tập trung, nên hành giả được dạy là nên càng phớt 
lờ chúng nhiều chừng nào càng tốt chứng ấy để 
chỉ lo tập trung vào thiển tập mà thôi. 

Mala (skÐ): 

1) Asubham or Samkilesa (p)—Samklesa (skt)— 
Cấu nhiễm— Sự bất tịnh (không thuần tịnh 
hay không trong sạch)—Defilement—Dust— 
IIIusion—Impurity——Moral Impurity—Mental 
1mpurity—ncleanness—Whatever misleads 
or deludes the mind—Nhiễm trược—There 
are five kysaya periods of turbidity, impurify 
or chaos—See Seven defilements. 

2) A chaplet: Tràng Hoa—A wreath—A 
garland—Head-dress—A string of beads that 
1S used to count repetiftions (repeately) in the 
recifations of manfras, dharanis, and the name 
of Buddha. The number of beads In a 
Buddhist mala ¡is 108——Chuỗi tràng hạt dùng 
để lần (đếm số lập đi lập lại) khi niệm chú, 
niệm Đà la ni hay hổng danh chư Phật, 
thường có 108 viên ngọc. 

3) Tell beads: Sổ châu (lần chuỗi). 


Maladhari (skQ: Who is associaed with 
Maitreya (Di Lặc)—Trì-Anh-Lạc—Vô-Yểm- 


túc—See Ten raksasi mentioned In the Lotus 
suftra. 

Malakuta (skt): Mạt La Củ Tra—An ancient 
kingdom of Southern India, the coast of Malabar, 
about 600 A.D. a noted haunt of the NÑirgrantha 
sect—Vương quốc cổ nằm về phía nam Ấn Độ, 
nơi trổi dậy của ly hệ ngoại đạo Ni Kiền Đà vào 
khoảng những năm 600 sau Tây Lịch. 

Malasa (skt: Mạt La Sa—A mountain valley in 
the upper Pundjab—Một thung lũng nằm trên 
vùng thượng du PundJab. 
Malasarvastivadavinaya (skt: Căn bản thuyết 
nhất thiết hữu bộ Tì nại da. 

Malava (skU: Ma Lạp Bà—Nam La—Southern 
Lara, 
headquarters of heretical sects, In the present 





an ancient kingdom ¡1n cenfral India; 


2762 


Malwa, In contrast with northern Valabhi ¡in 
Gujara—Nam La là một vương quốc ở miền 
Trung Ấn Độ, tổng hành dinh của tà phái ngoại 
đạo, bây giờ là Malwa, đối lại với Bắc La ở 
Gularat. 

Malaya (skQ: Ma La Da—Mạt La Du—The 
Malay peninsula (bán đảo Mã Lai)—The western 
Ghats in Deccan, the Malabar hills, noted for their 
sandalwood (the mountains abound 1n sandal 
trees); the country that lies to the east of Malaya 
range, Malabar—Đôổi Ma La Da nổi tiếng với 
những cây đàn hương. Vương quốc nằm về phía 
đông rặng núi Malaya. 

Malayadesa (sk0): Ma La Đề—Ma La Da Đề 
Số—Ma Ly—Nước Mã Lai Á——Malaya country. 
Malayagiri (skUQ: Nam Hải Ma La Da Sơn—The 
Malaya mountains in Malabar answering to the 
western Ghats; a district in the south of India (a 
mountain in Ceylon)—Núi Ma La Da phía nam 
Ấn Độ. 

Malayasri (sk): Mạt Già Thất La—Daughter of 
the last king of Kosala—Công chúa của vị vua 
cuối cùng của xứ Kosala. 

Male devotee: Upasaka (skt—Cận sự nam— 
See Ủpasaka. 

Male diseiples: Upasaka—Ưu Bà Tắc giớ—S§ee 
Diferentiated rules of liberaton for the eipht 
orders. 








Male novice: Sramanera (skt)—Cần sách—Sa 
DI. 

Male servanf: Upasaka (skQ)—Lay adherent— 
Male disciple—Cận sự nam—See Upasaka (skt). 
Maledietion (n): Sự nguyễn rủa. 

Maledictory (a): Nguyễn rủa. 

Malefaction (n): Điều ác. 

Malefactor (n): Kẻ gian ác. 

Malefactors search for one another: Những 
kẻ xấu thường tìm đến nhau để bàn mưu tính kế 
hãm hại người (Ngưu tầm ngưu mã tầm mã— 
Oxen look for oxen, horses look for horses). 

Male and female unicorns: Kỳ Lân —The ch'I- 
lin. 

Male of the 
commandmenfs: Sramanera—Sa di —See Nine 
classes of discIples. 





observer miỉnor 


Male organ: Purusendriya (skt)——Nam căn—See 
'Twenty two roofs. 

Male servant: Upasaka (sk): Ô Ba Sách Ca 
(Nam cư sĩ hay cận sự nam, Phật tử thuần 
thành)—Layman follower—Lay adherent. 
Malevolence: Vyapada (p)—Ác tâm—Hại— 
Xấu ác—III-wilI. 

Malevolent (a): Xấu bụng. 

Malice (n): Tính hiểm độc Bất nghĩa—Ác 
niệm—Ác cảm—Hại (làm hại người khác)—See 
Six defiled things. 

Malicious (a): Ác độc—Xấu xa—Devil-like— 
Devilish. 

Malicious øossip: Nói lời thêu dệt. 

Malicious speech: Pisunavaca (p)—Nói lời 
thâm độc. 

Malicious speech ïs to be abandoned: Nói hai 
lưỡi (nói lời thâm độc) cần phải từ bỏ—See Eight 
things that lead to the cutting off of affairs. 
Maliciousness: Độc 
planning to harm others. It includes thinking how 
fo revenge a wrong done to us, how to hurt others' 
feelings or how to embarrass them—Độc ác là tìm 
cách làm hại người khác. Độc ác bao gồm việc 
rắp tâm trả đũa người đã làm điều sai trái đối với 
chúng ta, tìm cách làm cho người khác bị dày vò 
trong đau khổ hay làm cho người khác bị rơi vào 
tình cảnh thẹn thùa khó xử. 

Malign: Ayaso (p)—Bad repute—Defame—— 
Disegrace—Defamation—Shame—Nhục (Ác Văn) 
hay tiếng nhơ hay sự hủy báng—See Eight winds. 
Malignity (n): Độc tâm. 

Malla (skQ: Mạt La—Ma La—A term for 
inhabiftants of Kusinagara and Pava, a tribe in 
northern India. The Mallas of Kusinara were the 
tribe living about the site, Kusinara, where the 
Buddha died. Ananda presented them, family by 
family, to the dying Buddha and after his death, 
they were made responsible for the crematilon— 
Một từ chỉ cư dân vùng Câu Thi Na và Pava. Một 
bộ tộc Mạt La phía bắc Ấn Độ. 

Malleability of consciousness: Citamuduta 
(p— Tâm Nhu Thuận—See Fifty-two mental 
stafes. 











ác—Malicilousness 1s 


2763 


Malleability of mental body: Kayamuduta 
(p)—Tâm Sở Nhu Thuận—See Fifty-two mental 
sfaftes. 

Mallika (skt: Ma Lợi —Mạt La—Mạt Lợi. 

l) The Chinese Jjasmine: Mạt Lợi Hoa—Bông 
lài Trung Quốc. 

2) Chaplet flower, as 1ts flowers may be formed 
ino a chaplet: Man Hoa—Loài hoa có thể 
kết thành xâu chuỗi. 

3) A concoction of varilous fruis mixed with 
water offered In worship: Trái cây được pha 
chế cúng dường trong các các buổi lễ. 

4 lasmine flower or a fragrant flower variously 
described as Jasmine, aloes, musk: Bông lài 
hay một loại hoa có mùi thơm như hoa lài. 

5)_ Name of the wife of king Prasenajit: Tên của 
vị hoàng hậu của vua Ba Tư Nặc (Mạt Lợi 
Phu Nhân)—Mạt ly hoàng hậu. 

Maltreat (v) Bạc đãi—To 

pe€rsecute. 

Malyasri (skU): Mạt Già Thất La— Thắng Mạn 

Phu Nhân—Daughter of the last king of Kosala. 

Daughter of Prasenajit, wife of the king of Kosala 

(Oudh), after whom the Srimaladevi-sinhanada 

assembly and sutra are named—Công chúa của vị 

vua cuối cùng của xứ Kosala. Con gái của vua Ba 

Tư Nặc, nước Xá Vệ, mẹ là Mạt Lợi Phu Nhân. 

Tên tiếng Phạn của bà là Thi Lợi Ma La, nàng 

vương phi của vua A Du Xà. Về sau người ta lấy 

tên nàng mà đặt cho một chúng hội và Kinh 

Thắng Mạn. 

Mama (skt): Ma Ma—Cái của tô ——My—Mine, 

Øenitive case of the first personal pronoun. 

Mamaki (skt): Ma Ma Kê——The Vajra mother, 

mother of the vajra or of wisdom ¡n all the vajra 

group—Còn gọi là Ma Mạc Tích, Mang Mang 

Kê, Mang Mãng Kê, Mang Mãng Kế. Kim Cương 

mẫu hay mẹ của kim cương, là một vị tôn trong 

Kim Cương Thủ Viện. Trí tuệ của các vị Kim 

Cương đều nảy sinh từ đây. 

Mammon (n): Thần tài—Tiền của. 

Mammonism (n): Chủ nghĩa tôn thờ tiền của. 

Mammonist (n): Người theo chủ nghĩa tôn thờ 

tiền của—Bạn không thể tu hành cùng lúc với tôn 

thờ tiền của được ——You cannot cultivate at the 
same time with being a mammonIst. 

Mampukuji (jap): Chùa Vạn Phước (Nhật Bản). 


1ll-treat—To 


Mamsa (skt): Flesh—Huyết nhục—Xác thịt. 
Mamsa-bhaksana (skt): Meat-eating—Ăn thịt 
(nhục thực). 

Mamsa-bhak-sana-vinivrtta (skt): Đoạn 

Nhục—To forbid flesh; meat was permitted by the 

Buddha under the Hinayana cult, but forbidden in 

Mahayana under the Bodhisattva cul—Cấm ăn 

thịt. Tiểu Thừa không cấm dùng thịt (tam tịnh, 

ngũ tịnh, hay cửu tịnh nhục), còn trong luật Đại 

Thừa Bồ Tát đạo, lấy tâm đại bi làm gốc nên 

nghiêm cấm việc ăn thịt (trong Kinh Đại Bát Niết 

Bàn, Ngài Ca Diếp hỏi Đức Thế Tôn: “Vì sao mà 

Thế Tôn lại không cho ăn thịt?” Đức Thế Tôn 

bảo: “Ăn thịt là làm mất đi hạt giống từ bi.”). 

Mamsa-cakkhu (p): The fleshly eye—Nhục 

nhãn—See  Mamsacaksu, 

(XL). 

Mamsacaksu (skt): Human eye—Physical eye— 

Mắt trần—Nhục Nhãn—The physical eye or eye 

of flesh (human eye), one of the five kinds of 

eye—Mắt thịt hay mắt của phàm phu, một trong 
ngũ nhãn. ** See Five kinds of eyes Or vision. 

Man (n): Pudgala or Purusa (skt)—Con người — 

See If s difficult to be reborn (in the human realm) 

as a human being. 

(A) Varilous kinds of man—Các loại người khác 
nhau: 

1) Man ofsorrow: Con người đau khổ. 

2) Inner man: Con người bên trong. 

3) Outward man: Con người bên ngoài. 

(ŒB) Two groups of good and evil people—Hai 
nhóm người, tốt và xấu —§ee Two groups of 
good and evil people. 

Man-god: Nhân thần. 

Man? greed is boundless: Lòng tham của con 

người vô tận (Nhân dục vô nhai). 

Man?s life is like water rushing down a 

mountain; although he is alive today, he 

might fnd it most difficult to preserve it 
tomorrow: Cuộc sống của con người như nước 
chảy trên non; hôm nay dẫu còn nhưng ngày mai 
khó giữ. Đây là thuyết “Chư hành vô thường” 
của giáo lý nhà Phật —This ¡is the theory of the 

“Impermanence of everything on earth” ¡n 

Buddhism. 

Man of merit: Người có phước đức. 


and Three đharmas 


2764 


Man is the most hiphly endowed of all 
creatures: Con người là giống linh lợi trong vạn 
hữu (Nhân vĩ vạn vật chi linh). 

Man realm: Nhân thừa. 

Man of renown: Tiên Đà Khách—A fanous 
man with wealti and wisdom—Một người nổi 
tiếng, giàu có và có trí tuệ (chỉ một người hiểu 
được mật nghĩa của Tiên Đà Bà). 

Man with a sense of dignify: Virtuous man— 
Đại trượng phu. 

Man of spirit: Hero—Bậc trượng phu. 

Man with a sense of dipnify: Virtuous man— 
Đại trượng phu. 

Man with no spiritual concepfion: Người 
thường mắt thịt (Phàm phu nhục nhãn)—An 
ordinary man with fleshy eyes. 
Man of superior wisdom, 
conductf: Thượng Nhân (một người có thượng trí, 
thượng đức và thượng hạnh). 

Man without eøo: Man without a real self or 
permanent soul—Nhân Không——Impersonality— 
Man 1s only a temporary combination formed by 
the five skandhas, the six elements (earth, water, 
fire, alr, space and mind), and the twelve nidanas, 
being the product of previous cause, and without a 
real self or permanent soul—Con người không có 
cái ngã trường tổn. Con người chỉ là một phối hợp 
tạm thời bởi ngũ uẩn, lục đại (đất, nước, lửa, gió, 
hư không và tâm thức), và 12 nhân duyên, chứ 
không có thực ngã hay một linh hồn trường tổn. 
Mana (skÐ: Kiêu mạn—Cậy tài mình cao hơn 
khinh miệt người khác —-Atrogance or 
Haughtiness—Proud—Pride——Arrogance——Self- 
COnc€It—Asserting superiorify over Inferiors and 
equality with equals. Looking down on others— 
Superliclous-Haughy people are self- 
aggrandized and boasting. They tend to bully theIr 
superIors and trample the Inferior. They refuse to 
learn any more or listen to advice or explanations; 
and as a result commit regretable errors—Khởi 
tâm kiêu mạn cho rằng mình hơn hay mình bằng 
người. Mạn là tự nâng cao mình lên, dương dương 
tự đắc. Họ có khuynh hướng lấn át người trên, chà 
đạp người dưới, không học hỏi, không lắng nghe 
lời khuyên hay lời giải thích, hậu quả là họ phạm 
phải nhiều lỗi lầm đáng tiếc —See Seven 





virtue and 


mà 





arrogances, and Sevenfy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Manas (sktÐ: Mano (p)—Manah or manas (skt)—— 
Mạt Na Thức—Tư Lượng Năng Biến Thức. 

(Œ) The meanings of “Manas”—Nghĩa của “Mạt 
Na Thức”: The seventh vijnana, intellection, 
reasoning. A Sanskrit term for “sentilence.” In 
Buddhism, 1t is called “mental faculty” for 1t 
consfitutes man as an Intelligent and moral 
being. lt is commonly thought to be equated 
with the terms “citta”” or “consciousness.” Ít 1s 
derived from the Sanskrit root “man,” which 
means “to think” or “to Iimagine” and 1s 
assoclated with ¡intellectual activity of 
consciousness—Mạt Na Thức hay thức thứ 
bảy trong bát thức. Phạn ngữ chỉ “tri giác.” 
Trong Phật giáo người ta gọi nó là “Ý Căn” 
vì nó có khả năng làm cho con người trở 
thành một sinh vật có trí khôn và đạo đức. 
Mạt Na thường được nghĩ tương đương với 
“tâm” hay “thức.” Nó được rút ra từ gốc chữ 
Phạn “Man” có nghĩa là “suy nghĩ hay tưởng 
tượng,” và nó liên hệ tới sinh hoạt tri thức 
của “thức.” 

The activities of Manas—Sự hoạt động của 
Mạt Na Thức: This acts like the collection 
station for the fÍirst six consciousnesses. The 
seventh of the eight consciousnesses, which 
means thinking and measuring, or calculating. 
lt is the active mind, or activity of mind, but 1s 
also used for the mind 1(self. The waves will 
be seen ruffling the surface of the ocean of 
Alayavijinana the prmciple of 
1ndividuation known as Vishaya blows over 1t 
like the wind. The waves thus started are this 
world of partculars where the 
discriminates, the clings, 
passlons and desires sfrugple for existence 
and supremacy. This particularizing agency 
sis within the system of Vijnanas and 1s 
known as Manas; in fact it is when Manas 
begins to operate that a system of the 
Vijnanas manifests 1íself. They are thus 
called “obJect-discriminating-vijnana” (vastu- 
prativikalpa-vijnana)—Mạt Na hoạt động như 
một trạm thâu thập tất cả những hoạt động 
của sáu thức kia. Mạt Na chính là thức thứ 
bảy trong tám thức, có nghĩa là “Tư Lường.” 


qI) 


when 


1ntellect 


affection and 


2765 


Nó là Ý thức hay những hoạt động của Ý 
Căn, nhưng tự nó cũng có nghĩa là “tâm.” 
Những cơn sóng làm gợn mặt biển A Lại Da 
thức khi cái nguyên lý của đặc thù gọi là 
vishaya hay cảnh giới thổi vào trên đó như 
gió. Những cơn sóng được khởi đầu như thế 
là thế giới của những đặc thù nầy đây trong 
đó tri thức phân biệt, tình cảm chấp thủ, và 
phiền não, dục vọng đấu tranh để được hiện 
hữu và được sự tối thắng. Cái nhân tố phân 
biệt nầy nằm bên trong hệ thống các thức và 
được gọi là mạt na (manas); thực ra, chính là 
khi mạt na khởi sự vận hành thì một hệ thống 
các thức hiển lộ ra. Do đó mà các thức được 
gọi là “cái thức phân biệt các đối tượng” (sự 
phân biệt thức—vastu-prativikalpa-v1Jnana). 


(II) The function of Manas—Chức năng của Mạt 


na: The function of Manas 1s essentially to 
reflect upon the Alaya and to creat and to 
discriminate subJect and object from the pure 
oceans of the Alaya The memory 
accumulated (ciyate) in the latter Is now 
divided Into dualities of all forms and all 
kinds. This is compared to the manifoldness 
of waves that stir up the ocean of Alaya. 
Manas 1s an evil spirit In one sense and a 
good one ¡in another, for discrimination In 
1fself Is not evil, 1s not necessarlly always 
false judgment (abhuta-parikalpa) or wrong 
reasoning (prapanca-daushthulya). But 1t 
ørows to be the source of great calamity when 
It creafes desires based upon Its wrong 
Judgments, such as when it believes 1n the 
realiy of an ego-substance and becomes 
attached to 1t as the ultimate truth. For manas 
1s not only a discriminating Intellipence, but a 
willing agency, and consequently an actor— 
Chức năng của Mạt na chủ yếu là suy nghĩ về 
A Lại Da, sáng tạo và phân biệt chủ thể và 
đối tượng từ cái nhất thể thuần túy của A Lại 
Da. Tập khí tích tập trong A Lại Da giờ đây 
bị phân ra thành cái nhị biên tính của tất cả 
các hình thức và tất cả các loại. Điều nầy 
được so sánh với đa phức của sóng quấy động 
biển A Lại Da. Mạt na là một tinh linh xấu 
theo một nghĩa và là một tinh linh tốt theo 


đoán lầm lạc hay hư vọng phân biệt (abhuta- 
parikalpa) hay lý luận sai trái (hý luận quá 
ác—prapanca-daushthulya). Nhưng nó trở 
thành nguồn gốc của tai họa lớn lao khi nó 
tạo ra những khát vọng được đặt căn bản trên 
những phán đoán lầm lạc, như là khi nó tin 
vào cái thực tính của một ngã thể rồi trở nên 
chấp vào ngã thể mà cho rằng đấy là chân lý 
tối hậu. Vì mạt na không những chỉ là cái tri 
thức phân biệt mà còn là một nhân tố ước 
vọng và do đó là một tác giả—See Eipht 
consciousnesses (II). 


(V)Other characteristics of Manas—Những đặc 


tính khác của Mạt Na Thức: Manyana ¡is a 
kind of ¡intuition, the sense that there 1s a 
separate self which can exist independently 
of the rest of the world. This Intuiion 1s 
produced by habit and Iignorance. Its 1llusory 
nature has been consfructed by vijnapti, and 
1t, In turn, becomes a basis for vijnaptI. The 
obJect of this Intuition 1s a distorted fragment 
of alaya which 1t considers to be a self, 
comprised of a body and a soul. Ít of course 1s 
never realfty in 1íself, but just a 
representation of reality. In Its role as a self 
as well as conscIousness of the self, manyana 
Is regarded as the basic obstacle to 
penefrating reality. Contemplation performed 
by vijnapi can remove the erroneous 
perceptions brought about by manyana—Mạt 
na thức cũng được phát hiện từ A Lại Da 
Thức. Nó là một thứ trực giác, trực giác về sự 
có mặt của một bản ngã tổn tại và độc lập 
với thế giới vạn hữu. Trực giác này có tính 
cách tập quán và mê muội. Tính mê vọng của 
nó được cầu thành bởi liễu biệt cảnh thức, 
nhưng nó lại trở thành căn bản cho liễu biệt 
cảnh thức. Đối tượng của loại tuệ giác này là 
một mảnh vụn biến hình của A lại da mà nó 
cho là cái ta, trong đó có linh hồn và thân 
xác. Đối tượng của nó không bao giờ là tánh 
cảnh mà chỉ là đối chất cảnh. Vừa là nhận 
thức về ngã, mạt na được xem như là chướng 
ngại căn bản cho sự thể nhập thực tại. Công 
phu thiển quán của liễu biệt cảnh thức có thể 
xóa được những nhận định sai lạc của mạt na. 


nghĩa khác, vì sự phân biệt tự nó không phải Manas consciousness: Mana (skQ—Mạt na 
là xấu, không nhất thiết luôn luôn là sự phán thức—The rational faculty in man—See Manas. 


2766 


Manage: To control—Chấp sự. 
Manage the house works: Quan sát nhà cửa— 
Before going to sleep, a wIfe should see that all 
doors are closed, furniture 1s safe, servants have 
performed their dutiles, and make sure that 
parenfs-in-law have retired. A wife should also 
rise early in the morning and, unless unwell, she 
should not sleep during the day——Trước khi đi ngủ 
phải quan sát nhà cửa, cửa đóng then gài cẩn 
thận. Xem coi những người giúp việc trong nhà đã 
làm tròn bổn phận chưa, và cha mẹ chồng đã đi 
ngũ chưa. Người vợ cũng phải luôn thức khuya 
dậy sớm; trừ khi đau ốm, không nên ngủ ngày— 
See Ten things which the Buddha advises any 
father to educate his daughter before she gets 
married. 
Manage important matters: Cán nhiệm đại sự 
(gánh vác việc lớn, với Phật giáo tu hành là cán 
nhiệm đại sự). 
Manage a temple: Quản trị chùa. 
Manager: Quản lý——VỊ sư chấp sự trong chùa. 
Manager”s office: Văn phòng tri sự. 
Manaindriya (skt): Mind—Ý căn—See Twenty 
fWO TOOFS. 
Manasa (skt): Manasvati (sk)—Ma Na Kỳ—Ma 
Na Tô Tất Đế. 
l1) A lake in the Himalaya, one of the four lakes 
formed when the ocean fell from heaven 
upon Mount Meru: Hồ trên rặng Hy Mã Lạp 
Sơn, một trong bốn hỗ được thành hình từ khi 
biển rơi xuống từ trời trên đỉnh Tu Di. 
2) The dragon who 1s the tutelary delty of this 
lake: Tên của một loài rồng bảo hộ hồ Ma 
Na Kỳ. 
Mana-kamma (p): 
Nghiệp—See Mental action. 
Manasarovara (skt): Manasa-saro-vara (skt)— 
Vô Nhiệt Trì —Excellent manasa lake, the lake 
without heat, cold lake, or lake of No Heat. It is 
said to le south of the  Gandha-madana 
mountains, and 1s erroneously reputed as the 
source of the four rivers Ganges, Indus, Sita 
(Tarim River), and Oxus—A Nậu Đạt Trì hay hồ 
lạnh quanh năm. Người ta nói hồ nầy nằm về phía 
nam núi Gandha-madana, là nguồn của bốn con 
sông Hằng Hà, Ấn Hà, sông Tarim và sông Oxus. 








Mana-karman (sk)—Ý 


Manasikara (p): Manaskara 

(sk)—Tác Ý. 

1) Attention-Attention of the mind: Attention— 
Deliberate attention to a subJect of thought— 
Sự chú ý của tâm——Chú tâm quán sát. 

2) To have the thought arise: Có những tư tưởng 
dấy lên nơi tâm, có tác dụng mách cho tâm 
nương theo cái cảnh sở duyên—Be aroused, 
beget the resolve. 

Manasikaro (p): Attention—Chú Ý—See Eifty- 

two mental states. 

Manaskara  (skQ): ý—See 

Manasikara, and Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Manasvin-naga-raja (sk): Ma Na Tư Long 

Vương—Name of a dragon-kinge—Tên của một vị 

Long vương. 

Manatimana (skt): Ngã Đẳng Mạn—The pride 

of thinking oneself equal to those who surpass us, 

one of the nine kinds of pride—Ngã mạn cho rằng 
ta bằng những kẻ hơn ta, đây là một trong chín 
loại ngã mạn—See Seven arrogances. 

Manattfa (skt): Ma Na Bà—Ma Na Đỏa. 

l) loy to the penient and his felow monks 
caused by confession and absolution: Duyệt ý 
hay làm vui. Tỳ kheo phạm tội Tăng Tàn, 
thực hành sám hối, nhờ đó mà tẩy được tội 
lỗi, nên tự mình vui và làm cho chúng Tăng 
được vui theo. 

2) Penance or punishment for offences Involving 
reprimand: Một hình phạt trong Tăng chúng. 

Manavaka (skt): Ma Nạp—Diệu Ý Bồ Tát—Ma 

Nạp Bà —Ma Nạp Bà Ca—Ma Nạp Bà Phược 

Ca—Ma La Ma Na (naramana). 

l) Sakyamuni In a previous Incarnation as 
disciple of Dipankara: Ma Nạp Tiên—Tiển 
kiếp Phật Thích Ca, đệ tử của Ngài Nhiên 
Đăng Cổ Phật. 

2) A Brahman youth, or a youth: Một người trẻ 
Bà La Môn hay một thiếu niên. 

3) Name of a robe for monks and nuns: Tên của 
một loại áo cà sa cho Tăng NI. 

4) Learned-youth Bodhisattva, 1.e. Confucrus, he 
having been sent from India by the Buddha to 
instruct China: Nho Đồng Bồ Tát Nho Đồng 
Bồ Tát hay Khổng Tử được Phật gửi đi từ Ấn 
Độ để giáo hóa Trung quốc. 


Cittotpada or 


Atfention——Tác 


2767 


Manayatanam (skt): Manayatanam (p)—Indriya 
Mana-indriya (skt)—Mana-yatana (p—Ý 
Căn—Thought, the mind-sense, the sixth of the 
senses, the perception of thinking or faculty of 
thinking or the thinking mind—Ý căn, một trong 
Lục Căn, có sự nhận thức của tư duy hay tâm suy 
nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là 
do sắc pháp tứ đại đất, nước, lửa, gió hình thành; 
trong khi cảnh sở đối với ý căn là tâm pháp nghĩa 
là đối với pháp cảnh thì nẩy sinh ra ý thức). 

Mandala: (sk) Mạn Đà La— 
Mandalas are both symbolic represenfations of the 
Buddhist world and meditational aids-testimony to 
the fact there 1s no clear divide In Buddhism 
cosmologsy and psychology. As 
cosmograms they are maps of the universe, while 
as meditational aids they are psychological tools, 
which assist the medifator to experience different 
states of mind. By concenfrating on a mandala 
(circle° in Sanskrit the Individual can progress 
toward an understanding of the reality of the 
world as perceived by Buddhism. Mandalas, 
which take various forms, are often two- and 
three-dimensional. They range from temporary 
Images in sand fo painings and vast stone 
structures. Simple colored discs can also serve as 
meditational aids. In the 9° century, Buddhist 
monument of Borobudur in Indonesia took the 
form of a Mandala. Ïlís many terraces confain 
síone reliefs depicting the Buddha's life-story. In 
Esoteric Buddhism, Mandala means a riual or 
magic circle, or a diargram used ¡n invocafions, 
meditation and temple sevices—Mạn Đà La là 
biểu tượng của thế giới Phật giáo cũng như công 
cụ trợ giúp việc tham thiển, một bằng chứng với 
sự kiện là không có sự phân biệt rõ rệt giữa vũ trụ 
học và tâm lý học trong Phật giáo. Khi là các biểu 
đồ trật tự vũ trụ chúng là các bản đồ của vũ trụ và 
trong khi làm công cụ trợ giúp việc tham thiển, 
chúng là những công cụ tâm lý giúp hành giả cảm 
nhận các trạng thái tâm lý khác nhau. bằng cách 
tập trung vào một vòng tròn, người ta có thể tiến 
đến một sự hiểu biết về thực tế của thế gian bằng 
cách nhận thức theo tư tưởng Phật giáo. Mạn Đà 
La có nhiều hình thức khác nhau, thông thường có 
đến 2 hay 3 chiều. Chúng được trình bày dưới 
dạng đồ hình bằng cát màu hay dưới cấu trúc 
bằng đá. Những chiếc dĩa màu sắc giản dị cũng 


Or 


Mandara 


between 


có thể là những công cụ để hành thiền. Vào thế 

kỷ thứ 9, đài tưởng niệm Phật giáo được xây dựng 

tại Borobudur, Nam Dương, theo hình một Mạn 

Đà La. Những sân thượng của nó có những hình 

ảnh chạm nổi mô tả cuộc đời Đức Phật. Trong 

Mật giáo, mạn đà la là vòng tròn diễn tả môi 

trường hoạt động của chư Phật trong Mật Giáo. 

l) A riual or magic circle, a plot or place of 
enliehtenment, a round or square altar on 
which Buddhas or Bodhisattvas are placed. 
There are two gøroups of such, especially the 
Garbhadhatu and Vajradhatu groups of the 
Shingon sect: Bàn thờ tròn hay vuông để thờ 
phượng chư Phật và chư Bồ Tát trong Thai 
Tạng Giới và Kim Cang giới của Chân Ngôn 
Tông, mà Kobo Daishi đã sắp xếp như sau: 

a) The Garbhadhatu representing the principle 
and cause: Thai Tạng Giới tiêu biểu cho lý và 
nhân. 

b) The Vajradhatu representing the intelligence 
and the effect: Kim Cang Giới tiêu biểu cho 
trí và quả. 

2) The spot underneath the Bodhi Tree where 
Sakyamumi Buddha sat in meditation (Bodhi- 
mandala): Địa điểm ngay dưới cội cây Bồ 
Đề, nơi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngồi 
thiển. 

3) A cñcular figure or diagram used 1n 
1nvocations, meditation and temple services 

Buddhism.  A  symbolic 

represenftation of cosmic forces In tfwo or 

three-dimensional form, which 1S 
considerably sipniicant ¡1m the Tantric 

Buddhism in Tibet and means “center and 

perphery.” In Tantic Buddhism or the 

Vajrayana, the external world as well as the 

body and one°s own consciousness can be 

seen as mandalas. Mandalas are particularly 
1mportant in Vajrayana, where they serve as 
the focus of meditative visualizations. Tantric 
practitioners usually Initiate a mandala before 
engaging In a particular practice or ceremony. 

The basic form or structure of a mandala a 

circle outside a square palace with four gates 

in the four cardinal directions (North, south, 

West, East). Mandalas can be reperesented in 

four ways as follows—Còn gọi là Mạn Đà 

La, Mạn Đồ La, Mạn Đát La, hay Mạn Nô 


in Tantric 


2768 


La, vân vân. Vòng tròn nghi thức dùng trong 
các buỗi lễ Phật giáo Mật tông, nơi biểu hiện 
cho sự giác ngộ, cũng là nơi tôn thờ chư Phật 
và chư Bồ Tát. Mạn Đồ La là vòng tròn biểu 
hiện cho những sức mạnh vũ trụ, hay nơi tụ 
hội của chư Hiển Thánh, có hai hay ba chiều, 
đóng một vai trò quan trọng trong trường phái 
Mật tông bên Tây Tạng, và có nghĩa là 
“Trung tâm và ngoại vi.” Trong Mật tông, thế 
giới bên ngoài cũng như thân thể hay ý thức 
bên trong con người có thể được biểu hiện 
trong một Mạn đà la. Mạn đà la đặc biệt vô 
cùng quan trọng trong Kim Cang Thừa, vì đây 
được coi như là điểm tập trung của thiển quán 
tưởng. Thường thường hành giả Mật tông làm 
mạn đà la trước khi bắt đầu một buổi tu tập 
hay một buổi lễ. Hình thức hay cấu trúc cơ 
bản của một Mạn đà la là một vòng tròn bao 
bọc cung điện hình vuông có 4 cửa xoay về 4 
hướng (Bắc, Nam, Tây, Đông). Mạn đà la có 
thể được thực hiện bằng những hình thức dưới 
đây: 

l1) Painted pictures: Thangka—Những bức vẽ. 

2) Drawn with colored sands: Cát nhuộm màu. 

3) Represented by heaps of rice: Những đống 


gao. 
4) Constructed three-dimensionally: Cấu trúc ba 
chiều. 


53) See Esoteric Doctrine. 

6) See Mandala. 

Mandala doctrine: Mantra teachinge——Mandala 
doctrine, mantra teaching, magic, yoga, the true 
word or Shingon sect—Mạn Đồ La Giáo, tên khác 
của tông Chân Ngôn. ** See Esoteric Doctrine 
and Mandala. 

Mandala-king: Mạn Đà La Vương—The word 
“A” 1s styled the great Mandala-king—Chữ “A” 
trong trường phái Mật tông được xem như là Mạn 
Đà La Vương. 

Mandala offering (Tibetan tradition): Cúng 
dường Mạn Đà La (theo truyền thống Tây 
Tạng—According to the Tibetan Buddhist 
tradition, the term Mandala means circling the 
center. The term “Mandala” in Tibetan 1s “Kyll- 
Kor”, the implied meaning of “KyiÏ” 1s “essence” 
and “Kor” is “extracting.” Therefore, mandala 
means extracting the essence. Mandala offering 1s 
a very effective means of accumulating merit and 


punfyng obscuratons  There are many 
conventions differing sliphtly from one another 
depending on the purpose of offering a mandala, 
but for Tibetan Buddhists, the purpose of offering 
mandala 1s to request blessings, 1t Is better to 
follow the seven-heap mandala. If we do not have 
a mandala set, we can make one with mudra 
(hand gestures). In this seven-heap version of 
offering, the 
comprising the four continents with Mount Meru 
1n the center and adorned by the moon at the rear 
and the sun In front of Mount Meru. To determine 
the four cardinal directions when filing a 
mandala, consider the side facing us to be the eastf 
or continent of Purvavideha, the side opposite to 
us fo be the west or continent of Aparagodaniya, 
the side to our right to be the south or continent of 
Jambudvipa, and the side to our left to be the 
north or continent of Uttarakuru. This seven-heap 
version of mandala offering was first used by a 
Bodhisatva named Sadaprarudta who while 
reciting the verse offered world-mandala to his 
original guru Dharmadgata: “This perfumed 
anointed ground sttewn with flowers. Adorned 
with Mount Meru, four continents, Sun and Moon. 
I offer in visualizatlon as the Field of Buddhas. 
May all sentient beings thus enJoy this pure land.” 
We can follow the footsteps of Sadaprarudita. 
Hold the base of the mandala in our left hand and 
with little grain or pebbles or Jewels, whichever 
we can afford to use as the contents of the 
mandala In our palm. Imagine the base of the 
mandala as the most powerful golden base. Hold a 
lile grain in our ripht palm and with the right 
forearm rub the base many times clockwise. 
When doing so, Imagine that we are wiping our 
own sin and obscuraton and that of all other 
sentient beings. Next rub the base three times In 
the opposite direction and Iimagine that we have 
received great blessings. Then recite the above 
verse. At the end of the mandala offering, tilt the 
base of the mandala to pour the contents back into 
their cloth container. Pour the contenfs towards us 
1 we wish to receive more blessing but 1ƒ we wish 
(to ward off Interferences we may pour the 
contents away from us—Theo truyền thống Phật 
giáo Tây Tạng, mạn đà la có nghĩa là vòng quanh 
trung tâm. Theo tiếng Tây Tạng là “Kyil-Kor”, 


mandala we offer UnIV€TS€ 


2769 


hàm ý của “Kyil” là tính túy và của “Kor” là lấy 
ra. Do đó, mạn đà la có nghĩa là lấy ra tỉnh túy. 
Cúng dường mạn đà la là một phương pháp rất 
hiệu nghiệm để tích lũy công đức và thanh tịnh 
hóa chướng ngại. Có nhiều cách cúng dường mạn 
đà la. Mỗi nơi mỗi khác, nhưng đối với Phật tử 
Tây Tạng mục đích của sự cúng dường mạn đà la 
là để thỉnh cầu được phước đức, cho nên chúng ta 
làm mạn đà la theo phương cách bẩy tụ. Nếu 
chúng ta không có bộ mạn đà la thì chúng ta có 
thể làm mạn đà la bằng kiết ấn (cử chỉ nơi tay). 
Trong sự cúng dường mạn đà la bằng phương cách 
bẩy tụ này, chúng ta cúng dường vũ trụ bao gồm 
bốn đại lục với núi Tu Di ở giữa được trang 
nghiêm bởi mặt trăng ở phía sau và mặt trời ở 
phía trước núi Tu Di. Để xác định bốn hướng 
chính khi làm đầy mạn đà la, hãy xem phía đối 
diện với chúng ta là hướng Đông với Đông 
Thắng Thần Châu đại lục, hướng ngược lại là 
hướng Tây với đại lục Tây Ngưu Hóa Châu, 
hướng bên phải là hướng Nam với đại lục Nam 
Diêm Phù Đề, và hướng bên trái là hướng Bắc 
với đại lục Bắc Cu Lô Châu. Sự cúng dường mạn 
đà la theo phương cách bảy tụ này được Bồ Tát 
Sadaprarudita thực hiện đầu tiên. Ngài đã cúng 
dường mạn đà la thế giới đến vị bổn sư 
Dharmadgata trong khi trì tụng đoạn kệ: “Mặt đất 
này tỏa đầy hương trầm và rải rác đầy hoa. Trang 
nghiêm với núi Tu Di, bốn đại lục, Mặt Trời và 
Mặt Trăng. Đệ tử cúng dường, quán tưởng là cảnh 
giới của chư Phật. Xin nguyện cho tất cả chúng 
sanh hoan hỷ với cảnh giới thanh tịnh này.” 
Chúng ta có thể theo chân của ngài 
Sadaprarudita. Cầm đáy mạn đà la bằng tay trái. 
Trong lòng bàn tay, cầm một ít hạt ngũ cốc, hay 
sỏi, hay châu báu, bất cứ vật gì có khả năng để 
dùng làm đồ chứa đựng của mạn đà la. Hãy quán 
tưởng đáy của mạn đà la là đáy bằng vàng đầy 
quyển năng. Cầm một ít hạt ngũ cốc trong lòng 
bàn tay phải và dùng cánh tay phải chà xát phần 
đáy nhiều lần theo chiều kim đồng hô. Trong khi 
làm như vậy, hãy quán tưởng rằng chúng ta đang 
lau sạch tội lỗi và chướng ngại của bản thân cũng 
như của tất cả chúng sanh hữu tình khác. Kế đến, 
chà xát đáy mạn đà la ba lần theo chiều ngược lại 
và quán tưởng rằng chúng ta đã nhận được nhiều 
sự gia trì. Rồi đọc đoạn kệ của ngài Sadaprarudita 
ở trên. Cuối phần cúng dường mạn đà la, hãy 


nghiêng đáy mạn đà la để trút những gì chứa 
trong đó vào trong đổ đựng bằng vải. Trút những 
øì chứa đựng về hướng chúng ta nếu chúng ta 
muốn nhận thêm sự gia trì, nhưng nếu chúng ta 
muốn tránh né những sự cẩn trở, chúng ta có thể 
trút theo hướng ra khỏi mình. 

Mandala of the two sections: Lưỡng Bộ Mạn 
Đà La—Lưỡng giới Mạn đà la—Mandala of the 
fwo sectfions, I.e. dual powers of the fwo øroups 
symbolizng the Vajradhatu and Garbhadhatu 
(dual powers of the two sections of Mandala: 
Vajradhatu and Garbhadhatu)—Mạn Đà La của 
Kim Cương Giới và Thai Tạng Giới (lực đôi của 
hai phần Kim cang giới và Thai tạng giới). Tất cả 
pháp môn Mật giáo đều chia làm hai bộ Kim 
Cương và Thai Tạng (Thai Tạng Giới là pháp 
môn thuộc chúng sanh vốn có đầy đủ lý tính, phối 
hợp với lý, phối hợp với nhân. Kim cương Giới là 
pháp môn thuộc chư Phật mới thành quả tướng, 
phối hợp với trí, phối hợp với quả)—See 
Mandala. 

Mandara (skt): Mạn đà la—Giới đàn. 
Mandara-flower: Tiểu Bạch Hoa—One of the 
four divine flowers—Một trong bốn loại hoa, tên 
dịch của hoa Mạn Đà La—See Four divine 
flowers. 

Mandaraji (jap): Chùa Mạn Trà La (Nhật Bản). 
Mandarava (skt): Mạn Đà La—The Sanskrit 
name for the flowers that rain down ĩn the Pure 
Land 1s “Mandarava” which means both “as we 
wish” and “white flowers.”—Tên chữ Phạn cho 
mưa hoa từ trên trời rơi xuống là “Mạn đà la” có 
nghĩa là “thích ý” hay “bạch hoa.” 

Madarava flowers: Mạn Đà La Hoa. 

Mandate (v): 

1) Lệnh truyền. 

2)_ Ủy nhiệm—Ủy thác. 

Mandjuchakas (skt): Mạn thù sa hoa. 
Mangalavara (skt): Thứ Ba—Tuesday—See 
Seven days in a week. 

Mangali (skt): An ancient capital of Udyana, the 
present Manglavor on the left bank of the Swat, a 
trans-Indus State west of Kashmi—Cố đô của 
Udyana, bây giờ là Manglavor nằm bên tả ngạn 
sông Swat, một bang của Ấn Độ nằm về phía tây 
của Kashmir. 


2770 


Man Giac: Mãn Giác Thiển Sư Mãn Giác 

(1052-1096) —Zen Master Mãn Giác—A Famous 

Vietnamese Zen masfter from Thăng Long, Hanol, 

North Vietnam. He was a disciple of Quảng Trí. 

He became the Dharma heir of the eighth 

generaton of the Wu-Yun-T”ung Zen Sect. He 

spent most of his lie to expand Buddhism in 

Thăng Long. He passed away In 1096, at the age 

of 45—Thiển sư nổi tiếng Việt Nam, quê ở Thăng 

Long, Hà Nội, Bắc Việt. Ngài là đệ tử của Thiền 

sư Quảng Trí và là Pháp tử đời thứ tám dòng 

Thiển Vô Ngôn Thông. Hầu hết cuộc đời ngài 

hoằng hóa tại Thăng Long. Ngài thị tịch năm 

1096, vào tuổi 45. 

Mani (skt): A precious pearl, or gem——Ngọc Ma 

ÑI. 

l) Mani stone: A stone that has the power to 
grant any wish or desire, with regard to 
materlal possession, to all sentilent beings. 
According to Buddhist legends, man 1s an as- 
wished or at wish gem, whoever possesses 
the pearl receives whatever he desires 
Ngọc như ý có khả năng ban phát tất cả tài 
vật hay đồ dùng mà chúng sanh mong muốn. 
Theo truyền thuyết Phật giáo, ngọc ma-ni là 
loại ngọc như ý, ai có được nó được bất cứ 
thứ gì mà người ấy muốn. 

2) A symbol of Sariputra: Một biểu tượng của 
ngài Xá Lợi Phất. 

3) The precious continent, or wonderful land of 
a Buddha: Đại diệu địa của quả Phật. 

Mani Banner Buddha: Phật Ma Ni Tràng. 

Mani Banner and Lampsˆ Light Buddha: 

Phật Ma Ni Tràng Đăng Quang. 

Manibhadra (skt): Ma Ni Bạt Đà La. 

I) One of the eight generals in Garbhadhatu: 
Một trong tám vị tướng trong Thai Tạng GIới. 

2) A king of Yakshas, the tutelary delty of 
travellers and merchants: Vua Dạ Xoa——VỊ 
bảo hộ khách lữ hành và thương nhân. 

Manichean religion: Mạt Ni Giáo—Mạt Ni 

Hỏa Ảo Giáo—The Manichean religion, first 

mentioned In Chinese literature by Hsuan-Tsang 

in his Memoirs, between 630 and 640 A.D. The 
first missonarwy from Ta-Chỉin 
reached China in 694. In 732, an Imperial edict 
declared the religion of Mani a perverse doctfrine, 





Manichean 


falsely taking the name of Buddhism. It continued, 
however, to flourish in parts of China, especially 
Fukien, even to the end of the Ming dynasty. 
Chinese writers have offen confused it with 
Mazdeism—Tôn giáo thờ thần lửa, đầu tiên được 
ngài Huyễn Trang nói đến trong nhựt ký của ngài 
khoảng từ 630 đến 640 sau Tây Lịch. Giáo đoàn 
Mạt Ni lần đầu tiên đến trung Quốc từ Đại Tần 
vào năm 694. Vào năm 732, một chiếu chỉ của 
triều đình tuyên bố là tà giáo, mạo nhận qua tên 
của Phật giáo. Tuy nhiên, Mạt Na giáo vẫn tiếp 
tục phát triển ở nhiều nơi bên Trung Hoa mãi cho 
đến cuối đời nhà Minh, đặc biệt ở vùng Phúc 
Kiến. Nhiều văn sĩ Trung Hoa lầm lẫn với Hỏa 
Tiên Giáo. 
Manifest (v): Tác động—Phát lỗổ—Xuất hiện— 
To reveal——To confess. 
1) To appear: To become visible—To come Into 
sigh—To manifest—To reveal—Xuất Hiện. 
2) To be manifested: To appear (as does a 
Buddha”s temporary body or nirmanakaya)— 
Chư Phật vì đại sự nhân duyên mà hiện ra nơi 
đời hay là “hóa thân” của Phật nơi đời. 
Manifest activities: Hiện Hành —Now going, or 
proceeding: present activities—A Lại Da có khả 
năng sinh ra nhất thiết pháp hay chủng tử. Từ 
chủng tử nầy mà sinh ra pháp tâm sắc hay hiện 
hành. 
Manifest (all kinds of) adornments 
infinite worlds: Hiện vô lượng thế giới, nhiều 
thứ trang nghiêm—All Buddhas can, In a single 
1nsfant, 
Infinite worlds, 


in 


manfest all kinds of adornments In 
Iinnumerable adornments, the 
freedom of the enlightened, and the treasury of 
omniscience—Tất cả chư Phật, trong một niệm, 
thị hiện vô lượng thế giới, nhiều thứ trang 
nghiêm, vô số trang nghiêm, tất cả trí tạng tự tại 
của Như Lai—See Ten kinds of instantly creative 
knowledge of the Buddhas. 

Manifest the appearance of transcending 
the three worlds: Hiện tướng siêu tam giới—To 
manifest the appearance of transcending the three 
worlds, one of the ten reasons Great Enliphtening 
Beings show the act of walking seven steps. For 
these ten reasons they show the act of walking 
seven sfeps after birth; they manifest this to pac1fy 
sentient beings—Vì hiện tướng siêu tam giới mà 


27/1 


thị hiện đi bẩy bước, một trong mười lý do khiến 
chư đại Bồ Tát thị hiện đi bảy bước mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát 
vì muốn điều phục cho chúng sanh được an lạc 
nên thị hiện đi bảy bước như vậy—See Ten 
reasons Great Enlightening Beings show the act of 
walking seven steps. 

Manifest attainment of true enlightenment 
under enlipghftenment trees infinite 
worlds: Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế 
giới, dưới cội Bồ Để thành Chánh Đẳng Chánh 
Giác See Ten kinds of Instantfly creative 
knowledge of the Buddhas. 

Manifest be awake to all truths and 
expound  their meaninøs, defñnitively, 
without duality: Chư Phật đều hay hiện giác tất 
cả pháp, diễn thuyết ý nghĩa, quyết định không 
hai—AlI Buddhas can manifest be awake to all 
truths and expound their meanings, definitively, 
without duality, one of the ten kinds of mastery of 
nondual action of all Buddhas—See Ten kinds of 
mastery of nondual action of all Buddhas. 
Manifest bỉrth as Enlightening Beings in 
infnite worlds: Trong một niệm, tất cả chư Phật 
đều hay thị hiện vô lượng thế giới, Bồ Tát thọ 
sanh—AII Buddhas can, im a single instant, 
manifest birth as Enlightening Beings In Infinite 
worlds—See Ten kinds of Instantly creative 
knowledge of the Buddhas. 

Manifest the bodies of celestial beings for 
senfient beings” desires: Tùy theo sở thích của 
chúng sanh mà vì họ hiện thân chư thiên—See 
Ten kinds of certain understanding of the realm of 
senfient beings. 

Manifest bodies of Enlightening Beings 
adorned with virtues: Hiện thân công đức trang 
nghiêm của Bổ Tát—See Ten kinds of certain 
undersfanding of the realm of sentient beings. 
Manifest the characteristics of adamanfine 
ground: Hiện tướng kim cang địa—To manifest 
the characteristics of adamantine ground, one of 
the ten reasons Great Enliphtening Beings show 
the act of walking seven steps. 
reasons they show the act of walking seven steps 
after birth; they manifest this to paclfy sentient 
beings—Vì hiện tướng kim cang địa mà thị hiện 


in 


For these ten 


đi bẩy bước, một trong mười lý do khiến chư đại 
Bồ Tát thị hiện đi bảy bước mà Đức Phật đã dạy 
trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì muốn 
điều phục cho chúng sanh được an lạc nên thị 
hiện đi bảy bước như vậy—See Ten reasons 
Great Enlightenng Beings show the act of 
walking seven steps. 

Manifest  contradiction:  Svartha-viruddha 
(skÙ)—Tự Ngữ Tương VI—A 
contradiction, one of the nine fallacles of a 
proposition, 1.e. “my mother Is 
trong chín lỗi của Minh Nhân Tông Pháp (ví dụ 
như nói “Mẹ” ta là “Thạch Nữ,” tức là đàn bà 
không sinh nở giống như đá. Thế nhưng về hữu 
pháp thì lại nói là “mẹ ta” tức là người đã có con. 
Vậy mà đối với năng biệt thì lại nói là “Thạch 
Nữ,” như vậy có sự mâu thuẩn giữa hữu pháp và 
năng biệt). 

Manifest counfless of pure beings in infinite 
worlds: Thị hiện vô lượng thế giới—All Buddhas 
can, in a single 1nstant, manifest countless of pure 
beings in infinite worlds—Tất cả chư Phật, trong 
một niệm, đều thị hiện vô lượng thế giới, vô 
lượng vô số chúng sanh thanh tịnh—§ee Ten 
kinds of ¡instantly creative knowledge of the 
Buddhas. 

Manifest the desire to give sentient( beings 
courageous sírength: Thị hiện ban cho chúng 
sanh sức dũng mãnh —To manifest the desire to 
Øive sentlent beings courageous strength, one of 
the ten reasons Great Enlightening Beings show 
the act of walking seven steps. 
reasons they show the act of walking seven sfeps 
after birth; they manifest this to pacIfy sentient 
beings—Vì hiện muốn ban cho chúng sanh sức 
đũng mãnh mà thị hiện đi bảy bước, một trong 
mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy 
bước mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho 
chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước 
như vậy —See Ten reasons Great Enlightening 
Beings show the act of walking seven steps. 
Manifest education oŸ sentient beings and 
service of the enlightened in infinite worlds: 
Tất cả chư Phật đều hay thị hiện vô lượng thế 
giới, giáo hóa chúng sanh, cúng dường chư Phật— 


manifest 


barren.”—Một 


For these ten 


2772 


See Ten kinds of Instantly creative knowledge of 
the Buddhas. 

Manifest or evidential: Hiện lượng môn (lượng 
hiện thật —This is one of the eipht kinds of 
syllogisms in Buddhist logic—Đây là một trong 
tám pháp môn hay tám lý luận khôn ngoan trong 
lý luận Phật giáo—See Eight kinds of syllogIsms 
1n Buddhist logic. 

Manifest or external aid: Hiển gia hộ—Aid in 
the blessing and powers of this life—Hiển hiện 
hay gia hộ bể ngoài cho phước báo của đời nầy 
một cách công khai—See Dual aid bestowed by 
the Buddha. 

Manifest the giving of the seven kinds of 
wealth: Hiển hiện xả thí bẩy thánh tài—To 
manifest the gøiving of the seven kinds of wealth, 
one of the ten reasons Great Enlightening Beings 
show the act of walking seven steps. For these 
ten reasons they show the act of walking seven 
steps after birth; they manifest this to pacIfy 
sentient beings—Vì hiện xả thí bảy thánh tài mà 
thị hiện đi bẩy bước, một trong mười lý do khiến 
chư đại Bồ Tát thị hiện đi bảy bước mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát 
vì muốn điều phục cho chúng sanh được an lạc 
nên thị hiện đi bảy bước như vậy —See Ten 
reasons Great Enlightening Beings show the act Of 
walking seven steps. 

Manifest the learning of all kinds of worldly 
things such as li(erature, 
øames, and amusemen(s: Hiển hiện thông đạt 
tất cả những văn bút, đàm luận, cờ nhạc thế 
gian—To manifest the learning of all kinds of 
worldly things such as literafure, conversation, 
games, and amusements. This is one of the ten 
reasons Enliphtening Beings appear as children 
whíih the Buddha taught ¡in the Elower 
Adornment Sutra—Vì hiện thông đạt tất cả những 
văn bút, đàm luận, cờ nhạc thế gian mà thị hiện ở 
thân đồng tử. Đây là một trong mười lý do khiến 
chư Đại Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten 
reasons Enlipghtening Beings appear as children. 
Manifest the learning of riding military arts 
and various worldly occupations: Hiển hiện 
thông đạt những nghề nghiệp vũ thuật binh trận 
thế gian—To manifest the learning of riding 


conversation, 


military arfs and various worldly occupations. This 
1S one of the ten reasons Enliphtening Beings 
appear as children which the Buddha taught in the 
Flower Adornment Suta—Vì hiện thông đạt 
những nghề nghiệp vũ thuật binh trận thế gian mà 
thị hiện ở thân đồng tử. Đây là một trong mười lý 
do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử 
mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm— 
See Ten reasons Enlightening Beings appear as 
ch¡ildren. 

Manifest the learning of all worldly arts and 
sciences: Hiển hiện để thông đạt tất cả nghệ 
thuật khoa học thế gian—To manifest the learning 
of all worldly arts and sclences. This is one of the 
ten reasons Enliphtenng Beings appear as 
children which the Buddha taught in the Flower 
Adornment Sutra—Vì hiện để thông đạt tất cả 
nghệ thuật khoa học thế gian mà thị hiện ở thân 
đồng tử. Đây là một trong mười lý do khiến chư 
Đại Bồ Tát thị hiện ở thân đồng tử mà Đức Phật 
đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten 
reasons Enliphtening Beings appear as children. 
Manifest-No-Fool Buddha: Hiện Vô Ngu Phật. 
Manifest physical forms to do Buddha-work 
for sentient beings: Vì chúng sanh mà thị hiện 
sắc thân để làm Phật sự See Ten kinds of 
performance of Buddha-work. 

Manifest the power of enlightening beings: 
Hiển hiện Bồ Tát lực—To manifest the power of 
enlightening beings, one of the ten reasons Great 
Enliphtening Beings show the act of walking 
seven steps. For these ten reasons they show the 
act of walking seven steps after bíth; they 
manifest this to pacIfy sentient beings—Vì hiện 
Bồ Tát lực mà thị hiện đi bẩy bước, một trong 
mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy 
bước mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho 
chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước 
như vậy —See Ten reasons Great Enlightening 
Beings show the act of walking seven steps. 
Manifest the practice of the seven jewels of 
awakening: Hhiển hiện tu hành thất giác bửu— 
To manifest the practice of the seven jewels of 
awakenng, one of the ten reasons Great 
Enliphtening Beings show the act of walking 
seven steps. For these ten reasons they show the 


2773 


act of walking seven steps affter bìrth; they 
manIfest this to pacIfy sentient beings—Vì hiện tu 
hành thất giác bửu mà thị hiện đi bảy bước, một 
trong mười lý do khiến chư đại Bồ Tát thị hiện đi 
bảy bước mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều phục cho 
chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi bảy bước 
như vậy—See Ten reasons Great Enlightening 
Beings show the act of walking seven steps. 
Manifest renunciation of the mundane and 
study of the way to liberatfion in infñnite 
worlds: Tất cả chư Phật hay thị hiện vô lượng thế 
giới, xuất gia học đạo —§ee Ten kinds of instantly 
creative knowledge of the Buddhas. 

Manifest the shedding of errors and faults 
of word, thought, and deed: Hiển hiện xa la 
những lỗi lầm của ba nghiệp thân, khẩu ý—To 
manifest the shedding of errors and faults of word, 
thoupht, and deed. This 1s one of the ten reasons 
Enliphtening Beings appear as children which the 
Buddha taught In the Flower Adornment Sutra— 
Vì hiện xa la những lỗi lầm của ba nghiệp thân, 
khẩu ý mà thị hiện ở thân đồng tử. Đây là một 
trong mười lý do khiến chư Đại Bồ Tát thị hiện ở 
thân đồng tử mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm—See Ten reasons Enlightening Beings 
appear as children. 

Manifest the spiriual power of 
Enlipghtenng Beings  able to  enter 
concenfratfion ỉn the heart of the palace: Vì 
muốn hiện sức oai đức của Bổ Tát có thể ở thâm 
cung nhập tam muội mà thị hiện ở vương cung— 
See Ten reasons Enlightening Beings appear to 
live in a royal palace. 

Manifest supreme peerless in the world: 
Hiển hiện tối thắng vô tỷ—To manifest supreme 
peerless in the world, one of the ten reasons Great 
Enliphtening Beings show the act of walking 
seven steps. For these ten reasons they show the 
act of walking seven steps after bìrth; they 
manifest this to pacIfy sentient beings—Vì hiện là 
tối thắng vô tỷ ở thế gian nên thị hiện đi bẩy 
bước, một trong mười lý do khiến chư đại Bồ Tát 
thị hiện đi bảy bước mà Đức Phật đã dạy trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì muốn điều 
phục cho chúng sanh được an lạc nên thị hiện đi 
bảy bước như vậy —See Ten reasons Great 


Enliphtening Beings show the act of walking 
Seven steps. 

Manifest the supreme walk of the 
enlightening being, beyond the walk of the 
elephant, the bull, or the lion: Hiển hiện bước 
tối thắng của Bồ Tát —To manifest the supreme 
walk of the enliphtening being, beyond the walk 
of the elephant, the bull, or the lion, one of the ten 
reasons Great Enlightening Beings show the act Of 
walking seven steps. For these ten reasons they 
show the act of walking seven steps after birth; 
they manifest this to pacIfy sentient beings—Vì 
hiện bước tối thắng của Bồ Tát hơn hẳn bước đi 
của tượng vương, ngưu vương, sư tử vương mà thị 
hiện đi bẩy bước, một trong mười lý do khiến chư 
đại Bồ Tát thị hiện đi bẩy bước mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm. Chư Đại Bồ Tát vì 
muốn điều phục cho chúng sanh được an lạc nên 
thị hiện đi bảy bước như vậy —See Ten reasons 
Great Enlightenng Beings show the act of 
walking seven steps. 

Manifest the tranquil, composed behavior 
of sainfs and individual ïlluminafes 
accordance with sentient beings” 
inclinations: Tùy theo sở thích của chúng sanh 
mà hiện oai nghi tịch tịnh của Thanh Văn hay 
Bích Chi Phật—See Ten kinds of certain 
undersfanding of the realm of sentient beIngs. 
Manifest transfigured cemanafion bodies, 
coming forever: Hiện thân biến hóa hằng không 
đoạn tuyệt—See Ten kinds of Budha-work in all 
worlds in all times of the Buddhas (A). 

Manifest turning the wheel of the Teaching 
in infinite worlds: Tất cả chư Phật hay thị hiện 
vô lượng thế giới chuyển diệu pháp luân —See 
Ten kinds of Instantly creative knowledge of the 
Buddhas. 

Manifest untold variety of Buddha-bodies 
in infinite worlds: Hiển hiện vô lượng thế 
giới —All Buddhas, In a single Instant, manifest 
untold varety of Buddha-bodles in 
worlds—Tất cả chư Phật trong một niệm, đều hay 
thị hiện vô lượng thế giới, bất khả thuyết nhiều 
loại thân Phật—See Ten kinds of Instantly 
creative knowledge of the Buddhas. 


in 


Infinite 


27/4 


Manifest virtue: Biểu Đức—To manifest virtue 

(positive In deeds and thoughfs as expounded in 

the Avatamsaka Sutra—Kinh Hoa Nghiêm), In 

contrast with to repress the passions—Thể hiện 
công đức bằng những hành động và tư tưởng thiện 
lành như đã được giảng dạy trong kinh Hoa 

Nghiêm, đối lại với đè nén dục vọng hay “già 

tình.” 

Manifest the various powers of Buddhas: 

Hiển hiện những Phật thần thông—By means of 

great knowledge and energy they manifest the 

powers of Buddhas, unhindered, 
inexhaustible—Dùng đại trí huệ, dùng đại tinh tấn 
thị hiện những Phật thần thông vô ngại vô tận— 

See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 

times of the Buddhas (B) (3). 

Manifestation (n): 

1) Sự biểu hiện—Visible appearanee. 

2) Tu thị hiện —Manifestaton, one of the ten 
kids of culivaton of Great Enlightening 
Beingss—See Ten kinds of culivaton of 
Great Enlightening Beings. 

Manifestation body: Báo thân. 

Manifestation of dharma-body: Ứng hóa pháp 

thân—Hiện thân hay phương tiện pháp thân—See 

Two kinds of dharma-body (dharmakaya) (C). 

Manifestation of karma: Hiện nghiệp—See 

Three gradual stage of cultivation. 

Manifestation of the mỉnd (ïtself): Duy tâm sở 

niệm. 

Manifestation of miỉnd in action: Hiển hiện 

tâm tướng —Manifestations of conscilousness— 

From the Buddhist poimt of view, all the 

circumsfances of our life are manifestations of our 

own consciousness. This 
understandng of Buddhissm. From painful, 
afflictive and confused situations to happy and 
peaceful circumstances... all are rooted In our own 
mind. Our problems are we tend to follow the lead 
of that restless mind, a mind that continuouslÌy 
gIives birth to new thoughts and ideas. As a result, 
we are lured from one sifuation to another hoping 
to find happiness, yet we only experience nothing 
but fatigue and disappointment, and in the end we 
keep moving In the cycle of Birth and Death. The 
solution 1s not to suppress our thoughts and 
desires, for this would be impossible; it would be 


VaAriIOUS 


IsÃ the fundamental 


like trying to cover a sfone over grass, prass wIll 
find Ifs way to survive. We must find a better 
solution than that. Why do we not train ourselves 
to observe our thouphts withut following them. 
This will deprive them their supressing energy 
and 1s therefore, they wIl die by 
themselves—Theo quan điểm Phật giáo, tất cả 
những hoàn cảnh chúng ta gặp trong đời đều là 
những biểu hiện của tâm ta. Đây là sự hiểu biết 
căn bản của đạo Phật. Từ cảnh ngộ khổ đau phiền 
não, rắc rối, đến hạnh phúc an lạc... đều có gốc rễ 
nơi tâm. Vấn để của chúng ta là chúng ta luôn 
chạy theo sự dẫn đạo của cái tâm lăng xăng ấy, 
cái tâm luôn nảy sanh ra những ý tưởng mới. Kết 
quả là chúng ta cứ bị cám dỗ từ cảnh này đến 
cảnh khác với hy vọng tìm được hạnh phúc, nhưng 
chỉ gặp toàn là mệt mỏi và thất vọng,, và cuối 


ouf 


cùng chúng ta bị xoay vòng mãi trong vòng luân 
hổi sanh tử. Giải pháp không phải là ức chế 
những tư tưởng hay những ham muốn, vì điều này 
không thể nào được, cũng giống như lấy đá mà đè 
lên cỏ, cỏ rồi cũng tìm đường ngoi lên để sinh 
tồn. Chúng ta phải tìm một giải pháp tốt hơn giải 
pháp này. Chúng ta hãy thử quan sát những ý nghĩ 
của mình, nhưng không làm theo chúng. Điều này 
có thể khiến chúng không còn năng lực áp chế 
chúng ta, từ đó tự chúng đào thải lấy chúng. 
Manifestaion of all” patience 
endurance: Quảng hành nhẫn nhục—See Ten 
charateristics of the Diamond Heart as developed 
by a Bodhisattva. 

Manifestation of unfold Buddhas in the 
world: Hiện vô lượng chư Phật xuất thế—See 
Ten kinds of unimpeded liberaton of the 
Buddhas. 

Manifested actfivities: Hữu Biểu Nghiệp—See 
Manifested activiies of the body, mouth, and 
mind. 

Manifested actfivites of the body, mouth, 
and miỉnd: Hữu Biểu Nghiệp—In contrast with 
their unmanifested activities—Nghiệp biểu hiện 
của thân, khẩu, ý, đối lại với nghiệp không biểu 
hiện—See Two kinds of activities of the body, 
mouth and mind. 

Manifested Buddha: Sakyamuni Buddha 
Pháp Hóa Sinh Thân—Pháp thân Phật do pháp 


and 





2775 


tính hóa hiện như Phật Thích Ca Mâu Ni—See 
Three kinds of dharma-body. 

Manifested clearly: Vyanjita (skt) Hiện rõ 
ràng. 

Manifested mỉnd: Hiện Thức—Manifested 
mind or consciousness diversified In contact with 
or producing phenomena, good or evil—Tạng 
Thức hay chân tâm cùng với vô minh hòa hợp mà 
pháp nhiễm, tịnh, tốt—See 
Discrimination or conscIousness. 

Manifested Three Treasures: Hiện Tiền Tam 
Bảo—See Triratna (V)(B). 

Manifesting the autonomous spiritual 
capacities of all Enlightening Beings: Hiển 
hiện Bổ Tát oai lực tự tại thần thông— 
Manifesting the autonomous spiritual capacities of 
all Enlightening Beings 1s a grove for enliphening 
beings because they use great spiritual powers fo 
tunn the wheel of teaching unceasingly and 
civilize sentlent beings. This Is one of the ten 
kimds of grove of Great Enlightening Beings. 
Enlightenng Beings who abide by these can 
achieve the Buddhas” unexcelled peaceful, happy 
action, free from sorrow and afflication—Thị hiện 


sinh ra xấu 


tất cả Bồ Tát oai lực tự tại thần thông là viên lâm 
của Bồ Tát, vì dùng đại thần lực chuyển pháp 
luân điều phục chúng sanh không thôi nghỉ. Đây 
là một trong mười loại viên lâm của chư đại Bồ 
Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được 
đại hạnh an lạc la ưu não vô thượng của Như 
La —See Ten kinds of grove of Great 
Enlightening Beings. 

Manifesting birth in the phenomenal realm 
but having no aftachment to anything: Hiện 
sanh pháp giới mà không nhiễm trước—Imbued 
with the qualiies of Buddhahood, they manifest 
birth ímm the phenomenal realm, ther physical 
features perfect, their associaftes pure, yet they 
have no attachment to anything—Đủ Phật công 
đức hiện sanh pháp giới, thân tướng viên mãn, 
quyến thuộc thanh tịnh, mà đối với tất cả không 
nhiễm trước—See Ten kinds of Buddha-work in 
all worlds in all trmes of the Buddhas (B) (3). 
Manifesting the bodies of the celesfial 
beings: Thị hiện những thân Trời như Đế Thích, 
Phạm Vương, Tứ Thiên Vương, vân vân—See 


Ten unimpeded functons relatng to sentient 
beings of Great Enlightening Beings. 
Manifesting a body of transformation: Hiện 
Hóa Thân—See Ten supernatural powers. 
Manifesting the Buddhas: Thị hiện chư Phật, 
sắc thân tướng hảo, nhứt thiết trí lực, thành chánh 
đẳng chánh giác—See Ten unimpeded functions 
relating to sentient beings of Great Enlightening 
Beings. 

Manifesting the calm behavior of Buddhas" 
disciples: Thị hiện Thanh Văn, Bích Chi Phật oai 
nghi tịch tịnh—See Ten unimpeded functions 
relating to sentient beings of Great Enlightening 
Beings. 

Manifesting counfless forms permanently in 
one and the same place: Hiện vô lượng thân— 
Ths is one of the eiph( great powers of 
personality or sovereign independence—Thường 
ở một cõi năng hiện vô lượng loại. Đây là một 
trong tám cái ngã tự tại lớn—See Eight great 
pOoWers of personalIty. 

Manifesting the deeds of Enlightening 
Beings for all sentient beings: Thị hiện Bồ Tát 
hạnh—See Ten unimpeded functions relating to 
sentient beings of Great Enlightening Beings. 
Manifesting emergence from concentrafion: 
Hoặc hiện từ tam muội mà làm Phật sự—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (2). 

Manifesting many bodies or forms: Hiện Đa 
Thân—See Ten supernatural powers. 
Manifesting nirvana: Hiện Niết bàn—See Ten 
kinds of Buddha-work 1n all worlds In all times of 
the Buddhas (B) (9). 

Manifesting occult powers: Hiện thần thông— 
See Ten kinds of Buddha-work 1n all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (7). 

Manifesting physical bodies: Thị hiện sắc 
thân—See Ten kinds of Buddha-work In all 
worlds in all times of the Buddhas (B) (7). 
Manifesting the realm of nirvana ỉn the 
realm of birth and death, manifesting the 
realm of bỉrth and death ïn the realm of 
nirvana: Nơi sanh tử hiện Niết bàn giới, nơi Niết 
bàn giới hiện sanh tử giới—See Ten spheres of 
Great Enlightening Beings. 


2776 


Manifesting wisdom: Hiện Thức. 

l1) Direct knowledge or manifesting wisdom, one 
of the the states mentoned ¡ín the 
Lankavatara Sutra: Một trong ba thức được 
nói trong Kinh Lăng Già—See Three kinds of 
p€rception. 

2) Another name of Alayavijnana, on which all 
things depend for realization, for 1t complefes 
the knowledge of the other vijnanas: Tên 
khác của A Lại Da thức: Mọi pháp đều dựa 
vào A Lại Da thức mà hiển hiện (các pháp 
đều hiển hiện trên bản thức nên gọi là hiện 
thức)—See Alaya consciousness. 

3) Representation 
perception of an external world, one of the 
five parijnanas menfioned In the Awakening 
of Faith: Một trong năm thức được nói đến 
trong Khởi Tín Luận—See Five kinds of 
CONSCIOUSn€sSsS. 

Manifesting Without Delusion Buddha: Phật 

Hiện Vô Ngu. 

Manifesting the world in the realm of space, 

manifesting the realm of space ïn the world: 

Nơi hư không hiện thế giới, nơi thế giới hiện hư 

không—See Ten spheres of Great Enlightening 

Beings. 

Manipataka Buddha: Ma Ni Tràng Phật. 

Manipataka-Dipaprabha-Buddha: Ma 

Tràng Đăng Quang Phật. 

Manipulate (v): Vận động 

Manipulation (n): Sự vận dụng bằng mánh 

khóc. 

Manipura-Chakra (sk): Đan Điển—It lies 

withm the energy channel in the navel region. 

Cultivators who concentrate on his no longer fear 

Of fire, even 1f he were thrown Into a blazing fire, 

he would remain alive without fear of death— 

Điểm giữa ngang rún (cai quản gan và dạ dày). 

Hành giả tập trung vào đây sẽ có khả năng khám 

phá ra những kho báu bị dấu kín. Hành giả tập 

trung vào điểm nầy không còn sợ lửa, ngay cả khi 
ném vào lửa, người ấy vẫn sống mà chẳng sợ— 

See Chakra. 

Maniskandhanaga (skt): Ma Ni Kiện Đại Long 

Vương—The naga king in whose hand 1s the 

talismanic pearl—VỊ long vương trong tay ai là 

ngọc hộ mệnh cho người Ấy. 


COnSCciOusness Or Or 


Ñi 





Manjettha (p): Cam. 
Manjna-sabdabhigarjita (skt): Diệu Âm Biến 
Mãn. 

1) Universal wonderful sound: Âm thanh thù 
diệu tỏa khắp nơi nơi. 

2) The kalpa of Ananda as a Buddha with the 
tile Manojna-Sabdabhigarjita Buddha.: Thời 
kỳ mà Đức A Nan thành Phật với danh hiệu 
Diệu Âm Biến Mãn Như Lai. 

Manju (sk0: Suksma (sk)—Tát Tô 

Marvelous—Wonderful——Profound—Subtle—— 

Supernatural—Mystic—Mysterious—Beyond 

thought or discussion—Huyền diệu không thể 

nghĩ bàn hay bất khả tư nghì. 

I1) Beyond thought or discussion: Bất Khả Tư 
Nghì. 

2) Biiliant Shinng—Sáng chó—See Seven 
brilliant ones. 

3) Special: Outstanding—Tuyệt Đối. 

4) Incomparable: Vô Tỷ. 

5) Subtle and profound: Tinh Tế Thậm Thâm. 

6) Wonderful: Mysterious—Profound— 
Supernatural—Diệu. 

Manjugosa (skQ Manjugosha (p): Người có 

giọng nói êm dịu, tên gọi của Ngài Văn Thù Sư 

Lợ—Gentle-voiced (One, another name for 

ManJusr1. 

Manjusaka (skt): Mạn Thù Sa—Name of a type 

of flower In north India. Name of a celestial 

flower—Tên của loài hoa Xích Đoàn trong vùng 
bắc Ấn. Tên của một loài hoa trời. 

Manjusri (kD: Manjusri Bodhisattva—The 

Buddhaˆs wisdom—Văn Thù Sư Lợi—Mãn Thù 

Thi Lợi—Mạn Thù Thất Lợi—Văn Thù —Name 

of one of the most celebrated Bodhisattvas among 

the northen Buddhsm (Mahayana) The 
atfendant to the left of Sakyamuni Buddha, the 
personification of the wisdom of the Buddha or 
the Buddhas Wisdom. The Bodhisatva of 
wisdom 1n the Mahayana Buddhism, who dispels 
the darkness of Ignorance. Sometimmes he 1s 
mentioned as a Bodhisattva with “soft voice.” He 

IS closely assoclated with the “Perfection of 

Wisdom” (Prajna-paramita) sutras and is often a 

main Interlocutor in them, generally asking the 

Buddha about the perfection of wisdom. He 1s 

often depicted holding in one hand a flaming 





Diệu: 





2777 


“sword of wIisdom” that cut throuph false views 
and a Perfection of Wisdom text In the other. 
Manjusti Bodhisatva 1s also as popular as 
Avalokitesvara Bodhisattva. A number of sutras 
were composed in his honor. ManJusri 1s a symbol 
of Buddhist wisdom or an idealizatlon of a 
particular quality. The Lotus Suta describes him 
as springing out from the great ocean. Manju 1s 
beautiful, Sri is good fortune, virtue, majesty or 
lord. Manjusri means the beautiful virtue (fortune 
or lord). The Greatly Wise ManJusri Bodhisattva 
with his delusion-cutting vajra sword In one hand, 
sits on the back of a lion on the Buddha”s left. He 
1S considered as a guardian of wisdom and 1s offten 
placed on Sakyamuni's left, with Samantabhadra 
on the right side as guardian of Law. He became a 
Buddha long ago and was called the Race of 
Honored Dragon Kings. However, after becoming 
a Buddha he had been continuing to manifest in 
the form of a Bodhisattva to teach and transform 
lving beings, and help Sakyamuni Buddha 
propagate the Correct Dharma. Manjusri also 
represents  awakening, that the 
realization of the Oneness of all existence and the 
power rising therefrom, of which the lion”s vigor 
1s symbolic. A number of Tibetan masfters are 
regarded as physical manifestations of ManJusri, 
for example, Tsong-kha-Pa——Văn thù sư Lợi, tên 
của một trong những vị Bồ Tát nổi tiếng của Phật 
giáo Bắc tông (Đại Thừa), ngài thường đứng bên 
trái của Phật Thích Ca và là nhân cách hóa cho trí 
huệ Phật. Người cao quí và dịu hiển. Bồ Tát của 
trí năng trong Phật giáo Đại thừa, người chiến 
thắng bóng tối của sự ngu dốt. Thỉnh thoảng người 
ta cũng nhắc đến ngài như một vị Bồ Tát có giọng 
nói êm dịu. Ngài quan hệ chặt chẽ với những kinh 
nói về “Trí Tuệ Ba La Mật,” và thường là người 
đối thoại hoặc hỏi Đức Phật về trí tuệ ba la mật. 
Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi cũng phổ thông như Bồ 
Tát Quán Thế Âm. Một số lớn kinh điển được 
trước tác để ca ngợi Ngài. Văn Thù Sư Lợi là một 
biểu tượng cho trí tuệ của người tu Phật. Trong 
Kinh Liên Hoa diễn tả Ngài nhảy vọt lên từ trong 
đại dương. Chữ ManJu có nghĩa là đẹp, chữ Sri có 
nghĩa là gia tài, đức hạnh hay chúa. Nguyên chữ 
Manjusri có nghĩa là “đức hạnh tuyệt vời.” Văn 
Thù một tay cầm kiếm Kim Cương đoạn diệt mê 
hoặc, ngồi trên lưng sư tử. Đại Trí Văn Thù Sư 


1S, sudden 


Lợi Bồ Tát được xem như là vị Bổ Tát bảo hộ trí 
tuệ, và thường được đặt bên trái Phật Thích Ca, 
trong khi Phổ Hiền bên phải được coi như là vị Hộ 
Pháp. Ngài là vị Bồ Tát đã thành Phật từ thời xa 
xưa với tôn hiệu Tôn Chúng Long Vương Phật. 
Nhưng sau khi thành Phật, ngài vẫn thị hiện làm 
Bồ Tát để giáo hóa chúng sanh, và giúp đở Đức 
Phật Thích Ca Mâu Ni hoằng trì chánh pháp. Văn 
Thù cũng biểu thị sự giác ngộ tức sự hốt nhiên 
nhận ra nhất thể của tất cả cuộc tổn sinh và năng 
lực phát sinh từ đó, mà sức mạnh của sư tử là biểu 
tượng. Một số các vị Thầy trong Phật giáo Tây 
Tạng được xem như là hiện thân của ngài Văn 
Thù Sư Lợi, như Tông Khách Ba chẳng hạn—See 
Two attendants (C). 

Manjusri Bodhisattva: The Wonderful Voice 
Bodhisattva, the symbol of wisdom——Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát, biểu tượng của trí tuệ—See Manjusri. 
Manjusri Hall: Văn Thù Viện—The seventh 
great court of the thirteen In the Garbhadhatu 
group; It shows ManJusrI In the centre of a øroup 
of twenty-five—Viện thứ bảy trong mười ba viện 
lớn của Thai Tạng Mạn Đồ La, lấy Văn Thù Sư 
Lợi làm trung tâm của nhóm 25 vị. 
Manjusripariprccha (skQ: Văn Thù Sư Lợi 
Vấn Kinh—The sutra mentioned all moral rules 
for a Bodhisattva”s datly practice. Ït is also called 
“ManJusri`s Questions Sutra” because Bodhisattva 
Manjusri, a Bodhisattva of wisdom, asked the 
Buddha about moral rules for a bodhisattva to 
practice to attain Buddhahood. The sua was 
translated into Chinese by Sanghabhara—Kinh 
ghi lại những giới luật tu hành cho một vị Bồ Tát. 
Cũng được gọi là “Văn Thù Vấn Kinh” vì Bồ Tát 
Văn Thù, một bậc Bồ Tát trí tuệ, đã hỏi Phật về 
những giới luật cho một Bồ Tát tu hành thành 
Phật. Kinh được Ngài Tăng Già Bà La dịch sang 
Hán tự. 

Mankind (n): Nhân loạ——Con người —The 
Buddha has classfied all mankind ¡mmto four 
kinds—Đức Phật phân chia tất cả nhân loại thành 
bốn hạng—See Four kinds of human beings and 
Seven kinds of son. 

Manly action: Hành động của một bậc trượng 
phu. 

Manner (n): Phong cách —Absfruse mamner: 
Bút pháp thâm thúy. 


2778 


Manner of speaking: Khẩu khí. 
Manobhirama (skÐ: Asaya (skÐ)—A Thế Da— 
A Xa Dã—Ý Lạc. 

I) Joy of mind, the mind satisfied and joyful: Ý 
được thỏa mãn vui vẻ. 

2) The realm foretold for Maudgalyayana as a 
Buddha: Ý Lạc Giới—Nơi mà Ngài Mục 
Kiên Liên sẽ thành Phật. 

Mano-dharma (sk0: The place of mind and 

dharmas—Ý Pháp Xứ —See Twelve entrances 

q0. 

Manodijnasvara (skÐ: King of Gandharvas— 

Nhạc Âm Cần Thát Bà Vương. 

Mano-duccaritam (p): Wrong conduct ¡n 

thought—Ý ác hạnh—See Three dharmas (IV). 

Manojna (skt): Ma Nô Thị Nhược. 

1) Music: Âm nhạc. 

2) Asreeable: Vừa ý —Attractive—At wIll— 
Agreeable to the mind. 

Manojnaghosa (skt): Mạt Nô Nhã Cụ Sa—An 

anclent Indian monk—Một vị Tỳ Kheo Ấn Độ 

thời xưa. 

Manojnasvara (sk): Mạt Nô Thị Nhã Táp 

Phược La. 

l) Lovely sounds: Như Ý Âm—Nhạc Âm— 
Mustc. 

2) A king of the Gandharvas: Vua của loài Càn 
Thát Bà. 

3)  Indra*s musicians: Những nhạc công của vua 
trời Đế Thích. 

Manomaya (skt): Ma Nô—Ma Nô Ma—Ma Nô 

Mạt Da. 

I) Mental: Ý—Consisting of spirit or mind— 
Sprritual. 

2) Ý sinh thân: Mind produced body. 

3) Buddhas, Bodhisattvas and devas can use 
their minds to produce their bodies, or forms 
at WwIll (any appearance produced at wIll): 
Chư Phật, chư Bồ Tát và chư Thiên có thân 
thể do ý mình hóa sinh ra nên gọi là Ma Nô 
Ma. 

Manomayadharmakaya (sk): Như Lai Ý 

Thành Pháp Thân —The Tathagata*s Dharmakaya 

as a will-body—Pháp thân của Đức Như Lai theo 

ý nghĩa một cái thân do ý sinh. 

Manomayakaya (skt): Ý sinh thân (Ý thành 

thân)—The will-body—Ý Thành Thân—Ý Sinh 





Hóa—A body mentally produced or produced at 
wIll. Bodhisattvas from the first staøe upwards 
are able to take any form at wIll to save senfient 
beings—Thân của các vị Bồ Tát từ bậc sơ địa trở 
lên, là thân vì ý muốn cứu độ chúng sanh mà đắc 
như ý thụ sinh (ý sinh thân là sự sinh thân bằng ý 
tưởng ví như ý chuyển động nhanh chóng không 
có gì trở ngại). 

Mano-moneyyam (p): Qualities of the saøe as 
to mind—Ý tịnh mặc —See Three dharmas 
(XLVÙ. 

Manorhita (skt): Manorhata (sk)—Ma Nô La— 
Mạt Nô Hạt Lạt Tha—An Indian prince who 
became disciple and successor to Vasubandhu as 
22" patriarch. Author of the Vibhasa-Sastra. He 
laboured in Western India and Ferghana where he 
died in 165 AD.—Một vị hoàng tử Ấn Độ trở 
thành đệ tử của ngài Thế Thân và kế vị ngài để 
trở thành Tổ thứ 22 của Thiền Tông Ấn Độ. Ông 
là tác giả của bộ Tỳ Bà Sa Luận. Ông làm việc 
và tịch ở miền đông Ấn vào khoảng năm 165 sau 
Tây Lịch. ** See Twenty eight Indian Patriarchs 
(22). 

Manosancetanahara (p): Hành động tinh thần 
là những chất bổ dưỡng—Mental volition as 
nutriment. 

Mano-socceyam (p): Purity of mind—Ý thanh 
tịnh—See Three dharmas (XL.V). 
Mano-succaritam (p) Right conduct ¡n 
thought—Ý thiện hạnh—See Three dharmas (V). 
Manovijnana (k0: (p_—Ý 
Thức—Sự suy nghĩ phối hợp với các căn— 
Apprehension——Consciousness—Consciousness 
of mind or thought—Discrimination 
comprehension consclousness—The faculty of 
mind—Knowmng or thought faculty—Mental 
consciousness—The menfal sense or Intellect— 
Mentality—Mind or mano consciousness—The 
thinking that the 
perceptions of the sense organs—One of the sIx 
vijnanas, a mind which does not depend on any of 
the five sense faculties, but on the immediately 
preceding Mental 
consciousness apprehends not only objects (form, 
sound, taste, smell, touch) in the present time, but 
1t also apprehends obJects In the past and Imagines 
obJects even In the future. Mental consciousness 


Mano-vinnana 


and 


CONnSCIOusness coordinates 


continuun of  mind. 


2779 


will go with us from one life to another, while the 
first Íive consciousnesses are our feImpOrary 
Consciousness 1s also one of the five 
skandhas. The function of Manovijnana 1s by 
hypothesis to reflect on Manas, as the eye-viJjnana 
reflects on the world of forms and the ear-viJnana 
on that of sounds; but in fact as soon as Manas 
evolves the dualism of subject and object out of 
the absolute unity of the Alaya, Manovijnana and 
indeed all the other Vijnanas begin to operate. 
Thus, in the Lankavatara Sutra, the Buddha said: 
“Buddhist NÑirvana consis(s in turning away from 
the wrongfully discriminating Manovijnana. For 
with Manovijnana as cause (hetu) and support 
(alambana), there takes place the evolution of the 
seven Vijnanas. Further, when Manovijnana 
discerns and clinsgs to an external world of 
particulars, all kinds of habif-energy (vasana) are 
generated therefrom, and by them the Alaya 1s 
nurtured. Together with the thougpht of “me and 
mine,” taking hold of 1t and clinging to 1t, and 
reflecting upon 1t, Manas thereby takes shape and 
1s evolved. In substance (sarira), however, Manas 
and Manovijnana are not differentthe one from 
the other, they depend upon the Alaya as cause 
and support. And when an external world 1s 
tenaciously held as real which 1s no other than the 
presenfation of one”s own mind, the menfation- 
system (citta-kalapa), mutually related, 1s evolved 
1n 1fs totality. Like the ocean waves, the Vijnanas 
set In motion by the wind of an external world 
which 1s the manifestation of one”s own mind, rise 
and cease. Therefore, the seven Vijnanas cease 
with the cessation of Manovijnana.”—Một trong 
sáu thức, ý thức không tùy thuộc vào bất cứ căn 
nào, nhưng lệ thuộc vào sự liên tục của tâm. Ý 
thức chẳng những nhận biết cả sáu đối tượng gồm 
sắc, thanh, hương, vị, xúc và các hiện tượng trong 
quá khứ, hiện tại và ngay cả vị lai. Ý thức sẽ 
cùng ta lữ hành từ kiếp nầy qua kiếp khác, trong 
khi năm thức trước chỉ là những tâm tạm thời. Ý 
thức còn là một trong năm uẩn. Chức năng của 
mạt na thức theo giả thiết là suy nghĩ về mạt na, 
như nhãn thức suy nghĩ về thế giới hình sắc và nhĩ 
thức suy nghĩ về thế giới của âm thanh; nhưng 
thực ra, ngay khi mạt na thức phát sinh ra cái nhị 
biên của chủ thể và đối tượng do từ cái nhất thể 
tuyệt đối của A Lại Da thì mạt na thức và quả 


minds. 


thực tất cả các thức khác cũng bắt đầu vận hành. 
Chính vì thế mà trong Kinh Lăng Già, Đức Phật 
bảo: “Niết Bàn của Phật giáo chính là sự tách xa 
cái mạt na thức phân biệt sai lầm. Vì mạt na thức 
làm nguyên nhân và sở duyên thì sự phát sinh bảy 
thức còn lại xãy ra. Lại nữa, khi mạt na thức phân 
biệt và chấp thủ vào thế giới của các đặc thù ở 
bên ngoài thì tất cả các loại tập khí (vasana) được 
sinh ra theo, và A Lại da được chúng nuôi dưỡng 
cùng với cái ý tưởng về “tôi và của tôi,” mạt na 
nắm giữ nó, bám vào nó, suy nghĩ về nó mà thành 
hình và phát triển. Tuy nhiên, trong bản chất, mạt 
na và mạt na thức không khác gì nhau, chúng nhờ 
A Lại Da làm nguyên nhân và sở duyên. Và khi 
một thế giới bên ngoài thực vốn chỉ là sự biểu 
hiện của chính cái tâm mình bị chấp chặt mà cho 
là thực, thì cái hệ thống tâm thức (tâm tụ—citta- 
kalapa) liên hệ hỗ tương được sinh ra trong tổng 
thể của nó. Giống như nhưng con sóng biển, được 
vận hành bởi cơn gió của một thế giới bên ngoài 
là thế giới do chính cái tâm người ta biểu hiện ra, 
sinh khởi và biến diệt. Do đó bẩy thức kia diệt 
theo với sự diệt của mạt na thức.”—See Eipht 
consciousnesses (J) (A). 
Manservant: Đầy tớ nam—See Eight things that 
monks or nuns are not allowed to possessed. 
Mansion of the devas: Thiên đường——Heavenly 
hall, the the 
Brahmalokas. 
Manslaughter (n): Ngộ Sát—To kill through 
negligence—Giết hại chúng sanh, nhưng không 
cố ý sát sinh. 
Mansvin (skt): Ma na tư (Long tư vương). 
Manfra (skQ: Dharani (skt——Manta (p)—Linh 
ngữ, thần chú hay chân ngôn—Magical words— 
Incantaton of the esoteric vehicle (Diamond 
vehicle)—Mật chú —Sacred formula. 
l) Mantra Is a secret holy saying or secret 
teaching of Buddhas whose primary meaning 
Or meanInøs 1s not cognitive, but on a spiritual 
that ordinary linguistic 
understanding. Mantra 1s also used for an 
1ncantation, spells, magIcal formula, muttered 
sound, or secret words of Buddhas. A magical 
formula or 
magical powers, used In tantric Buddhism In 
Tibet, a power-ladden syllable or serles of 


located between earth and 


level transcends 


Invocaton believed to have 


2780 


syllables that carry cosmis forces or energIes. 
“Mantra” 1s derived from the SanskrIt root 
“man” whích means “to thnk” or “to 
1magine.” “Mantras” are designed as tools for 
focusing the mind through repetition. In 
Tantric  Buddhism, 
repetifion of mantras 1s practiced as a form of 
medifaton (fo concentrate energy on an 
object to create spiriftual power). A mystical 
verse or magical formula, Iincantation, charm, 
spell. In Pure Land sects, Buddhists utilize the 
manta “Namo Amitabha Buddha” (Namo 
Amida Butsu—]jap). Mantras are also widely 
used In Vajrayana traditions. They usually 
invoke the power of a particular buddha, and 
are used both as a meditative aid and as 
magical spells that are believed to provide 
protection and worldly benefits. According to 
the Buddhist tradiion, mantras have four 
benefits for cultivators: help curing an i1llness, 
eradicating offenses, producing good on the 
path of cultivation, and entering the truth. 
One should not translate mantra under any 
form for except the Buddhas and the sages, 
no one else can really understand the real 
meaning of the mantra. According to Most 
Venerable Hsuan-Hua, the saying of a mantra 
1s like the secret password of the military. If 
the reply 1s correct, there 1s no further 
quesfion, everything will be fine. If the reply 
1S INCOTrecf, one 1s punished. So we must be 
very careful—Còn gọi là Mãn Đát La, Mạn 
Đát La hay Mạn Đặc La, dịch là chân ngôn, 
thần chú hay lời nói bí mật của chư Phật, mà 
nghĩa nguyên thủy của những lời nói ấy 
không ai biết, nhưng trên mức độ tâm linh nó 
siêu việt (vượt ra ngoài) sự hiểu biết thông 
thường của ngôn ngữ. Linh ngữ, thần chú hay 
chân ngôn, hay mạn trà la, một công thức 
huyễn thuật mà người ta tin là có những lực 
kỳ bí, được dùng trong Phật Giáo Mật tông 
bên Tây Tạng, một chuỗi âm tiết mang năng 
lượng. Từ “Mantra” được rút ra từ gốc Phạn 
ngữ “man” có nghĩa là “suy nghĩ” hay “tưởng 
tượng.” “Mantras” được đặt ra như một lợi khí 
. dùng để tập trung tâm vào đó bằng sự lặp đi 
lặp lại. Trong một số trường phái Mật tông, 
người ta lập đi lập lại mantra như một hình 


certain confinuous 


2) 


thức thiển định (tập trung năng lượng vào một 
đối tượng để tạo nên sức mạnh tâm linh). 
Trong các trường phái Tịnh Độ, người ta dùng 
câu chú “Nam Mô A Di Đà Phật.” Chú cũng 
được dùng một cách rộng rãi trong các truyền 
thống Kim Cang Thừa. Thường thì họ cầu đảo 
sức mạnh của một vị Phật nào đó, và được 
dùng trong cả thiển tập và huyễn thuật mà 
người ta tin có thể che chở hay mang lại 
những lợi lạc trần thế. Theo truyền thống 
Phật giáo, mật chú có bốn cái lợi cho hành 
giả: giúp hành giả tiêu trừ bệnh tật, tai ách, 
phát sanh thiện pháp cho hành giả trên bước 
đường tu tập, và giúp hành giả thể nhập chân 
lý dễ dàng hơn. Chú không nên được diễn 
dịch ra dưới bất cứ hình thức nào, vì ngoài 
chư Phật và các bậc hiển thánh ra, không ai 
khác có thể thật sự hiểu được chân nghĩa của 
mật chú cả. Theo Hòa Thượng Tuyên Hóa thì 
mật chú cũng giống như mật hiệu trong quân 
đội, nếu người ta đáp đúng mật hiệu thì 
không cần phải hỏi gì thêm nữa, mọi việc 
đều tốt. Nếu người ta đáp trật sẽ tức thì bị 
trừng trị, nên phải vô cùng cẩn trọng. 

The term “Mantra' or “Vidya” 1s not intended 
to mean “a secret, mysterIous lore of magical 
potency which can be compressed into a 
magical formula, a spell”. Rather, the term 1s 
intended to mean, “the knowledge of the Four 
Holy Truths` which 1s fundamental Insight of 
the Buddha. In parallel to “The First Turning 
of the Wheel” the main subject of which 1s the 
Four Holy Truths—Thuật ngữ “Mantra' hoặc 
*Vidya' (Vijja-p) không có nghĩa là truyền 
thuyết bí mật, huyền ẩn của năng lực thần 
thông được kết tính lại trong một thể thức 
thần chú. Nói đúng hơn, “mantra'` nghĩa là 
'Lý Tứ Đế? là nên tảng trí tuệ của Đức Phật. 
Tương đương với 'Chuyển Bánh Xe Pháp lần 
đầu tiên mà trong đó Tứ Đế như tiêu để 
chính. 


Mantra of the esofteric vehicle: Incantation of 
the Diamond vehicle—Bí mật chú (Kim Cang 
Thừa). 

Mantra for rebirth in the Pure Land: Vãng 
sanh quyết định chân ngôn. 


2781 


Mantras of the Shingon secf: Storehouse of 
miraculous words—Dharans of the Shingon 
sect— Diệu ngữ tạng. 

Mantra teaching: Mandala doctrine—Mạn Đồ 

La Giáo—See Esoteric doctrine and Mandala. 

Mantra Vehicle: Chân thừa—True Vehicle— 

'True teaching or doctrine—See Mantrayana. 

Mantrayana (skt: Chân Ngôn Tông. 

(D_ An overview of Mantrayana—Tổng quan về 
Chân Ngôn Tông: The general name of 
Tantric Buddhism 1s g1ven to the later aspects 
of Buddhism ¡in India, 1.e., esoferic, mantra, 
or esoferic school, or the Tantra School. Ít is 
also called the True Word sect (Chân Ngôn 
tông—Mantrayana), or the secret teachings, 
the Vajrayana, or the SahaJayana. The 
founder of the Esoteric school in China was 
Subhakara (Shan-Wu-Wei) around 720 A.D. 
Yoga means “to concentrate the mind,` and 
also means “confaining the secret doctrines.” 
Ths sect whích taupht the magic 
observances In Buddhist practices. At one 
time, this school was so prosperous that the 
prajna school and the EFour Madhyamika 
Treatses school were absorbed ¡1n It. 
However, among all the aspects of Buddhism, 
1fs Tantric teachings have until now been the 
most neplected and misunderstood. The 
Tantras against which accusations have been 
hurled originated mostly from the decadent 
forms of late Hindu tradiion and the 
malpractices which they gøave rise to among 
the Ignorant. The preJudice, which 1n this way 
ørew against everything Tantric, was so 
strong that even scholars refused to have 
anything to do with 1t, and consequently any 
Impartal investgaton or research wWas 
neplected for a long time—Tên gọi chung 
Phật giáo Mật tông được dùng để chỉ các 
hình thức Phật giáo về sau nầy tại Ấn Độ, 
như tông Chân Ngôn (Mantrayana), Kim 
Cang thừa (Vajrayana), hay Câu Sinh Khởi 
thừa (Sahajayana). Người sáng lập ra Mật 
Tông tại Trung Quốc là ngài Thiện Vô Úy 
(see Thiện Vô Úy) vào khoảng năm 720 sau 
Tây Lịch. Du Già có nghĩa là “định trí, và 
cũng mang ý nghĩa “chứa đựng những mật 
thuyết." Tông phái nây dạy cho Phật tử những 


qI) 


l) 


2) 


sự hành trì bí hiểm trong việc tu tập đạo Phật. 
Tông phái nầy có một thời kỳ phổn thịnh đến 
nỗi đồng hóa cả Bát Nhã tông và Tứ Luận 
tông. Tuy nhiên, trong tất cả các xu hướng 
của Phật giáo thì giáo lý Mật tông cho đến 
ngày nay vẫn còn bị xem thường và ngộ 
nhận. Các phép tu luyện Mật tông (tantras) bị 
nhiều người kết tội, bắt nguồn chủ yếu từ 
những truyền thống Ấn Độ giáo suy đổi và 
những việc làm bất chính mà các truyển 
thống nầy gây ra trong đám người ngu dốt. 
Thành kiến chống lại mọi cái gì thuộc về Mật 
tông như thế mạnh mẽ đến nỗi ngay cả các 
học giả cũng từ bỏ không muốn dính dáng gì 
đến nó, kết quả là mọi sự nghiên cứu vô tư 
về giáo phái nầy đã bị gác bỏ suốt một thời 
gian dài. 

The meanings of the True Word Sect—Nghĩa 
của Chân Ngôn Tông: 

AIso called Esoteric or Yogacara sects, 
characterized by mystc ritualsm and 
speculaftive doctrines: Cũng gọi là Mật Tông, 
hay Du Già Tông, vì chuyên về những nghi 
thức và giáo thuyết bí mật. 

The True Word or Shingon Sect, founded on 
the mystical teaching “of all Buddhas,” the 
“very words” of the Buddhas; the special 
authority being Vairocana: Tông Chân ngôn 
Đà La Ni là tông giáo bí áo của chư Phật, đặc 
biệt là Đức Đại Nhật Như Lai. 


(HIDPreliminary of the Shingon School: Cương 


l) 


yếu Chân Ngôn—According to Prof. Junjiro 
Takakusu in The Essentials of Buddhist 
Philosophy—Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo: 

Shingon ot “true word” 1s a translation of the 
Sanskrit “mantra` which means a “mystic 
doctrine” that cannot be expressed In the 
Buddha”s words should be distinguished from 
the ¡ideal which was conceived 1n the 
Buddha”s mind but not expressed in words. 
The Shingon School aims at the Buddha”s 
own ideal not expressed In any way. An 
organization of Buddhists something like a 
Mantrayana seems to have existed at 
Nalanda at the time of I-Ching in the seventh 
century, for he mentions the existence of a 
bulk of Mantra literature there and he himself 


2) 


2782 


1S said to have been trained In the esoteric 
doctrine thouph he could not master 1t 
satisfactorlly. The center of learnng of 
mysfticism, however, seems to have moved to 
the Vikramasila University farther down the 
Ganges, for Tibetan Buddhism had special 
connections with the University: Chân Ngôn 
là dịch nghĩa của chữ Phạn “Mantra,” có 
nghĩa là “Bí Mật giáo,” một giáo pháp không 
thể phát biểu bằng những ngôn ngữ thông 
thường. Giáo pháp đó, được nói bằng chính 
ngôn ngữ của Phật, phải được phân biệt với 
lý tưởng ẩn kín trong tâm Phật vốn không 
biểu lộ bằng lời. Chân Ngôn tông nhằm tìm 
hiểu chính Phật lý không biểu hiện thành 
ngôn ngữ đó. Một hình thức của Phật giáo 
dưới hình thức Mật Thừa (Mantrayana) dường 
như đã được thành hình tại Na Lan Đà 
(Nalanda) vào thời của Nghĩa Tịnh, vào thế 
kỷ thứ bẩy say Tây Lịch, vì Nghĩa Tịnh có để 
cập đến một số văn học Mật Giáo đang được 
lưu hành tại đây, mà chính ông cũng từng học 
tập về mật giáo mặc dầu không am tường 
hoàn toàn. Trung tâm học tập của Mật giáo 
hình như đời về đại học Vikramasila tận cuối 
dòng sông Hằng, vì Phật giáo Tây Tạng có 
liên hệ đặc biệt với đại học nầy. 

It is a well-known fact that in India as early as 
the Vedic period there existed the Atharva 
practilce of sorcery, which had four kinds of 
the Homa cult (burnt sacrifice) in an exact 
coincdence with those of the Buddhist 
practce. Such a cult might have been the 
practice of Indian aborigines or at any rate of 
earller Immigrants. Through a prolonged 
practice 1t eventually amalgamated into what 
we call “Fantrism” which 1s offten erroneously 
confused with the Buddhist Diamond Vehicle 
Vajrayana. ÏTf It is in any way connected with 
obnoxious pracfices, It cannot be called 
Diamond Vehicle, for that 1s a name given to 
a hipher mystic dotrine, transcending all 
Himmayana and Mahayana doctrines. Such 
Diamond Vehicle ¡is only represented by 
Great Master Hung-Fa to 
completion of the Mantra doctrine 1s due: Một 
điều rõ ràng là tại Ấn Độ, ngay từ thời Vệ 
Đà, đã có những tập tục về ma thuật, gồm 


whom the 


bốn lối tôn thờ thần Homa hoàn toàn trùng 
hợp với những tập tục của Phật giáo. Lối tôn 
thờ nây có thể là những tập quán của thổ dân 
Ấn Độ hay có thể là của di dân thời cổ. Sau 
một thời gian thực hành lâu dài, tập tục nầy 
dần dân đồng hóa với mật giáo, một tông 
phái thường bị nhầm lẫn với Kim Cang Thừa 
(Vajrayana) của Phật giáo. Nếu vì lý do nào 
đó mà Mật giáo của Phật giáo có liên hệ đến 
những tập tục đáng ghét kia thì nó không thể 
được gọi là Kim Cang Thừa, vì đây là một từ 
ngữ dùng để chỉ cho tông chỉ bí mật cao siêu, 
vượt hẳn cả Tiểu và Đại Thừa. Kim Cang 
Thừa như thế chỉ có thể được tiêu biểu nơi 
Hoằng Pháp Đại Sư (774-835) là người tập 
đại thành toàn bộ Mật Giáo. 


(IV)The establishment and history of the the True 


Word Sect: Sự sáng lập và lịch sử của tông 
Chân Ngôn——From among the many branches 
of Buddhism, Mantrayana and Sahajayana 
are the least known. Generally one 1s of the 
opinon that they are late developmens. 
Mantras, however, are already found in 
certain passages of the old Pali Canon, as for 
1nstance, in the Atanatiya-sutta. Althoupgh It Is 
difficult to ascertain the role of mantras In the 
earlier phases of Buddhism, 1t may safely be 
assumed that because of the antiquity of the 
mantras the essentials of Mantrayana for a 
long time developed along lines parallel with 
the more antique schools of Buddhism. The 
founding of the esoferic sect 1s atfributed to 
Vairocana, through the Iimaginary Bodhisattva 
Vajrasattva, then through Nagarjuna to 
Vajramati and to Amoghavajra around 733 
A.D.; the later became the effective 
propagator of the Yogacara school in China 
during the Tang dynasty; he 1s counted as the 
sixth patrlarch of the school and second in 
China—Trong số các chi phái Phật giáo thì 
Chân Ngôn thừa và Câu Sinh Khởi thừa ít 
được biết đến nhất. Phần nhiều người ta nghĩ 
rằng đây là sự phát triển về sau nây. Tuy 
nhiên, trong giáo điển Pali, người ta tìm thấy 
đã có những câu thần chú (mantra) ở nhiều 
đoạn, chẳng hạn như trong Kinh Atanatiya. 
Dù rằng rất khó mà biết được chắc chắn vai 
trò của câu thần chú trong giai đoạn đầu của 


2783 


Phật giáo, nhưng có thể nói không sai rằng do 
tính chất cổ xưa của các câu thần chú cho nên 
cốt lõi của Chân Ngôn thừa đã từng có một 
thời gian dài phát triển song song với những 
trường phái cổ xưa khác của Phật giáo. Việc 
sáng lập và truyền thụ của tông Chân Ngôn 
khởi đi từ khi Đức Đại Nhật Như Lai siêu việt 
tam thế, Ngài an trụ trong pháp giới tam điện 
của cõi trời sắc cứu cánh, giảng kinh Đại 
Nhật cho ngài Kim Cương Tát Đỏa Bồ Tát, 
sau khi Đức Thế Tôn tịch diệt khoảng 800 
năm thì ngài Long Thọ Bồ Tát nối tiếp, đến 
năm 733 sau Tây Lịch được ngài Kim Cang 
Trí Tam tạng và ngài Bất Không Kim Cang 
nối tiếp. Ngài Bất Không được xem như là 
người đã hoằng dương tông Chân Ngôn bên 
trung Quốc vào thời nhà Đường. Ông được 
xem như là tổ Chân Ngôn thứ sáu bên Ấn Độ, 
và là tổ thứ hai bên Trung Quốc (sau ngài 
Kim Cang Trí Tam Tạng). 


(V) The philosophy of the Shingon School: Triết 


lý Chân Ngôn —Mantrayana and SahaJayana 
deal primarly with the psychologically 
efective aspects of spiritual development. 
Their ímmstructions are of highly ¡individual 
character and their contents must be grasped 
with the immediacy of expereince, which 
accounts for the difficulty these two aspects 
of Buddhism present to an understanding 
which 1s accustomed to comprehend things 
only In terms of their verbally designated 
relatlons to each other. According to Prof. 
Junjro Takakusu ¡in The Essentials of 
Buddhist Philosophy, the Shingon School 
clams to be the only esoteric doctrine 
whereas all other schools are considered 
exoteric. The distinction of the two doctrines 
1s found 1n the treatment of the spiritual body 
(Dharmakaya) of the Buddha. According to 
the exoteric doctrine, the sptritual body 1s the 
body of the primnciple and therefore 1s 
colorless, formless and speechless; whereas 
according to the esoteric doctrine of the 
mystic school the preaching Buddha himself 
1S OŸ spiritual body and 1s with form, color and 
speech. His speech 1s found in the Great Sun 
(Mahavairocana) text and the Diamond Head 
(Vajra-sekhara). Again, the exoteric schools 


recogmze that the stat€ of cause of 
Buddhahod 1s explicable In parts, but the stafe 
of effect of it can in no way be explained. 
Thịs state of the inexplicable Buddhahood has 
been explained In the above mysftic texts. As 
to the time occupied before the attainment of 
Buddhahood the exoteric schools hold 1t to be 
three long periods (kalpas), while the esoterIc 
school regards It as merely one thoupht- 
moment or at any rate the one life, and 
asserfts that this body of ours becomes 
Buddha. In the one school the Tripitaka 
literature 1s depended upon, but in the other 
schools the rituals (kalpa or vidhi) are 
regarded as authoritaive—Chân Ngôn thừa 
và Câu Sinh Khởi thừa để cập chủ yếu đến 
những khía cạnh tâm lý của sự phát triển tinh 
thần. Các lời chỉ dạy có tính cách hết sức 
riêng biệt và các nội dung ấy phải được hiểu 
qua sự kinh nghiệm trực tiếp. Điều nầy giải 
thích cho sự khó hiểu của hai trường phái nầy 
đối với một đầu óc chỉ quen hiểu các sự việc 
theo những quan hệ được mô tả bằng lời. 
Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương 
Yếu Triết Học Phật Giáo, Chân Ngôn tông tự 
cho là Mật giáo duy nhất trong lúc các tông 
khác được xem như là Hiển Giáo. Sự phân 
biệt giữa hai giáo lý mật và hiển là do nơi 
luận giải về Pháp thân của Đức Phật. Pháp 
thân là thể tánh nên theo hiển giáo là không 
hình danh sắc tướng, không thuyết giáo. 
Trong lúc theo Mật giáo của Mật tông thì 
Đức Phật hóa thân thuyết pháp tự thân đã là 
pháp thân và có đủ hình tướng sắc danh và 
có thuyết pháp. Những lời dạy của Ngài được 
ghi lại trong Đại Nhật và Kim Cang Đảnh 
Kinh. Thêm vào đó, hiển giáo nhận rằng 
nhân duyên của Phật quả có thể giải thích 
được từng phần trong lúc quả báo thì không 
thể giải thích bằng cách nào được. Trạng thái 
bất khả tư nghì của Phật quả lại được giải 
thích trong các kinh mật kể trên. Còn về thời 
gian để tự chứng được Phật quả thì hiển giáo 
cho rằng phải trải qua ba a tăng kỳ kiếp 
trong lúc mật giáo quan niệm chỉ cần một 
niệm hay cùng lắm trong cùng một đời là đủ, 
và quả quyết chính tự thân nầy của chúng ta 
sẽ thành Phật. Chỉ có một tông phái dựa trên 


2784 


tam tạng kinh điển trong lúc các tông phái 
khác chú trọng hình thức nghi lễ hơn. 


(VDMethods of practices of the Mantrayana— 


Phương pháp thực hành của Chân Ngôn thừa: 


(A) It is, of course, that the Mantrayana aims at 


1) 


2) 


achieving what the other branches of 
Buddhism also claim to deal with, I.e., the 
Integraion of the being, 
enlightenment or spiritual maturiy—Chân 
Ngôn thừa dĩ nhiên là cũng nhằm mục đích 
thực hiện những gì mà các tông phái Phật 
giáo khác đang làm, như là sự hợp nhất nơi 
con người, sự giác ngộ và sự thuần thục về 
mặt tâm linh: 

The first step 1s taking refuge in the Triratna 
and the formatlon of an attitude directed 
toward enliphtenment (bodhicitta). However, 
taking ofrefuge in the Triratna here no longer 
means taking of refuge In concrefte persons 
(Buddha, Dharma, Sangha) 
Scriptures, but, it may be said, spiritual forces 
symbolically represented by the Three 
Jewels. This taking of refuge 1s Inimately 
connected with the 
enliphtenment for the sake of all sentient 
beings and this resolve furthers the change of 
attitude, where the aspirant consciously turns 
away from of ordinary 
Iintellectual reasoning and begins to see 
himself and the world around him from an 


human 


and and 


resolve to attain 


the  đdirectness 


intuiive standpoint: Bước đầu tiên vẫn là 
quy-y Tam Bảo và hướng đến Bổ Đề tâm. 
Tuy nhiên, quy-y Tam Bảo ở đây không còn 
là quy-y nơi những con người hay kinh sách 
cụ thể, mà có thể nói đây là sức mạnh tâm 
linh được biểu trưng qua Tam Bảo. Sự quy-y 
nầy gắn liền với quyết tâm đạt đến giác ngộ 
vì lợi ích của tất cả chúng sanh hữu tình và sự 
quyết tâm nây tạo nên một sự thay đổi quan 
điểm nhiều hơn, trong đó, người học đạo từ 
bổ một cách ý thức sự dẫn dắt của kiểu suy 
luận theo lý trí để bắt đầu nhìn thấy mình và 
thế giới xung quanh bằng một quan điểm 
trực giác. 

The next step 1s to strengthen and to develop 
this new attitude and this medifative process 
the recifation of mantras plays an Imporfant 
part as the means to remove the opposing 


3) 


4) 


conditions, the veiling power of evil: Bước 
tiếp theo là củng cố và phát triển quan điểm 
mới đó. Trong quá trình trầm tư nầy, việc 
tụng niệm thần chú có vai trò quan trọng vì 
nó là phương tiện để trục xuất các điều kiện 
đối nghịch, gạt bỏ các quyển năng tà mị đang 
che phủ. 

After this comes the offering of a mandala “as 
the means to perfect the prerequisites of 
and knowledge. Modern depth 
psychology has rediscovered the Intrinsic 
value of the mandala for the process of 
intepration. Buddhism here again goes far 
beyond the findings of modern psychology 
wíh the problem more 
exhaustively , in that it does not separate and 


merits 


and deals 
Isolate man from his context, this context 
being the whole universe and not a mere 
socially accepted pattern. Each step In the 
preparation of the mandala corresponds to 
one of the six perfections (see Six Paramiftas): 
Sau đó thì đến việc trưng bày các Mạn Đà La 
(mandala) như là một cách hoàn thiên các 
điều kiện tiên quyết để đạt được công đức và 
tri thức. Khoa Phân Tâm Học ngày nay đã 
phát hiện giá trị tự thân của các Mạn Đà La 
trong quá trình tạo nên sự hợp nhất. Ở đây 
một lân nữa Phật giáo lại vượt xa các phát 
hiện tâm lý học hiện đại và giải quyết vấn đề 
một cách toàn diện hơn vì Phật giáo không 
tách biệt con người ra khỏi bối cảnh của nó, 
bối cảnh nầy là vũ trụ toàn thể chứ không 
phải là kiểu vũ trụ được xã hội công nhận. 
Mỗi bước trong việc chuẩn bị mạn đà la 
tương ứng với lục độ ba la mật (see Lục Độ 
Ba La Mật). Điều nây có nghĩa là việc xây 
dựng một mạn đà la có một giá trị thực tế vì 
nó có ảnh hưởng trên phép tu tập của cá thể. 

The final step: Bước cuối cùng—Guru- 
yoga—The Guru-yoga 1s the means to have 
the all-sustaining power of reality settled on 
one”s self. By the Guru-yoga one realizes the 
indivisible unity of one's self with the 
ulimate reality. The guru-yoga Is a most 
exclusive discipline and 1ts methods are 
Iintricate. Althouph, ¡n the ultimate sense, the 
guru 1s really itself and althouph reality 1s 
found in everything and not In a fancied 


(B) 


2785 


“absolute” of dubious validity, without the 
help of a human guru, who himself has 
practised this yoga and hence 1s able to guide 
the aspirant on his difficult path, all the 
methods of the Mantrayana, no matter how 
good they are, are all in vain—Phương cách 
thiết lập khả năng thực tế vững vàng trong cá 
thể. Qua giai đoạn nầy, người ta thực hiện 
được sự hợp nhất bất khả phân giữa bản thân 
với thực tại tối hậu. Mặc dù theo nghĩa cơ 
bản thì “Guru' có nghĩa là đạo sư. Đây chính 
là giai đoạn tối quan trọng, vì dù rằng thực tế 
được tìm thấy trong mọi vật chứ không phải 
trong một cái tuyệt đối tưởng tượng chỉ có giá 
trị lu mờ, nhưng nếu không có sự giúp đỡ của 
một đạo sư, tức là của một con người mà bản 
thân đã hành trì yoga và do đó có thể dẫn dắt 
cho người mới tập trên bước đường khó khăn, 
thì tất cả những phương pháp của Chân ngôn 
thừa, dù hay đến thế mấy, cũng chỉ là vô 
dụng. 

The three esoteric duties: Tam Mật Hành— 
The three mysfteries of the body, speech and 
thought of the Buddha will remain mysterles 
forever, according to the esoteric schools, 1Ÿ 
there 1s no means of communion. Such a 
means of communion should come from the 
mystic power or enfolding power (adhisthana) 
of the Buddha, but not from the limited effort 
of an aspirant. The means Itself is nothing but 
the manifestation of the mystic power, which 
can be expressed through the three acftIvifies 
of men, I.e., our body, speech, and thought. 
According to the ritualistic prescription (vidhi 
or kalpa), the means of communion has three 
aspects—Tam mật về thân khẩu ý của Đức 
Phật sẽ vĩnh viễn là bi mật nếu không có 
phương tiện dẫn độ. Một phương tiện dẫn độ 
như vậy, theo mật giáo, phải bắt đầu từ gia trì 
lực (adhisthana) chứ không do nỗ lực hữu hạn 
của hành giả. Phương tiện đó cũng chỉ là biểu 
hiệu của năng lực bí mật, có thể được bộc lộ 
qua ba nghiệp của chúng sanh (thân khẩu ý). 
Qua đó chúng ta có thể biết được cảm ứng 
toàn vẹn của Đức Phật và chúng sanh, từ đó 
đạt được kết quả “Phật trong ta, ta trong 
Phật” (nhập ngã, ngã nhập); từ đó thực hành 


]) 


2) 


3) 


về giáo tướng của Phật quả khả đắc ngay nơi 
nhục thân nây: 

The esoteric duty of body ¡1s to hold the 
symbol In the hand, or finger-intertwining and 
other attitudes of one”s body: Thân Mật Hành 
thân—Tay nắm giữ biểu tượng hay kết án 
khế (mudra), và những cử chỉ khác của thân. 
The esoteric of mouth 1s to 
dharanis, or mystic verse and other words of 
DIAy€T: Khẩu Mật Hành—Khẩu niệm mật 
chú hay niệm chân ngôn và những lời cầu 
nguyện khác. 

The esoteric of mind 1s to ponder over the 
word “a” as the principle of the ungenerated, 
the eternal, or yoga concentration, 
corresponding to our three activities: Ý Mật 
Hành —Ý quán tưởng mật ngữ “a” hay nhập 
bổn tôn tam ma địa tương ứng với ba nghiệp 
của chúng ta. 


recite the 


1©. 


(VII)The True Word Sects—Các tông Phái Chân 


]) 


2) 


3) 


4) 


5) 


Ngôn: 

Dharmalaksana Sect: Pháp Tướng Tông— 
See Dharmalaksana. 

Madhyamika School of Nagarjuna: Tam Luận 
Tông—See Madhyamika and San-Lun. 
Saddharma-pundarka Sect: Thiên 
Tông—See T”1en-T”a1. 

Avatamsaka Sect: Hoa Nghiêm Tông —See 
Avatamsaka. 

Japanese Shingon with 1s monastc center 
located on Mount Koya in Wakayama 
Perfecture, Introduced to Japan from China by 
Kukail (774-835) around 804: Chân Ngôn 
Tông Nhật Bản—Tổ đình tọa lạc trên đỉnh 
Koya, trong khu vực Wakayama Perfecture, 
được Ngài Hoằng Pháp Đại Sư truyền từ 
Trung Quốc sang Nhật vào khoảng năm 804. 


Thai 


(VIISutras of Shingon Sects—Các Kinh của tông 


l) 


Chân Ngôn: 

(A) Chinese Shingon sects—Chân Ngôn Trung 
Quốc: 
Maha-Vairocana-Bhisambodhi sutra: Đại 
Nhật Kinh. 


2) 


Vajrakesekhara sutra: Kim Cang Đảnh Kinh. 


(B) Japanese Shingon—Chân Ngôn Nhựt Bản: 


l) 


Yugikyo sutra: Du Chỉ Kinh. 


2786 


2) Maha-Birushana-Bussetsuyaryo- 
kunnenjukyo-sutra: Đại Tỳ Lô Giá Na Phật 
Thuyết Yếu Lược Niệm Tụng Kinh. 

Manual signs: Ấn Khế—Ấn Tướng—Khế Ấn— 
Manual signs indicative of various Ideas. There 
are many other Indications and various symbols of 
the Buddhas and Bodhisattvas—Ấn tướng là biểu 
tượng chỉ rõ những ý nghĩa khác nhau. Có nhiều 
ấn khế khác nhau và nhiều ấn tướng của chư Phật 
và chư Bồ Tát: 

l) Each finger represents one of the five 
prmary elements, earth, water, fire, air, and 
space, beginning with the litle finger: Mỗi 
ngón tay biểu tượng cho ngũ đại, đất, nước, 
lửa, gió và hư không, bắt đầu bằng ngón út. 

2) The lef( hand represents “stliness” or 
“meditation.”: Cánh tay trái biểu tượng cho 
sự định tĩnh. 

3) The right hand represents “discernmenf” or 
“wisdom.”: Cánh tay phải biểu tượng cho sự 
biện biệt hay trí huệ. 

4) A digital or manual sign, indicating mail and 
helmet—Giáp Trụ Ấn: 

a)_ Two palms in front of the chest: Hai tay chấp 
trước ngực. 

b) Two forefinger tips touch the two middle 
finger tips: Đầu hai ngón trỏ chập lại và 
chạm vào đầu hai ngón giữa. 

c Two thumb tips touch and point straipht 
upward: Hai ngón cái chạm nhau và chỉ thẳng 
lên trên. 

d Slowly move the two forefinger tips to the 
middle of the two middle fingers: Từ từ di 
chuyển hai đầu ngón trỏ vào khoảng giữa của 
hai ngón tay giữa. 

Manual signs of Dhyani Buddhas: Kiết ma 

ấn—The manual signs by which the characteristic 

of each of the five Dhyani-Buddhas is shown In 
the diamond realm group——Năm dấu ấn bằng tay 
của mỗi một trong năm vị Phật trong Kim Cang 

Giới—See Five manual signs. 

Manual signs indicative of various ideas: 

Mudra (skÙ—Emblem—Seal—Stamp—SIgn— 

Symbol—Ấn. 

Manusa-krtya (skU): Nhân Kết Thứ—Demons 

shaped like men—Loại quỷ có hình thù giống như 

loài người. 


Manusya (skt: Manusya (skÙ—Ma Nô Sa— 
Human nature—Man—Nhân—Bản chất của con 
người. 

(D_ An overview of “Manusya”—Tổng quan về 
“Nhân đạo: Living beinss In this realm have 
sharp or developed minds, capable of weighty 
moral and Iimmoral action than any other 
living beings. The human realm 1s a mixfure 
of both pain and pleasure, sufering and 
hapiness. Bodhisattvas always choose this 
realm as their last exIstence because 1t Offers 
opportumty for atfaining Buddhahood. The 
human realm 1s one of the six destinies (gatI) 
withim cyclic existence (samsara) into which 
beings may be born. The sentient thinking 
being in the desire realm, whose past deeds 
affect his present condition. Man occuples a 
very Important place in the Buddhist cosmos 
because he has the power of decision. Human 
lie 1s a mixture of the happy with a good 
dash of the bitter—Những chúng sanh có tâm 
trí đã nâng cao hay phát triển, biết phân biệt 
đâu là hợp và không hợp với luân lý đạo đức 
hơn những chúng sanh khác. Cảnh giới trong 
đó hạnh phúc và khổ đau lẫn lộn. Chư vị Bồ 
Tát thường chọn tái sanh vào cảnh nầy vì ở 
đây có nhiều hoàn cảnh thuận lợi để hành 
những pháp cần thiết nhằm thành tựu quả vị 
Phật. Kiếp sống cuối cùng của các vị Bồ Tát 
thường ở cảnh người. Nhân đạo là một trong 
sáu đường trong vòng luân hồi trong đó chúng 
sanh có thể được sanh vào. Chúng sanh con 
người có suy tưởng trong dục giới, những 
nghiệp trong quá khứ ảnh hưởng đến hoàn 
cảnh hiện tại. Con người chiếm một vị trí rất 
quan trọng trong vũ trụ của Phật giáo, vì con 
người có quyển năng quyết định cho chính 
họ. Đời sống con người là sự hỗn hợp của 
hạnh phúc và đắng cay. 

Man's place in religion—VỊ trí của con người 
trong tôn giáo: According to Buddhism, 
Manusya 1s considered to be ideal destiny for 
the attainment of Buddhahood, because 
humans are not plagued by the constant 
suferings of beings of the lower three 
destines (hell beings, hungry ghosts and 
animals), and they also do not have happy 
lives of øgods to be lax in cultivation. In the 


qI) 


2787 


confrary, they experience enoupgh suffering to 
become aware of the real nature of things 
(impermanence, sffering, and non-self). Thus, 
the Buddha taught, “a man can decide to 
devote himself to selfish, unskilful ends, a 
mere existence, or fo øIve purpose to his life 
by the practice of skilful deeds which will 
make others and himself happy.” Still, In 
many cases, man can make the vifal decision 
to shape his life in this way or that; a man can 
think about the Way, and It was to man that 
the Buddha gave most of his Imporfant 
teachinøs, for men could understand, practice 
and realize the Way. It is man who can 
experIence, If he wishes, Enlightenment and 
become as the Buddha and the Arahants, this 
1s the øreatest blessing, for not only the 
secure tranquillity of one person”s salvation 1s 
gained but out of compassion the Way 1s 
shown In many others. The opportunify to be 
reborn as a human being 1s so rare; thus the 
Buddha taught: “Supposing a man threw into 
the ocean a piece of wood with a hole 1n 1t 
and 1t was then blown about by the varlous 
winds and currents over the waters. In the 
ocean lived a one-eycd turtle which had to 
surface once in a hundred years to breathe. 
Even In one Great Aeon 1t would be most 
unlikely In surfacing, fo put its head info the 
hole In that piece of wood. Such 1s the rarity 
Of gaining birth among human beinøs 1Ÿ once 
one has sunk Into the three woeful levels or 
thee lower realms. Also according to 
Buddhism, man 1s different from animals 
because only man alone has developed his 
Iintelligeence and understanding to reflect his 
reasoning. Man means a senfient being or one 
who has the ability or the mind to think. The 
real and sincere purpose of religion 1s to help 
man to think correctly in order to raise him 
above the level of the animail, to help him 
reach his ulimate goal of supreme 
happiness.”—Theo đạo Phật, thì “nhân đạo” 
là con đường lý tưởng cho chúng sanh tu tập 
và đạt thành Phật quả, vì họ không phải 
thường xuyên chịu đựng khổ đau như các 
chúng sanh trong ba đường dữ (địa ngục, ngạ 
quỷ và súc sanh), họ cũng không có những 


đời sống quá sung sướng của chư thiên để 
xao lãng việc tu tập. Ngược lại, họ chịu khổ 
đau vừa đủ để thấy được thực tánh của vạn 
hữu (vô thường, khổ và vô ngã). Vì vậy mà 
Đức Phật dạy, “con người có thể quyết định 
dành cuộc đời cho những mục tiêu ích kỷ, bất 
thiện, một hiện hữu suông rỗng, hay quyết 
định dành đời mình cho việc thực hiện các 
việc thiện làm cho người khác được hạnh 
phúc.” Trong nhiều trường hợp, con người 
cũng có thể có những quyết định sinh động 
để uốn nắn đời mình theo cách nầy hay cách 
khác; con người có cơ hội nghĩ đến đạo và 
giáo lý của Ngài hầu hết là nhằm cho con 
người, vì con người có khả năng hiểu biết, 
thực hành và đi đến chứng ngộ giáo lý. Chính 
con người, nếu muốn, họ có thể chứng 
nghiệm giác ngộ tối thượng và trở thành Phật, 
đây là hạnh phúc lớn không phải chỉ chứng 
đắc sự an tịnh và giải thoát cho mình, mà còn 
khai thị đạo cho nhiều người khác do lòng từ 
bi. Cơ hội được tái sanh làm con người rất ư 
là hãn hữu, chính vì thế mà Đức Phật dạy: 
“Được sinh ra làm người là điều vô cùng quý 
báu, một cơ hội lớn lao không nên để uổng 
phí. Giả tỷ có một người ném vào đại dương 
một mảnh ván, trên mảnh ván có một lỗ 
hỏng, mảnh ván trôi dạt do nhiều luông gió 
và nhiều dòng nước xô đẩy trên đại dương. 
Trong đại dương có một con rùa chột mắt, 
một trăm năm mới ngoi lên mặt biển một lần 
để thở. Dù cho mất cả một đại kiếp, con rùa 
cũng khó mà trồi lên mặt nước và chui vào lỗ 
hỏng của mảnh ván ấy. Cũng thế, nếu một 
khi người ta đã bị đọa xuống ba cảnh giới đầy 
thống khổ hay hạ tam đồ, thì việc được tái 
sanh làm người cũng thật là hiếm hoi. Cũng 
theo Phật giáo, con người khác với con vật vì 
chỉ có con người mới có khả năng phát triển 
trí tuệ và hiểu biết phản ảnh được lý luận của 
mình mà thôi. Con người có nghĩa là một 
chúng sanh có khả năng hay có cái tâm để 
suy nghĩ. Mục đích chân chánh và thành thực 
của tôn giáo là giúp cho con người ấy suy 
nghĩ đúng để nâng con người ấy lên trên tầm 
của con vật và giúp con người đạt được hạnh 
phúc tối thượng.” 


**. See Seven states of sentient beings. 


2788 


Manvanftara (k0) A great cycle of 
manIfestation—Two thousand Manvantaras make 
a Kalpa. 


Many: Bahu or Bhuri (skt)—Nhiều. 

Manyafi (skt: Tư Lự——To reflect—To worry. 

Many-Evils Ghost King: Quỷ Vương Đa Ác. 

Many-footed: Đa 

Centipedes. 

Many jewels: Abundant treasures—Đa bảo. 

Many Jewels Buddha: Prabhutaratna-Buddha 

(skÐ——Abundant treasures Buddha—Đa Bảo Như 

Lai—See Prabhutaratna Buddha. 

Manyana: Mạt na thức—See Manas. 

Mappo (jap): The Degenerate Age of Dharma— 

The Dharma Ending Age—The Decadence of the 

Law—The period of the end of Dharma—Mạt 

Pháp—See Dharma-Ending Ase. 

Mara (sk): Ác Ma—Death—-Evil One— 

Demons—The personificaton of evil and the 

temper of man. 

(D An overview of “Mara—Tổng quan về 
“Mara”: 

l) A Sanskrit term for 

ancient Indian term, implied the evil forces 


Túc—Many-legged—— 





“demon.” Mara, an 
that disturb our minds. These are demonic 
forces that cause human beings to turn away 
from Buddhist practice and continue to flow 
1n the cycle of births and deaths. According to 
Buddhist legends of Sakyamuni Buddha”s 
lie, mara appears to Siddhartha Gautama as 
he sits under the Bodhi Tree and tries to 
prevent him from attaining Buddhahood. 
According to Buddhist mythology, there are 
many different kinds of maras, but they have 
the same goal: to tempt people to continue to 
tread on the Ignorant path. They usually 
appear in many different forms of Arhats, 
Bodhisattvas, or even Buddhas. They also 
preach, but they preach false teachings to 
deceive people—Từ Bắc Phạn có nghĩa là 
“ma.” Ma vương là danh từ cổ mà dân chúng 
Ấn Độ dùng để ám chỉ những lực lượng tội 
lỗi xấu ác thường quấy nhiễu tâm hồn chúng 
ta. Đây chính là những động lực ma quỷ 
khiến cho con người quay lưng lại với việc tu 
tập và tiếp tục lăn trôi trong luân hồi sanh tử. 
Theo truyền thuyết Phật giáo về cuộc đời của 


2) 


3) 


qI) 
l) 


2) 


3) 


Đức Phật, ma vương hiện ra ngay lúc Thái tử 
Tất Đạt Đa Cổ Đàm đang ngồi dưới cội cây 
Bồ Đề, cố ngăn cản không cho Ngài chứng 
ngộ Phật quả. Theo huyền thoại Phật giáo, có 
nhiều loại ma vương, nhưng tất cả đều với 
một mục đích là làm cho con người tiếp tục đi 
vào con đường u mê tăm tối. Chúng thường 
xuất hiện dưới nhiều dạng khác nhau, ngay 
cả dưới hình dạng của những vị A La Hán, 
những vị Bồ Tát, hay những vị Phật, chúng 
cũng thuyết pháp, nhưng thuyết tà pháp để 
lừa đảo chúng sanh. 

The Evil One, the Temper, the God of lust, 
sin and death—Symbolizes the passions that 
overwhelmed human beings 
everything that hinders the arising of the 
wholesome roofs and progress on the path of 
salvation and enlightenment—Ác ma tiêu 
biểu cho dục vọng khống chế chúng sanh, 
cũng như những chướng ngại khởi lên làm trở 
ngại thiện căn trên bước đường tu hành giác 
ngộ và giải thoát. 

According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, 
often represented with a hundred arms and 
riding on an elephant. He often sends his 
daughter, or assumes monstrous forms, or 
1nspires wicked men, to seduce or frighten the 
saints: Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học 
Từ Điển thì thiên ma có trăm {ay, CưỠI VOI, 
thường gởi ma nữ hay giả dạng để xúi dục kẻ 
xấu hay hù dọa người tốt (bậc Thánh). 

Mara in Buddhism—Từ “Ma” trong đạo Phật: 
Mara, an ancient Indian term, implied the evil 
forces that disturb our minds: Ma vương là 
danh từ cổ mà dân chúng Ấn Độ dùng để ám 
chỉ những lực lượng tội lỗi xấu ác thường 
quấy nhiễu tâm hồn chúng ta. 

Mara 1s our preed, hatred, Ipnorance, pride, 
doubt, wrong views, evil views and all the 
other poisons bringing people unhappiness 
and grief: Ma vương là những ác tính tham, 
sân, si, mạn, nghi, tà kiến, ác kiến, và các 
tánh độc hại khác có thể mang lại cho con 
người sự bất hạnh và phiền não. 

The temper, the murder, the destruction, or 
the personificaton of evil or death in 
Buddhist mythology. In Buddhism, Mara 


as well as 


a deva 


2789 


symbolizes the passions that overwhelm 
human beings as well as everything that 
hinders the arising of the wholesome roots 
and progress on the path of enlightenment: 
Ma vương, sự thử thách, kẻ giết người hay kể 
phá hoại, là hiện thân của xấu xa hay tử thần 
trong huyền thoại Phật giáo. Trong Phật giáo, 
ma vương biểu hiện dục vọng lướt thắng con 
người cũng như những gì trổi lên làm ngăn trở 
sự xuất hiện của thiện nghiệp cũng như sự 
tiến bộ trên đường giác ngộ. 

4) Mara ¡s the lord of the sixth heaven of the 
desire realm and ¡is often depicted with a 
hundred arms, ridng on an elephant. 
According to legend, the Buddha Sakyamuni 
was affacked by Mara as he was sfriving for 
enliphtenment. Mara wanted to prevent him 
from showing men the way that liberates 
them from suffering. Mara first called up a 
crowd of demons, but Sakyamuni did not fear 
them. Then he sent his 
daughter to seduce Sakyamuni, but before the 
Buddha”s eyes she turned Into an ugly hag, 
where upon Mara admitted conclusive defeat: 
Ma vương là chủ nhân tầng trời dục giới 
(Triloka Deva) thứ sáu, có trăm tay và thường 
thấy cưỡi voi. Truyền thuyết kể rằng Phật 
Thích Ca bị Ma vương tấn công khi Ngài tìm 
cách đạt tới đại giác. Ma vương tìm cách 
ngăn cản Phật khi Ngài chỉ cho mọi người 
con đường giải thoát. Ma vương muốn ngăn 
cản Đức Phật không cho Ngài chỉ bày cho 
con người con đường giải thoát. Thoạt tiên 
Ma vương sai một bây quỷ tới quấy rối, 
nhưng Phật không nao núng. Sau đó Ma 
vương bèn phái cô con gái đẹp nhất của mình 
đến dụ dỗ Phật, nhưng trước mắt Phật, cô gái 
biến thành kẻ xấu xí gớm ghiếc, nên Ma 
vương thừa nhận mình đã thua Phật. 

(HD Categories of “Mara”—Phân loại Ma: 

1l) The five maras associated with the five 
skandhas—Ngũ Ấm Ma. **See 
a0gregafes. 

2) Eight maras: **See Eight Maras. 

3) Paranirmita-Vasavartin (skÐ: Tha Hóa Tự Tại 
Thiên—Bà Xá Bạt Đề—Bà La Ni Mật Bà 
Xá Bạt Đề Thiên—Bà Na Hòa Để—The 
sixth of the six heavens of desire, or passion- 


most beautiful 


Five 


heavens, the last of the sixth devalokas, the 
abode of Mahesvara (Siva), and of Mara— 
Cõi trời thứ sáu trong sáu cõi trời dục giới (đệ 
lục thiên), nơi trú ngụ của Ma Hê Thủ La 
Thiên và Ma vương. 

4) Nine kinds of mara: Cửu ma—See Nine 
sfates of bondase and the one sfate of 
liberation (A). 

Mara-affairs Cảnh ma sự —Ma sự One of the 

ten sfages or objects in meditation—Một trong 

mười cảnh trong thiền quán—See Ten statges or 
obJects in medifation. 

Mara-bonds:  Attachments—Mara-cords—Ma 

Phược—Hệ phược hay sự trói buộc của thiên ma. 

Mara and brahma: Mara, lord of the sixth 

heaven and Brahma, lord of the heaven of form—— 

Ma vương cõi trời dục giới, và Phạm thiên, vua 

cõi trời sắc giới. 

Mara-cireumstance: Ma duyên—Mara 

conditions, or environments, or conditioning 

cause, 1.e. hindering the good—Những chướng 
duyên làm trở ngại tu hành thiện nghiệp. 

Mara-cords: Mara-bonds—Ma phược 

Mara-country: Ma hương (quê hương của loài 

ma). 

Mara?s daughter: Ma nữ (who tempt men to 

therr runn). 

Mara of death: Ma Tử—See Eight Maras (B). 

Mara-deeds: Ma sự (deeds that hinder the 

Buddha-truth những việc che chắn mất chân lý 

Phật pháp). 

Mara?s delusive light: Ma quang (ánh sáng 

huyễn ảo của ma quân)—See Two kinds of light 

Bì). 

Mara who destroys of øood: Phá Hoại Thiện 

Ma vương. 

Mara-deva (skQ: Thiên ma—Ma Thiên—The 

god of lust, sin, and death— Thiên ma trên đỉnh 

dục giớ—Tha Hóa Tự Tại Thiên—See 

Paranirmifa-vasavartin. 

Mara-dhyana: Ma Thiển—Evil thoughts, or 

wrong and harmful meditaion practices. In 

Buddhism, mara-dhyana means evil or distracted 

thoughts arise during medifation. This is also the 

wrong and harmful meditation—Ma thiển, những 
tư tưởng xấu ác, hay phương cách hành thiển sai 





2790 


trái và tổn hại. Những tư tưởng ác độc hay loạn 
động khởi lên trong lúc thiển hay tu thiền định để 
hành động tà vạy như sai khiến quỷ thần. 
Mara-enmity: Enemy of the Buddha—Ma oán, 
kẻ thù của Đức Phật. 

Mara-environment: Conditioning cause—Ma 
duyên. 

Mara-force: Occult force or hidden cause—Ma 
lực. 

Mara-gifts: Ma đàn (ma chướng bởi của đàn na 
tín thí). 

Mara-giving: Ma Đàn—Giving out of fame and 
gains—Bố thí vì danh vì lợi—See Two dana (B). 
Mara of good-knowing advisor: Thiện tri thức 
the eipht 
destroyers—Đây là một trong tám loại ma—See 
Eight Maras. 

Mara Heaven: Trời Mara—The gods who 
attempt to dominate each other. ** See Six Desire 
Heavens. 

Mara of the hell or of the underworld: Âm 
the eight 
destroyers—Đây là một trong tám loại ma. ** 
See Eight Maras. 

Mara and heretics: Thiên ma ngoại đạo—They 
are both enemies of Buddha-truth—Thiên ma và 
ngoại đạo đều là kẻ thù của chân lý. 
Mara-hindrances: Ma 
obstacles. 

Mara of Impermanence: Vô thường ma—This 
1s one of the eight Maras or destroyers—Đây là 
một trong tám loại ma. ** See Eight Maras. 

Mara of Impersonality: Vô ngã ma—This ¡s 
one of the eight Maras or destroyers—Đây là một 
trong tám loại ma. ** See Eight Maras. 

Mara of Impurity: Vô tịnh ma—This is one of 
the eipht Maras or destroyers—Đây là một trong 
tám loại ma. ** See Eight Maras. 

Mara of Joylessness: Vô lạc ma—This is one of 
the eipht Maras or destroyers—Đây là một trong 
tám loại ma. ** See EIght Maras. 

Marakata (skt): Ma La Dà —Ngọc bích —The 
emerald. 

Marakayikas (sk): Ma Dân—Ma Tử—Ma 
Nữ—Mara”s people, or subJects. The daughters of 
mara who tempt men to their run—Con gái thiên 





ma—Ths 1s one of Maras or 


ma—Ths 1s one of Maras or 


chướng—Demonic 


ma chuyên dụ dỗ và phá hại con người (nam 

giới). 

Mara-king: Tha hóa tự tại thiên ma——This is one 

of the eipht Maras or destroyers—Đây là một 

trong tám loại ma—See Eight Maras. 

Mara-laws: Ma giới (those monks who seek 

fame and authority—những vị Tỳ Kheo tìm cầu 

danh vọng). 

Mara-law monk: Ma Giới Tỳ Kheo—Who 

seeks fame and gains or luxury. ** See Realm of 

mara. 

Marana (skt&p): 

1) Death: In addition, in Buddhism, Marana 
means the arising and passing away of all 
menfal and physical phenomena—Sự chết. 
Ngoài ra, trong Phật giáo, Marana còn có 
nghĩa là sự kế tục không ngừng của các hiện 
tượng thể chất và tâm thần lần lượt nẩy sinh 
và chết đi. 

2) Proximate karma: Nghiệp lúc lâm chung— 
Cận Tử Nghiệp—See Proximate karma. 

Marananussatfi (p): Niệm Tử (thuyết tỉnh thức 

về sự chết) —The recollection of death or the 

discourse on mindfullnes of death. The 
contemplation on the fact that one”s own death 1s 
absolutely certain, that the arrival of death 1s 
utferly uncertain, and that when death comes one 
must relinquish everything—Suy niệm về sự chết. 

Quán tưởng về cái chết là chắc chắn, cái chết đến 

bất ngờ, và khi chết người ta phải bỏ hết mọi 

thứ—See Ten recollections. 

Maranasanna-kamma (p): Death proximate 

karma—Cận tử nghiệp. 

Mara-papiman (sk0: Duratama Mara (skt)—Ma 

Ba Tuân—Ma của tầng trời thứ sáu —Demons of 

the sixth heaven. ** See Papiyan. 

Mara-papiyas (sk): Tử quỷ—Demons of 

death—Deadly demons—The world of death— 

The Iinhabitants of hell. 

Mara of the passions: Phiển não ma—The 

mara that troubles our mind and body. This 1s one 

of the eight Maras or destroyers—Loại ma gây 
phiền não cho thân và tâm. Đây là một trong tám 
loại ma—See EIght Maras. 

Mara-path:  Mara-way, of the 

destines—Ma đạo, một trong lục đạo—See Six 

gatIs. 





one SIX 


2791 


Mara*®s people: 
subJects—Ma dân. 


Marakayikas  (skÐ—Mara”s 
Mara-power: Occult force or hidden cause—Ma 
lực. 

Mara-raja (sk): Ma Vương—Death—Evi 
One—Demons—The king of maras, the lord of 
the sixth heaven of the desire-realm, or the Lord 
of the Paranirmifa-vasavartin. All the terms for 
“Mara-raja” represent Satan, or Mara, the 
personification of evil and temper of man. Mara- 
raja also means the Evil One, the Temper, the 
God of Lust, or Sins. All of the above symbolize 
the passions that overwhelmed human beings as 
well as everything that hinders the arising of the 
wholesome roots and progress on the path of 
salvation and enliphtenment—Ma vương, chủ cõi 
trời dục giới thứ sáu, hay cối trời Tha Hóa Tự Tại. 
Tất cả những danh từ dùng cho Ma vương đều 
tiêu biểu cho dục vọng đã quấn lấy chúng sanh 
làm cần trở cho sự khởi phát thiện nghiệp và tiến 
bộ trên đường cứu độ và đại giác—See Mara. 
Mara-realm: Ma giới (thế giới của loài ma). 
Mara-robbers of the mỉnd: Tâm Ma Tặc— 
Tên ma tặc cướp mất tâm mình chẳng hạn như 
dục vọng—The robbers of the mind, such as the 
pASSlons. 

Mara-rules: Ma giới (those monks who seek 
fame and authority—những vị Tỳ Kheo tìm cầu 
danh vọng). 

Mara of Samadhi: The mara of wishing to 
achieve Samadh —Tam Muội ma—See Eight 
Maras (Bì). 

Mara-servitude: Ma Nhẫn— The condition of 
those who obey mara—Ma nhẫn (trường hợp 
những kẻ cam tâm làm nô lệ cho ma). Nhẫn hạnh 
của ma đạo, như người bị ma sai khiến hay vì sợ 
người khác mà tu nhẫn nhục. 

Mara-way: Mara-path, one of the six destinies— 
Ma đạo, một trong lục đạo—See SIx gatIs. 

Mara of wishing to achieve Samadhi: Tam 
Muội ma. Đây là một trong tám loại ma——This 1S 
one of the eight Maras or destroyers—See Eight 
mAr4S. 

Mara of wishing to attain Bodhicitta: Bồ để 
tâm ma. Đây là một trong tám loại ma—This 1s 
one of the eight Maras or destroyers—See Eight 
maras. 


Marakata (skÐ: Mạt La Kiết Đa—Ma La Ca 
Đà —Ngọc Bích—The emerald. 
Marana (skt): Death—Chết. 
Marananussati (p): Niệm Tử ——The recollection 
of death. The contemplation on the fact that one”s 
own death 1s absolutely certain, that the arrival of 
death 1s utferly uncertain, and that when death 
comes one must relinquish everything—Suy niệm 
về sự chết. Quán tưởng về cái chết là chắc chắn, 
cái chết đến bất ngờ, và khi chết người ta phải bỏ 
hết mọi thứ. 

Maranasanna-kamma (p): (skt)— 

Death-proximate karma—Nghiệp lúc sắp chết — 

Nghiệp Cận Tử—See Asamna. 

March of time: Tiến trình thời gian. 

Mardala (skt): Mrdanga (skt)—Mâu Đà La—A 

kind of drum described as having three faces— 

Một loại trống được diễn tả là có ba mặt. 

Mardjaka (skt): A lê—Nhành hương cúc. 

Marga (skt): Magga (p)—Mạt Già. 

l) Path: Đạo —Track—Way. 

2) Noble path—Thánh đạo: 

a) The fourth of the four dogmas: Đạo Đế hay 
đế thứ tư trong Tứ Diệu Đế—See Four Noble 
Truths. 

b) The way to end all sufferings—Đạo Thánh 
Đế—Marga ¡is the way that procures 
cessation. The doctrine of the path that leads 
to the extinction of passion—Con đường diệt 
khổ là con đường chấm dứt dục vọng—S§ee 
Four Noble (Holy) Truths. 

3) The eight holy or correct ways, or øates out Of 
suffering Into nirvana: Bát Thánh Đạo hay 
cửa ra đau khổ để bước vào niết bàn. 

4) Marga is described as the cause of liberation, 
bodhi as ifts result: Đạo là nhân giải thoát, 
giác ngộ Bồ Đề là quả. 

53 A Sanskrt term for “path” in Buddhist 
practice that leads to liberation from cyclic 
existence: Từ Bắc Phạn chỉ “con đường” 
trong tu tập Phật giáo dẫn đến giải thoát khỏi 
vòng luân hồi sanh tử. ** See Eight Noble 
Paths. 

Marga-aryasatya (skU): Noble path of the 

liberation—Đạo đế. **See Eight Noble Paths. 

Marga-citta (skt: 

I1) Bodhi mind: Bồ Để Tâm. 


Marana 





2792 


2) The path ofthe heart: Đạo tâm. 

3) Religious faith: Tín Tâm. 

4) The mind which bent on the right way, which 
seeks enliphtenment: Tâm tu tập chánh đạo 
tìm cầu giác ngộ. 

Marga-dharma  (skt): 

Tenets—Đạo pháp. 

Marga-dharma jnana (skt): Đạo Pháp Trí— 

The wisdom which rids one of false views 1n 

regard to marga, or the eight fold noble path—Trí 

tuệ diệt trừ tà kiến mê hoặc do quán “Đạo Đế” 


Dogma——Teachings— 


mà có được. 
Margam-ashtangikam 
Noble Paths. 
Marganga-tathata (sk): Đạo Phần Chân Như— 
See Nine kinds of non-action. 
Marga-satya (sk): Đạo Đế—The truth of the 
PATTH that leads to the cessation of suffering (the 
way of cure)—The truth of the ripht way—The 
way of such extinction—To practice the Eipht- 
fold Noble Truths—Buddha taught: “Whoever 
accepts the four dogmas, and practises the 
Eighfold Noble Path will put an end to births and 
deaths—Chân lý về con đường diệt khổ, ấy là 
thực hành Bát Thánh đạo. Đức Phật đã dạy rằng: 
“Bất cứ ai chấp nhận Tứ Diệu Đế và chịu hành trì 
Bát Chánh Đạo, người ấy sẽ hết khổ và chấm dứt 
luân hôi sanh tử.”—See Four Noble Truths. 
Margasiras (sk): Mạt Già Thủy La—The month 
between November and December (from 16*° of 
the 9” month to the 15” of the 10” month lunar 
calendar)—Tháng giữa tháng mười một và mười 
hai (từ 16” tháng chín đến 15” tháng mười âm 
lịch). ** See Twelve Months of a Year in India. 

Marichi (skt): Marici (sk)——Đấu Mụ—Mạt Lợi 

Chi (nữ thần Mạt ly chi —Ma Lợi Chi— Thiên 

hậu —-Queen of heaven—Ma Lợi Chi —Mạt Lợi 

Chi. 

l) A goddess ¡independent 
protectress against all violence and peril. In 
Brahmanic mytholosy, the personificatlon of 
light, offspring of Brahma, parent of Surya. 
Among Chinesềe Buddhists Marichi 1s 
represented as a female with eight arms, two 
of which are holding aloft emblems of sun 
and moon, and worshipped as goddess of light 
and as the guardian of all nations, whom she 


(sk): **See Eight 


and sovereign, 


protects from the fury of war. She 1s 
addressed by the Chinese people as Queen of 
Heaven: Lấy hình tướng của Thiên nữ để đặt 
tên. Thiên nữ nây thường bay đi trước mặt 
trời, là vị thiên thần có tự tại thông lực. Nếu 
niệm tên vị thần nây thì sẽ la xa được mọi 
tai ách. Đó là vị thân thủ hộ mà Mật Giáo 
truyền tụng. Theo huyển thoại Bà La Môn, 
đây là vị thần do nhân cách hóa ánh sáng, là 
con cháu của Phạm Thiên, là cha mẹ của Mặt 
trời (nội thần của vua Trời Đế Thích). Trong 
số những Phật tử Trung Quốc, Ma Lợi Chỉ là 
biểu trưng của một người nữ tám tay, hai tay 
đưa cao với hai dấu hiệu mặt trời và mặt 
trăng, vị nầy được người ta tôn sùng như là vị 
Thần Ánh Sáng và Thần Bảo Quốc, che chở 
dân chúng khỏi những tai ách binh đao. Bà 
cũng còn được dân Trung Quốc gọi là Thiên 
Hậu. 

2) Rays of lipht, the sun”s rays, said to øo before 
the sun: Tia sáng mặt trời (không thể trông 
thấy và cũng không thể thủ đắc được). 

** See Twenty devas. 

Marichi-dharanï-sutra (skt: Mạt ly chi Đà La 

Ni Kinh. 

Marital (a): Thuộc về hôn nhân. 

Mark (n): Nimitta (skt)—Appearance—Ilmage— 

Outward—Dấu vết—Hình ảnh. 

Mark of advancement: Khả tiến tướng—See 

Ñine grades of arhats. 

Mark (laksana) of the bhutatathata: 

Essential characteristic of the bhutatathata—Chân 

như thật tướng. 

Mark of birht and death: Tướng sanh diệt. 

Mark in common: TotalityGeneralityCộng 

Tướng—See Two forms (characteristics) of the 

bhutatathata. 

Mark of complete release: Câu giải thoát 

tướng—See Nine grades of arhats. 

Mark an era: Khai nguyên. 

Marks of decay: Suy tướng There are five 

marks of decay—See Five signs of decay of 

people when approaching death. 

Marks of existence: (skÙ— 

TrHakkhana (p)—There are three Dharma Seals or 

three marks of existence, or three characterIstIcs 








Trilaksana 


2793 


of all 
characteristics of all phenomenal existence. 
Mark of impermanence: Mudda-aniccam (p)— 
Vô Thường Ấn—One of the three đharma-seals— 
Vô thường ấn là một trong tam pháp ấn. **See 
Three characteristics of all phenomenal existence. 
Mark of karma: Nghiệp tướng—See Three 
subtle marks. 

Mark of Iliberafon: The of 
liberation—Giải Thoát Tướng—Release from the 
1dea OŸ transmigration, one of the three forms or 
positions— Tướng giải thoát, một trong tam tướng 
giải thoát—See Three forms. 

Mark of life-span: Tướng thọ giả—To see life- 
after-life as real. 

Mark of manifestation: Hiện tướng—See 
Three subtle marks. 


phenomenal  existence—See Three 


condition 


Mark a new era: Đánh dấu một kỷ nguyên mới. 
Mark of others: Tướng Nhơn—See beings as 
real. 

Mark of self: Tướng Ngã —See self as real. 
Mark of senfienf beings: To see all things as 
real——Tướng chúng sanh. 

Mark of tofality: Generalty—ln common— 
Cộng Tướng—See Two forms (characteristics) of 
the bhutatathata. 

Mark of Turning: Chuyển tướng—See Three 
subtle marks. 

Mark of wisdom of liberation: Tuệ giải thoát 
tướng—See Nine grades of arhat. 

Marker (n): Dây chỉ màu dùng để đánh dấu 
trang sách. 

Market: Thị trường. 

Markless repentance and reform: Vô Tướng 
Sám Hối—According to the Platform Sutra of the 
Sixthh Patriarchs Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: “Good Knowing 
Advisors, Ï will now transmit to you the markless 
repentance and reform to destroy the offensive 
actions done within the three periods of time and 
(O purify the three karmas. Good Knowing 
Advisors, repeat after me: “May this disciple be, 
1n past, present, and future thoupht, In every 
thoupht, unstainned by stupidity and confusion. 
May it be wiped away at once and never arise 
again. May this disciple be, in past, present, and 








future thought, in every thought, unstained by 
1gnorance and deceit. ÑNow I Completely repent of 
and reform all bad actions done In the past out of 
arrogance and deceit and other such offenses. 
May their effects be wiped away at once and may 
never be perpetrated again. May this disciple be 
in past, present, and future thought, in every 
thought unstained by Jealousy. Now I completely 
repent and reform all bad actions done In the past 
out of Jealousy and other such offenses. May they 
be wiped away at once and never arise again. 
Good Knowing Advisors, the above has been the 
markless repentance 
repentance and what 1s reform? Repentance 1s to 
repent oŸ past errors, to repent so completely of 
all bad actions done 1n the past out of stupidity, 
confusion, arrogance, decett, jealousy, and other 
such offenses, that they never arise again. Reform 
1S to refrain from such transgressions in the future. 
Awakening cuting off 
completely and never committing them again 1s 
called repentance and reform. Common people, 
stupid and confused, know only how to repent of 
former errors and do not know how to reform and 
refrain from transgressions in the future. Because 
they do not reform, theIr former €rrors are not 
wiped away, and they will occur In the future. If 
former wiped — away 
transgøressions are again commit(ed, how can that 
be called repentance and reform?”— Theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy 
thiện tri thức! Nay tôi vì các ông mà trao “Vô 
Tướng Sám Hối' để diệt tội trong ba đời, khiến 
được ba nghiệp thanh tịnh. Nầy thiện tri thức! Mỗi 
người đồng thời nói theo lời tôi: “Đệ tử chúng 
con, từ niệm trước, niệm hiện tại và niệm sau, 
mỗi niệm không bị ngu mê làm nhiễm, từ trước có 
những nghiệp ác, ngu mê, vân vân, các tội thảy 
đều sám hối, nguyện một lúc tiêu diệt, hằng 
không khởi lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, 
niệm hiện nay và niệm sau, mỗi niệm không bị 
kiêu cuống làm nhiễm, từ trước có những nghiệp 
ác, kiêu cuống, vân vân, các tội thấy đều sám 
hối, nguyện một thời tiêu diệt, hằng không khởi 
lại. Đệ tử chúng con, từ niệm trước, niệm hiện 
nay và niệm sau, mỗi niệm không bị tật đố làm 
nhiễm, từ trước đó có những nghiệp ác, tật đố, 
vân vân, các tội thảy đều sám hối, nguyện một 


and reform. What Is 


and such  offenses 


©IfOFS are nof and 


2794 


lúc tiêu diệt, hằng không khởi lại. Nây thiện tri 
thức! Về trước là 'Vô Tướng Sám Hối.'` Thế nào 
gọi là sám? Thế nào gọi là hối? Sám là sám 
những lỗi về trước, từ trước có những nghiệp ác 
ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân vân, các tội thầy 
đều sám hết, hằng không khởi lại, gọi đó là sám. 
Hối là hối những lỗi về sau, từ nay về sau có 
những nghiệp ác ngu mê, kiêu cuống, tật đố, vân 
vân, các tội nay đã giác ngộ, thẩy đều hằng đoạn, 
lại không tạo lại, ấy gọi là hối, nên gọi là sám 
hối. Người phàm phu ngu mê, chỉ biết sám lỗi 
trước, chẳng biết hối lỗi sau, do vì không hối nên 
tội trước chẳng diệt, lỗi sau lại sanh. Tội trước đã 
chẳng diệt, lỗi sau lại sanh, sao gọi là sám hối 
được. 

Markless triple refuge: Vô Tướng Tam Quy Y 
Giới —According to the Platform Sutra of the 
Sixthh Patriarchs Dharma Treasure, the Sixth 
Patriarch, Hui-Neng, taught: Good Knowing 
Advisors, I will transmit the precepts of the triple 
refuge that has no mark. Good Knowing Advisors, 
take refuge with the enlightened, the honored, the 
doubly complete. Take refuge with the right, the 
honored, that 1s apart from desire. Take refuge 
with the pure, the honored among the multitudes. 
“From this day forward, we call enliphtenment our 
master and will never again take refuge with 
reliplons. We 
constantly enliphten ourselves by means of the 
Triple Jewel of our own self-nature.” Good 
Knowing Advisors, I exhort you all to take refuge 
with the Triple Jewel of your own nature: the 
Buddha, which 1s enlightenment; the Dharma, 
which 1s right; and the Sangha, which 1s pure. 
When your mind takes refuge with enliphtenment, 
deviant 
decreases, so that you know contentment and are 
able to keep away from wealth and from the 
opposie sex. That ¡1s called the honored, the 
doubly complete. When your mind takes refuge 
with what 1s ripht, there are no devianf views 1n 
any of your thoughts because there are no deviant 
views; there Is no self, other, arrogance, greed, 
love or attachment. That 1s called the honored that 
1S apart from desire. When your own mind takes 
refuse with the pure, your self-nafure 1s not 
stained by attachment to any sfate of defilement, 
desire or love. That 1s called the honored among 


deviaant demons or oufside 


confusion does not arise. Desire 


the multitudes. If you cultivate this practice, you 
take refuge with yourself. Common people do not 
undersfand that, and so, from morning to nipht, 
they take the triple-refuge precepts. They say 
they take refuge with the Buddha, but where 1s 
the Buddha? If they cannot see the Buddha, how 
can they return to him? Therr talk 1s absurd. Good 
Knowmg Advisors, cach of you examine 
yourselves. Do not make wrong use of the mind. 
The Avatamsaka Suữra clearly sfates that you 
should take refuge with your own Buddha, not 
with some other Buddha. If you do not take refuge 
with the Buddha In yourself, there 1s no one you 
can rely on. NÑow that you are self-awakened, you 
should each take refuge with the Triple Jewel of 
your own mind. Within yourself, regulate your 
mind and nature; outside yourself, respect others. 
That 1s to take refuge with yourself.”—Theo Kinh 
Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: “Nầy 
thiện tri thức! Nay tôi lại vì thiện tri thức mà trao 
“Vô Tướng Tam Quy Y Giới.` Nầy thiện tri thức! 
Quy y giác lưỡng túc tôn, quy y chánh ly dục tôn, 
quy y tịnh chúng trung tôn. Từ ngày nay trở đi 
xưng “Giác' làm thầy, lại chẳng quy y tà ma ngoại 
đạo, dùng tự tánh Tam Bảo thường tự chứng minh, 
khuyên thiện tri thức quy y tự tánh Tam Bảo. Phật 
là “Giác” vậy, Pháp là “Chánh' vậy, Tăng là 
“Tịnh' vậy. Tự tâm quy y Giác, tà mê chẳng sanh, 
thiểu dục tri túc hay lìa tài sắc, gọi là Lưỡng Túc 
Tôn. Tự tâm quy y Chánh, niệm niệm không tà 
kiến, vì không tà kiến tức là không nhơn ngã cống 
cao, tham ái, chấp trước, gọi là Ly Dục Tôn. Tự 
tâm quy y Tịnh, tất cả cảnh giới trần lao ái dục, tự 
tánh đều không nhiễm trước, gọi là Chúng Trung 
Tôn. Nếu tu hạnh nây, ấy là tự quy y. Phàm phu 
không hiểu, từ sáng đến tối, thọ tam quy giới, nếu 
nói quy y Phật, Phật ở chỗ nào? Nếu chẳng thấy 
Phật thì nương vào chỗ nào mà quy, nói lại thành 
vọng. Nầy thiện tri thức! Mỗi người tự quan sát, 
chớ lầm dụng tâm, kinh văn rõ ràng, nói tự quy y 
Phật, chẳng nói quy y với Phật khác, tự Phật mà 
chẳng quy, thì không có chỗ nào mà y được. Nay 
đã tự ngộ, mỗi người phải quy y tự tâm Tam Bảo, 
trong thì điều hòa tâm tánh, ngoài thì cung kính 
mọi người, ấy là tự quy y vậy.” 

Marmacchid (sk0: Đoạn Mạt Ma—To cut 
through wound, or reach vital parts; cause to die—— 
Nỗi đau đớn cùng cực lúc lâm chung vì tử huyệt 


2795 


bị tổn hại (nỗi đau nầy chỉ có trong dục giới chứ (I) An overview of “Marriage”—Tổng quan về 


không có trong sắc giới và vô sắc giới). 

Marpa Chogi Lodro (1012-1097): First Tibetan 
master of the Kagyupa tradition, who made three 
visis to India, where he studied Sanskrit and 
received tantric Initiations from several famous 
Indian masters, Iincluding Naropa (1016-1100). 
Naropa gave him a number of Initiatons and 
teachng lineages, ¡including the riual and 
meditative practices of Cakrasamvara, the main 
tutelary deity of the Kagyupa order, mahamudra, 
and the six dharmas of Naropa. Upon hs return to 
Tibet he became a noted translator, married a 
woman named Dakmema, and raised several 
sons, at the same tine he also confinued to 
cultivate as a lay tantric practitoner. Marpa 1s one 
of the most widely revered figures in Tibetan 
Buddhism, and Kagyupa 1s considered to have 
attained a level of awakening equivalent to that of 
Buddha Vajradhara. Even though he was a lay 
person 1n the outward appearance, he accepted 
the monasic lifestyle, and completely 
transcended all attachments to worldly affairs. His 
best-known disciple was Milarepa—Nhà sư Tây 
Tạng đầu tiên thuộc dòng Kagyupa, người đã ba 
lần du hành sang Ấn Độ, tại đây ông đã theo học 
tiếng Bắc Phạn và thọ lễ quán đảnh Mật giáo từ 
một vài vị thầy nổi tiếng người Ấn Độ, trong đó 
có Naropa. Naropa đã truyền cho ông một số nghi 
thức quán đảnh và giáo pháp, bao gồm cả nghi 
thức lẫn pháp môn thiển tập của Cakrasamvara, 
vị thần giám hộ chính của trường phái Kagyupa, 
những đại pháp ấn, và lục pháp của Naropa. Khi 
trở về Tây Tạng, ông trở nên một nhà phiên dịch 
nổi tiếng, ông kết hôn với Dakmema, và có vài 
đứa con trai, trong khi đó thì ông vẫn tiếp tục tu 
tập như một Phật tử tại gia. Marpa là một trong 
những nhân vật được tôn kính một cách rộng rãi 
trong Phật giáo Tây Tạng và trường phái 
Kagyupa, ông được xem như là người đã đạt 
được mức độ giác ngộ tương đương với Chấp Kim 
Cang Phật. Mặc dù ông chỉ là một Phật tử tại gia 
với dáng vẻ bên ngoài, ông chấp nhận sống đời 
sống tự viện, và hoàn toàn vượt qua tất cả những 
luyến chấp với công việc thế tục. Vị đệ tử nổi 
tiếng của ông là ngài Milarepa. 

Marriage: Hôn nhân—Hôn lễ. 


“Hôn Nhân: Acording to the dictionary, 
marriaøe means a mutual relatlonship of a 
man and a woman. They are Joined In a 
special kind of social legal dependence for 
the purpose of founding and mainfaining a 
family. In a true marriage, husband and wIfe 
thnk more of the partnership or of their 
family than they do of themselves. They 
sacrifice for the sake of their family more 
than for themselves. In Buddhism, If you 
don'”t have the øreat opporfunify to renounce 
the world, there 1s nothing wrong with getting 
marrliage; however, marriage should be 
considered as a process of life and should be 
treated as a good opportunty for a lay 
Buddhists to put his or her cultivation into 
practice. Many people turn their marriage life 
a miserable one due to lack of understanding, 
tolerance and patlence. Poverty 1s not really 
the main cause of an unhappy le, for 
thousands of years ago people stll had a 
happy marred lie without that much 
materials of nowadays socIety. Husband and 
WIfe need to respect each other at all times; 
they also need to learn to share the pleasure 
and pain of everything In their daily le. 
Mutual respect and understanding are 
extremely Iimportant for a happy family life— 
Hôn nhân theo tự điển nghĩa là sự liên hệ hỗ 
tương giữa một người nam và một người nữ. 
Họ kết hợp với nhau theo một kiểu cách đặc 
biệt về sự lệ thuộc vào nhau trên pháp lý xã 
hội với mục đích là cùng nhau tạo dựng và 
duy trì gia đình. Trong hôn nhân thật sự, 
người chồng và người vợ nghĩ nhiều đến 
những người trong gia đình hơn là nghĩ đến 
chính họ. Họ hy sinh vì lợi ích của gia đình 
hơn vì lợi ích của chính cá nhân họ. Trong 
đạo Phật, nếu chưa có đại duyên xuất gia thì 
không có gì sai trái với việc kết hôn; tuy 
nhiên, việc lập gia đình phải được xem như là 
một tiến trình của đời sống và Phật tử tại gia 
phải coi đây như là cơ hội tốt cho họ thực 
hành những điều tu tập. Nhiều người đã biến 
đời sống hôn nhân của họ thành một cuộc 
sống khổ sở vì thiếu sự cảm thông, lòng 
khoan dung và kiên nhẫn. Nghèo không phải 


qI) 


2796 


thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến cuộc 
sống không hạnh phúc ví hàng ngàn năm 
trước đây con người vẫn có cuộc sống hôn 
nhân hạnh phúc mà không cần đến vật chất 
của cải của thời đại hôm nay. Chồng và vợ 
lúc nào cũng phải tương kính lẫn nhau, họ 
phải học cách chia sẻ những vui buồn trong 
đời sống hằng ngày. Tương kính và cảm 
thông là hai thứ quan trọng nhất trong cuộc 
sống hạnh phúc gia đình. 

“Marriage” according to the Buddhist point of 
view—Hôn nhân theo quan điểm Phật giáo: 
There are no canonical Buddhist marriage 
ceremonies, and Buddhist monks have 
tradiionally avoided participation ¡in the 
process of marrlage, which Is not Surprising 
for the Buddhaˆs emphasis was on a monastic 
community whose members should dissociafe 
themselves from worldly life and 1ts concerns. 
Marriage 1s generally seen in Buddhism as 
part of a process that leads to birth, aging, and 
death, and the household life 1s commonly 
characterized in Buddhist texts as Involving 
people ¡im a web of entanglements that 
inevifably lead to sufferings and afflictions. 
Moreover, the Pratimoksa confains a passaøe 
staung: “Ilf some of this Samgha acfs as an 
intermediary, bringing a man and a woman 
together, whether for the purpose of marriaøe 
or for a sinple act OŸ Intercourse, there 1s an 
offence of wrong-doing and that monk person 
should repent before the assembly of monks.” 
Despite this, it is common for monks to be 
1nvited to wedding ceremonIes. If they choose 
to attend any wedding ceremonies, they 
should selected Buddhist texts that pray for 
peace and happiness In that new family. They 
do not however, play any role im the ritual 
Joining of the bride and groom In marriage. 
Monks and nuns should always remember 
that wedding ceremonIes as secular affairs of 
lay community and should be performed by 
lay people. Nowadays a number of Buddhist 
orders prepare wedding rituals in order to 
meet the needs and belief of their laypeople 
and when monks are Invited to attend such 
wedding ceremonies, they usually provide 
blessing prayers and give lectures to help the 


new couple. Despite these recent innovations, 
however, most Buddhist monks and nuns tend 
{fO se© parfcipaion ¡in weddines as 
1nappropriate for monks and as a violatlon of 
the rules of the Vinaya—Không có nghi thức 
làm lễ cho việc kết hôn trong giáo điển Phật 
giáo, và chư Tăng thường tránh né không 
tham dự vào nghi thức cưới hỏi, cũng không 
lấy gì làm ngạc nhiên vì nhấn mạnh của Đức 
Phật là cộng đồng tu viện mà các thành viên 
phải tự mình tách rời khỏi cuộc sống thế tục 
và những quan ngại của cuộc sống ấy. Hôn 
nhân thường được Phật giáo xem như một 
phần của tiến trình sanh, lão, bệnh và tử, và 
cuộc sống gia đình thường được các giáo điển 
Phật giáo xem như là làm cho con người liên 
hệ tới một mạng lưới rối rắm dẫn tới khổ đau 
phiền não là không thể tránh được. Hơn nữa, 
Ba la để mộc xoa chứa đựng một đoạn văn 
như sau: “Nếu ai trong Tăng đoàn hành sử 
như làm mai mối, mang một người nam và 
một người nữ lại với nhau, hoặc cho mục đích 
kết hôn hay chỉ với mục đích của một lần 
giao hợp mà thôi, thì vị Tăng ấy phạm tội 
phải nên sám hối trước Tăng đoàn.” Dù vậy, 
việc chư Tăng được mời đi dự tiệc cưới cũng 
rất thường. Nếu họ chọn đi dự tiệc cưới, họ 
nên tới đó tụng kinh cầu an và hạnh phúc cho 
cái gia đình mới này. Tuy nhiên họ không 
nên giữ bất cứ vai trò nào trong nghỉ thức 
cưới hỏi. Chư Tăng Ni phải nên luôn nhớ 
rằng việc cưới hỏi là việc của thế tục nên 
phải được thực hiện bởi người thế tục. Ngày 
nay một số giáo hội có chuẩn bị nghi thức 
cưới hỏi nhằm đáp ứng nhu cầu và niềm tin 
của các Phật tử tại gia và khi chư tăng được 
mời đến dự lễ cưới, họ thường nguyện cầu 
chúc phúc và thuyết giảng nhằm giúp đỡ đôi 
vợ chồng mới. Tuy nhiên, dù có những cải 
cách, phân lớn chư Tăng Ni có khuynh hướng 
nhận thấy rằng tham dự vào đám cưới là 
không thích hợp và vi phạm giới luật nhà 
Phật. 


(HI) The Buddha and the idea of marriaøe—Đức 


Phật và ý tưởng về hôn nhân: In Buddhism, 
there Is no encouragement ¡in worldly 
marriage, but the Buddha praised for happy 
couples. The Buddha also øgave Instrucflons as 


2797 


to how lay disciples could live happily In 
marriage. The discourses of fundamentals of 
Buddhist social ethic In the Sigalovada Sutra 
generally lays down the basic pattern of 
relatonships between husband and wffe, 
parents and children, and emphasizing the 
most essenfial aspects of their common life. 
Accordng to the Buddha, cultural 
compatibility between husband and wife was 
considered as one of the factors of a 
successful married life. Marrlage Is not 
simply lust and romance. Many of marrlase 
problems arise from the Inability to sacrifice 
from both the husband and wife. Thus, 
Buddhist teachings also promote enjoyment 
in life, moralizaton of biological needs, 
psychological satisfaction and material well 
being of both husband and wife——Trong Phật 
giáo, không có sự khuyến khích về hôn nhân 
thế tục, nhưng Đức Phật tán thán những cặp 
vợ chồng sống hạnh phúc với nhau. Đức Phật 
cũng khuyên dạy các đệ tử tại gia làm sao có 
cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Những bài 
giảng của Đức Phật về nền tảng đạo đức Phật 
giáo trong xã hội trong kinh Thị Ca La Việt, 
phác họa mẫu mực căn bản trong mối quan 
hệ vợ chồng, cha mẹ và con cái, nêu những 
bổn phận ràng buộc với nhau, nhấn mạnh đến 
những khía cạnh thiết yếu của cuộc chung 
sống. Theo Đức Phật, văn hóa tương hợp giữa 
chồng và vợ là một trong những yếu tố đem 
lại thành công trong hạnh phúc lứa đôi, vì 
hôn nhân không đơn giản chỉ là nhục dục và 
lãng mạn. Nhiều vấn để hôn nhân phát xuất 
từ sự thiếu khả năng của người hôn phối 
trong việc nhận thức những hy sinh trong hôn 
nhân. Như vậy, giáo lý Phật giáo cũng nhằm 
mang lại an vui và hạnh phúc, khuyến khích 
luân lý tình dục, thỏa mãn tâm lý và phúc lợi 
vật chất cho cả chồng lẫn vợ. 


(V)The idea of “Marriage” for monks and nuns— 


Ý tưởng về “Hôn nhân” đối với chư Tăng Ni: 
The Buddha taught: “Conjugal love between 
husband and wIfe 1s, of course, an Imporfant 
factor in forming the individual home and 
soclety. However, people have a tendency to 
become attached too much to such love and 
become selfish in their affections. They are 


apt to 1gnore the much larger love they should 
have for all human beings.” Even though 
according to the Buddhist laws, monks or nuns 
must live a celibate life. They may be at one 
time married before they renounce theIr 
worldly life, but after they become monks or 
nuns, they must renounce the worldly life. 
However, in Japan, during the Melji 
Restoration 1n the mid nineteenth century, the 
øovernment wanted the ordained ones to 
marry. Thus In Japan, there are now both 
married and unmarried lineages of both 
sexes, and the precepts they keep are 
enumerated differently from those of other 
Buddhist tradiions—Đức Phật dạy: “Tình 
yêu hôn nhân giữa người chồng và người vợ 
đĩ nhiên là một yếu tố quan trọng trong việc 
tạo lập gia đình và xã hội. Tuy nhiên, người 
ta có xu hướng trở thành bị ràng buộc quá 
nhiều vào tình yêu như thế và trở thành ích 
kỷ trong tình yêu. Họ có thể. không biết đến 
cái tình yêu rộng lớn hơn mà họ nên có đối 
với tất cả chúng sanh.” Mặc dầu theo luật 
nhà Phật, Tăng Ni phải sống đời độc thân. Họ 
có thể đã từng có gia đình trước khi xuất gia; 
tuy nhiên, sau khi xuất gia họ phải từ bổ cuộc 
sống thế tục. Tuy nhiên, tại Nhật Bản vào 
thời Minh Trị Phục Hưng vào khoảng giữa 
thế kỷ thứ 19, chính phủ muốn những người 
xuất gia lập gia đình. Vì vậy mà bây giờ tại 
Nhật có cả hai dòng truyền thừa xuất gia độc 
thân và xuất gia có gia đình cho cả Nam lẫn 
Nữ, và giới luật mà họ phải trì giữ cũng khác 
nhau trong các truyền thống Phật giáo khác 
nhau. 

(V) Duties of the wife toward her husband: Bổn 
phận của vợ đối với chồng—See Duties of 
the wIfe toward her husband. 

(VIDuties of the husband toward his wife: Bổn 
phận của chồng đối với vợ—See Duties of 
the husband toward his wIfe 

Marriage bond: Bond of marriage—Sự ràng 

buộc qua hôn phối. 

Marriage contracf: Marriage certificate—Hôn 

thú. 

Marriage feast: Wedding party—Tiệc cưới. 


2798 


Marriage form: Nghi thức hôn phối —Buddhist 
marriage form—Nghi thức hôn phối theo nghỉ lễ 
Phật giáo. 

Marriage partner: Người phối ngẫu. 

Marriage vow: Lời thệ nguyện trong hôn phối. 
Marriageable (a): Có thể kết hôn được (đến 
tuổi thành hôn). 

Marriageableness (n): Tình trạng có thể kết 
hôn. 

Married (a): Thuộc về hôn nhân. 

Married monks: Monks ¡n the burning house— 
Hỏa trạch Tăng—Vị Tăng trong nhà lửa hay vị 
Tăng mà vẫn còn có vợ con, ¡.e. Nhật Bản—See 
Married monks and nuns. 

Married monks and nuns: In Japan, the 
monks” and nuns” precep(s were altered during 
Meiji Restoration in the mid-19'” century, because 
the government wanted the ordained ones to 
marry. Thus In Japan, there are now both married 
and unmarried temple monks and nuns, and the 
precepts they keep enumerated differently from 
those of other Buddhist traditions. Except for the 
eipht precepts that are taken for one day, all other 
precepts are taken for the duration of the life. lt 
may happen that due to unforeseen circumsfances, 
a monk or a nun may not be able to keep the 
ordination any longer or may not wish to have 1t. 
In that case, he or she can go before a spiritual 
master, or even tell another person who can hear 
and understand, and return the precepts—Thời 
Minh Trị Phục Hưng của Nhật vào khoảng giữa 
thế kỷ thứ 19, giới luật của Tỳ Kheo và Tỳ Kheo 
Ni đã bị thay đổi, vì chính phủ muốn các vị tu sĩ 
lập gia đình. Vì thế mà cho đến ngày nay vẫn còn 
hai dạng tu sĩ (Tăng Ni) tại các các hệ thống chùa 
lập gia đình và các chùa không lập gia đình, và 
giới luật của họ cũng khác biệt lớn giữa các dòng 
truyền thừa với nhau. Chỉ trừ Bát Quan Trai giới 
là lãnh thọ trong một ngày, còn tất cả những giới 
khác phải lãnh thọ suốt đời. Có những trường hợp 
không đoán trước được, chư Tăng Ni không thể 
giữ giới được nữa, hoặc giả không còn muốn thọ 
lãnh giới luật nữa. Trong trường hợp đó, chư Tăng 
Ni có thể thưa với một vị thầy, hay chỉ cần nói với 
một người có thể nghe và hiểu để xin hoàn trả lại 
những giới luật mà mình đã thọ lãnh là được. 





Marrow of meditaton: Thiền Tủy— 
Mentioned in the Lankavara Sutra—Kinh Lăng 
Già dùng từ nầy với nghĩa là tỉnh túy hay cốt tủy 
của đạo Thiền, (sau 9 năm diện bích, Tổ Bồ Đề 
Đạt Ma muốn trở về Ấn Độ; trước lúc ra đi ngài 
kêu chúng đệ tử lại hỏi: “VỀ sau nây nếu có ai 
hỏi về sở đắc của mình, các ngươi có thể nói được 
chăng?” Phó Đạo thưa: “Theo con là không chấp 
văn tự, mà chỉ vận dụng theo đạo.” Tổ nói: 
“Ngươi đã nắm được phần da của ta.” Ni Tổng Trì 
thưa: “Theo con hiểu như ngài Khánh Hỷ chỉ thấy 
Phật A Súc một lần rồi không thấy nữa.” Tổ nói: 
“Ngươi đã nắm được phần thịt của ta.” Đạo Dục 
thưa: “Tứ đại đất nước lửa gió vốn không, ngũ ấm 
chẳng có, nên con thấy không có một pháp nào 
khả đắc.” Tổ nói: “Ngươi đã được phần xương của 
ta.” Huệ Khả từ ngoài bước vào làm lễ, rồi đứng 
đó chớ không nói năng gì cả. Tổ nói: “Ngươi đã 
nắm được phần tủy của ta rồi vậy.”). 

Marry (v): Kết hôn. 

Marry early: Tảo hôn. 

Mars: Angaraka (skt) Hỏa tinh—See Seven 
brilliant ones. 

Marsh spirit: Thần Đầm LÂy. 

Martial bearing: Prabhava (skt—Augustness— 
AwWec-Inspiring-maJesty—]emeanors—Imposing 
exterlor—Majesttc—Noble bearing— 





Stateliness—Oal Nghi—See Three thousand 
demeanors and Four kinds of demeanors. 
Martyr: Vị tử vì đạo. 

Martyrdom: Sự chết vì đạo. 

Marvel (v): Lấy làm lạ. 

Marvelous: Miraculous-Huyểền diệu —See 
Manju. 

Marvellous cure: Thân dược. 

Marxism (n): Chủ nghĩa Mác Xít—Học thuyết 





lấy tư tưởng triết học, chính trị, xã hội và kinh tế 
của Karl Marx làm cơ bản. 

Masa (skt): Ma Tẩy——Một tháng—A month. 
Maskari-Gosaliputra (skÐ: Makkhali-Gosala 
(p)—Mạt Già Lê—Mạt Già lê Câu Xa Lê—One 
of the six tirthikas, who taught a theory of 
randomness, negating causality. He denied that 
present lot was due to deeds done In previous 
lives, and the Lankavatara sutra says he taupht 
total annihilation at the end of this life—Mạt Già 


2799 


Lê Câu Xá Lê, một trong lục sư ngoại đạo, người 

phủ nhận luật nhân quả, cho rằng sướng khổ là tự 

nhiên chứ không do nhân duyên. Ông ta cho rằng 

kiếp hiện tại không phải là hậu quả của những 

việc làm trong những đời quá khứ, và kinh Lăng 

Già nói rằng ông ta dạy về sự hoàn toàn hoại diệt 

vào cuối đời nầy—See Six heretical masters. 

Mass (n): 

1) LỄ (tại chùa hay nhà thờ). 

2) Quần chúng—Đại chúng. 

A mass 0f: Một mớ. 

Master (n): Leader—Guide—Đạo sửư—Ông 

chủ—Thầy—There are five masters or teachers— 

Có năm loại pháp sư—See FIve masfters. 

Master: 

l) (n): Acarya (skÙ—A xà lê—Sprritual teacher 
(instructor, master, preceptor)— Giáo thọ sư— 
Y chỉ sư—See Acarya. 

2) (v): Khắc phục —To overcome——To subdue— 
To confrol. 

Master of ceremonies: Vị chủ lễ. 

Master of the commandmenfs: Teacher of the 

discipline—GIới sư. 

Master of the community: Y Chỉ A Xà Lê hay 

vị thầy y chỉ (dù chỉ trong một thời gian rất 

ngắn)—§ee Five categories of acarya. 

Master and elder: Sư huynh (thầy và các bậc 

đàn anh). 

Master and friends: Sư hữu. 

Master of the law: Teacher of the rules of the 

discipline—Pháp sư—There are five kinds of 

masters of the Law—Có năm loại Pháp Sư—See 

Expounder of the Law and Five kinds of masters 

of the Law. 

Master of a new or junior monk: Acarya 

(sk)—Y Chỉ Sư—Y Chỉ A Xà Lê—Thầy giáo thọ 

của các Tỳ Kheo vừa mới được thọ giới để dạy dỗ 

và nhắc nhở trong việc tu hành. 

Master of the nuns: Ni trưởng —The Buddha 

advised everyone to regard his teaching as 

the Master: Đức Phật. khuyên mọi người hãy lấy 

Giáo Pháp của Ngài làm Thầy. 

Master of sacred words: Phạm Âm Sư—See 

Seven monks (A). 

Master sovereign: Isvara (sk—Tự Tại vương 

(Vairocana). 





Master of the sutra-pitaka: Kinh Tạng Pháp 
Sư—There are five kinds of masters of the Law—— 
Có năm loại Pháp Sư—See Five kinds of masfers 
of the Law. 

Master teacher: Guru—Sư phụ. 

Master of the temple: Tọa Chủ —Abbot, a 
chatirman, president, the head of the monks—Còn 
gọi là Thủ Tọa, Thượng Tọa, hay Tọa Nguyên, là 
vị chủ một nhóm cử tọa đại chúng hay vị Thượng 
Tọa trụ trì tự viện. 

Master of a thousand sastras: Thiên Bộ Luận 
Sư—A title for Nagarjuna and Vasubandhu—Ngài 
Long Thọ Bồ Tát viết 1000 (thiên) bộ luận. Thế 
Thân hay Thiên Thân Bồ Tát căn cứ vào Tiểu 
Thừa mà viết 500 bộ luận Tiểu Thừa, rồi sau đó 
lại viết thêm 500 bộ luận Đại Thừa. 

Master of all tỉme: Confucius—Vạn thế sư biểu 
(Khổng Phu Tử). 

Master Vaidurya Liph( Tathagata and 
making offerings to Him: Công đức niệm hồng 
danh và cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai—According to the Medicine Buddha 
Sutra, men or women of pure faith, who have 
heard the name of Medicine Master Vaidurya 
Light Tathagata One of Proper and Equal 
Enliphtenment, should recite and uphold His 
name. In the early morning, after brushing their 
teeth and bathing, they should make offerings of 
fragrant flowers, Incense, perfumed balms, and 
varlous kind of music before an Image of that 
Buddha. Or they should personally write out this 
sutra (Medicine Buddha Sutra) or ask others to do 
SO, they should single-mindedly 
constantly recite it. If they listen to explanations 
Of Ifs meaning from a Dharma Master, they should 
make offerings to him of all necessities, so that he 
1s without a sliphtest want. In this way, they will 
receive the mindful protection of the Buddhas. All 
of their wishes will be fulfilled, and they will 
ultimately attain Bodhi—Theo Kinh Dược Sư, nếu 
nam tử hay nữ nhân nào có đức tin thuần tịnh, 
được nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, nghe 
rồi trì niệm. Sáng sớm đánh răng, tắm rửa, súc 
miệng sạch sẽ, đem các thứ hương hoa, trong đó 
có nhang, hương xoa và diễn tấu kỷ nhạc mà cúng 
dường hình tượng Ngài. Đối với Kinh Dược Sư, 


and and 


2800 


hoặc tự chép, hoặc bảo người chép, nhất tâm thọ 
trì, nghe học nghĩa lý. Đối với pháp sư giảng giải 
kinh này, cũng nên cúng dường mọi đồ giúp sống 
thân thể mà mình có, hãy cúng dường đầy đủ, 
đừng để vị ấy thiếu thốn. Như vậy thì được chư 
Phật hộ niệm, sở cầu mãn nguyện, cho đến khi 
thực hiện tuệ giác bồ để. 

Master workman of a secf: Founder of the 
doctrine of a sect, who founded its doctrines— 
Tông tượng—Tông sư của một tông phái người đã 
sáng lập ra giáo thuyết của tông phái (người đã 
khéo thuyết pháp giúp thành tựu cho đệ tử, như 
người thợ đúc tượng dạy học trò). 

Mastering of the teachings and attaining of 
the supreme fulfillment: Nơi pháp tự tại rốt ráo 
tối thượng—See Ten kinds of way of adornment 
of Great Enlightening Beings (10). 

Mastery: Pháp Tự Tại —According to the Flower 
Adornment Sutra, there are ten kinds of mastery 
of all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 
33, có mười pháp tự tại của chư Phật—See Ten 
kinds of mastery of all Buddhas. 

Mastery of abstract contemplation: Liễu vi 
thiển định. 

Mastery of all practfices of Enlightening 
Beings: Tất cả Bồ Tát hạnh tự tại—See Ten 
ways Of receiving the prediction of Budhahood 
Œ). 

Mastery of culftivating all virtuous practices: 
Tự tại tu tất cả hạnh công đức—See Ten kinds of 
mastery of Great Enlightening Beings. 

Mastery of directing all roots of goodness to 
enlightenment(: Tự tại đem tất cả các thiện căn 
hồi hướng Bồ Đề—See Ten kinds of mastery of 
Great Enlightening Beings. 

Mastery of the discipline of nonreliance: Tự 
tại cấm giới vô sở y_—§ee Ten kinds of mastery of 
Great Enlightening Beings. 

Mastery of cducafing and civilizing all 
senfient beings: Tự tại giáo hóa điều phục tất cả 
chúng sanh—See Ten kinds of mastery of Great 
Enliphtening Beinss. 

Mastery of extensive knowledge: Tự tại trí 
quảng đại—See Ten kinds of mastery of Great 
Enlightening Beings. 


Mastery of illuminating all truths: Tự tại 
chiếu khắp tất cả pháp —See Ten kinds of 
mastery of Great Enlightening Beings. 

Mastery of inducing the determination for 
enlightenment according to ïinclinations: Tự 
tại tùy sở thích khiến phát tâm Bồ Đề—See Ten 
kinds of mastery of Great Enlightening Beings. 
Mastery of manifesting attainment of true 
enlightenment according to the needs of 
those to be taught: Tự tại tùy sở ưng hóa 
hiện thành chánh giác—See Ten kinds of 
mastery of Great Enlightening Beings. 
Mastery of nondual acfion of all Buddhas: 
Điều Vô Nhị Thực Hành Pháp Tự Tại Của Chư 
Phật —According to the Flower Adornment Sutra, 
there are ten kinds of mastery of nondual action of 
all Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33), 
có mười điều vô nhị thực hành pháp tự tại của chư 
Phật —See Ten kinds of mastery of nondual action 
of all Buddhas. 

Mastery of self-control: Điều ngự (tự tại hay tự 
lấy mình) —According to the 
Avatansaka Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 
of masteriles of self-contok—Theo Kinh Hoa 
Nghiêm, Phẩm 38, có mười sự tự tại—See Ten 
kinds of masteries of self-confrol. 

Mastery of undiminishing energy: Tự tại tính 
tấn bất thối chuyển—S§ee Ten kinds of mastery of 
Great Enlightening Beings. 

Mastery of wisdom crushing all demons: Tự 
tại dẹp phá tất cả chúng ma—See Ten kinds of 
mastery of Great Enlightening Beings. 


. zZ 
kiếm soát 


Masturbation: Thủ dâm—If masturbation can 
be avoided, that s better. But, while masturbation 
1sn”t encouraged, 1ts Important that a person 1s not 
made to feel guilty because of doing 1t. We need 
to think deeply and find a way to explain to young 
people, who have strong physical urges for sex, 
how to handle this energy. Making them feel bad 
about themselves for having physical desire 
doesnt benefit them at all. With the Sangha, a 
Bhiksu or Bhiksuni who masturbates (except In a 
dream) or keeps In his or her possession tools 
which can be used for masturbation, commifs an 
offence of Release and Expression of Regret— 
Tốt nhất là nên tránh việc thủ dâm. Mặc dù Phật 


2801 


giáo khuyên không nên thủ dâm, nhưng Phật 
giáo cũng không làm cho người thủ dâm cảm thấy 
tội lỗi. Đối với thanh thiếu niên đang tuổi cường 
tráng về mặt thể xác thì chúng ta cần phải suy 
nghĩ sâu sắc và tìm cách giảng giải cho các em 
biết phương cách để sử dụng nguồn năng lượng 
này. Làm cho các em cảm thấy xấu hổ hay mặc 
cảm tội lỗi về việc này sẽ không có lợi gì cả. Với 
Tăng già, vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào thủ 
dâm (ngoại trừ trong giấc mơ) hay cất chứa những 
dụng cụ dùng để thủ dâm là phạm tội xả đọa 
(buông bỏ và phát lộ). 

Masura Sangharama (skt): Đậu Già Lam—Ma 
Du La Già Lam—An ancient vihara about 200 
miles southeast of Mongali—Một tự viện cổ, 
chừng 200 dậm đông nam thành Mongall. 

Mat: Tọa cụ. 

Matanga (sk0: Ma Đăng Già—Name of the low- 
caste woman who Inveigled Ananda. Later she 
became one of the most devoted disciples of the 
Buddha——Tên của một phụ nữ trong giai cấp thấp 
đã dụ dỗ ngài A Nan. Sau nầy trở thành một trong 
những đệ tử trung thành của Phật. 
Matanga-aranyakah (skt): Ma Đăng Già A Lan 
Nhã—One of the three Aranyakah, the second 
class of hermits (probably called after the lowest 
caste), living In cemeteries, at a distance of 3,000 
feet from a village—Một trong ba xứ A Lan Nhã, 
trụ xứ thứ nhì của Tỷ Kheo, trong những nghĩa 
địa, cách xa thôn xóm một khoảng 3.000 bộ. 
Matanga spell: Ma Đăng Già Chú—The spell 
which 1s performed with blood—Chú Ma Đăng 
Già làm lễ với máu. 

Matangi (sk0: Name of the low-caste woman 
who Inveigled Ananda—See Matanga. 
Matangi-Sutra (skU): Kinh Ma Đăng Già—A 
sutra on Matangi, and on the stars, two books. The 
sufra sfressed on the story of a lady named 
Matangi, she belonged to the lowest class in 
Indian socIety. In this sutra, the Buddha also 
expounded clearly on the “Equalty” of all 
classes. The sutra was translated Into Chinese by 
Chu-lu-Yen and Chih-Ch'ien—Kinh Ma Đăng 
Già nói về việc Đức Phật độ cho cô gái Ma Đăng 
Già và nói về tinh tú. Kinh đặc trọng tâm vào câu 
chuyện về một phụ nữ tên Ma Đăng Già, thuộc 
giai cấp thấp nhất trong xã hội Ấn Độ, đã được 


Phật Thích Ca thu nhận làm đệ tử. Trong nầy, 
Đức Phật cũng giảng tỉ mỉ rằng mọi giai cấp đều 
bình đẳng. Kinh được Ngài Trúc Luật Viêm và 
Chi Khiêm dịch sang Hán tự. 

Match: One who ¡s cqual ¡in skil, strength, 
similar to another——Người ngang tài sức. 
Matchless: Unmatched—Peerless— 
Unequalled—Bậc vô song (vô địch, không có đối 
thủ). 

Matchmaker: Người mai mối hay trung gian. 
Material 

I1) (a): Vật chất—Thuộc về vật chất. 

2) (n): Nguyên liệu—Vật liệu. 

Material appearance: Rupalakshana (skÙ— 
Appearance—Form——External 
The visible—Sắc Tướng —Material appearance— 
External manifestation—The visible or corporeal 
features— Tướng mạo sắc thân bên ngoài, có thể 
nhìn thấy được hay các đặc trưng của cơ thể. 
Material being: Hữu thể hữu hình. 

Material as a bubble: The impermanence of 
material—§ắc bào (sắc như bong bóng hay sự vô 
thường của sắc). 


manIfestation—— 


Material cause: Nguyên nhân về thể chất. 
Material comforts: Tiện nghi vật chất. 
Material environment: Y báo (y quả)—On 
which a person depends, resulting from former 
karma—Hoàn cảnh vật chất mà một người phải 
tùy thuộc vào do kết quả của nghiệp đời trước— 
See Dependent condition, and Dual reward. 
Material existence: Hữu (sắc hữu)—-One of 
three kinds of existence. Also one of the three 
affluences that feed the steam of mortality or 
transmigration—Một trong tam hữu. Cũng là một 
trong ba lậu hoặc nuôi dưỡng dòng sanh tử luân 
hồi. **See Three affluences and Three states of 





mortal existence. 

Material food: Kabalinkara (p)—Đoàn Thực— 

See Four kinds of food (B). 

Material forms: Realm of form—Sắc Giới— 

See Nine lands (Bì). 

Material and immaterial: Hữu Không. 

1)  Phenomenal and noumenal: Sự và lý. 

2) The manifold forms of things exIst, but thinøs, 
being constructed of elements, have no 
reality: Những sự vật hay hiện tượng bày ra 


2802 


trước mắt ta thì gọi là “hữu,` nhưng thực chất 
của nó lại là 'không'. 

3) In ¡nanimate we “Material 
1immaterial,” 1n living things or animate we 
call “Matter and mind.”: Ở chư pháp thì gọi là 
“Sắc Tâm,” trong các loài hữu tình thì gọi là 
“Thân Tâm”. 

a)_ Matter or material: Sắc (pháp có hình chất 
gây trở ngại và không có tri giác). 

b)_ Mind or Iimmaterial: Tâm (pháp không có 
hình chất, không thể thấy được, nhưng có tri 
giác). 

Material and immaterial world: Thế giới vật 

chất và phi vật chất—According to Buddhist 

theory, there are two kinds of world: the material 
world and Iimmaterial world. Material world or 
world of matter is the world of living things or 
animate and Inanimate. In the physical world, 
things come 1nfo existence by the combined force 
Of causes and conditions. A plant or tree 1s able to 
arise because of a seed, water, sunshine, garden 
soil and the gardener. Without these elements, the 
plant or tree would not have the conditions 1t 
needs to arise. Similarily, things cease fo exXIsf 
when they meet adverse circumstances and 
conditions. If anyone says that there ¡is no such 
rule called “Causes and Conditions”, then 
everything would exist forever In the same sfate 
or nothing would come 1nto existence at all. While 
the Iimmaterial world or the world of mind 1s 
shapeless but 1t 
conscIousness. Though not physical, our states of 
mind also come about and exIst by certain causes 
and conditions Jjust in the same way thinss In the 
material world do—Theo giáo lý nhà Phật, có hai 
loại thế giới: thế giới vật chất và thế giới phi vật 
chất. Thế giới vật chất là thế giới của các loài 
hữu tình và vô tình. Trong thế giới vật chất, mọi 
vật hiện hữu nhờ vào sự kết hợp của nhân duyên. 
Một cái cây hay cây lớn có thể mọc lên là nhờ 
vào hạt giống, nước, ánh sáng mặt trời, đất vườn 
và người làm vườn. Không có những yếu tế này 
thì cây không có đủ những điều kiện cần thiết để 
mọc lên. Cũng như vậy, mọi đối tượng đều không 
tổn tại được nếu chúng gặp những nhân duyên 

(hoàn cảnh và điều kiện) không thuận tiện. Nếu 

có ai đó bảo rằng không có cái gọi là “Nhơn 

Duyên” thì mọi vật sẽ mãi mãi ở cùng một trạng 


call and 


and i1nvisible, has 1s 


thái hay là chẳng có gì có thể hiện hữu được cả. 
Trong khi thế giới phi vật chất hay là Tâm, thì 
không có hình chất, không thể thấy được, nhưng 
có tri giác. Mặc dù không cụ thể như trong thế 
giới vật chất, những trạng thái tâm của chúng ta 
cũng xuất hiện và tổn tại bởi một số nhân duyên 
nhất định, giống như vạn hữu trong thế giới vật 
chất. 

Material life: Cuộc sống vật chất—According to 
the Sutra In Forty-Two Sectons, Chapter 42, the 
Buddha said: “I look upon royal and official 
posilions as upon the dust that floats through a 
crack. I look upon the treasures of gold and Jade 
as upon broken tiles. I look upon clothing of fine 
sIlk as upon coarse coffon. I look upon a great 
thousand world-system as upon a small nut. I look 
upon the door of expedient means as upon the 
transformations of a cluster of Jjewels. I look upon 
the unsurpassed vehicle as upon a dream of gold 
and riches. I look upon the Buddha-Way as upon 
flowers before my eyes. I look upon Zen Samadhi 
as upon the pillar of Mount Sumeru. I look upon 
Nrrvana as upon being awake day and nipht. I 
look upon deviancy and orthodoxy as upon the 
one true ground. I look upon the prosperity of the 
teaching as upon a tree during four seasons.”— 
Theo Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 42, Đức 
Phật dạy: “Ta xem địa vị vương hầu như bụi qua 
kẽ hở, xem vàng ngọc quý giá như ngói gạch, 
xem y phục tơ lụa như giẻ rách, xem đại thiên thế 
giới như một hạt cải, xem cửa phương tiện như 
các vật quý giá hóa hiện, xem pháp vô thượng 
thừa như mộng thấy vàng bạc lụa là, xem Phật 
đạo như hoa đốm trước mắt, xem thiển định như 
núi Tu Di, xem Niết Bàn như ngày đêm đều thức, 
xem phải trái như sáu con rồng múa, xem pháp 
bình đẳng như nhất chân địa, xem sự thịnh suy 
như cây cổ bốn mùa.” 

Material objects: Những vật chất—Chất liệu 
đối tượng. 

Material or phenomenal existence: The taint 
of existence—Hữu Lậu Hoặc—Tất cả phiền não 
trong sắc giới và vô sắc giới ngoại trừ vô minh— 
See Three affluences. 

Material pleasure: Thú vui xác thịt. 


Material shape: Sắc—See Rupa. 


2803 


Material and spiritual support: Sự ủng hộ vật 
chất và tinh thần. 

Material success: Sự thành công về vật chất. 
Material things: Vật chất 

Material or things which have form: Sắc— 
See Three active dharmas. 

Material for washing: Đồ để rửa ráy—See 
Seven appurtenances of a monk. 

Material well-being: Hạnh phúc vật chất. 
Material world: Physical world— Thế giới vật 





chất (thế giới hữu hình—Sắc Giới—See 
Rupadhatu. 


Materialism (n): Chủ nghĩa vật chất—Duy vật 
chủ nghĩa. 

Materialist (n): Người theo chủ nghĩa duy vật— 
See Lokayatika. 

Materialistic (a): Thuộc về chủ nghĩa duy vật— 
Thường kiến—See Two false views (1). 
Materialistics (n): Thường kiến—One of the two 
false views—Một trong hai loại tà kiến—See 
Two false views (A). 

Maternal (a): Thuộc về người mẹ. 

Maternal Thân—Motherˆs 
family. 

Maternity (n): Tình trạng làm mẹ. 

Mathura (skt): Ma Thâu La—Mạt Thế La— 
Madhura (skQ—Ma Độ La—Ma Đột La—Ma 
Đầu La—An ancient kingdom and city, the 
modern Muttra on the bank of Jumna; the reputed 
birthplace of Krsna, one of the seven sacred cities, 
called Peacock City (Krsna-pura) famous for IfS 
stupas. This city 1s on the ripht bank of the 
Yamuna (Jumna) In present-day Uttar-Pradesh 
(north India). From 150 till 250 AD, Muthara was 
a center of Buddhist art and culture. Mathura was 
once the famous city and the capital of a large 
kingdom. I( ¡included the present districts of 
Mathura with the small states of Bharatpur, 
Khrraoli and Dholpur. This 1s one of the seven 
sacred citles, called Peacock City (Krsna-pura) 
famous for Ifs stupas. According to Fa-Hsien In the 
records of the Buddhist kingdoms, there were 
more than 30 monasteries with 3,000 monks, 4 
sfuipas of past Buddhas, and one stupa each for 
Sariputra, Mudgalaputra, Purna Maitrayaniputra, 
Upali, Ananda and Rahula, and one hill-mound of 





family: Ngoại 


Upagupta. The site of Upagupta monas(ery was 
Uru or Rurumunda hill. The monastery was bullt 
by two brothers. Nata and Bhata, which 1s, why It 
called Nata-Bhata Vihara. But later, 
according to Hsuan-Tsang In the Records of the 
Western Lands, at the time he visited Mathura, 
there were only 20 monasteries with 200 monks 
for both Mahayana and Hinayana monks—Một 
vương quốc cổ (tên hiện đại là Muttra) nằm bên 
bờ sông Jumna, một trong bảy Thánh thành, gọi là 
Khổng Tước Thành, nổi tiếng với những tháp 
trong thành. Thành phố này nằm bên hữu ngạn 
sông Yamuna bây giờ là bang Uttar-Pradesh, bắc 
Ấn Độ. Từ năm 150 đến 250 sau Tây lịch, Ma 
Thầu ra trở thành một trung tâm văn hóa và nghệ 
thuật Phật giáo. Ma Thâu La một thời là một 
thành phố nổi tiếng và kinh đô của một vương 
quốc rộng lớn. Nó bao gồm vùng đất bây giờ là 
những khu vực thuộc Ma Thâu La với những bang 
nhỏ của vùng Bharatpur, Khiraoli and Dholpur. 
Đây là một trong bẩy Thánh thành, gọi là Khổng 
Tước Thành, nổi tiếng với những tháp trong 
thành. Theo ngài Pháp Hiển trong Tây Vực Ký, 
có hơn 30 ngôi tự viện với hơn 3.000 Tăng sĩ, 4 
tháp của chư Phật quá khứ, các tháp cho Xá Lợi 
Phất, Mục Kiền Liên, Phú Lâu Na, Ưu Ba Li, A 
Nan Đà, và La Hầu La, và một đổi đất đặt tên 
của Tổ Ưu Ba Cúc Đa. Vị trí của tự viện Ưu Ba 
Cúc Đa nằm trên đổi Rurumunda. Tự viện được 
xây bởi hai anh em Nata và Bhata, vì vậy mà nó 
có tên là Nata-Bhata Tịnh Xá. Về sau này theo 
ngài Huyễn Trang trong Đại Đường Tây Vực Ký, 
vào thời đó tại đây chỉ còn 20 ngôi tự viện cho 
chư Tăng Đại thừa lẫn Tiểu thừa. 

Mati (skt): Ma để—Mạt Để. 

l1) Intellect Huệ—See Seventy-five dharmas of 

the Abhidharma Kosa. 
2) Understanding: 
Understanding by wisdom—Hiểu—Ý. 

Matikamata (p): Một tín nữ vào thời Đức Phật, 
hỗ trợ chư tăng hành thiển. Trong lúc lo nấu 
nướng cho chư tăng bà luôn luôn chú tâm chánh 
niệm vào việc làm, chẳng bao lâu sau bà đắc quả. 
Matipura (sk): Mạt Để Bổ La—An ancient 
kingdom and city, the king of which in 600 A.D,, 
home of many famous priests The present 
Rohilcund (Rohilkhand) between the Ganges and 
the Ramaganga. According to Hsuan-Tsang ¡n the 


WaS 


devotion——Discernment— 


2804 


Records of the Western Lands, there were about 

10 monasterles with over 800 Sarvastivadin 

monks—Tên của một vương quốc và thành phố 

cổ, mà vị vua vào khoảng năm 600 sau Tây Lịch. 

Nơi đây là quê hương của nhiều nhà truyền giáo 

nổi tiếng. Bây giờ là Rohilcund, nằm giữa dòng 

Hằng Hà và Ramaganga. Theo ngài Huyền Trang 

trong Tây Vực Ký, có khoảng l0 tự viện với hơn 

800 Tăng sĩ thuộc trường phái Nhất Thiết Hữu Bộ 

trú trì. 

Matisimha (skt): Mạt Để Tăng Ha. 

I) The lion of intelligence: Sư tử của sự thông 
minh. 

2) An honorifc tide: Một tôn hiệu rất danh dự. 

Matricide (n): Tội giết mẹ. 

Matrimonial (a): Thuộc về hôn nhân— Thuộc 

về chồng vợ. 

Matrimonial contract: Marriage certificate— 

Hôn thú. 

Matrimony (n): Hôn nhân—Hôn phối. 

Matrix (n): Khuôn mẫu—Mẫu thức. 

Matrka (skt): Ma Chí Lý Ca—Another name for 

the Abhidharma pitaka—Basket of Abhidharma—— 

Bản mẫu— Tên khác của A Tỳ Đạt Ma—See 

Abhidharma. 

Matsara (skt: Mạt Ta La—Bỏn xẻn tham lam—— 

Grudging—Stingy——Grecdy. 

Matsarya (sk): Đố ky—Envy—lealousy— 

Sũnginess—One of the upaklesa, or secondary 

hindrances—See Fifty-one Dharmas Interactive 

with the Mind, and Seventy-five dharmas of the 

Abhidharma Kosa. 

Ma-Tsu: Mã Tổ——One of the great Chinese Zen 

masters of the T”ang dynasty. He was born in 709 

A.D. mm Xi-Feng, Han-Chou (now 1s Si-Chuan 

province). In 74I A.D. met master Nan-Yuch- 

Huai-Rang while practicing meditation on Mount 

Heng. Six others also studied with Nan-Yueh, but 

only Ma-Tsu received the secret mind seal. He 





then became one of the great disciples of Nan- 
Yueh-Huai-Rang (Nan-Yueh-Huai-]ang). Ma-Tsu 
was the thid generation (709-788) after Hui- 
Neng. He usually used sounds of yelling or 
screaming to awaken disciples. He also used the 
methods of striking his students with a stick, or 
twisting their noses sharply in order to shock them 
into direct realizatlion of their true natures. Ït 1s 


said that after Hui-Neng, Ma-Tsu Is the most 

famous of the ancient Chinese Zen masters. Nan- 

'Yueh-Huai-Rang and his student can be compared 

with Xing-Yuan-Xing-S1 and his student Shi-Tou- 

Xi-Tien. Along with Shi-Tou-Xi-T”ien, Ma-Tsu 

was the founder of the Southern Peak School of 

the Ch”an or Intuitional sect In Jiang-Tsi. Ma-Tsu 
was the only Zen master in the period after Hui- 

Neng to be called a patrlarch. His famous and 

dharma successor was Pai-Chang-Huai-Hai—Mã 

Tổ (709-788), một trong những đại thiển sư Trung 

Hoa vào đời nhà Đường, sanh năm 709 sau Tây 

Lịch tại huyện Thập Phương, Hán Châu (bây giờ 

thuộc tỉnh Tứ Xuyên). Năm 741 ông nhơn gặp và 

được Nam Nhạc Hoài Nhượng giáo hóa được giải 
ngộ. Cùng thời với ông còn sáu đệ tử khác, nhưng 
chỉ có ông là được truyền tâm ấn mà thôi. Sau đó 
ông trở thành đại đệ tử của Nam Nhạc Hoài 
Nhượng. Ông thuộc thế hệ Thiển thứ ba sau Lục 
tổ Huệ Năng. Ông thường dùng tiếng hét để khai 
ngộ đệ tử. Ông cũng dùng phương cách đánh gậy 
vào thiển sinh hay vặn mũi thật đau làm cho thiển 
sinh chạm thẳng vào sự chứng ngộ chân tánh của 
họ. Người ta nói sau Lục Tổ Huệ Năng thì Mã Tổ 
là một thiển sư nổi tiếng nhất của Trung Quốc 
thời bấy giờ. Nam Nhạc Hoài Nhượng và Mã Tổ 

Đạo Nhất có thể được ví với Thanh nguyên Hành 

Tư và Thạch Đầu Hy Thiên vậy. Thạch Đầu Hy 

Thiên (700-790) và Mã Tổ là hai vị sáng lập ra 

hai trường phái Thiển Nam Đỉnh Thiển trong tỉnh 

Giang Tây. Mã Tổ là vị thiền sư duy nhất trong 

thời sau Huệ Năng được gọi là một vị tổ. Người 

học trò nổi tiếng và pháp tử của ông là Thiển sư 

Bách Trượng Hoài Hải. 

e (One day, Ma-Tsu entered the hall and 
addressed the congregation, saying: “All of 
you herel Believe that your own mind 1s 
Buddha. This very mind ¡1s Buddha mind. 
WWhen Bodhidharma came from India to China 
he transmitted the supreme vehicle teaching 
of one mind, allowing people like you to 
attain awakening. Moreover he brought with 
him the text of Lankavatara Sutra, using It as 
the seal of the mind-ground of sentient 
beings. He feared that your views would be 
inverted, and you wouldn't believe 1n the 
teaching of this mind that each and every one 
of you possesses. Therefore, Bodhidharma 


2805 


brought the Lankavatara Sutra, which offers 
the Buddha°s words that mind is the essence, 
and that there is no gate by which to enter 
Dharma. You who seek Dharma should seek 
nothing. Apart from mind there 1s no other 
Buddha. Apart from Buddha there 1s no other 
mind. Do not grasp what 1s good nor reject 
what 1s bad. Don't lean toward either purIty 
or pollution. Arrive at the empty nature of 
transgresslons; that nothimng is atfained 
through continuous thoughts; and that because 
there 1s no self-nature and three worlds are 
only mind. The myriad forms of the entire 
universe are the seal of the sinple Dharma. 
Whatever forms are seen are but the 
percepton of mind. But mind 1s not 
independently existent. It ¡is co-dependent 
with form. You should speak appropriately 
about the affairs of your own life, for each 
matter you encounter constitutes the meaning 
Of your existence, and your ac(lons are 
wihout hindrance. The frut of the 
Bodhisattva way Is Just thus, born of mind, 
taking names to be forms. Because of the 
knowledge of the emptiness of forms, birth 1s 
nonbirth. Comprehending this, one acts in the 
fashion of one”s time, Jjust wearing clothes, 
eaing food, constantly upholding the 
practices of a bodhisattva, and passing tine 
according to ciIrcumstances. If one practices In 
this manner is there anything more to be 
done?” To receive my teaching, listen to this 
V€TS€: 

“The mind-ground responds to conditions. 
Bodhi is only peace. When there Is no 
obstruction In worldly affatrs or principles, 
then birth 1s nonbirth.”—Một hôm sư thượng 
đường dạy chúng: “Các người mỗi người tin 
tâm mình là Phật, tâm nầy tức là tâm Phật. 
Tổ Đạt Ma từ Nam Ấn sang Trung Hoa 
truyền pháp thượng thừa nhất tâm, khiến các 
ngươi khai ngộ. Tổ lại dẫn kinh Lăng Già để 
ấn tâm địa chúng sanh. Sợ e các nguơi điên 
đảo không tự tin pháp tâm nầy mỗi người tự 
có, nên Kinh Lăng Già nói: “Phật nói tâm là 
chủ, cửa không là cửa pháp' (Phật ngữ tâm vi 
tông, vô môn vi pháp môn). Người phàm cầu 
pháp nên không có chỗ cầu, ngoài tâm không 


riêng có Phật, ngoài Phật không riêng có 
tâm, không lấy thiện, chẳng bỏ ác, hai bên 
nhơ sạch đều không nương cậy, đạt tánh tội 
là không, mỗi niệm đều không thật, vì không 
có tự tánh nên tam giới chỉ là tâm, sum la 
vạn tượng đều là cái bóng của một pháp, 
thấy sắc tức là thấy tâm, tâm không tự là 
tâm, nhơn sắc mới có. Các ngươi chỉ tùy thời 
nói năng tức sự là lý, trọn không có chỗ ngại, 
đạo quả Bồ Đề cũng như thế. Nơi tâm sinh ra 
thì gọi là sắc, vì biết sắc không, nên sanh tứ 
chẳng sanh. Nếu nhận rõ tâm nầy, mới có thể 
tùy thời ăn cơm mặc áo nuôi lớn thai Thánh, 
mặc tình tháng ngày trôi qua, đâu còn có 
việc gì. Các ngươi nhận ta dạy hãy nghe bài 
kệ nầy: 

“Tâm địa tùy thời thuyết 

Bồ để diệc chỉ ninh 

Sự lý câu vô ngại 

Đương sanh tức bất sanh.” 

(Đất tâm tùy thời nói, 

Bồ đề cũng thế thôi 

Sự lý đều không ngại, 

Chính sanh là chẳng sanh). 


A monk asked: “Master, why do you say that 
mind 1s Buddha?” Ma-Tsu said: “To stop 
babies from crying.” The monk said: “NWhat 
do you say when they stop crying?” Ma-Tsu 
said: “No mind, no Buddha.” The monk 
asked: “Without using either of these 
teachnøs, how would you  Instructf 
someone?” Ma-Tsu said: I would say to him 
that Ifs not a thing.” The monk asked: “If 
suddenly someone who was In the midst of 1t 
came to you, then what would you do?” Ma- 
Tsu said: “I[ would teach him to experience 
the great way.—Có vị Tăng hỏi: “Hòa 
Thượng vì cái gì nói tức tâm tức Phật?” Sư 
đáp: “Vì vỗ con nít khóc.” Vị Tăng hỏi: “Con 
nít nín rồi thì thế nào?” Sư đáp: “Phi tâm phi 
Phật.” Vị Tăng lại hỏi: “Người trừ được hai 
thứ nầy rồi, phải dạy thế nào?” Sư đáp: “Nói 
với y là Phi Vật.” Vị Tăng lại hỏi: “Khi chợt 
gặp người thế ấy đến thì phải làm sao?” Sư 
đáp: “Hãy dạy y thể hội đại đạo.” 

Although Ma-Tsu had many Dharma-hetrs, 
his most famous was Pai-Chang-Huai-Hai 


2806 


(720-814)—Dù Mã Tổ có nhiều đệ tử kế 
thừa Pháp, song người nổi bậc nhất là Bách 
Trượng Hoài Hải (720-814). 

One day Ma-Tsu appeared in the preaching- 
hall, and was about to speak before a 
congregation, when Pai-Ch°ang came forward 
and began to roll up the matting. Ma-Tsu 
without protesting came down from his seat 
and returned to his own room. He then called 
Pai-Ch°ang and asked: “I Just entered the hall 
and was about to speak the dharma, tell me 
the reason you rolled up the matting before 
my preach to the congregation.” Pai-Ch'ang 
said: “Yesterday you twisted my nose and 1t 
was qule painful.” Ma-Tsu said: “Where? 
Was your thought wandering then?” Pai- 
Chang said: “lt is not painful any more today, 
master.” How differently he behaves nowl 
When his nose was pinched, he was quife an 
1penoramus ïn the secrets of Zen. He Is now a 
golden-haired lion, he is master of himself, 
and acts as freely as If he owned the world, 
pushing away even his own master far Into 
the background. There Is no doubt that 
enliphtenment does deep Into the very root Of 
individuality. The change of enliphtenment 
achieved 1s quite remarkable—Một hôm Mã 
Tổ Đạo Nhất lên pháp đàn toan nói pháp, thì 
Bách Trượng Hoài Hải xuất hiện, cuốn dẹp 
chiếu, coi như bế mạt thời pháp. Mã Tổ 
xuống đàn, trở vào phương trượng xong, ngài 
gọi Bách Trượng vào hỏi: “Ta vừa thượng 
đường sắp nói pháp, sao ông cuốn chiếu dẹp 
đi?” Bách Trượng thưa: “Hôm qua Hòa 
Thượng véo mũi đau quá.” Mã Tổ hỏi: “Ông 
nói tâm ruồng gì đó?” Bách Trượng nói: 
“Hôm nay chót mũi hết đau rồi” Bách 
Trượng hôm nay đã đổi khác hết rồi. Khi 
chưa bị véo mũi thì không biết gì hết. Giờ 
đây là kim mao sư tử, sư là chủ, sư hành động 
ngang dọc tự do như chúa tẾ của thế gian 
nầy, không ngại đẩy lui cả vị sư phụ vào hậu 
trường.Thật quá tỏ rõ ngộ là cái gì đi sâu tận 
đáy cá thể con người. Thế nên sự biến đổi 
mới kỳ đặc đến như vậy. 

On the fourth day of the second month in 788, 
the master bathed, sat In a cross-lepged 
position, and passed away. He received the 


posthumous tile “Great Stillness.——Ngày 
mồng bốn tháng hai năm 788, sư tắm gội, rồi 
ngồi kiết già thị tịch, được vua ban hiệu “Đại 
Tịch.” 

Matsudai (jap): Mappo—Mạt đại—Mạt Pháp— 

See Degenerate Age of Dharma. 

Mattannu (p): Knower of 

Lượng—See Seven qualities of the true man. 

Matter (n): Vật chất—Element. 

e _ Four matters: Tứ đại (solidity: Đất, Fluidity: 
Nước, Heat: Lửa, Motion: Gió). 

e  Aggregate matter: Sắc uẩn. 

e - See Rupa. 

Matter of fact: Sự việc thực tế. 

Matter is just immaterial, the immaterial is 


moderation——TTI 


just maffer: Form ¡is emptiness and the very 
emptiness ¡is form—Sắc Tức Thị Không, Không 
Tức Thị Sắc See Rupam ceva sunyata, 
Sunyafaiva rupam. 

Matter of life and death: Vấn đề sinh tử. 


Matter and mỉnd: The 

immaterial—Sắc Tâm. 

I) Matter or material: Sắc (pháp có hình chất 
gây trở ngại và không có tri giác). 

2) Mind or Iimmaterial: Tâm (pháp không có 
hình chất, không thể thấy được, nhưng có tri 
giác). 

3) In ¡nanimate “Material 
1immaterial,” in living things or animate we 
call “Matter and mind”: Ở chư pháp thì gọi là 
“Sắc Tâm,” trong các loài hữu tình thì gọi là 
“Thân Tâm”. 

Matters proposed by the Zen novice: Kình 

Đảm —In Zen, there ¡is a kind of question which 

the questioner wanfs to propose his own view of 

Zen and wishes to see how the master takes 1t. A 

monk asked his master: “As to worldly knowledge 

and logical cleverness, I have nothing to do with 
them; please let me have a Zen theme.” The 
master gave him a hearty blow—Trong Thiền, có 


material and 


we call and 


loại câu hỏi trong đó người hỏi có quan điểm nào 
đó về Thiển và muốn biết nhận xét của thầy ra 
sao: “Tôi chẳng làm gì được với thế trí biện 
thông: xin sư cho một thoại đầu của Thiển.” Khi 
nhà sư hỏi như vậy, ông thầy liền giáng cho một 
đòn rất nặng—See Eighteen kinds of questions. 


2807 


Matter of soul in Buddhism: Vấn đề linh hồn 
trong đạo Phật. 

Maturation of effect: Vipaka-phala (skÙ—DỊ 
thục quả—See Ijuku-ka. 

Maturation of a germ: Vipàkahetu (p & skÙ— 
Dị thục nhân (nhân chín muồi). 

Mature in confidence: Saddhanusari (skt— 
Tùy Tín Hành—The Buddha always pointed out: 
“All is momentary and ever-changing” or 
“Materialty 1s Impermanent, changing, and 
becoming other` Whoever decides about, places 
his confidence 1n these dharmas ¡In this Way, 1s 
called mature 1n confidence. This 1s the process of 
Buddhist history which ran from the Buddha'”s 
time to the present day. As a matfer of fact, the 
most Imporfant and Impelling force directing the 
progress not only of Buddhism, but also of all real 
religions for their long-term survival, must be the 
potential of associaton with the contemporary 
knowledge and the need of people at all time—— 
Đức Phật thường chỉ ra các pháp là tạm bợ, thay 
đổi và trở thành cái khác. Bấc cứ ai hành động 
uyển chuyển điểu gì mà dựa trên niềm tin thấy 
được bản chất như thật của chư pháp như trên thì 
được gọi là “Tùy Tín Hành." Đây là tiến trình phát 
triển Phật giáo từ thời Đức Phật cho đến ngày 
nay. Thật ra, đây là yếu tố quan trọng và cấp thiết 
nhất khiến Phật giáo và tất cả các tôn giáo khác 
vì sự tồn tại lâu dài của mình, phải có tiểm năng 
kết hợp với những kiến thức đương thời và nhu 
cầu của mọi người trong tất cả thời đại mà uyển 
chuyển thay đổi. 

Mature (v) doubts: Thuần thục nghi tình—In 
Po-Shans Admomitions Regarding the Study of 
Zen, during the Ming Dynasty, written by Wu-I- 
Yuan-Lai In the beginning of the seventeenth 
century, Po-Shan Zen School confirmed that In 
sfriving to master Zen, the thing needed 1s to 
cherish a strong desire to destroy a mind subJect to 
birth and death. When this desire is awakened, the 
Zen practitioner feels as 1f he were enveloped in a 
blazing fire. He wants to escape 1t. He cannot just 
be walking about, he cannot stay quietly In it, he 
cannot harbour any idle thoughts, he cannot 
expect others to help him out. Since no momernt 1s 
to be lost, all he has to do 1s to rush out of 1t to the 
best of his strength and without being disturbed by 





the thought of the consequence. Once the desire 1s 
cherished, the next step Is more technical In the 
sense that an Iinquiring spirit is to be awakened 
and kept alive, until the final moment of solution 
arrives. The Inqu1ry 1s concerned with the whence 
of bĩth and the whither of death, and to be 
consfantly nourished by the desire to rise above 
them. This 1s impossible unless the spirit of 
1nqurry is matured and breaks Ifself out to a state 
of enlipghtenment. In this book, Po-Shan Zen 
School also mentioned ten methods of maturing 
doubts—Trong Bác Sơn Tham Thiển Cảnh Ngữ, 
được Vô Dị Nguyên Lai viết vào đầu thế kỷ thứ 
17, trong đó phái Thiền Bác Sơn khẳng định 
trong công phu chứng Thiển, điều cần thiết là 
nuôi dưỡng một khát vọng mãnh liệt muốn hủy 
diệt cái tâm còn trong vòng sống chết. Khi khát 
vọng này được khơi dậy, hành giả nghe ra tuồng 
như mình đang bị một ngọn lửa hừng hực vây phủ. 
Y muốn trốn chạy nó lại không thể được, đứng im 
ra đấy không thể được, suy nghĩ vớ vẩn không thể 
được, mong chờ tha lực cũng không thể được. Để 
khỏi mất thì giờ, y phải vận hết sức bình sinh mà 
nhẩy xổ ra, không e dè gì đến hậu quả. Một khi 
khát vọng ấy được nuôi dưỡng, bước kế tiếp có 
tính cách thủ thuật hơn, theo đó, phải khơi dậy 
nghỉ tình và giữ vững nó trong lòng, cho đến phút 
chót khi đi tới một giải đáp. Mối nghi tình nầy 
nhắm từ chỗ sinh từ đâu đến, chết đi về đâu, và 
luôn luôn được nuôi dưỡng bởi khát vọng muốn 
vượt lên trên sống chết. Cái đó khó lắm, trừ phi 
nghi tình được thuần thục và tự bùng vỡ thành 
một trạng thái chứng ngộ. Trong bộ sách nầy, 
phái Thiền Bác Sơn đã nói đến mười phương pháp 
thuần thục nghi tình như sau—See Ten methods 
of maturing doubts. 

Maturity (n): Viên mãn—Sự thành thục. 
Matutacandi (skt): Hắc Xỉ—Black teeth, name 
ofone of the raksasi—Loại quỷ La sát răng đen. 
Maudgalyayana (k0: Mục Kiển Liên— 
Moggallan—One of the ten major Arhat 
disciples of the Buddha. Maudgalyayana has the 
Øreafest supernatural power (miraculous powers) 
among all of Buddha”s Arhat disciples. He came 
from a Brahmin family. He entered the Buddhist 
order at the same time with Sariputra, a friend 
since youth. He agreed with Sarputa that 
whoever first found the truth would reveal 1t to the 


2808 


other. Sariputra found the Buddha and brought 
Maudgalyayana to him; the former ¡is placed on 
the Buddha's ripht, and the latter on his left. He 
soon became famous (noted) for his supernatural 
(miraculous) powers or abilitles. After he atfained 
arhatship, he observed with his deva-eye and 
found that his mother had fallen Into the realm of 
the pretas (hungry-phosfs) 1n great suffering. The 
Buddha advised him to make offerings to monks 
at the Ullambana festival on the last day of their 
retreat. It could deliver his mother from suffering. 
Later he was murdered shortly before the death of 
the Buddha by of Buddhism. The 
Ullambana Sutra was later termed the Sutra of 
Filial Piety and has been popular among the 
Chinese, Vietnam and Japan to this day. In 
Buddhist pictures, he 1s always standing at the left 
of Sakyamumi, while Sariputra being on the right. 
In China, Mahasthamaprapta 1s said to be a form 
of Mahamaudgalyayana. The Buddha predicted 
that when Maudgalyayana 1s reborn, he ¡is the 
Buddha with his tile of Tamal-patra-candana- 
gandha—Ma Ha Mục Kiển Liên là một trong 
những vị đại đệ tử của Đức Phật. Mục Kiển Liên 
là một vị đệ tử A-La-Hán có thần thông phép lực 
bậc nhất của Phật. xuất thân từ một gia đình Bà 
La Môn. Ông gia nhập giáo đoàn cùng lúc với Xá 
Lợi Phất, một người bạn lúc thiếu thời. Ông đã 
giao kết với Xá Lợi Phất, nếu ai tìm được chân lý 
trước thì phải nói cho người kia cùng biết. Xá Lợi 
Phất tìm về với Đức Phật và bèn mang Mục Kiển 
Liên đến gặp Phật để cùng trở thành đệ tử Phật. 
Ông đã nhanh chóng nổi tiếng nhờ vào những 
năng lực thần thông. Sau khi chứng đạo, ông dùng 
thiên nhãn nhìn thấy mẹ mình bị đọa trong cõi 
ngạ quỷ chịu thống khổ. Phật cho biết: '*Vàầo ngày 
trăng tròn kiết hạ an cư, đặt lễ Vu Lan Bồn cúng 
dường chư Tăng, có thể giúp cho vong mẫu ngươi 
giải thoát.” VỀ sau nầy ông bị ám hại bởi những 
kẻ thù ghét Phật giáo. Về sau Vu Lan Bồn Kinh 
được gọi là Báo Hiếu Kinh, lưu truyền trong dân 
gian tại các nước Trung Hoa, Việt Nam và Nhật 
Bổn cho đến ngày nay. Trong các tranh ảnh Phật 
giáo, ông thường đứng bên trái Đức Phật, trong 
khi Xá Lợi Phất bên phải. Bên Trung Hoa người 
ta nói Mục Kiển Liên là hiện thân của Ngài Đại 
Thế Chí Bồ Tát. Mục Kiển Liên được Phật thọ ký 
sau nầy sẽ thành Phật hiệu là Tamala-patra- 


enemies 


candana-gandha—See Ten chief disciples of the 

Buddha. 

Maulatathagata (skt: Căn Bổn Như Lai (Đức 

Như Lai căn bản)—The original Tathagata. 

Maunatathagata (skt): Đức Như Lai tịch lặng— 

The Tathagata In silence. 

Maxim (n): Nguyên lý——Chuẩn tắc. 

Maximum (a): Tối đa 

Maximum beneft and happines for 

mandkind: Lợi lạc và hạnh phúc tối đa cho nhân 

loại. 

May the Buddha bless someone: Cầu Phật gia 

hộ cho aI. 

May the Buddha bless you: Cầu Phật phù hộ 

anh. 

Maya (skt): Ma Da. 

1)  Queen Maya: Hoàng Hậu Ma Ha Ma Da: Ma 
Ha Phu Nhân—Mahamaya lived in the 
ancient kingdom of Koliya, which 1s now 1n 
Nepal. She was the wife of Suddhodana, and 
mother of Sakyamuni (Siddhartha). 
Siddhartha was born from her right side, and 
she died seven days later. His father, King 
Suddhodana, then married Maya's 
Mahaprajapati, so MahapraJapatI became his 
foster mother—Hoàng hậu Ma Da sống trong 
vương quốc cổ tên Câu Ly, nay thuộc vương 
quốc Nepal. Bà là trưởng nữ của vua Thiện 
Giác, và là vợ của vua Tịnh Phạn, mẹ ruột 
của Phật Thích Ca. Thái Tử Sĩ Đạt Đa sanh ra 
nơi hông phải của hoàng hậu, bảy ngày sau 
thì hoàng hậu qua đời. Cha Ngài là vua Tịnh 
Phạn cưới em gái bà Ma Da là bà Ma Ha Ba 
Xà Ba Để, vì vậy mà bà Ma Ha Ba Xà Ba 
Đề trở thành mẹ nuôi của Thái Tử. 

2) Decei: Huyễn—lllusion, the continually 
changing, Iimpermanent phenomanal world of 
appearances and forms, of illusion or 
deception, whiích an unenlightened mind 
takes as the only reality. The phenomenal 
universe ¡is subject to differentiation and 
Impermanence. Maya is merely a medium 
throuph which we measure and appraise the 
phenomenal world. It is the cause of illusion 
when this world of form Is Incorrectly 
perceived as static and unchanging. When it 
1S seen for what It 1s, namely, a living flux 





SISt©r 


2809 


gørounded in emptiness, maya Is bodhi, or 
inherent wisdom: Mộng tưởng ảo huyền hay 
ý thức mơ mộng không hiện thực—Áo tưởng, 
thế giới của các hiện tượng và hình thức bể 
ngoài; thế giới của bấp bênh và thường 
xuyên biến hóa, mà một người chưa giác ngộ 
lại cho là hiện thực. Vũ trụ hiện tượng luôn bị 
chi phối bởi đổi thay và vô thường. Maya chỉ 
là phương tiện để chúng ta đo lường và đánh 
giá thế giới hiện tượng. Nó là huyễn hóa khi 
thế giới sắc giới nầy được nhận thức không 
đúng, như là tĩnh và không thay đổi. Khi nó 
được thấy đúng như nó hiện hữu, nghĩa là 
một dòng nước chảy sinh động thì Maya lại 
có nghĩa là Bồ Đề, hay trí tuệ vốn có của 
chúng sanh—See Seventy-five dharmas of 
the Abhidharma Kosa. 
Maya-like: Mayopama (sk—Như ảđo—As an 
illusion or illusory—Sự vật ảo, có thể nhìn thấy 
như thực, nghe như thực, nhưng lại không thực. 
Maya-nimitta (skOQ: Huyễn Tướng —lllusory 
appearance. 
Mayavisaya (sk0: World of delusion—Cảnh giới 
huyễn ảo. 
Maybe: Có lẽ—Perhaps—Possible—Likely. 
Mayoku (jap): Maku—Ma Cốc Bảo Triệ—Zen 
master Ma-Yu-Bao-Che—See Ma-Yu-Bao-Che. 
Mayopama (sk): Như Ảo—Maya-like—As an 
illusion or ¡illusory—Sự vật ảo, có thể nhìn thấy 
như thực, nghe như thực, nhưng lại không thực. 
Mayopamasamadhi (skQ: Meditaion on the 
unreality of all things, the hiphest samadhi in the 
Lankavatara Sutra—Như ảo tam muội (quán tánh 
không của vạn pháp), loại tam muội cao nhất 
trong Kinh Lăng Gìà. 
Mayopamasamadhikaya (sk): Như Áo Tam 
Muội Thân—The body in which the hiphest 
samadhi ¡is realized—Cái thân được thể chứng 
trong Như Ảo Tam Muội. 
Ma-Yu-Bao-Che: Ma Cốc Bảo Triệt Thiển 
Sư—Zen master Ma-Yu-Bao-Che—Zen master 
Ma-Yu-Bao-Che was a disciple of Zen master 
Ma-tsu—Thiển Sư Bảo Triệt Ma Cốc là đệ tử của 
Thiển Sư Mã Tổ. 
* Once, while walking with Ma-Tsu, Bao-Che 
Ma-Yu asked: “What 1s the great nirvana?” 
Ma-tsu replied: “Hurried.” Bao-Che asked: 











“What 1s it that hurried?” Ma-Tsu said: “See 
the water!” At these words Bao-Che was 
awakened—Một hôm, theo Mã Tổ đi dạo, sư 
hỏi Mã Tổ: “Thế nào là Đại Niết Bàn?” Mã 
Tổ đáp: “Gấp!” Sư hỏi: “Gấp cái gì?” Mã Tổ 
nói: “Xem nước.” Nghe những lời nầy sư giác 
ngộ. 

Bao-Che, Nan-Quan, and another monk went 
traveling to Mount Jing. On their way they 
encountered an old woman shopkeeper. They 
asked her: “Whats the way to Mount Jing?” 
She said: “Go straight ahead.” Bao-Che said: 
“Is there water ahead that is too deep to pass 
throuph?” The old woman said: “lt won't 
even soak your feet.” Bao-Che said: “he 
rice paddy on the upper terrace is good. The 
rice paddy on the lower terrace 1s withered.” 
The old woman said: “lt all been eaten by 
crabs.” Bao-Che said: “The grain 1s fragrant.” 
The old woman said: “There's no smell.” 
Bao-Che asked: “Where do you live?” The 
old woman said: “Ripht here.” The three 
monks went ¡into the woman's shop. She 
boiled a pot of tea and set out three cups. 
Then she said: “lf you masters have a 
pervasive spiritual knowledge, then drink 
some tea.” The three monks looked at each 
other In surprise, and then the old woman 
said: “Look at this old crone show her 
pervasive spirit!” She then grabbed the cups, 
knocked over the tea pot, and went out—Sư 
cùng Nam Tuyển, Qui Tông đến yết kiến 
Cảnh Sơn, đi đường gặp một bà già, sư hỏi: 
“Cảnh Sơn đi đường nào bà?” Bà già đáp: 
“Đi thẳng.” Sư hỏi: “Đầu trước nước sâu qua 
được chăng?” Bà già nói: “Chẳng ướt gót 
chân.” Sư nói: “Bờ trên lúa trúng tươi tốt, bờ 
dưới lúa thất ruộng khô.” Bà già nói: “Thấy 
bị cua ăn hết.” Sư nói: “Nếp thơm ngon.” Bà 
già nói: “Hết mùi hơi.” Sư hỏi: “Bà ở chỗ 
nào?” Bà già nói: “Ngay trong đây.” Ba 
người đồng vào quán ngồi. Bà già nấu một 
bình trà, bưng ba chén chung đến hỏi: “Hòa 
Thượng có thần thông thì uống trà?” Ba người 
nhìn nhau chưa nói câu nào. Bà già liên bảo: 
“Xem kẻ già nầy trình thần thông đây.” Nói 
xong bà cầm chung nghiêng bình rót trà, rồi 
đi. 


2810 


* Once Bao-Che and Tian-Ran-T?an-He were 
hiking im the mountains. Bao-Che pointed at 
some fish he saw In the stream. T”an-He said: 
“Natural! Natural!” Bao-Che waited until the 
following day, then asked T”an-He: “What 
did you mean yesterday?” T”an-He then lay 
down In a prone posiion. Bao-Che said: 
“Nlue heavens!”—Sư cùng Đơn Hà đi dạo 
núi, thấy cá lội trong nước, sư lấy tay chỉ. 
Đơn Hà nói: “Thiên nhiên! Thiên nhiên!” 
Đến hôm sau, sư hỏi Đơn Hà: “Hôm qua ý 
thế nào?” Đơn Hà nhảy tới làm thế nằm. Sư 
nói: “Trời xanh!” 

*A monk asked Bao-Che: What 1s the great 
meaning of the Buddhadharma?” Bao-Che 
was silen—Có vị Tăng hỏi: “Thế nào là đại 
ý Phật pháp?” Sư lặng thinh. 

Mayura (skt): Ma Do La—Khổng Tước Điểu 

(con công)—A Peacock——Great "peacock” king— 

Đại Khổng Tước vương. 

Meal Offering Before the Buddhas: Phạn 

Thực cúng dường chư Phật. 








Mean (a): 
1) Despicable: Bần tiện. 
2) Stuingy: Avariclous—Xan—See Eight 


enfanslements or evils. 
Mean or selfish in regard to the supreme 
law: Khan Lận Thắng Pháp—Ích kỷ trong việc 
truyền bá Chánh Pháp, một trong bốn trọng tội 
trong Phật giáo Mật tông—Being mean or selfish 
1n regard to the supreme law, one of the four 
grave prohibitions or sins in Esoteric Buddhism—— 
See Four grave sins (II). 
Meaning of absolute truth: Chân thật nghĩa. 
Meaning of a doctrine: Meaning of a 
teaching—Giáo Nghĩa (nghĩa của giáo pháp)— 
There are two meanings of the teachings—Có hai 
loại nghĩa của giáo pháp —See Two meanings of 
the teachings. 
Meaning of. enliphtenment: 
fundamental meaning—Supreme 
nhất nghĩa. 
Meaning and form: Nghĩa Tướng —Truth and 
1ts aspectNghĩa lý và tướng trạng. 
Meaning or ideas of a sutra: Kinh nghĩa—Ý 
nghĩa của kinh—See Two bodies or elemenfsin a 
sufa. 


Supreme or 
reality—Đệ 


Meaning of the profound: Huyền Nghĩa—See 

Deep meaning. 

Meaning of the sufras: Nghĩa kinh—Sở 

Thuyên—That which 1s expounded, explained, or 

commented—Nghĩa lý của kinh điển là sở thuyên 

(còn dựa vào kinh văn mà làm cho sáng tổ nghĩa 

lý thì gọi là năng thuyên). 

Meanings of the teachings: Meaning of a 

doctrine—Giáo Nghĩa (nghĩa của giáo pháp)— 

There are two meanings of the teachings—Có hai 

loại nghĩa của giáo pháp —See Two meanings of 

the teachings. 

Meaning of absolute truth: Chân thật nghĩa. 

Meaningful: Có ý nghĩa. 

Meanness: 

1)  Bủn xỉn—There are five kinds of meanness— 
Có năm loại bủn xỉn—See Five kinds of 
selfishness. 

2) Kiên Kết hay vị kỷ —Selfish—See Nine 
bonds that bind men to mortality. 

Means: Upàya (p & skt)—Phương tiện (điều hay 
vật dùng để đạt đến mục đích như con thuyển đưa 
người sang sông)—See Upaya. 
Means to culfivate or practice Buddha 
dharma: Phương tiện tu tập Phật pháp—There 
are three means to cultivate or practice Buddha 
dharma—See Three means fo cultivate or practice 
Buddha dharma. 
Means of discipline: Đường lối mô phạm 
Means of integrafion: Catvari-samgraha- 
vastuni (skt—Bốn pháp để dẫn dắt chúng sanh— 
Four elements of popularity—Four ways of 
leading human beings to emancipation. Also 
called four means of Integration, four Integrafive 
methods, Of Intepration, 
atftractions, four Dharmas of attraction, or four all- 
embracing virties—See of 
popularity. 

Means of living: Kế sinh nhai. 

Means of transportation over the sea of 

mortality to salvation: Phương tiện vượt thoát 

biển sanh tử để được cứu độ —There are five 
means of transportation over the sea of mortality 
to salvaton (fñive paramiftas)—Có năm phương 
tiện đưa chúng sanh qua biển sanh tử. **See Five 


four means four 


Four elements 


2811 


means of transporfation over the sea of mortality 
to salvation. 

Means used during the intermediate sfagce: 
Trung Ấm Pháp Sự The means used by the 
deceased's family for ensuring a favorable 
reincarnaton durng the sfage, 
between death and reincarnaton—Những phương 
cách được gia đình người chết áp dụng khoảng 49 
ngày giữa lúc chết và lúc đầu thai, để bảo đảm 
cho người chết được tái sanh vào cõi tốt hơn. 


1ntermediate 


Mean yana: Inferior yana—Lower yana—Hạ 
liệt thừa. 

Measure (n): Biện pháp. 

Measure (v): Tính đếm. 

Measure and reckon with one?s spiritual 
powers: Dùng thần lực để tính đếm. 
Measureless (a): Vô Lượng—See Apramana. 
Measureless Appearance Buddha: Vô Lượng 
Tướng Phật. 

Measureles Curtain Buddha: Vô Lượng 
Tràng Phật. 

Measureless-Life Buddha: Phật Vô Lượng 
Thọ. 

Measureles power: Vô lượng lực— 
Measureless power. This 1s one of the ten kinds of 
might with enormous power of all Buddha which 
the Buddha taught ¡n the Flower Adornment 
Sutra—Đây là một trong mười thứ lực của chư 
Phật mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Hoa 
Nghiêm—See Ten kinds of might with enormous 
power of all Buddhas. 

Measureless Vigour Buddha: Vô Lượng Tĩnh 
Tấn Phật. 

Measurelessly limifless asankhyeya kalpas: 
Vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp. 





Measuring: Đo lường —There are two kinds of 
measuring—Có hai loại đo lường —See T'wo 
kinds of measuring. 

Measuring by Appearance or sound, efc, ï.e. 
smoke: Hiện lượng—See kinds of 
me€asuring. 

Measuring by inference, i.e. the inference of 
fire from smoke: Tỷ Lượng—See Two kinds of 
me€asuring. 


Two 


Meat eating: Mamsa-bhaksana (skt)—Ăn thịt 
(nhục thực) —ln the Buddhist precept of 
prohibiting kiling, one migh( expect that 
Buddhists would also enjoin (bắt phải theo) 
vegefarianism. However, according to the Pali 
Canon, which ¡1s collected by early Theravada 
schools and ¡is believed by the current only 
exiIsitng Theravada, there are several places in 
which the subJect 1s raised, and in all of them the 
Buddha explicitly refuses to require that monks 
abstain from meat. They said as mendicants, the 
monks subsisted on alms food, and the Vinaya 
repeatedly Indicates that they are to eat whatever 
1S øiven to them, viewing 1t only as a means to 
sustan life. Refusing alms food deprives the 
donor of an opportunity for making merit, and 1t 
also leads to negative feelings toward the Samgha 
from people whose offerings are refused. There 
are, however, some restrictions. Certain types of 
meat are forbidden, including human flesh, as 
well as meat from dogs, snakes, elephants, horses, 
and carnivores (loài ăn thịt sống). The Vinaya- 
Pitaka (IV. 237) states that monks can only eat 
meat that 1s “pure 1n the three respec(s,” which 
means that they must not have seen, heard, or 
suspected that an animal was killed for them. The 
Vinaya commentary explains that If a monk 1s 
SuspiIcIous of the origin of meat, he should inquire 
how 1t was obfained. Reasons for suspicion 
include evidence of hunting, absence of a butcher 
nearby, or the bad character of a donor. If these 
condiions are met, however, 
“blameless.” If a donor kills, or causes someone 


the monk 1s 


else to ki an animal to feed monks, this results In 
negative karma for the gIver. The Pali Canon also 
reports that the Buddha's cousn Devadatta 
specifically asked him to make vegetarianism 
compulsory, but he refused to do so, only allowing 
that It was acceptable as an optional ascetic 
practice. These examples Indicate that the Buddha 
and his followers would have frequently eaten 
meat on their begsing rounds. This does not mean, 
however, that the killing of animals 1s condoned 
(được tha thứ). Occupations that involve killing, 
suụch as butchery, are condemned as examples of 
“wrong livelihood,” and ¡in Buddhist countries 
today these tasks are commonly performed by 
non-Buddhists. Those who perform them are often 


2812 


treated as being karmically polluted. In 
Theravada countries, vegeftarlanism 1s widely 
admired, but seldom practiced. Most laypeople 
eat meat, but there are certain observance days 
during which many people avoid it. In these 
countries, 1t 1s generally thought that 1s better to 
eat less Intellipent animals, such as fish, and to eat 
small animals, rather than large ones. However, In 
Tibet the prevailing (thắng thế) philosophy ¡s just 
the opposife: Tibefans generally believe that If 1s 
better to eat larger animals, since a single large 
animals can be used to feed many people, and 
they don°t need to kill so many small ones. There 
are, however, a number of Mahayana texts that 
argue against eating meat, emphasizing that If IS 
incompatible with the Bodhisattva practices of 
Øenerating compassion toward all sentient beings 
and viewing them as oneˆs former mothers. The 
Mahaparinirvana-Sutra, for example, states that 
meaf-eatng “extinguishes the seed of great 
compassion,” and In it the Buddha orders his 
followers to adopt a vegetaran diet. The 
Lankavatara Sutra also has a chapter in which the 
Buddha mentions eight reasons why a Buddhist, 
especially a monk or a nun should not eat meat. 
He mentions that in early days of Buddhism, most 
of Buddhists” ability of understanding his profound 
teachings Is very limited so he did not want to 
force them to follow strict discipline right away. 
But to this moment, the Buddha must remind all of 
his followers that 1f they still believe 1n the rule of 
“cause and effect,” they should minimize theIr 
“meat eating” for there 1s a cause, no matter what 
kind of cause it 1s, there will be surely an effect, 
any exception. The Buddha further 
reminded, “Buddhists should always remember 
that all beings In past lives were at least once 
one”s fathers, mothers, relatives, and friends.” In 
addition that the smell of carnivores friphtens 
beings and leads to a bad reputation; that eating 
meat Interferes with medifative practice; that 
eating meat leads to bad dreams and anxiety; that 
1t leads to bad rebirths; and that even 1f one only 
eats meat that was not explicily kiled for 
oneself, one 1s still participating 1n the process of 
of kiling and thus promotes the suffering of 
beinngs. “The Mahaparinirrvana-Sutra, 
Lankavatara Sutra and other Mahayana sutras 


without 


senfient 


were widely popular in East Asia, and this may 
partly account for the fact that most monasfterIes 
in China, Korea and Vietnam are strictly 
vegefarian. In Japan, vegetariansm 1s offen 
viewcd as admrirable by Buddhists, and 1s formally 
practiced in most Zen monasteries. Vegefarlanism 
1s also enjoined In the supplemenftary monastic 
code known as the Brahma-jala-sutra, which 1s 
widely Influential in East Asia. An early East 
Asian example of this attitude 1s the proclamation 
by Emperor Wu in 5II prohibiting meat eating 
and hunting. Vegetarianism 1s always practiced by 
some pious laypeople in East Asia and 1s offten 
seen as being entailed (kết quả của) by the 
precept prohibiing kiling. In Tibetan 
Mongolian Buddhism, however, vegefarlanism 1s 
seldom practiced. The Dalai Lama has urged 
Tibetans to eat less meat, and If still eating meat, 
they should eat larger animals In order to reduce 
the number of deaths, but is not a vegetarian 
himself. In the harsh environment of Tibet, 
Vegcefarianism was not feasible, since the soil and 
climate could not support large-scale agriculture, 
so only a few lamas have adopted a vegefarian 
diet in exile. The question of how monks and nuns 
can clearly expound the Buddha teachings so that 
Buddhists can view that according to the rule of 
“cause and effect,” or “karma,” all sentient beings 
as their fathers, mothers, relatives, or friends. 
However, most lamas either avoid the subject or 
advise students to chant Mantras to help the 
animals 
considerable uneasiness concerning this subJect 
among Tibetan Buddhist teachers, most of whom 
would clearly prefer to avoid 1t altogether. As the 
remarks above ¡indicate, there is no unanimity 
among Buddhists regarding the eating of meat, 
and there 1s a wide variety of opinions in Buddhist 
canonical literature. However, devout Buddhists 
always remember that killing or slauphtering 1s 
the first of the five precepts. Killing animals for 
food 1s among the wWorst transgression in 
Buddhism, so Buddhists should not ki living 
beings to eat. The Buddha did not feel Justified in 
prescribing a vegetarian diet for his discIples 
among the monks. What he did was to advise 
them to avoid eating meat because for whatever 
reason, eating meat means to support “killing,' 


and 


acheve a better rebirth. There Is 


2813 


and animals had to be slaughtered only to feed 
them. Thus, before His parinirvana, the Buddha 
advised his disciples (monks and nuns) to practice 
vegefarianism. However, the Buddha did not InsIst 
his lay disciples to adhere to a vegetarian diet. 
Buddhiss should  pracice vegetarianism 
methodically and gradually. We should not gIve 
up right away the habit of eating meat and fish to 
have vegetarian diet. Instead, we should gradually 
reduce the amount of meat and fish, then, start 
eating vegetables two days a month, then four 
days, ten days, and more, etc. Eating a vegefarian 
diet 1s not only a form of cultivating compasslon 
and equality, but It 1s also free us from many 
diseases. Furthermore, such a diet can provide us 
with a lot of vifamins, and easy to digest. We 
should not Judge the purify and impurity of a man 
simply by observing what he eats. Through his 
own evil thoughfs and actions, man makes himself 
Iimpure. Those who eat vegetables and abstain 
from animail flesh are pralseworthy. Those who 
stll eat meat should be cautious, for no matter 
what you say, you are still eating sentient beings” 
flesh. You can say “I don't hear,” or “I don”t see” 
the animal was killed for my food, but are you 
sure that the purpose of killing 1s not the purpose 
of obtaining food for you? Be careful!!!—Trong 
giới luật cấm sát sanh của Phật giáo, người ta 
mong đợi Phật tử phải theo luật ăn chay. Tuy 
nhiên, theo kinh tạng Pali, kinh tạng được các 
trường phái Theravada buổi sơ khai sưu tập, và 
được trường phái Theravada duy nhất còn tổn tại 
tin tưởng, có nhiều chỗ đề tài này đã được nêu 
lên, và trong tất cả các trường hợp ấy rõ ràng Đức 
Phật từ chối đòi hỏi các vị Tăng phải kiêng thịt. 
Họ cho rằng là các nhà sư khất sĩ chỉ nhờ vào đồ 
khất thực, và Luật tạng nói đi nói lại nhiều lần là 
họ phải ăn những øì mà người ta cho, coi đó như 
là phương tiện duy nhất để sống. Từ chối thực 
phẩm cúng dường là chối bỏ cơ hội cho đàn na tín 
thí làm việc phước đức, và điều này cũng đưa tới 
việc những người bị từ chối cúng dường có những 
cảm nghĩ tiêu cực về Tăng Đoàn. Tuy nhiên, có 
những giới hạn nào đó. Một vài loại thịt bị cấm, 
bao gồm thịt người, cũng như thịt chó, thịt rắn, thịt 
voi, và thịt các loài ăn thịt sống. Trong Luật Tạng 
quyển IV. 237 nói rằng chư Tăng chỉ có thể ăn 
các loại “tam tịnh nhục,” có nghĩa là họ không 


thấy giết, không nghe giết và không nghi ngờ 
rằng con vật bị giết để làm thức ăn cho mình. 
Luật Tạng giải thích rằng nếu một vị Tăng nghi 
ngờ về nguồn gốc của thịt, vị ấy nên hỏi coi thịt 
ấy lấy từ đâu. Những lý do nghi ngờ bao gồm 
bằng chứng về săn bắn, hay là không có hàng bán 
thịt ở gần đó, hay là tính chất không tốt của người 
thí chủ. Tuy nhiên, nếu hội đủ những điều kiện ấy 
thì không ai có thể trách được vị Tăng về việc ăn 
thịt. Nếu thí chủ giết con vật, hay bảo ai giết con 
vật để cúng dường chư Tăng, thì kết quả của ác 
nghiệp là của thí chủ. Kinh tạng Pali cũng báo 
cáo rằng người em họ của Đức Phật là Đề Bà Đạt 
Đa đặc biệt yêu cầu Đức Phật bắt buộc việc ăn 
chay, nhưng Đức Phật đã từ chối, chỉ cho phép 
việc này như là sự lựa chọn trong thực hành khổ 
hạnh. Những thí dụ trên cho thấy Đức Phật và các 
đệ tử của Ngài cũng đã thường ăn thịt trong các 
buổi khất thực. Tuy nhiên, việc này không có 
nghĩa là giết hại sinh vật là có thể tha thứ được. 
Những ngành nghề liên hệ đến sát sanh như giết 
và bán thịt đều bị lên án như là những thí dụ của 
“tà mạng,” và ngày nay trong các xứ theo Phật 
giáo những công việc này thường được làm bởi 
những người không phải là Phật tử. Những người 
làm những công việc này thường được xem như là 
những kẻ nặng nghiệp. Trong các xứ theo Phật 
giáo Theravada, người ăn chay được mọi người 
kính trọng, nhưng ít được thực hành. Hầu hết Phật 
tử tại gia đều ăn thịt, nhưng cũng có một vài ngày 
nhiều người cử thịt. Trong các xứ ấy, người ta 
thường nghĩ nên ăn những con vật ít thông minh 
hơn, như cá, và ăn những con vật nhỏ hơn là 
những con vật to. Tuy nhiên, tại Tây Tạng triết lý 
ưu thế thì ngược lại: người Tây Tạng thường tin 
rằng nên ăn những con vật lớn hơn, vì chỉ một con 
vật lớn bị giết có thể nuôi ăn được nhiều người, 
nên họ không cần phải giết nhiều con vật nhỏ. 
Tuy nhiên, một số các giáo điển Đại Thừa thì 
tranh luận chống lại việc ăn thịt, nhấn mạnh rằng 
việc này không thích hợp với tu tập Bồ Tát là 
phát lòng bi mẫn đến chúng sanh mọi loài và coi 
họ như những cha mẹ đời trước của mình. Thí dụ 
như kinh Đại Bát Niết Bàn, nói rằng vì việc ăn 
thịt làm triệt tiêu chủng tử từ bi nên Đức Phật đã 
bảo các đệ tử của Ngài nên ăn chay. Kinh Lăng 
Già cũng có một chương trong đó Đức Phật có kể 
ra tám lý do tại sao một người Phật tử, đặc biệt là 


2814 


một Tăng hay một vị Ni không nên ăn thịt. Ngài 
nói trong buổi sơ khai của đạo Phật, trình độ hiểu 
biết Phật pháp thậm thâm của Phật tử hãy còn 
quá giới hạn nên Ngài không muốn bắt buộc họ 
phải theo những giới luật khắt khe ngay lập tức. 
Nhưng đến lúc này Đức Phật phải nhắc lại cho 
Phật tử nhớ rằng nếu họ còn tin nơi luật nhân quả 
thì họ nên giảm thiểu tới mức thấp nhất mức độ 
ăn thịt của họ, vì hễ có nhân, không cần biết ấy là 
loại nhân øì, chắc chắn sẽ có “quả” không có 
ngoại lệ. Đức Phật nhắc tiếp, “Phật tử nên luôn 
nhớ rằng tất cả chúng sanh trong đời quá khứ đều 
đã ít nhất một lần là cha, là mẹ, là thân bằng 
quyến thuộc.” Hơn nữa, cái mùi của người ăn thịt 
có thể làm kinh động chúng sanh và đưa đến 
tiếng xấu, ăn thịt còn gây trở ngại cho việc thiển 
tập, đưa đến những cơn ác mộng và lo lắng, và 
đưa đến tái sanh vào ác đạo, và ngay cả việc ăn 
thịt của những con vật mà mình biết chắc là 
không phải giết cho mình ăn, người ăn thịt ấy vẫn 
đang tham dự vào tiến trình sát sinh và làm tăng 
nỗi khổ đau của chúng sanh. Kinh Đại Bát Niết 
Bàn, Lăng Già và những kinh văn Đại Thừa khác 
rất phổ biến ở các xứ Đông Á và điều này cho 
thấy tại sao hầu hết các tự viện ở những vùng như 
Trung Hoa, Đại Hàn và Việt Nam đều ăn chay. 
Tại Nhật Bản, người Phật tử kính trọng việc ăn 
chay và chính thức được thực hành trong các 
Thiển viện. Những người ăn chay cũng tuân thủ 
theo giới luật được biết tới trong Kinh Phạm 
Võng, kinh có ảnh hưởng rộng rãi tại các xứ Đông 
Á. Một thí dụ của vùng Đông Á buổi ban sơ về 
thái độ này là luật cấm ăn thịt và săn bắn của vua 
Vũ Đế năm 511. Ăn chay luôn được các Phật tử 
tại gia thuần thành của các xứ vùng Đông Á tuân 
thủ cũng là kết quả của luật cấm sát sanh. Tuy 
nhiên, Phật giáo Mông Cổ và Tây Tạng ít khi áp 
dụng luật ăn chay. Đức Đạt Lai Lạt Ma khuyến 
khích người Tây Tạng nên ít ăn thịt hơn, và nếu 
ăn thì nên ăn những động vật lớn để giảm thiểu 
số lượng súc sanh bị sát hại, nhưng chính Đức Đạt 
Lai Lạt Ma không phải là người ăn chay. Trong 
môi trường khắt nghiệt của Tây Tạng thì việc ăn 
chay khó thực hiện được vì đất đai và khí hậu 
không thuận tiện cho ngành trông trọt, nên chỉ có 
một vài vị Lạt Ma ăn chay khi lưu vong. Vấn để 
là làm sao nói rõ được giáo pháp nhà Phật để cho 
Phật tử thấy được rằng, theo luật nhân quả hay 


nghiệp lực, thì tất cả chúng sanh đều một thời 
trong quá khứ đã là cha, là mẹ, là thân bằng 
quyến thuộc. Tuy nhiên, các vị Lạt Ma thường 
tránh né các chủ để và thường khuyên các đệ tử 
nên trì chú nhằm giúp các sinh vật ấy được sanh 
vào cõi tốt hơn. Vẫn còn có sự khó chịu đáng kể 
về vấn để này trong số các vị thầy trong Phật 
giáo Tây Tạng, mà đa phần các vị ấy rõ ràng là 
tránh né vần để này. Như trên đã thấy không có 
sự đồng nhất trong số Phật tử về việc ăn thịt, và 
có những khác biệt lớn lao về ý kiến trong các 
văn kinh Phật giáo về việc này. Tuy nhiên, Phật 
tử thuần thành nên luôn nhớ rằng Sát sanh là giới 
cấm đầu tiên trong ngũ giới, vì thế người Phật tử 
không nên giết hại chúng sanh để ăn thịt. Sát 
sanh để lấy thịt chúng sanh làm thực phẩm là tội 
nặng nhất trong Phật giáo. Đức Phật đã không cho 
rằng việc đề ra cách ăn chay cho các đệ tử tu sĩ 
của mình là điều thích đáng, điều mà Ngài đã làm 
là khuyên họ tránh ăn thịt thú vật, vì cho dù là 
loại thịt gì đi nữa thì ăn thịt vẫn là tiếp tay cho sát 
sanh, và thú vật chỉ bị sát hại để làm thực phẩm 
cho người ta mà thôi. Chính vì thế mà trước khi 
nhập diệt, Ngài khuyên tứ chúng nên ăn chay. 
Tuy nhiên, có lẽ Đức Phật không đòi hỏi các đệ 
tử tại gia của Ngài phải trường chay. Người Phật 
tử nên ăn chay có phương pháp và từ từ. Không 
nên bỏ ăn mặn ngay tức thời để chuyển qua ăn 
chay, vì làm như vậy có thể gây sự xáo trộn và 
bệnh hoạn cho cơ thể vì không thể ăn những món 
chay có đủ chất dinh dưỡng; phải từ từ giảm số 
lượng cá thịt , rồi sau đó có thể bắt đầu mỗi tháng 
hai ngày, rỗi bốn ngày, sáu ngày, mười ngày, và 
từ từ nhiều hơn. Phật tử nên ăn chay để nuôi 
dưỡng lòng từ bi và tinh thần bình đẳng, mà còn 
tránh được nhiều bệnh tật. Ngoài ra, thức ăn chay 
cũng có nhiễu sinh tố bổ dưỡng, thanh khiết và dễ 
tiêu hóa. Chúng ta không nên phán xét ai thanh 
tịnh hay bất tịnh qua chay mặn, thanh tịnh hay bất 
tịnh là do tư tưởng và hành động thiện ác của 
người ấy. Tuy nhiên, dù sao thì những người ăn 
trường chay được thì thật là đáng tán thán. Còn 
những người ăn mặn cũng phải cẩn trọng, vì dù 
biện luận thế nào đi nữa, thì bạn vẫn là những 
người ăn thịt chúng sanh. Bạn có thể nói 
không nghe,” hay “tôi không thấy” con vật bị giết, 
nhưng bạn có chắc rằng những con vật ấy không 


«4A2 


tÕI 


2815 


bị giết vì mục đích để lấy thịt làm thực phẩm cho 
bạn hay không? Cẩn trọng!!! 
Meat-eafing pollutes the le of the 
individual and his descendants: Sự ăn thịt 
không những làm ô uế cuộc sống cá nhân, mà nó 
còn làm ô uế cuộc sống của con cháu sau nầy 
nữa—See Eight reasons for not eating animal 
food. 

Meat with the three pure qualities: Tam tịnh 

nhục—Buddha did allow early diseiples to 

consume meat with the three pure qualities: 

l) The animal”s slaughter Is not witnessed by 
the consumer: Không thấy giết con vật để 
làm thực phẩm cho mình. 

2) The sound of the animal”s slaughter Is not 
heard by the consumer: Không nghe giết con 
vật để làm thực phẩm cho mình. 

3) The animal slaughtered for the 
consumer: Không giết con vật để làm thực 
phẩm cho mình. 

Mechanism (n): Cơ chế—Cơ giới luận—Học 

thuyết lấy sự vận động trong không gian làm cơ 

sở giải thích cho những sự kiện phát sinh. 

Meddling: Đa sự. 

Medial doctrine of idealism: Duy Thức Trung 

Đạo—The madhya doctrine of idealism as held by 

the Dharmalaksana school (Pháp Tướng Tông), 

that all things are of mind-evolution, and are 
neither in themselves real or unreal—Theo Pháp 

Tướng Tông thì chư pháp duy tâm tạo, chứ không 

thật mà cũng không giả. 

Mediate 

l1) (a): Trung gian. 

2) (v): Làm trung gian. 

Mediateness (n): Tình trạng làm trung gian. 

Mediating cause of all taint: The 7” Mano- 

vijnana mind—Mạt na thức—Y bổn tâm—S§ee 

Three minds (B). 

Mediation (n): Sự làm trung gian. 

Mediator (n): Trung Nhân—An intermediate 

person. In Buddhism, this 1s an arrangement by 

the esoteric sect of the Five Dhyani-Buddhas, 

Vairocana being the first in the central positlon— 

Người đứng ra làm trung gian dàn xếp hay hòa 

giải. Trong Phật giáo, đây là một sự sắp xếp Ngũ 

Gia Phật của Mật giáo, với Phật Tỳ Lô Giá Na ở 


1S Of 





trung nhân—See Five Buddhas that correspond to 

the five elements. 

Mediatory (a): Thuộc về vai trò làm trung gian. 

Mediatrix (n): Người nữ làm trung gian. 

Medicinal wine: Dược tửu. 

Medicine: Bhaichad or Bhaisajya (skÐ. 

I) Medicament: Remedy—Bất sái (dược)— 
Thuốc (dược). 

2) A Bhikhsu should use medicine made from 
leaves (1n some sutras mentioned Urine): 
Thuốc của một vị Tỳ Kheo làm bằng lá cây 
(có chỗ nói nước đái) —See Four necessaries 
of a monk. 

Medicine Buddha: Bhaishajya-Guru-Buddha 

(skÐ—Dược Sư Phật—According to The Medicine 

Buddha Sutra, the Buddha said to Manjusn 

Bodhisattva: “East of this world, past countless 

Buddha-lands, more numerous than the grains of 

sand in ten Ganges Rivers, there exists a world 

called Pure Lapis Lazuli The Buddha of that 
world 1s called the Medicine Buddha Lapis Lazuli 

Radiance Tathagata, Arhat, the Perfectly 

Enliphtened, Perfect in Mind and Deed, Well 

Gone, Knower of the World, Unsurpassed Being, 

Tamer of Passions, Teacher of Gods and Men, 

Buddha, World Honoured One. When the World 

Honoured Medicne Buddha was treading the 

Bodhisattva path, he solemnly made Twelve 

Great Vows fo grant sentlent beings whatever 

they desired. Sakyamuni Buddha confirmed 

Manjusri Bodhisattva: “I cannot possibly describe 

them all, not even !f Ï were to speak for an eon or 

more. However, this Buddha-land 1s utterly pure. 

You will find no temptations, no Evil Paths nor 

even cries of suffering there.”—Theo Kinh Dược 

Sư, Đức Phật bảo ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát 

rằng ở phương Đông cách cõi Ta Bà hơn mười căn 

đà sa cõi Phật, có một thế giới tên là Tịnh Lưu 

Ly. Đức giáo chủ cõi ấy hiệu là Dược Sư Lưu Ly 

Quang Như Lai, Ứng Chánh Đẳng Giác, Minh 

Hạnh Viên Mãn, Thiện Thệ, Thế Gian Giải, Vô 

Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nhân 

Sư, Phật, Thế Tôn. Khi còn tu hạnh Bồ Tát, Đức 

Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai có phát mười hai 

nguyện lớn, khiến cho chúng hữu nh cầu chỉ 

được nấy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã khẳng 
định với Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng: “Dầu ta có 





2816 


nói đến mãn một kiếp hay hơn một kiếp cũng 
không thể nào nói cho hết được. Tuy nhiên, ta có 
thể nói ngay rằng cõi Phật kia không có đàn bà, 
không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng 
không.”—See Twelve vows of Bhaishajya-Guru- 
Buddha. 

Medicine Buddha?s Land: Thế giới của Đức 
Phật Dược Sư—According to the Medicine 
Buddha Suữra, the Buddhaland has always been 
completely pure; there are no women, no evil 
destinies, and no sounds of suffering. The ground 
1s made of vaidurya, with golden cords lining the 
roads. The city walls, towers, palace pavilions, 
studios, windows, and latticework are all made of 
the seven treasures. The merit, virtue, 
adornments of this land are Identical to those of 
the Western Land of Ultmate Bliss. In this world, 
there are two Bodhisattvas named Universally 
Radiaant Sunlight and Universally Radiant 
Moonligh—Theo Kinh Dược Sư, thế giới của 
Đức Phật ấy hoàn toàn thanh tịnh, không có nữ 
nhân, không có ác đạo, không có cả đến cái tiếng 
thống khổ. Đất làm bằng ngọc lưu ly. Đường ngăn 
bằng giây vàng. Thành, cửa thành, cung điện, lầu 
gác, mái hiên, cửa số, lưới giăng, toàn bằng bảy 
thứ báu. Y như thế giới Cực Lạc ở phía Tây, cũng 
công đức trang nghiêm không khác. Trong thế 
giới ấy có hai vị Bồ Tát tên là Nhật Quang Biến 
Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu. 

Medicine Buddha Sutra:  Bhaisaya-guru- 
vaiduryaprabhasapurvapranidhanavisesavistar: 
Kinh Dược Sư Lưu Ly Bản Nguyện Công Đức— 
The sutra sfresses on the merifs and virtues of 
Bhaisaya-Guru and encourages sentient beings to 
have faith In this Buddha so that they ca be reborn 
1n the Eastern Paradise; however, the sutra never 
denies the Western Paradise. The Sutra was 
translated Into Chinese by Hsuan-Tsang—Kinh 
nhấn mạnh về những công đức của Đức Dược Sư 
Như Lai và khuyên chúng sanh hãy tin tưởng vị 
Phật nây để được vãng sanh Thiên đường Đông 
Độ; tuy nhiên, kinh không phủ nhận Tây phương 
Cực Lạc. Kinh được Ngài Huyền Trang dịch sang 
Hán tự—See Twelve vows of Bhaishajya-Guru- 
Buddha. 

Medicine Buddha—A  Welcomer and 


Escorter of all kinds of sentient beings: Tiếp 
Dẫn Đạo Sư Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai. 


and 





1) Medicne Buddha welcomes and escorts 
living beings who are born In the realms of 
the hungry ghosts and animals for their greed 
and stinginess, but still remember the 
Buddhas name—Đức Phật Dược Sư Lưu Ly 
Quang độ kẻ tham lẫn bị đọa vào ngạ quỷ 
hay súc sanh nhưng vẫn còn nhớ đến tên 
Ngài: Sakyamuni Buddha told ManJusri in the 
Medicinne Buddha Sutra as follows: “There 
are living beings who don't distinguish good 
from evil, imndulge ¡in greed and 
stinginess, and who know nothing of g1ving or 
1s rewards. They are stupid, Ignorant, and 
lack the foundation of faith. They accumulate 
much wealth and many treasures and ardently 
guard them. When they see a beggar coming, 
they feel displeased . When they have to 
practice an act of charity that does not benefit 
themselves, they feel as thouph they were 
cutting a piece of flesh from their body, and 
they suffer deep and painful regret. There are 
other Iinnumerable avaricilous and miserly 
living beIngs hoard ˆ money 
necessiies that they dont use even for 
themselves, how much less for their parents, 
WIV€S, Or servanfs, or for beggarsl At the end 
of their lives, such beings wIll be reborn 
among the hungry ghosts or animals. If they 
heard the name of that Buddha, Medicine 
Master Vaidurya Lipht Tathagata, In thelr 
former human existence, and they recall that 
Tathagata's name for the briefest moment 
while they are In the evil destinies, they will 
Iimmediately be reborn In the human realm. 
Moreover, they will remember therr past lives 
and will dread the sufferings of the evil 
destines. They will not delight in worldly 
pleasures, but will reJoice In  giving and 
pralse others who give. They wIll not 
begrudge giving whatever they have. 
Gradually, to those who come to beg, they 
wIll be able to gIve away ther own head, 
eyes, hands, and even their entire body, to 
say nothing of their money and property!l — 
Đức Thích Ca Mâu Ni Phật bảo Văn Thù Sư 
Lợi Bồ Tát trong Kinh Dược Sư như sau: “Có 
những kẻ không nhận thức lẽ thiện ác, chỉ 
một bể tham lam mà không hề biết bố thí và 


who 


who and 


2) 


2817 


phước báo của bố thí là gì. Ngu muội, vô trí, 
thiếu cả đức tin. Dồn chứa tài sản vàng ngọc 
cho nhiều, nỗ lực mà ôm giữ. Thấy người xin 
đến, lòng họ không vui. Giả sử bất đắc dĩ 
phải bố thí thì họ cảm thấy thật tiếc rế như 
đang cắt thịt mình vậy. Lại còn những kể 
tham xan (tham lam keo kiết), dồn chứa tài 
sản mà đối với bản thân họ, họ còn không 
hưởng dụng, huống chi có thể đem cho cha 
mẹ, vợ con, tôi tớ, người làm hay kẻ đến xin. 
Những kẻ ấy, sinh mạng kết thúc ở đây thì 
sanh trong thế giới ngạ quỷ hay súc sanh. 
Nhưng xưa kia, khi ở trong loài người, từng 
được thoáng nghe danh hiệu của Đức Dược 
Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nên ngày nay dù 
ở trong ác đạo, vẫn thoáng nhớ danh hiệu của 
Đức Như Lai ấy, và ngay khi nhớ thì chết ở 
ác đạo mà sanh lại làm người, được sự nhớ 
đời trước nên sợ nỗi khổ ác đạo mà không 
ham dục lạc, thích bố thí và ca tụng người bố 
thí. Có gì cũng không tiếc. Dần dần tiếp theo, 
đầu, mắt, tay chân, máu thịt, và những bộ 
phận khác của cơ thể, còn có thể đem cho 
người đến xin, huống là những thứ tiền tài 
sản vật khác. 

Medicine Vaidurya Light Tathagat welcomes 
those who violate the sila, those who destroy 
proper views, those who neglect learning, 
those who are learned but rise tO 
overweening pride...These beings will drift 
endlessly In the realms of hells, ghosts or 
animal, but they have a chance to hear His 
name—Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
độ những kẻ phá giới, những kẻ phá hoại 
chánh kiến, những kẻ phế bỏ đa văn, những 
kẻ đa văn mà thượng mạn... Những người 
đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng có cơ may 
được nghe tên Ngài: There are beings who, 
although they study under the Tathagata, 
nonetheless violate the precep(s. Others, 
although they do not violate the precepts, 
nonetheless, transgress the 
regulatons. Others, although they do not 
violate the precepts or rules and regulations, 
nonetheless destroy their own proper views, 
nonetheless neglect learning, so they are 
unable to understand the profound meaning of 


rules and 


the Sutras that the Buddha speaks. Others, 
although they are learned, nonetheless gIve 
rise fo overweening pride. Shadowed by 
overweening pride, they justify themselves 
and disparage others, slander the Proper 
Dharma, and Join the retinue of demons. Such 
fools act on their misguided views and 
further, 
beings to fall into pits of great danger. These 
beings will drift endlessly In the realms of the 
hells, hungry ghosfs, and animals. But 1f they 
hear the name of Medicine Master Vaidurya 
Liph( Tathagata, they wIl be able to 
renounce their evil practices and cultivate 
wholesome Dharmas, and thereby avoid 
falling into the evil destinies. If those who 
have fallen Into the evil destnies because 
they could not renounce their evil pracfices 
and cultivate wholesome Dharmas, by the 
awesome power of the past vows of that 
Tathagata, get to hear his naem for only a 
momeit, then after they pass out of that 
exiIstence, they will be reborn again as human 
beings. They will hold proper views and will 
be ever vigorous. Their minds wil be 
regulated and joyful, enabling 
renounce their families and 

householder's life. They will take up and 
maintain study of the Tathagata's Dharma 
without any violation. They will understand 
profound meaninsgs and yet be free from 
overweening pride. They wIll not slander the 
Proper Dharma and will never Jjoin the ranks 
of demons. They will progressively cultivate 
the practices of Bodhisattvas and will soon 
bring them to perfection—Có kẻ dù thọ giới 
pháp Như Lai mà lại phá giới pháp ấy. Có kẻ 
không phá giới pháp mà phá quy tắc. Có kẻ 
đối với giới pháp và quy tắc tuy không phá 
hoại, nhưng lại phá hoại chánh kiến. Có kẻ 
không phá hoại chánh kiến mà phế bỏ đa 
văn, nên đối với ý nghĩa sâu xa của Kinh 
Phật nói không thể lý giải được. Có kẻ tuy đa 
văn mà thượng mạn, vì thượng mạn che mờ 
tâm trí nên luôn cho mình là phải, người là 
trái, ghét chê cả chánh pháp, làm bè đảng với 
tà ma. Những kẻ u mê như vậy tự mình đã 
làm theo tà kiến, lại làm cho vô số người 


cause Immeasurable millions of 


them to 
leave the 





3) 


2818 


khác rơi xuống hố lớn nguy hiểm. Những kẻ 
ấy đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo, địa 
ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng nếu được 
nghe danh hiệu của Đức Dược Sư Lưu Ly 
Quang Như Lai, thì bỏ ngay tánh ác, tu các 
pháp lành, và sẽ không sa vào các đường dữ. 
Giả sử có kẻ vẫn không thể bỏ ngay tánh ác 
hay tu ngay các pháp lành mà phải sa vào ác 
đạo đi nữa, thì nhờ uy lực của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai mà làm cho họ 
thoáng nghe được danh hiệu của Ngài, sinh 
mạng kết thúc ở ác đạo, sanh lại trong cối 
người, được chánh kiến, tính tấn, và ý thích 
khéo điêu luyện, nên thoát ly gia đình, đi đến 
phi gia đình, ở trong pháp Như Lai mà thọ 
giới, giữ giới, không có phạm giới mà lại 
chánh kiến, đa văn, lý giải nghĩa lý cực kỳ 
sâu xa mà lại viễn ly thượng mạn, không chê 
chánh pháp, không làm bạn ma, dần dần tu 
hành các hạnh Bố Tát và đầy đủ một cách 
mau chóng. 

Medicine Vaidurya Light Tathagat welcomes 
and escorts those who harbor greed and 
Jealousy, those who praise themselves and 
disparage others..Ihese beings will drif 
endlessly In the realms of hells, ghosts or 
animal, but they have a chance to hear His 
name—Đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai 
độ những kẻ chấp chứa tham lẫn... Những 
người đáng lý phải lăn trôi trong tam ác đạo 
địa ngục, nøạ quỷ và súc sanh, nhưng có cơ 
may được nghe tên Ngài: There are sentienf 
beings who harbor stinginess, gøreed and 
Jealousy, Dralse 
disparage others, they will fall into the three 
evil destinies for countless thousands of years 
where they will undergo intense suffering. 
After undergoing intense suffering, at the end 
of therr lives they will be reborn In the world 
as oxen, horses, camels, and donkeys that are 
constantly beaten, afflicted by thirst and 
hunger, and made to carry heavy burdens 
along the roads. Or they may be reborn 
among lowly people, as slaves or servants 
who are always ordered around by others and 
who never for a moment have freedom. If 
such beIngs, in their former lives as humans, 
heard the name of the World Honored Ône, 


who themselves and 


4) 


Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, 
and by this good cause are able to remember 
1t and sincerely take refuge with that Buddha, 
then, by means of the Buddha's spiriual 
power, they will be liberated from all 
sufferings. They will be endowed with keen 
facultes, and they will be wise and erudite 
(learn broadly). They will always seek the 
Supreme good 
friends. They will eternally sever the nets of 
demons and smash the shell of ignorance. 
They will dry up the river of afflictions and be 
liberated from biírth, old age, sickness, death, 
anxiety, grief, suffering, and vexatlon 
(depression)—Có những kẻ tham lẫn ganh 
ghét, ca tụng bản thân, công kích kẻ khác, 
nên sẽ sa vào ba đường dữ, chịu đựng khổ sở 
khốc liệt trong vô số ngàn năm, rồi sinh mạng 
kết thúc ở đó mà tái sanh làm trâu bò, lừa 
ngựa, lạc đà, thường bị đánh đập, đói khát 
hành hạ, lại luôn mang nặng, chở nhiều. Nếu 
được làm người thì sanh trong gia đình hèn 
hạ, làm tôi tớ, bị người sai sử, thường không 
có tự do. Nhưng nếu xưa kia khi còn làm 
người, từng nghe danh hiệu của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai, thì do nhân lành ấy 
mà nay nhớ lại, chí tâm quy-y, nhờ thần lực 
của Phật mà thoát hết khổ sở, giác quan tinh 
nhuệ, trí tuệ đa văn, thường cầu thắng pháp, 
thường gặp thiện hữu, dứt hẳn lưới ma, đập 
vỏ vô minh, làm khô cạn sông phiển não, giải 
thoát hết thảy sinh lão bệnh tử, lo buôn khổ 
não. 

Medicine Vaidurya Light Tathagat welcomes 
and escorts those who delipht in perversify 
and engase 1n legal disputes, bringing 
troubles {O others aS well aS 
themselves...These beings will drift endlessly 
in the realms of hells, ghosts or animail, but 
they have a chance to hear His name—Đức 
Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai độ những kẻ 
những kẻ thích chống đối, ưa kiện tụng... 
Những người đáng lý phải lăn trôi trong tam 
ác đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh, nhưng 
có cơ may được nghe tên Ngài: There are 
beings who delight In perversify and engagøe 
1n legal dispute, bringing troubles to others as 
well as themselves. In their actions, speech, 


Dharmas and  encounter 


5) 


2819 


and thoughís, they create and increase evil 
karma. They are never willing to benefit or 
forgive others, they scheme to harm one 
another Instead. They pray and bow to the 
SpIrits of the mounfains, foresfs, frees, and 
graves. They kill living beings In order to 
make sacrifices of blood and flesh to the 
Yaksa and Raksasa ghosts. They write down 
the names of their enemies and make Images 
of them, and then they bewitch those names 
and Iimages with evil manftras. They summon 
paralysis ghosfs, or command corpse-raIsing 
ghoss to kil or mJure 
However, If the victims hear the name of 
Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, 
then all those evil things will lose theIr power 
to do harm. The evildoers will become kind to 
one another. They will attain benefit, peace, 
and happiness and no longer cherish thoughts 
of malice, affliction, or enmity. Everyone will 
rejoice and feel content with what they have. 
Instead of encroaching upon each other, they 
seek to benefit one another—Có những kẻ 
thích chống đối, ly gián, đấu tranh, kiện tụng, 
gây bực tức và rối loạn cho bản thân và người 
khác. Đem cả thân thể, lời nói, và ý nghĩ mà 
tạo ra và làm tăng trưởng đủ thứ ác nghiệp. 
Gây mãi cho nhau những sự bất lợi để mưu 
hại lẫn nhau. Nguyện cầu bái lạy thần rừng 
núi, cây cỏ, mồ mả; giết sinh vật lấy máu 
huyết mà cúng tế dạ xoa, la sát; viết tên 
người mình oán, làm hình ảnh của người ấy, 
đem chú thuật tàn ác mà thư, ếm, phú chú, 
dùng thuốc độc, chú quỷ khởi thi, dùng mọi 
cách làm đứt sinh mạng người khác, hay làm 
chết thân họ. Tuy nhiên, nếu những nạn nhân 
ấy nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư 
Lưu Ly Quang Như Lai thì mọi việc dữ trên 
không cách nào hại được. Lại cùng kẻ kia 
(người muốn hại người khác), tất cả đôi bên 
đều khởi dậy từ tâm đối với nhau, làm lợi ích 
an lạc mà không còn ý thức thương tổn hay 
tâm lý ghét giận. Đôi bên cùng vui vẻ. Ai 
cũng cảm thấy bằng lòng với những gì mình 
có, không ai muốn lấn lướt ai mà chỉ làm lợi 


their enemies. 


ích cho nhau mà thôi. 
Medicine Vaidurya Light Tathagat welcomes 
and escorts those among the fourfold 


assembly of Bhikshus, Bhikshunis, Ủpasakas 
and Upasikas, who accept and uphold the 
eight precepts—Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai tiếp dẫn tứ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo 
Ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di thọ trì Bát quan trai 
giới: There are people among the fourfold 
assembly of Bhikshus, Bhikshunis, Ủpasakas, 
and Upasikas, as well as other good men and 
women of pure faith, who accept and uphold 
the eight precepts either for one year or for 
three months, practicing and studying them. 
With these good roots, they may vow to be 
reborn In the Western Land of Ultmate Bliss 
where the Buddha of Limitless Life dwells, to 
hear the Proper Dharmas, but their resolve 
may not be firm. However, If they hear the 
name of the World Honored One, Medicine 
Master Vaidurya Light Tathagata, then as the 
end of their lives draws near, before them 
will appear eipht great Bodhisattvas, whose 
names are: Manjusri, Avalokitesvara (the one 
who observes the sounds of the world), Great 
Strength Bodhisattva, Inexhaustible Intention 
Bodhisattva, Jewelled Udumbara Flower, 
Medicne King, Medicine Superlor, and 
Mattreya Bodhisatva. Those eiph(t great 
Bodhisattvas will appear In space to show 
them the way, and they will naturaly be born 
by transformation ïn that land, amid precious 
flowers. Or they may be born In the Heavens 
due to this cause. Although reborn in the 
heavens, their original good roots wIll not be 
exhausted and so they will not fall into the 
evil destines again. When therr life in the 
heavens ends, they wIll be born among 
people again. They may be wheel-turning 
kings, reipning over the four continents with 
vifue and ease, bringing 
uncountable hundreds of thousands of living 
beings to abide 1 the practice of the ten good 
deeds. Or they may be born as ksatriyas, 
Brahmans, laymen, or sons of honorable 
They wIl be wealthy, with 
storehouses filled to overflowing. Handsome 
1n appearance, they wIll be surrounded by a 
great retinue of relatves. They wIll be 
Iintelligent and wise, courageous and valiant, 
like great and awesome knights. If a woman 


aWe©some 


families. 


2820 


hears the name of teh World Honored One, 
Medicine Master Vaidurya Light Tathagata, 
and sincerely cherishes 1t, in the future she 
will never be born as a female—Có những 
người trong tứ chúng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo NI, 
Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, và những thiện nam 
thiện nữ khác, có đức tin thuần tịnh, nếu ai có 
khả năng thọ trì bát quan trai giới trong một 
năm hay ba tháng. Rồi đem thiện căn này 
nguyện sanh về cõi Tây Phương Cực Lạc, trụ 
xứ của Đức Phật Vô Lượng Thọ, để được 
nghe Chánh Pháp của Ngài, nhưng chưa 
quyết định. Nếu nghe danh hiệu của Đức Thế 
Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, thì đến 
khi sinh mạng kết thúc, có tám vị đại Bồ Tát, 
danh hiệu Văn Thù Sư Lợi, Quán Thế Âm, 
Đại Thế Chí, Vô Tận Ý, Bảo Đàn Hoa, Dược 
Vương, Dược Thượng, và Di Lặc Bổ Tát. 
Tám vị đại Bồ Tát này lướt không gian đến 
tiếp dẫn cho người ấy. Tức thì người ấy tự 
nhiên hóa sanh trong hoa sen bằng các thứ 
ngọc và đủ mọi màu xen lẫn với nhau. Họ có 
thể nhờ vậy mà được sanh lên cõi trời. Tuy 
sinh lên cõi trời, nhưng thiện căn xưa cũng 
chưa cùng tận, và không còn sinh lại tại các 
đường dữ nữa. Khi thọ mệnh trên cõi trời 
chấm dứt thì họ sinh lại làm người. Bằng cách 
hoặc sanh làm chuyển luân vương, ngự trị tứ 
châu, uy đức tự tại, khiến cho vô lượng trăm 
ngàn chúng sanh trụ vào thập thiện nghiệp. 
Hoặc sinh vào dòng sát đế lợi, bà la môn, cư 
sĩ, nhiều tiền bạc ngọc ngà châu báu, kho bổ 
đầy tràn, thân hình tướng mạo đẹp đẽ trang 
nghiêm, bà con bạn bè đầy đủ, trí tuệ thông 
minh, sức lực mạnh mẽ như đại lực sĩ. Nếu là 
phụ nữ mà được nghe danh hiệu của Đức Thế 
Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai, nhất 
tâm thọ trì, thì về sau không còn chịu lại thân 
thể phụ nữ nữa. 
Medicine of fairy: Linh đơn. 
Medicine of immortality: Bất Tử Dược— 
Medicine of immortality, called So-ho, which 
ørows on the Himalayas and bestows on anyone 
seeing it endless and painless life—Thuốc bất tử, 
còn gọi là Sa ha, mọc trên dãy Tuyết Sơn (Hi Mã 
Lạp Sơn), ban cho bất cứ ai thấy được nó một 
cuộc sống bất tận và không đau khổ. 


Medicine of the law: Pháp Dược —The 
medicne of the law (capable of healing all 
misery)—Diệu pháp có thể chữa lành phiển não 
cho chúng sanh. 

Medicine King (Bhaisajya) Buddha on the 
29” day: Lễ vía Dược Vương Bồ Tát vào ngày 
29—See Ten Buddhas or Bodhisattvas connected 
with the ten fast days. 

Medicine Master Buddha: Bhaisajya Buddha 
(skÐ—Phật Dược Vương (Dược Sư)—Medicine 
teacher, frequently referred to as the “Medicine 
Buddha.” He reigns over an Eastern Paradise, 
Amitabha reigns the 
Paradise—Người thầy điều trị hay vị cứu tỉnh. 
Ngài đang ngự trị nơi Thiên Đường Đông Độ, 
trong khi Phật A Di Đà bên Tây Phương Cực Lạc. 
Medicine Master Buddha on the 8” day: Lễ 
vía Dược Sư Phật vào ngày mồng tám—S§ee Ten 
Buddhas or Bodhisattvas connected with the ten 


while OVeT Western 


fast days. 

Mecdicine Master Crystal Lipht Buddha: 
Phật Dược Sư Lưu Ly Quang—See 
BhaIsaJyaguru. 

Medicine Master s  Truec Words for 


Anointing the Crown: Dược Sư Quán Đảnh 
Chân Ngôn—See Ten small mantras. 

Mecdicine for the mỉnd: Tâm Dược—Môn 
thuốc trị tâm——Medicine for the heart. 

Meditate (v): 
Contemplation. 
Meditate upon Buddha: Quán Phật—See 
Contemplate upon Buddha. 

Meditate on and contemplate Buddhas: Tư 
duy quán sát về chư Phật—See Ten kinds of 
Buddha-work In all worlds in all times of the 
Buddhas (B) (7). 

Meditate on the impurity of external objecfs 
to strengthen emancipation: Làm lớn mạnh ý 
chí giải thoát bằng quán sự bất tịnh của vạn vật— 
See Eight types of meditaion for removing 
VarIous aftachmenfs. 

Meditate on the impuritfy of one”s body to 
remove passions: Quán thân bất tịnh để trừ dục 
vọng—Sec Eigh( types 
removing varIous attachments. 


Suy niệm—Thiển—See 





of meditation for 


2821 


Meditate on the Pure Land: Quán sát chánh (D_ An overview of *“Meditation”—Tổng quan về 


hạnh— Quán sát về Tây Phương Tịnh Độ —See 
FIve proper courses to ensure the bliss of the Pure 
Land. 

Mecditate upon something: Ponder 
somethine—Reflect upon something—Think of 
something—Quán tưởng (tâm niệm) về cái gì. 
Meditate in walking: Cankramana (skÙ—To 
walk meditaating to prevent 
sleepiness—Kinh hành, đi bộ sau khi ngồi thiển 
để tránh thụy miên. 

Meditate on the way to prevent wrong 
thoughtfs and delusions: Vô sinh sám hối (thiền 
quán để tránh những suy nghĩ sai lầm cũng như 
những ảo tưởng)—See Repentance and Three 
modes of repenfance. 

Mecditating facing the wall: Bích Quán—The 
wall-gazer, applied to Bodhidharma, at Tsao-Linn 
monastery In Tsung Shan mountain, who 1s said to 
have gazed at a wall for nine years. He said: 
“When concentration In the “Meditating facing the 
wall,” one will see neither selfhood nor otherness, 
that the masses and the worthies are of one 
essence. lf one firmly holds on to this belief and 
never moves away from it, he will not be 
depended on any literary Instructions, free from 
conceptual discrimination.”—Ngài Bỏ Đề Đạt Ma 
ở chùa Thiếu Lâm núi Tung Sơn, quay mặt vào 
tường tọa thiển trong suốt chín năm liền. Ngài 
nói: “Khi tinh thần ngưng trụ trong cái định của 
“Bích Quán" thì không còn thấy có ta có người. 
Thánh phàm một bực như nhau; nếu một mực 
kiên cố không lay chuyển, rốt ráo không lệ thuộc 
vào văn giáo và không còn tâm tưởng phân biệt 
nữa—Ngài Bồ Đề Đạt Ma ở chùa Thiếu Lâm núi 
Tung Sơn, quay mặt vào tường tọa thiển trong 
suốt chín năm liển. Ngài nói: “Khi tinh thần 
ngưng trụ trong cái định của “Bích Quán' thì 
không còn thấy có ta có người. Thánh phàm một 
bực như nhau; nếu một mực kiên cố không lay 
chuyển, rốt ráo không lệ thuộc vào văn giáo và 
không còn tâm tưởng phân biệt nữa 

Meditation (n): Bhàvanà (p & skt)—Dhyana- 
paramita (skt)——Samadhindriya (sk)——ĐịỊnh căn— 
Thiển Na hay Thiền Định Ba La Mật —See Three 
flavors (D, Six Paramitas, Ten meriforious deeds 
(ID, Ten Paramiftas, and wenty tfwo roofs. 


OVeFT 


about  after 


l) 


2) 


“Thiển”: 

In Buddhism, meditation occupies the most 
Iimportant role, for It 1s ¡in and through 
meditation one can atfain enlightenment and 
supreme security from bondage. Exposiftions 
of meditaton as 1t is handed down ïn the 
early Buddhist wriings are more or less 
based on the methods used by the Buddha for 
his own attainment of enlightenment and 
Nrvana and his personal experlence of 
mental development—Trong Phật giáo, thiển 
chiếm một vị trí tối quan trọng, vì chính nhờ 
thực hành thiển mà chúng ta đạt được sự an 
ổn và giác ngộ. Những mô tả về thiển được 
ghi chép trong các kinh Phật cổ xưa không 
nhiều thì ít đều y cứ vào những phương pháp 
mà Đức Phật đã xử dụng để chứng đạt sự 
giác ngộ và Niết Bàn của Ngài, cũng như dựa 
vào kinh nghiệm riêng của Ngài về sự phát 
triển tinh thần. 

Mental development. This 1s one of the three 
flavors taught by the Buddha. To sit in dhyana 
(abstract meditaion, fixed abstraction, 
contemplation). Its introduction to China 1s 
attributed to Bodhidharma, though 1t came 


earlier, and 1ts extension to Tien-T”al. 
According to the Vimalakrti Sutra, 
VimalakriS reminded Saripura about 


meditation, saying: “Sariputra, medifatlon 1s 
not necessarily sitting. For medifation means 
the non-appearance of body and mind ¡n the 
three worlds (of desire, form and no form); 
givng no thought to Inactiviy when in 
nirvana while appearing (in the world) with 
respecf-Inspiing deportment; not straying 
from the Truth while attending to worldly 
affairs; the mind abiding neither within nor 
without; being Imperturbable to wrong views 
during the practice of the thirty-seven 
confributory stages leading to enliphtenment: 
and not wiping out troubles (klesa) while 
entering the state of nirvana. lf you can thus 
sit in medifation, you will win the Buddha”s 
seal.”—Thiển quán (sự phát triển liên tục của 
tâm thức về một đối tượng nào đó trong lúc 
trầm tư hay thiển định). Đây là một trong tam 
vị mà Đức Phật đã dạy Ngồi tu thiển. Thiển 


2822 


là chữ tắt của “Thiền Na” có nghĩa là tư duy 
nh lự. Đây là một trong những nghệ thuật 
dập tắt dòng suy tưởng của tâm, để làm sáng 
tỏ tâm tính. Thiển được chính thức giới thiệu 
vào Trung Quốc bởi Tổ Bồ Đề Đạt Ma, dầu 
trước đó người Trung Hoa đã biết đến, và kéo 
đài cho tới thời kỳ của các tông phái Thiên 
Thai. Theo Kinh Duy Ma Cật, cư sĩ Duy Ma 
Cật đã nói với ông Xá Lợi Phất khi ông nầy ở 
trong rừng tọa thiển yên lặng dưới gốc cây 
như sau: “Thưa ngài Xá Lợi Phất! Bất tất 
ngồi sững đó mới là ngôi thiền. Vả chăng 
ngồi thiển là ở trong ba cõi mà không hiện 
thân ý, mới là ngồi thiển; không khởi diệt tận 
định mà hiện các oai nghi, mới là ngồi thiền; 
không rời đạo pháp mà hiện các việc phàm 
phu, mới là ngồi thiển; tâm không trụ trong 
cũng không ở ngoài mới là ngôi thiển; đối với 
các kiến chấp không động mà tu ba mươi bẩy 
phẩm trợ đạo mới là ngồi thiển; không đoạn 
phiền não mà vào Niết Bàn mới là ngồi 
thiền. Nếu ngồi thiền như thế là chỗ Phật ấn 
khả (chứng nhận) vậy—See Dhyana. 


(ID The meanings of Meditaton—Nglhĩa của 


l) 


Thiên: 

The word “meditation” really 1s no equivalent 
for the Buddhist term which 
literally means “developmenf” or “culture,” 
that 1s development of the mind, culture of 
the mind. It 1s the effort to build up a calm, 
concenfrated mind that sees clearly the true 
nature of all phenomenal things and finally 
realizes Nirvana, the ideal state of mental 
health. Meditation 1s not only for Indian or 
Chinese people, or for the Buddha's time, but 
for all mankind at all times, regardless of 
ther origin, religion, or 
Meditaton 1s not a practice of today or 
yesterday. From beginningless time, people 
have been practicing medifation in different 
ways. After experlencing enliphtenment, the 
Buddha once confirmed: “There never was, 
and never wIll be, any mental development or 
mental purity without meditation. Meditation 
was the means by which I gained supreme 
enliphtenment.” AlI religions teach some kind 
of medifaton or mental training for man”s 
inner development. It may take the form of 


“bhavana” 


ethnc  races. 


sient prayer, reading ¡ndividually or 
collectively from some “holy scriptures” or 
concenfrating on some sacred object, person 
or Idea. And ¡t is believed that these mental 
©Xe€rcises, af fImes, result 1n seeing visions of 
saints or holy men, engaging In conversation 
with them, or hearing volces, or some 
mysterious occurences. Whether they are 
1llusions, Imaginations, hallucinatlons, mere 
proJections of the subconsclous mind or real 
phenomena, one cannot say with certainty. 
Buddhists should always 
remember that according to Buddhist 
doctrines, mind 1s an invisible force capable 
of producing all these phenomena. Buddhist 
books tell us that through meditative 
absorption (Jjhana or dhyana), through the 
development of mental faculties, man 1s 
capable of gaining psychic powers. But 1t 1s 
extremely Important to bear 1n mind that the 
Buddhist mediftation 1s not a staf€e Of au(O- 
hypnosIs, or coma. Ït 1s a state of mental 


But  devout 


purify where disturbing passions and impulses 
are subdued and calmed down so that the 
mind becomes unified and collected and 
enfers Into a state of clear consciousness and 
mindfulness. Meditation, certainly, Is not a 
voluntary exile from life; or something 
practiced for the hereafter. Medifation should 
be applied to the daily affatrs of life, and 1ts 
results obfained here and now. Ít 1s not 
separated from the work-a-day life. Ït Is aprt 
and parcel of our life. We still participate 1n 
all daily activities, but remain free from the 
rush of city life, from nagging preoccupation 
with the world, this 1s easy to say but not easy 
to do; however, IÝ we consistenfly practice 
mediftation, we can do 1t. Any medifation we 
do 1s of Immense help in enabling us to face 
all this with calm. And the calmness Itself will 
in turn help us overcome all sufferings and 
According to  Buddhism, 
meditation Is a way of living. Ít 1s a total way 
of living and not a partial actfivity. Ït aims at 
developing man as a whole. Let's strive for 
perfection here and In this very life, not In 
some golden age yet to come. What will we 
become when we are still participating in 


afflictions. 


2823 


daily activiies, but free from all worldly 
attachments, bonds, hindrances, and other 
problems. Are we a real son of the Buddha? 
Yes, we are. Devout Buddhists should 
always remember that meditation taupht In 
Buddhism 1s neither for gaining union with 
any supreme being, nor for bringing about 
any mystical experlences, nor 1s It for any 
self-hypnosIs. It 1s for gaining tranquility of 
mind (samatha) and insight (vipassana), for 
the sole purpose of attainng unshakable 
deliverance of the mind. This can only be 
obtained through the total extinction of all 
mentadl defilements. Many believe that 
meditation 1s only for monks and nuns In the 
past, things have changed and now there 1s a 
ørowing 1nterest In medtaton ¡in almost 
everyone. lf by medifation is meant mental 
discipline or mind culture, all should cultivate 
meditation Irrespective of øender, age, clergy 
or lay. Meditation 1s distinctively a human 
phenomenon, and therefore, should be dealt 
with from a human point of view, with human 
feelings and human understanding. Human 
problems and their solutions are basically 
psychological in nature. True meditation and 
mystcism do not co-exist. They are fwo 
different things. While mysticism takes us 
away from realifty, meditation brings us to 
reality; for through real meditation we can 
see our own 1llusions and hallucinations face 
to face without pretence. This brings about a 
total transformation In our personality. Ít Is 
more of an unlearnng than a worldly 
learning. We have to give up many thinøs that 
we have learned and hugged In great glee 
once we realize that they are hindrances and 
obsessions—Danh từ “hành thiển” không thể 
nào tương đương được với từ “bhavana” mà 
nguyên nghĩa là mở mang và trau dồi, mà là 
mở mang và trau dổi tâm. Đó là nỗ lực nhằm 
xây dựng một cái tâm vắng lặng và an trụ để 
có thể thấy được rõ ràng bản chất thật sự của 
tất cả các pháp hữu vi và cuối cùng chứng 
nghiệm được niết bàn. Pháp hành thiển 
không chỉ dành riêng cho người Ấn Độ hay 
người Trung Hoa, hay chỉ cho thời Đức Phật 
còn tại thế, mà là cho tất cả mọi người, bất 


kể họ từ đâu đến, bất kể họ theo tôn giáo nào 
hay thuộc chủng tộc nào. Thiển tập không 
phải là pháp môn mới có hôm qua hay hôm 
nay. Từ vô thỉ, người ta đã hành thiển bằng 
nhiều phương cách khác nhau. Sau khi chứng 
ngộ, một lần Đức Phật đã khẳng định: “Chưa 
hể bao giờ và sẽ không bao giờ có sự phát 
triển tâm linh hay thanh lọc bợn nhơ nơi tỉnh 
thần nào mà không nhờ hành thiển. Hành 
thiển là phương cách mà Ta đã chứng ngộ và 
đạt được Chánh đẳng Chánh giác.” Tất cả 
các tôn giáo đều có dạy về một loại thiển, 
nhằm rèn luyện tâm trí để phát triển nội tâm. 
Có thể là im lặng nguyện cầu, tụng niệm kinh 
thánh cá nhân hay tập thể, hay tập trung vào 
một để mục, một nhân vật hay một ý niệm 
thiêng liêng nào đó. Và người ta tin rằng 
những cách thực tập tâm linh ấy, đôi khi có 
thể đưa đến kết quả là nhìn thấy thánh linh 
hay các đấng thiêng liêng, để có thể nói 
chuyện với các ngài, hay nghe được tiếng nói 
của các ngài, hay một vài chuyện huyền bí có 
thể xảy ra. Chúng ta không thể cả quyết một 
cách chắc chắn những điều đó là những hiện 
tượng thực có hay chỉ là ảo tưởng, là trí tưởng 
tượng, là ảo giác, hay chỉ là một cái gì chỉ 
hiển hiện trong tâm hay trong tiềm thức. 
Nhưng Phật tử thuần thành nên luôn nhớ 
rằng, theo giáo thuyết nhà Phật, tâm là một 
năng lực có thể gây nên tất cả những hiện 
tượng trên. Các kinh điển Phật giáo có ghi 
rằng do chứng đạt thiển định qua sự phát 
triển các giác quan, con người có thể đắc 
thần thông. Nhưng một điều cực kỳ quan 
trọng phải nhớ là thiển trong Phật giáo không 
phải là trạng thái tự thôi miên hay hôn mê. 
Nó là trạng thái tâm thanh tịnh, trong đó các 
dụng vọng và khát vọng đều được khắc phục, 
từ đó tâm trở nên an trụ và tỉnh thức. Hành 
thiển chắc chắn không phải là sự lưu đày tự 
nguyện để tách rời khỏi cuộc sống, cũng 
không phải là thực tập cái gì đó cho kiếp sau. 
Hành thiền phải được áp dụng vào công việc 
của cuộc sống hằng ngày, và kết quả phải đạt 
được bây giờ và ở đây. Thiển không phải 
tách rời với công việc hằng ngày, mà nó là 
một phần của đời sống. Chúng ta vẫn tham 
gia các hoạt động thường nhật, nhưng giữ cho 


2824 


mình thoát được cảnh hối hả rộn rịp của 
thành phố và những phiền toái bực bội của 
thế gian, việc này nói dễ khó làm, nhưng nếu 
cố gắng thiển tập chúng ta có thể làm được. 
Bất cứ sự thiền tập nào cũng đều giúp chúng 
ta rất nhiều trong việc đối phó với các diễn 
biến trong cuộc sống một cách trầm nh. Và 
chính sự trầm tĩnh này sẽ giúp chúng ta vượt 
qua những khổ đau và phiển não trong đời. 
Theo Phật giáo, hành thiền là một lối sống. 
Đó là lối sống trọn vẹn chứ không phải là 
sinh hoạt rời rạc. Pháp hành thiển là nhằm 
phát triển toàn thể con người chúng ta. Chúng 
ta hãy cố gắng đạt được sự toàn hảo ấy ở đây 
và ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi 
đến một thời hoàng kim nào đó trong tương 
Chúng ta sẽ thành gì nếu chúng ta vẫn 
tham gia những sinh hoạt thường nhật mà 
không vướng mắc, không mắc kẹt, không rắc 
rối với những trở ngại của thế tục. Chúng ta 
có phải là những chân tử của Đức Như Lai 
hay không. Vâng, chúng ta đích thực là những 
chân tử của Đức Như Lai. Phật tử chân thuần 
nên luôn nhớ rằng pháp hành thiển được dạy 
trong Phật giáo không nhằm gặp gỡ tâm linh 
với một đấng tối thượng nào, cũng không 
nhằm đạt đến những chứng nghiệm huyền bí, 
mà chỉ nhằm thành tựu vắng lặng và trí tuệ, 
và chỉ với một mục đích duy nhất là đạt được 
sự giải thoát không lay chuyển của tâm mình. 
Điều này chỉ thực hiện được khi chúng ta tận 
diệt mọi nhơ bợn tinh thần mà thôi. Trong 
quá khứ, nhiều người tin rằng pháp hành 
thiển chỉ riêng dành cho chư Tăng Ni mà thôi, 
sự việc đã thay đổi, ngày nay hầu như mọi 
người đều thích thú lưu tâm đến thiển tập. 
Nếu hiểu rằng thiền là một kỷ luật tinh thần, 
hay một phương pháp trau dồi tâm trí thì mọi 
người nên hành thiền, bất kể là nam hay nữ, 
già hay trẻ, Tăng hay tục. Pháp hành thiển là 
một hiện tượng đặc thù của kiếp con người, 
do đó phải được để cập theo quan điểm của 
con người, với những cẩm giác và kiến thức 
của con người. Bản chất những khó khăn của 
con người và phương cách giải quyết những 
khó khăn ấy chủ yếu thuộc về tâm lý. Pháp 
thiển và huyền bí không tổn tại cùng một lúc. 
Đó là hai việc hoàn toàn khác biệt nhau. 


lai. 


2) 


Trong khi huyền bí đưa chúng ta ha khỏi thực 
tại, thì pháp thiển hành mang chúng ta trở về 
với thực tại, vì qua phép hành thiển chân 
chánh chúng ta có thể thấy được những ảo 
vọng và ảo tượng của chính mình không bị 
chúng lừa dối nữa. Điều này mang đến cho 
chúng ta một sự chuyển hóa toàn diện về con 
người của mình. Điều này là tháo gỡ những gì 
ta đã học ở thế tục. Chúng ta lại phải dứt bỏ 
nhiều điều mà trước kia chúng ta đã học và 
đã thích thú giữ chặt một khi chúng ta nhận ra 
rằng chúng chỉ là những trở ngại mà thôi. 

Rapture, the surest way to mind-control and 
purification. However, you should control 
your body and mind at all times, not only 
when you sit in meditaton. Your body and 
mind must be pure and mindful at all times. 
Meditation means the ending of thoupht; 
however, If you are unable to end your 
thought, you should try to concenfrate your 
mind just in one thought or one object of 
contemplation. That means you should know 
what youre thinking or what you”re doing at 
the present time. In Zen, there is no desire, 
even I£s a desire of “mindfulness”, for If 
there Is a desire, there must be a sfrugsle or 
an urge for achievement, and this 1s the 
concept of a conditioned mind. When you are 
able to watch and know yourself, you are 
practicing meditaton. When you know the 
way you walk, what and how you eat, what 
and how you say, that yOoU”r€ 
practicing meditation. When you have øossip, 
hate, Jealousy, efc., in your mind, you know 
that youre haborng gossip, hate 
Jealousy, you re practicing meditation. Thus, 
meditaton 1s not something different from 
your daily life activities. IÝ you set aside an 
hour or SO fO SIt In a room to medifate then 
come out of 1t and go ripht back to be a 
cheater, you are nothing different from (or 
better than) a full-ime cheater. So a real 
meditation 1s a kind of meditation in which 
you can meditate at any time 1n your dally 
le activiies. And thus, meditation has no 
beginning nor end. According to Zen masfter 
Doc The in the Essential Discipline for Dally 
Use: “Just awakened, I hope that everybody 


means 


and 


2825 


will attain gpreat awareness and see In 
complete clarity. Washing my hands, I hope 
that everybody will have pure hands to 
receive reality. When putng my robe, 
washing the dishes, going to the bathroom, 
folding the mat, carrying buckets of wafer, or 
brushing tecth... I also hope that everyone 
wIll have mindfulness and purity in both the 
body and mind.” However, In order to 
achieve mindfulness for the mind and purity 
for the body, we should practice sifting 
medfaton everyday. When siting ¡in 
meditation, you should sit upripht and always 
think that you are siting on the Bodhi spot. 
During siting meditation, varlous feelings 
and thoughts may arise. If we donft practIice 
mindfllnes of the breath or Buddha 
recitation, these feelinsgs and thoughts will 
soon lure us away from mindfulness. But 
following or counting the breath or Buddha 
recitation arent sinply means by which to 
chase away odd thoughts and feelings. They 
are also means to unite body and mind and to 
open the gate to wisdom. When a feeling or 
an odd thoupht arise, we should continue to 
follow or to count our breath, or to recIte the 
Buddha's name. We should not chase them 
away, neither hate them, nor worry about 
them. We should sinply acknowledge theIr 
presence. When an odd thought arises, we 
should recogmIze 1; !Ÿ 1t still exists, we should 
recogm1ze that 1t stilÏ exIsfs, confinues to eXxIsf. 
When a feeling of pain arises, we should 
T€COØTIZ€ If; 1Ý it continues to exist, we should 
recogmze that 1t continues to exist. The 
essenfial thing ¡is not to let any feeling or 
thought arise without recognizing them ¡In 
mindfulness. Meditaton means mindfulness 
of whatever happening. Mediaton 1s 
nourishment for our body and mind, 
especially siting meditation. Through sitting 
meditation, our bodies obtain harmony, feel 
lighter, and are more at peace. The path from 
observatlon of our mind to seeing Info our 
own nature won”t be too rough. Meditation 
requires the highest form of discipline, not a 
COnsfraint, nor an ¡imitation, but a constant 
awareness of you and your surroundinzs. If 


you use methods of constraints or Imifation In 
practicing meditation, you”re only the person 
who tries to cook sand for food, for at that 
very momen(t effort of constraints and 
1mitation becomes another wearisome burden 
for yourself. We should always remember 
that a mind of constant awareness 1s a mind 
that is awake, intelligent and free. Thus, those 
who wish to seek for wider, deeper, and 
transcendenfal experience are those who 
know nothing about meditation, for why 
should a mind of constant awareness need 
any kind or any form of experience? Devout 
Buddhists should always remember that once 
you set out to meditate, you never have a real 
meditation, for a mind desiring meditation 
wIill be able to destroy your real meditation. 
Meditation Is not a separate thing from your 
dally lie activifies, It is the essence of your 
daily life activities—Sự hành thiển (quán 
tưởng), cách chắc chắn nhất để kiễm soát và 
tịnh tâm. Bạn nên kiểm soát thân tâm mọi 
lúc, chứ không chỉ lúc ngồi thiển. Lúc nào 
thân tâm chúng ta cũng phải thanh tịnh và 
tỉnh thức. Thiền là chấm dứt vọng niệm; tuy 
nhiên, nếu bạn không có khả năng chấm dứt 
vọng niệm thì bạn nên cố gắng tập trung tâm 
của bạn vào một tư tưởng hay một đối tượng 
quán tưởng mà thôi. Điều này có nghĩa là bạn 
nên biết bạn đang nghĩ gì hay đang làm gì 
trong những giây phút hiện tại này. Trong 
thiển không có lòng ham muốn, dù chỉ là ham 
muốn cái “định”, vì một khi đã có ham muốn 
thì sẽ có sự phấn đấu hay sự thôi thúc để 
thành đạt, và đây chính là ý niệm về một cái 
tâm bị điều kiện hóa. Khi bạn có khả năng 
quan sát và biết rõ chính bạn, ấy là bạn đang 
thực tập thiển quán. Khi bạn biết con đường 
bạn đi, bạn ăn cái gì và ăn như thế nào, bạn 
nói cái gì và nói như thế nào... ấy là bạn đang 
thực tập thiển quán vậy. Khi tâm bạn chứa 
đựng chuyện tào lao, hận thù hay ganh ghét, 
bạn biết tâm bạn đang dung chứa những thứ 
ấy, đó là bạn đang thực tập thiền vậy. Thiển 
không là cái gì khác với sinh hoạt hằng ngày 
của bạn. Nếu mỗi ngày bạn bỏ ra một hay hai 
tiếng để vào phòng ngồi thiển rồi sau đó bạn 
quay ngay về làm một kẻ lường gạt, thì bạn 


2826 


và kẻ suốt ngày lường gạt có gì khác nhau 
đâu? Như vậy chân thiển phải là một loại 
thiển mà bạn có thể thiển bất cứ lúc nào 
trong cuộc sinh hoạt hằng ngày của bạn. Và 
như vậy thiển không có bắt đầu lại cũng 
không có chấm dứt. Theo Thiền sư Độc Thể 
trong Tỳ Ni Nhật Dụng Thiết Yếu: “Vừa mới 
thức dậy vào ban sáng, tôi mong cho mọi 
người chóng đạt được trạng thái tỉnh thức lớn, 
hiểu biết thông suốt mười phương. Khi múc 
nước rửa tay, tôi mong cho mọi người có 
những bàn tay trong sạch để đón nhận chân 
lý. Mỗi khi mặc áo, rửa chân, đi cầu, trải 
chiếu, gánh nước, hay súc miệng... Tôi đều 
mong cho ai nấy đều có được thân tâm tỉnh 
thức và thanh tịnh.” Tuy nhiên, để thực hiện 
được tâm tỉnh thức và thân thanh tịnh, chúng 
ta nên thực hành tọa thiển mỗi ngày. Khi 
ngồi thiển nên ngồi thẳng thớm và luôn nghĩ 
rằng mìng đang ngồi trên pháp tọa Bồ Đề 
vậy. Trong lúc tọa thiển, những cảm thọ và ý 
tưởng có thể khởi dậy trong ta. Nếu chúng ta 
không dùng những phương pháp quán niệm 
hơi thở hay niệm Phật thì chúng sẽ kéo chúng 
ta ra khỏi sự tỉnh thức. Nhưng theo dõi hay 
đếm hơi thở hay niệm Phật không chỉ là cách 
nhằm xua đuổi tư tưởng và cảm thọ tạp nhạp, 
mà chúng còn là cách nối thân và tâm và là 
cửa đi vào trí tuệ. Khi có tạp niệm khởi lên, 
chúng ta chỉ cần tiếp tục theo dõi, hay đếm 
hơi thở, hay niệm Phật, chứ đừng có ý xua 
đuổi, ghét bỏ hay e sợ những tạp niệm này. 
Chúng ta chỉ cần nhận diện là có tạp niệm 
hay có cảm thọ đau nhức đang phát hiện nơi 
ta. Nếu tạp niệm còn tổn tại, ta tiếp tục nhận 
biết là tạp niệm tiếp tục tổn tại. Nếu cảm thọ 
đau nhức khởi lên, chúng ta nhận biết có đau 
nhức. Nếu cảm thọ đau nhức tiếp tục tổn tại, 
thì ta nhận diện nó còn tôn tại. Điều thiết yếu 
là đừng để cho bất cứ cảm thọ hay tạp niệm 
nào khởi lên mà mình không nhận biết. Như 
vậy Thiên là sự tỉnh thức về mọi việc xảy ra. 
Thiển là thức ăn cho thân tâm, đặc biệt là 
Thiền tọa. Thân thể cũng nhờ thiển tọa mà 
nhẹ nhàng và an lạc hơn. Từ sự quán tâm đi 
đến thấy tánh sẽ không gian nan vất vả. 
Thiển đòi hỏi một hình thức kỷ luật cao tột, 
không phải là sự gò ép hay sự bắt chước, mà 


3) 


là sự thường xuyên thấy biết về chính bạn và 
những gì quanh bạn. Nếu bạn dùng phương 
cách gò ép hay bắt chước trong cuộc hành 
thiển của bạn, bạn chỉ là người nấu cát mà 
muốn thành cơm mà thôi vì lúc đó chính sự 
gò ép hay sự bắt chước trở thành một gánh 
nặng khác cho tâm bạn. Nên nhớ rằng một 
cái tâm hành thiển là một cái tâm thường 
xuyên tự biết chính mình, nghĩa là cái tâm 
tỉnh thức, sáng suốt và vô ngại. Như vậy 
những ai mong có được chứng nghiệm sâu 
hơn, lớn hơn hay siêu việt hơn, chỉ là những 
con người không biết tí gì về chân thiển, vì 
một cái tâm tỉnh thức, sáng suốt và vô ngại 
thì tại sao lại cần đến chứng nghiệm? Phật tử 
chân thuần nên luôn nhớ rằng nếu bạn khởi 
tâm hành thiền, bạn sẽ không bao giờ có 
được một cuộc thiển chân chính, vì chính cái 
tâm muốn thiển ấy nó có khả năng phá nát 
cuộc thiền thật sự của bạn. Thiển không phải 
là một cái gì cách biệt với những sinh hoạt 
hằng ngày của bạn, mà nó chính là tinh hoa 
của những sinh hoạt ấy—See Three studies 
(2),  Meditation, Contemplaton, Three 
meditaions on the relatonshp of the 
noumenal and phenomenal, Two kinds of 
contemplation, 
meditation, Three aims of meditation, Four 
object&s that to develop 
concentfration, Four circumstances leading to 
the ©X€TCISeS, 
maintaining the koan exercises 1n Zen, Five 
characteristics concerning the koan exercIse, 
Five kinds of varieties of meditation, Five- 
fold procedures for quieting the mind, 
Fivefold meditation, Five meditation in Lotus 
sutra, Six kinds of contemplation, Six subJects 
in medifation, and Nine kinds of Mahayana 
dhyana for Bodhisattvas. 

Ordinarilly speaking, meditation means to 
maintain a cool and un-agitated mind under 
all circumstances. 
practice necessary In order to atftain this 
result. In other words, it indicates the Idea of 
contemplation, or concentration of the mind 
on a single obJect while sitting quietly alone. 
On what should we concentrate? That 1s the 
1mporftant question. And this indeed 1s the poit 


Two universal bases of 
can be used 


“koan” Four functions 1n 


But ¡ít also means the 


2827 


at which religilon differs from philosophy and 
morality. However hard we may concentrate 
on something, we cannot become absolutely 
free from our sufferings as long as Wwe are 
absorbed only in immediate phenomena with 
a self-centered atttude. For example, we 
devote ourselves to thinking of such a selfish 
matfer as wishing to be rid of uneasiness and 
1rritaftlon concerning the management of our 
business, or wishing to recover from 1llness, 1 
1S Obvious that we cannot be freed from such 
trouble for a moment, because our mind 1s 
swayed by our business or our illness. This 
kind of menfal absorption 1s not meditation 
but a mere strugsgling with illusion. To reflect 
our past conduct, criicizing ourselves for 
what we think to be wrong and determining to 
correct it, 1s a kind of meditation from a moral 
point of view. This 1s a very fine practice that 
1s useful for Iimproving our character. To think 
still more deeply than this about a subJject 1s 
meditaion without a self-centered idea. To 
prtobe deeply ¡into such matters as the 
formation of the world, the way of human 
life, and the ideal socIety, this is meditation 
from the philosophical point of view. Thịs 
kind of meditation 1s also a fine practice that 
enhances our character, adding depth to our 
1deas and In turn benefiting socIety. However, 
regrettably, we cannot obtain a true state of 
mental peace or Nirvana through the forms of 
meditaton mentioned above. This 1s because 
we can øo only as far as the range of human 
knowledge permits, however sternly we may 
reflect on ourselves and however deeply we 
may probe philosophically into the ideal way 
of the world and human life. If we say that 
man cannot lead himself to NÑirvana even 
though he reflects on his conduct, repenfs of 
wrong conduct, and determines to practice 
good conduct, the following questions will 
naturally arise: “That must be so when 
reflecting on morality and socIety and making 
resolutions on basis of that reflection. But 1s 1t 
not the way to Nirvana on oneself In the light 
of the Buddha”s teachings and to determine 
one”s actions according to them?” Indeed, this 
1S One process by which we progress foward 


Nrrvana, but the way to attain Nirvana 1s not 
as easy as that. lÝ it were only a matter of 
undersanding and controlling one”s 
superficial, consclous mind, the problem 
would be relatively simple. Most people can 
confrol their conscious mind by means of the 
Buddhas teachings through practice of 
religious disciplines. But man also has a mind 
of which he 1s not aware. He cannot grasp 1t 
because he ¡1s unconscious of 1t. He cannot 
confrol it because of being unable to grasp 1t. 
Ths kind of mind is called “alaya” or 
“Manas” in Sanskrit and corresponds to the 
subconscIous mind ¡in scientific terminology. 
All that one has experienced, thought, and 
felt in past remains in the depth of one”s 
subconscIous mind. Psychologists recognIze 
that the subconscious mind not only exerfs a 
øreat influence on the man”s character and his 
menfal functions but even causes varIous 
disorders. Because 1t 1s normally beyond our 
reach, we cannot control the subconscious 
mind by mere reflection and meditation. In 
fact, karma contributes a considerable 
problem to current practice of meditatlon— 
Thông thường mà nói, thiển định có nghĩa là 
giữ cái tâm bình nh và không dao động 
trong mọi hoàn cảnh. Nhưng thiển định cũng 
có nghĩa là sự thực hành cần thiết để đạt 
được mục đích ấy. Nói cách khác, nó chỉ sự 
quan sát hay tập trung tâm vào một đối tượng 
độc nhất khi ngồi yên lặng một mình. Vậy thì 
chúng ta nên tập trung vào điều gì? Đây là 
câu hỏi quan trọng, và quả thực điều này là 
điểm mà tôn giáo khác với triết lý hay đạo 
đức. Cho dù chúng ta có thể kiên trì tập trung 
vào một điều gì đó, chúng ta cũng không thể 
giải thoát một cách tuyệt đối khỏi khổ đau 
nếu chúng ta chỉ chú tâm vào đối tượng trực 
tiếp với một thái độ quy ngã. Thí dụ như 
chúng ta nỗ lực tư duy về một điều có tính 
chất vị kỷ như mong cầu không bị khó khăn 
rắc rối về công việc làm ăn hay mong cầu 
dược lành bệnh, thì rõ ràng chúng ta không 
thể có lúc nào được giải thoát khỏi lo âu vì 
tâm chúng ta lúc nào cũng bị dao động bởi 
công việc làm ăn và bệnh tật. Loại tập trung 
tâm thức này không phải là thiền định mà chỉ 


2828 


là sự đấu tranh với ảo tưởng mà thôi. Hồi 
tưởng lại về cách hành sử của chúng ta trong 
quá khứ mà tự phê phán về điều mà ta nghĩ 
là sai và quyết định sửa chữa nó là một loại 
thiển định. Chúng ta có thể gọi đó là thiển 
định theo quan điểm đạo đức. Đây là cách tu 
tập rất tốt, có lợi ích cho việc thăng tiến tính 
hạnh của chúng ta. Suy nghĩ sâu xa hơn như 
thế về một để tài là thiển định mà không có ý 
niệm quy ngã. Dò sâu vào những vấn để như 
sự thành hình của thế giới, lối sống của con 
người, và xã hội lý tưởng, đó là thiển định từ 
quan điểm triết học. Loại thiển định này cũng 
là một cách thực hành tốt nhằm giúp nâng 
cao tánh hạnh của mình, tạo thêm chiều sâu 
cho tư tưởng và lại làm lợi ích cho xã hội. 
Tuy nhiên, điều đáng tiếc là chúng ta không 
thể đạt được trạng thái tâm thức bình an (Niết 
Bàn) thực sự qua các hình thức thiển định vừa 
kể. Sở dĩ như thế là vì chúng ta chỉ có thể đi 
xa tới mức mà tri thức con người cho phép tuy 
rằng chúng ta có thể tư duy nghiêm túc về 
chúng ta và tuy rằng chúng ta có thể dò sâu 
một cách triết lý vào con đường của thế giới 
và của đời người. Nếu chúng ta bảo rằng con 
người không thể tự dẫn dắt mình đến Niết 
Bàn dù cho con người tư duy về cách hành sử 
của mình, hối hận về cách hành sử sai trái và 
quyết định thực hành thiện hạnh, thì vấn để 
sau đây cũng tự nhiên khởi lên: “Đành rằng 
khi suy nghĩ về đạo đức, xã hội và những 
quyết định thực hành thiện hạnh, thì vấn để 
sau đây cũng sẽ tự nhiên khởi lên: “Hẳn là 
như thế khi suy nghĩ về đạo đức, xã hội và 
những quyết định dựa trên những suy nghĩ 
như vậy. Nhưng suy nghĩ về mình dưới ánh 
sáng của giáo lý của Đức Phật và quyết định 
phương hướng hành động của mình theo giáo 
lý ấy, đó không phải là con đường đưa đến 
Niết Bàn hay sao?” Kỳ thật, đây là quá trình 
mà chúng ta phải theo để tiến tới Niết Bàn, 
nhưng cách thức để đạt được Niết Bàn không 
dễ dàng như thế. Nếu đó chỉ là vấn để hiểu 
biết và kiểm soát cái tâm có ý thức nhưng hời 
hợt bên ngoài thì vấn để sẽ tương đối đơn 
giản. Hầu hết mọi người chúng ta đều có thể 
kiểm soát tâm thức mình nhờ tu tập giáo lý 
nhà Phật. Nhưng con người cũng có một cái 


4) 


tâm mà con người không nhận biết được. Con 
người không nắm bắt được nó vì không hề có 
ý thức về nó. Con người không thể kiểm soát 
nó vì không thể nắm bắt nó được. Loại tâm 
này gọi là “A Lại Da” hay “Mạt Na” theo 
Phạn ngữ và tương ứng với tiểm thức theo 
thuật ngữ khoa học. Tất cả những gì mà 
người ta đã kinh nghiệm, suy nghĩ và cảm 
nhận trong quá khứ vẫn tổn tại trong chiều 
sâu của tiềm thức. Các nhà tâm lý học công 
nhận rằng tiềm thức không những chỉ gây ảnh 
hưởng lớn vào tính chất và chức năng tâm lý 
con người mà còn tạo ra nhiễu rối loạn khác 
nhau. Vì nó thường ở bên ngoài tầm của ta 
nên chúng ta không thể kiểm soát tiềm thức 
chỉ bằng cách tư duy và thiển định suông 
được—See Karma. 

Practitioner should never rush to practice the 
Four Formless Meditations. Never force your 
body or your mind. Be kind to yourself. Live 
your daily life simply with awareness. lf you 
are mindful, you have everything; you are 
everythingl A minute of meditation Is a 
minute of peace and happiness. If meditation 
1S not pleasant for you, you are not pracfIcing 
correctly. Meditation brings happiness. This 
happIness comes, first of all, from the fact 
that you are master of yourself, no longer 
caught up ¡in forgetfulness. If you follow your 
breathing and allow a half-smile to blossom, 
mindful of your feelings and thoughts, the 
movements of your body will naturally 
become more gentle and relaxed, harmony 
wIll be there, and true happiness will arIse. 
Keeping our mind present in each momeIt 1s 
the foundation of meditation practice. When 
we achieve this, we live our lives fully and 
deeply, seeing things that others, In 
forgetfulness, do not—Hành giả đừng bao giờ 
vội vã thực tập “Tứ Không Định Thiển.” 
Đừng bao giờ ép buộc thân tâm của chính 
mình, mà phải tử tế với chính mình. Phải 
sống thật bình thường và tỉnh thức. Nếu bạn 
có chánh niệm là bạn có tất cả! Một phút 
thiển quán phải là một phút an bình và hạnh 
phúc. Nếu thiển quán không đem lại an lạc 
cho bạn, là bạn đã thực tập sai đường tồi. 
Thiển quán mang lại hạnh phúc. Hạnh phúc 


5) 


2829 


này, trước tiên đến từ yếu tố bạn tự làm chủ 6) The practice of meditation is not an exercise 


lấy bạn, chứ không còn bị lôi kéo vào thất 
niệm. Nếu bạn theo dõi hơi thở và cho phép 
nụ cười nở trên môi mình, tỉnh thức cảm thọ 
và tư tưởng của bạn, thì nhất cử nhất động 
của thân thể bạn sẽ tự nhiên trở nên mềm 
mại và buông xả, sự hòa hợp sẽ có mặt tại 
đó, và chân hạnh phúc sẽ khởi lên. Giữ cho 
tâm mình có mặt trong mỗi giây phút hiện 
tại, đó là căn bản của thiền tập. Khi thực hiện 
được điều này, tức là chúng ta đang sống trọn 
vẹn và thâm sâu đời sống của chúng ta, mà 
những người sống trong thất niệm không thể 
nào có được. 

As you continue practicing, the flower of 
insight will blossom in you, along with the 
flowers of compassion, tolerance, happiness, 
and letting go. You can let go, because you 
do not need to keep anything for yourself. 
You are no longer a fragile and small “self” 
that needs to be preserved by all possible 
means. Since the happiness of others 1s alsO 
your happiness, you are now filled with Joy, 
and you have no Jealousy or selfishness. Free 
fom attachment to wrong views and 
prejudices, you are filled with tolerance. The 
door of your compassion 1s wide open, and 
you also suffer the sufferings of all living 
beings. As a result, you do whatever you can 
to relieve these sufferings—Khi thực tập liên 
tục, thiển quán sẽ làm nẩy nở tuệ giác nơi 
bạn cùng lúc với những đóa hoa của lòng bi 
mẫn, tha thứ, hoan hỷ và buông xả. Bạn biết 
buông xả vì bạn không có nhu cầu nắm giữ 
cho riêng mình. Bạn không còn là cái “ta” 
nhỏ bé và dễ tan vỡ cần phải bảo trọng bằng 
đủ mọi cách nữa. Bạn trở thành hoan hỷ bởi 
vì cái vui của tha nhân cũng là cái vui của 
bạn, người bạn đong đầy hỷ lạc và không còn 
ganh ghét ích kỷ nữa. Thoát được sự luyến 
chấp vào tà kiến và thành kiến, con người 
của bạn sẽ đong đây sư khoan dung rộng 
lượng. Cánh cửa bi mẫn của bạn được mở 
rộng ra, và bạn cũng biết đau nỗi đau của 
chúng sanh muôn loài. Kết quả là bạn làm 
bất cứ thứ gì có thể làm được hầu làm vơi đi 
những nỗi đau khổ ấy. 


7) 


1n analysis or reasoning. The sword of logic 
has no place In the practice of awareness, 
concenfration, and understanding, and those 
of stopping and looking. When we cook we 
must momrfor the fire under the pot. When the 
sun”s rays beat down on the snow, the snow 
slowly melts. When a hen sits on her egøs, 
the chicks Inside gradually take form until 
they are ready to peck their way out. These 
are Images which illustrate the effect of 
practicing meditation—Thiền tập không phải 
là những nỗ lực phân tích và suy diễn. Lưỡi 
gươm phân tích và suy diễn ở đây không có 
chỗ đứng. Khi chúng ta nấu nướng chúng ta 
cần phải theo dõi lò lửa bên dưới cái nổi. Khi 
những tia nắng của mặt trời chiếu rọi xuống 
tuyết, tuyết sẽ tan chẩy. Khi một con gà mái 
ấp trứng, những con gà con sẽ từ từ thành 
hình cho đến khi chúng sẵn sàng mổ bể cái 
vỏ bên ngoài để chui ra. Đó là những hình 
ảnh có thể được đem ra làm thí dụ cho tác 
dụng của thiển tập. 

According to Zen Master Thích Nhat Hanh in 
The Sun My Heart, the aim of this practice 1s 
to see the true face of reality, which 1s mind 
and mind-obJect. When we speak of mind and 
of the outside world, we Iimmediately are 
caught in a dualistic conception of the 
universe. If we use the words mind and mind- 
obJect, we can avoid the damage done by the 
sword of conceptualized discrimination. The 
effect of meditation 1s like the fire under the 
pot, the sun”s rays on the snow, and the hens 
warmth on her eggs. In these three cases, 
there 1s no attempt at reasoning or analysIs, 
Just patlent and continuous concentration. We 
can allow the truth to appear, but we cannot 
describe 1t using math, geometfry, philosophy, 
or any other image of our ¡ntellect—Theo 
Thiển sư Thích Nhất Hạnh trong quyển “Trái 
Tim Mặt Trời,” mục đích của thiển quán là 
để thấy được mặt mũi của thực tại, thực tại 
này chính là tâm của đối tượng nhận thức của 
tâm. Khi chúng ta nói tâm và cảnh, lập tức 
chúng ta bị kẹt ngay vào vũ trụ về khái niệm 
nhị nguyên. Nếu chúng ta dùng chữ tâm và 
đối tượng của tâm, chúng ta có thể tránh được 


8) 


2830 


những thiệt hại gây nên bởi lưỡi kiếm của 
phân biệt nhị nguyên. Tác dụng của thiển 
quán cũng giống như lửa dưới cái nổi đang 
nấu, hay những tia nắng mặt trời đang chiếu 
rọi trên tuyết, hay hơi ấm của con gà mái 
đang ấp trứng. Trong cả ba trường hợp, không 
có nỗ lực phân tích hay suy diễn mà chỉ có 
công phu tập trung bền bỉ. Chúng ta chỉ có 
thể làm cho thực tại hiển lộ, chứ chúng ta 
không thể nào diễn tả được thực tại bằng 
toán học, bằng hình học, triết học hay bất cứ 
hình thức tri thức nào của chúng ta. 

The secret of medifation 1s to be conscious of 
each second of your existence and to keep 
the sun of awareness continually shining, In 
both the physical and psychological realms, In 
all circumstances, on each thing that arises. 
While drinking a cup of tea, our mind must by 
fully present In the act of drinking the tea—Bí 
mật của thiển là sống ý thức trong từng giây 
từng phút của sự sống, và giữ cho mặt trời 
tỉnh thức sáng tỏ, chiếu rọi trên tất cả những 
gì xảy đến về phương diện tâm lý cũng như 
về thể chất, trong mọi hoàn cảnh khởi lên. 
Khi uống trà, tâm của chúng ta phải có mặt 
trong sự uống trà. 


(IDDhyana or quiet meditation and the three 


studies in Buddhism—Thiển định và tam học 
trong Phật giáo: Samadhi, meditation, trance, 
or training the mind. In the same manner as In 
precepts, in Buddhism, there 1s no so-called 
cultivation without concenfrafion, or training 
the mind. In one word, samadhi means 
“unchanøinng”.  While refraining 
commiting offenses, Buddhist 
should always cultivate samadhi to gain the 
power. Samadhr ¡1s  extremely 
1mportant for any Buddhist cultivators. lf we 
have no samadhi, we will surely fail in our 
cultivation. Moreover, If we do not have 


from 
cultIvators 


trance 


samadhi we will not have a firm resolve, and 
external temptations can easily Iinfluence us 
and cause us to fall. Practicing dhyana or 
quiet meditation 1s one of the three Imporfant 
practices for all Buddhists. The other two are 
precepts and wisdom. According to Bhikkhu 
Piyadassi Mahathera In The Spectrum of 
Buddhism, virtue aids the cultivation of 


concenfration. The first three factors of the 
Noble Eightfold Path, right effort, right 
mindfulness and right concentration, form the 
concenfration group. This called training In 
concenfration or samadhi-sikkha. Progressing 
in vitue the medifator practices mental 
culture, Seated ¡in cloister cell, or at the foot 
Of a tree, or In the open sky, or in some other 
suitable place, he fixes his mind on a subJect 
of meditation and by unceasing effort washes 
out the Impurities of his mind and gradually 
gains mental absorption by abandoning the 
five hindrances—Phép luyện cho tâm được 
định tĩnh. Tương tự như “giới,” trong Phật 
giáo, không có phép gọi là tu hành nào mà 
không tu luyện cho tâm định nh. Nói tóm 
lại, định có nghĩa là “không thay đổi” hay 
“bất biến”. Trong khi tu tập trì giới để tránh 
không phạm tội, người tu Phật nên luôn tu 
định để có định lực. Định rất quan trọng cho 
người tu Phật. Nếu không có định, chắc chắn 
chúng ta sẽ thất bại trên đường tu tập. Hơn 
thế nữa, thiếu định lực thì đạo tâm không 
kiên định và chúng ta sẽ dễ dàng bị ngoại 
cảnh chi phối làm cho đọa lạc. Thiển định là 
một trong ba pháp tu quan trọng của người 
Phật tử. Hai pháp kia là Giới và Tuệ. Theo 
Tỳ Kheo Piyadassi Mahathera trong Phật 
Giáo Nhìn Toàn Diện, giới đức trang nghiêm 
giúp phát triển định tâm. Ba chi cuối cùng 
của Bát Chánh Đạo là chánh tinh tấn, chánh 
niệm, và chánh định, hợp thành nhóm định. 
Hành giả có thể ngồi lại trong một tịnh thất, 
dưới một cội cây hay ngoài trời, hoặc một 
nơi nào thích hợp khác để gom tâm chăm chú 
vào để mục hành thiển, đồng thời không 
ngừng tinh tấn gội rữa những bợn nhơ trong 
tâm và dần dần triệt tiêu năm triển cái để 
định tâm vào một điểm —See Precepts and 
Wisdom. 


(V)Other characteristics of meditaton—Những 


l) 


đặc tính khác của Thiển: 

The medifaton on dharmas by 1(self alone 
can obviously not uproot all the evil in our 
heartfs. Ít 1s not a panacea, a cure-all, but Just 
one of the medicines in the chest of the Great 
Physician. It is, however, bound to contribufe 
to our mental health to the extent that, when 


2831 


1t 1s repeated often enouph, it may set up the 
habit of viewing all things impersonally. The 
buden of the world . should be 
correspondingly diminished. Sri Aurobindo, In 
his Bases of Yoga has well set out the effect 
which meditation on dharmas may have on 
our perspective: “In the calm mind, it 1s the 
substance of the menfal being that is still, so 
stull that nothing disturbs it. If thoughts or 
acfivities come, they do not arise at all out of 
the mind, but they come from outside and 
cross the mind as a flipht of birds crosses the 
sky in a windless alr. lí passes, disturbs 
nothing, leaving no trace. Even If a thousand 
images, or the most violent events pass acrOSS 
1t, the calm stillness remains as If the very 
texture of the mind were a substance of 
eternal and indestructible peace. A mind that 
has achieved this calmness can begin to act, 
even ¡ntensely and powerfully, but it will 
keep Its fundamental stilness, origInating 
nothing from 1tself, but receiving from Above 
and giving It a menfal form without adding 
anything of 1s own, calmly, dispassionately, 
though with the Joy of the Truth and the 
happy power and lipht of Its passage.”— 
Thiển định trên các pháp hiển nhiên tự nó 
không thể nhổ hết gốc rễ tất cả các ác pháp 
trong lòng chúng ta. Nó không phải là một 
linh dược, trừ tất cả mọi bệnh, nhưng chỉ là 
một trong những phương thuốc trong tủ thuốc 
của Đại Y Sư. Nó được dùng để trợ lực cho 
sức mạnh tinh thần đến độ khi được nhắc lại 
khá đầy đủ, có thể gây ra thói quen coi tất cả 
mọi sự một cách vô ngã. Cái gánh nặng của 
thế giới sẽ được giảm trừ một cách tương 
xứng. Sri Aurobindo, trong tác phẩm “Căn 
Bản Du Già” đã mô tả rất đúng hiệu quả mà 
sự thiển định trên các pháp có thể xảy ra cho 
hành vi của chúng ta. “Trong tâm trí bình 
lặng, chính thực thể của tâm thể vắng lặng, 
và vắng lặng đến nỗi không có gì xáo trộn 
nó. Nếu những tư tưởng hoặc động tính đến, 
chúng không phát khởi từ tâm thức, nhưng 
chúng du nhập từ bên ngoài và đi qua tâm 
thức như những cánh chim bay qua bầu trời 
lặng gió. Chúng đi qua, không xáo trộn, 
không để lại dấu vế nào. Dầu cho muôn ngàn 


2) 


3) 


ảnh tượng hay những biến cố tàn khốc nhất 
có đi qua, sự vắng lặng thanh bình vẫn còn 
đó, như thể sự cấu tạo của tâm là một thực 
thể thanh bình vĩnh cửu và bất diệt. Một tâm 
thức đã thành tựu được sự bình lặng này có 
thể bắt đầu hành động, dù hành động một 
cách dữ dội và mãnh liệt, vẫn giữ được sự 
bình lặng căn bản, tự mình không tạo ra một 
cái gì, nhưng đón nhận từ trên cao và cho nó 
một hình thức tâm linh không cộng thêm bất 
cứ cái øì của riêng mình, một cách lặng lẽ, 
trầm tĩnh, dù với niềm hân hoan của chân lý 
và quyển lực hạnh phúc và ánh sáng của con 
đường nó đi qua.” 

We saw that our mental 1ll-health goes back 
to the habit of identifying ourselves with what 
we are not. Qur personality appropriates all 
SOrfs Of pieces of the Ủniverse in things one 
can see or touch. In these belongings our frue 
self gefs estranged from 1(self, and for each 
and every attachment which we may form we 
pay the penalty of a corresponding fear, of 
which we are more or less aware. The 
Buddha teaches that we can get well, that we 
can escape this terrible round of Birth-and- 
Death only by geting rúd of 
accretions—Chúng ta đã thấy bệnh tật tâm 
linh của chúng ta do thói quen đồng hóa 
chúng ta với cái không phải chúng ta mang 
lại. Tự ngã chúng ta thích nghi tất cả những 
loại mảnh vụn của vũ trụ vào trong những sự 
vật người ta có thể nhìn thấy hay sờ mó. 
Trong những vật phụ thuộc này bản ngã chân 
thật của chúng ta xa lạ với chính nó, và vì 
mỗi một và tất cả ràng buộc chúng ta có thể 
tạo ra, chúng ta phải chuộc lại bằng một sự lo 
sợ tương đương, mà chúng ta phần nào đã ý 
thức được. Đức Phật dạy rằng chúng ta chỉ có 
thể lành mạnh, chúng ta có thể thoát cái vòng 
sanh tử kinh khủng này khi chúng ta diệt trừ 
được những sự gia tăng đó. 

To some extent the hold which belongings 
have upon us 1s weakened by the practice of 
sound rules of moral conduct. The Buddhist 1s 
advised to possess as little as possIble, to øg1ve 
up home and family, to cherIsh poverty rather 
than wealth, to prefer øIving to getting, efc. In 
addition, the experlence of trance works In 


these 


2832 


the same direction. Although the state of 
trance Itself Is comparatively shortlived, 
nevertheless the memory of It must confinue 
to shake the belief in the ultmate reality of 
the sensory world. It 1s the inevitable result of 
the habitual practice of trance that the things 
Of our common-sense world appear delusive, 
deceptive, remote and dreamlike, and that 
they are deprived of the character of solidity 
and reliability which 1s usually attributed to 
them. It 1s, however, believed that morality 
and trance cannot by themselves completely 
uproot and destroy the foundation of our 
belief in Individuality. According to the 
doctrine of the Old Wisdom School, wisdom 
alone the 
1ndividuality from our thoughts where 1t has 
persisted from age-old habit. Not action, not 
trance, but only thought can kill the ¡llusion 
which resides in thought—Sự chế ngự những 
vật phụ thuộc chúng ta sẽ yếu dần đến một 
mức độ nào đó bởi sự thực hành những quy 
luật lành mạnh của đức hạnh. Phật tử được 
khuyến khích thủ hữu càng ít càng tốt, từ bỏ 
nhà cửa, gia đình, chuộng sống nghèo nàn 
hơn giàu sang, thích cho hơn thích nhận, vân 
vân. Thêm vào đó, kinh nghiệm thiển định 
cũng hướng về mục tiêu này. Dâu rằng trạng 
thái nhập định tương đối ngắn ngủi, song ảnh 
hưởng của nó còn tiếp tục lay chuyển lòng tin 
tưởng vào thực tại tối hậu của sắc giới. Kết 
quả không tránh được của sự tu tập thiển định 
đều đặn là những sự vật thế gian thường liên 
tục nhân ra như mộng, huyễn, bào, ảnh, 
không có thực tính và chân tính mà người ta 
thường gán cho chúng. Tuy vậy, người ta tin 
tưởng rằng giới và định tự chúng không thể 
hoàn toàn nhổ rễ và phá hủy nên tẳng của 
niềm tin của chúng ta vào cá tính. Theo :Cổ 
Phái Trí Tuệ, duy có trí tuệ mới có thể xua 
đuổi được ảo tưởng của các tính ra khỏi tư 
tưởng của chúng ta mà thôi. Chỉ có trí tuệ 
mới có thể xua đuổi được ảo tưởng của cá 
tánh ra khỏi tư tương của chúng ta, nơi mà nó 
đã tổn tại bởi một thói quen lâu đời. Không 
phải hành động, cũng không phải thiền định, 
nhưng chỉ có tư tưởng mới có thể trừ khử 
được ảo tưởng nằm trong tư tưởng. 


IS able to chase 1llusion of 


4) 


5) 


One disuinguishes an uncondiional world 
from the world of conditoned things. We 
sufer and afflict 1dentify 
ourselves with conditioned things, and act as 


because  we 


1f what happens to them happened to us. By 
p©rsistent meditation and mortification, we 
must reJect and renounce everything but the 
highest, which 1s the Unconditioned alone. In 
other words, we de-identify ourselves from 
all conditioned things. The assumption 1s that 
1Ý and when we manage to do so habitually 
and completely, our individual self become 
extinct, and Nirvana automatically takes Its 
place—Người ta phân biệt pháp vô vi và 
pháp hữu vi. Chúng ta khổ đau và phiển não 
vì chúng ta đồng hóa chúng ta với những 
pháp hữu vi, và hành động như vậy nếu cái gì 
xảy ra cho chúng cũng xảy ra cho chúng ta. 
Bằng thiển định và khổ hạnh thường xuyên, 
chúng ta phải khước từ và từ bỏ tất cả trừ cái 
cao cả nhất, là vô vi pháp. Nói cách khác, 
chúng ta tự phân hóa chúng ta với tất cả các 
pháp hữu vi. Người ta nói rằng nếu chúng ta 
sắp đặt để hành độn như vậy một cách 
thường xuyên và hoàn toàn, tự ngã chúng ta 
sẽ bị tiêu hủy, và Niết Bàn tự động thay thế. 

The essence of Zen Is the acquisiion of 
enlightenment. One who has not had this 
experience can never fully understand Zen. 
Since one has not experienced enlightenment, 
one can only talk about Zen ïn a tangential 
way, and not as 1t ought to be talked about, 
out of the fullness of experlence. So what 1s 
the baslc goal of Zen? According to D. T. 
Suzuki in The Essays of Zen, Zen In 1s 
essence 1s the art of seeing Into the nature of 
one's being, and it points the way from 
bondage to freedom.” We can say that Zen 
all the energles properly and 
naturally stored in each of us, which are In 


liberates 


ordinary circumstances cramped and distorted 
so that they find no adequate channel for 
activity. It is the object of Zen, therefore, to 
Save us going crazy or being crippled. Thịs 1s 
what we mean by freedom, giving free play 
to all creative and benevolent Impulses 
inherently lying in our hearts. Generally, we 
are blind to this fact, that we are in possesslon 


6) 


2833 


of all the necessary faculties that will make 
us happy and loving towards one another. So 
Zen is the art of seeing Into the nature of 
one”s being; i( 1s a way from bondage to 
freedom; 1t liberates our natural energIes. So 
If preVenfs us from going crazy or being 
crippled; and it impels us to eXpress Our 
faculty for happiness and love—Yếu tính của 
Thiển là đạt ngộ. Người nào chưa có kinh 
nghiệm này không bao giờ có thể hiểu thiển 
một cách đầy đủ được. Vì người ta chưa có 
kinh nghiệm giác ngộ, nên người ta chỉ nói về 
thiển một cách tiếp cận bên ngoài mà thôi, 
chứ không được đúng theo cách phải nói từ sự 
viên mãn của kinh nghiệm. Như vậy mục tiêu 
căn bản của thiên là gì? Theo Thiển sư D. T. 
Suzuki trong Thiển Luận, Thiền tự yếu tính là 
một nghệ thuật nhìn vào bản tính của hiện 
hữu của mình, và nó chỉ con đường từ hệ lụy 
đến tự do. Ta có thể nói rằng Thiên giải thoát 
tất cả những tinh lực cố hữu và tự nhiên tàng 
trữ trong mỗi chúng ta, mà trong những hoàn 
cảnh bình thường chúng ta bị tù túng và bóp 
méo đến nỗi chúng ta không tìm được lối 
hoạt động thích ứng nào cả. Do đó Thiển cứu 
chúng ta ra khỏi điên loạn và tàn phế; và nó 
thúc đẩy chúng ta bộc lộ cái khả năng hạnh 
phúc và yêu thương. 

A Zen master said: “Before I was enlightened 
the rivers were rivers and the mountains were 
mountains. When I began to be enlightened 
the rivers were not rivers anymore and the 
mOunfains were not mountains. Now, since l 
am enliphtened, the rivers are rivers again 
and the mountains are mountains.” Again we 
see the new approach to reality. The average 
1s like the man In Plato”s cave, seeing only 
the shadows and mistaking them for the 
substance. Once he has recognized this error, 
he knows only that the shadows are not the 
substance. But when he becomes enlightened, 
he has left the cave and its darkness for the 
lipht: there he sees the substance and not the 
shadows. He Is awake. As long as he 1s in the 
dark, he cannot understand the light. When he 
be out of the darkness, he understands the 
difference between how he saw the world as 
shadows and how he sees 1t now, as reality— 


7) 


8) 


Một Thiền sư đã nói: “Trước khi tôi ngộ thì 
tôi thấy sông là sông, núi là núi. Khi tôi bắt 
đầu ngộ nên sông không còn là sông, núi 
không còn là núi nữa. Bây giờ khi tôi đã ngộ 
thì sông lại là sông, núi lại là núi.Lần nữa 
chúng ta lại thấy một lối nhận thức thực tại 
mới. Con người trung bình giống như con 
người trong hang của Plato, chỉ thấy những 
chiếc bóng và lầm tưởng chúng là thực thể. 
Một khi người ấy đã nhận ra lâm lỗi này, 
người ấy chỉ biết rằng những chiếc bóng 
không phải là thực thể. Nhưng khi đã ngộ rồi, 
người ấy rời bỏ cái hang và bóng tối của nó 
để ra ngoài ánh sáng. Ở đó người ấy thấy 
được thực thể chứ không phải là những chiếc 
bóng. Người ấy thức tỉnh. Khi nào còn ở trong 
bóng tối, người ấy không hiểu được ánh sáng. 
Khi ra khỏi bóng tối, người ấy hiểu ngay sự 
khác biệt giữa việc mình thấy thế giới như 
những chiếc bóng mà mình đang thấy với 
thực tại. 

Zen 1s aimed at the knowledge of one”s own 
nature. lt searches to “know oneself.” But this 
knowledge ¡1s not the sclentific knowledge of 
the modern psychologist, the knowledge of 
the knower-intellect who knows himself as 
object; knowledge of  self 
knowledge which 1s not intellectual, which 1s 
a non-alienated, it is full experilence 1n which 
knower and known become one. The basic 


In Z2en Is 


1dea of Zen 1s to come 1n touch with the inner 
workings of one”s being, and to do this in the 
most direct way possible, without resorting to 
anything external—Thiển nhắm đến mục tiêu 
biết được bản chất của chính mình. Thiển tìm 
cách “tự tri.” Nhưng cái biết này không phải 
là cái biết “khoa học” của một nhà tâm lý, 
mà là cái biết của năng tri trí thức tự biết 
mình như đối tượng; biết bản ngã trong thiển 
là cái biết không có tính cách trí thức, cái biết 
không vong thân, mà đó là kinh nghiệm viên 
mãn trong ấy năng tri và sở tri trở thành một. 
Ý niệm căn bản của thiển là tiếp xúc với 
những tác động nội tại của con người mình, 
và tiếp xúc một cách hết sức trực tiếp, chứ 
không nhờ đến bất cứ thứ gì từ bên ngoài. 

Thịs Insighf Into one”s own nafure 1s not an 
Iintellectual one, standing outfside, but an 


2834 


experiential one, being inside, as I( Were. 
Ths difference between ¡ntellectual and 
experilental knowledge 1s of 
Important for Zen and, at the same time, 
constitufes one of the basic difficultes the 
Western student has In trying to understand 
Zen. The West, for two thousand years has 
believed that a final answer to the problem of 
existence can be gIven ¡n thought; the right 
answer 1n relipion and In philosophy 1s of 
paramount Importance. By this insistence the 
way was prepared for the flourishing of the 
natural sclences. Here 1s the right thought, 
while not øIving a final answer to the problem 
Of existence, is inherent ¡in the method and 
necessary for the application of the thought to 
practice, that 1s, for technique. Zen on the 
other hand, is based on the premise that the 
ulimate answer to life cannot be given In 
thought. The intellectual groove of “yes” and 
“no” 1s quite accommodating when things run 
their course; but as soon as the ultimate 
quesfion of life comes up, the intellect faIls to 
answer satisfactorily—Sự nhìn thấy bản tính 
của mình không phải là một cái thấy trí thức, 
đứng ngoài, mà là cái thấy thể nghiệm, có 
thể nói là từ bên trong. Sự khác biệt giữa cái 
biết trí thức và thể nghiệm này thật là quan 
trọng cốt yếu đối thiển và đồng thời là một 
trong những khó khăn căn bản mà các thiển 
sinh Tây phương cố gắng hiểu về thiền. Tây 
phương, suốt hai ngàn năm vẫn tin rằng câu 
giải đáp sau cùng cho vấn để hiện sinh có 
thể trả lời bằng tư tưởng: câu trả lời đúng 
trong tôn giáo và trong triết học có tầm quan 
trọng tối thượng. Nhấn mạnh như vậy người 
ta chuẩn bị con đường cho sự nẩy nở của 
khoa học thiên nhiên. Ở đây cái tư tưởng 
đúng, trong khi không đưa ra được câu trả lời 
tối hậu cho vấn đề hiện sinh, lại cố hữu trong 
phương pháp và cần thiết cho việc áp dụng tư 
tưởng vào thực hành, nghĩa là, cho kỹ thuật. 
Trái lại, thiển dựa vào tiền đề rằng không thể 
trả lời câu đáp tối hậu cho đời sống bằng tư 
tưởng được. Cái phương thức cố định trí thức 
của “có” và “không” thì thật là thích hợp khi 
sự vật diễn ra bình thường; nhưng ngay khi 


central 


9) 


10) 


câu hỏi tối hậu của đời sống khởi dậy, trí 
năng khôg trả lời thỏa mãn được. 

Zen wanfs one”s mind free and unobstructed; 
even the Idea of oneness and allness 1s a 
stumbling block and a strangling snare which 
threatens the original freedom of spIrit. As a 
further consequence, the of 
partilcipation or empathy, so emphasized by 
Western psychologisfs, 1s unacceptable to Zen 
thought. The Idea of participation or empathy 
1s an Intellectual interpretaton of primary 


concept 


experience, while as far as the experience 
1fself 1s concerned, there 1s no room for any 
sort of dichotomy. The intellect, however, 
obtrudes i1tself and breaks up the experience 
1n order to make 1t amenable to intellectual 
treatment, which means a discrimination or 
bifurcation. The original feeling of identity 1s 
then lost and Intellect 1s allowed to have 1fs 
characteristic way of breaking up reality into 
pIeces. Participation or empathy 1s the result 
of ¡intellectualization. The philosopher who 
has no origInal experience 1s apt to indulge In 
i—Thiển muốn tâm thức của chúng ta tự do 
và vô ngại; ngay cả cái ý thất niệm nhất và 
tất cả cũng là vật chướng ngại và cái bẫy bóp 
chẹt đe dọa sự tự do nguyên bản của tâm 
linh. Một hậu quả xa hơn, cái khái niệm tham 
dự hay tham nhập, mà các nhà tâm lý học 
Tây phương quá để cao, tư tưởng thiển không 
chấp nhận được. “Khái niệm tham dự hay 
tham nhập là một lối giải thích trí thức cái 
kinh nghiệm đơn sơ, trong khi xét chính cái 
kinh nghiệm, không có chỗ nào cho bất cứ 
một sự lưỡng phân nào. Tuy nhiên, trí năng 
chường ra và đập vỡ cái kinh nghiệm ngõ hầu 
có thể lấy trí năng đối trị với nó, thế có nghĩa 
là phân biệt hay nhị phân. Lúc ấy cái cảm 
giác đồng nhất nguyên bản mất đi và chúng 
ta để cho trí năng đập vỡ thực tại ra thành 
từng mảnh theo lời đặc trưng của nó. Tham 
dự hay tham nhập là kết quả của trí thức hóa. 
Nhà triết học mà không có kinh nghiệm căn 
bản dễ bị đắm chìm trong nó. 

Not only ¡intellect, but any authoriftative 
concept or figure, restricfs the spontaneIfy of 
experience; thus Zen does not attach any 
1nfrinsic importance to the sacred sutras or fO 


11) 


2835 


ther exegesis by the wise and learned. 
Personal experience 1s strongly acting agaInst 
authority and obJective revelation. In Zen 
God 1s neither denied nor Insisted upon. Zen 
wants absolute freedom—Không những chỉ 
trí năng, mà bất cứ một khái niệm hay nhân 
vật thẩm quyển nào cũng hạn hẹp tính chất tự 
phát của kinh nghiệm; do đó thiển không gán 
một tầm quan trọng chính thực nào cho các 
kinh điển hay những sớ giải kinh điển của 
những bậc trí tuệ hay thông thái. Kinh 
nghiệm cá nhân tác động mạnh đối lại với 
thẩm quyền và sự khải thị khách quan. Trong 
thiển người ta không chối mà cũng không 
nhận thượng đế. Thiểền muốn hoàn toàn tự do. 
In accordance with Zen's attitude towards 
Iintellectual insipht, Its aim of teaching 1s not 
as in the West an ever-Increasing subtlety of 
logical thinking, but its method “consists In 
putting one In a dilemma, out of which one 
must confrive fo escape not throuph logic 
indeed but through a mind of higher order. 
Accordinsgly the teacher is not a teacher in 
Western sense. He 1s a masfter, inasmuch as 
he has mastered his own mind, and hence 1s 
capable of conveying to the student the only 
thing that can be conveyed: his existence. 
With all that the master can do, he 1s helpless 
to make the disciple take hold of the thing, 
unless the latter 1s fully prepared for 1t. The 
taking hold of the ultimate realifty 1s to be 
done by oneself Phù hợp với thái độ của 
thiền đối với cái thấy trí thức, mục tiêu của 
giáo lý Thiển không giống như mục tiêu của 
Tây phương, một sự không ngớt gia tăng cái 
tỉnh vi của tư tưởng luận lý, phương pháp cốt 
yếu của thiển ở chỗ đặt người ta vào chỗ tiến 
thối lưỡng nan, mà người ta phải cố thoát ra 
không phải bằng lý luận, mà bằng tâm thức ở 
trình độ cao hơn. Theo một vị thầy không 
phải là một vị thầy hiểu theo nghĩa Tây 
phương. Ông là một vị thầy vì ông làm chủ 
được tâm mình, do đó ông có thể truyền đạt 
cho người đệ tử điều duy nhất có thể truyền 
đạt được: cuộc sống của mình “với tất cả 
nhng øì vị thầy có thể làm được, ông không 
thể làm cho người đệ tử nắm được sự vật, trừ 
phi người đệ tử đã chuẩn bị đầy đủ đề nắm 


12) 


bắt. Nắm giữ được thực tại cứu cánh là việc 
mình phải tự làm lấy. 

The attitude of the Zen master to his student 
1s bewildering to the modern Western reader 
who 1s caupht In the alternative between an 
1rratlonal authority which limits freedom and 
exploifs 1ts obJect, and a laissez-faire absence 
of any authority. Zen represenfs another form 
of authority, that of “rational authority.” The 
master does not call the student; he wants 
nothing from him, not even that he becomes 
enliphtened; the student comes of his own 
free will, and he goes of his own free will. 
But mnasmuch as he wants to learn from the 
master, the fact has to be recognized that the 
master is a master, that 1s, that the master 
knows what the student wants to know, and 
does not yet know. For the master “there Is 
nothing to explain by means of words, there 1s 
nothing to be given out as a holy doctrine.” 
Thirty blows whether you affirm or negate. 
Do not remain silent, nor be discursive. The 
Zen master 1s characterized at the same time 
by the complete lack of Irrational authority, 
the source of which 1s genuine experlence— 
Thái độ của thiển sư đối với đệ tử làm lúng 
túng độc giả Tây phương, người ấy bị vướng 
mắc trong sự lựa chọn giữa một thế quyền phi 
lý hạn chế tự do và bóc lột đối tượng mình, 
và một sự bỏ mặc không có thế quyền nào 
cả. Thiền tiêu biểu một hình thức thế quyển 
khác, một hình thức thế quyền hợp lý. Vị thầy 
không gọi đệ tử; ông không muốn gì nơi 
người đệ tử, dù là muốn người ấy giác ngộ; 
người đệ tử tự ý đến, và tự ý đi. Nhưng vì 
người đệ tử muốn học hỏi nơi vị thầy, nên 
người ấy phải nhận sự kiện rằng vị thầy là 
một vị thầy, nghĩa là, vị thầy biết người đệ tử 
muốn biết gì, mà hiện người ấy chưa biết. 
Đối với vị thầy, không có thứ gì để giải thích 
bằng ngôn ngữ, chẳng có gì là một giáo lý 
thiêng liêng để giảng dạy. Dù nhận hay dù 
chối vị thầy, người đệ tử vẫn lãnh 30 hèo. 
Đừng cứ im lặng, mà cũng đừng rành rẽ. 
Đồng thời đặc tính của Thiển sư cũng là sự 
hoàn toàn thiếu vắng thế quyển phi lý cũng 
như sự xác nhận mạnh mẽ cái quyển không 


13) 


14) 


2836 


đòi hỏi kia, mà căn nguồn của nó là kinh 
nghiệm chính thực. 

Zen cannot possibly understood unless one 
takes Into consideration the idea that the 
accomplishment of true Insight 1s 1ndissolubly 
connected with a change in character. Here 
Zen 1s rooted in Buddhist thinking, for which 
characterological 
condition for salvation. Greed for possession, 
as for anything else, self-conceit and self- 
glorificaion are to be left behind. The 
attitude towards the past Is one of the 
øratitude, towards the present, of service, and 
towards the future, of responsibility. To live 
1n Zen means “to treat yourself and the world 
in the most appreclative and reverential 
frame of mind,` an atttude which 1s the basis 
Of “secret virtue, a very characteristic feafture 
of Zen discipline. lí means not to wasfe 
nafural resources; It means to make full use, 
economic and moral, of everything that 
comes your way.”—Có lẽ người ta không thể 
hiểu nỗi được thiền trừ phi người ta thẩm xét 
lại cái ý niệm rằng sự thành tựu được chánh 
kiến tất nhiên đưa đến một sự thay đổi bản 
tánh. Ở đây Thiền bắt rễ trong tư tưởng Phật 
giáo, đối với nó sự chuyển hóa bản tánh là 
một điều kiện của giải thoát. Phải gạt bỏ lòng 
tham sở hữu, cũng như tham bất cứ thứ gì 
khác, tự hợm mình, tự ca tụng. Thái độ đối 
với đĩ vãng là thái độ biết ơn, đối với hiện tại 
là sự phụng sự, và đối với tương lai là trách 
nhiệm. Sống trong thiển có nghĩa là đối với 
chính mình và thế gian với một tâm thức ưa 


transformation 1s a 


mến và tôn kính nhất, một thái độ chánh là 
căn bản của mật hạnh, một đường nét rất là 
đặc trưng của pháp môn Thiển. Nó có nghĩa 
là đừng bỏ phí những tài nguyên thiên nhiên; 
nó có nghĩa là sử dụng trọn vẹn, vừa phải và 
từ thiện tất cả những gì đến với mình. 

As postfive aim, the ethical goal of Zen 1s to 
achieve “complete securify and fearlessness,” 
to move from bondage to freedom. “Zen 1s a 
matter of character and not of the Intellect, 
which means that Zen ørows out of the wIll as 
the first principle of life.”—Như là mục đích 
tích cực hay mục tiêu đức lý của Thiển là 
thực hiện “an tâm và vô úy hoàn toàn,” đi từ 


15) 


16) 


(VY) 


l) 


triển phược đến tự do. Thiền là một vấn để 
của bản tính chứ không phải của trí năng, thế 
có nghĩa là Thiền phát sinh từ ý chí được coi 
như là nguyên tắc thứ nhất của đời sống. 

The Zen approach 1s to enter ripht into the 
obJect 1fself and see 1t, as 1t were, from the 
inside. The Immediate grasp of reality may 
also be called conative or creative—Sự tiếp 
cận của thiền là đi ngay vào chính đối tượng 
và thấy nó, có thể nói là từ bên trong. Sự 
lãnh hội lập tức về thực tại này cũng có thể 
gọi là có tính cách động năng hay sáng tạo. 
The aim of Zen 1s enlightenment: the 
Iimmediate, un-reflected grasp of reality, 
without  affective 


confamination and 


intellectualization, the realization of the 
relation of oneself to the Universe. This new 
©xperlience Is a repetitlon of the pre- 
1ntellectual, immediate grasp of the child, but 
on a new level, that the full development of 
mans reason, objectively, Individuality. 
While the chids experlence, that of 
Iimmediacy and oneness, lies before the 
experlence of alienation and the subJect- 
obJect split, the enliphtenment experlence 
lies after i—Mục tiêu của thiển là ngộ: sự 
lãnh hội thực tại một cách trực tiếp, không 
bằng biện biệt suy tư, không với phiển não và 
trí thức hóa, sự thực hiện mối quan hệ của 
chính mình và vũ trụ. Cái kinh nghiệm mới 
này là sự lặp lại sự lãnh hội tiền trí thức, lập 
tức của đứa trẻ, nhưng trên một mức độ mới, 
mức độ phát triển và viên mãn lý trí, khách 
quan tính, cá tính của con người. Trong khi 
kinh nghiệm của một đứa trẻ, cái kinh 
nghiệm lập tức và nhất tính, nằm trước cái 
kinh nghiệm phân ly và chia chẻ chủ-khách 
thể, cái kinh nghiệm giác ngộ lại nằm sau nó. 
Other special characteristics in Zen—Những 
đặc điểm khác trong Thiên: 

Bhavana-marga (skt—ĐI đúng hay tu đạo: 
The way of walking or the way of cultivation. 
People offten walk without seeing the way. 
Religions generally lay Importance on 
practice, that is, how to walk, but neglect 
teaching the Intellectuall activity with which 
to determine the ripht way, that 1s, how to 
see: Người ta thường đi mà không thấy. Tôn 


2) 


a) 


b) 


C) 


đ) 


2837 


giáo chú trọng trên thực hành, tức là đi như 
thế nào, nhưng lại sao lãng việc giáo hóa 
những hoạt động trí thức để xác định con 
đường tu tập chân chính, tức là thấy như thế 
nào. 

With Zen—Với Thiển: As we go on, we 
discover that philosophy 1s 
1mportant than anything else. In case sclence 
and philosophy do not give a satisfactfory 
result, we must resort to the meditative 
method of Zen In order to get Insight Into any 
gIven problem—Càng đi chúng ta càng khám 
phá ra rằng triết lý quan trọng hơn tất cả 
những thứ khác. Trong trường hợp mà khoa 
học không cung ứng một giải đáp thỏa đáng, 
thì chúng ta phải trông cậy vào phương pháp 
tư duy của Thiền để soi tổ vào bất cứ vấn để 
nào được nêu ra. 

First, find out your way and begin to walk on 
1t. The foot acquired by meditation can carry 
you across the wave-flux of human life, and 
over and above the aIr region of the heavenly 
world and finally make you perfect and 
enlightened like the Buddha: Trước tiên, hành 
giả phải tìm thấy con đường rồi bắt đầu đi 
trên đó. Mỗi bước tiến nhờ vào tư duy sẽ đưa 
người vượt qua lớp sóng của nhân sinh, tiến 
lần đến cõi hư không của thiên giới và cuối 
cùng đạt đến giác ngộ viên mãn như Đức 
Phật. 

Contemplation 1s the eye which gives Insight, 
and, at the same time, the foot which procures 
a proper walk: Quán là con mắt trực thị và 
đồng thời là bước chân trên con đường chân 
thực. 

Zen (meditation and concentfration) 1s the lens 
on which diverse objecf(s outside wIll be 
concentrated again 
Impressed on the surface of the negative 
plates inside: Thiển định và quán là thấu kính 
trong đó những đối tượng bên ngoài bị hội tụ 
để rồi phân tán và khắc ấn tượng lên mặt của 
những âm bản bên trong. 

The concentraton on the lens 


much more 


and dispersed and 


I{self 1s 
concentration (samadhi) and the deeper the 
concentration is, the quicker the awakening 
of intuitive ¡intellect: Sự tập trung vào thấu 


3) 


kính nầy chính là định (samadhi) và định 
càng sâu thì giác ngộ càng mau chóng. 

The further Impression on the negative film 1s 
wisdom (prajna) and this Is the basis Of 
intellectual activity. Through the ligh(t of 
reflection (prajna) outwardly, 1.e., insipht, we 
see and review the outer world of diversity 
again so as 
appropriately toward actual le: Những gì 
khắc đậm hơn vào lớp phim âm bản là huệ 
(prajna) và là căn bản của những hoạt động 
trí thức. Qua ánh sáng trí huệ rọi ra bên 
ngoài, hành giả nhìn và thấy lại cái ngoại 
giới sai biệt lần nữa rồi theo đó mà hành sự 
thích nghi vào cuộc sống thực tế. 


once (O function or act 


(VDThe necessiy of Meditation—Sự cần thiết 


của Thiển quán: Meditation ¡is a lifetime 
process. Just as we breathe and eat every 
day. Both breathing and eating are Important 
for life, and so 1s meditation, for medifation 
keeps our liíe ¡in balance and helps us 
understand ourselves and the nature of life. It 
provides a secure foundation for harmony 
between ourselves and others, and between 
ourselves and the universe. So medifation 1s 
not a matfer of days, weeks, months, or years, 
but of a whole lifetime. When we have a 
strong determination In practice, there Is no 
doubt that we will reach our final goal, the 
state of Buddhahood, 
perfect wisdom and mnfinite compassion— 
Thiển quán là một tiến trình trọn đời. Cũng 
như chúng ta phải thở và phải ăn mỗi ngày. 
Cả hai thứ thở và ăn đều quan trọng cho đời 
sống, thì thiển quán cũng thế, vì thiển quán 
khiến cho đời sống của chúng ta được thăng 
bằng, cũng như giúp chúng ta hiểu được chính 
mình và bản chất cuộc đời. Ñó cung cấp một 
nên móng vững chắc cho sự dung hòa giữa 
mình và người, cũng như giữa mình và vũ trụ. 
Như vậy thiền quán không phải là vấn để 
từng ngày, từng tuần, từng tháng hay từng 
năm, mà là trọn đời. Nếu chúng ta quyết tâm 
tu tập một cách mạnh mẽ, thì chắc chắc 
chúng ta sẽ đạt được mục đích tối thượng của 
mình là thành Phật, thành tựu trí tuệ viên 
mãn và vô lượng từ bị. 


the realization of 


2838 


(VIDApplication of meditation in daily life——Ứng 


l) 


2) 


dụng Thiền vào cuộc sống hằng ngày: 
Meditation 1s not a volunfary exile from life, 
or something practiced for the hereafter. 
Meditaton should be applied to the daily 
affairs of life, and i1fs results are obtained 
here and now. Ít is not something separated 
from the dally life. It is part of our lives. If we 
Ipgnore 1t, life lacks meaning, purpose and 
inspiration—Thiển không phải là một sự tự 
nguyện trục xuất mình ra khỏi cuộc sống, 
thiển cũng không phải để thực hành cho lợi 
ích về sau. Thiển cần phải được áp dụng 
trong những công việc của đời sống hằng 
ngày, và kết quả của nó phải được nhận ngay 
tại đây và bây giờ, tức là ngay trong kiếp 
sống nầy. Thiền không phải là cái gì tách biệt 
khỏi đời sống bình thường. Nó là một bộ phận 
khắn khít với cuộc sống của chúng ta. Nếu 
chúng ta không chịu hành thiển thì cuộc sống 
của chúng ta đã thiếu đi ý nghĩa, mục đích, 
và sự phấn chấn của chính nó. 

We should try to put in at least half an hour 
every day In practicing meditation. When our 
mind is calm and qulet, It 1s time to take 
advanftage of It by engaging in 
communication with our own mind In order to 
understand our true nature. Laypeople may 
ask: “In this extremely busy life with so many 
dutles to perform, how can laypeople find 
time to meditate?” Let ask yourself, no matter 
how busy your life 1s, you are still able to find 
time to indulge in things that delipht you. I 
you have the wIll, surely you can devote a 
short period of time everyday to medifation, 
whether It be at dawn, just before sleep, or 
whenever you feel you have the time, even a 
very short period of time to collect your 
thouphts and concentrate. Ïlf you try to 
practice a liftle quiet contemplation day by 
day, you will be able to perform your duties 
better and in an efficlent way. Besides, you 
wIll have more courage to face tribulations 
and worries with a brave heart—Chúng ta 
phải cố gắng đầu tư ít nhất nửa giờ mỗi ngày 
trong việc tu tập thiển định. Khi tâm chúng ta 
lắng dịu và nh lặng đó là lúc chúng ta tận 
dụng nó bằng cách tiến hành sự liên lạc thầm 


silent 


3) 


lặng với tâm để hiểu được bản chất thật sự 
của chúng ta. Người tại gia có thể tự hỏi: 
“Lầm thế nào chúng tôi có thể tìm được thời 
gian để hành thiền trong cuộc sống lăng xăng 
lộn xộn nầy?” Hãy tự hỏi bạn rằng tại sao 
bạn vẫn tìm được thời gian để đắm chìm 
trong những gì bạn thích. Nếu bạn có ý chí, 
chắc chắn bạn có thể hy sinh một ít thời gian 
mỗi ngày để hành thiển. Có thể đó là lúc 
hừng sáng hay ngay trước khi đi ngủ, hoặc bất 
cứ lúc nào bạn cảm thấy sẵn sàng, dù chỉ là 
một thời gian ngắn bạn cũng vẫn có thể tập 
trung tư duy của mình lại và quán chiếu. Nếu 
bạn cố gắng thực hành một chút thiển quán 
trong tĩnh lặng như vậy từ ngày nầy sang 
ngày khác, bạn có thể làm những công việc 
hằng ngày của bạn tốt hơn và có kết quả hơn. 
Bên cạnh đó, bạn cũng có thể có thêm sức 
mạnh để đối diện với những nỗi khổ đau và 
lo âu trong cuộc sống. 

Sitting meditation 1s already difficult for all of 
us We try to make many excuses fO 
ourselves for not practicing sitting meditation. 
However, It is even more difficult to apply 
meditation to our daily lives. Everyday we 
are working at home, at school, at the office, 
or at our job. IÝ we keep our minds under 
confrol, 1Ý we can realize the meaning of what 
we are doing, If we can “be” what we “do”, 
that is meditation. Everyday we face many 
problems, some are easy, some are difficult. 
The difficult problems can cause us a lot of 
trouble. But If we apply the method of 
meditation, keep the mind calm and quiet In 
facing the problems, we wIll find that it really 
helps us. Of course, 1t is more difficult to 
apply meditation in action than at rest, but we 
have no other cholce IŸ we really want to 
change our lifeless style. When we can 
realize this truth, then everywhere 1s a 
Nirvana for us—Tọa thiển đã là khó đối với 
chúng ta. Chúng ta cố gắng tìm đủ mọi cớ để 
không thực tập tọa thiển. Nhưng ứng dụng 
thiển quán vào cuộc sống hằng ngày còn khó 
khăn hơn nhiều. Mỗi ngày chúng ta làm việc 
ở nhà, ở trường, ở sở, hay ở công việc của 
chúng ta. Nếu chúng ta kiểm soát được tâm 
mình, nếu chúng ta hiểu được ý nghĩa của 


2839 


việc mình đang làm, nếu chúng ta có thể “là” 
điều mà chúng ta đang làm, đó là thiển quán. 
Hằng ngày chúng ta phải đối phó với nhiều 
vấn đề, có thứ dễ, có thứ khó. Những vấn để 
khó khăn có thể gây ra nhiều phiển toái. 
Nhưng nếu chúng ta chịu ứng dụng phương 
pháp thiền quán, giữ tâm yên lặng khi phải 
đối phó với những vấn để, chúng ta có thể 
thấy nó giúp ích rất nhiều cho chúng ta. Dĩ 
nhiên, rất khó ứng dụng thiển quán khi làm 
việc hơn là khi nghỉ ngơi, nhưng chúng ta 
không có sự lựa chọn nào khác nếu chúng ta 
muốn thay đổi lối sống vô hồn của chính 
mình. Khi chúng ta nhận thức được chân lý 
này, thì đâu đâu cũng là Niết Bàn đối với 
chúng ta. 

(VIH)The Buddha”s teachings on “Meditation” in 
the Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy 
về “Thiền” trong Kinh Pháp Cú: 

l1) From meditaton arises wisdom. Lack of 
meditation wisdom 1s gone. One who knows 
this twofold road of gaim and loss, wil 
conduct himself to Increase his wisdom 
(Dharmapada 282): Tu Du-già thì trí phát, bỏ 
Du-già thì tuệ tiêu. Biết rõ hay lẽ này thế 
nào là đắc thất, rồi nỗ lực thực hành, sẽ tăng 
trưởng thêm trí tuệ. 

2) He who confrols his hands and legs; he who 
confrols his speech; and ¡in the highest, he 
who delights in meditation; he who 1s alone, 
serene and contented with himself. He 1s truly 
called a Bhikhshu (Dharmapada 362): Gìn giữ 
tay chân và ngôn ngữ, gìn giữ cái đầu cao, 
tâm mến thích thiển định, riêng ở một mình, 
thanh tịnh và tự biết đầy đủ, ấy là bậc Tỳ 
kheo. 

3) Meditate monk! Meditatel Be not heedless. 
Do not let your mind whirl on sensual 
pleasures. Don”t watt until you swallow a red- 
hot iron ball, then cry, “This 1s sorrowl!” 
(Dharmapada 371): Này các Tỳ Kheo, hãy 
mau tu thiển định! Chớ buông lung, chớ mê 
hoặc theo dục ái. Đừng đợi đến khi nuốt hườn 
sắt nóng, mới ăn năn than thở. 

4) He who ¡is medifative, stainless and secluded; 
he who has done his duty and 1s free from 
afflictions; he who has atfained the highest 
goal, I call him a Brahmana (Dharmapada 


386): Ai nhập vào thiển định, an trụ chỗ ly 
trần, sự tu hành viên mãn, phiền não lậu dứt 
sạch, chứng cảnh giới tối cao, Ta gọi họ là 


Bà-la-môn. 
Meditation abode: Dhyana-abode—Thiển Cư— 
Thiền Phòng. 


1) A room for meditation: Nơi hành thiển—A 
cell, or a hermitage for meditation. 
2) A common name for a monastery: Tên 
thường dùng để gọi “Tự Viện”. 
Meditation on achieving the development of 
self and all others: Nhất Thiết Thiền hay thiển 
quán nhằm phát triển tự giác và giác tha đến mức 
tối thượng—See Nine kinds of Mahayana dhyana 
for Bodhisattvas. 
Meditation against forgetfulness: Bất vọng 
thiển. 
Meditation on Amitabha Sutra: Kinh Quán 
Vô Lượng Thọ—See Amitayurdhyana Sutra. 
Mecditation-associates: Thiển Hòa—Fellow 
monks—Thiển Hòa Giả—Thiển Hòa Tử —Bạn 
đồng tu thiển (lời xưng hô thân tình đạo vị). 
Meditation bliss: Thiền duyệt. 
Mecdi(ation and Buddha recitation: Thiền 
Quán Và Niệm Phật —Meditation ¡1s a difficult 
way to practise. The Buddha taupht: “Zen 
practiioners who want to cultivate must, first of 
all, practice the Four Foundations of Mindfulness, 
to contemplate the body 1s impure, all feelings as 
suffering, the ordinary mind as Iimpermanent and 
all phenomena as lacking self-nature. When we 
realize that body, feelings, mind and phenomena 
are Iimpure, the source of suffering, Impermanent, 
without self-nature, false, dream-like and ¡llusory, 
the True Thusness Nature will manifest 1tself. 
Some people have tried very hard to concentrate 
and abandon all distractions, their mind is still 
preoccupied with all delusions. However, If they 
try to focus on recifation the Buddha”s name, they 
can reach single-mindedness. Furthermore, the 
Pure Land Sutras are sinple and easy to 
understand and practice. If you are ufferly sincere 
1n your faith, conducts and vows with all efforts, 
you wIll be welcome by Amitabha Buddha and 
other Saints in the Western Pure Land—Thiển 
quán là phương cách khó thực tập. Phật dạy người 
tu Thiển trước tiên phải tu phép “Tứ Niệm Xứ,” 


2840 


quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ, quán tâm vô 
thường, quán pháp vô ngã. Khi đã biết thân, thọ, 
tâm, pháp đều không sạch, khổ, vô thường và vô 
ngã, đều giả dối như mộng huyễn, thì chơn tánh 
sẽ tự hiển bày. Vài người cố gắng thật nhiều để 
tập trung tư tưởng và loại bổ những lôi cuốn bên 
ngoài, nhưng tâm họ vẫn bận bịu đủ thứ. Tuy 
nhiên, nếu họ cố gắng niệm Phật thì họ có thể dễ 
dàng đạt đến nhất tâm bất loạn. Hơn nữa, Kinh 
điển Tịnh Độ đơn giản, dễ hiểu và dễ thực hành. 
Nếu có đầy đủ tín, hạnh nguyện và dụng công 
niệm Phật, thì Phật A Di Đà và Thánh chúng sẽ 
gia hộ tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc. 

Meditation or Buddha recitation: Thiền quán 
hay niệm Phật—As a Buddhist cultivafor, you can 
apply any methods recommended by the Buddha; 
however, you must be very careful to choose the 
method that ¡is most appropriate for you before 
you practice. Once you have chosen the most 
suitable method for you, you should stick to that 
method to the end. There a a lot of people with 
wanderng thinkng. Today they practice 
meditation, but tomorrow they hear that Buddha 
Recitation has a lot more merit and virtue, can 
leave relics and easily be reborn ¡In the Pure 
Land... So they give up medifation and start 
reciting the Buddha”s name. Later, they hear the 
merif and virtue of recifing manfras 1s supreme, sO 
they sfop reciting the Buddha”s name and begin to 
recite the mantras. They keep changing the 
dharma-door, today this dharma door, and 
tomorrow the other dharma door. They end up 
achieving nothing but an exhausted body and 
mind. Sincere Buddhists should always be very 
careful in choosing a good teacher and dharma- 
door before starting the journey of going back to 
the Buddha-land—Là Phật tử, bạn có thể áp dụng 
bất cứ phương pháp nào mà Đức Phật đã đề nghị. 
Tuy nhiên, bạn phải vô cùng cẩn trọng khi chọn 
pháp môn trước khi thực hành. Một khi đã chọn 
pháp môn thích hợp nhất cho mình, bạn phải tinh 
chuyên tu hành pháp môn ấy cho đến rốt ráo. Có 
nhiều người luôn lang thang trong vọng tưởng. 
Hôm nay họ tu tập thiển quán, nhưng ngày mai 
nghe ai đó nói thiển dễ vãng sanh lưu xá lợi với 
nhiều công đức nên họ bỏ thiển theo niệm Phật. Ít 
lâu sau đó, nghe nói công đức niệm chú là tối 
tuyệt, họ bèn ngưng niệm Phật và bắt đầu niệm 


chú. Cứ thế mà hôm nay họ theo pháp môn này, 
ngày mai họ theo pháp môn khác, để rồi cuối 
cùng họ chẳng được gì ngoài thân tâm rã rời. Phật 
tử thuần thành nên luôn cẩn trọng, chọn minh sư 
và pháp môn trước khi bắt đầu cuộc hành trình trở 


về đất PhậtSee Medittion and Buddha 
Recitation. 


Meditation in Buddhism: Thiền Quán trong 
Phật giáo—Many people believe that they 
meditate to become a Buddha. Yes, they”re ripht. 
The final goal of any Buddhist is becoming a 
Buddha; however, medifation ¡tself will not turn 
any beings to a Buddha. The contemplative 
traditons of Buddhism are not simple like that. 
What disinguishes Buddhism the 
contemplative traditions of other religlons 1s the 
fact that, for Buddhism, meditation by i1tself 1s not 
enouph. We mipht say that, for Buddhism, 
meditation 1s like sharpening a knife. We sharpen 
a knfe for a purpose, let's say, in order fo cut 
somethng easily. Simlarly, by means of 
meditation, we sharpen the mind for a definite 
purpose, in the case of cultivation in Buddhism, 
the purpose 1s wisdom. The wisdom that”s able us 
to eliminate Ignorance and to cut off sufferings 
and afflictions. In Buddhism, meditation functions 
the Job of a torch which gives light to a dark mind. 
Suppose we are In a dark room with a torch In 
hand. If the light of the torch 1s too dim, or 1Ÿ the 
flame of the torch 1s disturbed by drafts of air, or 1f 
the hand holding the torch ¡1s unsteady, IS 
1mpossible to see anything clearly. Similarly, 1Í 
we dont meditate correctly, we can never 
obtain the wisdom that can penetrate the darkness 
Of Ipnorance and see ¡no the real nature of 
exIstence, and eventually cut off all sufferings and 
afflictions. Therefore, sincere Buddhists should 
always remember that mediftation 1s only a means, 
one of the best means to obtain wisdom ïn 
Buddhism. Furthermore, owing to obtaining the 
wisdom, one can see right from wrong and be able 
to avoid the extremes of indulgence In pleasures 
Of senses and tormenting the body—Nhiều người 
tin rằng rằng họ thiển quán để thành Phật. Vâng, 
họ đúng. Mục tiêu cuối cùng của bất cứ người con 
Phật nào cũng là thành Phật; tuy nhiên thiển tự nó 
không làm cho bất cứ chúng sanh nào thành Phật. 
Truyền thống tư duy của Phật giáo không đơn 


from 


2841 


giản như vậy. Truyền thống tư duy của Phật giáo 
khác với truyền thống tư duy của các tôn giáo 
khác vì Phật giáo coi thiển định không thôi tự nó 
chưa đủ. Chúng ta có thể nói, với Phật giáo, thiển 
định tựa như mình mài một con dao. Chúng ta mài 
dao với mục đích để cắt vật gì đó một cách dễ 
dàng. Cũng như vậy, qua thiển định chúng ta mài 
dũa tâm mình cho một mục đích nhất định, trong 
trường hợp tu theo Phật, mục đích này là trí tuệ. 
Trí tuệ có thể xóa tan vô minh và cắt đứt khổ đau 
phiển não. Trong Phật giáo, thiền làm công việc 
của một ngọn đuốc đem lại ánh sáng cho một cái 
tâm u tối. Giả như chúng ta đang ở trong một căn 
phòng tối tăm với một ngọn đuốc trong tay. Nếu 
ngọn đuốc quá mờ, hay nếu ngọn đuốc bị gió lay, 
hay nếu tay chúng ta không nắm vững ngọn đuốc, 
chúng ta sẽ không thấy được cái gì rõ ràng cả. 
Tương tự như vậy, nếu chúng ta không thiển đúng 
cách, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đạt được 
trí tuệ có thể xuyên thủng được sự tăm tối của vô 
minh để nhìn thấy bản chất thật sự của cuộc sống 
và cuối cùng đi đến chỗ đoạn tận được khổ đau 
và phiển não. Vì vậy, Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ rằng thiển chỉ là một phương tiện, một trong 
những phuơng tiện hay nhất để đạt được trí huệ 
trong đạo Phật. Hơn nữa, nhờ đạt được trí tuệ mà 
người ta có thể thấy được đúng sai và có thể tránh 
được ham mê cực độ những dục lạc giác quan 
hoặc hành hạ thân xác đến độ thái quá. 
Meditation-cave: Thiền Quật—A cell 
medifation, or retrement from the world—Hang 
động để hành thiển hay an cư. 

Mecditation on compassion: Từ Bí Quán— 
Meditation on compassion means practice looking 
at all beings with the eyes of compassion. The 
meditation on compassion not only must be 
practiced during the hours of sitting meditation, 
but it must also be realized on your dally 
activitles. No matter where you go or where you 
sif, or what you do, remember to practice looking 
at all beings with the eyes of compassion—Từ bị 
quán là thực tập nhìn chúng sanh bằng đôi mắt từ 
bi. Từ bi quán không những chỉ được thực tập 
trong những giờ thiển tọa, mà nó phải được hiện 
thực trong những sinh hoạt hằng ngày của bạn. Dù 
đi đâu, ngồi đâu hay làm gì, bạn nên luôn nhớ 
thực tập từ bi quán. 


for 


Meditation by concentrafing one?s mỉnd: 
Thiển bằng cách tập trung tư tưởng (Chỉ Môn)— 
See Six wonderful doors (3). 

Meditation and concentration: Thiền Định— 
See Contemplation and Meditation. 

Meditation by concentrating the mỉnd: Chỉ 
Môn hay Tập Trung Tâm Ý hay tập trung vào chỉ 
quán để lắng tâm tĩnh lặng (đã quán sổ tức và tùy 
tức, hành giả phải cố gắng tu tập chỉ quán)—See 
SIx wonderful doors. 

Meditation connected with the abode of the 


infinite space: Akasanantyayatana (sk)——Không 
vô biên xứ—See Akasanantyayatana and Nine 
kinds of non-action (A). 

Meditation by contemplating on any object 
to obfan wisdom and to eliminate 
delusions: Quán Tưởng Môn hay quán tưởng vào 
một đề mục để trí tuệ sáng suốt và dứt trừ điên 
đảo mộng tưởng—See Six wonderful doors. 
Meditaton by counting ones breaths: 
Contemplation by counting the breathing—Sổ Tức 
Môn—Thiển bằng cách đếm hơi thở. Phương 
pháp đếm hơi thở điều hòa thân tâm. Bạn có thể 
đếm từ một đến mười hay ngược lại (đây là một 
trong những phương pháp trọng yếu giúp ta định 
nh) —Meditation by counting oneˆs breaths. You 
van count from one to fen or vise-versa—See SIX 
wonderful doors (1) and AnapanasattI. 
Meditaton by contemplaftng on 
objec(s: Thiền bằng cách quán tưởng sự vật 
(Quán Tưởng Môn)—See Six wonderful doors 
(4). 

Meditation on corpse: Nivasamjna (sk—Quán 
xác chết —There are nine types of meditation on 
corpse which helps free us from attachment to the 
human body—Có chín loại thiển quán về thân thể 
giúp ta thoát được luyến ái về thân—See 
Meditation on Death and Ñine types of meditation 
On corpse. 

Meditation on Death: Quán về cái chết— 
Anyone of us knows that death 1s certain. From 
the moment of birth to the moment of death for an 
average person 1s about 80 years. We all were 
born empty-handed and die ¡n the same manner. 
We should always remember that at the time of 
death, wealth, fame and family will be no use but 


any 


2842 


causing us more troubles of attachment. Sincere 
Buddhists should try to turn our minds to practice 
the Dharma. Although death 1s certain, but no-one 
Of us knows for sure the time of our death. We can 
die at any moment(. lt is said that hfe 1s like a 
candle In the wind, or a bubble of water, at any 
time 1t may be gone or burst out. Understanding 
that the time of death ¡is uncertain, we should 
always contemplate on death to remind ourselves 
the Iimpermanence of life so that we don”t want to 
cling to any thing but spending the rest of our life 
to practlce the Dharma. We should practice 1t 
quickly so as not to waste this opportfunity and 
precious human life——Ai trong chúng ta cũng đều 
biết rằng cái chết là chắc chắn. Từ lúc sanh ra 
đến lúc chết trung bình cho một người vào khoảng 
80 năm. Chúng ta sanh ra tay trắng và chết lại 
cũng trắng tay như vậy. Chúng ta nên luôn nhớ 
rằng vào lúc chết, của cải, gia đình, danh vọng 
không ích lợi gì cho chúng ta cả mà chúng còn 
làm cho chúng ta vướng víu. Phật tử chơn thuần 
hãy cố gắng hướng tâm tu tập giáo pháp. Tuy cái 
chết là chắc chắn nhưng không ai trong chúng ta 
biết chắc được thời điểm của cái chết của chính 
mình. Chúng ta có thể chết bất cứ lúc nào. Người 
ta nói đời sống giống như ngọn đèn trước gió hay 
bong bóng nước, nó có thể vụt tắt bất cứ lúc nào, 
có thể vỡ tan bất cứ lúc nào. Hiểu được sự không 
hẹn kỳ của cái chết, chúng ta nên luôn quán 
tưởng đến cái chết để tự nhắc chính mình về sự 
vô thường của đời sống, từ đó chúng ta không 
luyến chấp mà dùng hết thời giờ còn lại để tu tập 
giáo pháp. Chúng ta phải gấp rút tu tập để không 
bỏ phí cơ hội và đời sống quý báu của con người. 
Mecditation to develop the impartial miỉnd: 
Bình đẳng Tam muội. 

Meditation on the Dharmadhatu: Pháp Giới 
Quán. 

Mcditaion on  (insipht 
Dharmakaya: Pháp thân quán. 


Mecditation on the difficulties: Meditation on 
the difficulties of certain dhyana conditions—Nan 
Thiển hay thiền quán về những vấn để khó 
khăn—See Nine kinds of Mahayana dhyana for 
bodhisattvas. 


into) — the 





Meditation on diversity of realms: Quán giới 
phân biệt—See Fivefold procedure for quieting 
the mind (). 

Mcditation door: Quán sát Môn—See Five 
meriforIous øates of Amitabha”s Pure Land. 
Mecdi(ation on the eight negations: Thiền 
quán về tám phủ định—See Eight Negations, and 
Teen negations. 

Mecditation on all elements: Meditaation and 
full realization on the transiency selflessness of 
all elements (contemplating that all the dharmas 
are without their own nature)—Pháp Niệm Xứ 
(Quán pháp vô ngã) hay quán và toàn chứng vạn 
pháp vô ngã—See Four kinds of mindfulness. 
Meditation on Empftiness: Không Quán (quán 
tánh Không của vạn hữu)—Zen 
practiioner should always practice medifation on 
the emptiness of all things. Contemplation the 
nafture of emptiness In the assembly of the five 
aggregates: bodily form, feeling, perception, mind 
functioninss, 
considering one agsregate to another. See that all 
transform, are Iimpermanent and without self. The 
assembly of the five aggregates 1s like the 
assembly of all phenomena: all obey the law of 
interdependence. Ther coming together and 
disbanding from one another resembles the 
gathering and vanishing of clouds around the 
peaks of mountains We should practice the 
contemplation on Emptiness so that we will have 
the ability to neither cling to nor reJect the five 
aggregates. To contemplate on emptiness to know 
that like and dislike are only phenomena which 
belong the assemblage of the five agsgregates. To 
contemplate on emptiness so that we are able to 
see clearly that the five agsøregates are without 
self and are empty, but that they are also 
wWwondrous, wondrous as 1s each phenomenon in 
the universe, wondrous as the life which 1s present 
everywhere. To contemplate on emptiness so that 
we are able to see that the five agøregates do not 
really undergo creation and destruction for they 
realty. By this 
contemplation we can see that Impermanence 1s a 


niệm về 


and consciousnesses. Pass from 


themselves are ulũmate 
concept, non-self is a concept, and emptiness 1s 
also a concept, so that we will not become 


1mprisoned 1n the conceptfs of Impermanence, non- 


2843 


self, and emptines. We will see that emptiness 1s 
also empty, and that the ulimate reality of 
emptiness 1s no different from the ultimate reality 
of the five aggregates—Hành giả tu thiển nên 
luôn quán niệm về tánh Không của vạn hữu. 
Quán niệm về tánh vô thường của hợp thể ngũ 
uẩn: sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Xét từng uẩn 
một, từ uẩn này sang uẩn khác. Thấy được tất cả 
đều chuyển biến, vô thường và không có tự ngã. 
Sự tụ hợp của ngũ uẩn cũng như sự tụ hợp của 
mỗi hiện tượng, đều theo luật duyên khởi. Sự hợp 
tan cũng giống như sự hợp tan của những đám 
mây trên đỉnh núi. Quán niệm để đừng bám víu 
vào hợp thể ngũ uẩn. Tuy vậy không khởi tâm 
chán ghét hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm để biết 
rằng ưa thích và chán ghét cũng là những hiện 
tượng thuộc hợp thể ngũ uẩn. Quán niệm để thấy 
rõ tuy ngũ uẩn là vô thường, vô ngã và không, 
nhưng ngũ uẩn cũng rất mầu nhiệm, mầu nhiệm 
như bất cứ hiện tượng nào trong vũ trụ, mầu 
nhiệm như sự sống có mặt khắp mọi nơi. Quán 
Không để thấy được ngũ uẩn không thực sự sinh 
diệt, còn mất vì ngũ uẩn là chân như. Quán 
Không để thấy vô thường chỉ là một khái niệm, 
vô ngã cũng là một khái niệm, và ngay cả Không 
cũng chỉ là một khái niệm, để không còn bị ràng 
buộc vào vô thường, vô ngã và không, để thấy 
được Không cũng chỉ là Không, để thấy được 
chân như của Không cũng không khác với chân 
như của ngũ uẩn. 

Meditation on the entrance to all condifions: 
Meditaton on the entrance to all the superlor 
dhyana conditions—Nhất Thiết Môn Thiển hay 
thiển về cửa vào tối thừa thiển định—See Nine 
kinds of Mahayana dhyana for bodhisattvas. 
Meditation on equanimity: Thiền Quán Về 
Tâm Xả—We should try to achieve equanimity 
through medifation to reduce developing of anger 
toward one person and attachment toward another 
person—Chúng ta nên thực tập thiển quán về tâm 
xả để giảm thiểu sự phát triển của sân giận người 
nầy và luyến ái người kia. 

Mecditation on external forms: Sự Quán— 
Phenomenal medifaton—Contemplation 
(meditation) on the phenomenal—Quán tưởng về 
hình tướng bên ngoài. Quán sát hình thức bên 
ngoài hay sự quán đều do nhân duyên mà sanh 
diệt. **See Two universal bases of meditation. 


Meditation fist: Musti (sk)— Thiền Quyền— 

The meditation fist, the sign of meditation shown 

by the left fist, the right indicating wisdom——Dấu 

hiệu của thiển định được tượng trưng bởi nắm tay 
trái, tay phải tượng trưng cho trí tuệ (Tượng Đức 

Phật Thích Ca có hai vị hộ pháp, bên trái là Bồ 

Tát Phổ Hiền tượng trưng cho thiền định, bên phải 

là Bồ Tát Văn Thù tượng trưng cho trí huệ)—See 

ManJjusri and Samantabhadra. 

Meditation on the fve elements: Quán ngũ 

đạ—Contemplation on the five elements—A 

mediftaton of the esoteric school on the five 
elements, earth, water, fire, air and space with 
their germ-words, their forms, and their colors— 

Quán về năm yếu tố đất, nước, lửa, gió, và hư 

không, với hình thức và màu sắc của từng thứ. 

l1) The Earth corresponds to Square and Yellow: 
Địa (đất) tương ứng với hình Vuông và màu 
Vàng. 

2) Water corresponds to Round and White color: 
Thủy (nước) tương ứng với hình Tròn và màu 
Trắng. 

3) Fire corresponds to Triangular and Red color: 
Hỏa (lửa) tương ứng với hình Tam Giác và 
màu Đỏ. 

4) Wind or air corresponds to Half-moon and 
Black color: Phong (g1ó) tương ứng với Bán 
Nguyệt và màu Đen. 

53) Space corresponds to Spherical shape and 
Blue color: Hư Không tương ứng với hình 
Tròn và màu Xanh da trời. 

**. See FIve elements In esoteric medifation. 
Meditation flavor: Zen flavor—Thiển Vị—The 
mysf€rious faste or sensafion experienced by one 
who enter abstract meditation—Mùi vị của Thiển 
khi nhập vào thiển định, thân tâm có cảm giác 
mùi vị tuyệt vời, nhẹ nhàng khoan khoái, tịch 
fnh. 

Meditation by following one?s breaths: Tùy 

Tức Môn—Thiển bằng cách theo dõi hơi thở hay 

phương pháp theo dõi hay nương theo hơi thở 

(lắng tâm theo hơi thở, biết mình đang thở vào, 

biết mình đang thở ra)—See Six wonderful doors 

(2). 

Meditation on the glories of the Pure Land: 

Quán Sát Môn hay Thiền định Vãng Sanh—See 

Five devotional gates of the Pure Land Sect. 


2844 


Meditation on the good: Thiện Nhân Thiển 
hay thiển về những điều thiện—Meditation on 
the good—See Nine kinds of Mahayana dhyana 
for bodhisattvas. 

Meditation hall: Zendo (jap)—Thiển Đường— 
Buddhist temple or Zen hall (room) or meditfation 
hall of the Ch”an sect, a place in which meditation 
1S practiced. In small temple, people use the Main 
Hall as however, In large 
temples, meditation hall Is a separate structure, 
where only medifation 1s practiced without any 
other ceremonies—Thiển đường là một căn 
phòng căn nhà lớn trong tự viện hay thiển viện, là 
nơi thực tập thiển. Tại các chùa nhỏ, người ta 
dùng chánh điện làm thiển đường, tuy nhiên, tại 
các chùa lớn, thường Thiển Đường là một kiến 
trúc biệt lập chỉ để thực hành tọa thiển, chứ 
không có các nghi lễ khác—Buddhist meditation 
hall (center). 

Meditation helps giving up ignorance: Thiền 
định giúp chúng ta từ bỏ si mê. 

Meditation on the immateriality: Tánh Không 
Quán—-The mediaton on the unrealty or 
1mmateriality, of the nature of things—Quán nhân 
duyên sanh theo thuyết tánh không (một trong ba 
phép quán của Nam Sơn Tiểu Thừa Giáo). 
Meditation on immediate presentafions: 
Hiện quán —lmmediate presentations—lInsipht 
1nto Immediate presentations—To meditate on or 
1nsight Into—Present 1nsipht into the deep truth of 
Buddhism——Tuệ hiện quán chân lý. 

Mecditation on the impermanence of mỉnd: 
Quán Tâm Vô Thường—Mediaton and full 
realization on the evanescence or Impermanence 
thoupghts (contemplating the 
1mpermanence of the thought)—Tâm Niệm Xứ 
(Quán Tâm Vô Thường) hay quán và toàn chứng 
được tâm là vô thường—See Four kinds of 
mindfulness. 

Meditation on impurity: Quán bất tịnh— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
the Pure Land Buddhism, If a Pure Land 
practiioner wishes to be assured of rebirth, he or 
she should perfect the practice of disgust of the 
five desires by engaging ¡n the seven fypes of 
meditation on Impurity. Our own bodies being 
Iimpure, the bodies of others are likewise. lf we 


meditaion hall; 


of mind and 


consfantly meditate on these seven ImpurifIes, we 
will gradually develop disgust toward those male 
and female forms which ordinary people Judge 
handsome and beautiful. Thus the flames of lust 
wIll pradually diminish—Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc Vấn 
Luận, hành giả tu tịnh độ muốn quyết định được 
sanh về Tây Phương Cực Lạc, cần nên luôn tập tu 
hạnh yễm ly bằng cách quán bẩy pháp bất tịnh. 
Thân mình đã thế, thân người khác lại cũng như 
vậy. Nếu thường quán sát bảy điều bất tịnh nầy, 
đối với các thân nam nữ mà người đời cho rằng 
xinh đẹp, cũng sanh niệm yễm ly và lửa ái dục 
lần lần tiêu giảm—See S$even types of 
contemplation on the Impure body. 

Mecditation on the impurity of the body: 
Thân Niệm Xứ (Quán Thân Bất Tịnh)—Quán và 
toàn chứng được thân nầy bất tịnh—See Four 
kinds of mindfulness. 

Meditation on insight: Thiền Minh Sát—The 
practice of speclal Insight or “Vipassana” helps 
develop an acutely perceptive and discerning 
state of mind that can directly perceive the 
ultimate reality, selflessness or lack of a solid 
self-identity. In the Theravada practice, this 1S 
done by means 
(satipathana): mindfulness of the body, feelings, 
mind, and phenomena. Closely examining these 
four, one becomes aware of three characferIstIcs: 
ther transience, their problematic or suffering 
nature, and therr lack of a solid self-identity. By 
observing and examining the breath, the feelings 
1n the body, the varlous conscIousnesses, and the 
menrfal factors in each moment, one realizes there 
1s no litle person somewhere Inside one”s head 
running the show. We are selfless, without a solid 
self-identity that to be pleased and 
protected. Speclal 1mmsigh(t 1s also developed 
outside of formal siting meditation. By being 
acutely aware of each action, feeling and thought, 
one examines who 1s doing and experlencing 
these things. Finding only a continuous stream of 
mental and physical events, without a concrete 
personalty or self who 1s the boss, one 
undersfands Combinng  special 
1nsight with the concentration of calm abiding, one 
1s able to cleanse the mindstream of all disturbing 
atftitudes and the karma that cause sufferings and 


of the four mindfulnesses 


needs 


selflessness. 


2845 


afflictions—Công phu tu tập biệt quán hay thiền 
“Minh Sát” giúp phát triển một trạng thái tâm 
thức tỉnh giác và khả năng biện biệt sắc bén có 
thể trực nhận được thực tại tối hậu, vô ngã và 
không có tự thể kiên cố. Trong truyền thống 
Nguyên Thủy thì biệt quán được tu tập với “Tứ 
Niệm Xứ”: chánh niệm về thân, về những cảm 
thọ, về tâm thức và về các pháp. Khi quán sát 
tường tận 4 pháp này, hành giả nhận thức được 3 
đặc điểm: vô thường, khổ, và không có tự thể 
kiên cố. Bằng cách quán sát hơi thở, quán sát 
những cảm giác của thân thể, quán sát những 
đạng tâm tưởng khác nhau và những tâm sở trong 
từng giây từng phút một, ngay đó hành giả nhận 
ra không hể có kẻ nào trong tâm thức của mình 
để điều động. Bản chất của chúng ta là vô ngã, 
không có một tự thể kiên cố nào để làm vừa lòng 
hay để bảo vệ. Biệt quán cũng được phát triển 
ngoài công phu thiển tọa. Bằng cách tỉnh thức một 
cách bén nhạy vào mỗi hành động, cảm thọ và tư 
tưởng, hành giả quán sát được ai đang thực hiện 
và ai đang kinh nghiệm những việc này, chỉ tìm 
thấy một dòng chảy liên tục của những hành động 
tâm thức và những biến động vật lý mà không có 
một chủ thể kiên cố hay một cái ngả nào làm chủ 
nhân ông cả, ngay đó hành giả nhận biết được 
tánh vô ngã. Kết hợp pháp môn biệt quán với 
pháp môn tịnh trụ , hành giả có thể tẩy sạch dòng 
chảy của tâm thức để thoát khỏi những tâm thái 
nhiễu loạn và những nghiệp lực gây nên khổ đau 
phiển não nữa. 

Mecditation on interdependence: Quán Tương 
Tức Tương Nhập_—lIn the 
1nterdependence, we can see that each moment of 
consciousness includes the whole universe. This 
moment mieht be a memory, a perception, a 
feeling, a hope. From the point of view of space, 
we can call 1t a “particle”” of consciousness. From 
the point of view of time, we can call It a “speck” 
Of time. An Instant of consciousness embraces all 
past, present and future, and the enfire unIverse— 
Trong phép quán “tương tức tương nhập,” chúng 
ta thấy “niệm” nào của tâm ta cũng bao hàm cả 
vạn hữu vũ trụ. Niệm tức là một khoảnh khắc của 
tâm. Nó có thể là tư tưởng, ký ức, cảm giác, hay 
hy vọng. Từ quan điểm không gian, chúng ta có 
thể gọi nó là một “chất tử” của tâm. Từ quan 


àÀ « 


điểm thời gian, chúng ta có thể gọi nó là 


meditaion on 


một 


hạt” (vi trần) thời gian. Một niệm của tâm chứa 
cả quá khứ, hiện tại và vị lai, và dung nhiếp được 
cả vạn hữu vũ trụ. 

Mecditation in the law or of all things: 
Imperturbable examination of the law or of all 
things—Quán sát pháp nhẫn—§ee Two kinds of 
patlence (B). 

Mecditation on loving-kindness: Quán tâm 
từ— The meditation on loving-kindness 1s popular 
1n the Theravada tradition. One begins by thinking 
“May I be well and happy,” and gradually spreads 
ths good feeling to friends, strangers 
enemies. Considering each in turn, one thinks, 
“May they be well and happy.” One must let 
these words resonate Inside oneself so they 
become one”s own affitude. Calm abiding can also 
be developed through meditaion on loving- 
kindness—Thiển quán về tâm từ là một pháp 
môn phổ biến trong truyền thống Nguyên Thủy. 
Hành giả bắt đầu suy nghĩ: “Nguyện cầu cho con 
được an vui và hạnh phúc,” rồi dần dần trải rộng 
tâm từ đến bạn bè, người lạ, và ngay đến kẻ thù. 
Lần lượt quán xét từng đối tượng, hành giả suy 
nghĩ: “Nguyện cầu cho những người này được an 
vui và hạnh phúc.” Hành giả phải để cho những 
lời nguyện này có âm vang trong tâm thức cho 
đến khi chúng trở thành trạng thái tâm thức của 
chính mình. Pháp tịnh trú cũng có thể được phát 
triển nhờ thiển quán tâm từ này. 

Meditation on all Mahayana pracfices and 
actions: Nhất Thiết Hành Thiển—Thiển về thực 
tập và hành động Đại thừa—See Nine kinds of 
Mahayana dhyana for bodhisattvas. 


and 


Meditaton on the mean: Trung Quán— 
Meditation on the Mean, one of the three kinds of 
meditaton. T”ien-T”ai the 
medffaton on the absolute which unies all 
opposites. Meditation of the mean 1s used to get 
rid of the illusion of phenomena——Một trong ba 
phép quán. Tông Thiên Thai lấy việc quán chư 
pháp tuyệt đối làm Trung quán. 

Mecditations on mercy: Từ quán—See Five 
medifation in Lotus sufra. 

Medi(ation-methods: Thiền  Hành—The 
methods employed in meditation; the practices, or 
disciplines, of the Ch”an school—Hành pháp tọa 
thiển hay hành nghi của thiền gia. 


sect  consider 


2846 


Meditation on the mỉnd: Thiền Quán Về 
Tâm—Through contnuous medifaton we can 
perceive our mind clearly and purely. Only 
through continuous meditation we can sradually 
overcome mental wandering and abandon 
conceptual distractions. At the same time we can 
focus our mind withn and observe whatever 
arises (though(s, sensations of body, hearing, 
smelling, tasting and images). Through conftinuous 
medifaton we are able to contemplate that they 
all are impermanent, we then develop the ability 
to let go of everything. Nirvana appears ripht at 
the moment we let go of everything—Qua thiển 
tập liên tục chúng ta có thể thấy được tâm thanh 
tịnh. Chỉ có thiền tập liên tục, chúng ta có thể 
vượt qua trạng thái tâm dong ruổi và xả bỏ những 
loạn động. Cùng lúc chính nhờ thiển tập mà 
chúng ta có thể tập trung tư tưởng để quán sát 
những gì khởi lên trong tư tưởng, trong thân, trong 
cảm thọ, nghe, nếm, ngửi và tưởng tượng, vân 
vân. Qua thiền tập liên tục, chúng ta có thể quán 
sát rằng tất cả là vô thường, từ đó chúng ta có khả 
năng buông bỏ, và Niết bàn hiển hiện ngay lúc 
chúng ta buông bỏ tất cả. 

Mcditaion on the mỉnd-objecfts: Quán 
Pháp—According to the Satipatthana Sutta in the 
Majjhima Nikaya, the Buddha taught “Bhikkhus, 
does a Bhikkhu abide contemplating mind-objJects 
as mind-objects? Here a Bhikkhu abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJjects in 
terms of the five hindrances. And how does a 
Bhikkhu abide contemplatng mind-objecfts as 
mind-obJects in terms of the five hindrances? 
Here, there being sensual desire In him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s sensual desire In 
me;” or there being no sensual desire In him, he 
understands: ““There 1s no sensual desire In me;” 
and he also understands how there comes to be 
the arising of unarisen sensual desire, and how 
there comes to be the abandoning of arisen 
sensual desire, and how there comes to be the 
future non-arising of abandoned sensual desire. 
There being him, a Bhikkhu 
understands: “There ¡s ill-will in me;” or there 
being no 1ÏlI-will in him, he understands: “There 1s 
no ill-will in me;” and he also understands how 
there comes to be the arising of unarisen 1ll-wIll, 
and how there comes to be the abandoning of 


ll-will In 


arisen 1ll-will, and how there comes to be the 
future non-arising of abandoned ill-will. There 
being sloth and torpor in him, a Bhikkhu 
understands: “There are sloth and torpor in me;” 
or there being no sloth and torpor In him, he 
understands: “I[here are no sioth and torpor in 
me;” and he also understands how there comes to 
be the arising of unarisen sloth and torpor, and 
how there comes to be the abandoning of arisen 
sloth and torpor, and how there comes to be the 
future non-arising of abandoned sloth and torpor. 
There being restlessness and remorse 1n him, a 
Bhikkhu understands: ““There are restlessness and 
remorse 1n me;” or there being no resflessness and 
remorse in him, he understands: “There are no 
resflessness and remorse ¡in me;” and he also 
understands how there comes to be the arising of 
unarisen restlessness and remorse, and how there 
comes to be the abandoning of arisen restlessness 
and remorse, and how there comes to be the 
future non-arising of abandoned restlessness and 
remorse. There being doubt in him, a Bhikkhu 
understands: ““There 1s doubt in me;” or there 
being no doubt in him, he understands: “There 1s 
no doubt in me;” and he also understands how 
there comes to be the arising of unarisen doubt, 
and how there comes to be the abandoning of 
arisen doubt, and how there comes to be the 
future non-arising of abandoned doubt. In this way 
he abides contemplating mind-obJects as mind- 
obJects Internally, or he abides contemplating 
mind-objJects as mind-objects externally, or he 
abides contemplating mind-objects as mind- 
objJects both Internally and externally. Or else he 
abides contemplating in mind-obJects their arising 
factors, or he abides contemplating In mind- 
objects their vanishing factors, or he abides 
contemplating In mind-objects both their arIising 
and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there are mind-obJects” is simply established in 
him to the extent necessary for bare knowledege 
and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating mind-objects as 
mind-objects In terms of the five hindrances. 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating 
mind-objJects as mind-obJects in terms of the five 
agsregates affected by clinging. And how does a 


2847 


Bhikkhu abide contemplatng mind-objects as 
mind-objects In terms of the fÍive aggregafes 
affeced by clnging? Here a Bhikkhu 
understands: such 1s material form, such 1s origin, 
such 1fs disappearance; such 1s feeling, such Its 
Oorigin, such 1fs disappearance; such 1s perception, 
such 1s origin, such 1s disappearance; such are 
the formations, such their origin, such therr 
disappearance; such is consciousness, such 1ts 
origin, such 1ís disappearance. In this way, he 
abides contemplatng mind-objects  as 
obJects Internally, or he abides contemplating 
mind-objects as mind-objects externally, or he 
abides contemplatng mind-objects as mind- 
obJects both Internally and externally. Or else he 
abides contemplating In mind-obJects theIr arising 
factors, or he abides contemplating 1n mind- 
obJects their vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind-objJects both thetr arising 
and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there are mind-objects” Is sinply established in 
him to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That is how a 
Bhikkhu abides contemplating mind-objecfts as 
mind-objects in terms of the five agspregafes. 
Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides contemplating 
mind-objects as mind-objects In terms of the six 
internal and external bases. And how does a 
Bhikkhu abide contemplatng mind-objects as 
mind-objects in terms of the six Internal and 
external bases? Here a Bhikkhu understands the 
eye, he understands forms, and he understands the 
fetter that arises dependent on both; and he 
understands how there comes to be the arising of 
the unarisen fetter, and how there comes to be the 
future non-arising of the abandoning fetter. Here a 
Bhikkhu understands the ear, he understands 
sounds, and he understands the fetter that arIses 
dependent on both; and he understands how there 
comes to be the arising of the unarisen fetter, and 
how there comes to be the future non-arising of 
the abandoning Bhikkhu 
understands the nose, he understands odours, and 
he understands the fetter that arises dependent on 
both; and he understands how there comes to be 
the arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arising of the 


mind- 


fetter Here a 


abandoning fetter. Here a Bhikkhu understands 
the tongue, he understands flavours, and he 
understands the fetter that arises dependent on 
both; and he understands how there comes to be 
the arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arisine of the 
abandoning fetter. Here a Bhikkhu understands 
the body, he understands tangibles, and he 
understands the fetter that arises dependent on 
both; and he understands how there comes to be 
the arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arising of the 
abandoning fetter. Here a Bhikkhu understands 
the mind, he understands mind-obJects, and he 
understands the fetter that arises dependent on 
both; and he understands how there comes to be 
the arising of the unarisen fetter, and how there 
comes to be the future non-arisine of the 
abandonng fetter. In ths way he abides 
contemplating mind-objects as mind-objectfs 
internally, or he abides contemplating mind- 
obJects as mind-objects externally, or he abides 
contemplating mind-objJects as mind-objects both 
internally and externally. Or else he abides 
contemplating ¡1n mind-objJects their arising 
factors, or he abides contemplating In mind- 
objects their vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind-objects both their arIising 
and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there are mind-obJects” is simply established in 
him to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating mind-objecfts as 
mind-objJects in terms of the six ¡internal and 
external bases. Again, Bhikkhus, a Bhikkhu 
abides contemplating mind-objects  as 
obJects in terms of the seven enlightenment 
factors. And how does a Bhikkhu abide 
contemplating mind-obJects as mind-obJjecfs in 
terms of the seven enlightenment factors?. Here, 
there being the mindfulness enlightenment factor 
in him, a Bhikkhu understands: “There is the 
mindfulness enlightenment factor in me;” or there 
being no mindfulness enlightenment factor in him, 
he undersfands: 
enlightenment factor In me; and also understands 
how there comes to be the arising of the unarisen 


mind- 


“There ¡is no mindfulness 


2848 


mindfulness enlipghtenment factor, and how the 
arisen mindfulness enlightenment factor comes to 
fulflment by development.” Here, there being the 
Investigation-of-states enliphtenment factor In 
hm, a Bhikkhu understands: “There ¡1s the 
Investigation-of-states enliphtenment factor In 
me;” or there being no Investigation-of-states 
enlightenment factor in him, he understands: 
“There 1s no Investigation-of-states enliphtenment 
factor In me; and also understands how there 
comes to be the arising 
1nvestigation-of-states enliphtenment factor, and 
the 1nvesfigation-of-states 
enlightenment factor comes to fulfillment by 
development.” Here, there being the energy 
enlightenment hm, a Bhikkhu 
understands: “Ihere 1s the energy enlightenment 
factor In me;” or there being no energy 
enlipghtenment factor in him, he understands: 
“There 1s no energy enlightenment factor in me;” 
and also understands how there comes to be the 
arising of the unarisen energy enliphtenment 
factor, and how the arisen energy enlightenment 
factor comes to fulfilment by development. Here, 
there being the rapture enlightenment factor In 
him, a Bhikkhu understands: “There 1s the rapture 
enlightenment factor in me;” or there being no 
rapturte enliphtenment hm, he 
understands: “here 1s no rapture enlightenment 
factor In me; and also understands how there 
comes to be the arising of the unarisen rapture 
enlightenment factor, and how the arisen rapture 
enlightenment factor comes to fulfillment by 
development. Here, there being the tranquility 
enlightenment hm, a Bhikkhu 
understands: the  tranquility 
enlightenment factor in me;” or there being no 
tranquility enlightenment in him, he 
understands: tranquility 
enlightenment factor In me; and also understands 
how there comes to be the arising of the unarisen 
tranquilty enliphtenment factor, and how the 
arisen tranquility enliphtenment factor comes to 
fulfllment by development. Here, there being the 
concentraton enlightenment factor In him, a 
Bhikkhu understands: “[here is the concentration 
enlightenment factor in me;” or there being no 
concentration enlightenment factor in him, he 


of the unarisen 


how arisen 


factor 1n 


factor 1n 


factor 1n 
““There 1S 


factor 


“There 1S no 


understands: “There 1s Concentration 
enliphtenmernt factor in me;” and also understands 
how there comes to be the arising of the unarisen 
concenfration enlightenment factor, and how the 
arisen concentration enliphtenment factor comes 
to fulfillment by development. Here, there being 
the equanimity enliphtenment factor In him, a 
Bhikkhu understands: “There 1s the equanimity 
enliphtenment factor in me;” or there being no 
equanimiy enlightenment factor in him, he 
understfands: “There 1s no equamity enlightenment 
factor in me;” and also understands how there 
comes to be the arising 
equanimity enliphtenment factor, and how the 
arisen equanimity enlightenment factor comes to 
fulfillment by developmernt. In this way he abides 
contemplating mind-objects as mind-objects 
internally, or he abides contemplating mind- 
obJects as mind-objects externally, or he abides 
contemplating mind-obJects as mind-objects both 
internally and externally. Or else he abides 
contemplating ¡1n mind-objJects their arising 
factors, or he abides contemplating ¡In mind- 
objects their vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind-objJects both their arising 
and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there are mind-obJects” is simply established in 
him to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything ¡in the world. That 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating mind-objects as 
mind-obJects In terms of the seven enlightenment 
factors  Again, Bhikkhus, a Bhikkhu abides 
contemplating mind-obJects as mind-obJjecfs in 
terms of the Four Noble Truths. And how does a 
Bhikkhu abide contemplatng mind-objects as 
mind-obJects In terms of the Four Noble 'Truths? 
Here a Bhikkhu understands as 1t actually 1s: “This 
1S suffering;” he understands as It actually 1s: 
““This 1s the origin of suffering;” he undersfands as 
1t actually 1s: “This 1s the cessatlon of suffering:” 
he understands as 1t actually 1s: “This 1s the way 
leading to the cessation of suffering.” In this way 
he abides contemplating mind-obJects as mind- 
obJects Internally, or he abides contemplating 
mind-objJects as mind-objects externally, or he 
abides contemplating mind-objects as 
objects both Internally and externally. Or else he 


noO 


of the unarisen 


mind- 


2849 


abides contemplating In mind-obJects theIr arising 
factors, or he abides contemplating 1n mind- 
obJects their vanishing factors, or he abides 
contemplating in mind-objJects both theIr arising 
and vanishing factors. Or else mindfulness that 
“there are mind-objects” Is sinply established In 
him to the extent necessary for bare knowledge 
and mindfulness. And he abides independent, not 
clinging to anything in the world. That 1s how a 
Bhikkhu abides contemplating mind-obljects as 
mind-obJects In terms of the Four Noble Truths. 
Bhikkhus, If anyone should develop these four 
foundations of mindfulness in such a way for 
seven years, one of two fruits could be expected 
for him: either final knowledge here and now, or 
1f there Is a trace of clinging left, non-return. Let 
alone seven years, Bhikkhus. lIf anyone should 
develop these four foundations of mindfulness in 
such a way for six years, for five years, for four 
years, for three years, for fwo years or for one 
year, one of two fruits could be expected for him: 
either final knowledge here and now, or 1f there 1s 
a trace of clinging left, non-return. Let alone one 
year, Bhikkhus. If anyone should develop these 
four foundations of mindfulness 1n sụch a way for 
seven months, for six months, for five months, for 
four months, for three months, for two months, for 
one monthor for half a month, one of two fruits 
could be expected for him: either final 
knowledge here and now, or 1ƒ there 1s a trace of 
clinging left, non-return. Bhikkhus, this 1s the 
direct path for the purificatlon of beings, for 
Surmounting (overcoming) SOTTOW and 
lamentation, for the disappearance of pain and 
grnief, for the attainment (achievement) of the true 
Way, for the realization of Nibbana, namely, the 
four foundations of mindfulness. That 1s what the 
Blessed One said. The Bhikkhus were satisied 
and delighted in the Blessed One ”s words—Theo 
Kinh Tứ Niệm Xứ trong Kinh Trung Bộ, Đức Phật 
dạy: “Nây các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp? Nầy các Tỳ 
Kheo, ở đây Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên 
các pháp đối với năm triỀn cái (năm món ngăn 
che). Và nây các Tỳ Kheo, thế nào là các Tỳ 
Kheo sống quán niệm pháp trên các pháp đối với 
năm triển cái? Nây các Tỳ Kheo, ở đây nội tâm 
Tỳ Kheo có ái dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của 


mình đang có ái dục. Khi nội tâm không có ái 
dục, vị ấy ý thức rằng nội tâm của mình không có 
ái dục. Và với ái dục chưa sanh nay sanh khởi, vị 
ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. Khi một 
niệm ái dục đã sanh, vị ấy ý thức được sự đã sanh 
khởi ấy. Khi ái dục đang được đoạn diệt, tương lai 
không sanh khởi nữa, vị ấy ý thức như vậy. Khi 
nội tâm có sân hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm 
mình đang có sân hận. Khi nội tâm không có sân 
hận, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang không 
có sân hận. Khi một niệm sân hận chưa sanh nay 
bắt đầu sanh khởi, vị ấy ý thức được sự bắt đầu 
sanh khởi ấy. Khi một niệm sân hận đã sanh khởi, 
nay được đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn 
diệt ấy. Khi một niệm sân hận đã được đoạn diệt 
và tương lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý 
thức được như vậy. Khi nội tâm có hôn trầm thụy 
miên (mê muội và buồn ngủ), vị ấy ý thức được 
sự hôn trầm thụy miên ấy. Khi nội tâm không có 
hôn trầm thụy miên, vị ấy ý thức được nội tâm 
của mình đang không có hôn trầm thụy miên. Khi 
hôn trầm và thụy miên chưa sanh nay bắt đầu 
sanh khởi, vị ấy ý thức được sự đang sanh khởi ấy. 
Khi hôn trầm và thụy miên đã sanh nay được 
đoạn diệt, vị ấy ý thức được sự đang đoạn diệt ấy. 
Khi hôn trầm và thụy miên đã được đoạn diệt và 
tương lai không thể sanh khởi nữa, vị ấy ý thức 
được điều đó. Khi nội tâm có trạo hối (sự dao 
động bất an và hối hận), vị ấy ý thức rằng mình 
đang có dao động bất an và hối hận. Khi nội tâm 
không có dao động bất an và hối hận, vị ấy ý thức 
rằng nội tâm mình đang không có sự dao động 
bất an và hối hận. Khi dao động bất an và hối hận 
sanh khởi, vị ấy ý thức rằng nội tâm mình đang 
sanh khởi dao động bất an và hối hận. Khi dao 
động bất an và hối hận đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với dao 
động bất an và hối hận đã được đoạn diệt, tương 
lai không còn sanh khởi nữa, vị ấy ý thức được 
như vậy. Khi nội tâm có nghĩ, vị ấy ý thức được 
nội tâm của mình đang có nghi. Khi nội tâm 
không có nghĩ, vị ấy ý thức được nội tâm mình 
đang không có nghi. Khi nội tâm với nghi chưa 
sanh nay đang sanh khởi, vị ấy ý thức được sự 
sanh khởi ấy. Với nghi đã sanh nay được đoạn 
diệt, vị ấy ý thức được sự đoạn diệt ấy. Với nghi 
đã được đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa, 
vị ấy ý thức được như vậy. Như vậy vị ấy sống 


2850 


quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay 
vị Ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên các 
pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các 
pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các 
pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như 
vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các 
pháp. Lại nữa, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với ngũ uẩn. 
Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán 
pháp trên các pháp đối với năm thủ uẩn? Nầy các 
Tỳ Kheo, Tỳ Kheo quán chiếu như sau: đây là sắc 
(hình thể), đây là sắc tập (sự phát sinh ra hình 
thể), đây là sắc diệt; đây là thọ, đây là thọ tập, 
đây là thọ diệt; đây là tưởng, đây là tưởng tập, 
đây là tưởng diệt; đây là hành, đây là hành tập, 
đây là hành diệt; đây là thức, đây là thức tập, đây 
là thức diệt. Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp 
trên các nội pháp; hay sống quán niệm pháp trên 
các ngoại pháp; hay sống quán niệm pháp trên cả 
nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán 
niệm tánh sanh khởi trên các pháp; hay sống quán 
niệm tánh diệt tận trên các pháp. Hay sống quán 
niệm tánh sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, 
vị ấy an trú chánh niệm như vậy, với hy vọng 
hướng đến chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống 
không nương tựa, không chấp trước một vật gì 
trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo 
sống quán niệm pháp trên các pháp đối với ngũ 
uẩn. Lại nữa, nầy các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống 
quán niệm pháp trên các pháp đối với sáu nội 
ngoại xứ. Nầy các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo 
sống quán pháp trên các pháp đối với sáu nội 
ngoại xứ? Vị ấy ý thức về mắt và đối tượng của 
mắt là hình sắc và về những ràng buộc tạo nên do 
mắt và hình sắc. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
chưa sanh nay đang phát sanh. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã phát sanh nay được đoạn 
diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã được 
đoạn diệt, tương lai không sanh khởi nữa. Vị ấy ý 
thức về tai và đối tượng của tai là âm thanh và về 
những ràng buộc tạo nên do tai và âm thanh. VỊ 
ấy ý thức về những ràng buộc chưa sanh nay đang 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 


sanh, nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa. Vị ấy ý thức về lổ mũi 
và đối tượng của mũi là mùi hương và những ràng 
buộc tạo nên do lổ mũi và mùi hương. Vị nầy ý 
thức về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang 
sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã 
phát sanh và đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa. Vị ấy ý thức về cái lưỡi 
và đối tượng của lưỡi là vị nếm và những ràng 
buộc tạo nên do cái lưỡi và vị nếm. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc chưa phát sanh nay đang phát 
sanh. Vị ấy ý thức về những ràng buộc đã phát 
sanh nay đang được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa. Vị ấy ý thức về thân và 
đối tượng của thân là sự xúc chạm. Vị ấy ý thức 
về những ràng buộc chưa sanh khởi nay đang 
được sanh khởi. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
đã sanh khởi đang được đoạn tận. Vị ấy ý thức về 
những ràng buộc đã được đoạn diệt, tương lai 
không còn sanh khởi nữa. Vị ấy ý thức về đối 
tượng của ý là tư tưởng và về những ràng buộc 
tạo nên do ý là tư tưởng. Vị ấy ý thức về những 
ràng buộc chưa sanh khởi nay đang sanh khởi. VỊ 
ấy ý thức về những ràng buộc đã sanh khởi đang 
được đoạn diệt. Vị ấy ý thức về những ràng buộc 
đã đoạn diệt, tương lai không còn sanh khởi nữa. 
Như vậy vị ấy sống quán niệm pháp trên các nội 
pháp; hay sống quán niệm pháp trên các ngoại 
pháp; hay sống quán niệm pháp trên cả nội pháp 
lẫn ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh 
sanh khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh 
diệt tận trên các pháp. Hay sống quán niệm tánh 
sanh diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an 
trú chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy 
các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với sáu nội ngoại xứ. 
Lại nữa, nây các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên pháp đối với thất giác chi. Nầy 
các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán pháp 
trên pháp đối với thất giác chi? Khi nội tâm có 
niệm giác chi (yếu tố chánh niệm), vị ấy ý thức là 
mình có chánh niệm. Vị ấy quán chiếu rằng tâm 
mình đang có chánh niệm. Khi không có chánh 


2851 


niệm, vị ấy ý thức rằng tâm mình không có chánh 
niệm. Vị ấy ý thức về chánh niệm chưa sanh khởi 
nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về chánh niệm 
đã phát sanh nay đang thành tựu viên mãn. Khi 
nội tâm có trạch giác chi (giám định đúng sai 
thiện ác). Vị ấy ý thức là mình đang có sự phân 
định đúng sai thiện ác. Vị ấy quán chiếu rằng tâm 
mình đang có sự giám định đúng sai thiện ác. Khi 
không có sự giám định, vị ấy ý thức là mình đang 
không có sự giám định. Vị ấy ý thức về một sự 
giám định chưa sanh nay đang sanh khởi. Vị ấy ý 
thức về một sự giám định đã sanh khởi nay đang 
thành tựu viên mãn. Khi nội tâm có tính tấn giác 
chi, vị ấy ý thức là mình đang có sự tinh chuyên. 
Vị ấy quán chiếu rằng tâm mình đang có sự tỉnh 
chuyên. Khi nội tâm không có sự tinh chuyên, vị 
ấy ý thức rằng tâm mình không có sự tỉnh chuyên. 
Vị ấy ý thức về một sự tỉnh chuyên chưa sanh 
khởi nay đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về sự tỉnh 
chuyên đã sanh khởi nay đang đi đến thành tựu 
viên mãn. Khi nội tâm có hỷ giác chi, vị ấy ý thức 
là mình đang có an vui. Vị ấy quán chiếu rằng 
tâm mình đang an vui. Khi nội tâm không có an 
vui, vị ấy ý thức là mình đang không có an vui. Vị 
ấy ý thức về niềm an vui chưa sanh khởi, nay 
đang sanh khởi. Vị ấy ý thức về niềm an vui đã 
sanh khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn. 
Khi nội tâm có khinh an giác chi, vị ấy ý thức tâm 
mình đang có khinh an (nhẹ nhõm). Vị ấy quán 
chiếu rằng tâm mình đang có khinh an. Khi nội 
tâm không có khinh an, vị ấy ý thức rằng nội tâm 
mình không có sự khinh an. Vị ấy ý thức về sự 
khinh an chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị 
ấy ý thức về sự khinh an đã sanh khởi, nay đang 
đi đến thành tựu viên mãn. Khi nội tâm có định 
giác chi, vị ấy ý thức là mình đang có định. Khi 
nội tâm không có định, vị ấy ý thức là mình đang 
không có định. Khi định chưa sanh khởi, nay đang 
sanh khởi, vị ấy ý thức như vậy. Khi định đã sanh 
khởi, nay đang đi đến thành tựu viên mãn, vị ấy 
cũng ý thức như vậy. Khi nội tâm có xả giác chỉ, 
vị Ấy ý thức là mình đang buông xả. Vị ấy quán 
chiếu là tâm mình có buông xả. Khi nội tâm 
không có sự buông xả, vị ấy ý thức là tâm mình 
đang không có sự buông xả. Vị ấy ý thức về sự 
buông xả chưa sanh khởi, nay đang sanh khởi. Vị 
ấy ý thức về sự buông xả đã sanh khởi, nay đang 
đi đế sự thành tựu viên mãn. Như vậy vị ấy sống 


quán niệm pháp trên các nội pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên các ngoại pháp; hay sống quán 
niệm pháp trên cả nội pháp lẫn ngoại pháp. Hay 
vị ấy sống quán niệm tánh sanh khởi trên các 
pháp; hay sống quán niệm tánh diệt tận trên các 
pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh diệt trên các 
pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú chánh niệm như 
vậy, với hy vọng hướng đến chánh trí, chánh 
niệm. Và vị ấy sống không nương tựa, không chấp 
trước một vật gì trên đời. Nầy các Tỳ Kheo, như 
vậy là Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các 
pháp đối với thất giác chi. Lại nữa, này các Tỳ 
Kheo, vị Tỳ Kheo sống quán niệm pháp trên các 
pháp đối với Tứ Diệu Đế. Này các Tỳ Kheo, thế 
nào là Tỳ Kheo sống quán pháp trên các pháp đối 
với bốn sự thật cao quý? Nầy các Tỳ Kheo, ở đây 
Tỳ Kheo ý thức: “Khi sự kiện là đau khổ, vị ấy 
quán niệm đây là đau khổ. Khi sự kiện là nguyên 
nhân tạo thành đau khổ, vị ấy quán niệm đây là 
nguyên nhân tạo thành sự đau khổ. Khi sự kiện là 
sự chấm dứt khổ đau, vị ấy quán chiếu đây là sự 
chấm dứt khổ đau. Khi sự kiện là con đường đưa 
đến sự chấm dứt khổ đau, vị ấy quán niệm đây là 
con đường dẫn đến sự chấm dứt khổ đau.” Như 
vậy vị Ấy sống quán niệm pháp trên các nội pháp; 
hay sống quán niệm pháp trên các ngoại pháp; 
hay sống quán niệm pháp trên cả nội pháp lẫn 
ngoại pháp. Hay vị ấy sống quán niệm tánh sanh 
khởi trên các pháp; hay sống quán niệm tánh diệt 
tận trên các pháp. Hay sống quán niệm tánh sanh 
diệt trên các pháp. “Có pháp đây, vị ấy an trú 
chánh niệm như vậy, với hy vọng hướng đến 
chánh trí, chánh niệm. Và vị ấy sống không nương 
tựa, không chấp trước một vật gì trên đời. Nầy 
các Tỳ Kheo, như vậy là Tỳ Kheo sống quán 
niệm pháp trên các pháp đối với Tứ Diệu Đế. 
Nầy các Tỳ Kheo, vị nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy 
như vậy trong bẩy năm, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả sau đây: Một là chứng Chánh Trí 
ngay trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, thì 
cũng đạt được quả vị Bất Hoàn (không còn tái 
sanh nữa). Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến 
bảy năm, một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ 
nầy như vậy trong sáu năm, trong năm năm, trong 
bốn năm, trong ba năm, trong hai năm, trong một 
năm, vị ấy có thể chứng một trong hai quả vị sau 
đây: Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, 
hay nếu còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. 


2852 


Nầy các Tỳ Kheo, không cần gì đến một năm, 
một vị Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như 
vậy trong vòng bảy tháng, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được 
Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, 
thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy các Tỳ Kheo, không 
cần gì đến bảy tháng, một vị Tỳ Kheo nào tu tập 
Tứ Niệm Xứ nầy như vậy trong vòng sáu tháng, 
trong năm tháng, trong bốn tháng, trong ba tháng, 
trong hai tháng, trong một tháng, trong nửa tháng, 
vị ấy có thể chứng một trong hai quả vị sau đây: 
Một là chứng được Chánh Trí trong hiện tại, hay 
nếu còn hữu dư báo, thì chứng quả Bất Hoàn. Nầy 
các Tỳ Kheo, không cần gì đến nửa tháng, một vị 
Tỳ Kheo nào tu tập Tứ Niệm Xứ nầy như vậy 
trong vòng bảy ngày, vị ấy có thể chứng một 
trong hai quả vị sau đây: Một là chứng được 
Chánh Trí trong hiện tại, hay nếu còn hữu dư báo, 
thì chứng quả Bất Hoàn. Nây các Tỳ Kheo, đây là 
con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng 
sanh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ứu, thành tựu 
Chánh Trí, chứng ngộ Niết Bàn. Đó là Bốn Niệm 
Xứ. Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỳ Kheo 
ấy hoan hỷ, tín thọ lời dạy của Thế Tôn. 
Mecditaton more on the impurity: Quán 
chiếu nhiều hơn về sự bất tịnh—See Three More 
Dharmas. 

Meditation on nidanas: Nhân Duyên Quán— 
Quán sát về nhân duyên. 

Meditation on no thought: Quán vô niệm— 
Just sit in meditation thinking of nothing. If any 
thoughts arise in your mind, just forget about 
them, just let them go. Do not pay any attention to 
them, and do not create second thoughts. Don't 
worry every thing will pass. Everything comes, 
and everything will go—Quán vô niệm là ngồi 
thiển không suy tưởng. Nếu tư tưởng khởi lên 
trong tâm, chỉ cần quên nó đi chứ đừng để ý đến 
và tạo nên tư tưởng thứ nhì. Đừng lo, mọi việc rồi 
sẽ qua đi. Mọi việc có đến là có đi. 

Meditation on non-existence: Quán vô ngã— 
Removing by 
meditating on non-existence. This 1s one of the 
eipht types of meditation for removing various 
attachments—Giải trừ tri thức bằng quán vô ngã. 
Đây là một trong tám cách thiển quán—See Eight 
fypes TCImOVInE VarIOUS 
attachments. 


atachment to  consciousness 


of meditation for 


Meditation on, and observing of the setfing 
sun: Nhật Tưởng Quán —The first of the sixteen 
medifations In the Contemplations of the Infinite 
Life Sutra—Quán tưởng mặt trời lặn, quán tưởng 
đầu tiên trong l6 phép quán tưởng trong Kinh 
Quán Vô Lượng Thọ. 

Meditation on the original nature of thỉngs: 
Citta-smrtyupasthana (skt—-Tánh Niệm Xứ — 
Meditaton on the original nature of things, or 
mind as the real nature, from which all things 
derived. This Is to say the original nature Is the 
same as the Buddha-nature. This 1s one of the four 
objects of though—Tự Tánh Thiển hay thiển 
quán về tự tánh của chư pháp. Bổn lai tánh cũng 
là Phật tánh. Đây là một trong tứ niệm xứ—See 
Ñine kinds of Mahayana dhyana for bodhisattvas 
and Four Foundations of Mindfulness. 
Meditation by pacifying the mỉnd: Tịnh Môn 
hay thiền bằng cách thanh tịnh tâm mình. Tâm 
thanh tịnh hay không dính mắc vào đâu, nghĩa là 
vọng động không sanh khởi (biết rõ mình chẳng 
trụ, chẳng đắm, nhờ đó sự sáng suốt chân thực 
khai phát và cắt đứt mọi phiền não)—See Six 
wonderful doors (6). 

Mecditation on perfecf purify: Thanh Tịnh 
Tịnh Thiển—Meditation on perfect purity ¡in the 
termination of all delusion and distress and the 
obatainng of perfect enliphtenment 
thanh tịnh nhằm chấm dứt ảo giác và phiển não 
để đạt được đại giác—See Nine kinds of 
Mahayana dhyana for bodhisattvas. 

Meditation period: Thời gian hành thiền. 
Meditation of pervasive inclusiveness: The 
medifation of 
phenomena and phenomena—Quán sự sự vô 
ngạI—See Three contemplations. 

Mecditation on phenomena: Sự Thiển—The 
dhyana of or concentration on phenomena—Hữu 
lậu định hay thiền định tập trung tư tưởng vào 
hiện tượng. 

Meditation on the pitiable condition of the 


Thiên về 





non-obsfruction between 


living: Bi quán—See Five meditation in Lotus 
Sufra. 

Meditation on pififulness: Bi quán—See Five 
medifation in Lotus sufra. 


2853 


Meditation on pity (mercy): Quán Từ bi —See 
Fivefold procedure for quieting the mind (I). 
Meditation posture: Tư Thế Tọa Thiển—The 
posture having eipht features of Buddha way of 
siffting: 

I) Straight Spine: Thân thẳng—Lưng thẳng— 
Straipht body—Straight back—The body 
should be perpendicular with the floor. 

2) The legs should be crossed or one over the 
other: Chân bắt tréo hoặc chân nầy chồng lên 
chân kia. 

3) One hand on top of the other, both palms 
upwards, the two thumbs should be touching 
and the hands placed close to the belly with 
the thumbs at the level of the navel: Bàn tay 
này nằm trên bàn tay kia, lòng bàn tay ngữa 
lên, hai ngón cái chạm nhau, cả hai bàn tay 
đặc sát vào bụng với hai ngón cái ngang rún. 

4) The head should be slighdly 
downwards to prevent mental excitement: 
Đầu hơi ngã về trước tránh bị khích động tâm 
thần. 

53) Shoulders should be relaxed but straight, 
level and balanced: Vai buông lơi nhưng 
thẳng một cách tự nhiên. 

6) The teeth and lips should be closed naturally. 
NÑot to open nor too tight closed: Răng và môi 
khép lại một cách tự nhiên. 

7) The tongue should touch the upper teeth 
which helps prevent dry mouth: Lưỡi chạm 
vào bên trong thành răng trên. 

8) The eyes should be half-open (neither wide 
open nor completely closed) to prevent 
distractions and or sleepiness: Mắt nửa nhắm 
nửa mở tránh sự lôi cuốn bên ngoài hay sự 
buồn ngủ bên trong. 

Meditation practice: Sự hành thiền. 

Mcditaion on pracfices and acfions: 

Meditaton on all Mahayana practices and 

actions—Nhất Thiết Hành Thiển hay thiển về 

thực tập và hành động Đại thừa—See Nine kinds 
of Mahayana dhyana for bodhisattvas. 

Mecditation on the principle of causality: 

Duyên Giác —See Pratyeka Buddha. 

Mecditations on purity: Thanh tịnh quán—See 

Five meditation in Lotus sutra. 

Meditation and quietness: Thiền tĩnh. 


1nclined 


Mecditaton on the real or underlying 

nature: Lý quán—Quán thực tánh của vạn pháp 

hay quán tánh không—See T'wo universal bases 
of meditation. 

Meditation on reality: Insight into reality— 

Thực tướng quán (quán sát chân lý). 

Mecditation on the reality of the void: Chân 

quán—See Five medifation in Lotus sutra. 

Meditation on relative truth: Giả Quán —One 

of the three kinds of contemplation of T”1en-T”aI 

sect, conftemplation of all as unreal, transient or 
temporal—Meditation on the relative truth or 
phenomenal and therefore illusory existence, In 
comparison with the mediaton on the void 

(Không quán)—Một trong ba loại quán của tông 

Thiên Thai, quán sát chư pháp là giả tạm. Quán 

sát về sự thật tương đối của hiện tượng, do đó chỉ 

là sự hiện hữu giả tạm, so với thiển quán về 

“lánh Không.”—See Three prongs of “Sunyafa- 

Reality-Middle”. 

Meditation for 

attachmentfs: Thiền quán tháo gỡ luyến chấp— 

There are eight types of medifation for removing 

various attachments—Có tám cách thiển định— 

See Eight types of meditaion for removing 

VarIous aftachmenfs. 

Meditation by returning to the mỉnd: Hoàn 

Môn— Thiền bằng cách hướng về tâm mình hay 

quay về chiếu rọi vào trong cái tâm năng quán 

của chính mình —See Six wonderful doors (5). 

Mecditation on ridding all afflictions: Trừ 

Phiển Não Thiển—Meditaation on ridding all 

Suffers of passion 

delusion—See Nine kinds of Mahayana dhyana 

for bodhisaftvas. 

Meditation-river: Thiền Hà. 

l1) The dhyana river, I.e. the mystic trance like a 
river extinguishes the fires of the mind: Thiền 
định được ví như dòng sông Thiền dập tắt lửa 
tâm. 

2) The river Narranjana (NIadyan), which flows 
past Gaya: Sông Ni Liên Thiển chẩy ngang 
qua Bồ Đề Đạo Tràng. 

Mecdiataton as the root of all virtue: 

Samadhindriya (sk——Faculty of concentratlon— 

Định căn. 


removing various 


from the miseries and 


2854 


Meditation on the sensations: Thọ Niệm Xứ 
(Quán thọ thị khổ): Quán và toàn chứng được 
những cắm thọ là xấu xa, dù là cảm thọ khổ đau, 
vui sướng hay trung tính—See Four kinds of 
mindfulness. 

Mecditation on the seffing sun: Nhật Tưởng 
Quán—Meditaton on, and observing of the 
setting sun, the first of the sixteen medifations In 
the Contemplatons of the Infinte Life Sutra— 
Quán tưởng mặt trời lặn, quán tưởng đầu tiên 
trong 16 phép quán tưởng trong Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ. 

Mecditation on the six elements: Quán Đại— 
See S1x kinds of contemplation. 
Meditation-staff: Thiền Trượng—A pole for 
touching those who fall asleep while assembled in 
the meditaton—Cây gậy dùng đánh thức người 
hôn trầm khi ngồi tọa thiền (được làm bằng trúc 
hoặc sậy). 

Meditation on the state of neither nor non- 
though(t: Quán vô tưởng—Removing non- 
exiIstence by meditating on the state of neither nor 
non-thought. This 1s one of the eipht types of 
medifaton for removing varlous attachments— 
Quán vô tưởng. Đây là một trong tám cách thiển 
quán—-Giải trừ chấp vô ngã bằng quán vô 
tưởng—See Eipht types 
removing varIous attachmens. 

Mecditaton on stopping Percepfion and 
Feeling: Diệt thọ tưởng định—Diệt Tận Định—A 
samadhi in which there 1s complete extinction of 
sensation and thought. This Is to say, with the 
mntuitve wisdom, all cankers are utterly 
destroyed. This 1s one of the hiphest forms of 
meditation (kenosis), resulting from concentration. 
There 1s no further escape—ĐỊnh Tam muội, làm 
cho tâm và tâm sở của Lục Thức dập tắt hoàn 
toàn những cảm thọ và suy tưởng. Nghĩa là đạt 
được trí tuệ trong đó tất cả mọi lậu hoặc đều hoàn 
toàn bị đoạn tận. Đây là một trong những phương 
thức thiển cao nhất dẫn tới định tâm (tâm ý không 
nhiễm không nương vào một cảnh nào, không 
tương ứng với một pháp nào. Đây là phép định 
của bậc Thánh. Khi vào phép nầy thì tâm trí vượt 
tới cõi vô sắc giới, truớc khi đi vào cõi Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng Định, rồi đắc quả Phật và nhập 


of meditaton for 


Niết Bàn). Không còn sự giải thoát nào cao hơn 
nữa. 

Meditation subjects: Đề mục hành thiển— 
According to The Abhidharma, there are forty 
meditation subjectse—Theo Vi Diệu Pháp, có bốn 
mươi để mục hành thiển—See Six kinds of 
temperament và Forty medifation subJects. 
Meditaton subjecs of foulness or 
impurifies: Để mục về bất tịnh trong Thiển— 
According to The Abhidharma, there are ten kinds 
of foulness, Impuritiles, or corpses in different 
stages of decay. This set of meditation subjecfs 1s 
especially recommended for removing sensual 
lust—Theo Vi Diệu Pháp, có mười loại tử thi, bất 
tịnh, hay mười giai đoạn tan hoại của tử thi. Đây 
là những đề mục hành thiển được để nghị cho 
những người ham mê sắc dục—See Ten kinds of 
foulness. 

Meditation Sutra: Kinh Quán Vô Lượng Thọ— 
See Amifayurdhyana Sutra, and Three Pure Land 
Sufras. 

Meditation teacher: Kammatthanacariya (p)— 
Thầy dạy Thiền. 

Meditation for those who should have fallen 
ino the lowest gati: Hạ Bối Quán—A 
meditation of the Amitabha sect. According to the 
Infinite Life Sutra, those who have committed the 
five rebellious sins (ngũ nghịch) and the ten evils 
(thập ác) should have fallen Into the lowest gati 
(be rebirth in the uninterrupted hells); however, If 
they invoke the name of Amitabha, they can still 
obtain salvation. They can still escape countless 
Of reincarnation and suffering and on dying they 
will behold a lotus flower and by response of a 
single thought on the name of Amitabha, will 
enter the Pure Land of Amitabha—Thiển quán 
theo lối Tịnh Độ. Theo Kinh Vô Lượng Thọ, 
những ai phạm phải tội ngũ nghịch và thập ác sẽ 
rơi vào các đường dữ của địa ngục; tuy nhiên, nếu 
khéo biết trì nệm hồng danh Phật A Di Đà, họ 
vẫn được cứu độ. Họ vẫn thoát khỏi vô lượng kiếp 
luân hồi khổ sở và trong lúc lâm chung sẽ nhìn 
thấy Liên Hoa và bằng cách tưởng nghĩ đến một 
niệm Di Đà sẽ được vãng sanh vào cõi nước Tịnh 
Độ của Đức Phật A Di Đà. 

Mcdi(ation and thought: Thiền quán—See 
Two kinds of study. 


2855 


Meditation on the three unreal objecfs: Tam 
Giả Quán—Ba cách quán chư pháp là giả tạm. 


l) 
2) 


3) 


Contemplate on unreal dharmas: Quán pháp 
giả. 
Contemplate on unreal sensations: Quán thọ 
giả. 
Contemplate on unreal names: Quán danh 
giả. 


Meditation on true emptiness: Thiền quán về 
Chân Không. 


Ù 


2) 


Let go habitual ways of thinking—Buông bỏ 
những tập quán suy nghĩ: In medifaton on 
true emptiness, practitioners let go habitual 
ways of thinking about being and non-being 
by realizing that these concepts were formed 
by Imncorrectly perceiving things  as 
independent and permanent—Trong thiển 
quán “chân không,” hành giả buông bỏ những 
tập quán suy nghĩ của mình về “có và không” 
bằng cách chứng nghiệm rằng những khái 
niệm được thành hình sai lầm về tánh độc lập 
và thường còn của vật thể. 

See the entire universe In Iin(erwoven and 
interdependent relations in all things: When 
we look at a cha1r, we see the wood, but we 
faill to observe the tree, the forest, the 
Carpenter, 
medifate on it, we can see the enfire universe 
in all 1s Inter-woven and ¡nterdependent 
relations In the chair. The presence of the 
wood reveals the presence of the tree. The 
presence of the leaf reveals the presence of 
the sun. Meditator can see the one in the 
many, and the many ïn the one. Even before 
they see the chaiïr, they can see Ifs presence 
1n the heart of living reality. The chalr 1s not 
separate. Ït exists only in 1s interdependent 
relations with everything else In the universe. 
It is because all other things are. Ïf If 1s not, 
then all other things are not either. Every 
time we use the word “chalr” or the concept 
“chalr” forms In our mind, reality severed in 
half. There 1s “chair” and there 1s everything 
which 1s “not chair.” This kind of separation 1s 
both violent and absurd. The sword of 
conceptualization functions this way because 
we do not realize that the chair is made 
entirely from non-chair elements. Since all 


or our own mnd. When we 


3) 


non-chair elements are present in the charr, 
how can we separate them? An awakened 
individual vividly sees the non-chair elements 
when looking at the charr, and realizes that 
the chair has no boundaries, no beginning, 
and no end—Khi chúng ta nhìn vào một cái 
ghế chúng ta chỉ thấy sự có mặt của gỗ, mà 
không thấy được sự có mặt của rừng, của cây, 
của lá, của bàn tay người thợ mộc, của tâm 
ta... Hành giả khi nhìn vào cái ghế phải thấy 
được cả vạn hữu trong liên hệ nhân duyên 
chằng chịt: sự có mặt của gỗ kéo theo sự có 
mặt của cây, sự có mặt của lá kéo theo sự có 
mặt của mặt trời, vân vân. Hành giả thấy 
được một trong tất cả và dù không nhìn vào 
chiếc ghế trước mặt, cũng thấy được sự có 
mặt của nó trong lòng vạn hữu. Cái ghế 
không có tự tánh riêng biệt, mà nó có trong 
liên hệ duyên khởi với các hiện tượng khác 
trong vũ trụ; nó có vì tất cả các cái khác có, 
nó không thì các cái khác đều không. Mỗi lần 
mở miệng nói “ghế”, hoặc mỗi lần khái niệm 
“ghế” được thành hình trong nhận thức chúng 
ta là mỗi lần lưỡi gươm khái niệm vung lên 
và chém xuống, phân thực tại ra làm hai 
mảnh: một mảnh là ghế, một mảnh là tất cả 
những gì không phải là ghế. Đối với thực tại 
thì sự chia cắt ấy tàn bạo vô cùng. Chúng ta 
không thấy được rằng tự thân cái ghế là tất 
cả những gì không phải là ghế phối hợp mà 
thành. Tất cả những gì không phải là ghế 
nằm ngay trong cái ghế. Làm sao chia cắt cho 
được? Người trí nhìn cái ghế thì thấy sự có 
mặt của tất cả những øì không phải là ghế, vì 
vậy thấy được tính cách bất sinh bất diệt của 
ghế. 

To deny existence of anything is to deny the 
presence of the whole universe—Phủ nhận sự 
hiện hữu của sự vậ là phủ nhận sự hiện hữu 
của toàn thể vũ trụ: To deny the existence of 
a chatr is to deny the presence of the whole 
universe. A chair which exIsts cannot become 
non-existent, even If we chop 1t up Into small 
pleces or burn ít. lÝ we could succeed In 
destroying one chaïr, we could destroy the 
entire universe. The concept of “beginning 
and end” is closely linked with the concept of 
“being and non-being.” For example, from 


2856 


what moment 1n time can we say that a 
particular bicycle has come 1nfo existence and 
from what momernt is It no longer existenft? If 
we say that It begins to exist the moment the 
last part 1s assembled, does that mean we 
cannot say, '“This bicycle needs Just one more 
part” the prior moment? And when 1t 1s 
broken and cannot be ridden, why do we call 
1t “a broken bicycle?” If we meditate on the 
momernt the bicycle 1s and the moment 1f 1s no 
longer, we will notice that the bicycle cannot 
be placed In the categorles “being and non- 
being” or “beginning and end.”—Phủ nhận sự 
có mặt của cái ghế tức là phủ nhận sự có mặt 
của toàn thể vũ trụ. Cái ghế kia mà không có 
thì vạn hữu cũng không. Sự hiện hữu của cái 
ghế không ai có thể làm cho nó trở nên 
không hiện hữu, ngay cả việc chặt chẽ nó ra, 
hay đốt nó đi. Nếu chúng ta thành công trong 
việc hủy hoại cái ghế, là chúng ta có thể hủy 
hoại toàn thể vũ trụ. Khái niệm “bắt đầu và 
chấm dứt” (sanh diệt) gắn liền với khái niệm 
“có và không.” Một chiếc xe đạp chẳng hạn, 
bắt đầu có từ lúc nào? Nếu nói rằng cái xe 
đạp bắt đầu có từ lúc bộ phận cuối cùng được 
rấp vào, tại sao trước đó mình lại nói chiếc xe 
đạp này còn thiếu một bộ phận? Khi chiếc xe 
đạp hư hoại, không dùng được nữa, tại Sao 
mình lại gọi là chiếc xe đạp hư? Hãy thử 
quán niệm về giờ sinh và giờ tử của cái xe 
đạp để có thể thấy được cái xe đạp không thể 
nào được đặt ra ngoài bốn phạm trù “có, 
không, sinh, diệt.” 
Meditaton on the uncleanness: Bất Tịnh 
Quán—Meditation on the uncleaness of the 
human body of self and others. This 1s the last of 
the nine stages of disintegration of the dead body. 
It is a meditation to destroy desire—Quán bất tịnh 
ngay trên thân của chính mình hay của người 
khác. Đây là giai đoạn cuối cùng trong chín giai 
đoạn quán tưởng về thân xác, nhằm diệt trừ tham 
dục—See Meditaton on the Impurity and Nine 
types of medifation on corpse. 
Meditation on the universal: Bình Đẳng Quán. 
l) The beholding of all things as equal (as 
unreal and immaterial): Quán sát sự không 
thật và vô thường của chư pháp. 


2) One of the three T”ien-T”ai meditations. The 
phenomenal being blended with the 
noumenal or universal. The term 1s also used 
for mediftation on the universal, or absolute: 
Một trong ba pháp quán của tông Thiên Thai. 
Giả quán hay quán sự hòa nhập vào lý một 
cách bình đẳng. Từ nầy cũng có nghĩa là 
“Không Quán” hay quán về tánh không tuyệt 
đối của vạn hữu. 

Meditation on the unreality: Contemplation on 
the unrealty of ego and phenomena (the 
meditaton on the unreality or immaterlality, of 
the nature of things)—Quán nhân duyên sanh 
theo thuyết tánh không (một trong ba phép quán 
của Nam Sơn Tiểu Thừa Giáo)—See T?ao Hsuan 
and Southern HIII Sect. 
Mecditation on the unrealidy of all things: 
Mayopamasamadhi (sk)——Như ảo tam muội 
(quán tánh không của vạn pháp). 
Mecditation on the unreality of the sin- 
nature: That sin arises from perversion and that it 
has no real existence—Thiển quán để thấy rõ bản 
chất không thật của tội lỗi; tội lỗi khởi lên từ sự 
tà vạy và không có thực hữu—See Seven mental 
atftitudes 1n penitential medifation or worshIp. 
Meditation on the void: Sunnatanupassana 
(p)—Contemplation of emptiness—The 
mediation which dwells on the Void or the 
Immaterial. Contemplation of all things as void or 
1mmaterial. 
comparison with the meditation on the relative 
truth (giả quán) with the idea of illusory 
existence—Không định hay không tam muội. Giả 
quán hay quán sát mọi vật đều không. 

Meditation warden: Thiền Trấn—A piece of 

wood so hung as to strike the monk”s head when 

he nodded in sleep—Một miếng gỗ dùng để gõ 
đầu vị sư ngủ gục trong lúc hành thiền. 

Mecditation on the way to bring joy to all 

people: Thử Thế Tha Thế Lạc Thiền— 

Meditation on the way to bring joy to all people 

both ¡n this life and hereafter—Thiển về cách 

mang lại an lạc cho mọi người trong đời nầy và 
đời sau—See Nine kinds of Mahayana dhyana for 
bodhisattvas. 

Meditatons on the wider and greater 


wisdom: Quảng đại trí huệ quán—Quán về trí 


The meditation on the void, ¡in 


2857 


huệ quảng đại và rộng lớn—See Five meditation 
1n Lotus sutra. 

Meditation and wisdom: Thiền trí—Thiền định 
và trí huệ—Dhyana and Prajna are gates of 
wiíh them, we 
accomplish all balanced states of dhyana and 


Dharma-illumination; for 
wonderfully profound powers, and we teach and 
guide distracted living beings—Thiển định và trí 
tuệ là những cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, 
vì nhờ đó mà chúng ta đạt đến định tỉnh cũng như 
những nội lực thâm diệu, và cũng nhờ đó mà 
chúng ta có thể dạy dỗ và hướng dẫn những 
chúng sanh có tâm trí tán loạn. 

Meditative (a): Quán tưởng—Meditating or 
1nclined to meditate—Rapt. 

Meditative absorption: Samadhi (skt & p)— 
Định—Meditative absorption means a state of 
meditative concentration on a single obJect. 
Buddhist meditation literature describes a series 
of such sfates, each of which 1s attained through 
cultivation of practices desipned to lead to 1fS 





actualization. Actually, meditative absorptions are 
themselves, but 
meditative absorptions are believed to lead to the 
Định 
có nghĩa là trạng thái thiển định tập trung vào chỉ 
một vật. Kinh điển Thiền Phật giáo diễn tả về 
một chuỗi những trạng thái, mỗi trạng thái đạt 
được do thực tập trong tu tập được đặt ra nhằm 
dẫn tới sự giác ngộ. Kỳ thật, định tự nó không 
phải là cứu cánh trong tu tập, nhưng người ta tin 
rằng định dẫn tới sự phát triển trí huệ hay những 
phẩm chất cao đẹp. 

Meditative concentration in the thoughtless 
heaven: Asamjnisamapati (sk)—Vô tưởng 
địnhh—See Twenty-four non-interactive activity 


culivated not as aims ¡n 


development of wisdom or good qualities 





dharmas. 

Mcditatve concentrafon ïin extincfion: 
Nirrodhasamapatti (skÐ Diệt tận định—See 
'Twenty-four non-interactive activity dharmas. 
Meditative concentrations 0f  pure 
benevolence, compassion, joy, and 
equanimity: Từ Bi Hỷ Xả Định—The meditative 
concenfrations of pure benevolence, compassion, 
Joy, and equanimity are a palace of Enliphtening 
Beings because they teach the sentient beings in 
the realm of form—Tứ phạm trụ thiển định là 


cung điện của Bồ Tát vì giáo hóa chúng sanh cõi 

sắc—See Ten kinds of palace of great 

enliphtening beIngs. 

Meditative concentration in the thoughtless 

heaven: Asamjnisamapati (skÙQ—Vô tưởng 

định—See Twenty-four non-interacfve actiVIty 
dharmas. 

Meditatve concentrafion in thouphtless 

meditation: Asamjnivipaka (skQ—Vô tưởng 

báo—See Twenty-four non-interactive acfivity 
dharmas. 

Meditative insight into the unreality of all 

things: Pháp Không Quán—One of the two kinds 

of medifative Insight—Một trong hai Nhị Không 

Quán; quan niệm cho rằng các pháp sắc tâm đều 

do nhân duyên sinh ra, chứ không có tự tánh hay 

thực thể—See Two voids (C). 

Meditative method: Thiền Môn. 

l1) The medifative method in general: Pháp Môn 
Thiền Định nói chung. 

2) Dhyana paramita: Thiền Ba La Mật —See Six 
paramitas. 

3) The ¡ntuitional school established in China 
according to tradilon by Bodhidharma, 
personally propagated from mind to mind as 
an esoteric school: Thiển Tông được Tổ Bồ 
Đề Đạt Ma truyền sang Trung Quốc, tâm tâm 
tương truyền như một trường phái mật giáo. 

Meditative mỉnd: Định tâm——Tâm thiển định— 

Mind fixed on goodness—See Two minds (B). 

Meditative tradition: Truyền thống tư duy— 

See Meditation in Buddhism. 

Meditator (n): Thiển sinh—Zen student. 

Medium (n): Vật trung gian—Môi giới—Người 

lên đồng lên cốt. 

Mecdium capacity: Trung căn—See Three 

cultivated levels. 

Medium rebirth: To be born ¡in the Western 

Paradise of the Pure Land—Trung phẩm (sanh 

vào Tây Phương Cực Lạc)—See Three kinds of 

atfainment In the Pure Land. 

Meek (a): Hiền lành. 

Meek Sramanas: Nhu Nhuyễn Sa Môn—Bậc 

Thánh giả của quả A Na Hàm—See Four titles 

applied to four grades of sramanas. 

Meekly (adv): Một cách hiển lành. 





2858 


Meekness 
Kimdness. 
Meect with an accident: Ngộ nạn—Sa cơ (bị 
hoạn nạn)—To have misfortune. 
Meet the hateful: Oán Tắng Hội Khổ—One of 
the eight sufferings, suffering of contact with 
those whom we dislike or those who dislike us, or 
meeting with the uncongemial, or to have to meet 
the hateful—Một trong bát khổ, khổ vì phải luôn 
gặp gỡ người mình không thích hay người không 
thích mình—See Eight winds and Eight sufferings. 
Meet and to negofiate: Hội thương. 
Meet only with rich and intellectual people: 
Chỉ tiếp người giàu có các bậc trí thức—A Bhiksu 
or Bhiksuni, out of discrImination, only meets with 
people who are rich or Intellectual, not showing 
concern for those who are poor or unlearned, 
commits an Expression of Regret Offence——VỊ Tỳ 
Kheo hay Tỳ Kheo Ni nào do bởi kỳ thị mà chỉ 
tiếp những người giàu có hay bậc trí thức, còn 
người nghèo khổ ít học thì không quan tâm tới, vị 
ấy phạm giới Ba Dật Đề. 
Mecting the criteria to receive the rules: 
Giới Khí—Those who meet the criterla fO receive 
the rules, I.e. one who 1s not debarred from 
entering the order, such as not killing parents, not 
slandering the Triratna, etc——Những người đủ tư 
cách thọ giới hay không bị ngăn cản gia nhập giáo 
đoàn, chẳng hạn như những người không giết cha 
mẹ, không hủy báng Tam Bảo, vân vân. 

Mecting with the uncongenial is suffering: 

Oán tắng hội khổ—See Eight sufferings. 

Megha (sk0: Di Già. 

I1) Cloud: Mây—Vân. 

2) Name of one of the bodhisattva as a healer, 
or as a cloud-controller for producing raIn: 
Tên của Bồ Tát Di Già, nổi tiếng là một 
lương y hay người kiểm soát mây để làm 
mưa. 

Megha-dundubhi-svara-raja (skt: Vân Lôi 
Âm Vương—A Buddha who has a 
musical as the sound of the thunder of the clouds 
and conversant with the appearance of the regents 
of the naksatras. A Buddha possessing the wisdom 
of the Thunder-god and of the flowery stars—Còn 
gọi là Vân Túc Vương Hoa Trí (Jaladhara-garjita- 
ghosa-susvara-naksatra-raja-sankusumita-bhijna), 


(n): Sự ôn nhu—-Hòa thuận— 





VOIC€ aS 


một vị Phật có âm thanh như tiếng nhạc sấm trên 
mây. 

Meghasvara-raja (skt: Vân Tự Tại Vương— 
Ruler of the cloud drums, a son of 
Mahabhijnabhibhu—Vị vương trị vì Vân Cổ, con 
trai của Đại Thông Trí Thắng Như Lai. 
Mei-Ghost: My quỷ —Animal ghost—If it was 
greed to lie that made the person commif 
offenses, after he has finished paying for his 
crines, he takes shape when he encounters an 
animal, and he ¡is called a Mei-Ghost 
việc mê hoặc người mà gây tội, gặp các loài súc 
sanh thành hình, làm các loài My Quỷ—See Nine 
classes of phosfs (II, and Ten kinds of ghosts that 
wIll be reborn as an animal to continue fo pay 
their debfs. 

Melji (jap): Minh Trị Thiên Hoàng (Nhật Bản). 
Meka (skÐ: Di Ca—Said to be the name of the 
gnl who gave milk congee to Sakyamuni 
Iimmediately after his enlightenment; seemingly 
the same as Sujafa, Sena, or Nanda——Người ta nói 
đây là tên của người con gái đã đến dâng sữa trâu 
lên Đức Phật khi Ngài vừa mới thành đạo. 
Mekhala (skt: Di Ca La. 

1) A grdle: Vòng đai. 

2)_ Name ofan elder: Tên của một vị trưởng lão. 
Melancholie (a): Phiển muộn. 

Melancholy: Sầu bi—Sad—Grievous. 
Melodramatic (a): Tầm thường mà làm như 
trọng đại. 

Member (n): Hội viên (của chùa). 

Memorable: Đáng ghi nhớ. 

Memorial: 

1) (a): Kính nhớ hay tưởng niệm. 

2) (n): Đài tưởng niệm. 

Memorial service: Lễ truy điệu. 

Memorize: Keep ¡in mind—Never forget—Hệ 
niệm. 

Memory (n): Ký ức—Niệm—See Smrti. 
Memory: Smrtindriya (sk)—Ký ức—Niệm— 
Niệm căn—See SmrtI, and Twenty twOo roofs. 
Memory to clỉng to illusion: Niệm Trước— 
Through perverted memory to cling to 1llusion— 
Từ loạn niệm dẫn đến chấp trước vào ảo tưởng. 
Memory had failed in regard to the point of 
dispute: (sk)—Ức Niệm—No 


Tham các 














Smrti-vinaya 


2859 


recollection—See Smrti-vinaya and Seven rules 
given 1n the Vinaya for settling disputes among 
monks and nuns. 

Memory-seeds: Vasanavija (sk: Huân tập 
chủng tử—See Vasanavija. 

Memory of all the thoughts of all beings: 
Knowledge of all the thoughts of all beings—Ký 
tâm (ý: mental)—Dùng ý nghiệp của Đức Phật 
phân biệt được tâm hành sai biệt của kẻ khác 
(thức biệt tha tâm)—See Three sovereign pOW€rs 
for converting others. 

Memyo (jap): Asvaphosa (skÙ—Mã Minh— 
Name of a Buddhist patriarch in India—Tên của 
một vị tổ bên Ấn Độ —See Asvaghosa. 

Men: Nhân—See Manusya and Nine states of 
bondage and the one state of liberation (A). 

Men and the Buddha”s law: Nhân Pháp—Con 
người và giáo pháp nhà Phật. 

Men in Buddhist poïnt of view: Con người 
theo quan điểm Phật giáo—Buddhism views man 
as a tiny being not only In strength but also in life 
span. Man 1s no more than Just another creature 
but with intelligence that inhabit universe. Man 1s 
regarded as a cultured living being because he 
can harmonize with other creatures without 
destroying them. Religlon was founded by men 
only for this purpose. Every creature that lives 
share the same life force which energizes man. 
Man and other creatures are part of the same 
cosmic energy which takes various forms during 
endless rebirths, passing from human to animail, to 
divine form and back again, motivated by the 
powerful craving for existence which takes them 
from birth to death and rebirth again In a never- 
ending cycle. In Buddhist cosmologøy, man 1s 
simply the Iinhabitant of one of the existing planes 
that other sentient beings can go after death. 
Human world 1s a good, well-balanced mixture of 
pleasure and pain. Man 1s in a favorable position 
fO creafe or not to create fresh karma, and thus Is 
able to shape his own destiny. Man 1s in effect his 
own Creator and Savior. Many others believe that 
religion has come down from heaven but 
Buddhists know that Buddhism sfarted on the 
earth and reached heaven, or Buddha—Phật giáo 
xem con người là một chúng sanh rất nhỏ, không 
chỉ về sức mạnh mà còn về tuổi thọ. Con người 


không hơn gì các sinh vật khác trong vũ trũ này 
ngoại trừ khả năng hiểu biết. Con người được coi 
như là một sinh vật có văn hóa, biết hòa hợp với 
sinh vật khác mà không hủy hoại chúng. Tôn giáo 
được con người đặt ra cũng với mục đích ấy. Mọi 
sinh vật sống đều chia sẻ cùng lực sống truyền 
cho con người. Con người và những sinh vật khác 
là một phần của sinh lực vũ trụ mang nhiều dạng 
thức khác nhau trong những kiếp tái sanh vô tận, 
chuyển từ người thành vật tới những hình thái siêu 
phàm và rồi trở lại trong một chu kỳ bất tận. Theo 
vũ trụ luận Phật giáo, con người chỉ đơn giản là 
một cư dân trên một trong những cảnh giới hiện 
hữu mà các chúng sanh khác cũng có thể đến sau 
khi chết. Thế giới con người là sự pha trộn vừa 
phải giữa hạnh phúc và khổ đau, con người ở 
trong một vị trí thuận lợi để tạo hay không tạo 
nghiệp mới, và như vậy con người có thể uốn nắn 
định mệnh của chính mình. Con người quả thực là 
người Sáng Tạo và người Cứu Tỉnh của chính 
mình. Nhiều người tin rằng tôn giáo từ trời đi 
xuống, nhưng người Phật tử biết rằng Phật giáo 
khởi thủy từ trái đất và tiến dần lên trời, lên 
Phật.” 

Men and devas: Nhân thiên. 

Men and Deva vehicles: Nhân Thiên Thừa— 
Two of the five Vehicles—Nhân Thừa và Thiên 
Thừa, hai trong ngũ thừa. 

Men and disembodied spirits: Nhân Quỷ— 
Người và quỷ —Men and demons or disembodied 
ghosts. 

Men ïif they do not learn, will never know 
what is right and wrong: Người mà không học 
thì không biết phải trái (Nhân bất học bất tri lý). 
Men come ïinto the world with nothing: Bản 
lai vô nhất vật. 

Men and thỉngs: Nhân Pháp—Men and the 
Buddhaˆs law or Buddha's teaching—Con người 
và vạn hữu. Con người và Phật pháp hay giáo 
pháp của Phật. 

Men and universe: Con người và vũ trụ—See 
Men in Buddhist point of view. 

Men-vehicle: Nhân Thừa—Man—The sentient 
thinking being 1n the desire-realm, one of the five 
vehicles (the world of men). Human being must 
keep five commandments to ensure rebirth in the 
world of men—Một trong ngõ thừa (Thiên, Nhân, 


2860 


A tu la, Ngạ quỷ, Địa ngục). Con người phải trì 
ngũ giới để được bảo đảm sanh trở lại cõi người. 
Men?s view of the world: Thế giới quan của 
con người —Men thoughtlessly view the world as 
pleasure place to live—Phàm phu hưởng thụ vô 
tâm chẳng chút giác tri—See Four points of view 
of the world. 

Men or women: Nam hay nữ. 

Men, women, the old and the young: Nam 

phụ lão ấu (tất cả mọi người trong xã hội). 

Men and women should not shake hands: 

Nam nữ thọ thọ bất thân (nam nữ không được 

đụng tay vào nhau, đây là một truyền thống cổ 

truyền của cả Tàu lẫn Việt Nam—This ¡s the old 
traditon of both China and Vietnam). 

Mencius: See Meng-Tzu. 

Mend the sky and bathe the sun: Bổ thiên 

dục nhật (vá trời và tắm cho mặt trời, ý nói vá trời 

lấp biển, tức là sự nghiệp to lớn)—Great 
achievemehnts. 

Mendicaney (n): Khất thực —To beg for food. 

Œ) General meanings of Mendicancy: Nghĩa 
chung của Khất  Thực—Religious 
mendicancy—To beg for food. Literally 
“holding the bowl.” There are many forms of 
mendicancy, but 
Sangha Bhiksu Sect usually do 1t in group of 
ten or fifteen. As they walk very slowly 
(bare-footed and step by step) throuph the 

town, face down, 
speaking. Mendicancy 1s the right Iivelihood 
ofa monk. To work for a living 1s an ImpTroper 
le. In addition, mendicancy keeps a monk 
humble, and frees him from cares of life—— 
Khất thực của Tăng nhân. Nghĩa đen có nghĩa 
là “cầm bát.” Có nhiều hình thức khất thực, 
nhưng các vị sư trong các tịnh xá của hệ phái 
Tăng Già Khất Sĩ thường đi thành nhóm từ 10 
đến 15 vị, đi thật chậm, chân không, và đi 
từng bước một xuyên qua phố thị, các ngài 
thường nhìn xuống đất và không nói chuyện. 
Khất thực là sống đúng theo chánh mạng của 
một nhà sư, ngược lại với những vị sư mà còn 
đi làm thì gọi là sống theo tà mạng. Ngoài ra 
khất thực còn tạo cho chư Tăng phẩm chất 
khiêm cung từ tốn, cũng như không trau tria 
cuộc sống. 


monks in monasterles of 


Streets Of a without 


(ŒI) According to the Vimalakrri Sutra—Theo 
Kinh Duy Ma Cật: 

(A) Vimalakiri told Maha-Kasyapa about the 
supreme meaning of “Mendicancy” when he 
saw Maha-Kasyapa went begging for food 1n 
a village Inhabited by poor people—Duy Ma 
Cật nói với ngài Đại Ca Diếp về tối thượng 
nghĩa của Khất Thực khi gặp ông nầy đi khất 
thực trong xóm nhà nghèo: 

1) “Mahakasyapa, you are failing to make your 
kind and compassionate mind all-embracing 
by begging from the poor while staying away 
from the rích. Mahakasyapa, In your practice 
of impartiality you should call on your donors 
1n succession (regardless of whether they are 
poor or rích) You should beg for food 
without the (ulterior) idea of eating 1t. To 
wIpe out the concept of rolling (food into a 
ball in the hand) you should take 1t by the 
hand (I.e. without the idea of how you take 
IÐ. You should receive the food given 
without the idea of receiving anything. When 
entering a village you should regard 1t as void 
like empty space. When seeing a form you 
should remain ¡ndifferent to 1t. When you 
hear a voice you should consider It (as 
meaningless as) an echo. When you smell an 
odor take ït for the wind (which has no smelT]). 
When you eat, refrain from discerning the 
taste. Regard all touch as IÝ you were 
realizing wisdom (which 1s free from feelings 
and emotions). You should know that all 
things are illusory, having neither nafure of 
their own nor that of something else, and that 
since fundamentally they are not self-existent 
they cannot now be the subJect of 
annihilaion— “Này ngài Đại Ca Diếp! Có 
lòng từ bi mà không phổ cập là bỏ nhà giàu 
mà đi đến nhà nghèo. Ngài Đại Ca Diếp! Ở 
Pháp bình đẳng nên đi khất thực theo thứ lớp. 
Vì không ăn mà đi khất thực; vì phá tướng 
hòa hiệp mà bốc cơm ăn; vì không nhận mà 
nhận món ăn của người; vì tưởng không tụ 
mà vào làng xóm; có thấy sắc cũng như 
người đui; có nghe tiếng cũng như vang; có 
ngửi mùi cũng như gió; lúc nếm vị không 
phân biệt, chạm các vật như trí chứng; biết 
các Pháp tướng như huyễn, không có tự tánh, 


2) 


(B 


` 


2861 


không có tha tánh, trước vốn không sanh, nay ]) 


cũng không diệt. 

Mahakasyapa, 1Ÿ you can achieve all eight 
forms of. liberation without keeping from the 
eipht heterodox ways (of life), that Is by 
1dentifying heterodoxy with orthodoxy (both 
as emanating from the same source), and 1f 
you can make an offering of your (own) food 
to all living beings as well as to all Buddhas 
and all members of the Sangha, then you can 
take the food. Such a way of eating 1s beyond 
the troubles (of the worldly man) and the 
absence of the troubles of Hinayana men); 
above the sftate of stillness (n which 
Hinayana men abstain from eating) and the 
absence of stillness (of Mahayana men who 
eat while In the state of serenity); and beyond 
both dwelling ¡im the worldly sfate or In 
nirvana, while your donors reap neither øreat 
nor little merits, what they give being neither 
beneficial nor harmful. This 1s correct entry 
upon the Buddha path without relying on the 
small way of sravakas. Mahakasyapa, 1ƒ you 
can so eat the food gIiven you, your eating 
shall not be in vain”—Ngài Đại Ca Diếp! 
Nếu có thể không bỏ bát tà mà vào bát giải 
thoát, dùng bát tướng mà vào Chánh Pháp, 
dùng một bữa ăn mà thí cho tất cả, cúng 
dường chư Phật và các bực hiển thánh rồi sau 
mới ăn. Ăn như thế, không phải có phiển não, 
không phải rời phiền não, không phải vào 
định ý, không ra định ý, không phải ở thế 
gian, không phải ở Niết Bàn, người thí không 
có phước lớn, không có phước nhỏ, không 
được lợi ích, không bị tổn hại, đó chính là vào 
Phật đạo, không nương theo hạnh Thanh Văn. 
Ngài Ca Diếp! Nếu ăn như thế là ăn đồ cúng 
thí của người không uống vậy. 

Vimalalakirti told Subhuti about the supreme 
meanings of “Mendicancy” when Subhut 
went to Vimalakirtis house begging for food. 
Vimalakiri took Subhutis bowl and filled 1t 
with rice, saying—Duy Ma Cật nói với Tu Bồ 
Đề về tối thượng nghĩa của “Khất Thực” khi 
ông nầy khất thực trước nhà của Duy Ma Cật. 
Lúc đó trưởng giả Duy Ma Cật lấy cái bát 
của Tu Bồ Đề đựng đầy cơm trôi nói với ông 
ta như sau: 


“Subhuti, If your mind set on eating 1s In the 
same state as when confronting all (other) 
things, and I1f this uniformify as regards all 
things equally applies to (the act of) eating, 
you can then beg for food and eat 1t. Subhut, 
If without cutting off carnality, anger and 
stupidity you can keep from these (three) 
evils: 1Ý you do not wait for the death of your 
body to achieve the oneness of all things; If 
you do not wipe out stupidity and love In your 
quest of enlightenment and liberation; 1Ý you 
can look Into (the underlying nature of) the 
five deadly sins to win liberation, with at the 
same time no idea of either bondage or 
freedom; If you gIve rise to neither the four 
noble truths nor their opposites; 1Ÿ you do not 
hold both the concept of winning and not 
winning the holy fruit; If you do not regard 
yourself as a worldly or unworldly man, as a 
Saint or not as a saint; IŸ you perfect all 
Dharmas while keepinng away from the 
concept of Dharmas, then can you receive 
and eat the food. Subhuui, If you neither see 
the Buddha nor hear the Dharma; If the six 
heterodox teachers, Purana-kasyapa, 
Maskari-gosaliputra,  Yanjaya-vairatiputra, 
Ajtta-kesakambala, Kakuda-katyayana and 
NÑirgrantha-jnatiputra are regarded Iimpartially 
as your own teachers and i1f, when they 
induce leavers of home Into heterodoxy, you 
also fall with the latter; then you can take 
away the food and eat i—“Thưa ngài Tu Bồ 
Đề! Đối với cơm bình đẳng, thì các Pháp 
cũng bình đẳng, các Pháp bình đẳng thì cơm 
cũng bình đẳng, đi khất thực như thế mới nên 
lãnh món ăn. Như Tu Bồ Để không trừ dâm 
nộ si, cũng không chung cùng với nó, không 
hoại thân mà theo một hình tướng, không dứt 
sỉ ái sanh ra giải thoát, ở tướng ngũ nghịch 
mà đặng giải thoát, không mở cũng không 
buộc, không thấy tứ đế cũng không phải 
không đắc quả, không phải phàm phu cũng 
không phải rời phàm phu, không phải Thánh 
nhơn, không phải không Thánh nhơn, tuy làm 
nên tất cả các Pháp mà rời tướng các Pháp, 
thế mới nên lấy món ăn. Như Tu Bồ Đề 
không thấy Phật, không nghe Pháp, bọn lục 
sư ngoại đạo kia như Phú Lan Na Ca Diếp, 


2862 


Mạc Dà Lê Câu Xa Lê Tử, San Xà Dạ Tỳ La 
Chi Tử, A Kỳ Đa Xý Xá Khâm Ba La, Ca La 
Cưu Đà Ca Chiên Diên, Ni Kiển Đà Nhã Đề 
Tử là thây của ngài. Ngài theo bọn kia xuất 
gia, bọn lục sư kia đọa, ngài cũng đọa theo, 
mới nên lấy món ăn. 

2) If you are (unprejudiced about) falling Into 
heresy and regard yourself as not reaching 
the other shore (of enlightenmen); 1ƒ you (are 
unprejudiced about) the eight sad conditions 
and regard yourself as not free from them; 1f 
you (are unprejudiced about) defilements and 
relinquish the concept of pure living; 1ƒ when 
you realize samadhi in which there 1s absence 
of debate or disputation, all living beings also 
achieve I1f; If your donors of food are not 
regarded (with partiality) as (cultivating) the 
field of blessedness; 1f those making offerings 
to you (are partially looked on as also) falling 
1nto the three evil realms of existence; 1Ÿ you 
(mpartially  regard YOUT 
companions without differentiating between 
them as well as between other forms of 
defilement; If you are discontented with all 
living beings, defame the Buddha, break the 
law (Dharma), do not attain the holy rank, and 
fail to win liberation; then you can take away 
the food and eat i—Tu Bồ Đề! Nếu ngài vào 
nơi tà kiến, không đến bờ giác, ở nơi tám 
nạn, đồng với phiển não, ha Pháp thanh tịnh, 
ngài được vô tránh tam muội, tất cả chúng 
sanh cũng được tam muội ấy, những người thí 
cho ngài chẳng gọi phước điển, những kẻ 
cúng dường cho ngàiđọa vào ba đường ác, 
ngài cùng với ma nắm tay nhau làm bạn lữ, 
ngài cùng với các ma và các trần lao như 
nhau không khác, đối với tất cả chúng sanh 
mà có lòng oán hận, khinh báng Phật, chê bai 
Pháp, không vào số chúng Tăng, hoàn toàn 
không được diệt độ, nếu ngài được như thế 
mới nên lấy món ăn. 

(ID The Buddha”s teachings on “Begging” in the 
Dharmapada Sutra—Những lời Phật dạy về 
Khất Thực trong Kinh Pháp Cú: 

l) A man who only asks others for alms is not a 
mendicant! Not even 1f he has professed the 
whole Law (Dharmapada 266): Chỉ mang 


demons as 


bình khất thực, đâu phải là Tỳ kheo! Chỉ làm 
nghỉ thức tôn giáo, cũng chẳng Tỳ Kheo vậy! 

2) A man who has transcended both good and 
evil; who follows the whole code of morality; 
who lives with understanding in this world, 1s 
indeed called a bhikshu (Dharmapada 267): 
Bỏ thiện và bỏ ác, chuyên tu hạnh thanh tịnh, 
lấy “biết” mà ở đời, mới thật là Tỳ Kheo. 

Mendicant: Khất Sĩ. 

(A) The meanings of Mendican—Ngha của 
Khất Sĩ: 

I1) (a): Thuộc về khất sĩ. 

2) (n): Vị Tăng tu theo hệ phái Khất Sĩ. 

(B) Two kinds of mendicant—Hai loại khất sĩ— 
See Two kinds of mendicant. 

(C) Khất Sĩ giới, một trong tám loại biệt giải 
thoát giới cho tám chúng—One of the eight 
differentiated rules of liberation for the eight 
orders—See Eight liberatlons, 
Differentiated rules of liberation for the eight 
orders. 

Mendicant conduects: Đầu Đà—See Dhudanga. 


Mendicant monk: Bhiksu (skt)—Almsman— 
Khất Sĩữ—A Bhiksu—A mendicant scholar—A 
religIous mendicant, an alm man, one who has left 
home, been fully ordained, and depends on alms 
for a living. 

Mendicant scholar: Khất Sĩ—See Mendicant 
monk. 

Mendicate: To beg for food—Khất thực. 
Meng-Tzu (Mencius 372-289 B.C.): Mạnh 
Tử —Meng-Tzu belonged to one of the aristocratic 
families In the state of Lu. He was born in 372 
B.C. during the time of King Chou-Lieh-Wang, 
and died in 289 during the time of King Chou- 
Nan-Wang. He lost his father during his childhood 
and was cared for and educated by a kind and 
devoted mother. When he grew older, a teacher 
Tzi-Tsu taught the  proper 
philosophical teachings of Confucius. He had the 
great ability to teach and often traveled abroad to 
other states such as Liang, Tsih, Tsung, etc. to use 
the teachings of virtues and ethics to help others. 
However, al the kings of those days cared only 
about competing and battling with one another, 
none of them was concerned or had any respect 
for virtues and ethics (right and wrong) nor did 


and 


named him 


2863 


they follow the teachings of past saintly teachers. 
At old age, Jjust as Confucius, he saw his teachings 
were not being applied, he returned home, 
together with his students fo wrifte the varlous 
experiences he had had while debating with the 
kings of the countries he visited as well as lessons 
he had taught his students. This was collected Into 
seven volumes and 1t also included his critIcism of 
other philosophical teachings. The series was self- 
tded Meng-Tzu—Người sanh ra trong gia đình 
khoa bảng tại nước Lỗ, sanh vào khoảng năm 372 
trước Tây Lịch vào thời vua Châu Liệt Vương, và 
mất khoảng năm 289 trước Tây Lịch vào thời vua 
Châu Noản Vương. Ngài mồ côi cha từ nhỏ, được 
mẹ hiển dạy dỗ. Lớn lên theo học với Thầy Tử 
Tư, được chơn truyền về Đạo Học của Thầy 
Khổng Tử. Ngài có tài hùng biện, thường đi du 
thuyết ở các nước Lương, Tể, Tống, vân vân để 
đem đạo nhân nghĩa ra cứu đời. Nhưng các vua 
thời ấy chỉ lo thôn tính lẫn nhau, chớ không ai 
chịu coi trọng điểu nhân nghĩa, hoặc thực hành 
theo đạo lý của Thánh Hiển. Khi về già, cũng như 
Khổng Tử, nhận thấy không ai chịu thực hành 
những lời dạy của mình, ông về quê cùng các 
hàng môn đệ ghi chép lại những lời đối đáp với 
các vua cùng những lời bình thành bộ sách Mạnh 
Tử gồm bảy quyển. 





Menpeki (jap): A Japanese term for “facing a 
wall” This 1s the sort of meditaton in which 
Bodhidharma reportedly engaged at Shao-LIn 
Monastery for nine years upon his arrival in 
China. This practice 1s still common 1n Japanese 
Sofo monasteries, In which younger monks 
generally practice Zazen facing a wall, while 
Rinzai monasteries meditators generally face the 
center of the meditation hall (zendo)—Từ ngữ 
Nhật Bản có nghĩa là “diện bích.” Đây là một loại 
thiển trong đó Bồ Đề Đạt Ma đã thực hành tại 
Chùa Thiếu Lâm trong chín năm khi ngài mới đến 
Trung quốc. Loại tu tập này vẫn còn thông dụng ở 
các tu viện Tào Động của Nhật Bản, trong đó các 
nhà sư trẻ hơn thường tu tập thiển diện bích. 
Mental (a): Tinh thần— Thuộc về tâm—Tâm 
thân—See Three active dharmas. 
Mental action: Ý nghiệp. 
Il) Cetasikas (p): (sk)—Ý 
hành—See Three lines of action that affect 
karma, Mental factors, and Mental action. 





Mana-karman 


2) Cia-sankhara (p): Tâm hành—See Three 
links with the Buddha resulting from calling 
upon him. 

3) Performance—Hành tướng. 

4) Mana-kamma (p): Mana-karman (sk)—Ý 
Nghiệp—The function of mind or thought— 
One of the three kinds of karma (thouglht, 
word, and deed). Compared to the karma of 
the mouth, karma of the mind 1s difficult to 
establish, thougpht has just risen within the 
mind but has not take appearance, or become 
action; therefore, transgøresslons have not 
formed—Nghiệp tạo tác bởi ý (nghiệp khởi 
ra từ nơi ý căn hay hành động của tâm), một 
trong tam nghiệp thân khẩu ý. So với khẩu 
nghiệp thì ý nghiệp không mãnh liệt và thù 
nghịch bằng, vì ý nghĩ chỉ mới phát ra ở trong 
nội tâm mà thôi chứ chưa lộ bày, tức là chưa 
thực hiện hành động, cho nên khó lập thành 
nghiệp hơn là khẩu nghiệp —See Three 
karmas. 

Mental action pertaining to the door of the 

mỉnd: Ý Nghiệp thuộc nơi Cửa Ý—See Three 

doors of wholesome karma pertaining to the 

sense-sphere (3). 

Mental activity: Hành tướng—Hữu Sở Duyên— 

The mind being able to climb or reach higher 

sfapes or anywhere, In confrast with non-mental 

activities—Tâm thức (tâm thức có cảnh sở duyên, 
vật ngoài tâm thức gọi là vô sở duyên)—See Five 

laws or categories (II). 

Mental 

tâm. 

Mental blockages: Những chướng ngại của 

tâm—See Five mental blockages. 

Mental bondages: Cetaso-vinbandha (p)— 

Triển phược tâm thần—According to the Sangiti 

Suffa In the Long Discourses of the Buddha, there 

are five mental bondages—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có năm tâm triỀn 

phược—See Five conditions of mind produced by 

obJective perception. 


anguish: Annoyance—Sorrow—Khổ 


Mental changes: Thức Biến—AlI 
transformations, or phenomenal changes, are 


mental, a term of the Dharmalaksana School— 
Hết thảy các pháp môn là do thức biến ra. Tông 
Pháp Tướng đặc biệt tu pháp môn nầy. 


2864 


Mental  cognition: Tâm Thức—lntuitive 
cognition—Mental perception—Mind 
consciousness—lnternal perception—The mind 
and cognition—Mind and ifs contents. According 
to the Kosa Sastra, the two are considered as 
1dentical in the Abhidharma-Kosa, but different in 
Mahayana—Tâm và thức. Theo Tiểu Thừa Câu 
Xá Luận thì tâm và thức giống nhau, nhưng trong 
Đại Thừa thì lại khác nhau. 

Mental cognition of the environment: Tâm 
Duyên—Khởi tâm bấu víu vào ngoại cảnh—To 
lay hold of external things by means of the mind. 
Mental collectednesses belonging to the 
World of No-Form: Arupya (sk)—Vô Sắc 
Định—There are four samapattis belonging to the 
World of No-Form (arupaloka)—Có bốn đẳng chí 
hay sự tập hợp của tâm trí thuộc cõi vô sắc. **See 
Four Immaterial heavens. 

Mental command: Đà la ni —There are ten 
kinds of menfal command of Enlightening Beings 
mentoned by the Buddha ¡in The Flower 
Adornment Sutra (Chapter 38—Detachment from 
the World)—Có mười thứ Đà-La-Ni của chư Bồ 
Tát được Phật dạy trong Kinh Hoa Nghiêm (Phẩm 
38—Ly Thế Gian)—See Ten kinds of mental 
command of Enlightening Beings. 

Mental command of all times: Tam Thế Đà 
La Ni—Mental command of all times, as they 
expound the inconceivable Buddha teachings of 
all tmes—Tam Thế Đà La Ni, vì diễn nói tam thế 
những Phật pháp bất tư nghì —See Ten kinds of 
mental command of Enlightening Beings. 

Mental command of concentration: Tam 
Đà-La-NÑ—Menral of 
concentration, as their mind are not đistracted as 
they hear the teachings of all Buddhas of the 
present—Tam muội Đà-La-Ni, vì ở khắp chỗ hiện 
tại tất cả Phật nghe chánh pháp tâm chẳng loạn— 
See kinds of 
Enlightening Beings. 

Mental command of light of the teachings: 
Pháp quang minh Đà-La-NÑi—Mental command of 
lipht of the teachings, as they alumine the 
inconcervable attributes of Buddhahood—Pháp 
quang minh Đà-La-Ni, vì chiếu bất tư nghì Phật 
pháp—See Ten kinds of mental command of 
Enlightening Beings. 


and 


muội command 


Ten of mental command 


Mental command of practice: Tu hành Đà-La- 
Ñi—Mental they 
skillfully observe all things as they really are—Tu 
hành Đà-La-Ni, vì như thiệt khéo quán tất cả các 
pháp—See Ten kinds of mental command of 
Enliphtening Beings. 

Mental command of producing 
unobstructed ears: Xuất Sanh Vô Ngại Nhĩ Đà 
La NÑi—Mental of  producing 
unobstructed ears, as they hear all the teachings 
of untold Buddhas—Xuất Sanh Vô Ngại Nhĩ Đà 
La Ni, vì đều có thể nghe được pháp bất khả 
thuyết của chư Phật đã nói—See Ten kinds of 
mental command of Enlipghtening Beinss. 

Mental command of (all) qualiies of 
Buddhahood: Nhứt thiết Phật pháp Đà La N— 
Mental command of all qualities of Buddhahood, 
as they are firmly established In the powers and 
fearlessnesses of the enlightened—Nhứt thiết 
Phật pháp Đà La Ni, vì an trụ nơi lực vô úy của 
Như Lai—See Ten kinds of mental command of 


command of practice, as 


command 


Enlightening. 

Mental comand of reflection: Tư duy Đà-La- 
Ni, vì biết rõ tánh của tất cả các pháp—Mental 
comand of reflection, as they comprehend the 
nature of all things—See Ten kinds of mental 
command of Enlightening Beings. 

Mental command of retaining what one 
hears without forgetfing: Văn trì Đà La Ni— 
Mental command of retaining what they hear, as 
they retain all teachings without forgetting. This 1s 
one of the ten kinds of menfal command of 
Enliphtening Beings mentioned by the Buddha ¡in 
The Flower Adornment Sutra (Chapter 38— 
Detachment from the World)—Văn trì Đà La Ni, 
vì trì tất cả các pháp chẳng quên mất. Đây là một 
trong mười phép tổng trì của chư Bồ Tát mà Đức 
Phật đã dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten 
kinds of menfal command of Enlightening Beings. 
Mental command of universal sound: Viên 
Âm Đà La Ni, vì hiểu rõ bất tư nghì âm thanh ngữ 
ngôn—MEenfal command of universal sound, as 
they  understand of 
uterances—See Ten kinds of mental command of 
Enliphtening Beings. 


Inconceivable numbers 


2865 


Mental command of various intellectual 
powers: Chủng Chủng (rất nhiều loại) Biện Tài 
Đà La Ni—Mental 
Iintellectual powers, as they expound boundless 
Buddha teachings—Chủng Chủng (rất nhiều loại) 
Biện Tài Đà La Ni, vì diễn nói vô biên những 
Phật pháp—See Ten kinds of mental command of 
Enlightening Beings. 

Mental concentrafion: Samadhi 
trung tư tưởng. 
Mental conditions: 
Địa—Tâm sở pháp—Tâm sở hay Tuệ số—The 
mental ground or condition, menfal conditions in 
contrast to mind 1tself. The Mind from which all 
things spring. The third of the three agents body, 
mouth and mind—Trạng thái tâm, đối lại với tâm. 
Tâm là gốc của vạn pháp, có thể sản sanh ra hết 
thảy vạn pháp. Tác nhân thứ ba trong ba tác nhân 
thân, khẩu và ý—See Five laws or categories (II). 
Mental condifions in contrast to mỉnd itself: 
Tuệ số. 

Mental  confusion: 
tán—Nội tán loạn—See Five senses of mental 
distraction. 

Mental consciousness: Ý thức—One of the six 
vijnanas, a mind which does not depend on any of 
the five sense faculties, but on the immediately 
preceding of Mental 
conscIousness apprehends not only obJects (form, 
sound, taste, smell, touch) in the present time, but 
1t also apprehends obJects In the past and imagines 
obJects even In the future. Mental conscIousness 
will go with us from one life to another, while the 
first Íive consclousnesses are our femporary 
Consciousness 1s also one of the five 
skandhas—Một trong sáu thức, ý thức không tùy 
thuộc vào bất cứ căn nào, nhưng lệ thuộc vào sự 
liên tục của tâm. Ý thức chẳng những nhận biết 
cả sáu đối tượng gồm sắc, thanh, hương, vị, xúc 
và các hiện tượng trong quá khứ, hiện tại và ngay 
cả vị lai. Ý thức sẽ cùng ta lữ hành từ kiếp nây 
qua kiếp khác, trong khi năm thức trước chỉ là 
những tâm tạm thời. Ý thức còn là một trong năm 
uẩn—See Eight consciousnesses. 

Mental cultivation: Inward cultivation—Tu tập 
nội tâm——The mental cultivation of Buddhism 1s 
generally divided into three parts—Có ba phần 


command of  various 


(skUÙ——Tập 


Mental  activities—Tâm 


Internal  distracion——Nội 


conftinuum mind. 


minds. 


vun bổi tâm thức trong Phật giáo —See Three 
flavors (ID. 
Mental defilements: Tinh thần ô trược. 
Mental derangement: Amudha-vinaya (skU)— 
Bất Tri —lIrresponsibility——To make a monk admit 
that he was not in his normal mind when the point 
of dispute arose—Làm cho một bên nhìn nhận 
rằng tâm trí mình không bình thường khi xãy ra 
tranh chấp—See Seven rules given ¡in the Vinaya 
for settling disputes among monks and nuns. 

Mental developmenf: Bhàvanà (p & skUÙ— 

Thiển định—Quán tưởng (sự phát triển liên tục 

của tâm thức về một đối tượng nào đó trong lúc 

trầm tư hay thiển định)—See Meditation. 

Mental  dđharmas: Citam (skt——Mental 

dharmas Mind—Tâm Pháp—Chư pháp 

được chia làm hai loại, sắc pháp và tâm pháp— 

AlI things are divided into two classes, physical 

dharmas and menfal đharmas. 

1)  Mental dharma which ¡is devoid of substance 
Or resistance, or the root of all phenomena: 
Tâm Pháp là những gì không có chất ngại mà 
duyên khởi nên các pháp gọi là Tâm Pháp— 
See Root of all phenomena 1s mind. 

2) There are eight menfal dharmas: Có tám Tâm 
Pháp —See Eight consciousnesses. 

Mental discipline: Định—Training the mind ¡in 

Concentraton—Practicing concentfraton of the 

mind—Huấn luyện tâm linh, thực hiện sự tập 

trung—Samadhi (skt—See Three ways of 

discipline of a hearer (B). 

Mental đistractfion: Tâm thần tán loạn —There 

are five senses of menfal distractilon—Có năm thứ 

tán loạn —See Five senses of menfal distraction. 

Mental distress: Tâm bịnh. 

Mental endurance Ý 

patlence—See Two kinds of patlence (C). 

Mental enlightenment: Minh tâm bồ để— 

Mental enliphtenment, study and ¡ncrease in 

knowledge and ¡n the praJnaparamitas—Quán sát 

các pháp để tu hành Bát Nhã Ba La Mật —See 

FIve bodhi or stages of enlightenmernt. 

Mental expansion bodhi: Xuất đáo bồ đề— 

Mental expansion, freedom from the limitations of 

reincarnaion and atfainment of Complete 

knowledge—Xuất ly tam giới và đạt đến nhất 


Ideas 





nhẫn—Mental 


2866 


thết trí See FEive bodhi or stages of 
enlightenmernt. 


Mental eye: Mắt tâm. 

Mental factors: Cetasikas (p)—Caitasika (skt)— 
Tâm Sở —Mental actions—Mental conditions or 
emotions—The attributes of the mind, especially 
the moral qualitiles, emotions, love, hate, etc— 
Tâm pháp sở hữu của tâm vương hay những điều 
kiện tinh thần, những đóng góp của tâm, đặc biệt 
là những phẩm chất luân lý, tình cảm, thương yêu, 
hận thù, vân vân. 

Mental factor analysis: Tâm Sở Tư—A mind 
which investigates obJects carefully and 
preciIsely. Reading a book precisely, reasoning 
things precisely, contemplating or meditatng 
preciIsely, etc are the functions of the mental 
factor analysis—Tâm quán sát sự vật cẩn thận và 
rõ ràng, chẳng hạn như đọc kỷ một quyển sách, lý 
luận kỷ càng, quán sát kỹ càng, vân vân là nhiệm 
vụ phân tích của tâm. 

Mental factor attention: Tâm Sở Tác Ý—A 
mind which focuses on one particular obJect from 
among various objects. With the mental factor 
atfention, we are able to focus on one thing 
among a goup of things or one person among a 
øroup of people, so we can practice one-minded 
concentration—Tâm tập trung vào một đối tượng 
trong các đối tượng. Với tâm sở tác ý, chúng ta có 
thể tập trung tư tưởng vào một vật trong một 
nhóm vật, hay một người trong một nhóm người, 
từ đó chúng ta có thể thực tập nhứt tâm. 

Mentfal factor contact: Tiếp Xúc Tâm Lý— 
When the obJect, the sense faculty and the 
COnsciousness meet, it is the mental factor contact 


1S 


which knows the object for what it is—Khi đối 
tượng, căn và thức gặp nhau, sự tiếp xúc tâm lý 
nầy làm cho chúng ta biết đối tượng là cái gì. 

Mental factor intenfion: Tâm sở hành—AII of 
our desires develop because of the thoughts of our 
mental factor When we 
attractive obJect, we develop a wish to obtain that 
object. In contrary, when we see an unattractive 
object, we develop a wish not to obfain that 
object; sometimes we hate the object—Tất cả dục 
vọng ham muốn khởi lên do tâm sở hành. Khi 
chúng ta thấy cái gì hấp dẫn thì chúng ta khởi sinh 
lòng ham muốn và muốn đạt cho bằng được. 


1ntention. see an 


Ngược lại, khi chúng ta thấy cái gì không hấp dẫn 
thì chúng ta sanh tâm nhàm chán không muốn, có 
khi còn sanh tâm oán ghét nó nữa là khác. 
Mental factor investigation: Tâm Sở Tâm— 
The mental factor Investigation, a mind which 
examines objects superficially, without making a 
precise examination—Tâm quán sát bể ngoài sự 
vật, chứ không quán sát kỹ. 

Mental formation: Cita-samskara (skt— 

Samskara (skt—Sankhara (p)—Voliion—Hành 

uẩn—Tâm Hành—Sự cấu tạo của tâm. 

1) Citta-samskara means mental formation: Tâm 
hành là sự cấu tạo của tâm. 

2) Creation of the mind: Sự sáng tạo của tâm. 

3) Mental functions: Dụng của tâm. 

4) Mind and action: The activities of the mind 
(heart)—Tâm hành là tâm thay đổi từng giây 
từng phút. 

53) Working on the mind for 1s control: Hành 
hoạt nhằm kiểm soát tâm. 

**. See Flve AgsregatIons. 

Mental formation gøroup: Citta-samskara 

Samskara-skandha (skt—See Mental formation. 

Mental formation forees: Lực cấu tạo của tâm. 

Mental formation is impermanent: Hành là 

vô thường—See SIXty-twO views. 

Mental formation ïs neither permanent nor 

impermanent: Hành là phi thường phi vô 

thường—See S1Ixty-tWwO views. 

Mental formatfion is permanent: Hành là 

thường—See S1Ixty-tWwO views. 

Mental formation is both permanent and 

impermanent: Hành là cả thường lẫn vô 

thường—See S1Ixty-tWwO views. 

Mental functions: Caitasika-dharma (skt) Tâm 

Hành —Dụng của tâm—Tâm sở hữu pháp —See 

One hundred divisions of all menfal qualities and 

their agents. 

Mental ground: Botom of the hear—Tâm 

Địa—The Mind from which all things spring— 

Tâm là gốc của vạn pháp, có thể sản sanh ra hết 

thảy vạn pháp. 

Mental illness: Bịnh tâm thân. 

Mental impression: Tâm Ấn—See Mind seal. 

Mental impurity: Mala (skt—Defilement— 

Dust—TIllusion—Impurity—Moral  1mpurity—Sự 


OT 





2867 


bất tịnh nơi tâm—Whatever misleads or deludes 
the mind—Bất cứ thứ gì làm sai lạc hay mê mờ 
nơi tâm đều là sự bất tịnh nơi tâm—See Seven 
defilements. 

Mental intelligence: Spirit of mind—State of 
mind—Tâm cảnh hay tâm thần (trạng thái tâm). 
Mental intoxicantfs: Asrava (skt——Cankers— 
Impurity—Outflow discharge—Unclean— 
Worldly—Conditioned merits and virtues lead to 
rebirth within samsara—Hữu Lậu—Bất cứ thứ gì 
trong vòng sanh tử, phước đức và công đức hữu 
lậu đều dẫn tới tái sanh trong cõi luân hồi. 
Mental karma: Ý Nghiệp —See Mental action. 
Mental learning Zen—Ý Học—Mental 
learning, learning by meditation rather than from 
books, the special cult of the Ch”an or Intuitional 
school, which is also called the School of the 
Buddha-mind—Cái học bằng tâm của Thiển 
Tông. Thiền học chú trọng vào ý nghiệp bằng 
thiển tập hơn là sách vở, còn có tên là Phật Tâm 
Tông. 

Mental light: Wisdom light—Tâm quang—Trí 
huệ quang minh hay Tâm quang minh—See Two 
kinds of light (A). 

Mental and moral hindrances: Những chướng 
ngại che lấp phần tinh thần và đạo lý của con 
người—There are five covers, mental and moral 
hindrances, which prevent sentient beings from 
seeing and practicing good deeds—Có năm nắp 
che hay năm chướng ngại về tinh thần và luân lý 
khiến chúng sanh chẳng thấy chẳng trì được thiện 
pháp —See Five hindrances. 

Mental object: Dhammarammana (p)—Dharma- 
alambana (sk)—Pháp trần—Object of the mind 
or of mind-sense, or thought that proceed from 
confact with sensible objects in the mind—Pháp là 
đối tượng của tâm hay của ý căn, hay những ý 
nghĩ tiến triển từ sự tiếp xúc với đối tượng cảm 
nhận được trong tâm—See SIx sense obJects. 
Mental patience: Ý nhẫn—Mental endurance— 
See TWwo kinds of patience (C). 

Mental percepfion: Manaketa (skU)—Notion 
Intitive cogniion—Mental cogniion—Tâm 
Thức—Ý niệm—Mind COnSCIOUSness— 
Internal perception—The mind and cognition— 
Mind and 1s contents. According to the Kosa 
Sastra, the two are considered as identical in the 








and 


Abhidharma-Kosa, but different in Mahayana— 

Sự nhận thức hay hiểu điểu gì —Tâm và thức. 

Theo Tiểu Thừa Câu Xá Luận thì tâm và thức 

giống nhau, nhưng trong Đại Thừa thì lại khác 

nhau. 

Mental phenomena: Tướng phần—Hiện tượng 

tinh thần—See Four functions of cognition. 

Mental and physical sufferings: Khổ đau tinh 

thần và vật chất—One of the eight sufferings. The 

mental and physical sufferings arising from the 
full-orbed activities of the skandhas—Một trong 

Bát Khổ, ngũ ấm thạnh suy khổ. Khổ đau tỉnh 

thần và vật chất khởi lên do những hoạt động của 

Ngũ Uẩn. 

Mental potential: Tiềm năng tinh thần. 

Menfal power: 

1) Khả năng của tâm: The inner organ is also 
called the menfal power—Cơ quan bên trong 
còn được gọi là khả năng của tâm. 

2) Ý lực: The purpose or intention to attain 
bodhi or enlightenment. 

Mental ˆ powers 0f  memory and 

enlightenment: Ký thuyết thị đạo Lúc nào 

cũng ghi nhớ và tìm đủ mọi cách mả giảng giải 
bằng ý nghiệp —See Three ways ¡in which 

Bodhisattvas manifest themselves for saving those 

suffering the pain of hell. 

Mental purity: Tâm thanh tịnh. 

Mental qualities: Citasamprayuktasamskarah 

(skÐ—Tâm Sở Hữu Pháp. 

Mental quiescence: Ceto-samatha (p & skÙ— 

Tâm chỉ—Tâm yên lặng hay niệm yên lặng— 

Trangquility of thoughts. 

Mental reservation: Giữ trong lòng. 

Mental sickness: Spritual 

bịnh—See Two kinds of sickness. 

Mental siloth: Heedlessness—Loạn Động— 

Disturbance——Distraction—Menrtal 

Opposite of right mindfulness. Filth of the precepts 

in which Intoxicating drinks are prescribed as 

tending to lead to pamada—Loạn động trái ngược 
với chánh niệm. 

Mental states Tâm sở—According to the 

Abhidharma, there are fifty-two mental states— 

Theo Luận Vi Diệu Pháp (A Tỳ Đạt Ma), có 52 

tâm sở—See Fifty-two mental states. 


sickness—Tâm 


sloth a§ 


2868 


Mental sfate of non-semblance: 
Cittanrabhava (skÐÙ—Minnd that has no form—— 
Tâm vô tướng. 

Mental strength: Mental vigor—Psychical 
energy—Strength of mind—Tâm Lực—See Mind 
DOWET. 

Mental suffering: Khổ về tinh thằn— Tâm 
Khổ—Mental suffering such as sadness, distress, 
Jealousy, biffterness, unsatisfaction, unhappiness, 
etc. According to the Buddha, in addition to the 
physical sufferings, there are mental sufferings 
such as the suffering of separation from what 1s 
dear to us, the suffering of contact with what we 
despite, and the suffering of not getting what we 
desire, etc—Khổ về tỉnh thần như buồn phiền, 
ghen ghét, đắng cay, bất toại, không hạnh phúc, 
vân vân. Theo Đức Phật, bên cạnh cái khổ về thể 
chất, còn có những cái khổ về tinh thần như khổ 
vì thương yêu mà bị xa ha, khổ vì bị khinh miệt, 
khổ vì cầu bất đắc (ham muốn mà không được 
toại nguyện), oán tắng hội khổ (khổ vì không ưa 
mà cứ mãi gặp), vân vân. 

Mental stage: Trạng huống tâm linh. 

Mental  suffering: Daurmanasya  (skÙ— 
Distress—Grief Sầu muộn (sự đau đớn về tâm 
linh) —Besides physical suffering, there are also 
varlous forms of mental suffering. Mental 
suffering such as sadness, distress, jealousy, 
bifterness, unsatisfaction, unhappiness, etc. People 
feel sad, lonely or depressed when they lose 
someone they love through separation or death. 
They become irriated or uncomfortable when 
they are forced to be In the company of those 
whom they dislike or those who are unpleasant. 
People also suffer when they are unable to satisfy 
their needs and wants, etc——Bên cạnh khổ đau về 
thể xác, còn có nhiều hình thức khổ đau về tinh 
thân. Khổ về tinh thần như buồn phiên, ghen ghét, 
đắng cay, bất toại, không hạnh phúc, vân vân. 
Người ta thấy buồn, thấy đơn độc, thấy sầu thẩm 
khi mất đi người thân yêu. Cảm thấy khó chịu khi 
bị bắt buộc phẩi đi với người mình không thích. 
Người ta cũng cảm thấy khổ đau khi không thể 
thỏa mãn những gì mình muốn, vân vân—S§ee 
Two kinds of suffering. 

Mental system: Citakalapa (skÙ—Hệ thống 
tâm thức. 


Mental tclepathy: Paracita-jnana (sk)—Tha 
Tâm Thông hay Tha Tâm Trí Thông —See Six 
miraculous or transcendental powers. 

Mental training: Rèn luyện tinh thằn—Proper 
mental training: Rèn luyện tinh thần đúng cách. 
Mental vigor: Mental strength—Psychical 
energy—Strength of mind—Tâm Lực —See Mind 
pOWKT. 

Mental volition: Manosancetana (p)—Tư Niệm 
Thực —See Four kinds of food (B). 

Mental wandering: Tán tâm (tâm dong ruổi 
lang thang)—Inattentive mind—Scattered mind— 
Wandering mind—The scattered, 
mind. A distracted or unsettled mind. Mind only 
good at Intervals, In contrast with the settled 
mind—Tâm tán loạn hay tâm phóng dật, tâm đuổi 
theo lục trần không ngừng nghỉ, đối lại với định 
tâm. 


Inattenftive 


Mental words: Thoughts and words——Ý ngôn. 
Mentality (n): Tâm Tánh. 

Mentality and corporeality: Nàma-rùpa 
(sk—Danh sắc (sự tổng hợp tên gọi và hình thể, 
tâm lý và vật lý)—Name and form. 

Mentftion (v): Đả động—To touch on. 

Menzan (jap): Sư Diện Sơn (1683-1769), Phật 
giáo Nhật Bản. 

Merchant (n): Thương gia. 

Merciful (a): Hay thương xót Từ Bi—See 
Compassion. 

Merciful heart: Light of mind—Tâm Quang— 
The light from the (Buddha's) mind, especially 
the merciful heart of Amitabha—Ánh hào quang 
từ tâm từ bi của Đức Phật, đặc biệt là của Phật A 
Di Đà. 

Merciful light: The light radiated from the 
Buddhas' or Bodhisattvas" body—Từ quang (ánh 
hào quang đại từ đại bi của chư Phật và chư Bồ 
Tát). 

Merciful power: 
virtue—Từ lực. 
Merciless (a): Nhẫn tâm. 

Mercury: Budha (skt)—Thủy tinh—See Seven 
brilliant ones. 

Mercy: Bi mẫn—Lòng nhân từ—Sự thương xót. 
Một trong ba loại thiện căn—One of the three 





Maitribala (skÐ——Merciful 





2869 


kinds of good root—See Three kinds of good 

TOOfS. 

Mercy-Power-King Buddha: Từ Lực Vương 

Phật. 

Mercy-Storage Buddha: Từ Tạng Phật. 

Mercy as water fertilizing the life: Từ Thủy—— 

Lòng từ ví như nước cam lồ rưới nhuận nhân sinh. 

Mercury (n): Thủy tinh—-Thủy Diệu The 

planet Mercury, one of the nine luminarles; 1t 1S 

shown south of the west door of the Diamond 

Court in the Garbhadhatu—Một trong cửu diệu, ở 

về phía nam của Kim Cang Viện trong Thai Tạng 

GIớI. 

Mere verbal agreement is not evidence: 

Miệng lưỡi không phải là bằng chứng (Khẩu thiệt 

vô bằng)—Words of mouth do not constitute 

proof. 

Merit (n): Phước đức—Công trạng. 

(A) The karmic result of unselfish action either 
mental or physical. The blessing wealth, 
Iintelligence of human beings and celestial 
realms; therefore, they are temporary and 
subJect to birth and death. The ten merIfs 
(powers) commended by the Buddha to his 
bhiksus—Mười công đức—See Ten merits. 

(B) Merit Is the quality in us which ensures fufure 
benefits to us, material of spiritual. It 1s not 
difficult to percerve that to desire merif, to 
hoard, store, and accumulate merit, does, 
however meritorious 1t may be, Imply a 
considerable degree of self-seeking. It has 
always been the tactics of the Buddhists to 
weaken the possessive instincts of the 
spiritually lessendowed members of the 
community by withdrawing them from such 
obJects as wealth and family, and directing 
them instead towards one aim and obJect, I.e. 
the acquisition of merit. But that, of course, 1s 
good enough only on a farrly low spiritual 
level. At higher stages one wIll have to turn 
also agaInst this form of possessiVeness, one 
will have to be willing to øgive up one”s s(ore 
of merit for the sake of the happiness of 
others. The Mahayana drew this conclusion 
and expected 1ts followers to endow other 
beings with their own merit, or, as the 
Scripfures put 1f, “to turn over, or dedicafe, 





their merit to the enlightenment of all beings.” 
“Through the merit derived from all my good 
deeds I wish to appease the suffering of all 
creatures, to be the medicine, the physician, 
and the nurse of the sick as long as there 1s 
sickness. Throuph rains of food and drink I 
wish to extinguish the fire of hunger and 
thirst. [ wish to be an exhaustible treasure to 
the poor, a servant who furnishes them with 
all they lack. My life, and all my re-birth, all 
my possessions, all the merit that I have 
acquired or will acqurre, all that I abandon 
without hope of any gain for myself in order 
that the salvation of all beings might be 
promoted.—Công đức là tính chất trong 
chúng ta bảo đảm những ơn phước sắp đến, 
cả vật chất lẫn tinh thân. Không cần khó 
khăn lắm người ta cũng nhìn thấy ngay rằng 
ước ao công đức, tạo công đức, tàng chứa 
công đức, hay thu thập công đức, dù xứng 
đáng thế nào chăng nữa vẫn ẩn tàng một mức 
độ ích kỷ đáng kể. Công đức luôn luôn là 
những những chiến thuật mà các Phật tử, 
những thành phần yếu kém về phương diện 
tâm linh trong giáo hội, dùng để làm yếu đi 
những bản năng chấp thủ, bằng cách tách rời 
mình với của cải và gia đình, bằng cách 
ngược lại hướng dẫn họ về một mục đích duy 
nhất, nghĩa là sự thủ đắc công đức từ lâu vẫn 
nằm trong chiến thuật của Phật giáo. Nhưng, 
đĩ nhiên việc này chỉ có giá trị ở mức độ tỉnh 
thần thấp kém. Ở những giai đoạn cao hơn 
người ta phải quay lưng lại với cả hình thức 
thủ đắc này, người ta phải sẵn sàng buông bỏ 
kho tàng công đức của mình vì hạnh phúc của 
người khác. Đại Thừa đã rút ra kết luận này, 
và mong mỏi tín đồ cấp cho chúng sanh khác 
công đức của riêng mình, như kinh điển đã 
dạy: “Hồi hướng hay trao tặng công đức của 
họ cho sự giác ngộ của mọi chúng sanh.” 
“Qua công đức của mọi thiện pháp của tôi, 
tôi mong ước xoa dịu nỗi khổ đau của hết 
thảy chúng sanh, tôi ao ước là thầy thuốc và 
kẻ nuôi bệnh chừng nào còn có bệnh tật. Qua 
những cơn mưa thực phẩm và đồ uống, tôi ao 
ước dập tắt ngọn lửa của đói và khát. Tôi ao 
ước là một kho báu vô tận cho kẻ bần cùng, 
một tôi tớ cung cấp tất cả những øì họ thiếu. 


2870 


Cuộc sống của tôi, và tất cả mọi cuộc tái 
sanh, tất cả mọi của cải, tất cả mọi công đức 
mà tôi thủ đắc hay sẽ thủ đắc, tất cả những 
điều đó tôi xin từ bỏ không chút hy vọng lợi 
lộc cho riêng tôi, hầu sự giải thoát của tất cả 
chúng sanh có thể thực hiện.” 
Merit of converting others: Hóa công (công 
đức chuyển hóa người khác). 
Merit of converting others become one”s 
own: Hóa Công Qui Ký——The merit of converting 
others becomes one”s own ¡in Increased Insipht 
and liberation; 1t 1s the third stage of merit of the 
Tien-T”ai five stages of medifation and actlon— 
Công đức hóa độ người khác sẽ trở thành công 
đức của chính mình vì sự tăng trưởng nơi trí tuệ và 
giải thoát; đây là giai đoạn thứ ba trong Quán 
Hạnh Ngũ Phẩm Vị của tông Thiên Thai. 
Merits of the cultivation of the mỉndfulness 
of the body: Công đức thân hành niệm— 
According to the Kayagatasati-Sutta in the Middle 
Length Discourses of the Buddha, cultivation of 
mindfulness of the body means when walking, a 
person understands that he ¡is walking; when 
standing, he understands that he 1s standing: when 
siting, he understands that he 1s siting; when 
lying, he understands that he ¡1s lying. He 
understands accordinply however his body 1s 
disposed. As he abides thus diligent, ardent, and 
resolute, his memories and intentions based on the 
household life are abandoned. That 1s how a 
person develops mindfulness of the body. There 
are ten merits of the cultivation of the mindfulness 
of the body——Theo Kinh Tu Tập Thân Hành Niệm 
trong Trung Bộ, tu tập thân hành niệm là khi đi 
biết rằng mình đang đi; khi đứng biết rằng mình 
đang đứng; khi nằm biết rằng mình đang nằm; khi 
ngồi biết rằng mình đang ngồi. Thân thể được xử 
dụng thế nào thì mình biết thân thể như thế ấy. 
Sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. Nhờ 
đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được an trú, an 
tọa, chuyên nhất và định ữnh. Như vậy là tu tập 
thân hành niệm. Có mười công đức của tu tập 
Thân Hành Niệm—See Ten meris of the 
cultivation of the mindfulness of the body. 
Merit of cuftfng of all illusion and 


perfecting of supreme nirvana: Đoạn đức— 


The merit of cutting off all illusion and perfecting 
of supreme nirvana, one of the Buddha”s three 
kinds of virtue—Đoạn tận phiền não dục vọng và 
chứng nhập niết bàn vô thượng, một trong ba đức 
của Như Lai—See Three Buddha”s virtues (II) 
(2). 

Merit and demerit: Công quá (công đức và 
những điều lầm lỗi làm mất đi công đức). 

Merit of the ear: Công đức về tai—In the Lotus 
Sutra, chapter 19, the Buddha teaches that any 
good son or good daughter who has Iimproved in 
the five practices of the preacher will be able to 
hear all words and sounds with his natural ears. A 
person who has attained a serene mind through 
cultivation 
teachings can grasp the subtle shifing of things 
throuph their sounds. With a serene ear, one can 
grasp distinctly the movements of nature jJust by 
hearing the sounds of crackling fire, of murmuring 
water, and of whistling wind. When such a person 
hears the sounds of nature, he can enJoy them as 
much as If he were listening to beautiful music. 
However, the most Important thing for you to 
remember in cultivation for the merit of the ear 1s 
that a person can listen without being under their 
confrol and he will hear without harm to his organ 
of hearing. Ït 1s to say even If he hears the sounds 
of beautiful music he 1s not attached to them. He 
may be fond of music for a short time, but he has 
no permanent attachment to 1, nor 1s lulled into 
forgetting other Important matters. An ordinary 
person hears the sounds of worry, of suffering, 
and of grIef on one side and the sounds of dispute 
and quarrels on the other, he wIll be thrown Into 
confusion, but a sincere and devout practiftloner of 
the Buddhaˆs teachings will not be overwhelmed; 
he will dwell calmly amid the noise and will be 
able to hear these sounds with serenity—Trong 
kinh Pháp Hoa, phẩm 19, Đức Phật dạy rằng thiện 
nam tử hay thiện nữ nhân nào cải thiện về năm sự 
thực hành của một pháp sư thì có thể nghe hết 
mọi lời mọi tiếng bằng đôi tai tự nhiên của mình. 
Một người đạt được cái tâm tĩnh lặng nhờ tu tập y 
theo lời Phật dạy có thể biết được sự chuyển dời 
vi tế của các sự vật. Bằng một cái tai tĩnh lặng, 
người ta có thể biết rõ những chuyển động của 
thiên nhiên bằng cách nghe những âm thanh của 
lửa lách tách, của nước rì rầm và vi vu của gió. 


in accordance with the Buddha's 


2871 


Khi nghe được âm thanh của thiên nhiên, người 
ấy có thể thưởng thức những âm thanh ấy thích 
thú như đang nghe nhạc. Tuy nhiên, chuyện quan 
trọng nhất trong khi tu tập công đức về tai là khi 
nghe hành giả nên nghe mà không lệ thuộc và 
nghe không hoại nhĩ căn. Nghĩa là dù nghe tiếng 
nhạc hay, hành giả cũng không bị ràng buộc vào 
đó. Người ấy có thể ưa thích âm nhạc trong một 
thời gian ngắn nhưng không thường xuyên bị ràng 
buộc vào đó, cũng không bị rơi vào sự quên lãng 
những vấn để quan trọng khác. Một người bình 
thường khi nghe những âm thanh của lo lắng, khổ 
đau, phiền não, tranh cãi, la mắng... người ấy sẽ 
bị rơi vào tâm trạng lẫn lộn. Tuy nhiên một người 
tu chân chánh và tinh chuyên sẽ không bị áp đảo, 
người ấy sẽ an trú giữa tiếng ồn và có thể trầm 
nh nghe các âm thanh này. 

Merit of the eye: Công đức về mắt—lIn the 
Lotus Sutra, chapter 19, the Buddha taught about 
the merit of the eye as follows: “That a good son 
or good daughter, with the natural pure eyes 
recerved at birth from his or her parents (1t means 
that they already brought with them from previous 
lives the merit of the eyes), wIll see whatever 
exists within and without the three thousand- 
øreat-thousandfold world, mountains, foresfs, 
rivers, and seas, down to the Avici hell and up to 
the Summit of Existence, and also see all the 
living beings im it, as well as see and know In 
detail all their karma-cause and rebirth states of 
retributon. Even though they have not yet 
affained divine vision of heavenly beinss, they are 
sữll capable of discerning the real state of all 
things, they can receive the power to do so while 
living in the Saha world because they have pure 
eyes unclouded with mental illusion. To put 1t 
more plainly, they can do so because their minds 
become so pure that they are devoid of 
selfishness, so that they view things unswayed by 
prejudice or subjectivity. They can see things 
correctly as they truly are, because they always 
maintan calm minds and are not swayed by 
1mpulse. Remember a thing 1s not reflected as 1t 1S 
in water bolling over a fire. A thing Is not 
mirrored as 1t 1s on the surface of water hidden by 
plants. A thíing 1s not reflected as 1t is on the 
surface of water running In waves sfirred up the 
wind.” The Buddha teaches us very clearly that 


we cannot view the real state of things until we 
are free from the mental illusion caused by 
selfishness and passion—Trong Kinh Pháp Hoa, 
phẩm 19, Đức Phật dạy về công đức về mắt như 
sau: “Thiện nam tử hay thiện nữ nhân ấy, bằng 
đôi mắt thanh tịnh tự nhiên có được từ khi cha mẹ 
sanh ra (có nghĩa là những người đã có công đức 
về mắt mang theo từ đời trước), sẽ được bất cứ 
những gì bên trong hay bên ngoài tam thiên đại 
thiên thế giới, núi, rừng, sông, biển, xuống tận A 
Tỳ địa ngục và lên tới Trời Hữu Đỉnh, và cũng 
thấy được mọi chúng sanh trong đó, cũng như 
thấy và biết rõ các nghiệp duyên và các cõi tái 
sanh theo quả báo của họ. Ngay cả khi các chúng 
sanh chưa có được thiên nhãn như chư Thiên để 
có thể hiểu rõ thật tướng của vạn hữu, các chúng 
sanh ấy vẫn có được cái năng lực như thế trong 
khi sống trong cõi Ta Bà vì họ đã có những con 
mắt thanh tịnh được vén sạch ẩo tưởng tâm thức. 
Nói rõ hơn họ có thể được như thế là do tâm họ 
trở nên thanh tịnh đến nỗi họ hoàn toàn chẳng 
chút vị ngã cho nên khi nhìn thấy các sự vật mà 
không bị ảnh hưởng của thành kiến hay chủ quan. 
Họ có thể nhìn thấy các sự vật một cách đúng 
thực như chính các sự vật vì họ luôn giữ tâm mình 
yên tĩnh và không bị kích động. Nên nhớ một vật 
không phản chiếu mặt thật của nó qua nước sôi 
trên lửa. Một vật không phản chiếu mặt của nó 
qua mặt nước bị cỏ cây che kín. Một vật không 
phản chiếu mặt thật của nó trên mặt nước đang 
cuộn chảy vì gió quấy động.” Đức Phật đã dạy 
một cách rõ ràng chúng ta không thể nhìn thấy 
thực tướng của các sự vật nếu chúng ta chưa thoát 
khỏi ảo tưởng tâm thức do vị kỷ và mê đắm gây 
nền. 

Merit of faith: Merit of the believing heart— 
Virtue of faith—Tín đức (công đức của niềm tin). 
Merit of giving: Danamayam punna kiriya 
vathu (p)—Thí hành phước nghiệp sự —See 
Three dharmas (XXXIH]). 

Merit of medifation: Bhavanamaya punna 
kimiya vatthu (p)—Tu hành phước nghiệp sự—See 
Three dharmas (XXXII]). 

Merit of morality: Silamayam punna kiriya 
vatthu (p)—Giới hành phước nghiệp sự —See 
Three dharmas (XXXIH]). 


2872 


Merit of nirvana: Quả Đức—(Thường: Eternal, 
Lạc: BlissfuIl, Ngã: Personal or Autonomous, 
Tịnh: Pure)—Quả đức của Niết bàn hay công đức 
của bậc quả thượng là Thường, Lạc, Ngã, Tịnh— 
**See Four virtues of ÑIrvana. 

Merit of perfect knowledge: Trí đức. 

Merits of the Preacher: Phẩm Pháp Sư Công 
Đức—See Twenty-eight chapters in the Lotus 
Sutra. 

Merit of reciing the name of Medicine 
Master Vaidurya Lipht Tathagata and 
making offerings to Him: Công đức niệm hồng 
danh và cúng dường Đức Dược Sư Lưu Ly Quang 
Như Lai—See Master Vaidurya Light Tathagata 
and making offerinss to Him. 
Merit-transference: Parimnama  (skÐ—Eko 
(Jap)—Dedication—Hồi Hướng —See Transfer of 
meTI(. 

Merit of universal grace and salvation: Ân 
đức. 

Merit and virtue: Công Đức—Virtue 
achieved—Power to do meritorilous wWorks— 
Meritorious virtue. 

(ŒD The meanings of “Merit and Virtue—Nghĩa 
của “Công Đức”: 

Virtue (which will help transcend bírth and 
death and lead to Buddhahood). Merit is what 
one established by benefitting others, while 
virtue 1s what one pracftices fo Improve 
oneself such as decreasing greed, anger, and 
Ipnorance. Both merit and virtue should be 
cultivated side by side. These two terms are 
sometimes used Interchangeably. However, 
there 1s a crucial difference. Merits are the 
blessinps (wealth, ¡intellipgence, etc) of the 
human and celestial realms; therefore, they 
are femporary and subJect to birth and death. 
Virtue, on the other hand, transcend birth and 
death and lead to Buddhahood. The same 
action of giving charity with the mind to 
obtain mundane rewards, you will get mertt; 
however, If you give charity with the mind to 
decrease greed and stingy, you will obtain 
virtue—Sức mạnh làm những việc công đức, 
giúp vượt qua bờ sanh tử và đạt đến quả vị 
Phật. Phước đức được thành lập bằng cách 
giúp đở người khác, trong khi công đức nhờ 


l) 


2) 


qI) 


vào tu tập để tự cải thiện mình và làm giảm 
thiểu những ham muốn, giận hờn, si mê. Cả 
phước đức và công đức phải được tu tập song 
hành. Hai từ nây thỉnh thoảng được dùng lẫn 
lộn. Tuy nhiên, sự khác biệt chính yếu là 
phước đức mang lại hạnh phúc, giàu sang, 
thông thái, vân vân của bậc trời người, vì thế 
chúng có tính cách tạm thời và vẫn còn bị 
luân hồi sanh tử. Công đức, ngược lại giúp 
vượt thoát khỏi luân hồi sanh tử và dẫn đến 
quả vị Phật. Cùng một hành động bố thí với 
tâm niệm đạt được quả báo trần tục thì mình 
sẽ được phước đức; tuy nhiên, nếu mình bố 
thí với quyết tâm giảm thiểu tham lam bỏn 
xẻn, mình sẽ được công đức. 

Merit 1s obfained from doing the Buddha 
work, while virtue gained from one”s own 
practice and cultivation. If a person can sit 
stillness for the briefest time, he creates merit 
and virtue whích will never disappear. 
Someone may say, “ÏI will not create any more 
external merit and virtue; Ï am going to have 
only Iinner merit and virtue.` It 1s totally 
wrong to think that way. A sincere Buddhist 
should culivate both kinds of merit and 
virtue. When your meri and vitue are 
perfected and your blessings and wisdom are 
complete, you will be known as the “Doubly- 
Perfected Honored One.`—Phước đức tức là 
công đức bên ngoài, còn công đức là do công 
phu tu tập bên trong mà có. Công đức do 
thiển tập, dù trong chốc lát cũng không bao 
giờ mất. Có người cho rằng “Nếu như vậy tôi 
khỏi làm những phước đức bên ngoài, tôi chỉ 
một bể tích tụ công phu tu tập bên trong là 
đủ'. Nghĩ như vậy là hoàn toàn sai. Người 
Phật tử chơn thuần phải tu tập cả hai, vừa tu 
phước mà cũng vừa tu tập công đức, cho tới 
khi nào công đức tròn đầy và phước đức đầy 
đủ, mới được gọi là “Lưỡng Túc Tôn.) 

The differences between Merit and Virtue—— 
Sự khác biệt giữa Phước Đức và Công Đức: 
Merit is what one establishes by benefitting 
others, while virtue 1s whaf one practices fo 
Improve oneself such as decreasing grecd, 
anger and ignorance. Both merit and virtue 
should be cultivated side by side. These two 
terms are sometimes used Interchangeably. 


2873 


However, there 1s a crucial difference. Merits 
are the blessings (wealth, Intellipence, etc) of 
the human and celestial realms; therefore, 
they are temporary and subJect to birth and 
death. Virtue, on the other hand, transcend 
birth and death and lead to Buddhahood. The 
same acton of giving charity can lead to 
either Merit or Virtue. lf you give charlIty 
with the mind to obtain mundane rewards, 
you will get Merit; however, If you give 
charity with the mind to decrease greed, you 
will obtainn virtue—Phước đức là cái mà 
chúng ta làm lợi ích cho người, trong khi công 
đức là cái mà chúng ta tu tập để cải thiện tự 
thân như giảm thiểu tham sân si. Hai thứ 
phước đức và công đức phải được tu tập cùng 
một lúc. Hai từ nầy thỉnh thoảng được dùng 
lẫn lộn. Tuy nhiên, có sự khác biệt đáng kể. 
Phước đức bao gồm tài vật của cõi nhân 
thiên, nên chỉ tạm bợ và còn trong vòng luân 
hồi sanh tử. Trái lại, công đức siêu việt khỏi 
luân hồi sanh tử để dẫn đến Phật quả. Cùng 
một hành động có thể dẫn đến hoặc phước 
đức, hoặc công đức. Nếu chúng ta bố thí với 
ý định được phước báu nhân thiên thì chúng 
ta gặt được phần phước đức, nếu chúng ta bố 
thí với tâm ý giảm thiểu tham sân si thì chúng 
ta đạt được phần công đức. 


(II) Công Đức theo quan niệm của Tổ Bồ Đề Đạt 


Ma—“Mert and Virue” according to 
Bodhidharma Patriarch°s point of view: King 
Liang-Wu-TiI asked Bodhidharma: “All my 
life I have built temples, ø1ven sanction to the 
Sangha, praciced giving, and arranged 
vegetarian feasts. What merit and virtue have 
I gaimned?” Bodhidharma said, “There was 
actually no merit and virtue.”—Vua Lương 
Võ Đế, Võ Đế hỏi Bồ Để Đạt Ma rằng: 
“Trẩm một đời cất chùa độ Tăng, bố thí thiết 
trai có những công đức gì?” Tổ Đạt Ma bảo: 
“Thật không có công đức.” Đệ tử chưa thấu 
được lẽ nây, cúi mong Hòa Thượng từ bi 
giảng giải. 


(IV)Công Đức theo sự giải thích của Lục Tổ Huệ 


Năng trong Kinh Pháp Bảo Đàn—The Sixth 
Patriarch Hui-Neng Interpreted about “Merit 
and Virtue” in the Dharma Jewel Platform 
Sutra: The Patriarch emphasized that all acts 


from king Liang-Wu-T1 actually had no merit 
and virtue. Emperor Wu of Liang”s mind was 
wrong; he did not know the right Dharma. 
Building temples and giving sanction to the 
Sangha, practicing giving and arranging 
vegetaian feass 1s called “seeking 
blessings.` Do not mistake blessings for merit 
and virtue. Merit and virtue are in the 
Dharma body, not ¡in the cultivation of 
blessings.” The Master further said, “Seeing 
YyOUT OWn nafure Is meri(, and equanImIty 1s 
virtue. To be unobstructed In every thought, 
constantly seeing the true, real, wonderful 
function of your original nature 1s called merit 
and virtue. Inner humility 1s merit and the 
Oufer practice of reverence Is virtue. Your 
self-nature establishing the ten thousand 
dharmas 1s merit and the mind-substance 
separate from thought 1s virtue. Not being 
Separate from the self-nature is merit, and the 
correct use of the undefiled self-nature 1s 
virtue. IÝ you seek the merit and virtue of the 
Dharma body, simply act according to these 
principles, for this 1s true merit and virfue. 
Those who cultivate merit in their thoughts, 
do not slipht others but always respect them. 
Those who slight others and do not cut off the 
“me and mine” are without merit. The vain 
and unreal self-naturte 1s without virtue, 
because of the “me and mine,” because of the 
øreatness of the “self,” and because of the 
constant slighũng of others. Good Knowing 
Advisors, confinuifty of thought 1s meri(; the 
mind practicing equality and directness 1s 
virtue. Self-cultivation of one*s nafure 1s 
merit and self-cultivaton of the body 1s 
virtue. Good Knowing Advisors, merit and 
vitue should be seen withn one's own 
nature, not soupht through giving and making 
offerings. That ¡1s the difference between 
blessings and merit and virtue. Emperor Wu 
địd not know the true principle. Our Patriarch 
was not in error.”"—Tổ nhấn mạnh những việc 
làm của vua Lương Võ Đế thật không có 
công đức chi cả. Võ Đế tâm tà, không biết 
chánh pháp, cất chùa độ Tăng, bố thí thiết 
trai, đó gọi là cầu phước, chớ không thể đem 
phước đổi làm công đức được. Công đức là ở 


2874 


trong pháp thân, không phải do tu phước mà 
được.” Tổ lại nói: “Thấy tánh ấy là công, 
bình đẳng ấy là đức. Mỗi niệm không ngưng 
trệ, thường thấy bản tánh, chân thật diệu 
dụng, gọi là công đức. Trong tâm khiêm hạ 
ấy là công, bên ngoài hành lễ phép ấy là đức. 
Tự tánh dựng lập muôn pháp là công, tâm thể 
ha niệm ấy là đức. Không la tự tánh ấy là 
công, ứng dụng không nhiễm là đức. Nếu tìm 
công đức pháp thân, chỉ y nơi đây mà tạo, Ấy 
là chơn công đức. Nếu người tu công đức, 
tâm tức không có khinh, mà thường hành 
khắp kỉnh. Tâm thường khinh người, ngô ngã 
không dứt tức là không công, tự tánh hư vọng 
không thật tức tự không có đức, vì ngô ngã tự 
đại thường khinh tất cả. Này thiện tri thức, 
mỗi niệm không có gián đoạn ấy là công, 
tâm hành ngay thẳng ấy là đức; tự tu tánh, ấy 
là công, tự tu thân ấy là đức. Này thiện tri 
thức, công đức phải là nơi tự tánh mà thấy, 
không phải do bố thí cúng dường mà cầu 
được. Ấy là phước đức cùng với công đức 
khác nhau. Võ Đế không biết chân lý, không 
phải Tổ Sư ta có lỗi. 
Merit-Virtue-Blossom Buddha: Công Đức 
Hoa Phật. 
Merit And Virtue And Good Renown 
Buddha: Phật Thiện Danh Xưng Công Đức. 
Merit and virtue of the original pledges by 
the  Medicine Buddha: Bhaisaya-guru- 
vaiduryaprabhasapurvapranidhanavisesavistara 
(sk)—Kinh Dược Sư Bổn Nguyện Công Đức— 
The Medicine Buddha Sutra—The sutra stresses 
on the merifs and virtues of Bhaisaya-Guru and 
encourages sentient beings to have faith in this 
Buddha so that they can be reborn In the Eastern 
Paradise; however, the sutra never denies the 
Western Paradise. The Sutra was translated Into 
Chinese by Hsuan-Tsang—Kinh nhấn mạnh về 
những công đức của Đức Dược Sư Như Lai và 
khuyên chúng sanh hãy tin tưởng vị Phật nầy để 
được vãng sanh Thiên đường Đông Độ; tuy nhiên, 
kinh không phủ nhận Tây phương Cực Lạc. Kinh 
được Ngài Huyền Trang dịch sang Hán tự—See 
Twelve vows of BhaishaJya-Guru-Buddha. 
Meris of worshipping  Earth-Store 
Bodhisattva: Công Đức Lễ Bái Ngài Địa Tạng 


Bồ Tát —According to the Earth Store Bodhisattva 
Suữa, The Buddha told Contemplator of the 
World's Sounds Bodhisattva: “If good men and 
women 1n the future wish to fulfill hundreds of 
thousands of ten thousands of millions of wishes 
and to succecd In as many undertaking In both the 
present and the future, they should simply take 
refuge with, øaze upon, worship, make oferings 
to, and praise the Image of Earth Store 
Bodhisattva. In such a way, their wishes and what 
they seek wIll all be realized. Moreover, one may 
wish that Earth Store Bodhisattva, replete with his 
øreat compassion, will offer eternal protection. 
That peson will then dream of the Bodhisattva 
rubing the crown of his head and bestowing a 
prediction of enliphtenment”—Theo Kinh Địa 
Tạng Bồ Tát, Đức Phật bảo ngài Quán Thế Âm 
Bổ Tát: “Trong đời sau, như có kẻ thiện nam, 
người thiện nữ nào muốn cầu trăm ngàn muôn ức 
sự về hiện tại cùng vị lai, thời chỉ nên quy-y 
chiêm ngưỡng đảnh lễ, cúng dường, ngợi khen 
hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát. Được như 
thế thời nguyện những chi và cầu những chi thấy 
đều thành tựu cả. Lại cầu mong Địa Tạng Bồ Tát 
vận đức từ bi rộng lớn ủng hộ mãi cho; người đó 
trong giấc chiêm bao liền đặng ngài Địa Tạng Bồ 
Tát xoa đảnh thọ ký.” 
Meritorious (a): Có công đức. 
Meritorious action: Hành động có công đức. 
1) Kusala-dharma (skÐ: Thiện pháp (các việc 
lành, trái ngược với các điều ác hay bất thiện 


pháp). 
2) Punyakarma (skÐ: Thiện Nghiệp— 
Wholesome karma—Good karma—Good 


deeds—SKillful acion——Kusala karma. 

3) According to the Dharmapada Sutra, verse 
183, the Buddha taught: Not to do evil, to do 
good, to purify one”s mind, this 1s the teaching 
of the Buddhas.”—Theo Kinh Pháp Cú, câu 
183, Đức Phật dạy: “Chớ làm các điều ác, 
gắng làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch. 
Ấy lời chư Phật dạy.” 

Meritorious Adornment Sutra: Công Đức 

Trang Nghiêm Kinh—Tên tắt của kinh Nhất Thiết 

Pháp Công Đức Trang Nghiêm Vương. 

Meritorious exercise: Công Đức Du— 

Meriftorious exercise, 1.e. walking about Intoning 


2875 





after duty—Công đức mà người tu đạt được trong 
lúc vừa đi vừa niệm, sau khi làm xong nhiệm vụ. 
Meritorious gates to Amitabha?s Pure 
Land: Công đức phải thành tựu để được vãng 
sanh về cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà— 
There are five effective or meri(orIous gafes to 
Amitabha's Pure Land—Có năm loại công đức 
phải thành tựu để được vãng sanh về cõi Tịnh Độ 
của Đức Phật A Di Đà—See Five meritorious 
gates of Amitabhaˆ”s Pure Land. 

Meritorious karmic formation: 
Punnabhisankharo (p)—Phước hành—See Three 
dharmas (XXX). 

Meritorious Virtue Jewelled Mountain 
Spirit Mantra: Công Đức Bảo Sơn Thần Chú— 
See Ten Small Mantras. 

Meritoriously adorned (a): Công đức trang 
nghiêm. 

Merry-making feasfs: Các trò vui 

Meru (skt): Tu Di—AIso called “Sumeru,” name 
of a fabulous mountain in Buddhism. According to 
the Buddhist view, this 1s the axis of the world of 
traditional Buddhist cosmology, said to be an 
enornous mountain in the center of the world 
surrounded by four continenfs oriented toward the 
cardinal directions and eigpht subcontinents. Meru 
1S surrounded by seas and continents, under these 
lies the hells and the realms of the hungry ghosts. 
Above Meru are the realms of devas and gods, 
pure form, formless and finally the Buddha- 
fields—Còn được gọi là “Sumeru,” tên của một 
ngọn núi huyền thoại trong Phật giáo. Theo Phật 
giáo, đây là trục của thế giới theo truyền thống 
vũ trụ học của Phật giáo, người ta nói nó là ngọn 
núi vĩ đại nằm ở trung tâm thế giới, được bao bọc 
bởi bốn lục địa và tám lục địa phụ từ tám phương 
tứ hướng. Meru nằm giữa các biển và các lục địa, 
bên dưới là địa ngục và xứ của ma đói. Bên trên 
Memu là thế giới thiên thần, là sắc giới, vô sắc 
giới và Phật quốc—See Sumeru Mountain. 
Merudhvaja (skÐ: Tu Di Tướng —Name of the 
universe of Merukalpa Buddha, in the northwest, 
twelfth son of Mahabhijna—Tên của vũ trụ của 
Tu Di Đăng Vương Phật, ở về phương tây bắc, 
con trai thứ 12 của Phật Đại Thông Trí Thắng. 
Merudvaja-Buddha (skt): Sumeru-Appearance 
Buddha——Tu Di Tướng Phật. 





Merukuta (skt): Tu Di Đảnh—Con trai thứ hai 
của Phật Đại Thông Trí Thắng có tên là Tu Mật 
La Thiên hay A Súc Bệ Phật—Second son of 
Mahabhijna Buddha, whose name 1s AbhiratI. 
Meruprabhasa-Buddha: Tu di Quang Phật. 
Merupradipa-Buddha: Tu di đăng Phật 
Messagc: Thông điệp. 

Message of love and peace: Thông điệp về tình 
thương và hòa bình —The Buddha”s teaching 1s a 
true meassage of love and peace to the world— 
Lời Phật dạy là một thông điệp chơn thật về tình 
thương và hòa bình cho toàn thế giới. 

Message of love and wisdom: Thông điệp của 
tình thương và trí tuệ 

Messenger (n): Mạn sứ— The messenger, or 
lictor of pride. Ten messengers that affect the 
mind, Iincluding five envoys of stupidity and five 
wholesome deeds—Thập mạn sứ có thể sai khiến 
hay ảnh hưởng thân tâm con người, bao gồm cả 
ngũ độn sử và ngũ lợi sử—See Seven 
m€SS€n8ð€Ts. 

Messenger of anger: Lictor of anger—Sân 
Khuể Sứ The Iictor of anger, one of the five 
envoys of stupidity—Sứ giả sân hận (mối sai 
khiến do lòng sân hận gây ra), là một trong năm 
độn sử. ** See Eive envoys of stupidity. 
Messenger of the Buddha: Messenger of the 
Tathagata—Phật sứ. 

Messenger of desire: Temptation of desire— 
Tham Dục Sử—The temptation of desire which 
causes clinging to cearthly lie and things, 
therefore reincarnation—Những phiền não của 
lòng tham muốn xô đẩy sai khiến thân tâm hữu 
tình khiến cho đắm đuối mãi trong vòng luân hồi 
sanh tử—See Eive envoys of stupidity. 
Messenger of doubt: Nghi Sử—The tempter, or 
lictor, of doubt—BỊ nghi hoặc sai khiến mà lưu 
chuyển trong tam giới—See Five envoys of 
stupIdity. 

Messenger Ghost: Truyền tống quỷ—If it was 
greed to be litigious that made the person commIf 
offenses, then, after he has finished paying for his 
crimmes, he takes shape when he encounters 
people, and he 1s called a Messenger Ghost— 
Tham kết bè đẳng gây tội, gặp người thành hình, 
làm các loài Quỷ Truyền Tống—See Nine classes 


2876 


of ghosts (II) and Ten kinds of ghosts that will be 
reborn as an animal to continue to pay their debts. 
Messengers of Hades: Lictors of Hades—Minh 
Sứ (sứ quan hay sứ giả của Diêm Vương). 
Messenger of ignorance: Lictor of misleader of 
ignorance—Vô Minh Sử—One of the ten lictors, 
messengers, or misleaders, I.e. of Iønorance, who 
drives beings into the chain of transmigration 
Một trong 10 sử. Vô minh có thể sai sử con người 
lưu chuyển trong luân hồi sanh tử. 
Messenger of pride: Mạn Sử—Mạn Sứ—The 
lictor of pride. Ten messengers that affect the 
mind, including five envoys of stupidity and five 
wholesome deeds—Thập mạn sứ có thể sai khiến 
hay ảnh hưởng thân tâm con người, bao gồm cả 
ngũ độn sử và ngũ lợi sử. 

Messenger of the Tathagafa: Messenger of the 

Buddha—Phật sứ. 

Messenger of unenlightenment: Affliction or 

of unenlightenment—Si Sử—The 

me€ssenger, lictor, OFr affliction of 
unenlightenment, one of the ten bonds or fetters— 

Một trong thập kiết sử, vô minh sai khiến con 

người đến chỗ lâm lạc, khổ não, không rõ chánh 

kiến, không biết chánh đạo. 

Metal circle: Kim Luân. 

1) The metal circle on which the earth resfs, 
above the water circle which 1s above the 
wind or air circle which rests on space: Nơi 
thấp nhất của thế giới là phong luân; phong 
luân dựa vào hư không (bể dầy là 16 ức do 
tuân, bền vững như kim cương). Trên phong 
luân có thủy luân (sâu 8 ức do tuần). Trên 
thủy luân có kim luân (dầy 3 ức 2 vạn do tuần 
do có hình bánh xe nên gọi là kim luân). Trên 
kim luân là địa luân (gồm 9 núi 8 biển). 

2) The cakra or wheel or disc, emblem of 
SOV€T€IĐTEV, SCV€Nn pDr€CIOUS 
possesslons of a Cakra-King: Kim Luân là 
một trong bẩy báu vật của Chuyển Luân 
Thánh Vương—See Four wheels (D). 

Metal wheel: Kim Luân—See Four wheels (A). 

Metamorphic born: Hóa sanh—As with moths 

from the chrysalis. 

Metamorphic devi: Kỷ Nghệ Thiên Nữ—The 

metamorphic devi on the head of Siva, perhaps 

the moon which 1s the usual figure on Siva”s head. 





lictor 


one of the 


Metamorphose (v): Evolve—To transform——Áo 
hóa—Biến hóa—Chuyển hóa. 

Metamorphosed Buddha: Nirrmana-Buddha 
(skÐ—lIncarnate Buddha—Hóa Phật —According 
to the Contemplation on the Infinite Life Sutra, an 
Incarnate or metamorphosed Buddha. Buddhas 
and Bodhisattvas have universal and unlimited 
powers of appearance—Theo Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ thì hóa thân Phật hay thân Phật được 
hóa hiện tùy ý. Phật hay Bổ Tát có khả năng vô 
hạn về sự hiện biến—See Nirmanakaya. 
Metaphor (n): Opammam (p)—Aupamya (skt)— 
Ấn dụ—Simile—There are four metaphors of 
infinity—Có bốn dẫn dụ—See Four metaphors of 
Infimty. 

Metaphorical (a): Thuộc về ẩn dụ—Figurative. 
Metaphysical (a): Thuộc về Siêu hình học. 
Metaphysical issues: Những vấn để siêu hình— 
The Buddha was not 
mefaphysical Issues which only confuse man and 
upset his menfal equilibrium. Therr solution surely 
will not free mankind from misery and 1ÌI. That 
was why the Buddha hesiftated to answer such 
quesfions, and at times refrained from explaining 
those which were often wrongly formulated. The 
Buddha was a practical teacher. His sole aim was 
to explain 1n all 1ts detail the problem of Dukkha, 
suffering, the universal fact of life, to make 
people feel its full force, and to convince them of 
1t. He has definitely told us what he explains and 
what he does not explain. Even questions relating 
to the past and the future, the Buddha”s answers 
were very clear: “Let be the past, let be the 
future, I will teach you the Dhamma.” The 
Buddha always emphasized: “When this 1s, that 
comes to be. With the arising of this, that arises. 
When this 1s not, that does not come to be. With 
the cessatlon of this, that ceases.” This In a 
nutshell is the Buddhist doctrine of conditionality 
or Dependent Arising (paticca samuppada). And 
this forms the foundaton of the Four Noble 
Truths, the central conception of Buddhism—Đức 
Phật không quan tâm đến những vấn đề siêu hình, 
những vấn để chỉ làm bối rối con người và làm 
đảo lộn sự cân bằng của tâm trí họ như vậy. Sự 
giải quyết của chúng chắc chắn sẽ không giải 
thoát nhân loại khỏi những ác nghiệp và khổ đau. 


concerned with such 


2877 


Đó là lý do tại sao Đức Phật do dự khi trả lời 
những câu hỏi như vậy, và đôi lúc Ngài phải tránh 
giải thích những câu hỏi thường được đặt ra một 
cách sai lâm. Đức Phật là một bậc Thầy thực tiễn, 
mục đích duy nhất của Ngài là giải thích tường 
tận về vấn đề khổ, sự kiện phổ quát của cuộc đời, 
làm cho mọi người cảm nhận được ảnh hưởng 
mạnh mẽ của nó và trực nhận sự thực của cuộc 
đời nầy. Đức Phật đã nói rõ cho chúng ta biết 
những gì Ngài cần giải thích và những gì Ngài sẽ 
không bao giờ giải thích. Ngay cả những câu hỏi 
liên quan đến quá khứ và tương lai, câu trả lời 
của Đức Phật thật là rõ ràng: “Hãy để yên quá 
khứ, hãy để yên vị lai” Đức Phật luôn nhấn 
mạnh: “Khi cái nầy có mặt, cái kia có mặt. Do cái 
nầy sanh, cái kia sanh. Khi cái nây không có, cái 
kia cũng không có. Do cái nầy diệt, cái kia diệt.” 
Tóm lại, đây là giáo lý của đạo Phật về tánh 
duyên khởi hay Pháp Tùy Thuôc Phát Sanh 
(Paticca-samup-pada). Giáo lý nầy tạo thành nền 
tảng của Tứ Thánh Đế, chân lý trung tâm của đạo 
Phật. 

Metaphysical-unconscious: Vô ý thức siêu 
hình. 

Metaphysician (n): Nhà siêu hình học. 
Metaphysies (n): Siêu hình học. 
Metapsychical: Siêu linh. 

Metapsychies: Siêu linh học. 

Metempsychosis: Thuyết luân hồi. 

Methinks (old English): It seems to me——Dường 
như, 

Mcthod: Phương pháp The eight dharmas, 
things or methods—Tám pháp, vật hay phương 
pháp —See Eight dharmas. 

Mcthod of the ambrosial truth: Cam Lộ 
Huyền Môn. 

Method of analysis: Phương pháp phân tích. 
Mcthods of atfainment or deeds of a 
Buddha or Bodhisattva: Bổn Tập Kinh—A 
sutra of method or motive of atfainment or deeds 
of a Buddha or Bodhisattva—Kinh nói về phương 
cách và động lực để đạt thành hay hành động của 
một vị Phật hay Bồ Tát. 

Methods of a bodhisattva”s preparafion: The 
Suữa of the Four Methods of a bodhisattva”s 
preparation—Kinh nói về bốn phương pháp chuẩn 








bị của Bồ Tát-See Four methods of a 

bodhisattva's preparatlon for preaching the Law 

and Sutra of the Four Methods of a bodhisattva”s 

Dreparation. 

Methods of a bodhisattva?s preparation for 

preaching the Law: Phương pháp mà vị Bồ Tát 

dùng để chuẩn bị trước khi thuyết pháp—Almost 
the same as the four methods of a Bodhisattva”s 
preparation, the four methods of a Bodhisattva”s 
preparation for preaching the Law—Gần giống 
như Tứ Sự Kinh, Tứ Sự Pháp Môn là bốn cách 
chuẩn bị của Bồ Tát trước khi giảng kinh—See 

Four methods of a Bodhisattva”s preparation for 

preaching the Law. 

Mcthods of Bodhisattva transformaftion: 

Ways of¡llusion—Methods of ilusion—Ảo môn. 

Mecthod of Buddha-kaya: Pháp Môn Thân— 

The methods of the Buddha. 

l1) A TPien-T”ai definition of the Dharmakaya of 
the Triniy: Tông Thiên Thai lập thuyết tam 
thân của thân Phật. 

2) The powers of the dharmakaya: Sắc Thân. 

3) The reality or real qualiies of the Buddha: 
Thực Tướng Thân. 

4) The varous representaions of the 
perspective characteristics of Buddhas and 
Bodhisattvas in the mandalas: Biểu thị vô số 
hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát trong Mạn 
Đà La. 

Mcthods of Buddhist religion: Arts of 

Buddhist religion—Đạo thuật (phương pháp hay 

nghệ thuật tu hành của Phật giáo). 

Method of commandments: Giới Môn—The 

way or method of the commandments or rules— 

Obedience to the commandments as a way of 

salvaton—Tu hành giới luật là cửa vào giải 

thoát. 

Mecthod of contemplating: Quán Hành—Pháp 

Quán Sát Hành Pháp của Tâm. 

Methods of meditation: Pháp Môn Thiển 

Định—According to the Platform Sutra of the 

Sixth Patriarchs Dharma Treasure, the Sixth 

Patriarch, Hui-Neng, taught—Theo Kinh Pháp 

Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 

l) “The door of siting in Chan consists 
fundamenfally of attaching oneself neither to 
the mind nor fO purTIYy; 1í 1S not non- 


2) 


2878 


movement. One might speak of becoming 
attached to the mind, and yet the mind 1s 
fundamenfally false. You should know that 
the mind ¡s like an illusion and, therefore, 
there Is nothing to which you can become 
atfached. One might say that to practice 
Ch”an 1s to attach oneself to purity, yet the 
nafire of people 1s basically pure. lt 1s 
because of false thinkimg that the True 
Suchness 1s obscured. Simply have no false 
thinking, and the nature will be pure of 1tself. 
If attachment to purIty arises In your mind, a 
deluded idea of purity will result. What 1s 
delusory does not exist, and the attachment 1s 
false. Purity has no form or mark and yet 
there are those who set up the mark 0Ý purIty 
as an achievemeII. 
obstruct their own original nature and become 
bound by purity.”—*Pháp môn tọa thiển nầy 
vốn không chấp nơi tâm, cũng không chấp 
nơi tịnh, cũng chẳng phải chẳng động. Nếu 
nói chấp tâm, tâm vốn là vọng; biết tâm như 
huyễn nên không có chỗ để chấp vậy. Nếu 
nói chấp tịnh, tánh người vốn là tịnh, bởi vì 
vọng niệm che đậy chơn như, chỉ cần không 
có vọng tưởng thì tánh tự thanh tịnh. Khởi 
tâm chấp tịnh trở lại sanh ra cái tịnh vọng. 
Vọng không có chỗ nơi, chấp ấy là vọng; tịnh 
không có hình tướng trở lại lập tướng tịnh, nói 
là công phu, người khởi kiến giải nầy là 
chướng tự bản tánh trở lại bị tịnh trói.” 

“Good Knowing Advisors, what 1s meant by 
“siing in Ch?an?” In this obstructed and 
unimpeded Dharma-door, the mind”s thoughts 
do not arise with respect fo any good or evil 
external state. That 1s what 'sifting' 1s. To see 
the unmoving self-nature inwardly 1s Chan. 
Good Knowing Advisors, what 1s meant by 
Ch'an concentraion? Being separate from 
external mark 1s “Ch'an.` Not being confused 
inwardly is “concenfration.` If you become 
attached to external marks, your mind will be 
confused Inwardly. If you are separate from 
external marks, inwardly your mind will be 
unconfused. The original nature is naturally 
1n a natural state of concenftration. 


Those with this view 


pure, 
Confusion arises merely because sfates are 
seen and at(ended to. If the mind remains 


unconfused when any sfate is encountered, 
that 1s true concentraton. Good Knowing 
Advisors, being separate from all external 
Chan and being ¡nwardly 
unconfused 1s concentration. External Ch'an 
Ch'an 
concenftration. The Vimalakirti Sutra says, 
'Just then, suddenly return and regain the 
original mind.` The Bodhisattva-Sila Sutra 
says, 'OQur basic nafure 1s pure of ifself.” Good 
Knowing Advisors, in every thoupht, see your 
own clear and pure original nature. Cultivate, 
practice, realize the Buddha Way.”—“Nầy 
thiện tri thức! Sao gọi là tọa thiển? Trong 
pháp môn nây không chướng không ngại, 
ngoài đối với tất cả cảnh giới thiện ác tâm 
niệm chẳng khởi gọi là tọa, trong thấy tự tánh 
chẳng động gọi là thiển. Nầy thiện tri thức, 
sao gọi là thiển định? Ngoài lìa tướng là 
thiển, trong chẳng loạn là định. Ngoài nếu 
chấp tướng, trong tâm tức loạn; ngoài nếu lìa 
tướng, tâm tức chẳng loạn. Bản tánh tự tịnh tự 
định, chỉ vì thấy cảnh, suy nghĩ cảnh tức là 
loạn; nếu thấy các cảnh mà tâm chẳng loạn 
ấy là chơn định vậy. Nây thiện tri thức! 
Ngoài la tướng tức là thiển, trong chẳng loạn 
tức là định, ngoài thiển trong định, ấy gọi là 
thiển định. Kinh Bồ Tát Giới nói: “Bản tánh 
của ta vốn tự thanh tịnh. Nầy thiện tri thức! 
Trong mỗi niệm tự thấy được bản tánh thanh 
tịnh, tự tu, tự hành, tự thành Phật đạo.” 


marks  Is 


and ¡inward 2 concenfraton are 


Mecthods of dealing with questions: Phương 
pháp trả lời câu hỏi — The Buddha has four 
methods of dealing with questions—Bốn phương 
pháp Phật trả lời câu hỏi—See Four methods of 
dealing with questions. 

Mecthods of development of enlightenment: 
Phương pháp phát triển tâm giác ngộ—See 
Twenty-two modes of processes In the perfect 
development of enlightenment. 


Method of the Dharmakaya: Phương pháp về 


Thân. 

l1) A TPien-T”ai definition of the Dharmakaya of 
the Trinity—Tông Thiên Thai lập thuyết tam 
thân của thân Phật: 

a) The powers of the đharmakaya: Sắc Thân. 

b) The methods ofthe Buddha: Pháp Môn Thân. 


2879 


c) The reality or real qualiies of the Buddha: 
Thực Tướng Thân. 

2) The varlous represenftalons of the 
perspective characteristics of Buddhas and 
Bodhisattvas in the mandalas: Biểu thị vô số 
hình tượng chư Phật và chư Bồ Tát trong Mạn 
Đà La. 

Mcthods of  cxhortafion: 

persuation—Khuyến môn. 

Methods of Hinayana: Laws of Hinayana— 

Tiểu Pháp—See Hinayana. 

Methods of illusion: Ảo môn— The ways of 

1lusion, or of Bodhisattva transformation—Áo 

môn hay con đường chuyển hóa của Bồ Tát. 

Method of immediacy: Đốn pháp—Immediate 

apprehenslon or enlightenment as opposed to 

gradual development—Tức thì hiểu biết và giác 
ngộ, đối lại với tiệm pháp. 

Mecthods laid down by the Buddha: Hóa 

Nghi —The rules laid down by the Buddha for 

salvaton—Những nguyên tắc hay phương thức 

cứu độ do Phật đặt ra. 

Methods of meditation: Phương cách thiền 

định—Mcthods of mysticism 

đdhyanas records 1n the sutras (Tathagata-dhyanas) 
and traditional dhyana, or the intuitional method 
brought to China by Bodhidharma. Generally 
speaking, there are three kinds of meditation: 

Samatha, Vipassana and Walking meditation. 

Samatha means Stilling or Calming the mind, 

Vipassana means focusing the mind on an obJect. 

Walking meditation means when we walk, we 

concenfrate on the movement of the feet and 

always stay mindfulness—Pháp môn hay tông chỉ 
nhà Thiển được tìm thấy trong Như Lai Thiền 
trong các kinh điển, và Tổ Sư Thiển hay Đạt Ma 

Thiển được Tổ Bồ Đề Đạt Ma truyền sang Trung 

Quốc (phép thiển mầu nhiệm được truyền cho 

nhau bằng tâm ý giữa các vị tổ sư). Nói chung, có 

ba kiểu thiển: Tịnh Chỉ, Quán Tưởng và Thiền 

Hành. Tịnh chỉ là an tâm tịnh, Quán tưởng là chú 

tâm vào một đối tượng, còn Thiển hành là khi 

chúng ta đi chúng ta tập trung tư tưởng vào cử 
động của chân và luôn tỉnh thức—See 

Meditation. 

Mecthod of meditation through counfing the 

breathingss Sổ Tức Môn—The of 


Method of 


as found ¡n the 


way 


mediaton practice throuph countng the 
breathings In order to calm mind and body—Pháp 
môn thiển quán bằng cách đếm hơi thở để lắng 
đọng thân tâm. 

Methods of mysficism: Thiền Pháp—See 
Methods of meditation. 

Method of patience: Nhẫn pháp Nhẫn Vị— 
The method or stage of patience, the sixth of the 
seven stages of the Hinayana in the attainment of 
Arahanship or sainthood, or the third of the four 
roots of goodness—Thời kỳ nhẫn nhục, ý nói các 
bậc đã chứng ngộ chân lý, bậc thứ sáu trong bảy 
bậc hiển, hay vị thứ ba trong tứ thiện căn. 


Mcthod of  persuafon: Methods of 
exhortation—Khuyến môn—-The method of 
exhortaion or persuaton, 1n confrast with 


prohibition or command—Pháp môn khuyến tấn 
con người làm việc thiện, đối lại với “Giới Môn” 
(ngăn cấm con người làm việc ác). 

Mcthod of proposifion on which a sect 
depends: Tông Y—Lý thuyết mà tông phái dựa 
vào (Nhân Minh Học có ba chi, chi thứ nhất là 
Tông Pháp gồm Tông thể và Tông Y). 

Methods of the Pure Land: Pháp môn niệm 
Phật —There of Buddha 
Recitaton. According to Most Venerable Thích 
Thiển Tâm in Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice, Buddha Recitaton does not consist of 
alone,  but 
contemplation and meditation. Therefore, within 
the Pure Land School, 
recitation, there are three other methods—Có bốn 
phương pháp niệm Phật. Theo Hòa Thượng Thích 
Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, niệm 
Phật không chỉ chuyên về miệng niệm, mà còn 
dùng tâm để tưởng niệm. Cho nên trong môn 
niệm Phật, ngoài phương pháp “Trì Danh Niệm 
Phật” còn có ba pháp môn khác—See Four 
methods of Buddha Recitation. 

Methods of saving senfient beings: Instruction 
1n the Buddhist principles—Hóa Pháp——According 
to the T”ien Tai Sect, the Buddha utilized four 
methods to save sentient beings—Pháp môn hóa 
đạo hay phương pháp giáo hóa. Theo Tông Thiên 
Thai, để hóa độ chúng sanh, Phật Thích Ca dùng 
bốn phương pháp: 


are four methods 


oral  reciftation also Includes 


in addiion to oral 


2880 


1) Preaching In accordance with the Tripitaka 
Basket: Tụng—Nội dung giảng dạy căn cứ 
theo Tam Tạng Kinh Điển. 

2) Interrelated preaching: Thông—Nội dung 
giảng dạy thông suốt với các trình độ, mọi 
người đều hiểu được. 

3) Differentiated preaching: Biệt—Nội dung 
giảng chỉ thích hợp với trình độ của một số 
người. 

4) A complete, all-embracing preaching: Viên— 
Giáo lý tròn đầy hoàn thiện, chỉ trực tiếp vào 
thực tại. 

Mecthods of worship of the Life-prolonging 

Bodhisattvas: Diên Mệnh Pháp—Methods of 

worship of the life-prolonging bodhisattvas such 

as Universal Virtue (Samantabhadra), Earth-Store 

(Ksiigarbha), and Avalokitesvara, eftc.,, tO 

increase length of lie—Phép tu kéo dài tuổi thọ 

bằng cách tu theo hạnh các vị Diên Thọ Bồ Tát 
như Phổ Hiển, Địa Tạng và Quán Âm. 

Methods of worship the water deva for rain: 

Thủy Thiên Pháp— Thủy Thiên Cúng, phương 

pháp cúng Thủy Thiên để cầu mưa. 

Methodologsy (n): Phương pháp luận. 

Meticulous work of art: Tác phẩm nghệ thuật 

công phu. 

Metrical hymn: Gatha (skU——Chant, stanza, or 

verse— Kệ. 

Metrical Pieces: Ca Vịnh —See Twelve sutras. 

Metropolitan (n): Đô thị. 

Metsu (jap): Nirodha (skt—Cessation—Diệt— 

See Nrrodha. 

Met(a (p): Tâm Từ -Universal love—Loving- 

kindness—Friendship——Active gøoodwill—The 

first of the four Brahma-Viharas in which the 
force of love radiated to all beings. 

Metta Sutfa (p): Kinh Từ Thiện—See Maitri 

Sutra. 

Metteya: Phật Di Lặc. 

Mi (jap): Rasa (skt)—Flavor 

Miasma (n): Chướng khí. 

Miccaka (skt): Mikkaka, Mikkaka, Micchaka or 

Michchhaka (skt——DI Già Ca——According to Eitel 

in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 

Terms, Mikkaka, a native of Central India, who 

laboured in Northern India transported himself to 





Taste——VỊ. 








Ferghana where he chose Vasumira as his 
successor. He died by the fire of samadhi of his 
own—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 
Điển, Di Già Ca là một cư dân thuộc trung bộ Ấn 
Độ, hoằng hóa vùng Bắc Ấn, rồi đến Ferghana 
nơi mà ông đã chọn Bà Tu Mật làm tổ thứ bảy. 
Ông thị tịch bằng lửa tam muội của chính mình— 
See Twenty eight Indian Patrlarchs. 

Miccha ditthi (p): Tà kiến —Wrong view— 
Wrong opinion. 

Miccha-samadhi (p): Tà Định The mind that 
IsÃ Obsessed by detrimental forces 
concenfrate successfully on any obJect of a 
wholesome nature. Ít is true that a man can, 
however, concentrate on an obJect with thoughfs 
of lust or 1ll-will, etc, but then, that 1s “Wrong 
Concentration.” As long as Impurifles or paSSIOnS 
exIst in man, evil and unwholesome thoughts will 
confinue to arise—Tâm người nào còn bị các 
pháp bất thiện che chắn, sẽ không thể tập trung 
vào bất kỳ để mục nào được xem là thiện được. 
Dĩ nhiên, người ấy có thể tập trung vào một đối 
tượng nào đó với những tư duy tham dục và sân 
hận, nhưng lúc ấy, sự tập trung của người ấy gọi 
là “Tà Định.” Bao lâu những bất tịnh và dục vọng 
còn hiện diện trong con người, các tư duy bất 
thiện vẫn sẽ tiếp tục khởi lên. 

Micchaka (sk0: Tổ sư Di già ca—See Miccaka. 
Micchatta (p): Eight wrong factors or eight 
wrongnesses—Bát Tà Đạo—See Eight 
Wrongnesses and Eight Noble Paths. 
Micchatta-niyato rasi (p): Evil accumulation 
định tụ—See Three 


can not 


wih fixed result—Tà 
dharmas (XXTV). 
Microcosmo: Tiểu vũ trụ. 
Microcosm of the universe: The smallest 
particle——An atom—Nhất Vi Trần. 
Mid-Autumn Festival: Tết Trung Thu hay Tết 
Nhi Đồng —This festival day for children ¡is 
celebrated around the middle of the eighth month 
of the Lunar Year—Ngày lễ Tết Nhi Đồng được 
tổ chức vào giữa tháng tám âm lịch. 

Midday meal for monks and nuns: Trai 
Thực—The midday meal; not eating after noon; 
abstinential food, 1.e. vegetarian food, excluding 
vegetables of strong odour, as øarlic, or onion— 
Buổi ăn trưa của chư Tăng Ni; không ăn sau giờ 


2881 


ngọ, chỉ ăn thực phẩm chay, ngoại trừ những loại 
có mùi nồng như tỏi hành. 

Middha (skt: Middham (p)—Thụy Miên—Fall 
asleep to obscure the mind—To sleep——Torpor— 
Sloth —Drowsiness—Thụy miên hay buồn ngũ 
làm mờ mịt tâm trí (tâm trở nên tiêu cực, thụ 
động khi buồn ngủ có mặt, một trong những bất 
định pháp tác động vào tâm thần làm cho nó ám 
muội, mất sự tri giác) —See Eifty-one Dharmas 
interacive with the Mind, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Middham (p): Torpor—Thụy Miên—See 
Middha, and Fifty-two mental states. 

Middle (a): Giữa. 

Middle Agama Sutra: Madhyamagama (skt— 
Chu-Agon-Kyo (jJap)—Trung A Hàm Kinh—See 
Majjhima Nikaya. 

Middle capacity: Intermediate capacity—Trung 
Căn—See Three cultivated levels. 

Middle class: Giai cấp trung lưu. 

Middle class of goddness with a return fo 
human life: Nhơn đạo—Do nghiệp lành bậc giữa 
mà bước tới—See Three good upward states of 
exIstence. 

Middle class of “prayer-beads.”: Trung 
phẩm—Middle, numbering 54. This is one of the 
four classes of “prayer-beads.”—Đây là một trong 
bốn loại niệm châu—See Four classes of “prayer- 
beads”. 

Middle class of rebirth ỉn the Pure Land: 
Trung Bối —According to the Infinite Life Sutra, 
this 1s the middle class of those in the next life In 
the Pure Land—Theo Kinh Vô Lượng Thọ, thì 
đây là những người sẽ tái sanh vào trung phẩm 
Tịnh Độ—See Nine holy grades of Lotus. 

Middle conveyance: Duyên Giác Thừa—See 
Pratyeka-buddha vehicle. 

Middle of the day: Trung Nhật Phần—See 
Three divisions of the day. 

Middle doctrine: Trung——The “middle” doctrine 
of the Madhyamaka School, which denies both 
poSitions In the interests of he transcendental, or 
absolute. The middle path transcends and unites 
The “Medial mode destroys 
hallucination arising from ignorance (avidya) and 
establishes the enlightened mind—Trung dĩ diệu 


all relativities. 


nhất thiết pháp (Trung để phá cái hoặc vô minh 
và thấy được sự huyễn diệu tất cả các pháp, quán 
sát thấy cái tâm chẳng phải không không, cũng 
chẳng phải giả tạm, vừa là không vừa là giả, tức 
là trung Đạo). “Irung” là sự phá bỏ ảo giác do vô 
minh mà ra và có được một đầu óc giác ngộ—See 
'Three prongs of “Sunyata-Reality-Middle”. 
Middle Length Discourses: Kinh Trung A 
Hàm—See Majjhima Nikaya. 
Middle Path: Madhyama-pratipada (skt—Trung 
Đạo (con đường bao quát, không rơi vào hai cực 
có và không)}—Give up extremes—The Noble 
Eightfold Path—Bát Chánh Đạo. 
l1) A riphteous path of life which teaches people 
to keep away from bad deeds, to do good and 
to purify the mind (Shakya Muni Buddha 
discovered the Middle Path which advises 
people to). The Middle Way 1s the path taught 
by the Buddha, the path of moderation. We 
should recall that the life of the Buddha 
before His Enliphtenment falls into two 
periods. The 
renunciaton was one in which he enjoyed 
every possible luxury; for example, his father 
built for him three palaces, one for each 
season, and provided him with sources of 
unimaginable pleasure In his day. Then, after 
he lived six years of 
extreme asceticism and self-mortification. He 
tormenfed his body through various pracfices 
like sleeping on beds of thorns and sitting In 
the midst of fires under the cruel heat of 
midday sun.Having experienced the extreme 
of luxury and deprivation and having reached 
the limis of these extemes without any 
results, the Buddha discovered the Middle 
Way, which avoids both the extreme of 
indulgence 1n pleasures of the senses and the 
extremes of selFmortificaton—Con đường 
chánh dạy chúng ta tránh các điều ác, làm 
các việc lành và tự tịnh tâm ý. Con đường 
Trung Đạo do Đức Phật dạy là con đường 
tiết chế điều độ. Chúng ta nên nhớ lại cuộc 
đời Đức Phật trước khi giác ngộ được chia 
làm hai thời kỳ khác biệt. Ngài đã từng sống 
một cuộc sống xa hoa; thí dụ như vua cha của 
Ngài đã xây cho Ngài ba cung điện, mỗi cung 
điện dành riêng cho một mùa với tràn đầy 


distinct time before His 


his  renunciation, 


2882 


những nguồn hoan lạc không thể tưởng tượng 
nỗi trong thời của Ngài. Rồi sau khi xuất gia 
Ngài đã sống sáu năm khổ hạnh và hành 
xác. Ngài đã hành hạ thân xác Ngài qua 
những phép tu tập ép xác như nằm ngủ trên 
giường gai và ngôi giữa lửa dưới cái nóng gay 
gắt của mặt trời giữa trưa hè. Vì đã kinh qua 
những xa hoa và thiếu thốn và đã đi đến tột 
cùng của những giới hạn này mà không có 
hiệu quả nên Đức Phật đã khám phá ra con 
đường “Trung Đạo”, tránh cả sự nuông chìu 
và cực đoan của những dục lạc của giác quan 
và cực đoan hành hạ thân xác—See 
Madhyama philosophy. 

2) The Middle Way was clearly explained by 
the Madhyamika. The notion of a Middle 
Way is fundamental to all Buddhist teachings. 
lt 1s not the property of the Madhyamika; 
however, i( was øIven priorlty by Nagarjuna 
and his followers, who appled 1t 1mm a 
singularly relentless fashion to all problems 
of ontology, epistemology, and soterioloøy—— 
Con đường Trung Đạo được phái Trung Quán 
trình bày một cách rõ ràng là không chấp thủ 
các nghịch lý của nó. Khái niệm Trung Đạo 
là nên tảng cho tất cả các pháp thoại của Đức 
Phật. Trung Đạo không phải là di sản độc 
quyền của phái Trung Quán; tuy nhiên, Trung 
Đạo đã được ngài Long Thọ và các tổ sư nối 
tiếp ứng dụng trong một hệ thống chặc chẽ 
đặc sắc đối với các vấn để về bản thể học, 
nhận thức thần học—See 
Madhyamika. 

Middle path elucidated by the union of both 

popular and higher truths: Nhị Đế Hiệp Minh 

Trung Đạo—See Five terms of twofold truth In 

the Madhyamika Sastra. 

Middle path of the higher truth: Trung Đạo 

Chân Đế—See Five terms of twofold truth ¡n the 

Madhyamika Sastra. 

Middle path of worldly truth: Trung Đạo Tục 

ĐếT—See Five terms of twofold truth in the 

Madhyamika Sastra. 

Middle robe: Uttarasanga (sk)—Chu-e (Jap)— 

Y trung—One of the four outer robes. The others 

are upper robe, seven-strip robe, and robe for 

going among the Sangha—Y trung, một trong bốn 


luận và 


thứ y ngoại. Ba y kia là y thượng, y thất điều, và y 
nhập chúng —See Nine grades of the monk”s 
patched robe. 

Middle school: Madhyamika (skt—Tam Luận 
tông—The Middle school bases Ifs doctrines on 
three sastras—Tam Luận tông có giáo thuyết dựa 
trên ba bộ luận—See Madhyamika and Middle 
path. 

Middle school sastra: Trung Quán Luận—See 
Madhyamika-sastra. 

Middle stages of the Pure Land: Trung 
phẩm —The three middle stages of the nine stages 
of birth in the Pure Land—Ba bậc giữa của vãng 
sanh Tịnh độ—See Nine holy grades of Lotus (B). 
Middle of the three highest classes: Thượng 
Phẩm Trung Sanh—See Nine holy grades of 
Lotus (€). 

Middle of the three lowest classes (grades): 
Hạ Phẩm Trung Sanh—See Nine holy grades of 
Lotus (A). 

Middle of the three middle classes: Trung 
Phẩm Trung Sanh—See Nine holy grades of 
Lotus (B). 

Middle vehicle Madhyamika (sk Trung 
Thừa-—The middle vehicle to nirvana, includes all 
Systems 
Hinayana and Mahayana. It also corresponds with 
the state of a pratyeka-buddha, who lives chiefly 
for his own salvation but partly for others. Middle 
Way Philosophy, a term for the way of Sakyamuni 
Buddha, which teaches avoidance of all extremes 
such as Iindulgence In the pleasures of the senses 
on one side and self-mortification and ascetisim 
on the other. More spectfically, it refers to the 
Madhyamika (Middle Way) school founded by 
Nagarjuna, which refrains from choosing beween 
Opposing positions, and In relation to the existence 
and non-existence of all things, treads a middle 
way—Trung Thừa—Trung thừa là trường phái 
phối hợp giữa Tiểu và Đại thừa, phù hợp với tình 
trạng tu hành của Duyên Giác, chủ yếu là giải 
thoát cho mình, nhưng vẫn có một phần cứu độ 
chúng sanh. Trung Thừa là một từ ngữ chỉ cho 
giáo thuyết của Đức Phật, dạy về cách tránh thái 
quá bất cập hay cực đoan, như hưởng thụ hay khổ 
hạnh. Đặc biệt hơn, Trung Thừa chỉ cho phái 
Trung Đạo do ngài Long Thọ sáng lập, giáo lý 


Intermediaate or medial between 


2883 


nầy dạy chúng ta nên đi trên đường Trung Đạo và 
nên tránh hai đối vị như chủ trương tánh hiện hữu 
hay không hiện hữu của vạn vật. 

Middle View School: Chugan-Ha (jap)—Phái 
Trung Quán. 

Middle way: Trung Đạo—See Middle Path. 
Middle-way germ-nature: Đạo Chủng Tánh— 
The middle-way germ-nature, which atfains 
insight into Buddha-laws (Thập hồi hướng)—See 
Five germ-natures of bodhisattva development, 
and Five natures (II). 

Middle Way and the “[”: Middle road and the 
“ƒ TC Trung Đạo và Cái Tô —When we hear 
about the non-self-existence and the 1llusory 
nature of all phenomena ¡ncluding the “Ï”, we 
might conclude that ourselves, others, the world 
and enlightenment are totally non-exixtent. Such 
a concluson 1s nihilistic and too extreme. 
According to the Buddha all phenomena do exiIst. 
lt is their apparently concrete and independent 
manner of existence that 1s mistaken and must be 
reJected. We should always remember that all 
existent phenomena are mere appearances and 
lacking concrete self-existence they come Into 
being from the Interplay of varlous causes and 
They abide, change 
disappear. All of them are constantly subject to 
change. This is true of ourselves as well. No 
matfer what our innafe sense of eøo-ørasping may 
believe, there 1s no solid inherent “I” to be found 
anywhere Inside or outside our everchanging body 
and mind (mental and physical components). We 
and all other phenomena without exceptlon are 
empty of even the smallest atom of self-existence, 
and 1t Is this emptiness that 1s the ultimate nature 
of everything that exists—Khi nghe nói cái tôi 
không thực và mọi hiện tượng đều huyễn hóa, 
chúng ta có thể vội kết luận rằng bản thân ta, mọi 
người, và thế giới giác ngộ... cũng đều không 
thực. Kết luận như vậy là cố chấp, quá cực đoan. 
Theo Đức Phật, các hiện tượng có hiện hữu, 
nhưng cái cách chúng ta nhìn chúng độc lập và tự 
tồn, mới là sai lầm, đáng từ bỏ. Chúng ta nên luôn 
nhớ rằng mọi hiện hữu chỉ là những tướng tạo ra 
do tác động của nhiều nhân và duyên. Chúng sinh 
khởi, tổn tại, rồi hoại diệt và biến mất. Chúng 
luôn luôn thay đổi. Ngay chúng ta đây cũng vậy. 
Dù bản năng chấp ngã của ta tin là có, chúng ta 


conditions. ATIS©, and 


vẫn không thể nào tìm thấy được một cái “Tôi” cố 
định nào ở trong hay ở ngoài hợp thể thân tâm 
luôn biến đổi này. Chúng ta và mọi hiện tượng 
khác đều trống rỗng, không có được mẩy may 
tính thực hữu và tự tổn. Chính cái “chân không” 
này mới là bản tính tối hậu của mọi hiện hữu— 
See Middle Path and Madhyamika. 

Middling chỉliocosm: Trung thiên thế giới— 
Đại Thiên Thế Giớ——A major chiliocosmos— 
Universe of 3000 great chiliocosmos—Vũ trụ của 
3000 thế giới bao gồm 1.000 tiểu thiên thế giới, 
1.000 trung thiên thế giới, và 1.000 đại thiên thế 
giớ—See Billion-World Ủniverse. 

Middling element: Majjhima-dhatu (p}—Trung 
giới—See Three dharmas (XIH]) (C). 

Middling kalpa: Trung Kiếp —A period of 
336.000.000 years (four middling kalpas make on 
great kalpa—Thành+Trụ+Hoại+Không= A great 
kalpa)—Một thời kỳ 336 triệu năm, bốn trung 
kiếp làm thành một đại kiếp. 

Might: Power—Uy lực—Sức mạnh. 

Might with enormous power of all Buddhas: 
Sức mạnh vô song của chư Phật —According to 
the Flower Adornment Sutra, Chapter 33, there 
are ten kinds of might with enormous power of all 
Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 33, chư 
Phật có mười lực vô song—See Ten kinds of 
might with enormous power of all Buddhas. 
Mighty: Powerful—Oai hùng. 

Mighty Diamond: Vajramaharaja (skÙ—Đại 
Lực Kim Cang—The Vajramaharaja 1n the 
Garbhadhatu group, a fierce guardian and servant 
of Buddhism—Đại Lực Kim Cang trong nhóm 
“Pháp Giới,” một vị hộ pháp đắc lực. 

Mighty lord of deva: Sakra (skQ—lndra— 
Vedic god—Đế Thích. 

Mighty in loving-kindness: Năng Nhân—Able 
1n øenerosity, indicating Sakyamuni”s character—— 
Có lòng nhân mạnh mẽ. 

Mihira (skt): Mê Xí La Đại Tướng—See Twelve 
SpIrifs connected with the Master of Healing. 
Miidera (jap): Phái Tam Tỉnh Tự (Phật giáo 
Nhật Bản). 

Mijin (jap): Anu-raja (skt—Paramanu (skt— 


Atom—Particle—Vi trần (cực nhỏ)—Very 
small—Minute—Slight—Small—Subtle. It 1s used 








2884 


1n the sense of a molecule seven times larger than 
an atom—Vi trần cực nhỏ hay vi tế, được dùng 
với nghĩa là một phân tử, bảy lần lớn hơn một 
nguyên tử. 

Mikkaka (skt: Micchaka or Michchhaka (skt—— 
Di Già Ca—According to Eitel in The Dictlonary 
of Chinese-English Buddhist Terms, Mikkaka, a 
native of Central India, the sixth patrlarch of 
Indiaan Ch'an Sect, who laboured ¡in Northern 
India transported himself to Ferghana where he 
chose Vasumitra as his successor. He died by the 
fire of samadhi of his own—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Di Già Ca là một 
cư dân thuộc trung bộ Ấn Độ, tổ thứ sáu của dòng 
Thiển Ấn Độ, hoằng hóa vùng Bắc Ấn, rồi đến 
Ferghana nơi mà ông đã chọn Bà Tu Mật làm tổ 
thứ bảy. Ông thị tịch bằng lửa tam muội của chính 
mình. 

Mikkyo (jap): Mantrayana (skQ—Mật Giáo— 
See Mantrayana. 

Milanda (skt): Di Lan Đà—See Milinda. 
Milarepa (1040-1123): One of the great figures 
of Tibetan Buddhism, particularly revered as an 
example of an ordinary person who atfained 
awakening In one human lifetime, despite being 
burdened by negative karma. According to his 
biography, he and his family were dispossessed of 
their Iinheritance by his greedy aunt and uncle, 
following which his mother coerced him into 
learning black magic. He cast (ném ra) a spell that 
kiled many people, but Ironically left the aunt 
and uncle unharmed, and then, concerned that his 
actions would doom (xét xử) to terrible suffering 
1n his next lifetime, sought a teacher who could 
help him. He eventually found Marpa-ChoskyI- 
Blo-Gros, who made him perform a serles Of 
paIinful and dispiriting tasks, which cleansed his 
karma and provided a basis for his practice. After 
ths Marpa taught him Mahamudra and the six 
dharmas of “Naropa.” His biography and ecstatic 
Sonøs are among the most widely known pieces of 
Buddhist literature throuphout the Himalayan 
region—Một trong những nhân vật lớn của Phật 
giáo Tây Tạng, được đặc biệt tôn kính và được 
xem như là một phàm nhân đạt được giác ngộ Bồ 
Đề chỉ trong một kiếp người, dù có gánh chịu 
nhiều ác nghiệp. Theo tiểu sử, ông và gia đình 
ông bị truất quyển sở hữu tài sản bởi những cô 


bác tham lam, sau khi mẹ ông bắt buộc ông phải 
học bùa phép ảo thuật. Ông ném ra một loại bùa 
làm hại chết nhiều người, nhưng mỉa may cho ông 
là người cô và người bác của ông không hể hấn 
gì, và sau đó, quan ngại cho những hành động của 
mình sẽ làm cho ông chịu khổ đau khủng khiếp 
trong kiếp tới, nên ông tìm đến một vị thầy nhờ 
giúp đỡ. Cuối cùng ông tìm gặp Marpa-Choskyi- 
Blo-Gros, người bắt ông phải làm một số những 
phép trừ ma đau đớn để tẩy trừ nghiệp chướng 
của ông và dạy cho ông một phép tu tập căn bản. 
Sau đó Marpa dạy ông về đại thủ ấn và sáu pháp 
“Naropa.” Tiểu sử và những bài hát xuất thần của 
ông là những tác phẩm văn học Phật giáo được 
phổ biến rộng rãi khắp vùng Hy Mã Lạp Sơn. 
Mild and pliable heart: Nhu Nhuyễn—A heart 
that 1s responsive to truth—Tâm nhu hòa và tùy 
thuận đối với đạo. 

Milinda (skt: Menander (sk)—Vua Di Lan 
Đà ——MIIinda, the Indo-Greek king. He dominated 
and ruled over the following areas: Peshawar, the 
upper Kabul valley, Punjab, Sindh, Kathiawar, 
and western Uttar-Pradesh. Milinda was a well- 
1nformed scholar and a keen debater. He was well 
versed in varlous branches of learning and expert 
in areument. He was first obsessed with doubts 
and dilemmas about the teachings of the Buddha, 
but was so disappointed because no one could be 
able to eliminate his doubs. He exclaimed: 
“Empty, alas, 1s all India. All Indiais but vain 
øossip. There 1s no ascetic or Brahmin who 1s 
capable of disputng with me and solving my 
doubts.” It was by a fortunate chance that one day 
he saw a Buddhist monk named Nagasena going 
on his begging round. The calm and serene 
personality of the sage had a silent but powerful 
infuence on the king”s mind. Next day, in the 
company of five hundred Yonakas , he went to the 
Sankheya monastery at Segal where the monk 
was sfaying at that time. They had a conversation 
which, at the request of the king, was later 
resumed at the palace. The monk who was no 
ordinary teacher told the king that he was 
agreeable to a discussion only 1f it was held in the 
scholastic way and not in the royal way. The king 
paid homage to the teacher In a fitting manner and 
put his difficulties one by one before the saøge who 


ably solved them all to the king's entire 


2885 


satisfaction. But later when his doubts and 
misgivings had been removed by Most Venerable 
Nagasena, he became a great paton and 
supporter, a devout Buddhist ruler propagating the 
teachings of the Buddhist religion. During the two 
cenfuries that followed the decline of the power of 
the Imperial Mauryas, the Greek Invaders Invaded 
over north western India and Afghanistan. Some 
thirty rulers flourished during this period, of whom 
ony King Milinda has lef a permanent 
1mpression on the Indian mind. This is evidently 
due to his associaion with Buddhism. King 
Milinda was one of the most Imporfant characters 
in the Pali book named Milindapanda, which 
includes  questions of King Milanda. This 1s one 
of the most Important noncanonical works of the 
Theravada school, dialogues between the Monk 
Nagasena and King Milinda (a Greek king who 
invaded and conquered northern India in the 1Ÿ 
century B.C.). King Milinda”s questions concern 
the basic teachings of Buddhism, especially the 
doctrines of rebirth, non-egoism, and the law of 
karma. King Milinda. In the Milindapanha, 
Milinda has been described as the king of the 
Yonakas from Yonas. The lands of the Yonas and 
Kambojas were known to Indians in the sixth 
century B.C. as 1s evidenced by the Assalayana 
suttanta of the Majjhima-nikaya which sfates that 
the people of these regions had only two social 
classes of Arya and Dasa Instead of the four 
classes of Indian socIety. lt is a well-known fact 
that the thrd Buddhist Council held 
Pataliputra, Buddhist missionarles were sent by 
King Asoka to distant areas including Yona, Syria, 
and Macedonia. Also under the reign of king 
Asoka, a Greek Bhikshu named Dhammarakkhita- 
Yona Dhammarakkhita was sent to Aparantaka to 
preach the Dharma there. It 1s thus clear that the 
blessed teachings of the Buddha had begun to 
appeal to the Greek even before the time of king 
Milinda. According to the Milinda-panha, king 
Milinda died as a Buddhist monk, having retired 
from the world after handing over his kingdom to 
his son. King Milanda 1s also said to have atfained 
(to Arhatshhp whích 1s the staøe of 
sanctification according to Theravada Buddhism. 
Plutarch, the Greek historian, says that Milindaˆs 
death occurred in a camp and there was a dispute 


after 


last 


among several cites for the possession of his 
ashes, but later his ashes were divided and each 
city has is own memorial monument to worshIp 
him. It 1s also sipnificant that the coins of Milinda 
bear the Buddhist wheel (Dharmacakra). This 1s 
an unmistakable sign that he was a devout 
Buddhist. The Shinkot Inscription proves beyond a 
doubt that the Greek king helped ¡in the 
propagation of Buddhism in the region between 
the Hindukush and Sindh. Plutarch says that as a 
ruler , Milinda had a keen sense of Justice and 
was dearly loved by his people. Though the power 
he had established In India disappeared with his 
death, the memory of this Just and wise Buddhist 
ruler will forever remain enshrined in the pages of 
the Milinda-panha as In his own coins bearing the 
Dharmacakra—DI Lan Đà là vị vua Ấn Độ gốc 
Hy Lạp. Những vùng đất do ông chiếm cứ và cai 
trị bao gồm Peshawar, Kabul, Punjab, Sindh, 
Kathiawar, và miền tây Uttar-Pradesh. Di Lan Đà 
là một học giả uyên bác và là một nhà lý luận sắc 
bén. Ông tinh thông nhiều ngành học thuật và có 
biệt tài tranh luận. Lúc đầu ông mang nặng những 
băn khoăn thắc mắc về giáo lý của Đức Phật. 
Ông rất buồn lòng vì không ai giải tổa được cho 
ông, ông than thở: “Chao ôi, cả nước Ấn Độ là 
một sự trống không! Tất cả chỉ được tài khoác lác 
mà thôi. Chẳng một tu sĩ khổ hạnh hay một Bà La 
Môn nào có thể tranh luận với ta và giải tỏa 
những mối nghi ngờ của ta.” Một ngày kia, do 
một duyên may, ông gặp được một tu sĩ Phật giáo 
tên là Na Tiên đang trên đường đi khất thực, dáng 
vẻ trầm tĩnh và thanh thản của vị hiển nhân đã có 
một ảnh hưởng thầm lặng nhưng mạnh mẽ trong 
lòng nhà vua. Ngày hôm sau, vua cùng một đoàn 
năm trăm người Yonaka đi đến tu viện Sankheya 
tại Sagal, là nơi cư ngụ của Na Tiên. Họ có một 
cuộc trò chuyện mà theo yêu cầu của nhà vua, 
sau đó sẽ được tiếp tục trong hoàng cung. VỊ tu sĩ 
vốn chẳng phải tâm thường, đã nói với nhà vua 
rằng ông muốn cuộc thảo luận diễn ra theo kiểu 
tìm học chứ không phải theo kiểu vương giả. Nhà 
vua đồng ý và lần lượt nêu lên những khó khăn 
của mình ra với đạo sư, ông nầy giải đáp thỏa 
mãn tất cả. Nhưng về sau nầy khi những mối hoài 
nghi băn khoăn nầy được Hòa Thượng Nagasena 
giải tỏa, Milinda trở thành một đại thí chủ, một 
nhà bảo trợ lớn của đạo Phật, một ông vua Phật tử 


2886 


hết lòng truyền bá đạo Phật. Trong hai thế kỷ 
theo sau sự suy yếu của triều đại Mauryas , những 
kẻ xâm lăng ngươi Hy Lạp đã nắm quyền bá chủ 
trên vùng tây bắc Ấn Độ và A Phú Hãn. Trong 
thời gian nầy có đến ba mươi vị vua nối tiếp nhau, 
trong đó chỉ có hoàng đế Di Lan Đà là người đã 
để lại một ấn tượng lâu dài trong lòng người dân 
Ấn Độ. Điều nầy rõ ràng là do ông đã gắn bó 
chặt chế với đạo Phật. Vua Di Lan Đà là một 
trong những nhân vật quan trọng trong cuốn 
Milindapanha với Những câu hỏi của Vua Di Lan 
Đà (Milanda). Đây là tác phẩm chính ngoài giáo 
điển của trường phái Theravada nói về những đối 
thoại của thầy Nagasena và vua Di Lan Đà (vua 
Hy lạp xâm lăng và chiếm cứ vùng Bắc Ấn vào 
thế kỷ thứ I trước Tây lịch). Những câu hỏi của 
vua Di Lan Đà liên quan trực tiếp với những ý 
niệm căn bản trong Phật giáo về luân hồi, vô ngã, 
và luật nhân quả. Trong quyển Milindapanha, vua 
Di Lan Đà được mô tả là vị vua thuộc dòng dõi 
Yonakas tại vùng đất Yona. Các vùng đất Yona 
và Kamboja được người Ấn Độ biết đến vào thế 
kỷ thứ sáu trước Tây Lịch, như được xác nhận 
trong bài kinh Assalayana của Kinh Trung Bộ, nói 
rằng dân ở các vùng nầy chỉ có hai giai cấp xã 
hội là Arya và Dasa, thay vì bốn như ở Ấn Độ 
(see Tứ Giai Cấp Ấn Độ). Một điểu mà ai cũng 
biết là sau cuộc kết tập kinh điển lần thứ ba tại 
thành Hoa Thị, thì vua A Dục đã gửi nhiều phái 
đoàn truyền giáo đến các vùng đất xa xôi như 
Yona, Syria, và Macedonia. Cũng dưới vua A 
Dục, một vị Tỳ Kheo người Hy Lạp tên là 
Dhammarakkhita-Yona Dhammarakhita đã được 
cử đến xứ Aparantaka để thuyết giảng Chánh 
Pháp. Như vậy rõ ràng giáo lý của Đức Phật đã 
gợi mở tâm trí người Hy Lạp trước thời vua Di 
Lan Đà. Theo sách Na Tiên-Di Lan Đà Vấn Đáp, 
vua Di Lan Đà đã trao vương quyền lại cho con 
mình, từ bổ mọi chuyện thế sự và từ trần như một 
tu sĩ. Theo Phật giáo Nguyên Thủy thì vua Di Lan 
Đà đã chứng quả A La Hán. Theo Plutarch, một 
sử gia Hy Lạp, vua Di Lan Đà qua đời trong một 
lều nhỏ. Đã có nhiều thành phố tranh chấp về 
việc giữ tro cốt của ông. Tuy nhiên, phần tro sau 
nầy được chia đều và mỗi thành phố đều dựng 
tượng đài kỷ niệm dành cho ông. Điều đáng nói 
là các đồng tiền của vua Di Lan Đà đều có in 
hình bánh xe Chánh Pháp (Dharmacakra). Đây là 


một dấu hiệu không thể nhầm lẫn cho thấy nhà 
vua là một Phật tử sùng đạo. Chữ khắc Shinkot 
cho thấy rõ ràng rằng nhà vua đã có nhiều công 
lao trong việc truyền bá đạo Phật trong vùng giữa 
Hindukush và Sindh. Plutarch nói rằng trong khi 
trị vì, vua Di Lan Đà đã có ý thức công lý rất 
phân minh, nên được thần dân vô cùng yêu mến. 
Dù rằng quyền lực của ông tại Ấn Độ không còn 
nữa, những ký ức về vị vua công bằng sáng suốt 
nầy vẫn mãi mãi còn trong các trang sách của 
quyển Milinda-panha cũng như những đồng tiền 
mang dấu Pháp Luân của ông. **See Milinda's 
panha. 

Milinda-panha: Milindaˆs questions—Questions 
of King Milinda—Di Lan Đà Vấn Đạo——Những 
câu hỏi đạo của vua Di Lan Đà——A Sanskrit term 
for “questions of King Milinda.” This text 1s an 
1mportant text, 
purporting to be a dialogue between the Buddhist 
monk Nagasena and the Bactrian king Menander 
1n the first century, who conquered a large part of 
northern India stretching from Patna to Peshawar. 
lt focuses on the central doctrinnes of Buddhism 
and contains particularly 1lluminating discussions 
of selflessness (anatman), the problem of how 
rebirth, human being Is with a soul or without a 
soul, and karma. Milinda-panha was written on 
the celebrated dialogue between king Milinda and 
Bhikshu Nagasena. The book comprises of the 
questions of King Milinda and the answers from 
Bhikshu Nagasena. This is one of the most 
1mportant noncanonical works of the Theravada 
school, dialopgues between the Monk Nagasena 
and King Milinda (a Greek king who invaded and 
conquered northern India ¡n the 1Ÿ century BC). 
Kíng Milinda's questions 
teachings of Buddhism, especially the doctrines of 
rebrrth, non-egoism, and the law of karma. The 
deepest spiritual problem with which the king was 
confronted was his Inability to understand how the 
Buddha could believe in rebirth without believing 
1n a re-Incarnating self or ego. After the dialogue, 
this knotty problem has been solved by the 
Venrable Nagasena 1n a masterly way. The king 
expressed his gratitude to the monk for having 
solved his doubts. He was filled with spiritual Joy 
and took refuge In the Three Jewels and entreated 
Nagasena to accept him as an upasaka from that 


non-canonical Theravada 


concern the basic 


2887 


day onward as long as he lived. The book was 
cíed by by Buddhaghosa as an authority. 
According to Theravada tradition, following the 
dialogue with Nagasena, Menander abdicated 
(nhường ngôi) the throne and became a Buddhist 
monk. According to Prof. Bapat In The Twenty- 
Five Hundred Years Of Buddhism, after the Pali 
scriptures, the Questons of King Milinda 
(Milinda-panha) supposed to have been compiled 
by Mahathera Nagasena, 1s considered almost as 
authoritative a text. It 1s certain that the Milinda- 
panha must have been written either at the time of 
king Milinda or after him, but surely before the 
time of Buddhsghosa, who has so offen quoted 
Nagasena”s Milinda-panha as an authority. That 1s 
to say, the book must have been written between 
150 B.C. and 400 A.D. It has been suggested that 
the Milinda-panha ¡1s not a uniary text for 
different chapters are wriften In more than one 
style. Hence 1t is probable that some chapters are 
later additions. A strong proof of the above 
theory, however, Is the fact that the book was 
translated into Chinese between 3 17 and 420 A.D. 
and that is Chinese version, known as the 
Nagasena Sutra, confains only the fñrst three 
chapters of the Milinda-panha. From this it has 
been concluded that the remaining four chapfters 
of the Milinda-panha are later additons. Still 
another fact that supports the above view 1s that, 
at the end of the third chapter, 1t 1s stated that the 
questions of King Milinda have come to an end, 
and the fourth chapter looks like a new beginning. 
No matter what has happened, we are probably 
not altogether justfied In setting aside the 
assumptlon that Nagasena, or whoever he author 
may have been, wrote the whle of the book as 1t 
has come down to us today. For It Is not 
1mpossible that the Chinese translator himself 
preferred to limit his translation only to the first 
three chapters. The Milinda-panha, as it stands at 
present, contains seven chapters. Out of these 
seven, the first one 1s largely personal and 
historical while the others are all doctrinal. It 1s 
strange that while Ñagasena took so much time to 
tell us about his past life and that of king Milinda, 
he does not give us much Information about his 
present lfe. Humility bordering on self- 
effacement has been a general characfteristic of 


all our anclent writers. At that time, king Milinda 
was not satisfied with the contemporary religious 
teachers, and his arrogance found expression in 
the following statements: “lambudvipa 1s empty, 
Jambudvipa 1s hollow. Jambudvipa 1s devoid of 
any Sramanah or Brahmin who could argue with 
me to help me solve all my doubts.” In the elder 
Nagasena, however, king Milinda met one  who 
completely subdued him not only with his superlor 
intellect, but also with his impressive and 
persuasive diction. lt Is said that as soon as they 
had exchanged formal greetinss, the King said: 
“Sir, what Is your name? How are you known?” 
Nagasena replied: “MaharajJa, Ï am known as 
Nagasena. My brother bhikshus address me thus. 
My parentfs call their son Nagasena, but all this 1s 
Just usage. In reality, there does not exiIst any 
individual as such.” This statement of the Elder 
Nagasena set the ball rolling and there followed a 
Serles of questions and answers, Including the 
famous chariot 1llustration which maintained that 
Just as the parts of a chariot put together make a 
chariot, and there 1s no charlot apart from them, 
simlarly the diferent components of an 
individual make an ¡individual and that the 
1ndividual does not exIst aprt from them. Ño more 
profound or appealing statement of the doctrine of 
Anatmavada 
enunciation of the Elder Nagasena In the whole 
Buddhist literature, with the exception of the 
SCTIpfures. Thus Milinda-panha 1S a 
comprehensive exposition not only of Buddhist 
metaphysics, but also of Buddhist ethics and 
psychology. As such, It 1s Iindispensable for the 
student of Buddhism. Apart from 1ts Importance 
as a Buddhist text, the Milinda-panha 1s also to be 
valued as a historical document and a literary 
achievement of great eminence. The Milinda- 
panha provides an unsurpassed testmony to 
Indian prose lierature of the first century. In 
short, the Milinda-panha occupies a unique 
position 1n Indian letters, whether looked at from 
the point of view of metaphysics, or literafure, or 
history, or knowledge of geography. Ïlt 1s an 
indisputable fact hat in post-canonical literature, 
no other treafise on Buddhism equals the Milinda- 
panha—Từ Bắc Phạn chỉ “những câu hỏi của Vua 
Milinda.” Bản văn này là một trong những văn 


can be found than the above 


2888 


bản quan trọng không thuộc kinh điển truyền 
thống Theravada, nội dung ghi lại cuộc đối thoại 
giữa Na Tiên Tỳ Kheo và vua Menander của xứ 
Bactrian vào thế kỷ thứ nhất, vị vua ấy thống trị 
một phần lớn miễn Bắc lãnh thổ Ấn Độ trải dài từ 
vùng Patna đến Peshawar. Bản văn tập trung vào 
cuộc đối thoại về giáo lý chính của đạo Phật và 
những cuộc đàm luận làm sáng tỏ cái “vô ngã,” 
vấn để tái sanh thế nào, con người có hay không 
có linh hồn, và nghiệp lực. Sách Milinda-panha 
được viết dựa trên cuộc đối thoại nổi tiếng giữa 
vua Di Lan Đà và Tỳ Kheo Na Tiên. Sách gồm 
những câu hỏi của Vua Di Lan Đà (Milinda) và 
những câu trả lời của Tỳ Kheo Na Tiên. Đây là 
tác phẩm chính ngoài giáo điển của trường phái 
Theravada nói về những đối thoại của thầy 
Nagasena và vua Di Lan Đà (vua Hy lạp xâm 
lăng và chiếm cứ vùng Bắc Ấn vào thế kỷ thứ I 
trước Tây lịch). Những câu hỏi của vua Di Lan Đà 
liên quan trực tiếp với những ý niệm căn bản 
trong Phật giáo về luân hồi, vô ngã, và luật nhân 
quả. Vấn đề tâm linh sâu sắc nhất mà nhà vua 
gặp phải là việc ông ta không thể hiểu được vì 
sao Đức Phật đã tin vào sự tái sanh mà lại không 
tin vào sự đầu thai của cái tự ngã (ego). Sau mấy 
ngày đàm luận, vấn để gai gốc nầy đã được Hòa 
Thượng Na Tiên giải đáp một cách tài tình. Nhà 
vua tổ lòng biết ơn Tỳ Kheo Na Tiên đã giải tỏa 
mọi nghi ngờ cho ông. Ông thấy vui trong lòng 
nên đã quy-y Tam Bảo và thỉnh cầu Tỳ Kheo Na 
Tiên chấp nhận ông làm một Phật tử tại gia kể từ 
ngày ấy cho đến cuối đời. Sách được ngài Phật 
Âm nêu dẫn như một tư liệu đáng tin cậy. Theo 
truyền thống Theravada, theo sau cuộc đối thoại 
thì vua Milinda nhường ngôi báu và trở thành một 
Tăng sĩ Phật giáo. Theo Giáo Sư Bapat trong Hai 
Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, theo tài liệu 
Pali còn lưu lại thì cuốn Di Lan Đà Vấn Đạo 
(Milinda-panha) có lẽ do đại trưởng lão Na Tiên 
biên soạn, được xem là cuốn sách đáng tin cậy 
nhất. Quyển sách nầy hoặc được viết trong thời 
vua Di Lan Đà hay sau thời của ông, nhưng phải 
trước ngài Phật Âm, vì thường thấy ông nầy trích 
dẫn cuốn sách nầy, xem như một tư liệu đáng tin 
cậy. Có nghĩa là cuốn sách nây được viết vào 
khoảng từ năm 150 trước Tây Lịch đến năm 400 
sau Tây Lịch. Nhiều người cho rằng quyển Di Lan 
Đà Vấn Đạo không phải là một cuốn sách đông 


nhất. Các chương được viết theo nhiều phong 
cách khác nhau. Do đó, có thể rằng một số 
chương đã được thêm vào sau nầy. Tuy nhiên, 
bằng chứng cụ thể nhất là cuốn sách nầy đã được 
dịch ra chữ Hán vào khoảng từ năm 317 đến 420 
sau Tây Lịch với tên là Kinh Na Tiên, chỉ có ba 
chương đầu của cuốn Milinda-panha mà thôi. Từ 
đó người ta cho rằng bốn chương còn lại là phần 
thêm vào sau nầy. Một sự kiện nữa hậu thuẫn cho 
quan điểm trên là cuối chương ba, sách đã nói 
rằng các câu hỏi của vua Di Lan Đà đã hết, còn 
chương bốn trông giống như một sự khởi đầu mới. 
Dù sao đi nữa, chúng ta cũng không thể gạt bỏ ra 
ngoài giả thuyết cho rằng chính Na Tiên hay một 
tác giả nào đó đã viết nên toàn bộ cuốn sách như 
chúng ta thấy ngày nay. Rất có thể dịch giả Trung 
Hoa chỉ giới hạn bản dịch của mình trong ba 
chương mà thôi. Cuốn Di Lan Đà Vấn Đạo như 
hiện nay gồm có bẩy chương. Trong bảy chương 
nầy thì chương đầu ghi lại con người và lịch sử, 
còn các chương kia toàn là giáo lý. Điều lạ lùng 
là trong khi Tỳ Kheo Na Tiên tốn nhiều công phu 
kể với chúng ta về cuộc đời quá khứ của ông và 
của vua Di Lan Đà, ông lại chẳng nói gì về cuộc 
đời hiện tại của ông. Khiêm tốn đến mức xóa mờ 
mình là đặc điểm thường gặp của các tác giả thời 
xưa. Vào thời ấy vua Di Lan Đà đã không thỏa 
mãn với các luận sư tôn giáo đương thời, nỗi 
khoắc khoải của ông được bộc lộ trong câu nói 
sau đây: “Chao ôi, cả cõi Diêm Phù Đề chỉ là một 
sự trống không! Diêm Phủ Đề chỉ là cái lỗ trống. 
Tất cả chỉ được tài khoác lác mà thôi. Chẳng một 
tu sĩ khổ hạnh hay một Bà La Môn nào cố thể 
tranh luận với ta và giải tỏa những mối nghi ngờ 
của ta.” Thế nhưng với trưởng lão Na Tiên, nhà 
vua đã hoàn toàn bị chinh phục, không những 
bằng những kiến thức cao siêu, mà cả cách ăn nói 
đầy ấn tượng và có sức thuyết phục. Người ta kể 
lại rằng sau lời chào hỏi thông thường, nhà vua 
nói: “Thưa tôn ông, xin tôn ông cho biết phương 
danh quí tánh. Người ta gọi tôn ông như thế nào?” 
Na Tiên đáp: “Tâu bệ hạ, các đạo hữu của tôi gọi 
tôi là Na Tiên, cha mẹ thì đặt tên cho tôi là Na 
Tiên, nhưng gọi thế cho tiện thôi. Sự thực thì 
không có một người như thế đâu.” Chính câu nói 
nầy của trưởng lão dã khai thông mọi chuyện, 
tiếp theo là hàng loạt các câu hỏi và những câu 
trả lời, trong đó có sự minh họa nổi tiếng về chiếc 


2889 


xe ngựa, theo đó, cũng giống như các bộ phận của 
chiếc xe khi được lắp ghép chúng lại thì sẽ tạo 
thành chiếc xe, ngoài các thứ ấy ra chẳng có 
chiếc xe nào cả. Tương tự, các bộ phận khác nhau 
của một người tạo nên con người, ngoài các bộ 
phận ấy ra thì chẳng có con người ấy. Thật vậy, 
ngoại trừ Thánh điển ra, không thể tìm được một 
câu nói nào về thuyết vô ngã lại sâu sắc hơn và 
hay hơn những lời nói trên của Tỳ Kheo Na Tiên. 
Do đó, Di Lan Đà Vấn Đạo là một cuốn sách 
được trình bày dễ hiểu, không chỉ về các lý thuyết 
cao siêu của Đức Phật, mà cả những nguyên tắc 
đạo đức và tâm lý của Phật giáo. Như thế, đây 
chính là một cuốn sách không thể thiếu đối với 
các Tăng sinh Phật giáo. Ngoài tầm quan trọng 
của một văn bản Phật giáo, Di Lan Đà Vấn Đạo 
còn có giá trị của một tư liệu lịch sử và là một 
công trình văn học xuất sắc. Cuốn sách cung cấp 
cho chúng ta một chứng liệu nổi bậc về văn xuôi 
Ấn Độ trong thế kỷ thứ nhất. Di Lan Đà Vấn Đạo 
có một vị trí đặc biệt trong văn học Ấn Độ, dù xét 
về mặt lý luận, văn chương, lịch sử, hay địa lý. 
Về thời kỳ hậu giáo điển, không có một luận thư 
Phật giáo nào sánh ngang được với quyển Di Lan 
Đà Vấn Đạo. 

Milinda?s questions: Di Lan Đà Vấn Đạo—See 
Milinda”s panha. 

Military assistance: Bố thí về quân sự—See 
Thirty types of Impure g1ving. 

Milk: Sữa—See Eight kinds of congee. 

Milk of cow and ass: Ngưu Lư Nhị Nhủ—The 
milk of cow and ass, the one turns to “curd,` the 
other to “dung.` They are alike In appearance, but 
fundamenfally different, as 1s the case with the 
Buddha's teaching and that of outsiders—Hai loại 
sữa, sữa bò và sữa lừa, màu sắc giống nhau, 
nhưng chất lượng khác nhau; sữa bò thì thành phó 
mắt, còn sữa lừa thì thành phân. Ví như Phật pháp 
và pháp của ngoại đạo vậy. 

Milk of the dharma: Pháp Nhũ—The milk of 
the the spiritual 
nature—Lấy pháp làm thức ăn để nuôi dưỡng 
pháp thân. 

Milk product: Đề Hồ—One of the five main 
products from milk, a rich liquor skimmed from 
boiled butter; clarified butter; ghee; used for the 
perfect Buddha-truth, as found according to T”1en- 





Dharma which nourishes 


T a1, in Nirrvana and Lotus sutras—Một trong năm 
thức ăn chế ra từ sữa, là món bổ dưỡng nhất, được 
tông Thiên Thai ví với giáo pháp của Phật trong 
kinh Niết Bàn và Pháp Hoa. 
Millenium: Ngàn năm—Thiên niên. 
Millenium of the Common Era: Thiên niên 
kỷ đầu công nguyên. 
Mimaha (skt): Nhĩ Mạt Hạ ——According to Eitel 
in The Dictonary of Chinese-English Buddhist 
Terms, Mimaha, an ancient kingdom about 
seventy miles east of Samarkand, the presenf 
Moughian or Maghin ¡in Turkestan—Theo Eitel 
trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, Nhĩ Mạt Hạ 
là một vương quốc cổ cách Samarkand chừng 70 
dậm, nơi mà bây giờ là Moughian hay Naghi tại 
Turkesfan. 
Mimamsa (skt): Nhĩ Mạn Sai—The Mimamsa 
system of Indian philosophy founded by ]aimini, 
especially the Purva-mimamsa. Ït was one of the 
greaft of Orthodox Hindu 
philosophy—Một trong ba phái triết học chính 
thống ở Ấn Độ, phái nầy cho rằng chỉ có sự giải 
thích của kinh Vệ Đà là chính đáng (Phật giáo gọi 
phái nây là Thanh Luận Sư). 

Mimamsa-rddhi-pada (sk0: Tư Duy Như Ý 

Thần Túc (Quán Thần Túc)—Meditation on one 

subJect—lntense contemplation or meditatlon— 

Investigation—Sufflence of contemplation—The 

state of dhyana—One of the four sufficlences. 

Intense contemplation. Here a monk develops 

concenfration of Investigation accompanied by 

effort of deep thinking—Một trong Tứ Như Ý 

Túc. Mong muốn nhiếp tâm vào một để mục. Ở 

đây vị Tỳ Kheo tu tập quán thần túc câu hữu với 

tỉnh tấn thực hiện Tư Duy Thiền Định—See Four 
sufficlences. 

Minamoto-no-Yoritomo 

Nguyên Lại (Nhật Bản). 

Mind (n): Mano (p)—Mana (skt)—Tâm trí. 

()_ The meanings of Mind—Nglĩa của Tâm: 

l1) The mind or thoughts: Tâm hay ý. 

2) The storehouse of karma, wholesome or 
unwholesome: Tạng nghiệp (nơi tồn trử 
nghiệp, thiện hay bất thiện). 

3) The mind is the root of all dharmas. In 
Contemplation of the Mind Suữra, the Buddha 
taught: “All my tenets are based on the mind 


three divisions 


Trều đại 


Gap): 


4) 


2890 


that 1s the source of all dharmas." The mind 
has brought about the Buddhas, the Heaven, 
or the Hell. It 1s the main driving force that 
makes us happy or sorrowful, cheerful or sad, 
liberated or doomed——Tâm là gốc của muôn 
pháp. Trong Tâm Địa Quán Kinh, Đức Phật 
dạy: “Trong Phật pháp, lấy tâm làm chủ. Tất 
cả các pháp đều do tâm sanh.” Tâm tạo ra 
chư Phật, tâm tạo thiên đường, tâm tạo địa 
ngục. Tâm là động lực chính làm cho ta sung 
sướng hay đau khổ, vui hay buôn, trầm luân 
hay giải thoát. 

The mind 1s so closely linked with the body 
that mental states affect the body”s health and 
well-being. Some docfors even confirm that 
there 1s no such thing as a purely physical 
disease. Unless these bad mental states are 
caused by previous evil acfs, and they are 
unalterable, It is possible so to change them 
as to cause menfal health and physical well- 
being to follow thereaffer. Man”s 
influences his body profoundly. If allowed to 
function viciously and entertain unwholesome 
thoughts, mind can cause disaster, can even 
Ki a being; but it can also cure a sick body. 
When mind ¡1s concenfrated on right thoughts 
with right effort and understanding, the effect 
1t can produce 1s Iimmense. A mind with pure 
and wholesome thoughts really does lead to a 
healthy and relaxed life—Tâm kết hợp chặt 
chẽ với thân đến độ các trạng thái tinh thần 
ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và sự an 
vui của thân. Một số bác sĩ khẳng quyết rằng 
không có một chứng bệnh nào được xem 
thuần túy là thân bệnh cả. Do đó, trừ khi 
trạng thái tinh thần xấu nầy là do ác nghiệp 
do kiếp trước gây ra quá nặng, khó có thể 
thay đổi được trong một sớm một chiễểu, còn 
thì người ta có thể chuyển đổi những trạng 
thái xấu để tạo ra sự lành mạnh về tinh thần, 
và từ đó thân sẽ được an lạc. Tâm con người 
ảnh hưởng đến thân một cách sâu xa, nếu cứ 


mind 


để cho tâm hoạt động một cách bừa bãi và 
nuôi dưỡng những tư duy bất thiện, tâm có 
thể gây ra những tai hại khó lường được, 
thậm chí có thể gây ra sát nhân. Tuy nhiên, 
tâm cũng có thể chữa lành một cái thân bệnh 
hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư 


5) 


6) 


duy chân chánh với tinh tấn và sự hiểu biết 
chân chánh thì hiệu quả mà nó tạo ra cũng vô 
cùng tốt đẹp. Một cái tâm với những tư duy 
trong sáng và thiện lành thật sự sẽ dẫn đến 
một cuộc sống lành mạnh và thư thái. 

There are several Sanskrit and Pali terms for 
mind such as Mana, Citta, Vijnana, and 
Vinnana. “Mind” 1s another name for Alaya- 
vijnana. Unlike the material body, Iimmaterial 
mind 1s Invisible. We are aware of our 
thoughts and feelings and so forth by direct 
sensation, and we ¡nfer their existence In 
others by analogy: Có một số từ ngữ Sanskrit 
và Ba Li chỉ tâm như Mana, Citta, Vijnana, 
Vinnana. Tâm là một tên khác của A Lại Da 
Thức (vì nó tích tập hạt giống của chư pháp 
hoặc huân tập các hạt giống từ chủng tử 
chủng pháp mà nó huân tập). Không giống 
như xác thân vật chất, cái tâm là phi vật chất. 
Chúng ta nhận thức được những tư tưởng và 
cảm nghĩ của chúng ta cùng nhiều điều khác 
bằng trực giác, và chúng ta kết luận sự hiện 
hữu của chúng bằng phép loại suy. 

The defintion of Mind varies with different 
people 1m different cultures. IÝ you ask an 
ordinary Vietnamese where his mind is and 
chances are he will point to his heart or chest; 
however, when you ask the same question of 
a Westerner and he will indicate his head. 
According to the Buddha, mind (or heart as 
the seat of thought or intelligpence or mental 
factors) 1s defined as clarity and knowing. Ít 1s 
formless which no one can see 1t; however, 1f 
1s our mind which has created the actions 
which cause us fo experience suffering and to 
be born 1n cyclic existence or samsara. All 
our physical, 
depend on our mind. The function of the mind 
1S fO perceive, to apprehend and to know Its 
objects. It discerns and discriminates between 
forms, qualiies, aspecfs and so forth. The 
only way to reach Buddhahood 1s by training 
1n the control and transformation of our mind 
unil we are completely free from all 
obscurations and defilements. In English 
” “sDIrit,” “psyche,” or 
“soul.” Mind with a small “m” means the seat 
of the ¡intellect. Mind with a capital “M” 


verbal and mental actions 


33. & 


“mind” means “heart, 


7) 


2891 


stands for absolute realty. From the 
standpoint of Zen experience, “mind” means 
total awareness. In other words, just listening 
when hearing: Định nghĩa về “Tâm” đổi khác 
tùy theo dân tộc và văn hóa. Nếu hỏi một 
người Việt Nam bình thường rằng tâm ở chỗ 
nào, người ấy sẽ chỉ vào trái tim hay lổng 
ngực; tuy nhiên, để trả lời cho cùng câu hỏi 
nầy, người Tây phương sẽ chỉ vào cái đầu 
của họ. Theo Phật giáo, tâm hay yếu tố tỉnh 
thần được định nghĩa là sự sáng suốt và hiểu 
biết. Nó không có hình tướng, không ai nhìn 
thấy nó; tuy nhiên, tâm tạo tác mọi hành 
động khiến chúng ta đau khổ và lăn trôi trong 
luân hồi sanh tử. Tất cả mọi hoạt động vật 
chất, lời nói hay tinh thần đều tùy thuộc tâm 
ta. Phận sự của tâm là nhận biết được đối 
tượng. Nó phân biệt giữa hình thức, phẩm 
chất, vân vân. Cách duy nhất để đạt được 
Phật tánh là huấn luyện và chuyển hóa tâm 
cho đến khi chúng ta hoàn toàn thoát khỏi 
những nhiễm trược. Trong Anh ngữ, “mind” 
có nghĩa là trái tim, tinh thần, hay linh hồn. 
Mind với chữ “m” thường có nghĩa là chỗ ở 
của lý trí, “Mind” với chữ “M” viết hoa có 
nghĩa là chân lý tuyệt đối. Theo kinh nghiệm 
nhà thiển, thì tâm là toàn bộ tỉnh thức, nói 
cách khác lắng nghe khi nghe là tỉnh thức. 

According to Most Venerable Dhammananda 
1n The Gems of Buddhist Wisdom, mind may 
be defined as simply the awareness of an 
object since there Is no agent or a soul that 
directs all activities. Ït consists of fleeting 
mental states which constanfly arise and 
perish with lightning rapidity. “With birth for 
ISÃẦ source and death for is mouth, 1t 
persistently flows on like a river receiving 
from the tributary streams of sense constant 
accretons to 1s flood.” Each momenftary 
COnSCIousness of this everchanging 
lifestream, on passing away, transmIfs Its 
whole energy, all the ¡Indelibly recorded 
Impr€SSIOnS, fO IfS successor. Every fresh 
consciousness therefore consiss of the 
potentaltles of 1s predecessors and 
somethng more. As all impressions are 
indelibly this  everchanging 
palimpsest-like mind, and as all potentialities 


recorded ¡n 


8) 


are transmifted from life to life, IrrespectIve 
of Ð temporary physical disinteprations, 
reminiscence of pst births or past Incidents 
become a possibility. Mind 1s like a double- 
edged weapon that can equally be used either 
for good or evil. One single thought that 
arises In this Invisible mind can even save or 
destoy the world. One such thought can 
eiher populate or depopulate a whole 
country. Ït is mind that creafs one”s paradise 
hel: Theo Hòa Thượng 
Dhammananda trong Những Hạt Ngọc Trí 
Tuệ Phật Giáo, tâm có thể được định nghĩa 
đơn giản là sự nhận thức về một đối tượng 
bởi không có một tác nhân hay linh hồn chỉ 
huy mọi hoạt động. Tâm bao gồm trạng thái 
tính thoáng qua luôn luôn trỗi lên rồi mất đi 
nhanh như tia chớp. “Vì sinh ra để thành 
nguồn của nó và chết đi để trở thành lối vào 
của nó, nó bển vững tràn trể như con sông 
nhận nước từ các suối nguồn bổi thêm vào 
dòng chảy của nó.” Mỗi thức nhất thời của 
dòng đời không ngừng thay đổi, khi chết đi 
thì truyền lại cho thức kế thừa toàn bộ năng 
lượng của nó, tất cả những cảm tưởng đã ghi 
không bao giờ phai nhạt. Cho nên mỗi thức 
mới gồm có tiểm lực của thức cũ và những 
điều mới. Tất cả những cảm nghĩ không phai 
nhạt được ghi vào cái tâm không ngừng thay 
đổi, và tất cả được truyền thừa từ đời nầy 
sang đời kia bất chấp sự phân hủy vật chất 
tạm thời nơi thân. Vì thế cho nên sự nhớ lại 
những lần sanh hay những biến cố trong quá 
khứ trở thành một khả năng có thể xãy ra. 
Tâm là con dao hai lưỡi, có thể xử dụng cho 
cả thiện lẫn ác. Một tư tưởng nổi lên từ một 
cái tâm vô hình có thể cứu hay phá hoại cả 
thế giới. Một tư tưởng như vậy có thể làm 
tăng trưởng hay giảm đi dân cư của một nước. 
Tâm tạo Thiên đàng và địa ngục cho chính 
mình. 

Cita is defined as the whole system of 
vijnanas, originally pure, or mind. Citta 1s 
generally translated as “thought.” In the 
Lankavatara Sutra as well as 
Mahayana sutras, may better be 
rendered “mind.” 1 IS defined as 


and one”s 


in other 

citta 
When 
Or a§ where 


“accumulation” “store-house” 


9) 


10 


`=< 


qI) 


2892 


karma seeds are deposited, It Is not mere 
thoupght, it has an ontological sipnification 
also: Citta còn được định nghĩa như là toàn bộ 
hệ thống thức, bổn nguyên thanh tịnh, hay 
tâm. Citta thường được dịch là “ý tưởng.” 
Trong Kinh Lăng Già cũng như trong các kinh 
điển Đại Thừa khác, citta được dịch đúng hơn 
là “tâm.” Khi nó được định nghĩa là “sự chất 
chứa” hay “nhà kho” trong đó các chủng tử 
nghiệp được cất chứa, thì cita không chỉ 
riêng nghĩa ý tưởng mà nó còn có ý nghĩa có 
tính cách hữu thể học nữa. 

In The Dhammapada Suta, the Buddha 
taught: “Mind fore-runs deeds; mind 1s chief, 
and mind-made are they.”—Trong Kinh Pháp 
Cú, Đức Phật dạy: “Tâm dẫn đầu các hành 
vi, tâm là chủ, tâm tạo tác tất cả.” 

According to Great Master Ying-Kuang: “he 
mind encompasses al the ten directions of 
dharma realms, ¡including Buddha dharma 
realm, Bodhisattva dharma realm, Pratyeka- 
Buddha dharma realm, Sravaka dharma 
realm, Heaven dharma realm, Human dharma 
realm, Asura dharma realm, Animal dharma 
realm, Hungry Ghost đharma realm, and Hell 
dharma realm. One mind can give rise fO 
everything. Buddhas arise from within the 
cultivators mind, Hells also arise from the 
cultivatorˆs mind.”—Theo Đại Sư Ấn Quang: 
“Tâm bao hàm hết khắp cả thập pháp giới, đó 
là Phật pháp giới, Bồ Tát pháp giới, Duyên 
Giác pháp giới, Thanh Văn pháp giới, Thiên 
pháp giới, Nhân pháp giới, A Tu La pháp 
giới, Súc Sanh pháp giới, Ngạ Quỷ pháp giới, 
và Địa Ngục pháp giới. Một tâm mà hay sanh 
tất cả. Phật cũng do tâm sanh, mà địa ngục 
cũng do tâm tạo.” 

Mind of practitioner: Tâm của hành giả—The 
mind of a cultivator must be pure. Do not long 
for foreknowledge of events. To have this 
kind of foreknowledge 1s, 1n fact, nothing but 
a lot of trouble, 
discrimination in our thinking and prevenfs us 
from being able to concentrate. Being unable 
{O COncenfraf€ Or focus our energy on 
cultivation, our idle though(s run wild, then 
afflictions come in droves (herds). lÝ we do 
not crave this foreknowledge In the first 


because 1t leads to 


place, then we also will not have afflictions, 
and we are free of impedimenfs. According to 
the Heart Sutra, the Buddha taught: “Because 
there is no impediment, he leaves distorted 
dream-thnkmg far behind; ultimately 
Nrưrvana!” This, then, should be the mind of a 
cultivator—Tâm của người tu phải thanh tịnh. 
Người tu không nên cầu khả năng dự tri hay 
sự biết trước. Sự biết trước chẳng mang lại 
điều gì hay ho, mà ngược lại chỉ gây thêm 
phiền phức cho chúng ta mà thôi. Nó khiến 
cho chúng ta phân tâm, không tập trung tinh 
thần được, do đó vọng tưởng sẽ rối bời và 
phiền não sẽ chồng chất thêm. Nếu không 
câu sự biết trước, chúng ta sẽ không có phiển 
não, tâm không bị chướng ngại. Theo Bát 
Nhã Tâm Kinh, Đức Phật dạy: “Bởi không 
chướng ngại, nên không sợ hãi, viễn ly hết 
mọi mộng tưởng điên đảo, đó là Niết Bàn 
cứu cánh.” Đây mới chính là tâm của hành 
giả trên bước đường tu Đạo. 


(HD Categories of mind—Phân loại tâm: 


l) 


2) 


a) 


b) 


c) 


3) 


4) 


5) 


There are two kinds of mind—Có hai loại 
tâm tướng—See Two kinds of mind. 

Three minds or hearts—Tam tâm: 

The three minds or hearts, or three assured 
ways Of reaching the Pure Land—See Three 
minds. 

Three active dharmas: Three mental states— 
Tâm Pháp —Phi sắc pháp—See Three active 
dharmas. 

Ý_—See Three cqual 
characteristIcs of the one Tathagata (A). 
Catubbidha-cita (p)—Theo A Tỳ Đạt Ma 
Luận (Vi Diệu Pháp), có bốn loại tâm 
vương—According to the Abhidharma, there 
are four classes of consciousness—See Four 
classes Of conscIousness. 

Cita (skÐ: Tâm—The Buddha taught— 
“When the mind is still, all realms are calm.” 
Therefore, the Issue of certainty 1s a 
determinaton of our future Buddhahood—— 
Phật dạy tâm yên cảnh lặng. Như vậy, sự 
quyết định trong tâm cũng là sự quyết định 
Phật quả trong tương lai—See Four serious 
matfers In any cultivatorˆs life. 

According to the Abhidharma, there are five 
kinds of path consciousness—Theo A Tỳ Đạt 


and universal 


`=< 


~ 


` 


` 


` 


2893 


Ma Luận, có năm loại đạo tâm—See Five 
kinds of path of conscIousness. 

The five condiion of mind produced by 
objective perception—Năm tâm khởi lên theo 
tiến trình giác tri ngoại cảnh—See Five 
condiions of mind produced by objective 
perception. 

See S1x poinfs to develop a true Bodhi Mind. 
Mind (mano) consciousness: Ý thức hay Mạt 
na thức—See Seven conscIousnesses. 
According to the Abhidharma, there are eight 
kinds of supermundane mind—Theo A Tỳ 
Đạt Ma Luận, có tám loại tâm siêu thế—See 
Eight kinds of supermundane mind. 

According to Lama Geshe Kelsang Gyatso In 
Buddhism in Mahayana Tradition, there are 
eipht levels of mind development during the 
sleep process. Each level has a different 
sign—Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Gyatso 
trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, có 
tám tâng lớp tâm phát sinh trong giấc ngủ; 
mỗi tầng lớp có một dấu hiệu riêng —See 
Eight levels of mind development during 
the sleep process. 

Buddha'”s teachings on mind—Những lời Phật 
dạy về Tâm: According to The Avatamsaka 
Sufra, there are elven minds that lead to 
enlightenment (desire for enliphtenment 1s 
really arouse from these minds)—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm, có 11 tâm dẫn đến giác ngộ— 
See Eleven minds that lead to enlightenment. 
According to the Abhidharma, there are 
twenty-four Sense-Sphere Beautiful 
Consciousnesses—Theo A Tỳ Đạt Ma Luận 
(Vi Diệu Pháp), có hai mươi bốn tâm đẹp— 
See Twenty-four sense-sphere beautiful 
minds. 

Cita-dharma (skÐ: Tâm pháp—See (One 
hundred divisions of all mental qualities and 
therr agents (A). 

This 1s one of the six senses on which one 
relies or from which knowledge 1s received—— 
Đây là một trong sáu giác quan hay sáu chỗ 
để nhận biết—See Six senses on which one 
relies. 





l)  According to the Buddhist point of view, the 


mind or consciousness 1s the core of our 
existence. All our psychologIcal experiences, 
sụch as pain and pleasure, sorrow and 
happiness, good and evil, life and death, are 
not attributed to any external agency. They 
are only the result of our own thoughts and 
ther resultant actions Mind actually 
influences the body in every minute of life. If 
we allow 1t to functlon with the vicious and 
unwholesome thoughts, mind can cause 
disaster; 1t can even kill another being. 
However, when the mind 1s concenfrated on 
ripht thoughtsẳ with rphí effort and 
undersfanding, ¡1t can produce an excellent 
effect. Thus, the Buddha taght: “No enemy 
can harm one so much as one”s own thoughts 
of craving, thoughts of hate, thouphts of 
Jealousy, and so on.” A mind with pure and 
wholesome thoughts really lead to a peaceful 
and relaxed life—Theo quan điểm Phật giáo, 
tâm hay thức là phần cốt lõi của kiếp nhân 
sinh. Tất cả những kinh nghiệm tâm lý như 
đau đớn hay sung sướng, buồn hay vui, thiện 
hay ác, sống hay chết, đều không do một 
nguyên lý bên ngoài nào, mà chỉ là kết quả 
của những tư tưởng của chúng ta và những 
hành động do những tư tưởng ấy đưa đến mà 
thôi. Tâm thật sự ảnh hưởng đến thân thể con 
người trong từng giây từng phút trong đời 
sống. Nếu chúng ta để mặc cho những tư 
tưởng hằn hộc dày xéo, những trò tiêu khiển 
không lành mạnh thao túng, thì tâm này có 
thể gây nên thảm họa, thậm chí có thể giết 
chết sinh mạng khác. Tuy nhiên, chính tâm 
này lại có thể cứu được một thân xác bệnh 
hoạn. Khi tâm được tập trung vào những tư 
tưởng chính đáng, với những nỗ lực chân 
thành, và những hiểu biết xác đáng thì nó có 
thể mang lại một kết quả thù thắng. Chính vì 
vậy mà Đức Phật day: “Không một kẻ thù 
nào có thể hại được mình hơn tâm niệm khát 
ái, sân hận và đố ky của chính mình.” Tâm 
với những niệm tưởng thanh tịnh và thiện 
lành thực sự sẽ mang lại cuộc sống an lành 


(IDOther characterisics of Mind Những đặc và thanh thắn. **See Eight minds. 
tính khác của Tâm: 2) Mind 1s not separate from the world of 


thoughts and feelings, how can it leave and 


2) 


2894 


retire Into 1tself? When we look at the tree In 
front of us, our mind does not øo outside of us 
I1nto the forest, nor does 1t open a door to let 
the trees in. Our mind fixes on the trees, but 
they are not a distinct object. Our mind and 
the trees are one. The trees are only one of 
the miraculous manifestations of the mind— 
Tâm không phải là một thực tại biệt lập với 
thế giới cảm giác và suy tưởng để đi ra khỏi 
thế giới ấy rồi rút về tự thân. Khi chúng ta 
nhìn cái cây trước mặt chúng ta, tâm chúng ta 
không đi ra ngoài chúng ta để đi vào rừng, nó 
cũng không mở cửa để đón cảnh rừng đi vào. 
Tâm chúng ta chỉ nhắm vào cái cây, nhưng 
những cái cây ấy không phải là một đối 
tượng biệt lập. Mà lúc đó tâm và cảnh là 
một. Cảnh chỉ là những biểu hiện kỳ diệu của 
tâm mà thôi. 

When we speak of mind, we usually think of 
psychological phenomena, such as feelings, 
thoughts, or perceptions. When we speak of 
objects of mind, we thíink of physical 
phenomena, such as mountains, trees, or 
animals. Speaking this way, we see the 
phenomenal aspects of mind and 1s obJects, 
but we don't see ther nature. We have 
observed that these two kinds of phenomena, 
mind and objects of mind, rely on one another 
for ther existence and are therefore 
interdependent. But we do not see that they 
themselves have the same nature. This nature 
1S somefimes called “mind” and sometimes 
called “suchness.” Whatever we call 1t, we 
cannot measure this nature using concepts. Ít 
and all Inclusive, 
limitatons or obstacles. From the poInt of 
View of untty, 1t is called Dharmakaya. From 
the point of view of duality, it is called “mind 
without encountering “world 
The Avatamsaka Sutra 
calls it unobstructed mind and unobstructed 
object. The mind and the world confain each 
other so completely and perfectly that we call 
this “perfect unity of mind and obJect.”—Khi 
nói đến tâm, người ta nghĩ đến những hiện 
tượng tâm lý như cảm giác, tư tưởng và nhận 
thức, cũng như khi nói đến vật, chúng ta nghĩ 
ngay đến những hiện tượng vật lý như núi, 


I1sĨễ boundless without 


obstacle”” 
without obstacle.” 


+ 


sông, cây, cỏ, động vật. Như vậy là khi chúng 
ta nói đến tâm hay vật, chúng ta chỉ nghĩ đến 
hiện tượng (tâm tượng và cảnh tượng), chứ 
không nói đến tâm thể và vật thể. Chúng ta 
thấy rằng cả hai loại hiện tượng (tâm tượng 
và cảnh tượng) đều nương nhau mà thành, và 
thể tính của chúng là sự tương duyên, vậy sao 
chúng ta không thấy được rằng cả hai loại 
hiện tượng đều cùng một thể tính? Thể tính 
ấy có người thích gọi là “tâm”, có người thích 
gọi là “vật,” có người thích gọi là “chân như.” 
Dầu gọi là cái gì đi nữa, chúng ta không thể 
dùng khái niệm để đo lường thể tánh này 
được. Vì thể tánh ấy không bị ngăn ngại hoặc 
giới hạn. Từ quan điểm hợp nhất, người ta gọi 
nó là “Pháp thân.” Từ quan điểm nhị nguyên, 
người ta gọi nó là “Tâm không ngăn ngại” 
đối mặt với “thế giới vô ngại.” Kinh Hoa 
Nghiêm gọi nó là Tâm vô ngại và cảnh vô 
ngại. Cả hai dung hợp nhau một cách viên 
mãn nên gọi là “tâm cảnh viên dung.” 

See Eighty-one divisions In the Maha-Prajna- 
Paramita Sutra. 


Mind of abandoning things of the world: Xả 
Tâm—Bồ tát xả bỏ mọi thứ—See Ten directional 


decisions. 


Mind is 


able to  center countless 


concentrafions: Tâm tự tạ—Confrol of mind— 
Trí huệ hay nhập vô số tam muội—See Ten kinds 
of confrol of Great Enlightening Beings. 
Mind abides nowhere: Tâm vô sở trụ. 


]) 


2) 


3) 


The mind ¡s like a monkey, let It moves 
wherever it will; however, the Diamond Sutra 
sugsgests: “Culivate the mind and the 
awareness so that your abides 
nowhere.”: Tâm như vượn chuyền cây, hãy 
để cho nó đi nơi nào nó muốn; tuy nhiên, 
Kinh Kim Cang để nghị: “Hãy tu tập tâm và 
sự tỉnh thức sao cho nó không trụ lại nơi nào 
cả.” 

The mind without resting place: A mind 
which does not abide anywhere—A mind 
which let “bygone be bygone.”—Tâm không 
trụ vào đâu. Hãy để cho quá khứ đi vào quá 
khứ. 

The mind without restng place, detached 
from time and space, the past being past may 
be considered as a non-past or non-exIstent, 


mind 


2895 


so with present and future, thus realizing theIr 
unreality. The result ¡is detachment, or the 
liberated mind, which ¡1s the Buddha-mind, the 
bodhi-mind, the mind free from ideas or 
creation and extinction, of beginning and end, 
recognizing that all forms and natures are of 
the Void, or Absolute: Tâm vô sở trụ là tâm 
chẳng chấp vào không gian hay thời gian. Cái 
tâm quá khứ tự nó sẽ dứt, tức gọi là vô quá 
khứ sự, với hiện tại và vị lai lại cũng như vậy 
(tâm hiện tại rồi sẽ tự dứt, tức gọi là vô hiện 
tại sự; tâm vị lai rồi cũng sẽ tự dứt, tức gọi là 
vô vị lai sự), nhận biết chư pháp không thật 
nên không chấp trước. Tâm đó gọi là tâm vô 
sở trụ hay tâm giải thoát, tâm Phật, tâm Bồ 
Đề; tâm không vướng mắc vào ý tưởng sanh 
diệt (vô sinh tâm), đầu đuôi. 

Mind ¡is in accordant with wisdom: Nhất 

Thiết Ý Nghiệp Tùy Trí Huệ—Mind is accordant 

with wisdom or all thoughfs are In accordance 

with knowledge and wisdom, one of the eighteen 

distinctive characteristics or unique qualitles of 

Buddhas—Nhất Thiết Ý Nghiệp Tùy Trí Huệ hay 

mọi ý nghiệp đều làm theo trí tuệ, một trong mười 

tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ Luận—See 

Eighteen distinctive characteristics of Buddhas 

q1). 

Mind and act are not separafed: Tâm Hành 

Bất Ly—Thought and deed in accord, especially 

in relation to Amitabha—Tâm và hành không thể 

tách rời nhau. Tâm tưởng và hành động phải đồng 

thuận với nhau, đặc biệt là trong quan hệ với việc 

tu niệm theo Phật A Di Đà. 

Mind and actions: Cita-samskara (skU— 

Activities of the Mind—Sự hoạt động của Tâm. 

1) Citta-samskara means menfal formation: Tâm 
hành là sự cấu tạo của tâm. 

2) Creation ofthe mind: Sự sáng tạo của tâm. 

3) Mental functions: Dụng của tâm. 

4) The activities of the mind (heart: Tâm hành 
là tâm thay đổi từng giây từng phút. 

53) Working on the mind for 1s control: Hành 

hoạt nhằm kiểm soát tâm. 

See Activifies of the Mind. 

Mind or acfive thought: Tưởng sinh—See 

Three causes of the rise of the passions or 

1llusions. 


+ 


Mind of aiding all to fulfil their vows and 
accomplish their spiritual ends: Linh tha 
nguyện mãn—This 1s of the 
characterisics of the “diamond heart” 
developed by a Bodhisattva—Đây là một trong 
mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát phát triển 
qua tu of the 
Diamond Heart as developed by a Bodhisattva. 
Mind of amlsgiving: Thí tâm. 

Mind of anger: Sân Khuể Tâm —The heart of 
anger, one of the three poisons—Tâm tức giận 


One ten 


aS 


tập—See Ten charateristics 


nóng nảy hay lòng sân nhuế, một trong tam độc. 
Mind apart from all ideas of actfivity or 
inactivity: Nhất Đạo Vô Vi Tâm. 

Mind attached to love: Tâm ái trước—Mind of 
sensual love—See S1x bonds of the mind. 

Mind of attention or Inquiry: Tầm cầu tâm— 
See Five conditions 
obJective perception. 
Mind being free from delusion: Tâm tự tại— 
The mind which has got rid of all hindances. 
Mind as bhutatathata: Chân Như Môn—Tâm 
Chân Như Môn—Our mind is by nature that of the 
bhutatathata—Tâm chúng sanh tánh thường rỗng 
lặng như chân như—See Two doors (C). 

Mind of big ego: Tâm Tự Cao Tự Đại—Some 
Buddhists are very humble and gentle; however, 
after some time of cultivation and achieving some 
worldly merits, then develop a big ego and look 
down on everyone, øIve rise to thoughtless action, 
and eventually fall into the evil paths—Một số 
Phật tử lúc mới tu thì khiêm cung từ tốn, nhưng 
sau khi tu được một thời gian, làm được một vài 
phước đức, thì sanh tâm tự kiêu tự đắc, khinh 
thường mọi người, làm những điều càn dở, kết 
cuộc phải sa vào ác đạo. 

Mind of black near-atftainment: Tâm màu 
đen của định cận hành (gần chứng đắc định an 
chỉ —According to Lama Geshe Kelsang Gyatso 
in Buddhism in Mahayana Tradition, this is one of 
the eipht levels of mind development during the 
sleep process. Everything appears entirely empty 


of mind produced by 





but dark or black. During this staøe we experIence 
our deepest sleep—Theo Lạt Ma Geshe Kelsang 
Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, 
tứớng giống như ảo tượng là một trong tám tâm 


2896 


phát sinh trong giấc ngủ. Mọi sự xuất hiện nhưng 

có một màu đen kịt. Trong giai đoạn nầy, ta trải 

qua giấc ngủ sâu xa nhất của mình —§ee Eight 
levels of mind development during the sleep 

DrOc€ss. 

Mind and body are achỉng and ỉn a sfafe of 

panic: Thân tâm đau đớn kinh hoàng—Even I1f 

you do not meet with evil conditions, but simply 
expire after a mild illness, at that time the four 
elements (earth, water, fire, alr) separate, your 
ligaments and bones Jerk and retract, Mind and 
body are aching and In a state of panic, not unlike 

a turtle being skinned alive or a crab thrown alive 

into a boiling pot. How can you then recite the 

Buddhaˆs name?—Giả sử bạn không bị những ác 

duyên mà chỉ bệnh sơ sài rồi mãn phần, thì lúc 

sắp chết tứ đại đất, nước, lửa, gió phân ly, gân 
xương rút chuyển, thân tâm đau đớn kinh hoàng, 
như con đồi mỗi bị lột vẩy, con cua rớt vào nước 
sôi, làm sao mà niệm Phật— See Seven 
ciIrcumsftances that are difficult to practice Buddha 

Recttation. 

Mind in bondage: Tâm Phược—The mind in 

bondage, which takes the seeming for the real— 

Vọng tưởng như dây buộc tâm, lấy huyễn làm 

thực. 

Mind which is not bound to anything is a 

liberated miỉnd: Tâm không vướng mắc là tâm 

giải thoát. 

Mind ïs Buddha: Tâm Phật. 

1) The mind of the Buddha: The Buddha within 
the heart, or from mind is Buddhahood—Tâm 
của Phật hay Tâm tức Phật. 

2) The Buddha revealed in or to the mind: The 
mind 1s Buddha——Phật hiện ra trong tâm. 

3) According to the Dharma Jewel Platform 
Sutra, the Sixth Patriarch “JIf the 
preceding thought does not arise, 1t 1s mind. If 
the following thoupht does not end, 1t 1s 
Buddha. Thus, he advised one should not be 
afraid of rising thoughits, but only of the delay 
in being aware of them.”: Theo Pháp Bảo 
Đàn Kinh, Lục Tổ nói: “Nếu niệm trước 
không khởi, đó là tâm. Niệm sau không dứt 
đó là Phật. Vì thế ngài khuyên không sợ 
niệm khởi, chỉ sợ giác ngộ chậm mà thôi.” 


said: 


Mind of Buddha: Spiritual enlightened heart— 
Phật tâm——Tâm Phật —See Mind ¡1s Buddha. 
Mind and Buddha are idenfical: The identity 
of mind and Buddha—Mind 1s Buddha—The 
hipghest doctrine of Mahayana—Mind here and 
now 1s Buddha—Tức Tâm Tức Phật—Tức Tâm 
Thị Phật —The identity of mind and Buddha, the 
highest doctrine of Mahayana. The negative form 
1s “No mind no Buddha,” or apart from mind there 
1s no Buddha; and all the living are of the one 
mind—Pháp tối thượng thừa của Đại Thừa Giáo, 
tâm này là Phật này. Hình thức tiêu cực là “Phi 
Tâm Phi Phật” hay ngoài tâm không có Phật. 
Mind, Buddha and all the living are the 
same: Tâm, Phật, Cập Chúng Sanh Thị Tam Vô 
Sai Biệt—Outside the mind there ¡is no other 
thing; mind, Buddha, and all the living, these three 
are not different. There Is no differentiating 
among these three because all is mind. All are of 
the same order. This is an important doctrine of 
the Hua-Yen sutra. The T”ien-T”ai called “he 
Mystery of the Three Things.”—Ngoài tâm ra 
không có gì nữa; tâm, Phật và chúng sanh không 
sai khác. Đây là một giáo thuyết quan trọng trong 
Kinh Hoa Nghiêm. Tông Thiên Thai gọi đây là 
Tam Pháp Diệu. 

Mind and Buddha witness together: Tâm 
Chứng—To WIfness, 
assurance—Tâm và Phật ấn chứng lẫn nhau. 
Mind that ïs capable of enlightenment from 
within: Tự Giác Ngộ Tâm——A mind independent 
of thoupht  capable of 
enlightenment from within—Giác ngộ bằng chính 
nội tâm của mình chứ không do ngoại lực bên 
ngoài. 

Mind choosing well what to do, never 
making a mistake anywhere: Ý khéo lựa chỗ 
làm, vì chưa từng có một chỗ lỗi lầm—See Ten 
kinds of heart of Great Enlightening Beings (II). 
Mind of clear light: Tâm với ánh sáng trong 
suốt—According to Lama Geshe Kelsang Gyatso 
in Buddhism in Mahayana Tradition, this 1s one of 
the eipht levels of mind development during the 
sleep process. The dark appearance disappears 
and we perceive a clear lipht like the colour of 
dawn. This is called the clear light of sleep. There 
1S nO COnsciousness more subtle than the mind of 


realize—The Inner OF 


externals—Pure 


2897 


clear light. At the last instant before death our 
mind percerives the clear light. If a person has the 
speclal good karma to be reborn as a human 
being, the continuum of that very subtle mind later 
enfers Into the union of the father”s and mother”s 
sperm and egg. From that time on the mind 
becomes grosser and grosser—Theo Lạt Ma 
Geshe Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền 
Thống Đại Thừa, tứớng giống như ảo tượng là 
một trong tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Hiện 
tượng màu đen biến mất, và khi ấy ta thấy một 
ánh sáng trong suốt như màu bình minh. Đây gọi 
là ánh sáng trong suốt của giấc ngủ. Không có 
tâm nào vi tế hơn tâm của ánh sáng trong suốt ấy. 
Vào giây phút cuối cùng trước khi chết tâm ta 
nhận thấy ánh sáng trong suốt. Khi một người có 
thiện nghiệp đặc biệt để được tái sanh làm người, 
thì dòng tương tục của cái tâm vi tế ấy sẽ nhập 
vào sự giao hợp của tỉnh cha trứng mẹ. Từ đó trở 
đi tâm trở nên càng ngày càng thô hơn—See 
Eight levels of mind development during the sleep 
DrOC€ss. 

Mind which clings to thỉings as real: Tâm 
chấp vào vạn hữu thực có. 

Mind closely guarding the senses: Ý giữ gìn 
các căn—See Ten kinds of heart of Great 
Enlipghtening Beings (II). 

Mind and cognifion: Tâm Thức—Mind and 
conscIousness—lnternal perception—Mind and 1ts 
contents. According to the Kosa Sastra, the two 
are considered as Identical in the Abhidharma- 
Kosa, but different in Mahayana—Tâm và thức. 
Theo Tiểu Thừa Câu Xá Luận thì tâm và thức 
giống nhau, nhưng trong Đại Thừa thì lại khác 
nhau. 

Mind of common people: Dị Sanh Kỳ Dương 
Tâm—Various paths of blind life driven by the 
I1nstinctive impulse. This 1s the stage of common 
people, 
development—Những nẻo đường của cuộc sống 
mù quáng do bản năng điều khiển. Đây là giai 
đoạn của phàm ngu—See Ten stages of spiritual 
developmett. 

Mind of Compassion: Tâm Từ Bi—Heart of 
pity—According to Most Venerable Thích Thiển 
Tâm in The Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice, enliphtened mind 1s one of the six poinfs 


one of the ten stages of spiritual 


to develop a true Bodhi Mind. We ourselves and 
all sentient beings already possess the virtues, 
embellishment and wisdom of the Buddhas. 
However, because we are deluded as to our True 
Nature, and commit evil deeds, we resolve In 
Birnth and Death, to our immense suffering. Once 
we have understood this, we should rid ourselves 
of the mind of love-attachment, hate and 
and develop the of 
repenftance and compassion. We should seek 
expedient means to save ourselves and others, so 
that all are peaceful, happy and free of suffering. 
Let us be clear that compassion 1s different from 
love-attachment, that 1s, the mind of affection, 
atfached to forms, which binds us with the ties of 
passion. Compassion 1s the mind of benevolence, 
rescuing and liberating, detached from forms, 
without discriminatlon or attachment. This mind 
manIfests 1(self in every respect, with the result 
that we are peaceful, happy and liberated, and 
pOSS€ss increased merit and wisdom. If we wish to 
expand the compassionate mind, we should, 
takng our own suffering as sfartine pOoInt, 
sympathize with the even more unbearable 
misery of others. A benevolent mind, eager to 
rescue and liberate, naturally develops; the 
compassionate thought of the Bodhi Mind arises 
from there. As the Bodhisattva Samantabhadra 
taught ¡in the Avatamsaka Sutra “Great 
Bodhisattvas develop great compassion by ten 
kinds of observations of sentient beiIngs: they see 
sentent beings have nothing to rely on for 
support; they see sentIent beings are unruly; they 
see senfient beings lack virtues; they see senfienf 
beings are asleep In Ignorance; they see sentient 
beings do bad things; they see sentient beings are 
bound by desires; they see sentilent beings 
drowning 1n the sea of Birth and Death; they see 
sentient beings have no desire for øgoodness; they 
see sentent beings have lost the way tO 
enliphtenment.”” Having developed the great 
compassionate mind, we should naturally develop 
the Great Bodhi Mind and vow to rescue and 
liberate. Thus the great compassionate mind and 
the great Bodhi Mindinterpenetrate freely. That 1s 
why to develop the compassionate mind 1s to 
develop the Bodhi Mind. Only when we cultivate 
with such great compassion can we be said to 


discrimination, mind 


2898 


have “developed the Bodhi Mind.”— Theo Hòa 
Thượng Thích Thiên Tâm trong Niệm Phật Thập 
Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu đểm phát 
triển Bồ Đề Tâm. Ta cùng chúng sanh sanh đều 
sẵn đủ đức hạnh, tướng hảo trí huệ của Như Lai, 
mà vì mê chân tánh, khởi hoặc nghiệp nên phải bị 
luân hồi, chịu vô biên sự thống khổ. Nay đã rõ 
như thế, ta phải dứt tâm ghét thương phân biệt, 
kởi lòng cảm hối từ bi tìm phương tiện độ mình 
cứu người, để cùng nhau được an vui thoát khổ. 
Nên nhận rõ từ bi khác với ái kiến. Ái kiến là 
lòng thương yêu mà chấp luyến trên hình thức, 
nên kết quả bị sợi dây tình ái ràng buộc. Từ bi là 
lòng xót thương cứu độ, mà ha tướng, không phân 
biệt chấp trước; tâm nầy thể hiện dưới đủ mọi 
mặt, nên kết quả được an vui giải thoát, phước 
huệ càng tăng. Muốn cho tâm từ bi được thêm 
rộng, ta nên từ nỗi khổ của mình, cảm thông đến 
các nỗi khổ khó nhẫn thọ hơn của kẻ khác, tự 
nhiên sanh lòng xót thương muốn cứu độ, niệm từ 
bi của Bồ Đề tâm chưa phát bỗng tự phát sanh. 
Trong Kinh Hoa Nghiêm, ngài Phổ Hiền đã khai 
thị: “Đại Bồ Tát với lòng đại bi có mười cách 
quán sát chúng sanh không nơi nương tựa mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanhtánh chẳng điều thuận 
mà khởi đại bi, quán sát chúng sanh nghèo khổ 
không căn lành mà khởi đại bi. Quán sát chúng 
sanh ngủ say trong đêm dài vô minh mà khởi đại 
bi. Quán sát chúng sanh làm những điều ác mà 
khởi đại bi. Quán sát chúng sanh đã bị ràng buộc, 
lại thích lao mình vào chỗ ràng buộc mà khởi đại 
bi. Quán sát chúng sanh bị chìm đắm trong biển 
sanh tử mà khởi đại bi. Quán sát chúng sanh 
vương mang tật khổ lâu dài mà khởi đại bi. Quán 
sát chúng sanh không ưa thích pháp lành mà khởi 
đại bi. Quán sát chúng sanh xa mất Phật pháp mà 
khởi đại bi...” Đã phát tâm đại bi tất phải phát 
đại Bồ Đề tâm thể nguyễn cứu độ. Thế thì lòng 
đại bi và lòng đại Bồ Để dung thông nhau. Cho 
nên phát từ bi tâm tức là phát Bồ Để tâm. Dùng 
lòng đại từ bi như thế mà hành đạo, mới gọi là 
phát Bồ Để tâm—See Six points to develop a true 
Bodhi Mind. 

Mind of compassion and kindness: Spirit of 
compassion and kindness—Từ ý. 

Mind of complete abandonment: Upeksa 
(skÙ—-Limitless Indifference—Givng up all 
tingss—Xả Vô Lượng Tâm—Complete 


abandonmehnt, absolute Indifference 
(renunciation of the mental faculties), one of the 
four forms of unlimited, or unsparing mind of all 


Buddhas—Hoàn toàn xả bỏ, một trong tứ vô 


Or 


lượng tâm của chư Phật-See Four 
1mmeasureable minds. 

Mind comprehending all  freedoms, 
manifesting realizaton of Buddhahood 


everywhere in a single instant: Tâm cùng 
khắp tất cả tự tại, vì một niệm khắp hiện thành 
Phật—See Ten kinds of comprehensive mind of 
Great Enlightening Beings. 

Mind comprehending all infinities, knowing 
the diferenfiafons of the networks of 
illusions: Tâm cùng khắp tất cả vô biên, vì biết 
những huyễn vọng sai biệ—See Ten kinds of 


comprehensve mind of Great Enlightening 
Beings. 
Mind comprehending all  knowledge, 


knowing the realms of reality everywherce: 
Tâm cùng khắp tất cả trí huệ, vì tùy thuận biết rõ 
pháp giới—See Ten kinds of comprehensive mind 
of Great Enlightening Beings. 

Mind comprehending all nonobstructfion, 
not dwelling on the mỉnd of self or the mỉnd 
of other: Tâm cùng khắp tất cả vô ngại, vì chẳng 
trụ tự tha tâm—See Ten kinds of 
comprehensve mind of Great Enlightening 
Beings. 

Mind comprehending all non-origination, 
not apprehending any intrinsic nafure ỉn 
anything: Tâm cùng khắp tất cả vô sanh, vì các 
pháp tự tánh bất khả đắc—See Ten kinds of 
comprehensve mind of Great Enlightening 
Beings. 

Mind comprehending all past, presenf, and 
knowing them all 
thought: Tâm cùng khắp tất cả tam thế, vì một 


tâm, 


future, in a single 


nệm đều biết rõ See Ten kinds of 
comprehensve mind of Great Enlightening 


Beings. 

Mind comprehending all realms of reality, 
deeply penetrating infinity: Tâm cùng khắp 
pháp giới, vì thâm nhập vô biên—See Ten kinds 


2899 


of comprehensive mind of Great Enlightening 
Beings. 

Mind comprehending all senfient beings, 
knowing their faculfies, inclinatfions, and 
habit energies: Tâm cùng khắp tất cả chúng 
sanh, vì biết rõ căn dục tập khí—See Ten kinds of 
comprehensve mind of Great Enlightening 
Beings. 

Mind comprehending all spaces, their 
intentions far-reaching: Tâm cùng khắp tất cả 
hư không, vì phát ý rộng lớn—See Ten kinds of 
comprehensve mind of Great Enlightening 
Beings. 

Mind of conclusion or decision: Quyết định 
tâm—See Five conditions of mind produced by 
obJective perception. 

Mind of Confucianism: Ngu Đồng Tn Trai 
Tâm (nhân thừa)—Cố gắng vượt lên sống đời đạo 
đức, như trường hợp của Khổng Giáo —The 
Vehicle of human beinøs striving to have a moral 
life, the staøe of Confuclanism, one of the ten 
sfages of spiritual development—See Ten sfages 
Of spiritual development. 

Mind congealed as ïce: Tâm Băng—The heart 
congealed as ice (unable to solve a difficulty)— 
Trong tâm có điều gì khó khăn ứ đọng không giải 
quyết được đóng băng. 

Mind consciousnes: Ý 
COnSciOusnesses. 

Mind and consciousness: Tâm Thức—Mind 
and perception—The 
mind and cognitlon—Mind and 1s contents. 
According to the Kosa Sastra, the twoO are 
considered as identical in the Abhidharma-Kosa, 
but different in Mahayana—Tâm và thức. Theo 
Tiểu Thừa Câu Xá Luận thì tâm và thức giống 
nhau, nhưng trong Đại Thừa thì lại khác nhau. 
Mind-contact: Mano-samphasso (p—Ý Xúc— 
According to the Sangii Suta in the Long 
Discourses of the Buddha, this is one of the six 
øroups of contacts—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, đây là một trong sáu xúc thân— 
See SIx øroups of confacts. 

Mind of contamination: Nhiễm Ô Ý——A name 
for the seventh vijnana, 1.e. egoIism, or wrong 
notion of the self Tên của thức thứ bảy trong 


thức—See Six 


Consciousness——Internal 


tám thức, hay Mạt Na thức, hay tâm nhiễm ô bởi 
cái “ngã”—See Eight consciousnesses (II) (7). 
Mind control bodhi: Mind control the passions 
and observance of the paramitas—Phục tâm bổ 
để (chế phục phiển não mà tu hành các hạnh Ba 
La Mật)—See bodh or sfages Of 
enlightenment. 

Mind of corresponding with the laws: Tâm 
Bất Tương Ưng—The functioning of the mind not 
corresponding with the laws—Hành hoạt của tâm 
không tương ưng với Phật pháp. 
Mind-cultivation: Tâm tu hành (tu tâm)—“A 
monk, especially a novice, who practices the way 
should not like a buffalo pulling a rotating grain 
mill; he should practice with all his mind. If the 
way of the mind 1s cultivated, where 1d the need 
to cultivate the body?” —Phật dạy những vị mới 
tiến tu rằng: “Một tu sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, 
đừng hành đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy 
thân hành đạo mà tâm chẳng hành. Nếu tâm đã 
hành thì cần nói chi đến thân?” 

Mind delivered from desire: Tâm giải thoát— 
Tâm giải thoát khỏi dục vọng—See Two kinds of 
deliverance (E). 

Mind delivered from ignorance by wisdom: 
Huệ giải thoát Huệ giải thoát khỏi sĩ me—See 
Two kinds of deliverance (E). 

Mind in a dependent state: Ỷ Tha Tâm—The 
mímnd of the Buddha In a hipher state of 
1ncarnaton—Tâm trong trạng thái lệ thuộc, lệ 
thuộc vào Phật hay cầu Phật để được tái sanh vào 
một cõi cao hơn. 

Mind of detachment: Tâm không chấp trước— 
Equanimity—Mind of renunciation—Detachment 
or renunciation includes physical (wealth, body, 
form, sound, smell, taste, touch, etce) and mental 
(biased minds, wrong views, self-ørasping, ego- 
grasping, etc).—Tâm không chấp trước là tâm 
không luyến ái, bao gồm không chấp trước bỏ vật 
chất như những của cải, thân, sắc, âm thanh, vị và 
tiếp xúc, vân vân; và xả bỏ tinh thần như tâm 
thiên vị, tà kiến hay ngã chấp, vân vân. 

Mind development: Phát triển tâm—According 
to Lama Geshe Kelsang Gyatso in Buddhism In 
Mahayana Tradition, there are eipht levels of 
mind development during the sleep process. Each 
level has a different sign—Theo Lạt Ma Geshe 


FIve 


2900 


Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống 
Đại Thừa, có tám tầng lớp tâm phát sinh trong 
giấc ngủ; mỗi tầng lớp có một dấu hiệu riêng— 
See Eight levels of mind development during the 
sleep process. 

Mind devoted to enlightenmenf: Tâm chuyên 
nhất cầu giác ngộ— The mind ¡is exclusively 
devoted to enlightenmernt. 

Mind of  Dhyana: Định Tâm— Tâm thiển 
định—See Ten directional decisions. 

Mind of direct pupils of the Buddha, or 
Sravaka: Duy Uẩn Vô Ngã Tâm (Thanh Văn 
thừa) —The Vehicle of the direct pupils of the 
Buddha, or sravaka, striving for hipher spiritual 
lfe as in Himmayana schools, Kusala, and the 
Safyasiddhi schools, one of the ten stages of 
spiritual development—Đây là thừa của các đệ tử 
trực tiếp của Phật, vươn lên đời sống tâm linh cao 
đẳng như trong các bộ phái Tiểu thừa, Câu Xá và 
Thành Thật tông—See Ten stages of spiritual 
developmett. 

Mind of disciples of the Diamond Vehicle: Bí 
Mật Trang Nghiêm Tâm—The Diamond Vehicle 
as held by the Shingon School. According to the 
Shingon ¡dea, the Diamond Vehicle stands above 
all others; It 1s the supreme Vehicle of mysticism, 
one of the ten stages of spiritual development— 
Tông chỉ của Chân Ngôn tông hay Kim Cang 
Thừa. Theo quan điểm của Chân Ngôn tông, Kim 
Cang thừa đứng trên các thừa khác, đó là tối 
thượng thừa về Mật Giáo—See Ten stages of 
spIritual development. 

Mind of disciples of the One Vehicle: Cực Vô 
Tự Tánh Tâm—Nhất Đạo Vô Vi Tâm —The 
doctrine of One Vehicle, holding the one Vehicle 
as real, the staøe of Hua-Yen and T”ien-T”ai 
schools, one of the ten stages of spiriual 
development—Nhất Thừa, cho rằng chỉ có một 
thừa là chân thật, giai đoạn của Hoa Nghiêm và 
Thiên Tha——See Ten stages of  spiritual 
developmett. 

Mind of disciples of the Three Vehicles: Giác 
Tâm Bất Sanh Tâm—Tha Duyên Đại Thừa 
Tâm—The doctrine of the three Vehicles, holding 
the three Vehicles as real, the stage of San-Lun 
and Dharmalaksana schools, one of the ten stages 
of spiritual development—Cho rằng ba thừa là 


chân thật, giai đoạn của Tam Luận và Pháp 

Tướng tông—See sfages of spiritual 

developmett. 

Mind of disgust and renunciation: Tâm nhàm 

bỏ—See Ten profound minds. 

Mind-dust: Afflictions— Tâm trần (phiền não). 

Mind of desire and attachment: Ái tâm—A 

mind full of desire; a mind dominated by desire; a 

loving hear—Tâm đầy dục vọng, hay tâm bị dục 

vọng thống trị. 

Mind dominated by desire: Loving hear—A 

mind full of desire——Á¡ tâm. 

Mind and is emotions: Tâm Tâm Số—Tâm và 

tâm sở—The mind and its conditions. 

Mind of enlightenment: Bodhihrdaya or 

Bodhicitta (sk)——Giác tâm—Đạo Giác Tâm—Bồ 

Đề Tâm. 

l1) The illuminated mind, the original nature of 
man—Cái diệu tâm bản giác hay bản tánh 
nguyên thủy của con người. 

2) This body 1s not ME (self or MINE (self- 
belonging), but 1s only a temperary 
collaboration of the four great elements (land, 
water, fire, and wind): Thân nây chẳng phải 
TA và CỦA TA, mà đó chỉ là một sự tổng 
hợp giả tạm của tứ đại (đất, nước, lửa, gió) 
mà thôi. 

3) The discriminating mind 1s the same way; If 1S 
the result from the combination of the six 
elements of form, sound, odor, flavor, touch 
and dharma. Therefore, it is also not ME or 
SELF-BELONGING either. If cultivators are 
able to penetrate and comprehend ïn this way, 
they wIll be able to eliminate the followinss: 
TÂM THỨC PHÂN BIỆT nầy cũng thế, nó 
chỉ là sự tổng hợp của sáu trần là sắc, thinh, 
hương, vị. Xúc, và pháp mà thôi. Do vậy nên 
nó cũng chẳng phải là TA và CỦA TA nữa. 
Hiểu được như vậy, hành giả tu tập sẽ dứt trừ 
những thứ sau đây. 

a) Two types of bondage of SELEF and SELF- 
BELONGING. If there 1s no “Self” or “Self- 
belonging,” then the Self-Form, the 
characteristic of being attached to the concept 
of self will be eliminated immediately: Hai 
thứ trói buộc là NGÃ và NGÃ SỞ. Ngã và 


Ten 


OT 


2901 


Ngã sở đã không, tức nhiên sẽ dứt trừ được 
cái “Ngã Tướng” hay cái “Chấp Ta”. 

b) The Others Form or the characteristic of 
clinging to the concept of other people does 
not exist either: Sự “Chấp có nơi người khác” 
hay “Nhơn Tướng” cũng không. 

c The Sentent Beings Form the 
characteristic of clinging to the existence of 
all other sentient beings will no longer eXIsf: 
Sự chấp “Có” nơi tất cả chúng sanh hay 
“Chúng Sanh Tướng”. 

d) The Recipient-Form 1s also eliminated: Sự 
chấp “Thọ Giả Tướng” hay không có ai 


OT 


chứng đắc. 
** Because these four form-characfteristics of 
sentent beings no longer exist, the 


practtoners will attain Enlightenment: Vì 

Bốn Tướng Chúng Sanh đều bị dứt trừ, nên 

hành giả liền được Giác Ngộ. 
Mind of enlightenment ỉn the past that took 
care of infini(e senfient beings: Quá khứ vô 
lượng Bồ Để Tâm nhiếp thọ tất cả chúng sanh— 
See Ten infinities of things that the manifestation 
of Buddha can be accomplished. 
Mind entrance: Ý Nhập—See Six entrances. 
Mind of Equanimity: Bình Đẳng Tâm— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, 
enlipghtened mind 1s one of the six points to 
develop a true Bodhi Mind. In the sutras, 
Sakyamumi Buddha stated: “All sentent beings 
possess the Buddha Nature; they are our fathers 
and mothers of the past and the Buddhas of the 
future.” The Buddhas view sentient beings as 
Buddhas and therefore attempt, with equanimity 
and øreat compassion, to rescue them. Sentlent 
bemngs view Buddhas beings, 
engendering afflictions, discrimination, hatred and 
scorn. The faculty of vision 1s the same; the 
difference lies in whether we are enlightened or 
not. As disciples of the Buddhas, we should follow 
therr teachings and develop a mind of equanimity 
and respect towards sentient beings; they are the 
Buddhas of the future and are all endowed with 


aS_ senfilent 


the same Buddha Nature. When we cultivate with 
a mind of equanimiy and respect, we rid 
ourselves of the afflictions of discrimination and 
scorn, and engender virtues. To cultivate with 


such a mind is called “developing the Bodhi 
Mind.—Theo Hòa Thượng Thích Thiền Tâm 
trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là một 
trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Đề Tâm. Trong 
khế kinh, Đức Phật khuyên dạy: “Tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, đều là cha mẹ đời quá khứ 
và chư Phật đời vị lai.” Chư Phật thấy chúng sanh 
là Phật, nên dùng tâm bình đẳng đại bi mà tế độ. 
Chúng sanh thấy chư Phật là chúng sanh, nên khởi 
lòng phiền não phân biệt ghét khinh. Cũng đồng 
một cái nhìn, nhưng lại khác nhau bởi mê và ngộ. 
Là đệ tử Phật, ta nên tuân lời Đức Thế Tôn chỉ 
dạy, đối với chúng sanh phải có tâm bình đẳng và 
tôn trọng, bởi vì đó là chư Phật vị lai, đồng một 
Phật tánh. Khi dùng lòng bình đẳng tôn kính tu 
niệm, sẽ dứt được nghiệp chướng phân biệt khinh 
mạn, nảy sanh các đức lành. Dùng lòng bình đẳng 
như thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề 
tâm—See S1x points to develop a true Bodhi 
Mind. 

Minds are cequanimous, wifhout sense of 
high or low status: Tâm bình đẳng, không cao 
hạ—See Ten kinds of pure wisdom of Great 
Enliphtening Beings. 

Mind of existence and non-existenece: Tâm có 
tâm không. 

Mind-extinction: Tâm diệt. 

Mind?s eye: Drishi (skQ Tâm Mục (mắt 
tâm)—Mind and eye, the chief causes of the 
emotions—Tâm và mắt, những nguyên nhân 
chính gây nên những xúc cảm. 

Mind faculty: Manayatanam (p)—lndriya or 
Mana-indrya (skÙ—Mana-yatana (p)—Mind 
sense—Ý Căn—See Manayatanam. 

Mind of faith: Tín Tâm——The bodhisattvas have 
the mind of faith—See Ten directional decIsions. 
Mind of feeling deep ïinside: Tâm tự hào. 
Mind fixed on goodness: Định tâm—Tâm thiền 
định—Meditative mind—See Two minds (B). 
Mind fixed on meditation: Định tâm định ý. 
Mind of floursihing brightness: Tâm minh 
thạnh—See Ten profound minds. 

Mind-flower: Tâm Hoa—Tâm vốn ngây thơ 
trong trắng như một cánh hoa—Heart-flower— 
The heart In 1fs original innocence resembling a 
flower. 





2902 


Mind free from discriminating: Nirvikalpa 
(sk)——Vô phân biệt tâm (trí). 

Mind free from doubts: Tâm không nghi 
hoặc —According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten ways of developing a 
mind free from doubt by Great Enliphtening 
Beings—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 38, chư 
Đại Bồ Tát phát mười tâm không nghi—See Ten 
ways of developing a mind free from doubt by 
Great Enlightening Beings. 

Mind free to wander ïn the realm of all 
thỉings: Du tâm pháp giới. 

Mind free of greed: Tâm la tham—See Ten 
profound minds. 

Mind free of impurity: Tâm thanh tịnh—One 
of the three purities of a bodhisattva—Tâm thanh 
tịnh, một trong ba loại thanh tịnh của chư Bồ 
Tát—See Three purites, and Three puritiles of a 
bodhisattva. 

Mind free to wander in all realms: Du Tâm 
Pháp Giới—A mind free to wander In the realm of 
all things; that realm as the realm of liberated 
mind—Để cho tâm tự tại chu du trong pháp giới 
như trong hư không mà không bị vướng mắc, để 
thấy rõ thiên sai vạn biệt, ấy là tâm giải thoát. 
Mind full of desires: Ái Tâm—A mind full of 
desire; a mind dominated by desire; a loving 
heartTâm đầy dục vọng, hay tâm bị dục vọng 
thống trị. 

Mind full of doubt: Tâm nghi trước—See Six 
bonds of the mind. 

Mind full of hate: Tâm sân trước—See Six 
bonds of the mind. 

Mind full of lust: Tâm dục trước—See Six 
bonds of the mind. 

Mind full of pride: Tâm mạn trước—See Six 
bonds of the mind. 

Minds gaining freedom ïn the midst of all 
things, they develop great relinguishment: 
Với tất cả pháp tâm được tự tại mà sanh lòng đại 
xả—See Ten kinds of Buddha-work in all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (3). 

Mind-gem: Tâm Châu—The mind stuff of all the 
living, being of the pure Buddha-nature, 1s likened 
to a translucent gem——Tâm tính chúng sanh vốn là 





Phật tính thanh tịnh, nên được ví với ngọc minh 
châu. 

Mind of glorifying all Buddha-worlds: Trang 
nghiêm thế giới —This ¡is one of the ten 
characterisics of the “diamond heart” as 
developed by a Bodhisattva—Đây là một trong 
mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát phát triển 
qua tu tập—See Ten charateristics of the 
Diamond Heart as developed by a Bodhisattva. 
Mind of glowing wisdom: Huệ tâm. 

Mind of great detachmentf: Xả vô lượng tâm— 
See Four Immeasurable minds. 

Mind of great joy: Hỷ vô lượng tâm—See Four 
1mmeasurable minds. 

Mind of great kindness: Từ vô lượng tâm— 
See Four immeasurable minds. 

Mind of great pify: Bi vô lượng tâm—See Four 
1mmeasurable minds. 

Mind-ground: Tâm địa—Another term for the 
mind. The mind ¡is compared to the ground. 
According to the Sixth Patriarch Hui-Neng, the 
mind 1s the source from which all dharmas spring 
and also the place to which all dharmas return— 
Một từ khác của “tâm.” Tâm được so sánh với 
“đất.” Theo Lục Tổ Huệ Năng thì tâm là nguồn 
phóng ra vạn pháp và cũng chính là nơi thu về 
vạn pháp. 

Mind-Ground Dharma Door: Tâm Địa Pháp 
Môn——The method about the Mind from which all 
things spring. The menfal ground or conditlon— 
Pháp môn nói về Tâm là gốc của vạn pháp, có 
thể sản sanh ra hết thẩy vạn pháp. 

Mind of guarding the law: Hộ Tâm—Tâm hộ 
pháp —See Ten directional decisions. 

Mind is not heart nor brain; is a 
combination of feeling, percepfion, thinking 
and awareness: Tâm không phải là tim hay óc; 
mà là sự phối hợp của cẩm giác, cảm xúc, sự suy 
nghĩ và nhận thức. 

Mind or heart of the Mahayana: Seeking the 
mind of Buddha by means of Mahayana—Đại 
Thừa tâm. 

Mind here and now ïs Buddha: Tức Tâm Thị 
Phật—Tức Tâm Thành Phật-Tức Tâm Tức 
Phật—The ¡identty of mind and Buddha, the 
highest doctrine of Mahayana. The negative form 





2903 


1s “No mind no Buddha,” or apart from mind there 
1s no Buddha; and all the living are of the one 
mind—Pháp tối thượng thừa của Đại Thừa Giáo, 
tâm này là Phật này. Hình thức tiêu cực là “Phi 
Tâm Phi Phật” hay ngoài tâm không có Phật. 
Mind of highest wisdom: Đỉnh tâm. 
Mind hovering over the hoard of acquired 
wealth: Đầu óc liên tưởng đến của cải tích lũy. 
Mind is impermanent: Tâm vô thường. 
Mind ïn ïi(s inner character and influencc: 
Nội tâm tướng —Bản tâm thanh tịnh bình đẳng 
bên trong—See Two kinds of mind. 
Mind of Inexpressible: Tâm bất tư nghì. 
Mind of insight, knowing the menfalities of 
all sentient beings: Ý rõ biết bên trong, vì biết 
rõ tâm sở thích của chúng sanh —See Ten kinds of 
heart of Great Enlightening Beings (II). 
Mind of Joy: Hoan Hỷ Tâm—Hỷ tâm— 
According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 
The Pure Land Buddhism In Theory and Practice, 
enliphtened mind 1s one of the six points to 
develop a true Bodhi Mind. Having a benevolent 
mind, we should express 1t through a mind of joy. 
The reJoicing mind can destroy the affliction of 
mean Jealousy. The “forgive and forget” mind can 
put an end to hatred, resentment, and revenge. 
Because the mind of joy cannot manifest 1tself in 
the absence of Enliphtenment, it Is that very 
Bodhi Mind. This mind 1s of two kinds: a reJolcing 
mind and a mind of “forgive and forget.”—Theo 
Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật 
Thập Yếu, tâm giác ngộ là một trong sáu yếu 
đểm phát triển Bồ Để Tâm. Đã có xót thương tất 
phải thể hiện lòng ấy qua tâm hoan hỷ. Lòng tùy 
hỷ trừ được chướng tật đố nhỏ nhen. Lòng hỷ xả 
giải được chướng thù báo phục. Bởi tâm Hoan Hỷ 
không ngoài sự giác ngộ mà thể hiện, nên đó 
chính là lòng Bồ Đề. Hoan hỷ có hai thứ: 

l) A rejoicing mind means that we are glad to 
Wlfness actfs, 
however, Iinsignificant, performed by anyone, 
from the Buddhas and saints to all various 
sentent beings. Also, whenever we see 
anyOone receIVving øaIn or meri{, or DroSperous, 
successful and at peace, we are happy as 
well, and rejoice with them: Tùy Hỷ là khi 
thấy trên từ chư Phật, Thánh nhân, dưới cho 





meritOrious and  virtuous 


đến các loại chúng sanh, có làm được công 
đức gì , dù là nhỏ mọn cũng vui mừng theo. 
Và khi thấy ai được sự phước lợi, hưng thạnh 
thành công, an ổn, cũng sanh niệm vui vẻ 
mừng dùm. 
2) A “forgIve and forgef” mind means that even 
1Ý sentlent beings commit nefarious deeds, 
show Ingratifude, hold us in contempt and 
denigrate us, are wicked, causing harm to 
others or fo ourselves, we calmly forbear, 
gladly  forgiving forgeting  therr 
transgresslons  This mind of joy and 
forbearance, If one dwells deeply on 1t, does 
not really exist, because there 1s in truth no 
mark of self, no mark of others, no mark of 
annoyance or harm. As stated ¡in The 
Diamond Sutra: “The Tathagata teaches 
likewise that the Perfection of Patlence 1s not 
the Perfection of Patience; such 1s merely a 
name.”: Hỷ xả là dù có chúng sanh làm 
những điều tội ác, vong ân, khinh hủy, hiểm 
độc, tốn hại cho người hoặc cho mình, cũng 
an nhẫn vui vẻ mà bỏ qua. Sự vui nhẫn nầy 
nếu xét nghĩ sâu, thành ra không thật có 
nhẫn, vì tướng người, tướng ta và tướng não 
hại đều không. Nên Kinh Kim Cang dạy: 
“Như Lai nói nhẫn nhục Ba La Mật, tức 
chẳng phải nhẫn nhục Ba La Mật, đó gọi là 
nhẫn nhục Ba La Mật.” 
See Six points to develop a true Bodhi Mind, 
and Ten directional decIslons. 
Mind of keeping moral law: Giới Tâm—Tâm 
giữ gìn giới luật—See Ten directional decIsions. 
Mind of Kindness: Từ Tâm—See Ten dwelling 
minds. 
Mind and knowledge: Trí Tâm—Tâm và trí 
(tâm là thế, trí là dụng)—Knowledge and mind or 
the wisdom of the mind (mind being the organ, 
knowing the function). 
Mind of leadership, generating all roots of 
øoodness: Ý thượng thủ vì phát khởi tất cả thiện 
căn—See kinds of Great 
Enlipghtening Beings (TT). 
Mind life: Tâm mệnh—Mind life (the le, 
OøevIty, or eternify of the dharmakaya or spiritual 
body of mind). 


and 


Lo 


Ten of heart 


2904 


Mind like the adamanftine world- 
surrounding mounfains: Tâm như Kim Cang 
Vị sơn—See Ten kinds of heart of Great 
Enliphtening Beinss (]). 

Mind like the clear sun: Tâm như tịnh nhựt— 
See Ten kinds of heart of Great Enlightening 
Beings (). 

Mind like diamond: Tâm như Kim Cang—See 
Ten kinds of heart of Great Enlightening Beings 
(). 

Mind like the finest jewel: Tâm như Ma Ni 
Bửu vương—See Ten kinds of heart of Great 
Enlipghtening Beings (]). 

Mind like the great earth: Tâm như như đại 
địa—See Ten kinds of heart of Great Enlightening 
Beings (D. 

Mind like the great ocean: Tâm như đại hải— 
See Ten kinds of heart of Great Enlightening 
Beings (). 

Mind like a horse: Tâm Mã —The mind like a 
horse, that needs breaking In or stimulating with a 
whip—Tâm loạn động như con ngựa, cần thắng 
bằng cương roi. 

Mind like a horse and the heart like a 
monkey: Ý mã tâm viên. 

Mind like a lotus blossom: Tâm như liên hoa— 
See Ten kinds of heart of Great Enlightening 
Beings (D. 

Mind ïs like a monkey: Tâm viên—Someone 
asks a Zen master on how to look into one”s self- 
nature. The Zen master replies: “How can? For If 
there 1s a caøe with six windows, in which there 1s 
a monkey. Someone calls at one window, “O, 
monkey,` and he replies. Someone else calls at 
another window, and again he replies. And so on. 
Humans mind 1s no different from that 
monkey.”—Có ai đó hỏi vị Thiển sư làm sao nhìn 
vào tự tánh của mình. Vị Thiền sư đáp: “Lầm sao 





thấy được? Vì nếu có một cái lổng với sáu cửa sổ 
và một con khỉ trong đó. Nếu có ai gọi “khỉ ơi, 
con khi liễn trả lời, và nếu có ai khác lại gọi nữa 
“khỉ ơi' thì khỉ lại trả lời. Và cứ thế nó tiếp tục trả 
lời. Tâm con người lại cũng như thế ấy” 

Mind is like a monkey, the thought is like a 
horse: Tâm Viên Ý Mã—Tâm (nhảy nhót loạn 


động) như con vượn, ý (chạy lung tung) như con 
ngựa. 

Mind like the polar mounfain: Tâm như Tu Di 
Sơn vương—See Ten kinds of heart of Great 
Enliphtening Beings (1). 

Mind like sand in its countless funcftionings: 
Sa Tâm —Hằng hà sa số tâm. 

Mind like space: Tâm như hư không—See Ten 
kinds of heart of Great Enlightening Beings (]). 
Mind is like a supervisor: Tâm như người 
hướng dẫn—According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 31, the Buddha said: “There 
was once someone who, plagued by ceaseless 
sexual desire, wished to castrate himself. To cut 
off your sexual organs would not be as øgood as to 
cut of your mind. You mind 1s like a SuperVISOY; 1Ý 
the supervisor stops, his employees will also quit. 
If the deviant mind 1s not stopped, what øgood does 
1t do to cut off the organs?” The Kasyapa Buddha 
taught: “Desire 1s born from your wilÏ; your wIll 1s 
born from thought. When both aspects of the mind 
are still, there 1s neither form nor activity.”—Theo 
Kinh Tứ Thập Nhị Chương, Chương 31, Đức Phật 
dạy: “Có người lo lắng vì lòng dâm dục không dứt 
nên muốn đoạn âm. Đoạn âm không bằng đoạn 
tâm. Tâm như người hướng dẫn, một khi người 
hướng dẫn ngừng thì những kẻ tùng sự đều phải 
ngừng. Tâm tà không ngưng thì đoạn âm có ích 
gì? Đức Phật Ca Diếp có dạy rằng: “Dục sinh từ 
nơi ý. Ý do tư tưởng sinh, hai tâm đều tịch lặng, 
không mê sắc cũng không hành dâm”.” 

Mind like an udumbara flower: Tâm như hoa 
ưu-đàm-bát—See Ten kinds of heart of Great 
Enliphtening Beings (1). 

Mind of the living: Intelligence of the living— 
The living soul—Sïnh linh. 

Mind of loving-kindness: Tâm Từ Ái—Loving- 
the power of 
bestowing temporal happiness upon us im this 
lifetime. Without love, people In this world will 
encounter a lot of problems (anger, hatred, 
Jealousy, envy, arrogance, etc). A Buddhist should 
develop love for all sentient beings and to cherish 
others more than oneself. Love should be given 
cequally to everyone ¡ncluding 
strangers, frlends or foes, gøiven without any 
conditions, without self-interesfs or attachment— 





kindness—Love—Love has 


relatves or 


2905 


Tâm từ có sức mạnh đem lại hạnh phúc thế tục 
cho chúng ta trong kiếp nầy. Không có tâm từ, 
con người trên thế giới nầy sẽ đương đầu với vô 
vàn vấn để như hận, thù, ganh ghét, đố ky, kiêu 
ngạo, vân vân. Phật tử nên phát triển tâm từ, nên 
ấp ủ yêu thương chúng sanh hơn chính mình. 

Thương yêu nên được ban phát một cách vô điều 

kiện, bất vụ lợi và bình đẳng giữa thân sơ, bạn 

thù. 

l) Loving kindness or love will help us gain 
strong meriforlous power: Tâm từ ái đem lại 
công đức mãnh liệt. 

2) When we offer loving kindness to other 
people, we will gain their love and respect at 
the same time: Tâm từ ái sẽ tạo được lòng 
kính trọng nơi tha nhân. 

3) Loving kindness helps us overcome all kinds 
Of graspings of wealth, and other hindrances: 
Tâm từ ái giúp ta vượt qua chấp thủ và 
chướng ngại. 

4) Loving kindness help us experilence more 
physical confort: Tâm từ ái giúp ta cảm thấy 
dễ chịu. 

Mind of the Mahayana: Heart of the 

Mahayana—Tâm Đại Thừa—The mind or heart 

of the Mahayana, or seeking the mind of Buddha 

by means of Mahayana—Tâm Đại Thừa hay tìm 
về tâm Phật qua pháp tu Đại Thừa. 

Mind of manifestation of all pafience and 

endurance: Tâm quảng hành nhẫn nhục —This ¡s 

one of the ten characteristics of the “diamond 

heart” as developed by a Bodhisattva—Đây là 
một trong mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát 
phát triển qua tu tập—See Ten charateristics of 

thề Diamond Heart as developed by a 

Bodhisattva. 

Mind mara: Tâm ma—Tâm Tặc The mara- 

robbers of the mind, such as the passion—Tên đạo 

tặc cướp mất tâm mình như dục vọng. 

Mind as master: Tâm Sư—The mind as master, 

not like the heretics mastering or subduing the 

mind—Tâm là thầy, chứ không phải như ngoại 
đạo chế ngự tâm. 

Mind of mastery: Đại thắng tâm. 

Mind and matter: Namarupa (skt—Name and 

form—lndividuality of things—Danh sắc—See 

Twelve conditions of cause and effect. 


Mind measure: Tâm Lượng—Capacity of mind, 
or the ordinary mans calculating mind—Tâm 
phàm phu khởi vọng tưởng đo lường ngoại cảnh. 
Mind medicament: Tâm dược. 

Mind of meditaton: Định tâm—See Ten 
directional decisions. 

Mind and menfal condifions: Tâm tâm (tâm 
và tâm sở). 

Mind as a microcosm: Tâm Tính Tam Thiên— 
Một niệm tâm tính có đủ tam thiên đại thiên thế 
giới hay cả vũ trụ trong một niệm—The universe 
1n a thought. 

Mind-to-mind  transmission: 
(ap Tâm truyền tâm—According to Zen 
tradition, Its teachings are passed on directly from 
the mind of the master to that of the disciple, 
without recourse to words and concep(s. This 
requires that students demonstrate their direct 
experience of truth to their teachers, who serve as 
the arbiters who authenticate the experlence. 
Mind-To-Mind-Transmission means a special 
transmission outside the teaching of textual 
tradition. The phrase “Iransmitting Mind Through 
Mind” 1s a Chan expression for the authentic 
transmission of Buddha-Dharma from master to 
students and dharma the 
lineages of transmission of the Chan tradition. 
The notion of “Transmission from heart-mind to 
heart-mind” became a central notion of Zen. That 
1S fO say what preserved 1n the lineage of the 
tradition and “transmitted” is not book knowledge 
1n the form of “teachings” from sutras, but rather 
an Iimmediate Insight ¡Into the true nature of 





Ishin-denshin 


Successors  within 


reality, one”s own immediate experilence—Tâm 
Truyền Tâm—Theo truyền thống Thiển tông, 
giáo pháp nhà Thiển được truyền trực tiếp từ tâm 
của vị Thầy đến tâm của đệ tử mà không phải 
dùng đến ngôn từ hay khái niệm. Việc này đòi 
hỏi người đệ tử phải chứng tỏ cho thầy mình thấy 
sự chứng nghiệm chân lý trực tiếp của mình. Tâm 
Truyền Tâm là một lối biệt truyền ngoài giáo 
điển theo truyền thống. Từ ngữ “Tâm Truyền 
Tâm” là thuật ngữ của nhà Thiền ám chỉ việc một 
thiển sư trao truyền y pháp cho đệ tử làm người 
kế vị Pháp của dòng Thiển. Khái niệm “Truyền 
từ Tâm Tĩnh Thần sang Tâm Tinh Thần” trở thành 
khái niệm trung tâm của Thiền Tông, nghĩa là sự 


2906 


hiểu biết được giữ gìn và truyền thụ bên trong chứ 
không phải là sự hiểu biết qua sách vở, mà là sự 
hiểu biết trực giác và trực tiếp về hiện thực thật. 
Hiện thực nầy có được nhờ ở sự thể nghiệm của 
cá nhân. 

Mind mirror: Tâm Kính —The heart mirror, or 
the mirror of the mind, which must be kept clean 
1Ý it is to reflect the Truth —Gương Tâm cần được 
giữ sạch để phản chiếu chân lý. 

Mind is like a monkey, the thought is like a 
horse: Tâm viên ý mã—Tâm (nhảy nhót loạn 
động) như con vượn, ý (chạy lung tung) như con 
ngựa. 

Mind as the moon: Tâm nguyệt—Tâm Minh— 
The natural mind or heart pure and bright as the 
full moon—Tâm tự nhiên trong sáng như mặt 
nguyỆt. 

Mind-moon revolufion: Tâm Minh Luân—The 
mind's or hearẺs moon—The mind”`s or heart”s 
moon revolutons (the moon”s varying stages, 
typfymng the grades of enliphtenment from 
beginner to sain—Sự xoay vân của Tâm Minh 
Luân tiêu biểu cho mức độ giác ngộ từ bậc sơ cơ 
đến Thánh. 

Mind-motor: Tâm Cơ—The mind the motor— 
The motive power of the mind—Lực vận chuyển 
của tâm. 

Mind-nature: Tâm Tính-The Tathagata- 
garbha—Self-existing fundamenfal pure mind— 
mind-corpus—According to the 
Awakening of Faith, this is the self-existing 
fundamental pure mind (Immutable mind corpus, 
or mind-nature)—Theo Khởi Tín Luận, đây là 
tâm bất biến hay Như Lai Tạng Tâm hay Tính 
Thanh Tịnh Tâm. 

Mind nature beỉing universal: Phát Tâm 
Đẳng —The mind nature being universal, its field 
of action is universal—Lý tính sở y bình đẳng, 
nên tâm năng phát cũng bình đẳng —See Four 
virtues which a Buddha out of his Infinte heart 
manifest equally to all I). 

Mind that has no form: Tâm không hình tướng. 


Mind of no hindrances: Tâm tự tạ—The mind 
which has got rid of all hindances. 
Mind of no-rebirth: Tâm vô sinh. 


Immutable 


Mind of non-existence: Vô Tâm—Mindless— 
Unintentional—Effortless 
Inconsciousness—Unconscious—Mind of non- 
exIstence—Without thought, will or purpose— 
The real immaterial mind free from ïllusions— 


action—— 


“Mind of non-existence” does not mean that we 
donˆt have a mind or have no mind, it does mean 

mind which ¡is free from 
thouphts (free self- 
consciousness). In Zen Buddhism, “No-Mind” 1s 


considered to be the ¡ideal state of awareness 


that we have a 


attachment to from 


because it describes a staft€ Of consclousness 
before the division into duality created by thought 
takes place, that Is to say all dualistic thoughts are 
elimiated and one atfains a state of mental 
equanimrity. In this state one fully actualizes one”s 
Buddha-nature. Only when the mind 1s empty 
(does not have anythins); thus 1 1s called “mind of 
The Buddha taupht that ¡n 
cultivation, practictioners should take this mind to 
tame the deluded mind—Vô tâm không có nghĩa 
là không có tâm, vô tâm có nghĩa là cái tâm 
không vướng mắc. Trong Thiển Phật giáo, “Vô 
Tâm” được xem như là một trạng thái giác ngộ lý 
tưởng trong nhà Thiển, vì nó diễn tả trạng thái 
tâm thức trước khi nhị nguyên bị phân chia bởi tư 
tưởng, nghĩa là mọi tư tưởng nhị nguyên đều bị 
loại trừ và người ta hoàn toàn hiện thực được Phật 
tánh của mình. Chỉ khi nào trong tâm không còn 
một vật, ấy là vô tâm. Phật dạy, trong tu tập phải 
lấy pháp vô tâm để chế ngự vọng tâm. 

Mind of non-menfal:  Cita-viprayukta- 
samskarah (sk)—Non-mental—Tâm bất tương 
ưng hành pháp. 

Mind of no rebirth: Vô sanh tâm. 

Mind of no Retreat: Bất Thối Tâm——According 
to Most Venerable Thích Thiển Tâm in The Pure 
Land Buddhism in Theory and Practice, 
enliphtened mind ¡is one of the six points to 
develop a true Bodhi Mind  Although a 
praciioner may have repented his past 
transgøressions and vowed to cultivate, his habitual 
delusions easy fO 
eliminate, nor ¡1s the accumulation of merifs and 
virtues through cultivation of the six paramitas 
and ten thousand conducts necessarlly easy tO 
Morcover, the path of perfect 
Enliphtenment and Buddhahood ¡1s long and 


non-existence.” 


and obstructions are not 


achieve. 


2907 


arduous, full of hardship and obstructlons over the 
course of unfold eons. lt is not the work of one or 
two life spans. For example, the Elder Sariputra, 
one of the main disciples of Sakyamunmi Buddha, 
had reached the sixth abode of Bodhisattvahood In 
Dr€Vious and had 
developed the Bodhi Mind practicing the Paramita 
of Charity. However, when an externalist (non- 
Buddhist) asked him for one of his eyes and then, 
Instead of using 1t, spat on 1t and crushed 1t with 
his foot, even Saripura became angry and 
retreated from the Mahayana mind. We can see, 
therefore, that holding fast to our vows 1s not an 
easy thing! For this reason, If the practitioner 
wishes to keep his Bodhi Mind from retrogressing, 
he should be strong and frim in his vows. He 
should vow thus: “Althouph this body of mine may 
endure immense suffering and hardship, be 
beaten to death or even reduced to ashes, I shall 
nof, In consequence, commi( wicked deeds or 
retrogress In my cultivation.” Practicing with such 
a non-retrogressing mind 1s called “developing the 
Bodhi Mind.”—Theo Hòa Thượng Thích Thiền 
Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm giác ngộ là 
một trong sáu yếu đểm phát triển Bồ Để Tâm. Dù 
đã sám hối phát nguyện tu hành, nhưng nghiệp 
hoặc ma chướng không dễ gì dứt trừ, sự lập công 
bồi đức thể hiện sáu độ muôn hạnh không dễ gì 
thành tựu. Mà con đường Bồ Đề đi đến quả viên 
giác lại xa vời dẫy đầy gay go chướng nạn, phải 
trải qua hằng sa kiếp, đâu phải chỉ một hai đời? 
Ngài Xá Lợi Phất trong tiền kiếp chứng đến ngôi 
lục trụ, phát đại Bồ Đề tâm tu hạnh bố thí. Nhưng 
khi chịu khổ khoét một con mắt cho ngoại đạo, bị 
họ không dùng liệng xuống đất rồi nhổ nước dãi, 
lấy chân chà đạp lên trên, ngài còn thối thất Đại 
thừa tâm. Thế thì ta thấy sự giữ vững tâm nguyện 
là điều không phải dễ! Cho nên hành giả muốn 
được đạo tâm không thối chuyển, phải lập thệ 
nguyện kiên cố. Thể rằng: “Thân nầy dầu bị vô 
lượng sự nhọc nhằn khổ nhục, hoặc bị đánh giết 
cho đến thiêu đốt nát tan thành tro bụi, cũng 
không vì thế mà phạm điều ác, thối thất trên bước 
đường tu hành.” Dùng lòng bất thối chuyển như 
thế mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm— 
See SIx poinfs to develop a true Bodhi Mind. 
Mind is not dual: Tâm bất nhị. 


one of. his 1ncarnations 


Mind is nothing but talkaftive: Tâm chỉ là sự 
nói lép nhép chứ không là gì cả. 

Mind-object: Dhammayatanam (p)—Pháp Xứ 
hay đối tượng của ý-——According to the Sangiti 
Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, this 1s 
one of the six external sense-spheres—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, đây là một 
trong sáu ngoại xứ. **See Six external sense- 
spheres. 

Mind and object contain one another: Tâm 
Cảnh Viên Dung—This term aims at helping 
practitioners end all discrimination between the 
mind and 1s obJects. When we look at the blue 
sky, the white clouds, and the sea, we are prone to 
seeing them as three separate phenomena. But If 
we look more carefully, we can see that the three 
are of the 
independently of one another. If you say: “l was 
afraid of the snake I Just encountered,” you treat 
the snake as physical and fear as psychological. 
The meditation on “Mind and Object Contain One 
Another” Is a means of overcoming that kind of 
separation—Thuật ngữ có nghĩa là quán chiếu 
“Tâm Cảnh viên dung,” chủ đích giúp hành giả 
chấm dứt sự phân biệt giữa tâm và cảnh. Khi 
chúng ta nhìn trời xanh, mây trắng, và biển cả, 
chúng ta thấy ba thứ trời, mây và nước. Nhưng 
nếu quán sát kỹ càng chúng ta sẽ thấy không 
những mây và nước có cùng một thể chất mà cả 
ba thức đều không thể tách rời nhau mà hiện hữu 
được. Khi bạn nói: “Tôi sợ con rắn mà tôi mới 
vừa thấy,” bạn xem con rắn như một hiện tượng 
vật lý và sự hoảng sợ như một hiện tượng tâm lý. 
Phép quán tâm cảnh viên dung là phương pháp 
xóa bỏ ý niệm phân biệt có tính cách nhị nguyên 
ấy. 

Mind of observance of the commandmenfs: 
Giới tâm—See Ten directional decIsions. 

Mind observing sentient beings well: Ý khéo 
quán sát chúng sanh—See Ten kinds of heart of 
Great Enlightening Beings (II). 

Mind ocean: Citodadhi (skt)——Mind sea—Tâm 
Hải—Biển tâm—Mind-ocean—Mind as a sea or 
ocean (external phenomena being the wind, and 
the eight consciousnesses or forms of cognition 
being the waves). The waves of the mind-ocean 
are uninterruptedly stirred by the wind of 


same nature and cannot e©xISsf 


2908 


objectivity—Tâm như biển cả hay đại dương, hiện 

tượng ngoại cảnh là gió và tám thức là sóng. Sóng 

của biển tâm không ngừng bị những cơn gió đối 

tượng khuấy động. 

Mind-only: Prajnàptimàtra (skt)—ldealism— 

Duy Tâm (tâm tạo tác và chỉ phối tất cả. Tâm là 

gốc của sự phân biệt về thế giới hiện tượng, sự 

vật)—Knowledge only. 

Œ)_ An overview of “Mind-only”—Tổng quan về 
“Duy Tâm”: 

l1) A Sanskrit term for “Mind only.” A term that 
1mplies that all of reality 1s actually a creation 
Of conscIousness. Ít 1s commonly associated 


wíh the Yogacara tradtlon of Indian 
Buddhism, although 1t 1s only rarely 
mentoned ¡in Yogacara works, which 


generally use the term Vijnapti-matra, or 
“Cognition-only.” Even though the term 1s 
rare In Yogacara literafure, It Is used by 
Tibetan Buddhism to designate the tradition, 
imnstead of the betfer-attested 
“Yogacara,” or “Practice of Yoga.”—Thuật 
ngữ Bắc Phạn có nghĩa là “Duy Tâm.” Từ 
ngữ ám chỉ rằng Tâm tạo tác và chi phối tất 
cả. Tâm là gốc của sự phân biệt về thế giới 
hiện tượng và sự vật. “Duy Tâm” thường liên 
hệ tới truyền thống Du Già của Phật giáo Ấn 
Độ, mặc những tác phẩm của Du Già ít khi 
để cập tới “Duy Tâm,” thường thì truyển 
thống này xử dụng từ “Duy Thức.” Mặc dù 
trong kinh văn Du Già từ “Duy Tâm ”>hiếm 
thấy, nó thường được Phật giáo Tây Tạng 
dùng để chỉ truyền thống hơn là dùng từ đã 
được xác chứng hơn như “Du Già,” hay “Tu 
Tập Du Già.” 

2) Duy Tâm: Mind-only or 1(self— 
Idealism—The theory that the only reality 1s 
mental, that of the mind—Nothing exIsfs 
apart from mind. Similar to “Only Mind,” or 
“Only Consciousness” In the Lamkavatara 
Sutra—Hết thấy chư pháp đều ở bên trong 
cái tâm, không có pháp nào ở ngoài tâm (tâm 
có nghĩa là nhóm khởi lên các pháp; thức có 
nghĩa là phân biệt các pháp). Giống như ý 
niệm Duy Thức trong Kinh Lăng Già. 

3) The theory that the only reality 1s mental, that 
of the mind. The theory that the only reality 1s 
mental, that of the mind. Nothing exIsfs apart 


term 


mind 


from mind. Similar to “Only Mind,” or “Only 
Consciousness” in the Lamkavatara Sutra— 
Học thuyết chỉ có thực thể duy nhất là phần 
tinh thần, là tâm. Hết thảy chư pháp đều ở 
bên trong cái tâm, không có pháp nào ở ngoài 
tâm (tâm có nghĩa là nhóm khởi lên các 
pháp; thức có nghĩa là phân biệt các pháp). 
Giống như ý niệm Duy Thức trong Kinh Lăng 
Già. 

(I) This single mind encompasses the four kinds 
of lands ¡n their totality—Chỉ một tâm nây 
mà có đủ đầy bốn cõi—S§ee Four kinds of 
lands. 

(HD The doctrine of “Mind-Only” runs through the 
Lankavatara Sutra as 1Ý 1t were wrap and weft 
(sợi ngang) of the sutra. To understand It 1s to 
realze the ulimate truth, 
understand 1t 1s to transmigrate throuph many 
cycles of births and deaths. The sutra lay 
much emphasis on the Importance of the 
doctrine, so much, ¡indeed, that it makes 
everything hinge on this one point of the 
salvation of the world, not to say anything of 
the individual. The Buddha taught about the 
eipht meanings of “Mind-only” as follows—— 
Học thuyết Duy Tâm trải suốt trong Kinh 
Lăng Già. Hiểu được nó là thể nghiệm được 
chân lý tối hậu và không hiểu nó là tiếp tục 
luân hồi sanh tử. Kinh Lăng Già đặt nhiều sự 
nhấn mạnh vào tầm quan trọng của học 
thuyết nầy, quả thực, quá nhiều đến nỗi nó 
làm cho mọi sự đều xoay quanh sự cứu độ thế 
giới, chứ không nói đến những gì thuộc về cá 
nhân. Đức Phật dạy về tám ý nghĩa của Duy 
Tâm như sau—See Eight meanings of “Mind- 
only”. 

Mind that is only good at intervals: 

Scattered, inattentive mind—Tán tâm——Tâm tán 

loạn hay là tâm tu tán thiện—See Two minds (B). 

Mind-Only Sect: Vijnanavada (skt—lIntuitive 

Sect—Zen Sect—Tâm Tông—See Ten schools of 

Chinese Buddhism. 

I1) During the first centuries of Christian Era, a 
new Buddhist school known as the Mind-Only 
(Yogacarins), began to form. After 500 A.D. 1t 
came to dominate the thought of the 
Mahayana more and more. The distinctive 
doctrine of the Yogacarins taupht that the 


and not to 


2) 


3) 


2909 


Absolute 1s “Thought.” This doctrine 1s not 
really a new one. It had been clearly stated in 
the scriptures of all other schools—Vào 
những năm đầu công nguyên. Một tông phái 
Phật giáo mới được biết dưới tên “Duy Thức” 
bắt đầu phát triển. Sau năm 500 sau Tây lịch, 
tông phái này ngày càng phát triển và chế 
ngự tư tưởng của trường phái Đại Thừa. Giáo 
lý đặc thù của Du Già Sư dạy rằng tuyệt đối 
thể là “Thức.” Lý thuyết này thực ra không 
có gì mới mẻ. Nó đã được kinh điển của mọi 
tông phái nói đến. 

Between 150 and 400 A.D., we have several 
other lierary documentsễ which teach 
“Thought-Only.” The Lankavatara Sutra, the 
Avatamsaka, and the Abhisamayalankara 
OCCUDV a_  posiion midway 
Madhyamikas and Yogacaras. The 
Abhisamayalankaa 1s an 
commentary on the Prajnaparamita which has 
guided ifs exegesis from 350 A.D. onward, 
and which 1s still the basis of the explanation 
of the Prajnaparamifa In the monasteries of 
Tibet and Mongolia. The Avatamsaka takes 
up the teachng of the sameness of 
everythnsg, and ¡ñntrprets It as the 
Interpenetration of every element ¡In the 
world with everything else—GIữa năm 150 
và 400 sau Tây lịch, có vài tài liệu kinh giảng 
thuyết về Duy Thức là Kinh Lăng Già và 
Hoa Nghiêm, giữ địa vị trung gian giữa Trung 
Quán Luận và Duy Thức tông. 
Abhisamyalankara là một sớ giải quan trọng 
về Kinh Bát Nhã Ba La Mật Đa, đã hướng 
dẫn những giải thích về kinh Bát Nhã vào 
khoảng những năm 350 sau Tây lịch và trở về 
sau này, và bây giờ vẫn còn là căn bản giải 
thích kinh trên trong những tịnh xá ở Tây 
Tạng và Mông Cổ. Kinh Hoa Nghiêm lấy lại 
giáo nghĩa về đồng nhất tính của vạn pháp và 
giải thích nó như sự tương nhập của các yếu 
tố với nhau. 

Dharmalaksana sect, which holds that all 1s 
mind ím ifs ulũmate nature. The doctrine of 
ldealism School concerns chiefly with the 
facts or specific characters (lakshana) of all 
elements on which the theory of idealism was 
built in order to elucidate that no element 1s 


between 


influential 


Separate from Iideation. Although 1t is usually 
expressed by saying that all dharmas are 
mere ideatlon or that there 1s nothing but 
1deation, the real sense 1s quite different. Ít 1s 
1dealistic because all elements are in some 
way or other always connected with ideation. 
This doctrine was based on the teaching of 
the Buddha ¡in the Avatamsaka Sutra, that the 
three worlds exist only in Ideation. According 
to Ideation Theory, the outer world does not 
exist but the Ideation  presenfs 
appearance as 1Ý it were an outer world. The 
whole world is therefore of either 1llusory or 
causal nature and no permanent reality can be 
found. In India, two famous monks named 
Wu-Ch”o and T”ien-Ts”in wrote some sastras 
on Vijnana. They had an outstanding disciple 
named Chieh-Hsien, an Indian monk living at 
Nalanda monastery. Later, Chieh-Hsilen 
esfablished the Vijnanavada school and 
confributed mụuch to the arranegement of the 
Buddhist canons. In China, Hsuan-Tsang, to 
whom Chieh-Hsien handed over the sastra, 
founded this school in his native land. Later, 


Internal 


the school was also called Dharmalaksana 
(Fa-Tsiang-Tsung) and was led by Kwei-Chi, 
a great disciple of Hsuan-Tsang—Duy Thức 
Tông, còn gọi là Duy Thức Gia hay Pháp 
Tướng tông. Học thuyết của Duy Thức tông 
chú trọng đến tướng của tất cả các pháp; dựa 
trên đó, luận thuyết về Duy Thức Học được 
lập nên để minh giải rằng ly thức vô biệt 
pháp hay không có pháp nào tách biệt khỏi 
thức được. Mặc dù tông nây thường được 
biểu lộ bằng cách nói rằng tất cả các pháp 
đều chỉ là thức, hay rằng không có gì ngoài 
thức; thực ra ý nghĩa chân chính của nó lại 
khác biệt. Nói duy thức, chỉ vì tất cả các pháp 
bằng cách nầy hay cách khác luôn luôn liên 
hệ với thức. Thuyết nầy dựa vào những lời 
dạy của Đức Phật trong Kinh Hoa Nghiêm, 
theo đó tam giới chỉ hiện hữu trong thức. 
Theo đó thế giới ngoại tại không hiện hữu, 
nhưng nội thức phát hiện giả tướng của nó 
như là thế giới ngoại tại. Toàn thể thế giới do 
đó là tạo nên do ảo tưởng hay do nhân duyên, 
và không có thực tại thường tôn nào cả. Tại 
Ấn Độ, tông phái nầy chuyên chú vào việc 


2910 


nghiên cứu Duy Thức Luận và các kinh sách 
cùng loại, nên có tên là Duy Thức Tướng 
Giáo. Tác giả các bộ sách nầy là Vô Trước 
và Thiện Thân, họ từng có một đệ tử xuất sắc 
là Giới Hiền, một người Ấn Độ, sống trong tu 
viện Na Lan Đà. Giới Hiền là người đã lập ra 
Duy Thức Tông tại Ấn Độ và có nhiều công 
lao trong việc sắp xếp các kinh điển Phật 
Giáo. Tại Trung Quốc, sau khi Huyền Trang 
được Giới Hiển trao cho bộ luận, đã lập nên 
tông phái nây. Về sau, tông nầy cũng có tên 
là Pháp Tướng Tông và do một đổ đệ của 
Huyền Trang là Khuy Cơ dẫn dắt. 

4) According to The Lankavatara Sutra, there are 
sIX proofs for the “Mind-Only”—Trong Kinh 
Lăng Già, có sáu luận chứng về Duy Tâm— 
See S1x proofs for the “Mind-Only”. 

Mind organ: Manas (sk)—Tâm Căn—The eye 

of the mind, or mental vision, one of the twentfy- 

five tatfva or postulates of a universe—Mắt của 
tâm hay Mạt Na thức, một trong 25 đế trong vũ 
trụ. 

Mind-oriented training: Tu tập hướng về tâm. 

Mind outstanding like a mounfain: Tâm tăng 

thượng như núi—According to 

Adornment Sutra, Chapter 38, there are ten kinds 

of mind outstanding like a mountain of Great 

Enlightening Beings. Enliphtenng Beings who 

abide by these can attain the mountain-like 

outstanding mind of supremely great knowledge 
of Buddhas—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Chapter 

38, có mười tâm tăng thượng như núi của chư Đại 

Bồ Tát. Chư Bổ Tát an trụ trong đây thời được 

tâm tăng thượng như sơn vương đại trí vô thượng 

của Như Lai—See Ten kinds of mind outstanding 
like a mountaIn of Great Enlightening Beings. 

Mind of patience or endurance: Nhẫn nhục 

tâm—See Ten directional decisions. 

Mind of the people: Dân tâm. 

Mind of perfect receptivity: Ái lập tâm. 

Mind with a perfect understanding of the 

ultimate reality: Duyên Lý Bồ Đề Tâm—A 

supreme bodhi that perfect 
understanding of the ulimate reality; therefore, 
sfart out a vow “Above to seek bodhi, below to 
save beings.”—Tâm toàn giác về chân lý tối 
thượng (tất cả các pháp vốn là tịch diệt) nên phát 


the  Flower 


mind has a 


tâm “thượng cầu Bồ Đề, hạ hóa chúng sanh.” 
Đây cũng là tâm Bồ Đề tối thượng 

Mind of perfecfion of one?s work: Tâm Tự 
the 
“diamond hearf” as 


túc Ths 1s one of ten 
characterisics of the 
developed by a Bodhisattva—Đây là một trong 
mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát phát triển 
qua tu tập—See Ten charateristics of the 
Diamond Heart as developed by a Bodhisattva. 
Mind pervades ỉn all places: Cittam-hi-sarvam 
(sk)—Tâm Biến Nhất Thiết Xứ —All is mind, 
mind pervades ¡in all places, in all the bodies. The 
Ipnorance perceive multplicity, but there 1s 
nothing predicable ¡in Mind-Only—Tất cả đều là 
tâm, tâm tỏa tràn khắp mọi nơi, trong mọi thân 
thể. Phàm phu nhận thức cái đa phức, nhưng 
không có cái gì có thể được nêu định trong Duy 
Tâm. 


hạnh mãn 


Mind of pify: Bi tâm—Compassionate mind— 
Mind of pity—A compassionate mind 1s a mind 
with wholesome though(s which always wishes 
others to be released from their sufferings and 
afflictions. A compassionate mind does not only 
bring forth happiness and tranquility for others, 
but also to ourselves. The compassionate mind 
also helps us dispel our negative thoughts such as 
anger, envy and Jealousy, etc—Tâm bi là tâm 
thiện với những tư tưởng tư tưởng thiện lành, 
mong cho người khác thoát khỏi khổ đau phiền 
não. Tâm bi chẳng những mang lại hạnh phúc và 
an tịnh cho người khác mà còn mang lại cho mình 
nữa. Tâm bi giúp ta loại bổ những tư tưởng bất 
thiện như giận hờn, ganh ghét và đố ky—§ee Ten 
dwelling minds. 

Mind power: Tâm Lực—Mind power or will 
pOWer Is the strenpth of the mind. Because our 
mmnd thoughs have many strengths and 
weaknesses which keep pulling us; therefore, 
when we die our consciousness will go with the 
stronger force—Tâm lực là sức mạnh bởi tâm 
niệm của chúng ta. Bởi tâm niệm có nhiều mối 
nặng nhẹ khác nhau nên khi lâm chung thần thức 
của chúng ta theo mối nào nặng nhứt mà đi. 
Mind power and karmic power: Tâm Lực 
Nghiệp—According to Great Master Chi-Sun, the 
Twelfth Patriarch of the Thirteen Patriarchs of 
Chinese Pureland Buddhism, there are two kinds 


2911 


of karma, mind power and karmic power. Even 
though karmic power 1s great, the mind power 1s 
even greater. Because karma does not have an 
inherent nature. lt means that karma Is not a pre- 
existing phenomenon, but it relies entirely on the 
mind to arise. Therefore, If the mind gIves 1t 
1mporftance, then the karma will become sfronger. 
The mind can give rise to karma, 1t can also 
destroy i—Theo ngài Tế Tỉnh Đại Sư, Tổ thứ 12 
trong Liên Tông Thập Tam Tổ của Trung Quốc, 
có hai thứ lực là tâm lực và nghiệp lực. Dù nghiệp 
lực có lớn, nhưng tâm lực lại càng lớn hơn. Bởi vì 
nghiệp kia nguyên lai không có tự tánh, nghĩa là 
nghiệp không có sẵn, mà chỉ hoàn toàn nương vào 
nơi tâm. Vì thế khi tâm chú trọng thì làm cho 
nghiệp mạnh thêm. Tâm có thể tạo nghiệp thì 
cũng chính tâm có thể diệt nghiệp. **See Karmic 
power and Mind power. 

Mind to practice the way: Tâm Hành Đạo— 
“A monk, especially a novice, who practices the 
way should not like a buffalo pulling a rotating 
grain mill; he should practice with all his mind. If 
the way of the mind ¡s cultivated, where ¡d the 
necd to cultivate the body?”—Phật dạy những vị 
mới tiến tu rằng: “Một tu sĩ, nhứt là vị mới tiến tu, 
đừng hành đạo như kiểu trâu kéo cối xay, tuy 
thân hành đạo mà tâm chẳng hành. Nếu tâm đã 
hành thì cần nói chi đến thân?” 

Mind of the producfion therefrom of the 
causafion: Đẳng lưu tâm—See Five conditions 
of mind produced by obJective perception. 

Mind of profound penetration: Ý thâm 
nhập—See Ten kinds of Great 
Enlightening Beings (TT). 

Mind of protectfion of the Trirstna: Hộ tâm— 
See Ten directional decIsions. 

Mind of pure enliphtenmen(: Pure bodhi 
mind—Tịnh Bồ Để Tâm—The first stage of the 
practitioner In the esoteric esct. Pure bodhi mind, 
or mind of pure enlightenment, the first staøe of 
the practitioner In the esoteric sect—GIal đoạn tu 
tập đầu tiên của hành giả trong Phật giáo Mật 
tông. Các vị hành giả Chân Ngôn Tông mới nhập 
vào sơ địa, kiến pháp minh đạo, đắc được vô cái 
chướng tam muỘi. 

Mind-pure ỉn ifs original essenee: Tathagata- 
garbha (sk)—Tự Tánh Thanh Tịnh Tâm—The 


of heart 


Ciffa, pure In 1(s original essence, ø1ves Ifself up to 
the influence of the secondary evil passions, 
Manas, etc., and the ego. According to the 
Awakening of Faith, this 1s the self-existing 
fundamenfal pure mind (Immutable mind corpus, 
or mind-nature)—Cái tâm vốn thanh tịnh (lại 
buông cho ảnh hưởng của các phiển não phụ 
thuộc, mạt na và cái ngã). Theo Khởi Tín Luận, 
đây là tâm bất biến hay Như Lai Tạng Tâm hay 
Tính Thanh Tịnh Tâm. 

Mind of realizafion of the truth od all 
Buddha-laws: Tâm thật chứng chư pháp—This 
1S one of the ten characteristics of the “diamond 
hearf” as developed by a Bodhisattva—Đây là 
một trong mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát 
phát triển qua tu tập. **See Ten “diamond” 
minds. 

Mind of red increase: Tâm màu đỏ tăng 
trưởng—According to Lama Geshe Kelsang 
Gyatso in Buddhism in Mahayana Tradition, this 
1s one of the eipht levels of mind development 
during the sleep process The mind which 
perceives the red appearance 1s subtler than the 
previous levels of mind. This mind perceIves 
everything totally empty, but there 1s a red- 
appearance—Theo Lạt Ma Geshe 
Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống 
Đại Thừa, tứớng giống như ảo tượng là một trong 
tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Cái tâm nhận ra 
màu đỏ này vi tế hơn những tầng tâm thức trước 
đấy. Tâm nây thấy mọi sự hoàn toàn trống rỗng, 
nhưng có tướng màu đỏ xuất hiện—See Eight 
levels of mind development during the sleep 
DrOCess. 

Mind of renouncement of the world: Xả 
tâm—See Ten directional decIsions. 

Mind of renunciation: Equanimity—Mind of 
detachment—Mind of renunciation—Xả Tâm— 


coloured 


The mind of renunciation, one of the four 
1immeasurable minds. Detachment or renunciation 
includes physical (wealth, body, form, sound, 
smell, taste, touch, ete) and mental (biased minds, 
Wrong views, self-ørasping, ego-pgrasping, etc)— 
Tâm vứt bỏ tất cả, không vướng mắc, một trong tứ 
vô lượng tâm. Tâm xả là tâm không luyến ái, bao 
gồm xả bỏ vật chất như những của cải, thân, sắc, 
âm thanh, vị và tiếp xúc, vân vân; và xả bỏ tỉnh 


2912 


thân như tâm thiên vị, tà kiến hay ngã chấp, vân 
vân—See Four Immeasureable minds. 

Mind of Repentance and Vows: Sám Nguyện 
Tâm—According to Most Venerable Thích Thiền 
Tâm In The Pure Land Buddhism in Theory and 
Practice, enlightened mind 1s one of the six poinfs 
to develop a true Bodhi Mind. In the endless cycle 
of Birth and Death, all sentient beings are at one 
time or another rlated to one another. However, 
because of delusion and attachment to self, we 
have, for counfless eons, harmed other sentient 
beings and created an Iimmense amount of evil 
karma. The Buddhas and the sages appear In this 
world out of compassion, to teach and liberate 
senfient beings, of whom we are a part. Even so, 
we censender a mind of ¡ngrattude and 
destructiveness toward the Triple Jewel (Buddha, 
Dharma, Sangha). Now that we know this, we 
should feel remorse and repent the three evil 
karmas. Even the Maitreya Bodhisattva, who has 
non-retrogression,  still  practices 
repenfance six times a day, In order to achive 
Buddhahood swiftly. We should use our bodies to 
pay respect to the Triple Jewel, our mouth to 
confess our transøression and seek expiation, and 
our minds to repent sincerely and undertake not to 
repeat them. Once we have repented, we should 
put a complete stop to our evil mind and conduct, 
to the point where mind and objects are empty. 
Only then will there be true repentance. We 
should also vow to foster the Triple Jewel, rescue 
and liberate all sentient beinss, atone for our past 
transgressions, and repay the "fo“r great debt(s," 
w”ich are the debt to the triple Jewel, the debt to 
our parents and teachers, the debt to our spiritual 
friends, and finally the debt we owe to all sentIent 
beings. Through this repentant mind, our past 
transgressions will disappear, our virtues will 
Increase with time, leading us to the stage of 
perfect merit and wisdom. Only when we practice 
with such a repentant mind can we be said to have 
“developed the Bodhi Mind.”—Theo Hòa Thượng 
Thích Thiển Tâm trong Niệm Phật Thập Yếu, tâm 
giác ngộ là một trong sáu yếu điểm phát triển Bồ 
Đề Tâm. Trong kiếp luân hồi, mọi loài hằng đổi 
thay làm quyến thuộc lẫn nhau. Thế mà ta vì mê 
mờ lầm lạc, từ kiếp vô thỉ đến nay, do tâm chấp 
ngã muốn lợi mình nên làm tổn hại chúng sanh, 


attained 


tạo ra vô lượng vô biên ác nghiệp. Thậm chí đến 
chư Phật, Thánh nhơn, vì tâm đại bi đã ra đời 
thuyết pháp cứu độ loài hữu tình, trong ấy có ta, 
mà đối với ngôi Tam Bảo ta lại sanh lòng vong ân 
hủy phá. Ngày nay giác ngộ, ta phải hổ thẹn ăn 
năn, đem ba nghiệp chí thành sám hối. Đức Di 
Lặc Bồ Tát đã lên ngôi bất thối, vì muốn mau 
chứng quả Phật, mỗi ngày còn lễ sám sáu thời. 
Vậy ta phải đem thân nghiệp kính lễ Tam Bảo, 
khẩu nghiệp tỏ bày tội lỗi cầu được tiêu trừ, ý 
nghiệp thành khẩn ăn năn thể không tái phạm. Đã 
sám hối, phải dứt hẳn tâm hạnh ác, không còn cho 
tiếp tục nữa, đi đến chỗ tâm và cảnh đều không, 
mới là chân sám hối. Lại phải phát nguyện, 
nguyện hưng long ngôi Tam Bảo, nguyện độ khắp 
chúng sanh để chuộc lại lỗi xưa và đền đáp bốn 
ân nặng (ân Tam Bảo, ân cha mẹ, ân sư trưởng, 
ân thiện hữu tri thức, và ân chúng sanh). Có tâm 
sám nguyện như vậy tội chướng mới tiêu trừ, 
công đức ngày thêm lớn, và mới đi đến chỗ phước 
huệ lưỡng toàn. Dùng lòng sám nguyện như thế 
mà hành đạo, mới gọi là phát Bồ Đề tâm—See 
SIx points to develop a true Bodhi Mind. 

Mind that resides in faith: Tín Tâm Trụ —See 
Ten grades of Bodhisattvaˆs faith. 

Mind that resides in irreversibility: Non- 
retrogression—Bất thối tâm trụ —See Ten grades 
of Bodhisattva”s faith. 

Mind that resides in Making Transferences: 
Reflexive powers—Hồi hướng tâm trụ—See Ten 
grades of Bodhisattva”s faith. 

Mind that resides in mỉndfulness: 
Rememberance—Unforgetfulness—=Niệm tâm—— 
See Ten grades of Bodhisattva”s faith. 

Mind that resides in precepfs: Nirvana mind 
1n effortlessness—Giới tâm trụ —See Ten grades 
of Bodhisattva”s faith. 

Mind that resides ỉn protecting the Dharma: 
Protecton of the Truth—Hộ pháp tâm trụ —See 
Ten grades of Bodhisattvaˆs faith. 

Mind that resides in samadhi: Settled 
firmness on concentraton—ĐịỊnh tâm trụ —See 
Ten grades of Bodhisattvaˆs faith. 

Mind that resides ỉn vigor: Zealous progress— 
Tính tấn tâm trụ—See grades Of 
Bodhisattva”s faith. 


Ten 


2913 


Mind that resides in vows: Action at will in 

anythng in anywhere—Nguyện tâm trụ —See 

Ten grades of Bodhisattva”s faith. 

Mind resides in wisdom: Wisdom— Tuệ tâm 

tru—See Ten grades of Bodhisattva”s faith. 

Mind of resolve: Nguyện Tâm—Tâm phát thệ 

nguyện—See Ten directional decIsions. 

Mind as a restless monkey: Tâm như vượn 

chuyên cây. 

Mind road: Tâm Lộ — Đường của tâm hay 

đường đi đến Phật quả—The 

Buddhahood. 

Mind of the same mental characteristics: 

Equal mind——The universal mind common to all— 

Đẳng tâm. 

Mind of saving of all creatures: Tâm hóa độ 

chúng sanh—This 1s one of the ten characferistics 

of the “diamond heart” as developed by a 

Bodhisattva—Đây là một trong mười tâm kim 

cang được một vị Bồ Tát phát triển qua tu tập— 

See Ten characteristics of the “Diamond heart” as 

developed by a Bodhisattva. 

Mind seal: Tâm Ấn. 

1) Mental impression: Intuitive certainty—The 
mind 1s the Buddha mind ¡in all, which can 





road to 





seal or assure the truth. The term indicates 
the ¡intuitive method of the Chan (Zen) 
school, which was independent of the spoken 
or written word—Tâm Ấn—Tâm được Phật 
ấn chứng về chân lý. Từ ngữ chỉ ấn chứng 
bằng trực giác, chứ không qua ngôn ngữ hay 
văn tự (tâm ấn là cách truyền đạo đặc biệt 
của Thiển Tông. Phái nầy chẳng nương theo 
văn tự trong kinh điển, chăng dùng lời nói. 
Hễ sư phụ thấy trình độ của đệ tử có thể thọ 
lãnh giáo pháp, bèn dùng tâm mà ấn tâm, tức 
là đem cái tâm Phật nơi mình mà ¡in thẳng 
vào tâm của đệ tử). 

2) Mind-seal of the Buddha, a sign of the true 
transmisson from a Zen master to his 
disciple: Phật Tâm Ấn— Dấu in vào tâm hay 
dấu hiệu truyền tâm từ tâm của một vị thiển 
sư qua tâm của một đệ tử. 

Mind of seeking the Buddha”s wisdom at all 

tỉìmes: Tâm tứ thời cầu chủng trí Phật. 

Mind of seeking a true master: Tâm cầu Chân 

Sư. 


Mind of self-enlightened ones: Bạt Nghiệp 
Nhân Chủng Tâm (Độc Giác thừa) —The Vehicle 
of the self-enliphtened ones (pratyeka-buddha) 
enjoying self-enlightenment yet falling 
egoism, one of the ten stages of spiritual 
development—Thừa nầy thọ hưởng giác ngộ 
riêng tư, nhưng còn vị kỷ—See Ten stages of 
spiritual development. 

Mind-sense: Ý xứ The sixth of the six senses 

or the twelve entrance——Thought, the mind-sense, 

the sixth of the senses, the perception of thinking 
or faculty of thinking or the thinking mind—Ý 
căn, một trong Lục Căn, có sự nhận thức của tư 
duy hay tâm suy nghĩ (cảnh sở đối của mắt, tai, 
mũi, lưỡi, thân là do sắc pháp tứ đại đất, nước, 

lửa, gió hình thành; trong khi cảnh sở đối với ý 

căn là tâm pháp nghĩa là đối với pháp cảnh thì 

nẩy sinh ra ý thức)—See Twelve entrances. 

Mind of service of all Buddhas: Tâm phụng sự 

Đại sư—This 1s one of the ten characteristics of 

the developed by a 

Bodhisattva—Đây là một trong mười tâm kim 

cang được một vị Bồ Tát phát triển qua tu tập— 

See Ten characteristics of the “Diamond heart” as 

developed by a Bodhisattva. 

Mind-shape: Tâm tướng. 

1) Manifestation of mind in action: Hành Tướng 
Tâm—Hành tướng 
corresponding with mind. 

2) Heart-shape or the physical heart: Nhục Đoàn 
Tâm——Trái tim bằng thịt của chúng sanh. 

Mind skilled in entering concentration: Ý 

khéo nhập tam muội—See Ten kinds of heart of 

Great Enlightening Beings (II). 


1nto 


“điamond heart” as 


của tâm —Actions 


Mind spacc: Emptied mind—Mind 
Spaciousness—Tâm không. 

Mind spiri: Tâm linh-Tâm Hồn—Tâm 
Đăng—lhe mind  genius—lntelligence—See 


Ñine elements or nine substances (B). 

Mind of spiritual bapfism by the Buddha: 
Đỉnh Tâm —Tâm quyết được Phật thọ ký—See 
Ten directional decisions. 

Mind of supererogation of one”s good deeds: 
Tâm thiện căn hổi hướng—This ¡s one of the ten 
characterisics of the 
developed by a Bodhisattva—Đây là một trong 
mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát phát triển 


“điamond heart” as 


2914 


qua tu tập—See Ten characteristics of the 
“Diamond heart” as developed by a Bodhisattva. 
Mind of supreme enlighfenmenf: Anuttaram- 
citam (p)—Đại đạo tâm—Tâm Vô Thượng Bồ 
Đềể—Mind of supreme enlightenment or supreme 
enlightened mind without any other superior 
mental states, which means the conscious state of 
reachng the fine materiadl sphere or the 
1mmaterial sphere, two of the highest realms In 
the three realms (desire, material, and immaterial 
realms)—Tâm vô thượng hay tâm không còn 
trạng thái nào cao hơn, có nghĩa là trạng thái tâm 
đã đạt đến sắc giới hay vô sắc giới, hai cảnh giới 
cao nhất trong tam giới (dục giới, sắc giới và vô 
sắc giới). 

Mind sutra: Hrdaya or Maha-Prajnaparamita- 
Hridaya Sutra (skt—Heart-Sutra—Tâm Kinh— 
Bát Nhã Tâm Kinh —The Prajanparamita Hridaya 
Sufra, one of the smallest and with the Diamond 
Sufra, contained in the Vast PraJnaparamita. 
Mind of sympathy and pity: Tâm thương 
xót—-Ten kinds of mind of sympathy and 
compassion (pify) possessed by Bodhisattvas— 
Mười tâm thương xót của chư Bồ Tát. **See Ten 
kinds of mind of sympathy and compassion (pIty). 
Mind of Taoism and Brahmanism: Anh Đồng 
Vô Úy Tâm (Thiên thừa) —The Vehicle of 
heavenly beIngs striving to have a supernatural 
power, the staøe of TaoIsm and Brahmanism, one 
of the ten stages of spiritual development—GIal 
đoạn chúng sanh ở cõi trời, nỗ lực cho một sức 
mạng siêu nhiên, như Lão giáo và Bà La Môn 
giáo—See Ten stages of spiritual development. 
Mind of ten good qualifies: Thập thiện tâm. 
Mind and things: Tâm và Vật—Generally 
speaking, men are not disturbed by things, but by 
the notions they form concerning things. The 
death for example, 1s not In itself, fearful; the fear 
resides only in our mind. Attachment to life on 
earth stimulates the unnatural morbid fear of 
death. Devout Buddhists should always realize 
that death 1s inevitable, so there 1s no reason for 
us fo be fearful with such an inevitable event. No 
matter what we say, Its extremely difficult for us 
to despite and ipnore these manifestatlons of the 
1nstinct for self-preservation for this 1s the natural 
nature of the mind. However, Buddhists still have 


an effective method of overcoming 1t, this 1s tO 
forget the self in service for other people, 1t Is to 
tunn our love from inwards to outwards—Nói 
chung, con người không bị phiền nhiễu bởi hiện 
tượng hay vật, mà bởi ý tưởng họ đặt ra liên quan 
đến hiện tượng ấy. Cái chết chẳng hạn, tự nó 
chẳng có gì là khủng khiếp, nhưng sự khiếp sợ về 
cái chết lại nằm ngay trong đầu của chúng ta. Sự 
luyến chấp về đời sống khơi dậy sự sợ hãi giả tạo 
về cái chết. Phật tử chân thuần nên luôn nhận 
thức rằng cái chết là điều không thể tránh khỏi, 
nên không cớ gì chúng ta lại đi sợ hãi cái chuyện 
mà chúng ta không thể nào tránh được. Nói gì thì 
nói, thật là cực kỳ khó khăn để chúng ta bất chấp 
cái chết và vượt qua những biểu hiện bản năng tự 
tồn vì đó là bản chất tự nhiên của tâm mình. Tuy 
nhiên, Phật tử vẫn có một cách công hiệu để hàng 
phục tâm mình, đó là quên mình để giúp ích tha 
nhân, vì làm được như vậy là chúng ta chuyển sự 
luyến ái bên trong bản thân mình thành ra từ bi 
hay yêu thương tha nhân. 

Mind and thought: Tâm Tưởng—Thought— 
Thoughts of the mind—To imagine—Tư tưởng 
hay tâm và tưởng. 

Mind thought and percepfion: Citam-manas 
ca vijnana (sk—Tâm Ý Thức—Tâm, Ý và 
Thức—Mnd, thought, and discernment—ln the 
Lankavatara Sutra, these three terms “Citta” 
“Mana” and “Vijnana” are found in combination 
meaninng the whole machinery of menfation. 
When “Cita” 1s going along with “Mana” and 
“Vijnana,” 1t corresponds to the empirical 
COnscIousness, .e., Citta In Ifs relative aspect and 
therefore together with false discriminatlon— 
Trong Kinh Lăng Già, “Tâm ý Thức” có nghĩa là 
toàn bộ máy móc của tâm thức. Khi “Citta” được 
kèm theo với “Mana” và “Vijnana,” thì nó tương 
ứng với cái tâm thức thực nghiệm, tức là “Citta” 
trong khía cạnh tương đối của nó cùng với sự 
phân biệt sai lầm. 

Mind-training: Huấn luyện tinh thần. 

Mind in the transformafion-body: Hóa 
Tâm——The mind ¡n the transformation body of the 
Buddha or Bodhisattva, which apprehends things 
in their reality—Tâm trong hóa thân của Phật hay 
Bồ Tát, tâm có cái nhìn như thực. 


2915 


Mind-transmission: Truyền Tâm: The three 
places where Sakyamuni 1s 
transmitted his mind or thought direct and without 
speech to Kasyapa—Ba nơi mà theo kể lại là 
những nơi Phật đã tâm truyền tâm cho Ngài Ca 
Diếp See Three places of the Buddha's 
transmission of mind. 

Mind ïs in union with the thought: Tâm Hòa 
Hợp—One of the six unions of the six sense 
organs with the six objects of the senses—Ý phải 
hòa hợp với điều suy nghĩ, một trong sáu sự hòa 
hợp giữa sáu căn với sáu trần—See Six unions of 
the six sense organs. 

Mind of unflagging devoftion to one”s 
vocafion: Tâm trường thời tu hành —This is one 
of the ten characteristics of the “diamond heart” 
as developed by a Bodhisattva—Đây là một trong 
mười tâm kim cang được một vị Bồ Tát phát triển 
qua tu tập—See Ten characterisics of the 
“Diamond heart” as developed by a Bodhisattva. 
Minds are unobstructed and like the earth, 
they benefit all equally: Không tâm chướng 
ngại đối với chúng sanh loại—See Ten kinds of 
pure wisdom of Great Enlighteming Beings. 

Mind is unreal: IIlusion mind—Áo tâm. 

Mind of ut(erly sincere repentance: Tâm 
thành sám hối—A mind of utterly sincere 
repenfance. If rebirth is not due to efforfs at 
cultivaton 1m this life nor good karma from 
previous lives, the cultivator, at the time of death, 
must have recited the Buddha”s name with a mind 
Of uftterly sincere repentance. Thus, Elder Master 
Yung Ming has said: “Since the nafure of causes 
and conditions 1s Intrinsically empty, good or bad 
karma Is not fixed. In determining the path of 
salvation or perdition, we should consider whether 
the state of mind 1s slowly transcendental at the 
time of death. This 1s analagous to an ounce of 
pure gold which ¡is worth muụch more than a 
hundred times 1s weight In cotton wool, or a 
small, isolated flame, which can reduce a pile of 
saw, enormous beyond reckoning, to ashes— 
Nếu hành giả không do công tu trong hiện đời hay 
nghiệp lành về kiếp trước, tất khi lâm chung kẻ 
ấy đã niệm Phật với lòng sám hối tha thiết cùng 
cực. Nên Ngài Vĩnh Minh nói: “Vì thể nhân 
duyên vốn không, nên nghiệp thiện ác chẳng 


sad to have 


định; muốn rõ đường siêu đọa, phải nhìn nơi tâm 
niệm kém hơn. Cho nên một lượng vàng ròng 
thắng nổi bông gòn trăm lượng, chút lửa le lói đốt 
tiêu rơm cỏ muôn trùng.”—See Three conditions 
that evil beings may be reborn In the Pure Land. 
Mind vehicle: Ý xa—Tâm Thừa—Tâm Quán— 
Insight—The of 
consciousness. In Buddhism, meditaton 1s the 
principal practice—Phật giáo lấy tâm quán làm 
chủ yếu. 

Mind as water: Tâm Thủy —Tâm trong sạch 
như mặt nước hiện lên các hình ảnh hoặc muôn 
vàn hiện tượng —The mind as a reflecting water- 
surface, clear and turbid. 

Mind of white appearance: Tâm có tướng màu 
trắng——According to Lama Geshe Kelsang Gyatso 
in Buddhism in Mahayana Tradition, this 1s one of 
the eipht levels of mind development during the 
sleep process. At this time everything 1s perceived 
as tofally empty but white and bright. At this point 
the subtle mind of sleep develops and our mind 
becomes subtler and subtler—Theo Lạt Ma Geshe 
Kelsang Gyatso trong Phật Giáo Truyền Thống 
Đại Thừa, tứớng giống như ảo tượng là một trong 
tám tâm phát sinh trong giấc ngủ. Lúc ấy mọi sự 
được tâm nhận thức là hoàn toàn trống rỗng 
nhưng trắng và sáng. Vào thời điểm nầy tâm vi tế 
của giấc ngủ phát triển, và tâm ta càng lúc càng 
trở nên vi tế hơn trước—§ee Eight levels of mind 
development during the sleep process. 

Mind of the will for øood for self and others: 
Nguyện tâm—See Ten directional decIsions. 
Mind of wisdom: Tâm Huệ ——Tâm và trí huệ— 
Mind of glowing wisdom—Mind or 
wisdom—Mind of perfect understanding—See 
Ten directional decIsions. 


vehicle 1ntellectual 


heart 


Mind of wisdom-radiance: Huệ quang tâm. 
Mind within: Nội tâm-—lnsipght—The heart 
within. 

Mind is without inversion: Tâm bất điên đảo. 
Mind without resting place: Tâm Vô Sở Trụ— 
See Mind abides nowhere. 

Mind of zealous progress: Tấn tâm——Tâm tính 
tấn—See Ten directional decisions. 

(Clear) mỉnd: Tâm ý trong sạch. 

Mindful (a): Có chánh niệm. 





2916 


Mindful monk: Chánh Niệm Tỳ Kheo—Here a 
monk who 1s mindful, with a great capacity for 
clear recalling things done and said long aøo——VỊ 
Tỳ Kheo chánh niệm, đầy đủ tối thượng niệm và 
tỉnh giác, nhớ đến và ghi nhớ những điều nói và 
làm từ lâu—See Ten things that give protection. 
Mindfulness (n): Sati (p)—Smrtindriya (skt— 
Chánh niệm —Niệm căn—Niệm lực—Sự tỉnh 
thức—Memory—Mindfulness 1s the first factor of 
enlightenment. The nearest equivalent term in 
Pali for “mindfulness” 1s “Sati.” Mindfulness has 
come to be the accepted translation of “sat” Into 
English. However, this word has a kind of passIve 
connofaion whích can be misleading. 
“Midfullnes”  must be dynamic 
confrontative. Mindfulness should leap onto the 
obJect, covering 1t completely, penetrating In(o 1t, 
not missing any part of 1t. Mindfulness can be well 
understood by examining Ifts three aspects of 
characteristics, 
Chánh niệm là yếu tố giác ngộ thứ nhất. “Sati” là 
thuật ngữ tương đương gần nhất trong ngôn ngữ 
Nam Phạn dùng để chỉ và dịch ra cho từ “Chánh 
niệm.” Tuy nhiên, chánh niệm phải được hiểu với 
nghĩa tích cực hơn. Chánh niệm phải được hiểu là 
tâm tiến đến và bao phủ hoàn toàn đối tượng, 
xuyên thấu vào trong đối tượng không thiếu phần 
nào. Chánh niệm có thể được hiểu rõ bằng cách 
khảo sát ba khía cạnh là đặc tánh, chức năng và 
sự thể hiện. 

(A) The Sutra of Mindfulness says: “When 
walking, you must be conscious that you are 
walking. When sfanding, you must be 
conscIous that you are standing. When siftting, 
you must be conscious that you are sifting. 
When lying down, you must be conscious that 
you are lying down. No matter what position 
your body 1s in and your mind is thinking, you 
must be conscious of that position or that 
thoupht. Practicing thus, you are always 
mindful of what you are doing and thinking at 
all Buddhists should  always 
remember that we should be mindful that we 
are capable of living at the very present time. 
Whatever we are doing at the present time 1s 
the most Iimporfant thing for our life. When 
we are talking, talking must be the most 
Imporfant thing In our le. When we are 


and 


funcion and  manifestatlon— 


times.” 


(B) 


walking, walking must be the most Important 
thing In our lie. When we are drinking tea, 
drinking tea must be the most Iimportant thing 
in our life, and so on. Every actIvity in our 
dally life 1s meditation. Therefore, we are 
able to be mindful twenty-four hours a day, 
not just the moment we may allot for sittIing 
mediftation. Each act must be carried out in 
mindfulness—Kinh Quán Niệm nói: “Khi đi, 
bạn nên ý thức rằng bạn đang đi. Khi đứng, 
bạn ý thức rằng bạn đang đứng. Khi ngồi, 
bạn ý thức rằng bạn đang ngồi. Khi nằm, bạn 
ý thức rằng bạn đang nằm. Bất cứ thân tâm 
mình đang được sử dụng trong tư thế hay suy 
nghĩ nào, bạn đều luôn ý thức tư thế hay suy 
nghĩ ấy. Cứ như thế bạn luôn sống trong tỉnh 
thức.” Phật tử nên luôn nhớ rằng chúng ta 
tỉnh thức rằng chúng ta đang có khả năng 
sống ngay trong lúc hiện tại này. Cái gì 
chúng ta đang làm ngay trong hiện tại là cái 
quan trọng nhất cho đời sống của chúng ta. 
Lúc chúng ta đang nói chuyện, thì nói chuyện 
là chuyện quan trọng nhất trong đời. Lúc 
chúng ta đang đi, thì chuyện đi là chuyện 
quan trọng nhất trong đời. Lúc chúng ta đang 
uống trà, thì chuyện uống trà là chuyện quan 
trọng nhất trong đời, vân vân. Mọi sinh hoạt 
trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta đều 
là Thiển. Chính vì vậy mà chúng ta có khả 
năng tỉnh thức hai mươi bốn giờ trong một 
ngày, chứ không chỉ ngay lúc ngồi thiển mà 
thôi. Mọi hành động đều phải được làm trong 
sự tỉnh thức. 

In Buddhism, mindfulness means being aware 
of all activities, both physical and mental. A 
medftator who 1s mindful of his bodily 
acfiviies becomes aware of his postures: 
when walking, standing, sifting or lying down. 
AI his bodiy activities with 
mindfulness. In walking to and from, In 
looking ahead and ¡in lookimg aside, he 
apples  mindfulness; bending 
stretching he applies mindfulness; In wearing 
clothes, In eating, drinking, chewing, etc. he 
applies mindfulness; in walking, standing, 
sitting, Iying down, he applies mindfulness; 1n 
keeping awake, speaking, and being silent, he 
applies mindfulness—Trong Phật giáo chánh 


he does 


in and 


(C) 


l) 


2) 


2917 


niệm là luôn tỉnh thức về tất cả mọi sinh 3) In order for non-superficiality and non- 


hoạt, từ vật chất đến tinh thần. Hành giả giữ 
tâm chánh niệm là vị ấy hiểu biết rõ ràng về 
những hoạt động của cơ thể mình và luôn tỉnh 
thức về những uy nghỉ: khi đi, đứng, ngồi hay 
nằm. Tất cả những hoạt động của cơ thể hành 
giả đều làm với cái tâm tỉnh thức. Khi đi tới 
đi lui, khi nhìn tới hoặc nhìn một bên, hành 
giả chú tâm hay biết rõ ràng; khi co tay co 
chân hay khi duỗi tay duỗi chân hành giả 
luôn làm trong chánh niệm; khi mặc quần áo, 
khi ăn, uống, nhai, vân vân, hành giả phải 
luôn chú tâm hay biết rõ ràng; khi đi, đứng, 
ngồi, nằm, hành giả phải luôn giữ chánh 
niệm; khi nói cũng như khi không nói hành 
giả phải luôn hay biết rõ ràng. 

Special characteristics of Mindfulness—Đặc 
tánh của Tỉnh thức: 

The characterisic of mindfulness 1s non- 
superficiality. This suggests that mindfulness 
1S penefrative and profound. lf we throw a 
cork Into a stream, 1t simply pops up and 
down on the surface, floating downstream 
with the current. If we throw a stone Instead, 
1t WIll immediately sink to the very bottom of 
the stream. So, too, mindfUlness ensures that 
the mind will sink deeply ¡nto the object and 
not slip superficially past i—Đặc tính của 
chánh niệm là không hời hợt bể ngoài. Có 
nghĩa là chánh niệm phải xuyên suốt và thâm 
sâu. Nếu chúng ta quăng một cái nút chai 
xuống dòng suối, cái nút chai ấy sẽ nổi trôi 
theo dòng nước. Nếu chúng ta quăng một hòn 
đá, thí hòn đá ấy sẽ chìm ngay xuống đáy 
dòng suối. Cũng vậy, chánh niệm sẽ đưa tâm 
chìm sâu vào đối tượng mà không phơn phớt 
trên bể mặt. 

The function of mindfulness is to keep the 
object always In view, neither forgetting 1t 
nor allowmng 1 to disappear When 
mindfulness is present, the occurring object 
will be noted without forgetfulness—Chức 
năng của chánh niệm là giữ cho đối tượng 
luôn ở trong tầm quan sát của hành giả, chứ 
không cho nó biến mất. Khi chánh niệm có 
mặt thì đối tượng xuất hiện sẽ được ghi nhận 
không bị quên lãng hay bỏ sót. 


disappearance, the characteristic and function 
of mindfulness, to appear clearly In our 
practice, we must try to understand and 
practice the third aspect of mindfulness. This 
1s the manifestation aspect, which develops 
and brings along the other two. The chief 
manifesfation of mindfulness 1s confrontation: 
1t sets the mind directly face to face with the 
obJect Just the same as when we are walking 
along a road and we meet a traveler, face fo 
face, coming from the opposite direction. 
When we are meditating, the mind should 
meet the obJect In Just this way. Only through 
direct confrontaton with an object can true 
mindfulness practitioner 
repeatedly comes face to face with the obJect, 
hs or her efforts begin to bear frui. 
Mindfulness 1s activated and becomes firmly 
esíablished on the object of observation. 
There are no misses. The obJects do not fall 
away from view. They neither sÏip away nor 
disappear, nor are they absent-mindedly 
forgotten. The kilesas cannot Infiltrate this 
strong barrier of mindfulness. If mindfulness 
can be mainfained for a significant period of 
time, the practitioner can discover a great 
puriy of mind because of the absence of 
kilesas. Protection from attack by the kilesas 
1S a second aspect of the mamifestation. When 
mindfulness 1s persistently and repeatedly 
activated, wisdom arises. There will be 
1nsight Into the true nature of body and mind. 
NÑot only does the practitioner realize the true 
experiential sensatlons In his or her own 
body, but he or she also comprehends the 
1ndividual 
physical and menfal phenomena happening 
inside him or herself—Để không chỉ có sự 
quan sát đối tượng một cách hời hợt bên 
ngoài hay không để cho đối tượng biến mất, 
chúng ta phải thông hiểu khía cạnh thứ ba 
của chánh niệm, đó là yếu tố hiển bày. Khi 
yếu ớt hiểm bày được phát triển thì nó sẽ kéo 
theo hai yếu tố đặc tính và chức năng của 
chánh niệm. Sự hiển bày chánh của chánh 
niệm là sự trực diện với để mục: mặt đối mặt 
với để mục giống như khi chúng ta đi trên 


AarilsSE.  As a 


characterisics of the varlous 


4) 


2918 


đường dài gặp một khách bộ hành đi ngược 
chiều về hướng của mình. Khi chúng ta hành 
thiển, tâm chúng ta phải đối diện với đề mục 
y như vậy. Chỉ khi nào chúng ta trực diện với 
để mục thì chánh niệm mới thực sự phát sinh. 
Khi hành giả liên tục mặt đối mặt với để 
mục, thì những nỗ lực của hành giả mới có 
kết quả. Chánh niệm sẽ trở nên tích cực và 
gắn chặt hơn vào đối tượng quan sát. Không 
bị bổ sót, không bị lãng quên. Để mục không 
bị mất trong tầm quan sát của hành giả. Lúc 
tâm chánh niệm như thế thì phiền não không 
thể xen vào được. Nếu chánh niệm được duy 
trì trong một thời gian dài, hành giả có thể 
khám phá ra sự thanh tịnh vĩ đại vì phiển não 
đã vắng bóng. Sự bảo vệ tâm không bị phiển 
não tấn công là khía cạnh thứ hai của sự biểu 
hiện chánh niệm. Khi chánh niệm được phục 
hoạt một cách đều đặn và kiên trì thì trí tuệ 
sẽ phát sinh. Hành giả sẽ thấy rõ bản chất 
của thân và tâm. Không những hành giả 
chứng nghiệm được bản chất thật của cảm 
thọ mà còn thấy rõ đặc tính riêng biệt của vô 
vàn hiện tượng danh sắc diễn ra bên trong. 

The meditator who 1s mindful of his body 
acfiviles becomes aware of his postures: 
when going, walking, standing, sitting or lying 
down, he ¡is aware of the postures. All his 
bodily activities he does with mindfulness. In 
walking to and from, in looking ahead and in 
looking aside, he applies 
comprehension; in bending and stretching he 
applies clear comprehension; in wearing the 


clear 


clothes, ¡in eating, drinking, chewing, 
Savoring, in answering the calls of nature, he 
applies clear comprehension; walking, 


standing, sifing, lying down, in keeping 
awake, speaking, and being silent, he applies 
clear comprehension—Vị hành giả giữ tâm 
niệm, hiểu biết rõ ràng những hoạt động của 
cơ thể mình cũng hay biết oai nghi của mình. 
Như khi đi, đứng, ngồi, nằm, hành giả luôn 
luôn hay biết các nghi thể ấy. Tất cả mọi 
hoạt động của mình, vị ấy đều làm với cái 
tâm hoàn toàn tỉnh giác. Khi đi tới đi lui, khi 
nhìn trước hay khi nhìn một bên, hành giả 
luôn chú tâm hay biết rõ ràng; khi co tay co 
chân, hoặc khi duỗi ra, hành giả chú tâm hay 


5) 


6) 


7?) 


biết rõ ràng; khi mặc áo, khi ăn, khi uống, khi 
nhai, khi nghe vị của thức ăn, khi đi, đứng, 
nằm, ngồi, khi tỉnh giấc, khi nói và khi giữ im 
lặng, hành giả cũng thường hay biết rõ ràng. 
When lying down, a practitioner should lie 
down with his mind on the subject of 
meditation, and thus falls asleep undeluded—— 
Trong khi nằm xuống, hành giả phải nằm 
xuống với cái tâm luôn giữ tâm niệm vào để 
mục hành thiển của mình, và khi đi vào giấc 
ngủ không bị sỉ loạn làm mờ ám. 

Meditator should always be mindful and wide 
awake. Here these words of the Buddha: 
“Mindfulness, o monks, I declare, is essential 
in all things everywhere, “It 1s as salt to 
curry.` O monks, Ï know of no other thing that 
brings profs as mindfulness; 
mindfulness, verily, brings great profit”—— 
Hành giả nên luôn tỉnh giác trong mọi trường 
hợp. Đây là những lời dạy của Đức Thế Tôn: 
“Chú niệm, này chư Tỳ Kheo, Như Lai tuyên 
bố “chú niệm thiết yếu trong mọi việc, ở mọi 
nơi, cũng giống như muối cần thiết cho nồi cà 
ri vậy.` Này chư Tỳ Kheo, Như Lai không 
biết có thứ gì khác mà đem lại lợi ích được 
nhiều như sự chú niệm. Chú niệm quả thật 
đem lại rất nhiều lợi ích lớn lao.” 

One has to understand the question of 
mindfulness and clear comprehension (satI- 
sampajanna) In a wider sense. Of course, the 
discussion of the fourfold effort, already 
mentioned 1s a good safeguard. Mindfulness 
has to be spread over all situations at the 
outfset so that Its calmness helps one to take 
stock of a situatlon wisely. But as an aspect of 
the Middle Path itself, upon occasion one has 
to exert the fourfold effort, even the vigorous 
type when bare awareness Is In 1fself 
insufficien—Chúng ta phải nhận thức vấn để 
chú niệm và hiểu biết rõ ràng trong ý nghĩa 
rộng rãi. Lẽ dĩ nhiên tứ chánh cần đã là sự 
bảo vệ chắc chắn. Sự chú niệm phải được áp 
dụng trong mọi trường hợp ngay từ lúc đầu, 
và trạng thái vắng lặng của tâm tỉnh giác sẽ 
giúp hành giả nắm vững nh thế một cách 
thuận lợi. Nhưng đây cũng là sắc thái chính 
của “Trung Đạo,” có những trường hợp mà 


such 


2919 


hành giả phải vận dụng pháp tứ chánh cần 
trong hình thức mạnh mẻ nhất. 

(D) The Buddha's teachings on Mindfulness— 
Đức Phật dạy về sự Tỉnh Thức: The Buddha 
taught in the Satipatthana Sutta: “The first 
cause of mindfulness 1s nothing more than 
mindfulness ¡itself” Naturally, there 1s a 
difference between the weak mindfulness 
that characterized one's early meditative 
efforts and the mindfulness at higher levels of 
practice, which becomes strong enough to 
cause enliehtenment to occur. In fact, the 
development of mindfulness 1s a simple 
momentum, one moment of. mindfulness 
causing the next—Đức Phật dạy trong Kinh 
Niệm Xứ: “Nguyên nhân đầu tiên của chánh 
niệm không có thứ gì khác hơn là chánh niệm 
tự nó.” Lẽ tự nhiên, có sự khác biệt giữa 
chánh niệm yếu được sắp loại trong những nỗ 
lực thiển tập buổi ban sơ và chánh niệm trong 
thiển tập ở những mức độ cao hơn, thứ chánh 
niệm đủ mạnh để đưa đến giác ngộ. Kỳ thật, 
sự phát triển chánh niệm là một cái trớn, vì 
chánh niệm này sẽ dẫn tới chánh niệm kế 
tiếp. 

** See Four powers (A), Ten meriforilous deeds 
(HD, Twenty two roots, and Fifty-two menfal 
sfaftes. 

Mindfulness of the body: Kayagata-sati (p)— 

Kayagatasmrti (skt——Quán niệm về thân (tư duy 

hay trầm tư về thân thể con người). 

l1) Mindfulness directed toward the body, one of 
the four foundatlons of mindfulness. Ït 1s a 
mindfulness on walking, standing, lying, and 
siing and or any bodily actitivies—Sự chú 
tâm tập trung vào thân thể, một trong bốn cơ 
sở chú tâm. Nó bao gồm viện đi, đứng, nằm, 
ngồi và bất cứ hoạt động thân thể nào. 

2) According to Zen Master Thích Nhat Hanh in 
the “Miracle of Mindfulness,” the master 
recalls a small book tiled “The Essental 
Discipline for Daily Use” written by Buddhist 
Monk Doc The from Bao Son Pagoda. This 1s 
a thinn book with about 40 pages, but 1t 
confained all the thoughts that monk Doc The 
used to awaken his mind while doing any 
task. When he woke up in the morning, his 
ñirst thought was, “Just awakened, I hope that 


every person will attain awareness and see In 
complete clarity.” When he washed his hand, 
he used this thought to place himself in 
mindfulness: “Washing my hands, I hope that 
every person will have pure hands to receive 
reality.” This book 1s comprised entirely of 
such sentences. Their goal was to help the 
beginning practitioners take hold of their own 
consciousness. Monk Doc The helped all 
young novices fo practice, in a relatively easy 
way, those things which are taught In the 
Suta of Mindfulness. Each time you put on 
your robe, washed the dishes, went to the 
bathroom, folded your mat, carried buckets of 
water, or brushed your teeth, etc... you could 
use one of the thoughts from the book ¡in 
order to take hold of your conscIousness. The 
Sutra of Mindfulness says: “When walking, 
the practiioner must be conscious that he 1s 
walking. When sitting, the practitioner must 
be conscious that he 1s siting. When lying 
down, the practiftioner must be conscIous that 
he 1s lying... No matter what position oneˆ”s 
body 1s In, the practitloner must be conscious 
of that posiion. Practicing thus, the 
practitoner lives 1m direct and constant 
mindfulness of the body... The mindfulness of 
the posiion of one”s body 1s not enough, 
however. One must be consclous of each 
breath, each movement, every thought and 
feeling, everything which has any relation to 
the practitioner.”—Theo Thiền Sư Thích Nhất 
Hạnh trong Phép Lạ Của Sự Tỉnh Thức, thiển 
sư nhắc đến quyển “Tỳ Ni Nhật Dụng” của 
Sư Độc Thể, chùa Bảo Sơn. Đây là một tập 
sách mỏng vào khoảng 40 trang, nhưng nó 
chứa đựng những ý tưởng mà Sư Độc Thể 
dùng để tỉnh thức tâm ý của ông khi làm bất 
cứ việc gì . Khi mới thức dậy vào ban sáng, 
ông khởi dậy ý tưởng như vầy trong trí, “Vừa 
mới tỉnh giấc, tôi mong cho mọi người mau 
đạt được trạng thái tỉnh thức, hiểu biết thấu 
suốt mười phương.” Khi múc nước rửa tay, 
ông xử dụng ý tưởng này để tự đưa mình về 
trạng thái ý thức: Múc nước rửa tay, tôi mong 
cho mọi người có những bàn tay trong sạch 
để đón nhận lấy chân lý.” Toàn tập Tỳ Ni 
Nhật Dụng Thiết Yếu, chỉ có những câu như 


2920 


thế, mục đích là giúp hành giả mới vào đạo 
nắm lấy được tâm ý mình. Sư Độc Thể đã 
giúp cho các hành giả mới bước vào đạo thực 
hiện những điều dạy trong Kinh Quán Niệm 
một cách tương đối dễ dàng. Mỗi khi mặc áo, 
rửa chân, đi cầu, trải chiếu, gánh nước, súc 
miệng, vân vân... hành giả đều có thể mượn 
một ý tưởng trong Tỳ Ni Nhật Dụng để nắm 
bắt tâm ý mình. Kinh Quán Niệm dạy: “Khi 
đi, hành giả ý thức rằng mình đang đi; khi 
đứng, ý thức rằng mình đang đứng; khi ngồi, 
ý thức rằng mình đang ngồi; khi nằm, ý thức 
rằng mình đang nằm. Bất cứ thân thể mình 
đang được xử dụng trong tư thế nào, hành giả 
cũng ý thức được tư thế ấy của thân thể. Cứ 
thế hành giả sống trong sự thường trực quán 
niệm thân thể. Tuy vậy, ý thức được những tư 
thế của thân thể vẫn chưa đủ. Ta còn phải ý 
thức về mọi hơi thở, mọi động tác, mọi hiện 
tượng sinh lý, vật lý, cảm giác và tư duy liên 
hệ tới bản thân mình nữa.” 

3) According to the Kayagatasati-Sutta In the 
Middle Length Discourses of the Buddha, 
cultivation of mindfulness of the body means 
when walking, a person understands that he 1s 
walking; when standing, he understands that 
he Is standing; when sitting, he understands 
that he 1s sitting; when lying, he understands 
that he 1s lying. He understands accordingly 
however his body is disposed. As he abides 
thus diligent, ardent, resolute,  his 
me€emOrIes intentons based on the 
household life are abandoned. That 1s how a 
person develops mindfulness of the body: 
Thân Hành Niệm Tu Tập —Theo Kinh Thân 
Hành Niệm trong Trung Bộ Kinh, Tu tập thân 
hành niệm là khi đi biết rằng mình đang đi; 
khi đứng biết rằng mình đang đứng; khi nằm 
biết rằng mình đang nằm; khi ngồi biết rằng 
mình đang ngồi. Thân thể được xử dụng thế 
nào thì mình biết thân thể như thế ấy. Sống 
không phóng dật, nhiệt tâm, tỉnh cần, các 
niệm và các tư duy về thế tục được đoạn trừ. 
Nhờ đoạn trừ các pháp ấy mà nội tâm được 
an trú, an tọa, chuyên nhất và định nh. Như 
vậy là tu tập thân hành niệm. 

Mindfulness of the breath: Quán hơi thở_— 

Mindfulness of the breath or contemplation of the 


and 
and 


breath means to keep mindfulness on every single 
breath. Breathing in and out with mindfulness. 
Breathing in and out with consciousness of our 
whole bodys breathing In and out. After assuming 
the correct bodily posture for medifation, the mind 
setfles into a qulet state, the meditator begins to 
breathe lightly, softly and naturally, counting the 
breaths from one to ten and from ten to one. 
During meditation the eyes a closed liphtly, but 
the mind”s eye tries to visualize the breath going 
in and out. Nothing else 1s seen but the breath, 
nothimng else ¡1s thought but the breath. The 
meditator must visualize the breaths as cleearly as 
possible. Such practice Intensifies the meditation 
©xperience helps thouphts of 
discrimination. While practicing the mindfulness 
of breathing, we should contemplate on the three 
characteristics of impermanence, suffering, and 
selflessness of the body and the mind. We should 
also contemplate the origination and dissolution 
factors In the body. According to the Satipatthana 
Sutta, the Buddha taught: “Bhikkhus, does a 
Bhikkhu abide contemplating the body as a body? 
Here a Bhikkhu, gone to the forest or to the rootf 
of a tree or to an empty hut, sit down; having 
folded his legs crosswise, set his body erect, and 
established mindfulness ¡in front of him, ever 


and cut 


mindful he breathes In, mindful he breathes out. 
Breathing In long, he understands: “I breathe In 
long;` or breathing out long, he undersfands: “] 
long” Breathing ¡1n short, he 
understands: “I breathe in short;” or breathing out 
short, he understands: “I breathe out short. He 
trains thus: “[ shall breathe in experiencing the 
whole body of breath;” he trains thus: “I shall 
breathe out experlencing the whole body of 
breath” He traimns thus: “[ shall breathe In 
tranquilizing the bodily formation;” he trains thus: 
I shall breathe out tranguilizing the bodily 
formaton.` Just as a skiled turner or his 
apprentice, when making a long turn, understands: 
“I make a long turn;” or when making a short turn, 
understands: SO fOO, 
breathing in long, a Bhikkhu understands: 'I 
breathe In long,” he trains thus: “I shall breathe out 
tranquilizing the bodily formation."”—Tỉnh thức 
về hơi thở có nghĩa là tỉnh thức trên từng hơi thở. 
Thở vào và thở ra trong tỉnh thức. Thở vào và thở 


breathe out 


“I make a short turn;` 





2921 


ra với sự ý thức về sự thở vào và thở ra của toàn 
thân. Khi ngồi đã đúng tư thế thiển quán, để tâm 
lắng đọng trong trạng thái yên tĩnh, thiển giả khởi 
sự thở nhẹ, đều và tự nhiên, đếm hơi thở từ I đến 
10, rồi từ 10 trở lại 1. Trong lúc quán tưởng, mắt 
hơi nhắm lại, nhưng tâm chỉ nhìn hơi thở ra vào 
chứ không nhìn thấy gì khác ngoaì hơi thở, không 
nghĩ đến gì khác ngoài hơi thở. Thiền giả phải cố 
nhìn thấy hơi thở cho thật rõ. Công phu này giúp 
làm gia tăng kinh nghiệm thiển quán và dứt tâm 
sai biệt. Trong khi thực tập tỉnh thức về hơi thở, 
chúng ta nên quán về ba đặc tính vô thường, khổ 
và vô ngã của thân và tâm. Chúng ta cũng nên 
quán những yếu tố sinh khởi và hoại diệt của 
thân. Theo kinh Quán Niệm, Đức Phật dạy: ““Nây 
các Tỳ Kheo, thế nào là Tỳ Kheo sống quán niệm 
thân thể trên thân thể? Này các Tỳ Kheo, ở đây, 
Tỳ Kheo đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi 
đến ngôi nhà trống, và ngồi kiết già, lưng thẳng 
và an trú trong chánh niệm trước mặt. Vị ấy thở 
vô tỉnh giác là mình đang thở vô; vị ấy thở ra tỉnh 
giác là mình đang thở ra. Thở vô một hơi dài, vị 
ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi dài.” 
Thở ra một hơi dài, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang 
thở ra một hơi dài.` Thở vô một hơi ngắn, vị Ấy ý 
thức rằng: “Tôi đang thở vô một hơi ngắn.' Thở ra 
một hơi ngắn, vị ấy ý thức rằng: “Tôi đang thở ra 
một hơi ngắn." Cẩm giác toàn thân, tôi sẽ thở vô,” 
vị Ấy tập; 'cảm giác toàn thân, tôi sẽ thở ra,` vị ấy 
tập; “An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở vô,' vị ấy tập; 
“An tịnh toàn thân, tôi sẽ thở ra,` vị ấy tập. Này 
các Ty Kheo, như người thợ quay hay học trò 
người thợ quay thiện xảo khi quay dài, vị ấy ý 
thức rằng: “Tôi quay dài” hay khi quay ngắn, vị 
ấy ý thức rằng: “Tôi quay ngắn." Cũng vậy, này 
các Tỳ Kheo, Tỳ Kheo thở vô dài, ý thức rằng: 
“Tôi đang thở vô dài.` Thở ra dài, ý thức rằng: 
“Tôi đang thở ra dài.` Thở vô ngắn, ý thức rằng: 
“Tôi đang thở vô ngắn." Thở ra ngắn, ý thức rằng: 
“Tôi đang thở ra ngắn.' Vị ấy tập: “Tôi có ý thức 
rõ rệt về trọn cả hơi thở mà tôi đang thở vào." Vị 
ấy tập: “Tôi có ý thức rõ rệt về trọn cả hơi thở mà 
tôi đang thở ra." Vị ấy tập: “Tôi đang thở vào và 
làm cho sự điều hành trong thân thể tôi trở nên an 
tịnh.` Vị ấy tập: “Tôi đang thở ra và làm cho sự 
điều hành trong thân thể tôi trở nên an tịnh."” 
Mindfulness and clear awareness: Chánh 
niệm và tỉnh thức. 


Mindfulnes and clear awareness in 
meditation: Tu Tập Thiền Định Đưa Đến Chánh 
Niệm Tỉnh Giác—See 
meditations. 
Mindfulness of the devas: Niệm Thiên—One 
of the six devalokas, that of recollection and 
desire—Niệm dục giới Thiên hay niệm Tam Giới 
Thiên, một trong sáu loại Dục Thiên (Tiểu Thừa 
nói niệm Dục giới Thiên, Đại Thừa nói niệm Tam 
Giới Thiên). 

Mindfulness of the Dharma: Niệm Pháp —To 
pray to the Dharma. 

Mindfulness on the ỉn-and-out breathing: 
AnàprànasmrtL (skt)—Anàpànasati (p)—Nhập 
tức xuất tức niệm—Số tức quán hay thiển quán 
bằng cách tập trung vào hơi thở ra và vào—See 
Anapana. 

Mindfulness of the mỉnd: Tỉnh thức nơi 
(điều tâm)—The purpose of practicing meditation 
to take hold of our mind and to obfain the 
mindfulness of the mind. If the practitioner knows 
his own mind, he will not waste his tine and 
effort, otherwise, his time and effort will be 
useless. To know your mind, you should always 
observe and and recognize everything about 1t. 
This must be practiced at all times, while you are 
walking, standing, lying, sitting, speaking, or even 
when you are not speaking. The most Important 
thng 1s to try not to be dominated by the 
distinction between extremes of good and bad, 
wholesome and unwholesome, Just and unjust, 
etc. Whenever a wholesome thougph( arises, 
acknowledge 1t: “A wholesome thoupht has Just 
thought 
“An unwholesome 


Four concentrafive 


tâm 


arisen.” IÝ an unwholesome 
acknowledge 1t as 
thought has Just arisen.” Don”t dwell on It or try to 
get rid of 1t. To acknowledge 1t 1s enouph. If they 
are still there, acknowledge they are still there. If 
they have gone, acknowledge they have gone. 
That way the practitioner is able to hold of his 


mind and to obtain the mindfulness of the mind—— 


ArIS©S, 
well: 


Mục đích của thực tập Thiền là để điều tâm và có 
được sự tỉnh thức nơi tâm. Hành giả nếu biết rõ 
được tâm mình thì sẽ không lãng phí công không, 
ngược lại thì chỉ là uống công phí sức mà thôi. 
Muốn biết tâm mình, bạn phải luôn quán sát và 
nhận biết về nó. Việc này phải được thực tập bất 


2922 


cứ lúc nào, dù đi, đứng, nằm, ngồi, nói, nín... 
Điều quan trọng là cố gắng đừng bị chi phối bởi 
các cực đoan, tốt xấu, thiện ác, chánh tà...Khi 
một niệm thiện phát khởi, ta chỉ nên nhận diện: 
“Một niệm thiện vừa mới phát sanh.” Khi một 
niệm bất thiện phát khởi, ta cũng nhận diện: “Một 
niệm bất thiện vừa mới phát khởi.” Cố gắng đừng 
lôi kéo hoặc xua đuổi chúng. Nhận diện niệm đến 
niệm đi là đủ. Nếu chúng còn, biết chúng đang 
còn. Nếu chúng đã đi rồi thì biết chúng đã đi rồi. 
Như vậy là hành giả có khả năng điều tâm và đạt 
được sự tỉnh thức nơi tâm. 

Mindfulnes occupied with the body: 
Kayagatasati (p)—Niệm Thân—The 
contemplation of the thirty-two repulsive parts of 
the body, hair of the head, hairs of the body, naIls, 
teeth, skin, flesh, sinews, bones, marrow, etc— 
Suy niệm hay tỉnh thức về thân. Quán tưởng về 32 
phần của thân thể như tóc, lông, móng, răng, da, 
xương, tủy, vân vân—See Ten recollections. 
Mindfulness of the Sangha: Niệm Tăng. 
Mindfulness and self-possession: Chánh niệm 
tỉnh giác. 

Mindfulness as the sphere of acfion: Dùng 
chánh niệm làm chỗ sở hành, vì đầy đủ niệm 
xứ —They fulfill the points of mindfulness—See 
Ten kinds of sphere of aclon of Great 
Enlightening Beings. 

Mindless (a): Vô tâm——Without thought—The 
real Iimmaterial mind 1s free from 1llusions. 
Mindlessness: See Mind of non-existence. 
Mindon (1853-1878): Name of a Burmese king 
who worked to revive Buddhism 1n Burma. In 
1871 he sponsored the “Fifth Buddhist Council,” 
which was held in Mandalay. The council was 
convened ¡n order to revise the Pali Canon, and 
afer this task was finished the texts were 
engraved on 729 marble tablets and stored in the 
Kuthodaw Pagoda in Mandalay—Tên của một vị 
vua Miến Điện người đã phục hưng Phật giáo tại 
xứ này. Vào năm 1871 ông bảo trợ cho Hội Nghị 
Kết Tập Kinh Điển lần thứ năm tổ chức tại 
Mandalay. Đại Hội được triệu tập nhằm trùng 
tuyên lại kinh tạng Pali, và sau khi công việc 
hoàn tất thì tất cả văn kinh đã được khắc vào 729 
phiến đá cẩm thạch và lưu giữ tại chùa Kuthodaw 
ở Mandalay. 


Mindroling: One of the major monasteries of the 

Nyingmapa order of Tibetan Buddhism, founded 

in the seventeenth century by Terdak Lingpa 

(1646-1714) in the Hlokha reglon of Tibet. lt 

sufered extensive damaga during the early 

Chinese invasion and annexation of Tibet, but 1s 

now being restored. Another Mindroling has been 

esíablished 1n Dehra Dun, Indiaa by Tibetan 
refugees—Một trong những ngôi tịnh xá chính 
của trường phái Nyingmapa thuộc Phật giáo Tây 

Tạng, được ngài Terdak Lingpa sáng lập vào thế 

kỷ thứ 17 ở vùng Hlokha thuộc Tây Tạng. Ngôi 

tịnh xá ấy đã bị hư hại nặng nề hồi thời Trung 

Quốc mới xâm lăng và sáp nhập Tây Tạng vào xứ 

này, nhưng bây giờ đang được trùng tu lại. Một 

ngôi chùa Mindroling khác cũng đã được những 
người ty nạn Tây Tạng xây dựng tại vùng Dehra 

Dun thuộc Ấn Độ. 

Mine: Atmiya (skt)—Ngã sở. 

() The meanings of “Mine”—Nghĩa của “Ngã 

sở”: “Mine” means something that belongs to 

oneself: Ngã Sở là cái thuộc về của tôi hay 
cái do ta sở hữu. 

The Buddha”s teachings on “Mine” im the 

Dharmapada Sutra—Ngã sở hay cái của tôi. 

Những lời Phật dạy về “Ngã Sở” trong Kinh 

Pháp Cú: 

l) These are my sons; this is my wealth; with 
such thoupht a fool 1s tormented. Verily, he 1s 
not even the owner of himself. Whence sons? 
Whence wealth? (Dharmapada 62)—“Đây là 
con ta, đây là tài sản ta,” kẻ phàm phu thường 
lo nghĩ như thế, nhưng chẳng biết chính ta còn 
không thiệt có, huống là con ta hay tài sản ta? 

2) He who has no thought of “I” and “mine,” for 
whatever towards his mind and body he does 
not grieve for that which he has not. He 1s 
indeed called a Bhikhshu (Dharmapada 
367)—Nếu với thân tâm không lầm chấp là 
“ta” hay “của ta.” Vì không ta và của ta nên 
không lo sợ. Người như vậy mới gọi là Tỳ 
Kheo. 

Mine is always better than others”: Cái của ta 

lúc nào cũng hay hơn của người. 

Ming-Hsing: Zen Master Minh Hành (1596- 

1659)—Zen Master Minh Hành, a Chinese monk 

from Kiến Xương, Giang Tây. He followed his 
master, Most Venerable Chuyết Chuyết to go to 


qI) 


2923 


Vietnam. They arrived at Thăng Long mm 1633. 
They stayed at Ninh Phúc (Bút Tháp) Temple for 
more than 11 years. After Zen Master Chuyết 
Chuyết passed away in 1644, Zen Master Minh 
Hành became the Dharma herr of the thirty-fifth 
lineage of the Linn-Chih Zen Sect. On the same 
year, the temple was rebuilt on a larger scale by 
Zen Master Minh Hành and the Queen Mother 
Trịnh Thị Ngọc Trúc. He continued to stay at Ninh 
Phúc Temple to expand the Buddha Dharma until 
he passed away in 1659—Thiển Sư Trung Quốc, 
quê ở Kiến Xương, Tỉnh Giang Tây. Ngài theo sư 
phụ là Hòa Thượng Chuyết Chuyết qua Việt Nam 
và đến Thăng Long vào năm 1633. Họ trụ tại 
chùa Ninh Phúc (Bút Tháp) hơn I1 năm. Sau khi 
Hòa Thượng Chuyết Chuyết thị tịch năm 1644, 
Thiển sư Minh Hành trở thành Pháp tử đời thứ 35 
dòng Thiển Lâm Tế. Cùng năm ấy, Thiển Sư 
Minh Hành và bà Hoàng Thái Hậu Trịnh Thị 
Ngọc Trúc dựng lại chùa Bút Tháp thành ngôi 
chùa có quy mô to lớn hơn. Thiển sư Minh Hành 
tiếp tục trụ tại chùa Ninh Phúc để hoằng dương 
Phật pháp đến khi ngài thị tịch năm 1659. 

Mings  Supplementary  miscellaneous 
collection of Buddhist books: Đại Minh Tục 
Nhập Tạng Chư Tập—Made under the Ming 
dynasty from 1368 to 1644 A.D.—Kinh điển linh 
tỉnh của Phật giáo được sưu tập dưới thời nhà 
Minh, từ khoảng 1368 đến 1644 sau Tây Lịch. 
Mingle one?s midn with the Dharma: Hòa 
lẫn tâm mình với Pháp. 

Mingle something with something else: Mix 
something with something else—Hòa lẫn cái này 
với cái kia. 

Minh Đăng Quang: Tổ Sư Minh Đăng Quang— 
An important Vietnamese Monk nn the first half of 
the twentieth century. He was born In 1923 and 
considered missing on the way to preach in 1954. 
When moral 
Buddhism were ¡n rapid decline, he was one of 
the key monks In the revival and reformation of 
Vietnamese Buddhism during that time; he was 
also the founder of the Vietnamese Sangha 
Bhikshu Buddhist school. Most Honorable One 
Minh Đăng Quang cleverly combined both 
doctrinnes from Mahayana and Theravada 
(Hmayana) to  make the 


and tradiions of Vietnamese 


the doctrine for 


Vietnamese Sangha Bhikshu Buddhist Sect. Not 
long after the day he founded the school, millions 
of followers followed him to practice. In mid 70s, 
one of his great disciples, Most Venerable Thích 
Giác Nhiên, founded the International Sangha 
Bhikshu Buddhist Association In the United States 
of which followers are all over the world 
nowadays. Venerable Master Minh Dang Quang 
was born and raised In a family with Confucian 
tradition. He was much Iimbued with the lofty 
prnciples of Confucianism since he was very 
young so that He was always sincerely respect the 
main principles of Confucius-Mencius although he 
deeply devo(ed to the Triple Gem. Even though 
his time of propagation of the Dharma was only 
ten years, he had contributed so much to 
Vietnamese Buddhism and to Buddhism ¡ïn 
general. Venerable Master Minh Dang Quang had 
come and gone. Seventy years had elapsed since 
his magnificlent propagaton of the Buddha- 
dharma adorned the historical background of 
Vietnam at that time, especially the Southern 
parts. From a lonely shadow of his during the most 
chaotic time of Vietnamese history, he opened a 
new era for Buddhism in Vietnam, an era of a real 
Buddhism, an era of an orthodox Buddhism, a 
Buddhism that deeply  mnfiltrated 
Vietnamese people after years of suffer under the 
policy of religious destruction implemented by the 
French colonists. More than half a century had 
passed, Venerable Master Minh Dang Quang, his 
le and his religIlous works never lose their 
powerful Iimpact upon not only his disciples, but 
also those who come across them. As a matter of 
fact, time seems to have no Impact on his memory 
and the law of impermanence also seems to 
refuse fo Imprint 1s miserable seal on the great 
fame of this outstanding master. His shining 
personality and supernatural character, in addition 
to his determined will to carry out his noble 
mission had helped his ability to found a famous 
Buddhist tradiion in Vietnam. He started his 
mission even when he was very young. His vigor 
and his unceasing search for and propagation of 
the Buddha-dharma always Inspire our respect 
and encourage us fo contnue to follow his 
footsteps and his gorgeous example to serve the 
Correct Dharma—Một Đại Tăng quan trọng của 


indeed 


2924 


Phật giáo Việt Nam vào tiền bán thế kỷ 20. Ngài 
sanh vào năm 1923 và vắng bóng vào năm 1954. 
Ngài là một trong những nhà sư cải cách Phật 
giáo chủ yếu trong lúc luân lý và đạo đức Phật 
giáo đang cơn nghiêng ngửa, và là người sáng lập 
ra Giáo Hội Phật giáo Tăng Già Khất Sĩ Việt 
Nam. Ngài đã khéo léo phối hợp giữa hai truyền 
thống giáo lý Bắc và Nam tông để làm thành giáo 
lý căn bản cho giáo hội. Không bao lâu sau khi 
thành lập, hàng triệu tín đồ đã theo Ngài tu tập. 
Vào giữa thập niên 70s, một đệ tử lớn của Ngài là 
Hòa Thượng Thích Giác Nhiên đã thành lập Giáo 
Hội Phật Giáo Tăng Già Khất Sĩ Thế Giới với số 
tín đổ khắp nơi trên thế giới. Tôn sư Minh Đăng 
Quang sanh ra và lớn lên trong một gia đình theo 
truyền thống Khổng Mạnh. Chính vì thế nên dù 
sau này làu thông Tam Tạng kinh điển, Ngài vẫn 
tôn trọng nề nếp Khổng Mạnh đã ăn sâu trong 
lòng dân tộc. Ngài thấm nhuần triết lý Khổng 
Mạnh ngay từ khi Ngài còn rất nhỏ đến nỗi Ngài 
luôn tôn trọng giáo lý Khổng Mạnh mặc dù hoàn 
toàn thông suốt kinh điển. Dù thời gian hoằng 
pháp của Tôn sư chỉ vỏn vẹn có mười năm, nhưng 
Ngài đã đóng góp thật nhiều cho Phật giáo Việt 
Nam nói riêng và cho Phật giáo nói chung. Tôn sư 
Minh Đăng Quang đã đến và đã đi. Đã 70 năm 
trôi qua từ khi công cuộc Hoằng Pháp đầy ý nghĩa 
của Ngài đã điểm tô cho bối cảnh lịch sử Việt 
Nam vào thời đó, đặc biệt là các vùng ở miền đất 
phương Nam. Từ một chiếc bóng đơn lẻ trong thời 
buổi cực kỳ ly loạn của lịch sử Việt Nam, Ngài đã 
mở ra một kỷ nguyên mới cho Phật giáo Việt 
Nam, kỷ nguyên của đạo Phật thật sự, đạo Phật 
chính thống, đạo Phật thật sự ngấm sâu vào lòng 
dân Việt sau nhiều năm oằn oại dưới chánh sách 
hủy diệt tôn giáo của thực dân Pháp. Đã hơn nửa 
thế kỷ trôi qua, thế mà cuộc đời và sự nghiệp tu 
hành của Ngài chẳng bao giờ mất ảnh hưởng, 
chẳắng những đối với hàng đệ tử mà còn đối với 
tất cả những ai có cơ hội biết đến Ngài. Kỳ thật, 
thời gian dường như không có ảnh hưởng gì hết 
với những ký ức về Ngài, và định luật vô thường 
dường như cũng không chịu ¡in dấu tang thương 
trên danh tiếng vĩ đại của vị thầy vĩ đại này. Tác 
phong sáng ngời và đức tánh siêu nhiên của Ngài, 
thêm vào ý chí kiên quyết đã giúp Ngài có khả 
năng khai mở một truyền thống Phật giáo nổi 
tiếng tại Việt Nam. Ngài bắt đầu sứ mạng của 


mình ngay từ khi hãy còn rất trẻ. Sự nhiệt thành 
hăng hái của Ngài để tìm kiếm và truyền bá Phật 
pháp lúc nào cũng khiến hàng hậu bối chúng ta 
kính phục và luôn khuyến tấn chúng ta tiếp tục đi 
theo vết chân cũng như tấm gương rạng ngời của 
Ngài để phục vụ Chánh Pháp. 

Minh Hanh Zen Master: Thiển Sư Minh Hành 
(1596-1659)—Zen Master Minh Hành —See Ming 
Hsing. 

Minh Khiem Hoang An Zen Master: Thiền 
Sư Minh Khiêm Hoằng Ân (1850-1914)—Zen 
Master Minh Khiêm Hoằng Ân—A Vietnamese 
monk, one of the outstanding disciples of Zen 
Master Tiên Giác Hải Tịnh. In 1869 he stayed at 
Viên Giác Temple. He was the Dharma heir of 
the thirty-eighth generation of the Linn-Chih Zen 
Sect. In 1875, he became the Acarya (see Acarya) 
when he was only 26 years old. When his master 
passed away, he spent most of his life to revive 
and expand Buddhism in the South. He passed 
away in 1914—Thiểền sư Minh Khiêm Hoằng Ân, 
một trong những đệ tử nổi tiếng của Thiển sư 
Tiên Giác Hải Tịnh. Năm 1869 ngài trụ trì chùa 
Viên Giác. Ngài là Pháp tử đời thứ 3§ dòng Thiển 
Lâm Tế. Năm 1875, ngài được cử làm giáo thọ 
khi mới 26 tuổi. Sau khi thầy ngài thị tịch, hầu hết 
cuộc đời ngài, ngài đã trùng tu và hoằng hóa Phật 
giáo tại miền Nam nước Việt. Ngài thị tịch năm 
1914. 

Minh Khong Zen Master: Thiển sư Minh 
Không (1076-1141)—Zen master Minh Không—— 
A_ Vietnamese Zen master from Nam Định, North 
Vietnam. He was the Dharma heir of the 
thirteenth generation of the Vinitaruci Zen Sect. 
At the age of 29, he accompanied Giác Hải and 
Đạo Hạnh to travel to India. When he returned he 
built Diên Phước Temple and focused In reciting 
Great Compassion Mantra. He was honored by 
King lý Nhân Tông as the National Teacher. He 
passed away ¡in 1141—Thiền sư Việt Nam, quê ở 
Nam Định, Bắc Việt. Ngài là Pháp tử đời thứ 13 
dòng Tỳ Ni Đa Lưu Chi. Năm 29 tuổi, ngài theo 
Giác Hải và Đạo Hạnh du hành sang Thiên Trúc. 
Khi trở về quê hương ngài xây chùa Diên Phước 
và tinh chuyên tụng chú Đại Bi. Ngài được vua 
Lý Nhân Tông tôn làm Quốc Sư. Ngài thị tịch 
năm I1I14I. 


2925 


Minh Luong Zen Master: Thiền sư Minh 
Lương—A Vietnamese famous monk from Mount 
Phù Lãng. He met and became a disciple of Most 
Venerable Chuyết Công when the latter arrived in 
Vietnam. Later he became the Dharma helrr of the 
35” generation of the Linn Chih Zen Sect. After 
his master passed away In 1644, he moved and 
stayed at Vĩnh Phúc Temple on Mount Côn Cương 
in Phù Lãng to expand the Buddha Dharma. 
Before he passed away, he transmitted the 
Dharma to Zen Master Chân Nguyên—Thiển sư 
Minh Lương, một vị cao Tăng người Việt Nam, 
quê ở Phù Lãng. Ngài gặp Hòa Thượng Chuyết 
Công và trở thành đệ tử khi Hòa Thượng từ bên 
Tàu sang Việt Nam. Sau đó ngài trở thành Pháp 
tử đời thứ 35 dòng Thiền Lâm Tế. Sau khi Thầy 
thị tịch vào năm 1644, ngài dời về chùa Vĩnh 
Phúc trên núi Côn Cương, Phù Lãng để hoằng 
dương Phật pháp. Trước khi thị tịch ngài truyền 
pháp lại cho Thiền Sư Chân Nguyên. 

Minh Tri Zen Master: Thiền Sư Minh Trí (?- 
1196)—A Vietnamese Zen master from Phù Cầm, 
North Vietnam. When he was young, he met and 
became a disciple of Zen master Đạo Huệ. He 
was the dharma herr of the tenth generation of the 
Wu-Yun-T”ung Zen Sect. Later, he stayed at Phúc 
Thánh Temple to expand Buddhism until he 
passed away in 1196—Thiền sư Việt Nam, quê ở 
Phù Câm, Bắc Việt. Lúc hãy còn trẻ, ngài gặp và 
trở thành đệ tử của Thiển sư Đạo Huệ. Ngài là 
pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn Thông. 
VỀ sau, ngài trụ tại chùa Phúc Thánh để hoằng 
hóa cho đến khi ngài thị tịch vào năm 1196. 
Minh Vat Nhat Tri Zen Master: Thiển Sư 
Minh Vật Nhất Tri (?-1786)—Zen Master Minh 
Vật Nhất Tr—A Vietnamese Zen master om 
Đông Nai, South Vietnam. He was a disciple of 
Patriarch Nguyên Thiểu Siêu Bạch. He spent 
most of his life to revive and expand Buddhism 1n 
the South. He passed away In 1786. Some of his 
most oufstanding disciples are: Zen master Thiệt 
Thành Liễu Đạt at Thiên Mụ Temple in Huế, Zen 
master Thiệt Thoại Tánh Tường, founder of Hoa 
Nghiêm temple ¡in Thủ Đức, Gia Định, Zen master 
Phật Chí Đức Hạnh, founder of Long Nhiễu 
Temple in Thủ Đức, Gia Định —Thiển sư Việt 
Nam, quê tại Đồng Nai, Nam Việt. Ngài là đệ tử 
của Tổ Nguyên Thiều Siêu Bạch. Hầu hết cuộc 


đời ngài, ngài đã chấn hưng và hoằng hóa Phật 
giáo tại miền Nam. Ngài thị tịch năm 1786. Một 
vài đệ tử xuất sắc của ngài như Thiền sư Thiệt 
Thành Liễu Đạt ở chùa Thiên Mụ, Huế; Thiền sư 
Thiệt Thoại Tánh Tường, khai sơn chùa Hoa 
Nghiêm ở Thủ Đức, Gia Định; Thiển sư Phật Chí 
Đức Hạnh, khai sơn chùa Long Nhiễu ở Thủ Đức, 
Gia Định. 

Minh Vi Mat Hanh Zen Master: Thiển Sư 
Minh Vi Mật Hạnh (1828-1898§)—Zen master 
Minh Vi Mật Hạnh—A Vietnamese monk, a 
disciple of Zen master Tiên Giác Hải Tịnh. In 
1850, he stayed at Giác Lâm temple in Gia Định. 
He was the dharma heir of the thirty-eiphth 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. After his 
master passed away, he spent most of the rest of 
his life to revive and expand Buddhism 
South until he passed away In 1898, at the age of 
71—Thiễển sư Minh Vi Mật Hạnh, đệ tử của Thiền 
sư Tiên Giác Hải Tịnh. Năm 1850, ngài trụ tại 
chùa Giác Lâm và là Pháp tử đời thứ 38 của dòng 
Thiền Lâm Tế. Sau khi sư phụ ngài thị tịch, phần 
lớn cuộc đời còn lại của ngài, ngài đã trùng tu và 
hoằng hóa Phật giáo tại miền Nam nước Việt. 
Ngài thị tịch năm 1898, thọ 72 tuổi. 

Minister: Quan đại thìn—Phục vụ—Giúp đở. 
Ministers of the Law: Pháp Thần—Ministers of 
the Law, I.e. Bodhisattvas; the Buddha Is King of 
the Law, these Bodhisattvas are his ministers— 
Phật là Pháp Vương, chư Bồ Tát là Pháp Thần 
hay bề tôi của Pháp Vương. 

Ministry (n): Hoằng pháp. 


1n the 


Ministry of sacrifice: Hoằng pháp trong tỉnh 
thần hy sinh. 

Minobu (jap): Núi Thân Diên (Nhật Bản). 
Minor (a): Nhỏ—Thứ yếu. 

Minor afflictions: Ten minor afflictions—Tiểu 
phiền não— Tiểu phiền não địa pháp——Mười 
hoặc—See Two kinds of affliction (C). 

Minor calamities: 
calamities—Có ba tai họa nhỏ—See Three minor 
calamities. 





There are three minor 


Minor evil mental functions: Vimsatirupaklesa 
(sk)—Tùy phiển não—See Fifty-one Dharmas 
1nferactive with the Mind. 


2926 


Minor functions of defilement: Upaklesa- 
bhumika (skt)—Tiểu phiền não địa pháp—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Minor Grade Afflictions: Tiểu Tùy phiền 
não—See Fifty-one Dharmas Interactive with the 
Mind. 

Minor ïllness: Bệnh nhẹ. 

Minor ïllness which øoes untreated for lack 
of a physician or medicine: bệnh tuy nhẹ, 
nhưng không thầy, không thuốc—See Nine major 
forms of untimely death. 

Minor light: Thiểu quang. 

Minor Light Heaven: Parittabha (skt)—Thiểu 
Quang Thiên—See Second Dhyana Heaven (II) 
Œ). 

Minor moral  defects arising from 
unenlightenment: Upaklesabhumikah (skt— 
According to the Kosa Sastra, there are ten lesser 
evils or 1llusions or temptations—Theo Câu Xá 
Luận, có mười tâm sở khởi dậy từ sự vô minh 
chưa giác ngộ—See Ten lesser 1llusions. 

Minor offence to the law: See Minute offence 
to the law. 

Minor preceptfs: Giới khinh (giới nhẹ)—There 
are forty eight secondary or lighter precepts which 
the Buddha taught all Bodhisattvas In the Brahma- 
Net Sura—See Forty-eight Secondary Precepts 
which the Buddha taught all bodhisattvas 1n the 
Brahma-Net Sutra. 

Minor Purity Heaven: Paritasubha (skÙ— 
Lesser Purity Heaven—Thiểu Tịnh Thiên—See 
Third Dhyana Heaven (II) (1). 

Minor restraint: Niyama (skt)—Nội Chế—See 
Eight factors of Yoga concenfration. 

Minor sutras of the Pure Land Sect: Tiểu 
Bổn A Di Đà Kinh— The Tien-T'ai takes the 
Amitabha Sutra as one of the minor sufras of the 
Pure-Land Sect—Kinh A Di Đà được Tịnh Độ 
Tông của phái Thiên Thai dùng như Kinh Tiểu 
Bổn. 

Minor Vehicle: Tiểu Thừa—See Hinayana. 
Minority (n): Thiểu số. 

Minuscule (a): Nhỏ xíu. 

Minus side: Tổn giảm biên—See Two extreme 
VICWS. 


Nhỏ—Vi  tế—Small 








Minute 
Subte. 
Minute action: Vi hành (hành vi nhỏ hay vi 
tế) —Subtle action. 

Minute conducts: Tế Hạnh —There are eighty 
thousand_ minute Eighty 
minute conducts are the extremely small conducts 
of a religlous figure. The eighty thousand tiny 
conducfs originate from the 250 Bhiksu Precepts 
as follows—Tám muôn tế hạnh là 80.000 cái 
hạnh vi tế của người xuất gia. Tám muôn tế hạnh 
phát xuất từ 250 giới cụ túc của chúng Tỳ Kheo 
mà thành như sau—See Eighty thousand minute 
conductfs. 

Minute offence to the law: Tội nhỏ (vi tiểu 
tội)—Minor offence to the law. 

Miracle (n): Phép mầu—So-called miracles: 
Cái gọi là phép lạ ——There are three miracles— 
See Three dharmas (LH). 

Miracles of all Buddhas: Sự thần biến của chư 
Phật. 

Miracle of instrucfion: Anusasani-patihariyam 
(p—Giáo giới thần thông —See Three dharmas 
(LHD. 

Vô thường: Anicca (p)—Ïmpermanence—See 
Three Dharma Seals (A). 

Miracle man: Người làm phép lạ (thần thông) 


(a): Slight 


conductfs. thousand 


Miracle powers: Thần Thông—See Abhijna. 
Miracle of psychic power: Iddhi-patihariyam 
(p—Thần túc thần thông —See Three dharmas 
(LHD. 

Miracle of telepathy: Adesana-patihariyam 
(p—Tha tâm thần thông—See Three dharmas 
(LHD. 
Miraculous: 
Wonderful—Profound—Subtle—Supernatural— 
Mystic—Mysterious—Beyond thought or 
discussion—Huyền diệu không thể nghĩ bàn hay 
bất khả tư nghì. 

Miraculous change: Thần hóa. 

Miraculous drug: Tiên dược. 

Miraculous fable: Truyền thuyết. 

Miraculous medicine: Thần dược. 

Miraculous power: Thần Thông—See Abhijna. 


Marvelous—Diệu—Marvelous— 





Miraculous response: Diệu ứng—Wonderful 
response or self manifestaton of Buddhas and 


2927 


Bodhisattvas In responding to beings” prayIng— 

Diệu ứng hay sự tự thị hiện của chư Phật và chư 

Bồ Tát để đáp ứng lời cầu nguyện của chúng 

sanh. 

Miraculous transformation: Thần Biến. 

l) Miracles or supernatural influences causing 
the changes in natural events: Những hiện 
tượng thần kỳ làm thay đổi những chuyện tự 
nhiên (thần là bên trong, biến là bên ngoài). 

2) Miraculous transformatlons, e.g. the 
transforming powers of a Buddha, both In 
regard to himself and others: Sự biến hóa kỳ 
diệu, như lực biến hóa của Phật, có thể tự 
biến hóa mình và biến hóa nơi người khác. 

3) The Buddha's miraculous acts, e.g. unharmed 
by poisonous snakes, unburnt by dragon fire, 
etc.: Những tác động kỳ diệu của Phật, như 
rắn độc không hại được, rồng lửa không đốt 
cháy được, vân vân. 


** See Abhijina, Five kinds of supernatural 
powers, and Six miraculous or transcendental 
DOW€TS. 

Mirage (n): 


1) Hallucination—Áo cảnh. 

2) An illusion: Ảo ảnh —Áo cảnh. 

3) Nhiệt Thời Viêm: Dương Viêm—Cái nóng 
của mặt trời vào mùa nóng, trông xa ra đồng 
không mông quạnh thấy gió bụi ánh trong 
ánh nắng, sinh ra loại ảo ảnh “Dương Viêm” 
giống như có nước ngay trước mặt. 

Mirage city: Demon-city—Gandharva city—Cần 

thát bà thành—Quỷ thành. 

Mirage-like appearance: Tướng giống như ảo 

tượng——According Geshe Kelsang 

Gyatso In Buddhism in Mahayana Tradition, this 

1s one of the eipht levels of mind development 

during the sleep process. The mirage-like 
appearance develops when the energy wind of the 
earth element dissolves Iinwardly. But since at 
present we cannot use our recolleclion or 
mindfulness during sleep, we cannot recogn1ze 
these signs or appearances precisely. But IÝ we 
carefully study the nature of these signs, 1t 
becomes possible to recognize them. When we 
develop the mind which perceives the mirage-like 
appearance, this 1s a relatively gross mind. Within 
the sube mind of sleep, some minds 
relatively more gross and some more subtle than 


to  Lama 


are 


others—Theo Lạt Ma Geshe Kelsang Gyatso 
trong Phật Giáo Truyền Thống Đại Thừa, tướng 
giống như ảo tượng là một trong tám tâm phát 
sinh trong giấc ngủ. Tướng ảo phát sinh khi luồng 
khí lực của địa đại tan vào bên trong. Nhưng vì 
hiện tại ta chưa thể xử dụng ký ức hay chánh 
niệm trong khi ngủ, nên ta không thể nhận ra 
tướng nây rõ ràng lắm. Nếu nghiên cứu kỹ bản 
chất những tướng nây, thì có thể ta sẽ nhận ra 
chúng được. Khi phát sinh cái tâm nhận ra được 
tướng ảo tượng, thì tâm này là một tâm tương đối 
còn thô. Trong cái tâm vi tế của giấc ngủ, có một 
số tâm tương đối thô, một số tương đối vi tế hơn 
những tâm khác—See Eight levels of mind 
development during the sleep process. 

Miroku (jap): Maitreya (skt)—Phật Di Lặc—See 
Maitreya. 

Mirokukyo (jap): Kinh Di Lặc—See Maitreya. 
Mirror: Kính The four resemblances between 
a mirror and the bhutatathata in the Awakening of 
Faith—Thể tướng bổn giác có bốn nghĩa tương tự 
như một kính—See Four resemblances 
between a mirror and the bhutatathata. 

Mirror and gully: Kính Cốc—Reflection and 
echo, 1e. the response of the Buddhas to 
prayers—Gương soi bóng mình hay hang vọng 
tiếng động, ví với sự cảm ứng của Đức Phật và 
chúng sanh. 

Mirror of heaven and earth: The Prajna- 
paramita sutra—Thiên Địa Kính (Kinh Bát Nhã 
Ba La Mật Đa). 

Mirror of the mỉnd: Tâm Cảnh—Tâm Kính— 
The heart-mirror which must be kept clean IÝ It Is 
to reflect the Truth—Tấm kiếng tâm, cần phải 
được giữ gìn cho sạch sẽ để thấu suốt được chân 
lý vạn pháp. 

Mirror of wisdom: Tuệ Kính hay trí kính (kiến 
trí huệ. Trí tuệ có thể thấy mọi sự việc nên gọi là 
tuệ kính). 

Misapprehend (v): Nắm bắt không đúng chỗ. 
Miscalculate (v): Tính sai. 

Miscelaneous Agamas: Samyuktagama (skt)— 
Tạp A Hàm (Tương Ứng A Cấp Ma)—See 
Agama. 

Miscellaneous beings: Jantu (skt)—Gunsho 
(jap)—Living beings—Quần sinh. 


cái 


2928 


Miscellaneous Canon: 


Samyuktapitaka. 


Tạp Tạng—See 
Miscellaneous culfivatfion: Varied pratice— 
Aids thereto or adjunctive observances— Tạp tu— 
See Two kinds of devotlons. 

Miscellaneous mysfic: Mật Giáo Tạp Bộ— 
What we designate as “Miscellaneous Mystic” of 
which mantras were translated early ¡in the fourth 
century A.D. Srimitra of Kucha, a Central Asian 
state Inhabited by a white race, translated some 





texfs into Chinese. These were charms, cures, and 
other sorfs Of sorcery, offen containing some 
mafra prayers and praises of øods or saints of 
higher grades, but generally speaking they could 
not be regarded as expressing a hiph aspiratlon— 
Phái Mật Giáo Tạp Bộ có kinh điển được dịch rất 
sớm vào thế kỷ thứ 4 sau Tây Lịch. Cát Hữu 
(Srimitra) người xứ Qui-Tư, một bộ lạc da trắng, 
đã dịch một vài bản kinh sang Hán văn. Đó là 
những bùa chú thường gồm có một vài mật chú và 
những bài tán thần hay thánh ở thượng giới, nhưng 
thật ra chúng không thể đuợc xem như là biểu 
dương cho những ước vọng cao. 

Mischievous: Ác——Wrong—Cruel—Wicked. 
Misconception (n): Quan niệm sai lầm. 
Misconduct: Hạnh kiểm xấu —Tà hạnh —There 
are two classes of misconduct—See Two classes 





Of misconduct. 

(Sexual) misconduct: Tà hạnh 

Misdeed (n): Hành động xấu. 

Miserable (a): Very unhappy——Uncomfortable— 
Khổ sở —Khốn khổ—Bất hạnh. 

Miserable states: Ác đạo—See Six paths. 
Miseries (n): Khổ đau—Khổ nạn. 

Miserly man: Người keo kiết (bổn xẻn). 

Misery (n): Dukkha (p)—Sorrow—Suffering— 
Unsatisfyinge—Khổ (buồn khổ)—Khổ nạn (khổ sở 
đớn đau)—See Sufferings, and Eight winds. 
Misery of death: Tử khổ—See Suffering of 
death. 

Misery and trouble: Soka (sk)——Annoyance— 
Distress—grief—Sorrow——Khổ não. 

Misery and unreality: Pain and emptiness— 
Khổ không. 

Misfortune (n): Bất hạnh. 











Misfortune and adversity: Bất hạnh và hoạn 
nạn. 

Misfortune and happiness: Họa phước. 
Misfortunes never come singly: Họa tới dồn 
dập (Họa vô đơn chí). 

Misinterpretation: Giải thích sai lầm. 

Mislead someone by lying: Nói gạt ai. 
Misleaders: Những thứ làm cho chúng ta mê 
lầm—The six misleaders, the six senses—Chỉ sáu 
căn là những kẻ dẫn dắt chúng sanh đến chỗ mê 
lầm —See Six roots. 

Misleadings: There are eight misleadings—Có 
tám thứ mê—See Eight misleadinss. 

Misleading character of the material: Sắc 
Cái. 

l) The concealing, or misleading, character of 
the visible or material: Bản chất của vật chất 
là che đậy và làm cho chúng sanh mê muội. 
The seeming concealing reality: Cái giả che 
đậy cái thật. 

Misleading ideas: Những ý tưởng mê hoặc. 
Misleading mỉnd: A false or wrong mind— 
Vọng tâm—The unenlightened mind or heart of 
all men. The illusion (deluded, wrong, false, or 
misleading)-mind, which results in complexity and 
confusion in this world—Vọng tâm gây nên sự 
phức tạp và phiển não trên đời nây. 
Misleading path: Way of sins—Mê đồ. 
Misleading thoughts: Vitathavitakka 
Vọng thoughts—False 
misleading thoughts—Transient thoughts—If we 
are able to disregard when false thoughts arise, 
they will naturally vanish—Khi vọng tưởng khởi 
mà chúng ta bất chấp được thì tự nhiên chúng sẽ 
biến mất. 





2) 


(p)— 


Niệm——False OF 


Misleading views: See Misleading views and 
thoughts. 

Misleading views and thoughts: Kiến Hoặc 
Tư Hoặc—lllusory views and thoughts—Áo 
tưởng đưa đến tà kiến: 

1) Delusions ¡in the visible world: Kiến Hoặc— 
Các loại vọng kiến, phân biệt tà vạy, gây ra 
những mê hoặc. 

IHusions ím the mental or moral world: Tư 
Hoặc—Lấy tình cảm mê chấp tham, sân, si, 
mà nghĩ cảm về vạn hữu trên thế gian. 


2) 


2929 


** See Three delusions, and Three kinds of 
affliction. 

Misrakavana (skt): The park where all desires 

are fulfilled, In the West, one of Indra”s four 

parks— Tạp Lâm Uyển—See Four pleasure 

ørounds. 

Miss (v): Bỏ xót. 

Miss out (v): Bỏ sót To omit To leave out— 

To drop out. 

Mission (n): Sứ mạng—Thừa phái truyền giáo. 

Missionaries (n): Đoàn truyễển giáo. 





Missionary 

1) (a): Được sai phái—Được ủy thác sứ mệnh. 

2) (n): Nhà truyền giáo—Nhà truyền giáo Phật 
giáo—Buddhist missionary. 

Mistake (n): Error—Fault—Quá thất (sai lầm). 

Mistaken: Lỗi lầm. 

Mistaken discernment: Parikalpita (skt——Phân 

Biệt Sai Lầm. 

1) Wrong discernment: Thinking of a negative 
action is a positive action—Phân biệt sai lầm 
hay cho rằng tiêu cực là tích cực. 

2) In the Suftra, the Buddha 

reminded Mahamati: “Oh MahamatI, maya 1s 

not the cause of confusion, for it does not 


Lankavatara 


produce errors, as errors come from wrong 
discrimination.”: Trong Kinh Lăng Già, Đức 
Phật đã nhắc nhở Ngài Mahamati: “Này 
Mahamati, huyễn ảo không tạo ra các sai 
lầm, vì các sai lầm phát xuất từ sự phân biệt 
hư vọng. 
Mistreat: Bạc đãi—A Bhiksu or Bhiksuni who, 
out of anger, heavily punishes or mistreat another 
monk or nun In the Order, causing that person fo 
fall II and unable to cultivate, commits a Sangha 
Restoraton Offence—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo 
Ni vì giận hờn mà xử phạt nặng hay bạc đãi một 
vị Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni khác khiến cho vị ấy 
bị bệnh và không thể tu tập được, là phạm tội 
Tăng Tàn. 
Mistress of the nuns: Gautami—Mahaprajapati, 
the foster-mother of Sakyamuni—N¡ Chúng Chủ. 
Mistrial: Ngộ phán. 
Misunderstanding: Sự hiểu lầm. 
Misunderstanding about Buddhism: Sự hiểu 
lầm về Phật Giáo—Hiện nay nhiều nơi trên thế 


giới vẫn còn hiểu lầm về Phật giáo. Nhiều người 

coi Phật giáo là cổ hủ, không hợp lý và đầy 

những mê tín dị đoan—Nowadays, people In so 

many places ¡in the world stll have a 

misunderstanding about Buddhism. They view 

Buddhism as ouf-fashioned, irrational, and bound 

up with outdated superstitions—See Buddhism. 

Misuse one?s authority: Lạm dụng quyền thế 

(tác oal tác oái). 

Misuse (v) or destroy (v) possessions of the 

permanent dwelling: Lạm dụng hay phá hoại 

của thường trụ. 

Mithya (sk0: Miccha (p)—Tà vạy—Vọng— 

Contrarily——False—Ũntrue——Erroneous—— 

Improperly-—Invertedly——lIncorrectly—Untrue—— 

Wrong view——Wronply. 

Mithyadarsana (sk0: Thế trí biện thông— 

Pretensiousness—Making a false show——Worldly 

talkng—One of the eight 

1nopportune sifuations. 

Mithya-drsti (skt: Vọng kiến—False views or 

Wwrong views of realIty. 

Mithyamana (sk: Tà Mạn—-Doing evil for 

self-advancement—Pride 

doings—Vaunting lack of virtue for virtue—To 
hold to heterodox views and not fo reverence 

Triratna. Perverse or evil pride—Không tôn kính 

Tam Bảo, làm những việc quấy ác để được lợi 

mình. Ngã mạn trong tà kiến và những việc làm 

xằng bậy. Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình có 
đạo đức, kỳ thật mình chẳng có đạo đức gì —See 

Seven arrogances. 

Mithya-marga (skÐ: Vọng ngữ—False or wrong 

speech—Tà đạo (con đường sai lầm, không đúng 

với chơn lý). 

l) False (nonsense or transgression) speaking: 
lying (eiher slander, false boasting, 
deception)—Lời nói giả dối để phỉ báng, 
khoe khoang hay lừa dối người khác. 

2) According to the Dharmapada Suữra, verse 
306, the Buddha taught: “The speaker of 
unfruth goes down; also he who denies what 
he has done, both sinned against truth. After 
death they go together to hells.”— Theo Kinh 
Pháp Cú, câu 306, Đức Phật dạy “Thường nói 
lời vọng ngữ thì sa đọa; có làm mà nói không, 





wise and fast 


In false views OT 


OT 


2930 


người tạo hai nghiệp ấy, chết cũng đọa địa 
ngục. 

Mitigate (v): Làm giảm thiểu. 

Mitigate (v) païn and sorrow: Làm giảm thiểu 

khổ đau buồn phiền. 

Mitsugon°in (jap): Mật Nghiêm Viện (trong các 

chùa thuộc Phật giáo Nhật Bản). 

Mi-Tsung: Mật tông—See Secret teaching. 

Mixcd: 

Tạp nhạp. 

Mixed cultivation: Tạp Hạnh—See Sundry 

practices. 

Mixed marriage: Hôn nhân dị chủng. 

Mixed  practices: Tạp Hạnh—Combining 

practices—MIxed cultivation—Sundry practlces—— 

See Sundry practices. 

Mixing or intermingling visualization: Quán 

tưởng tạp—See Sixteen kinds of contemplation in 

the Pure Land. 

Mi-Zo-U-Ho (jap): Adbhuta-dharma 

Marvels—Unprecedented 

Wonders——Vị tằng hữu (hi pháp). 

Mileccha (skt): Di Lệ Xa—Mật Lợi Xa. 

1) Barbarian, foreigner, wicked: Người man rợ, 
hung đữ. 

2) Defined as ill-looking: Vẻ mặt hung hăng. 

3) _A term for non-Buddhist tribe or people. Non- 
Buddhist nations, the barbarians: Một từ dùng 
để chỉ những bộ tộc hay giống người ngoại 
đạo và hãy còn man rợ. 

Moans and groans: Than van rên rỉ 

Mock (v): Chế nhạo——To laugh at—To jeer at— 

To deride. 

Modality (n): Hình thức Hình thái. 

Mode of approach: Upaya (skÙ—Phương 

Tiện—See Upaya. 

Modes of the Buddha”s teaching of the 

Southern sects: There are three modes of the 

Buddhaˆs teaching of the Southern sects—Có ba 

cách dạy của Phật—See modes of the Buddha”s 

teaching of the Southern sects. 

Modes of confession: Sám Pháp —The mode of 

action, or ritual, at the confessional; the various 

types of confessional, e.g. that of Kuan-Yin, 

Amitabha, etc.——Nghi thức hay phương cách sám 


Heterogenous—Hybrid—Varlegated—— 





(sk)— 


OCCUr€nc©S—— 





hối; có nhiều loại như Quán Âm Sám Pháp, Di Đà 
Sám Pháp, vân vân. 
Modes of development of enlightenment: 
Phương pháp phát triển tâm giác ngộ—There are 
twentfy-two modes of processes in the perfect 
development of enlightenment—Có hai mươi hai 
phẩm trong tiến trình phát triển toàn thiện Bồ 
Đềể—See Twenty-two modes of processes ¡n the 
perfect development of enliphtenment. 
Modes of enlightenmentf: Various branches of 
enlightenment—Giác chi. 
Modes of meditation: Pháp hành thiền— Eifty 
modes of meditation mentioned ¡in the Maha- 
Prajna—Năm mươi pháp hành thiển trong Đại 
Phẩm Bát Nhã—See Fifty modes of meditation 
mentioned In the Maha-Prajna. 
Mode of repentance: Sám Pháp —See Modes of 
confession. 
Mode of saving lives of ants: Nghĩa Vệ —The 
duty and mode of saving lives of ants—Thuật để 
cứu đàn kiến (tại một nơi ngập nước, đàn kiến bị 
nước cuốn trôi, có người lấy cành cây bắc ngang 
qua cho chúng bò lên). 
Model: 
Pattern. 
Model teacher: Sư biểu —See Master of all 
time. 
Modelled clay and carved wood, images: Nê 
Tố Mộc Điêu—Những bức tượng (bằng đất thì 
nắn, bằng gỗ thì chạm trổ). 
Moderate (a): Điều độ. 
1) Soft: Nhu hòa. 
2) Temperate: Điều Độ —To 
calculate—Moderate——To 


Khuôn mẫu—Mô hình—Example— 





arrange—To 

manage, 
especially relating to provision for material 
needs. According to the Dharmapada Sutra, 
verse 325, the Buddha taught: “Như heo kia 
ưa ngủ, lại tham ăn, kẻ phàm ngu vì tham ăn 
ưa ngủ, nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong 
vòng luân hỗổi—The stupid one, who ¡s torpid, 
øluttonous, sleepy and rolls about lying like a 
hog nourished on pig-wash, that fool finds 
rebirth again and again”—Đặc biệt nói về 
điều độ về vật chất. Theo Kinh Pháp Cú, câu 
325, Đức Phật dạy: “Như heo kia ưa ngủ, 
lại tham ăn, kẻ phầm ngu vì tham ăn ưa 


2931 


ngủ, nên phải bị tiếp tục sanh mãi trong 
vòng luân hồi.” 

Moderation (n): Sự điều độ. 

Moderation in eating: Tiết Độ Trong Ăn 

Uống—According to the Sekha Sutta in the 

Middle Length Discourses of the Buddha, the 

Buddha disciples 

moderating in eating as follows—Theo Kinh Hữu 

Học trong Trung Bộ Kinh, Đức Phật đã dạy “Thế 

nào là vị Thánh đệ tử biết tiết độ trong ăn uống?”: 

1) Reflecting wisely: Quán sát một cách khôn 
ngoan. 

2) When taking food—Khi thọ dụng các món 
ăn: 

a)_ Notfor amusement: Không phải để vui đùa. 

b)_ Not for intoxication: Không phải để đam mê. 

c©) Not for the sake of physical beauty and 
attractiveness: Không phải để trang sức hay 
tự làm đẹp mình. 

d) Only for the endurance and continuance of 
this body, for enduring discomfort, and for 
assisting the holy life: Chỉ để thân nầy được 
duy tr, được bảo dưỡng, khỏi bị gia hại, để 
chấp trì phạm hạnh. 

3) Considering: “Thus I shall terminate old 
feelings without arousing new feelings and ] 
shall be healthy and blameless and shall live 
in comfort.”——Vị ấy nên nghĩ rằng: “Như vậy 
ta diệt trừ các cảm thọ cũ và không cho khởi 
lên các cảm thọ mới; và ta sẽ không phạm lỗi 
lầm, sống được an ổn.” 

Moderation and Zen practitioners: Điều độ 

và hành giả tu Thiển—According to Zen Master 

Achaan Chah in “A Still Forest Pool,” there are 

three basic points of practice to work with are 

sense restraint, which means taking care not to 
indulse and attach to sensations; moderation in 
eating; and wakefulness—Theo Thiền Sư Achaan 

Chah trong “Mặt Hồ Tĩnh Lặng,” có ba điểm căn 

bản để thực hành là thu thúc lục căn, nghĩa là 

không chìm đắm và dính mắc trong dục lạc ngũ 
trần, ăn uống tiết độ, và tỉnh thức. 

l) Sense restraint: Thu thúc lục căn—We can 
easily recognize physical Irregularities, such 
as blindness, deafness, deformed limbs, but 
Irregulariies of mind are another maff€r. 
When you begin to meditate, you see things 


confrmed his noble on 


2) 


diferently. You the mental 
distortions that formerly seemed normal, and 
you can see danger where you did not see 1t 
before. This brings sense restraint. You 
become sensitive, like one who enters a 
forest or jungle and becomes aware of danger 
from poisonous creatures, thorns, and so forth. 
One with a raw wound 1s likewise more 
aware of danger from flies. For one who 
meditates, the danger 1s from sense obJects. 
Sense restraint 1s thus necessary; In fact, 1t Is 
the highest kind of virtue—Chúng ta có thể 
dễ dàng nhận ra một cơ thể bất thường, đui, 
điếc, câm, què, vân vân, nhưng khó nhận ra 
một trạng thái tâm bất thường. Khi bắt đầu 
hành thiền, hành giả sẽ thấy mọi sự khác 
hẳn. Bạn sẽ nhìn thấy một trạng thái tâm 
méo mó, mà trước đây đối với bạn là bình 
thường. Bạn sẽ thấy nguy hiểm ở nơi mà 
trước đây bạn không thấy. Điều nầy giúp bạn 
thu thúc. Bạn sẽ trở nên nhạy cảm, như người 
đi vào rừng sâu ý thức được mối nguy hiểm 
của thú dữ, rắn độc, gai nhọn, vân vân. Một 
người có vết thương, rất thận trọng trước sự 
nguy hiểm của loài ruôổi. Cũng như vậy, đối 
với người hành thiển, mối nguy hiểm phát 
xuất từ các đối tượng của giác quan, tức là 
lục trần. Bởi thế, thu thúc lục căn là đức hạnh 
cao nhất. 

Moderation ¡in eating: Tiết độ trong việc ăn 
uống—It ¡is difficult to eat lile or ïn 
moderation. Let learn to eat with mindfulness 
sensiivify to our needs, learn to 
distinguish needs from desires. Training the 
body 1s not In ifself self-torment. Going 
without sleep or without food may seem 
extreme at times. We must be willing to resIst 
laziness and defilement, to stir them up and 
watch them. Once these are understood, such 
practices are no longer necessary. This 1s why 
we should eat, sleep, and talk litle, for the 
purpose of opposing our desires and making 
them reveal themselves—Ăn ít và tiết độ đối 
với chúng ta quả thật là khó khăn. Hãy học 
cách ăn trong chánh niệm. Ý thức được nhu 
cầu thực sự của mình; học cách phân biệt 
giữa muốn và cần. Đào luyện cơ thể không 
phải là hành xác. Không ngủ, không ăn, dù 


can se 


and 


3) 


2932 


có giá trị của chúng, nhưng cũng chỉ là những 
cực đoan. Hành giả phải thực sự muốn chống 
lại sự biếng nhác và phiền não. Khuấy động 
chúng lên và quan sát chúng. Một khi hiểu 
được chúng thì những sự thực hành có vẻ cực 
đoan trên sẽ không cần thiết nữa. Đó là lý do 
tại sao chúng ta phải ăn, ngủ, và nói ít lại, 
nhằm đè nén tâm luyến ái và khiến chúng tự 
lộ diện. 

Wakefulness: Tỉnh thức—To establish 
wakefulness, effort is required constantly, not 
Just when we feel diligent. Even If we 
meditate all nipht at times, 1t 1S not correct 
practice 1f at other tines we still follow our 
laziness. You should constantly watch over 
the mind as a parent watches over a child, 
protects 1t from 1ts own foolishness, teaches 1t 
what 1s right. It 1s Incorrect to think that at 
cerftain times we do not have the opportunIty 
to meditate. We must consfantly make the 
effort to know ourselV€s; If 1s as necessary as 
breathing, whích continues ín all 
situations. If we do not like certain actIvities, 


OUf 


sụch as chanting or working, and øIve up on 
them as meditation, we will never learn 
wakefulness—Muốn có chánh niệm thì phải 
có nỗ lực liên tục, chứ không phải chỉ siêng 
năng một lúc rồi thôi. Dầu chúng ta có hành 
thiển suốt đêm nhưng trong lúc khác chúng ta 
để cho sự lười biếng chế ngự thì cũng không 
phải là hành thiển đúng cách. Chúng ta phẩi 
luôn quan sát, theo dõi tâm chúng ta như cha 
mẹ theo dõi con cái, bảo vệ không để chúng 
hư hồng. 


Modern world: Thế giới ngày nay. 
(D_ An overview of the “World”—Tổng quan về 


l) 


2) 


3) 


“Thế giới”: 

The world of the living beings, who are 
receiving their correct recompense (chánh 
báo) or karma: Chúng sanh thế giới— Thế 
giới của chúng sanh, những người đang nhận 
lấy chánh báo của chính họ. 

The modern world 1s full of storms and 
conflicts. This 1s the world of storm and strIfe 
(xung đột): Thế giới ngày nay đầy xung đột. 
The world of endurance refers to our world 
which 1s filled with sufferings and affections, 
yet gladly enjoyed and endured by Its 


qI) 


inhabitants: Thế giới của chúng ta là thế giới 
chịu đựng, nơi có đầy những khổ đau phiển 
não; tuy thế chúng sanh trong đó vẫn hân 
hoan hưởng thụ và chịu đựng. 

The world today—Thế giới ngày nay: The 
world today 1s not what It was haÏlf a century 
ago. Ideas of good and bad are fast changing, 
affitudes toward moral and immoral conduct 
are different and the general outlook on men 
and things ¡is also very different—Thế giới 
ngày nay không còn giống như thế giới của 
nửa thế kỷ về trước nữa. Những quan niệm 
về tốt xấu đã thay đổi nhanh chóng, những 
thái độ đối với cái hợp đạo lý và không hợp 
với đạo lý cũng đã khác đi, và cái nhìn chung 
vào con người và sự vật cũng trở nên khác 
biệt. 


(HD An age of rush and speed—Thời đại vội vã, 


gắp rút và nhanh chóng: We are living in an 
age of rush and speed. Ït is tension, tension 
everywhere. lf you stand at the corner of a 
busy street and scan the faces of the people 
hurrying feverishly by, you will notice that 
most of them are restless. They carry with 
them an atmostphere of stress. They are most 
pIctures of rush and worry. Rarely wIll you 
find a picture of calm, content and repose In 
any of these faces. Such is the modern 
world—Chúng ta đang sống trong một thời 
đại vội vã, gắp rút và nhanh chóng. Căng 
thẳng bất cứ nơi đâu. Nếu bạn đứng ở một 
góc đường nhộn nhịp và nhìn kỷ sắc mặt của 
những người qua lại một cách vội vã, bạn sẽ 
nhận thấy rằng phần lớn những người ấy có 
vẻ lăng xăng, lộn xộn, và nghỉ ngợi lo âu, chứ 
không có mấy người thoải mái. Họ mang theo 
với họ một bầu không khí căng thẳng. Họ là 
hình ảnh của sự vội vã lo âu. Hiếm khi chúng 
ta tìm được một hình ảnh an tịnh, bình thắn và 
thoải mái trên những gương mặt của họ. Đó 
là thế giới hiện đại. 


(V)An age of Iinordinate haste leading to quick 


]) 


decisions and imprudent actlons—Thời đại 
hối hả vô trật tự, đưa đến những quyết định 
nhanh chóng và những hành động thiếu thận 
trọng: 

The world of today 1s characterized by 
inordinate haste leading to quick decIsions 


2) 


2933 


and Iimprudent actions. Some shout when they 
could speak In normail tones and other talk 
excitedly at a forced pitch for long periods 
and finish a conversatlon almost exhausted. 
Any kind of excitement Is a stress In the 
psychologist°s sense of the word, and stress 
causes the speeding up of bodily processes. Ït 
1s not seldom that a person driving a vehicle 
Øefs agitated on seeing the green color of the 
trafic lights giving place to amber. The 
anxious man regards even a minor event as 1f 
1í W©r€ a CTISIS Or a threat. As a result man 1s 
worried and unhappy—Đặc điểm của thế giới 
ngày nay là hối hả vô trật tự, đưa đến những 
quyết định nhanh chóng và những hành động 
thiếu thận trọng. Vài người la to nói lớn trong 
khi có thể nói một cách bình thường được và 
người khác thì nóng nảy kích thích thốt ra 
những lời lẽ giận dữ rồi hết hơi khi câu 
chuyện kết thúc. Trên phương diện tâm lý mà 
nói thì bất cứ sự kích thích nào cũng đưa tới 
sự căng thắng thần kinh và đẩy mạnh các 
hoạt động trong cơ thể. Không phải là hiếm 
khi một người lái xe bực dọc khi thấy đèn 
xanh hóa ra vàng. Người có tánh lo âu xem 
những việc nhỏ nhặt như vậy là một khủng 
hoảng hay một mối đe dọa. Kết quả là con 
người trở nên lo âu và không có hạnh phúc. 

Another feature of the modern world 1s 1s 
noisiness. “Music hatch charms,” they say, 
but today, even such musfc 1s not agreeable to 
many If there 1s no noise; louder the noIse 
Øreafer 1s the music to them. Those of us who 
live In big citiles have no time to think of the 
nOIS€, condiioned by 1t 
accustomed to it. This noise, this stress, and 
strain have done much damage by way of 
ailments: disease, ulcers, 
nervous tension and Insommia. Most of our 
1lÌnesses are caused by psychological anxiety 
states, the nervous tension of modern HIfe, 
economic distress and emotional unrest—Một 
đặc điểm khác nữa của thế giới ngày nay là 
sự ôn ào. Người ta nói “âm nhạc có sức hấp 
dẫn,” nhưng ngày nay, ngay cả đến âm nhạc 
cũng không làm vừa ý nhiều người nếu nó 
không ôn áo náo nhiệt. Đối với những người 
ấy, tiếng ổn càng to thì càng có tính cách âm 


» 


W€Ẵ af€ and 


heart cancer, 


3) 


4) 


nhạc nhiều hơn. Những ai trong chúng ta đang 
sống trong các thành phố lớn không còn thì 
giờ để nghĩ đến tiếng ồn ào. Cuộc sống của 
chúng ta đã bị nó điều kiện hóa. Chúng ta trở 
nên rất quen thuộc với tiếng ổn ào. Sự ổn ào 
nhộn nhịp và căng thẳng ấy phương hại nhiều 
đến sức khỏe của chúng ta và gây những 
chứng bệnh như đau tim, ung thư, lở loét, thần 
kinh và mất ngủ. Phần lớn những chứng bệnh 
của chúng ta phát sanh do những trạng thái 
băn khoăn, phiền muộn, sầu não về đời sống 
kinh tế. Những chấn động thần kinh trong 
cuộc sống hiện đại và luôn luôn bị kích thích, 
không yên nghỉ. 

Nervous exhauston—Thần kinh mệt mỏi: 
Ñervous exhaustion In man 1s Increasing with 
the speeding up of life leading to delirious 
excitement. People often return home after 
work showing signs of nervous exhausation. 
AS a consequence, mans concentration 1s 
weakened and menfal and physical efficiency 
1s lowered. Man becomes easily Irritated and 
1s quick to find fault and pick a quarrel. He 
becomes  morbidly  Introspective 
experiences aches and pains and suffers from 
hyper-tension sleeplessness. “These 
symptoms of nervous exhausation clearly 
show that modern mans mind and body 
require rest, rest of a high quality—Thân kinh 
càng mệt mỏi càng làm cho đời sống căng 
thẳng đẩy mạnh đưa đến kích thích quá độ. 
Chuyện thường xãy ra là sau một ngày làm 
việc người ta trở về nhà với tâm thần mệt 


and 


and 


mỏi. Do đó sự chú tâm kém đi và có làm 
công việc gì bằng tay chân hay trí óc cũng 
không có công hiệu. Người ta dễ bị kích động 
và nhanh chóng tìm lỗi hay kiếm chuyện gây 
gổ với người khác. Bao nhiêu chuyện dổn 
đập quay trở vào bên trong làm cho người ta 
đau đớn, áp huyết tăng cao và mất ngủ. 
Những triệu chứng thần kinh mệt mỏi ấy rõ 
ràng cho thấy rằng tâm của con người trong 
thế giới hôm nay cần phải được an nghỉ, một 
sự an nghỉ có phẩm chất cao. 

A requisite to menfal hyglene for human 
beings in the modern world—Nhu cầu tiên 
quyết cho sự lành mạnh của nhân tâm trong 
thế giới ngày nay: Let us bear in mind that a 


2934 


certain aloofness, a withdrawing of the mind 
from susiness of life 1s a requisite to mental 
hygiene. Whenever you get an opporfunity 
try to be away from the town and engagøe 
yourself In quiet contemplation, call 1t 
“yoga,” Concentration or meditation. Learn to 
observe the silence. Silence does so much 
øood to us. Ít is quit© wrong to Iimagine that 
they alone are powerfUIl who are noIsy, 
garrulous and fussily busy. Silence 1s golden, 
and we must speak only 1Ý we can Improve on 
silence. The øreatest creafive energy works 
1n silence. Observing silence 1s Important. We 
absolutely do that in our meditaton—Chúng 
ta nên để ý rằng rút lui cái tâm ra khỏi cuộc 
sống bận rộn và phiển toái ở đời là nhu cầu 
tiên quyết cho sự lành mạnh của tâm. Mỗi 
khi chúng ta có được cơ hội chúng ta nên cố 
gắng thoát ra khỏi thành phố để ngồi yên lại 
trầm tư mặc niệm, gọi đó là “Du Già,” chú 
niệm, hoặc hành thiển. Chúng ta hãy tập giữ 
im lặng. Im lặng đem lại rất nhiều lợi lạc. 
Nghĩ rằng chỉ có những người Ổn ào, lăng 
xăng mới là mạnh mẻ, nghĩ như vậy là sai 
lầm. Im lặng là vàng, và chúng ta chỉ nên nói 
khi nào lời nói ấy có lợi ích hơn là im lặng. 
Chính trong sự im lặng mà người ta rèn đúc 
được những năng lực vĩ đại nhất. Giữ im lặng 
là tối trọng yếu. Khi hành thiền chúng ta phải 
tuyệt đối giữ im lặng. 


(V) The Buddha”s teachings In the Dharmapada 


l) 


2) 


Sutra—Những lời Phật dạy về Thế Gian 
trong Kinh Pháp Cú: 

Look upon the world as one would look upon 
a bubble, Just as one would look upon a 
mirage. lf a man thus looks down upon the 
world, the king of death does not see him 
(Dharmapada 170): Người nào xem thế gian 
nầy như bọt nước, như ảo ảnh thì sẽ chấm 
dứt mọi đau khổ và chẳng còn sợ thần chết 
kéo lôi. 

Supposed this world 1s like a briliantly 
ornamented royal chariot; the foolish are 
Immersed ïn it, but the wise do not attach to 1t 
(Dharmapada 171): Giả sử thế gian nầy có 
được trang hoàng lộng lẫy như chiếc xe của 
vua đi nữa, thì trong số người đến xem, chỉ 


người ngu mới tham đắm, chứ kẻ trí nào hể 
bận tâm. 

3) Whoever formerly heedless 
afterwards overcomes his sloth; such a person 
1lluminates this world just like the moon when 
freed from clouds (Dharmapada I72): Người 
nào trước buông lung sau lại tính tấn, người 
đó là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng 
trăng ra khỏi mây mù. 

4) Whoever was formerly heedless 
afterwards does good deeds; such a person 
1lluminates this world just like the moon when 
freed from clouds (Dharmapada 173): Người 
nào trước làm ác sau lại làm lành, người đó 
là ánh sáng chiếu cõi thế gian như vầng trăng 
ra khỏi mây mù. 

3) This work Is so dark that only a few can 
see 1t clearly, like birds escape from a net 
but very few of them fly up straight 
(Dharmapada 174): Như chim thoát khỏi 
lưới, chẳng mấy con bay thẳng lên trời 
cao, trong thế gian nầy mù mịt chẳng 
mấy người sáng suốt trông thấy cao xa. 

Modern literature: Kim văn. 

Modern perspecfive: Nhãn quan hiện đại. 

Modern western science: Khoa học hiện đại 

tây phương. 

Modernism (n): Chủ nghĩa hiện đại—Chủ nghĩa 

tân thời. 


WaS and 


and 





Modest (a): Khiêm tốn—Humble— 
Unpresumptuous—Humility—Humility 1s one of 
the most Important enfrances to the great 


enliphtenment; for with it, haughtiness and all 
other vicious ¡II will disappear—Khiêm tốn là một 
trong những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì 
nhờ đó mà những cao ngạo cũng như các tật xấu 
khác đều biến mất. 

Modesty: Shame or a sense of shame and fear of 
wrong doing—Sự hổ thẹn. 

Modify (v): Cải tiến. 

Mogøallana (p): Ma Ha Mục Kiển Liên—One 
of the Buddha”s chief disciples, being renowned 
for his supernatural poWwers—See 
Maudgalyayana. 

Moha (skÐ: Avijja (p)—Avidya (skÙ—Mộ Hà — 
Delusion—TIgnorance——Stupid—Stupidity—— 


2935 


Unenlightened—Unconsciousness—Ngu  si—Vô 

Minh. 

I) Klesa (skÐ: Phiển 
delifement by the passions—Phiển não hay 
sự uế nhiễm của tham dục. 

2) Wrong views: Tà kiến. 

3) Deluded mind: Tâm ám muội (Tâm không đủ 
khả năng nhận biết những điều xảy ra, đặc 
biệt là các cảm giác vô ký. Một trong ba 
Phiển não chính tham, sân, si làm tâm chúng 
sinh mê mờ, đen tối). 

4) Ignorance: Vô minh—Foolish—Delusion— 
Unconsciousness—PerplexIty—S1lly— 
Infatuaton. lgnorance 1s Interpreted by 
unenliphtened, 1e. misled by appearances, 
takng the seeming for real; 
unenliphtened condition arises every kind of 
klesa, Le. affliction or defilement by the 
passlons, etc. lt is one of the three poisons, 
desire, dislike, delusion—Mê sự bỏ lý, nghi 
ngờ chánh pháp, từ đó tất cả mọi phiển não 
khởi lên. Đây là một trong tam độc tham, sân, 
s—See Seventy-five of the 
Abhidharma Kosa. 

Mohaggi (p): Fire of delusion—Lửa si—See 

Three dharmas (XXYVHI) (A). 

Mohamedanism (n): Hồi giáo. 

Moho (p): Delusion—Si—See Fiffy-two mental 

states. 

Moho akusala mulam (p): Unwholesome root 

of delusion—Si bất thiện căn—See Three 

dharmas (1). 

Moho kincanam (p): Obstacles of delusion—Sĩ 

chướng—See Three dharmas (XXVHI). 

Moist and Wet Conditions Born: Samsvedaja 

(skÙ——Thấp Sanh—See Four forms of birth. 

Moisture-born: Samsvedaja (sk)—Thấp sanh— 

Water-born, as with worms and fishes—See Four 

forms of birth. 


não—Afflicion or 


from this 


dharmas 





Moisture sprung: Samsvedaja (skt)—Birth from 
moisture—Hàn nhiệt hòa hợp sinh (thấp sinh). 

Moisturing power: Nhuận Trạch hay uy lực 
rưới mát mọi vật—This 1s one of the eight wafers 
of merit and virtue or eight( kinds of water of 
virfues, or eight virtues. Ït 1s said that these are 
characteristics of water 1n the lakes and ponds In 
the Pure Land of Amitabha Buddha—Đây là một 


trong tám công đức được ví với tám tánh của 
nước. Người ta nói đây là tánh đặc thù của nước 
trong những ao hồ nơi cõi Tịnh Độ của Đức Phật 
A Di Đà —See Eight kinds of water of virfues, or 
eipht virtues, and Eight virtues Of Wafer. 
Moksa (sk): Mộc Xoa-Giải thoát— 
Deliverance—Emancipation—See Pratimoksa. 
Moksadeva (sk): Mộc Xoa Để Bà —A title 
given by Hinayanists in India to Mahayanadeva, 
such as Hsuan-Tsang—Môn đồ Tiểu Thừa ở Tây 
Trúc tôn kính ngài Huyền Trang nên gọi ngài là 
Mộc Xoa Đề Bà hay là Giải Thoát Thiên—See 
Pratimoksa. 
Moksa-dvara (skt): Vimokshamukha (skt)—Giải 
Thoát 
emancipation—The øgate of libertaion. 
(A) The meanings of the door of release: Nghĩa 
của cửa giải thoát—The door of release— 


Môn—Emancipation-entrance—Gate of 


The staøe of meditaton characterized by 
vacufty and absence of percepton or 
wishes—Cửa giải thoát, giai đoạn thiển quán 
làm vắng lặng khái niệm hay ao ước (không, 
vô tướng và vô nguyện). 

(B 


` 


Categories of. gates of enlightenment used by 

the Buddha: Phân loại giải thoát môn. 

l) Wisdom gate: Trí 
gate, which directs to the enlightenment of 
self—Cửa trí của Phật, đi thẳng vào tự mình 
giải thoát. 

2) Pity gate: Bi môn—Buddha-pity gate, which 
đirecfs to the salvation of others—Cửa Bi của 
Phật đi vào cứu độ chúng sanh. 

Moksagupfa (sk): Mộc Xoa Cúc Đa—A monk 

of Karashahr, protagonist of the Madhyamayana 


môn—Buddha-wisdom 


school whose Ignorance Hsuan-Tsang publicly 

exposed. 

Moksa-mahaparisad (skt: Great gathering for 

almsgiving—Đại thí hội —Great gathering for 

almsgiving for all, rích and poor—Đại thí hội cho 
mọi người, giàu lẫn nghèo. 

l) A great gathering for almsgiving to all, rích 
and poor, nominal quinguenial: Đại hội bố thí 
cho tất cả mọi người, từ giàu đến nghèo, trên 
danh nghĩa năm năm một lần. 

2) According to the Vimalakirti Sutra, once 
Upasaka Vimalakiri was sick, the Buddha 
then said to a son a an elder called Excellent 


2936 


Virute: “You call on Vimalakirti to enquire 
his health on my behalf.”: Theo Kinh Duy Ma 
Cật, vào thời Phật còn tại thế, lúc cư sĩ Duy 
Ma Cật lâm bệnh, Phật bảo trưởng giả tử 
Thiện Đức: “Ông đi đến thăm bệnh ông Duy 
Ma Cật dùm ta.” 

Excellent Virtue said: “World Honoured One, 
I am not qualified to call on him to enquire 
after his health. The reason 1s that once Ï 
held a ceremonial meeting at my father”s 
house to make offerings to the gods and also 
to monks, brahmins, poor people, outcasfes 
and begøars. When the meeting ended seven 
days later, Vimalakirti came and said to me: 
“O son of the elder, an offering meeting 
should not be held in the way you dịd; it 
should bestow the Dharma upon others, for 
what 1s the use of giving alms away?°—Thiện 
Đức bạch Phật: “Bạch Thế Tôn! Con không 
kham lãnh đến thăm bệnh ông. Vì sao? Nhớ 
lại thuở trước, con lập ra đại hội thi ở nhà cha 
con, hạn trong bảy ngày để cúng dường cho 
tất cả vị sa Môn, Bà la môn, cùng hàng ngoại 
đạo, kẻ nghèo khó, hèn hạ, cô độc và kẻ ăn 
xin. Bấy giờ ông Duy Ma Cật đến trong hội 
nói với con rằng, “Nầy trưởng giả tử! Vả 
chăng hội đại thí không phải như hội của ông 
lập ra đâu, phải làm hội Pháp thí chớ lập ra 
hội tài thí này làm gì?” 

I asked: “Venerable Ủpasaka, what do you 
mean by bestowal of Dhama?—Con nói: 
“Thưa cư sĩ! Sao gọi là hội Pháp thí?” 

He replied: “Ihe bestowal of Dharma 1s 
(beyond the element of time, having) neither 
start nor finish, and each offering should 
benefit all living beings at the same time. 
This a bestowal of Dharma.—Ông đáp: “Hội 
Pháp thí là đồng thời cúng dường tất cả chúng 
sanh, không trước không sau đó là hội Pháp 
thí.” 

I asked: “What does this mean?—Con hỏi: 
“Thế là nghĩa gì?” 

He replied: “Ihis means that bodhi springs 
from kindness (maitri) toward living beinss; 
the salvation of living beings springs from 
compassion (karuna); the upholding of right 
Dharma from JjJoy (mudita); wisdom from 
indifference (upeksa); the overcoming of 


greed from charity-perfection (dana-parmita); 
ceasing to break the precepts from discipline- 
perfection (sila-paramita); egolessness from 
patlence-perfection (Ksanti-paramita); 
relinquishment of body and mind from zeal- 
perfecion (virya-paramita); realizaton of 
enliphtenment from serenity-perfection 
(dhyana-paramita); realizaion of  all- 
knowledge (sarvajna) from 
perfection (prajna-paramifta); the teaching and 
converting of living beings spring from the 
void; non-rejection of worldly activitles 
springs from formlessness; appearance In the 
world springs from Inactfivity; susfaining the 
ripht Dharma from the power of expedIent 
devices (upaya); the liberatlon of living 
beings from the four winning virtues; respect 
for and service to others from the 
determination fo wipe out arrogance; the 
relinquishment of body, life and wealth from 
the three Iindestructibles; the six thoughts to 
dwell upon from concentraion on the 
Dharma; the six points of reverent harmony In 
a monastery form the straightforward mind; 
ripht deeds from pure livelihood; Joy im the 
pure mind from nearness fO saints and sagøes; 
non-rising of hate for bad people from the 
effective control of mind; retiring from the 
world from the profound mind; practice In 
accordance with the preaching from the wide 
knowledge gained from hearing (about the 
Dharma); absence of disputaton from a 
leisurely life; the quest of Buddha wisdom 
from meditation; the freeing of living beings 
from bondasge from actual practice; the 
earnng of all excellent physical marks to 
embellish Buddha lands from the karma of 
mortal excellence; the knowledge of the 
minds of all living beings and the relevant 
expounding of Dharma to them, from the 
karma of good knowledge; the understanding 
of all things commensurate with neither 
accepfance nor rejection of them to realize 
their oneness, from the karma of wisdom; the 
eradication of all troubles (klesa), hindrances 
and evils from all excellent karmas; the 
realizaton of all wisdom and good virtue 
from the contributory conditions leading to 


wisdom— 


2937 


enliphtenmemt. All this, son of good family, 
pertans to the bestowal of Dharma. A 
Bodhisattva holding this meeting that bestows 
the Dharma, 1s a gøreat almsgiver (danapatl); 
he 1s also a field of blessedness for all 
worlds.`—Cư sĩ đáp: “Nghĩa là vì đạo Bồ Đề, 
khởi từ tâm; vì cứu chúng sanh, khởi tâm đại 
bi; vì muốn giữ gìn Chánh Pháp, khởi tâm 
hoan hỷ; vì nhiếp trí tuệ, làm theo tâm xả; vì 
nhiếp tâm tham lẫn, khởi bố thí Ba la mật; vì 
độ kẻ phạm giới, trì giới Ba la mật; vì không 
ngã pháp, khởi nhẫn nhục Ba la mật; vì rời 
tướng thân tâm, khởi tỉnh tấn Ba la mật; vì 
tướng Bồ Đề, khởi thiền định Ba la mật; vì 
nhứt thiết trí, khởi trí tuệ Ba la mật; vì giáo 
hóa chúng sanh mà khởi ra 'Không;` chẳng 
bỏ Pháp hữu vi mà khởi “vô tướng;' thị hiện 
thọ sanh, mà khởi “vô tác; hộ trì Chánh 
Pháp, khởi sức phương tiện; vì độ chúng sanh, 
khởi tứ nhiếp pháp; vì kính thờ tất cả, khởi 
pháp trừ khinh mạn; đối thân mạng và tài 
sản, khởi ba pháp bên chắc; trong pháp lục 
niệm, khởi ra pháp nhớ tưởng; ở sáu pháp hòa 
kính, khởi tâm chất trực; chơn chánh thực 
hành thiện pháp, khởi sự sống trong sạch; vì 
tâm thanh tịnh hoan hỷ, khởi gần bực Thánh 
hiển; vì chẳng ghét người dữ, khởi tâm điều 
phục; vì pháp xuất gia, khởi thâm tâm ; vì 
đúng theo chỗ nói mà làm khởi đa văn; vì 
pháp vô tránh, khởi chỗ yên lặng; vì đi tới 
Phật huệ, khởi ra ngồu yên lặng (tọa thiền); 
vì mở ràng buộc cho chúng sanh, khởi tâm tu 
hành; vì đầy đủ tướng tốt và thanh tịnh cõi 
Phật, khởi sự nghiệp phước đức; vì muốn biết 
tâm niệm tất cả chúng sanh đúng chỗ nên nói 
pháp, khởi ra nghiệp trí; vì biết tất cả pháp 
không lấy không bỏ, vào môn nhứt tướng, 
khởi ra nghiệp huệ:; vì đoạn tất cả phiền não, 
tất cả chướng ngại, tất cả bất thiện, khởi làm 
tất cả pháp trợ Phật đạo. Như vậy thiện nam 
tử! Đó là hội Pháp Thí. Nếu Bồ Tát trụ nơi 
hội pháp thí đó, là vị đại thí chủ, cũng là 
phước điển cho tất cả thế gian.” 

World Honoured One, as Vimalakiri was 
expounding the Dharma, hundred 
Brahmins who listened to it, set their minds 
on the quest of supreme enliphtenment— 
Bạch Thế Tôn! Khi ông Duy Ma Cật nói 


fWwO 


+ 


pháp ấy, trong chúng Bà la môn hai trăm 
người đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. 

I myself realized purity and cleanness of 
mind which I had never experienced before. 
I then bowed my head at his feet and took out 
my priceless necklace of preclous stones 
which I offered to him but he refused 1t. Ï 
then said: “Venerable Ủpasaka, please accept 
my present and do what you like with it” He 
took my necklace and divided 1t In two, 
offering half to the poorest beggar in the 
assembly and the other half to the “Invincible 
Tathagata` whose radiant land was then 
visible to all those present, who saw the half- 
necklace transformed Into a precIous tower In 
all Its maJesty on four pillars which did not 
shield one another—Lúc đó tâm con đặng 
thanh tịnh, ngợi khen chưa từng có, cúi đầu 
đảnh lễ dưới chơn ông Duy Ma Cật. Con liền 
mở chuỗi Anh Lạc giá đáng trăm ngàn lượng 
vàng dâng lên, ông không chịu lấy. Con nói: 
“Thưa cư sĩ! Xin ngài hãy nạp thọ, tùy ý Ngài 
cho!” Ông Duy Ma Cật liền lấy chuỗi Anh 
Lạc chia làm hai phần, một phần đem cho 
người ăn xin hèn hạ nhứt trong hội, còn một 
phần đem dâng cho Đức Nan Thắng Như Lai. 
Tất cả chúng trong hội đều thấy cõi nước 
Quang Minh và Đức Nan Thắng Như Lai, lại 
thấy chuỗi Anh Lạc ở trên đức Phật kia biến 
thành bốn trụ đài quý báu, bốn mặt đều trang 
nghiêm rực rỡ không ngăn che nhau. 

After this supernatural transformation, 
Vimalakirti said: “He who gives alms to the 
poorest beggar with an Impartial mind 
performs an act which does not differ from 
the field of blessedness of the Tathagata, for 
It derives from øreat compassion with no 
expecfation of reward. This Is called the 
complete bestowal of Dharma."—Sau khi ông 
Duy Ma Cật hiện thần biến xong, lại nói 
rằng: “Nếu người thí chủ dùng tâm bình đẳng 
thí cho một người ăn xin rất hèn hạ xem cũng 
như tướng phước điển của Như Lai, không 
phân biệt, lòng đại bi bình đẳng, không cầu 
quả báo, đó gọi là đầy đủ pháp thí vậy.” 
After witnessing Vimalakirt”s supernatural 
power, the poorest beggar who had also 


2938 


listened to his expounding of the Dharma 
developed  a Supreme 
enliphtenment. Hence I am not qualified to 
call on Vimalakrri to enquire after his 
health.”: Trong thành những người ăn xin hèn 
hạ nhất thấy thần lực như vậy và nghe lời nói 
kia, đều phát tâm Vô thượng Chánh đẳng 
Chánh giác. Vì thế nên con không kham lãnh 
đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. 

*.. Thus each of the Bodhisattvas present related 
his encounter with Vimalakiri and declined 
to call on him to enquire after his health: Như 
thế, các Bồ Tát đều tuần tự đến trước Phật 
trình bày chỗ bổ duyên của mình, vị nào cũng 
khen ngợi, thuật lại những lời ông Duy Ma 
Cật và đều nói: “Không kham lãnh đến thăm 
bệnh ông.” 

Moksa-marga (skÐ: Giải Thoát Đạo. 

l) The way of release (the way or path of 
liberation from) all sufferings by realization 
of truth: Con đường giải thoát khỏi mọi khổ 
đau phiển não bằng cách chứng ngộ chân lý. 

2) Buddhism, the way or doctrine of liberation 
(emancipation—Release): Đạo Phật, đạo 
xuất ly giải thoát. 

Mold (v): Uốn nắn 

Molecule (n): Vi trần (hạt bụi thật nhỏ)——Atomic 

element. 

Molten Brass Hell: Địa Ngục Dương Đồng. 

Moment of impermanence: Sát Na Vô 

Thường—Not a moment 1s permanent, but passes 

through stages of bínth, stay, change, death— 

Không có lúc nào được gọi là thường hằng, chỉ 

trong khoảnh khắc một sát na mà có đầy đủ bốn 

tướng sanh, trụ, dị, diệt. 

Moment of joy and happiness: Trong lúc sung 

sướng hạnh phúc 

Moments of pasf, present and future: Sát na 

tam thế (ba thời quá khứ, hiện tại và vị lai) —Ba 

thời khác nhau trong khoảnh khắc ba sát na, sát 
na quá khứ, sát na hiện tại và sát na vị lai. 

Momentariness (n): 

enliphtenment. 

Momenfariness of exisfence: An ¡instance of 

life—Khoảnh Khắc Của Sự Sống—A German 

monk named Nyanatiloka, reiterated the 
momenftariness of existence from Asuddhi-Magga 


mndˆ set on 


See Momentary 


as follows: “All beings have only a very short 
1nstant to live, only so long as a moment of a slash 
of a liphtning. When this 1s extinguished, the 
being 1s also extinguished. The beings of the last 
momert 1s now no longer living, and does not live 
now or wIll not live again later. The being of the 
present moment did not live previously, lives Just 
now, but later will not live any more. The being of 
the future has not lived yet in the past, does not 
yet lived now, and will only live later.”—Theo 
Tăng sĩ người Đức Nyanatiloka kể lại lời của 
Visuddhi-Magga như sau: “Các thực thể chỉ có 
một khoảnh khắc rất ngắn để sống, ngang với thời 
gian của một tia chớp. Khi thời gian đó kết thúc 
thì thực thể ấy tiêu tan. Thế là thực thể của quá 
khứ đã chết, không còn đang sống và cũng không 
sống lại được trong hiện tại hay tương lai. Thực 
thể trong hiện tại không sống trong quá khứ, nó 
đang sống trong khoảng khắc hiện tại, nhưng cũng 
không sống trong tương lai không sống trong quá 
khứ hay hiện tại, nó chỉ sống về sau nầy. Một 
thực thể trong tương lai. 

Momentary enlightenment: Đốn Ngộ Nhất 
Thời—Momentariness—Enliphtenment 
upon one  abruptly momentary 
experilence. In fact, IÝ it Is not abrupt and 
momehntary, 1t 1s not enlightenment. One of the 
eipht chief characteristIcs of “satori.` In Zen. This 
abruptness Is what characterizes the Hui-Neng 
school of Zen ever since Ifs proclamation late In 
the seventh century. His opponent Shen-Hsiu was 
on a gradual unfoldmnent of Zen 
consciousness. Hui-Neng”s followers were thus 
distinguished as strong upholders of the doctrine 
of abruptness  This abrupt experlence of 
enlightenment, then, opens up In one moment 
(ekamuhurtena) an altogehter new vista, and the 
whole existence appraised from quite a new angle 
of observation—Sự Chứng ngộ diễn ra một cách 
đường đột; và đó là một kinh nghiệm trong nhất 
thời. Một trong tám đặc tánh của giác ngộ trong 
Thiền. Thực sự, không phải là đường đột và nhất 
thời, thì không phải là ngộ. Đốn là đặc điểm của 
dòng Thiên Huệ Năng, kể từ khởi nguyên của nó 
vào cuối thế kỷ thứ bẩy. Đối thủ của Ngài là 
Thần Tú, nhấn mạnh trên sự khai triển tuần tự 
của tâm thức. Như vậy các đổ đệ của Huệ Năng 
hiển nhiên là những người tích cực chủ trương 


comes 
and 1s a 


1nsistent 


2939 


giáo lý đốn ngộ. Kinh nghiệm đốn ngộ nầy mở ra 

một nhãn giới hoàn toàn mới mẻ ngay trong một 

khoảnh khắc (ekamuhurtena) và toàn thể đời sống 
bấy giờ được đánh giá từ một quan điểm mới mẻ 
hẳn. 

Momentary experience: Đốn Ngộ Nhất Thời— 

Momenfariness—See Momentary enlightenment. 

Mommu (jap): Hoàng đế Văn Vũ (Nhật Bản). 

Monasterial (a): Monastic— Thuộc về đời sống 

ẩn tu—Thuộc về tịnh xá—Thuộc về Tăng viện. 

Monastery (n): Tăng phường. 

l) Asram or Asrama (skÐ: Hermitage—Tinh xá 
(Phạm uyển)—A place where 
discipline 1s practiced. 

2) Haill of blessedness: Court of blessedness— 
Phúc đình. 

3) A monastery where all are of one mind as the 
sea is of one taste: Hòa Hợp Hải —Tăng 
chúng trong tự viện hòa hợp thành một thể, 
giống như nước biển chỉ thuần một vị. 

Monastery in the Bamboo Grove: Venuvana 

(sk)—Trúc Lâm Tịnh Xá—See Bamboo-Grove 

Vihara. 

Monastery family party: Nhất Gia Yến— 

When a monk, on becoming head of a monasfery, 

invites his colleagues to a feast—Sư trụ trì mới về 

trú xứ mời các đồng viện tham dự buổi tiệc đãi 
trong tịnh xá. 

Monastery kitchen: Gragrant kitchen—Hương 

trù. 

Monastery kitchen account: Hỏa Trướng— 

The kitchen account of the rice cooked and person 

served in a monastery—Sổ sách ghi số gạo nấu 

và số người được phục vụ trong chùa. 

Monastery wholly Hinayana: Nhất Hướng 

Tiểu Thừa Tự—Tự viện Tiểu Thừa. 

Monastery wholly Mahayana: Nhất Hướng 

Đại Thừa Tự —Tự viện Đại Thừa. 

Monasfic (a): Monasterial—Thuộc về cuộc sống 

ẩn tu hay Tăng lữ. 

Monasftic age: Tăng Lạp —Age ¡in the order— 

Precept age——Sacerdotal age——The age of a monk 

as monk, the years of his ordination, or the years a 

person has been a monk are counted by the 

number of summer refreafs passed. To receIve 
one°s monastic age—To add to one”s monastic 





celibate 





age on the conclusion of the summer retreat. The 
precedence of monks and nuns In the Order 1s 
determined by the number of summer retreafs 
they have attended—Tuổi của Tăng Ni được tính 
bằng số an cư kiết hạ mà các vị đã trải qua—Sau 
kiết hạ an cư, chư Tăng Ni nào đã nhập hạ đều 
được tăng một tuổi đạo. Quyền đi trước của Tăng 
Ni trong đoàn tùy thuộc vào tuổi hạ lạp—See 
Ullambana and Vassa. 
Monasftic annual periods: Những mùa quan 
trọng trong tự viện —There are four monastic 
annual periods—Có bốn tiết hay bốn ngày quan 
trọng trong tự viện hay thiển lâm—See Four 
monasfic annual periods. 
Monastic Bodhisattvas: Xuất gia Bồ Tát. 
(ŒD Who are monastc Bodhisattvas?—Những ai 
là các vị Bồ Tát xuất gia?: Great Compassion 
IsÃễ the líe caling of Buddhas and 
Bodhisatvas Thus, those 
developed the Bodhi Mind, wishing to rescue 
and ferry other sentient beings across, should 
simply vow to be reborn In the Triple Realm, 
among the five turbidities and the three evil 
paths. If we abandon sentient beings to lead a 
selfish life of tranquility, we lack compassion. 
A preoccupation with egoistic needs contrary 
to the path of enliphtenment. According to 
Masters Chih-I and T'len-Ju in The Pure Land 
Buddhism, there are two types of 
Bodhisattvas—Chư Phật và chư Bồ Tát lấy 
đại bi làm sự nghiệp. Vậy người đã phát tâm 
Bồ Đề, nếu muốn cứu độ chúng sanh, chỉ nên 
nguyện sanh trong ba cõi, ở nơi đời ngũ trược, 
vào ba đường ác mà cứu khổ cho chúng hữu 
tình. Nếu đã phát tâm tu theo Phật mà lại xa 
rời chúng sanh, tự sống riêng một cuộc đời an 
ổn, e rằng thiếu lòng từ bi, chuyên lo tự lợi và 
trái với đạo Bồ Đề. Theo Đại Sư Trí Giả và 
Thiên Như trong Tịnh Độ Thập Nghi Hoặc 
Vấn Luận, có hai hạng Bồ Tát. 
Categorles of monastic Bodhisattvas—Phân 
loại Bồ Tát xuất gia: 
l1) Those who have followed the Bodhisattva 
path for a long time and atfaned the 
Tolerance of Non-Birth or insipht into the 
non-origination of phenomena: Bậc tu Bồ Tát 
đạo đã lâu, đã chứng được Vô Sanh Pháp 
Nhẫn. 


who have 


qI) 


2940 


2) These Bodhisattvas can vow to be reborn in 


this evil realm to rescue senfient beings 
without fear of being drown in the sea of 
Birth and Death with sentient beings. The 
Perfection of Wisdom Treatise states: “Iake 
the case of the person who watches a relative 
drowning 1n the river, a person, more 
1ntelligent and resourceful, hurries off to fetch 
a boat and sails to rescue his relative. Thus 
both persons escape drowning. This 1s similar 
to the case of a Bodhisattva who has attained 
Tolerance of Non-Birth, has adequate skills 
and means to save sentlent beings.”—Bậc 
nầy có thể nguyện sanh trong đời ác để cứu 
độ chúng sanh mà không sợ cùng chúng sanh 
đắm chìm trong biển sanh tử luân hồi. Luận 
Đại Trí Độ dạy: “Bậc Bồ Tát đã chứng Vô 
Sanh Nhẫn cũng ví như người có thân nhân bị 
nước lôi cuốn, mà có đủ đầy khả năng và 
phương tiện, người ấy tỉnh sáng lấy thuyền 
bơi ra cứu, nên cả hai đều không bị nạn trầm 
nịch.” 


(HIBodhisatvas who have not atfaned the 


Tolerance of Non-Birth, as well as ordinary 
people who have just developed the Bodhi 
Mind: Bậc chưa chứng Vô Sanh Pháp Nhẫn 
và hàng phàm phu mới phát tâm Bồ Tát—If 
these Bodhisattvas aspre to perfect that 
Tolerance and enter the evil life of the Triple 
Realm to save sentient beings, they should 
always remain close to the Buddhas and 
Good Advisors. The Perfection of Wisdom 
Treatise states: “Ït 1s unwise for human 
beings who are still bound by all kinds of 
afflictions, even If they possess a great 
compassionate Mind, to seek a premature 
rebirth in this evil realm to rescue senfient 
beings. Why 1s this so? It 1s because this evil, 
defiled world, afflictions are powerful and 
widespread. Those who lack the power of 
Tolerance of Non-Birth are bound to be 
swaycd by external circumstances. They then 
become sÏaves to form and sound, fame and 
fortune, with the resulting karma of greed, 
anger and delusion. Once this occurs, they 
cannot even save themselves, how can they 
save others?” If, for example, they are born In 
the human realm, in this evil environmert full 


of non-believers and externalists, It 1s difficult 
fo encounfer genuine sages. Therefore, 1 IS 
not easy to hear the Buddha Dharma nor 
achieve the goals of the sages. Of those who 
planted the seeds of generosity, morality and 
blessings In previous lives and are thus now 
enjoying power and fame, how many are not 
Infatuated with a life of wealth and honor, 
allowing ¡in cendless greed and Iust? 
Therefore, even when they are counselled by 
enlightened teachers, they do not believe 
them nor act accordingly. Moreover, to satIsfy 
their passions, they take advantage of theIr 
©exIsting power and influence, creating a øgreat 
deal of bad karma. Thus, when their present 
li comes to an end, they descend upon the 
three evil paths for countless eons. After that, 
they are reborn as humans of low social and 
economic stafus. lf they do not then meet 
good spiritual advisors, they wIll continue to 
be deluded, creating more bad karma and 
descending once again into the lower more 
realms. From time Immemorial, sentient 
beings caught in the cycles of Birth and Death 
have been 1n this predicament The 
Vimalakiri Sutra also states: “Tf you cannot 
even cure your own 1llÏness, how can you cure 
the i1llnesses of others?” The Perfection of 
Wisdom Treatise further states: “lake the 
Case of two persons, each of whom watches a 
relatve drowning 1m the river. The first 
person, acting on Impulse, hastily Jumps 1nto 
the water. However, because he lacks 
capabilities and the necessary means, In the 
end, both of them drown.” Thus newly 
aspring Bodhisatvas are like the first 
individual, who still lacks the power of 
Tolerance of Non-Bith and cannot save 
sentient beings. The Perfection of Wisdom 
Treatise further teaches: ““[his 1s not unlike a 
young child he should not leave his mother, 
lest he fall into a well, drown In the river or 
die of starvation; or a young bird whose wings 
are not fully developed. It must bide 1s time, 
hopping from branch to branch, until 1t can fly 
afar, leisurely and unimpeded. In the same 
mamner, ordinary people who lack the 
Toleance of Non-Bith should lim 


2941 


themselves to Buddha Recitation, to achieve 
one-pointedness of Mind. Once that goal 1s 
reached, at the time of death, they will 
certainly be reborn In the Pure Land. Having 
seen Amitabha Buddha and reached the 
Tolerance of Non-Birth, they can steer the 
boat of that Tolerance Into the sea of Birth 
and Death, to ferry sentient beings across and 
accomplish Buddha deeds at 
will”—Những vị nầy cần phải thường không 
rời Phật mới có cơ thành tựu được nhẫn lực 
và có thể ở trong ba cõi, vào nơi đời ác để 
cứu độ chúng sanh. Cho nên Đại trí Độ Luận 
nói: “Hạng phàm phu còn đủ mọi sự ràng 
buộc, đù có lòng đại bi, nhưng vội muốn sanh 
trong đời ác để cứu độ chúng hữu tình khổ 
não, đó là điều không hợp lý. Tại sao thế? Vì 
trong cõi đời ác trược, nghiệp phiền não 
mạnh mẽ. Khi ấy mình đã không có nhẫn lực, 
tức tâm sẽ tùy cảnh mà chuyển, rồi bị sắc, 
thanh, danh, lợi trói buộc, sanh ra đủ nghiệp 
tham, sân, si. Chừng đó tự cứu đã không 
xong, nói chi là cứu độ chúng sanh? Giả sử 
được sanh trong cõi người thì cảnh xấu ác, kể 
tà ngoại dẫy đầy, nguời chánh chơn khó gặp, 
cho nên Phật pháp không dễ gì được nghe, 
Thánh đạo không dễ gì chứng được. Nếu là 
người do nhân bố thí, trì giới hay tu phước mà 
được làm bậc quyển quý, mấy ai không mê 
đắm cảnh giàu sang, buông lung trong trường 
dục lạc? Lúc đó dù có bậc thiện tri thức 
khuyên bảo, họ cũng không chịu tin làm theo, 
lại vì muốn thỏa mãn lòng tham dục của 
mình, nương quyển cậy thế sẵn có, gây ra 
thêm nhiều tội nghiệp. Đến khi chết rồi, bị 
đọa vào tam đô trải qua vô lượng kiếp, khi 
khỏi tam đồ dầu có sanh được làm người 
cũng phải thọ thân bần tiện; nếu không gặp 
thiện tri thức lại mê lầm gây thêm tội ác thì 
lại bị đọa nữa. Từ trước đến nay chúng sanh 
luân hồi đều ở trong tình trạng ấy. Vì thế mà 
Kinh Duy Ma nói: “Chính bịnh của mình còn 
không tự cứu được, đâu có thể cứu được bịnh 
cho kẻ khác.” Luận Đại Trí Độ cũng nói: “Ví 
như hai người, mỗi kẻ đều có thân nhân bị 
nước lôi cuốn, một người tánh gấp nhảy ngay 
xuống nước để cứu với, nhưng vì thiếu khả 
năng và phương tiện nên cả hai đều bị đắm 


countless 


chìm.” Bậc Bồ Tát mới phát tâm vì chưa đủ 
nhẫn lực nên chẳng những không cứu được 
chúng sanh, mà còn hại đến chính bản thân 
mình. Thế nên Đại Trí Độ Luận dạy tiếp: 
“Bồ Tát sơ tâm như trẻ thơ không nên rời mẹ, 
nếu rời mẹ thì hoặc rơi vào hầm giếng, té 
xuống sông đầm, hoặc đói khát mà chết. Lại 
như chim non chưa đủ lông cánh, chỉ có thể 
nhảy chuyển theo cành cây; đợi chừng nào 
lông cánh đầy đủ, mới có thể bay xa, thong 
thả vô ngại. Phàm phu không nhẫn lực; chỉ 
nên chuyên niệm Phật A Di Đà cho được 
nhất tâm, đợi khi tịnh nghiệp thành tựu, lúc 
lâm chung sẽ được Phật tiếp dẫn vãng sanh, 
quyết định không nghi. Khi thấy Đức Phật A 
Di Đà và chứng quả Vô Sanh rồi, chừng ấy 
sẽ cỡi thuyền Pháp Nhẫn vào biển luân hồi 
cứu vớt chúng sanh, mặc ý làm vô biên Phật 
sự” 
**. See Two kinds of Bodhisattvas. 
Monastic companion: Tăng lữ_—Tăng đổ hay 
bạn Tăng——Monastic company——Clergy. 
Monasfic confession and repentfance: Tác 
Pháp Sám Hối—-One of the three kinds of 
monastic confession and repentance—Một trong 
ba loại sám hối (thân lễ bái, miệng xưng lời, ý 
suy nghĩ). 
Monasftic custom: Tăng Nghi —Shaving head 
and beard, wearing the robe, etc——Ủy nghi hình 
đáng của chư Tăng Ni, như cắt tóc, cạo râu, mặc 
áo cà sa là những uy nghi cần thiết đầu tiên cho 
chư Tăng Ni (phải giữ đúng uy nghi cho mọi 
người tôn kính). 
Monasftic dining hall: Trai Đường—Phòng ăn 
của tự viện—Abstinence hall. 
Monasftic education: Sự giáo dục Tăng Ni. 
Monastic grade: Religious grade—Đạo phẩm. 
Monastic life: Cuộc sống tịnh hạnh trong tự 
viện—-One of the three pleasant flavors—Một 
trong tam vị —See Three flavors (J). 
Monastic Order: Tu viện ẩn tu. 
Monasftic possessions: Tăng Kỳ Vật —Monastic 
things or property—Đồ vật của Tăng chúng (gồm 
tất cả đồ vật của Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, hay thập 
phương tín thí). 
Monasfic robes made according to a 
fashionable design: Y áo may theo thời trang— 


2942 


A Bhiksu or Bhiksuni who makes monastic robes 
according to a fashionable design or an Imitation 
of robes worn by wealthy and powerful people, 
rather than robes that reflect the spirit of monastic 
simplicity, commifs an offence Iinvolves Release 
and Expression of Regret—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ 
Kheo Ni nào mặc y áo may theo thời trang hay 
bắt chước kiểu dáng của dân nhà giàu hay quyền 
thế, chứ không may đơn giản theo kiểu của tự 
viện, là phạm giới xả đọa (buông bỏ và phát lỗ 
sám hối). 

Monasfic robe of purity: Stainless garment— 
Vô Cấu Y—The stainless garment, the monastic 
robe of purity—Tên gọi chung cho y áo cà sa 
(không dính bụi phiền não). 

Monastic routine: Thiền môn quy củ. 
Monastic schoolroom: Đàm Lâm—Phòng 
giảng trong tự viện. 

Monasficism (n): Đời sống trong tự viện—Đời 
sống xuất gia. 

Mond9 (jap): Vấn Đáp. 

(A) A lapanese term for “question and answer.” 
Thịs 1s the dialogues between a Zen masfter 
and a student, or between two masters, which 
are thought to demonsftrate their perspective 
levels of understanding. They 
debates, but rather spontaneous expressions 
and responses. The focus 1s generally a 
Buddhist doctrine or doctrinal issue, and the 
ansWer is supposed to get to the essence of 
the Issue by Intuition without recourse (trông 
cậy vào) to conceptual or dialectical 
thought—Từ ngữ Nhật Bản dùng để chỉ cuộc 
“vấn đáp.” Đây là cuộc vấn đáp giữa Thiển 
sư và đệ tử hay giữa hai thiển sư với nhau, 
mà người ta nghĩ là họ sẽ bày tỏ trình độ hiểu 
biết. Họ không tranh luận, nhưng là những 
cảm nghỉ và đối đáp tức thì. Tập trung chủ 
yếu vào vấn đề giáo pháp và câu trả lời phải 
chỉ thẳng vào vấn để bằng trực giác chứ 
không phải trông cậy vào khái niệm hay tư 
tưởng. 

In Chinese means “Question and answer” 
system. This 1s different from koan. However, 
1n Mondo, an immediate answer 1s demanded. 
In koan, Zen practitioner needs time to reflex. 
For example, a Zen Master once held out a 





are  nof 


(B) 


stick and said, “Call it not a stick; 1ƒ you do 
you assert. Nor deny that If 1s a stick; IÝ you 
do you negate. Without affirmation or denial, 
speak, speak!” The answer can be quite 
revealine, and psychologically cleansing, 
provided they are not Interpreted—Từ Mondo 
của Nhật Bản tương đương với từ “Vấn Đáp” 
trong nhà Thiển của Trung Hoa. Tuy nhiên, 
Mondo đòi hỏi Thiển sinh có câu trả lời ngay 
lập tức, chứ không như công án cần có thời 
giờ nghiền ngẫm. Thí dụ như có một lần vị 
Thiển sư đưa Thiên trượng lên hỏi, “Không 
được gọi nó là cây gậy; nếu nói là gậy tức là 
“xác nhận.` Cũng không được nói không vì 
nói không là “phủ nhận. Không được xác 
nhận cũng không được phủ nhận, nói mau, 
nói mau!” Câu trả lời có thể biểu hiện sự 
thanh tịnh về mặt tâm lý, miễn không phải 
giải thích là được. 
Money: Tiền—See Eight things that monks or 
nuns are not allowed to possessed. 
Money corruptfs men?s heartfs: Vàng bạc làm 
hư hồng lòng người (Hoàng kim hắc thế tâm). 
Money and material things: Tiền bạc vật 
chất—The Buddha taught in the Lotus Sutra: “If 
money or mafterial things are sought and used for 
the ripht purpose, they never become an obstacle 
to faith and cultivation, but an excessive desire for 
them warps one”s mind.”—Đức Phật dạy trong 
kinh Pháp Hoa: “Nếu tiền của vật chất được kiếm 
ra và sử dụng cho mục đích chánh đáng thì chúng 
không bao giờ trở thành một trở ngại cho niềm tin 
và sự tu tập, nhưng nếu quá ham muốn chúng thì 
tâm sẽ bị lệnh lạc.” 
Mongali (skt): An ancient capital of Udyana, the 
present Manglavor on the left bank of the Swat, a 
trans-Indus State west of Kashmir—Cố đô của 
Udyana, bây giờ là Manglavor nằm bên tả ngạn 
sông Swat, một bang của Ấn Độ nằm về phía tây 
của Kashmir. 
Mongkut (1851-1868): Name of King Rama IV, 
Thai king who was a Buddhist monk from 1824 to 
1868, during which time he founded the 
Thammayut sect. As the name “Thammayuf” 
(Dhammayutka—p) means adhering to the 
dharma. This is a reformist group, which 
emphasizes sftrict adherence to the rules of 


2943 


monasftic conduct (Vinaya) as well as study of the 
scriptures. During his reign, he worked very hard 
to help purify the Thai samgha—Tên của vua 
Rama IV (1824-1868), vị vua Thái Lan, người đã 
từng là Tăng sĩ trong thời đó ông thành lập 
trường phái Thammayut. Tên Thammayut gắn 
liền với “Pháp.” Đây là nhóm cải cách, nhấn 
mạnh đến việc tu tập giới luật tự viện cũng như 
học tập kinh điển. Trong thời làm vua, ông cũng 
làm việc hết sức mình nhằm giúp thanh tịnh Tăng 
đoàn Thái. 

Mongolian Buddhism: Phật Giáo Mông Cổ— 
The earliest Mongolian contacts with Buddhism 
probably occured during the fourth century when 
Chinese monks began theIr missionaries In inner 
Mongolia and other border areas. By the seventh 
century, Buddhist influence had spread as far as 
the Yenisei region, and the Mongols also came 
into contact with Buddhism through the cultural 
infuence of the Buddhist oasis states along the 
Silk Route. These early contacts seem to have had 
no lasting Influence, however, and the first 
substantial (rọng yếu) ¡influx (sự chẩy vào) of 
Buddhism among the Mongols was really Initiated 
by the visit of the Sakyapa hierarch Sakya Padita 
(1182-1251) to the court of Godan Khan in 1244. 
This was infended as a formal accession (sự nhậm 
chức) of Tibet to Mongol hegemony (quyền lãnh 
đạo), but according to traditional Tibetan and 
Mongolian Chronicles the Khan was so Impressed 
by Sakya Pandita that he converted to Buddhism 
and appointed him as a court chaplain. The 
reality, however, probably 
different, and records of the time Indicate that 
Sakya Pandita's appointment as regent (quan 
nhiếp chánh) of Tibet, along with the Khan's 
request that he remain at the court, may really 
have been Intended to keep him as a hostage In 
order to prevent rebellion In Tibet. Later Sakyapa 
rule over Tibet was passed on to Sakya Pandita”s 
nephew and successor Pakpa Lodro (1235-1289), 
who by all accounts played a maJor in converting 
the Mongols to Buddhism. He 1s considered to 
have converted Khubilai Khan (on reign from 
1260 to 1294) and his consort Chamui to 
Buddhism, and together with the Khan he 
developed the “patron-prlesf” relationship. This 
involved the Sakyapa patriarchs (tổng giám mục) 





WaS somewhat 


servinng as spiriual preceptors to the Mongol 
court, and the Khan ïn turn pledged to profect 
Tibet and the Sakyapas. In 1269 Phags pa devised 
(để lại) a block script that led to the translation of 
a large number of Buddhist texts Into Mongolian, 
mostly from exisiting ighur translations. Despite 
these efforts, 1t appears that at this trne Buddhism 
was mainly confined to the aristocracy, and when 
Mongol rule over China ended in 1369 the 
Mongols returned to their indipenous religion 
(Shamanism). In the sixteenth century a second 
phase of Buddhism's dissemination to Mongol 
began as a consequence of military conquesfts In 
eastern border regions of Tibet by Altan Khan 
(1507-1583), which again brought contacts with 
Tibetan Buddhists. The third Dalai Lama, Sonam 
Gyatso (1543-1588), visied Altan Khan”s palace 
in Kole Khota in 1578, and after this a number of 
Buddhist missionariles traveled to Mongolia. 
Among these were Neyichi Toyin (1557-1653), 
who converted the eastern Mongols, and Zaya 
Pandita (seventeenth century), who converted the 
western and northern Mongols. With the help of 
royal patronage, Tibetan Buddhism quickly spread 
among the Mongolian masses. The process 
confinued among the northern Mongols as a result 
of the efforts of Abadai Khan of the Khalkha, who 
also visited the third Dalai Lama during his stay In 
Mongolia and ¡in 1586 built the Erdin J]uu 
monastery to house Iimages that bSod nams rgya 
mísho gave him. As a sign of their commitment to 
Buddhism, Mongol rulers promulgated a number 
of Buddhist laws, Including the banning of live 
sacrifices and hunting. In addition, many of the 
pracHices of prescribed, 
talismans were ouflawed. The process of 
translaton was also restarted, and within a few 
decades a substantial corpus of Tibetan Buddhist 
had been translated ¡Into Mongolian. 
Tibetan became the lingua franca of Buddhist 
monks and scholars. During the Ching dynasty In 
China (1644-1911), several of the Manchu rulers 
patronzed Tibetan Buddhism, the 
financial support of Emperor K”ang-Hsi (1661- 
1722) a revised cdilon of the Mongolian 
Gangsgyur (Translation of Teachings) was printed 
from 1718 to 1720. A translation of Dengyur 
(Translations of Treatises) was Inilated by 


shamanism  were 


Works 


and with 


2944 


Emperor Ch”ien-Lung (1736-1795) and finished In 
1749. Coples of the complete canon were then 
pñnted ¡in Beljing and distributed throughout 
Mongolia. In the eighteenth and nineteenth 
centuries, Buddhism spread rapidly, and during 
the nineteenth century there were over I,200 
monasferies and temples In Inner Mongolia and 
over 700 in Outer Mongolia. In addition, there 
were 243 reincarnate lamas among the Mongols. 
Even more significantly, according to official 
reporfs one-third of the adult male population 
were monks. In modern times Mongolia has been 
split Into two parts. Inner Mongolia 1s a part Of 
China, and Buddhism there has suffered much the 
same fate as in Tibet. Outer Mongolia (the area of 
the present-day Mongolian People”s Repubilic) 
established itself as an independent republic in 
the 1920s with Russian help, and although the 
soclalist øovernment was Inmiially hostle to 
Buddhism, in recent decades relipIous tolerance 
has Iincreased. There are signs of religIous revival 
in Mongolia, and when the Dalai Lama performed 
the Yamanfaka Initiation ceremony there In 1982 
for 140 lamas, a crowd of over 200,000 reportedly 
gathered outside. With the recent relaxing of 
øovernment resfrictions In Inner Mongolia, the 
number of monks Is Increasine, and some 
reincarnate lamas have returned to their monastic 
seats—Những tiếp xúc sớm sủa nhất của người 
Mông Cổ với Phật giáo có lẽ xãy ra trong thế kỷ 
thứ tư khi các nhà sư Trung Hoa bắt đầu các đoàn 
truyền giáo đi vào nội Mông và những nơi khác ở 
vùng biên giới. Vào khoảng thế kỷ thứ 7, ảnh 
hưởng phật giáo đã trải rộng đến tận vùng 
Yenisei, và người Mông Cổ cũng tiếp xúc với 
Phật giáo qua ảnh hưởng văn hóa của các quốc 
gia ốc đảo dọc theo con đường Tơ Lụa. Tuy 
nhiên, những tiếp xúc sớm sửa này không duy trì 
được ảnh hưởng, mà dòng Phật giáo trọng yếu đi 
vào Mông Cổ thật sự bắt đầu vào thời Sakya 
Padita của dòng truyền thừa Sakyapa đến viếng 
triểu đình Mông Cổ của vua Godan Khan vào 
năm 1244. Việc này chính ra là Sakya Padita đến 
để nhậm chức quyên cai trị Tây Tạng, vì lúc ấy 
Tây Tạng nằm dưới quyền của Mông Cổ, nhưng 
theo biên niên sử Tây Tạng thì Kha Hãn Godan 
rất cảm kích Sakya Pandita nên ông đã cải sang 
đạo Phật và bổ nhậm Sakya Pandita làm quốc sư 


trong triểu. Tuy nhiên, trên thực tế, có lẽ hơi 
khác, và hồ sơ thời đó cho thấy có sự bổ nhậm 
Sakya Pandita làm quan nhiếp chánh của Tây 
Tạng theo lời yêu cầu của Kha Hãn Godan là ông 
này phải lưu lại triều đình Mông Cổ, có lẽ ý định 
muốn giữ ông lại như là con tin để tránh việc nổi 
loạn ở Tây Tạng. Việc truyền thống Sakya cai trị 
toàn cõi Tây Tạng chuyển qua cho người cháu trai 
của Sakya Pandita rồi đến Pakpa Lodro, người có 
công chính trong việc chuyển Mông Cổ sang đạo 
Phật. Ông được xem như là người đã cải sang đạo 
Phật cho Kha Hãn Khubilai và Chamul, và cùng 
với Kha Hãn, ông đã phát triển mối quan hệ về 
việc “bảo trợ Tăng già” của hoàng gia. Việc này 
liên hệ đến việc các vị tổ của dòng truyền thừa 
Sakyapa cũng làm quốc sư cho triều đình Mông 
Cổ, và đổi lại Kha Hãn hứa bảo vệ Tây Tạng và 
dòng truyền thừa Sakyapa. Vào năm 1269 Phags 
pa đã để lại Mông Cổ một số lớn kinh điển đưa 
đến việc phiên dịch một số lớn kinh điển Phật 
giáo sang tiếng Mông Cổ, phần lớn từ những bản 
dịch Uighur còn lại. Mặc dù có những cố gắng ấy, 
dường như vào lúc đó Phật giáo phần lớn bị thu 
hẹp trong giới quý tộc, và khi sự cai trị của người 
Mông Cổ trên đất Trung Hoa chấm dứt vào năm 
1369 thì người Mông Cổ trở về với tôn giáo buổi 
ban sơ của họ là Shaman. Vào thế kỷ thứ 16, lần 
truyền giáo thứ nhì tại Mông Cổ bắt đầu khi Kha 
Hãn Altan dùng quân đội chiếm cứ các vùng biên 
giới miền Đông Tây Tạng, lại lần nữa đem đến sự 
tiếp xúc với Phật giáo Tây Tạng. Đức Đạt Lai Lạt 
Ma đời thứ 3, Sonam Gyatso viếng thăm triều 
đình của Kha Hãn Altan tại Kole Khota vào năm 
1578, và sau đó một số đoàn truyền giáo đã du 
hành sang Mông Cổ. Trong số này có ngài 
Neyichi Toyin, người đã cải sang đạo Phật cho 
những người Mông Cổ ở miền Đông, Zaya 
Pandita (vào thế kỷ thứ 17) người đã cải sang đạo 
Phật cho những người Mông Cổ ở miễn Tây và 
miễn Bắc. Với sự giúp đở của hoàng gia các Kha 
Hãn, Phật giáo Tây Tạng đã nhanh chóng truyền 
bá đến công chúng Mông Cổ. Tiến trình tiếp tục 
trong số các người Mông Cổ ở vùng phía Bắc do 
kết quả của những nỗ lực của Kha Hãn Abadai, 
người cũng đã thăm viếng đức Đạt Lai Lạt Ma 
đời thứ ba trong lúc vị ấy đang ở Mông Cổ và vào 
năm 1586 ông đã xây Tự viện Erdini Juu để thờ 
tôn tượng mà bSod nams rgya mtsho đã cho ông. 


2945 


Như một dấu hiệu của sự cam kết với Phật giáo, 
những nhà lãnh đạo Mông Cổ ban bố một số luật 
lệ Phật giáo, bao gồm việc cấm tế sinh mạng và 
săn bắn. Thêm vào đó, nhiều các thực tập 
Shamanism (một kiểu tôn giáo cổ của Mông Cổ) 
được ban truyền lại, bùa phép bị đặt ra ngoài 
vòng pháp luật, Tiến trình phiên dịch kinh sách 
cũng bắt đầu lại, và trong vài thập niên sau đó 
một tập sao lục kinh tạng của Phật giáo Tây Tạng 
đã được phiên dịch sang tiếng Mông Cổ. Tiếng 
Tây Tạng đã trở thành ngôn ngữ chung cho chư 
Tăng Phật giáo và học giả. Trong suốt triều đại 
nhà Thanh ở Trung quốc, vài nhà lãnh đạo Mãn 
Thanh đã bảo trợ Phật giáo Tây Tạng, và với sự 
trợ giúp tài chánh của vua Khang Hy, bản in lần 
thứ hai của bộ Phiên Dịch Phật Pháp hay Mông 
tạng đã tái bản từ năm 1718 đến 1720. Bản dịch 
Luận Tạng cũng bắt đầu từ thời vua Càng Long 
và hoàn thành vào năm 1749. Bản in của toàn bộ 
Mông Tạng sau đó được ¡n tại Bắc Kinh và phân 
phối đi khắp Mông Cổ. Vào những thế kỷ thứ 18 
và 19, Phật giáo lan truyền rất nhanh, và trong thế 
kỷ thứ 19 đã có trên 1.200 ngôi chùa ở Nội Mông 
và trên 700 ngôi ở Ngoại Mông. Hơn nữa, có 243 
vị Lạt Ma tái sanh trong số những người Mông 
Cổ. Đáng chú ý hơn, theo những báo cáo chính 
thức thì có trên một phần ba thanh niên nam giới 
là Tăng sĩ. Vào thời hiện đại Mông Cổ bị chia 
làm hai phần. Nội Mông trở thành một phần của 
Trung quốc, và Phật giáo tại đây cũng chịu chung 
số phận như Phật giáo tại Tây Tạng. Ngoại Mông 
(phần mà ngày nay là nước Cộng Hòa Nhân Dân 
Mông Cổ) tự thiết lập cho mình như một quốc gia 
độc lập với sự trợ giúp của người Nga vào thập 
niên 1920s, và mặc dù chánh quyền theo xã hội 
chủ nghĩa khởi đầu có đối nghịch với Phật giáo, 
trong những thập niên gần đây sự khoan nhượng 
với tôn giáo đã gia tăng. Có những dấu hiệu cho 
thấy tôn giáo hồi sinh ở Mông Cổ, và khi Đức Đạt 
Lai Lạt Ma làm lễ ban pháp quán đảnh 
Yamantaka ở đây vào năm 1982 cho 140 vị Lạt 
Ma, một đám đông được báo cáo trên 200.000 
người đã tụ họp bên ngoài. Với sự dễ dãi về 
những giới hạn gần đây tại Nội Mông, số Tăng sĩ 
cũng gia tăng, và vài vị lạt ma tái sanh cũng đã 
trở về vị trí của họ trong tự viện. 

Monism (n): Thuyết nhất nguyên. 
Monji-Mandara (jap): Văn tự mạn đà la. 





Monk: Bhikkhu (p)—Bhiksu (sk)—Tỳ Kheo— 
Tăng (người tu sĩ đệ tử của Phật có lãnh thọ giới 
pháp theo luật của Phật qui định) —Buddhist 
mendicant—Monks gIve up all worldly belongings 
and possess only a bare minimum of personal 
goods (an alm bowl, three robes, a belt, a razor 
and a needle). According to early Buddhist 
tradiion, they live as wandering religious 
beggars, settling In one place only for the three 
months of the rainy season. The monks rely on the 
charity of the laity for food and other subsistence, 
suụch as clothing, shelter and medicine. Expulsion 
1S rare and enforced only in an extreme case, 
although a monk or nun may leave the Sangha 1f 
he or she wishes—Nhà sư từ bỏ tất cả những tư 
hữu thế gian và chỉ giữ lại một phần tối thiểu các 
vật dụng cá nhân như I1 bát khất thực, 3 bộ y, một 
dây thắt lưng, một dao cạo râu và một cây kim. 
Theo truyền thống Phật giáo buổi ban sơ, các vị 
Tăng phải sống đời du Tăng khất sĩ, chỉ an cư một 
nơi trong ba tháng mùa an cư kiết hạ. Chư Tăng 
dựa vào lòng từ thiện của đàn na tín thí tại gia, 
cúng dường thức ăn và những thứ cần thiết khác 
như quần áo, nơi ở, và thuốc men. Sự việc bị trục 
xuất ra khỏi giáo hội là những trường hợp rất 
hiếm hoi, trừ phi có những trường hợp quá đáng, 
mặc dù chư Tăng Ni luôn được phép rời khỏi giáo 
đoàn nếu họ muốn. 

1) See Bhiksu and Venerable. 

2) There are two classes of monks—Có hai loại 
Tỳ Kheo—See Two classes of monks. 

3) There are three main monks In a monastery—— 
Có ba vị sư chính trong tự viện—See Three 
main monks In a monasfery. 

4) Three reasons are to be blamed for a 
venerable monk—See Three reasons elder 
Bhikkhus are to be blamed. 

5) Three reasons are to be blamed for a monk—— 
See Three reasons middle Bhikkhus are to be 
blamed. 

6) The four necessaries of a monk: Bốn thứ cần 
thiết cho Tăng sĩ—See Four necessaries of a 
monks. 

7) Mahapadesa (p)—Những điều tham chiếu lớn 
lao—Great cifations or references by means 
of which the word of the Buddha could be 
tested and clarified—Bốn Đại Giáo Pháp hay 
bốn điều tham chiếu lớn, mà y cứ theo đó 


8) 


9) 


10 


II 


12 


13 


14 


15 


=< 


` 


) 


` 


` 


` 


2946 


chúng ta có thể trắc nghiệm và làm sáng tỏ 
những lời giáo huấn của Đức Phật—S§ee Four 
Øreat citaftions. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are four 
things to be realised—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có bốn pháp cần phải 
chứng ngộ—See Four things to be realized. 
According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five 
pointfs to be borne in mind by a monk wishing 
to rebuke another—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có năm pháp nội tâm 
một vị Tỳ Kheo cần phải có nếu muốn chỉ 
trích một vị khác—See Five points a monk 
who wishes to rebuke another should bear In 
mind. 

Garava (p)—According to the SangItI Sutfa in 
the Long Discourses of the Buddha, there are 
six kinds of respect—Theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh, có sáu pháp cung 
kính—See S1x kinds of respect. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are six kinds 
of disrespect—Theo Kinh Phúng Tụng trong 
Trường Bộ Kinh, có sáu không cung kính 
pháp —See SIx kinds of disrespect. 

Tỳ Khưu giới, một trong tám loại biệt giải 
thoát giới cho tám chúng—One of the eight 
differentiated rules of liberation for the eight 
orders—See Differentiated rules of liberation 
for the eight orders. 

According to the Sangiti Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are eight 
persons worthy of offerinpgs—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có tám 
loại người đáng được cung kính—See Eight 
persons worthy of offerings. 

Eight things which are unclean to a monk or a 
nun—See Eight things which are unclean to a 
monk or a nun. 

According to the Potaliya Sutta In the Middle 
Length Discourses of the Buddha, there are 
eight things in the Noble One”s Discipline 
that lead to the cutting off of affairs—Theo 
Kinh Potaliya trong Trung Bộ Kinh, có tám 
pháp đưa đến sự đoạn tận—See Eipht things 
that lead to the cutting off of affa1rs. 





16) Akkhana-asamaya-brahmacariya-vasaya 
(p)—There unfortunate, 
1nappropriate times for leading the holy life— 
Có chín thứ bất thời bất tiết dẫn đến đời sống 
phạm hạnh —See 
1nappropriate times for leading the holy life. 
Forty Eight Secondary or Lighter Precepts 
which the Buddha taught all Bodhisattvas In 
the Brahma-Net Sutra—See Forty-eight 
Secondary Precepts which the Buddha taught 
all bodhisattvas in the Brahma-Net Sutra. 

18) Eighty thousand minute conducts—Eighty 
thousand minute conducts are the extremely 
small conducts of a religious figure. The 
eiphty thousand tiny conducts oripinate from 
the 250 Bhiksu Precepts—Tám muôn tế hạnh 
là 80.000 cái hạnh vi tế của người xuất gia. 
Tám muôn tế hạnh phát xuất từ 250 giới cụ 
túc của chúng Tỳ Kheo mà thành—See 
Eighty thousand minute conducts. 

Tỳ Khưu giớ—See Differentiated rules of 
liberation for the eight orders. 

Monk who ¡is affable, endowed with 
genfleness and pafience, quick to grasp 
instruction: Thiện Ngôn Tỳ Kheo—Vị Tỳ Kheo 
là thiện ngôn, đầy đủ sự nhu hòa và khiêm 
nhường, nhẫn nại và nhận sự chỉ trích một cách 
cung kính—A monk 1s affable, endowed with 
genflenes and patlence, quick Ørasp 
1nstruction—See Ten things that ø1ve protection. 
Monks in the burning house: Married 
monks—Hỏa trạch Tăng (Tăng có gia đình, ¡.e. 
Nhật Bản). 

Monk?s chamber: Tăng phòng. 

Monk who is in charge of storing sufras: 
Tạng Chủ— Tạng Ty—The monk ¡n charge of 
sforing sutras and keeping them In good shape (in 
some big monasferies, scripfures are stored in the 
east and west wings)—Vị sư chịu trách nhiệm về 
việc tàng trử kinh điển (ở các chùa lớn, kinh điển 
được chia làm hai bộ và đặt một ở cánh đông, một 
ở cánh tây; người coi kinh tạng bên cánh đông gọi 
là Đông tạng chủ, người coi kinh điển bên cánh 
tây gọi là Tây tạng chủ). 

Monk ïin charge of the kettles 
monasfery: Thang Đầu—Vị sư lo việc nấu nước 
trong chùa. 


are nine 


Nine unfortunate 


17 


~ 


19) 


{O 


in a 


2947 


Monk in charge of novices: Xuất Gia A Xà 
Lê—One who has charged of novices—Người sở 
y đắc xuất gia hay người phụ trách dạy dỗ những 
người mới xuất gia—See Five categories of 
aCcarya. 
Monk”s clothes: Nâu sòng—Clothes which have 
been dyed In brown. 
Monk who is content with any kind of 
requisites: Tri Túc Tỳ Kheo—Vị Tỳ kheo tự 
mình bằng lòng với các vật dụng nhận được như y 
phục, ẩm thực, sàng tọa, bệnh dược —-Here a 
monk who 1s content with any kind of requisites: 
robes, alms-food, lodging, medicine in case of 
1llness—See Ten things that g1ve protection. 
Monk who controls the latrines: Monk who 
controls the restrooms in the temple—Tịnh đầu. 
Monk who destroys the truth: Hoại Đạo Sa 
Môn—A monk who destroys the religlon by his 
evil conduct—VỊ Sa Môn phá hoại chân lý hay 
đạo pháp bằng những hành động bại hoại (một 
trong bốn loại Sa Môn). 
Monk who earns hỉs living by bending down 
to cultivate the land: Hạ Khẩu Thực—A monk 
earns his living (Iivelihood) by bending down to 
culivate the land. One of the four heterodox 
means of living of a monk——Một vị sư kiếm sống 
bằng cách cày cấy hay những phương pháp tà vạy 
khác—See Four heterodox means of living of a 
monk. 
Monk who has cended the sfream of 
transmigration: Arhat—Lậu tận Tỳ Kheo (A La 
Hán) 
Monk who is a friend, associatde and 
inimate of good people: Thiện Hữu Tỳ 
Kheo—VỊ Tỳ Kheo là thiện hữu, thiện bạn lữ, 
thiện bạn đảng—See Ten things that give 
protection. 
Monk of great talenf: Bậc Tăng tài. 
Monk of great virtue and old age: Great 
Monk—Senior monk—Đại Lão Tăng (Đại Lão 
Hòa Thượng). 
Monk? halls: Tuần Đường —Monks halls 
include the following halls—Tuần đường bao gồm 
những nhà sau: 
I1) The tea hall: Nhà Trụ T—Nơi uống trà và 
ngồi thiền. 


2) The assembly hall: Nhà Đại Chúng—Nơi họp 
chúng tụng niệm. 

3) The meditating hall: Nhà Thủ Tọa—Nơi ngồi 

thiển. 

Room for supervisor of monks: Nhà 

Na—Nơi dùng vào các ngày Thánh Tiết. 

5) Room for guest monks: Nhà Tham Đầu—Nơi 
dùng cho khách Tăng. 

6) The storage: Nhà Đô Tự—Nhà kho. 

7) Tea Room for guest monks: Nhà Thỉnh Khách 
Thiêu Hương—Nơi uống trà của khách Tăng. 

8) Room for Sramanera or novice monks to ask 
and practice meditation: Nhà Sa Di—Nơi để 
các vị Sa Di tham vấn về thiển. 

Monk”s hat: Thủy Quan—A monk”s hat shaped 

like the character “Water” in fron—Cái mũ của 

Tăng có hình giống như chữ “Thủy” ở phía trước. 

Monks who hear and repeat( many sufras, 

but are not devoted doers: Đa văn tỳ kheo— 

See Two classes of monks. 

Monk from India: Phạm Tăng (vị Tăng từ Ấn 

Độ). 

Monk-king: Mâu Ni Vương—A title of the 

Buddha—Vua của chư Tăng, một danh hiệu của 

Phật. 

Monks and the laity: Tăng tục—See Bhiksus 

and Laypeople. 

Monks and laymen: Đạo tục. 

Monks and laypeople: Tăng tục—See Bhiksus 

and Laypeople. 

Monk who loves the Dhamma and delights 

in hearing it: Ái Thuyết Pháp Tỳ Kheo—Here a 

monk who loves the Dhamma and deliphts in 

hearing it, he Is especially fond of the advanced 

doctrine (abhidhamme) dicipline 

(abhivinaye)—Vị Tỳ kheo ưa Pháp, ái luyến nói 

Pháp, tự mình vô cùng hoan hỷ đối với Thắng 

Pháp, Thắng Luật—See Ten things that give 

protection. 

Monks and nuns (friars): Tăng Ni—This is 

one of the five reverence-fields which belong to 

the eipht fields for cultivating blessedness—Đây 

là một trong năm Kính Điển thuộc tám ruộng 

phước điển—See Eight fields for cultivating 

blessedness. 

Monk”s outer robe: Thượng y. 


Duy 





and 


2948 


Monk?s patch-robe: Đại Y—A monk's robe, 
made ¡In varying grades from nine to fwenty-five 
patches. Garments made of castaway rags—Y của 
chư Tăng, may bằng cách ghép vải vào nhau, từ 
chín đến hai mươi lăm miếng. Các vị Tăng nhặt 
lấy những mảnh vải rách mà người ta vứt đi để 
kết lại làm áo cho mặc cho mình (bất kể vải rách 
ấy là của người hốt phân hay của hạng thủ đà la). 
Monks who read and repeat few sutras, but 
are devoted in their lives: Quả thiển tỳ kheo— 
See Two classes of monks. 

Monk who refuses instrucfions: Vô Văn Tỳ 

Kheo—Vị Tỳ Kheo từ chối sự hướng dẫn của một 

vị Y Chỉ Sư. 

Monk?s robe: Priestly garments—Tri điển (y bá 

nạp). 

l1) See Kasaya. 

2) Garment of the field of blessing: Phước điển 
y. 

3) The monk”s robe as putting an end to 1llusion: 
Tiêu Sấu Phục—Tên khác gọi áo cà sa là 
tiêu trừ phiền não. 

4 A monk's robe (Cà Sa), to be so called 


because Its square appearance: Phương 
Phục —Pháp phục của Tăng Ni, hết thảy đều 





được ráp nối bằng hình vuông. 
53A monk”s garment, upper and lower in one: 
Trực Chuyết—Áo của chư Tăng chấp vá hay 
nối liền áo lót và quần, trên dưới thành một. 
Monk's robe made of patches: Bá nạp y—See 
Monk”s robe. 
Monk scholar: Một vị Tăng uyên bác. 
Monks of senior ranks: Tiên Bối. 
Monk who ïs skilful, not lax, using foresight 
in carrying them out, and is øgood at doïng 
and planning: Phục Vụ Tỳ Kheo—Whatever 
varlous jobs there are to be done for his fellow 
monks, he ¡is skilfull, not lax, using foresight In 
carrying them out, and 1s good at doing and 
planning—Khi nào có những trách nhiệm cần 
phải làm đối với các vị đồng phạm hạnh mà niên 
lạp cao hơn, vị ấy khéo léo, không biếng nhác, 
suy tư một cách đây đủ để làm, vừa đủ để tổ 
chức—See Ten things that give protection. 
Monk”s staff: Khakkara (skt)——Tích Trượng——A 
monk*s staff, partly of metal, especially with 





metal rings for shaking to make announcement of 
oneìs presence, and also used for demon 
expulsion—Cây gậy của nhà sư, phần đầu có 
những vòng thiết, khi rung gậy để báo cho biết sự 
có mặt của ai; gậy cũng còn được dùng để trừ ma 
quỷ. 

Monk who ever strives f0 arouse energy: 
Tinh Tấn Tỳ Kheo—A monk who ever sfrives to 
arouse enersy, to get rid of unwholesome sfaftes, 
to establish wholesome sfates, untiringly and 
energetically striving to keep such good sfates and 
never shaking off the burden—Vị Tỳ Kheo sống 
tỉnh tấn siêng năng đoạn trừ các ác pháp, thành 
tựu các thiện pháp, cương quyết, kiên trì tinh tấn, 
nhẫn trì không phế bỏ các thiện pháp —§ee Ten 
things that gIve protection. 

Monk studentf: Tăng sinh. 

Monk”s toga: Thiên Sam—The monk”s robe, 
thrown over one shoulder, some say the ripht, 
others the leff—Loại áo của chư Tăng mặc phủ 
qua một vai, có người nói phủ vai phải, lại có 
người nói phải phủ vai trái (tất cả chỉ là hình 
tướng bên ngoài, nội tâm mới là phần quan 
trọng). 

Monks who wear pa(ched robes: 
Chúng—Các vị Tăng chúng mặc y áo bá nạp. 
Monkey: Thân (from 3 p.m. to 5 p.m.)—See 
Twelve animals. 

Monkey-mind: Tâm Viên—According to 
Buddhism, our mind behaves like a monkey, 
Iintractable, restless and always Jjumping—Theo 
Phật giáo thì tâm của con người loạn động như 
vượn chuyên cây. 

Monkey-wifted (a): Blunt—Dull—Foolish 
Ignorant—Silly—Stupid—Đần độn—Ngu đần— 
See Ignorance. 

Monlam Chenmo (tb): A Tibetan term for 
“Great Prayer Festival,” one of the most Importanf 
annual festivals of Tibetan Buddhism, instituted 
by Tsong-Khapa in 1409. It 1s celebrated annually, 
and begins at the Tibetan New Year. It Involves 
both monks and laypeople, and encompasses a 
plethora (nhiều) religious activities, such as 
prayer, prostration, and public lectures by 
Buddhist teachers—Từ ngữ Tất Tạng có nghĩa là 
“Đại Lễ Cầu Nguyện,” một trong những lễ hội 
hàng năm quan trọng của Phật giáo Tây Tạng, 





Nạp 








2949 


được khởi đầu bởi Tông Khách Ba vào năm 1409. 
Lễ hội được tổ chức hàng năm, và bắt đầu với Tết 
Nguyên Đán Tây Tạng. Lễ hội có liên hệ đến cả 
tăng lẫn tục với nhiều sinh hoạt tôn giáo như cầu 
nguyện, lễ bái, và thuyết pháp cho đại chúng bởi 
những thây Phật giáo. 

Monochromatic light: Ánh đơn sắc. 
Monogamist (n): Người chủ trương nhứt phu 
nhứt thê (một chồng một vợ). 

Monogamy (n): Nhất Phu Nhất Thê—Chế độ 
một chồng một vợ. 

Mononobe (jap): Dòng họ Vật Bộ (Nhật Bản). 
Monophysitic: Nhất Tánh Tông—Pantheistic 
sect of Mahayana, which assert that all beings 
have one and the same nature with all Buddhas— 
Nhất Tánh Tông trong Phật giáo Đại thừa quyết 
đoán rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh như 
nhau (tông phái của những người theo phiếm thần 
giáo). 

Monophysitic sect: 
Tánh Tông—See MonophysItc. 

Monopolise (v): Độc quyền. 

Monotheism (n): Chủ nghĩa nhất thần giáo— 
Nhất thần giáo —A more advanced form of 
religion than the primitive pantheism, whose 





Pantheisic Sec—Nhất 


believers regard everything in the universe as 
god. While a primiive monotheism, which 
proclaims that one and only one god exIsfs In this 
world and presides over all things, including good 
and evil, ¡n this world—Nhất thần giáo là một 
hình thức tôn giáo tiến bộ hơn tín ngưỡng buổi sơ 
khai là phiếm thần, các tín đồ theo tín ngưỡng này 
xem mọi vật trong vũ trụ đều là thần. Trong khi 
nhất thần giáo chỉ xem có một vị thần duy nhất 
hiện hữu trên thế giới này và chủ trì trên tất cả 
mọi vật, bao gồm cả thiện và ác trên đời này. 
Monotheist (n): Người theo nhất thần giáo. 
Monotheistfic (a): Thuộc về thuyết nhất thần 
giáo. 

Monotheistical (a): See Monotheistic. 
Monsoon-season-retreat: An Cư Kiết Hạ—See 
Summer retreat. 

Monstruous: Very cruel—Đại ác. 

Month (n): Tháng. 

Months of abstinence: Trai Nguyệt —The three 
special months of abstnence and care for lay 





Buddhists, the first, fifth, and ninth months—Ba 
tháng ăn chay đặc biệt của Phật tử tại gia, tháng 
giêng, tháng năm và tháng chín (trong ba tháng 
nầy Phật tử nên trì trai giữ giới, giữ gìn lời ăn 
tiếng nói, cũng như hành vi cử chỉ, tránh làm việc 
ác, nên làm việc thiện, và luôn giữ cho tâm ý 
thanh sạch). 
Months of the devas: Thân Túc nguyệt—Thần 
Biến Nguyệt—Thần Thông Nguyệt—The first, 
fiíth, and ninth months, when the devas øo on 
circuit throughout the earth—-Tam trường trai 
nguyệt trong tháng giêng, tháng năm, và tháng 
chín, vì trong những tháng nầy chư Thiên đi khắp 
thế giới để kiểm soát. 
Monthly preaching: Nguyệt thứ giảng (bài 
giảng hàng tháng về giới luật của chư Tăng Ni). 
Moon: 
l1) Canda (p): The male fairy`s name——Nguyệt 
lang, tên của vị nam tiên. 
2) Canda (p): The female fairy`s name——Nguyệt 
nga, tên của vị nữ tiên. 
3) Soma (skÐ): Mặt Trăng (thái âm)—See Seven 
brilliant ones. 
Moon-black Ming-Wang: Moon-spot Ming- 
Wang—Nguyệt Yểm Tôn—One of the names of 
Ming Wang, such as “moon black,” or “moon 
spots.” The maharaja who subdues all resisters, 
past, present, and future, represented with black 
face, three eyes, four protruding teeth, and fierce 
laugh—Tên của một trong ba vị Minh Vương, như 
Hắc Diện Minh Vương, và Nguyệt Điểm Minh 
Vương. Vị minh vương nầy có khả năng hàng 
phục tất cả những kẻ chống đối trong quá khứ, 
hiện tại và vị lai, mặt đen, ba mắt, bốn răng lởm 
chởm và giọng cười hung tợn. 
Moon contemplation: Moon samadhi—Nguyệt 
Luân Quán Tam Muội—The moon contemplation 
or samadhi. The samadhi in regard fo 1s sixteen 
niphts of waxing to the full and the application of 
this contemplation to the development of bodhi 
withm, especially of the of 
Bodhisattva mind of the lotus and of the human 
heart—Thai Tạng giới dùng nhục đoàn tâm mà 
quán thánh sen tám cánh, còn Kim Cang giới, 
quán mặt trăng tròn sáng như Bồ Để tâm (hay 
quán nhục đoàn tâm thành nguyệt luân) tương 








sixteen kinds 


2950 


ứng với l6 đêm, tượng trưng cho 16 loại Bồ Tát 
tâm trong hoa sen của tâm nhục đoàn. 
Moon-deva: Minh Nguyệt Thiên Tử—Nguyệt 
Thiên Tử The moon-deva, In Indra's retinue. 
According to the Abhidharma, there 1s the male 
regent of the moon, named Bảo Cát Tường, one 
of the mefamorphoses of the Bodhisattva 
Mahasthamaprapta. In the Vajradhatu, he 1s 
considered as one of the descents of the Sakya 
tribes in the Garbhadhatu groups—Nguyệt Thiên 
Tử trong cõi trời Đế Thích. Theo Vi Diệu Pháp, vị 
Thiên Tử ở nguyệt cung tên là Bảo Cát Tường, là 
sự hóa hiện của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Trên 
Mạn Đồ La của Kim Cang giới, vị nầy được coi là 
hàng Chủng của Thai Tạng giới—See Two kinds 
of devas (A). 

Moon-disk: Nguyệt Luân (mặt trăng). 

Moon face Buddha: Nguyệt Diện Phật— 
According to the Flower Adornment Sutra, the 
“Moon-Face” Buddha, whose life 1s only a day 
and a night, in contrast with the “Sun-Face” 
Buddha whose life ¡is 1.800 years—Theo Kinh 
Hoa Nghiêm thì Nguyệt Diện Phật chỉ thọ mệnh 
có một ngày một đêm, đối lại với Nhật Diện Phật 
thọ mệnh 1.800 năm. 

Moon of Liberation Bodhisatfva: Giải Thoát 
nguyệt Bồ Tát. 

Moonlight (n): Candraprabha (skQ—Nguyệt 
Quang—Chiến Đạt La Bát Lạt Bà—Moonlight, 
name of Sakyamuni when a king In a former 
Incarnation, who cut off his head as a gIÍt to 
others—Tên của Phật Thích Ca trong tiền kiếp 
khi Ngài còn là một vị quốc vương, cắt đầu bố 
thí —See Two attendants (B). 

Moonligh(t Bodhisattva: Nguyệt Quang Bồ 
Tát One of the two bodhisafttvas assistants of the 
Master of Healing (Dược Sư)—Là một trong hai 
vị Bồ Tát theo phò trì Phật Dược Sư—See Surya- 
prabhasana. 

Moonlight king: Nguyệt Quang Vương—Name 
of Sakyamuni In his previous Incarnaton as a 
prince, when he gave his head to a brahman— 
Trong tiền kiếp, Phật Thích ca từng là một vị Thái 
Tử có tên là Nguyệt Quang Thái Tử, người đã bố 
thí đầu cho người Bà La Môn. 

Moonlight prince: Nguyệt Quang Thái Tử— 
According to the Sastra on the Maha-Prajna Sutra, 


Moonlight prince, name of Sakyamuni In a 
Dr€Vious incarnation as a prince, when he split one 
of his bones to anoint a leper with 1s marrow and 
gave him his blood to drink—Theo Đại Trí Độ 
Luận, Đức Phật Thích Ca trong đời quá khứ đã 
từng là con của một vị quốc vương tên là Nguyệt 
Quang Thái Tử, đã từng đập xương lấy tủy trị 
bệnh cho người hủi, rồi lấy máu mình cho người 
ấy uống mà khỏi bệnh. 

Moon-lovye-samadhi: Nguyệt Ái Tam Muội—A 
Buddhaˆs “moon-love-samadhi,” in which he rids 
men of the distresses of love and hate—Phật nhập 
Nguyệt Ái Tam Muội (như ánh trăng mát dịu) 
nhằm trừ nhiệt não thương ghét của chúng sanh. 
Moon palace: Nguyệt Cung—The moon palace 
of the male regent of the moon (Candradeva or 
Somadeva), made of silver and crystal; It 1s 
described as forty-nine yojanas square—Cung 
điện của Nguyệt Thiên Tử, làm bằng bạc và lưu 
ly trên một diện tích bốn mươi chín lập phương do 
tuần. 

Moon-rat: Nguyệt Thử—One of the two rats, 
black and white, that gnaw the cord of life, nipht 
and day—Nguyệt thử là một trong hai loài chuột 
trên cung Hằng, loài gậm nhắm sợi dây sinh tử 
của đêm và ngày. 

Moon reflected in the water: Jalacandra or 
Udakacandra (skQ—Thủy Nguyệt—The moon 
reflected in the water (all 1s illusory and unreal)— 
Mặt trăng phản chiếu trên mặt nước (các pháp hư 
huyễn và không thật như bóng trăng trong nước). 
Moon reflecting ïn the well: Tỉnh Trung Lao 
Nguyệt—Like ladling the moon out of the well; 
the parable of the monkeys who saw the moon 
fallen Into a well, and fearing there would be no 
more moonlight, sought to save 1t; the monkey 
king hung on to a branch, one hung on to his tail 
and so on, but the branch broke and all were 
drowned—Vớt trăng từ giếng; chuyện kể về một 
bầy khỉ khi thấy rơi xuống giếng (trăng hiện dưới 
mặt giếng), sợ rằng sẽ không còn ánh sáng trăng 
nữa, nên tìm cách vớt trăng lên. Khỉ chúa tay đu 
cành, rồi một con nắm đuôi khỉ chúa và các con 
khác cứ nối đuôi nhau, nhưng cành gẫy cả bọn 
chết đuối. 

Moon-samadhi: Moon contemplation—Nguyệt 
Luân Quán Tam Muội—The moon contemplation 


2951 


or samadhi. The samadhi in regard to 1fs sixteen 

niphts of waxing to the full and the application of 

this contemplation to the development of bodhi 

within, especially of the of 

Bodhisattva mind of the lotus and of the human 

heart—Thai Tạng giới dùng nhục đoàn tâm mà 

quán thánh sen tám cánh, còn Kim Cang giới, 

quán mặt trăng tròn sáng như Bồ Để tâm (hay 

quán nhục đoàn tâm thành nguyệt luân) tương 

ứng với l6 đêm, tượng trưng cho 16 loại Bồ Tát 

tâm trong hoa sen của tâm nhục đoàn. 

Moral 

1) (a): Thuộc về luân lý hay đạo đức. 

2) (m): Bài học luân lý. 

Moral action: Hạnh nghiệp. 

Moral argumenf: Lý chứng luân lý. 

Moral causation: Nguyên nhân luân lý. 

Moral Codes: Giới Luật. 

l1) The moral code taught in Buddhism 1s very 
vast and varled and yet the function of 
Buddhist moralifty 1s one and not many. Ít 1s 
the control of man”s verbal and physical 
actions. All morals set forth in Buddhism lead 
to this end, virtuous behavior, yet moral code 
1S not an end ïn 1tself, but a means, for 1t aids 
concentration (samadhi). Samadhi, on the 
other hand, is a means to the acquisition of 
wisdom (panna), true wisdom, which In turn 
brings about deliverance of mind, the final 
goal of the teaching of the Buddha. Virtue, 
Concenftration, and Wisdom therefore 1s a 
blending of man”s emotions and Intellect— 
Giới luật trong Phật giáo có rất nhiều và đa 
đạng, tuy nhiên, nhiệm vụ của giới luật chỉ có 
một. Đó là kiểm soát những hành động của 
thân và khẩu, cách cư xử của con người, hay 
nói khác đi, là để thanh tịnh lời nói và hành 
vi của họ. Tất cả những điều học được ban 
hành trong đạo Phật đều dẫn đến mục đích 
chánh hạnh nầy. Tuy nhiên, giới luật tự thân 
nó không phải là cứu cánh, mà chỉ là phương 
tiện, vì nó chỉ hỗ trợ cho định (samadhi). Định 
ngược lại là phương tiện cho cho sự thu thập 
trí tuệ, và chính trí tuệ nầy lần lượt dẫn đến 
sự giải thoát của tâm, mục tiêu cuối cùng của 
đạo Phật. Do đó, Giới, Định và Tuệ là một sự 


sixteen kinds 


kết hợp hài hòa giữa những cảm xúc và tri 
thức của con người. 

2) The Buddha points out to his disciples the 
ways of overcoming verbal and physical 1ll 
behavior. According to the Majjhima Nikaya, 
the Buddha taupht “Having tamed his 
tongue, having conftrolled his bodily actions 
and made himself pure In the way he earns 
his living, the disciple establishes himself 
well in moral habits. Thus he trains himself in 
the essential precepts of restraint observing 
them scrupulously and seeing danger In the 
slightest fault. While thus restraining himself 
in word and deed he tries to guard the doors 
of the senses, for If he lacks control over his 
senses unhealthy thoughts are bound to filI his 
mind. Seeing a form, hearing a sound, and so 
on, he ¡is neifher attracted nor repelled by 
such sense obJects, but maintains balance, 
putting away all likes and dislikes.”—Đức 
Phật vạch ra cho hàng đệ tử của Ngài những 
cách để khắc phục tà hạnh về thân và khẩu. 
Theo Kinh Trường Bộ (Majjhima Nikaya), 
Đức Phật dạy: “Sau khi điều phục lời nói, đã 
chế ngự được các hành động của thân và tự 
làm cho mình thanh tịnh trong cách nuôi 
mạng, vị đệ tử tự đặt mình vào nếp sống giới 
hạnh. Như vậy vị ấy thọ trì và học tập các 
học giới, giữ giới một cách thận trọng, và 
thấy sự nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt. 
Trong khi tiết chế lời nói và hành động như vị 
ấy phải cố gắng phòng hộ các căn. Vì nếu vị 
ấy thiếu sự kiểm soát các căn của mình thì 
các tư duy bất thiện sẽ xâm nhập đây tâm 
của mình. Thấy một sắc, nghe một âm thanh, 
vân vân... Vị ấy không thích thú, cũng không 
khó chịu với những đối tượng giác quan ấy, 
mà giữ lòng bình thản, bỏ qua một bên mọi 
ưa ghét.” 

** See Preceptfs. 

Moral conduct: Holding precepts (Discipline)— 

Impulse—Giới Ba La Mật: Trì giớ—Sống đạo 

đức theo đúng giới luật—See Ten Paramitas. 

Moral conduct and religious exercises: 

Disciplne—Moral conduct—Moral deed— 

Upright conduc—Đức hạnh —See Moral conduct 

and religious practices. 


2952 


Moral conduct and religious practices: 
Virtues—Virtuous—Morality—Good conduct— 
Moral conduct and moral deeds—Đức Hạnh— 
Công đức và công hạnh tu trì —The Buddha's 
teachngs on “Virtues” ¡in the Dharmapada 

Sutra—Những lời Phật dạy về “Đức Hạnh” trong 

Kinh Pháp Cú: 

l1) The scent of flowers does not blow_ against 
the wind, the Íraprance of 
sandalwood and Jasmine, but the fraprance of 
the virtious blows against the wind; the 
vituous man pervades every direction 
(Dharmapada 54): Mùi hương của các thứ 
hoa, dù là hoa chiên đàn, hoa đa già la, hay 
hoa mạt ly đều không thể bay ngược gió, chỉ 
có mùi hương đức hạnh của người chân chính, 
tuy ngược gió vẫn bay khắp cả muôn phương. 

2) Of litle account 1s the fragrance of sandal- 
wood, lotus, Jasmine; above all these kinds of 
fragrance, the fraprance of. virtue 1s by far 
the best (Dharmapada 55): Hương chiên đàn, 
hương đa già la, hương bạt tất kỳ, hương 
thanh liên, trong tất cả thứ hương, chỉ thứ 
hương đức hạnh là hơn cả. 

3) Of litle account 1s the fragrance of sandal; 
the fraprance of the virtuous rises up to the 
gods as the highest (Dharmapada 56): Hương 
chiên đàn, hương đa già la đều là thứ hương 
vi diệu, nhưng không sánh bằng hương người 
đức hạnh, xông ngát tận chư thiên. 

4) Mara never finds the path of those who are 
virtuous, careful in living and freed by right 
knowledge (Dharmapada 57): Người nào 
thành tựu các giới hạnh, hằng ngày chẳng 
buông lung, an trụ trong chính trí và giải 
thoát, thì ác ma không thể dòm ngó được. 

5) To be virtue until old age 1s pleasant; to have 
steadfast faith 1s pleasant; to attain wisdom 1s 
pleasan; not to do evi ¡1s  pleasant 
(Dharmapada 333): Già vẫn sống đức hạnh là 
vui, thành tựu chánh tín là vui, đầy đủ trí tuệ 
là vui, không làm điều ác là vui. 

Moral formation: Study of the rules—Study of 

discipline—GIới học. 

Moral impurity: Mala (skt)—Dust—Impurity— 

Mental impurity—Whatever misleads or deludes 

the mind—IIlusion—Defilement—Cấu. 


nor đoes 


Moral infection: Tạp Nhiễm—All kinds of 
Infection, the of 
transmigration—Tất cả các pháp hữu lậu là những 
tạp nhân của luân hồi sanh tử. 

Moral law: Luật luân lý. 

Moral law which reveals or evolves the 
Buddha-nature: Phật Tánh Giớ—The moral 
law which arises out of the Buddha-nature In all 
beinss; the law which reveals or evolves the 
Buddha-nature—Giới luật khởi lên từ Phật tánh 
trong chúng sanh mọi loài hay giới luật làm hiển 
lộ Phật tánh. 

Moral monk: Patimokkha (p)—-Giới Bổn Tỳ 
Kheo—-Here a monk 1s moral, he lives restrained 
according to the restraint of the discipline, 
persisting 1n right behavior, seeing danger in the 
sliphtest fault, he keeps to the rules of training—— 
Ở đây, vị Tỳ kheo có giới hạnh, sống chế ngự với 
sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ oai 
nghi, chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi 
nhỏ nhặt, thọ lãnh và tu học trong giới pháp—See 
Ten things that give protection. 

Moral offering: Dharma-puja (skt)——Offerings 
to (for) the Dharma——Serving the Dharma—Pháp 
Cúng Dường—See DharmapuJa. 

Moral philosophy: Right way to be human— 
Đạo làm người (luân thường đạo lý). 

Moral precept: Giới Ba La Mật—Moral 
precepts, the second of the six paramitas—GIới 
luật, Ba La Mật thứ hai trong sáu Ba La Mật— 
See S1x paramitas. 

Moral principle: Đạo nghĩa—Nguyên tắc đạo 
đức. 

Moral responsibility: Trách nhiệm luân lý 
(trách nhiệm tinh thần). 

Moral restraint: Giới—See Seven riches. 
Moral rules of Bodhisattva: Bodhisattva-sila 
(sk)—Bồ tát giới. 

Moral sense of Scriptures: Nghĩa luân lý của 
kinh điển. 

Morale: Nhân tâm——Sĩ khí. 

Moralist: Nhà đạo đức. 

Moralistic (a): Thuộc về sự răn dạy luân lý. 
Morality (n): Guna (skt—Đức hạnh —Trì giớ— 
Good conduct—Moral power——Virtue——Morality 
forms the foundation of further progress on the 


moral VârIOUS causes 








2953 


right path. The contents of morality in Buddhism 
compose of right speech, right action, and right 
livelihood—Giới hình thành nền móng của sự tiến 
triển trên con đường chánh đạo. Nội dung của giới 
hạnh trong Phật giáo bao gồm cả chánh ngữ, 
chánh nghiệp, và chánh mạng—See Four right 
obJects of faith and five right modes of procedure, 

Five precepts, Ten meritorious deeds (II), and 

Ten Paramitas. 

Morality helps giving up ilEwill or hatred: 

Trì giới giúp chúng ta từ bỏ ác ý và sân hận. 

Mortality is Nirvana: Sanh tử tức Niết Bàn. 

Morality-paramita: Sila-paramita (skÙ—Trì 

Giới Ba La Mật—Precept paramita—Morality 

paramita, or keeping the moral law, one of the six 

paramita. The Sila-paramita 1s a gate of Dharma- 
1llumination; for with it, we distantly depart from 
the hardships of evil worlds, and we teach and 
gulde precept-breaking living beings—GIữ tròn 
giới luật, một trong lục Ba la mật. Trì giới Ba la 
mật còn là cửa ngõ đi vào hào quang chư pháp, vì 
nhờ đó mà chúng ta xa la thế giới nhiễm trược, 
và cũng nhờ đó mà chúng ta có thể hướng dẫn 
những chúng sanh hay buông lung phá giới—See 

SIx Paramitas. 

Morality-play: Kịch có tính cách dạy luân lý để 

răn đời. 

Morality is as sound as the hill: Cuộc sống 

giới đức đạo hạnh cao như núi (Nghĩa trọng như 

sơn). 

Moralize (v): Răn dạy về luân lý. 

Moras-karmas (skt: Ý tam—Ba giới về ý— 

The three dealing with the mind: 

1) Not to be covetous—Không ganh ghét: We 
do not know how to desire less and when 1s 
enouph; but we continue to be greedy and 
covetous—Chúng ta không chịu thiểu dục tri 
túc, mà ngược lại còn khởi tâm tham lam và 
ganh ghét. 

2) Not to be malicious—Không xấu ác: We do 
not have peace and tolerance toward others; 
but, In contrast, we continue to be malicious 
and to have hatred—Chúng ta chẳng những 
không chịu nhu hòa nhẫn nhục; mà lại còn 
luôn sanh khởi các niềm sân hận xấu ác. 

3) Notto be unbelief Không bất tín: We do not 
believe in the Law of Causes and Effetcs, but 


In confrast we continue to attach to our 
Ipnorance, and refuse to be near good 
knowledgeable advisors In order to learn and 
cultivate the proper dharma—Chúng ta chẳng 
những không tin luật luân hồi nhân quả; mà 
ngược lại còn bám víu vào sự ngu tối sỉ mê, 
không chịu thân cận các bậc thiện hữu tri 
thức để học hỏi đạo pháp và tu hành. 
More Dharmas: Thêm ba pháp —There are 
three More Dharmas—Có thêm ba pháp—See 
Three more dharmas. 
(The) More you say, the more erros you 
make: Càng nói nhiều càng sai nhiều (Đa ngôn 
đa quá). Càng nói ít càng tốt—The less said, the 
better. 
Mormon (n): Giáo phái Mormon, một hệ phái 
Tin Lành xuất phát từ tiểu bang Utah của Hoa 
Kỳ. 
Morning assembly: Tảo tham (buổi tham thiển 
sớm mail). 
Morning period: Thần Triêu—The first of the 
three divisions of the day—Một trong ba thời 
trong ngày, buổi sáng. 
Morning service: Khóa lễ buổi sáng trong chùa. 
Mortal 
I) (a): Thuộc về cái chết—-Phải chết—AII 
beings are mortal—Mọi sinh vật đều phải 
chết. 
2) (n): Phàm nhân. 
Mortal dispensaftion: Phân Đoạn Sinh Tử— 
Phân đoạn thân—-Phân đoạn tam đạo The 
mortal lot or dispensation 1n regard to the various 
forms of reincarnation. The condition and station 
resulting from good or bad karma in the three 
realms (desire, form and formless) and in the six 
paths—Thân của sáu đường sanh tử luân hồi, mỗi 
đường đều tùy theo nghiệp nhân của mình trong 
tam giới mà thọ mệnh có phân hạn, hình thể có 
đoạn biệt (nên gọi là phân đoạn). 
Mortal life: Bond of existence—Hữu kết (phiền 
não tham sân si trói buộc chúng sanh trong vòng 
sanh tử). 
Mortal lot with various forms of 
reincarnafion: Phân Đoạn Sinh Tử—Phân đoạn 
tử—Phân đoạn thân —Phân đoạn tam đạo —See 
Mortal dispensation. 





2954 


Moral and mental nature: Dharmakaya (skt)— 
Pháp thân—See Two forms of body (C). 
Mortal samsara life: Hữu Vi Sinh Tử—The 
samsara life of births and deaths, contrasted with 
effortless mortality, e.ø. transformation such as 
that of the bodhisattva—Luân hồi hay phân đoạn 
sinh tử của phàm phu, trong khi biến dịch sinh tử 
của Bồ Tát gọi là vô vi sinh tử. 

Mortal and Spiritual bodies: Phân đoạn và 

Biến dịch thân—See Two forms of body (B). 

Mortal stream of existence: Hữu Lưu—Kiến 

Lưu—The stream of existence with its karma and 

delusion—Vì quả báo tam giới mà lưu chuyển 

trong luân hồi sanh tử. 

Mortality (n): Sự chết— Sự tử vong. 

Mortification (n): Hành xác—Khắc khổ. 

Mortify oneself (one”s body): Hành xác. 

Self-mortification (n): Tự hành xác. 

Mortify (v): Hành xác. 

Most: Supreme—Very—Tối. 

Most charitable: Nhân từ nhứt. 

Most durable: Trường tôn. 

Most essentially: Thiết yếu nhứt. 

Most exquisite voices: Vi diệu âm. 

Most  Heroic, Mightiest and Most 

Compassionate One: Đấng Đại Hùng, Đại Lực, 

Đại Từ Bi. 

Most Honorable One: Buddha—Tối Thắng 

Tôn. 

Most honored among the devas: Thiên Tôn. 

l) The highest of divine beings: Bậc tôn quý 
nhứt của chư Thiên. 

2) The MaharajJa protectors of Buddhism and 
others In the sense of honoured devas: Thiên 
vương hộ pháp và những bậc tôn quý khác 
của chư Thiên. 

3) Tide applied by the Taosits to their divinitles: 
Những bậc Thần Thánh của những người theo 
Lão Giáo. 

4) A tile of the Buddha: Danh hiệu của Đức 
Phật. 

Most honoured among men: Vairocana—Nhất 

Thiết Nhân Trung Tôn—Tất cả những bậc được 

loài người tôn kính nhất. 





Most Honored among two footed beings 
(men and devas): Lưỡng Túc Tôn—An epithet 
of the Buddha—Một danh hiệu của Đức Phật— 
See Ten epithets of a Buddha. 

Most importantly: Quan trọng nhất. 

Most merciful: Great loving-kindness—Great 
compassion—Đại từ—According to the T”ien-T”aI 
Sect, this 1s one of the six kinds of contemplation 
Theo trường phái 
Thiên Thai, đây là một trong sáu quán pháp —See 
Six kinds of contemplation. 

Most omnipresent Brahma: Đại phạm thâm 
viễn—According to the Tien-T?ai Sect, this is 
one of the six kinds of contemplation or six kinds 
of Kuan-Yin—Theo trường phái Thiên Thai, đây 
là một trong sáu quán pháp—See Six kinds of 
contemplation. 

Most pififul: Đại bi —According to the Tien- 
Tai Sect, 
contemplation or six kinds of Kuan-Yin—Theo 
trường phái Thiên Thai, đây là một trong sáu 
quán pháp—See Most pity and Six kinds of 
contemplation. 

Most pity: Mahakaruna (skQ—Đại Bi—Most 
piiful —Great pity—To be full of compassion 
(greatly pitiful). Mahakaruna means the Great 
Compassion of the Buddhas and Bodhisattvas. 
Also means a heart that seeks to save the 
sufering (great compassion), applied to all 
Buddhas and Bodhisattvas, especially to Kuan- 
Yin, for their oripinal vows ørowing out of a øreat 
compassionate heart—Lòng từ bị rộng lớn hay 
tâm đầy lòng từ bi. Đại bi là lòng thương xót vĩ 
đại của chư Phật và chư Bồ Tát. Đại bi còn có 
nghĩa là lòng cứu độ chúng sanh đau khổ, chỉ chư 
Phật và chư Bồ Tát, đặc biệt ám chỉ Phật Quán 
Âm, vì bổn nguyện của các ngài phát sinh từ lòng 
đại bi rộng lớn—See Compassion. 

Most reasonable: Chí lý. 

Most sincerely: Thành tâm thành ý. 

Most superior class of “prayer-beads.”: 
Thượng phẩm—Most superior, numbering 1.080. 
This 1s one of the four classes of “prayer- 
beads.”—Đây là một trong bốn loại niệm châu— 
See Four classes of “prayer-beads”. 

Most supreme vehicle: Mahayana—Vô thượng 
thượng thừa (Đại Thừa). 


or six kinds of Kuan-Yin 





ths ¡1s one of the six kinds of 


2955 


Most 

Thượng. 

l) A general term for a senior monk: Hòa 
Thượng—Từ dùng để chỉ một vị Tăng cao 
tuổi hạ. 

2) A senior monk who 1s strong In producing or 
begetting strength In his disciples: Lực Sinh— 
Một vị Tăng cao hạ trong tự viện, nhờ vị nây 
mà đạo lực của các đệ tử được sinh ra. 

3) Vandya (skÙ: Ô Xã—See Most Venerable 
(6) and (7). 

4) Dharma master, a senior monk and teacher of 
doctrine: Pháp Sư—Vị Tăng cao tuổi hạ và 
cũng là vị Pháp Sư. 

53) A senior monk, a discerner of sin from not 
sin, or the sinful from the not-sinful: Trí Hữu 
Tội Tri Vô Tội —Một vị Tăng cao hạ, người 
có khả năng biện biệt tội không tội. 

6) Teacher or preceptor. lt is said to be derived 
from Khotan in the form of Vandya. The 
SanskriIt term used In 1s Interprefatlon 1s 
Upadhyaya, a sub-teacher of the Vedas, 
inferior to an acarya: Ưu Bà Đà Da—Người 
ta nói từ nầy xuất phát từ từ “Ô Xã” hay 
“Hòa Xã” được dùng ở Điền Quốc. Phạn Ngữ 
giảng giải là Ưu Bà Đà Da, một vị thầy thấp 
hơn thấp A Xà Lê. 

7) Originally a subsidlary of the 
Vedangas; later through Central Asia, 1t 
became a term for a teacher of Buddhism, In 
distinction from disciplinisfs and 
1ntuitlonalists, but as Ho-Shang 1t attained 
universal applicaton to all masters: Hòa 
Thượng—Nguyên thủy Ưu Ba Đà Da có 
nghĩa là thân giáo sư, y chỉ sư, hay y học sư; 
về sau nầy tại các xứ Trung Á, từ nầy được 
dùng như là một vị Thây trong Phật giáo nói 
chung, để phân biệt với luật sư hay thiển sư, 
nhưng từ nây còn được dùng để gọi Hòa 
Thượng là thân giáo sư hay vị thầy chỉ dạy 
trực tiếp trong tự viện. 

8) Preaching monks: Ô Ba Đà Da (Hòa 
Thượng)—This 1s one of the five reverence- 
fields which belong to the eight fields for 
cultivating blessedness—Đây là một trong 
năm Kính Điển thuộc tám ruộng phước 


Venerable: Upadhyaya  (sk)—Hòa 


teacher 


điển -See Eigh( fields for culivating 
blessedness. 


Most-Victorious Buddha: Phật Tối Thắng. 

Most virtuous: 

lI) Members of the Great Assembly, Upasakas 
and Upasikas: Chư đại đức bao gồm cả đại 
chúng ưu bà tắc và ưu bà di. 

2) Datoku (jap)—Bhandanta (skÐ: Tile of 
honor applied to senior monks—Danh hiệu áp 
dụng cho các vị sư cao tuổi hạ. 

Mote (n): Hạt bụ——A mote of dust—A speck of 

dust. 

Moth flying info the lamp: Nga Thú Đăng Hỏa 

(con thiêu thân lao mình vào ánh đèn)—Lke a 

moth flying Into the lamp, 1s man after his 

pleasures—Con người chạy theo dục vọng như 
những con thiêu thân phóng mình vào ánh đèn 
vậy. 

Mother (n): Mẹ——This is one of the two grace or 

gratitude-fields which belong to the eight fields 

for cultivating blessedness. This 1s also one of the 
five fields of offerings (one of the five to be 
constantly served)—Đây là một trong hai Ân 

Điển thuộc tám ruộng phước điền. Đây cũng là 

một trong năm chỗ để cúng dường—See Five 

places offerinnøs, and Eipht fields 
cultivating blessedness. 

Mother of the Buddha: Buddhamatr (skt)— 

Phật Mẫu. 

l) Maha Maya: The mother of the Buddha— 
Hoàng hậu Ma Da là mẹ của Phật. 

2) MahapajapatHi: His aunt who was also his 
foster-mother—Bà Ma ha Ba Xà Ba Đề là kế 
mẫu và cũng là đì của Phật. 

Mother of Buddhas with white radiant 

umbrella: Đại Bạch Tản Cái Phật Mẫu —The 

emblem of her protection of all beines—Mẹ của 
chư Phật, có đại uy lực phóng quang minh, lấy 
lộng trắng che rợp khắp cả chúng sanh. 

Mother of enlightenment: Giác Mẫu. 

1) Mother of enlightenment: Mẹ của sự giác 
ngộ. 

2) A tre of ManJusrI as the eternal guardian of 
mystc wisdom, all Buddhas, past, present, 
and future, deriving their enliphtenment from 
him as its guardian: Danh hiệu của ngài Văn 
Thù và công đức của ngài như vị hộ trì mật 
trí. Chư Phật quá khứ, hiện tại và vị lai đều 
đạt được sự giác ngộ từ nơi ngài. 


for for 


2956 


3) The Dharma or law which produced him: 
Giáo pháp đã sanh ra Phật. 

4) The Prajna-paramita, mother of begetter of 
all Buddhas: Bát Nhã Ba La Mật Đa, mẹ của 
chư Phật. 

Mother fish: Ngư Mẫu —The care of a mother- 
fish for Ifs multitudinous young, e.ø. Amitabha”s 
care of all in leading them to his Pure Land—Sự 
chăm sóc của cá mẹ cho đàn con đông đảo, cũng 
giống như Đức Phật A Di Đà dẫn dắt chúng sanh 
đi về cõi Tịnh Độ của Ngài vậy. 

Mother of karma: Matrka (skt—Hành Mẫu— 

Ma Đức Lý Ca—The “mother of karma,” 1.e. the 

Abhidharma-pitaka, which shows that karma 

produces karma, one act producing another—“Mẹ 

của nghiệp,” thí dụ trong Vi Diệu Pháp, chỉ rõ 
nghiệp sanh nghiệp, hay là một hành động đưa 
đến (sản sanh) một hành động khác. 

Mother-lord: Mẫu Chủ—Bà mẹ có khả năng 

sinh sản—ln the mandala of Vajradhatu and 

Garbhadhatu; Vairocana, being the source of all 

things, has no “mother” as progenitor, and 1s the 

lord of the mandala. The other four dhyani- 
buddhas have “mothers” who are supposed to 
arise from the paramitas—Trong Thai Tạng Giới, 

Phật Tỳ Lô Giá Na là gốc hay là bộ chủ trong 

Mạn Đà La. Bốn vị Phật khác đều có “Bộ Mẫu” 

và đều phải nảy sinh ra Ba La Mật cho mẫu chủ: 

l) Aksobhya Buddha has vajra-paramitas for 
mother: A Súc bệ Phật có Kim Cang Ba La 
Mật cho mẫu chủ. 

2) Ratnasambhava Buddha has Jewel-paramitas 
for mother: Nam Phật có Bảo Ba La Mật cho 
mẫu chủ. 

3) Amiftabha-Buddha has dharma-paramitas for 

mother: A Di Đà Phật có Pháp Ba La Mật 

cho mẫu chủ. 

Amogha-siddh  Buddha precept- 

paramitas for mother: Bất Không Phật có 

Yết-Ma Ba La Mật cho mẫu chủ. 

Mother of Maugalyayana: Thanh Đề Nữ—The 

mother of Maugalyaya na In a former Incarnation, 

noted for her meanness—Mẹ của Mục Kiển Liên 
trong một tiền kiếp, nổi tiếng về sự bần tiện của 
bà. 

Mother of religions: Đất mẹ của tôn giáo. 

Mother Superior: Sư bà (viện chủ một Ni viện). 


4) has 


Mother of virtue: Đức Mẫu—The faith which is 

the root of the religious life—Mẹ của mọi công 

đức, như niềm tin là căn bản của cuộc sống tôn 
giáo. 

Mother of all wisdom: Phật Nhãn Tôn—A term 

of the esoteric cult for the source or mother of all 

wisdom—Nhất Thiết Phật Nhãn Đại Kim Cương 

Cát Tường Nhất Thiết Phật Mẫu, hay Phật Nhãn 

Bộ Mẫu, hay Phật Mẫu Tôn, là tên của một vị tôn 

do Mật Giáo đặt ra. 

Motherhood (n): Tình mẹ—Địa vị của người 

mẹ. 

Motherly wife: Matubhariya (p)—Loại vợ chăm 

sóc cho chồng như một bà mẹ——S§ee Lordly wife. 

Motif (n): Kiểu, trang sức. 

Motion (n): Mutable—Chuyển động. 

1)_ Move: Chuyển động—Movement arises from 
the nature of wind which 1s the cause of 
motion—Tự tính của gió gây ra sự chuyển 
động (của các đại khác). 

2) Proposal (from City Council members): Kiến 
Nghị (từ nghị viên Thành Phố). 

Motionless (a): 

e  Nis-cale (skt)—Không động——Immovable. 

e _ Aceshta (sk)——Không tỉnh tấn—Effortless. 

Motfivated by: Bị thúc đẩy bởi. 

Motivation (n): Sự thúc đẩy. 

Motive (a): Động cơ thúc đẩy —High motive in 

Buddhism 1s the will to reduce the sufering of all 

forms of life—Motive to attain enliphtenment. 

(Selfish) motives: Động cơ ích kỷ. 

Motive power: Căn cơ—Fundamental ability. 

Mouni (skÐ): Tịch tịnh. 

Mounimitra (skt): Mâu ni Mật đa la—Tịch hữu. 

Mount of Fearlessness: Abhayagiri (skt)—Vô 

Úy Sơn—Mount Fearles in Sri Lanka with 

ancient monastery where Fa-Hsilen found 5,000 

monks—Nú¡i Vô Úy ở Sri Lanka, với một tịnh xá 

nơi mà ngài Pháp Hiển tìm thấy đã từng có 5.000 

chư Tăng. 

Mount of Fearlessness Secf: Abhayagirivasin 

(skÐ——Vô Úy Sơn Trụ Bộ —-One of the early 

eighteen Buddhist sect in India—Một trong 18 bộ 

phái Phật giáo nguyên thủy ở Ấn Độ. 

Mount Sumeru: Núi Tu Di. 

Mount Sumeru Buddha: Phật Tu Di Sơn. 











2957 


Mountain of enlighfenment: Giác sơn—The 
Buddha-truth Chân lý Phật pháp cao thâm như 
núi (giác ngộ). 

Mountain King Buddha: Sơn Vương Phật. 

Mounfain of knowledge: Trí Sơn—Knowledge 

exalted as a mountain—Trí tuệ cao tuyệt như núi. 

Mountains and monasteries: Núi và tự viện 

(sơn môn)—Five mountains and monasferles— 

See Five mounfains In India. 

Mountain-Ocean-Space-Market place: Sơn 

Hải Không Thị. 

(A) The four places which men cannot conceal 
from the eye of impermanence ( a messenger 
of death)—Bốn nơi mà con người không thể 
tránh khỏi con mắt của vô thường hay sứ giả 
của tử thân: 

1) Mountam: Sơn (núi). 
2) Ocean: Hải (biển). 
3) Sky or Space: Không (không trung). 
4) Market place: Thị (nơi chợ búa). 
This phrase sums up a story of four brothers 
who tried to use their miraculous poWer fo 
escape death by hiding ín the mountains, 
seas, sky, and market places. The one 1n the 
market place was the first to be reported as 
dead. It is so difficult to stay and cultivate In 
the market place: Từ trên đây tóm tắc câu 
chuyện về bốn anh em cố dùng phép thần 
thông để trốn chạy tử thần bằng cách trốn lên 
non, xuống biển, vào hư không, và lẫn lộn 
vào nơi chợ búa. Người nơi chợ búa được báo 
cáo là chết trước nhất. Thế mới biết tu chợ là 
khó. 

Mountain-Ocean Wisdom Bodhisattva: Sơn 

Hải Huệ Bồ Tát —See Twenty five Bodhisattvas 

who protect all who call Amitabha. 

Mountain school: Sơn Gia—The 

school,” the profounder Interpretation of T”ien- 

T”ai doctrines developed by Shu-Ming. 

Mountain-Sea-Wisdom-Sovereign-Magic- 

King Buddha: Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông 

Vương Phật. 

Mountain spirit: Thần Núi. 

Mountain of swords: Núi Đạo —See Mountain 

of swords and knives. 


“mounfain 


Mountain of swords and knives: Núi Đao—A 
mountain which is composed entirely of swords 
and knives; those with offenses will be brought to 
the top by their karmic power. The cold wind 
øusts freeze the prisoners” feet. As they fall and 
tunble down the mountain, their bodies are 
maimed to little pieces. This mounfain 1s reserved 
for those who offen murder sentient beings as well 
as those who work as butchers—Quả núi toàn 
bằng đao kiếm; những kẻ có tội bị nghiệp lực 
mang lên tận đỉnh, kế đến gió lạnh thổi làm cho 
tê cóng chân cẳng. Khi họ bị té thì thân thể bị đao 
kiếm phanh ra từng miếng nhỏ. Núi đao dành cho 
những kẻ trên dương thế có tội sát sanh hay người 
làm nghề đồ tế—See Three evil paths. 
Mountain tribesman: Người thuộc bộ tộc miền 
núI. 

Mountain and water robe: Sơn Thủy Nạp— 
Name of a monastc garment during the Sung 
dynasty. Later this was the name given to a richly 
embroidered dress—Tên của một loại y mặc 
trong tu viện dưới thời nhà Tống. Về sau nầy từ 
nầy được dùng để chỉ những loại y thêu dệt màu 
mè. 

Mountain world: Monasteries—Sơn thế (những 
ngôi tự viện). 

Mourn someone: Thương khóc ai. 

Mournful (a): B¡ thẳm ——Deplorable—Tragic— 
Drama. 

Mournfulness (n): Sadness—Ai thán (sự buồn 
thảm). 

Mouth (n): Mukkha (p)—Mukha (skt)—Khẩu— 
Miệng—Organ of speech—See Nine Impure 
openinøs In our body. 

Mouth of Brahma: Thiên Khẩu—The mouth of 
the gods, a synonym for fire, as that element 
devours the offerinøs; to this the homa, or fire 
altar cult 1s attributed, fire becoming the obJect of 
worshIp for good fortune. Fire 1s also said to speak 
for or tell the will of the gods—Miệng Trời — 
Phép của Bà La Môn coi lửa là miệng trời, hỏa 
thiêu vật cúng thì chư Thiên được ăn. Đây là 
nguôn gốc của Hộ Ma Cúng. 

Mouth meditation: Khẩu Đầu Thiền—Mouth 
medifaton 1s a mode of relaxation rather than 
meditation, in which cultivator depends on the 
leading of others, Inability to enter into personal 








2958 


meditation—Đây là phương pháp buông xả hơn là 

thiển, hành giả tùy thuộc vào sự hướng dẫn của 

người khác chứ không có khả năng tự vào thiền. 

Movable (a): Chuyển động. 

Movable knowledge: 

Động Trí. 

Move (v): —Move—Motion—Mutable. 

l) Movement arises from the nature of wind 
which is the cause of motlon—Movement 
arises from the nature of wind which is the 
cause of motion—Tự tính của gió gây ra sự 
chuyển động (của các đại khác)—Move— 
Motion—Mutable—Chuyển động Tự tính 
của gió gây ra sự chuyển động (của các đại 
khác). 

2) To ¡ñnñuence: Cảm—To touch-To be 
affected—To be moved—To be touched— 
Ảnh hưởng. 

Moye lightly: Fli—Di chuyển nhẹ nhàng. 
Moyve out of the house: Di chuyển khỏi nhà. 
Move to zeal: Inspire to progress—Cảm tấn. 
Moved: Cảm động—Touched. 
Movement (n): Phong trào—Sự vận động. 
Moxa (jap)›: Mokusa (sk)—Đốt đầu—A 
Japanese term for “burning herbs” in Japanese 
Buddhist practice, also found in Chinese 
Buddhism, of burning small scars on the forehead 
of a newly ordained monk or nun with a piece of 
Incense. In fact, the habit 1s said to have begun in 
China. The number of scars varies between three 
and twelve—Từ ngữ Nhật Bản có nghĩa là “đốt 
đầu” trong tu tập của phật giáo Nhật Bản, cũng 
tìm thấy trong Phật giáo Trung Hoa, về việc đốt 
những sẹo nhỏ trên trán cho một vị Tăng mới thọ 
giới bằng một mẫu nhang. Kỳ thật, thói quen này 
bắt nguồn từ Trung quốc. Số sẹo thay đổi từ 3 đến 
12. 
Mraksa (skt): Concealment—Phú—Sự che đậy 
tội lỗ—Hypocrisy—Concealment of one vices. In 
Buddhism, this ¡is one of the 24 minor evil 
qualiles—=One of the Upaklesa, or secondary 
hindrances—Đây là một trong 24 tội nhẹ. Đây 
cũng là một trong những phiển não hay chướng 
ngại phụ —See Covering, Fify-one Dharmas 
interactive with the Mind, and Seventy-five 
dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Mrga (skt): Mật Lợi Già La—A deer—Con nai. 


Kuppam-nanam (p)— 





Mrgadava (sk0: Rsivadana or Saranganatha 
(sk)—Deer park—Lộc Dã Viên—Lộc uyển 
(vườn nal). 





(Deer park in Benares—Lộc Dã Viên trong thành 
Ba La Nại) 


Mrgadava literally means Deer Park, one of the 
four Important sacred places of Buddhism, the 
place where the Buddha preached his first 
sermon, Dharmacakrapravartana-Sutra or Setfing 
1n Motion of the Wheel of the Law. to his first five 
disciples and where foundation of Buddhist Order 
was laid, located outside of Benares. The park, 
abode, or retreat of wise men, whose resort 1t 
formed; a famous park north-east of Varanasi, a 
favourie resort of Sakyamuni. The modern 
Sarnath, or Saranganatha, near Benares. T”ien- 
Tai also counfs 1t as the scene of the second 
period of his teaching, when during twelve years 
he delivered the Agama sutras. Ïts anclent name 1s 
Rsipatana (skÐ or Isipatana (p), the modern name 
1S sarnath, sifuated at a đistance of about seven 
miles from the present-day city of Benares or 
Varanasi, in the Uttar Pradesh state of northern 
India. Sarnath marks the birth of the religion of 
the Gautama Buddha. Hence it became a great 
center of Buddhist activities and remained so for 
more than fifteen hundred years after the death of 
the Buddha. This ¡1s also the place where the 
Buddha spent his first rainy season retreat. 
According to Prof. P.V. Bapat in The Twenty-Elve 
Hundred Years of Buddhism, the Inscription on 
the stone pillars refer to the site as the 
“Monastery of the Turnng of the Wheel of 
Righteousness” (Saddharmacakra-pravartana 
vihara) by which name this sacred place was 


2959 


known to anclent Buddhist writers. Though very 
lile 1s known of the history of the Deer Park 
during the early centuries of Buddhism, the place 
acquires celebrity, like the other holy places of 
Buddhism, from the time of Asoka. This saintly 
monarch erected a series of monuments including 
a pllar Inscribed with an edict warning the 
resident monks and nuns against creating schisms 
1n the temple. The Chinese pilgrims, Fa-Hslen and 
Hsuan-Tsang, visied the place in the fifth and 
seventh centuries A.D. respectively, and left us 
valuable information regarding this important site. 
The ruins of Sarnath cover an extensive area. The 
archaeologists have excavated at the site a 
number of Interesting monuments and sculptures 
of exquisite beauty from Banares, the first 
landmark that attracts the eye 1s a loffy mound of 
brickwork, locally known as the Chaukhandi, 
surmounted by an octagonal tower at the top. The 
mound represen(s the ruins of a stupa on a 
terraced basement erected to mark the spot where 
the Buddha, on his way from Gaya to lspatana, 
ñirst met his five former comrades who were soon 
to become coverts to his Faith. Half a mile to the 
north is the site of the Deer Park, which must have 
had imposing buildings In the days of Ifs øloriness. 
All is now In ruins, except a battered structure, the 
Dhamekh stupa, which rears 1ts head to a height of 
nearly 150 feet above the surrounding country. 
These constructions belong to different periods, 
the earliest going back to the days of Asoka. 
Althoupgh the Dhamekh 1s battered by time, ït still 
stands 143 feet high from 1ts original foundations. 
Indeed, ¡ít ¡1s a solid structure, built of massive 
blocks of stone at the lower stage and of brick. It 
1s Of cylindrical shape and ¡s relieved in the lower 
section by eight projJecting bays, each with a large 
altar platform confaining an Image. Besides the 
ruins and relics of the past, a place of modern 
Interest is furnished by the Mulagandhakuti 
Vihara, erected by the Mahabodhi Society where 
are enshrined certain Buddhist relics discovered at 
Taksasia, Nagarjunakonda and Mirpur-khas In 
Sindh—Mrgadava có nghĩa là “Vườn Nai” hay 
Vườn Lộc Uyển, một trong bốn nơi thiêng liêng 
của đạo Phật, nơi Đức Phật thuyết thời pháp đầu 
tiên (Kinh Chuyển Pháp Luân) cho năm đệ tử đầu 
tiên của Ngài và cũng là nơi thành lập giáo đoàn 


Phật giáo đầu tiên, nằm bên ngoài thành Ba La 
Nại. Còn gọi là Lộc Dã Uyển, Tiên Nhân Đoạn 
Xứ, Tiên Nhân Lộc Viên, Tiên Nhân Luận Xứ, 
Tiên Nhân Trụ Xứ. Đây là nơi an cư kiết hạ nổi 
tiếng cũa Đức Phật. Tông Thiên Thai cho rằng 
đây là nơi mà trong 12 năm đầu Đức Phật đã 
thuyết những bộ kinh A Hàm. Khu vực nầy bây 
giờ gọi là Sanarth, gần thành Ba La Nại. Tên cũ 
là Rsipatana, tên mới là Sarnath, cách thành Ba 
La Nại chừng bảy dậm, trong tiểu bang Uttar 
Pradesh, miễn Bắc Ấn Độ. Lộc Uyển là nơi đánh 
dấu sự ra đời của đạo Phật, do đó nơi đây trở 
thành một trung tâm lớn của các hoạt động Phật 
giáo trong suốt hơn một ngàn năm trăm năm sau 
ngày Phật nhập diệt. Đây cũng là nơi mà Đức 
Phật trải qua mùa an cư kiết hạ đầu tiên. Theo 
Giáo Sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm 
Năm Phật Giáo, các dòng chữ khác trên các bia 
đá, gọi nơi nầy là “Tu Viện Sơ Chuyển Pháp 
Luân” (Saddharmacakra-pravartana vihara), đây 
là cái tên mà các nhà văn Phật giáo thời xưa vẫn 
thường xử dụng. Dù rằng người ta không được 
biết nhiều về lịch sử Lộc Uyển trong các thế kỷ 
đầu tiên của Phật giáo, nhưng địa danh nầy đã trở 
nên nổi tiếng như các thánh địa Phật giáo khác kể 
từ thời vua A Dục. Ông vua thánh thiện nây đã 
dựng lên một loạt tu viện, kể cả một trụ đá có ghi 
khắc một chỉ dụ cấm các Tăng Ni chia rẽ trong 
giáo hội. Các nhà hành hương Trung Quốc là 
Pháp Hiển và Huyền Trang đã lần lượt đến chiêm 
bái nơi nầy vào thế kỷ thứ năm và thứ bẩy sau 
Tây lịch, họ đã để lại cho chúng ta những chỉ tiết 
có giá trị về địa điểm quan trọng nầy. Các di tích 
của Lộc Uyển trải ra trên một diện tích rộng. Các 
nhà khảo cổ đã thực hiện nhiều cuộc khai quật tại 
đây và đã phơi bày ra ánh sáng một số công trình 
kiến trúc và điêu khắc tuyệt mỹ. Trên đường đến 
đây từ thành Ba La Nại (Banares), điểm đập vào 
mắt người ta trước tiên là một gò cao xây bằng 
gạch, tên địa phương là Chaukhandi, trên chóp có 
một ngọn tháp hình bát giác. Đây là di tích của 
một ngọn tháp đặt trên một bệ cao, dựng lên để 
ghi dấu nơi Đức Phật trên đường đi từ Gaya đến 
Isipatana, đã gặp lại năm người bạn đồng tu trước 
kia và những người nầy sau đó đã được Ngài hóa 
độ để theo Chánh Pháp. Cách nửa dặm về phía 
Bắc là cảnh vườn Lộc Uyển, nơi đã có nhiều công 
trình kiến trúc nguy nga trong những ngày cực 


2960 


thịnh xa xưa. Tất cả bây giờ chỉ là những phế tích 
đổ nát, ngoại trừ ngôi tháp biến dạng Dhamekh 
đang vươn cao đỉnh nhọn lên khỏi vùng xung 
quanh gần 45 mét. Các công trình kiến trúc nầy 
được thực hiện vào các thời đại khác nhau, mà 
công trình sớm nhất có từ thời vua A Dục. Dù đã 
bị biến dạng nhưng tháp Dhamekh vẫn còn có độ 
cao 143 bộ Anh tính từ đáy. Đây quả là một kiến 
trúc kiên cố, xây bằng những tảng đá lớn ở tầng 
dưới, và bằng gạch ở các tầng trên. Tháp có hình 
lăng trụ, ở phần dưới có tám chỗ lồi ra, mỗi chỗ 
lỗi ra là một bệ thờ với một pho tượng bên trong. 
Ngoài những phế tích đổ nát và di tích của thời 
quá khứ ra, còn có một địa điểm đáng được chú ý 
ngày nay, đó là nơi được Hội Đại Bồ Để xây 
dựng để trang bị cho tu viện Mulagandhakuti 
nhằm mục đích thờ các xá lợi Phật tìm thấy ở 
Taksasila ** See Four Buddhist holy places. 
Mrganika (skt): Lộc dã (bà thứ phi thứ ba của 
thái tử Tất đạt Đa). 

Mrganka (skt): Lộc Hình Thần—The spirit with 
marks or form like a deer. 

Mrgasiras (skt): Invaka (skt—Truy—Name of 
one of the twenty eight constellations—See 
Twenty eight constellations. 

Mrga-sthapana (skt): Mrgadava (sk)——Mật Lật 
Già Tất Tha Bát Na—According to Eitel in The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
Mrga-sthapana, a famous park north-east of 
Varanasi, a favourite resort of Sakyamuni. The 
modern Sarnath, near Benares—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Mật Lật Già Tất 
Tha Bát Na, là khu vườn Lộc Dã nổi tiếng, nằm 
về phía đông bắc thành Ba La Nại, nơi Đức Phật 
thích về an cư kiết hạ. Bây giờ là Sarnath gần 
Benares. 

Mrigatrishna (skU: Cái khát nước của loài nai, 
ý nói ảo hóa—Deer-thirst. 

Mritparamanu (skt: Nê Vi Trần—Bụi đất— 
Clay-atom——In the Lankavatara Sutra, the Buddha 
taught: “A lump of clay 1s neither different nor 
not-different from 1ts atoms.”—Trong Kinh Lăng 
Già, Đức Phật dạy: “Một khối đất sét thì không 
khác, cũng không phải không khác với các hạt bụi 
hay nguyên tử của nó. 

Mrsa (skt): Vọng. 

Mrsavaca (skt): Lie——Tell lie—Nói dối. 


Mrsavadaviratih (skt): Musavada-veramani 
(p —Bất Vọng Ngữ —Against lying, deceiving 
and slanderinge—Refraining from lying speech— 
Not to lie, deceive or slander——No false speaking. 
Not Iying, the fourth commandment in the five 
commandments—Không nói dối hay nói lời bịa 
đặt, giới thứ tư trong ngũ giới (Lời nói không 
thành thật gọi là nói dối, nói sai sự thật. Đó là 
việc phải nói quấy, việc quấy nói phải, không 
nghe nói nghe, nghe nói không nghe, thấy nói 
không thấy, không thấy nói thấy, vân vân, cho 
đến chưa chứng quả mà tuyên bố mình đã chứng 
quả, chưa thành công mà nói thành công)—See 
FIve precepts. 

Mrtyu-mara (skt: Tử ma—Demons of death. 
Much Hatred Hell: Địa Ngục Đa Sân. 
Mucillinda (skt): Mucalinda (skt)—King of the 
dragon—Chân liên đà (Long vương)—Mục Chi 
Lân Đà—Mục Lân—Mâu Chân Lân Đà—Mẫu 
Chân Lân Na—Văn Chân Lân Đà —Ma Ha Mục 
Chi Lân Đà—A naga or dragon king who dwelt in 
a lake near a hill and cave of this name, near 
Gaya, where Sakyamumi sat absorbed for seven 
days after his enliphtenment, protected by this 
nage king—Tên của long vương hay vua của loài 
rồng (nhờ nghe pháp mà giải thoát khỏi kiếp 
rồng) trụ trong hang của ao Mục Chi Lân Đà, bên 
cạnh tòa kim cương ở Bồ Đề Đạo Tràng nơi Phật 
ngồi tĩnh tọa bẩy ngày đêm ngay sau khi Ngài 
thành đạo, chính vị long vương này đã bảo vệ 
Đức Phật trong khoảng thời gian đó. 

Mucalinda Lake: Muchilinda (skt)—A famous 
lake at Bodhgaya, about 2 kilometers south to the 
Lotus Tank, is pointed out the spot where the 
Buddha spent the sixth week. While the Buddha 
was meditating near the lake, there broke out a 
severe thunđer storm. Seeing that the Buddha was 
getting drenched and Naga king of the lake called 
“Calinda” came out from his abode and encircling 
the body of the Buddha, held his hood over him— 
Một cái hồ nổi tiếng ở Bồ Đề Đạo Tràng, khoảng 
2 cây số về phía Nam của hồ Hoa Sen, nơi Đức 
Phật đã trải qua tuần lễ thứ sáu sau khi Ngài đạt 
được đại giác. Trong khi Đức Phật đang tọa thiển 
gần hồ thì một cơn giông tố lớn xãy ra. Thấy Đức 
Phật bị ướt, Long vương của hồ là “Calinda” xuất 


2961 


hiện bao bọc quanh Đức Phật và đầu phùng ra 
bên trên Đức Phật. 

Mucilinda (sk0: King of the Dragon—Chân liên 
đà. 

Mud of affliction: Phiểền não nê—The soil of 
moral affliction, out of which grows the lotus of 
enlightenment—Phiển não như bùn, từ nơi đó 
những cánh sen giác ngộ vươn lên. 

Mudha (skt): Ngu Si—Thick-skulled (headed)— 
Stupid—Tlgnorant and unenlightened—Tiếng Phạn 
là Mộ Hà, có nghĩa tâm tính ám muội, hay vô 
minh và không giác ngộ, không có trí sáng suốt 
để thông đạt sự lý (còn gọi là vô trí, vô kiến, vô 
hiện quan, hôn muội, ngu si, vô minh, và hắc ám). 
Mudhaya (p): Moha (skt)—Folly or lgnorance— 
Stupidity—Delusion—nwlllingness to accept 
Buddha-truth—Unintelligence—SI—See Three 
DOISONS. 

Mudita (skt&p): Hỷ (vui mừng trước sự thành 
công, hạnh phúc của kẻ khác) —]Joy for others' 
success or welfare and happiness. Sympathetic 
Joy, Joy In the happiness of other beings. The 
pracice of Mudia helps overcome taking 
pleasure In others” misfortunes and to eliminate 
the sense of separating between self and other. lt 
1S one of the four immesurable mind of the 
Buddha. Mudita also means limitless Joy over the 
liberation of others from sufferings and troubles— 
Hỷ, niềm vui chia sẻ, niềm vui khi thấy người 
khác hạnh phúc. Thực tập Hạnh “hỷ” nhằm giúp 
chống lại tật xấu là vui trên niềm bất hạnh của kẻ 
khác, và cũng nhằm xóa bỏ sự phân biệt giữa ta 
và người. Đây là một trong tứ vô lượng tâm của 
Đức Phật. Mudita còn có nghĩa là niềm vui vô 
hạn khi thấy người khác được thoát khỏi khổ đau 
phiền não . 

Mudra (skt): Emblem——Manual signs indicative 
Of various ideas—The seal of Buddha-truth—Mẫu 
đà la Pháp ấn—Sign—Stamp——Symbol—Ritual 
øestures of the hands used 1n symbolic magic. In 
Buddhist iconography, mudras symbolize different 
aspects of Buddhist doctrine, as well as such 
activiles as teaching, protection, 
Buddhism, every Buddha ¡is depicted with a 
characteristic øgesture of the hands. Such gestures 
correspond to natural gestuires of teaching, 
protecting and so on. Mudras are particularly 


etc. In 


1mportant 1n Vajrayana traditions, in which they 





are used ¡in connection with riual and 
meditation— Tư thế của thân thể hay cử chỉ tượng 


trưng của bàn tay. Trong Hình Tượng học Phật 
giáo, thủ ấn tiêu biểu cho những khía cạnh khác 
nhau trong giáo thuyết nhà Phật, cũng như những 
sinh hoạt giảng dạy. Trong Phật giáo, mỗi vị Phật 
có cách để tay riêng, tương ứng với cử chỉ tự 
nhiên hay phương thức giảng dạy của vị Phật nầy. 

Thủ ấn đặc biệt quan trọng với các truyền thống 

Kim Cang Thừa, trong đó chúng được dùng trong 

sự nối kết giữa nghỉ lễ và thiển định. 

lI) Dhyani-Mudra: The back of the right hand 
resfs on the palm of the other in such a way 
that the tips of the thumbs liphtly touch one 
another. Place both hands right in front of the 
navel. This Mudra 1s utilized by cultivators 
during practicing meditaton—Lưng bàn tay 
phải đặt lên lòng bàn tay trái, đầu hai ngón 
cái chạm nhẹ nhau. Đặt tư thế hai bàn tay 
nầy ngay trước rốn. Đây là tư thế lúc thực tập 
thiển định. 

2) Vitarka-Mudra: The right hand points upward, 
the lef downward; both palms are turned 
outward. The thumbs and Index fingers of 
each hand of each hand form a circle. The 
ripht hand 1s at the shoulder level, the left at 
the level of the hips. The vitarka Mudra 1s 
found most frequently in representatlons of 
Amitabha and Vairocana Buddhas—Bàn tay 
phải hướng lên trên, bàn tay trái hướng xuống 
dưới (hay ngược lại, tay trái đưa lên tay phải 
thông xuống), hai lòng bàn tay quay về phía 
trước, ngón cái và ngón trổ mỗi bàn tay tạo 
thành một vòng tròn. Bàn tay phải đặt cao 
ngang vai, bàn tay trái cao ngang hông. Đây 
là tư thế của các Phật A Di Đà và Đại Nhật 
Như Lai. 

3) DharmachakraMudra: The left palm 1s 
turned toward the body, the right outward, 
and the circles formed by the thumbs and 
Index fingers of each hand touch one another. 
This mudra 1s found In represenftations of 
Sakyamun, Amitabha, Vairocana and 
Maitreya Buddhas—Lòng bàn tay trái hướng 
vào thân, còn lòng bàn tay phải hướng ra 
phía trước. Ngón cái và ngón trỏ mỗi bàn tay 
tạo thành một vòng tròn, hai vòng tròn chạm 


4) 


5) 


6) 


7) 


2962 


nhẹ vào nhau. Đây là tư thế của các Phật 
Thích Ca, Di Đà, Đại Nhật và Di Lặc. 
Bhumisparsha-Mudra: The left hand rests 
palm upward ¡in the lap (sometimes holds a 
beg bowl); the right hand hanging over the 
knee, palm Iinward, points to the earth. This 
Mudra 1s the gesture with which Sakyamuni 
Buddha summoned the earth as wifness to hIs 
realizaion of Buddhahood. This 
considered as a gesture of unshakability of 
Akshobhya Buddha—Bàn tay trái đặt vào 
lòng, lòng bàn tay hướng lên trên; bàn tay 
phải hướng xuống đất, lưng bàn tay hướng về 
phía trước. Đây là tư thế khất thực của Phật 
Thích Ca khi Ngài báo cho chúng sanh biết 
Ngài đã đạt được chánh đẳng chánh giác, đây 
cũng là biểu tượng cho sự vững chắc không 
lay chuyển của A Súc Bệ Phật. 
Abhaya-Mudra: The right hand 1s raised to 
the shoulder height with fingers extended and 
palm turned outward. This 1s the gesture of 
Sakyamun Buddha immediatecly after 
atfaining enlightenment—Bàn tay phải đưa 
cao ngang vai, ngón tay duỗi thắng và lòng 
bàn tay hướng về phía trước. Đây là cử chỉ 
của Phật Thích Ca khi Ngài vừa thực hiện đại 
giác. 

Varada-Mudra: The right hand palm facing 
out, directed downward. This 1s the øesture of 
Sakyamuni Buddha when he summoned 
Heaven as witness to his Buddhahood—Bàn 
tay phải hướng xuống dưới, lòng bàn tay 
hướng ra phía trước. Đây là cử chỉ của Phật 
Thích Ca tổ ý lấy trời làm chứng cho tính 
Phật của mình. 

Uttarabodhi-Mudra: Both hands are held at 
the level of chest, the two raised ¡index 
fingers touch one another (an form a point of 
Vajra), The remaining fingers are crossed and 
folded down; the thumbs touch each other or 
crossed and folded down. This mudra 1s 
frequently seen In Images of vairocana—Hai 
bàn tay đặt cao ngang vai, hai ngón trỏ chấp 
vào nhau (tạo thành mũi nhọn của Kim cương 
chùy), những ngón tay khác chéo nhau, các 
ngón cái chạm nhẹ nhau hoặc cũng chéo 
nhau. Đây là cử chỉ của Phật Đại Nhật Như 
Lai. 


1S alSO 





8) Mudra of supreme wisdom: The right Index 
finger 1s grasped by the five fingers of the left 
hand. This represents the uniy ¡1n the 
manifold as embodied in the Buddha. This 
Mudra 1s a characteristic of Vairocana—Ngón 
trổ của bàn tay phải được bao quanh bằng 
năm ngón của bàn tay kia. Pháp ấn nầy tiêu 
biểu cho tính đơn nhất trong tính đa dạng. 
Đây là cử chỉ của Phật Đại Nhật Như Lai. 

9) Anjali-Mudra: The palms are held together at 

the level of the chest. This is the customary 

Øesture of preeting in India. In Buddhism, it 

expresses “Suchness.”—Hai lòng bàn tay ép 

vào nhau ngang ngực. Cử chỉ nầy thường 
dùng để chào hỏi tại Ấn độ. Trong Phật giáo 
cử chỉ nầy có nghĩa là “Như thế đó.” 

Vajrapradama-Mudra: The fingertips of the 

hands are crossed—Các đầu ngón tay của hai 

bàn tay chéo vào nhau. 

Mudra of supreme wisdom: Pháp Ấn tối 

thượng—The right Index finger 1s grasped by the 

five fingers of the left hand. This represents the 
unity In the manifold as embodied 1n the Buddha. 

This Mudra 1s a characteristic of Vairocana—— 

Ngón trổ của bàn tay phải được bao quanh bằng 

năm ngón của bàn tay kia. Pháp ấn nầy tiêu biểu 

cho tính đơn nhất trong tính đa dạng. Đây là cử 
chỉ của Phật Đại Nhật Như Lai. 

Mugaku (jap): Asaiksa (skÙ—No study—No 

longer a pupIl—Vô học—See Asaiksa. 

Mugaku-Sogen (jap): Sư Vô Học Tổ Nguyên 

(1226-1286). 

Muhammad (570- 632): Little ¡is known about 

Muhammad` bínth and early liíe; however, 

according to Qur”an, he was born around 570. He 

was a founder of Islam, born in Mecca Into an 

Iimpoverished clan of the dominant tribe, the 

Quraish. The record of his le and prophetic 

activity Is found in the Qur”an and 1n various 

posthumous traditions, including the Hadith, which 
became authoritative for Islam law. The Quran 
1s regarded as Allah”s 
mankind—Rất ít tài liệu biết về năm sanh và 
cuộc đời thời niên thiếu của ông Mahammad, tuy 
nhiên, theo Kinh Qur°an thì ông sanh vào khoảng 
năm 570. Ông là người sáng lập ra Hồi giáo, sanh 
ra tại Mecca, trong một gia đình nghèo thuộc bộ 
tộc Quraish. Sự ghi lại về cuộc đời cũng như hoạt 


10 


`=< 


fnal revelaton to 


2963 


động tiên tri của ông được ghi lại trong Kinh 
Qur°an và trong các truyền thống khác sau khi 
ông đã qua đời, kể cả truyền thống Hadith, sau 
này trở thành bộ luật có thẩm quyên nhất của luật 
Hồi giáo. Kinh Quran được xem như là sự soi 
rạng (mặc khải) cuối cùng của Allah đến với nhân 
loại. 
Muhurta (skt): Mâu Hô Lật Đa. 
1)  A brief space of time: Một khoảng thời gian 
ngắn. 
2) A period of forty-eipht minutes: Khoảng thời 
gian 48 phút. 
3) A period of a day and a night: Khoảng thời 
gian một ngày một đêm. 
Mujo (jap) Anitya (skQ—lImpermanent— 
Inconstan—Vô Thường —See Impermanence. 
Mujo-Shoto-Kaku (jap): Anuttara-samyak- 
sambodhi (skt)—The supreme right and balanced 
state of complete truth—Supreme balanced and 
right state of truth—Vô thượng chánh đẳng giác— 
See Auttara-samyak-sambodhI. 
Mujo-Tosho-Kaku (jap): Anuttara-samyak- 
sambodhi (sk——See Mujo-Shoto-Kaku. 
Mukha (sk0: Mục khư—Entrance—Mouth— 
Miệng (khẩu). 
Mukti (skt): Mộc Đề—Mộc Để—Mục Đế La— 
(giải thoát)—Liberation— 
EmanciIpaton—The getting rid of evils one by 
one. 
Mu koan (jap): Công án “Vô”—Often the first 
Koan presented of Zen 
Buddhism, based on a story in which the Chinese 
master Chao-Chou Ts°ung-Shen (Joshu-Jushin, 
778-897) 1s asked, “Does a dog have the buddha- 
nature?” He responds by saying “Wu!” Wu 
lierally means “nothing” or “not,” but In this 
confext Indicates a refusal to provide an answer 
that 1s based on conceptual thought or ordinary 
language. The problem of the koan Is that 
according to Ch?an tradition all beings have the 
buddha-nature, and so dogs would naturally be 
included. But If Chao-Chou responds to the 
question affirmatively, he falls to the trap of 
dualiy. On the other hand, If he responds 
negatively, he puts himself at odds with the 
received wisdom of the patriarchs of tradition. 
Thus his response Indicates that the answer to the 


Deliverance 


{f(O a new s(udent 


queston lies beyond words and doctrines and 
must be grasped directly and intuitively. When a 
student understands the purport of Chao-Chou”s 
answer, It is said that a spontaneous flash of 
insipht dawns—Thường thì đây là công án được 
trao cho một thiển sinh mới trong Phật giáo, dựa 
vào câu chuyện của thiển sư Trung Hoa tên là 
Triệu Châu Tòng Thẩm khi được hỏi, “Con chó có 
Phật tánh hay không?” Ông trả lời “Không!” 
Không có nghĩa là “không có gì hết,” nhưng trong 
bài này nó chỉ sự từ chối cung cấp một câu trả lời 
bằng tư tưởng khái niệm hay ngôn ngữ phàm phu. 
Vấn để công án, theo Thiển tông, tất cả chúng 
sanh đều có Phật tánh, và vì vậy con chó cũng 
phải có Phật tánh. Nhưng nếu Triệu Châu trả lời 
câu hỏi là “có,” thì hóa ra ông ta bị mắc kẹt vào 
nhị nguyên. Ngược lại, nếu ông trả lời “không,” 
hóa ra ông tự đặt mình tách rời khỏi trí tuệ của 
các vị tổ trong truyền thống. Vì vậy mà câu trả lời 
của ông chỉ rằng trả lời câu hỏi này vượt ra ngoài 
ngôn ngữ và giáo pháp và phải được nắm bắt 
bằng trực giác. Khi thiền sinh hiểu được ý định 
của câu trả lời của Triệu Châu, người ta nói đó là 
một tia loé tức thời của trí tuệ. 


Muktahara  (skt: Anh lạc —Necklace- 
rnament—String of pearls. 

Mukt  (sk) Mộc Để - Mục Đế La— 
Deliverance (giải thoát)—LIberation— 


Emancipaton—The getting rid of evils one by 

one. 

Mula (sk0: 

Origin—Root—Căn. 

(@)_ The meanings of “Mula” or “Indriya”—Nghĩa 
của “căn”: 

1) Basis: Mula (skt)—Origin—Căn bản. 

2) Organs of sense: Indriya (p & skt——Senses—— 
Faculty of sense——Giác quan. 

3) Faculty of sense: Sense—Organ of sense—— 
Năng lực của giác quan. 

4) Bodily and mental power: Năng lực của thân 
và tâm. 

5) Spiritual faculties or power of the spirituality: 
Năng lực của tâm linh. 

6) Root: Rễ cây —Root, or source which is 
capable of producing or growing, as the eye 1s 
able to produce knowledge, as faith 1s able to 
bring forth good works, as human nafure 1s 
able to produce good or evil karma—Có sức 


Mộ_ La——Basis—Fundamental— 


2964 


sanh trưởng, mọc ra các thứ cành, như nhãn 
căn của mắt có sức mạnh có thể sinh ra nhãn 
thức, tín căn có thể sinh ra những việc thiện, 
nhân tính có tác dụng sanh ra thiện ác nghiệp. 
Categories of “mula” or “Andriyam”—Phân 
loại căn: 
l1) Five senses: Ngũ Căn—See Five senses. 
2) Six senses: Lục Căn—See Six roots of 
S€nsatIOns. 
Mulabarhani (skt): Mula (sk)—Mi—Name of 
one of the twenty eight constellations—See 
Twenty eight constellations. 
Muladhara-Chakra (skU: It ¡s located at the 
lowest part between the root of the genifals and 
the anus. Cultivators who are able to practice and 
penefrate to the muladhara-chakra conquer the 
qualty of earth and no longer fears bodily 
death—Điểm nằm ở dưới cùng giữa cơ quan sinh 
dục và hậu môn. Người luyện Yoga mà nhập vào 
được Muladhara-Chakra sẽ thắng được sự gắn bó 
trần thế và không còn sợ chết—See Chakra. 
Mulamadhyamika-karika (sk) Căn Bản 
Trung Quán Kệ——One of the three main works of 
the Middle School, composed by Nagarjuna. 
Fortunately the Sanskrit text of 1t has been 
preserved. l( was translated ¡into Chinese by 
Kumarajiva. Ít 1s a treatise of verses written in 27 
sections in which Nagarjuna refutes certain wrong 
views of Mahayana or of general philosophers, 
thereby reJecting all realistic and pluralistic Ideas, 
and Indirectly establishing his monistic doctrine. 
Mulamadhyamaka-karika became the central text 
of the Madhyamaka tradition. 1t focuses on the 
doctrine of emptiness (sunyata), according to 
which all conditioned phenomena (samskrta) are 
empty of inherent existence (svabhava), come 
ino being In dependence upon causes and 
conditions, and are thus Iimpermanent (anitya). 
The Madhyamaka system 1s neither scepticism 
nor aønosficism. Ït 1s an open Invifation to every 
one fo see Reality face to face. According to the 
Survey of Buddhism, Sangharakshita”s summary 
of£ the Madhyamaka system as 
“Buddhism may be compared to a tree. Buddha”s 
transcendental realization 1s the root. The basic 
Buddhism is the trunk, the distinctive Mahayana 
doctrines the branches, 
subschools of the Mahayana the flowers. Now the 


qI) 


follows: 


and the schools and 


function of flowers, however beautiful, 1s to 
produce fruit. Philosophy, to be more than barren 
speculation, must find Ifs reason and ifs fulfilment 
in a way of life; thought should lead to action. 
Doctrine gives birth to method. The Bodhisattva 
1deal Is the perfectly ripened fruit of the whole 
vast tree of Buddhism. Just as the fruit encloses 
the seeds, so within the Bodhisattva Ideal are 
recombined all the different and sometimes 
seemingly divergent elements of Mahayana.” 
According to Jaldev Singh in An Introduction To 
Madhyamaka Philosophy, we have seen the main 
features of Madhyamaka Philosophy. It is both 
philosophy and mysticism. By 1s dialectic, Ifs 
critical probe into all the categorles of thoupht, 1t 
relentlessly exposes the pretensions of Reason to 
know Truth. The hour of Reasons desparr, 
however, becomes the hour of truth. The seeker 
now turns to meditation on the arlous forms of 
“Sunyata,` and the practice of °Prajnaparamitas.” 
By moral and yogic practices, he Is prepared to 
recerve the Truth. In the final stage of Prajna, the 
wheels of Imagination are stopped, the discursive 
mind 1s stilled, and ¡n that silence Reality stoops 
to kiss the eye of the aspirant; he receives the 
accolade of prajna and becomes the knighterrant 
of Truth. 
dimension, spaceless, timeless, which 1s beyond 


l( is an experlence of a different 


the province of thought and speech. Hence 1t 
cannot be expressed in any human language— 
Một trong ba bộ luận chính của Tam Tông Luận. 
Bộ Căn Bản Trung Quán Kệ do Ngài Long Thọ 
biên soạn, may mắn nguyên bản tiếng Phạn vẫn 
còn tổn tại. Bản Hán văn do Ngài Cưu Ma La 
Thập dịch. Tác phẩm nầy gồm hai mươi bảy phần, 
trong đó Ngài Long Thọ đã bác bỏ một số những 
kiến giải sai lầm của phái Tiểu Thừa hay của các 
triết gia thời bấy giờ, từ đó ông bác bỏ tất cả 
những quan niệm duy thức và đa nguyên để gián 
tiếp thiết lập học thuyết “Nhất Nguyên” của 
mình. Bộ Kệ Căn Bản Trung Quán trở thành giáo 
điển căn bản của trường phái Trung Quán, nó 
nhấn mạnh đến “tánh không,” theo đó vạn hữu 
không có thực tánh, mà chỉ hiện hữu nhờ nhân 
duyên và không hiện hữu cũng vì nhân duyên. 
Triết học Trung Quán không phải là chủ thuyết 
hoài nghi mà là một chủ thuyết bất khả tri luận. 
Nó là một lời mời gọi công khai đối với bất cứ ai 


2965 


muốn trực diện với thực tại. Theo Nghiên Cứu về 
Phật Giáo, ngài Tăng Hộ đã nói về lý tưởng Bồ 
Tát trong Trung Quán như sau: “Phật Giáo có thể 
ví như một cái cây. Sự giác ngộ siêu việt của Đức 
Phật là rễ của nó. Phật Giáo cơ bản là cái thân 
cây, các học thuyết Đại Thừa là nhánh của nó, 
còn các phái và chi của Đại Thừa là hoa của nó. 
Bây giờ, dù hoa có đẹp đến thế nào thì chức năng 
của nó là kết thành quả. Triết học, để trở thành 
điểu gì cao hơn là sự suy luận vô bổ, phải tìm 
động cơ và sự thành tựu của nó trong một lối 
sống; tư tưởng cần phải dẫn tới hành động. Học 
thuyết nầy sinh ra phương pháp. Lý tưởng Bồ Tát 
là trái cây hoàn mỹ chín mùi trên cây đại thụ của 
Phật Giáo. Cũng như trái cây bao bọc hạt giống, 
vì vậy bên trong lý tưởng Bồ Tát là sự kết hợp 
của tất cả những thành tố khác nhau, và đôi khi 
dường như chia rẽ của Đại Thừa.” Theo Jaidev 
Singh trong Đại Cương Triết Học Trung Quán, 
chúng ta thấy rằng những nét chính yếu của triết 
học Trung Quán vừa là triết học vừa là thuyết 
thân bí. Bằng cách xử dụng biện chứng pháp và 
chiếu rọi sự phê bình vào tất cả những phạm trù 
tư tưởng , nó đã thẳng tay vạch trần những khoa 
trương hư trá của lý trí để nhận thức Chân Lý. 
Bây giờ người tầm đạo quay sang với thiển định 
theo những hình thức khác nhau của “Không 
Tánh,” và thực hành Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhờ 
thực hành tỉnh thần đức hạnh Du Già, người tầm 
đạo theo Trung Quán dọn đường để tiếp nhận 
Chân Lý. Tại giai đoạn sau cùng của Bát Nhã, 
những bánh xe tưởng tượng bị chận đứng, tâm trí 
vọng động lắng đọng tịch tịnh lại, và, trong sự tịch 
tịnh đó, Thực Tại hôn lên đôi mắt của người tầm 
đạo; kẻ đó đón nhận sự tán dương của Bát Nhã và 
trở thành hiệp sĩ phiêu du của Chân Lý. Đây là 
kinh nghiệm thuộc về một chiều khác, một chiều 
vô không gian, vô thời gian, nó siêu việt lên trên 
lãnh vực của tư tưởng và ngôn ngữ. Cho nên nó 
không thể diễn đạt được bằng bất cứ ngôn ngữ 
nào của nhân loại. 

Mula-sarvastivada (sk0: Tát Bà Đa bộ——Nhất 
Thiết Hữu Căn Bổn (Căn bản thuyết nhất thiết 
hữu bộ) —-An Indian Buddhist school whose 
Vinaya became the standard for most traditions In 
Tibet. Original School of the Preaching that AlI 
Things Exist, or the fundamental doctrine that all 
things are real (the reality of things)—Trường 


phái Phật giáo Ấn Độ mà giới luật đã trở thành 
tiêu chuẩn cho hầu hết các trường phái ở Tây 
Tạng. Căn Bản Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ, hay 
vạn hữu đều là thực hữu—See Two divisions and 
the five divIsions. 

Mula-sarvastivadah-nikaya (skÐ: Mộ La Tát 
Bà Tất Để Bà Đà Ni Ca—The fundamental 
works, original texts of the Hinayana school of 
Sarvastivadah—Căn bản thuyết Nhứt Thiết Hữu 
Bộ—See Sarvastivada. 
Mula-sarvastivada-vinaya (sk): Căn Bản 
Thuyết Nhứt Thiết Hữu Bộ Tỳ Nại Da (Bộ luật 
của trường phái Căn Bản Thuyết Nhất Thiết Hữu 
Bộ). 

Mulasthanapura (skU: Mâu La Tam Bộ Lư— 
Vùng mà bây giờ gọi là Multan—The modern 
Multan. 

Mulatathagata (skU: Pháp Thân—Chân thật 
Như lai—Real Tathagata. ** See Dharmakaya. 
Multiform: Thiên hình vạn trạng. 
Multiloeation (n): Khắp mọi nơi đều có. 
Multi-meshed net of Indra: Trùng trùng đế 
võng (trùng trùng lưới của Trời Đế Thích). 
Multiplicity (n): Tính đa dạng. 

Multiply (v): Làm cho sinh sôi nẩy nở. 

Multiply bodies to go to all worlds in the ten 
đirections: Phân thân qua khắp mười phương thế 
giới —See Ten kinds of Buddha-work In all worlds 
1n all tmes of the Buddhas (B) (7). 
Multipresence (n): Hiện diện khắp nơi tùy theo 
ý muốn. 

Multireligious (a): Đa tôn giáo. 

Multitudes (n): 

1l) Đàn (bầy) Crowd——Flock—Herd. 

2) Bao la—State of being numerous. 

Multitude of Buddhists: Kết Duyên Chúng— 
The company of those who now become Budhists 
1n the hope of improved karma in the future, one 
of the four groups of disciples—Một trong Tứ 
Chúng, do duyên kiếp trước còn nông cạn, chưa 
được độ nên kết nhân duyên đắc đạo sau nây, với 
hy vọng cải thiện nghiệp chướng trong tương lai— 
See Fourfold disciples (B) (4). 

Mumble (v): Ấp úng——To speak Indistinctly. 
Mumonkan (Jap): Vô Môn Quan—The term 
Mumonkan 1s equivalent with the term Wu-men- 











2966 


kuan in Chinese. A collection of forty-eight 
Chinese koans composed by Mumon Ekai in the 
thirteenth century, translated into English with the 
name “The Pass without a Gate.”——Từ Mumonkan 
của Nhật tương đương với từ Vô Môn Quan của 
Trung Hoa. Đây là một bộ sưu tập 48 công án 
Trung Hoa do Thiển Sư Mumon Ekai soạn vào 
thế kỷ thứ 13, được dịch sang Anh ngữ với tựa để 
“Vô Môn Quan.” 

Mundaka (skt): Munda (skQ—To shave one”s 
head—Cạo tóc—See Shave (v) one”s haIr. 
Mundane (a): Phàm tục. 

Mundane experience: Kinh nghiệm thế gian. 
Mundane marks: Tướng thế gian. 

Mundane or ordinary modes of eXpression: 
Thế Giới Tất Đàn—See Four kinds of siddhanta. 
Mundane right understanding: Chánh kiến 
hợp thế—Mundane right understanding means an 
ordinary worldling”s knowledge of the effilcacy of 
moral causation or of actions and their results. 
Therefore, mundane righ( understanding means 
the knowledge that accords with the Four Noble 
Truths. 
understanding is not yet free from taints. This may 
be called “knowing accordingly.”—Chánh kiến 
hợp thế nghĩa là sự hiểu biết của hàng phàm nhân 
về nghiệp và quả của nghiệp. Vì thế, chánh kiến 
hợp thế có nghĩa là sự hiểu biết hợp với Tứ Thánh 
Đế. Gọi là chánh kiến hợp thế vì sự hiểu biết nầy 
chưa thoát khỏi các lậu hoặc (cấu uế). Chánh 
kiến hợp thế có thể gọi là “tuỳ giác trí ”—See 
Two kinds of ripht understaning. 

Mundane wisdom: Trí tuệ phàm phu— 
Mundane wisdom 1s quite naturally present In 
anyone. It is the ability to think clearly and to 
understand comprehensively. There are 
caftegoriles of mundane wisdom: hearing wisdom 
and thinkmng wisdom. Hearing wisdom 1s the 
accumulation of raw facts through learning while 
thinking wisdom 1s the connection of these facts 
together to form new knowledge—Trí tuệ phàm 
phu hiển nhiên hiện hữu trong mọi người. Đây là 
khả năng suy nghĩ rõ ràng và khả năng hiểu biết 
tường tận. Có hai loại phàm tuệ: văn tuệ và tư 
tuệ. Văn tuệ là sự tích lũy các sự kiện còn nguyên 
sơ qua sự học hỏi, trong khi tư tuệ là sự nối kết 





This 1s called mundane because the 


fWO 


các sự kiện trên lại với nhau làm thành kiến thức 

mỚI. 

Munetsu-Chi (jap): Anavapta (sk)—Vô Nhiệt 

Tnì. 

1) Name of a dragon king—Tên của một loài 
vua rồng. 

2) Name of a lake “Lake of No Heat”—Tên của 
hồ Vô Nhiệt Tnì. 

Mung-Shan-Te-I: Mộng Sơn Đức Dị (2-1 104)— 

Mung-Shan-Te-I, who was the eighth descendant 

of Fa-Yen of Wu-Tsu. Mung-Shan told the 

following stories of his experience in Zen—Ông 

thuộc đời thứ tám của dòng Thiền Ngũ Tổ Pháp 

Diễn. Mộng Sơn đã kể lại những kinh nghiệm 

Thiền của mình như sau: 
When I was twenty years old, I became 
acquainted with Zen, and before I was thirty- 
two I had visited seventeen or eipghteen Zen 
masters asking them as to their method of 
discipline, but none were able to enlighten 
me on the most Iimportant point. When later I 
came to the master Huan-Shan, he told me 
see In(o the meaning of “Wu,” and added, “Be 
vigilant over your WU through all the periods 
of the day, as consfantly vigilant as a cat 1S 
when she tries to catch a rat, or as a hen Is 
while sitting on the eggs. As long as you have 
as yet no Insipht, be like a rat gnawing at the 
coffinwood and never vacillate In your 
exertion. As you go on with your task like 
that, the tine will surely come when your 
mind will become enlightened.”—Năm 20 
tuổi tôi mới quen biết với Thiển, cho đến 
năm 32 tuổi, tôi đã thăm viếng 17 hay 18 
Thiền sư, hỏi họ về cách thực hành pháp môn 
Thiển, nhưng không ai chỉ ra manh mối. Sau 
nầy khi đến tìm trưởng lão Hoàn Sơn, ngài 
đạy tôi hãy nhìn vào ý nghĩa của “Vô, và 
nói thêm “hãy chăm chú vào chữ Vô suốt cả 
ngày đêm không ngừng nghỉ, như con chuột 
đang rình mèo, như gà mái ấp trứng. Khi chưa 
thấy rõ, hãy như con chuột gặm nhắm cái 
rương gỗ và đừng bao giờ xao lãng công phu. 
Thực hành công phu như vậy, chắc chắn thời 
cơ bừng sáng của tâm ngươi sẽ đến 

* Following this instruction, I steadily applied 
myself to the work, day and nipht. Eiphteen 
days thus elapsed. Suddenly, when I was 


2967 


taking tea, IÏ cam upon the meaning of 
Kasyapa”s smile, which was elicited when the 
Buddha produced a flower before a 
congregaton of his disceiples lI  was 
overjoyced; I wished to find out whether my 
understanding was correct and called upon a 
few masters of Zen. They, however, gave me 
no definite answer; some told me to stamp the 
whole universe with the stamp of Sagara- 
mudra-samadhi, and not to pay atfention to 
anything else. Believing this, Ï passed two 
years. In the sixth month of the fifth year of 
Ching-Ting (1265), I was in Ch?ing-Chïng, 
Szu-Ch°uan, and suffering a great deal from 
dysentary, was in a most critical condition. No 
enerey was leff in me, nor was the 
Sagaramudra of any avall at this hour. 
Whatever understanding of Zen I had all 
failed to support me. The tongue refused to 
speak, the body to move; all that remained 
was to preet death. The past unrolled Itself 
before me, the things I had done, as well as 
the situations I had been In; I was thus In a 
ghastly state of despondency and completely 
at a loss as to how to escape from 1(s torfure. 
At last, determining to be master of myself, I 
managed to make my will. I then got up 
quietly, lit some Incense, arranged the Invalid 
cushions; I made bows to the Triple Treasure 
and also to the Naga gods, and silently 
confessed my previous sins before them. I 
prayed that If Ï were to pass away at this time 
I might be reborn through the power of Prajna 
in a good family and become a monk In my 
early years. But If I should be cured of this 
disease I wanted to become a monk at once 
and devote the rest of my life entirely to the 
study of Zen. If an illumination should come I 
would help others even as myself to get 
enliphtened. After making this prayer, Ï set up 
“WU” before my mind and turned the light 
withim myself. Before long I felt my viscera 
twIst for a few times, but I paid no attention; 
It Was affer some time that my eyelids 
became rigid and refused to blink, and later 
on I became unconscious of my own body; 
the “WU” alone occupied my conscIousness. 
In the evening I  arose from my seat and 


found that I was half cured of the disease; l 
sat down again until the small hours of the 
mormg when the physical disorder 
completely disappeared. I[ was myself again, 
well and in good spirits—Y theo lời dạy nầy, 
tôi chăm chỉ thực hành, ngày đêm không 
nghỉ. Rồi trải qua 18 ngày. Bỗng nhiên khi 
đang uống trà tôi chợt hiểu cái cười nụ của 
Ca Diếp khi Đức Phật đưa lên một cành hoa 
trước đại chúng. Tôi mừng rỡ khôn xiết; đi 
cầu một vài vị trưởng lão của Thiển, nhưng 
các ngài không trả lời rõ rệt, có vị bảo tôi 
hãy dùng bảo ấn tam muội mà ấn chứng 
mười phương thế giới, chứ đừng bận lòng đến 
thứ gì khác. Tôi tin lời nầy, trải qua hai năm, 
năm hiệu Cảnh Định thứ năm (1265), tôi 
đang lở tại tỉnh Tứ Xuyên, phủ Trùng Khánh, 
đang nguy kịch vì bị bệnh kiết nặng. Không 
còn chút lực nào, cả đến hải ấn tam muội 
cũng không giúp gì trong lúc nầy. Kể cả cái 
hiểu về Thiển đã từng có cũng chẳng giúp tôi 
được. Lưỡi không chịu nói, thân thể không 
chịu cử động; chỉ còn chờ chết là hết. Quá 
khứ diễn ra trước mắt: những điều đã làm, 
những cảnh ngộ đã từng trải; thế là tôi ở 
trong một trạng thái tuyệt vọng ghê gớm và 
hết còn biết cách nào thoát khỏi cái đầy vò 
của nó. Sau cùng cố gắng tự chủ, tôi phân 
phó ý muốn của mình, rồi lặng lẽ đứng dậy, 
thắp một ít nhang, dọn lại cái bồ đoàn cũ kỹ; 
làm lễ Tam Bảo, Thiên Long và thầm sám 
hối những tội chướng tiền khiên. Tôi khấn 
nguyện rằng nếu tôi hết kiếp nây thì mong 
nhờ năng lực của Bát Nhã mà tái sinh trong 
một gia đình tốt đẹp và được xuất gia từ khi 
hãy còn bé bỏng. Nhưng nếu tôi được lành 
bệnh, tôi muốn được xuất gia ngay và hiến cả 
cuộc đời còn lại để học Thiển. Nếu được giác 
ngộ, tôi sẽ cứu giúp mọi người cũng được 
giác ngộ như mình. Sau lời khấn nguyện này, 
tôi để khởi chữ Vô trong lòng vá quay ánh 
sáng soi vào trong mình. Không lâu, tôi nghe 
trong tạng phủ máy động đôi ba lần, nhưng 
không để tâm đến; một lúc sau lông mày tôi 
nghe cứng không chịu chớp, và lát nữa tôi hết 
biết đến thân thể của mình; chỉ có chữ Vô 
còn lại trong lòng thôi. Đến chiểu tôi rời chỗ 
ngồi và thấy bệnh mình bớt được một nửa; tôi 


2968 


ngồi xuống trở lại cho đến khi gần sáng. Bấy 
giờ bệnh hoàn toàn biến mất. Giờ đã bình 
phục, thân tâm như thơ thới. 

In the eighth month of the same year Ï went 
to Chiang-Ling and had my head shaved to 
become a monk. Before the year was Over, Ì 
went on a pilgrimate, and while cooking rice Ï 
found out that the koan exercise must be 
uninterruptedly and with 
continuous effort. I then setfled myself at 
Huang-Lung. When I felt sleepy for the first 
time I exercised my wIll to resist It and kept 


caried on 


on sitting, when the sleepiness was early 
vanquished. When I became sleepy a second 
time, I drove 1t away In a similar manner. A 
third attack was too strong; I got down from 
my seat and made bows to the Buddha, which 
revived me. I resumed my seat and the 
process had to be repeated. But when at last I 
had to sleep I used a pillow and slept a little; 
later my elbow was substituted for the pillow, 
and finally I altogether avoided lying down. 
Two nights were thus passed; on the third 
nipht Ï was so fatigued that I felt as If my feet 
địd not touch the ground. Suddenly the dark 
cloud that seemed to obstruct my vision 
cleared away, and I felt as 1f I had Just come 
from a bath and was thorouphly 
rejuvenated—Tháng tám năm ấy, tôi đến 
Giang Lăng thí phát làm sư. Gần hết một năm 
tôi đi hành cước, và lúc đang thổi cơm thì 
thấy ra rằng việc tu tập công án phải giữ 
không gián đoạn và với công phu liên tục. 
Rồi tôi đến trú ngụ tại Hoàng Long. Lần thứ 
nhất buồn ngủ, tôi vận dụng ý chí chống lại 
và vẫn ngôi như cũ, cơn buồn ngủ bị chinh 
phục dễ dàng. Lần thứ hai buồn ngủ, tôi tống 
khứ nó y như lần trước. Lần thứ ba cơn buồn 
ngủ xâm chiếm nặng nề, tôi bước xuống khỏi 
chỗ ngôi và đi lễ Phật, nhờ vậy mà thấy tỉnh 
táo lại. Trở lại chỗ ngồi và tiếp tục tiến tới. 
Nhưng sau hết lúc phải đi ngủ tôi dùng gối kê 
đầu và ngủ được một chút; sau đó, lấy cánh 
tay làm gối, và cuối cùng hoàn toàn khỏi phải 
nằm dài xuống. Qua hai đêm như thế, đến 
đêm thứ ba, tôi mệt nhọc đến độ như thấy 
chân không chấm đất. Bỗng đâu đám mây 


mù như che mắt nay được quét sạch, tôi thấy 
như vừa tắm xong, hoàn toàn mát mẻ. 

As to the koan, a state of mental fixation 
prevailed, and the koan occupied the centre 
Of affention without any conscious sfriving on 
my part for 1t. All external sensations, the five 
passlons, and the eight disturbances, no 
longer annoyed me; Ï was as pure and 
transparent as a snow-filled silver bowl or as 
the autumnal sky cleared of all darkening 
clouds. The exercise thus went on quite 
successfully but as yet with no turning poInt. 
Later I left this monastery and travelled to 
Chê-Chiang. Ôn the way I experienced many 
hardships and my Zen exercise suffered 
accordingly. I[ came to the Ch'eng-T”ien 
monastery which I was presided over by the 
Master Ku-Ch'an, and there took up my 
temporal habitation. I vowed to myself that I 
would not leave this place until I realized the 
truth of Zen. In a litle over a month Ï 
regained what I had lost In the exercIse. Ït 
was then that my whole body was covered 
with boils; but I was determined to keep the 
discipline even at the cost of my life. This 
helped a great deal to strengthen my spiritual 
powers, and I knew how to keep up my 
seeking and striving even in illness—Còn về 
công án thì nghi tình là nặng nhất và công án 
sừng sững ra đấy mà không cần dụng công. 
Tất cả những cắm giác ngoại thân, những ngũ 
dục và bát phong không còn quấy phá nữa; tự 
mình trong suốt như một chén pha lê đầy 
tuyết, như trời thu quang đãng không mây. 
Công phu cứ diễn tiến rất tốt đẹp như thế, 
nhưng chưa có chút dứt khoát nào. Sau đó tôi 
giã từ chùa du hành sang Chiết Giang. Dọc 
đường vì quá nhiều mệt nhọc nên công phu 
Thiển cũng suy giảm. Tôi đến chùa Thừa 
Thiên, nơi đây Cô Thiểm Hòa Thượng đang 
trụ trì, và tạm thời dừng chân ở đó. Tôi tự thệ 
sẽ không rời khỏi nơi nầy cho đến khi nào 
lãnh hội được đạo Thiền. Hơn một tháng sau, 
tôi lấy lại công phu đã mất. Bấy giờ khắp 
mình ghẻ lỡ; nhưng vẫn quyết tâm giữ vững 
công phu dù có đánh đổi cả cuộc đời. Nhờ đó 
mà tâm lực được mạnh mẽ thêm nhiều, và 


2969 


biết giữ vững công phu của mình ngay cả lúc 
bệnh hoạn. 
One day, being Invited out to dinner [ walked 
on with my koan all the way to the devoteeˆ”s 
house, but Ï was so absorbed In my exercIse 
that I passed by the house without even 
recognizing where | was. This made me 
realized what was menat by carrying on the 
exercise even while engaged In active work. 
My mental condiion then was like the 
reflection of the moon penetrating the depths 
Of a running stream the surface of which was 
in rapid moton, while the moon Ifself 
retained Ifs perfect shape and serenify In spIte 
of the commotion of the water—Một hôm 
được mời đi thọ trai, suốt trên đường đến nhà 
trai chủ, vừa đi vừa đeo đuổi công án, mãi 
miết trong công phu tu tập cho tới ngang qua 
nhà mà vẫn không hay mình đang ở đâu. Nhờ 
vậy mà tôi hiểu ra thế nào gọi là thực hành 
công phu ngay trong mọi động dụng. Đến đây 
thì tâm cơ của tôi như mặt trăng phản chiếu 
từ lòng sâu của dòng nước đang chảy; mặt 
nước tuy chảy xiết, nhưng mặt trăng vẫn y 
nhiên bất động. 
On the sixth of the third month I was holding 
“WU”in my mind as usual while siting on 
the cushion, when the head-monk came I1nfo 
the meditation hall. Accidentally he dropped 
the Iincense-box on the floor, making a noIse. 
This at once opened my mind to a new 
spiritual vista, and with a cry I obfained a 
glimpse Into my Inner being, capturing the old 
man Chao-Chou (the author of WU). I gave 
voIce to the following stanza: 

“Unexpectedly the path comes to an end 

When stamped through, the waves are 

the 

water I{self. 

They say, old Chao-Chou stands 

supremely above the rest, 

But nothing extraordinary I find in his 

features.” 
Ngày mồng sáu tháng ba, tôi đang ngồi trên 
bồ đoàn, tâm niệm chữ Vô như thường lệ thì 
vị Tăng thủ tòa bước vào Thiền đường. Tình 
cờ thầy làm rơi hộp nhang trên nền nhà, khua 
lên một tiếng. Tiếng động chợt khơi tổ tâm 


mình thấy một viễn tượng tâm linh mới mẻ, 
và cùng với tiếng kêu tôi thấu triệt tự thể của 
mình, chộp được ông già Triệu Châu (tác giả 
chữ Vô). Tôi buộc miệng đọc ngay một bài 
tụng: 

“Một hứng lộ đầu cùng 

Đạp phiên ba thị thủy 

Triệu Châu lão siêu quần 

Diện mục chỉ như thị 

(Đường đi chợt hết bước 

Dẫm ngược, sóng là nước 

Già Triệu Châu quá chừng 

Mặt mày chẳng chi khác). 
During the autumn Ï interviewed masters of 
hiph reputaton such as Hsueh-Yen, T”ui- 
Keng, Shih-Fan, and Hsu-Chou. The last- 
menftioned advised me to to go to Huan-Shan. 
When I saw Huan-Shan, he asked: “The lipht, 
serenely i1lluminating, fills all the universe to 
1ts furthest limits, are these not the words of 
the literari Chang-Chuo?” Ï was about to open 
my mouth when Huan-Shan gave a “Kwatz!” 
and dismissed me unceremoniously. This 
upset me, and since then my thoughts were 
concenfrated on this attitude of the master. 
Walking or sifting, eating or drinking, my 
mind was occupied with i—Suốt mùa thu, tôi 
tham vấn các đại danh Tăng như Tuyết 
Nham, Thối Canh, Thạch Khanh và Hư Chu. 
Hư Chu khuyên tôi đến kiếm Hoàn Sơn. Khi 
tôi đến gặp Hoàn Sơn, ngài hỏi: “Quang minh 
tịch chiếu khắp cả hà sa thế giới, đây há 
không phải là lời của Tú Tài Trương 
Chuyết?” Tôi sắp mở miệng thì Hoàn Sơn hét 
một tiếng và đuổi tôi đi chẳng chút lễ độ. 
Nhờ đấy mà tôi đổi ngược hẳn, và từ đây, 
tâm tôi chuyên chú vào thái độ này của ngài. 
Khi đi hay ngồi, ăn hay uống, tâm tôi phó 
thác vào đó. 
SIx months passed when, one day in the 
spring of the following year, ÍÏ was refurning 
from an out-of-town trip and was about to 
climb a flight of stone steps, when the solid 
Ice that had been clogsøing my brain for so 
long unexpectedly melted away, and I forgot 
that I was walking on the roadway. l 
1mmediately went to the master, and when he 
repeated the question I overturned his seat. l 


2970 


now thoroughly understood the koan, whose 
knots had been so hard to unite—Sáu tháng 
trôi qua, vào một ngày mùa xuân năm sau, 
khi đi dạo từ ngoài thành trở về, vừa bước lên 
bực thang đá, thì giá lạng đóng băng trong óc 
não từ lâu chợt tan chảy, tôi quên mình đang 
đi trên đường. Tôi đi thẳng đến Hòa Thượng, 
và ngay khi lập lại câu hỏi của tôi trước kia, 
tôi bèn lật ngược Thiển sàng của ngài. Bây 
giờ tôi đã hiểu rõ trọn vẹn công án mà những 
nút thắt thật là khó nối kết. 

* Oh Brother! Be thorough going In your Zen 
exercise. If I had been taken 1ll when at 
Chung-Ching my lifeể might have been 
almost wasted. The main thing 1s to be 
introduced to a master with really spiritual 
1nsight. Consider how earnestly and steadily 
the ancient master devoted themselves both 
day and nipht to the study of Zen in order to 
grasp the ultimate truth of i—Này các nhân 
giả: Hãy đi cho trọn lối tham Thiển. Giả sử 
tôi không bị bệnh ở Trùng Khánh, cuộc đời 
của tôi lẽ ra đã trôi xuôi. Cần thiết phải gặp 
một vị thây thật sáng suốt. Hãy xem cổ nhân 
đã dốc lòng hăng hái và bển bĩ cả ngày đêm 
tham thiển hầu dễ thấu đáo đạo lý cứu cánh 
của Thiền. 

Muni (skt): Mahamuni (skt)—Mâu Ni. 

I1) Sage—Bậc thông thái. 

2) Sakyamuni: Thích Ca Mâu Ni Phật —Name 
of the Buddha Sakyamuni—The sage of the 
Sakya, nàm of the Buddha Sakyamuni. A 
pious person, sage or siant who has reached a 
hiph of through 
confinuous cultivating—Mâu NI, người thông 
thái của dòng họ Thích Ca, danh hiệu Phật. 
Người hiểu đạo, thông thái hay một vị Thánh 
đã đạt tới trình độ ý thức cao nhờ tinh chuyên 
tu hành. 

Munisri (skt): Mâu Ni Thất Lợi —Name of a 

noted monk from northern India In the fifth 

century—Tên của một vị cao Tăng thuộc vùng 

Bắc Ấn vào thế kỷ thứ năm. 

Murder (v): Sát nhân—To cut down—to cut 

off—To kHI—To put to death—To slay—See 

Eight teachers. 


Murderer (n): Kẻ sát nhân (sát giả). 


level CONnSCIOusness 


Murderer  Mara: Pàpiyàn (skÙ—Very 
wicked—The Evil One; because he strives to kill 
all goodness——Ác ma—Ba tuần. 

Murderess (n): Người nữ sát nhân. 

Murderous demon: Sát Quỷ—A ghost of the 

siain—Loài quỷ giết hại chúng sanh (các chùa 

thường vẽ sát quỷ với hai tay ôm lấy bánh xe luân 
hồi). 

Murderous mỉnd: Tâm địa sát nhân. 

Murdhaja (skÐ: Quán đảnh. 

Murdhaja-raja (skÐ: Đỉnh Sinh Vương. 

1) The king born from the crown of the head: VỊ 
thiên vương sanh ra từ vương miện trên đỉnh 
đầu. 

2) Name of the first cakravarti ancestors of the 
Sakya clan: Tên của vị Chuyển Luân Thánh 
Vương là tầng tổ của bộ tộc Thích Ca. 

3) The name 1s also appled to a former 
incarnation of Sakyamuni: Tên của tiền thân 
Đức Phật Thích Ca. 

4) Born from his mothers head, a reputed 
previous incarnation of the Buddha, who still 
ambitious, despite his universal earthly sway, 
his thousand sons, flew to Indra”s heaven, 
saw the celestial devi (thiên thượng ngọc nữ), 
but on the desire arising to rule there on 
Indra”s death, he was hurled to earth—Sanh 
ra từ trên đỉnh đầu của mẹ, nên được gọi là 
Đỉnh Sanh Vương, là tiền thân của Đức Phật 
Thích Ca. 

Murdhajata (skÐ: Văn Đà Kiệt—-Đỉnh Sanh 

Vương—See Murdhaja-ra]a. 

Murky: Dirty—Unclear—Đục (nước). 

Murmur (v): Japati (p & skt)—Nói thằm—To 

mutter—To whisper—Tiếng suối chẩy róc rách— 

The water is murmuring out of a spring—Tiếng 

nước róc rách từ khe suối. 

Murmuring: Japanam (p)—lapa (skt—Đang 

nói thằm——Muttering——Whispering. 

Muromachi (jap): Thời đại Thất Đỉnh của Nhật 

Bản (1393-1568) 

Muromaji (jap): Muromach_—Thời đại Thất 

Đỉnh (Nhật Bản). 

Musa (jap) Asamskra (skÙ—Not doing— 

Passive—lnactive, physically or menfally—Non- 

causative—Not creating—Uncreated—Not being 





2971 


produced—Not becomineg—Vô VI hay sự tạo tác 

không có nhân duyên—Pháp không nhờ hành 

động của thân khẩu ý—See Asamskrta. 

Musaragalva (skt: Musalagarbha (sk—Mâu 

Sa Lạc—Ma Sa La. 

1) Mother-of-pearl: Xa Cừ—Coral, one of the 
saptaratna—Một trong thất bảo. ** See 
Seven treasures. 

2) A kind of white coral: Một loại san hô trắng. 

3) Corneilian: Mã Não—Aøgate (mother of 
pearl). Ít 1s one of the seven kinds of precIous 
Stone (sapta-ratna). 

Musavada (p): Vọng ngữ—False, lying speech. 

Musavada-veramani (skt): No falsehood—No 

Iying—Bất vọng ngữ. 

Musecae volitantes: Dancing flowers before the 

eyes—Cuồng hoa. 

Muscular strength: Sức mạnh của bắp thịt. 

Mushitasmriti (skt: Distracion—Thất niệm 

hay không giữ được chánh niệm—See Fifty-one 

Dharmas Interactive with the Mind. 

Mushotoku (jap)›: Vô sở đắc—Nothing 

obtaimnable, the Iimmateriadl universal reality 

behind all phenomena—Khi thể hội được chân lý 
vô tướng, thì trong lòng không có gì chấp trước. 

Mushroom noodles: Mì nấm. 

Music (a): Manojna or Prti (sk)—Âm nhạc. 

1) Profane music: Nhạc thế tục. 

2) Sacred music: Nhạc đạo (thiêng liêng). 

Music deity: Nhạc thần. 

Music that calms the mind or helps 

concentrate: Nhiếp Ý Âm Nhạc— Nhạc giúp 

tâm lắng đọng hay giúp tâm tập trung. 

Music and sensual pleasures are destrucfive 

to virtue: Ca vũ múa hát và sắc dục là những thứ 

làm đi hại đến đạo đức (Thanh sắc giả bại đức chi 
cụ). 

Music-tree: Nhạc âm thọ (cây âm nhạc). 

l1) The sensation, or percepton of pleasure: Khi 
thọ lãnh thuận cảnh thì thân tâm vui vẻ. 

2) The trees in Amitabha”s paradise which give 
forth music to the breeze: Gió nhẹ thổi vào là 
cây trên cõi nước của Đức Phật A Di Đà làm 
phát ra những âm thanh như tiếng nhạc. 





Musical instruments for ceremonies: Đàn 
dành cho lễ hội —See Ten kinds of offerings and 
SIx artilcles for worshIp. 

Musk deer always exudes fragrance: Hữu xạ 
tự nhiên hương. Một người có tài không cần 
quảng cáo vì mọi người rồi sẽ biế—A man of 
talent does not need to advertise this for people 
are bound to notice. 

Muso-Kokushi (jap): Sư Mộng Sơn Sơ Thạch 
(Nhật Bản). 

Musoften  (jap) Asamjni-satvah (skÙ— 
Thoughtless Heaven—Vô Tưởng Thiên—See 
Deva. 

Mustard-seed kalpa: Giới Tử Kiếp—A 
mustard-seed kalpa, 1.e. as long as the time 1t 
would take to empty a city 100 yojJanas square, by 
©xtracting a seed once every century—Lấy Giới 
Tử Kiếp để ví với một thời gian thật dài như việc 
làm trống một thành phố vuông vức mỗi cạnh là 
100 do tuần, bằng cách mỗi thế kỷ lấy ra một hạt 
cải. 

Mustard-seed kalpa and rock kalpa: Giới 
Thạch —Mustard-seed kalpa and rock kalpa, the 
former Interpreted as Immeasurable kalpas, the 
latter the time required to rub away a rock 40 
mile-square by passing a soft cloth over It once 
every century—Giới Tử Kiếp và Bàn Thạch 
Kiếp. Giới Tử Kiếp nghĩa là vô lượng kiếp. 
Musfi (sk): Thiển Quyền—The meditation fist, 
the sign of meditation shown by the left fist, the 
right indicating wisdom——Dấu hiệu của thiền định 
được tượng trưng bởi nắm tay trái, tay phải tượng 
trưng cho trí tuệ (Tượng Đức Phật Thích Ca có hai 
vị hộ pháp, bên trái là Bồ Tát Phổ Hiển tượng 
trưng cho thiển định, bên phải là Bồ Tát Văn Thù 
tượng trưng cho trí huệ)—See ManJusr1. 

Mutable and immutable: Động Bất Động 
Pháp The changing and the unchanging, the 
Kamadhatu, or realms of metempsychosis and the 
two hipher realms, Rupadhatu and Arupadhatu— 
Các pháp trong dục giới vô thường nhanh chóng 
gọi là động pháp; các pháp trên hai cõi sắc và vô 
sắc giới vĩnh cửu bất động nên gọi là bất động 
pháp. 

Mutation (n): Sự biến hóa—Sự chuyển biến— 
Sự đột biến. 


2972 


Mutodo (jap): Equality without equal—Of rank 
unequalled, or equal with the unequalled—Vô 
đẳng đẳng —Equality equal, the 
unequalled state of equilibrium—Cái không gì 
sánh nổi, lại không gì sánh ngang bằng—See 
Mutoro. 

Mutoto (ap): Asamasama (sk)—Vô Đẳng 
Đẳng - The unequal stae of equilibrium— 
Equality without equal—The unequalled state of 
equilibrium, of rank unequalled, or equal with the 
unequalled. Buddha and Buddhism are without 
equal—Cái không gì sánh nổi, lại không gì sánh 
ngang bằng. Tôn hiệu của chư Phật và đạo Phật 
(Phật không ai sánh bằng, đạo Phật siêu tuyệt 
không đạo nào sánh bằng). 

Mutter (v): Japati (p & skÙ)—Nói thằm—To 
murmur—To whIsper. 


without 


Muttering: Japanam (p)—lapa (sk)—Đang nói 
thầm——Murmuring——Whispering. 

Mutthassafi (p): Be unmindful—Thất niệm— 
See Seven wrong practIces. 

Mutual (a): Tương tế—Reciprocal. 

Mutual aid association: Hội tương tế. 

Mutual benefit: Kiêm Lợi —To benefit self and 
others—Cả hai cùng có lợi (cả mình lẫn người 
đều được lợi lạc). 

Mutual causation: Sahabhuhetu (skt—Câu 
Hữu Nhân——Corresponding 
Simultaneous causes—Mutual causation, one of 
the six causes, the simultaneous causal interaction 
of a number of things, e.ø. earth, wafter, fire, and 
air. Corresponding or mutual causation, 1.e. mind, 
or menfal conditions causing menfation. One of 
the six causes—Một trong lục nhân, tứ đại cùng 
thay phiên nhau làm nhân duyên. Tâm vương là 
nhân mà khởi lên tâm sở, coi tâm sở là nhân mà 
khởi lên tâm vương (ví bỉ thử tương ứng nên gọi là 
tương ứng nhân)—See Six chief causes In the 
Theory of Causal Relation. 

Mutual dependence: Sambandha-hetu (skt)— 
Tương Tục Nhân—Mutual dependence speaks 
about mutual dependence or relativity of all things 
for theIr existence, I.e., the triangle depends on 1fs 
three lines, the eye on things having color and 
form, long or short. This 1s one of the six causes 
of all conditioned things. Every phenomenon 
depends upon the union of the primary cause and 





causation—— 


conditional or environmental cause—Tương Tục 
Nhân hay sự tùy thuộc lẫn nhau, nói về tự và tha 
đối đãi với nhau, nhờ đó mà tổn tại, như hình nhờ 
có ba cạnh mà thành hình tam giác, sắc cảnh đối 
đãi với nhãn căn mà thành sắc cảnh, nhãn căn đối 
với sắc cảnh mà thành nhãn căn, ngắn đối với dài 
mà thành ngắn, dài đối với ngắn mà thành 
dàiĐây là một trong sáu nhân sanh ra các pháp 
hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa hợp 
của nhân và duyên—See Six chief causes in the 
Theory of Causal Relation. 

Mutual dependence and aid of all beings in 
a universe: Pháp Giới Gia Trì (chúng sanh gia trì 
lẫn nhau hay sự tùy thuộc và giúp đở lẫn nhau 
của vạn hữu trong vũ tru). 

Mutual entry: Tương Nhập—Mutual entry; the 
blending of things, 1e. the common lipht from 
many lamps (dharmas, though different in forms, 
theyˆre completely similar in meanings)—Sự hòa 
trộn của sự vật, mà không tương phản nhau, giống 
như nhiều ánh đèn hòa lẫn vào nhau (đối với chư 
pháp tuy có sai biệt khác nhau về hình thức, 
nhưng nghĩa luôn viên dung vô ngạ!). 

Mutual interacftion with the Buddha: Đạo 
giao—See Mutual Interaction through religion. 
Mutual interacftion through religion: Đạo 
Giao—Mutual Interaction between the individual 
seeking the truth and the Buddha who responds to 
his aspirations; Infercourse  through 
religion—Tác động hổ tương giữa hành giả và 
Phật, đấng đáp ứng lại ước vọng của hành giả. 


mutual 


Mutual penetraftion of dissimilar thỉings: 

Nhất Đa Tương Dung Bất Đồng Môn—See Ten 

profound theories. 

Mutual protectors: Liên hữu—Mutual helpers 

or members of the Lotus Sect—Hội viên của Liên 

Hoa Tông—See Lotus sect and Nichiren Sect. 

Mutual respecf: Tương kính. 

Mutual response befween the man and his 

object of worship: Tương Ứng. 

I)  Union of the tally: Dục Ngất Đa—Khế Hợp 
(như sự tương ứng giữa tâm và tâm sở). 

2) One agrees with the other: Du Già hay Du 
Kỳ ——Khế Lý (thu nhiếp chư pháp). 

Mutual responsive or associated causes: 

Samprayuktahetu—Tương ưng nhân—The law of 

assoclaton (mutual responsive or associafed 


2973 


causes, I.e. mind and mental conditions, subject 
with objecf). This is one of the six causes of all 
conditioned things. Every phenomenon depends 
upon the union of the primary cause and 
conditional or environmental cause—Tương ưng 
nhân hay luật tương ứng hay phối hợp. Đây là một 
trong sáu nhân sanh ra các pháp hữu vi. Pháp hữu 
vi sanh ra đều do sự hòa hợp của nhân và 
duyên—See Six chief causes In the Theory of 
Causal Relation. 

Mutual support: Sự hổ trợ lẫn nhau. 

Mutually opposing cause: Tương Vi Nhân— 
Sắc sinh nhân, nhưng gặp trở ngại nên không sinh 
được, một trong năm nhân—One of the five 
causes. ** See Five causes and Ten causes and 
ten effects. 

Mutualism (n): Chủ nghĩa hỗ tương—Chủ thuyết 
coi vạn sự tuần hoàn hỗ tương nhau. 

Mutuality (n): Liên quan hỗ tương — Tương 
quan. 

My: Của tôi. 

Myoho (jap): Saddharma (skt)—Right dharma— 
Wonderful dharma——Chánh pháp——Diệu pháp. 
Myohorengekyo (jap): Saddharma-pundarika- 
Sutra (skÙ—Wonderful Law Lotus Flower—The 
Lotus of the Law—See Saddharma 
Pundarika Suta. 

Myokenji (jap): Chùa Diệu Hiển (Nhật Bản). 
Myomanji (jap): Chùa Diệu Mãn (Nhật Bản). 
Myoshinji (jap): Chùa Diệu Tâm—A famous 
and biggest Lin-Chi monastery 1n Kyoto (former 
capital of Japan)—Một tu viện nổi tiếng và lớn 
nhất của Thiển phái Lâm Tế ở Kyoto (đế đô của 
Nhật Bản). 

Mỹyriad (a): Vạn—Vô số. 

Myriad forms dense and close in the 
universe: Sâm La Vạn Tượng—Các loại hiện 
tượng tổn tại trong vũ trụ , vô số hình thể hay 
thiên hình vạn trạng dây đặc và gần gụi nhau bày 
ra trong vũ trụ. 

Myriad things but one mỉnd: Vạn pháp nhất 
tâm——AII things as noumenal. 

Myself: Ngã—See Ego. 

Mygyself is Amitabha, my mỉnd is the Pure 
Land: Tự Thân Di Đà Duy Tâm Tịnh Độ—AII 
things are but the one mind, so that outside 





True 





exiIsting beings, there ¡1s no Buddha and no Pure 
Land. Thus Amitabha 1s the Amitabha within and 
the Pure Land 1s the Pure Land of the mind— 
Mình chính là Phật Di Đà, tâm mình chính là Tịnh 
Độ. Nhứt thiết duy tâm tạo, ngoài tâm ra không 
có vạn hữu, không có Phật và cũng không có Tịnh 
Độ. Chính vì thế mà Di Đà là Di Đà tự tâm, Tịnh 
Độ là Tịnh Độ tự tâm. 

Mysteric aid: Minh gia hộ —lInvisible aid, ¡n 
geting rid of sins, Increasing virtue—Gia hộ 
không thấy được hay gia hộ một cách bí mật trong 
việc loại trừ tội lỗi và tăng trưởng công đức—See 
Dual aid bestowed by the Buddha. 

Mysteries (n): Huyền bí—Mysterious (a). 
Mysteries of the esoteric sect: Bí pháp— 
Những giáo pháp bí mật của Mật giáo (có hai loại 
Thông và Biệt. Thông giáo chỉ chung các việc hộ 
ma, tụng niệm mà không để cho người khác thấy. 
Biệt giáo gồm Đại pháp, Chuẩn Đại pháp, Bí 
pháp, và Thông Đồ pháp). 

Mysterious (a): Manju or Suksma (sk)—Diệu— 
Occult—Secret. 
Mysterious mechanism: Great 
Occult cause—Mysticism—Huyễn cơ. 
Mysterious power: Phép mầu—Miracle. 


EsoterIc 





Bí mật 


mySf€ry—— 





Mysterious, supernatural, omnipresent 
power: Minh Thông (siêu lực vượt ngoài sự diễn 
tả của ngôn ngữ hay hình tượng). 

Mysterious transformafion: Acintyaparinama 
(sk)—Bất khả tư nghì huân biến. 

Mystery (n): Magic—WIizardry—Bí mật—Bí 
thuật—Huyền diệu—Lạ lùng—Huyền bí. 
Mystery of non-existence: Asat (skt)—Diệu 
Vô—Sự kỳ diệu của sự “không hiện hữu.” 
Mystery of the “perfect”: Viên diệu —See 
'Three prongs of “Sunyata-Reality-Middle”. 
Mystery of the three things: Tâm Phật Chúng 
Sanh Thị Tam Vô Sai Biệt—Outside the mind 
there 1s no other thing; mind, Buddha, and all the 
living, these three are not different. There is no 
differentiating among these three because all 1s 
mínd. All are of the same order. This 1s an 
Important doctrine of the Hua-Yen sutra. The 
Tien-Tai called “The Mystery of the Three 
Things.”—Ngoài tâm ra không có gì nữa; tâm, 
Phật và chúng sanh không sai khác. Đây là một 





2974 


giáo thuyết quan trọng trong Kinh Hoa Nghiêm. 

Tông Thiên Thai gọi đây là Tam Pháp Diệu. 

Mystie (a): Manju or Suksma (skt)—Diệu. 

1) Bí mật -Huyển bí—Mysterious—Occult— 
Marvellous--Recondite. 

2) Diệu, một trong sáu đối tượng thiển quán. 
Bằng thiển quán chúng ta có thể vượt qua 
mọi ảo tưởng dục vọng—Mystic, one of the 
six subjec(s in meditation. By medifations on 
the distasteful and the delight, delusions and 
passions may be overcome——See Six subJecfs 
1n medifation. 

Mystic body: All things being this mystic body—— 
Thân mật—See Three mysferles. 
Mystic doctrines: Mật giáo—According to Prof. 
Junjiro Takakusu in The Essentialsof Buddhist 
Philosophy, there exist two forms of the mystic 
doctrine. Both agree In their treatment of the 
Buddhas, Sakyamuni and Mahavairocana—Theo 
Giáo Sư Junjiro Takakusu trong Cương Yếu Triết 
Học Phật Giáo, có đến hai phái Mật giáo. Cả hai 
đều đồng quan niệm về Đức Phật Thích Ca Mâu 
NÑi và Đại Nhật Như Lai—See Two forms of the 
mystic doctrine. 
Mystc form of the  bhutatathata: 
Dharmakaya (sk)—Chân Sắc—The form of the 
vold or Immaterial—Subdle form of the 
bhutatathata—Diệu Sắc trong Như Lai Tạng, tức 
là cái diệu sắc chân không (theo Kinh Lăng 
nghiêm, trong Như Lai Tạng cái tính sắc tự nhiên 
thanh tịnh khắp trong pháp giới). 

Mystic insight: Prativedha (skÙ——Attainment— 

Convicion by thinking—Full understanding— 

Penetration—Realizaton—Chứng pháp hay nhận 

thức thấu đáo về Pháp The realization of 

experiential proof of the dharma in bodhi or 
nirvana—See Realization. 

Mystc knowledge: Trí diệu —Mystic 

knowledge which reveals spiritual realitles—Mật 

trí giúp phơi bày chân lý. 

Mystic meaning: Huyền nghĩa—Five layers of 

mysfic meaning when one explicates the text of a 

sutra—Năm tầng nghĩa huyển vi khi giải thích 

một bộ kinh—See Five layers of mystic meaning 
when one explicates the text of a sutra. 

Mystic miỉnd: All thought this mystic mind—Ý 

mật—See Three mysteries. 


Mysfic of the mouth: Khẩu Mật —The mystic 
of the mouth (secret or magical words), one of the 
three mysftics. The other two are the mystic of the 
body and the mystic of the mind—Khẩu mật là 
một trong tam mật (thân, khẩu, ý). 

Mystic nature of đharanis: Chân Ngôn Bí 
Mật—The mystic nature of the mantras—Bản 
tánh bí mật của chú và đà la ni. 

Mystic signs: Mudra (sk—Mâu đà la—Mystic 
seal—See Mudra. 

Mystic thỉngs: Những thứ bí mật của chư Phật— 
There are three mystic things (body, mouth and 
mind) of the Tathagata. All creatures In body, 
voice and mind are only ¡individualized parts of 
the Tathagata, but illusion hides their Tathagata 
nature from them. Buddhist cultivators seek to 
realize their Tathagata nature by physical signs 
and postures, by voicing of dharani and by 
meditation—Có ba thứ bí mật của chư Phật (Thân 
Khẩu Ý). Thân khẩu ý của mọi sinh vật là những 
phần của Chân như, nhưng phiển não che lấp bản 
tánh chân như—See Three mysteries. 

Mystic trance and wisdom: Thiển Huệ 
Thiển định và trí huệ (y vào hai món nầy thì có 
thể nhiếp hết thảy các hành chứng). 

Mysfic voice: All sound this mystic voice—Khẩu 
mật—See Three mysteries. 

Mystical (a): Thuộc về thần bí. 

Mystical formula employed ỉn Tantric 
Buddhism: Dharani (sktMantra (skt)— 
Magical formula employed in Tantric Buddhism—— 
Vow with penalties for failure—An I1ncanfatlon— 
Spell——Oath—Curse—Thần chú. 

Mystical powers: Rddipada (skÐ—linsoku 
jap Thần Túc Thông—See Abhijna 
Supernatural powers. 

Mysficism (n): Thần bí luận. 

Mỹyth (n): Thần thoại—Tư tưởng thần bí. 
Mỹythicism (n): Chủ nghĩa thần thoại. 
Mythicism of creation: Thần thoại về sự tạo 
dựng—Heretics believe that the whole world 
created within 6 days by an almighty creator— 
Ngoại giáo tin rằng thế giới nầy được sáng tạo 
trong 6 ngày bởi một đấng toàn năng sáng tạo. 
Mỹythicist (n): Người giải thích về thần thoại. 











and 


2975 


Mythologist (n): Thần thoại gia—Tác giả của 
những chuyện thần thoại. 
Mytholosy (n): Môn học về thần thoại. 


N 


Nabha (p): The sky—Bầu trời. 

Nada (skt: Sound—Âm thanh. 

Nadi (@&kt: Na Để—Sông— Thác 
Torrent. 

Nadikasyapa (skÐ: Na Để Ca Diếp—Nại Địa 
(Đề) Ca Diếp Ba—Brother of Mahakasyapa, to 
become Samanftaprabhasa Buddha—Em trai của 
Đại Ca Diếp, sau thành Phật Phổ Minh Như Lai. 
Na-Fu-Po: Nạp Phược Ba—Na-Fu-Po, Hsuan- 
Tsang”s name for a city on the ancient site of I- 
Hsun, capital of Shan-Shan in the Former Han 
dynasty, afferwards known as Nob or Lop in 
Marco Polo. I( corresponds to the modern 
Charkhlik—Tên của một thành phố cổ mà người 
ta đã lấy tên ngài Huyền Trang để đặt cho nó. 
Thành phố nầy nằm gần khu vực Y Tuần, đế đô 
của nhà Hán, sau nầy được biết như là Nob hay 
Lop trong truyện ký của Marco Polo. Bây giờ là 
thành phố Charkhlik. 

Naga (skU: Na Già — Thiên long—Heavenly 
dragons. 

(A) The meaning of Naga—Nghĩa của Naga: 

1) A kind of snake: Một loại rắn. 


River 





2) A race ofserpent-worshippers: Một chủng tộc 
thờ rắn. 

3) Elephant: Tượng. 

4) As dragon 1t represents the chief of the scaly 


reptiles; 1t can disappear or manIfesf, Increase 
or decrease, lengthen or shrink at wIll. It can 
mount in the sky and In water, and enter the 
earth. In spring it mounts ¡in the sky and In 
WInt€T the earth Dragon or a 
half-divine being (serpent or 
serpent demon). They supposed to have a 


enters 
beneficent 


©) 


(B) 
l) 


human face with serpentlike lower 
extremitties. With Buddhism, they are also 
represented as ordinary men. Snakes and 
Dragons are symbols of Initiates of the 
wisdom, especially in India the Nagas or 
Serpent Kings are symbols of Initates of the 
Wisdom: Rồng—Như loài rồng tiêu biểu cho 
loài bò sát mạnh nhất: nó có thể biến hiện, 
tăng giảm, dài ngắn tùy ý. Nó có thể bay trên 
trời, lội dưới nước hay đi vào trong đất. Vào 
mùa xuân nó bay lượn trên trời, mùa đông lại 
chui vào đất. Loài rồng mặt người. Đối với 
Phật giáo, thì đây là tiêu biểu cho những 
phàm nhân. Loài rồng hay á thần đầy nhân 
từ, dấu hiệu của khởi điểm trí tuệ, đặc biệt là 
ở Ấn Độ. 

Dragons are regarded as beneficent, bringing 
the rains: Rồng được xem như hữu ích, vì 
mang lại mưa. 

Guarding the heavens: Thiên Long Hộ Pháp. 
They control rivers and lakes, and hibernate 
¡in the deep: Chúng ẩn dưới vực sâu để kiểm 
soát sông hồ. 

Naga and Mahagana are titles of a Buddha: 
Long và Đại Long là danh hiệu của Phật. 
Naga and Mahanaga are tiles of those freed 
from reincarnation, because of his pOW€FS, Or 
because like the dragon he soared above 
earthly desires and ties: Long và Đại Long 
cũng là danh hiệu của những bậc đã thoát 
vòng sanh tử, vì lực thoát vòng tham dục và 
trói buộc trần thế của các ngài bay vút như 
rồng bay lên trời. 

Naga in Buddhism—Naga trong Phật giáo: 

A Sanskrit term for “Serpent-like beings.” A 
kind of being with bodies of snakes and 
human heads, said to inhabit in the waters or 
the city of Bhoga-vati under the waters. They 
are saild to be endowed with miraculous 
powers and to have capricilous nafures. 
According to Madhyamaka mythology, they 
played a key role In the transmission of the 
“Perfection of Wisdom” (Prajna-Paramita) 
texs. Fearng that they would be 
misunderstood, the Buddha reportedly gave 
the texts to the nagas for safekeeping until 
the bĩth of someone who was able to 
1nterpret them correctly. This was Nagarjuna 


2976 


(150-250), who ¡is said to have magically 
flown to the nagas ciy and received the 
hidden books The story Is  apparently 
intended to explain only the chronological 
discrepancy between the death of the Buddha 
and the appearance of these texts—Naga là 
từ Phạn ngữ chỉ “những chúng sanh giống như 
loài rắn.” Đây là một loại chúng sanh có thân 
hình của loài rắn và đầu của loài người, 
người ta nói chúng thường trú ngụ dưới nước 
hay trong thành Bhoga-vati. Người ta nói loài 
này có sức mạnh kỳ diệu và bản chất khác 
thường. Theo thần thoại Trung Luận, loài này 
đóng một vai trò quan trọng trong việc truyền 
thừa giáo lý “Bát Nhã Ba La Mật.” Vì sợ 
rằng giáo thuyết này có thể bị hiểu lầm nên 
Đức Phật đã giao giáo điển này cho loài 
“thiên long” bảo hộ cho đến khi nào một vị 
nào có khả năng thuyết giảng ra đời. Đó là 
ngài Long Thọ Bồ Tát, người ta nói ngài đã 
dùng phép thần thông bay tới long cung để 
nhận những giáo điển được cất giấu ấy. Câu 
chuyện rõ ràng cố ý giải thích khoảng trống 
thời gian giữa lúc Đức Phật nhập diệt và sự 
xuất hiện của những giáo điển này mà thôi. 

2) A serpent of great power, classified with 
other divine beings in Buddhist Legends— 
Rắn thần (thiên long), một loài rắn có sức 
mạnh rất lớn, được xếp vào các thần linh 
trong thần thoại Phật giáo—See Naga. 

3) Một trong tám chúng sanh siêu nhân trong 
Kinh Liên Hoa—Naga, one of the eight 
classes of supernatural beings In the Lotus 
Sura or eigh( Vajra Deitiles—See Eight 
classes of supernatural beings In the Lotus 
Sutra. 

4) Một trong tám bộ quỷ chúng—Nagas, one of 
the eight groups of demon-followers of the 
four maharaJjas—See Eight groups of demon- 
followers. 

Nagabala (p): Having 

elephant—Mạnh như voI. 

Nagabhavana (p): The region of the nagas—Trú 

xứ của loài rồng. 

Nagabodhi (skÐ: Long Trí. 

Nagakanya (skt): Long nữ—A naga maiden— 

See Dragon-daughter. 


the streneth of an 








Nagalata (p): The betel creeper—Dây trầu. 
Nagaloka (p): The Naga world—Long giới (thế 
giới của loài rồng). 

Nagamanavaka (p): A young man of the Naga 
race—Long tử (một thiếu niên của loài rồng). 
Nagamanavika (p): Naga maiden—Long nữ. 
Naga meditafion: Na Già Định—-The naga 
meditaton, which enables one to become a 
dragon, hibernate ¡In the deep, prolonged one”s 
life and meet Maitreya—Thiển định Na Già, 
khiến người thành “thọ long” hay rồng trường thọ 
ở nơi chỗ sâu, để sau nầy được gặp Đức Hạ Sanh 
Di Lặc Tôn Phật. 

Nagapuspa (kU: Puspanaga (skÒ—Dragon- 
flower tree—Long Hoa Thụ—Bôn Già Na—The 
dragon-flower tree, which will be the bodhi-tree 
of Maitreya, the Buddhist Messiah, when he 
comes to earth—Loại cây bông rồng, là cây Bồ 
Đề mà Ngài Di Lặc ngôi dưới gốc khi thành đạo. 
Nagara (p): Town—Phố thị. 

Naga-radja (skÐ: Dragon king or queen or water 
dieties who govern springs, lakes, rivers and 
seas—Long vương, các thần linh dưới nước, cai 
quản suối, sông, hồ, biển. 

Nagarahara (skÐ: Nagara (sk)——Kinh thành Na 
càn ha la—Na Yết La Hát La—According to The 
Dictonary of Chinese-English Buddhist Terms, 
this Is the name of an ancient kingdom on the 
southern bank of the Cabool River, about 30 miles 
west of Jellalabad. Its situated at the confluence 
of the Surkhar of Surkh-rud and Kabul rivers. 
While According to Prof. Bapat in the Twenty- 
FIve Hundred Years of Buddhism, this 1s the name 
Buddhist place 1n India. 
Nagapattam, near Madras on the East Coast, had 
a Buddhist settlement In the time of the Cholas. 
An Iimportant copper-plate 1nscription of the 
eleventh century A.D. states that the Chola King, 
RajraJa, gave the villaøe of Anaimangalam for the 
maintenance of a shrine of the Buddha ¡In the 
Culamannivarama Vihara which the Sailendra 
king, Maravijayottung Varman of Sri-vijaya and 
Kataha of Indonesia, had erected at Nagapattam. 
In the epilogue of his commentary on the Netti- 
pakarana, Dharmapala mentions this place and 
Dharmasoka Vihara in 1t, where he composed this 
commentary—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 








of a southern 


2977 


Học Từ Điển, đây là tên của một vương quốc cổ, 
nằm trên bờ nam sông Cabool, khoảng 30 dặm về 
phía Tây của Jellalabad. Trong khi theo giáo sư 
Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm Phật Giáo, 
thì đây là địa danh Phật giáo ở vùng nam Ấn Độ. 
Nó nằm ngay chỗ hợp lưu của các sông Surkhar 
of Surkh-rud và Kabul. Theo Giáo Sư Bapat trong 
Nagapattam ở gần Madras trên bờ biển phía đông, 
đã có hoạt động Phật giáo từ thời đại Chola. Một 
bản khắc chữ quan trọng trên phiến đồng của thế 
kỷ 11 cho biết rằng vua Chola là Rajaraja, đã ban 
cấp làng Anaimangalam dùng để bảo dưỡng cho 


một ngôi đến Phật giáo trong tu viện 
Culamanivarama do vua Sailendra, 


Maravijayottunge Varman của Sri-vijaya và 
Kataha của Nam Dương dựng lên tại Nagapattam. 
Trong phần cuối của luận giải của mình về bộ 
Nettipakarana, ngài Hộ Pháp (Dharmapala) đã có 
nói đến địa điểm nầy và tu viện Dharmasoka 
trong đó, nơi mà ông đã viết cuốn luận giải. 
Nagaraja (skÐ: Long vương—Dragon king— 
Dragon king, a tifle for the tutelary deity of a lake, 
river, sea, and other places—Vị vua rồng, ngự trị 
nơi sông, hồ, biển cả—See Dragon and Naga. 
Nagarasodhaka (p): A town cleaner—Người 
quét dọn trong khu phố. 

Nagaravasỉ (p): A ciizen—Công dân. 
Nagarjuna (skÐ: Dragon-Tree Bodhisattva— 
Long Thọ —An Indian Buddhist philosopher, 
founder of the Madhyamika School. He was the 
14° Patriarch of Indian Zen. He composed 
Madhyamika sastra and sastra on Maha prajna 
paramita. According to Kumarajiva, NagarJuna 
was born in South India in a Brahmin family. 
Hsuan-Tsang, however, stated that NagarJuna was 
born in South Kosala, now Berar. When he was 
young, he studied the whole of the Tripitaka in 
three months, but was not satisfiled. He received 
the Mahayana-Sutra from a very old monk in the 
Himalayas, but he spent most of his life at 
Sriparvata of Sri Sailam in South India which he 
made Into a center for propagation of Buddhism. 
He was one of the most Important philosophers of 
Buddhism and the founder of the Madhyamika 
school or Sunyavada. Nagarjuna was a close 
friend and contemporary of the Satavahana king, 
Yajnasri Gautamiputra (166-196 A.D.). The world 
has never seen any greater dialectician than 


Nagarjuna. One of his major accomplishments 
was his sytematization of the teaching presented 
in the Prajnaparamita Suữa. Nagarjuna”s 
methodological approach of reJecting all opposites 
1s the basis of the Middle Way. He 1s considered 
the author of the Madhyamika-Karika (Memorial 
Verses on the Middle teaching), Mahayana- 
vimshaka (Twenty Songs on the Mahayana), and 
Dvada-Shadvara-Shastra (Treatise of the Twelve 
Gates). He was the 14” patriarch of the Indian 
lineage. He was the one who laid the foundation 
for (established) the doctrine of the Madhyamika 
in the “Eipht Negations” (no elimination, no 
production, no desfrucfion, no efernity, no un1ty, 
no manifoldness, no arriving, no departinsg). To 
him, the law of conditioned arising 1s extremely 
1mportant for without this law, there would be no 
arisiny, no passing nO €f€THÍYy, OT 
mutability. The existence of one presupposed the 
exIstence of the other. Nagarjuna 1s revered in all 
of Mahayana as a great relipIous figure, in many 
places as a Bodhisattva. Not only Zen, but also 
Tantric branch of Buddhism and the devotional 
of£ Amitabha Buddha, 
Nagarjuna among their patriarchs. Nagarjuna 
created an age In the history of Buddhist 
philosophy and gave it a definie turn. Hsuan- 
Tsang speaks of the “four suns which illumined 
the world.” One of these was Nagarjuna, the other 
thee being Asvaphosa, Kumarajiva, 
Aryadeva. Indeed as a philosophical thinker, 
Nagarjuna has no match ¡n the history of Indian 
philosohy. According to one legend, in the 3° 
century, Nagarjuna traveled to the sea dragon”s 
palace beneath the 
Avatamsaka Sutra. According to another legend, 
he discovered the in an abandoned 
monastery. NagarJuna the 
patriarch of Indian Zen. He was the founder and 
first patriarch of the Madhyamika (Middle Way) 
school, also the founder of the Pure Land Sect 
(Salvation School). Although a great number of 
works are attributed to him by Buddhist tradition, 
only a handful are thought by contemporary 
scholars to have actually been composed by him. 
The most Imporfant of these ¡1s the Eundamental 
Verses on the Middle Way (Mulamadhyamaka- 
Karika), in which he extends the logic of the 


aWay, 


COmmunities count 


and 


the ocean to refrileve 
sufra 


Was fourteenth 


2978 


docrine of empũness (sunyata). In the 
Lankavatara Sutra, the Buddha ¡s asked who will 
teach the Mahayana after he has passed away. He 
fortold the coming of Nagarjuna and Nagarjuna”s 
rebirth in the Pure Land: “After 500 years of my 
passing away, a Bhikshu most i1llustrious and 
distinguished will be born; his name will be 
Nagarjuna, he will be the destroyer of the one- 
sided views based on being and non-being. He 
wil declare my Vehicle, the unsurpassed 
Mahayana, to the world; attaining the stage of Joy 
he will go to the Land of Bliss.”—Long Thọ Bồ 
Tát, một nhà triết học Phật giáo nổi tiếng, người 
sáng lập ra trường phái Trung Quán. Ngài là vị tổ 
thứ 14 dòng Thiển Ấn Độ, người đã biên soạn bộ 
Trung Quán Luận và Đại Trí Độ Luận. Long Thọ 
Bồ Tát, theo Cưu Ma La Thập, thì ngài sinh ra 
trong một gia đình Bà La Môn tại miền nam Ấn 
Độ, nhưng theo Huyền Trang thì ngài sanh ra ở 
miền nam Kiểu Tất La, nay là Berar. Ngài đã 
nghiên cứu toàn bộ tam tạng kinh điển trong ba 
tháng nhưng không thấy thỏa mãn. Ngài tiếp nhận 
kinh Đại Thừa từ một Tăng sĩ cao niên ở vùng Hy 
Mã Lạp Sơn, nhưng phần lớn cuộc đời ngài ngài 
sống ở miễn Nam Ấn, rồi biến miễn nầy thành 
một trung tâm quảng bá đạo Phật. Ngài là một 
trong những nhà triết học chính của Phật giáo, 
người sáng lập ra trường phái Trung Đạo hay 
Trung Luận Tông (Madhyamika school) hay 
Không Tông (Sunyavada school). Long Thọ là 
bạn thân của vua Yajnasri Gautamiputra của xứ 
Satavahana. Ông là một nhà biện chứng vĩ đại 
chưa từng thấy. Một trong những thành tựu chính 
của ông là hệ thống hóa giáo thuyết trong Kinh 
Bát Nhã Ba La Mật. Phương pháp lý luận để đạt 
đến cứu cánh của ông là căn bản “Trung Đạo,” 
bát bỏ nhị biên. Ông được coi là tác giả của các 
tác phẩm Nhật ký thơ về Trung Đạo, Hai Mươi ca 
khúc Đại Thừa, bàn về Thập Nhị Môn (Mười Hai 
Cửa). Ông là Tổ thứ 14 Thiền Tông Ấn Độ. Chính 
ông là người đặt cơ sở của phái trung Đạo bằng 
Tám Phủ định (không thủ tiêu, không sáng tạo, 
không hủy diệt, không vĩnh hằng, không thống 
nhất, không đa dạng, không đến, không đi). Đối 
với ông luật nhân duyên rất quan trọng vì đó là 
thực chất của thế giới phi hiện thực và hư không; 
ngoài nhân duyên ra, không có sinh ra, biến mất, 
vĩnh hằng hay thay đổi. Sự tổn tại của cái nầy là 


giả định vì phải có sự tổn tại của cái kia. Ngài 
Long Thọ được các phái Đại Thừa Phật Giáo tôn 
kính như một vị Bồ Tát. Chẳng những Thiển 
Tông, mà ngay cả Tịnh Độ tông cũng xem Ngài 
Long Thọ như tổ của chính họ. Long Thọ đã tạo 
ra một kỷ nguyên trong lịch sử triết học Phật giáo 
và khiến cho lịch sử nầy có một khúc quanh quyết 
định. Huyền Trang đã nói về bốn mặt trời rọi 
sáng thế giới. Một trong số đó là Long Thọ; còn 
ba mặt trời kia là Mã Minh, Cưu Ma La Thập, và 
Thánh Thiên. Thật vậy, Long Thọ là một nhà triết 
học không có đối thủ trong lịch sử triết học Ấn 
Độ. Theo truyền thuyết thì vào thế kỷ thứ ba, 
ngài Long Thọ du hành xuống Long cung để 
chép kinh Hoa Nghiêm. Theo một truyền thuyết 
khác thì Ngài đã tìm thấy kinh nầy trong một tu 
viện bỏ hoang. Ngài là tổ thứ 14 của dòng Thiển 
Ấn Độ, là sơ tổ của phái Trung Quán hay Tam 
Luận và Tịnh Độ tông. Mặc dù một số tông phái 
tin rằng ngài đã trước tác một số lớn các tác 
phẩm, nhưng các học giả đương thời lại cho rằng 
ngài chỉ thực sự sáng tác một vài bộ mà thôi. 
Quan trọng nhất là bộ Kệ Căn Bản về Trung Đạo 
trong đó ngài mở rộng lý luận về học thuyết 
“Tánh Không.” Trong Kinh Lăng Già, khi được 
hỏi ai là người sẽ giảng dạy giáo pháp Đại Thừa 
về sau nầy, thì Đức Phật đã tiên đoán về sự xuất 
hiện cũng như sự vãng sanh Cực Lạc của ngài 
Long Thọ: “Khi ta diệt độ khoảng 500 về sau sẽ 
có một vị Tỳ Kheo tên là Long Thọ xuất hiện 
giảng pháp Đại Thừa, phá nát biên kiến. Người 
ấy sẽ tuyên dương pháp Đại Thừa Tối Thượng 
của ta, và người ấy sẽ vãng sanh về cõi Cực Lạc.” 





2979 


Nagarjunakonda (skQ: Name of a Buddhist 
place In the Southern India. According to Prof. 
Bapat In the Twenty-Five Hundred Years of 
Buddhism, nothing was known of this great stupa 
of Nagarjunakonda or the HIII of NagarJunakonda 
before it was discovered In 1934. ]t is situated on 
the south bank of the river Krishna In the Guntur 
district. It was also a mahastupa, enshrining the 
mortal remains of the Buddha, and was probably 
built in the time of Asoka. Ít was renovated with 
additions by Santisiri and other ladies of the local 
Iksvaku royal family, to whom goes the credit of 
making Buddhism popular in Andhra ¡n the third 
century A.D. Now If is in ruins which are greater 
than those at Amaravati. Hundreds of remarkable 
sculptures executed in the Amaravati style have 
been found. From the Inscriptions on the Ayapa 
pHlars, 1t is evident that Nagarjunakonda the 
ancent city of Vijayapurl, Of great 
1mporfance as a centre of Buddhism and enjoyed 
International fame. Several monasterles Were 
buitl at this place for the residence of Buddhist 
monks of different schools coming from different 
countries like Ceylon, Kashmrr, Gandhara, and 
China, etc. The people of Andhra traded In and 
oufside the country and had close confacts with 
the Roman world of the time. This 1s proved by 
the discovery of Inscriptions, of sculptures 
depicting a bearded soldier wearing a tunic, and 
trousers, and of varilous other objects of Roman 
origin. In Andhra, Guntapalli, about 28 miles of 
Ellore railway station, and Sankaram, a mile eastf 
of Anakapalli, are Iimportant for their rock-cut 
architecture. Other places In the neighborhood 
appear to have assumed signifilcance in Buddhist 
tmes, as the presence of stupas and other 
antiquiles testifies. The most notable among 
these are Goli, Chezarta, Gummatia, Bezwada, 
Garikapadu, Uraiyur, Kuvam, Che 
Vidyadharpur—Địa danh Phật giáo ở vùng Nam 
Ấn Độ. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, người ta không được biết gì 
về ngôi tháp lớn ở Nagarjunakonda hay đổi 
Nagarjunakonda cho đến khi tháp nầy được phát 
hiện vào năm 1934. Tháp nằm trên mạn phía nam 
của sông Krishna trong quận Guntur. Đây cũng là 
một đại tháp vì có cất giữ di hài của Đức Phật, và 
có lẽ được xây vào thời vua A Dục. Tháp được 


WaS 


and 


tân tạo và xây cất bổ sung bởi Santisiri cùng các 
mệnh phụ khác trong hoàng tộc. Những người nầy 
được xem là đã có công giúp cho Phật giáo phát 
triển tại Andhra trong thế kỷ thứ 3. Tháp nây 
ngày nay tuy đã đổ nát nhưng trông còn đồ sộ hơn 
tháp ở Amaravati. Hàng trăm công trình điêu 
khắc thực hiện theo phong cách Amaravati đã 
được tìm thấy tại đây. Qua các dòng chữ khắc 
trên các cây trụ Ayaga, người ta thấy rõ rằng 
Nagarjunakonda, thành phố cổ của Vijayapuri, có 
tầm quan trọng to lớn của một trung tâm Phật 
giáo đã có danh tiếng quốc tế. Nhiễu tu viện đã 
được xây cất tại nơi nầy để làm nơi trú ngụ cho tu 
sĩ Phật giáo thuộc các tông phái khác từ nhiều 
nước đến như Tích Lan, Kashmir, Gandhara, 
Trung Hoa, vân vân. Người dân Andhra giao 
thương với cả trong nước và nước ngoài, họ đã có 
sự tiếp xúc sâu xa với xã hội La Mã thời ấy. Điều 
nầy được chứng minh qua sự phát hiện những bản 
khắc và công trình điêu khắc mô tả một chàng 
lính râu ria mặc áo chẽn, quần tây, và nhiều vật 
dụng khác có nguồn gốc từ La Mã. Tại Andhra, 
các nơi như Guntapali, cách ga xe lửa Ellore 
chừng 28 dặm, và Sankaram, cách Anakapalli một 
dặm về phía Đông, là những địa điểm nổi tiếng vì 
các công trình kiến trúc trong đá. Các địa điểm 
khác trong vùng lân cận cũng được xem là có tầm 
quan trọng trong thời đại của Phật giáo, điều nầy 
được xác nhận qua sự hiện diện của các ngôi tháp 
cùng các di tích cổ tại đây. Các địa điểm đáng 
chú ý nhất trong số nầy là Goli, Chezarta, 
Gummatia, Bezwada, Garikapadu, Uralyur, 
Kuvain, Chinve và Vidyadharpur. 

Nagaravasi (p): A citizen—Công dân. 
Nagasena (skt: Long Quân—A learned monk 
whose conversatons with King Milinda on 
dificult points of Buddhist teaching. He 1s 
considered to have been extremely talented; he 
had the ability to memorlze the entirety of the 
Abhidharma-pitaka after hearing only one time. 
Nagasena, a famous Indian monk of the second 
century B.C. According to the Milidapanha Sutra 
(The Questions of King Milinda), he was born to a 
Brahman family, in a city called Kajangala, a 
well-known town near the Himalayas, on the 
eastern border of the Middle country, and his 
father was a Brahmin called Sonuttara. When 
Nagasena was well-versed in the study of the 


2980 


three Vedas, history and other subJects, he studied 
the Buddha's doctrine and entered the Buddhist 
Order. First, he studied the Buddha”s doctrine with 
the Elder Rohana. Later he studied under the 
Elder Assagutta of Vattaniya. Afterwards he was 
sent to Pataliputra, now Patna where he made a 
special study of the Buddha's doctrine. Then he 
síayed at Sankheyya monastery, where he met 
king Milinda. He debated on various subjects with 
the Greek King Menander, who ruled in northern 
Indiaa and ¡is said to have been converted by 
Nagasena. This debate 1s famous as an example 
of between  Greek 
civilizaton and Buddhism. According to Prof. 
Bapatin The Twenty-Five Hundred Years Of 
Buddhism, after the Pali scriptures, the Questions 
of King Milinda (Milinda-panha) supposed to 
have been compiled by Mahathera Nagasena, 1s 
considered almost as authoriaive a text—Na 
Tiên tỳ kheo, một nhà sư thông thái đã đối thoại 
với vua Di Lan Đà (Milinda) về những điểm tinh 
tế của học thuyết Phật. Ngài có khả năng thuộc 
lào Kinh Tạng sau khi chỉ nghe một lần. Ông là 
một vị Tăng nổi tiếng người Ấn vào thế kỷ thứ 
hai trước Tây Lịch. Theo Na Tiên Tỳ Kheo Kinh 
(hay Di Lan Đà Vấn Kinh), Na Tiên sanh ra trong 
một gia đình Bà La Môn, tại Kajangala, một 
thành phố nhiều người biết đến bên cạnh dãy Hy 
Mã Lạp Sơn. Cha ông là một người Bà La Môn 
tên Sonutttara. Khi Na Tiên đã học hành thông 
thạo ba kinh Vệ Đà, lịch sử cũng như các môn 
khác thì ông nghiên cứu Phật giáo và xuất gia 
theo đạo Phật. Thoạt tiên ông học với trưởng lão 
Rohana, kế tiếp với trưởng lão Assagutta Ở 
Vattaniya. Sau đó ông được gửi đến thành Hoa 
Thị, nay là Patna để nghiên cứu về giáo lý của 
đạo Phật. Sau đó ông gặp vua Milinda tại tu viện 
Sankheyya ở Sagala. Ông là một luận sư rất nổi 
tiếng. Chính ông đã biện luận với vua Hy Lạp là 
Di Lan Đà và độ cho vị vua nầy trở thành Phật tử. 
Đây là cuộc tranh luận nổi tiếng và được biết như 
là một điển hình về những cuộc gặp gỡ sớm nhất 
giữa nền văn minh Hy Lạp và Phật giáo. Theo 
Giáo Sư Bapat trong Hai Ngàn Năm Trăm Năm 
Phật Giáo thì các tài liệu Pali còn lưu lại cho thấy 
cuốn Di Lan Đà Vấn Đạo có lẽ được đại trưởng 
lão Na Tiên biên soạn, được xem là cuốn sách 
đáng tin cậy. 


the earliest encounters 


Nagatomi, Masatoshi: Eminent scholar of 
Buddhist Studies who spent most of his career at 
Harvard University`s Yenching Institute. Best 
known for his work on Buddhist epistemology 
(thheory of the nature, sources and limits of 
knowledge), he is also renowned ¡n the field for 
his extensive knowledge of the whole of Indian 
Buddhism, and ¡1s responsible for traiing a 
number of prominent scholars—Học giả nổi bật 
trong nghiên cứu Phật giáo, ông đã trải qua gần 
hết những năm làm việc của ông với Viện 
Yenching của trường Đại Học Harvard. Nổi tiếng 
nhất là tác phẩm Nhận Thức Luận Phật Giáo, ông 
cũng nổi tiếng trong lãnh vực kiến thức về tổng 
thể Phật giáo Ấn Độ, và ông cũng đã trách nhiệm 
dạy dỗ cho một số học giả nổi tiếng. 

Naga-worship: Accent religion—Đạo thờ 
rồng—Under the reign of emperor Asoka, even 
though the emperor strongly supported Buddhism 
and the glorlous accounts of the popularlty of 
Buddhism ¡in Northern India, especially in 
Kashmir, the fact remains that Buddhism had to 
face a strong opposifion in the country from the 
established beliefs In Naga-worship being the 
practice of ancient Indian before the appearance 
of Buddhism. According to Buddhist legends, 
Naga-worship was quite common in India when 
Buddhism made is appearance and that Is the 
reason why the legends of Nagas and theIr 
conversion by the Buddha occur occasionally in 
Buddhist Accordng to the Buddhist 
Chronicles, Kashmir was the land of lakes under 
the control of the Nagas. They are generally 
assoclated with watery and mounfainous regIons, 
and so it ¡is quite likely that Kashmir should be 
called a land of Ñaga-worhsippers—Dưới thời vua 
A Dục, dù có sự hỗ trợ mạnh mẽ của nhà vua và 
theo những bài tường thuật về sự phổ cập của 
Phật giáo ở vùng Bắc Ấn, đặc biệt là trong vùng 
Kashmir, nhưng Phật giáo vẫn phải đối mặt với sự 
chống đối mạnh mẽ của tín ngưỡng thờ rồng đã 
đặt nền tảng vững chắc và rất thịnh hành ở Ấn Độ 
thời bấy giờ, trước khi có sự xuất hiện của đạo 
Phật. Theo truyền thuyết Phật giáo, tín ngưỡng 
thờ rồng khá phổ biến ở Ấn Độ khi Phật giáo xuất 
hiện và đó là lý do tại sao truyền thuyết thờ rồng 
và Đức Phật hóa độ rồng thỉnh thoảng được tìm 
thấy trong kinh điển Phật giáo. Theo Biên Niên 


teXxfs. 


2981 


Sử Phật Giáo, vùng Kashmir là vùng đất của 
nhiều hồ có rồng đang trú ngụ. Rồng thường liên 
hệ tới những vùng có nước và núi non, và cũng 
chính vì thế mà vùng Kashmir cũng được gọi là 
vùng đất của những người thờ rồng. 

Nagøa (p): Naked (a)—Lõa thể. 

Naggiya (p): Nudity—Sự trần truồng. 

Naøna (skt): Nặc Già Nặc. 

I1) Naked: Trần truồng. 

2) A naked mendicant: Đạo sĩ lõa thể. 

3) A name ofSiva: Tên của Thần Siva. 

4) Name of a Vajra-king: Tên của Kim Cang 
VƯƠN. 

Nahapana (p): Bathing or washine—Tắm gội. 

Nahayati (p): To take a bath—Tắm gội. 

Naiads: Quỷ Vọng Lượng —See Ten kinds of 

ghosfs that will be reborn as an animal to continue 

to pay their debts. 

Naï-e (jap): Inner robe—Nội y (cho chư Tăng Ni). 

Naihsargika-prayascitfika (skQ: Ni Tát Kỳ Ba 

Dật Đề—Xả Đọa (một trong ngũ thiên tội)—The 

thirtieth of the 250 rules of nuns: Luật thứ 30 trong 

250 giới Tỳ Kheo: 

I1) The sin 1s being forgiven on confession and 
restoration being made: Ni Tát Kỳ (Xả)—Tội 
được xả bỏ vì người phạm biết thú tội và sám 
hối. 

2) The sin Is not being forgiven because of 

refusal to confess and restore: Ba Dật Để 

(Đọa)—Tội phải bị đọa vì người phạm không 

chịu thú nhận và sám hối. 

See Complete moral precept(s for nuns In 

Mendicant school. 

Nairanjana (skÐ: Neranjara (p)—The Nilajan 

River that flows past Gaya—Sông Ni Liên chảy 

ngang qua Bồ Đề Đạo Tràng—N¡ Liên Thiển— 

Ni Liên Thiền Na—-The name of a river 

Narranjana (Niajan) that flows past Gaya, an 

eastern tributary of the Phalgu, durinng the 

Buddha”s time. It 1s now called by Indian people 

the Phalgu or Lilajana river with ifs clear, blue, 

pure and cold water. The river has 1ts source near 
the Simerla region in the district of Hazaribad In 
the central Bihar state of the northeast India. This 
rIVer was visited and bathed by Siddarttha after he 
gave up his ascetic practices. There was a Sala 
grove on the banks where the Buddha spent the 


+ 


afternoon before the night of his enlightenment 
after sitting meditation forty-nine days under the 
Bodhi-Tree, located In the present-day Buddha- 
Gaya village which 1s situated at a short distance 
to the west of this rIver. 





(Dried Natranjana River, now NilaJan River, near 
Bodhsaya, Bihar State, India—Sông Ni Liên 
Thiển khô cạn, gần Bổ Để Đạo Tràng, bang 
Biïhar). Tên của con sông Ni Liên Thiển, một phụ 
lưu về hướng Đông của sông Phalgu. Bây giờ dân 
Ấn Độ gọi là sông Lilajana với nước trong xanh, 
tỉnh khiết và mát mẻ. Dòng sông phát xuất gần 
vùng Simeria, trong quận Hazaribad, miễn trung 
tiểu bang Bihar, thuộc vùng đông bắc Ấn Độ. Nơi 
mà nhà tu khổ hạnh Sĩ Đạt Đa đã thăm viếng và 
tắm sau khi Ngài từ bỏ lối tu khổ hạnh. Trên bờ 
sông Ni Liên có khu rừng Sa La, nơi Đức Phật đã 
nghỉ ngơi vào buổi chiều trước khi Ngài lên ngồi 
thiển định 49 ngày dưới cội Bồ Để và thành đạo 
tại Bồ Đề Đạo Tràng, cách một khoảng ngắn về 
phía tây sông Ñ¡ Liên. 


Nairatmyadvaya  (sk):  Dharma-nairatmya 
(sk)—Pháp Vô Ngã——No permanent individuality 
in or ¡independence of things—See TWwo 


Caf€egorles Of non-ego. 

Nairatmyam (skU: Anatma (skÙ—Vô Ngã— 
Không có tự ngã —Soullessness—The fact that 
there is no Self. **See Anatman. 

Nairmanika (skt): Hóa—Biến đổi, giáo hóa, 
hướng dẫn vào đạo Phật—To transform— 
Metamorphose—Conversion by Instrucion Into 
Buddhism—Magic power of transformation. 
Nairmanikabuddha (skt): Nirmanabuddha 
(sk) Hóa Phật—Buddhas of transformation— 
According to the Contemplaton on the Infinite 
Le Sutra an Incarnate or metamorphosed 


2982 


Buddha, or Buddhas and Bodhisatvas have 
universal and unlimited powers of appearance— 
Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ thì hóa thân Phật 
hay thân Phật được hóa hiện tùy ý. Phật hay Bồ 
Tát có khả năng vô hạn về sự hiện biến. 
Naiskramya (skt: Viễn trần ly cấu (xa rồi trần 
cấu của thế tục) —To be far removed from the 
dust and defilement of the world. 
Naivasamjnana-samjnayatana (skÐQ: Phi 
tưởng phi phi tưởng xứ The sfate of neither 
thinking nor not thinking—Phi Hữu Tưởng Phi Vô 
Tưởng Thiên—Hữu Đỉnh Thiên—The heaven or 
place where 1s neither thinking nor not-thinking. Ït 
1s beyond thinking, the fourth of the four 
Immateriaal Heavens (Tứ Không Thiên). The 
samadhi or degree of meditation of this leads to 
rebrrth in the rupa heaven; which is not entirely 
free from eight forms of distress. This fourth and 
final immaterial attainment 1s so called because 1t 
cannot be said either to Iinclude perception or to 
exclude perception. The natire of this 
concenfration 1s neither In the sphere of menfal 
activifles nor out of 1t. This 1s the state or heaven 
of neither thinking nor not thinking which may 
resemble a state of Intuiion. The realm of 
consciousness or knowledge without thought 1s 
reached (mntuitive wisdom). Existence 1n this staø© 
may last to 80,000 great kalpas—Trời Tứ Không 
Thiên hay trời vô sắc thứ tư (tầng cao nhất trong 
tam giới), nơi không còn suy nghĩ hay không suy 
nghĩ nhờ đi vào thiển định cực kỳ nh diệu. Mức 
độ thiển định của Phi Tưởng Phi Phi Tưởng xứ 
dẫn đến tái sanh vào cõi Trời vô sắc, vẫn chưa 
hoàn toàn giải thoát khỏi bát khổ. Gọi là “Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ” vì ở trạng thái nầy, 
“tưởng” không thể được bao gồm mà cũng không 
thể bị loại trừ. mà cũng không có “không tưởng.” 
Bản chất của cái định nầy là không ở trong cảnh 
giới hoạt động của tâm thức mà cũng không ở 
ngoài cảnh giới ấy. Đây là cõi trời vô tưởng, nơi 
chỉ còn trí trực giác chứ không còn suy tưởng nữa. 
Thọ mệnh trong cõi trời nầy có thể kéo dài đến 
80.000 đại kiếp —See Four formless jhanas and 
Nine lands (C). 

Naive realism: Thực tại luận chất phác. 

Naka (p): Heaven——Trời. 


Nakagawa Soen Roshi (1908-1983): Japanese 
Zen master of the Rinzai tradiion, dharma- 
successor (Hassu) of Yamamoto Gempo Roshi 
(1865-1901), who was Influential in both Japanese 
and Western Zen. He made his Íirst visit to the 
U.S.A. in 1949, which led to the founding of the 
Zen Studies Society in New York ¡n 1965—Thiển 
sư Nhật Bản thuộc tông Lâm Tế, pháp tử của 
Yamamoto Gempo Roshi, người có ảnh hưởng về 
Thiển cho cả Nhật Bản và Tây phương. Ông đã 
lần đầu tiên du hành sang Mỹ vào năm 1949, đưa 
đến việc sáng lập Hội Thiển Học ở Nữu Ước vào 
năm 1965. 

Nakamura, Hajime (1912-1999): One of the 
leading figures in Buddhist studies in Japan, best 
known for his Indian Buddhism: A Survey with 
Bibliographical Notes, which 
Impressive range of studies In the field by 
Japanese and Western scholars. According to 
Nakamura, there are eipht treasuries in Buddhist 
theoriles: the womb treasury, the Intermediate 
treasury, the maha-vaipulya treasury, the sila 
treasury, the treasury of the ten grounds, the 
miscellaneous treasury, the diamond treasury and 
the Buddha-treasury——Một trong những nhân vật 
lãnh đạo trong ngành nghiên cứu Phật giáo tại 
Nhật Bản, nổi tiếng với tác phẩm “Phật Giáo Ấn 
Độ: Nghiên Cứu Thánh Điển,” bao gồm một loạt 
những nghiên cứu trong lãnh vực Phật giáo rất có 
ấn tượng với các học giả Nhật Bản và Tây 
phương. Theo ông thì có tấm tạng (kho chứa) 
trong giáo thuyết Phật giáo: thai tạng, tung ấm 
tạng, ma ha phương đẳng tạng, giới luật tạng, thập 
trụ tạng, tạp tạng, kim cương tạng, và Phật tạng. 
Naked asetics: Nirgrantha (skt—Lõa Hình 
Ngoại Đạo—One of the twenty heretic (non- 
Buddhist) sects in India at the time of the 
Buddha—Một trong 20 phái ngoại đạo ở Thiên 
Trúc trong thời Phật còn tại thế, khổ hạnh trần 
truồng. 

Naked cave-dwelling: Đầu Uyên Ngoại Đạo— 
Naked cave-dwelling or throwing oneself down 
precIpices, one of the six austeritles which are 
referred to as outsiders—Sống nơi hang đá trơ trọi 
hay tự gieo mình vào vực thẳm mà chết, một 
trong sáu lối tu khổ hạnh của ngoại giáo —See 
S1x ausft€ritIes. 


COV€TS an 


2983 


Naked are clothed, the troubled and 
suffering all gain peace and happiness: Kẻ 
nghèo khổ thiếu thốn được ấm no hạnh phúc— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (7). 

Nakha (p): Naïil—Móng tay. 

Naksatranatha (skÐ: Lord of constellations— 
Tỉnh Tú Vương. 
Naksatra-raja-sankusumitabhijna (skÐ: 
King of the star-flower—Túc Vương Hoa— 
King of the star-flower, a bodhisattva In the 
Wonder Lotus Sutra—Một vị Bồ Tát trong Kính 
Diệu Pháp Liên Hoa. 

Naksatra-raja-vikridita (skUQ: Túc Vương 
Hý The play of the star-king, or king of the 
constellations, one of the samadhi In the Lotus 
sutra—Túc Vương Hý là vua của chòm sao nhị 
thập bát tú, một loại tam ma địa trong Kinh Diệu 
Pháp Liên Hoa. 

Naksatratara-raja-ditya (skt): Nhật Tinh Tú — 
A degree of meditation, such as the sun, stars and 
constellaions samadh_—Mức độ thiển định, 
chẳng hạn như nhắm vào mặt trời, tinh tú hay 
chòm sao mà định. 

Nakula (skt): La Hán Nặc cự la. 

Nalagiri (skU: Nalagmi ¡is the name of an 
elephant which Devadatta once used with an 
1ntention to try to harm the Buddha. Devadatta 
was one of the Buddha”s diseiple and also His 
cousin. He therefore expected to become the 
future leader among the monks. To his surprise, 
the Buddha treated him like everyone else. This 
made him so angry that he plotted to harm the 
Buddha. In the village, there was an elephant 
known to be a man-killer. Her name was Nalagiri. 
One day, Devadatta gave Nalagiri some alcohol 
to make her go wild. He then drove the elephant 
onto the path where the Buddha was walking. As 
soon as Nalagiri caught sight of the Buddha, she 
rushed towards Him in a mad fury. People 
scattered In fright in all directions. They shouted, 
“Mad celephant Run for your lives!” To 
everyone”s surprise, the Buddha faced Nalagiri 
calmly as He raised his hand to touch her. The 
huge creature felt the power of the Buddha”s 
compassion and readily went on her knees In fronf 
of Him, as if bowing humbly—Nalagiri là tên của 


con voi mà Đề Bà Đạt Đa đã dùng để chủ ý hẩm 
hại Đức Phật. Đề Bà Đạt Đa là đệ tử mà cũng là 
em họ của Phật. Ông ta mong muốn trở thành 
người lãnh đạo Tăng già trong tương lai. Nhưng 
ông ta rất đỗi ngạc nhiên khi thấy Đức Phật đối 
xử với ông như bao nhiêu người khác. Việc này 
làm cho ông giận dữ đến nỗi ông đã âm mưu hãm 
hại Đức Phật. Trong làng có một con voi nổi tiếng 
giết người. Tên của nó là Nalagiri. Một ngày nọ, 
Đề Bà Đạt Đa cho voi Nalagiri uống rượu và làm 
cho nó trở nên hung dữ. Đoạn Đề Bà đưa voi đến 
con đường mà Đức Phật đang đi. Ngay khi vừa 
thấy Phật, voi Nalagiri phóng nhanh đến Ngài 
một cách hung tợn. Mọi người đều hoảng sợ và 
tản ra tứ hướng. Họ la lớn cho Đức Phật nghe: 
“Voi điên! Ngài hãy chạy mau!” Tuy nhiên, ai 
nấy đều ngạc nhiên, Đức Phật đối đầu với voi 
Nalagiri một cách bình thắn khi Ngài đưa tay vỗ 
về nó. Sinh vật khổng lồ này quỳ mọp một cách 
khiêm cung trước trước sức mạnh từ bi của Đức 
Phật. 


Nalanda Monastery University: Khu Đại Học 
Na Lan Đà. 





(Entrance to the Ruin of Nalanda—Cổng vào khu 
phế tích Na Lan Đà) 


The ruins of Nalanda University are famous to the 
whole world, located in a village called “Bada 
Gaon", Southeast of Patna (used to be Pafaliputra) 
in Bihar State, Northeast of India. One of the 
greatest centers of Buddhist learning In ancient 
India, founded in Bihar some time around the 
second century by King Sakraditya of Magadha. 
Though 1t 1s traditionally dated to the time of the 
Buddha (6°-5" centuries B.C.), however, 


archaeological excavatons đdate 1s currenf 


2984 


foundations to the 5” century A.D. It was 
probablly name after a local spirit and was 
originally a small Institutlon, but beginning with 
Kumara Gupta I (414-455) it began to receive 
royal support from the Hupta rulers of North India. 
In is heyday, 1t attracted some of the greatest 
scholars of Mahayana Buddhism In India, both as 
teachers and students, and pilgrims from all over 
the Buddhist world traveled there to study, and 1t 
later became one of the principal sources for the 
transmission of Buddhism to Tibet. It then 
developed into a university located in now North 
India. There was a great library there. According 
to Hsuan-tsang and I-Ching, who visited Nalanda 
On Various occasions, stated that at the height of 
1 acfivify, I0 thousand monks were resident 
there and studied the teaching of Hinayana and 
Mahayana, with more than 2,000 teachers. The 
university flourished for seven centuries from the 
5" to the 12” century. However, Nalanda ¡is 
thought have been destroyed by Muslims In the 
12" or 13” centuy. The famous monastic 
esfablishmenfs at Nalanda, near Rajgir, were of 
extreme importance In the history of latter day 
Buddhsm. The hisory of the monastc 


esfablishmenfs can be traced back to the days of 
Asoka. 





According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Nalanda 1s a famous 
monastery which was located 7 miles north of 
RaJarha in Maghada, northern India, built by the 
King Sakraditya after the Buddha”s nirvana. Ñow 
Baragong. As a center of Buddhist study, 
pariculaly of Madhyamika phiosophy. It 
prospered from the fifth through the twelfth 


centuries. Thereafter, the monastery was enlarged 
by the kings of the late Gupta period. The 
Nalanda Monastery was In reality a Buddhist 
university, where many learned monks came to 
further their study of Buddhism. The ruins of 
Nalanda extend over a large area. The structures 
exposed to view represent only a part of the 
extensive establishment and consist of monastIc 
SIfes, sfupa sifes, and temple sites. Lengthwise 
they extend from north to south, the monasferies 
on the eastern flank, and stupas and temples on 
the west. Through the ruins, we can see the 
evidence that these monasfteriles were síoreyed 
structures; and even ¡1n their ruins, they still 
convey a memory of their imposing and glorious 
past. In the museum are deposied numerous 
sculpfures and other anfiquifies recovered during 
the excavations. Besides, there are a lot of 
epIgraphic materials, including copper-plate and 
Stone Inscriptions, and Inscriptions on bricks, and 
terracotta seals. Among the seals, we have the 
official seal belonging to the community of 
venerable monks of the great monastery. Through 
these materials, we can see that the Buddhism 
that was practised at Nalanda and other 
contemporary Institutons in Bengal and Bihar was 
neither the sinple Hinayana, nor Mahayana of the 
early days. l( was strongly ¡influenced by the 
Brahmanism and Tantrism. Hsuan-Tsang, a 
famous Chinese monk, who traveled to India In 
the seventh century, wrot€ of the Imposing 
structure and prosperty of this monastery. 
According to Hsuan-Tsang, at one time, there 
were more than 10,000 Mahayana Buddhist 
monks stayed there to study. He stated very 
clearly about their rules and practices. He also 
mentioned Harsa and several of his predecessors 
as beneficent patrons of this Institution. I-Ching, 
another Chinese traveller, had also left us a 
picture of the life led by Nalanda monks. 
According to I-Ching, Nalanda was maintained by 
200 villages which donated by different kings. 
Nalanda was known throughout the Buddhist 
world of that time for 1s learned and versatile 
teachers, and the names of Acarya Silabhadra, 
Santaraksita, and Atisa or Dipankara, were 
shinng stars among a galaxy of many others, 
conjJure up a vision of the supreme eminence of 


2985 


the  Nalanda Mahavihara 
prosperous history. 


throughout 1s 





(Ruins of NÑalanda University—Phế tích trường 
Đại Học Na-Lan-Đà) 


Phế tích của khu trường Đại Học Na Lan Đà nổi 
tiếng khắp thế giới, nằm trong một ngôi làng tên 
'Bada Gaon', về phía Đông Nam thủ phủ Patna 
(ngày xưa là thành Hoa Thị) của bang Bihar, 
thuộc vùng Đông Bắc Ấn Độ. Na Lan Đà là một 
trong những trung tâm Phật Học lớn nhất trong 
thời cổ Ấn Độ, theo truyền thuyết Phật giáo, được 
vua Sakraditya của xứ Ma Kiệt Đà thiết lập trong 
tỉnh Bihar vào khoảng thế kỷ thứ hai. Dù theo 
truyền thống thì Na Lan Đà có từ thời Đức Phật, 
vào khoảng thế kỷ thứ 5 hay thứ 6 trước Tây Lịch, 
tuy nhiên, các phế tích được các nhà khảo cổ đào 
lên cho thấy nền tảng Na Lan Đà được xây dựng 
vào khoảng thế kỷ thứ 5 sau Tây Lịch. Có lẽ nó 
được đặt tên theo một vị thần của địa phương và 
khởi thủy chỉ là một học viện nhỏ, nhưng bắt đầu 
từ thời vua Cưu Ma La Cúc Đa đệ nhất tu viện bắt 
đầu nhận được sự bảo trợ của hoàng gia từ những 
nhà cai trị Hupta của miền Bắc Ấn Độ. Trong thời 
vàng son tu viện này đã thu hút vài học giả vĩ đại 
của trường phái Đại Thừa ở Ấn Độ, cả thầy lẫn 
trò, và những nhà hành hương du hành từ thế giới 
Phật giáo đến đó để tu học, và sau này nó trở 
thành nguồn truyền giáo chính của đạo Phật từ 
Ấn Độ sang Tây Tạng. Thành Na lan đà, một tu 
viện, trung tâm nghiên cứu. Sau được triển khai 
thành trường Đại học Phật giáo đầu tiên tại Bắc 
Ấn Độ. Tại đây có một thư viện phong phú. Chính 
Huyền Trang và Nghĩa Tịnh, hai nhà sư thỉnh kinh 
nổi tiếng của Trung Quốc đã tới đó nhiều lần và 
đã ghi lại là nơi nầy đã từng chứa đến 10.000 học 
Tăng cho cả Tiểu lẫn Đại thừa, với trên 2.000 
giáo thọ. Trường Đại Học Na Lan Đà phần thịnh 


trong khoảng bảy thế kỷ từ thế kỷ thứ 5 đến thể 
kỷ thứ 12. Tuy nhiên, Nalanda bị người Hồi giáo 
phá hủy vào thế kỷ thứ XI hay XI. Các cơ sở tu 
viện lừng danh tại Na Lan Đà trong thành Vương 
Xá có tầm quan trọng rất lớn trong lịch sử Phật 
giáo thời gian sau nầy. Lịch sử của các kiến trúc 
tại đây có thể bắt đầu từ đời vua A Dục (Asoka). 
Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ Điển, 
Na Lan Đà là ngôi chùa nổi tiếng, nơi mà ngài 
Huyền Trang từng tòng học, trường khoảng 7 dặm 
về phía bắc thành Vương Xá của xứ Ma Kiệt 
Đà miễn bắc Ấn Độ, được vua Thước Ca La A 
Dật Đa (Sakraditya) xây dựng sau khi Phật nhập 
diệt. Bây giờ là Baragong. Na Lan Đà được xem 
như là một trung tâm nghiên cứu Phật giáo, đặc 
biệt là về triết lý Trung Quán. Na Lan Đà cực 
thịnh vào khoảng từ thế kỷ thứ 5 đến thế kỷ thứ 
12. Sau đó Na Lan Đà được các vua cuối triều 
Gupta mở mang rộng lớn. Kỳ thật Na Lan Đà là 
một trường Đại Học Phật Giáo, nơi những cao 
Tăng tòng học tu để mở mang kiến thức về Phật 
giáo. Các di tích của tu viện Na Lan Đà trải ra 
trên một vùng rộng lớn. Các công trình xây dựng 
được thấy hôm nay chỉ là một phần của cơ ngơi 
đổ sộ và là dấu tích của các tu viện, đền, tháp. 
Các công trình kiến trúc chạy theo hướng bắc 
nam, các tu viện nằm bên sườn đông, còn các đến 
tháp nằm bên sườn tây. Qua phế tích, chúng ta 
thấy những tu viện được xây nhiều tầng và ngay 
trong những đổ nát ngày nay, chúng vẫn còn gợi 
lên cho chúng ta sự hoài niệm về một quá khứ 
đường bệ và vinh quang. Trong viện bảo tàng 
hiện còn trưng bày nhiều tác phẩm điêu khắc 
cùng các cổ vật khác tìm được trong các cuộc khai 
quật. Ngoài ra, còn nhiều di sản khác như các lá 
đồng, các bia ký bằng đá, chữ khắc trên gạch và 
các con dấu bằng đất nung. Trong số các con dấu, 
chúng ta có con dấu thuộc cộng đồng tu sĩ khả 
kính của Đại Tu Viện. Những chứng liệu cho thấy 
Phật giáo hành trì tại Na Lan Đà cùng các tu viện 
đương thời tại Bengal và Bihar không phải là Phật 
giáo Tiểu Thừa đơn thuần, cũng không phải Đại 
Thừa thời khởi thủy, mà nó thâm nhiễm các tư 
tưởng Bà La Môn và Mật tông. Huyền Trang, một 
cao Tăng Trung Quốc, đã du hành sang Ấn Độ 
vào thế kỷ thứ bảy, đã kể lại về sự đổ sộ và phồn 
thịnh của Na Lan Đà. Theo ông thì tu viện nầy đã 
có lần có đến 10.000 vị sư Đại Thừa đến tu tập tại 


2986 


đây. Ông đã nói rất rõ về các giới điều và sự 
hành trì của chư Tăng tại đây. Ông còn nhắc đến 
vua Harsa và các vị tiền nhiệm như những nhà 
bảo trợ đắc lực cho tu viện nây. Nghĩa Tịnh, một 
nhà hành hương khác của Trung Hoa, cũng đã để 
lại cho chúng ta một bản mô tả cuộc sống của các 
tu sĩ tại Nalanda, tu viện nầy được duy trì bằng số 
tiễn thu được từ 200 ngôi làng được các đời vua 
ban cấp cho tu viện. Vào thời ấy, Na Lan Đà nổi 
tiếng trong thế giới Phật giáo vì có những giáo sư 
tài giỏi, uyên bác và những tên tuổi như Giới 
Hiển (Silabhadra), Tịch Hộ (Santaraksita), A Để 
Sa (Atisa), hay Dipankara, những ngôi sao sáng 
đã gợi lên hình ảnh cao trọng của tu viện trong 
suốt thời kỳ phồn thịnh của nó. 

Nalata (p): Forehead—Trán. 

Nalaya mandala (skt): Non-alaya-mandala— 
Na A Lại Da Mạn Đà La—The non-alaya 
mandala, or the bodhi site or seat, which 1s 
without fixed place, independent of place, and 
entirely pure—Không phải là A Lại Da Mạn Đà 
La, hay là Bồ Đề Đạo Tràng, không phải là nơi 
cố định. 


Nalini (p): Lotus pond—Ao sen. 


Nama (skt & p): 
Il) Immaterial factorse—Yếu tố không có thực 
thể. 


2) Name—Danh hay tên gọi. 

3) Danh hay tâm—Tâm, theo nguyên nghĩa, là 
cái hướng đến đối tượng hay cái làm cho 
những cái khác hướng đến chúng. Đây là một 
từ để chỉ mọi hiện tượng của tâm. 

Namah (skt) Namo (p): Quy mạng—Blessinge— 

Adoraton—Taking refuge—See Take refuge In 

Triratna. 

l) Homage: To submit oneself to—To make 
obeisance—Quy Mạng. 

2) To pay homage to: To bow tfo—An 
©expression of submission to command— 
Complete commitment—Reverence— 
Devotion—Kỉnh LỄ. 

Namah Amitabha: Namo Amitayuse-Buddha 

(sk)—Nam Mô A Di Đà Phật—Namah 

Amitabha, the formula of faith of the Pure Land 

Sectf, representing the believing heart of all beings 

and Amitabha”s power and wIll to save; repeated 

1n the hour of death it opens the entrance to the 





Pure Land—Nam Mô A Di Đà Phật, là quy mệnh 
đối với Đức Phật A Di Đà hay chúng sanh một 
lòng quy ngưỡng nơi lời nguyện cứu độ của Đức 
Phật A Di Đà mà niệm hồng danh của Ngài, tức 
là mở cửa đi vào cõi Tịnh Độ. 
Namah Amitabha Buddha of the Land of 
Ultimate Bliss: Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di 
Đà Phật. 
Namah Descending lỉnec of  Patriarchs 
Bodhisattvas: Nam Mô Chư Tổ Bồ Tát. 
Namah Medicine Master Assembly of 
Buddhas and Bodhisattvas: Nam Mô Dược Sư 
Hội Thượng Phật Bồ Tát. 
Namah Sakya Muni Buddha: Namah 
Fundamental (Origimal) Teacher Sakyamuni 
Buddha—Homage to our Teacher Sakyamuni 
Buddha—Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
(con xin quy mạng Đức Phật Thích Ca Mâu NI). 
Namah Wonderful-Law Lotus-Flower: Nam 
Mô Diệu Pháp Liên Hoa—The recitation of the 
Nichiren Sect—Câu trí niệm của Tông Pháp Hoa 
bên Nhật. 
Nama-kaya (skU: Name—Danh thân—See 
Twenty-four non-interactive activity dharmas, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Naman (sk) Nama (p): Name, 
psychological as opposed to the physical. Naman 
includes the four skandhas of feeling, perception, 
mental formations, and consciousness (the last 
aggregate 1s corporeality)—Danh hay tên (name), 
có tính cách tâm lý đối chọi với thể chất. Naman 
bao gồm bốn trong năm uẩn tạo thành kinh 
nghiệm cá nhân là tri giác, ý thức, khái niệm, và 
nhận thức. (uẩn thứ năm là hình thức bên ngoài 
hay tính thể chất). 

Namarupa (Name and form) (skt & p): Danh 

sắc—Mind body—Mentality 

corporeality—Name and form—Mentality and 
corporeality—Mind and matter—See Twelve 
conditions of cause and effect. 

l) Name and form or mind and body (mental 
and physical energies). This Is the result of 
the conscioussness which stands for the first 
skandha, and the fourth link ¡in the chain of 
conditioned arising: Danh sắc, thể chất và 
tâm thần hay tên gọi và hình thể hay vật lý 
và tâm lý. Đây là kết quả của ý thức, là uẩn 





refers fO 


and and 


2) 


3) 


4) 


ñ) 


ii) 


2987 


thứ nhất của ngũ uẩn, và mắc thứ tư của thập 
nhị nhân duyên. 

Name under which Subhuti wIll be reborn as 
Buddha: Tên của ông Tu Bồ Đề khi thành 
Phật. 

One of the twelve nidanas: Một trong mười 
hai nhân duyên. 

Name (feeling, perception, volition, 
consciousness) and form (both are unreal and 
give rise to delusion): Danh (gồm thọ, tưởng, 
hành, thức) và sắc đều không thật, nhưng lại 
có khả năng khởi lên phiền não. 

A Sanskrit term for “psycho-soma” or body 
and mind formation. The mind-body as one 
entity. The same thing sometimes appears as 
mind, and sometimes appears as body— 
Thuật ngữ Bắc Phạn dùng để chỉ “tâm-sinh- 
lý” hay hợp thể của thân và tâm. Cùng một 
thứ mà có khi phát hiện ra như thuộc về tâm, 


and 


mà có khi lại phát hiện ra như thuộc về thân. 
The fourth part of the twelvefold process of 
dependent  arising  (pratitya-samutpada). 
Name and form or mind and body (mental 
and physical energies). This Is also the result 
of the conscioussness which stands for the 
first skandha—Phần thứ tư trong mười hai 
nhân duyên. Danh sắc, thể chất và tâm thần 
hay tên gọi và hình thể hay vật lý và tâm lý. 
Đây cũng là kết quả của ý thức, là uẩn thứ 
nhất của ngũ uẩn. 

Our dualistic view tells us that mind cannot be 
body, and body cannot be mind. But looking 
deeply, we see that body 1s mind and mind 1s 
body. IÝ we can overcome the duality that 
sees the mind and body as entirely separate, 
we come very close to the truth. Many people 
are beginning to realize that what happens to 
the mind, and vice versa. Modern medicine 1s 
aware that the sickness of the body may be a 
result of the sickness In the mind. And 
sickness In our minds may be connected to 
sickness 1n our bodies. Body and mind are not 
fwo separafe entities, they are one—Do nhận 
thức nhị nguyên của chúng ta mà chúng ta 
nghĩ rằng tâm không phải là thân và thân 
không phải là tâm. Nhưng nếu quán chiếu 
sâu sắc chúng ta sẽ thấy rằng thân tức là tâm 
và tâm tức là thân. nếu vượt thoát được lối 


nhìn nhị nguyên cho rằng thân tâm là hai thực 
thể riêng biệt thì có thể đạt đến gần chân lý 
thực tại. Nhiều người đã bắt đầu ý thức rằng 
tất cả những øì xảy đến cho thân thì cũng xảy 
đến cho tâm và ngược lại. Y khoa hiện đại đã 
nhận ra rằng thể xác bị bệnh có thể do tâm 
thần gây nên. Thân và tâm không phải là hai 
thực thể riêng biệt mà chỉ là một. 
Namassana (p): Worship—Sự thờ phụng. 
Namassati (p): To pay honor—To venerate— 
Tôn kính. 
Namasya (skt): Thờ cúng—According to our old 
customs, Buddhists worship ancesftors to show our 
appreciations. According to Buddhism, worshiping 
ancesftors, with the hope of relieving their karma, 
1s not a bad custom. Buddhists diligently cultivate 
1s the best way to show our appreciaflons fo our 


ancesfors. However, some Buddhists 
misunderstand about Buddhism and consider the 
worshping the most Imporftant ¡issue in 


Buddhism—Theo cổ tục, Phật tử chúng ta thờ 
cúng tổ tiên là để tỏ lòng biết ơn. Theo đạo Phật 
thì thờ cúng tổ tiên, không phải là một phong tục 
xấu, với hy vọng mong cho họ được nhẹ nghiệp. 
Người Phật tử nên luôn nhớ rằng tu hành tinh tấn 
là cách đền đáp tổ tiên xứng đáng nhất. Tuy 
nhiên, một số Phật tử vì hiểu lầm Phật giáo nên 
xem chuyện thờ cúng là tối quan trọng trong đạo 
Phật. 
Namati (p): To bend—Cúi xuống. 
Nambokucho (jap): Nam Bắc Triều (Nhật Bản). 
Name: Nama or Namakaya (skt)—Danh. 
1) Fame—Renown—Reputation—See Twenty- 
four non-interactive activity dharmas, and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma 


Kosa. 

2) Which are merely ¡ndicatons of the 
temporal—Giả danh tướng—See Three kinds 
of appearance (B). 

Name and appearancc Danh tướng— 


Visible—One of the five laws or categorIles, 
everything has a name and an appearance—Một 
trong ngũ pháp, mọi sự vật đều có danh có tướng. 
Names of all appearance or phenomena: 
Danh— Tên gọi các tướng hay hiện tượng— 
According to Zen Master D. T. Suzuki in The 
Studies In The Lankavatara Sutra, this is one of 


2988 


the five categorles of forms. Names are not real 
things, they are merely symbolical, they are not 
worth getfing attached to as realitiles. Ignorant 
along the 
consfructions, thinking all the time that there are 
really such things as “me” and “mine.” They keep 
tenacious hold of these Imaginary objects , OVer 
which they learn to cherish greed, anger, and 
1nfatuation, altogether veiling the light of wisdom. 
These passions lead to actions, which, being 
repeated, øo on to weave a cocoon for the agent 
himself. He 1s now securely Imprisoned 1n 1t and 1s 
unable to free himself from the encumbering 
thread of wrong Judgments. He drifts along on the 
Ocean transmigration, and, like the derelict, he 
must follow 1fs currents. He 1s again compared to 
the water-drawing wheel turning around the same 
axle all the time. He never grows or develops, he 
1s the same old blindly-proping sin-commiting 
blunderer. Owing to this infatuation, he 1s unable 
to see that all things are like maya, mirage, or like 
a lunar reflection in water; he 1s unable to free 


minds  move stream of _ unreal 


himself from the false Idea of self-substance 
(svabhava), of “me and mine,” of subJect and 
obJect, of birth, staying and death; he does not 
realize that all these are creatlons of mind and 
wrongply interpreted. For this reason he finally 
comes to cherish such notions as Isvara, Time, 
Atom, and Pradhana, and becomes so inextricably 
involved In appearances that he can never be 
freed from the wheel of ignorance—Theo Thiền 
SưD. T. Suzuki trong Nghiên Cứu Kinh Lăng Già, 
đây là một trong năm pháp tướng. Tên gọi các 
tướng hay hiện tượng. Danh không phải là những 
cái gì thực, chúng chỉ là tượng trưng giả lập, 
chúng không đáng kể để cho người ta chấp vào 
như là những thực tính. Phàm phu cứ trôi lăn theo 
dòng chảy của những cấu trúc không thực mà lúc 
nào cũng nghĩ rằng quả thực là có những thứ như 
“tôi” và “của tôi.” Họ cứ nắm chắc lấy những đối 
tượng giả tưởng này, từ đó mà họ tôn giữ tham 
lam, sân hận và si mê, tất cả đều che lấp ánh 
sáng của trí tuệ. Các phiển não nầy dẫn họ đến 
các hành động mà những hành động nầy cứ tái 
diễn, tiếp tục đệt cái kén cho chính tác nhân. Tác 
nhân nầy giờ đây được giam giữ một cách an toàn 
trong cái kén ấy và không thể thoát ra khỏi sợi 
chỉ rối ren của các phán đoán sai lầm. Anh ta trôi 


đật dờ trên biển luân hổi sanh tử, và như con tàu 
vô chủ, anh ta phải trôi theo các dòng nước biển 
ấy. Anh lại còn được ví như bánh xe kéo nước, cứ 
luôn quay tròn trên cùng một cái trục mà thôi. 
Anh không bao giờ vươn lên hay phát triển, anh 
vẫn chính là anh chàng xưa cũ khờ khạo, mù 
quáng mò mẫm và phạm tội ấy. Do bởi sỉ muội, 
anh không thể thấy được rằng tất cả các sự vật 
đều như huyên thuật, ảo ảnh hay bóng trăng trong 
nước. Do bởi si muội, anh không thể thoát ra khỏi 
ý niệm hư ngụy về ngã thể hay tự tính về “tôi” 
“của tôi,” về “chủ thể” và “đối tượng,” về “sinh 
trụ đị diệt.” Anh không thể hiểu được rằng tất cả 
những thứ nầy đều là những sáng tạo của tâm và 
bị diễn dịch sai lầm. Vì lý do ấy mà cuối cùng anh 
trở nên tôn giữ những khái niệm như đấng Tự Tại, 
Thời Gian, Nguyên Tử, và Thắng Giả, để rỗi trở 
nên dính chặt trong các hình tướng mà không thể 
nào thoát ra được bánh xe vô minh—See Five 
laws or categories (]). 

Name and description: Name—Danh tự. 


Name and form: Nama-rupa (skt)—Mentality 
and corporeality—Danh-sắc (sự tổng hợp tên gọi 
và hình thể, tâm lý và vật lý) —See Twelve 
conditions of cause and effect. 

Name only: Duy danh. 


Names of people and places: Nhân danh địa 

danh. 

Name received by a monk on ordination: 

Pháp Hiệu —Tên đạo của một vị sư khi được làm 

lễ thọ giới. 

Name of a school: Tông Môn. 

1)_ Name ofa sect: Tên của một tông phái. 

2) It refers to the Chan (Zen) or Intuitional 
schools, other schools are called ““[eaching 
Sects,” or those who rely on the wriften word 
rather than on the “inner light.”: Tiếng dùng 
để gọi Thiển tông hay tông phái tu tập bằng 
trực giác, trong khi các tông phái khác được 
gọi là Giáo Môn hay những tông phái tu bằng 
giáo điển được ghi lại. 

Name still unknown: Khuyết danh. 

Names are unreal: (One of the 

unrealiiesDanh giả—Các tên của chư pháp 

đều không thật, một trong tam giả (Danh nương 
vào ý tưởng mà có chứ không có tự tánh)—See 

Three fallacious postulates, and Three unrealities. 


và 


three 


2989 


Naming ceremony: Lễ đặt tên. 

Namkkara (p): Homage (n)—Sự tôn kính. 

Namo (p) Namah (skÐ: Adoration—Blessinge— 

To pay homage to—To submit oneself to—Quy 

mạng—Nam Mô—Quy mệnh hay về nương— 

Devoton-of-life bow. 

1) To entrust one”s life, or to devote one”s life to 
the Buddha, etc.: Thân mệnh nương theo Đức 
Phật. 

2) To obey Buddha”s teaching: Quy thuận theo 
giáo mệnh hay lời dạy của Phật. 

3) To culivate the Buddha”s way, hoping one 
day we can enter nirvana as did the Buddha: 
Căn mệnh quy nguyên như Đức Phật đã từng 
quy nguyên vậy. 

Namo all Buddhas of the Ten Direcfions 

(Quarters) and three times: Namo all Buddhas 

everywhere throughout all realms of tme—Nam 

Mô Thập Phương Tam Thế Nhứt Thiết Chư Phật. 


Namo AII Dharma QGuardian Deva 
Bodhisattvas: Nam Mô Hộ Pháp Thiên Long Bồ 
Tát. 

Namo Diamond Buddha of the ten 


directions: Quy Mạng Thập Phương Kim Cang 
Phật —Take refuge In the Diamond Buddha of the 
ten đirections. 

Namo All Heavenly Dharma-Protecfing 
Bodhisattvas: Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ 
Tát. 

Namo Amitabha Buddha of the Land of 
Ultimate Bliss: Nam Mô Cực Lạc Thế Giới A Di 
Đà Phật. 

Namo Bodhisattva, Mahasattva of the Clear 
Cool Ground: Nam Mô Thanh Lương Địa Bồ 
Tát Ma Ha Tát. 

Namo Buddha: Nam Mô Phật —Namo Buddha; 
I devoted myself entirely to the Buddha, or 
Triratna, or Amitabha—Quy mệnh đối với Phật, 
với Tam Bảo, với Phật A Di Đà. 

Namo Buddhaya: Nam Mô Phật Đà Gia— 
Homage and honor to the Buddha—Đệ tử sùng 
kính và ngưỡng mộ Phật. 

Namo Descending line of Patriarchs 
Bodhisattvas: Nam Mô Chư Tổ Bồ Tát. 


Namo  Earth Treasury King Vow 
Bodhisattva: Namo Great Vows Earth Store 
Bodhisattva—Namo Earth Store King Bodhisattva 
of great vows—Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng 
Vương Bồ Tát. 

Namo Enlightened Being, Cloud Canopy of 
Fraprance Bodhisattva, Mahasatfva: Nam 
Mô Hương Vân Cái Bồ Tát Ma Ha Tát. 

Namo Eternally Dwelling Ten Directions 
Buddhas: Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 
Phật. 

Namo Eternally Dwelling Ten Directfions 
Sangha: Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 


Tăng. 

Namo Generations of Patriarchs, 
Bodhisattvas: Nam Mô Lịch Đại Tổ Sư Bồ Tát. 
Namo  Great Holy Kinnara King 


Bodhisattva: Nam Mô Đại Thánh Khẩn Na La 
Vương Bồ Tát. 

Namo Great Merciful and Compassionate 
Buddha Amitabha of the Western Land of 
Ultimate Bliss: Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật. 
Namo Great Strenpth Bodhisattva: Namo 
Bodhisattva Bodhisattva 
who has attaned great stength—Nam Mô Đại 
Thế Chí Bồ Tát. 

Namo Great Virtues Universal Worthy 
Bodhisattva: Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ 
Tát. 

Namo Great Vows Earth Store Bodhisattva: 
Nam Mô Đại Nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát. 
Namo Heaven: Nam Mô Trời—Usually used to 
pray for blessing by the Vietnamese countryside 
people—Từ nầy thường được dân miền quê Việt 
Nam dùng để cầu nguyện. 

Namo All Heavenly Dharma-Protecfing 
Bodhisattvas: Nam Mô Hộ Pháp Chư Thiên Bồ 
Tát. 

Namo Holy Assembly of Temple-Guarding 
Bodhisattvas: Nam Mô Già Lam Thánh Chúng 
Bồ Tát. 

Namo Homagsec To The Ullambana 
Assembly of Buddhas and Bodhisattvas: 
Nam Mô Vu Lan Hội Thượng Phật Bồ Tát. 


Mahasthama—Namo 


2990 


Namo Kuan Shỉi Yin Bodhisattva: Nam Mô 
Quán Thế Âm Bồ Tát. 

Namo Kuan Shỉi Yin Great Compassion 
Bodhisattva: Great  Compassionate 
Bodhisattva Avalokitesvara—Namo Kuan Shi-Yin 
Bodhisattva of great Compassion—Nam Mô Đại 
Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. 

Namo The Land of Ultimate Bliss Amitabha 
Buddha: Nam Mô Cực Lạc quốc A Di Đà Phật. 
Namo (Homage) Lord of Brahma Net, 
Vairocana Buddha: Nam Mô Phạm Võng Giáo 
Chủ Tỳ Lô Xá Na Phật (Tỳ Lô Giá Na Phật). 
Namo Maitreya Honored EFuture Buddha: 
Namo the Honoured Buddha Maitreya, Soon to be 
born in the world)—Nam Mô Đương Lai Hạ Sanh 
Di Lặc Tôn Phật. 

Namo Manjusri Great Wisdom 
Bodhisattva: Bodhisattva of great wisdom— 
Nam Mô Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. 

Namo Medicne Master Assembly of 
Buddhas and Bodhisattvas: Nam Mô Dược Sư 
Hội Thượng Phật Bồ Tát. 

Namo Medicine Master Buddha who dispels 
calamifies and lengthens life: Nam Mô Tiêu 
Tai Diên Thọ Dược Sư Phật. 

Namo Permanently Dwelling Ten Directions 
Buddhas: Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 
Phật—-Namo Eternally Abiding (Everlasting) 
Buddhas of the ten directions. 

Namo Permanenfly Dwelling ten Directions 
Dharmas: Nam Mô Thường Trụ Thập Phương 
Pháp. 

Namo Permanently Dwelling (abiding) of 
the Ten Direcfions of Sanghas: Nam Mô 
Thường Trụ Thập Phương Tăng——Namo Eternally 
Abidlng (Everlasing) Sangha of the ten 
directions. 

Namo Pure Assembly of Bodhisatftvas as 
Vast as the Oceans: Namo Great Pure Sea-Vast 
Assembly of Bodhisattvas—=Nam Mô Thanh Tịnh 
Đại Hải Chúng Bồ Tát. 

Namo Quelling Disasters Lengthening Life 
Medicine Master: Nam Mô Dược Sư Lưu Ly 
Quang Phật. 


Namo 


Namo Ratnatrayaya: Homage to the Triple 
Jewels—Nam Mô hắc ra đá ra dạ da (Quy-y Tam 
Bảo). 

Namo Sakya Muni Buddha: Nam Mô Bổn Sư 
Thích Ca Mâu Ni Phật—Namo Fundamental 
(Original) Teacher Sakyamuni Buddha—Homage 
to our Teacher Sakyamuni Buddha—Con xin quy 
mạng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 

Namo Sea Vast Lotus Pool Assembly of 
Buddhas and Bodhisatvas: Homage to the 
Pool  Assembly of Buddhas 
Bodhisattvas as vast as the sea—Nam Mô Liên 
Tnì Hải Hội Phật Bồ Tát. 

Namo Shurangama Assembly of Buddhas 
and Bodhisattvas: Nam Mô Lăng Nghiêm Hội 
Thượng Phật Bồ Tát. 


Loftus and 


Namo Supreme Shurangama of the 
Buddha?s Summit: Nam Mô Phật Đảnh Thủ 
Lăng Nghiêm. 


Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma 
Sambuddhasa: A formula of homage to the 
Buddha—Kính lễ Đức Thế Tôn, Ngài là bậc giải 
thoát, giác ngộ hoàn toàn. 


Namo Universadl  Eye Bodhisattva, 
Mahasattva: Nam Mô Tịnh Nhãn Bồ Tát Ma Ha 
Tát. 


Namo Universal Worthy Great Conduct 
Bodhisattva: Namo Samantabhadra Bodhisattva 
of great conduct=Nam Mô Đại Hạnh Phổ Hiển 
Bồ Tát. 

Namo Vaira Treasury Bodhisattvas: Nam 
Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát. 

Namo Vairocana Buddha: Quy Mạng Tỳ Lô 
Xá Na Phật —Take refuge in Vairocana Buddha. 
Namo Vajrapani Bodhisattvas, Dharma 
Protector and Honoured Deva (God): Nam 
Mô Hộ Pháp Vi Đà Tôn Thiên Bồ Tát. 

Nam Pho Da Temple: Chùa Nam Phổ Đà— 
Name of a famous pagoda, located ¡in the sixth 
district, Saigon City, South Vietnam. The pagoda 
was built in 1953 and headed by four successive 
elders. It was constructed with three Holy Shrines 
worshipping Sakyamuni Buddha, Avalokitesvara 
Bodhisattva, and Yama of Hell. Nam Phổ Đà ¡s a 
famous Chinese pagoda from Fu-Chian province 


2991 


belonging to the Buddhist sect of Tsi-Shan Ch?an 
Tz1h. In the the Main Hall stand stone sfatues of 
the Three Jewels and the wooden statues of the 
Three Noble Ones of the West Heaven are 
worshipped. On both sides of the statues stand 
those of Buddhist Bonze, Dharma Guardian. 
Patrlarch Bodhidharma 1s worshipped in the Back 
Hall—Tên một ngôi chùa nổi tiếng trong quận 
sáu, thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa 
được xây dựng vào năm 1953 và đã trải qua bốn 
đời trụ trì. Chùa kiến lập ba ngôi điện thờ của 
Phật Thích Ca, Bồ Tát Quán Thế Âm, và Bồ tát 
Địa Tạng. Nam Phổ Đà là ngôi chùa nổi tiếng của 
người Trung Hoa bên tỉnh Phúc Kiến, thuộc dòng 
Thiển Phổ Đà Tây Sơn. Chánh điện tôn trí thờ 
Tam Bảo với tượng Phật bằng đá, tượng gỗ Tây 
Thiên Tam Thánh, hai bên có tượng Già Lam, Hộ 
Pháp. Mặt sau thờ Tổ Bồ Đề Đạt Ma. 
Nampon-Nehangyo (jap): Nam Bản Niết Bàn 
Kinh. 

Namskara (skt): Homage——The Mudra of folded 
hands raised in salutation—Chấp tay xá một cách 
tôn kính. 

Nam Thien Nhat Tru Temple: Chùa Nam 
Thiên Nhất Trụ —Name of a famous pagoda 
located in Thủ Đức district, Saigon City, South 
Vietnam. It was built in 1959 by Most venerable 
Trí Dũng. Its general structure follows the design 
of One-Pillar Pagoda in Hà Nội. The Main Haill 
was constructed skillfully. The Buddha statues, 
altars, carved drafts, bas-relilefs, etc. are 
magnificlent masterpleces The pagoda 
conserved a sutra copied on palm leaves, a gIÍt 
from Indian Prime Minister in 1964 —Tên của một 
ngôi chùa nổi tiếng nằm trong quận Thủ Đức, 
thành phố Sài Gòn, Nam Việt Nam. Chùa được 
Hòa Thượng Trí Dũng kiến lập vào năm 1959, 
được làm theo kiểu chùa Một Cột ở Hà Nội. 
Chánh điện được xây cất rất công phu. Các pho 
tượng Phật, các bàn hương án, bao lam, và phù 
điêu là những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Chùa 
có bản kinh Phật bằng lá bối do Thủ Tướng Ấn 
Độ tặng năm 1964. 

Namuci (p): The Death—The Destroyer—Tử 
thần (tên khác của Mara). 
Namu-Myohorengekyo (jap)› Nam Mô Diệu 
PhapI Liên Hoa Kinh—See Nichiren Sect. 





has 


Nana (p): Tứ đế. 

Nana-dassana (p): Insight—Vision 

wisdom—Sự nhìn thấy bằng trí tuệ. 

Nanamoli Bhikkhu: Osbert Moore (1905-1960), 

a British Theravada monk who was ordained in 

1950 in Sri Lanka. He translated a number of 

Iimportant Pali works Into English, ¡ncluding 

Buddhaghosa's Visuddhimagsa or the Path of 

Purification—Một nhà sư Phật Giáo Nguyên Thủy 

thọ giới Tỳ Kheo vào năm 1950 tại Tích Lan. Ông 

đã phiên dịch nhiều tác phẩm quan trọng từ tiếng 

Pali sang tiếng Anh bao gồm bộ Thanh Tịnh Đạo 

của Buddhaghosa. 

Nananda (p): Husband's sister—Chị em chồng. 

Nan-Chuan Pu-Yuan: Nan Chuan-Pu-Yuan 

749-835—Nam Tuyền Phổ Nguyện—Zen master 

Nan-Chˆuan-Pu-Yuan was born in 749 A.D., was a 

disciple of Ma Tsu (Mã Tổ) and a teacher of 

Zhao-Chou. Nan-Chˆuan, one of the great Chinese 

Zen masters of the Tang dynasty. Nan-Chuan 

already had a period of Intensive study of 

Buddhist philosophy behind hím, ¡including the 

teachings of the Fa-Hsiang, Hua-Yen, and San- 

Lun doctrines of Chinese Buddhism. When he 

came to Ma-Tsu, under whose guidance he 

realized profound enliphtenment. Later, he 
became a Dharma successor of Ma-Tsu Tao-I— 

Thiển sư Nam Tuyển Phổ Nguyện sanh năm 749, 

là đệ tử của Mã Tổ và là thầy của Triệu Châu. 

Nam Tuyển là một trong những thiển sư lớn của 

Trung Quốc vào thời nhà Đường. Nam Tuyển đã 

nghiên cứu sâu xa triết học Phật giáo, đặc biệt là 

triết thuyết của các phái Pháp Tướng, Hoa 

Nghiêm và Tam Luận của Trung Quốc. Khi ông 

đến học với Mã Tổ Đạo Nhất, ông đạt được đại 

giác thâm sâu. Về sau, ông trở thành Pháp tử của 

Mã Tổ Đạo Nhất. 

*.. At his first meeting with Ma-Tsu, he 1s said to 
have “instantly forgot the net of delusions and 
deliphted In samadhi.——Trong cuộc gặp gỡ 
đầu tiên với Mã Tổ, người ta nói sư đã đạt 
được Du hý tam muội (chánh định ngao du tự 
tạ1) 

* One day, Nan-Ch°uan was serving rice gruel 
to the monks from a bucket, Ma-Tsu asked: 
“Whats ¡in the bucket??” Nan-Ch"uan said: 
“[he old monk should close his mouth and 


through 


2992 


say this —Một hôm, sư bưng cháo cho 
chúng Tăng, Mã Tổ hỏi: “Trong thùng thông 
là cái gì?” Sư thưa: “Ông già nên ngậm 
miệng, nói năng làm gì?” 

In 795, after gaining transmission from Ma- 
Tsu, Nan-Ch°uan built a solitary hut on Mount 
Nan-Chuan ¡in Chi-Chou, from which his 
naem ¡is derived, and remained there for 
more than thirty years practicing Zen. In 827, 
a high-ranking official named Lu-Kung and 
some Zen monks persuaded and Invited Nan- 
Chuan to descend from the mounfain and 
honoured him by becoming his student. Due 
to this event, Nan-Ch"uan”s repufation spread 
widely and students numbering in hundreds 
came to study under him—Năm 795, sau khi 
được Mã Tổ truyền pháp, sư đến núi Nam 
Tuyền cất am, lấy tên ngọn núi nầy làm tên 
mình, và ở mãi hơn ba mươi năm chưa từng 
xuống núi. Niên hiệu Thái Hòa năm 827. 
Liêm sứ thành Tuyển Châu là Lục Công 
Tuyên nghe đạo phong của sư bèn cùng Giám 
quân, và nhiều thiển sư khác trong vùng đồng 
đến thỉnh sư xuống núi, với tư cách đệ tử 
thỉnh thầy. Từ đây, sư mở rộng đạo huyền, số 
người tham học không khi nào dưới vài trăm. 
Once, Zen master Nan-Ch”uan said: “Ma-Tsu 
of Jiang-XI said: “Mind 1s Buddha.` But old 
teacher Wang doesn't talk that way. Is not 
mind, is not Buddha, It”s not a thing. Is there 
any error in speaking thus?” Zhao-Chou 
bowed and went out—Sư dạy chúng: “Mã Tổ 
ở Giang Tây nói “Tức tâm tức Phật, Vương 
lão sư chẳng nói thế ấy, mà nói “Chẳng phải 
tâm, chẳng phải Phật, chẳng phải vật,” nói 
thế có lỗi chăng?” Triệu Châu lễ bái lui ra. 
The monks of the eastern and western halls 
were arguing about a cat. Nan-Chˆuan picked 
1t up and said to the monks: “Say the 
appropriate word and you”ll save the cat. If 
you dont say the appropriate word then it 
øetfs cut in two!” The monks were silent. Ñan- 
Ch"uan cut the cat in two. Later, Zhao-Chou 
refurned from outside the temple and Nan- 
Chuan told him what had happened. Zhao- 
Chou then removed his sandals, placed them 
on his head and went out. Nan-Ch"uan said: 
“If you had been there, the cat would have 


been saved.”—Nhà Đông nhà Tây tranh nhau 
hai con mèo, sư trông thấy liền bảo chúng: 
“Nói được là cứu con mèo, nói không được 
thì chém nó.” Chúng Tăng đều ngơ ngác 
không nói được. Sư liền chém con mèo. Triệu 
Châu ở ngoài đi vào. Sư dùng câu nói trước 
hỏi. Triệu Châu liển cỡi giày để trên đầu đi 
ra. Sư bảo: “Giá khi nảy có ngươi ở đây, đã 
cứu được con mèo.” 

Zen Master Nan-Chˆuan-Pu-Yuan entered the 
hall and addressed the monks, saying: 
“Dipamkara Buddha said: “The arising In 
mind of a single thought gives bírth to the 
myriad thinss.` “Why 1s 1t that phenomenal 
exIstence 1s empty? If there 1s nothing within 
mind, then how does one explain how the 
myriad things arise? Isn't it as If shadowy 
forms differentiate emptiness? This question 
1s like someone grasping sound and placing 1t 
in a box, or blowing Info a net to fiII the atr. 
Therefore some old worthy said: 'Tts not 
mind. Its not Buddha. It”s not a thing.` Thus 
we Just teach you brethren to øo on a Journey. 
IUs said that Bodhisattvas who have passed 
throuph the ten stages of development and 
atfained the Surangama Samadhi and the 
profound Dharma store-house of all Buddhas 
naturally realize the pervasive wondrous 
liberation of Zen samadhi. Throughout all 
worlds the form-body 1s revealed, and the 
hipghest awakening 1s manifested. The great 
Wheel of Dharma 1s turned, nirvana 1s 
entered, and limitless space can be placed In 
the hole on the point of a feather. “Although a 
single phrase of scripture Is recited for 
endless eons, 1s meaning 1s never exhausted. 
IUs teaching transports countless billions of 
beings to the attainment of the unborn and 
enduring Dharma. And that which 1s called 
knowledge or Ignorance, even In the very 
smallest amount, is completely confrary to the 
Way. So difficult! So difficultf. Take care!"—— 
Sư thượng đường dạy chúng: “Phật Nhiên 
Đăng nói: “Nếu tâm tướng khởi nghĩ sanh ra 
các pháp là hư giả chẳng thật. Vì cớ sao? Vì 
tâm còn không có, lấy gì sanh ra các pháp, ví 
như bóng phân biệt hư không, như người lấy 
tiếng để trong rương, cũng như thổi lưới mà 


2993 


muốn được đầy hơi. Cho nên lão túc bảo: 
“Chẳng phải tâm, chẳng phải Phật, chẳng 
phải vật.` Nói thế là dạy các huynh đệ chỗ đi 
vững chắc. Nói: 'Bồ Tát Thập Địa trụ chánh 
định Thủ Lăng Nghiêm được pháp tạng bí 
mật của chư Phật, tự nhiên được tất cả thiển 
định giải thoát thần thông diệu dụng, đến tất 
cả thế giới khắp hiện sắc thân, hoặc thị hiện 
thành Phật chuyển bánh xe Đại Pháp, vào 
Niết Bàn, khiến vô lượng vào một lỗ chơn 
lông, nói một câu trải vô lượng kiếp cũng 
không hết nghĩa, giáo hóa vô lượng ngàn ức 
chúng sanh được vô sanh pháp nhẫn, còn gọi 
là sở tri ngu vi tế. Sở tri ngu cùng đạo trái 
nhau. Rất khó! Rất khó! Trân trọng.” 

One of the most Impressive koans with Nan- 
Chuan 1s example 40 of the Pi-Yen-Lu. Lu- 
Huan Tai-Eu said to Nan-Chuan ïn the course 
of their conversation, “Chao the Dharma 
teacher said, “Heaven and Earth and I have 
the same root; the ten thousand things and I 
are one body.” Absolutely wonderful! Nan- 
Chuan, pointing to a blossom 1n the garden 
said, “lhe man of our times sees this 
blossoming bush like someone who 1s 
dreaming.”—Một trong những công án gây 
ấn tượng mạnh nhất về Nam Tuyển được ghi 
trong thí dụ 40 Bích Nham Lục. Đại sư Lục 
Hoàn nói với Nam Tuyển trong cuộc trò 
chuyện. Lục Hoàn hỏi, “Triệu Pháp sư nói 
“Trời đất cùng ta đồng gốc, vạn vật cùng ta 


nhận thức không phải là đường đi (Vô Môn 
Quan 34). 

Another equally well known 1s example 27 of 
the Wu-Men-Kuan: “The way 1s not mind, it 
is not Buddha, it is not things.”: Một thí dụ nổi 
tiếng khác trong Vô Môn Quan 27 cũng được 
biết tới, “Con đường không phải là tinh thân, 
không phải là Phật, cũng không phải là sự 
vật.” 

Nan-Chuan had 
successors, among them Chao-Chou-Tsung- 
Shen and Ch'ang-Sha-Ching-Tsen were fwo 
most prominent disciples: Nam Tuyển có 17 
người kế vị Pháp, trong đó Triệu Châu Tùng 
Thẩm và Trường Sa Cảnh Sầm là hai đệ tử 
lớn. 

Nan-Chˆuan appears In examples 14, 19, 27, 
and 34 of the Wu-Men-Kuan, and ¡1n 
examples 28, 31, 40, 63, 64 and 69 of the PI- 
Yen-Lu—Nam Tuyền được nhắc tới trong các 
thí dụ 14, 19, 27 và 34 của Vô Môn Quan, 
cũng như trong các thí dụ 28, 31, 40, 63, 64 và 
69 của Bích Nham Lục. 

Nan-Chˆuan”s commenfs and Instrucftions are 
recorded In the Ch”ing-Chou-Nan-Chˆuan-Pu- 
Yuan-Ch'an-Shh KuangLu or Great 
Collection of the Words of the Ch”n Master 
Nan-Chuan-Pu-Yuan from Chỉing-Chou— 
Những châm ngôn thuyết giảng của Nam 
Tuyển được thu thập vào Trịnh Châu Nam 
Tuyển Phổ Nguyện Thiền Sư Quang Lục. 


seventeen dharma 


một thể,` thật là kỳ quái! Nam Tuyển chỉ một * He diedin 834—Sư thị tịch năm 834. 
bông hoa trong vườn rôi nói với Đại Sư, Nanda (skÐ: Nan Đà—Hoan Hỷ. 
“Thời nhân thấy gốc hoa nầy giống như cơn (A) The meaning of Nanda—Nghĩa của Nan Đà: 


mộng.” 

Nan-Chuan was famous for his vivid 
expressions and paradoxical pronouncements 
1n the course of Zen training, come a number 
of much-cited Zen sayings. Thus, in apparent 
contradiction of his master Ma-Tsu, such as 
“Consciousness 1s not Buddha, knowledge 1s 
not the way.” (Wu-Men-Kuan 34)—Nam 
Tuyển còn nổi tiếng về những châm ngôn 
sinh động và những thuật ngữ trái nghịch 
được ông dùng để đào tạo đệ tử. Có lúc ông 
tuyên bố có vẻ đi ngược lại với thầy Mã Tổ 
của mình như: “Ý thức không phải là Phật; 


Pleased—Delightful—]oyful—Full of Joy— 
Take delight In—Glad—Happiness—]oy—— 
FelicityPleasue—Đức Phật luôn hoan hỷ 
làm điều lợi lạc cho chúng sanh—A_ Buddhist 
always takes delipht in doing good things to 
others. Delipht is one of the most 1mporfant 
enftrances to the preat enlightenment; for 1f 1S 
the mind of peace and tranquility—Hoan hỷ 
còn là một trong những cửa ngõ quan trọng đi 
vào đại giác, vì nhờ đó mà tâm ta luôn an 
tịnh. 


(B) Names of “Nanda” in Buddhist history—Tên 


Nan Đà trong lịch sử Phật giáo: 


2994 


l) Name of a disciple, Cowherd Nanda, who 
enliphtened after asking the Buddha about the 
11 methods of taking care of a cowherd: Mục 
Ngưu Nan Đà là tên của một vị Tỳ Kheo, 
nhân hỏi Phật về 11 công việc thả trâu mà 
biết hết thầy mọi trí tuệ của Phật. 

2) Sundarananda, arhat, different 
Ananda. He was one of the Buddha”s great 
disciplies and younger half brother, the son of 
Shuddhodana and Sakyamuni”s maternal aunt 
Mahaprajapati. He had a graceful fipgure and 
was known as Sundarananda or Beautiful 
Nanda. After Sakyamuni remounced the 
secular world, Ñanda took his place as heIr to 
King Shuddhodana. Just as he was about to 
mary the beautful Sundarl Sakyamuni 
Buddha returned to Kapilavastu for the first 
time following his Awakening, and Nanda 
was persuaded to Join the Buddhist Order. lt 
1s sald that he was for some time tormented 
by doubs and second thoughts, 
Sakyamuni Buddha's guidance, he was 
eventually able to fully dedicate himself to 
Buddhist practice and attained the state of 
arhat. Nanda was only three inches shorter 
than Buddha and had all thirty-two 
ouftstanding traits of the Buddha, though not 
as perfect. Thus, when he wore his golden 
ropes, many times Buddhists mistakenly 
assumed he was Buddha; therefore, the 
Buddha had him wear a black rope so 
everyone could distnguish Buddha and 
Nanda: Thiện Hoan Hỷ Nan Đà là một vị A 
La Hán đệ tử của Phật, khác với ngài A Nan 
Đà. Ông là một trong những đại đệ tử của 
Đức Phật, con vua Tịnh Phạn và bà dì cũng là 
di mẫu của Phật là bà Ma Ha Ba Xà Ba Đề. 
Khi sanh ra ông có một dáng dấp vui vẻ nên 
được đặt tên là Thiện Hoan Hỷ. Lúc Đức 
Phật xuất gia thì ông thế ngôi Thái Tử của 
Ngài để sau nầy nối ngôi vua Tịnh Phạn. 
Ngay lúc ông sắp cưới nàng Sundari xinh đẹp 
và lên ngôi vua, thì Đức Phật Thích Ca Mâu 
Ni trở về thành Ca Tỳ La Vệ lần đầu tiên kể 
từ ngày Ngài đắc đạo. Nan Đà gặp Phật và 
xuất gia gia nhập giáo đoàn. Lúc đầu ông bị 
vướng víu bởi những nghi nan vọng tưởng, 
nhưng dưới sự hướng dẫn của Phật chẳng bao 


an from 


under 


lâu sau ông đắc quả A La Hán. Ngài Nan Đà 
cũng có dáng dấp giống y như Phật, chỉ thấp 
hơn Phật chừng ba tấc; ngài cũng có ba mươi 
hai tướng hảo của Phật, dù không toàn hảo. 
Vì thế khi ngài mặc áo vàng, rất nhiều khi 
người ta tưởng lầm ngài là Phật; cho nên Đức 
Phật bảo ngài nên mặc áo đen cho mọi người 
phân biệt được với Phật. 

3) Another Nanda, a milkman, who gave 
Sakyamunmi milk: Một vị khác nữa cũng tên 
Nan Đà, người bán sữa, đã cúng dường sữa 
lên Đức Phật. 

4) A poor woman who used the only penny she 
had (could only offer a cash) to buy oil for a 
lamp to Buddha: Một người đàn bà nghèo 
cũng tên Nan Đà, dùng hết gia tài một đồng 
tiền mua dầu đốt đèn cúng Phật. 

5)_ Name of a Naga King: Tên của một vị Long 
Vương. 

Nandagarbha-Maniratnakuta-Buddha (sk0: 

Hoan Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. 

Nandanavana (skt): Hỷ Lâm Uyển—Hoan Hỷ 

Viên_-Hoan Hỷ Uyển—-Hoan Lạc Viên—Hỷ 

Lâm Uyển—Garden of joy, or Joy-grove garden, 

or park of all delight; one of the four gardens of 

Indra's paradise, north of his central city—Một 

trong bốn vườn của Đế Thích ở cõi trời Đao Lợi, 

vườn nầy ở về phía bắc của thành Hỷ Kiến (chư 

Thiên vào đây thì tự nảy ra sự hoan hỷ)—See 

Four pleasure grounds. 

Nandati (p): To be glad (a)—Hoan hỷ. 

Nanda-Upananda (skt): Nan Đà Bạt Nan Đà— 

Name of Nanda and Upananda, two naga 

brothers, who protected Magadha—Tên của hai 

Long Vương Nan Đà và Bạt Nan Đà, đã bảo vệ 

xứ Ma Kiệt Đà. 

Nandhati (p): To wrap—Gói lại. 

Nandi (skt): Nan Đề. 

l1) The happy one: Người hạnh phúc. 

2)_ Name of Visnu: Tên của Thần Visnu. 

3) Name of Siva: Tên của Thần Siva. 

4) Name of a monk from northern India: Tên 
của một vị Tăng người gốc vùng bắc Ấn. 

5) A term for “stupa”: Từ dùng để chỉ tháp mộ. 

Nandika (sk)—Nan Để Ca—Name of one of 

Devadatta°s brothers—Tên của một trong số các 

người em của Đề Bà Đạt Đa. 


2995 


Nandikavarta (sk): Nadyavarta (skÙ—Nan Đề 
Ca Vật Đa—]oyous or auspicilous turning or 
turning to the ripht, 1e. curling as a Buddha”s 
hai—Xoay vòng kiết tường hay xoay quắn về 
bên phải, như kiểu tóc xoắn của Đức Phật. 
Nandimitra (skt): Nan đề Mật đa la. 

Nangala (p): A plough—Cái cày. 

Nanjiden (jap): Nam Tự Tuyền (Nhật Bản). 
Nannin-Fgyo  (jap): Nan-Yuan-Hui-Yung— 
Thiền sư Nam Viện Huệ Ngung. 

Nansen-Fugan (jap): Nan-Chuan-Pu-Yuan— 
Nam Tuyển Phổ Nguyện (749-835)—See Nan- 
Chuan Pu-Yuan. 

Nan-Ta-Kuang-Yong: Nam Tháp Quang Dũng 
Thiển Sư. **See Kuang-Yong Nan-Ta. 
Nanto-Rokushu (jap): Nam Đô Lục Tông (Phật 
giáo Nhật Bản). 

Nan-Yang-Hui-Zhung: Nam Dương Huệ 
Trung—Nan Yang Hui Chhung—Nan-Yang, a 
nofed monk who had influence with the Tang 
emperors from 761 to 775 A.D. Nan-Yang Hui- 
Chung, an early Chinese Ch°an master, a disciple 
and Dharma successor of Hui-Neng. It is said that 
he did not speak a single word ti the age of 
sixteen and would never cross the bridge In front 
of his parents` house. One day a Chan master 
was approaching the house, he ran over the bridge 
to the masfer and requested him to accept him as 
a disciple. The master, who recognized the boy”s 
øreat potential, sent him to the monastery of Hui- 
Neng. Hui-Neng told him that he would be a 
“Buddha standing alone ¡n the world,” accepted 
him as a student and later confirmed him as his 
Dharma successor—Nam Dương Huệ Trung là 
tên của một nhà sư có ảnh hưởng rất lớn với các 
sư nhà Đường vào khoảng những năm 761 đến 
775 sau Tây Lịch. Nam Dương là môn đồ của Lục 
Tổ Huệ Năng. Người ta kể rằng, đến năm 16 tuổi, 
Nam Dương không hề nói một lời nào, cũng như 
không bao giờ băng qua chiếc cầu trước nhà. Một 
hôm, có một thiển sư vừa qua cầu trước ngõ, ông 
vội vàng bước qua cầu để gặp thầy và xin được 
làm đệ tử. Thấy được tài năng của chàng thiếu 
niên, thầy bèn phái chàng đến gặp Lục Tổ Huệ 
Năng. Lục Tổ tiên đoán Huệ Trung sẽ là một vị 
Phật độc nhất trên thế giới, nên nhận làm đệ tử 
và kế thừa Pháp của Ngài—See Hui-Zhung. 








Nan-Yueh-HuaiRang: Nam Nhạc Hoài 
Nhượng Thiền Sư—Zen Master Nan-Yueh-Huai- 
Rang—Nan-Yueh was born in 677 A.D. im Jing- 
Chou, one of the famous Zen masfters during the 
Tang dynasty. He was the great disciple of the 
Sixth Patriarch. He left home at the age of fifteen 
to study under a Vinaya master named Hung-]ing. 
After his ordination, he studied the Vinayapitaka, 
but he became dissatisfied, and then traveled to 
see a teacher named Hui-An on Mount Tsung. 
Although Nan-Yueh made some spiritual progress 
with Hui-An, he soon contfinued on to Tsao-XI to 
studied with the Sixth Patriarch Hui-Neng—Nan- 
Yueh-Huai-]ang, sanh năm 677 sau Tây Lịch tại 
Kim Châu, ông là một thiển sư xuất sắc đời nhà 
Đường, đại đệ tử của Lục Tổ Huệ Năng, và cũng 
là thầy của Mã Tổ. Nam Nhạc xuất gia năm 15 
tuổi với luật Sư Hoàng Cảnh. Sau khi thọ giới cụ 
túc, sư học hết Tạng Luật, nhưng sư không thỏa 
mãn nên du phương tìm đến một vị thầy tên là 
Huệ An ở núi Tung Sơn. Dù sư có tiến bộ, nhưng 
Hòa Thượng Huệ An bảo sư nên đến Tào Khê 
tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. 
*.. Nan-Yueh came to Tsao-XI to study with Hui- 
Neng. Hui-Neng said to Nan-Yuch: “Where 
did you come from?” Nan-Yueh said: “From 
Mount Song.” Hui-Neng said: “What 1s 1t that 
thus come?” Nan-Yueh couldnt answer. 
After eight Nan-Yuch suddenly 
attained enlightenment. He ¡nformed the 
Sixth Patrliarch of this, saying: “[ have an 
understanding.” The Sixth Patriarch said: 
“What 1s 1t?” Nan-Yuch said: “To say 1s a 
thing misses the mark.” The Sixth Patriarch 
said: “Then can 1t be made evident or not?” 
Nan-Yuch said: “[ don”t say 1t can”t be made 
evident, but it can't be defiled.” The Sixth 
Patriarch said: “Just this that 1s undefiled 1s 
what Is upheld and sustained all Buddhas. 
You are thus. I am also thus. “Prajnadhara 
has foretold that from beneath your feet will 
come a horse which will trample to death 
everyone In the world. Bear this in mind but 
don”t soon repeat 1t” Nan-Yueh suddenly 
experienced Great Enlightenment. He then 
served the Sixth Patriarch for fifteen years— 
Sư đến Tào Khê tham vấn Lục Tổ Huệ Năng. 
Tổ hỏi: “Ở đâu đến?” Sư thưa: “Ở Tung Sơn 


y€ATS, 


2996 


đến.” Tổ hỏi: “Vật gì đến?” Sư thưa: “Nói in 
tuổng một vật tức không trúng.” Tổ hỏi: “Lại 
có thể tu chứng chăng?” Sư thưa: “Tu chứng 
tức chẳng không, nhiễm ô tức chẳng được.” 
Tổ nói: “Chính cái không nhiễm ô nầy là chỗ 
hộ niệm của chư Phật, người đã như thế, ta 
cũng như thế. Tổ Bát Nhã Đa La ở Tây Thiên 
có lời sấm rằng: “Dưới chân ngươi sẽ xuất 
hiện NHẤT MÃ CÂU (con ngựa tơ) đạp chết 
người trong thiên hạ. Ứng tại tâm ngươi 
chẳng cần nói sớm."” Sư hoát nhiên khế hội. 
Từ đây sư ở hầu hạ Tổ ngót mười lăm năm. 

Durng the Kai-Yuan ra of the Tang 
dynasty (713-741) there was a novice monk 
called Ma-Tsu T”ao-Yi who constantly 
practice Zen meditaton upon Mount Heng. 
Nan-Yueh knew that Tao-YI was a great 
vessel for the Dharma, and once walked up to 
him and said: “ What does your Worthiness 
I1ntend to do by sitting in medifation?” Ma-Tsu 
said: “TI intend to become a Buddha.” Nan- 
Yueh then picked up a pIece of tile from the 
øround and began grinding on a rock. T”ao-Y1 
then asked: “What are you trying to make by 
grinding that?” Nan-Yueh said: “Iˆm grinding 
1t to make a mirror.” T”ao-Y1 said: “How can 
you make a Irror by grinding a tile on a rock?” 
Nan-Yueh said: “Tf you can”t make a mirror 
by grnnding a tile on a rock, how can you 
become a Buddha by siting in meditation?” 
Tao-YI said: “What 1s the correc( way?” 
Nan-Yuceh said: “lt can be compared to an ox 
pulling a cart. If the cart doesn”t move, do you 
strike the cart or strike the ox?” T”ao-Y1 
didnˆt answer. Nan-Yueh then said: “Are you 
sifing In order to practice Zen, or are you 
siting to be a Buddha? If you re sitting to 
practice Zen, then know that Zen is not found 
in sifing or lying down. lÝ you re sitting to 
become a Buddha, then know that Buddha 
has no fixed form. With respect to the 
consftantly changing world, you should neither 
Ørasp 1t nor reject It. IÝ you sit to become a 
Buddha, you kill Buddha. If you grasp sitting 
form then you have not yet reached the 
meanng” When Tao-Yi heard this 
Instructon It was as thouph he had drunk 
sweet nectar. He bowed and asked: “How can 


one cultivate mind to be 1n accord with 
formless samadhi?” Nan-Yueh said: “You”re 
studying the Dharma gate of mind-ground, 
and this activify 1s like planting seeds there. 
The essential Dharma of which I speak may 
be likened to the rain that falls upon the 
seeded ground. In this same manner your 
auspicious karmic conditions will allow you to 
perceive the Way.” T”ao-Yi then asked: 
“The Way 1s without color or form. How can 
one perceive 1?” Nan-Yuech said: “The 
Dharma eye of mind-ground can perceive the 
true way. The formless samadhi 1s likewise 
perceived.” T”ao-Yi then asked: “Does 1t 
have good and bad, or not?” Nan-Yueh said: 
“If the Way 1s seen In the agsregation and 
disintegration of good and bad, then It is not 
the way. Listen to this verse: 
“ “The mind-ground fully sown, 
When moisture comes, all sềeeds sprout 
The formless flower of samadhi, 
How can It be bad or good?” 

At these words T”ao-Y1 experienced great 
enlightenment and unsurpassed realization. 
Có vị Sa Môn ở huyện Truyền Pháp hiệu 
Đạo Nhất, hằng ngày ngồi thiển. Sư biết đó 
là pháp khí (người hữu ích trong Phật pháp) 
bèn đi đến hỏi: “Đại đức ngồi thiền để làm 
gì? Đạo Nhất thưa: “Để làm Phật.” Sau đó 
sư lấy một cục gạch đến trên hòn đá ở trước 
am Đạo Nhất ngồi mài. Đạo Nhất thấy lạ 
hỏi: “Thầy mài gạch để làm gì?” Sư đáp: 
“Mài để làm gương.” Đạo Nhất nói: “Mài 
gạch đâu có thể thành gương được?” Sư hỏi 
lại: “Ngôi thiển đâu có thể thành Phật được?” 
Đạo Nhất hỏi: “Vậy làm thế nào mới phải?” 
Sư nói: “Như trâu kéo xe, nếu xe không đi, 
thì đánh xe là phải hay đánh trâu là phải?” 
Đạo Nhất lặng thính, sư nói tiếp: “Ngươi học 
ngồi thiển hay học ngồi Phật? Nếu học ngồi 
thiển, thiển không phải ngồi nằm. Nếu học 
ngồi Phật, Phật không có tướng nhất định, đối 
pháp không trụ, chẳng nên thủ xả. Ngươi nếu 
ngồi Phật, tức là giết Phật, nếu chấp tướng 
ngồi, chẳng đạt ý kia.” Đạo Nhất nghe sư chỉ 
dạy như uống đề hồ, lễ bái hỏi: “Dụng tâm 
thế nào mới hợp với vô tướng tam muội?” Sư 
bảo: “Ngươi học pháp môn tâm địa như gieo 


) 


ñ) 


ii) 


1V) 


v) 


vi) 


2997 


giống, ta nói pháp yếu như mưa móc, nếu 
duyên ngươi hợp sẽ thấy đạo nầy.” Đạo Nhất 
lại hỏi: “Đạo không phải sắc tướng làm sao 
thấy được?” Sư nói: “Con mắt pháp tâm địa 
hay thấy được đạo. Vô tướng tam muội cũng 
lại như vậy.” Đạo Nhất hỏi: “Có thành hoại 
chăng?” Sư nói: “Nếu lấy cái thành hoại tụ 
tán, thiện ác mà thấy đạo, là không thể thấy 
đạo. Nghe ta nói kệ: 

Tâm địa hàm chư chủng, 

(Đất tâm chứa các giống) 

Ngộ trạch tức giai manh 

(Gặp ướt liền nẩy mầm) 

Tam muội hoa vô tướng 

(Hoa tam muội không tướng) 

Hà hoại phục hà thành? 

(Nào hoại lại nào thành?) . 
Nhờ những lời nầy mà Đạo Nhất khai ngộ 
tâm ý siêu nhiên. 
Six đdisciples entered Nan-Yueh-Huai-Rang”s 
T0oOm fO transmission. He 
commended each of them, saying: “S1x of you 
represent my body, each In accord with one 
part of ¡”—Đệ tử nhập thất gồm có sáu 
người, sư ấn khả rằng: “Sáu người các ngươi 
đồng chứng thân ta, mỗi người khế hội một 
phần: 
Chang-Hao inherits my eyebrows and their 
dignified appearance: Người được chân mày 
ta, giỏi về uy nghi là Thường Hạo. 
ZhI-T”a Iinherits my eyes and their stern glare: 
Người được mắt ta giỏi về ngó liếc là Trí 
Đạt. 
Tan-Ran inherits my ears and therr ability to 
hear true principle: Người được tai ta giỏi về 
nghe lý là Thản Nhiên. 
Shen-Zhao Inherits my nose and 1fs ability to 
perceive smelling: Người được mũi ta giỏi về 
biết mùi là Thần Chiếu. 
Yuan-Xuan Inherifs my tongue and 1ts ability 
to articulate speaking: Người được lưỡi ta giỏi 
về đàm luận là Nghiêm Tuấn. 
Tao-Y1 inherits my mind and 1s knowledge 
of past and present: Người được tâm ta giỏi 
về xưa nay là Đạo Nhất. 
Nan-Yueh also said: “All dharmas are born of 
Mind ¡is unborn. Dharmas are 
nonabiding. When one reaches the mind- 


received 


mind. 


ground, one”s actions are unobstructed. Be 
careful using this teaching with those not of 
superior understandinge—Sư lại bảo: “Tất cả 
các pháp đều từ tâm sanh, tâm không chỗ 
sanh, pháp không thể trụ. Nếu đạt tâm địa, 
việc làm không ngại, không phải thượng căn 
thì dè đặt chớ nói (nhất thiết chư pháp giai 
tùng tâm sanh, tâm vô sở sanh, pháp vô sở 
trụ. Nhược đạt tâm địa sở tác vô ngại, phi ngộ 
thượng căn nghi thận từ tai). 

A great worthy one asked Nan-Yueh: “Tf an 
Image 1s reflected in a mirror, where does the 
lipght of the Iimage go when 1ts no longer 
observed?” Nan-Yueh said: “ls similar to 
remembering when Your Worthiness was a 
child. Where has your childlike appearance 
gone now? The worthy one asked: “But 
afterward, why does the Iimage not remain?” 
Nan-Yuch said: “Although 1t is no longer 
reflected, It can be reproved even slightly.”— 
Có vị Đại đức đến hỏi sư: “Như gương đúc 
tượng, sau khi tượng thành không biết cái 
sáng của gương đi về chỗ nào?” Sư bảo: “Như 
Đại đức tướng mạo lúc trẻ thơ hiện thời ở 
đâu?” Đại đức lại hỏi: “Tại sao sau khi thành 
tượng không chiếu soi?” Sư bảo: “Tuy không 
chiếu soi, nhưng đối y một điểm cũng chẳng 
được.” 

Once after T”ao-Y1 left Nan-Yueh and was 
teaching In Jiang-Hsi, Nan-Yueh addressed 
the monks, saying: “1s T”ao-Y1 teaching for 
the benefit of beings or not?” Some monks In 
the congregation replied: “Hes been teaching 
for the benefit of beings.” Nan-Yueh said: 
“Ƒve never heard any specific news about 
this” The congregation couldn't offer any 
news on this. Nan-Yueh dispatched a monk to 
Ma-Tsuˆs place, Instructing him: “Wait until 
he enters the hall to speak, and then ask him: 
“Whats going on?” Take note of his answer 
and then bring 1t back to tell it to me.” The 
then Nan-Yueh's 
1nstructons. He returned and said: “Master 
Ma-Tsu said: “In the thirty years since the 
barbarlan uprising ve never lacked salt or 
sauce.'”” Nan-Yueh approved this answer— 
Sau Đạo Nhất đi giáo hóa ở Giang Tây, sư 
hỏi chúng: “Đạo Nhất vì chúng thuyết pháp 


monk carred out 


2998 


chăng?” Chúng thưa: “Đã vì chúng thuyết 
pháp.” Sư hỏi: “Sao không thấy người đem tin 
tức về? Chúng lặng thinh. Sư bèn sai một vị 
Tăng đi thăm. Trước khi hỏi: 'Lầm cái gì? Y 
trả lời, nhớ ghi những lời ấy đem về đây.” Vị 
Tăng đi thăm, làm đúng như lời sư đã dặn. 
Khi trở về vị Tăng thưa: “Đạo Nhất nói: “Từ 
loạn Hồ sau ba mươi năm, chưa từng thiếu 
tương muối.” Sư nghe xong gật đầu. 
*. He diedin 744 A.D.—Svư thị tịch vào năm 744 
sau Tây Lịch. 
Nanzan-Ritsushu (jap): Nam Sơn Luật Tông— 
Southern hill, name of a monastery which gave Its 
name to T”ao-Hsuan of the Tang dynasty, 
founder of the Vynaya school—Ngài Đạo Tuyên 
đời nhà Đường là vị tổ của tông Tứ Phần Luật, trụ 
trì tại chùa trong núi Chung Nam, nên chùa được 
gọi là Nam Sơn—See T”ao Hsuan. 
Nanzenji (jap): Nam Thiền Tự (Nhật Bản). 
Nara (ap): Triều đại Nại Lương (Nhật Bản). 
Naradhara (skt: Na La Đà—Nhân Trì Hoa—A 
flower carried about for its scent—Một loại hoa 
thơm. 
Naraka (skÐ: Niraya (p)—Hell—Địa Ngục Na 
Lạc Ca—Hell or earth prison, one of the six gatI 
Or Ways O transmigration, the downward path to 
hell (a place of Joyless and suffering, the realm of 
hell beinss, earth-prison). There are different 
kinds of hells. According to the Abhidharma, 
composed by Bhikkhu Bodhi, Hell (Niraya) 1s the 
lowest plane of existence, the place of most 
Intense suffering. It 1s said that beinss 1n the Hell 
have to suffer the result of their evil deeds in the 
past. This 1s not a permanent hell, once these 
bemngs pay all retibutons for ther past 
unwholesome karmas, they can be reborn 1n a 
better and happler plane owing to their past 
wholesome karmas. Place of torture and torment 
and retributon for bad deeds. One of the three 
negative modes of existence, but existence In 
hells 1s finie, after negative karma has been 
exhausted, rebirth ¡in another better form of 
existence 1s possible. Like the Pure Land, hells 
are more as a state of mind than as places. 
Buddhist cosmology distinguishes fwo fypes of 
hells: hot and cold, divided into eight main hells; 
each main hell surrounded by sixteen secondary 


(subsidiary) ones. The hells are ruled by Yama—— 
Địa ngục, một trong sáu đường sanh tử luân hồi, 
là con đường đi xuống, nơi không vui mà chỉ có 
khổ sở. Theo Vi Diệu Pháp của Ngài Bhikkhu 
Bodhi, địa ngục là cảnh giới sinh tôn thấp nhứt, 
nơi có nhiều cảnh khổ, nơi chúng sanh phải trả 
những nghiệp bất thiện đã tạo trong quá khứ. Đây 
không phải là địa ngục trường cửu, đến lúc trả 
xong nghiệp xấu, chúng sanh bất hạnh có thể tái 
sanh vào một cảnh giới khác, an vui hạnh phúc 
nhờ vào các nghiệp thiện. Đây là nơi tra tấn và 
chịu hình phạt chuộc tội. Đây cũng là một trong 
ba đường dữ, nhưng đây không phải là chỗ vô 
hạn, sau khi hết nghiệp, có thể được tái sanh trong 
một thân phận thuận lợi hơn. Cũng như Tịnh độ, 
địa ngục ám chỉ trạng thái ý thức, chứ không phải 
là nơi chốn. Vũ trụ luận Phật giáo chia làm hai 
loại địa ngục: hỏa ngục và hàn ngục, mỗi loại có 
tám địa ngục chính, mỗi địa ngục chính có mười 
sáu địa ngục phụ. Mỗi địa ngục được cai quần bởi 
Diêm vương—See Hells. 
Narakagatfi (sk0Q: Hells—Địa ngục đạo—See 
Seven sfafes of senfIient beings. 
Narakagøi (p): Hell-fire—Lửa trong địa ngục. 
Naramanava (skÐ: Na La Ma Na (Nạp)—A 
young Brahman, a descendant of Manu—Thiếu 
niên Bà La Môn. 
Nararadhama (p): A wicked or vile man—Kẻ 
xấu ác. 
Nararasabha (p): The lord of men—Thế Tôn. 
Narasam-gharama (skÐ: Nhân Già Lam—An 
ancient monastery close to the capital of KapIsa— 
Một ngôi già lam (chùa) cổ gần kinh đô Ca Tỳ La 
Vệ. 
Narasiha (p): The lion of man and Deva, a title 
of the Buddha—Sư Tử của nhân thiên, một danh 
hiệu của Đức Phật. 
Narayana (skÐ: Na la diên thiên —Narayana 1s 
represented with three faces, of greenish-yellow 
colour, ripht hand with a wheel, riding a gøaruda 
bird—Tiêu biểu với ba mặt, màu vàng, tay phải 
cầm bánh xe, cưỡi chim Ca Lâu La. 
1) Name of a deva, a strong, manly hero having 
divine power: Tên của loài trời có thần lực. 
2) Son of Nara or the original man, patronymIc 
of the personified Purusha or first living 
being, author of the Purusha Hymn: Tên vị 


2999 


lực sĩ ở Thượng Thiên là tổ phụ của chúng 
sanh. 

3) He ¡s also identified with Brahma, Visnu, or 
Krsna, interpreted by the originator of human 
life: Tên khác của Phạm Thiên Vương, Tỳ 
Nữu Thiên. 

** See Five vehicles (ID. 

Narayana Buddha: Na La Diên Phật. 

Narayana-deva (skÐ: Trời Na La Diên. 

Narayana-deva-sakti (skt): Na La Diên Thiên 

Hậu —Sakt or female energy 1s shown In the 

Garbhadhatu group—Phu nhơn của Na La Diên 

Thiên hay năng lực của nữ giới được chỉ bày trong 

nhóm Thai Tạng Pháp Giới. 

Narendrayasas (skt): Na Liên Đề Lê Da Xá. 

1) Venerable: Tôn xưng. 

2) A monk of Udyana, northwest India, sixth 
century, translated the Candra-garbha, Surya- 
garbha, and other sutras: Tên vị Tỳ Kheo Na 
Liên Da Xá, người nước Ô Trành, miền Tây 
Bắc Ấn, vào thế kỷ thứ sáu, từng dịch khoảng 
80 quyển Kinh Luận. 

Nari (p): A woman——Người phụ nữ. 

Narikela (skt): Narikera (skt——Na Lợi Kế La— 

The coco-nut—Trái dừa hay cây dừa. 

Narikeladvipa (sk): Đảo Na Lợi Kế La— 

According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 

English Buddhist Terms, this is described as “an 

1sland several thousand miles south of Ceylon, 

inhabited by dwarfs 3 feet high, who have human 
bodies with beaks like birds, and live upon coco- 
nuts—Theo Eitel trong Trung Anh Phật Học Từ 

Điển, đây là một hòn đảo nằm cách phía nam 

Tích Lan vài ngàn dặm, trú xứ của những người 

lùn với chiều cao khoảng ba bộ Anh, có mình 

người mỏ chim, chỉ ăn dừa mà thôi. 

Narmada (skQ: Nại Mạt Đà The modern 

NÑerbudda river—Con sông mà bây giờ có tên là 

Nerbudda. 

Naropa: Nadapada 1016-1100, 

Buddhist tantric master, student of Tilopa and 

teacher of Mar Pa Chos Kyi Blo Gros. According 

to legends about his liíe, he was a 

scholar at Nalanda Monastic Ủniversity, but left 

his posiion affer an experlence in which a 

hideously ugly woman appeared before him and 

demanded that he explain the essence of the 


an Indian 


renowned 


Dharma. He was unable to do so, and was 
informed that her ugliness was a reflection of his 
own pride and other negative emotions. After that, 
she Instructed him to seek out Tilopa, who only 
agrecd to teach him after subJecting him to a 
Series of painful and bizarre tests, such as crushing 
his penis between two rocks. After mastering the 
practices taught to him by Tilopa, he passed them 
on to Mar Pa, who ¡n turn brought them to Tibet, 
where this lineage developed into the Kagyupa 
Order—Một vị thầy Mật giáo người Ấn Độ, đệ tử 
của Tilopa, và là thầy của Mar Pa Chos Kyi. Theo 
truyền thuyết về cuộc đời của ông, thời đó ông là 
một học giả nổi tiếng ở Tu Viện Đại Học Na Lan 
Đà, nhưng ông phải rời bỏ vị trí sau khi một người 
đàn bà cực kỳ xấu đến vấn đạo ông về tinh yếu 
của pháp mà ông không thễ giải thích được, và 
người ta cho rằng sự xấu xí của người đàn bà 
chính là phản ảnh của sự kiêu ngạo và những cảm 
giác tiêu cực nơi chính ông. Sau đó người đàn bà 
bảo ông tìm gặp thầy Tilopa để học đạo, Tilopa 
đồng ý dạy ông sau một loạt thử thách đau đớn 
như ép dương vật giữa hai hòn đá... Sau khi đã 
nắm vững được giáo pháp của Tilopa, ông bèn 
truyền lại cho Mar Pa, người này mang giáo pháp 
ấy qua Tây Tạng và lập nên tông phái Kagyupa. 
Naropa Insftitute: The first accredited Buddhist 
university In the U.S.A., founded in 1974 by 
Chogyam Trungpa (1940-1987), a reincarnate 
lama of the Kagyupa order of Tibetan Buddhism. 
The main goal of the Instiftute 1s to combine 
Buddhist contemplative practices and Western 
academic subjects; Trungpa claimed that he was 
tryinng to follow the model of Nalanda Monastic 
University—Trường đại học Phật giáo được công 
nhận đầu tiên ở Mỹ, được ngài Chogyam 
Trungpa, một vị lạt ma tái sanh thuộc dòng 
Kagyupa của Phật giáo Tây Tạng sáng lập vào 
năm 1974. Mục đích chính của viện đại học là tu 
tập quán tưởng theo Phật giáo phối hợp với những 
ngành học của Tây phương; ngài Chogyam 
Trungpa cho rằng ngài đã rập theo kiểu mẫu của 
viện đại học Tu Viện Nalanda. 

Narrate (v): Kể lại—Thuật lại. 

Narration (n): Sự kể lại. 

Narrative 

1) (a): Có tính chất tường thuật. 

2) (n): Bài tường thuật. 





3000 


Narratfives ỉn regard to the present life: Thử 
Độ Trứ Thuật—EPart of the Miscellaneous 
Pitaka—Những bài thuật lại về hiện kiếp, một 
phần trong Tạp A Hàm Kinh. 
Narrator (n): Người tường thuật. 
Narrow-minded:  Bigoted—Pháp 
Maintainng one tenet and considering others 
wrong—Đầu óc thô thiển hẹp hòi hay mê chấp 
vào một pháp; cho pháp đó là đúng, còn các pháp 
khác là saI. 
Narrow-minded 
Ñarrow-minded. 
Narrow necdle-mouth ghosfs: Châm (Kim) 
Khẩu Quỷ—Quỷ có miệng nhọn như kim—See 
Ñine classes of ghosfs (I). 

Narrowness (n): Sự hẹp lượng. 

Narrowness and meanness of aspiration: Chí 
nguyện hèn kém—See Ten kinds of possession by 
demons of Great Enlightening Beings. 

Nasa (p): Ruin—Destruction—Phế tích. 

Nasana (p): Destruction—Phế bỏ. 

Naseti (p): To kill_—Sát hại. 

Nasik (sk): Name of a Buddhist place in west 
India. According to Prof. Bapat In the Twenty- 
Five Hundred Years of Buddhism, there are 
twenty-three caves In NÑasik, dating from the first 
century B.C. to the secon century A.D. Some of 
these were altered and adapted by the Mahayana 
Buddhists between the sixth and the seventh 
century A.D. Cave three, called 
Gautamiputra Vihara, 1s large, having six pillars 
with carvings of elephants, bulls, and horses on 
the capial Cave number 10 is called the 
Nahapana Vihara. The Nasik caves are especially 
1mportant the interesting 
1nscriptons of Nahapana, Gautamiputra and Sri 
Yajna Satakarn—Địa danh Phật giáo ở vùng tây 
Ấn Độ. Theo Giáo sư Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, Nasik có một nhóm 23 
hang động có từ niên đại thứ nhất trước Tây Lịch 
cho đến thế kỷ thứ hai sau Tây Lịch. Một số hang 
nầy đã được các tu sĩ Phật Giáo Đại Thừa trong 
thế kỷ thứ 6 và 7 sửa đổi lại. Hang số 3, còn gọi 
là điện Gautamiputra, rộng lớn và có sấu cây 
thạch trụ với những hình chạm voi, ngựa, bò đực 
trên đầu trụ. Hang số 10 gọi là điện Nahapana. 
Những hang động ở Nasik đặc biệt quan trọng vì 


Kiến— 


view: Pháp kiến—See 


number 


for and beautiful 





những bản chữ khắc lý thú và xinh đẹp của các 

triểu đại Nahapana, Gautamiputra và Sri Yajna 

SafakarnI. 

Nasika (p): Nose—MũI. 

Nassana (p): Disappearance—Sự biến mất. 

Nassatfi (p): To disappear—Biến mất. 

Nastika (sk): Chấp không—Non-realists who 

deny all reality. 

Nastyasfi (skt: Hữu và Vô (phi hữu)—Being and 

non-being. 

Nata (skD: Công Kỷ Nhi. 

I) Na La: A dancer or actor—Người nhảy múa 
hay diễn viên. 

2) Na Tra: A powerful demon king, said to be 
the eldest son of Vaisravana, and represented 
with three faces, eipht arms—Thái tử con trai 
của Tỳ Sa Môn Thiên Vương, một Quỷ 
Vương hùng tráng, ba mặt, tám tay. 

3) A skilful or wily dancer: Kỷ nữ giỏi. 

4) The heart or mind: Tâm. 

Natchatraradja-Buddha(@kt): Túc Vương Phật. 

Natchatraradja-samkusumi-tabhidjna (skÐ: 

Túc vương hoa Bồ Tát. 

Natha (p). 

1) Protection: Sự bảo hộ. 

2) Protector: Người bảo hộ. 

Nati (p): Bowing down—Bending——lInclination— 

Cúi xuống. 

Nation (n): Quốc gia. 

National affair: Quốc sự. 

National characteristies: National spiri—Quốc 

túy. 

National hero: Anh hùng dân tộc. 

National history: Quốc sử. 

National superintendent of the clergy: Quốc 

Tăng Chính—§a Môn Thống The national 

superintendent of archbishop over the (Order 

appoimnted under Wei dynasty. An office which at 
one time existed in China—Văn phòng Tăng 

Thống. Vị Tăng Thống các Tăng Đồ trong nước, 

được bổ nhậm bởi các vua đời nhà Ngụy bên Tàu. 

Native medicine: Y học dân tộc. 

Native place: Bản địa (nơi xuất phát). 

Native place of the six gunas: Trần hương— 

Natve home of the six gunas, 1e. that of 














3001 


transmigration—Quê hương của lục trần hay cõi 

luân hồi sanh tử. 

Nativism (n): Thuyết thiên phú — Thiên phú 

luận. 

Nattha (p): Lost—Mất. 

Natthi (p): No—Không. 

Natthi-kaditthi (p): Nihilistic view——Đoạn kiến. 

Natthu (p): The nose—Cái lỗ mũi. 

Nattu (p): Grand-son—Cháu nội hay cháu ngoại. 

Natural (a): Spontaneous—lInborn as opposed to 

acquired—Câu sinh (thuộc về thiên nhiên). 

Natural attainment: Tánh Đắc—Sanh Đắc— 

Natural attainment, not acquired by effor—Sự 

hiểu biết cảm nhận không do nỗ lực tu tập hay 

kinh nghiệm học vấn, mà do ở bản tánh sẵn có 

đầy đủ. 

Natural attributed Buddha-nature: Tự Tánh 

Phậ-One of the five characteristics of a 

Buddha's nature—Tam Nhơn Phật Tánh. Một 

trong năm bản tánh đặc biệt của Phật tánh—See 

Five surnames of Buddha before he became 

enlightened (A). 

Natural capacity: 

I1) Căn tánh—Căn khí—Capacify of any organ. 

2) Natural capacity for good or evil, in contrast 
wíh powers of goodness obtained by 
practice—Tính đức tự nhiên tốt hay xấu, đối 
lại với tu đức đạt được qua tu tập. 

Natural capacity for good and evil: Tánh 

Đức ——In contrast with power of øoodness attained 

by practice—Tánh thiện ác sẵn có, đối lại với 

thiện tánh do tu tập mà có. 

Natural capacity for øgoodness: Tánh đức—lIn 

confrast with power of goodness attainned by 

practice (Tu đức)—Bản tánh tốt, ngược lại với tu 

đức qua công phu. 

Natural capacity of penefrafive pOWeFS: 

Intelligent—Căn tánh lanh lợi (thông minh). 

Natural cleaving (clinging) to the idea of self 








0r soul: Intinctive cleaving (clinging) to the idea 
of self or soul—Câu sinh ngã chấp —Ngã chấp 
bẩm sinh, lúc mới sanh ra đã có—See Two 
reasons for clinging to the 1dea of self. 

Natural and convenfional sỉns: Tánh Thứ 
(tánh tội và giá tội)—Sins against natural law and 
Sins against conventional or religIous law. 


l1) Natural sins, 1.e. sins against natural law, sụch 
as murder and stealing: Tánh Tội —Những tội 
gây ra ngược với luân lý tự nhiên như giết 
người cướp của. 

2) Sins against conventlonal or religlous law, 
e.g. for a monk to drink wine, cut down trees, 
etc.: Giá Tội—Những tội gây ra vì vi phạm 
luật tôn giáo, như nhà sư uống rượu, chặt cây, 
vân vân. 

Natural death: Tận mệnh tử— Thiện chung— 
Death of old age—See Two kinds of death. 
Natural desire: Khát vọng tự nhiên. 
Natural disasters: Thiên tai—Natural disasters, 
suụch as earthquakes, floods or famine, can cause a 
lot of suffering to people. People who have to 
face hardship caused by war and social Injustice. 
These problems are unwanted. People try their 
best to avoid them and to be free from them, but 
they are unavoidable——Thiên tai như động đất, lụt 
lội hay đói khác có thể gây nên khổ đau phiền 
não cho con người. Khi gặp những khó khăn và 
bất công trong xã hội người ta cũng cảm thấy khổ 
đau. Không ai muốn những tai họa này. Người ta 
tìm mọi cách để tránh chúng nhưng không thể 
được. 
Natural doubt: Câu Sinh Hoặc——Natural doubt, 
Inborn illusion, In contrast to doubt or illusion 
acquired, e.g. being taueght—Các mối nghi hoặc 
cùng sinh khởi (ngã chấp câu sinh, pháp chấp câu 
sinh, phiền não chướng câu sinh, sở tri chướng câu 
sinh), đối lại với những nghi hoặc huân tập hay 
được dạy dỗ. 

Natural duty: Thiên chức. 

Natural enlightenment: Own enlightenment— 

Tự giác—See Two kinds of enliphtenment (C). 

Natural family planning: Kế hoạch gia đình 

theo phương cách tự nhiên. 

Natural or fundamental quality: Original 

endowment and nature—SuItability—Cơ căn. 

Natural øoodness Sinh đắc thiện—As 

differenftiated from goodness acquired by effort or 

work—Sinh đắc thiện do bẩm sinh mà có khác 
với gia hành thiện do tu hành mà chứng đắc được. 

Natural law: Luật thiên nhiên. 

Natural law of change: Quy luật thay đổi của 

vạn pháp. 








3002 


Natural life: Đời sống tự nhiên. 

Natural moral law: Luật đạo đức tự nhiên— 
Tánh Giới— Tự tánh thiện—Bản Tánh Giới—The 
ten natural moral laws to man, apart from the 
Buddha's commandments—Thập thiện giới là 
không đợi đến giới luật của Phật, tự tánh biết thọ 
trì mười giới luật căn bản nầy. **See Ten good 
deeds. 

Natural percepfion: Natural wisdom—Thiên 
thức—Chân Như—Natural wisdom—The primal 
endowment ¡in men—The Bhutatathata (chân 
như). 

Natural position: Bản vị. 

Natural DOWeFS and condifioning 
environment: Nature and environment—Căn 
duyên. 

Natural powers of percepfion: Mental 
knowledge—Tánh Thức—Natural powers of 
perception, or the knowledge acqurred throuph the 
sense organs—Khả năng nhận biết tự nhiên qua 
các căn. 

Natural purify: Tự Tánh Thanh Tịnh—Self- 
exiIstent pure mind, or the nature of the original 
nafure 1s always pure In 1s original essence—Tự 
tánh thường thanh tịnh trong bản thể của nó (chân 
như thanh tịnh)—See Two kinds of purity. 
Natural quality: Fundamental quality—Original 
endowment and nature—Tư chất (căn cơ). 
Natural religion: Tôn giáo tự nhiên (không mặc 
khải). 

Natural reward: Nghiệp Quả— The natural 
reward or retribution for a deed, brought about by 
the law of karma mentioned by the Buddha. The 
fruit of karma, conditlons of rebirth depending on 
previous karmaic conduct—Nphiệp quả là hậu 
quả tất nhiên của hành động theo luật nhân quả 
của nhà Phật. Hậu quả của nghiệp tái sanh tùy 
thuộc vào nghiệp gây tạo của những đời trước. 
Natural reward or retribution for a decd: 
Nghiệp Quả—See Natural reward. 

Natural and similar: Sinh Tượng Sinh Tự—See 
Natural and tarnishable. 

Natural sins: Tánh Tội —Sins that are such 
according to natural law, apart from Buddhaˆs 
teaching, 1e. murder, stealing, etc—Những tội 
gây ra ngược với luân lý tự nhiên như giết người 


cướp của được xem như là những điều ác tự nhiên 

(tánh tội), không đợi phải có Phật cấm chế (mà tự 

tánh của mình đã xem là ác, phạm vào tất bị tội 

báo). 

Natural and tarnishable: Sinh Tượng Sinh 

Tự —Tự nhiên và tương tự với tự nhiên, như vàng 

và bạc—Natural and similar, I.e. gold and silver. 

l) The proper natural or unchanging (colour): 
Sinh Tượng —Vàng là loại kim khí thiên 
nhiên và toàn hảo từ phẩm chất lẫn màu 
sắc Gold being the natural and perfect 
mefal and colour. 

2) The tarnishable or changing (colour): Sinh 
Tự—Bạc được sắp hạng kế vàng, dù có thể bị 
mờ nhạt đ—Silver being next, though 1t will 
tarnish. 

Natural tendency to consider thỉngs as real: 

Câu sinh pháp chấp Khuynh hướng thông 

thường coi mọi sự là có thật, phải qua quá trình tu 

tập mà đoạn trừ—See Two tenets In regard to 
things. 

Natural Tolerance: Thuận nhẫn—See Five 

kinds of paramita tolerance. 

Natural void: Tính Không—The immateriality 

of the nature of all thinøs. 

Naturalism (n): Chủ nghĩa tự nhiên—Chủ nghĩa 

loại bỏ siêu nhiên—Tự nhiên luận. 

Naturalist (n): Nhà tự nhiên học. 

Naturally dried meat: Thịt khô tự nhiên—Do 

con vật tự chết lâu ngày dưới ánh nắng làm cho 

thịt khô lạ—See Nine kinds of clean flesh. 

Naturally evil: Wrongness—Bad essence—Evil 

by nature——Tánh Ác—Tánh ác sẵn có. 

Naturally gøood: Tánh Thiện —Naturally good, 

or øood essence, or rightness—Good by nature 

(rather than by effort), In confrast with evil by 

nature—Thiện tánh sẵn có chứ không do nỗ lực tu 








tập, đối lại với tánh ác sẵn có. 

Naturally pure mỉnd: Tự Tánh Thanh Tịnh 
Tâm (Như Lai tạng tâm) —The ciffta, pure ín 1fs 
Oripinal essence, ø1ves 1fself up to the influence of 
the secondary evil passions, Manas, efc., and the 
ego—Cái tâm vốn thanh tịnh (lại buông cho ảnh 
hưởng của các phiển não phụ thuộc, mạt na và cái 
ngã). 

Nature (n): Bản chất Tính thể—Bản tính— 
Tính tình. 


3003 


Œ@Ó) An overview of “Nature” in Buddhist poInt of subsisfs, nafure 1s not and the body and mind 
view—Tổng quan về “Tánh” theo quan điểm 1s destroyed. The Buddha 1s to be made 
Phật giáo: Nature stands in most cases for the within nature and not to be sought outside the 
ultimate constituent, or something ultimate In body. In this, Hui-Neng attempts to give us a 
the being of a thing or a person, or that which clearer understanding of what he means by 
1s left after all that accidentally belongs to a “nature.” Nature 1s the dominating force over 
thng 1s taken away from 1t. lt may be our entire being; It 1s the principle of vitality, 
questoned what ¡1s accidental and what 1s physical and spiritual. Not only the body but 
essenfial in the constituton of an individual also the mind In 1s highest sense 1s active 
object. Though it must not be conceived as an because of nature being presen( in them. 
individual entity, like a kernel or nucleus When “nature” 1s no more, all 1s dead, though 
which 1s lef( when all the outer casings are this does not mean that “nature” 1s something 
removed, or like a soul which escapes from apart from the body and mind, which enfers 
the body after death Nature means 1nfo 1t to actuate 1t, and depart at the time of 
something without which no existence 1s death. This mysterIous nafure, however, 1s not 
posstble, or thinkable as such. As 1S a logIcal a priori but an actuality which can be 
morphologlical construction sugøesfs, It IS “a experienced, and 1t is desipnated by Hui- 
heart or mind whiích livesẼẽ wihin an Neng as ““self-natuire” or “self-being,” 
individual. Figuratively, it may be called throughout his Platform Sutra—Trong Pháp 
°vital foree.`——Tánh thường được dùng để chỉ Bảo Đàn Kinh, Lục Tổ Huệ Năng định nghĩa 
cái nguyên lý tối hậu của sự hiện hữu của chữ “lánh” theo cách như sau: “lánh hay 
một vật hay một người hay cái mà nó vẫn còn tâm là lãnh thổ,” ở đây tánh là vua: vua ngự 
tồn tại của một vật khi người ta lấy hết tất cả trị trên lãnh thổ của mình; chỗ nào có tánh, 
những gì thuộc về vật ấy hay người ấy đi mà chỗ đó có vua; tánh đi, vua không còn nữa, 
tánh ấy vẫn thuộc về người ấy hay vật ấy khi tánh ở thì thân tâm còn, khi nào tánh 
một cách bất ngờ người ta có thể hỏi về cái không ở thì thân và tâm hoại diệt. Đức Phật 
mà nó có tính cách bất ngờ và cái có tánh tất phải được thành tựu trong tánh chớ đi tìm 
yếu trong sự tạo thành một cá thể riêng biệt. ngoài thân. Về việc này Lục Tổ Huệ Năng 
Dù không nên hiểu “tánh” như là một thực đã nỗ lực đem đến cho chúng ta sự hiểu biết 
thể riêng lẻ, như một hạt nhân còn lại sau khi rõ ràng về cái mà ngài nghe được bằng 
bóc hết các lớp vỏ bên ngoài, hay như một “Tánh.” Tánh là lực thống trị toàn thể con 
linh hồn thoát khỏi thân xác sau khi chết. người chúng ta, nó là nguyên lý của sự sống 
Tánh có nghĩa là cái mà nếu không có nó thì của chúng ta, cả về thể xác lẫn tinh thần. Sự 
không thể có sự hiện hữu nào cả, cũng như hiện diện của Tánh là nguyên nhân của sự 
không thể nào tưởng tượng ra nó được. Như sống, cả về thể xác lẫn tinh thần, theo nghĩa 
cách cấu tạo tư dạng của nó gợi ý, nó là một cao nhất của nó. Khi Tánh không ở nữa, tất 
trái tim hay một cái tâm sống ở bên trong một cả đều chết, điều này không có nghĩa là tánh 
cá thể. Theo cách tượng trưng, người ta có thể là một vật gì ngoài thân và tâm, nơi nó vào 
gọi nó là “lực thiết yếu.” để làm chúng hoạt động và ra đi vào lúc chết. 

đI) The definition of “Nature” ¡n the Platform Tuy nhiên, cái Tánh kỳ diệu này không phải 


Sutra—Định nghĩa của chữ “Tánh” trong 
Pháp Bảo Đàn Kinh: In the Platform Sutra, 
the Sixth Patriarch Hui Neng defined “nature” 
as follows: “The nature, or mind or heart 1s 
the dominion, nature ¡1s the lord: the rules 


là một loại lý luận tiên nghiệm, mà là một 
thực tại có thể kinh nghiệm được và nó được 
Lục Tổ Huệ Năng chỉ danh dưới hình thức 
“Tự Tánh, hay bản tánh riêng của cái “mình” 
trong suốt Pháp Bảo Đàn Kinh. 


over his dominion, there is “nature” and there 
1s the “lord”; nature departs, and the lord 1s no 
more; nafure Is and the body and mind 


**. See SIx kinds of temperameIt. 
Nature of all things: Pháp tánh—See Twelve 
aspectfs of the Bhutatathata. 


3004 


Nature and characfer: Căn tánh—The nature 
of the powers of any sense. 

Nature of condifioned arising: Duyên khởi chỉ 
tánh—See Nine kinds of non-action (A). 

Nature of the Dharmadhatu: Pháp giới tánh. 


Nature of the Dharmakaya: The embodiment 

or totality—Thể tánh của pháp thân—Pháp Thân 

Thể Tánh. 

l1) In Himayana the Buddha-nature In Ifs absolute 
side is described as not discussed, being 
synonymous with the five divisions of the 
commandments, meditation, wisdom, release, 
and doctrine: Tiểu Thừa Pháp Thân Thể 
Tánh: Trong Tiểu Thừa, Phật tánh là cái gì 
tuyệt đối, không thể nghĩ bàn, không thể nói 
về lý tánh, mà chỉ nói về ngũ phần pháp thân 
hay ngũ phần công đức của giới, định, tuệ, 
giải thoát, và giải thoát tri kiến. 

2) In the Mahayana—Đại Thừa Pháp Thân Thể 
Tánh: 

a) The Madhyamika School of Nagarjuna 
defines the absolute or ultimate reality as the 

all forms, the 
essence of being, the noumenon of the other 
two manifestations of the Triratna: Đại Thừa 
Tam Luận Tông của Ngài Long Thọ lấy thực 
tướng làm pháp thân. Thực tướng là lý không, 
là chân không, là vô tướng, mà chứa đựng tất 
cả các pháp. Đây là thể tính của pháp thân. 

b) The Dharmalaksana School defines the 
nature of the dharmakaya as—Pháp Tướng 
Tông hay Duy Thức Tông định nghĩa pháp 
thân thể tính như sau: 

* The nature or essence of the whole Triratna: 
Pháp thân có đủ ba thân. 

* The particular form of the Dharma ïn that 
trimty: Pháp thân trong ba thân. 

c) The One-Vehicle Schools represented by the 
Hua-Yen and T”ien-T”ai sects, consider the 

the dharmakaya to be the 
Bhutatathata, noumenon and wisdom being 
one and undivided: Nhất Thừa Tông của Hoa 
Nghiêm và Thiên Thai thì cho rằng “Pháp 
Thân” là chân nhự, là lý và trí bất khả phân. 

d) The Shingon sect takes the six elements as 

the nature of dharmakaya—Chân Ngôn Tông 

thì lấy lục đại làm Pháp Thân Thể Tính: 








formless which contains 


nafure of 


* Takes the sixth elements (earth, water, fire, 
alr, space) as noumenon or fundamental 
Dharmakaya: Lý Pháp Thân—Lấy ngũ đại 
(đất, nước, lửa, gió, hư không) làm trí hay căn 
bản pháp thân. 

* Takes mind (mntelligence or knowledge) as 
the wisdom dharmakaya: Trí Pháp Thân— 
Lấy tâm làm Trí Pháp Thân. 

Nature-ego: Tánh Ngã—The Buddha-nature 

ego, which 1s apperceived when the 1llusory ego 1s 

banished—Cái ta rộng lớn của tâm tánh, ha khỏi 
vọng ngã của hạng phàm phu tất sẽ trở về cái 
tánh ngã của Như Lai. 

Nature of the ego: Ngã tánh. 

Nature of Emptiness: Sunyata (skt—Tánh 

không. 

Nature of enlightenment: Tánh giác ngộ— 

Nature of enlightenment of all Buddhas 1s the 

same—Tánh giác ngộ nơi chư Phật không sai 

khác—See Three things that are without essential 
difference. 

Nature and enlightenment of all Buddhas is 

the same: Tánh và sự giác ngộ nơi chư Phật 

không sai khác—See Buddha and Three things 
that are without a nature or separafe existence of 

their own (B). 

Nature and cnliphftenment of all living 

beings is the same: Tánh và sự giác ngộ nơi 

chúng sanh không sai khác —See Three things 
that are without a nature or separafe existence of 

their own (B). 

Nature and environment: Căn duyên—Natural 

poWers and conditioning environment. 

Nature ever sure: Eternal—Pháp định—See 

Twelve aspectfs of the Bhutatathata. 

Nature of fire: Tánh Hỏa—Fire as one of the 

five elements, in contrast with phenomenal fire 

(sự hỏa) —Tánh hỏa là một trong ngũ đại, đối lại 

với sự hỏa. 

Nature of the holy way: Thánh đạo chỉ tánh— 

See Nine kinds of non-action (A). 

Nature of karma: Nghiệp Tính —The nature of 

karma, its essential being—Nghiệp thể hay tự thể 

của nghiệp. 





3005 


Nature and life: Tính và mệnh (sự tương quan 

giữa bản chất của vạn hữu và sinh mệnh của hữu 

tình chúng). 

Nature of life: Bản chất cuộc đời. 

Nature of making different species: Nikaya- 

visabhaga (skt——DI sanh tánh, một trong hai mươi 

bốn pháp bất tương ưng trong Duy Thức Học— 

See Twenty-four non-interactive activity dharmas. 

Nature of man: Nhân tính. 

Nature and marks: True emptiness—Thực 

tướng. 

(A) The nature of anything and its phenomenal 
expression: Tánh Tướng ——Tánh tướng của 


vạn hữu. 

1l) Nature, noumenon or essence which 1s 
unchangeable: Tánh—Tự thể của chư pháp, 
không thay đổi. 


a) Nature stands for Non-functional (vô vì): 
Tánh là pháp vô vi. 

b) Nature is  noumenal: Tánh là tự thể hay 
nguyên lý. 

€)  Nature and marks are like mind and external 
scenes: Tánh và tướng như tâm và cảnh. 

2) Marks: Tướng Tướng mạo thể hiện ra 
ngoài, có thể phân biệt được, thay đổi— 
Characterlstics or which 
changeable. 

a)  Marks are Functional (hữu vi) or phenomenal: 
Tướng là pháp hữu vi. 

b)_ Marks are contrasted with nature, in the same 
way that phenomena are confrasted with 
noumenon: Tướng đối lại với tánh, cùng thế 
ấy hiện tượng hay trạng thái đối lại với tự thể 
hay nguyên lý. 

c) The true mark of all phenomena 1s like space, 
always exiIstng but really empty; although 
empty, really existing: Chân tướng của vạn 
hữu giống hư không, thường hiện hữu mà hư 
không: hư không mà hiện hữu. 

d) The true mark of the Triple World 1s No- 
Bíth, No-Death, not existent, not non- 
existent, not like this, not like that: Chân 
tướng của tam giới là vô sanh, vô tử, vô hữu, 
vô phi hữu, không giống cái nầy, cũng không 
giống cái kia. 

e) True mark ¡1s also called “Self-Nature,” 
“Dharma body,” the “Unconditioned,” ““lIrue 


forms are 


Thusness,” or “Dharma Realm”: Chân tướng 
còn được gọi là “tự tánh,” “pháp thân,” “Vô 
vi,” “Chân như,” hay “Pháp Giới”. 

(B) Wonderful existence: Chân không diệu 
hữu—Nature means noumenon or essence; 
marks characteristcs, forms or 
physiopgnomy. Marks and nature 
confrasted, in the same way noumenon Is 


mean 
are 


confrasted with phenomenon. True mark 
stands for true form, true nature, buddha 
nature always unchanging. True mark of all 
phenomena 1s like space: always existing but 
really empty; althouph empty, really 
exIstine—Tánh là lý, tướng là hình thức bên 
ngoài. Tướng và tánh đối nghịch nhau như lý 
đối lại với sự. 
Nature of the mỉnd: Bản tánh của tâm——Nature 
of the mind 1s the same in Buddhas, men and all 
the living—Bản chất của tâm không sai biệt nơi 
Phật, người và mọi chúng sanh—See Three things 
that are without essential difference, and Three 
thmngs that are without a nafure or separafte 
existence of their own (B). 
Nature is the miỉnd, and mỉnd is Buddha: 
Tánh tức thị Tâm, Tâm tức thị Phật—Mind and 
nature the awake and 
understandinsg, but difer when the illusion. 
Buddha-nature ¡1s eternal, but mind 1s not eternal; 


are same when 


the nature is like water, the mind is like Ice; 
lce form, 
awakening melts 1t back to IfS proper nature— 
Tánh là tâm, tâm là Phật. Tâm và tánh là một khi 
“ngộ,” nhưng khi “mê” thì tâm tánh không đồng. 
Phật tánh vĩnh hằng nhưng tâm luôn thay đổi. 
Tánh như nước, tâm như băng; mê khiến nước 
đóng băng, khi ngộ thì băng tan chảy trở lại thành 
nước. 

Nature and iís phenomenal expression: 
Nature and marks—Tánh Tướng —Tánh tướng 
của vạn hữu—See Nature and marks. 

Nature of the powers of any sense: Nature 
and character—Căn tánh. 

Nature and roo(s should be quỉck and 
enlightened: Căn tánh lẹ làng sáng suốt—A Zen 
practitioner”s nature and roots should be quick and 


1lusion turns nature to mental 


enlightened. This ¡is one of the five necessary 
conditions for any Zen practiioners. lfÝ a Zen 


3006 


practiioner does not meet these five conditions, 
he 1s very easily subJect to get harm from 
demon—Đây là một trong năm điều kiện cần 
thiết cho bất cứ hành giả tu thiển nào. Nếu vị tu 
thiển nào không hội đủ năm điều kiện trên rất dễ 
bị ma chướng làm tổn hại—See Eive conditions 
(oward successfUIl achievements for a Zen 
practitioner. 
Nature-seed nature: 
Original or 
“Active or Functioning Nature.”—Chủng tánh 
nguyên thủy, đối lại với '““Tập Chủng Tánh.” 
Nature of sharing similar species: Nikaya- 
sabhagata (sk)— Chúng đồng phận—See 
Twenty-four non-interactive activity dharmas. 
Nature of suffering: Khổ tánh (tánh chất của 
khổ đau). 

Nature of the Tathagata: Như Lai Tạng Tính— 
The natures of all the living are the nature of the 
Tathagata—Tánh của chúng sanh mọi loài là Như 
Lai Tạng tánh. 

Nature of things: Bản chất của vạn hữu. 
Nature of visualization: Quán thể. 

Nature of void: Tính Không——The immateriality 
of the nature of all things; nothing has a nature of 
is own—Tính chất phi vật chất của vạn hữu, 
không có thứ gì có tự tính. 

Nature without the seed of goodness: Tánh 
không có chủng tử thiện —The nature without the 
seed of goodness and so unable to escape from 


Tánh Chủng Tánh— 
primary nature, In confrast with 





the steam of transmigration, one of the five 
øØerm-natures or roots of Bodhisattva development 
established by the Dharmalaksana Sect—Tánh 
không có chủng tử thiện vì thế không có khả năng 
vượt thoát khỏi vòng luân hồi sanh tử. Đây là một 
trong năm tính mà tông Pháp Tướng thành lập, 
không có thiện chủng vô lậu rốt ráo là không 
thoát ly được luân hồi sanh tử—See Five germ- 
natures of bodhisattva development. 

Nature worship: Sự sùng bái thiên nhiên (các 
hiện tượng tự nhiên được coi như các thần linh để 
thờ phượng, như thần sông, thần núi, thần đất, 
thần gió, thần lửa, vân vân.). 

Naturism (n): See Nature worship. 

Nava (p): 

1) New: Mới. 

2) Nine: Navan (skt—Số chín. 


Navadevakula (skt): Nạp Phược Đề Bà Củ La— 

According to Eitel in The Dictonary of Chinese- 

English Buddhist Terms, Navadevakula, an 

ancent city, a few miles of 

Kanyakubdja, on the eastern bank of the Ganges. 

The present Nobatgang—Theo Eitel trong Trung 

Anh Phật Học Từ Điển, Nạp Phược Đề Bà Củ La, 

một thành phố cổ chỉ cách Kanyakubdja có vài 

dậm về phía đông nam, bên bờ đông sông Hằng, 
bây giờ là thành phố Nobatgang. 

Nava Graha (skU—Nine seizers or upholders: 

Nine luminaries or planets—Cửu Chấp—See 

Ñine luminarIes. 

Navaka (p). 

l)  A new comer: Người mới tới. 

2) A young person: Người trẻ. 

Navan (skÐ: Nava (sk)——Cửu—Nine—Chín. 

Navasangharama (skt): Nạp Phược Tăng Già 
Lam—According to Eitel in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, 
Navasangharama, an ancient monastery near 
Baktra, famous for three relics of Sakyamuni, 
a tooth, a basin, and a staff—Theo Eitel trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, Nạp Phược 
Tăng Già lam là ngôi tự viện cổ gần thành 
Baktra, nổi tiếng với ba thứ xá lợi của Đức 
Phật, răng Phật, bồn nước nhỏ, và cây tích 
trượng của Phật. 

Navuta (skÐ: Na Do Tha—Na Du Đa—Na Do 

Đa—Na Thuật—A numeral, 100,000, or one 

million, or ten million—Tên số đếm, tương đương 

với 100.000, 1.000.000 hay 10 triệu. 

Naya (skÐ: Na Da. 

l) Good way—Right method—Chánh đạo— 
Chánh Lý (đạo lý chân chính)—Right 
principle. 

2) Leading: Chính yếu. 

3) Method: Phương thức. 

4) Yana (skÐ: Thừa —Con đường tu đạo mà 
hành giả noi theo, từ một niệm thiện cho tới 
khi thành Phật—-Conveyance—Mode of 
DTOðT€SS. 

Naya (p): Method—Phương thức. 

Nayaka (Nayoka) (skt: Great guide—Great 

teacher—Creat leader, 1e Buddha or a 

Bodhisattva—Leader—Master—Đại đạo sư hay 

người dẫn đạo. 


south-east 


3007 


Nayana (p): The eye—Mắt. 

Nayana-avudha (p): One whose weapon ¡s the 

eye, i.e. King Yama——người dùng ánh mắt làm vũ 

khí như Diêm Vương. 

Nayati (p): To lead—Hướng dẫn. 

Nayhati (p): To tie—To bind—Cột chặt. 

Nayika (p): Female leader—Người lãnh đạo là 

phụ nữ. 

Nayuta (p): Na do tha—Đơn vị số lượng tương 

đương với 100 A Do Tha, khoảng 1000 tỷ—A 

numerical umt, equal to 100 ayuta, approximately 

a trillion. 

Near: Near to—Intimate——Close—Cận. 

Near death: Cận tử—About to die—At the point 

of death. 

Near made known, but not the remofe: Gần 

thì biết, xa không biết. Đây là một trong tám loại 

thọ ký —This 1s one of the eipht kinds of 

prediction—See Eight kinds of prediction. 

Near or perfect enlightenmentf: Lân Viên— 

The stage before enlightenment—Gần đến chỗ 

toàn giác, giai đoạn trước giai đoạn toàn giác. 

Near the perfect wisdom: Lân Trí —Similar to 

the last entry or the Buddha's wisdom—Gần 

giống như trí huệ của Phật. 

Near and remote both made known: This ¡s 

one of the eight kinds of prediction—Gần xa đều 

biết. Đây là một trong tám loại thọ ký—S§ee Eight 

kinds of prediction. 

Near and remote both not made unknown: 

Gần xa đều không biết. Đây là một trong tám 

loại thọ ký —This 1s one of the eight kinds of 

prediction—See Eight kinds of prediction. 

Near to: Near—Intimate—Close—Cận. 

Nearing perfection: Upasampanna (skt)——Cận 

viên (gần tới chỗ viên mãn). 

Necessary appearance in the flesh of the 

Buddha for ordinary people: Sự xuất hiện cần 

thiết bằng thân xương thịt và tướng hảo của Phật 

để chỉ dạy phàm nhân—See Two kinds of 

manIfestafion or appearance. 

Neccesaries: Saindhava (skt)—Tiên Đà Bà 

(A) There are four neccesaries: Tứ Đạt—Có bốn 
thứ cần thiết —See Four necessaries of a 
monks. 





(B) The six things which a monk must have—Sáu 
vật mà Tỳ Kheo phải có—See Six things 
which a monk must have. 

Necessity (n): Tính tất nhiên —Tính tất yếu— 

Việc tất nhiên. 

Necessity of goal: Tính tất nhiên của mục đích 

là dùng phương tiện. 

Necessity of means: Tính tất yếu của phương 

tiện. 

Necessity of skill in means: Tính tất yếu của 

phương tiện thiện xảo. 

Nechung Choje (tib): The main protector deity 

of the Tibetan government, who during certain 

ceremonies possesses the state oracle (lời sấm), 
who resides at gNas Chung Monastery. In Tibet 
this was located near Drebung Monastery, and the 

Tibetan commumty has the 

monastery In Dharamsala. While in trance the 

oracle utters prophetic (and orally enigmatic-mật 
khẩu) statements in response to questions. He is 
consulted about all important affairs of state and 
often predicts events that will occur in the future. 
Nechung ChoJe 1s regarded as one of the “five 
protector kings.” He 1s said to be related to Pe har, 
the main dharma-protector of Tibetan Buddhism, 
who according to tradiion was appointed to this 
posiion by Padmasambhava. gNas Chung 1s also 
often identified with DorJe Drakden, another of 
the five protector kings—Vị thần giám hộ chính 
của chính quyền Tây Tạng, người mà trong một 
vài nghi lễ có ban lời sấm, và thường trú tại Tu 

Viện Nechung (gNas Chung). Ở Tây Tạng tu viện 

này tọa lạc gần Tu Viện Drebung, và cộng đồng 

Phật giáo lưu vong của Tây Tạng đã xây lại tu 

viện gần Dharamsala. Trong lúc nhập xác (lên 

đồng) thì vị thần ấy thường dùng mật khẩu để trả 
lời những câu hỏi. Người ta thường tham vấn với 
vị thần này về các vấn đề quốc gia đại sự và ngài 
thường tuyên đoán những øì sẽ xảy ra trong tương 
lai. Nechung được xem như là một trong năm vị 
vua giám hộ. Người ta nói ngài có quan hệ tới 

Pehar, vị thần giám hộ chính của Phật giáo Tây 

Tạng, người mà theo truyền thống được ngài 

Liên Hoa Sanh bổ nhậm vào chức vụ này. 

Nechung cũng thường làm cho mình giống với 

Dorje Drakden, vị thần khác trong năm vị thần 

giám hộ. 








exile rebullt 


3008 


Necklace of pearl: Keruva (skÙ—Necklace of 

diamond—Chuỗi Anh lạc. 

Necklace of diamond: Keruva (skt)—Necklace 

of pearl—Anh lạc. 

Neck-Poisoned Ghost: Cổ độc quỷ—If it was 

greed for hatred that made the person commIt 

offenses, then, after he has finished paying for his 
crimes, then, after he has finished paying for his 
crimes, he takes shape when he encounters 
worms, and he is called a Ku-Poison Ghost— 

Tham sân hận, gây tội, gặp loài trùng thành hình, 

làm các loài Quỷ Cổ Độc—See Nine classes of 

ghosts (II). 

Nectar city: Nectar region—Cam lộ giớ—Cam 

Lộ Thành—Thành cam lộ được ví với Niết Bàn— 

The necfar city or nirvana.. 

Necfar gate: The teaching of Buddha—Cam lộ 

môn. 

Nectar from Heaven: Amrta (skt)—Tô Đà —Tô 

Ma (soma)—Cam Lộ. 

l)  Sweet dew: Sương Ngọt. 

2) Ambrosia: Phấn Ong (phấn hoa do ong tích tụ 
trong tổ để ăn). 

3) Wine of gods: Thần Tửu The alcoholic 
drink made from the plant named “Soma” and 
formerly offered to the Brahminical gods— 
Một loại thức uống có rượu làm từ một loại 
cây mà trước đây được dùng để tế lễ Phạm 
Thiên. 

4) The nectar (water) of immortality: The nectar 
from heaven—Nước (mật) Bất Tử. 

5) Deva-wine: The nectar of gods— Thiên Tửu 
(rượu trời). There are four kinds: 

a) Green Ambrosia: Thanh Cam Lộ. 

b)  Yellow Ambrosia: Hoàng Cam Lộ. 

e) _ Red Ambrosia: Hồng (Xích) Cam Lộ. 

d)_ White Ambrosia: Bạch Cam Lộ. 

Nectar of Immortality: Cam Lộ—See Nectar 

from Heaven. 

Nectar jug: Kunda (skt)—Quân đồ lộ (tịnh bình). 

Necfar-king: Amitabha Buddha—Dharma- 

king—Cam lộ vương—See Amitabha Buddha. 

Nectar of nirvana: Cam lộ diệt. 

Nectar region: Nectar city—Cam lộ giới. 

Need a guide for the voyage: Cần một người 

dẫn đạo cho cuộc hành trình. 








Need the spur to bite the bone: This is one of 
the four kinds of horses, likened to four classes of 
monks—Phải lấy vùi sắt đâm vào thân thấu đến 
tận xương mới chịu làm theo ý chủ. Đây là một 
trong bốn loại ngựa để ví với bốn loại Tỳ Kheo— 
See Four kinds of horses. 

Needle: Kim—A needle—See Eipht 
appurtenances of a monk or a nun. 

Needle-eye: Châm Khổng—A needle eye; it is as 
difficult to be reborn as a man as 1t 1s to thread a 
needle on earth by throwing the threadat it from 
the sky—Lổ kim, ý nói tái sanh làm người còn 
khó hơn chuyện một sợi chỉ từ trên không bay xỏ 
vào ngay lổ kim dưới đất (theo Pháp Uyển Châu 
Lâm, quyển 31, “Nếu như có một người đứng trên 
đỉnh núi Tu Di kéo ra một sợi dây cực nhỏ, một 
người đứng dưới chân núi tay cầm cây kim đón 
lấy đầu dây, ở lưng chừng gió lốc, gió xoáy lại 
nổi lên dữ dội vào sợi dây, sợi dây thật là khó 
chui vào được đúng lổ kim. Làm được thân người 
còn khó hơn thế ấy nữa). 

Needle-like hair ghosfs, self-piercing: Châm 
Mao Quỷ—Quỷ có lông nhọn như kim—See Nine 
classes of phostfs (1). 

Needle-mouth ghos(: Châm Khẩu Quỷ—Kim 
Khẩu Quỷ—One of the nine classes of pretas, 
needle-mouth ghosts, with mouth so small that 
they cannot satisfy their hunger or thirst—Một 
trong chín loại quỷ, là loại quỷ có miệng nhỏ như 
cây kim, không ăn uống gì được—§ee Hungry 
ghost and Nine classes of ghosts. 

Needy (n): Cùng đinh. 

Negation (n): Sự phủ định. 

(A) Ten negations in five pairs: Thập Bất Trung 
Đạo—Mười điều phản bác Trung Đạo—§ee 
Teen negations. 

Middle School (the same as ten negations 
except the last pair). In the Eight Negations, 
all specific features of becoming are denied. 
The fact that there are Just eipht negations 
has no specific purport; this 1s meant to be a 
whole negation. lí may be taken as a 
CrOSSWIse sweeping away of all eight errors 
attached to the world of becoming, or a 
reciprocal rejection of the four palrs of one- 
sided views, or a lengthwise øgeneral thrusting 
aside of the errors one after the other. In this 


(B 


` 


3009 


way, all discriminatons of oneself and 
another or this and that are done away with— 
Tám phủ định của Ngài Long Thọ, người 
sáng lập ra Tam Luận Tông. Bát Bất Trung 
Đạo phủ nhận tất cả những sắc thái hiện hữu. 
Sự thực Bát Bất Trung Đạo không có một 
mục đích nào cả. Chúng ta có thể xem nó như 
một móc tréo càn quét tất cả tám thứ sai lầm 
gắn liền với thế giới hiện thể, hay sự đào thải 
hỗ tương của bốn cặp thiên kiến, hay một 
chuỗi dài biện luận nhằm gạt bỏ từ sai lầm 
nầy đến sai lầm khác. Theo cách nầy tất cả 
những biện biệt về “tự hay “tha,' về “bŸ hay 
“thử' đều bị tuyệt diệt—See Eight Negations. 

Negative (a): 

1) Phủ nhận Tiêu cực Bất thiện—Evil_— 
Unwholesome——For more Information, please 
see Âm. 

2) Tiêu cực: Passive—Pessimistic. 
Negative actions: Ác Nghiệp —Evil work, one 
Of the three lines of action that affect karma——Tội 
hành, một trong ba đường hành động. 
Negative becoming: Asankrta-dharma (skÙ— 
Vô Vi Pháp—See Three non-created dharmas and 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Negafive in not doïing øood: Chỉ Phạm— 
Ceasing to do wrong, while transgression sin by 
action, acfIve sin, or positive 1n doïng evil sụch as 
killing, stealing, etc. Self-control in keeping the 
commandmen(s or prohibitions relating to deeds 
and words—Thụ động trong những việc thiện lành 
như không bố thí là “chỉ phạm”, trong khi phạm 
tội bằng hành động (hay phạm những giới mà 
mình đã thụ) như sát sanh, trộm cắp, vân vân thì 
gọi là “tác phạm.” Tự kiểm bằng cách giữ giới 
hay ngừng làm những việc tà vạy. 

Negative forces: Vô lực—Subordinate or inert 

forces—See Dual powers (II). 


Negative image: Hình ảnh tiêu cực. 


Negatve karma: Ác nghiệp—Harmful 
actions—See EvIl karma. 
Negatve mỉnd: Tâm Bất Thiện—See 


Unwholesome mind. 

Negative path: Ác đạo—Black path. 

Negative and positive: Âm Dương—Cực Âm 
và Cực Dương—Tiêu cực và tích cực. 

I)_ Death and life: Chết và sống. 








2) Hell and earth: Địa phủ và dương gian. 
3) In Chinese cosmology, 
polarity, namely earth and heaven, female 
and male: Yin-Yang—Luỡng cực theo vũ trụ 
quan của Trung Quốc—Đất và trờ —Nữ và 


the principle of 


Nam. 
Negative principles: Những nguyên tắc tối 
Buddhism, negatve princIples (as 
opposed to positive principles) are phenomena 
that obscure the true nature of things—Trong Phật 


ám —In 


giáo, đó là những hiện tượng tối ám che chắn bản 

chất thật của vạn hữu. 

Negative theology: Thần học phủ định— Thuyết 

lấy phương thức “thần không là gì cả” để biện 

luận. 

Negative thoughts: Những tư tưởng xấu— 

Negative thoughts disturb our mind and cause us a 

lot of problems. Negative thoughts include— 

Những tư tưởng xấu làm trở ngại tâm tánh và gây 

cho chúng ta nhiều trở ngại. Những tư tưởng xấu 

bao gồm: 

1) Resentment: Oán hận. 

2) Jealousy: Ganh ty. 

3) Anger: Giận dữ. 

4) Grecd: Tham lam. 

5) Wishing to harm others: Muốn hại người 
khác. 

6) Wrong views: Tà kiến. 

7) Slander: Phỉ báng. 

8) Lying: Nóidối. 

9) Arrogance: Cống cao ngã mạn. 

10) Stealing: Trộm cấp. 

11) Sexual misconduct: Tà dâm. 

12) Substance abuse: Hút,uống hay chích những 
chất cay độc. 

13) Double-tongued: Nói lưỡi hai chiều. 

14) Harsh speech: Nói lời độc ác. 

15) Bad attitudes: Thái độ xấu ác. 

16) Wrong discernments: Phân biệt sai lầm. 

17) Faithlessness: Không có niểm tin. 

Negative way: Phương cách tiêu cực. 

Negatfivism (n): Ucchedavada (p & skÙ—Đoạn 

Diệt Thuyết —Negativism or Nihilism opposed to 

eternalism—Đoạn diệt thuyết đối lại với Thường 

hằng thuyết—See Six heterodox teachers. 

Neglect (v): Chểnh mảng. 


3010 


Neglect the Bodhi Mind when pracficing 
øood deeds is the action of demons: Quên mất 
Bồ Đề Tâm mà tu hành các thiện pháp đó là ma 
nghiệp—A concrete example in the Avatamsaka 
Sutra 1s that 1Ý we neglect our Bodhi mind suring 
we gIve chartty; the charity may be made for 
fame, benefits or praise, and so on; such conduct 
Một thí dụ cụ thể 
trong Kinh Hoa Nghiêm, đó là nếu chúng ta 
không vì Bồ đề tâm mà bố thí thì cái bố thí ấy có 
thể vì danh vì lợi hay vì muốn được khen tặng, 
vân vân, đó là cách cách hành xử của loài ma. 
Neglect summer retreat: Phá Hạ —Phá hoại an 
cư kiết hạ, nghĩa là không tuân thủ theo những 
cấm túc của ba tháng an cư. 

Neglectful (a): Cẩu thả—Careless. 

Neglecting unwholesome thoughts: Cố quên 
những tư tưởng xấu xa—Simple neglect or 
becoming wholly Inattentve to unwholesome 
thoughts. This 1s one of the five practical 
suøgeestons øgiven by the Buddha will be 
beneficial to all Không để ý, cố quên lãng 
những tư tưởng xấu xa ấy. Đây là một trong năm 
để nghị của Đức Phật nhằm đem lại lợi ích cho 
hành giả—See EFive practical suggestions given 
by the Buddha. 

Negoro (jap): Núi Căn Lai (Nhật Bản). 
Negoroyama (jap): Vùng núi Căn Lai (Nhật 
Bản). 

Nehan (jap): Nirvana (sk—Nibbana (p)—Nieh- 
Pan—Niết Bàn—See Nirvana. 
Nehando (jap): Niết Bàn 
Anrakudo. 

Nchangyo (jap): Parimirvana Sutra (skÙ—See 
Ñirvana and Nirvana Sutra. 


1s the conduct of the demons: 





Đường—See 


Neighbor (n): Người láng giểng. 

Neighbour?s pearls: Lân Trân—A neighbour”s 
pearl which ¡is no aid to me—Hạt minh châu của 
nhà láng giểng không giúp ích gì được ta. 
Neiphbouring monks: Lân Đơn—One”s 
neighbouring monks, who seat in the right and left 
seats during a ceremony——Các vị sư chùa lân cận, 
ngồi bên phải hay bên trái thầy trụ trì mỗi khi có 
lễ. 














Neither active nor inactive: Phi hữu vi phi vô 
vi hay Sự Lý vô ngại pháp giới —See FIive forms 
of dharmadhatu. 
Neither adding nor substracting: Bất tăng bất 
giảm—The Unvarying Bhutatathata, one of the 
ten Bhutatathata. In reference to the absolute 
realifty, neither adding nor subtracting or nothing 
can be added or taken away—Bất tăng bất giảm 
là một trong mười chân như. Nói về chân lý thực 
tướng, không tăng không giảm, không thêm không 
bớt. 
Neither appear nor disappear: There ¡s no 
appearance and disappearance of real dharmas— 
Real dharmas are bare manifestations—Thị chư 
pháp không tướng, bất sanh bất diệt. 
Neither ass nor horse: Phi lư phi mã—To copy 
but fail Không phải lừa mà cũng không phải 
ngựa, ý nói bắt chước không đúng cách thành ra 
không giống ai. 
Neither birth nor death: Neither born nor 
dead—Bất sanh bất diệt (không sanh không diệt). 
l) This phrase means not changing In “going 
away or coming forth.` The phrase “going 
away` ©Xpresses the of things 
disappearing, while the phrase “coming forth” 
indicates that things appearing. The whole 
phrase “Neither bírth nor death” means all 
things seem to be changing, but they appear 
to be doing so from a phenomenal and 
relative point of view. When the Tathagata 
sees the real state of all things, they neither 
disappear, and they are Iimmortal and eternal. 
When this idea applied to the human body, 
“coming forth” means birth and “going away” 
means death. Although man seems to be born, 
grow old, suffer from disease, and finally die, 
these phenomena are only produced by 
superficial changes in the substances that 
form the human body; true human lie 
continues eternally. This confirms the Law of 
indestructibility of matter, throuph which 
sclence confñrms that matfer neither 
decreases nor disappears. The snow on the 
øround seems to melt away as the days go by, 
but in reality, It merely changes Into water 
and sinks Into the ground or evaporafes Into 
the air. The snow only changes 1s form; the 


1dea 


3011 


quantty of fundamental elements that 
constitute ¡it do not decrease, much less 
disappear. When water vapor In the air comes 
1nto contact with cold air as a conditlon or 
secondary cause, 1t becomes a tiny drop of 
water. These drops accumulate to form a 
cloud. When these tiny drops of water Join to 
form large drops of water, they become rain 
and fall on the earth. They will fall not as rain 
but as snow when the temperature falls below 
a certain point. Thus though matter seems tfo 
disappear, in actual fact It does not disappear 
but only changes In form. The same can be 
said of man. In the sight of the Tathagata the 
birth and death of man are merely changes In 
form; man”s life Itself remains eternally. Seen 
with the eye of the Buddha, man”s existence 
1s “neither living nor dead.”—Từ này có 
nghĩa là “không sanh cũng không diệt,” hoặc 
“không đi không đến.” Từ “đi” diễn tả ý niệm 
về các sự vật biến mất đi trong khi “đến” chỉ 
ý niệm về các sự vật xuất hiện. Toàn thể từ 
ngữ này có nghĩa là “Tất cả các sự vật có vẻ 
như đang thay đổi, nhưng chúng xuất hiện dễ 
mang vẻ như thế theo quan điểm hiện tượng 
và tương đối. Khi Đức Như Lai nhìn thấy thực 
tướng của tất cả các sự vật, thì chúng không 
biến mất cũng không xuất hiện, chúng là bất 
diệt, vĩnh hằng.” Khi ý niệm này được áp 
dụng vào thân thể con người, “đến” nghĩa là 
sinh ra, “đi” nghĩa là chết đi. Mặc dù con 
người có vẻ như được sinh ra, già đi, khổ vì 
bệnh, rồi cuối cùng chết đi, những hiện tượng 
này chỉ do những thay đổi bên ngoài của 
những thể chất thành hình thân thể con người 
vẫn tương tục mãi. Chúng ta có thể lấy định 
luật về tính bất hoại của vật chất làm một thí 
dụ đơn giản, theo đó khoa học xác nhận rằng 
vật chất không giảm đi cũng không biến mất. 
Tuyết trên mặt đất hình như tan đi sau nhiều 
ngày, nhưng thực ra, nó chỉ biến đổi thành 
nước và thấm vào đất rồi bốc hơi lên không 
khí. Tuyết chỉ thay đổi hình thái, số lượng các 
phần tử cơ bản tạo thành nó không giảm đi 
huống chi là biến mất. Khi hơi nước trong 
không khí tiếp xúc với không khí lạnh như là 
một điều kiện hay duyên, thì nó trở thành 
những giọt nước nhỏ. Những giọt này tích tụ 


2) 


3) 


thành một đám mây. Khi những giọt nước 
nhỏ này kết hợp lại thành những giọt nước 
lớn thành mưa rơi xuống đất. Chúng sẽ không 
rơi thành mưa mà thành tuyết khi nhiệt độ 
giảm xuống đến một mức độ nào đó. Như 
thế, dù vật chất có vẻ như biến mất, trên thực 
tế nó không biến mất, mà chỉ thay đổi hình 
thái mà thôi. Cũng có thể nói như thế về con 
người. Theo sự thấy của Đức Như Lai thì sự 
sinh ra và chết đi của con người chỉ là những 
thay đổi hình thái; sự sống của con người tự 
nó vẫn vĩnh hằng. Khi được nhìn thấy bằng 
Phật nhãn, sự hiện hữu của con người “không 
sống cũng không chết.” 

There nothing appears, nothing disappears, 
meaning there Is neither orlginaton nor 
cessation; refuting the idea of appearing or 
birth by the idea of disappearance—Bất Sanh 
Bất Diệt hay bất sanh diệc bất diệt (không 
sanh không diệt), nghĩa là không có khởi 
cũng không có diệt; phá hủy ý niệm khởi 
bằng ý niệm diệt—See Eight negations, and 
Teen negations. 

Netther binh nor death, one of the ten 
negations ¡in five pairs—Bất Sanh Bất Tử, 
một trong mười điều phản bác trung đạo— 
Không sanh không chết —See Ten negations, 
and Ten negations. 


Neither black nor white karma: Karma which 
does not affect metempsychosis either evil or 
good—Phi hắc phi bạch nghiệp — Nghiệp Vô 
Lậu —Tính của nghiệp vô lậu là không nhiễm ô 
nên gọi là phi hắc, không đem lại cái thiện quả 
của hữu lậu nên gọi là phi bạch (không phải ác 
nghiệp mà cũng không phải thiện nghiệp). 
Neither born nor ended: Bất sinh bất diệt. 
Neither cause nor effect: Vô Nhân Vô Quả— 
Bất Nhân Bất Quả hay không nhân không quả. 


l) 


2) 


Rewards and punishments are independent of 
morals—Tà kiến phủ nhận hết thảy nhân 
quả, cho rằng không có nghiệp nhân thiện ác 
có thể thụ quả sướng khố—See Four 
erroneous tenetfs (A). 

Netther cause nor effect, one of the ten 
negations In five pairs—See Ten negations. 


Neither coming nor going: Bất Lai Bất Khứ. 


l) 


Nothing comes, nothing goes, refuting the 
Idea of “disappearance” by the idea of 


3012 


“come,` meaning neither coming-in nor øoIng- 
out; refuting the idea of “come” by the idea 
of 'go.—Bất Lai Bất Khứ hay bất lai diệc 
bất khứ (không đến không đi), phá hủy ý 
niệm về diệt bằng ý niệm “đến,' nghĩa là 
không có đến mà cũng không có đi; phá hủy 
ý niệm “đến” bằng ý niệm “đi.'—See Eight 
negafions, and Ten negations. 

2) One of the ten negations in five pairs—Bất 
Khứ Bất Lai hay không đến không đi—See 
'Ten negations. 

Neither end nor permanenee: Bất Đoạn Bất 

Thường. 

l1) There nothing has an end, nothing 1s eternal, 
meaning permanence nOF 
Impermanence; refuting the ¡idea of 
'permanence' by the idea of “destruction.`— 
Bất Đoạn Bất Thường hay bất đoạn diệc bất 
thường (không đoạn không thường), nghĩa là 
không có trường cửu cũng không có bất 
trường cửu; phá hủy ý niệm về “thường' bằng 
“đoạn.—See Eight negatlons, 
negaftIons. 

2) Neither end nor permanence, one of the ten 
negations in five pairs—Bất Tuyệt Bất Hằng 
hay không đoạn không hằng—See Ten 
negaftIons. 

Neither enmi(y nor friendship: Oán Thân 

Bình Đẳng—A mind that knows neither enmity 

nor friendship, no discrimination of persons—Tâm 

bình đẳng không phân biệt thù bạn. 

Neither exhausfs the mundane nor sfays ỉn 


the supramundanc: Not cxhausting the 
mundane state—Không Tận Hữu Vi Không Trụ 
Vô Vi—According to the Vimalakrt Sutra, 
chapter eleven, the Bodhisatva Conduct, the 
Buddha said to the Bodhisattvas: “There are the 
exhaustible and the inexhaustible Dharmas which 
you should study. What is the exhaustible? lt is 
the active (yu wei or mundane) Dharma. What 1s 
the inexhaustible? It is the non-active (wu wel or 
supramundane) Dharma. As Bodhisattvas, you 
should not exhaust (or put an end to) the mundane 
(state); nor should you sfay In the supramundane 
(state). Further, to win merifs, a Bodhisattva does 
not sfay 1n the supramundane, and to realize 
wisdom he does not exhaust the mundane. 
Because of his great kindness and compassion, he 


neither 


and Ten 


does not remain ¡in the supramundane, and in 

order to fullfil all his vows, he does not exhaust 

the mundane. To gather the Dharma medicines 
he does not stay ¡in the supramundane, and to 
administer remedies he does not exhaust the 

Since he knows the 1llnesses of all 

lving beinegs he does not stay in the 

supramundane, and since he wan(s to cure their 
1llnesses, he does not exhaust the mundane. 

Virtuous (Ones, a Bodhisatva practcing this 

Dharma neither exhausts the mundane nor stays in 

the supramundane. This is called the exhaustible 

and ¡inexhaustble Dharma doors to liberation 
which you should study——Theo Kinh Duy Ma Cật, 
phẩm mười một, Bồ Tát Hạnh, Phật bảo các Bồ 

Tát rằng: “Có pháp môn “Tận, Vô Tận Giải 

Thoát” các ông nên học. Sao gọi là Tận? Nghĩa là 

pháp hữu vi. Sao gọi là Vô Tận? Nghĩa là pháp vô 

vi. Như Bồ Tát thời không tận hữu vi, cũng không 

trụ vô vi.” Lại vì đủ các phước đức mà không trụ 

vô vi; vì đủ cả trí tuệ mà không tận hữu vi; vĩ đại 
từ bi mà không trụ vô vi; vì mãn bổn nguyện mà 
không tận hữu vi; vì nhóm thuốc pháp mà không 
tận hữu vi; vì tùy bệnh cho thuốc mà không tận 
hữu vi; vì biết bệnh chúng sanh mà không trụ vô 

vi; vì dứt trừ bệnh chúng sanh mà không tận hữu 

vi. Các Bổ Tát chánh sĩ tu tập pháp nây thời 

không tận hữu vi, không trụ vô vi, đó gọi là pháp 

môn Tận, Vô Tận Giải Thoát mà các ông cần 
phải học. 

lI) “What 1s meant by not exhaustng the 
mundane (state)? lí means not discarding 
great benevolence; not abandoning sreat 
compassion; developing a profound mind set 
on the quest of all-knowledge (sarvajna) or 
Buddha knowledge) without relaxing for even 
an Instant ¡ndefatgable teaching 
converting living beings; consfant pracfice of 

Bodhisatva winning methods; 

upholding the right Dharma even at the rIsk of 

one”s body and life; unwearied planting of all 
excellent roots; unceasing applicaton of 
expedient devices (upaya) and dedication 

(parinamana); never-ending quest of the 

Dharma; unsparing preaching of it; dilipent 

worship of all Buddhas; hence fearlessness 

when entering the stream of birth and death; 
absence of Joy In honour and of sadness 1n 


mundane. 


and 


the  four 


3013 


disgrace; refraining from sliphing non- 
pracises of the Dharma; respecting 
practisers of Dharma as IÝ they wWere 
Buddhas; helping those suffering from klesa 
to develop the right thougpht; keeping away 
from (desire and) pleasure with no idea of 
prizing such a high conduct; no preference for 
one”s happiness but Joy at that of others; 
regarding one”s experience 1n the state of 
samadhi as similar to that ¡in a hell; 
considering one”s stay 1n samsara (1.e. stat€ Of 
birth and death) as similar to a stroll in a park; 
giving rise to the thought of being a good 
teacher of Dharma when meeting those 
seeking If; øiving away all possessions tfo 
realize all-knowledge (sarvaJna); gIving rise 
to the thought of salvation when seeing those 
breaking the precepts; thinking of the (SIX) 
perfections (paramitas) as dear as one”s 
parenfs; thinking of the (thirty-seven) 
conditions confributory to enlightenment as I1 
they were one”s helpful relatives; planting all 
excellent roots without any restrictions; 
gathering the glorious adornmentfs of all pure 
lands to set up one's own Buddha land; 
unresfricted bestowal of Dharma to win all 
the excellent physical marks (of the Buddha); 
wiping out all evils to purfy one”s body, 
mouth and mind; developing undiminished 
bravery while transmigrating through samsara 
1n countless aeons; untiring determination to 
listen to (an account of the Buddha's 
countless merifs; using the sword of wisdom 
to destroy the bandit of klesa (temptation) to 
take living beings out of (the realm of the 
five) apsregates (skandhas) and (twelve) 
entrances (ayaftana) so as to liberate them for 
ever; using firm devotion to destroy the army 
of demons; unceasing search for the thought- 
free wisdom of reality; content with few 
desires while not running away from the 
world in order to continue the Bodhisattva 
work of salvation; not Infringing the rules of 
respect-Inspiring deportment while entering 
the world )to deliver living beings); use of the 
transcendenfal power derived from wisdom to 
guide and lead all living beings; controlling 
(dharam) the thinking process 1n order never 


to forget the Dharma; being aware of the 
roofs of all living beings In order to cut off 
ther doub(s and suspicions (about theIr 
underlying nature); use of the power of 
speech to preach the Dharma without 
1mpediment; perfecting the ten good (deeds) 
to win the blessings of men and devas (in 
order to be reborn among them to spread the 
Dharma); practicing the four Infinie minds 
(kindness, pify, Joy and indifference) to teach 
the Brahma heavens; rejoicinne at being 
invited to expound and extol the Dharma In 
order to win the Buddha's (sk¡llfu]) method of 
preaching; realizing excellence of body, 
mouth and mind to win the Buddha”s respect- 
Inspiring deportmen(; profound practice of 
good Dharma to make ones deeds 
unsurpassed; practicing Mahayana to become 
a Bodhisattva monk; and developing a never- 
receding mind in order not to miss all 
excellent merits. This 1s the Bodhisattva not 
exhaustng the mundane state—Sao gọi là 
Không Tận Hữu Vi? Nghĩa là không ha đại 
từ, không bỏ đại bi, sâu phát tâm cầu nhứt 
thiết trí mà không khinh bỏ, giáo hóa chúng 
sanh quyết không nhàm chán; đối pháp tứ 
nhiếp thường nghĩ làm theo, giữ gìn chánh 
pháp không tiếc thân mạng, làm các việc 
lành không hề nhàm mỏi, chí thường để nơi 
phương tiện hồi hướng, cầu pháp không biếng 
trễ, nói pháp không lẫn tiếc, siêng cúng 
dường chư Phật, cố vào trong sanh tử mà 
không sợ sệt, đối việc vinh nhục lòng không 
lo không mừng, không khinh người chưa học, 
kỉnh người học như Phật, người bị phiển não 
làm cho phát niệm chánh, cái vui xa lìa 
không cho là quý, không đắm việc vui của 
mình mà mừng việc vui của người, ở trong 
thiển định tưởng như địa ngục, ở trong sanh tử 
tưởng như vườn nhà, thấy người đến cầu pháp 
tưởng như thầy lành, bỏ tất cả vật sở hữu 
tưởng đủ nhứt thiết trí, thấy người phá giới 
tâm nghĩ cứu giúp, các pháp Ba La Mật tưởng 
là cha mẹ, các pháp đạo phẩm tưởng là 
quyến thuộc, làm việc lành không có hạn 
lượng, đem các việc nghiêm sức ở các cõi 
Tịnh Độ trau dồi cõi Phật của mình, thực 
hành bố thí vô hạn, đầy đủ tướng tốt, trừ tất 


2) 


3014 


cả điều xấu, trong sạch thân khẩu ý, nhiều số 
kiếp sanh tử mà lòng vẫn mạnh mẽ, nghe các 
Đức Phật quyết chí không mỏi, dùng gươm trí 
tuệ phá giặc phiền não, ra khỏi ấm giới nhập, 
gánh vác chúng sanh để được hoàn toàn giải 
thoát, dùng sức đại tinh tấn phá dẹp ma quân, 
thường cầu vô niệm, thực tướng trí huệ, thực 
hành ít muốn biết đủ mà chẳng bỏ việc đời, 
không sái oai nghi mà thuận theo thế tục, 
khởi tuệ thần thông dẫn dắt chúng sanh, đặng 
niệm tổng trì đã nghe thời không quên, khéo 
biết căn cơ dứt lòng nghi của chúng sanh, 
dùng nhạo thuyết biện tài diễn nói pháp vô 
ngại, thanh tịnh mười nghiệp lành hưởng thọ 
phước trời người, tu bốn món vô lượng mở 
đường Phạm Thiên, khuyến thỉnh nói pháp, 
tùy hỷ ngợi khen điều lành, đặng tiếng tốt 
của Phật, thân khẩu ý trọn lành, đặng oai 
nghi của Phật, công phu tu tập pháp lành sâu 
dầy càng tiến nhiều lên, đem pháp Đại thừa 
giáo hóa thành tựu Bồ Tát Tăng, lòng không 
buông lung, không mất các điều lành. Làm 
các pháp như thế gọi là Bồ Tát không tận hữu 
VI. 

“What 1s the Bodhisattva not staying in the 
supra-mundane state (nirvana)? lIt means 
studying and practicing the Immaterial but 
without abiding In voidness; studying and 
practicing formlessness and ¡inaction but 
without abiding 1n them; sfudying and 
practicing that which 1s beyond causes but 
without discarding the roots of good 
causation; looking Info suffering in the world 
without hating birth and death (i.e. samsara); 
looking into the absence of the ego while 
contnung to teach all living beings 
indefatigably; looking Into nirvana with no 
intention of dwelling 1m it permanently; 
looking into the relinguishment (of nirvana) 
while one”s body and mind are set on the 
practice of all good deeds; looking Into the 
(non-existing) destinations of all things while 
the mind 1s set on practicing excellent actions 
(as true destinations); looking into the unborn 
(e. the uncreate) while abiding ¡in (the 
1llusion of) life to shoulder responsibility (to 
save o(hers); looking Into passionlessness 
without cutting off the passion-steam (n 


order to stay In the world to liberate others); 
looking ¡into the state of non-action while 
carrying out the Dharma to teach and convert 
lving beings; looking ¡nto nothingness 
without forgetting about great compassion; 
looking Into the ripht position (of nirvana) 
without following the Hinayana habit (of 
sfaying ïn 1£); looking Into the unreality of all 
phenomena which are neither firm nor have 
an Iindependent nature, and are egoless and 
formless, but since one”s own fundamental 
vows are not entirely fulfilled, one should not 
regard merifs, serenify and wisdom as unreal 
and so cease practicing them. This 1s the 
Bodhisattva not staying in the non-acfive (wu 
wel) state—Sao gọi là không trụ vô vi? Nghĩa 
là tu học môn Không; không lấy không làm 
chỗ tu chứng; tu học môn vô tướng, vô tác, 
không lấy vô tướng, vô tác làm chỗ tu chứng; 
tu học pháp Vô Sanh không lấy Vô Sanh làm 
chỗ tu chứng; quán Vô Thường mà không 
nhàm việc lành (lợi hành); quán Thế Gian 
Khổ mà không ghét sanh tử; quán Vô Ngã 
mà dạy dỗ người không nhàm mỏi; quán Tịch 
Diệt mà không tịch diệt hẳn; quán xa ha 
(buông bỏ) mà thân tâm tu các pháp lành; 
quán Không Chỗ Về (không quy túc) mà vẫn 
về theo pháp lành; quán Vô Sanh mà dùng 
pháp sanh (nương theo hữu sanh) để gánh vác 
tất cả; quán Vô Lậu mà không đoạn các lậu; 
quán không chỗ làm (vô hành) mà dùng việc 
làm (hành động) để giáo hóa chúng sanh; 
quán Không Vô mà không bỏ đại bị; quấn 
Chánh Pháp Vị (chỗ chứng) mà không theo 
Tiểu thừa; quán các pháp hư vọng, không bển 
chắc, không nhân, không chủ, không tướng, 
bổn nguyện chưa mãn mà không bỏ phước 
đức thiển định trí tuệ. Tu các pháp như thế 
gọi là Bồ Tát không trụ vô vi. 
Neither existent nor nonexistent: Chẳng có 
chẳng không—S§ee Ten kinds of adamantine mind 
Of commitment to universal enlightenment (6). 
Neither existent nor nonexistent cultivation: 
Phi hữu phi vô—See Ten kinds of infinite path of 
Great Enlightening Beings. 
Neither existing nor non-exisfing: Phi Hữu 
Phi Không—Neither existing nor empty—Ïf we 
©Xpress our answer, 1t must be “Neither yes nor 


3015 


no,” 1.e., having nothing to do with the quesftion or 

no use answering. Neither material nor Immaterial 

(The characteristics of bhufatathata). In the light 

of this, though the phenomenal has no reality In 

1tself, the noumenal 1s not void—Phi Hữu Phi 

Không—Chẳng phải có mà cũng chẳng phải 

không. Nếu chúng ta diển tả câu trả lời, nó phải 

là “Vừa không phải, vừa không không phải,” 
nghĩa là không đề cập đến câu hỏi hay không cần 
phải trả lời. Trung đạo mà Duy Thức Luận trình 
bày tất cả các pháp đều chẳng phải hiện hữu mà 
cũng chẳng phải không hiện hữu; chẳng phải vật 
chất mà cũng chẳng phải phi vật chất (đây là bản 
chất của Chân Như). Dù sự là phi hữu, lý cũng 
chẳng phải là phi không —See Four terms of 

differentiation of all things (A). 

Neither form nor mental: Phi sắc phi tâm— 

See Three active dharmas. 

Neither goỉing nor coming: Eternal like the 

dharmakaya—Bất khứ bất la —Vô Khứ Vô Lai— 

Không đi không đến, chỉ pháp thân của Đức Như 

Lai vắng lặng thường trụ (theo Kinh Kim Cang thì 

Như Lai là không từ đâu tới và không đi đâu; theo 

Khởi Tín Luận thì Như Lai không sinh không diệt, 

bốn tướng không làm nó di động, không đi không 

đến, ba đời không làm nó thay đổi). 

Neither good nor bad: Avyakrta or Avyakhàta 

(skÐ—Vô ký. 

1)  Unrecordable (either good or bad): Không thể 
ghi nhận là thiện hay bất thiện. 

2) Neutral: Neither good nor bad. Things that 
are Innocent or cannot be classified under 
moral 
categories—Trung tính. 

Neither good nor evil karma: Vô ký nghiệp— 

See Three lines of action that affect karma. 

Neither idenfity nor difference: Bất Nhất Bất 

DỊ. 

1) Nothing 1s identical with 1fself, nor 1s there 
anything differentiated, meaning neither unIty 
nor diversity; refuting the idea of “unity` by 
the idea of “diversity.`—Bất Nhất Bất DỊ hay 
bất nhất diệc bất dị (không giống không 
khác), nghĩa là không có thống nhất cũng 
không có phân ly; phá hủy ý niệm về “nhất” 
bằng “dị '—See Eight negations, and Ten 
negafions. 


2) Neither Identity nor difference, one of the ten 
negations in five pairs—Bất Đông Bất Dị hay 
không giống không khác See Ten 
negations. 

Neither the learner nor the non-learner: 
N'eva sekho nasekho puggalo (p)—Phi hữu học 
phi vô học nhân—See Three dharmas (XXXT]). 
Neither listening to nor asking about: Bất 
văn bất vấn (không nghe, không hỏi)—To ignore 
someone completely. 
Neither living nor dead: See Neither birth nor 
death. 
Neither matter nor mỉnd: Phi sắc phi tâm— 
Neither phenomenal nor noumenal, one of the 
three kinds of active dharmas. Apart from the two 
categories of matter and mind—Chẳng phải sắc 
mà cũng chẳng phải tâm (đứng riêng khỏi hai thứ 
thân và tâm). **See Samskrita and Three active 
dharmas. 
Neither pain nor pleasure: Bất Khổ Bất Lạc 
Thọ—Xả Thọ - The sfate of renunciaton or 
1ndifference to sensation, one of the three kinds of 
sensation, the sfate of experlencing neither pain 
nor pleasure. This is also one of the five vedanas 
Or sensations, the state in which one has abandon 
both pain and pleasure—Một trong ba thứ thọ, 
không khổ không lạc. Đây cũng là một trong năm 
trạng thái cảm thọ, trạng thái trong đó con người 
đã xả bỏ sự đớn đau cũng như lạc thú—See Five 
S€enSafIOnS. 
Neither painful-nor-pleasant feeling: The 
Sfate of experiencing neither pain nor pleasure— 
Phi Khổ Phi Lạc Thọ: Trung tính—Vô khổ vô 
lạc—See Three states of sensation (II). 
Neither permanent nor impermanent: Phi 
Thường Phi Vô Thường Cú —Neither permanent 
nor Impermanent; that the body 1s Impermanent, 
but the ego not Iimpermanent—Ngoại đạo cho 
rằng thân có khác nên là phi thường; ngã thì 
không khác nên là phi vô thường—See Four 
tenets held by varIous non-Buddhist schools. 

Neither phenomenal nor noumenal: Neither 

matter nor mind—Phi sắc phi tâm. 

Neither pleasant nor painful feeling: 

Adukkham-asukha vedana (p)—Phi khổ phi lạc 

thọ—See Three dharmas (XXI]). 


3016 


Neither pleasant nor unpleasant feeling: 
Neutral feeling—Bất lạc bất khổ thọ—Dửng 


Z 


dưng—Không vừa ý mà cũng không không vừa 
ý—See Sensafion. 

Neither reality nor unreality: Phi Thực Phi Phi 
Thực. 


l) 


2) 


“Reality” means that we perceive things as 1f 
they were really there. “Unreality” means 
that we perceive them as not being there. To 
regard a tangIble thing as surely existing 1s a 
one-sided way of considering matter. On the 
other hand, to regard an ¡infangible thing as 
not existing 1s also a partial viewpoint. For 
example, while we confidently affirm the 
existence of water because 1t 1s visible and 
tangible, It evaporates without our being 
aware of I(. Conversely, while we do not 
recogn1ze the existence of vapor because 1t 1s 
Invisible, it becomes rain and falls on the 
carth. To be swayed by either “reality” or 
“unreality” 1s a superficial way of looking at 
things. The ripht way to look at them 1s with 
the Tathagata's eyes: “Neither reality nor 
unreality.”—Reality có nghĩa là “không thực 
cũng không phi thực,” hay “không thế này 
cũng không thế kia.” “Thực” nghĩa là chúng 
ta nhận thức các sự vật đúng như chúng thực 
sự ở đó. “Phi thực” nghĩa là chúng ta nhận 
thức chúng không đúng như chúng ở đó. Xem 
một sự vật cụ thể như là chắc chắn hiện hữu 
thì đấy chỉ là một cách xem xét phiến diện. 
Mặt khác, xem một sự vật không cụ thể như 
là không hiện hữu thì đó cũng là một quan 
điểm bất toàn. 

Neither reality nor unreality Iinclude a very 
Important teaching concerning our way of 
life. We must not be overconfident when we 
perceive the things, not 
D€sSImIstic perceive their 
nonexistence. While perceiving the existence 
of a thing, we must provide against the time 
when we will perceiIve Ifs nonexistence. 
Conversely, even though we may think a 
thing 1s nonexistent, 1t 1s really existent, and 
we should seek 1t. This 1s true of everything 
regardless of 1ts substance and of man”s 
ability. We must always do our part well 
without being rigidly bound by their idea of 


©xistence of 


when  we 


a) 


b) 


either the existence or the nonexistence of 
things. Thus we can maintain calm minds and 
lead vigorous lives—Không thực cũng không 
phi thực bao hàm một giáo lý rất quan trọng 
về cách sống của chúng ta. Chúng ta không 
nên quá tin tưởng khi nhận thấy sự hiện hữu 
của các sự vật, cũng không nên bi quan khi 
nhận thấy sự phi hiện hữu của một sự vật, 
chúng ta phải dự phòng đến lúc chúng ta sẽ 
nhận thấy sự phi hiện hữu của nó. Ngược lại, 
dù chúng ta có thể nghĩ rằng một vật là phi 
hiện hữu, nó cũng thực sự hiện hữu, và chúng 
ta cần phải tìm kiếm nó. Mọi sự đều đúng 
như thế bất kể bản chất của nó và khả năng 
của con người. Chúng ta phải luôn luôn làm 
tốt phần mình mà không bị buộc chặt vì cái ý 
niệm về sự hiện hữu hay phi hiện hữu của 
các sự vật. Như thế, chúng ta có thể giữ tâm 
tĩnh lặng và sống một cuộc sống linh hoạt. 

Take the case of a river. Water 1s Incessantly 
flowing in the river. Althouph we see a wide 
expanse of water stretching before us, the 
water that was seen a second a øo now e©xIsfS 
no longer. The water seen In the present 
moment no longer exIsts in the next momeI. 
For all that, the river does not disappear but 
really exists—Hãy xem trường hợp một dòng 
sông. Nước chảy không ngừng trong sông. Dù 
chúng ta thấy một vùng nước rộng trải ra phía 
trước chúng ta, nước được nhìn thấy một giây 
trước đây bây giờ không còn đó nữa. Nước 
được thấy vào lúc này không còn đó nữa vào 
lúc kế tiếp. Suốt trong những lúc này, dòng 
sông không biến mất mà hiện hữu thật sự. 

The same thing applies to human life. Strictly 
speaking, our self of yesterday 1s not the 
same as our self of today. The cells of our 
body are reborn moment by moment. The 
Sfate of our menftal powers and techniques are 
different today from yesterday. At the same 
time, we cannot say that our self of yesterday 
1s one thing and our self of today Is quife 
another, for our lives continue unceasinply 
from yesterday to today—Đối với đời người 
lại cũng như thế. Nói một cách gắt gao hơn, 
cái tự ngã của chúng ta hôm qua không giống 
như cái tự ngã của chúng ta hôm nay. Các tế 
bào của thân thể ta được tái sinh từng lúc 


C) 


q) 


3017 


một. Trạng thái năng lực tâm thức và kỹ thuật 
của ta hôm qua khác hôm nay. Đồng thời, ta 
không thể bảo rằng tự ngã của chúng ta là 
một thứ và cái tự ngã của chúng ta hôm qua 
là một thứ khác hoàn toàn, vì sự sống của 
chúng ta tiếp tục không ngừng từ hôm qua 
đến hôm nay. 

We can no more say: “This 1s the river,” 
when we see one section of 1t before us than 
we can consider our life aside from Its parts. 
For this reason, we cannot adopt the attitude 
that 1Ý we can only pass the present moment 
pleasantly, never mind the consequences. 
Yesterday was yesferday, and today 1s today. 
Tomorrow wIll take care of itself. The karma 
that we produced yesterday confinues fo eXIst 
today, Just as the river goes on and on. The 
karma that we produce today 1s certain to 
affect tomorrow. ÏIf someone pours poison 1n 
the river, the fish downstream will die. If he 
strs up the water, the river wIll become 
muddy downstream—Một khi ta có thể xem 
xét đời sống của ta tách biệt khỏi những phần 
đoạn của nó thì chúng ta sẽ không còn có thể 
bảo rằng: “Đây là dòng sông” khi ta chỉ nhìn 
thấy một đoạn của nó trước mắt ta. Vì thế, ta 
không thể chấp nhận cái quan điểm cho rằng 
nếu ta có thể trải qua giây phút hiện tại một 
cách hỷ lạc thì đừng bao giờ nghĩ đến các hậu 
quả; hôm qua đã là hôm qua; hôm nay là 
hôm nay; ngày mai sẽ tự lo cho nó. Nghiệp 
mà ta đã tạo ra hôm qua vẫn tiếp tục hiện 
hữu hôm nay, như dòng sông cứ tiếp tục mãi. 
Nghiệp mà tạo ra hôm nay chắc chắn có ảnh 
hưởng đến ngày mai. Nếu có người rót thuốc 
độc vào dòng sông thì cá dưới dòng sông sẽ 
chết. Nếu người ấy quậy động nước thì dòng 
sông sẽ trở nên đụt ngầu vì bùn bị dấy lên. 

At the same time, we must not continually 
worry about what happened yesterday. We 
cannot go forward when we are bound by the 
past. Though the past really exists, we should 
not be swayed by 1t. What then should we do? 
We have only to live today well, fully, and 
without regret. To live in this way wIll lead us 
to extinguish the evil karma that we produced 
yesterday and to accumulate øood karma for 
tomorrow—Đồng thời, chúng ta cũng không 


nên cứ mãi lo lắng về những gì đã xảy ra 
hôm qua. Chúng ta không thể tiến lên được 
nếu chúng ta cứ bị quá khứ ràng buộc. Dù 
quá khứ hiện hữu thực sự, chúng ta cũng 
không nên để cho quá khứ làm chao đảo. 
Vậy thì chúng ta nên làm gì? Chúng ta cứ 
việc sống hôm nay cho tốt, cho trọn vẹn và 
không bị hối tiếc. Sống theo cách này khiến 
cho chúng ta làm tiêu ác nghiệp mà ta đã tạo 
ra hôm qua và tích lũy thiện nghiệp cho ngày 
mai. 

The present disappears momenfarlly, but 1t 
really exiss, so we should attach great 
1mportfance to this time that seems to be so 
transient.. This attitude embodies the Idea of 
the Buddha's words “neither reality nor 
unreality.”—Hiện tại biến mất trong chốc lát, 
nhưng nó hiện hữu, cho nên chúng ta cần xem 
trong cái thời gian có vẻ như quá ngắn ngủi 
này. Thái độ này bao hàm ý tưởng của lời 
Đức Phật dạy “Không thực cũng không phi 
thực.” 

In this way, If we follow the example of the 
Buddha-knowledge and try to view the real 
state of all things without being bound by 
ther surface appearances, that 1s, thelr 
changes, existence, nonexistence, and 
differences, we can lead correct and positIve 
lives and can accomplish the mission for 
which we were born into this world—Theo 
đó, nếu chúng ta soi gương Phật trí và cố 
gắng nhìn thấy thực tướng của tất cả các sự 
vật mà không bị ràng buộc bởi những vẻ bể 
ngoài của chúng, tức là những biến đổi, sự 
hiện hữu và phi hiện hữu và những khác biệt 
của chúng, thì chúng ta có thể sống một cuộc 
sống đúng đắn và tích cực và có thể thành 
tựu cái nhiệm vụ mà vì nó, chúng ta đã sinh 
ra trong đời này. 


Neither self nor something apart: Bất Tức 
Bất Ly—Neither the thing itself, nor something 
apart, as water and the wave. Neither unity or 
điversity—Bất Nhất Bất Di. 

Neither thinking nor not thinking: Naisvasa- 


Jnanasamjnayatana (skt—The heaven or place 


where there Is neither thinking nor not thinking— 
Beyond the condition of thinking or not-thinking—— 
Trời Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 


3018 


Neither Thought Heaven: Trời Phi Tưởng. 
Neither three nor one: Phi tam phi nhất— 
Neither three nor one, a T”ien-T”ai phrase that 
noumenon, phenomenon, and madhya or mean, 
are three aspects of absolute truth, but are not 
merely three nor merely one; similarly, three 
powers of dharmakaya, wIisdom, and nirvana are 
neither three nor one—Không phải ba mà cũng 
không phải một, một từ của Tông Thiên Thai 
dùng để chỉ ba khía cạnh không, giả và trung, 
không phải ba mà cũng không phải một; tương tự 
ba thứ pháp thân, trí huệ và niết bàn không phải 
ba mà cũng chẳng phải một. 

Neither thus nor otherwise: Không thế này 
cũng không thế kia—“Thus” indicates the idea of 
always exiIsting without change and “otherwise” 
means the opposite, the Idea of change. This 
phrase means that to view matter either as 
unchanging or as changing 1s a partial way of 
considering matfer. An ordinary person 1s apt tO 
take such a one-sided view, but the Tathagata can 
discern equally both the unchangeable and the 
changeable states of things. In other words, he can 
see things as they truly are—“Thế này” chỉ cái ý 
niệm về luôn luôn hiện hữu, không biến đổi, và 
“thế kia” nghĩa là ngược lại, tức là ý niệm về sự 
biến đổi. Nói chung, từ này có nghĩa là nhìn sự 
vật như là không biến đổi hay như là biến đổi đều 
là một lối nhìn bất toàn. Một người bình thường 
có thể có cái nhìn phiến diện như thế, nhưng Đức 
Như Lai thì có thể nhận rõ những trạng thái biến 
đổi lẫn không biến đổi của các sự vật. Nói một 
cách khác, Ngài có thể nhìn thấy các sự vật đúng 
như các sự vật. 

Neither two nor three: Vô Nhị Vô Tam— 
According to the Lotus Sutra, Buddhism 1s neither 
two nor three, but only one Vehicle— Theo Kinh 
Pháp Hoa, đạo Phật chẳng phải Nhị thừa, cũng 
chẳắng Tam thừa, mà chỉ Nhất Thừa (trong mười 
phương cõi Phật; chỉ có pháp nhất thừa, không có 
hai cũng không có ba, trừ Phật thuyết phương 
tiện). 

Neither unity nor diversity: Bất Nhất Bất 
Dị -Bất Tức Bất Ly—Neither unity or diversity, 
as water and the wave. Neither the thing 1tself, 
nor something apart, as water and the wave— 


Không phải một mà cũng không khác, tỷ như 
nước với sóng. 

Nekkhamma (p): Xuất gia—Renunciation. 
Nekkhamma-nisamsa (p): Phước báu của sự 
xuất gia. 

Nekkhamma-samkappa (p): Từ Bỏ Thế Tục— 
Renunciaton—After realizing all nature of life 
and human suffering ¡in lie, Crown Prince 
Siddhartha stopped enjoying worldly pleasures. 
He thought of leaving the world in search of truth 
and peace. He penniless 
wandering ascetic to struggle for enlightenment. 
He did many penances and underwent much 
sufering. He practiced many forms of severe 
austerity. However, he øot no hope after sIx years 
Of torturing his body so mụuch that it was reduced 
to almost a skeleton. He changed his method as 
his penances proved useless He gave up 
extremes and adopted the Middle Path and 
became a Buddha at the age of 35—Sau khi nhận 
ra rằng bản chất của cuộc sống con người là đau 
khổ, Thái tử Sĩ Đạt Đa ngừng bặt mọi hưởng thụ 
dục lạc. Ngài nghĩ cách xuất thế gian tìm đường 
cứu độ. Sau đó ngài trở thành một kẻ không tiên, 
sống đời lang thang khổ hạnh, những mong đạt 
được đại giác. Ngài đã tự hành hạ thân xác và tu 
hạnh ép xác. Tuy nhiên, sau sáu năm khổ hạnh 
trong vô vọng, thân xác Ngài chỉ còn lại bộ 
xương. Ngài bèn đổi cách và bỏ cách tu vô dụng. 
Ngài từ bỏ nhị biên, đi theo con đường trung đạo 
và thành Phật vào năm 35 tuổi. **See 
Renunciation. 

Nekkhamma sukha (p): Hạnh phúc của sự 
khước từ, hạnh phúc của sự xuất gia. Hạnh phúc, 
an lạc và thoải mái đến từ sự xa la dục lạc ngũ 
trần, xa la những phiền não do lạc thú ngũ trần 
đem lại. 

Nekkkamma-vitakko (p): Wholesome thought 
of renunciaion—Ly dục tầm—See Three 
dharmas (VI). 

Nembutsu: Niệm Phật—See Recite Amitabha 
Buddha. 

Nemimdhara (skt): Ni Dân Đạt La—See Seven 
concenfric ranges around Sumeru. 

NÑen (đap): (sk: Mindfulness—Chánh 


niệm. 


then became a 





Smrti 


3019 


Nento-Butsu (jap): Dipankara-Buddha (sk)— 
Buming Lamp Buddha——Nhiên Đăng Phật. 
Neophytfe (n): Tân tòng. 

Nepal: Nepal, anciently corresponding to that 
part of Nepal which lies east of Kathmandu. A 
part of India 2,500 years ago, while Sakyamum 
wWas alive; now 1f is an ¡independent stafe, 
northeast of India—Nepal xưa kia cũng là phần 
đất Nepal bây giờ, nằm về phía Đông của tỉnh 
Kathmandu, là một phần của Ấn Độ, trong thời 
Phật còn tại thế; bây giờ là quốc gia độc lập, nằm 
về phía Đông Bắc Ấn Độ. 

Nepala (skt: Ni Ba La—See Nepal. 

Neranjara (skt & p): Sông Ni Liên Thiên. 
Nervous disorder: Bệnh thần kinh. 
Net-Brightness Buddha: Phật Võng Minh. 

Net of desire: Noose of desire—Ái võng (lưới 
của ái dục). 

Net of falsity: Tà Võng— Lưới tà hay tà kiến 
đan bện vào nhau như như cái lướ—See Net of 
heterodox doctrines. 

Net of great teaching: Đại Giáo Võng—The 
net which saves men from the sea of mortal life— 
Lưới Đại Giáo cứu chúng sanh thoát khỏi biển đời 
sanh tử. 

Net of heterodox doctrines: Kiến Võng—The 
net of heterodox views, which binds men and rob 
them of freedom——Lưới bủa của tà kiến (trói buộc 
không cho thân tâm ta giải thoát khỏi luân hồi 
sanh tử). 

Net of heterodox views: Lưới tà kiến—See Net 
of heterodox doctrines. 








Net of ignorance: Ngu võng (lưới sỉ mê). 

Net of Indra: Indra-jala (skt—Bảo Võng— 
Which is hanging 1n Indra's hall, out of which all 
things can be produced—Đế Thích võng—§ee 
Indra-jala. 

Net of karma: Nghiệp Võng—The net of karma 
which entansles beings ¡In the sufferings of 
rebirth—Lưới nghiệp làm chúng sanh vướng mắc 
trong khổ đau của luân hồi sanh tử. 

Net of lighfs: Lưới Quang Minh. 

Net of Mara: Ma võng. 

Net of passion: Net of desire—Dâm la võng— 
Lưới dục vọng. 


Net of phraseoloøgy woven by erroneous 

imagination: Parikalpitabhidhana (skÙ—Vọng 

tâm sở thủ danh nghĩa (mạng lưới cú ngữ được 

đan bện bởi sự tưởng tượng sai lầm). 

Net of sexual desire: Dâm La Võng—Lưới ham 

muốn sắc dục. 

Net of the six gunas: Trần Võng—Those 

connected with the six senses—Lưới lục trần làm 

vướng mắc lục căn. 

Net of suffering: Khổ võng. 

Necther world: Underworld—Yama world— 

Phương dưới—ĐJa ngục. 

Neti (sk0: Not-ness—The point where thought 

ends and no thought, no mind takes over. 

Neurons (n): Những tế bào não. 

Neutral (a): Trung tính—Vô ký—See Neither 

good nor bad. 

Neutral color: Kasaya (sk)—Hoại Sắc. 

1) Broken colour (not a bright colour): Màu tối. 

2) A secondary color (not the five prImary 
colours): Màu phụ (không phải là năm màu 
chính). 

3) Itis described as a neutral colour through the 

dyeing out of the other colours: Màu trung 

tính, hay là màu được nhuộm từ các màu 

khác. 

A fundamental rule in Buddhism is to dye the 

kasaya with a secondary color: Luật nhà Phật 

là nhuộm sao cho áo cà sa có màu hoại sắc. 








4) 


Neutral feeling: Neither pleasant nor unpleasant 
feeling—Bất lạc bất khổ thọ. 

Neutral mỉnd: Tâm Vô Ký——Indifferent mind or 
a neutral mind 1s neiher wholesome nor 
Neutral mind can be easily 
transformed Info positive or negafive one—Tâm 
vô ký là tâm không thiện không ác. Tâm vô ký có 
thể dễ dàng được chuyển hóa thành hoặc tích cực 
hoặc tiêu cực. 

Neutrality: Phi Tác Phi Vô Tác—See Nine kinds 
of karma (CC). 

Neutrality of miỉnd: Tatramjjhattata (p)—Tâm 
Xả—See Fifty-two mental states. 

Neutron (n): Trung hòa tử—An uncharged 
elementary partcle of with 
approximately the same mass as a profon. 


unwholesome. 


an atom 


3020 


N”eva sekho nasekho puggalo (p): The one 
who 1s neither the learner nor the non-learner— 
Phi hữu học phi vô học nhân—See Three dharmas 
(XXXT). 

Never: Không bao giờ. 


Never decaying: Avinasya—Bất hoại— 
Indestructible—Eternal. 
Never-Despite Bodhisattva: Sadaparibhuta 


(sk)—Thường Bất Khinh Bồ. Tát —Bodhisattva 
who constant greeted all beings he met and 
praised that they were destined for Buddhahood. 
According to the Lotus Sutra, Chapter 20, Never 
Despie (Never Slighted) Bodhisattva was the 
previous incarnation of the Buddha. Bodhisattva 
who constant greeted all beings he met and 
praised that they were destined for Buddhahood—— 
Vị Bồ Tát luôn vái chào khi gặp mọi người và nói 
rằng rồi đây quý ngài sẽ thành Phật. Theo Phẩm 
20 Kinh Pháp Hoa, Thường Bất Khinh Bồ Tát là 
tiên thân Phật Thích Ca, Ngài luôn chào hỏi và 
tán thán những người Ngài gặp và nói “lôi không 
dám khinh các Ngài vì các Ngài rồi đây sẽ thành 
Phật.” 

Never diminishing will to save: Ý muốn cứu 
độ chúng sanh—Never diminishing wilÏ to save— 
Endless volition, or desire of saving beinss, one of 
the eiphteen distinctive characferisfics or unique 
qualities of Buddhas—Ý muốn cứu độ chúng sanh 
không hể nhàm chán và không cùng tận, một 
trong mười tám điều không lỗi theo Đại Trí Độ 
Luận. 

Never fall into mischief: Đừng bao giờ rơi vào 
ác đạo 





Never forget: Keep in mind—To memorize—Hệ 
niệm. 

Never give up friendships with wise peopIle: 
Chẳng bỏ tâm mến thích tất cả thiện tri thức— 
Should never give up their friendship with wise 
people. This ¡is one of the ten kinds of rules of 
of øgreat cnliphtening beings. 
Enlightening beings who abide by these can attain 
the supreme discipline of. great knowledge—Đây 
là một trong mười luật nghi của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời được luật 
nghi đại trí vô thượng—See Ten kinds of rules of 
behavior of pgreat enlieghtening beings. 


behavior 


Never øgiving up the pracfices 0Ÿ 
Enlightening Beings: Trọn chẳng nhàm bỏ 
hạnh Bồ Tát, tự biết thọ ký—See Ten ways of 
recerving the prediction of Budhahood (A). 

Never haughty: Bất kiêu mạn biện—Never 
haughty, one of the eight characteristics of a 
Buddha”s speaking—Bất kiêu mạn biện hay biện 
luận không tỏ vẻ kiêu mạn, một trong tấm tài 
hùng biện của Đức Như Lai hay tám đặc tính của 
Phật trong lúc nói—See Eight characteristics of a 
Buddha”s speaking. 

Never hectoring: Bất tê hát biện—Never 
hectoring, one of the eight characteristics of a 
Buddha”s speaking—Bất tê hát biện (không la ó 
hò hét), một trong tám tài hùng biện của Đức Như 
Lai hay tám đặc tính của Phật trong lúc nói—See 
Eight characteristics of a Buddha”s speaking. 
Never know of exhaustion: Không bao giờ biết 
đến mệt mỏi—See Ten characters of Bodhicitta. 
Never losing the bodhi-mind: Bất xả Bồ đề 
tâm hay chẳng bỏ Bồ Để tâm—§ee Four dharmas 
(Bì). 

Never losing øood-knowing advisors: Bất xả 
thiện tri thức hay chẳng bỏ thiện tri thức—See 
Four dharmas ([ Bì). 

Never losing the monastic forest life 
(aranyaka): Bất xả a-luyện-nhã (nơi tu hành tịch 
tỉnh) hay chẳng bỏ đời sống tịnh hạnh —See Four 
dharmas (I B). 

Never losing perseverance in progress: Bất 
xả kham nhẫn hay chẳng bỏ kham nhẫn—See 
Four dharmas (I B). 

Never lost or decayed knowledge: Trí chẳng 
hư mất của Như Lai—See Ten types of 
characteristics of manifestation ofa Buddha (8). 
Never misleading or confused: Bất mê loạn 
biện—Never misleading or confused, one of the 
eight characteristcs of a Buddha”s speaking—Bất 
mê loạn biện (không mê mờ loạn động), một 
trong tám tài hùng biện của Đức Như Lai hay tám 
đặc tính của Phật trong lúc nói—See Eight 
characteristics ofa Buddhas speaking. 

Never receding: (skÐ—— 
Avinivartanya (skÙ—Always progressinge—Not 
backslidinge—Not losing øround—Never 
retreatinø—Never retreating but going straight to 





Avaivartika 


3021 


nirvana, an epithet of every Buddha—Bất thối— 
Bất thối chuyển—See Avaivartika. 
Never-receding Bodhisattva: Bất thối Bồ Tát. 
Never-receding Buddha-vehicle: 
wheel of universal salvation—Bất thối chuyển 
Pháp. 

Never receding from being ïn accordance 
with procedures: Luật Nghi Bất Thối—See 
Five non-backslidinss. 

Never receding from the faith obtained: Tín 
Bất Thối—See Five non-backslidings. 

Never receding from the line of good action 
pursued: Hạnh bất thố—See Three kinds of 
non-refreat. 

Never-receding land: Bất thối địa—The Pure 
Land, from which there 1s no falling away——TỊnh 
Độ, từ nơi này không còn rơi rớt trở lại nữa. 
Never-receding mỉnd: A Bệ Bạt Trí—See 
Avaivartika. 

Never receding from posifion attained: Non- 
retreat from position attained—Vị bất thối— 
Không thối chuyển từ chỗ đã đạt —See Three 
kinds of non-retreat, and Five non-backslidings. 
Never receding from pursuing a right line 
of thought or menfal discipline: Non-retreat 
from mindfulness—Niệm bất thố—Không thối 
chuyển trong thiển định —See Three kinds of non- 
retreat. 

Never receding from the realization 
attained: Chứng Bất Thố_——Sec Five non- 
backslidings. 

Never receding from a riph( course of 
acftion: Hạnh bất thối 
practice—Không thối chuyển từ những hành động 
thiện lành đang theo đuổi—See Three kinds of 
non-retreat, and EIive non-backslidings. 


Dharma 


Non-retreat from 





Never-resenting actions: Vô sân hận hạnh— 
One of the ten lines of actions of a Bodhisattva— 
Một trong mười hạnh của chư Bồ Tát —See Ten 
necessary practices ofa Bodhisattva. 

Never retreating: Never-recedinse—Bất thối 
chuyển. 

Never refreating bu( goỉing straipht to 
nirvana: (skĐ—Avinivartaniya 
(skÐ—Never receding, always progressine—Not 


Avaivartika 


backsliding—Not losing ground, an epithet of 
every Buddha—Bất thối. 

Never return: Bất Hoàn —Anagami—Not to 
return—Never return—Not to return to the desire 
world, but rising above it to form-realm (sắc giới) 
or even the formless realm (vô sắc giới)—A Na 
Hàm hay Bất Lai, người không trở lại trong dục 
giới, mà vượt lên trên cõi trời sắc giới và vô sắc 
IỚI. 

Never-returner: Người đắc quả bất hoàn— 
According to the Sangii Sutta in the Long 
Discourses of the Buddha, there are five kinds of 
anagamins (Na Hàm) who never return to the 
desire-real—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 
Bộ Kinh, có năm loại bất hoàn hay ngũ chủng Ña 
Hàm—See Five kinds of anagamins. 

Never turn back the quest for supreme 
enlightenement: Chẳng bao giờ thối chuyển vô 
thượng Bồ Đề—See Ten kinds of definitive mark 
of Great Enlightening Beings. 

New (a): Mới. 

New biỉrth: Tái sanh. 

New earth: Cảnh đất mới lạ. 

New and full moon: Đán Vọng—The first and 
the fifteen of the moon—Ngày đầu và ngày giữa 
tháng (mông một và rằm). 

New heaven: Cảnh trời mới lạ. 

New Kadampa Tradition (NKT): International 
Organization founded by Geshe Kelsang Gyatso 
(1931 - ), headquartered in England. The group 
supported by the Tibetan 
øovernment-in-exile the Dalai Lama, 
primarily due to 1s Insistence on continuing the 
propitiation (sự làm lành) and worship of the 
protector deity Dorje Shukden, who according to 
Tibetan Buddhist mythology 1s a wrathful dharma- 
protector (dharma-pala) who ¡is dedicated to 
defending the Gelukpa order against 1s enemIes. 
The Dalai Lama has proscribed (đặt ra ngoài vòng 
pháp luật) practices related to Dorje Shunkden 
the protector 1s associated with 
sectarianism, but the NKT claims that this ban 
infringes (vi phạm) on religlous freedom. The 
cholce of the name “New Kadampa Tradition” 
indicates that the group sees Itself as continuing 
the lineage of Atisa and Tsong-Khapa. The NKT 
has been characterized as a fundamentalist 


hasnt been 


and 


because 


3022 


øovernment because 1t believes that the Gelukpa 
order as a whole has strayed (bị lạc) from the 
teachings of Tsong-Khapa, and 1t claims to be 
maintaining a pure form of the tradition. The 
group has a publishing company named Tharpa 
Publications, which publishes books by Kelsang 
Gyatso—Tổ chức quốc tế được ngài Geshe 
Kelsang Gyatso sáng lập, trụ sở đặt tại Anh quốc. 
Nhóm này không được chính phủ lưu vong Tây 
Tạng và Đức Đạt Lai Lạt Ma hỗ trợ, chủ yếu vì tổ 
chức này cứ khăng khăng đòi làm lành và thờ 
phụng thần giám hộ Dorje Shukden, người mà 
theo thần thoại Phật giáo Tây Tạng là một vị thần 
hộ pháp dữ dần, tự nguyện bảo vệ trường phái 
Gelukpa chống lại kẻ thù. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã 
đặt những tu tập liên hệ tới Dorje Shunkden ra 
ngoài vòng pháp luật vì vị hộ pháp có liên hệ với 
chủ nghĩa bè phái, nhưng tổ chức NKT tuyên bố 
rằng việc cấm cẩn này vi phạm đến tự do tôn 
giáo. Việc lựa chọn “New Kadampa 
Tradition” cho thấy rằng nhóm này tự xem mình 
là kế tục dòng truyền thừa của A Để Sa và Tông 
Khách Ba. Nhóm NKT được mô tả như là chính 
phủ chính thống vì tổ chức này tin rằng toàn bộ 
trường phái Gelukpa đã bị lạc hướng khỏi giáo lý 
của Tông Khách Ba, và NKT tuyên bố vẫn giữ 
được hình thức thanh tịnh của truyền thống. Tổ 
chức có một nhà xuất bản tên là Tharpa 
Publications, xuất bản sách của Kelsang Gyatso. 


tên 


New karma: Nghiệp mới—The new karma ¡s 
what a man has done, 1s doing and will do in this 
le throuph his body, speech and mind. The 
Buddha always emphasizes on an individual”s 
new karma. His teaching 1s centered on seeing the 
truth of dependent origination of the five 
agsgregates and detaching from them for true 
happIness. According to Buddhism, karma 1s 
voliional acton. Voliional action 1s activitles 
apsgregates The operaton of activiles of 
aggregate 1s that of the five aggregates. So karma 
1S actually the operation of those aggregates. The 
Buddhist way of releasing the bondage of karma 
releasing the bondage of the five 
aggregates. The cultivation of agsregates Iincludes 
confrolling a person”s habifs of things as having a 
permanent self from which desire for things arise, 
and developing his regard to things as non-self 
from which desireless thougpht arises—Nghiệp 


ƒmeanS 


mới là những gì mà con người đã, đang và sẽ làm 
trong đời sống hằng ngày qua thân, khẩu và ý. 
Đức Phật luôn nhấn mạnh về nghiệp mới của một 
cá nhân. Giáo lý của Ngài đặt trọng tâm ở việc 
thấy rõ chân lý Duyên Khởi của ngũ uẩn và 
không dính mắc vào ngũ uẩn này để đạt được 
hạnh phúc thật sự. Theo Phật giáo, nghiệp là hành 
động cố ý. Hành động cố ý là hành uẩn. Sự vận 
hành của hành uẩn là sự vận hành của ngũ uẩn. 
Như vậy, sự vận hành của nghiệp là sự vận hành 
của ngũ uẩn. Con đường giải thoát sự trói buộc 
của nghiệp theo đạo Phật là giải thoát khỏi sự trói 
buộc của ngũ uẩn. Sự tu tập ngũ uẩn bao gồm 
việc chế ngự thói quen của con người về sự suy tư 
về một cái ngã thường hằng từ đó dục vọng dấy 
lên, và phát triển cái nhìn về sự vô ngã của vạn 
hữu từ đó vô dục khởi sanh. 

New law: Luật mới. 
New Lotus Scct: 
Ñichiren Sect. 

New moon eyebrows: Nguyệt mi (lông mày của 
Đức Phật cong như vâng trăng non). 

New personality: Attabhava-patilabha (p)—Tự 
thể mới (nhân tính mới)—According to the Sangiti 
Suffa in the Long Discourses of the Buddha, there 
are four ways of getting new personality—Theo 
Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có bốn 
phương cách được tự thể mới —See Four ways of 
øetfing new personality. 

New translation: Tân dịch (những kinh điển 
được dịch trong thời Huyền Trang). 

New world: Thế giới mới. 

New Year: Niên Triều—See Four monastic 
annual periods. 

New Year Mantra Recitation: Tụng kinh đầu 
năm. 

New year of monks and nuns: Tân Tuế—The 
new year of the monks, beginning on the day after 
summer retreat, the 16? of the seventh month, 
lunar calendar—NÑăm mới của người xuất gia, bắt 
đầu từ ngày đầu tiên sau ngày mãn an cư kiết hạ, 
tức ngày 16 tháng bẩy âm lịch. 

Newly-elected: Mới được bầu lên. 

Newly influenced or acfive seed: Thân huân 
chủng tử—The newly active seed when acted 
upon by the seven other consciousness, thus 


Nhật Liên Tông —See 














3023 


becoming productive—See Two kinds of seeds 
(Bì). 

Newly-ordained (a): Mới được truyền giới xuất 
gia. 

Newly-ordained monk: Vị tân Tỳ Kheo. 

Next life: State after death—Kiếp sau. 

Newly resolved on becoming a Buddhist: 
Tân phát ý —-One who has newly resolved on 
becoming a Buddhist, or on any new line of 
conduct—Ý nguyện mới phát tâm câu Bồ Đề giác 
ngộ, hay mới phát tâm cầu giữ giới (điều nầy 
không hạn hẹp với người xuất gia, mà cho cả 
những người tại g1). 

Next life retribution: Sanh Báo—Rebirth 
retributon—Một trong Tam Báo và Tứ Báo — 
One of the three and four retributons, life”s 
The deeds, 
unwholesome, done 1n this le produce their 
Tesulfs, meritorious retributions or evil karma, in 
the next reincarnation—Kiếp nầy (sanh báo) gây 
nghiệp thiện ác thì kiếp sau sẽ chịu quả báo 
sướng khổ. 

Ngadar (ub): A Tibetan “first 
dissemination,” or the first period of transmission 
of Buddhism to Tibet, which began with the 
arrival of Padmasambhava and Santaraksia 
during the reign of Trisong Detsen (740-798). The 
three founded the first Buddhist monastery in the 
counfry, called Samye. As Buddhism gained 
popularity, Increasing numbers of Tibetans 
traveled to India to study, and more Indian 
Buddhist were broupht to Tibet. 
Translaton bureaus were established, and the 
øovernment began sponsoring Buddhist actIvities. 
The period of the first dissemination ended when 
kímg Relbachen (eipgned  8l5-836) was 
assassinated and Lang Darma (reigned 838-842) 
ascended the throne. He Instituted a persecution 
of Buddhism and withdrew government funding 
for Buddhist teachers and projects, but was soon 
assassinated by a disaffected Buddhist monk 
named Belgi Dorje. This brought the Yar Lung 
dynasty to an end, and Buddhism went Into 
decline. This ended with the start of the “second 
dissemination” when Atisa arrived in Tibet In 
1042—Từ ngữ Tây Tạng dùng để chỉ “Cuộc 
truyền giáo lần thứ nhất,” hay là giai đoạn truyền 


retribution. wholesome OFr 


term for 


teachers 


bá đầu tiên của Phật giáo đến Tây Tạng, bắt đầu 
với sự quang lâm của Liên Hoa Sanh và 
Santaraksita dưới triều đại Trisong Detsen. Ba vị 
ấy đã thiết lập Tịnh xá Phật giáo đầu tiên trong 
xứ Tây Tạng, gọi là Samye. Khi Phật giáo đã 
được phổ cập, số người Tây tạng du hành qua Ấn 
Độ tu học ngày càng gia tăng, và ngày càng có 
nhiều thầy dạy Phật pháp người Ấn Độ được đưa 
đến Tây Tạng. Văn phòng phiên dịch được thiết 
lập, và chánh phủ bắt đầu bảo trợ những sinh hoạt 
Phật giáo. Giai đoạn truyền bá Phật giáo đầu tiên 
chấm dứt khi vua Relbachen bị sát hại và Lang 
Darma lên ngôi (từ năm 83§ đến năm 842). Sau 
khi lên ngôi, ông mở ra một cuộc ngược đãi đạo 
Phật và rút lại hết những tài trợ cho các thầy và 
những kế hoạch Phật giáo, nhưng chẳng bao lâu 
sau ông bị ám sát bởi một vị Tăng không có thiện 
cảm với ông tên là Belgi Dorje. Việc này đưa đến 
việc chấm dứt triều đại Yar Lung, và Phật giáo bị 
suy yếu. Việc chấm dứt này là khởi điểm cho 
việc truyền bá Phật giáo lần thứ hai khi A Để Sa 
đến Tây Tạng vào năm 1042. 

Ngakpa (trb): Mantrin (skt)—Tibetan term that 
refers to fanfric practitioners in general, but most 
commonly designates lay practiioners who are 
recognized as adpets (tính thông). They often 
adopt a particular way of dress that includes long 
hair piled up on top of their heads—Từ ngữ Tây 
Tạng dùng để chỉ những hành giả mật giáo nói 
chung, nhưng thường được dùng để chỉ một hành 
giả tại gia người được thừa nhận là tinh thông. Họ 
thường chấp nhận lối ăn mặc đặc biệt, bao gồm 
cả việc để tóc dài thành đống trên đầu. 
Ngawang Losang Oyatso (1617-1682): The 
fifth Dalai Lama, referred to by Tibetans as the 
“Great FIfth” because of his accomplishmenfts as a 
scholar, medifator, and ruler. With the help of 
Mongol forces he came to power 1n 1642, and 
during the next few decades united the three 
provinces of Tibet (Central, South, and West) 
under a single ruler for the first time since the 
assassinaton of king Lang Darma In 842. During 
his reign construction of the Potala palace was 
Initiated, but he died before ¡it could be finished. 
However, his chief minister Sangye Gyafso, 
fearing that news of his death would halt the 
consfruction, concealed 1t for several years, 
claiming that the Dalai Lama was In mediftative 


3024 


retreat. Subsequent Dalai Lamas were also rulers 
of Tibet unuil the Invasion by China In the 1950s 
forced the fourteenth Dalai Lama to flee Into 
exile—Vị Dạt Lai Lạt Ma đời thứ năm, được biết 
tới như là “Vị Thứ Năm Vĩ Đại” chẳng những vì 
những thành tựu của Ngài mà còn là một thiển sư 
và một nhà cai trị vĩ đại nữa. Với sự trợ giúp của 
các lực lượng Mông Cổ, ngài lên cầm quyển vào 
năm 1642, và trong những thập niên sau đó ngài 
đã lần đầu tiên hợp nhất được ba tỉnh (Trung, 
Nam và Tây của Tây Tạng) dưới một nhà lãnh 
đạo duy nhất từ sau khi vua Lang Darma bị ám 
sát vào năm 842. Dưới thời của ngài, ngài đã cho 
xây dựng cung điện Potala, nhưng ngài thị tịch 
trước khi cung điện hoàn thành. Tuy nhiên, thủ 
tướng chính phủ Sangie Gyatso sợ rằng tin ngài 
thị tịch sẽ làm trì hoẳn việc xây cất, nên đã dấu 
nhẹm tin này đến năm bẩy năm sau, và loan báo 
rằng ngài đang nhập thất thiền định. Những vị Đạt 
Lai Lạt Ma kế tục vẫn cai trị đất nước Tây Tạng 
cho đến khi Trung Quốc xâm chiếm đất nước này 
vào thập niên 1950s, bắt buộc vị Đạt Lai Lạt Ma 
đời thứ 14 phải lưu vong. 

Ngo An Zen Master: Thiền Sư Ngộ Ấn (1019- 
1088)—Zen Master Ngộ Ấn—It is said that he 
was abandoned by his mother when he was child. 
A Champa monk picked him up and raised him In 
his temple. He received complete precepts at the 
age of 19. Later he studied meditation with Zen 
master Quảng Trí at Quán Đảnh Temple. The 
latter transmited Dharma to him to be the 
Dharma herr of the eighth generation of the Wu- 
Yun-Tung Zen Sect. Later, he went to Thiên Ứng 
to build a thatch hut and stayed there to practice 
meditation. He spent most of his life to revive and 
expand Buddhism In the North. He passed away in 
1088, at the age of 69 —Người ta nói rằng mẹ 
ngài bỏ ngài từ khi còn là một đứa trẻ. Một nhà sư 
Chiêm Thành lượm ngài đem về nuôi. Năm 19 
tuổi ngài thọ cụ túc giới. Về sau ngài học thiển 
với Thiển sư Quảng Trí và trở thành Pháp tử đời 
thứ tám dòng Vô Ngôn Thông. Rồi ngài tới Thiên 
Ứng dựng thảo am tu thiển. Hầu hết cuộc đời 
ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật giáo ở 
Bắc Việt. Ngài thị tịch năm 1088, thọ 69 tuổi. 
Ngo Chan Long Coc Zen Master: Ngộ Chân 
Long Cốc—A Vietnamese zen master from South 
Vietnam. He was a monk from the the Linn Chih 


Zen Sect; however, his generatlon was unknown. 
He built Đức Vân Temple on Mount Chưa Chan In 
Biên Hòa province. Late in his life, he became a 
wandering monk. His whereabout and when he 
passed away were unknown—Thiển sư Ngộ Chân 
Long Cốc, quê ở Nam Việt. Ngài là một thiển sư 
thuộc dòng Lâm Tế, nhưng không rõ đời nào. 
Ngài khai sơn chùa Đức Vân trên núi Chứa Chan 
ở Biên Hòa. Lúc cuối đời ngài đi vân du, ngài thị 
tịch hồi nào và ở đâu không ai biết. 

Ngoc Phuong Monasfcry: Tịnh Xá Ngọc 
Phương—Name of a famous monasftery located in 
Gò Vấp district, Saigon City, South Vietnam. It 
was built 1958 by Venerable Elder Bikkhuni 
Huỳnh Liên. It was rebulilt in 1970 and in 1972— 
Tên của một ngôi tịnh xá nổi tiếng nằm trong 
quận Gò Vấp, thành phố Sài Gòn, Nam Việt 
Nam. Tịnh xá được Ni Sư Huỳnh Liên kiến lập 
vào năm 1958, và được trùng tu lại trong những 
năm 1970 và 1972. 

Ngoc Vien Monastery: Tịnh Xá Ngọc Viên— 
Name of a monastery, a Patriarch Temple of the 
Vietnamese Medicant Sect, located in Vĩnh Long 
Town, Vĩnh Long province, South Vietnam. Ït was 
established and built in 1948 by the Most 
venerable Master and Zen Master Minh Đăng 
Quang. The Main Haill ¡s rectangular symbolizing 
the “Prajna Boat.” In the middle of the Main Hall 
1s the Dharma stupa where the statue of Lord 
Sakyamuni Buddha 1s placed and worshipped— 
Tên của một ngôi Tổ Đình thuộc hệ phái Khất Sĩ, 
tọa lạc trong thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, 
Nam Việt Nam. Tổ đình được Tổ Sư Minh Đăng 
Quang xây dựng năm 1948. Ngôi chánh điện hình 
chữ nhật, tượng trưng cho “Thuyền Bát Nhã.” 
Giữa chánh điện là Pháp tháp nơi đặt tôn tượng 
của Đức Phật Thích Ca. 

Ngorpa Sakyapa: One of the two main branches 
of the Sakyapa order of Tibetan Buddhism, the 
other being Tsharpa Sakyapa. Its headquarfers 1s 
Ngor Ewam Choden Monastery, founded by 
Lamdre master Ngorchen Gunga Sangpo (1382- 
1457)—Một trong hai chi phái chánh của trường 
phái Sakyapa của Phật giáo Tây Tạng, chi phái 
khác là Tsharpa Sakyapa. Trụ sở chánh là Tu 
Viện Ngor Ewam Choden, được sáng lập bởi 
Thầy Lamdre Ngorchen Gunga Sangpo. 


3025 


Nguyen Hoc Zen Master: Nguyện Học Thiền 
Sư—Zen master Nguyện Học—A Vietnamese 
Zen master from Phù Cầm, North Vietnam. When 
he was very young, he was a disciple of Zen 
master Viên Trí at Mật Nghiêm Temple, and 
became the tenth generation of the Wu-Yun- 
Tung Zen Sect. He stayed at Mount Vệ Linh to 
practice ascetics and meditation for fwo years. 
Later, king Lý Anh Tông sent an Imperial Order 
to summon him to the royal palace to preach 
Dharma to the royal family. Then he moved to 
Quảng Báo Temple ¡in Như Nguyệt and stayed 
there to expand Buddhism until he passed away in 
1174—Thiển sư Việt Nam, quê ở Phù Cầm, Bắc 
Việt. Lúc còn rất trẻ, ngài xuất gia làm đệ tử 
Thiển sư Viên Trí tại chùa Mật Nghiêm, và trở 
thành pháp tử đời thứ 10 dòng Thiển Vô Ngôn 
Thông. Ngài trụ tại núi Vệ Linh tu tập khổ hạnh 
và thiển định. Về sau vua Lý Anh Tông truyền 
chiếu chỉ triệu hồi ngài về kinh đô giảng pháp cho 
hoàng gia. Rồi sau đó ngài dời về chùa Quảng 
Báo ở Như Nguyệt để tiếp tục hoằng hóa cho đến 
khi ngài thị tịch vào năm I1 174. 

Nguyen Thieu: Thiền Sư Nguyên Thiểu (1648- 
1728)—Zen Master Nguyên Thiểu—A Chinese 
Zen Master from Kuang-Tung. He was born in 
1648, left( home at the age of nineteen and 
became a disciple of Zen Master Bổn Khao 
Khoáng Viên at Báo Tư temple in Kuang-T”ung, 
China. He was the Dharma herr of the thirty-third 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. According 
to the Biographies of Zen Patriarchs, he belonged 
to the sixfy-ninth generaton after Sakyamuni 
Buddha. In 1665, he fled to Vietnam following the 
Manchu conquest of China. There he settled in 
Cental Vietnam and stayed In Qui Ninh, Bình 
Định, where he established Thập Tháp Di Đà 
Temple. The temple is situated on Long Bích hill, 
about 25 kilometers from Qui Nhơn Cïity, across 
Đập Đá town, in Vạn Xuân hamlet, Nhơn Thành 
village, An Nhơn district. Later, he went to Thuận 
Hóa to build Hà Trung Temple, then to Phú Xuân 
to build Quốc Ân Temple and Phổ Đồng Stupa. At 
one time, he obeyed order from Lord Nguyễn 
Phước Trăn to return to Kuang-Chou to Invite 
more high-rank Chinese monks to Vietnam, and to 
obtan more sfaties of Buddhas as well as 
relipIous ritual Instruments In preparation for a 


great Vinaya-affirming ceremony at Thiên Mụ 
temple. Later on he received an edict to be 
headmonk of Hà Trung temple. At the end of his 
life, he moved to Quốc Ân temple. In a period of 
more than 60 years, he subsequently founded a 
number of other temples in Central Vietnam. In 
1728, after being slightly 1ll, he summoned all his 
disciples and delivered a discourse on the 
wonderful truths of Buddhism. After giving his 
instructions to the disciples, he wrote his last 
poem: 
The Image In the mirror, 
The latter tranquIl in Itself, 
Should not be considered as real. 
The reflection from a gem, 
The latter perfectly clear 1n 1tself, 
Should not be taken as true. 
Things existing to you do not really exist. 
What 1s non-existent fo you 1s ftruly non- 
ExIstent. 
Having finished this poem, he peacefully breathed 
his last breath, at the age of 81. His disciples built 
a stupa In his memory at Thuận Hóa hamlet, 
Dương Xuân Thượng village. Lord Nguyễn Phước 
Chu himself wrote the eulogy for his tomb, and 
honored him with postthumous tifle “Hạnh Đoan 
Thiển Sư.” The stele now remains ¡n front of 
Quốc Ân temple. He is viewed by the Vietnamese 
tradition as the founder of the Nguyen Thieu 
school of Zen, a Lin-Chi traditon that today 1s 
the largest Buddhist 
Vietnam—Thiển Sư Trung Hoa, quê ở Quảng 
Đông. Ngài sinh năm 1648, xuất gia vào tuổi 19 
và trở thành đệ tử của Thiển sư Bổn Khao 
Khoáng Viên tại chùa Báo Tư, tỉnh Quảng Đông, 
Trung Quốc. Ngài là Pháp tử đời thứ 33 dòng 
Thiển Lâm Tế. Theo Lịch Truyền Tổ Sư, thì ngài 
thuộc dòng thứ 69 kể từ sau thời Đức Phật Thích 
Ca Mâu NI. Vào năm 1665, ngài chạy sang Việt 
Nam để lánh nạn nhà Thanh xâm chiếm Trung 
Hoa. Tại đây ngài định cư tại Trung Việt và trụ 
tại Qui Ninh, tỉnh Bình Định, nơi mà ngài đã xây 
chùa Thập Tháp Di Đà. Thập Tháp Di Đà tọa lạc 
trên đồi Long Bích, cách Qui Nhơn khoảng 25 cây 
số, qua khỏi thị trấn Đập Đá, thuộc thôn Vạn 
Xuân, xã Nhơn Thành, quận An Nhơn. VỀ sau, 
ngài đi Thuận Hóa xây chùa Hà Trung, và Phú 
Xuân xây chùa Quốc Ân và tháp Phổ Đồng. Ngài 


considered tradiion In 


3026 


đã từng phụng mạng chúa Nguyễn Phước Trăn trở 
lại Quảng Đông để thỉnh các bậc cao Tăng, tượng 
Phật và pháp khí về tổ chức giới đàn Thiên Mụ. 
Sau đó ngài vâng sắc chỉ làm trụ tr chùa Hà 
Trung. Trong suốt thời gian trên 60 năm, ngài đã 
khai sơn một số chùa khác ở Trung Việt. Khoảng 
cuối đời, ngài trở lại chùa Quốc Ân. Năm 1728, 
ngài hơi có bệnh, đến ngày 19 tháng 10, ngài 
triệu tập đổ chúng lại và thuyết về lẽ huyễn vi. 
Xong ngài dặn dò đệ tử bằng bài kệ thị tịch: 

Thị tịch kính vô ảnh 

Minh minh châu bất dung 

Đường đường vật phi vật 

Liêu liêu không vật không. 

(Lặng lẽ gương không bóng, 

Sáng trong ngọc chẳng hình 

Rõ ràng vật không vật 

Mênh mông không chẳng không.) 
Viết xong bài kệ, ngài an nhiên thị tịch, thọ 81 
tuổi. Đồ chúng dựng tháp ngài ở thôn Thuận 
Hòa, làng Dương Xuân Thượng. Chúa Nguyễn 
Phước Chu thân làm bị ký và ban thụy hiệu là 
Hạnh Đoan Thiển Sư.” Nay bia vẫn còn trước 
chùa Quốc Ân. Người Việt Nam coi ngài như là tổ 
sư của dòng Thiền Nguyên Thiểu, một dòng 
Thiển thuộc dòng Lâm Tế mà bây giờ là truyền 
thống lớn nhất Việt Nam. 
Nhat Hanh (1926 - ): Nhất Hạnh—Vietnamese 
Zen monk who was ordained in 1942, and during 
the 1950s and 1960s helped found the Engaged 
Buddhism movement. He ¡s also credited with 
coining (đặt ra) the term “Engaged Buddhism,” 
and has been one of 
theoreticlans. Following studied at Princetone 
University and a teaching suint (hạn chế) at 
Columbia Ủniversity. He returned to Vietnam to 
engage ¡in anti-war agitaion (sự khuấy rối) 
following the fall of the Diem regime. He was one 
of the leaders of a non-violent protest movement 
based on Gandhian principles. In 1964, he 
founded the School of Youth for Social Service, 
which sent teams of youth people imto the 
countryside to help war victims, establish schools 
and health clinics, and later rebuilt villages that 
had been bombed. By the fall of Saigon, the 
organizaton had over 10/000 volunteers, 
includinss monks, nuns, and laypeople. Because 
of his anti-war acfivitles, he was forced Into exile 


ISÃ most ¡influential 


by the South Vietnamese government, and now 
lives in France. In 1967 Martin Luther King, Ìr. 
was So Impressed by his efforts on behalf of peace 
that he nominated him for the Nobel Peace Prize. 
In 1982, he founded Plum Village, a monastery 
and retreat center in southwestern France, which 
now 1s his main residence. He has authored more 
than ninty-five books, mainly on Buddhist topIcs 
and peace, In Vietnamese, French, and English, 
including the beast-selling “Being Peace.” In 
January 2005, he and his followers from the Plum 
Village allowed by the Communist 
øovernment to come back to Vietnam for the first 
time since 1964. He stayed in Vietnam for three 
months, but received an Iindifferent welcome from 
the Vietnamese Unified Buddhist staff—Thiển sư 
Việt Nam, thọ đại giới vào năm 1942, và trong 
những thập niên 1950s và 1960s đã giúp thành lập 
phong trào Phật Giáo Nhập Thế. Người ta cho 
rằng ôg đã đặt ra từ “Engaged Buddhism,” và là 
một trong những lý thuyết gia có ảnh hưởng nhất. 
Sau khi học xong chương trình ở trường Đại Học 
Princetone và dạy học ngắn hạn tại trường Đại 
Học Columbia ông trở về Việt Nam tham gia vào 
sự nổi dậy của phong trào chống chiến tranh sau 
khi chế độ Ngô Đình Diệm bị sụp đổ. Ông là một 
trong những người lãnh đạo phong trào biểu tình 
bất bạo động dựa vào những nguyên tắc của 
Gandhi. Vào năm 1964, ông thành lập Trường 
Thanh Niên Phục Vụ Xã Hội, gửi những nhóm 
thanh niên về miễn quê giúp đỡ nạn nhân chiến 
tranh, thiết lập trường học và trạm xá y tế, và về 
sau này xây dựng lại làng mạc đã bị bom đạn tàn 
phá. Khi Sài Gòn sụp đỗ, tổ chức này đã có trên 
10.000 thiện nguyện viên, kể cả chư Tăng Ni và 
Phật tử tại gia. Vì những hành động chống chiến 
tranh ông đã bị chính phủ Việt Nam Cộng Hòa 
bắt buộc phải sống lưu vong, và bây giờ ông đang 
sống ở Pháp. Năm 1967, Martin Luther King ]r. 
rất cảm kích và để nghị cho ông giải Hòa Bình 
Nobel. Vào năm 1982, ông sáng lập Làng Mai, 
một tự viện và trung tâm an cư ở miền Tây Nam 
nước Pháp, mà bây giờ là nơi cư ngụ chính của 
ông. Ông là tác giả của trên 95 tác phẩm, chủ yếu 
về chủ để Phật giáo và hòa bình bằng tiếng Việt, 
tiếng Pháp và tiếng Anh, gồm cả những quyển 
bán chạy nhất là quyển “Being Peace.” Vào 
tháng giêng năm 2005, ông và một số đồ đệ từ 


W€T€ 


3027 


Làng Mai được chính quyển Cộng Sản Việt Nam 
cho phép trở về Việt Nam lần đầu tiên kể từ năm 
1964. Ông lưu lại Việt Nam ba tháng, nhưng được 
các thành viên của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam 
Thống Nhất tiếp đón một cách lợt lạt. 

Nhu Hien Zen Master: Thiền Sư Như Hiện— 
Zen Master Như Hiện (2-1765)—A Vietnamese 
monk from Hải Dương, a disciple of Zen Master 
Chân Nguyên. He left home at the age of 16 and 
became a monk at Long Động Temple on Mount 
Yên Tử. He was the Dharma heir of the thirty- 
seventh generation of the Linn-Chih Zen Sect. 
After his master passed away, he went to Động 
Khê, Hải Phòng and founded Nguyệt Quang 
Temple. According to the Vietnamese Zen 
Masters, written by Most Venerable Thích Từ, 
Zen Master Như Hiện was appointed as the Chief 
Monk in 1748, and given the religious name 
Great Master Thuần Giác by King Lê Hiến Tông 
in 1757. He passed away ¡in 1765—Một thiển sư 
Việt Nam, quê ở Hải Dương, đệ tử của ngài Chân 
Nguyên. Ngài xuất gia lúc 16 tuổi và tu tại chùa 
Long Động trên núi Yên Tử. Ngài là Pháp tử đời 
thứ 37 của Thiển phái Lâm Tế. Sau khi thầy thị 
tịch ngài đến Động Khê ở Hải Phòng và khai sơn 
ngôi chùa Nguyệt Quang. Ngài được vua Lê Hy 
Tông ban chức Tăng Cang, và ban đạo hiệu là 
Thuần Giác Hòa Thượng. Theo Thiển Sư Việt 
Nam của Hòa Thượng Thích Thanh Từ, năm 
1748, Thiền sư Như Hiện được vua Lê Hiến Tông 
ban chức Tăng Cang, và năm 1757, được sắc 
phong là Tăng Thống Thuần Giác Hòa Thượng. 
Ngài thị tịch năm 1765. 

Nhu Nhan Tu Phong Zen Master: Thiền Sư 
Như Nhãn Từ Phong (1864-1939)—A Vietnamese 
famous Zen Master from Đức Hòa, Long An, 
South Vietnam. In 1880, his parents planned his 
marriage, but he left home and became a disciple 
of Most Venerable Minh Khiêm Hoằng Ân with 
the Buddha name of Như Nhãn Từ Phong, and 
became the Dharma heir of the thirty-ninth 
generation of the Linn-Chih Zen Sect. He was the 
secrefary monk for Giác Viên Temple. In 1887, 
he stayed at Giác Hải Temple ¡in Phú Lâm. The 
temple was built and donated to the Sangha by a 
lay woman named Trần Thị Liễu. In 1909 he was 
invifed to be the Dharma Master at Long Quang 
Temple in Vĩnh Long. He spent most of his life to 


expand and to revive Buddhism In the South. He 
passed away in 1938, at the age of 74—Thiển sư 
Việt Nam nổi tiếng, quê ở Đức Hòa, Long An, 
Nam Việt. Năm 1880, khi song thân hoạch định 
cuộc hôn nhân cho ngài, thì ngài bỏ nhà đi xuất 
gia với Hòa Thượng Minh Khiêm Hoằng Ân với 
Pháp hiệu Như Nhãn Từ Phong và trở thành Pháp 
tử đời thứ 39 dòng Lâm Tế. Năm 1887, bà Trần 
thị Liễu xây chùa Giác Hải ở Phú Lâm và thỉnh 
ngài về trụ. Năm 1909, ngài được thỉnh làm Pháp 
Sư tại chùa Long Quang tỉnh Vĩnh Long. Hầu hết 
cuộc đời ngài hoằng hóa và trùng tu Phật giáo tại 
miễn Nam Việt Nam. Ngài thị tịch năm 1938, thọ 
74 tuổi. 

Nhu Nhu Zen Master: Như Như Thiền Sư— 
Zen Master Như Như—A Vietnamese Zen Master 
from Hanoi. He was the Dharma heir of the forty- 
fifth generation of the Tao-TI”ung Zen Sect. He 
built Thiên Trúc Temple ¡in Mễ Tn, Hanoi. He 
spent most of his life to revive and expand 
Buddhism 1n North Vietnam. He passed away on 
the twentieth of July, but the year was unknown—— 
Thiền sư Việt Nam, quê ở Hà Nội. Ngài là Pháp 
tử đời thứ 45 dòng Thiển Tào Động. Ngài khai 
sơn chùa Thiên Trúc ở Mễ Tn, Hà Nội. Hầu hết 
cuộc đời ngài, ngài chấn hưng và hoằng hóa Phật 
giáo ở Bắc Việt. Ngài thị tịch ngày 20 tháng bẩy, 
nhưng không rõ năm nào. 

Nhu Trung Lan Giac Zen Master: Thiền Sư 
Như Trừng Lân Giác—Zen Master Như Trừng 
Lân Giác (1696-1733)—A Vietnamese monk 
from Thăng Long Citadel. He was born in 1696, 
named Trịnh Thập, Tần Quang Vương”s son and 
Lord Trịnh Căn”s grandson. He married to the 
fourth daughter of King Lê Hy Tông. When he 
had the earth mound in his back yard, he saw a 
lotus shoot underground. The Prince Consort 
thoupht that he had a fate with Buddhism, so he 
decided to enter the monkhood. Later he went to 
Long Động Temple on Mount Yên Tử to become 
a disciple of Chân Nguyên. After receiving the 
complete preceptsễ with Zen Master Chân 
Nguyên, he became the dharma heir of the thirty- 
seventh generation of the Linn-Chih Zen Sect. 
Then he returned to stay at Liên Tông Temple. 
There he esfablished Liên Tông Zen Sect. He 
passed away 1n 1733, at the age of 37—Một vị sư 
Việt Nam, quê tại Thăng Long. Ngài sanh năm 


3028 


1696, tên là Trịnh Thập, con trai Tân Quang 
Vương, là cháu nội Chúa Trịnh Căn, lấy con gái 
thứ tư của vua Lê Hy Tông. Một hôm, ngài sai 
đào gò phía sau nhà để xây bể cạn thì thấy trong 
lòng đất có cái ngó sen. Phò mã cho mình có 
duyên với đạo Phật nên có ý muốn đi tu. Sau đó 
ngài đến chùa Long Động trên núi Yên Tử và trở 
thành đệ tử của Thiển Sư Chân Nguyên. Sau khi 
thọ cụ túc giới, và trở thành Pháp tử đời thứ 37 
dòng Thiền Lâm Tế, ngài trở về và trụ tại chùa 
Liên Tông, chùa nây đến đời vua Tự Đức chùa 
đổi tên Liên Phái để tránh “húy” của nhà vua. Tại 
đây ngài đã thành lập Thiển Phái Liên Tông. 
Ngài thị tịch năm 1733, vào tuổi 37. 

Ñi (jap): Srotra (skt——Ear—Hearing—Nhĩ— 
Thính giác. 

Nibbana (p): Nirvana (skÙ—Niết bàn—End of 
all suffering—A Sanskrit term for “cessation.” 
The term 1s a combination of the Sanskrit prefix 
“nir” plus the verbal root “va” and literally means 
“blow ouf” or “extinguish.” Thịis 1s a “cessatlon” 
of the process of becoming, eternal peace, or 
extinction or Ulũmate reality Absolute Truth, or 
the state achieved by the conquest of craving, the 
extinction of birth and death. This 1s the hiphest 
state of bliss, peace and purity. This Is the 
unconditioned reality. This is also the supreme 
Goal of Buddhist endeavour (the spiritual goal of 
Buddhism); release from the limitaions of 
existence. A sfate which 1s free from rebirth by 
extinguishing of all desires and the elimination of 
egoism. According to the Lankavatara Sutra, 
NÑirvana means to see the abode of reality as If IS, 
and after seeing this a Bodhisattvva with great 
compassion forgo his own nirvana in order to lead 
others to liberation—Từ Bắc Phạn chỉ “sự chấm 
dứt.” Từ này do sự kết hợp của tiếp đầu ngữ “nir” 
và căn ngữ động từ “va” có nghĩa là “thổi tắt” hay 
“đập tắt.” Đây là sự chấm dứt tiến trình hiện hữu 
của dục vọng để đạt tới niềm an lạc trường cửu. 
Niết bàn, chế ngự mọi dục vọng, đoạn tận luân 
hồi sanh tử. Đây là trạng thái cao nhất của hạnh 
phúc, bình an và thuần khiết. Đây cũng là mục 
tiêu tối hậu của mọi cố gắng của chư Phật tử 
(Mục tiêu tâm linh thù thắng trong Phật giáo), 
nhằm giải thoát khỏi sự tổn tại hạn hẹp. Niết bàn, 
trạng thái thoát khỏi tái sanh bằng cách diệt trừ 
mọi ham muốn và đoạn tận ngã chấp. Theo Kinh 


Lăng Già, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt vào trú xứ 
của thực tính đúng chính thực tính (Niết Bàn giả 
kiến như thực xứ —Blowing out), và sau khi thấy 
được như vậy, một vị Bồ Tát với tâm đại bi, từ bỏ 
niết bàn để hướng dẫn những người khác đi đến 
giải thoát—See Nirvana. 

Nibbana is unborn, unorignated, uncreated, 

unformed: Niết bàn không sanh, không khởi, 

không tạo, không thành. 

Nibbana is beyond logic and reasoning: Niết 

bàn vượt khỏi lý luận và tư duy. 

Nibbanic bliss: Hạnh phúc Niết bàn. 

Nibbatteti (p): To remove——Dời đi. 

Nichiju (jap): Sư Nhật Thập (Phật giáo Nhật 

Bản). 

Nicca (p): Permanent (a)—Thường hằng. 

Niccala (p): Motionless—Bất động. 

Nicca-sila (p): Uninterrupted observance of 

virtue—Hành trì đức hạnh không ngăn ngại. 

Niccata (p): Permanence—Sự vô thường. 

Niccharana (p): Sending out Gửi đi. 

Nicchareti (p): To emit (send out)—Phóng ra. 

Nicchata (p): Satisfied (having no hunger)—Ấm 

no. 

Nicchaya (p): 

I)_ Determination: Sự cương quyết. 

2) Resoluton—Lập nguyện. 

Nicchinati (p): To discriminate—Phân biệt. 

Niccola (p): Clotheless——Naked—Trần truông. 

Nichiren (ap): Nhật Liên (1222-1282) —Also 

called New Lotus School, a branch of Japanese 

Buddhism founded by Nichiren (1222-1282). 

NÑichren believers devotedly 

Wonderful Dharma Lotus Sutra” to the vigorous 

accompaniment of their own drum-beating—Còn 

gọi là Tân Liên Hoa Tông, một tông phái của 

Phật Giáo Nhật Bản do ngài Nhật Liên sáng lập. 

Các tín đồ phái Nhật Liên sùng mộ tụng “Nam 

Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” hòa nhịp với tiếng 

trống mạnh mẽ của họ. 

(D Nichiren's biography: Tiểu sử Nhật Liên— 
NÑichiren, Japanese monk, son of a fisherman 
who was ordained at the age of fifteen and 
subsequently studied in the Tendai tradition 
on Mount Hiel He was later became 
dissatisied with Tendai and he began 








recite “Namo 


3029 


preaching that in the present degenerafe aøe 
the only valid text 1s the Lotus Sutra. He 
considered the doctrines of the text to be too 
profound for most people, however, and so he 
advised his followers to chant “Namu Myoho- 
renge-kyo” (Praise to the Lotus Sutra) while 
facing a scroll with Chinese characters of the 
sutra's tile. He was the founder of the 
Japanese sect that bear his name. This sect 1s 
also called New Lotus School. In 1253 he 
proclaimed that one should invoke the title of 
the Lotus Sutra with the formula “Namu 
Myoho Renge-kyo.” HDuring his active 
propagation of the Lotus Sutra he suffered 
much persecution, including exile. His works 
include a very Important commentary on the 
Lotus Sutra. Later on, Nichien believers 
devotedly recite “Namo Wonderful Dharma 
Lotus Sutra” to the vigorous accompaniment 
of their own drum-beating. He also crifticized 
other Buddhist schools, accusing them of 
propounding heretical teachings that he 
believed would lead to disaster for Japan. He 
also wrote several missives to the emperor 
urging that all other forms of Buddhism be 
suppressed. Of course, this led to some 
animosify, and even his life was threatened 
on some occasions; however, he miraculously 
escaped, and credited his survival with the 
power of the Lotus Sutra. Despie this 
setback, his sect still attracted a number of 
followers. Today there are two main schools 
claiming descent from Nichiren: the lay Soka 
Gakkal and the Nichiren Shoshu priesthood; 
however, the fwo are engaged in a bitter 
rivalry, with the latter claiming that 1s 
pñesthood has  sole 
administering the tradition, while the former 
1s only a lay organizaton. The Nichiren 
Shoshu Priesthood keeps the original 
Gohonzon (a scroll with Chinese characfters of 
the sutra”s tifle) Inscribed by Nichiren and Its 
headquarters ““IaisekIjr” at the foot of Mount 
Full, and maintains that this is the only 
authentic one. The Nichiren priesthood claims 
that members of Soka Gakkal are using false 
Gohonzons and will derive no benefit from 
practices using them. However, the lay 


authorty for 


OrgØanization continues to distribute to Its 
members coples of a gohonzon which 1t 
claims that the scroll originally Iinscribed by 
Nichiren—Nhật Liên, một nhà sư Nhật Bản, 
con của một ngư phủ, thọ giới ở tuổi 15 và 
sau đó học đạo với tông Thiên Thai của Nhật 
Bản trên núi Hiei. Về sau này vì bất đồng với 
tông phái này nên ông bắt đầu thuyết rằng 
trong thời mạt pháp hiện tại chỉ có Kinh Pháp 
Hoa mới có hiệu nghiệm mà thôi. Tuy vậy, 
ông cho rằng giáo thuyết trong kinh quá thâm 
sâu, vì vậy ông khuyên đệ tử chỉ cần niệm 
“Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh” trong 
khi mặt hướng về cuộn giấy có ghi tên của 
Kinh bằng chữ Hoa. Ông là vị sáng lập ra 
tông phái mang tên ông. Còn gọi là Tân Liên 
Hoa Tông. Năm 1253 ông tuyên bố người ta 
nên niệm lên Kinh Pháp Hoa bằng biểu thức 
“Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” Suốt 
cuộc truyền bá tích cực về Kinh Pháp Hoa 
của ông, ông đã chịu nhiều khủng bố hành 
hạ, kể cả bị lưu đày. Trong những bộ luận 
của ông có một bô luận rất quan trọng về 
Kinh Pháp Hoa. Về sau các tín đồ phái Nhật 
Liên sùng mộ tụng “Nam Mô Diệu Pháp Liên 
Hoa Kinh” hòa nhịp với tiếng trống mạnh mẽ 
của họ. Ông cũng chỉ trích các tông phái khác 
và tố giác họ để xướng tà đạo mà theo ông sẽ 
làm băng hoại nước Nhật. Ông cũng viết văn 
thư lên Nhật Hoàng khẩn thiết ngài hãy triệt 
hạ tất cả những hình thức khác của Phật giáo. 
Dĩ nhiên điều này dẫn tới thù oán và ngay cả 
tánh mạng của ông cũng bị đe dọa vài lân, 
nhưng ông đều thoát hiểm một cách lạ kỳ 
nên ông cho là nhờ uy lực của Kinh Pháp 
Hoa. Cho dù gặp bất lợi, ông cũng thu hút 
được một số đông tín đổ. Ngày nay có hai 
trường phái chính tự cho mình là truyền thừa 
phái Nhật Liên: nhóm tại gia Soka Gakkal 
and Tăng già Tịnh Độ Nhật Liên, tuy nhiên, 
hai nhóm kình chống nhau dữ dội, Tăng già 
Nhật Liên cho rằng chỉ có Tăng lữ của họ là 
có quyển truyền thừa duy nhất, còn nhóm 
trước chỉ là một tổ chức thế tục mà thôi. 
Nhóm Tăng Già Nhật Liên còn giữ bản gốc 
của cuộn vải ghi bằng chữ Hoa tựa “Diệu 
Pháp Liên Hoa Kinh” do chính ngài Nhật 
Liên viết tay tại tổng hành dinh Taisekiji dưới 


qI) 


1) 


2) 


3080 


chân núi Phú Sĩ, và cho rằng đây mới là bản 
thật, còn nhóm tại gia thì dùng bản giả, sẽ 
không có lợi ích gì khi thực tập pháp môn 
này. Tuy nhiên, nhóm tại gia vẫn tiếp tục 
phân phát cho hội viên của họ bản sao của 
cuộn tựa để Kinh Pháp Hoa mà họ cho rằng 
nguyên lai do chính ngài Nhật Liên viết tay. 
NÑichiren and the development of Nichiren 
Sect in Japan—Nhật Liên và sự phát triển 
của Nhật Liên Tông tại Nhật: See Nichiren 
Sect. 

Nichiren saw himself as the savior of his 
naton. He wanted to bring about peace in 
Japan by causing 1s people to live In 
accordance with the teachings of the Lotus 
Sutra. He accused the rulers of supporting 
“heretical” schools of Buddhism and regarded 
this as the reason for the difficulties in which 
the country found 1(self at the time. Later, he 
attacked the religious schools violently. He 
formulated his views as follows: the Pure 
Land 1s hell, Meditative Intuitionism 1s devil, 
Shingon or mysticism 1s national ruin and 
Vinaya sect Is traitorous, and Amitabha- 
pletsm ¡1s enemy of all Buddha, chiefly 
responsible for the evils and calamities within 
and without the nation: Nhật Liên tự coi mình 
như người cứu tinh của dân tộc. Ông hy vọng 
đem lại hòa bình cho Nhật Bản theo gương 
của Kinh Pháp Hoa. Ông trách cứ các quân 
vương đã ủng hộ các trào lưu Phật giáo “tà 
thuyết. Theo ông, đó là nguyên nhân của 
những khó khăn mà làm cho đất nước lâm 
nguy thời bấy giờ. VỀ sau ông đả kích các 
tông phái hiện thời một cách mãnh liệt. Ông 
cho rằng Tịnh Độ tông là địa ngục, Thiển 
tông là yêu ma, Chân ngôn tông là diệt vong 
quốc gia, luật tông là phản bội, và Di Đà giáo 
là kẻ thù của chư Phật, phải chịu trách nhiệm 
về những tệ hại và suy đổi trong và ngoài 
nước. 
Nichren's attacks against other schools 
became more and more violent. In 1261, he 
was mobbed, attacked and banished to Izu. 


out of national calamities. In 1271, he was 
arrested, tried and sentenced to death. In a 
miraculous way, he escaped the execution 
and was banished to the remote island of 
Sado at the end of the same year. After three 
years, he was allowed to return to Kamakura. 
Because of his unusual views, his le was a 
Succession of persecutons by the 
government. Nevertheless, the burning 
patriotism he preached 1n his sermons as well 
as his simple doctrine gained for him much 
sympathy and devoton among jJapanese 
people. The sect founded by him was called 
the Nichiren sect after him. He was looked 
upon by the followers of the Nichiren sect as 
a Mahabodhisattva who saved the nation. In 
1274, he retired to Minobu, west of Mount 
Full, and lived peacefully. He died at 
Ikegami, near Tokyo, in 1282: Những cuộc 
công kích các tông phái của Nhật Liên ngày 
càng trở nên vô cùng mãnh liệt hơn trước. 
Ông bị xua đuổi khỏi Izu năm 1261. Ông trở 
về quê Kamakura. Nhân dịp sứ thần Mông 
Cổ sang Nhật đòi cống vật, sư kháng cáo 
triều đình phải đàn áp các tông phái khác và 
nhìn nhận Pháp Hoa là đường lối duy nhất 
đưa quốc gia ra khỏi họa hoạn. Năm 1271, 
ông bị bắt và bị kết án tử hình. Nhưng với 
một phép lạ, ông thoát khỏi cuộc xử tử và bị 
đày ra hoang đảo Tá Độ vào cuối năm đó. 
Sau ba năm ông trở về Kamakura. Do quan 
điểm khác thường của ông mà suốt cuộc đời 
ông liên tục bị nhà cầm quyển ngược đãi, đày 
đọa. Tuy nhiên, tinh thần ái quốc nồng nhiệt 
qua các bài thuyết pháp của ông đã tạo được 
nhiều thiện cảm và sùng mộ trong lòng người 
dân Nhật Bản. Tông phái do ông lập ra mang 
tên Nhật Liên, dựa theo tên ông, và ông được 
tín đồ Nhật Liên xem như một Đại Bồ Tát đã 
cứu độ quốc gia. Năm 1274, sư lui về ở ẩn 
trên núi Thân Diên, phía tây Phú Sĩ và sống 
an bình ở đây. Ông thị tịch tại Ikegami, gần 
Tokyo, năm 1282. 


Nichiren sect: Nhật Liên Tông. 


He returned to Kamakura. Upon the arrival of ) An overview of “Nichiren Sect”: Tổng quan 


the Mongolian envoys demanding tribute, he 
again remonsfrated the regime fo suppress 
and adopt the Lotus doctrine as the only way 


về Nhật Liên Tông—Also known as the 
Lotus Sect (Pháp Hoa Tông), founded by 
Nichiren, a Japanese founder In 1252 AD. 


qI) 


301 


Nichiren believers devotedly recite “Namo 
Wonderful Law of the Lotus Sutra” (I trust in 
the sutra of the Lotus of the Wonderful Law). 
To know Nichiren School we must first know 
the Lotus text on which all his ideas and 
arguments are founded. Originally, the Lotus 
Sufra consisted of twenfy-one sections and 
was later enlarged Into twenty-eight sections 
by additional revision. The earliest translatlon 
was by Dharmaraksa In 286 A.D., and the 
second by Kumarajiva in 406 A.D., and the 
thrd and complete translation by Jnanagupta 
and Dharmagupta in 601 A.D.. Among them, 
the second was the best ¡in Chinese 
composition. The of twenty-eipht 
sectons was used by Chih-I and NÑichiren— 
Nhật Liên Tông còn có tên là Pháp Hoa 
Tông, được Ngài Nhật Liên, một Tăng sĩ 
Nhật bản sáng lập năm 1252 sau Tây Lịch, 
mà giáo thuyết dựa vào Tam Đại Bí Pháp. 
Môn đồ của phái Nhật Liên Tông thường 
niệm “Nam Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh.” 
Muốn tìm hiểu Nhật Liên tông, trước hết 
chúng ta tìm hiểu Kinh Pháp Hoa. Kinh nầy 
gồm 21 chương, nhưng sau đó do thêm thắt và 
phân chia mà thành ra 28 chương. Bản Hán 
dịch sớm nhất do ngài Pháp Hộ dịch năm 286 
sau Tây Lịch; bản thứ hai do Cưu Ma La 
Thập dịch vào khoảng năm 406; và bản thứ 
ba đầy đủ nhất do Xà Na Quật Đa và Đạt Ma 
Cấp Đa dịch năm 601. Trong mấy bản nầy thì 
bản dịch của Cưu Ma La Thập là có văn 
chương hay nhất. Bản kinh 28 chương nây 
được Trí Khải và Nhật Liên dùng. 

Main doctrines of the Nichiren School: Giáo 
thuyết chính —After many years of study, 
Nichiren declared the Lotus of the Good Law 
(Saddharma-pundarika) to be the 
revelaton of the truth. He ¡mntroduced the 
formula “homage to the sutra of the Lotus of 
the Good Law, perhaps to counteract the 
infuence of the Pure Land sect (Jodo). 
According to him, the Sakyamumi Buddha 1s 
the eternal, absolute Buddha, and the 
recifation of the Saddharma-pundikara-sutra 
or even 1fs title 1s the best way of atfaining 
enliphtenment. Its chief tenets are the three 
Øreat mysfteries, represenfing the Tripitaka— 


text 


final 


Sau nhiều năm nghiên cứu, Nhật Liên tuyên 
bố rằng bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa chính là 
sự phát triển chân lý cuối cùng. Ông đưa ra 
lời tán tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, có lẽ 
là để hóa giải ảnh hưởng của việc niệm Phật 
suông của phái Tịnh Độ. Theo ông thì Đức 
Thích Ca Mâu Ni là Đức Phật vĩnh hằng và 
tuyệt đối, đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa hay 
chỉ cần đọc tên bộ kinh là cách tốt nhất để 
đạt đến giác ngộ. Giáo thuyết chính của 
Nhật Liên tông gồm tam mật: 

Chief object of worship: Bổn Tôn—Chief 
object of worship being the great mandala of 
the worlds of the ten directions, or unIverse, 
such as the body or nrmanakaya of Buddha— 
Hình tượng thờ phượng chính là mười phương 
vũ trụ Mạn đà la hay hóa thân của Phật. 

The tile of the Lotus Sutra: Đề Mục (Nam 
Mô Diệu Pháp Liên Hoa Kinh)—The title of 
the Lotus Sutra (Namo Wonderful Dharma 
Lotus Sutra or Homage to the Lotus of Truth), 
preceded by Namo, or Adoration to the 
scripture of the Lotus of the wonderful law, 
for It is Buddhaˆs spiritual body—Kinh Pháp 
Hoa, bắt đầu bằng chữ Nam-Mô hay sự tôn 
kính Bổn Kinh Pháp Hoa, vì đây chính là thân 
tinh thần của Phật. 

The altar of the law: Giới Đàn—The altar of 
the law, which 1s also the tile of the Lotus 
Sufra; the believer, wherever he is, dwells in 
the Land of light, the 
sambhogakaya—GIới luật cũng dựa vào Kinh 
Pháp Hoa; một khi tín đồ tin tưởng, liền được 
vãng sanh về cõi Tịch Quang Tịnh Độ. 
Nichiren Shoshu: Nhật Liên Chân Tông—AIlso 
known as the “True School of Nichiren,” one of 
the two main contemporary organizations, along 
with Soka-Gakkal, that trace themselves back to 
Nichren (1222-1282). The Nichiren Shoshu 
Sakgakkal (Nichiren Value Creation Soclety) was 
founded in 1930 by Tsunesaburo Makiguchi and 
further expanded by his disciple Josei Toda (1900- 
1958). It was formally Incorporated in 1937, and in 
1951 adopted “Nichren Shoshu 
Sokagakkal. early years It enjoyed 
phenomenal growth, largely due fO 1fS agør€©ssIVe 
and confroversial recrultment practices. One of 
the most effective of these was Shakubuku, which 


l) 


2) 


3) 


Pure calm 


the name 


Ín 1s 


3032 


involved pressuring potential converts in order to 
wear them down, but this practice has been de- 
emphasized in recent years. After an acrominious 
(gay gắt battle between the priesthood and the 
lay leadership. In 1991 the high priest of NÑichiren 
Shoshu, Nikken Abe, officially excommunicated 
the lay Soka Gakkal organization. He declared 
that only priesthood of the Nichiren Shoshu 
represented the true tradiion of Nichiren, and 
further claimed that only 1s Gohonzon (a scroll 
1nscribed by Nichiren with the Chinese characters 
of the Daimoku) 1s an authentic basis for chanting 
and worship. The priests of the Nichiren Shoshu 
also clam that the practice of chanting the 
“daimoku” (Namo Myoho-renge-kyo or Praise to 
the Lotus Sutra) requires that the practitioner 
perform 1t of an authentc (thật) 
“gohonzon” and that those used by the Soka 
Gakkal are Ineffective for worship—Cũng được 
biết đến như là “Nhật Liên Chân Tông,” một 
trong hai trường phái lớn đương thời, cùng với 
trường phái kia là Soka-Gakkal, họ tự cho mình là 
những dòng truyền thừa từ thời Nhật Liên. 
NÑichren Shoshu Sakgakkail được Tsunesaburo 
Makiguchi sáng lập vào năm 1930 và được đệ tử 
của ông là Toda phát triển rộng rãi, và vào năm 
1951 tên Nichiren Shoshu Sokagakkai được chính 
thức công nhận. Trong những năm đầu trường 
phái này phát triển rất nhanh chóng, phần lớn nhờ 
lối tuyển mộ mãnh liệt và hãy còn trong vòng 
tranh luận. Một trong những phương thức hữu hiệu 
là Shakubuku, liên hệ tới việc áp lực và làm mệt 
mỏi những người sắp được tuyển mộ, nhưng 
phương thức này không còn được nhấn mạnh 
trong những năm gần đây nữa. Sau một trận chiến 
gay gắt giữa các Tăng sĩ và lãnh đạo của những 
người tại gia. Vào năm 1991 Tăng sĩ cao cấp của 
trường phái này là Nikken Abe, đã chính thức loại 
trừ tổ chức của người tại gia trong trường phái là 
tổ chức Soka Gakkai. Ông tuyên bố rằng chỉ có 
Tăng sĩ trong trường phái Shoshu mới là đại diện 
cho truyền thống Nhật Liên chân chính, và ông 
cũng tuyên bố thêm rằng chỉ có cuộn giấy có chữ 
viết bằng Hoa ngữ của ngài Nhật Liên dùng để trì 
tụng và lễ bái đang nằm trong tay các Tăng sĩ mới 
đích thật là của ngài. Các Tăng sĩ trong trường 
phái cũng tuyên bố đòi hỏi người tu tập trong 
trường phái chỉ có tu tập trì nệm “Nam Mô Diệu 


in front 


Pháp Liên Hoa Kinh” trước một bản viết thật của 

ngài Nhật Liên thì mới có công hiệu, còn những 

kẻ dùng bản viết của nhóm Soka Gakkai là không 
có công hiệu gì hết trong việc tu tập và thờ 
phụng—See Nichiren Sect. 

Nichirenshu (jap): Nhật 

NÑichiren Sect. 

Nichison (jap): Sư Nhật Tôn (Phật giáo Nhật 

Bản). 

Nichizo (ap): Sư Nhật Tượng (1269-1342), Phật 

giáo Nhật Bản. 

Nicita (p): Accumulated (a)—Chồng chất. 

Nidagha (p): Drought—Hạn hán. 

Nidanas: Ni Đà 

SUfraS. 

1) The twelve causes or links in the chain of 
existence—Thập Nhị Nhân Duyên—See 
Twelve links of cause and effect. 

2) Applied to the purpose and occasion of 
wriing sutras, Nidana means—Trong các 
kinh thường có bài “Tự” như lời tựa nêu lên 
lý do vì sao Đức Phật lại thuyết pháp: 

a) Those wriftten because of a requesf or query: 
Biệt Tự—Có người hỏi nên thuyết sự đó. 

b) Those wrifen because of certain even(s: 
Thông Tự——Vì nhân duyên mà thuyết sự hay 
nói về một biến cố đặc biệt. 

3) Duyên——There are three nidanas or links with 
the Buddha resulting from calling upon him—— 
Có ba mối duyên nối kết khi chúng ta cầu 
niệm Phật—See Three nidanas or links with 
the Buddha resultng from calling upon him 
and Twelve links of cause and effect. 

4) Sutra on cause and effect: Kinh Nhơn 
Duyên—See T'welve sutras 

NÑidana-matrka (skÐ: Ni Đà Na Mục Đắc Ca. 

1) Two of the twelve divisions of the sutras: Hai 
trong mười hai bộ Kinh Phật. 

2) Sutra dealing with nidanas: 
Duyên. 

3) Matrka (skt: Mục Đắc Ca—Kinh Bổn Sự— 
Dealing with previous Incarnations. 

Nidana of pollution: Link of polluion—Nhiễm 

Duyên—L1nk of pollution, which connecfs illusion 

with the karmaic miseries of reincarnation. From 

the “water” of the bhutatathata, affected by the 

“waves” of this nidana-pollution, arise the waves 


Liên Tông—See 








Na—Duyên—See Twelve 


Kinh Nhân 


3033 


Of reincarnation——Nhiễm duyên là duyên sanh ra 
khổ quả do hoặc nghiệp. Như từ mặt nước chân 
như phẳng lặng, do nhiễm duyên “gió” nổi lên mà 
gây ra những cuộn sóng luân hôi sanh tử không 
ngừng nghỉ. 

Nidana sutra (skÐ: Kinh Nhơn Duyên— 
Narratives of the past which explain a person”s 
Dpresent sfate. 

Nidanakatha (sk): Kinh Bản Duyên— 
NÑidanakatha, the only biography of Gautama 
Buddha in Pali which forms the Introduction of the 
Jatka commentary. Its authorship 1s not menftioned 
anywhere, although the author speaks of the three 
monks: Atthadassl, a recluse, Buddhamitta of the 
Mahisasaka sect, and Buddhadeva, a monk of 
clear Intellect, who 1nspired him to write the 
Jataka commentary. About the division of the 
biography, the compiler of the Nidanakatha states 
that the existence of the Bodhisattva from the 
time of Dipankara Buddha up to his bírth as a 
Tusia god are placed in the “Distant Epoch” 
(Dure  nidana), the of the 
Bodhisattva”s descent from the Tusita heaven to 
his final emancipation at Bodh-Gaya 1s treated as 
the “Intermediate Epoch” (Avidure Nidana). The 
early missionary career of the Buddha up to the 
time of his meeting with Anathapindika and 
Visakha at Savatthi 1s included in the “Proximate 
Epoch (Santike nidana). Nidanakatha relates the 
forms of existence of the Buddha for each of the 
next twenty-one Buddhas, the last three of whom 
were Kakusandha, Konagamana and Kasyapa— 
Theo Giáo sư P.V. Bapat trong Hai Ngàn Năm 
Trăm Năm Phật Giáo, kinh Bản Duyên là bản 
tiểu sử duy nhất của Đức Phật bằng tiếng Ba Li. 
Kinh Bản Duyên dùng làm đoạn mở đầu cho phần 
biện giải Truyện Tiền Thân (Jataka). Không thấy 
để cập gì đến tác giả của Kinh Bản Duyên, dù 
rằng soạn giả có nói đến ba vị tu sĩ, đó là 
Atthadassi, một ẩn sĩ, Buddhamitta của Hóa Địa 
Bộ và Phật Thiên (Buddhadeva), một tu sĩ uyên 
bác đã gợi ý cho ngài viết phần luận giải của 
Truyện Tiền Thân. Về việc phân đoạn tiểu sử, 
soạn giả bộ Kinh Bản Duyên cho rằng cuộc đời 
của Bồ Tát từ thời Phật Nhiên Đăng (Dipankara 
Buddha) cho đến khi ngài được sanh ra làm một 
Thiên thần trên cung trời Đâu Suất là thuộc thời 
kỳ xa, còn đoạn mô tả từ khi Bồ Tát từ cung trời 


while account 


Đâu Suất giáng trần cho đến khi ngài được giải 
thoát sau cùng tại Bồ Đề Đạo Tràng, được gọi là 
thời kỳ giữa. Từ hoạt động thuyết pháp đầu tiên 
của ngài cho đến khi ngài gặp thí chủ Cấp Cô 

Độc (Anathapindika) và nữ cư sĩ Lộc Mẫu 

(Visakha) tại thành Xá Vệ, được xếp vào thời kỳ 

gần (Santike nidana). Bản Duyên Kinh kể lại 

cuộc đời của Đức Phật tương ứng với 21 vị Phật, 
ba vị sau cùng là câu Lưu Tôn (Kakusandha), Câu 

Na Hàm (Konagamana), và Ca Diếp (Kasyapa). 

(@)_ The Distant Epoch— Thời kỳ xa: 

l) The “Distant Epoch” opens with the 
biography of SumedhaBrahmimm. Sumedha 
was born at Amaravati in a wealthy Brahmin 
family of pure lineage but lost his parents at 
an early age. He learned the Brahmanic 
sclences. Being dissatisfied with the wealth 
left by his parents, he gave 1t away In charIty 
and asScetic, seeking 
Amatamahanibanna which was free from 
origin and decay, pleasure, and pain, disease 
and suffering. He realized that everything In 
this world had two aspecfs, posiive and 
negative, and therefore as an antidote to 
birth, there must be something which was 
unborn. He was determined to realize 1t and 
went to the Himalayas to meditate. He took 
up his abode at the Dhammaka mounfain and 
lived only on fruit that fell from the trees. He 
soon atfained perfection In the five higher 
powers (Abhinna), and in medifation. At this 
time Dipankara Buddha reached the city of 
Rammaka In the border of the country and 
stopped at Sudassana-mahavihara. Sumedha- 
tapasa found everyone busy making the place 
neat and tidy to welcome the Buddha; so he 
also came forward to take a share In 1t. He 
was charmed by the glory of the Buddha's 
appearance and wanted to lay down his life 
for him. He was afraid that the Buddha should 
soil his feet In the slush he lay flat on 1t like a 
bridge In order that the Buddha and his 
disciples, who were all Arhats, might tread 
over him. As he lay thus, he wished he could 
refrain from achieving his own salvation and 
become a Buddha himself so that he might be 
able to rescue endless numbers of beings 
from the stream of existence. The Dipankara 


became an 


3034 


Buddha prophesied that the great ascetic 
Jatila would become a Buddha himself so that 
he might be able to rescue endless numbers 
of beIngs from the stream of existence. Then 
Dipankara Buddha prophesied that the great 
ascetic Jatila would become a Buddha after 
innumerable aeons and related ¡in detall 
where he would be born, how he would attain 
Bodhi and who his chief disciples would be. 
The prophecy was confrmed by many 
miraculous events, including an earthquake, 
and there was no doubt left that Sumedha was 
a Budha-Bi1Jankura, a seeding of the Buddha. 
He also realized this fact and ascertained by 
his hipher knowledge (abhinna) that he must 
acquirre the ten perfections (paramitas) which 
were acquired by the previous Bodhisattvas 
in order to achieve Buddhahood: Thời kỳ xa 
bắt đầu với tiểu sử Bà La Môn Sumedha. 
Sumedha được sanh ra trong một gia đình Bà 
La Môn giàu có thuộc dòng dõi chính thống, 
nhưng cha mẹ chết sớm. Ngài được học các 
môn khoa học Bà La Môn. Không bằng lòng 
với tài sản cha mẹ để lại, ngài đem bố thí cho 
người nghèo khó rồi trở thành một tu sĩ khổ 
hạnh, đi tìm cam lộ niết bàn để không còn 
sinh diệt, sướng khổ, bệnh tật. Ngài nhận 
thấy rằng mọi thứ trên đời nầy đều có hai 
mặt tích cực và tiêu cực. Do đó, để giải trừ sự 
sinh, cần có một cái gì vô sinh. Ngài quyết 
định thực hiện điều nầy và đi đến Tuyết Sơn 
để suy tưởng. Ngài chọn chỗ ở trong núi 
Dhammaka và chỉ sống bằng trái cây rụng. 
Chẳng bao lâu, ngài đạt đến mức toàn thiện 
về thắng trí (abhinna) và về thiển quán. Vào 
thời điểm nầy Đức Phật Nhiên Đăng đi đến 
thành phố Rammaka. Sumedha tham gia đón 
tiếp Đức Phật Nhiên Đăng. Ngài say sưa 
trước vẻ uy nghi của Đức Phật và muốn cống 
hiến đời mình cho ngài. Sợ Đức Phật bị vấy 
bẩn bàn chân trên mặt đất, ngài bèn nằm dài 
xuống làm một chiếc cầu cho Đức Phật và 
các môn đệ dẫm lên mình. Trong khi làm 
việc nầy, ngài cũng muốn chậm thành Phật 
để có thể cứu độ chúng sanh. Sau đó Đức 
Phật Nhiên Đăng tiên đoán là Đại Tăng 
Jatila sẽ thành Phật sau nhiều thiên kỷ và nói 
chỉ tiết về nơi sẽ sinh ra, và sẽ chứng đắc quả 


2) 


3) 


qI) 


Bồ Đề như thế nào, cũng như các đệ tử hàng 
đầu của ông là ai. Sự tiên đoán được khẳng 
định bởi nhiều sự kiện nhiệm mầu, kể cả 
động đất, và không nghi ngờ gì rằng 
Sumedha Đức Phật Bijankura. 
Sumedha cũng nhận ra điều nầy và xác định 
qua thắng trí của mình rằng ngài cần phải đạt 
được mười Ba La Mật mà các Bồ Tát trước 
đây đã có rồi mới chứng đắc Phật quả. 

Long after Dipankara Buddha, Buddha 
Kondanna appeared at Rammavati-nagara. At 
that me our Bodhisatva was reborn as 
Emperor Vijitavi and gave a large gIft to the 
Buddha and his Sangha. When the prophecy 
that 
reiterated by Buddha Kodanna he listened to 
his religlous discourses and became a recluse. 
He studied the three Pitakas, mastered the 
eipht forms of medifaton (samapatti) and 
obtained the five higher powers (abhinna). 
Then he passed away and was reborn In the 
Brahmaloka: Một thời gian dài sau Phật 
Nhiên Đăng thì Phật Kiều Trần Như xuất 
hiện tại Rammavati-nagara. Vào thời điểm 
nầy, Bồ Tát của chúng ta đã được tái sanh 
làm hoàng đế Vijitavi và đã có nhiều sự cúng 
dường cho Phật cùng Tăng đoàn. Khi lời tiên 
tri được Phật Kiểu Trần Như nhắc lại là Bồ 
Tát sẽ thành Phật thì ngài chuyên nghe chánh 
pháp và sống cuộc đời ẩn dật. Ngài nghiên 
cứu bộ Tam Tạng, nắm vững bát định và đạt 
được năm thần thông. Ngài qua đời và được 
tái sanh tại Brahmaloka. 

The Distant Epoch section ends with a list of 
the Jatakas which depict the Bodhisattva”s 
perfection In the ten paramitas: Thời kỳ xa 
kết thúc với một bản liệt kê các tiền thân của 
Phật trong đó mô tả sự toàn thiện của ngài về 
mười Ba La Mật. 

The Intermediate Epoch— Thời kỳ giữa: The 
Intermediate epoch opens with the existence 
of the Bodhisattva as the lord of the Tusita 
heaven. He was entreated by the gods to 
appear in the mortal world to become a 
Buddha. He agreed and selected the time, 
place, family, mother, and limit of life. The 
rest Of the story from his descent up to the 
attainment of Bodhi—Thời kỳ giữa bắt đầu 


là một 


he would become a Buddha was 


3035 


với cuộc đời của Bồ Tát khi còn là một vị vua 2) He was invited by King Suddhodana to visit 


trên cung trời Đâu Suất. Sau đó, ngài được 
chư Thiên khẩn nài để xuất hiện nơi cõi 
phàm trần rồi trở thành Phật. Ngài đồng ý và 
chọn thời điểm, địa điểm, gia đình, người mẹ 
và giới hạn cuộc đời của mình. Phần còn lại 
của câu chuyện từ khi ngài giáng thế cho đến 
khi chứng đắc Bồ Đề. 


(II) The Proximate Epoch—Thời kỳ gần: 
l) The proximate epoch begins with the seven 


weeks Immediately after the attainment of 
BodhI. the acceptance of 
Tapussa and Bhalika as lay devotees and the 
gift of hair relics to them for the erection of a 
stupa. There 1s a reference to the Buddha”s 
preaching the 
followed by an account of the Buddha”s visit 
to Banares where he convinced the five 


Then follows 


hesitaion ¡In doctrines, 


Brahmin ascetics In turn of the excellence of 
his teaching and delivered to them the 
discourses called Dhammacakka and Anatta- 
lakkhana. He then converted Yasa and his 
friends so that the number of his disciples 
rose to sixty. He sent them 1n different 
directions to propagate his teachings and 
himself went to Uruvela and converted the 
three Jatila Kassapas by his sermon on Fire: 
Thời kỳ gần bắt đầu với bốn mươi chín ngày 
sau khi chứng đắc quả Bỏ Đề. Rồi đến việc 
ngài nhận Tapussa và Bhallika làm tín đô tại 
gia và nhận di tích tóc dâng hiến để xây một 
ngôi bảo tháp. Có đoạn nhắc đến sự lưỡng lự 
của Đức Phật trong việc thuyết giảng giáo lý 
cho chúng sanh, rồi đến việc Đức Phật đến 
viếng Ba La Nại (Banares), tại đây ngài 
giảng giải cho năm tu sĩ khổ hạnh Bà La Môn 
thấy tính ưu việt của đạo Phật, thuyết giảng 
cho họ về Kinh Chuyển Pháp Luân 
(Dhammacakka) và Kinh Vô Ngã Tướng 
(Anatta-lakkhana). Sau đó, ngài hóa độ cho 
Da Xá (Yasa) cùng các bạn hữu của ông nầy, 
khiến cho số môn đệ của ngài lên đến sáu 
mươi người. Ngài cử họ đi theo nhiều hướng 
để truyền đạo, bản thân ngài thì đi đến Ưu 
Lâu Tân Loa (Uruvela) và qua bài thuyết 
pháp về sự đốt cháy để hóa độ ba anh em Ca 
Diếp. 


3) 


4) 


Kapilavastu, where he performed miracles to 
convince the sakyas of his greatness, and 
went round the city with his disciples begging 
for food. The king and Yasodhara felt 
aggrieved at the latter but could not stop him. 
As Yasodhara remained in her apartments 
and would not come out to welcome him, the 
Teacher himself went to her with his four 
disciples. She spoke of the sacrifices she had 
made for the sake of her lord. This led to a 
reference to her former existence as related 
1n the Canda-Kinnara Jataka: Ngài được vua 
Tịnh Phạn mời về thành Ca Tỳ La Vệ, tại 
đây, ngài đã thi thố các phép thần thông để 
cho dòng họ Thích Ca thấy sự vĩ đại của 
mình, rồi cùng các đệ tử của mình đi vào 
trong phố để khất thực. Vua cha Tịnh Phạn và 
bà Da Du Đà La thấy phiên lòng về việc làm 
nầy của ngài nhưng không ngăn cẩn được. Vì 
bà Da Du Đà La cứ ở mãi trong cung chứ 
không chịu ra ngoài để nghênh đón ngài, nên 
đích thân ngài và bốn đệ tử của mình đến gặp 
bà. Bà nói về những hy sinh mà bà phải chịu 
đựng vì ngài. Nhân đây Bản Duyên Kinh nói 
về kiếp trước của bà như chuyện kể nàng tiên 
trong núi Khẩn Na La. 

After this, Nidanakatha relates the usual 
account of the ordination of Rahula and of the 
crown prince Nanda on the eve of the latter”s 
coronation and marriage: Sau đó Bản Duyên 
kinh kể về chuyện xuất gia của La Hầu La, 
con trai ngài, và của Thái tử Nan Đà ngay 
trước ngày thái tử lên ngôi và kết hôn. 

Next comes the episode of the meeting 
between the Buddha and Anathapindika at 
Rajagrha, the purchase of Jetavana and the 
consfruction on 1t of a monastery. The 
biography ends with the Buddha at Sravasti 
where the merchant Anathapindika, like 
Visakha, gave away the monastery to the 
Sangha: Rồi kế tiếp là việc gặp gỡ giữa Đức 
Phật và Cấp Cô Độc (Anathapindika) tại 
thành Vương Xá, việc mua lại vườn Thệ Đa 
(Jetavana) để xây tịnh xá Kỳ Thọ Cấp Cô 
Độc. Bản Duyên Kinh kết thúc với chuyện 
Đức Phật ở thành Xá Vệ (Sravasti), tại đây, 
thương gia Cấp Cô Độc, cũng giống như nữ 


3086 


cư sĩ Lộc Mẫu (Visakha) đã hiến tu viện nầy 

cho Tăng đoàn. 
Nidassana (p): An example—Thí dụ. 
NÑidasseti (p): To pint out—Vạch ra. 
NÑidda (p): Sleep——Ngủ. 
NÑiddasili (p): Fond of sleep—Ham thích ngủ 
nghỉ. 
Niddayana(p): Đang ngủ. 
NÑiddara (p): Free from anguish, pain or fear— 
Thoát khỏi lo âu, thống khổ hay sợ hãi. 
Niddaya (p): Merciless—Cruel——Tàn nhẫn. 
NÑiddayati (p): To sleep——Ngủ nghỉ. 
Niddhana (p): Poor (a)—Nghèo nàn. 
NÑiddhota (p): Washed—Cleansed—Được rữa 
sạch. 
NÑiddisati (p): To point out—Vạch ra. 
NÑiddosa (p): FaultlessUndefiled—Không lỗi— 
Không nhiễm trược. 
Niddukkha (p): Free from pain or misery— 
Không khổ. 
Niet Ban Monastery: Niết Bàn Tịnh Xá— 
Name of a famous monastery, located in Vũng 
Tàu City. The monastery was built in 1969 on a 
slope of Mount Nhỏ and completed in 1974. The 
monasfery consists of four floors built on an area 
of 1,000 square meters. At the gateway, there 1s a 
bas-relief of a horse-dragon, 4 meters high, 2 
meters wide, made of pieces of broken China 
earthernware. Across the bas-relief Is a pennon 
pHlar, 2l meters hiph, , with 42 stairs with yellow 
and red enamelled tiles. On the upper part of the 
pilar emerge three branches of lotus. The statue of 
Buddha at His Parinirvana, I2 meters in height 
and pinkish brown 1n colour, is worshipped in the 
Main Haill. A dragon-deaded boat named Prajna, 
12 meters long, 1s made of cement covered by 
multcoloured enamelled tiles and placed on the 
thrd floor. The monastery has still kept an 
Incense burner having the shape of the four sacred 
animals. It was cast painstakinply by pleces of 
broken China earthernware. A great bell of 3.8 
meters In height, 3.8 metfers In circumference and 
3.5 in weigh( 1s also placed ¡1n the 
monastery—Tên của một tịnh xá nổi tiếng trong 
thị xã Vũng Tàu. Tịnh xá được xây dựng vào năm 
1969 trên triển núi Nhỏ ở Vũng Tàu và hoàn tất 








f{ons 


năm 1974. Tịnh xá gồm bốn tầng lầu, diện tích 
1.000 mét vuông. Ở cổng vào tịnh xá có bức phù 
điêu long mã cao 4 mét, rộng 2 mét, làm bằng 
nhiều mảnh sứ tráng men bể ghép lại. Đối diện là 
cây trụ phướn cao 21 mét, có 42 tầng, cũng ốp 
bằng những mảnh sứ tráng men bể có màu vàng 
đỏ, phía trên đầu chia thành hình ba nhánh sen. Ở 
chánh điện có tượng Phật Thích Ca nhập Niết 
Bàn, dài 12 mét, màu nâu hồng. Trên tầng ba có 
thuyển Bát Nhã đầu rồng, làm bằng xi măng đắp 
gạch men đủ màu, dài 12 mét. Tịnh xá còn giữ 
chiếc lư chạm hình tứ linh vật, đắp bằng các mảnh 
sứ bể rất công phu và khéo léo. Tịnh xá còn có 
một đại hồng chung cao 3 mét 8, nặng 3 tấn 5. 
NÑigacchati (p): To undergo—Trải qua. 

NÑigama (p): A market town—Phố chợ. 
NÑigamana (p): Conclusion—Kết luận. 


Nigantha Nataputta: Ni Kiền Tử—One of the 
six thinkers at the time of the Buddha. According 
to the Jaina tradition, he was the last prophet of 
the present world cycle. He seemed to have been 
sliphly older than the Buddha. He preached 
ethical doctrines without apparently knowing that 
similar Ideas had been held by an incomparable 
senior ascetic named Parshva (see Parshva). In 
the Samanaphala Sutta, Nigantha Nataputta 1s 
mentioned as having held the doctrine of fourfold 
restraint: retraint from the use of cold water as 1t 
contains life, and from sinful activitiles such as 
kiling and sexual Intercourse. He was free from 
all and had puriied himself In the 
Udumbarika-sihanada sutta, the restrainfs ascribed 
to him are different but identical with the four 
vows Of Parshva. According to jJaina sources, 
however, Jainism 1s not a purely ethical system, 
but also a philosophy based on the doctrine of 
many possiIbilities, 
Syadvada. The doctrine looks at two aspects of 
everything, the eternal and the non-eternal. The 
soul undergoes migration according to good or bad 
deeds, As Jainism regards the existence of “Jiva” 
in everything, It enjoins ssuch behavior as does 
not cause InJury to any “jiva”. The soul becomes 
Impure and ¡s engulfed by samsara IŸ 1t 1S 
subjected to the ¡influence of sense objects. In 
to keep the pute from theIr 
conftamination, and to secure 1(s release, 1t Is 
necessary fo practice restraint. To achieve this, 


SInS 


known as Anekanta or 


order soul 


3037 


one must resort to or acquire right knowledge, 
faith and conduct—Một trong sáu nhà tư tưởng 
đương thời với Đức Phật. Theo truyền thống Kỳ 
Na giáo, ông là nhà tiên tri cuối cùng của chu kỳ 
thế giới. Dường như ông có phần lớn tuổi hơn Đức 
Phật. Ông thuyết giảng các giáo lý về đạo đức mà 
dường như ông không biết đã có một trưởng lão 
từng có tư tưởng tương tự như thế tên là Parshva 
(see Parshva). Trong Kinh Sa Môn Quả, Ni Kiền 
Tử được nói đến như là người đã đi theo giáo lý 
với bốn điều kiêng ky: không dùng nước lạnh vì 
trong nước có chứa sự sống, tránh các hành động 
tội lỗi như sát sanh và dâm dục. Ông ta không 
phạm một lỗi nào và đã tạo được sự thanh tịnh. 
Trong Kinh Udambarika-sihanada thì những điều 
kiêng ky của ông có khác, nhưng lại giống với 
hạnh nguyện của Parshva. Tuy nhiên, theo kinh 
sách Kỳ Na giáo thì đao này không phải là một 
hệ thống luân lý thuần túy mà còn là một triết lý 
dựa trên thuyết “khả thể” (Anekana hay 
Syadvada). Chủ thuyết này nhìn mọi vật dưới hai 
khía cạnh: vĩnh cửu và không vĩnh cửu. Linh hồn 
chịu sự luân hồi tùy theo những việc làm thiện ác. 
Vì Kỳ Na giáo cho là có sinh mạng trong mọi vật, 
cho nên tôn giáo này buộc phải xử sự sao cho 
không gây thương tổn cho bất kỳ một sinh mạng 
nào. Linh hồn sẽ không thanh tịnh và chìm đắm 
trong luân hồi nếu nó chịu ảnh hưởng của trần 
tục. Để giữ cho linh hồn thanh tịnh, không tập 
nhiễm ô trược và muốn chắc được giải thoát thì 
phải tu tập điều ngự. Muốn làm được điều này 
cần phaÏ vận dụng chánh trí hoặc là đạt đến 
chánh trí, lòng tin và đạo đức. 

Niggaha (p): Blame——Reproach—Khiển trách. 
Niggama (p): Departure—Sự ra đi. 

NÑigganhana (p): Punishment—Hình phạt. 
Nigghatana (p): Killing——Giết hại. 

Night before the winter soltice: Đông Dạ— 
Đêm trước hôm Đông Chí. 

Nightmare (n): Cơn ác mộng—A Bhiksu or 
Bhiksuni who has a nightmare should not allow 
herseflf to go back to sleep 
1immediately, but should sit up and massage so 
that blood circulates evenly or practice walking 
meditation outside for about ten minutes before 
going back to sleep—VỊ Tỳ Kheo hay Tỳ Kheo Ni 
nào gặp ác mộng thì không nên trở lại ngủ tiếp, 











himself or 





mà nên ngổi dậy xoa bóp cho máu chảy đều, 
hoặc thực tập thiển hành (thiền đi) chừng mười 
phút trước khi trở vào ngủ lại. 

Nightmarish ghost: Yểm quỷ—See Ten kinds 
of ghosts that wiIll be reborn as an animal to 
confinue to pay their debts. 

Night session: Dạ Tọa —Meditation done after 
9:00 PM, the usual bedime hour ¡in the Zen 
monastery—Thời tọa thiển ban đêm sau 9 giờ, là 
giờ ngủ trong các thiển viện. 

Night spirit: Thần Chủ Đêm. 

Night Spirit Sea of Still and Quiet Sound: 
Tịch Tịnh Hải Vân Chú Dạ Thần. 

NÑiguhana (p): Concealment—Sự dấu diếm. 
NÑiguhati (p): To cover up—Che đậy. 

NÑipguma (eleventh century): Sister of Naropa 
(1016-1100). She 1s best known for developing a 
set Of tanfric practices referred to as the “six 
dharmas of Niguma.” These have the same names 
and the same general outlines as the “six dharmas 
of Naropa,” but her explanations differ 
number of points—Người em gái của Naropa. Bà 
nổi tiếng nhờ phát triển một bộ tu tập Mật giáo 
“Niguma Lục Pháp.” Những pháp này cũng có 
cùng tên và tổng quan cũng giống như của 
Naropa, nhưng sự giải thích của bà lại khác hơn 
về một số vấn đề. 

Nihilism (n): Ucchedavada (p & skt)—Đoạn kiến 
hay thuyết hư vô—Negativism—The philosophic 
doctrinne that denies a substantial reality to the 
phenomenal universe—Holding to the view of 
total annihilation (without reincarnation nor cycle 
of births and deaths)—Học thuyết chối bỏ sự hiện 
hữu của vật chất và vũ trụ. Trường phái nây tin 
rằng một khi chết là hết (không có luân hồi)— 
See Holding to the view of total annihilation. 
Nihilist (n): Người theo thuyết đoạn kiến. 
Nihilistie (a): Đoạn kiến——Thuộc về thuyết đoạn 
kiến—See Two false views (). 

Nihilisties (n): Đoạn kiến—One of the two false 
views—Một trong hai loại tà kiến—See Two 
false views (A). 

Nihina (p): Base—Vile (a)—Hạ tiện—Thấp hèn. 
Nihonshoki (jap): Tác phẩm Nhật Bản Thư Kỷ. 








øn a 





3038 


Nihsvabhava (skt): No self nature—Without 
self-nature—Vô tự tính—Không có tự tính hay 
không tự có bản chất cá biệt. 
Nihsvabhava-lakshana (skQ: Vô tự tính 
tướng—Những dấu hiệu chỉ về sự không có tự 
tính—SIgns Indicating the absence of self-nature. 
Nihyakugojikkal (jap): Cụ Túc Giới Tỳ Kheo— 
Nhị bách ngũ thập giới (250 giới cho Tỳ Kheo)— 
See Complete moral precepts for monks. 

Nija (p): One” own—Của chính mình. 

Nijjara (p): Free from old age, a deity—Thoát 

cảnh già nua (chư Thiên). 

Nijjareti (p): To destroy—Phá hủy. 

Nijjata (p): Disentangled (a) Thoát cảnh rối 

rắm. 

Nijjhana (p): Insight—Tuệ giác. 

Nijjhayati (p): To meditate—To reflect—Thiển 

tập. 

Nijjinna (p): Exhausted (a)—Kiệt sức. 

Nijjiva (p): Lifeless (a) Không có đời sống. 

Nijjivha (p): Tongueless (a)—Không có lưỡi. 

Nijugobosatsuraiko (jap): Nhị thập ngũ Bồ Tát 

lai nghênh (người tinh chuyên niệm Phật, lúc lâm 

chung sẽ được 25 vị Bồ Tát tiếp rước). 

Nikamalabhi (p): One who has obtained 

something without difficulty—Người đạt được 

việc gì không khó khăn. 

NÑikamana (p): Desire—Sự ham muốn. 

NÑikamefi (p): To crave——To desire—Ham muốn. 

NÑikantati (p): To cut of —Cắt đứt. 

Nikanti tanha (p): Tham luyến vào những lạc 

thú do thiển đem lại. Đây là một loại phiền não 

rất vi tế, mong manh như mạng nhện nhưng làm 
cần trở bánh xe trí tuệ. 

Nikara (p): Multitude—Nhiều. 

Nikasa (p): Neighborhood—Láng giểng. 

NÑikati (p): Cheatinge—Lừa lọc. 

Nikaya (skt & p): Kinh Điển. 

1) School —Collection—Heap—Assemblage—— 
Group—Class—A Sanskrit and Pali term for 
“scripfure of 
chapters or sections oŸ. scriptures or sutras In 
Pali canon (the term Nikaya 1s equivalent to 
Agama in Sanskri)—Từ chung của Bắc Phạn 
và Nam Phạn chỉ “bộ sưu tập kinh điển.” Bộ 








collection,”” or collection 


Sưu Tập Điễn Lễ Pali (đồng nghĩa với 
Agama trong tiếng Phạn). 

2) An individual school. In this sense, 1t refers to 
a proup of monks who share a common 
textual tradition and who engage 1n the same 

The key factor 

distinguishing one “Nikaya” from another 1s 

1s Interpretation and practice of Vinaya rules. 

Not long after the death of the Buddha, a 

separate “Nikaya” 1s formed when a group of 

longer agree the 
performance of Vinaya rules (Vinaya-karma) 
or other matters of doctrine. The result 1s a 
“spliting of the Samgha.”—Một trường phái 
cá nhân. Về nghĩa này thì Nikaya chỉ một 
nhóm Tăng sĩ cùng có một truyền thống kinh 
điển và nghi lễ. Sự khác biệt giữa Nikaya và 
các truyền thống khác là sự giải thích về giới 
luật. Chẳng bao lâu sau khi Đức Phật nhập 
diệt, một nhóm Tăng sĩ không đồng ý với 
việc tu tập giới luật hay những vấn để khác 
của giáo lý, kết quả là “sự phân chia trong 
Tăng Gà. 

Nikaya Buddhism: Name of a Buddhist 

tradition that base themselves on the discourses 

confained in the five Nikayas. Traditonally the 
number of these schools was said to be eighteen, 
but In fact many more are mentioned 1n Indian 

Buddhist literature. The only Nikaya Buddhist 

tradition that continues today 1s Theravada—Tên 

của trường phái mà giáo thuyết của họ dựa vào 

năm bộ kinh A Hàm. Theo truyển thống thì có 18 

tiểu bộ, nhưng kỳ thật có rất nhiều tiểu bộ được 

nói đến trong văn chương Phật giáo Ấn Độ. Ngày 
nay chỉ còn một bộ phái tổn tại đó là trường phái 

Theravada. 

Nikaya-sabhagata (skÙQ: Nature of sharing 

similar species—Chúng đồng phận—See Twenty- 

four non-interactive activity dharmas. 

NÑiketa (p): Abode—Home—Trụ xứ. 

Nikhanati (p): To bury—Chôn cất. 

Nikhila (p): Entire (a)—Toàn thể. 

Nikittha (p): Low (a)—Thấp hèn. 

Nikkama (p): Without craving or lus—Không 

tham dục. 

Nikkankha (p): Confident (a)—Doubtless—Tin 

tưởng (không nghi ngờ). 


communal rituals. for 


monks can no on 








3039 


Nikkarana (p): Groundless (a)—Vô căn cứ. 
Nikkaruna (p): 
tâm (tàn nhẫn). 
NÑikkasava (p): Free from ¡impurity—Không bị 
nhiễm trược. 

Nikkilesa (p): Unstained—Không nhiễm trược. 
NÑikkodha (p): Free from anger—Thoát khỏi sân 
hận. 

Nikkuha (p): Not deceitful—Không lừa lọc. 
NÑikkujjeti (p): To turn upside down—Lộn 
ngược. 

Nila (skÐQ: Ni La—Thanh sắc—Dark blue or 
green; also øreen, black——Mầàu xanh da trời đậm 
hay màu xanh lá cây. 

Nilaja (skt): Ni liên thiền. 

Nilajan River: Sông Ni Liên Thiển—A river 
that flows past Gaya. 

Nilapita (sk): Ni La Tế Đổ_— “The blue 
collection” of annals and royal edicts, mentioned 
1n the record of the Voyage to the West—Những 
chiếu chỉ và báo cáo hàng năm được kể đến trong 
Tây Du Ky. 

Nila-udumbara (skt: Ni La Ưu Đàm Bát La— 
An udumbara with dark blue coloured flowers— 
Loại hoa Ưu Đàm Bát La có hoa màu xanh đậm. 
Nilavajra (sk0: Ni La Bà Đà La—Ni¡i Lam Bà— 
The blue vajra or thunderbolt—EKIim Cang chùy 
màu lam. 
NHaya (p): 


Home——Trụ xứ. 


Merciless—Heartless—Nhẫn 








Dwelling place—Habilitation— 


Nilini (p): The indigo plant—Cây tràm. 

Niliyati (p): To hide—To keep oneself hidden— 
Ẩn trốn. 

Nillajja (p): Shameless (a)——Không biết xấu hổ. 
Nilolupa(p): Free from greed—Thoát khỏi tham 
dục. 

Nilotpala (skÐ: Ni La Âu Bát La—The blue 
lotus—Bông sen xanh. 

Niluppala (p): Water-lily—Cây lục bình. 

NÑimat (skU: Calmadana (sk)——Niết Mạt— 
According to Eitel in The Dictionary of Chinese- 
English Buddhist Terms, Calmadana 1s an ancient 
kingdom and city at the south-east borders of the 
desert of Gobi—Theo Eitel trong Trung Anh Phật 
Học Từ Điển, Niết Mạt là một vương quốc và 








thành phố cổ, nằm về phía đông nam biên giới sa 

mạc Gobi. 

Nimba (skt: Nhâm Bà —The neemb tree, which 

has a small bitter fruit; Its leaves In India are 

chewced at funeral ceremonies—Cây nhâm bà, có 
trái nhỏ và đắng như trái khổ qua; người Ấn nhai 
lá cây nầy trong tang lễ. 

Nimindhara (skt): Nemimdhara (skt—Ni Dân 

Đà La—NI Dân Đạt La. 

l) Nimindhara mainfaining the circle, 1.e. the 
outermost ring of the seven concentric ranges 
ofthe world, the mountain that holds the land: 
Ni Dân Đạt La là tên của ngọn núi ở ngoài 
cùng của bảy vòng núi kim sơn. 

2) The name of a sea fish whose head is 
supposed to resemble this mountain: Ñ¡ Dân 
Đạt La còn là tên của một loại cá có cái đầu 
được coi như giống núi Ni Dân Đạt La vậy. 

Nimita  (p):  Appearance—lmage—Mark— 

Outward—"Tướng" hay hình ảnh trong tâm xuất 

hiện lúc hành thiền, cho thấy khả năng định tâm 

cao. 

Nimitta (sk): Appearance—lmage—Mark 

Outward—Hình ảnh. 

Nimmana (p): 

l)  Creation—Sự tạo lập. 

2) Free rom pride: Không kiêu ngạo. 

Nimmanaratfi (p): Trời Hóa Lạc —The realm of 

Heaven of Desire where the gods have the power 

to create obJecfs of sensual enJoyment by thoupht, 

1n accordance with their desires—Cõi trời Dục 
giới nơi mà chư Thiên có khả năng tạo ra những 
thú vui bằng tư tưởng, tùy theo sở thích của họ. 

NÑimmatu (p): Creator—Đấng sáng thế. 

Nimmita-kama (p): Hữu tình có lòng dục đối 

với những sự vật do họ tạo ra—See Beings who 

desire what they have created and Three dharmas 

(XXXYV). 

Nin (jap): Purusa (skt-Human being—Nhân 

(người). 

NÑinda (p): Blame——Censure—Disparagement— 

Ridicule—Chê Trách—See Eight winds. 

Nindana (p): Insult—Sự mạ ly. 

Nindati (p): To insul—Mạ ly. 

NÑindiya (p): Blameworthy (a)—Đáng trách. 

Nine: Navan (skt—Nava (skt—Cửu (chín). 

















3040 


Nine abodes of beings: Chín Chỗ An Trú Của 

Loài Hữu Tình —According to the Sangiti Sutta, 

there are nine abodes of beings—Theo Kinh 

Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín chỗ 

an trú cho loài hữu tình: 

l) Beings diferent in body and different in 
perception such as human beings, some devas 
and hells: Loài hữu tình có thân sai biệt,tưởng 
sai biệt như loài người và một số chư Thiên. 

2) Beings diferent ¡in body and alike ¡n 
perception such as new-rebirth Brahma: Loài 
hữu tình có thân sai biệt, tưởng đồng nhất như 
Phạm chúng Thiên khi mới tái sanh. 

3) Beings are alike in body and different in 
percepton such as Lightsound heavens 
(Abhasvara): Loài hữu tình có thân đồng 
nhất, tưởng sai biệt như Quang Âm Thiên. 

4) Beings alike In body and alike In perception 
such as Heavens of pure dwelling: Loài hữu 
tình có thân đồng nhất, tưởng đồng nhất như 
Tịnh Cư Thiên. 

53) The realm of unconscious beings such as 
heavens of no-thoupht: Loài hữu tình không 
có tưởng, không có thọ như chư Vô Tưởng 
Thiên. 

6) Beings who have atfained the Sphere of 
Infinite Space: Loài hữu tình đã chứng được 
(ở cõi) Không Vô Biên Xứ. 

7) Beings who have atfained to the Sphere of 
Infinie Consciousness: Loài hữu tình đã 
chứng được (ở cõi) Thức Vô Biên Xứ. 

8) Beings who have attained to the Sphere of 
No-Thingness: Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) 
Vô Sở Hữu Xứ. 

9) Beings who have atfained to the Sphere of 
Neither-Perception-Nor-Non-Perception: 
Loài hữu tình đã chứng (ở cõi) Phi Tưởng Phi 
Phi Tưởng Xứ. 

NÑine bonds that bỉnd men to mortality: Cửu 

Kết— Chín mối phiền trược đã kết nối con người 

trong sanh tử. 

I) Bond of Love: Ái Kết Thương yêu hay 
tham ái. 

2) Hate: Nhuế Kết—Sự hờn giận. 

3) Pride: Mạn Kết Ngã mạn hay kiêu mạn. 

4) Ignorance: Si Kết—S¡i mê hay sự vô minh của 
việc không hiểu sự lý. 

5)_ Wrong views: Kiến Kết — Tà kiến. 


6) Grasping: Thủ 
Possession. 

7)_ Doubt: Nghi Kết—Nghi hoặc (Tam Bảo). 

§) Envy: Tật Kết—Ganh ghét (với sự giàu sanh 
hay hay ho của người). 

9) Selfish: Kiên Kết—Vị kỷ——Meanness. 

NÑNine causes of malice: Aghata-vatthuni (p)— 

Chín Sự Xung Đột —According to the Sangiti 

Suffa In the Long Discourses of the Buddha, there 

are nine causes of malice which are stirred up by 


Kiến Kết Chấp thủ— 


the thouph—Theo Kinh Phúng Tụng trong 

Trường Bộ Kinh, có chín sự xung đột khởi lên bởi 

tư tưởng: 

I1) He has done me an injury: Người ấy đã làm 
hại tôi. 

2) He is doing me an injury: Người ấy đang làm 
hại tôi. 

3) He will do me an injury: Người ấy sẽ làm hại 
tôi. 


4) He has done an InJury to someone who 1s 
dear and pleasant to me: Người ấy đã làm hại 
người tôi thương mến. 

53 He ¡is doing an injury to someone and 
pleasant to me: Người ấy đang làm hại người 
tôi thương mến. 

6) He will do an Imnjury to someone who 1s dear 
and pleasant to me: Người ấy sẽ làm hại 
người tôi thương mến. 

7) He has done an Injury to someone who 1s 
hateful and unpleasant to me: Người ấy đã 
làm hại người tôi không thương không thích. 

8) He ¡s doing an Injury to someone who 1s 
hateful and unpleasant to me: Người ấy đang 
làm hại người tôi không thương không thích. 

9) He will do an Innjury to someone who 1s 
hateful and unpleasant to me: Người Ấy sẽ 
làm hại người tôi không thương mến. 

NÑine cavifies: Nine entrances—Nine oriñces— 

Cửu Khổng—See Nine orifices. 

Nine classes of disciples: Cửu Chúng—Chín 

loại đệ tử. 

(A) Those who have left home—Chúng xuất gia: 

1) A monk: Bhiksu (skt)—Tỳ kheo. 

2) A female observer of all the commandments: 
Bhiksuni (sk——T kheo n1. 

3) A novice nun: Siksamana (skt—A novice or 
observer of the six commandments—Thức 
xoa ma na. 


4) 


5) 


6) 


7) 


(B 


` 


8) 


9) 


A of the 
commandments: Sramanera (skt)—Sa di. 
Junior monk who has received the eight 
commandments: Sa DI Tập Sự thọ trì tám 
giới. 

A of the 
commandments: Sramanerika (skt)—Sa di ni. 
Junior nun or a novice nun who has received 
the eight commandments: Sa DI Ni Tập Sự 
thọ trì tám giới. 

Those who still remain at home—Chúng tại 
gia: 

Lay man: Upasaka (skt)——Ưu bà tắc—Nam 
cư sĩ. 

Lay woman: Upasika (sk)—Uu bà d—Nữ cư 
SĨ. 


male observer minor 


female observer minor 


Nine classes of ghosts: Cửu Quỷ —Chín loại 
quỷ. 


q) 
]) 
2) 
3) 
4) 
5) 
6) 


7) 


8) 


9) 


According to the Mahayana Buddist Sutras— 
Theo kinh điển Phật Giáo Đại Thừa: 

Buming torch-like ghost: Cự Khẩu Quỷ— 
Quỷ miệng bốc lửa như ngọn đuốc. 

NÑarrow needle-mouth ghosts: Châm (Kim) 
Khẩu Quỷ——Quỷ có miệng nhọn như kim. 
Stinking mouth ghosts: Xú Khẩu Quỷ —Quỷ 
miệng thối. 

Needle-like hair ghosts, self-piercing: Châm 
Mao Quỷ——Quỷ có lông nhọn như kim. 
Har-sharp and stinking, or stinkimng halr 
ghosts: Xú Mao Quỷ——Quỷ có lông thối. 
Ghosts of which bodies are full of tumours: 
Anh Quỷ——Quỷ thân thể đầy mụn nhọt. 
Ghosts that haunt sacrifices to the dead: Hy 
Từ Quỷ—Loài quỷ thường lẩn khuất trong 
đền miếu, hy vọng được ăn uống. 

Ghosts that eat human leavings: Hy Thí 
Quỷ —Demons that live on the remains of 
Sacrifices, or any leavings In general—Loài 
quỷ thường ăn đồ thừa thải của người khác, 
hoặc đồ cúng hay bất cứ thứ gì còn thừa. 

Rich ghosts: Đại Thế Quỷ —Rich ghosts, or 
powerful  demons, vaksas, raksasas, 
pIcasas, etc. All belong to the realm of Yama 
whence they everywhere, 
consequently are ubiquiftous 1n every house, 
lane, market, mound, stream, tree, etc.——Loài 
quỷ giàu có phúc lớn. Đây là loại quỷ có thế 
lực như Dạ Xoa, La Sát, chúng ở rải rác khắp 


1©. 


are sent 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 


5) 


nơi từ trong phòng ốc, đến phố chợ, sông hồ, 
cây cối. 

According to The Surangama Sutra—Theo 
Kinh Thủ Lăng Nghiêm: The Buddha 
reminded Ananda as follows: “Ananda!l After 
the living beings who have slandered and 
destroyed rules and deportment, violated the 
Bodhisattva precepts, slandered the Buddhaˆs 
Nữưrvana, and created various other kinds of 
karma, pass throuph many kalpas of being 
burned ¡n the ¡nferno, they finally finish 
payIng for their offenses and are reborn as 
ghosts.”—Đức Phật đã nhắc ngài A Nan về 
chin loại quỷ như sau: “A Nan! Các chúng 
sanh phá luật nghi, phạm giới Bồ Tát, chê 
Niêt Bàn của Phật, cũng như các tạp nghiệp 
khác, bị khổ nhiều kiếp đốt cháy. Sau khi hết 
tội địa ngục, mắc báo làm các thứ quỷ.” 

If it was greed for lust that made the person 
commit offenses, then, after he has finished 
paymg for his crimes, he takes shape when 
he encounters the wind, and he is called a 
drought-ghost: Tham sắc gây tội, gặp gió 
thành hình, làm các loài Bạt Quỷ. 

lf it was greed to lie that made the person 
commit offenses, after he has finished payIng 
for his crimes, he takes shape when he 
encounters an animal, and he is called a Mei- 
Ghost: Tham các việc mê hoặc người mà gây 
tội, gặp các loài súc sanh thành hình, làm các 
loài My Quỷ. 

lf It was greed for hatred that made the 
person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, then, after he 
has finished paying for his crimes, he takes 
shape when he encounters worms, and he 1s 
called a Ku-Poison Ghost: Tham sân hận, gây 
tội, gặp loài trùng thành hình, làm các loài 
Quỷ Cổ Độc. 

lf it was greed for animosity that made the 
person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters degeneration, and he 1s 
called a Pestilence Ghost: Tham sự nhớ thù 
xưa gây tội, gặp chỗ suy biến thành hình, làm 
các loài Lệ Quỷ. 

lf it was greed to be arrogant that made the 
person commit offenses, then after he has 


3042 


finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounfers øases, and he 1s called a 
Hungry Ghost: Tham sự kiêu ngạo gây tội, 
gặp khí thành hình, làm các loài Ngạ Quỷ. 

6) lÍÝ  was greed to be unjust to others that 
made the personthe person commit offenses, 
then after he has finished paying for his 
crimes, he takes shape when he encounters 
darkness, and he 1s called a Paralysis Ghost: 
Tham sự vu báng gây tội, gặp chỗ tối tăm 
thành hình, làm các loài Yểm Quỷ. 

7) It was greed for views that made the person 
commit offenses, then, after he has finished 
paying for his crimes, he takes shape when he 
encounfters essential energy, and he ¡1s called 
a Wang-Liang Ghost: Tham trí thông minh 
gây tội, gặp loài tinh linh thành hình, làm các 
loài quỷ Vọng Lượng. 

8) If it was greed for deception that made the 
person commit offenses, then, after he has 
finished paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters briphtness, and he 1s 
called a Servant Ghost: Tham sự thành công 
gây tội, gặp loài minh tính thành hình, làm 
các loài Quỷ Dịch Sử. 

9) lít was greed to be litiglous that made the 
person commit offenses, then, after he has 
finshed paying for his crimes, he takes shape 
when he encounters people, and he is called a 
Messenger Ghost: Tham kết bè đẳng gây tội, 
gặp người thành hình, làm các loài Quỷ 
Truyền Tống. 

Nine classes of work belonging to the 

Hinayana: Cửu Bộ Tiểu Thừa—The nine classes 

of work belonging to the Hinayana, Including the 

whole of the twelve classes of the mahyana less 

(minus) the Udana or Voluntary Discourses, the 

Vaipulya or Teaching, the 

Vyakarana or Prophecies—Chín bộ kinh thuộc về 

Tiểu Thừa, gồm 12 bộ của Đại Thừa bỏ ra ba bộ 

Vô Vấn Tự Thuyết, Phương Quảng và Thọ Ký. 

**See TIwelve divisions of Mahayana Sutras 

(canon). 

NÑine concentric mounfain ranges and eight 

seas: Nine Cakravala (skt—Cửu Sơn Bát Hải— 

NÑine concentric mountain ranges or confinenfs, 

separated by eight seas, of a universe—Chín rặng 


Broader and 


núi hay lục địa bị phân cách bởi tám biển của vũ 

trụ. 

(A)Nne mountan ranges according to the 
Mahayana—The central mountain of the nine 
1S Sumeru, and around 1t are the ranges of 
other mountains—Theo Đại Thừa, cửu sơn 
hay chín rặng núi: 

l1) Tại trung tâm hòn núi cao nhứt là núi Tu Di, 
và xung quanh là các núi khác. 

2) Khadiraka (skÐ: Núi Yết Địa Lạc Ca. 

3) Isadhara (skÐ: Núi Y Sa Đà La. 

4) Yugamdhara (skÐ: Núi Du Cán Đà La. 

5) Sudarsana (skt: Núi Tô Đạt Lê Xá Na. 

6)_ Asvakarna (skt: Núi An Thấp Phược Yết Nô. 

7) Nemimdhara (skÐ: Núi Ni Dân Đà La. 

8) Vinataka (skÐ: Núi Tỳ Na Đa Ca. 

9) Cakravada (skt): Núi Sở Ca La. 


(B) The Abhidharma Kosa gives a different 
order—Vi Diệu Pháp Cấu Xá lại cho một thứ 





tự khác: 

I1) Sumeru in the center: Núi Tu Di ở giữa. 

2) Yugamdhara: Núi Du Cán Đà La. 

3) Isadhara: Núi Y Sa Đà La. 

4)_ Khadiraka: Núi Yết Địa Lạc Ca. 

5) Sudarsana: Núi Tô Đạt Lê Xá Na. 

6) Asvakarna: Núi An Thấp Phược Yết Nô. 

7) Vinataka: Núi Tỳ Na Đa Ca. 

8) Nemimdhara: Núi Ni Dân Đà La. 

9) An Iron-Wheel mountain encompassing all 
these above mentioned mountains: Núi Thiết 
Luân bao bọc các núi vừa kể trên. 

NÑine days of abstinence: Cửu Trai Nhựt—Nine 
days of abstinence on which no food 1s eaten after 
twelve o'clock and all the commandments must 
be observed. On these days Indras and the four 
deva-kings Investigate the conduct of men—Chín 
ngày ăn chay, trì giới, và cử ăn quá ngọ. Trong 
chín ngày nầy vua Trời Đế Thích và Tứ Thiên 
vương đò xét sự thiện ác của nhân gian. 

(A) 

l1) Every day of the first month: Mỗi ngày trong 
tháng giêng. 

2) Every day of the fifth month: Mỗi ngày trong 
tháng năm. 

3) Everyday of the ninth month: Mỗi ngày trong 
tháng chín. 

(B) Other months each month six days as 
follow—Các tháng khác mỗi tháng sáu ngày: 


3043 


4) The 8”: Mông tám. 

5) The 9”: Mông chín. 

6) The 14”: Mồng 14. 

7) The 23”: Hăm ba. 

8) The 29”: Hăm chín. 

9) The 30”: Ba mươi. 

Nine degrees of samadhi: Cửu Thứ Đệ Định— 

The samadhi of the nine degrees—Chín mức độ 

thiển định: 

1-4)Four dhyanas: Tứ Thiền định—Tứ Thiền 
Thiên—See Four dhyana heavens. 

5-8)Four formless: Four realms beyond form——Tứ 
Vô sắc định—Tứ Vô Biên Xứ Định—See 
Four formless Jjhanas. 

9) The samadhi beyond sensation and thought: 
Vô thọ tưởng định—Chỉ tức nhứt thiết thọ 
tưởng định. 

NÑNine difficulties: Nine distresses—Cửu Nạn— 

See Nine distresses. 

Nine difiiculies (Sutra in Forty-wo 

Sections— Chapter 36): Chín điều khó trong 

Kinh Tứ Thập Nhị Chương——Chương 36). 

l1) Itis difficult for one to leave the evil paths 
and become a human being: Kẻ thoát được ác 
đạo để được sanh làm người là khó. 

2) Itis stll difficult to become a male human 
being (a man rather than a woman): Được 
làm người mà thoát được thân nữ để làm thân 
nam là khó. 

3) Once one becomes a man, It 1s difficult to 
have the six organs complete and perfect: 
Làm được thân nam mà sáu giác quan đầy đủ 
là khó. 

4 Once the six organs are complete and perfect, 
1t IS still difficult for one to be born in the 
central county: Một khi đã có sáu căn đây đủ, 
vẫn khó được sanh vào xứ trung tâm. 

5) lfone is born In the central country, 1t 1s still 
difficult to be born at the time of a Buddha: 
Đã sanh được vào xứ trung tâm, vẫn khó 
được sanh vào thời có Phật. 

6) lfone Is born at the time of a Buddha, It 1s 
sữll difficult for one to encounter the Way: 
Đã sanh vào thời có Phật, vẫn khó được gặp 
Đạo. 

7) If one does encounter the Way, it 1s still 
difficult for one to bring forth faith: Đã gặp 
Đạo, vẫn khó khởi được niểm tin. 


8) I one does have sufficlent faith, it is still 
difficult for one to resolve one”s mind on 
Bodhi: Đã có được niềm tin, vẫn khó phát 
tâm Bồ Đề. 

9) lfone does resolve one”s mind on Bodhi, it 1s 
stll' difficult to be without cultivation and 
without attainment: Phát tâm Bồ Để mà đạt 
đến chỗ vô tu vô chứng là khó. 

** For more information, please see TWwenty 
difficulties people always encounter. 

Nine distresses: Cửu Não—Nine distresses 

borne by the Buddha while he was still alive— 

Chín sự phiền não hay chín tai nạn mà Đức Phật 

đã gặp phải khi Ngài còn tại thế. 

I1) He was badly slandered by Sundara: Ngài bị 
nàng Tôn Đà Lợi phỉ báng thậm tệ. 

2) Canca tried to dishonor him by pretending to 
pregnant and falsely accusing him: Nàng 
Chiên Già cố làm nhục Ngài bằng cách giả 
bụng chửa rồi vu cáo. 

3) Devadatta, his cousin, plotted to assassinate 
him by rolling stones down hill when he 
pAassed by the creek: Để Bà Đạt Đa, người 
em họ của Ngài, đã âm mưu ám sát Ngài 
bằng cách lăn đá xuống đổi khi Ngài đi 
ngang qua khu núi. 

4) Pierced by an arrow accidentally: BỊ mũi tên 
tự dưng lao tới đâm vào chân. 

53) Son of King Prasenajit killed all people In the 
Sakya tribe: Bị Lưu L¡ Vương Thái tử con vua 
Ba Tư Nặc đem quân đến giết hết những 
người trong dòng họ Thích Ca. 

6) Due to his compassion, the Buddha accepted 
an Invitation from a Brahman; however, when 
the Buddha and his order arrived, the 
Brahman refused to serve them. As a result, 
the Buddha and his order had to accept 
offering from the stable-keeper: Vì lòng từ bị, 
Ngài nhận lời thỉnh cầu đến nhà một người 
Bà La Môn để nhận cúng dường, nhưng khi 
đến người ấy không cúng. Phật và Tăng đoàn 
của Ngài phải ăn lúa ngựa của một người 
chăn ngựa đem cho. 

7) Cold wind to cause back pam: BỊ gió lạnh 
thổi làm đau lưng. 

§)_ Six years of ascetics: Sáu năm khổ hạnh. 

9) Entering the village for alms for three 
consecutfive days without receiving any food 


3044 


(returning with empty bowl): Vào xóm Bà La 
Môn khất thực trong ba ngày liền, không ai 
cúng dường, phải mang bát không về. 
Nine distresses borne by the Buddha while 
he was sfill alive: Chín sự phiển não hay chín tai 
nạn mà Đức Phật đã gặp phải khi Ngài còn tại 
thế—See Nine distresses. 
NÑine dragons: Cửu Long. 
Nine elements: Nine substances—See Nine 
elementfs or nine subsfances. 
Nine elemen(s or nine substances: Cửu Âm. 
(A) The five elements—Ngũ Đại: 
1) Earth: Đất. 
2) Water: Nước. 
3) Fire: Lửa. 
4) Wind: Gió. 
53) Space: Hư không. 
Other substances—Những Yếu Tố Khác: 
6) Time: Thời. 
7) Mind or sprrit (manas): Tâm. 
8) Alaya (skÐ: A Lại Da. 
9) Atman (skt): Đại Ngã—Soul. 
Nine entrances: Nine cavitiesNine orifices— 
Nine suppurations—Cửu Khổng—Cửu Lưu —See 
Ñine orifices and Nine Impure openings in our 
body. 
NÑine-fold future life in the Pure Land: Cửu 
Phẩm Tịnh Độ—Cửu phẩm vãng sanh—See Nine 
holy grades of Lotus. 
Ninefold Paradise: Cửu Phẩm An Dưỡng Hóa 
Sanh —Those born by transformation from the 
heavenly lotus Into the ninefold Paradise— Những 
chúng sanh hóa sanh từ hoa sen vào cửu phẩm An 
Dưỡng địa—See Nine holy grades of Lotus. 
Nine forms of Amitabha: Cửu Phẩm Di Đà— 
Corresponding to the nine departments of the Pure 
Land—Chín hình thức của Di Đà Tịnh Độ, tương 
ứng với chín phẩm trong cõi nước Tịnh Độ—See 
Ñine holy grades of Lotus. 
Nine forms of complete knowledge: Cửu Biến 
Tri —The nine forms of complete knowledge of 
the four Noble Truths (knowledge of sufferinss, 
of sufferings, of 
sufferings and knowledge of the path) as well as 
the cutting off passion and delusion—Chín hình 
thức của toàn tri (biết hết thảy) về bốn chân lý 
(kiến khổ, kiến tập, kiến diệt và kiến đạo) cũng 


accumulation termination 


như những phương cách cắt đứt dục vọng và ảo 

tưởng. 

NÑine forms of pride: Cửu Mạn—Theo Vi Diệu 

Pháp thì mạn—According to 

Abhidharma, there are nine forms of pride: 

l) That I surpass those who are equal to me: 
Ngã Thắng Mạn—Đối với người bằng mình, 
lại sinh tâm quá mạn cho rằng mình hơn họ. 

2) That I am equal to those who surpass me: 
Ngã Đẳng Mạn—-The pride of thinking 
oneself equal to those who surpass us—Đối 
với người hơn mình, lại sinh tâm quá mạn cho 
rằng mình bằng họ. 

3) That IÏ am not so bad as others: Ngã Liệt 
Mạn—Khởi tâm kiêu mạn cho rằng mình 
không đến nỗi tệ như người khác. 

4) That others surpass me: Hữu Thắng Ngã 
Mạn—Vẫn khởi tâm kiêu mạn dù biết rằng 
người đó hơn mình. 

5) None are equal to me: Vô Đẳng Ngã Mạn— 
Khởi tâm kiêu mạn cho rằng không ai bằng 
mình. 

6) None are Inferior to me: Vô Liệt Ngã Mạn— 
Dù biết rằng không ai kém hơn mình nhưng 
vẫn sanh lòng kiêu mạn cho rằng mình chỉ 
kém người chút ít thôi. 

7) None surpass me: Vô Thắng Ngã Mạn—Đối 
với người bằng mình, lại sanh tâm kiêu mạn 
cho rằng không ai có thể hơn mình được. 

8) That are equal to me: Hữu Đẳng Ngã Mạn— 
Dù biết người cũng bằng mình, nhưng vẫn 
sanh tâm kiêu mạn cho rằng họ chỉ bằng ta 
thôi. 

9) That are worse than me: Hữu Liệt Ngã 
Mạn—Đối với người bằng mình, lại khởi tâm 
kiêu mạn cho rằng họ tệ hơn mình. 

Nine founders of the T”ien-T?ai Sect: Thiên 

Thai Cửu Tổ—See Nine patriarchs of the T”ien- 

Ta1 Sect. 

Nine gates: Cửu môn (chín cửa)—See Nine 

realities. 

NÑine golden cireles on top of a pagoda: Kim 

sát—Cửu Kim Luân đặt trên đỉnh tháp. 

NÑine grades of arhats: Cửu Vô Học—The nine 

grades of arhats who are no longer learning, 

having atained their goal—Chín loại vô học của 


có chín loại 


3045 


các bậc A-La-Hán đã đạt được mục đích tối hậu 

không cần phải học nữa. 

l) The stage beyond study, where intuition 
rules: Asaiksa (sk)——Bất Thoái tướng. 

2) Ungrasping mark: Bất Thủ tướng. 

3) Immortal mark: Bất Tử tướng. 

4)_ Undwelling mark: Bất Trụ tướng. 

5)_ Mark ofadvancement: Khả tiến tướng. 

6) Indestructible mark: Avinasya (skÐ—Bất 
hoại tướng. 

7)_ Unpleasurable mark: Bất khoái tướng. 

8) Mark of wisdom of liberation: Tuệ giải thoát 
tướng. 

9) Mark of complete release: Câu giải thoát 
tướng. 

NÑine grades of the monk”s patched robe: 

Cửu Phẩm (Thượng) Y—The sanghati, there are 

nine grades of the monk”s patched robe——Trong 

Tăng Già Lê, có chín loại áo khác nhau. 

(A) Three superior—Ba loại Thượng Tăng Già 
Lê (cao nhất): 

I) Twenty-one patched robe: Áo hai mươi mốt 


mảnh. 

2) Twenty-three patched robe: Áo hai mươi ba 
mảnh. 

3) Twenty-five patched robe: Áo hai mươi lăm 
mảnh. 


Three middle—Ba loại Trung Tăng Già Lê: 
4) Fifteen patched robe: Áo mười lăm mảnh. 

5) Seventeen patched robe: Áo mười bảy mảnh. 
6)_ Nineteen patched robe: Áo mười chín mảnh. 
Three lowest ranks—Ba loại Hạ Tăng Già 
Lê: 

7) Nine patched robe: Áo chín mảnh. 

8) Eleven patched robe: Áo mười một mảnh. 

9) Thirteen patched robe: Áo mười ba mảnh. 
Nine grades of the Pure Land: Cửu Phẩm 
Tịnh Độ—See Nine holy grades of Lotus. 

NÑine grades of rebirth: Cửu Phẩm——Cửu Phẩm 
Liên Hoa—See Nine holy grades of Lotus. 

NÑine grades or rewards of the Pure Land: 
Cửu Phẩm An Dưỡng The nine grades or 
rewards of the Pure Land, corresponding to the 
nine grades of development In the previous life, 
upon which depends, in the next lifề, one”s 
distance from Amitabha, the consequent aeons 
that are needed to approach him, and whether 
oneˆs lotus will open early or late—Chín phẩm 


Tịnh Độ, tương ứng với chín sự phát triển trong 

tiền kiếp, khoảng cách với Đức A Di Đà trong 

kiếp tương lai sẽ tùy thuộc vào đó mà hoa sen nở 
sớm hay muộn—See Nine holy grades of Lotus. 

NÑine heavens of the fourth dhyana heaven: 

Cửu Phạm—Chín cõi trời thuộc Tứ Thiền Thiên. 

1) Cloudless Heaven: Vô Vân. 

2) Producing Blessing Rewards: Phúc Sinh. 

3) Broad Phala, the 12 Brahmaloka, øreat fruit 
or abundant merits: Quảng Quả. 

4) Absence of thinking, or the Heaven above 
Thought: Asamjni-sattvah (skt—Vô Tưởng. 

5) Free from trouble, the 12" Brahmaloka, the 
5°" region of the fourth Dhyana: Vô Phiển 
(see Tứ Thiền Thiên). 

6) The Heaven without heat 
Anavatapta (skt)—Vô Nhiệt. 

7) The 7” Brahmaloka, 8" of the Dhyana 
Heavens: Sudrsd (skt)——Thiện Hiện. 

8) Good to see Heaven: Sudarsana (skt)—Thiện 
Kiến. 

9) The highest of the materlal heavens: 
Akanistha (skt—Sắc Cứu Cánh—See Rupa- 
đhatu and Deva. 

Nine Hinayana sutras: Cửu Bộ—Nine 

Hinayana sutras which are the same as the twelve 

sutras In Mahayana except Vaipulya (Phương 

quảng), Vyakarana (Thọ Ký), and Udana (Vô vấn 

tự thuyết)—Chín bộ kinh Tiểu thừa, giống như 12 

bộ kinh Đại thừa, ngoại trừ Phương Quảng, Thọ 

ký và Vô vấn tự thuyết —See Twelve divisions of 

Mahayana Sutras (canon). 

Nine holy grades of Lotus: Cửu Phẩm Liên 


or affliction: 


A. The three lowest stages: Hạ phẩm. 

1) The lowest of the three lowest classes: Hạ 
phẩm hạ sanh. 

2) The middle of the three lowest classes: Hạ 
phẩm trung sanh. 

3) The hiphest of the three lowest classes: Hạ 
phẩm thượng sanh. 

B. The three middle stages of birth in the Pure 
Land: Trung phẩm. 

4) The lowest of the three middle classes: Trung 
phẩm hạ sanh. 

5) The middle of the three middle classes: Trung 
phẩm trung sanh. 


3046 


6) The highest of the three middle classes: 
Trung phẩm thượng sanh. 

C. The three highest stages of birth in the Pure 
Land: Thượng phẩm. 

7) The lowest of the three highest classes: 
Thượng phẩm hạ sanh. 

8) The middle of the three highest classes: 
Thượng phẩm trung sanh. 

9) The highest of the three highest classes: 
Thượng phẩm thượng sanh. 

Nine honoured ones: Cửu Tôn—The nine 

honoured ones ¡in the eipht-petalled hall of the 

Garbhadhatu; Vairocana ¡in the center of the lotus, 

with four Buddhas and four Bodhisattvas on the 

petals; the lotus representing the human heart— 

Chín bậc đáng tôn vinh trên bông sen tám cánh, 

Phật Tỳ Lô Giá Na ở trung tâm, bốn vị Phật và 

bốn vị Bồ Tát trên mỗi cánh sen. Bông sen biểu 

trưng cho nhân tâm. 

NÑine impure openings in our body: Cửu 

Khổng (Khiếu) Bất Tịnh —The Buddha teaches us 

that there are nine openings In our body and from 

cach of them exudes all kinds of excretions all the 

the time, 1.e., phlegm from throat, sweat from the 

pores of skin, etc. None of the things excreted are 

pleasant to smell or touch or taste. They are all 

unclean things—Chín lổ bất tịnh trong thân. Đức 

Phật dạy có chín lổ bất tịnh trong cơ thể chúng ta, 

từ mỗi lổ nầy luôn rỉ ra mọi thứ cặn bã như đờm 

nơi cổ họng, mồ hôi từ lổ lông nơi da, vân vân. 

Không có sự bài tiết nào có thể ngữi, rờ hay nếm 

cho vô. Tất cả đều bất tịnh. 

1-2)Two eyes: Hai mắt. 

3-4)Two ears: Hai lổ tai. 

5-6)Two nose nostrils: Hai lổ mũi. 

7) Mouth: Miệng. 

8) Anus: Tiểu tiện. 

9) Rectum: Đại tiện. 

NÑine infterrupted ways: Cửu Vô Gián Đạo— 

Chín đạo vô gián—ln every universe there are 

nine realms, in every realm there are nine 

1llusions In practice and nine ways of relief; hence 

the nine ways of overcoming hindrances; also 

there are nine ¡interrupted ways of advance from 

one sftaøe to another of the nine stages of the 

traillokya by the wisdom of overcoming delusion 

1n each staøe——Tam giới có chín địa, tư hoặc trong 

mỗi địa lại có chín cách làm giảm nhẹ, từ đó vượt 


thắng chướng ngại; lại cũng có chín đạo vô gián 

và đi từ giai đoạn nầy đến giai đoạn khác trong 

tam giới để giải thoát bằng trí tuệ để vượt thoát 

phiền não trong mỗi giai đoạn. 

Nine kalpas: Cửu Kiếp—According to the 

Maharatnakuta Suữra, though Sakyamuni 

Mattreya started together, the zeal of the first 

enabled him to become Buddha nine kalpas 

sooner——Theo Kinh Đại Bảo Tích, dù Phật Thích 

Ca và Di Lặc cùng khởi đầu một lượt, nhưng sự 

tinh tấn đã khiến cho Ngài Thích Ca thành Phật 

sớm hơn Ngài Di Lặc đến 9 tiểu kiếp. 

Nine karmas for being reborn ỉn the Pure 

Land: Cửu Phẩm Hạnh Nghiệp—The nine karma 

to be affained by the conduct or practice through 

which one may be born into the Pure Land—Chín 

hạnh nghiệp đạt được qua tu tập, nhờ đó con 

người được vãng sanh Tịnh Độ. 

Nine kinds of birth: Cửu Loại Sanh —Chín loại 

sanh. 

(A) The first four kinds are common to devas, 
earth, and hells: 

1) Birth from the womb: Thai Sanh. 

2) Birth from the egg: Noãn Sanh. 

3) Birth from the moisture: Thấp Sanh. 

4) Birth from transformation: Hóa Sanh. 


(B) 


and 


The second five for upper sages and saints In 

the realms of form and non-form: 

5) Birthinto the heavens of form: Hữu Sắc. 

6)_ Birth into the heavens of non-form: Vô Sắc. 

7) Birthinto the heavens of thought: Hữu Tưởng. 

8) Birth Into the heavens of non-thought: Vô 
Tưởng. 

9) Bïrth Into the heavens of neither thought nor 
non-thought: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng. 

Nine kinds of clean flesh: Cửu Tịnh Nhục. 

1-5) Ngũ Tịnh Nhục—See Five kinds of clean 
flesh. 

6) Creatures not kiled for me: Con vật không 
phải vì mình mà bị giết. 

7) Naturally dried meat: Thịt khô tự nhiên—Do 
con vật tự chết lâu ngày dưới ánh nắng làm 
cho thịt khô lại. 

8) Things not seasonable or at the right time: 

Những món không phải do ước hẹn, nhưng 

tình cờ gặp mà ăn. 


3047 


9) Things previously killed: Món thịt đã làm từ 
trước khi có sự hiện diện của mình tại đó. 
NÑine kinds of cognifion: Cửu Thức—See Nine 

kinds of consciousness. 

Nine kinds of consciousness: Cửu Thức—The 

nne kinds of cognilon or 

(Vijnana)—Chín loại ý thức. 

l1)  Consciousness of the sight: Nhãn Thức. 

2) Consciousness of the hearing: Nhĩ Thức. 

3) Consciousness of the smelling: Tỷ Thức. 

4) ConsclIousness of the tasting: Thiệt Thức. 

53) Consciousness oftouch: Thân Thức. 

6)_ Consciousness of the mind: Ý Thức. 

7) Consciousness of manas: Mạt Na Thức—A 
Đà Na Thức—Ý căn. 

8) Consciousness of the mental perception: A 
Lại Da Thức—Tàng thức. 

9) Purified or Buddha consciousness: A Ma La 
Thức—Phật Thức—Vô Cấu Thức—Thanh 
Tịnh Thức—Chân Như hay chân tâm. 

NÑine kinds of disciples: Cửu chúng—Nine 

kinds of disciples include seven kinds plus Junior 

monks and nuns or novice who have received the 
eight commandments—Chín chúng đệ tử gồm 

Thất Chúng cộng với hai chúng Sa Di và Sa Di Ni 

Tập Sự thọ trì tám giớ—See Seven classes of 

disciples. 

Nine kinds of irregular death: Cửu Hoạnh 

Tử—Chín nguyên nhân gây ra cái chết bất đắc kỳ 

tử—See Nine major forms of untimely death. 

Nine kinds of karma: Cửu Nghiệp—Chín loại 

nghiệp. 

(A) Karma In the Desire realm—Nphiệp trong 
Dục Giới: 

I1) Conduct that causes karma: Tác Nghiệp. 

2) Conduct that does not cause karma: Vô Tác 
Nghiệp. 

3) Conduct that is neutral: Phi Tác Phi Vô Tác. 

(B) Karma ïn the Form realm—Nghiệp trong Sắc 
GIới: 

4) Conduct that causes karma: Tác Nghiệp. 

5) Conduct that does not cause karma: Phi Tác 
Nghiệp. 

6) Conduct that is neutral: Phi Tác Phi Vô Tác. 

(C) Karma ¡in the Formless realm—Nghiệp trong 
Vô Sắc Giới: 

7) Non-causative deeds: Vô Tác Nghiệp. 


COnSCIOusness 


8) Neutrality: Phi Tác Phi Vô Tác. 

9) Immortality: Vô Lậu Nghiệp. 

Nine kinds of Mahayana dhyana for 

bodhisattvas: Cửu Chúng Đại Thiển—Chín loại 

thiển Đại thừa cho chư Bồ tát. 

1) Meditation on the original nature of things, or 
mind as the real nature, from which all things 
derived: Tự Tánh Thiểền—Thiển quán về tự 
tánh của chư pháp. 

2) Meditation on achieving the development of 
self and all others to the utmost: Nhất Thiết 
Thiển— Thiền quán nhằm phát triển tự giác 
và giác tha đến mức tối thượng. 

3) Meditation on the difficulies of certain 
dhyana conditions: Nan Thiển—Thiển quán 
về những vấn đề khó khăn. 

4) Meditation on the entrance to all the superlor 
dhyana conditions: Nhất Thiết Môn Thiển— 
Thiển về cửa vào tối thừa thiển định. 

5)_ Meditation on the good: Thiện Nhân Thiển— 
Thiển về những điều thiện. 

6) Meditaton on all Mahayana practices and 
actions: Nhất Thiết Hành Thiển—Thiển về 
thực tập và hành động Đại thừa. 

7) Meditaton on ridding all suffers from the 
miseries of passion and delusion: Trừ Phiển 
Não Thiển—Thử Thế Tha Thế Lạc Thiền. 

8) Meditation on the way to bring Joy to all 
people both ¡n this life and hereafter: Thiển 
về cách mang lại an lạc cho mọi người trong 
đời nây và đời sau. 

9) Meditation perfect purty ¡ín the 
termination of all delusion and distress and 
the obatainng of perfect enlightenment: 
Thanh Tịnh Tịnh Thiển—Thiển về thanh tịnh 
nhằm chấm dứt ảo giác và phiển não để đạt 
được đại giác. 

Nine kinds of non-action: Cửu Vô Vi—Chín 

pháp vô vI. 

(A) 

l1) Pratisamkhyanirodha (skt)—Trạch diệt: Đoạn 
diệt bằng tri thức—Cessaton through 
knowledge. 

2) Apratisamkhyanirodha (sk): Phi trạch diệt— 
Cessaton without knowledge, 1.e., through 
the natural cessaton of the causes— Đoạn 
diệt không bằng tri thức, nghĩa là do sự đoạn 
điệt tự nhiên của nguyên nhân. 


on 


3) 
4) 


5) 


6) 


7) 


8) 
9) 


(B 


` 


3048 


Sunya (skt): Hư không—Space. 
Akasanantyayatana (skÐ: Không vô biên 
xứ—The dhyana, or meditation connected 
with the abode of the Infinie space (the 
formless or Iimmaterial), in which all thought 
of form is suppressed—Thiềển định liên hệ tới 
cõi không vô biên xứ. Khi phát định trong cõi 
nầy thì hành giả chỉ còn cảnh giới là không 
vô biên xứ, chứ không còn biết cũng không 
còn hiểu. 

The sfate of boundless knowledge: limitless 
perception—Thức vô biên xứ. 

The state of nothing: The state of nothing or 
non-existence. This 1s the third region 1n the 
realm of formlessness—Vô sở hữu xứ 
Beyond the condition of thinkimng or not 
thnking, of 
unconsciousnes: Phi tưởng phi phi tưởng xứ— 
Vượt ra ngoài vòng suy nghĩ hay không suy 
nghĩ. 

The nature of conditioned arising: Duyên 
khởi chỉ tánh. 

The nature of the holy way: Thánh đạo chi 
tánh. 

According to the Mahisasakah school, there 
are nine kinds of non-action—Theo Hóa Địa 
Bộ, có chín pháp vô vi hay chín pháp giúp 
hành giả tự tại không bị biến thiên vì bốn 
tướng: 


ACfV€ CONSCIOUSR€SS  OF 


1-3) Same as in (A). 


4) 
5) 


6) 


7) 


8) 


Anenjata (sk)—Bất động: Immovability. 


Kusala-dharma-tathata (skt: Thiện Pháp 
Chân Như. 

Akusala-dharma-tahata (skÐ: Bất Thiện 
Pháp Chân Như. 


Avyakrta-dharma-tathata (skÙ—Vô Ký Pháp 
Chân Như—That is, suchness of the đdharma 
that are merifOrious, 
neither the one, nor the other—Có nghĩa là 
chân như của vạn pháp vốn là tốt đẹp, không 
tốt đẹp, chẳng phải tốt đẹp mà cũng chẳng 
phải chẳng tốt đẹp. 

Marganga-tathata (skÐ: Đạo Phân Chân Như. 
Pratitya-samuftpada-tathata (skt——Duyên 
Khởi Chân Như: Suchness of the factors of 
the Path and suchness of the Law of 
Dependent Origination. 


unmeriforilous and 


NÑine lands: Cửu Địa—chín giớ—Chín cõi— 
Chín đất. 

(A) Desire realm: Dục Giới. 

1) The realm of desire: Sensuous realm—Dục 
Giới Ngũ Thú Địa. 

Realm of form: Material form—Sắc Giới. 
Paradise after earthly life: Ly Sanh Hỷ Lạc 
Địa (Sơ thiển—Eirst dhyana). 

Paradise of cessation of rebirth: Định Sanh 
Hỷ Lạc Địa (Nhị thiển—Second dhyana). 
Land of wondrous Joy after the previous Joys: 
Ly Hỷ Diệu Lạc Địa (Tam thiển—Third 
dhyana). 

The Pure Land of abandonment of thought or 
recollection of past deliphts: Xả Niệm Thanh 
Tịnh Địa (Tứ thiểền—Fourth dhyana). 
Formless realms: Realms beyond form——Vô 
Sắc Giới. 

Akasanantyayatanam (skÐ: The land of 
infinite space—Không Vô Biên Xứ Địa (Nhứt 
Định——First samadhi). 
ViJjnana-nantyayatanam (skÐ: The land of 
Omniscience or Infinite perception—Thức Vô 
Biên Xứ Địa (Nhị ĐÐịnh—Second samadhI). 
Atkincanyayatana (skÐ: Land of 
nothingness—Vô Sở Hữu Xứ Địa (Tam 
Định—Third samadhi). 
NaIvasanjnana-samjnayatana (skÐ: The land 
of knowledge thmnking or 
thinking, ther 1s 
COnSCiIOUsness nor unconsciousness—Phi 
Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ Địa (Tứ Định— 
Fourth samadhhn). 

Nine leakages: Cửu Lậu —See Nine ¡impure 
openinøs In our body. 

Nine Lotus ørades: Cửu phẩm Liên hoa (see 
Ñine Holy grades of Lotus). 

Niỉne lower realms: Cửu Thế Gian—See Six 
realms of the samsara (existence) and four realms 
of the saints, and Nine lower worlds. 

Nine lower worlds: Cửu Thế Gian—The nine 
lower of the ten worlds, the highest or tenth being 
the Buddha-world. The rest nine are always 
subJect to 1llusion, confused by the senses—Chín 
thế giới thấp trong mười thế giới, thế giới cao 
nhất hay thế giới thứ mười là Phật giới. Chín thế 


(B) 
2) 


3) 


4) 


5) 


(C) 


6) 


7) 


8) 


9) 


without not 


or where neither 


3049 


giới còn lại luôn bị ảo giác mê muội của giác 

quan chỉ phối. 

Nine luminaries: Cửu Diệu. 

l1) Aditya (skÐ—Nhật: The sun. 

2) Soma (skt)—Nguyệt: The moon. 

3) Angaraka (skt)—Hỏa Tinh: Mars. 

4) Budha (skt)—Thủy Tỉnh: Mercury. 

53) Brhaspati (skÙ—Mộc Tĩnh: Jupiter. 

6) Sukra (skÐ—Kñm Tỉnh: Venus. 

7)_ Sanaiscara (sk)—Thổ Tinh: Saturn. 

§) Rahu (skt)—La Hầu: The spirit that causes 
eclipses. 

9) Ketu (skt)—Kế Đô: A comet. 

Nine magical character Mandala: Cửu Tự 

Mạn Đổ La—The lotus with is eight petals and 

1fs center; Avalokitesvara may be placed in the 

heart and Amitabha on each petal, generally the 
shape of the Sanskrit “Seed” letter—Chín chữ 

Mạn Đồ La chín chữ huyển diệu. Bông sen tám 

cánh với Quán Tự Tại Bồ Tát ở trung đài và Phật 

A Di Đà trên mỗi cánh, thường được kiến lập 

thành hình chữ “Hất Lý” (chủng) trong Phạn ngữ. 

Nine major forms of unfimely death: Cửu 

Chúng Hoạnh Tử. 

(Œ Nne major forms of untimely death 
according to the Early Buddhist Sects—Chín 
loại hoạnh tử theo truyền thống các tông phái 
Phật giáo nguyên thủy: 

l) Không nên ăn mà cứ ăn: To eat what 1s not 
allowed to. 

2) Eattoo much: Ăn quá lượng. 

3) Eat what 1s not suitable for the stomach: 
Chẳng ăn quen mà cứ ăn. 

4 Eat what Is difficult for the stomach to digest: 
Ăn không tiêu được. 

5) Eat uncooked food: Ăn thứ chưa được nấu 
chín. 

6) Breaking precepts (law-breaking): Không giữ 
giới luật. 

7) Associate with bad friends: Gần gửi ác tri 
thức. 

8) To set out at the wrong time: Vào xóm làng 
chẳng đúng lúc. 

9) Should avoid but not avoid: Drowninge—Đáng 

tránh mà chẳng tránh (Chết chìm). 

According to The Medicine Buddha Suữa, 

Salvaton Bodhisattva told Ananda that the 

Tathagatas mentioned countless forms of 


qI) 


l) 


2) 


3) 


4) 
5) 
6) 
7) 


8) 


untimely death; however, there nine major 
forms of untimely death—Theo Kinh Dược 
Sư, Cứu Thoát Bồ Tát đã bảo Ngài A Nan là 
có chín thứ hoạnh tử. 

Some sentlent beings contract a minor 1llness 
which goes untreated for lack of a physiclan 
or medicine; or else, even though there 1s a 
physician, he prescribes the wrong medicine, 
causing premature death. Or, the patients, 
believing the false pronouncements of earthly 
demons, heretics or practiioners of black 
magic, may panic, unable to calm the1r minds. 
They may then engage 1m divinaton or 
peform animal sacrifices In order to 
propitiate the spirits, praying for blessings and 
longevity, all in vain. Through Ignorance, 
confusion and reliance on wrong, Inverted 
views, they meet with untimely death and 
sink into the hells, with no end ¡n sight: Nếu 
có chúng hữu tình nào bị bệnh tuy nhẹ, nhưng 
không thầy, không thuốc, không người săn 
sóc, hay giá có gặp thầy lại uống lâm thuốc, 
nên bệnh không đáng chết mà lại chết ngang. 
Đang lúc bệnh lại tin theo những thuyết họa 
phúc vu vơ của bọn tà ma ngoại đạo, yêu 
nghiệt trong đời, sanh lòng run sợ không còn 
tự chủ đối với sự chân chánh, đi bói khoa để 
tìm hỏi rồi giết hại loài vật để tấu với thần 
linh, vái van vọng lượng câu xin ban phúc, 
mong được sống lâu, nhưng rốt cuộc không 
thể nào được. Bởi si mê lầm lạc, tin theo tà 
kiến điên đảo nên bị hoạnh tử, đọa vào địa 
ngục đời đời không ra khỏi. 

Excecuted by royal decree: BỊ phép vua tru 
lục. 

Losing one”s vifality to the demons through 
hunting, gambling, debauchery, drunkenness 
or extreme dissipation: Sa đọa đắm say nơi sự 
chơi bời, săn bắn, đam mê tửu sắc, buông 
lung vô độ, bị loài quỷ đoạt mất tinh khí. 
Death by fire: Chết thiêu. 

Death by drowning: Chết chìm. 

Being devoured by wild animals: BỊ thú dữ ăn 
thịt. 

Falling off a mountaIn or a ch: BỊ rơi từ núi 
cao xuống vực thẳm. 

Death by poison, Incanfations, evil mantras 
and demons-raised-from-the-death: Chết vì 


3050 


thuốc độc, ếm đối, rủa nộp, trù ẻo và bị quỷ 
tử thi lầm hại. 

9) Death from hunger or thirst, for lack of food 
and water: Chết vì đói khát khốn khổ. 

Nine orifices: Nine entrances—Nine cavities— 

Cửu Khổng—See Nine impure openings in our 

body. 

Nine patches robe: Sanghati (skt)—Cửu Điều 

Y— Áo chín mảnh—The lowest rank of the patch- 

robe—Tăng Già Lê hay đại y hay áo cửu điều 

(chín mảnh)—See Six things which a monk must 

have (A) and Nine grades of the monk”s patched 

robe. 

NÑine patriarchs of the T?ien-T?ai Sect: 

Thiên Thai Cửu Tổ-—-Chín vị Tổ liên tiếp của 

Tông Thiên Thai—The sucession of the nine 

founders of the Tlen-l?ai Sect—The nine 

patriarchs of the T”Ien-T”a1 Sect: 

l) Nagarjuna was considered as the founder of 
the T”ien-T”ai School: Long Thọ—Long Thọ 
được xem là Cao Tổ của tông Thiên Thai. 
**See NagarJuna. 

2) Hui-Wen: Huệ Văn (505-577)—Nhị Tổ—See 
Hui Wen. 

3) Hui-Ssu: Huệ Tư—Tam Tổ Huệ Tư—See 
Hui-Ssu. 

4) Chih-I: Trí Giả—Tứ Tổ Trí Khải—Chih-Chê 
(Chih-D——See Chih-I. 


5) Kuan-Ting: Quán Đảnh—-Ngũ Tổ Quán 
Đảnh—See Kuan-Ting. 

6)_ Fa-Hua: Pháp Hoa—Lục Tổ Pháp Hoa. 

7) Tien-Kung: Thiên Cung—Thất Tổ Thiên 
Cung. 

8) Tso-Ch'i: Tả Khê—Bát Tổ Tả Khê. 

9) Chan-Jan: Trạm Nhiên Cửu Tổ Trạm 


Nhiên—See Chan-Jan. 

Nine Powers: Cửu Lực——According to Bhikkhu 

Bodhi in Abhidhamma, there are nine pOWe€rs— 

Theo Tỳ Kheo Bồ Đề trong Vi Diệu Pháp, có 

chính thứ lực: 

(A) Either wholesome or indeterminate—Thiện 
hay trung tính: 

l1) The power of faith: Tín lực. 

2) The power of mindfulness: Niệm lực. 

3) The power of wisdom: Tuệ lực. 

4) The power of shame: Tàm lực (biết hổ thẹn 
khi gây nên tội lỗi). 


5) The power of fear of wrongdoing: Quý lực 
(biết ghê sợ hậu quả của tội lỗi). 
Unwholesome—Bất thiện: 

6) The power of shamelessness: Vô tàm lực 
(không biết hổ thẹn khi gây nên tội lỗi). 

7) The power of fearlessness of wrongdoing: Vô 

quý lực (không biết ghê sợ hậu quả của tội 

lỗi). 

Either 

indeterminate—Hoặc thiện, hoặc bất thiện, 

hoặc trung tính: 

8) The power of energy: Tấn lực. 

9) The power of concentration: Định lực. 

Nine punishments of the ancient: Chín thứ 

hình phạt thời cổ hay Cựu chế cửu hình. 

1) Branding: Thích chữ vào mặt. 

2) Cutting off the nose: Ty hay cắt mũi. 

3) Severrance of the feet: Ngoạc, phi hay chặt 
chân. 

4) Castration: Cung hay thiến. 

5)_ Death: Đại tịch hay xử tử. 

6) Banishment: Lưu hay đi đày. 

7)_ Money fne: Thục hay dùng tiền chuộc tội. 

8) Whipping: Tiên hay đánh bằng trượng. 

9) Flogging: Phác hay đánh bằng roi. 

Nine realities: Cửu Hữu—The nine states or 

conditions in which sentient beings enjoy to 

dwell—Chín cõi trời hỷ lạc. 

1) The world and the six deva heavens of desire 
in which there 1s varlety of bodies and 
thinking or ideas: Dục Giới Nhân Thiên—Sơ 
chúng sanh cư— Thế giới Ta Bà và sáu cõi 
trời dục giới trong đó chúng sanh có nhiều 
loại thân và nhiều loại tưởng. 

2) The three Brahma-heavens where bodies 
difer but thinking 1s the same (the first 
dhyana heaven: Phạm Chúng Giới Thiên— 
Nơi chúng sanh có nhiều thân khác nhau 
nhưng tưởng lại giống nhau—Sơ thiễn thiên). 

3) The three bright and pure heavens where 
bodies are Identical but thinking differs: Cực 
Quang Tịnh Thiên—Nơi chúng sanh chỉ có 
một loại thân nhưng nhiều loại tưởng khác 
nhau—The second dhyan heaven—Nhị thiển 
thiên. 

4) The three universally pure heavens where 
bodies and thinking are the same: Biến Tịnh 
Thiên—Nơi chúng sanh chỉ có một thân và 


(C wholesome or unwholesome 


~< 


Or 


3051 


một tưởng giống nhau— The third dhyana 
heaven—Tam thiền thiên. 

53) The no-thnking or no-thought heave: Vô 
Tưởng Thiên—Nơi chúng sanh không có 
tưởng mà cũng không có giác tri—The 
highest of the four dhyana heavens—Tứ thiển 
thiên. 

6) Limitless space: Không Vô Biên Xứ —First of 
the formless realms—Chúng sanh không xứ 
trụ. 

7) Limitless perception: Thức Vô Biên Xứ— 
Limitless perception (the 
formless realms)—Chúng sanh trụ nơi thức. 

8) Nothingness: Vô Sở Hữu Xứ ——Nothingness, 
the place beyong things (the third of the 
formless realms)—Chúng sanh bất dụng xứ 
trụ. 

9) Beyond thought or non thought: Phi Tưởng 
Phi Phi Tưởng——The fourth formless realms—— 
Chúng sanh hữu tưởng vô tưởng xứ. 

Nine realms: Cửu giới—AIllI realms in the 
cosmos, with the exeption of the Buddha 
Realms—See Ten Realms. 
NÑine realms of error: Cửu Giới—The nine 
realms of error, or subJection to the passion; all 
the realms of the living from Bodhisattvas down to 
hells, except the tenth and highest, the Buddha 
realm—Chín giới hãy còn trong sai trái và vẫn 
còn bị dục vọng chi phối; tất cả các giới của 
chúng hữu tình từ Bồ Tát xuống hàng địa ngục, 
ngoại trừ Phật giới là giới cao nhất—See Nine 
lands (©). 

Nine similes: Cửu Dụ. 

1)  Stars: Tĩnh (sao). 

2) Eye-film: Hoa Đốm. 

3) Lamp: Đăng (đèn). 

4) Prestidigitation: Ảo (ảo thuật). 

53) Dew: Sương (sương mù). 

6) Bubble: Bào (bong bóng). 

7) Dream: Mộng. 

8) Lightning: Điển Chớp. 

9) Cloud: Vân (mây). 

NÑine stages of the trailokya: Cửu Giải Thoát 

Đạo —In the nine stages of the trailokya each has 

ISsÃẲễ posstible delusions and  erroneous 

performances. In every universe there are nine 

realms, 1n every realm there are nine illusions in 
practice and nine ways of relief; hence the nine 





second of the 


ways Of overcoming hindrances; also there are 
nine Interrupted ways of advance from one stase 
to another of the nine stages of the traillokya by 
the wisdom of overcoming delusion In each 
stage——Trong tam giới có cửu địa, mỗi địa đều có 
kiến hoặc, tư hoặc, và tu hoặc. Treong mỗi vũ trụ 
có chín địa, trong mỗi địa lại có chín cách làm 
giảm nhẹ, từ đó vượt thắng chướng ngại; lại cũng 
có chín đạo vô gián và đi từ giai đoạn nây đến 
giai đoạn khác trong tam giới để giải thoát bằng 
trí tuệ để vượt thoát phiền não trong mỗi giai 
đoạn. 

Nine states of bondage: Chín trạng thái trói 

buộc—See Nine states of bondage and the one 

state of liberation (A). 

NÑine states of bondage and the one state of 

liberation: Cửu Phược Nhứt Thoát —Chín trạng 

thái trói buộc và một trạng thái giải thoát. 

(A) The nine sfates of bondage—Chín trạng thái 
trói buộc: 

I1) Helloffire: Hỏa Đồ. 

2) Hell ofblood: Huyết Đồ. 

3) Hell ofsword: Đao Đồ. 

4) Asuras: A-Pu-La. 

5) Men: Nhân. 

6) Devas: Thiên. 

7) Maras: Ma. 

§)_ Nirgranthas: Ni Kiển Đà (ngoại đạo). 

9) Form and formless states: Sắc và Vô Sắc. 

The one state of liberaton—Một trạng thái 

giải thoát: 

1) Freedom of Nrrvana: Niết Bàn. 

NÑine sftates or conditions in which senfient 

beings enjoy to dwell: Chín cõi trời hỷ lạc— 

See Nine realitles. 

NÑine stafes of samatha meditation: According 

to Lama Khenchen Thrangu In “The Practice of 

Tranquility and Insighf”, there are nine states of 

samatha Truths in the Vajrayana—Theo Lạt Ma 

Khenchen Thrangu, theo Kim cang Thừa, có chín 

giai đoạn thiền chỉ. 

(D Samatha in the desire realm—Thiển Chỉ trong 
cõi dục: 

1) One-pointed samatha: Nhất tâm định—In the 
Desire Realm, there 1s one-pointed samatha, 
which means that one does not have complete 
mental stability, but one has a certain amount 


3052 


of mental stability so that one 1s not distracted 
by external obJects——Trong cõi Dục Giới, có 
Nhất tâm định, nghĩa là trong cõi nầy chúng 
sanh không có tâm bình ổn hoàn toàn, nhưng 
có một số tính toán nào đó về sự ổn định tinh 
thần để không bị kích động bởi các đối tượng 
bên ngoài. 

(ISamatha in the form realm—Thiển Chỉ trong 
cõi sắc giới: In the form realm, there are four 
successive levels of samatha meditatlon— 
Trong cõi sắc giới, có bốn mức độ thiển chỉ: 

2) Samatha with examinaton and analysis: 
Thiền chỉ thẩm tra và phân tích. 

3)_ Samatha with joy and bliss: Thiển chỉ hỷ lạc. 

4) Samatha with inhalaion and exhalation: 
Thiển chỉ của sự thở vào và thở ra. 

53) Samatha that is free from the eight defects: 
Thiền chỉ giải thoát khỏi tám khuyết điểm: 

a) The physical suffering of the desire realm: 
Khổ về vật chất của cõi dục. 

b)_ The mental suffering of the desire realm: Khổ 
về tinh thần của cõi dục. 

c)  Analysis: Sự phân tích. 

d)_ Examination: Kiểm tra. 

e) Joy: Hỷ. 

` Bliss: Lạc. 

ø) Inhalation: Thở vào. 

h)  Exhalation: Thở ra—Freedom from inhalation 
and exhalation means that In that state one 1s 
completely still without any breathing—Sự 
giải thoát khỏi khuyết điểm về thở vào và thở 
ra có ý muốn nói rằng trong trạng thái đó 
hành giả hoàn toàn tỉnh táo mà không có hơi 
thở nào. 

(II) Samatha ¡in the formless realm—Thiển Chỉ 
trong cõi vô sắc giới: In the formless realm, 
there are four levels of samatha meditation. 
The state in these four levels 1s like that of 
emptiness, but not the emptiness of the 
Madhyamaka. It Is just a void or blank in 
which nothing 1s perceived or focused on— 
Trong cõi sắc giới, có bốn mức độ thiển chỉ. 
Trạng thái trong bốn mức độ nầy là trạng thái 
tánh không, nhưng không phải là tánh không 
của thuyết Trung Quán. Nó chỉ là sự trống 
rỗng, trong đó không có cái gì được nhận lấy 
hoặc được tập trung vào: 


6) Samatha of inñnite space: Thiển Chỉ về 
không gian vô biên. 

7) Samatha of infinite consciousness: Thiển Chỉ 
về thức vô biên. 

8) Samatha of neither existence nor non- 
existence: Thiển Chỉ về phi hữu phi phi hữu 
(không hiện hữu, cũng không không hiện 
hữu). 

9) Samatha of nothing whatsoever: Thiền Chỉ về 
vô hữu xứ. 

NÑine successive abidings: Chín Thứ Đệ Trú— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are nine 

successive abidines—Theo Kinh Phúng Tụng 

trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ đệ trú: 

1) The ñirst jhana heaven: Nhất Thiền Thiên. 

2) The second jhana heaven: Nhị Thiền Thiên. 

3) The third jhana heaven: Tam Thiền Thiên. 

4)_ The fourth jhana heaven: Tứ Thiền Thiên. 

5) The Sphere of Infinite Space: Không Vô Biên 
Xứ. 

6) The Sphere of Infinte Consciousness: Thức 
Vô Biên Xứ. 

7) The Sphere of No-Thingness: Vô Sở Hữu Xứ. 
8) The Sphere of Neither-Perception-Nor-Non- 
Perception: Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ. 

9) The Sphere of Cessation of Perception and 
Feeling: Diệt Thọ Tưởng Định Xứ. 

NÑine successive cessafions: Anupubha-nirodha 

(p)—Chín Thứ Đệ Diệt —According to the SangItI 

Sutfa In the Long Discourses of the Buddha, there 

ar€ nine successive cessations—Theo Kinh Phúng 

Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín thứ đệ diệt: 

l) By the of the first Jhana, 
perceptions of sensuality cease: Thành tựu Sơ 
Thiền, các dục tưởng bị đoạn diệt. 

2) By the atftanment of the second Jjhana, 
thinking and pondering cease: Thành tựu Nhị 
Thiên, tầm tứ đoạn diệt. 

3) By the attainment of the third jhana, delight 

(piti) ceases: Thành tựu Tam Thiền, hỷ đoạn 

diệt. 

By the attainment of the fourth Jjhana, in-and- 

out breathing ceases: Thành tựu Tứ Thiên, 

hơi thở vào hơi thở ra bị đoạn diệt. 

53) By the attainment of the Sphere of Infinite 
Space, the perceptlon of materiality ceases: 





atfainment 


4) 


3053 


Thành tựu Hư Không Vô Biên Xứ, sắc tưởng 
bị đoạn diệt. 

6) By the attainment of the Sphere of Infinite 
Consciousness, the perception of the Sphere 
of Infinite Space ceases: Thành tựu Thức Vô 
Biên Xứ, tưởng hư không vô biên xứ đoạn 
diệt. 

7) By the attanment of the Sphere of No- 
Thingness, the perception of the Sphere of 
Infinite Consciousness ceases: Thành tựu Vô 
Sở Hữu Xứ, thức vô biên xứ bị đoạn diệt. 

8) By the attainment of the sphere of Neither- 
Perception-Nor-Non-Perception, the 
percepton of the Sphere of No-Thingness 
ceases: Thành tựu Phi Tưởng Phi Phi Tưởng 
Xứ, vô sở hữu xứ tưởng bị đoạn diệt. 

9) By of the Cessatlon-of- 
Perception-and-Feeling, percepton and 
feeling cease: Thành tựu Diệt Thọ Tưởng 
Định, các tưởng và các thọ đều bị đoạn diệt. 

NÑine suitable sftages in religious services: 

Cửu Phương Tiện—Chín giai đoạn thích hợp trong 

phục vụ tôn giáo. 

1) Salutation to the universal Triratna: Tác Lễ. 

2) Repentance and confession: Xuất Tội. 

3) Trustin Triratna: Qui Y. 

4) Giving of self to the Tathagata: Thí Thân. 

5) Vowing to devote the mind to bodhi: Phát Bồ 
Đề Tâm. 

6)_ Rejoicing in all good: Tùy Hỷ. 

7) Beseeching all Tathagatas to rainn down the 
saving law: Cần Giảng. 

8) Praying for the Buddha-nature in self and 
others for entry ¡n the Pure Land: Cầu Vãng 
Sanh. 

9) Demitting the good produced by the above 
eipht methods., to others, universally, past, 
present and future: Hồi Hướng Công Đức. 


the  attainment 


Nine suitable stages in relipious services of 
the ten paramita Bodhisattvas: Cửu Phương 
Tiện Thập Ba La Mật Bồ Tát—Chín giai đoạn 
thích hợp làm phương tiện hoằng pháp của Thập 
Ba La Mật Bồ Tát —See Nine suitable stages in 
religlous services, and Ten paramitas. 

NÑine truths or postulates: Cửu Đế—Chín chân 
lý. 

1) Impermanence: Vô Thường Đế. 

2) Suffering: Khổ đế. 


3) The void: Voidness—Unreality of things— 
Không Đế. 

4)_ No permanent ego or soul: Vô Ngã Đế. 

5) Love of existence or possession resulng In 
suffering: Hữu Ái Đế. 

6) Fear of being without existence or possession 
also resulting in suffering: Vô Hữu Ái Đế. 

7) Cutting of suffering and ifs cause: Bỉ Đoạn 
Phương Tiện Đế. 

8) Nirvana with remainder still to be worked 
out: Hữu Dư Niết Bàn Đế. 

9) Complete Nirvana: Vô Dư Niết Bàn Đế. 

Nine types of medifafion on corpse: 

Nivasamjna (skt—Cửu Tưởng Quán—Nine types 

of meditation on corpse which helps free us from 

attachment to the human body—Chín loại thiển 
quán về thân thể giúp ta thoát được luyến ái về 
thân. 

l1) Contemplate bloated  corpse: 
Vyadhmatakasamjna (skt)—Quán xác sình 
lên— Tưởng thây vừa mới chết và bắt đầu 
sình lên. 

2) Contemplate on a corpse changing color to 
dark purple: Vinilakas (skÙ—Quán xác đổi 
sắc bầm tím—Tưởng thây chết đổi sắc bầm 
xanh tím. 

3) Contemplate decayIng 

Vipadumakas (skt—Quán xác rút nhỏ lại— 

Tưởng thây đang hoại diệt. 

Contemplate on blood leaking out from a 

corpse: Vilohitakas (skt—Quán xác rỉ máu— 

Tưởng thây sình bấy nức rã và rỉ máu. 

5) Contemplate on a corpse covered with pus: 
Vipuyakas (skt)—Quán xác bị phủ đây máu 
mủ—Tưởng thây chết sình lên đầy dẫy máu 
mủ và sắp rã. 

6) Contemplate on a corpse that torn apart by 
wild birds and wild beasts: Vikhaditakas 
(sk)—Quán xác bị thú ăn— Tưởng thây rã ra 
từng khúc, làm mỗi cho chim thú. 

7) Contemplate on the scattered limbs of a 
corpse: Viksiptakas (skt——Quán xác bị rả ra 
từng phân—Tưởng thây đang tan rã ra từng 
phần. 

8) Contemplate on leff-over white bones: Asthis 
(sk)—Quán xác chỉ còn lại xương trắng— 
Tưởng nắng chan mưa gội, thây nay chỉ còn 
trơ lại một bộ xương trắng. 


on a 


on a COTPSC: 


4) 


3054 


9) Contemplate on the bones reduced to ashes: 
Vidagdhakas (skt)—Quán tro còn lại—Tưởng 
xương tiêu mụt theo thời gian, nay chỉ còn trơ 
lại một nhúm tro. 

NÑine unfortunate inappropriate times for 

leading the holy IHife: Akkhana-asamaya- 

brahmacariya-vasaya (p)—Chín Bất Thời Bất Tiết 

Dẫn Đến Đời Sống Phạm Hạnh —According to 

the Sangiti Sutta in the Long Discourses of the 

Buddha, there are nine unfortunate, InapproprIate 

times for leading the holy lie. A Tathagata has 

been born In the world, Arahant, fully-enliphtened 

Buddha, and the Dhamma 1s taught which leads to 

calm and perfect which leads to 

enlightenment as taught by the Well-farer, and 
this person 1s born in the following realms—Theo 

Kinh Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, có chín 

thứ bất thời bất tiết dẫn đến đời sống phạm 

hạnh—Như Lai xuất hiện ở đời, bậc A La Hán, 

Chánh Đẳng Giác, Pháp được thuyết giảng, đưa 

đến an tịnh, hướng đến Niết Bàn, tiến tới giác 

ngộ, được Thiện Thệ khai thị, mà người ấy lại 
sanh vào những cõi sau đây. 

l) The first unfortunate, Inapproprilafte time 1s 
that that person 1s born in a hell-state: Phạm 
hạnh trú, bất thời bất tiết thứ nhất là người ấy 
sanh vào địa ngục. 

2) The second unfortunate, inappropriate time 1s 
that that person 1s born among the animals: 
Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ nhì là 
người ấy bị sanh vào cõi bàng sanh. 

3) The third unfortunate, Inappropriate time 1s 
that that person 1s born among the petas: 
Phạm hạnh trú thứ ba bất thời bất tiết là 
người ấy bị sanh vào cõi ngạ quỷ. 

4) The fourth unfortunate, inappropriate time 1s 
that that person is born among the asuras: 
Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ tư là người 
ấy bị sanh vào cõi A-Tu-La. 

5) The fifth unfortunate, inappropriate time 1s 
that that person 1s born in a long-lived group 
of devas: Phạm hạnh trú bất thời bất tiết thứ 
năm là người ấy được sanh vào cõi trời 
trường thọ. 

6) The sixth unfortunate, inappropriate time 1s 
that that person 1s born ¡in the border 
regIonsamong foolish barbarlans where there 
1S no access for monks and nuns, , or male or 


nirvana, 


7) 


8) 


9) 


female followers: Phạm hạnh trú bất thời bất 
tiết thứ sáu là người ấy bị sanh vào chỗ biên 
địa, giữa các loài mọi rợ vô trí, những chỗ mà 
các hàng Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, Nam cư sĩ, 
Nữ cư sĩ không có đất đứng. 

The seventh unfortunate, Inappropriate time 
1s that that person Is born in the middle 
country, but he has wrong views and distorted 
vision, thinking: “There 1s no giving, offering, 
or sacrificing, there Is no fruit or result of 
good or bad deeds; there 1s not this world and 
the next world; there are no parents and there 
1S no spontaneous rebirth; there are no 
ascetics and Brahmins in the world who, 
having attained to the hiphest and realised for 
themselves the hiphest knowledge about this 
world and the next.”: Phạm hạnh trú bất thời 
bất tiết thứ bẩy là người ấy sanh vào cối 
trung tâm, nhưng lại theo tà kiến điên đảo: 
“Không có bố thí, không có cúng dường, 
không có cúng tế, không có quả báo các hành 
vi thiện ác, không có đời này, không có đời 
sau, không có mẹ, không có cha, không có 
các loài hóa sanh, không có các vị Sa Môn, 
Bà La Môn đã chứng đạt chơn chánh, đã tự 
mình chứng tri, chứng ngộ thế giới nầy với 
thế giới sau và tuyên thuyết. 

The eiphth unfortunate, Inappropriate time 1s 
that that person 1s born In the middle country 
but lacks wisdom and 1s stupid, or 1s deaf and 
dumb and cannot tell whether something has 
been well said or ill-said: Phạm hạnh trú bất 
thời bất tiết thứ tám là người ấy được sanh 
vào nước trung tâm, nhưng ác huệ, ngu sI, 
điếc, ngọng, không biết nghĩa lý được khéo 
nói hay vụng nói. 

The ninth unfortunate, inappropriate time 1s 
that that person 1s born In the middle country 
and 1s intelligent, not stupid, and not deaf and 
dumb and well able to tell whether something 
has been well said or HI said, but no 
Tathagata has arisen: Phạm hạnh trú bất thời 
bất tiết thứ chín là người ấy được sanh vào 
nước trung tâm, có trí tuệ, không ngu sI, 
không điếc, không ngọng, biết nghĩa lý được 
khéo nói hay vụng nói, nhưng lại không có 
Như Lai xuất hiện. 


3055 


Nine ways of overcoming malice: Aghata- 

pativinaya (p)—Chín Sự Điều Phục Xung Đột— 

According to the Sangii Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha, there are nine ways of 

overcoming malice by thinking “There 1s no use to 

think that a person has harmed, 1s harming, or will 
harm either you, someone you love, or someone 
you hate.”—Theo Kinh Phúng Tụng trong Trường 

Bộ Kinh, có chín sự điều phục xung đột bằng cách 

nghĩ rằng: “Có lợi ích gì mà nghĩ rằng một người 

đã làm hại, đang làm hại, và sẽ làm hại mình, hại 
người mình thương, hoặc hại người mình ghét.” 

NÑine ways of showing respect in India: Cửu 

Nghi—Chín oai ngh—According to Hsuan-Tsang, 

there are nine ways of showing respect ¡in Indian 

at his tme—Theo Ngài Huyền Trang, có chín 
phương cách tỏ vẻ tôn kính cùa Ấn Độ. 

I) Saluung by asking about welfare (speaking 
softly): Phát Ngôn Úy Vấn—Tỏ lời chào hỏi 
(hỏi thăm sức khỏe và ăn nói nhỏ nhẹ). 

2) Saluting by bowing the head: Phủ Thủ Thị 
Kính—Cúi đầu kính chào. 

3) Saluting by holding high hands: Cử Thủ Cao 
Ấp— Đưa tay lên cao để chào. 

4_ Salutng by bowing head with folded hands: 
Hợp Chưởng Bình Củng—Chấp tay cúi đầu 
chào. 

5) Saluting by bending the knee: Khuất Tất— 
Nhún cong đầu gối chào. 

6)  Saluting by kneeling: Trường Quỳ—Quỳ gối 
để chào. 

7) Salutng by placing two hands and knees on 
the ground: Thủ tất Cứ Địa—Chào bằng cách 
để hai bàn tay và hai đầu gối xuống đất. 

8) Salutuing by placing two elbows and knees on 
the ground: Ngũ Luân Câu Khất—Chào bằng 
cách cho hai cùi chỏ và hai đầu gối xuống 
đất. 

9) Saluung by humbly submissIvely 
prostrating the whole body on the ground: 
Ngũ Thể Đầu Địa—Chào bằng cách phủ 
phục cả thân người sát đất. 

Nine worlds: Cửu Thế Giới—See Nine lower 

worlds. 

Nineteen patched robe: Áo mười chín mảnh— 

See Nine grades of the monk”s patched robe. 





and 


Ninety Pacitiya offences which require 
confession and repenfance: Pacittiya (skÙ— 
Cửu Thập Giới Đọa—According to Most 
Honorable Minh Đăng Quang ïn the Rules for 
Mendicant Bhiksus, ninety Pacitiya offences 
which require confession and repenfance. lf a 
monk doing any of them, makes a confession of If 
before the Sangha with clear heart, he will 
become free from the offence. If he doesn't, the 
Itself wIl only obstruct his 
development of wholesome acts, but 1t will also 
cause his rebirth In lower realms, ¡.e., hell, hungry 
ghosfs, or animal—Theo Luật Nghi Khất Sĩ được 
Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn cho chư 
Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, 90 giới Ba Dật Đề, nếu 
phạm một trong những tội nầy mà chí thành phát 
lồ sám hối trước Tăng chúng, thì tội được tiêu 
khiên. Nếu không chí thành phát lồ sám hối, 
chẳng những sẽ trở ngại cho việc khởi sanh thiện 
pháp, mà sẽ còn bị đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, 
súc sanh. 

l1) A monk should not tell a conscious lie (telling 

the words, the 
ufferance, the speech, the talk, the language, 
the Intimation, the un-ariyan statement of one 
intent upon deceiving with words, saying: “l 
have not seen what I have seen, heard what I 
have not heard, sensed what I have not 
sensed, etc): Cấm cho rằng phải một việc sai 
trái. 

2) A monk should not should not speak 1nsulting 
speech to discourase people: Cấm che bai 
làm người rủn chí. 

3) A monk should not speak slandering speech 
to cause people to break their harmony: Cấm 
nói lưỡi hai chiều đâm thọc làm cho người ta 
giận nhau. 

4) A monk should not lie down In a sleeping 
place with a woman: Cấm ở chung nhà với 
đàn bà trong một đêm. 

5 A monk should not lie down In a sleeping 
place with one who 1s not ordained for more 
than two nights: Cấm ở quá hai đêm chung 
với người chưa thọ giới nhà sư. 

6) A monk should not make one who 1s not 
ordained to recite sutras toøether line by line. 
However, IÝ a monk recie in studying 
together with lay good advisors, there 1s no 


offence not 


a conscious lie means 


3056 


offence of Pacittiya: Cấm tụng kinh chung và 
một lượt với người chưa thọ đại giới. Tuy 
nhiên, nếu cùng bậc thiện hữu tri thức tại gia 
đọc tụng và nghiên cứu kinh điển thì không 
phạm giới Ba Dật Đề. 

7) A monk should not speak of another monk”s 
very bad offence to one who 1s not ordained: 
Cấm học tội một vị Tỳ Kheo khác với người 
chưa thọ giới nhà sư. 

8) A monk should not speak of a condition of 
furthermen to one who is not ordained: Cấm 
khoe mình đắc đạo có phép thần thông với 
người chưa thọ đại giới. 

9) A monk should not teach dharma to women in 

more than five or siX senfences, except( a 

learned man ¡s present: Cấm một mình thuyết 

pháp cho đàn bà nghe, dù chỉ năm sáu câu 
mà không có đàn ông trí thức tham dự. 

A monk should not dig the ground or have 1t 

dug: Cấm đào đất, cuốc đất, hay sai người 

đào cuốc. 

11) A monk should not destroy vegetable growth: 
Cấm đốn cây. 

12) A monk should not argue to disturb other 
people: Cấm tranh cãi nhiều lời làm cho 
người ta phiển nhiễu. 
A monk should not defame or bad mouth In 
Criticizing the headmaster of the Order: Cấm 
chê bai, nói ác, hay xúc phạm đến vị Sư Trị 
Sự trong Giáo Hội. 
A monk should not spread In the open ar a 
cha1r or a mattress or a stool belonging to the 
Order, setting forth, but does not removed or 
have it removed, to cause it destroyed: Cấm 
dùng đồ của chùa mà bỏ ở ngoài, làm cho hư 
bể. 
A monk should not spread a sleeping place or 
having It spread In a dwelling belonging to 
the Order, setting forth, but should neither 
remove it nor have it removed: Cấm dùng đô 
của chùa, khi đi không đẹp cất. 
A monk should not lie down in a sleeping 
place in a dwelling belonging to the Order, 
knowing that he 1s encroaching upon the 
space intended for a monk arrived first: Cấm 
khi đi lữ hành, giành chỗ nằm của một người 
khác. 


10 


`=< 


13 


` 


14 


` 


15 


` 


16 


` 


17) Out of angry and displeased, a monk should 
not throw out another monk or cause him to 
be from a dwelling place 
belonging to the Order: Cấm đuổi hay sai 
đuổi một vị Tỳ Kheo không hạp ý mình ra 
khỏi phòng. 

A monk who dwells in a lofty cell with an 
upper part, in a dwelling place belonging to 
the Order. He should not cause any boards or 
removable feet of his couch to fall down to 
hurt other people: Nếu ở phần trên gác, khi 
giăng mùng lót ván, cấm để cây rớt trúng 
người. 

A monk should not sprinkle grass or clay, or 
should not have them sprinkled If he knows 
that the water contains life: Cấm lấy nước 
dùng khi biết trong nước Ấy có côn trùng. 

A monk should not cover his dwelling place 
with heavy material that collapse to harm 
other people: Khi lợp tịnh xá, cấm dùng đồ 
quá nhiều chất nặng khiến bị sập. 

A monk should not exhort nuns 1f there 1s no 
order from the Sangha: Khi không có lệnh 
của Giáo Hội sai đi, cấm dạy đạo, đọc giới 
bổn với Tỳ Kheo Ni. 

22) Even though agreed upon by the Order, a 
monk should not exhort nuns after sunset: 
Mặc dầu có lệnh Giáo Hội, cấm thuyết pháp 
với chúng Tỳ Kheo Ni từ buổi chiều tối đến 
sáng. 

A monk should not Joke that the elder monks 
are exhorting nuns for the sake of gain: Cấm 
nói giễu rằng các vị sư đi thuyết pháp cho Tỳ 
Kheo Ni cốt chỉ để ăn uống no say. 

A monk should not give robe-material to a 
nun who 1s not a relation, except in exchange: 
Cấm tặng áo cho Tỳ Kheo Ni xa lạ, trừ khi 
mua dùm hoặc đổi áo mới. 


thown out 


18 


`= 


19) 


20) 


21 


`~ 


23 


` 


24 


` 


25) A monk should not sew or cause a robe to be 
sewn for a nun who ¡s not a relation: Cấm 
may áo cho Tỳ Kheo Ñi xa lạ. 

26) A monk should not sit down 1n a private place 
together with a nun: Cấm ngồi chung với Tỳ 
Kheo Ni, ở một chỗ che khuất. 

27) ÀA monk should not have arranged together 
with a nun to go along the same road, even 
among villages, except at the ripht time (In 
this case, the right time must be agreed upon 


` 


28 


`=< 


29 


` 


30 


`=< 


31 


~ 


32 


` 


33) 


34) 


35) 


3057 


by the Order that the road 1s dangerous and 
frightening that one must go with a weapon): 
Cấm đi chung với Tỳ Kheo Ni, dầu từ làng 
nầy hay làng kia, trừ khi ngặt nghèo (trường 
hợp ngặt nghèo ở đây phải được giáo hội 
đồng ý là đường xá nguy hiểm và ghê sợ đến 
nỗi người đi đường phải mang vũ khí). 

A monk should not have arranged together 
with a nun to embark 1n a boat and to go 
either upstream or downstream, except for 
crossing over to the other bank on a ferry: 
Cấm hẹn nhau đi chung một thuyền, trừ khi 
qua đò. 

A monk should not eat alms-food knowing 
that It was procured through the Intervention 
of a nun: Cấm ăn cơm của thí chủ đãi, khi 
nhờ có Tỳ Kheo Ni nói vào thí chủ mới chịu 
đãi. 

A monk should not have arranged together 
with a woman to øo along the same road (see 
the last part of number 27): Cấm đi chung với 
đàn bà đầu từ làng nầy tới làng kia cũng vậy, 
trừ khi ngặt nghèo. 

A monk should not eat more than one meal at 
a public house, nor should he eat two meals In 
two days at the same house: Cấm ăn đến hai 
buổi cơm một ngày, hai buổi hai ngày trong 
một nhà. 

A monk should not eat more than one meal 
and residing at varlous locations In one day, 
except when he is ill: Cấm ăn nhiều buổi 
cơm, ở nhiều chỗ trong một ngày, trừ khi đau 
yếu. 

A monk should not be absent from the group 
meal, except at a ripht time, I1.e., tme of 
1lÌness, time of giving robes, tine of being 
embarked in a boat, etc.: Cấm vắng mặt buổi 
cơm kỳ hội, trừ khi đau yếu, đi xa, hay trai 
tăng. 

A monk should not eat solid food or soft food 
that 1s not lef( over when he feels full 
(satisfied); however, when he 1s still hungry, 
he can ask for more food: Cấm ăn no rồi mà 
ăn lại nữa, nhưng khi còn đói có thể hỏi 
thêm. 

When receiving a lot of alms-food, a monk 
must share them with other monks In the 
Order. If not, there 1s an offence of Pacittiya 


36 


37 


38 


39 


40 


4I 


42 


43 


` 


) 


`=< 


` 


`=< 


`~ 


) 


` 


(I a monk, going up to a family, and was 
invited to take cakes or barley-pruel, two or 
three bowlfuls may be accepted by the monk. 
Should he accept more than that, there 1s an 
offence of Pacittiya. Should he accept two or 
three bowfuls, take these cakes back from 
there and would not share with other monks 
in the monastery, there 1s an offence of 
Pacittiya): Cấm lãnh đổ ăn nhiều quá mà 
không chia sớt cho vị khác (Khi vị sư đi hay 
được mời thỉnh đến nhà thí chủ và được cúng 
dường hai hay ba bát bột nhồi mật để mang 
về, vị Tăng ấy có thể nhận. Nếu muốn nhiều 
hơn thế là phạm tội Ba Dật Đề. Nếu nhận về 
tự viện mà không chia lại cho chư Tăng trong 
tự viện cũng bị phạm tội Ba Dật Đề). 

A monk should not ask another monk who has 
eaten, who 1s satisfied, to take solid or soft 
food that is not left over: Cấm ép vị sư khác 
ăn no rồi mà phải ăn lại nữa. 

A monk should not eat or partake solid or soft 
food at the wrong time (wrong time means 
afternoon has passed until sunrise): Cấm ăn 
sát giờ từ quá ngọ tới ngọ hôm sau. 

A monk should not convey to his mouth 
nutriment not given: Cấm dùng và để đồ ăn 
vào miệng, món chẳng phải của cúng dường. 
A monk should not eat or partake of solid 
food or soft food that was sfored so that he 
doesn”t have to go begging for alms-food the 
next day: Cấm để dành đồ ăn cách đêm đặng 
hôm sau khỏi đi khất thực. 

A monk who 1s not ill should not ask for 
sumptuous foods (sumptuous foods include 
ghee, fresh butter, oil, honey, fish, meat, mIÌk, 
curds, etc.): Cấm hỏi đổ ăn mỹ vị, trừ cơn đau 
phải tùy món cần dùng. 

A monk should not cause other monks to be 
tardy to the meal: Cấm cố ý làm cho mấy vị 
Tỳ Kheo khác trễ quá giờ ăn. 

A monk should not give with his own hand 
solid food or soft food to a naked ascetic, or 
to a wanderer or to a female wanderer: Cấm 
trao tay thí đồ ăn cho lõa thể hay nam nữ 
ngoại đạo. 

After eating, a monk should not sit down 1n a 
house where there is a beautiful woman: Cấm 


3058 


ăn rồi mà còn ngồi nán lại lâu trong nhà có 

đàn bà đẹp. 

After receiving alms-food, a monk should not 

sit down 1n a private place on a secluded seat 

together with a woman: Cấm lãnh đồ ăn rồi, 
mà còn ngồi lại chỗ kín, trong nhà có đàn bà 
đẹp. 

A monk should not sit down together with a 

woman 1n a private place (that can lead to the 

development of sexual intercourse): Cấm 
ngồi gần đàn bà chỗ chán chường (chỗ riêng 
tư có thể đưa đến việc hành dâm). 

A monk should not find fault to dismiss 

another monk from going Into a village for 

alms-food to cause that monk to starve: Cấm 
oán ghét, kiếm cớ làm cho một vị sư khác bơ 
vơ nhịn đói. 

47) A monk should not store so mụch medicines: 
Cấm lãnh để dành nhiều thuốc. 

48) A monk should not øo to see an army fighting: 
Cấm xem diễn binh tập trận. 

49) If there 1s some reason for a monk to go fo 
visit the army, that monk should not stay with 
the army for two nights: Nếu vì lý do gì đó 
mà phải đến viếng trại binh, cấm ở chung với 
quân binh hai ngày. 
If a monk, staying with the army for less than 
two nights, he should not go see a sham-fight 
or to the troops 1n array or to the massing of 
the army or fo see a review of the army: Nếu 
phải viếng trại binh, cấm đi xem sự tập tành 
ngựa voi, quân binh đấu võ. 

A monk should not drink fermented liquor and 

spirits, nor should he smoke opium, nor 

should he chew betel: Cấm uống rượu men, 
các thứ rượu, thuốc hút, á phiện, trầu cau. 

A monk should not playing in the water: Cấm 

chơi thể thao hay giởn cợt một cách quá tự do 

dưới nước. 

53) A monk should not hit other people with 
hands or feet: Cấm lấy tay chân mà đánh đá 
người ta. 

5% A monk should not disrespect any blame or 
warning from the elder monks: Cấm bất tuân 
và khinh dễ lời quở trách cẩn ngăn. 

55) A monk should not frighten a nother monk: 
Cấm dọa nạt làm cho một vị Tỳ Kheo khác 
kinh sợ. 


44 


` 


45 


` 


46 


` 


50 


=< 


5l) 


32 


` 


56) A monk should not bathe at intervals of less 
than half a month, except at a ripht time, I.€., 
the time of ilIness, the body 1s dirty, or too hot 
during the summer time: Cấm tắm tới hai lần 
trong nửa tháng, trừ khi đau yếu, dơ hay nực 
vào trời hè. 

If he ¡s not ill, a monk should not warm 
himseTf, kindle or cause a fire to be kindled: 
Cấm vô cớ chụm lửa chỗ trống, trừ khi đau 
yếu, lạnh lẽo hay trong đêm tối. 

A monk should not hide or cause to hide 


57 


~ 


38 


`=< 


another monk”s bowl or robe or cloth, even in 

fun: Cấm giễu cợt mà giấu, hoặc xúi người 

dấu đồ của người khác (như bát, áo, vải, vân 

vân). 

A monk should not get back things that he 

already offered to another monk: Cấm lấy lén 

lại đồ, áo đã cho người ta rồi. 

A monk should not wear a robe (white) that 

has no disfigurement of black, dark green or 

muddy colors: Cấm mặc dùng chăn áo, màu 

vải trắng, mà phải nhuộm lại cho xấu trước 

khi dùng. 

A monk should not intentionally deprive a 

living thing of life: Cấm cố ý giết chết mạng 

thú vật. 

62) A monk should not knowingly make use of 
water that contains living things: Cấm uống 
nước mà mình biết là có trùng. 


59 


` 


60 


`=< 


61 


`~ 


63) A monk should not cause sadness to other 
people. On the contrary, a monk should do his 
best to comfort people when they are sad: 
Cấm cố ý làm cho người ta buồn mà không 
khuyên giải. 

A_ monk knowingly conceal 
another monk”s very bad offence (an offence 
that Involves defeat and the thirteen entailing 
a formal meeting of the Order): Cấm dấu tội 
thô tục, chọc ghẹo, giao dâm của một Tỳ 
Kheo (tội thô tục nầy liên hệ đến Tứ Ba La 
Di hay Thập Tam Giới Tăng Tàn). 

A monk should not knowingly confer the 
Upasampada Ordination on an ¡ndividual 
under twenty years of age: Cấm nhận vào 
hàng Tỳ Kheo, kể nào chưa đúng 20 tuổi 
trọn. 

A monk should not knowingly open up for a 
further formal act a legal question already 


` 


64) should not 


65 


` 


66 


` 


67) 


68) 


69) 


70) 


71) 


72) 


73) 


3059 


setfled according to rule: Cấm khiêu gợi sự 
rầy rà sau khi đã êm thuận. 

A monk should not have arranged together 
wih a caravan set on theft, should not 
knowingly go along the same hiph road, even 
among villages: Cấm đi chung với gian nhân, 
dầu từ làng nây tới làng kia cũng vậy. 

A monk should not speak lewd words to 
obstruct the cultivated path: Cấm nói lời dâm 
dục làm ngăn trở sự thành đạo. 

A monk should not knowingly allow the 
novice who speaks uncorrectfly about the 
Buddha-Dharma misinterprets the 
Buddha, should not encourage that novice, 
should not support, should not eat with that 
novice, nor should he lie down in a sleeping 
place with that novice: Cấm giữ tại chùa và 
để hầu mình, kẻ Sa Di nói sái quấy. 

A monk should not knowingly eat together 
with or be In communion with or lie down In a 
sleepinng place with a monk who speaks 
uncorrectly about the Buddha-Dharma and 
misinterprets the Buddha: Cấm ăn uống và 
giao thiệp, hay nói chuyện với vị sư nói sát 
quấy. 

A monk, being spoken to by monks regarding 
a rule, should speak thus: “Your reverences, Ï 
will not train myself in this rule of training 
untl I have ¡inguired about It of another 
experlienced  monk  who expert In 
discipline.” There 1s an offence of Pacittiya. 
He should say: “Monks, it should be learnt, 1t 
should be ¡ingured ¡mmto, it should be 
Investigated by a monk who 1s training.”: 
Cấm chối tội nói rằng không biết để đi hỏi 
lại. 

When the Patimokkha is beIng recited, a 
monk should not disparaging the rule of 
training by sayng thus: “On what account are 
the lesser and minor rules of training recited? 
They only tend to remorse, fo vexation, fo 
perplexity.”: Cấm nói phá rằng đọc giới bổn 
là phiền hà vô ích. 

A monk should not avoid being blamed by 
sayinng that he does not understand the 
Patmokkha (Whatever monk, while the 
Patmokkha 1s being recited every half- 
month, should speak thus: “Only now I do 


and 


1S 


74) 


75) 


76) 


77) 


78) 


79) 


80 


`=< 


8l) 


understand that this rule 1s, as 1s said, handed 
down in a clause, contained 1n a clause, and 
comes up for reciftation every half-moth; If 
other monks should know concerning this 
monk has sat down two or three times before, 
not fo say oftener, while Patimokkha was 
being recited, there 1s not only no freedom for 
that monk on account of his Ipnorance, but he 
oupht to be dealt with according to the rule 
for the offence into which he has fallen there, 
and further confusion should be put on him, 
saying: “Your reverence, this Is bad for you, 
this is badly gotten by you, that you, while the 
Patmokkha 1s being recifted, do not attend 
applying yourself properly.”: Cấm chối tội 
nói rằng tại mình không thuộc giới bổn. 

A monk should not say that the Order”s 
decision is not fair: Cấm nói chư Tăng nghị 
xử chẳng công bình. 

A monk should not break or Interrupt the 
meeting, not giving the consent by rising up 
or departing from his seat when the Order 1s 
engaged in decisive talk: Cấm phá khuấy làm 
gián đoạn buổi hội nghị, bằng cách đứng dậy 
hay bước ra ngoài. 

A monk should not first consent for ligitimate 
acts, and afterwards engage in criticism: Cấm 
làm cẩn trở không cho thi hành điều mà giáo 
hội đã quyết nghị. 

A monk should not stand overhearing other 
monks when they are quarrelling, disputing: 
Cấm học đi học lại, chuyện cãi lẫy gây gổ, 
sau khi đã êm thuận. 

When ansry and displeased, a monk should 
not give another monk a blow: Cấm giận mà 
đánh một vị Tỳ Kheo khác. 

When ansry and displeased, a monk should 
not raise the palm of the hand agaInst another 
monk: Cấm giận mà vả, hay vặn tay một vị 
Tỳ Kheo khác. 

A monk should not defame another monk 
with an unfounded charge of an offence 
entailing a formal meeting of the Order: Cấm 
cáo gian rằng vị Tỳ Kheo khác phạm giới 
Tăng Tàn. 

A monk should not suddenly enter the 
threshold of the king palace without walting 


3060 


to be welcome: Cấm vào cung vua thình lình, 

không chờ đợi được nghĩnh tiếp. 

A monk should not pick up or cause another 

to pIck up treasure or what 1s considered to be 

treasure, except when he knows the owner 
and picks to set aside for the owner to take If: 

Cấm lượm, hay sai lượm của quấy vật bỏ rơi, 

trừ khi nào biết rõ chủ nhân mà muốn cất 

giùm. 

A monk should not enter a village at the 

wrong time, unless the Order Instrucfs him to 

go for some kind of urgent thing to be done: 

Cấm vào làng sái giờ, trừ ra có việc của Giáo 

Hội. 

A monk should not sit on a couch or cha1r 

wih the legs higher than eight fÍinger- 

breadths: Cấm ngồi ghế cao (cao hơn tám 
lóng tay), nằm giường rộng, chiếu lớn xinh 
đẹp. 

A monk should not have a couch or a chair 

made covered with good cotton: Cấm dôn 

ghế, nệm, gối bằng gòn tốt. 

86) A monk should not have a needle-case made 
of bone or ivory or horn: Cấm dùng ống đựng 
kim bằng xương, sừng, ngà. 

87) A monk should not sit or lie on a large piece 

of sleeping bag (oversize): Cấm trải ngọa cụ 

choán chỗ rộng quá. 

A monk should not use oversize Itch-cloth 

(four spans ¡in length and two spans In 

breadth): Cấm dùng vải giẻ nhiều quá để bó 

chỗ đau (bốn gang chiều dài và hai gang 
chiều rộng). 

A monk should not use oversize towel or 

cloth for the rains: Cấm dùng chăn tắm lớn 

quá. 

A monk should not have a robe made the 

measure of the Buddha”s robe, or more (the 

measures for the Buddha's robe are nine 
spans 1n length and six spans in breadth): 

Cấm mặc áo rộng dài như áo của Phật (áo 

của Phật chiều dài chín gang, chiều rộng sáu 

gang). 

NÑingal (jap): Sư Nhân Hải (955-1046), Phật giáo 

Nhật Bản. 

NÑinnaji (ap): Chùa Nhân Hòa (Nhật Bản). 


82 


` 


83 


` 


S4 


` 


85 


` 


88 


`=< 


89 


` 


90 


`=< 


NÑinnoe (ap): Nhân Vương Hội (Hội nghiên cứu 
tụng đọc Nhân Vương Bát Nhã Kinh tại Nhật 
Bản). 

Ninnohannakyo (Jap): Karunikaraja- 
Prajnaparamita-Sutra (skt)—The sutra stressed on 
the “Buddha wisdom” 
security and welfare for the country. The sutra 
was translated Into Chinese by Kumarajiva— 
Nhân Vương Bát Nhã Kinh Kinh nhấn mạnh đến 
“Irí huệ Phật” trong việc duy trì an ninh phúc lợi 
trong quốc gia. Kinh được Ngài Cưu Ma La Thập 
dịch ra Hán tự. 

NÑNipajjati (p): To le down (to sleep)—Nằm 
xuống (ngủ). 

NÑipaka (p): Clever (a)—Khôn khéo. 

NÑipata (p): Collection. 

NÑippapa (p): Sinless (a)—Không tội. 
NÑippapanca (p): Free from defilement—Không 
bị nhiễm trược. 

NÑippariyaya (p): Without distincion—Vô phân 
biệt. 

Nipphajjana (p): 
Accomplishment—Sự thành tựu. 
Nippilana (p): Squeezing—Vắt. 


for rulers fo maintain 


Achievement— 


Nipppileti (p): To squeeze—Vắt. 

Nirabhasa (skt: Vô Ảnh Tượng ——Imageless or 
shadowless—Without Iimage or shadow——Without 
semblance or appearance. Before reaching the 
stage of Bodhisattvahood known as jJoy, a 
Bodhisattva enters into the realm of no-shadows. 
A Bodhisattva on going up to the seventh stage, a 
Bodhisattva still has a trace of mindfulness, but at 
the eiphth the state of Imagelessness or no 
conscious strivings obtains. lít is by means of 
Prajna that the Imagelessness the 
supernatural glory are realized—Không cần ảnh 
tượng hay hình tướng bên ngoài. Trước khi đạt 
đến Hoan Hỷ Địa, vị Bồ Tát nhập vào cảnh giới 
vô tướng. Một vị Bồ Tát khi lên đến địa thứ bảy 
vẫn còn có dấu vết của tâm lý, nhưng ở địa thứ 
tám thì có trạng thái vô hình tướng, tức không có 
nỗ lực có ý thức. Chính nhờ trí tuệ mà vô tướng 
và diệu trang nghiêm được thể chứng. 

Nirabuda (sk0: Enlarged Arbuda—N¡i La Phù 
Đà—NI Lạt Bộ Đà—NI La Phù Đà ——NI thích bộ 
đà—Bursting tumours, the second naraka of the 








and 


3061 


eight cold hells—Tên gọi của địa ngục thứ hai 

trong tám địa ngục lạnh (nơi da thịt nứt vỡ vì quá 

lạnh)—See Eight cold hells. 

Nirahara (p): Fasting (a) (foodless)—Nhịn ăn. 

Niralamba (sk: Không được nương tựa— 

Unsupported. 

Niramisa (p): Free from sensual desires—Thoát 

khỏi những ham muốn nhục dục 

NÑirantara (p): Continuous (a)—Liên tục. 

NÑiraparadha (p): Guilless—lInnocent (a)—Vô 

tỘI. 

NÑirasa (p): Desireless (a)——Không tham dục. 

NÑirasanka (p): Unsuspicious—Not doubting— 

Không nghi hoặc. 

NÑiratanka (p): Free from disease—Healthy— 

Không bệnh hoạn. 

Nirattha (p): Useless (a)—Vô dụng. 

Niraya (p): Naraka (skÙ—địa 

downward path to hell. **See Hell. 

Nirayabhaya (p): The fear of hell—Nỗ¡ sợ hãi 

về địa ngục. 

Nirayadukkha (p): The pain of hell_—Nỗi thống 

khổ trong địa ngục. 

Nirayagami (p): Leading to hell (a)—Đi về địa 

ngục. 

NÑirayapala (p): A guardian in hell—Cai ngục. 

NÑirdesa (skU: Thể thanh —This is one of the 

eight cases of nouns in Sanskrit—Thể thanh hay 

chủ cách nói chung về vật thể. Đây là một trong 

tám trường hợp chuyển thanh trong Phạn ngữ 

(subanta)—See EiIght cases of nouns In Sanskrit. 

Nirdha (skÐ: Đoạn tuyệt. 

Nirdha-Aryasatya (skU: Diệt đế—See Four 

Noble Truths. 

Nirgatam (sk\: Bất xuất—Không ra khỏi—Not 

out Of. 

Nirgrantha (skÐ: Ni Kiền Đà (ngoại đạo)—Ni 

Kiển—N¡ Kiện—N¡ Càn Đà. 

1) Freed from all es: Vô hệ, vô kết hay không 
bị trói buộc bởi những hệ phược của tam giới. 

2) A naked heretic mendicant or devotee who 1s 
free from all ties, wanders naked, and covers 
himself with ashes: Một loại xuất gia ngoại 
đạo tu theo lối khổ hạnh cởi truồng bôi tro— 


ngục—The 














See Nine states of bondage and the one state 

of liberation (A). 
NÑirgrantha-jnatiputra (skU): Ni Kiện Đà Nhã 
Đề Tử—Ni¡ Càn Đà Nhược Đề Tử—Ni¡ kiền tử— 
An opponent of Sakyamumi. His doctrines were 
determinist, everythine being fated, 
religIous pracfices could change one”s lot. He 
taught the doctine of Interdeterminism, 
considering all thinøs in term of “maybe.”—Một 
người chống đối Đức Phật khi Ngài còn tại thế, 
chủ thuyết của ông ta là thuyết “định mệnh,” mọi 
thứ đều có sẵn định mệnh, và không có sự tu hành 


and no 


nào có thể cải đổi được định mệnh của con người. 
Ông ta cho rằng sướng, khổ, phúc, tội “có lẽ” đều 
do đời trước, ắt phải đền bồi, chứ chẳng phải do tu 
hành đời nay mà quyết định được—See Six 
heretical masfters. 
Nirgrantha (skb Nigantha (p): Ly hệ ngoại đạo 
Ni kiển đà. 
Nirgrantha-putra (skt): Ni Kiện Đà Phất Đát 
La—See Nirgrantha. 
Nirlaksana-Buddha (skt): Alaksana-Buudha 
(sk)—The Buddha without the thirty-two or 
eiphty marks—VỊ Phật không có ba mươi hai hay 
tám mươi tướng hảo—Vô Tướng Như Lai 
Nirmana (skt): 
l1) To transform: To change Into—To become—— 
Transform, especially the mutatons of 
Buddhas and bodhisattvas—Biến hóa. 
2) Forming: Building—CreatIng— 
Composition—To build—To make out of— 
To produce—To fabricate—To form—Sự 
thành lập. 
3) Transformation (in Buddhism): Hóa thành. 
Nirmana-Bhumi (&kt: Biến hóa độ—Land 
where Buddhas and bodhisattvas dwell, whether 
the Pure Land or any Iimpure world where they 
live for Its enliphtenment. 
Nirmana-Buddha (skQ: Nairmanikabuddha 
(skÐ—Incarnate Buddha——Metamorphosed 
Buddha—Biến hóa Phật Hóa Phật—According 
to the Contemplation on the Infinite Life Sutra, an 
Incarnate or metamorphosed Buddha. Buddhas 
and Bodhisattvas have universal and unlimited 
powers of appearance—Theo Kinh Quán Vô 
Lượng Thọ thì hóa thân Phật hay thân Phật được 
hóa hiện tùy ý. Phật hay Bồ Tát có khả năng vô 


3062 


hạn về sự hiện biến. **See Eive supernatural 

powers and NÑirmanakaya. 

Nirmanakaya (skt: Buddha's  metamorphosic 

body—Hóa thân—Ứng thân. 

1l) Hóa thân: One of the three bodiles of a 
Buddha, according to Mahayana buddholosy, 
the other two are enJoyment body and truth 
body. Body of transformation, the earthly 
body in which Buddhas appear to men in 
order to fulfill the buddhas” resolve to guide 
all beings to advance to Buddhahood 
(Iiberation). The nirmanakaya 1s embodied In 
the carthly Buddhas and Bodhisattvas 
projected ¡mo the world throuph the 
meditation of the sambhogakayaas a result of 
ther compassion. Also according to 
Mahayana Buddhism, Buddhas are credited 
wih a varlety of suparnatural pOWFS, 
including the ability to create “emanation 
body,” or physical manifestations that are 
produced In order to benefit sentient beinøs. 
These may be human or animal forms, or may 
even be bridges or other physical obJects that 
provide benefit. However, the most Imporfant 
type of emanation body 1s the physical form 
of a Buddha as In teh case of Sakyamuni 
Buddha. According to Tibetan Buddhism, 
advanced practitioners acquire the ability to 
choose their rebirth situatlons conscIously, 
and other advanced master are able to 
1dentify them. Today there are hundreds of 
reincarnational lineages In Tibetan Buddhism, 
the most prominent of which are the Dalai 
Lamas—Một trong ba thân của một vị Phật, 
theo Phật giáo học Đại Thừa, hai thân kia là 
Báo thân và Pháp thân. Hóa Thân được Phật 
dùng để hiện lên với con người, nhằm thực 
hiên ý muốn đưa tất cả chúng sanh lên Phật. 
Đây cũng chính là hiện thân của chư Phật và 
chư Bồ Tát trần thế. Cũng theo Phật giáo Đại 
Thừa, chư Phật có nhiều khả năng siêu nhiên 
bao gồm cả việc “hiện thân,” hay sự hiển 
hiện bằng thân vật chất để làm lợi lạc chúng 
sanh. Sự hiện thân này có thể là qua thân 
người hay súc vật, hay ngay cả cầu đường, 
hay một vật thể nào đó để cung cấp sự lợi 
lạc. Cách hiện thân quan trọng nhất là hiện ra 
dưới hình thức một vị Phật như trường hợp 


2) 


3) 


của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Theo Phật 
giáo Tây Tạng, những hành giả thâm áo có 
được khả năng lựa chọn hoàn cảnh tái sanh 
của họ một cách ý thức, và những vị thầy 
thâm áo khác có khả năng nhận ra được 
những người này. Ngày nay tại Tây Tạng có 
vài trăm dòng tái sanh như vậy, mà nổi bật 
nhất là các đức Đạt Lai Lạt Ma. 

Ứng Thân: The transformation Body of the 
Buddha—-The formles true body of 
Budhahood)—Manifestation Body—The 
Body-of-Form of all Buddhas which 1s 
manifested for the sake of men who cannot 
yet approach the Dharmakaya (Pháp thân)— 
Ứng thân. 

According to the Tantric Buddhism, the 
meaning of Nrmanakaya 1s the “body of 
emanation,” the body of existence or 
manifestation of our mind and our body. Ït 1s 
also the manifestation of the bodies of those 
who have already experilenced or gone 
through the other two kayas, and who then 
manifest on the third level, the nirmanakaya. 
In that sense the nưrmmanakaya refers 
specifically to the vajra master or teacher 
who Is here on earth. Such a teacher has 
acheved the dharmakaya and the 
sambhogakaya, but In order to communicate 
with our body, our food, our clothes, and our 
earth, that 1s, with our sense perceptions, he 
needs a manifested body. It is necessary that 
the teacher manifest in the nirmanakaya In 
order to communicate with us and to teach the 
vajrayana and the entre Buddhadharma— 
Theo Phật giáo Mật tông, hóa thân có nghĩa 
là “thân của sự tỏa rạng,” thân của sự hiện 
hữu hay biến hiện. Nó là sự biến hiện của 
thân và của tâm chúng ta. Nó cũng là sự biến 
hiện thân của những ai đã thành tựu hai thân 
trước và biến hiện trong thân thứ ba này. 
Trong ý nghĩa này hóa thân đặc biệt dùng để 
chỉ vị đạo sư Kim Cang hay vị thầy đang sống 
trong hiện tại trên trái đất này. Một vị thầy 
như thế đã thành tựu pháp thân và báo thân, 
nhưng để có thể đối diện với những hình 
tướng, lương thực, y phục và thế giới, hay nói 
khác hơn là với những nhận thức của chúng 
ta, người cần phải có một hóa thân. Một vị 


3063 


thầy cần phải xuất hiện trong một hóa thân 

để có thể truyền đạt cho chúng ta Kim Cang 

thừa và giáo lý Phật đà. 
**. See Two forms of body (A) and (E). 
Nirmanarati (sk): Ni Ma La—NI Ma La 
Thiên—Hóa Lạc Thiên—Lạc Biến Hóa Thiên— 
Tu Mật Đà Thiên—-Devas who delight ¡1m 
transformations, the fifth of the six devalokas of 
desire, where life lasts for 8,000 years—Cõi trời 
hóa lạc, cõi trời thứ năm trong sáu cõi trời dục 
giới, nơi thọ mệnh lâu đến 8.000 năm. **See 
Nirmanarati heaven. 
Nirmanarati-deva (skÐ: A class of beings 
inhabiting the fifth heaven. or name of inhabifants 
of the 5” heaven in the world of desire. Gods who 
create pleasure (enjoying pleasures provided by 
themselves)—Hóa lạc thiên, chư thiên trên cõi 
trời dục giới thứ năm. 
Nirmanarati heaven: Sunirmita (skt)——Tu Niết 
Mật Đà —Diệu Lạc Hóa Thiên—-Hóa Tự Tại 
Thiên—Lạc Hóa Thiên—Lạc Biến Hóa Thiên— 
The fifth of the six desire heavens, where every 
form of Joy 1s atfainable at will. Reborn in the 
nirmanarati heaven (the fifth devaloka). This 1s 
one of the eipht happy conditions in which one 
may be reborn so that one can keep the five 
commandments and the ten good ways and 
bestows alms. The Nirmanarati heaven 1s about 
640,000 yoJanas above Meru; It 1s next above the 
Tusifa (fourth devaloka). A day there 1s equal 800 
human years; life lasts 8,000 years; 1fs Inhabifants 
are eipht yojanas in heipht, and ligh-emitting; 
mutual smilng produces Impregnation 
children are born on the knees by metamorphosis, 
at birth equal in development to human children 
of twelve——Cõi trời thứ năm trong sáu cõi trời dục 
giới, nơi các vị trời bằng thần thông tự tại biến ra 
những niềm vui tuyệt diệu và vui thích với những 
niềm vui ấy. Đây là một trong tám điều kiện tái 
sanh hạnh phúc khi chúng ta trì giữ ngũ giới và 
thập thiện cũng như bố thí. Lạc Biến Hóa Thiên 
cách khoảng 640.000 do tuần bên trên núi Tu Di, 
ở trên Đâu Suất Thiên, nhưng dưới Tha Hóa Tự 
Tại Thiên. Cõi trời nầy lấy 800 năm trên cõi 
người làm một ngày một đêm. Thọ mệnh của chư 
thiên ở đây là 8000 năm tuổi. Chư thiên trên cõi 
trời nầy có thân cao tám do tuần, thân thường tỏa 
hào quang, hướng vào nhau mà cười khi giao 


and 


hoan, con được hóa sinh từ nơi đầu gối của nam 

nữ, mới sinh ra là bằng trẻ 12 tuổi nơi cõi người— 

See Joy-born heaven. 

NÑirmitadhishthana (skÐ: Biến Hóa Gia Trì— 

Being sustained by the power of the transformed 

one—Được hộ trì bởi năng lực của một vị có khả 

năng (được) hóa hiện. 

Nirodha (p & skÐ: Nữdha (skÙ—Diệt— 

Cessation—Extinction—Diệt khổ—Ni Lâu Đà. 

l) The extinction of passlon is possible: Diệt 
Thánh Đế— The extincion (cessation) of 
desire and 1fs consequences, and the leaving 
of the sufferinge—Triệt tiêu dục vọng và 
những hệ quả của nó để chấm dứt đau khổ— 
See Four Noble (Holy) Truths. 

2) Nivana_—Niết Bàn: To exterminate, to 
destroy, to annihilate, translation of Nirodha 
of Nrvana. Dead, extinguished, blown out, 
perfect rest, highest felicity—Cái thể của 
Niết Bàn là vô vi tịch diệt. 

3) Nirodha 1s the third of the four axioms: paIn, 
1{S Íocusing, 1{s cessaflon or cure, the way of 
such cure. With the breaking of the chain of 
karma bond to 
reincamation: Diệt Đế, một trong Tứ Diệu 
Đế, thông với nhân quả từ khổ, tập, diệt, đạo 
hay con đường diệt khổ. Một khi dây nghiệp 
bị bứt đứt thì sẽ không còn dính mắc vào sanh 
tử luân hồi nữa 

4) The cure or elimination or dissolution of all 
sufferinøs in the sense of the third of the four 

truths. extinction, 
cessation, or sfopping of all passions, of 
feelings and perceptions, and undesirable 
conditions, which are the cause of suffering 
and as the ending or cessation or annihilation 
of all attributes of finite existence: Xóa bỏ 
những đau khổ theo Tứ Diệu Đế (Diệt đế). 
Nirodha có nghĩa là xóa bỏ những đam mê, 
tình cảm, cẩm giác, và những bất toại, là 
nguồn gốc của khổ đau và luân hồi sanh tử. 
Với Phật giáo, Nirodha đồng nghĩa với tiến 
tới Niết bàn 

3) Vinaya (skÙ— Tỳ NI: 
extinction of the passions as the cause of pain 
which leads to the extinction of existence, or 
of rebirth and mortal existence—Giới hạnh 
diệt trừ chư ác hay hữu sở diệt, diệt trừ những 


there ¡is no further 


noble Niodha means 


Annihlation or 


3064 


nguyên nhân của khổ đau dẫn đến luân hồi 
sanh tử. 
6) Extinction: 
Annihilation. 
Nirodha-arya-satya (skt): Diệt Đế—The Truth 
of the end of suffering. The extincion of 
suffering, which 1s rooted in reincarnation, the 
third of the four axioms (dogmas)—Chân lý về sự 
diệt khổ, đế thứ ba trong Tứ Diệu Đế—See Four 
Noble Truths. 
Nirodha-dhatu (skt: The of 
cessatlon—The realm of cessatlon—Diệt giới— 
See Three dharmas (XII) (B). 
Nirodha and marga: Extinction of suffering and 
the way of extincion—Diệt đạo—See Four 
Noble Truths. 
Nirodha-Samapattfi (skt&p): Diệt Tận Định (sự 
tch lặng linh)——Annihilation 
Meditatve concentration in extinction—Mental 


NÑ Di LIưu Đà Diệt— 


element 


tâm trance—— 
tranquility—Attainment the state of extinction; 
the sfate in which all mental activiles are 
temporarily eliminated. This is the mental sfatus 
of tranquility in arhat passing through the four 
stages of formlessness—Đạt đến trạng thái xóa 
bỏ hay hủy diệt, trong đó mọi hoạt động ý thức 
hay tâm thần đều bị loại bỏ. Đây là trạng thái tỉnh 
thần thanh thản và sáng suốt của các A-la-hán 
hay A na hàm sau khi đã vượt qua tứ thiển vô 
sắc See Twenty-four non-interactive activity 
dharmas, and Seventy-five dharmas of the 
Abhidharma Kosa. 

Nirodha-satya (skU: Diệt Đế— Chân lý diệt 
khổ—The truth of the cessation of suffering (ts 
cessation)—The truth of dissolution—Extinction 
of sufferinp—There is an end to suffering, and 
this state of no suffering 1s called NÑirvana—Cứu 
cánh diệt khổ là Niết bàn tịnh tịch (nếu chịu hạ 
lòng tham xuống rồi bỏ nó đi, hay trục nó ra khỏi 
mình thì gọi là diệt)—See Four Noble Truths. 
Nirodha-sukha (skt): Tịch Diệt Lạc The bliss 
of cessation. Because of his compassion with 
which he regards all beings and because of his 
desire to fulfill his oripinal vows, the Bodhisattva 
does not personally realize the bliss of cessation 
and that of tranquility—Hạnh phúc của sự tịch 
diệt. Do bởi lòng từ bi thương xót chúng sanh mà 
và bổn nguyện cứu độ chúng sanh mà vị Bồ Tát 


không thể chứng cho riêng mình cái hạnh phúc 

của sự tịch diệt và hạnh phúc của tam muội. 

Niroga (p): Healthy (a)—Khỏe mạnh. 

Nirrta (sk): Nê Lý Để One of kings of 

Raksasas—Một trong các vua La Sát. 

Nirrti (skt: Queen of Raksasas—Nê Lý Để — 

Niết Lý Để. 

1) Destruction: Sự hoại diệt. 

2) The goddess of death and corruption, regent 
of the south-west: Niết Lỳ Để—Vị Nữ Thần 
của tử thần và sự hoại diệt, cai quản phía tây 
nam (Thần Niết Lý). 

3) One of the raksa-kings: Nê Lý Để ——Một 
trong các vua La Sát. 

Nirrti and Raksah heaven ỉn the Southwest: 

Tây Nam với trời Niết Lý Để và La sát Thiên— 

Southwest with Nnrti and Raksah heaven. This 1s 

one of the eipht heavens and devas at the eight 

poInfs of the compass—Đây là một trong tám cõi 

Trời và chư Thiên ở tám hướng —See Eight 

heavens and devas at the eight points of the 

Compass. 

Nirudaka (p): Waterless (a)—Không có nước. 

Niruddha (p): Ceased to exist—Nhập diệt. 

Nirujjhana (p): Ceasinge—Ngừng hẳn. 

Nirukta Sastra (skt): Ni Lộc Đa Luận —Works 

which are regarded as auxiliary to and even in 

some sense as part of the Veda, their objects 
being to secure the proper pronunciafton and 
correctness of the text and the right employment 
of the Mantras of sacrifice as taught in the 

Brahmanas—Ni Lộc Đa Luận (giải thích nhân 

duyên đặt tên cho mọi vật). Một trong sáu bộ luận 

ngoại đạo, gồm bốn bộ Vệ Đà và sáu bộ luận— 

See S1x vedangas. 

NÑirukti (skt): Thích Cú—Sự giải thích theo từ 

cú—Terminological explanation. 

NÑirupaddava (p): Harmless (a)—Bất tổn hại. 


NÑirupadhi (p): Free from passions or 
attachment—Thoát khỏi tham dục và luyến ái. 
NÑirupadhisesa-Nirvan (skÐ 








Nirupadhishesha-Nibbana (p): Vô dư Niết 
bàn ——Parinirvana achieved affer death, in which 
there would be no remainder of conditions, no 
presence of the agpregates, the twelve sense 
realms, the eighteen elements and indriyas. This 


3065 


parinrvana comes about at the death of an (II) The meanings of Nirvana—Nghĩa của Niết 


Arhat—Vô dư Niết bàn sau khi chết, trong đó 

không còn vết tích của sự qui định, không còn ngũ 

uẩn, mười hai cảm giác, hay căn cội của giác 
quan cũng không còn. Vô dư niết bàn đến sau khi 
vị A la hán nhập diệt. 

Nirutara (p): Not answerable (a)—Không thể trả 

lời được. 

Nirutti (p): 

l1) Base: Căn nguyên. 

2) Language: Ngôn ngữ. 

NÑirutti-patisambhida (p): Từ Ngữ Biện Tài Vô 

Ngạ——See Unobstructed eloquence 1n the 

Language. 

Nirvana (skt Nibbana (p): Niết Bàn. 

(D An overview of “Nirvana”—Tổng quan về 
Niết Bàn: Total extincion of desires and 
sufferings. Nrvana 1s the supreme goal of 
Buddhist endeavor. When we speak about 
Nirvana we encounter some problems of 
expression, because the exact nature of an 
©Xperience can be 
communicaed merely by words. This 
experilence must be experienced directly by 
each one of us, without any exception. We 
have to experience the end of sufferings and 
afflictions for ourselves, and the only way we 
can do this Is by eliminating the causes of 
suferings and afflictions: the attachment, 
aversion, and Ignorance. When we have 
eliminated such causes of sufferines and 
afflictions, then we will experlence nirvana 
for ourselves—Niết bàn là sự chấm dứt hoàn 
toàn những ham muốn và khổ đau phiền não. 
Niết Bàn là mục tiêu tối thượng của những 
người tu theo Phật. Khi chúng ta nói đến Niết 
Bàn chúng ta gặp phải những khó khăn trong 
việc diễn tả vì bản chất xác thực của một 
kinh nghiệm không thể và không bao giờ có 
thể được truyền đạt bằng ngôn từ. Kinh 
nghiệm này phải được mỗi người tự mình 
kinh qua, không có ngoại lệ. Chúng ta phải 
kinh qua việc chấm dứt khổ đau phiền não, 
những tai họa của luyến chấp, sân hận và vô 
minh. Khi chúng ta loại bỏ được những 
nguyên nhân của khổ đau phiển não là chúng 
ta chứng nghiệm niết bàn cho chính mình. 


cannot and  never 


l) 


Bàn: 

NÑirvana consists of “nir” meaning exit, and 
“vana”`” meaning craving. Nirvana means the 
extinguishing or liberating from existence by 
ending all suffering. So Nirvana 1s the total 
sufferings, or 
release (giải thoát). It is the final stage of 
those who have put an end to suffering by the 


extincion of desires and 


removal of craving from thetr mind (Tranquil 
Tịch 
extinguish: Diệt) ——Inaction or without effort: 
Vô vi—No rebirth: Bất sanh—Calm joy: An 
lạc ——Transmigration to extinction: Diệt độ). 


extinction: diệt —Extinction OF 


In other word, Nirvana means extinction of 
1penorance and craving and awakening to Inner 
Peace and Freedom. NÑirvana with a small “n” 
stands agaInst samsara or bĩth and death. 
Nirvana also refers to the sfate of liberation 
throuph full enliehtenment. Nirvana 1s also 
used In the sense of a return to the original 
purtty of the Buddha-nature the 
disolution of the physical body, that 1s to the 
perfect freedom of the unconditioned state. 
The supreme goal of Buddhist endeavor—An 
attainable sfate In this life by right aspiration, 


after 


purify of life, and the elimination of egoIsm—— 
The Buddha speaks of Nirvana as “Unborn, 
unoriginated, uncreated, 
confrasting with the born, originated, created 


and unformed,” 


and formed phenomenal world. The ultimate 
the Nivana of No  Abode 
(Apratisthita-nirvana), that Is to say, the 
afttainment of perfect freedom, not being 


Sfat€ IS 


bound to one place. Nirvana 1s used in both 
Hinayana and Mahayana Buddhist schools. In 
the Lankavatara Sutra, the Buddha told 
Mahamati: “Oh Mahamati, Nirvana means 
seeing Into the abode of reality In 1s true 
sipnificance. The abode of realifty 1s where a 
thing stands by itself. To abide In one”s self- 
staion means not to be asftir, Ie., to be 
eternally quiescent. By seeing into the abode 
Of reality as 1t Is means to understand that 
there 1s only what 1s seen of one”s own mind, 
and no external world as such.” After the 
Buddha”s departure, most of the metaphysical 
discussions and speculations centered around 


3066 


the subject of NÑirvana. The Mahaparinirvana 
Sutra, the Sanskrit fragments of which were 
discovered recently, one In Central Asia and 
another 1n Koyasan, 
discussion on the questions as to what 1s 
“Buddha-nature,` “Thusness,` “the Realm of 
Principle,` “Dharma-body” and the distinction 
between the Hinayana and Mahayana Ideas. 
All of these topics relate to the problem of 
Nrrvana, and ¡indicate the great amount of 
speculationundertaken on this most Important 
question—Nirvana gồm “Nir` có nghĩa là ra 
khỏi, và “vana' có nghĩa là khát ái. Nirvana 


Iindicates a  vivid 


có nghĩa lá thoát khỏi luân hồi sanh tử, chấm 
dứt khổ đau, và hoàn toàn tịch diệt, không 
còn ham muốn hay khổ đau nữa (Tịch diệt 
hay diệt độ). Niết Bàn là giai đoạn cuối cùng 
cho những ai đã dứt trừ khát ái và chấm dứt 
khổ đau. Nói cách khác, Niết Bàn là chấm 
dứt vô minh và ham muốn để đạt đến sự bình 
an và tự do nội tại. Niết Bàn với chữ “n” 
thường đối lại với sanh tử. Niết bàn còn dùng 
để chỉ trạng thái giải thoát qua toàn giác. 
Niết Bàn cũng được dùng theo nghĩa trở về 
với tánh thanh tịnh xưa nay của Phật tánh sau 
khi thân xác tiêu tan, tức là trở về với sự tự 
do hoàn toàn của trạng thái vô ngại. Trạng 
thái tối hậu là vô trụ Niết Bàn, nghĩa là sự 
thành tựu tự do hoàn toàn, không còn bị ràng 
buộc ở nơi nào nữa. Niết Bàn là danh từ 
chung cho cả Tiểu Thừa lẫn Đại Thừa. Theo 
Kinh Lăng Già, Đức Phật bảo Mahamati: 
“Nầy Mahamati, Niết Bàn nghĩa là thấy suốt 
vào trú xứ của thực tính trong ý nghĩa chân 
thật của nó. Trú xứ của thực tính là nơi mà 
một sự vật tự nó trú. Trú trong chính cái chỗ 
của mình nghĩa là không xao động, tức là mãi 
mãi tĩnh lặng. Nhìn thấy suốt vào trú xứ của 
thực tính đúng như nó nghĩa là thông hiểu 
rằng chỉ có cái được nhìn từ chính tâm mình, 
chứ không có thể giới nào bên ngoài như thế 
cả.” Sau khi Đức Phật vắng bóng, hầu hết các 
thảo luận suy luận siêu hình tập trung quanh 
đề tài Niết Bàn. Kinh Đại Bát Niết Bàn, 
những đoạn văn bằng tiếng Bắc Phạn vừa 
được phát kiến mới đây, một ở Trung Á và 
đoạn khác ở Cao Dã Sơn cho thấy một thảo 
luận sống động về các vấn đề như Phật tánh, 


2) 


Chân như, Pháp giới, Pháp thân, và sự khác 
nhau giữa các ý tưởng Tiểu Thừa và Đại 
Thừa. Tất cả những chủ điểm đó liên quan 
đến vấn để Niết Bàn, và cho thấy mối bận 
tâm lớn của suy luận được đặt trên vấn để vô 
cùng quan trọng nầy. 

The most probable expalantion of Nirvana 1s 
that 1t 1s the highest level of meditation, the 
ceasing of and feeling. The 
attainment of Nirvana 1s also called the 


1deation 


Ccessaftion of consciousness, since rebirth Is 
effected through the medium of vijnana and 
the Nirvana 1s the cessation of rebirth, the 
realIity the 
COnsciousness processes, of which vijnana 
consists, Is stopped and emptied, usually by 
means of the meditational exercises to Insight 
exist. Buddhism had always maintained that 
the state of Nirvana can not be expressed In 
words by a lot of negation such as: “There 1s 
the not-born, the not-become, the not-created, 
the not-compounded. There ¡1s the realm 
where there Is neither earth nor water; 
neither the boundless realm of space nor 
boundless consciousness. There 1s neither 
coming nor gøoinge nor standing, 
Origination nor annihilation... This 1s the end 
of suffering. So, Nirvana 1s beyond all 
suffering and change. Ït Is as unfading, still, 
undecaying, taintless, as peace and blissful. li 
1s an island, the shelter, the refuge and the 
goal. In addition, the term Nibbana in the 
literature of Pali NÑikayas clearly refers to a 
unity eternally existing beyond the three 
world. l( 1s Infinite, Inexpressible, unborn, 
undecaying and empty. It 1s homogeneous 
individuality. In 1t, all 
discriminations or đichotomy cease—Sự giải 
thích tương đối nhất của Niết Bàn là trạng 
thái cao nhất của thiển định “đã dừng mọi ý 
tưởng và cảm thọ.` Niết Bàn cũng còn gọi là 
sự tận diệt các thức, tức là sự thực nghiệm vô 
phân biệt, bởi lẽ vòng luân hồi sanh tử được 
thành hình qua dòng tâm thức, và Niết Bàn 
chính là sự tiêu diệt sanh tử, là thực tại của 
vô ngã. Bằng những phương tiện tu tập thiển 
định để trí tuệ hiện tiền sẽ tịnh chỉ được tiến 
trình hoạt động của ý thức. Phật giáo luôn 


of no-self In stream of 


neither 


and knows no 


3067 


luôn dùng một số từ phủ định để tạm mô tả 
trạng thái không thể diễn tả được của Niết 
Bàn như: “Đây là sự không sanh, không hữu, 
không tạo, không tác, vân vân. Niết Bàn là 
trạng thái không đất, không nước, không có 
cảnh giới Không vô biên xứ hoặc Thức vô 
biên xứ. Niết Bàn không đến, cũng không đi, 
không đứng, không sanh, không diệt, không 
bắt đầu, không chấm dứt. Như thế là sự chấm 
dứt đau khổ. Vì vậy Niết Bàn là vượt ra ngoài 
sự đau khổ. Nơi đó không có thay đổi, không 
sầu muộn, không ô nhiễm. Nơi đó an lạc và 
hạnh phúc. Đây chính là hải đảo, là nơi trú 
ẩn, nơi về nương và mục đích tối hậu. Thêm 
vào đó, thuật ngữ “Nibbana' trong kinh điển 
Pali rõ ràng biểu thị một thực thể thống nhất 
thường hằng, tổn tại, vượt khỏi tam giới. Đây 
là bản chất vô tận, không thể diễn tả được, 
không sanh, không diệt và vượt qua tất cả 
những phân biệt đối đãi, đồng nhất với vô 
ngã. 


(HI)Terms the Buddha used to call “Nirvana”—— 


Ù 
2) 


3) 
4) 
5) 
6) 
7) 


8) 
9) 


Những từ mà Đức Phật dùng để gọi Niết Bàn: 
The Buddha said that Nirvana 1s supreme 
happIness, peace, Immortal, uncreated, 
beyond earth, water, fire, and air, the sun and 
moon. Ít 1s unfathomable and immeasurable. 
He has described Nirvana in the following 
terms—Đức Phật nói rằng Niết Bàn là hạnh 
phúc, là niễm an lạc tối thượng, bất tử, không 
có tạo tác, nó vượt ra ngoài đất, nước, lửa, 
gió. Nó không thể nào đò hay đo lường được. 
Ngài đã diễn tả Niết bàn bằng những danh từ 
sau đây: 

Infimte: Ananta (p)—Vô tận. 
Non-conditioned: Asamkhata (p)—Bất Tùy 
Thế. 

Incomparable: Anupameya (p)—Vô Song. 
Supreme: Anuttara (p)—Tối Thượng. 
Highest: Para (p)—Tối Cao. 

Beyond: Para (p)—Vượt ra ngoài. 

Highest Refuge: Parayana (p)—Nương Tựa 
Tối Thượng. 

Safety: Tana (p)—Châu Toàn. 

Security: Khema (p)—An Toàn. 





10) Happiness: Siva (p)—Hạnh Phúc. 
11) Unique: Kevala (p)—Duy Nhất. 
12) Abodeless: Analaya (p)—Vô Trụ. 


13) Imperishable: Akkhara (p)—Bất Khả Diệt. 

14) Absolute Purity: Visuddho (p)— Tuyệt đối 
trong sạch. 

15) Supramundane: Lokuttara (p)—Siêu Thế. 

16) Immortality: Amata (p)—Vĩnh Cửu. 

17) Emancipation: Mutti (p)—Giải Thoát. 

18) Peace: Santi (p)—Vắng Lặng. 

(IV)The characteristics of Nirvana—Đặc tánh của 
Niết Bàn: 

(A) General characteristics of Nirvana—Đặc tính 
tổng quát của Niết Bàn: 

l) Permanent: Thường Trụ. 

2) Tranquil extinguish: Tịch Diệt. 

3) No Azging: Bất Lão. 

4) No Death: Bất Tử. 

53) Purity: Thanh Tịnh. 

6) Release: Liberated from existence—Giải 
Thoát. 

7) Inaction: Without effor—Passiveness—Vô 
VỊ, 

§)_ No rebirth: Bất Sanh. 

9) Calm Joy: An lạc. 

10) Transmigration to extinction: Diệt Độ. 

a) Cessation of rebirth: Extinction or end of all 
return to reincarnation—Diệt Sanh Tử. 

b)  Extinction of passion: Diệt Tham Dục. 

c) Extinction of all misery and entry Into bliss: 
Chấm dứt hết thảy khổ đau để đi vào an lạc. 

(B) Special characteristics of Ñirvana—Đặc Tính 
riêng của Niết Bàn: 

1) Nirvana may be enJoyed In the present life as 
an attainable state: Niết Bàn có thể được vui 
hưởng ngay trong kiếp nầy như là một trạng 
thái có thể đạt được. 

2) According to the Nirvana Sutra, Nirvana has 
all of the followings In the transcendenftal 
realm—Theo Kinh Niết Bàn thì Niết Bàn có 
đầy đủ những bản chất của cõi siêu việt sau 
đây: 

a) Permanence (permanence V€TSUS 
1mpermanence): Thường (không cón bị chi 
phối bởi vô thường). 

b)  Bliss (Bliss versus suffering): Lạc. 

c) Personality (Supreme self versus personal 
ego): Ngã. 

d)_ Purity (Equanimity versus anxiety): Tịnh. 


3) 


(C) 


]) 


2) 


3) 


4) 


3068 


Nưrvana has all of the following 
characteriscs—Niết Bàn có đầy đủ những 
bản chất sau—S§ee Eight flavors of nirvana. 
Other special characteristlcs of Nirvana— 
Những đặc tính khác của Niết Bàn: 

An atftainable state In this le by right 
asptration, purity of life, and the elimination 
of egoism. The Buddha speaks of Nirvana as 
“Unborn, unoriginated, uncreated, and 
unformed,” contrasing with the born, 
Oripinated, created and formed phenomenal 
world—Sự triệt tiêu hoàn toàn của ham muốn 
và đau khổ—Mục tiêu tối thượng của những 
người tu Phật. Trạng thái có thể đạt được 
bằng những ước vọng chánh đáng như thanh 
tịnh cuộc sống và tận diệt bản ngã. Phật đã 
nói về Niết Bàn như một nơi không sanh, 
không diệt. 

The fact that Nirvana 1s realized as one of the 
mental sfates  Ï( 1s not a sfate of 
nothingness—Niết bàn là một trạng thái tinh 
thần có thể chứng ngộ được. Sự kiện rõ ràng 
chứng tổ Niết bàn không phải là một trạng 
thái hư vô. 

Nrrvana 1s not a place or a kind of heaven 
where a self or soul resides. Nirvana 1s the 
atfainment of a state which 1s dependent on 
this body 1tself and this state can be achieved 
in this very lHíe  Nữưrvana ¡1s  beyond 
description of words. It 1s beyond time and 
space described by ordinary people—Niết 
Bàn không phải là một nơi chốn hay một loại 
thiên đàng cho linh hồn trú ẩn trong đó. Niết 
Bàn là trạng thái chứng đắc tùy thuộc chính 
bản thân này, và trạng thái này có thể chứng 
nghiệm ngay trong đời này. Niết Bàn vượt ra 
ngoài sự diễn tỉ của văn tự ngôn ngữ. Nó 
vượt ra ngoài phạm trù thời gian và không 
gian mà phàm phu diễn tả. 

Nrvana 1s a place where ( we can 
temporarily say so) craving, hate and delusion 
are destroyed. Nirvana 1s the attainment of 
the cessation of sufferingsNIiết bàn là nơi 
(nếu chúng ta có thể tạm gọi như vậy) mà 
tham sân si bị diệt tận và các lậu hoặc bị 
đoạn tận. 


(D) According to Nagarjuna Bodhisattva In the 


Madhyamaka Philosophy, the absolute 1s 


transcendent to both thought and speech. 
Neither the concept of “bhava" not “abhava" 1s 
applicable to it. Nirvana or the Absolute 
Reality cannot be a “bhava` or empirical 
exIstence, for In that case it would be subject 
{O Oripination, decay, and death; there 1s no 
empirical existence which 1s free from decay 
and death. If 
exIstence, far less can 1t be “abhava” or non- 
exIstence, only the 
concept of absence of existence (abhava). 
When  “bhava'” proved to be 
inapplicable to Reality, “abhava” cannot stand 
scrutiny, for abhava is known only as the 
disappearance of “bhava.` When the concept 
of “bhava` or empirical existence, and 
“abhava" or the negation of bhava cannot be 
appled to the Abslute, the question of 
applying any other concept to 1t does not 
arise, for all other concepts depend upon the 
above two. In summary, the absolute 1s 
transcendent to thought, and because 1t 1s 
transcendent to thought, 1t is InexpressIble. 
What cannot be an obJect of thought cannot 
be an object of speech: Theo Bồ Tát Long 
Thọ trong Triết Học Trung Quán, Niết Bàn 
hoặc thực tại tuyệt đối không thể là hữu (vật 
tổn tại), bởi vì nếu nó là hữu, nó sẽ bị kềm 
chế ở nơi sanh, hoại, diệt, vì không có sự tổn 
tại nào của kinh nghiệm có thể tránh khỏi bị 
hoại diệt. Nếu Niết Bàn không thể là hữu, thì 
nó càng không thể là vô, hay vật phi tổn tại, 
bởi vì phi tổn tại chỉ là một khái niệm tương 
đối, tùy thuộc vào khái niệm hữu mà thôi. 
Nếu chính “hữu' được chứng minh là không 
thể áp dụng cho thực tại, thì vô lại càng 
không thể chịu nổi sự soi xét chỉ li, bởi vì “vô” 
chỉ là sự tan biến của “hữu mà thôi. Như 
vậy khái niệm “hữu' và 'vô' không thể áp 
dụng đối với thực tại tuyệt đối, lại càng 
không thể nghĩ tới chuyện áp dụng những 
khái niệm nào khác, bởi vì mọi khái niệm 
khác đều tùy thuộc vào hai khái niệm nầy. 
Nói tóm lại, tuyệt đối là siêu việt đối với tư 
tưởng, và vì nó siêu việt đối với tư tưởng nên 
nó không thể được biểu đạt bằng tư tưởng, 
những gì không phải là đối tượng của tư 


It cannot be “bhava” or 
for non-existence IS 


Itself 1s 


3069 


tưởng thì chắc chắn không thể là đối tượng 
của ngôn từ. 


(V) Categories of Nirvana—Phân loại Niết Bàn: 


l) 


a) 


b) 


According to Keith in The Dictionary of 
Chinese-English Buddhist Terms, there are 
two kinds of Nirvana—Theo Keith trong 
Trung Anh Phật Học Từ Điển, có hai loại 
Niết Bàn: 

NÑirvana with a remnant: Saupadisesa-nibbana 
(p Hữu Dư Niết Bàn- Hữu Dư Y— 


Nmvana with remainder—NIrvana with 
resdue—Nrvana reached by those 
enliphtened beingss who have not yet 


completely rid themselves of their samsaric 
burden of skandhas—The cause has been 
annihilated, but the remnant of effect still 
remains. ÄÁ saint may enfter Into this nirvana 
during life, but has continue to live In this 
mortal realm (has not yet eliminated the five 
aggregates) till the death of his body——Những 
vị đã đắc quả Niết Bàn, cái nhân sanh tử luân 
hồi đã hết, nhưng quả khổ ngũ uẩn vẫn chưa 
hoàn toàn dứt hẳn. Vị Thánh nầy có thể nhập 
Niết Bàn ngay trong kiếp nầy, nhưng phải đợi 
đến lúc thân ngũ uẩn chết đi thì quả khổ mới 
thật sự chấm dứt. 

The view of the Hinayana: Theo quan niệm 
của Tiểu Thừa—Hinayana holds that the 
arhat, with the full extinction of afflictions, 
after his last term of mortal existence enfers 
into nirvana, while alive here he Is In the 
state of limited or modified nirvana 
(sopadhisesa-nirvan), 1n 
complete nirvana (nirupadhisesa-nirvana)— 
Theo quan niệm của Tiểu Thừa thì một vị A 
La Hán đã dứt bỏ hết mọi phiển não và tuyệt 
điệt nhân sanh tử vị lai, đi vào Hữu Dư Niết 
Bàn, trong lúc vẫn còn sống, nhưng vẫn còn 
dư lại thân thể quả báo của kiếp này. Khi quả 
báo hết và người ấy tịch diệt thì gọi là Vô Dư 
Niết Bàn (Vô nhân Hữu quả sinh tử). 

The view of the Mahayana—Quan niệm theo 
Đại Thừa: 

The Mahayana holds that when the cause of 
reincarnation 1s ended the state 1s that of 
incomplete nirvana; when the effect 1s ended, 
the eternal Buddha-body has been 
obtained, then there ¡is a complete nirvana. 


contrasted with 


and 


2) 


b) 


c) 


The Mahayana says that in the Hinayana 
“Remainderless Nirvana” for the arhat, there 
are still remains of illusion, karma, 
suffering, therefore only an 
“Incomplete in Mahayana. In 
Mahayana, complete nirvana, these remains 
of illusion, karma, etc., are ended—Theo 
thuyết Đại Thừa thì nhân sanh tử biến dịch 
hết sạch gọi là “Hữu Dư Niết Bàn,” trong khi 
quả sanh tử biến dịch hết tận và được thường 
thân của Phật thì gọi là “Vô Dư Niết Bàn.” 
(Vô Nhân Vô quả, đắc Thường Thân Phật). 
As a technical term the extinction of human 
passion 1s called the “Nrvana with the 
condition of being still remaining” or, “the 
Nrvana with the upadhi remnant,` upadhi 
being the material and immaterial condition 
of being—Nói theo thuật ngữ, sự diệt tận của 
phiền não gọi là “Hữu Dư Y Niết Bàn,” Niết 
Bàn với điều kiện của hữu vẫn còn, hay sát 
nghĩa hơn, Niết Bàn hãy còn tụ hay uẩn, là 
những điều kiện vật chất và phi vật chất của 
sự hữu. 

Remnantless Nirvana or nirvana without 
residue: Anupadisesa-nibbana or Khandha- 
parinibbana (p)—Vô Dư Niết Bàn—Vô Dư 
Y—Where there are no more cause and 


and 
and 1t 1s 
nirvana” 


effect, the connection with the chain of mortal 
lie being ended. A saint enters this perfect 
nirvana upon the death of his body (the 
apgseregates have been eliminated)—Final 
nirvana—Nothing  remaininge—No 
mortal suffering—Nơi không còn nhân quả, 
không còn luân hồi sanh tử. 

Final of 
reincarnation where all the effects (quả) are 
ended: The nirvana state in which exists no 
remainder of the karma of suffering, or the 
full extinction of the øroups of existence— 
Niết bàn sau cùng không còn thứ gì sót lại 
cho kiếp luân hồi sanh tử, nơi mà tất cả 
những quả đều chấm dứt, hay sự hiện hữu 
của mạng căn đã hoàn toàn bị dập tắt. 

The nirvana of arhat extinction of body and 
mind: Niết Bàn của A La Hán nơi thân tâm 
đều đoạn diệt. 

The Nirvana without the upadhi remnant. Ít 1s 
the total extinction of the conditions of being 


further 


nrvana without remainder 


3070 


as well as of passion. One may call 1t the 
annihlaton of being. This Is Nirvana of 
Perfect Freedom, or the passing away of 
Sakyamuni Buddha: Niết Bàn không còn lại 
tụ hay uẩn. Nó là sự diệt tận toàn diện những 
điều kiện của hữu cũng như phiển não. Có 
thể gọi nó là vô dư của hữu. Đấy là Niết Bàn 
hay “Giải Thoát Viên Mãn,” là sự nhập diệt 
của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. 


(VDQuestions concerning Nirvana—Những vấn 


1) 


2) 


để liên quan đến Niết Bàn: 

In the Dharmapada Sutra, whenever the 
Buddha was asked by a questioner whether 
he was to live after death or what sort of 
world he was to enter after Nirvana, he 
always remained silent. When the When the 
Buddha quesftion 
requiring an answer of “yes” or “no,” his 
silence usually meant assent. Ủt his silence 
on the question concerning Nirvana was due 
to the fact that his listeners could not 
undersfand the profound philosophy 1nvolved: 
Theo Kinh Pháp Cú, mỗi khi có người hỏi 
Phật còn tổn tại sau khi chết hay không, hay 
Ngài đi vào thế giới nào sau khi Niết Bàn, 
luôn luôn Ngài im lặng. Khi Phật im lặng 
trước một câu hỏi cần trả lời là “phải” hay 
“không,” thì sự im lặng của Ngài thường có 
nghĩa là thừa nhận. Nhưng sự im lặng của 
Ngài trước câu hỏi về Niết Bàn là bởi vì 
thính giả của Ngài không thể hiểu nổi cái 
triết lý sâu xa nằm trong đó. 

The main problem of Buddhism either 
formalistic or Idealistic, was concerning the 
extinction of human passion, because this 
distorted state of mind 1s considered to be the 


remained silent to a 


source of all evils of human life. Human 
passion can be extinguished even during 
one”s lifetime. Therefore liberation from such 
disorder of mind 1s the chief obJect of 
Buddhist the 
extinction of passion, of desire, of sense, of 
mind, and even of individual consciousness: 
Vấn đề then chốt của đạo Phật, dù chủ trương 
hình thức hay chủ trương duy tâm, đều quy 
vào sự tận diệt phiền não; bởi vì trạng thái 
méo mó đó của tâm được coi như là cội 
nguồn của tất cả mọi tội lỗi trong đời sống 


culture. Nirvana means 


3) 


4) 


5) 


con người. Phiển não có thể bị diệt tận ngay 
trong hiện thế. Do đó, giải thoát sự méo mó 
như thế của tâm là đối tượng chính của tu trì 
trong Phật giáo. Niết Bàn hay sự tận diệt của 
phiền não, của dục vọng, của giác năng, của 
tâm trí, và ngay cả diệt tận ý thức cá biệt của 
Con người. 

To Buddhist mind, Nirvana did not contain 
any Idea of deificaton of the Buddha. It 
simply meant the eternal continuation of his 
personality In the highest sense of the word. lt 
meant returning to his original state of 
Buddha-nature, which 1s his Dharma-body, 
but not his scripture-body as misunderstood 
by people. Dharma means the 1“eal' 'tself 
which the Buddha conceived 1n his perfect 
Enliphtenment. Nirvana 1s this ideal body 
which 1s without any restricting conditions: 
Trong tâm của người theo đạo Phật, Niết Bàn 
không chứa bất cứ ý tưởng thần thánh hóa 
nào về Đức Phật. Nó đơn giản chỉ cho sự liên 
tục vĩnh cửu của nhân cách của Ngài trong ý 
nghĩa cao nhất của chữ nầy. Nó chỉ cho việc 
trở về Phật tánh bản hữu của Ngài, là thân 
Chánh Pháp của Ngài chứ không phải là thân 
kinh điển như một số lầm tưởng. Pháp có 
nghĩa là lý thể mà Phật đã nhận được trong 
giác ngộ viên mãn. Niết bàn là thân lý thể 
không bị hạn cuộc trong ngôn ngữ nào cả. 
The formalists, on the other hand, hold that 
the scripture 1s the perfect representation of 
the ideal of the Buddha. Hence theIr opinion 
that the Buddha lives forever in the scrIpture- 
body, Nirvana being his entire annihilation 
and extinction otherwise: Các nhà chủ trương 
hình thức chủ trương kinh điển là sự biểu 
dương trọn vẹn cho lý thể của Phật. Do đó họ 
quan niệm Phật vĩnh viễn tổn tại trong thân 
giáo pháp, còn Niết Bàn là diệt tận vô dư của 
Ngài. 

The principle of NÑirvana or the state of a fire 
blown out ¡n the lipht of space and time. It 
was an illusion on the part of philosophers, 
especially some of the Indian philosophers, to 
believe that space and time were InfinIte: 
Nguyên lý Niết Bàn hay trạng thái tắt lửa 
trong ánh sáng của thời gian và không gian. 
Đối với các triết gia, nhất là triết gia Ấn Độ, 


6) 


7) 


8) 


3071 


nếu tin rằng không gian và thời gian là vô 
hạn, thì đó là một ảo tưởng. 

Buddhism, however, has never treated space 
and time as Infinite, for Buddhism takes them 
to be physical matters. The theory that space 
1S curved, set forth by modern physicists, has 
considerably facilitated the elucidation of the 
doctrinne of Nirvana. The universe, or the 
Realm of Principle (Dharmadhatu) as It 1s 
technically called, 1s the region which 1s 
Occupied by space and time and in which they 
control all the waves of existence. So In 
practice, the space-time world Is the ocean of 
the waves of life and death. It is the sphere of 
the flowing cycles of life or samsara, the 
world of creation, of energy, of action, of 
causation and i1deation, of self-creation and of 
dynamic becoming. It is the sphere of desire, 
matfer (form) and mind: Tuy nhiên, đạo Phật 
chưa từng nói không gian và thời gian là vô 
hạn, vì đạo Phật coi chúng là những chất thể 
vật lý. Lý thuyết không gian xoắn ốc do các 
nhà vật lý học hiện đại để ra, khá đả thông 
thuyết Niết Bàn. Vũ trụ hay pháp giới nói 
theo thuật ngữ là khu vực được chiếm cứ bởi 
không gian và thời gian, và trong khu vực đó 
chúng kiểm soát những ngọn sóng của hiện 
hữu. Vậy trên thực tiễn, thế giới thời-không 
là đại dương của những làn sóng sinh tử. Nó 
là môi trường của chu kỳ sinh tử, thế giới của 
sáng tạo, của năng lực, của nhân duyên, của 
ý thể, của tự tạo, và của biến hành. Nó là 
môi trường của dục, của sắc và tâm. 

Space 1s considered one of the five elements 
(earth, water, fire, air, and space), and 1t Is 
Sometimes represented to be of round shape: 
Không gian được coi như là một trong ngũ đại 
hay năm hành chất, và đôi khi nó được trình 
bày là có hình dáng tròn. 

Tìme 1s treated as real in some schools while 
1n other schools 1t 1s treated as unreal. But It 1s 
to be particularly noted that time has never 
been considered to exist separately from 
space. That 1s to say, every being or thing has 
time of i(s own. Space and time are always 
correlative. Men have an average lifetine of 
one hundred years. But a crane 1s said to live 
for a thousand years, and a tortoise even ten 


thousand years. And with the heavenly 
beinss, their one day and nipht 1s said to be as 
long as the whole fifty years of the earthly 
men. A day-fly, on the other hand, live a short 
wave-length of only one day: Một số trường 
phái coi thời gian là thực hữu, một số khác 
nói nó bất thực. Nhưng cần ghi nhận đặc biệt 
rằng thời gian chưa hể được coi như hiện hữu 
tách biệt không gian . Thế có nghĩa là, mọi 
loài và mọi vật đều có thời gian của riêng nó. 
Không gian và thời gian luôn luôn nương 
nhau. Loài người có trường độ sống trung 
bình, hay tuổi thọ khoảng trăm năm. Nhưng 
có người nói loài hạc lại sống cả ngàn năm, 
rùa sống tới vạn tuổi. Với các loài trời, người 
ta nói một ngày một đêm của chúng dài bằng 
cả 50 năm của người trần gian. Trái lại, ruôi 
nhặng chỉ sống ngắn ngủi trong một ngày. 
(VI)Principle of Nirvana: Perfect Freedom——NIiết 
Bàn Nguyên Lý —See Principle of NÑirvana. 
(VIIDThe Buddha”s teaching on Nirvana In the 
Dharmapada Sutra: Lời Phật dạy về Niết Bàn 
trong Kinh Pháp Cú —Some are born In a 
womb; evil-doers are reborn ¡in hells; the 
riphteous people go to blissful states; the 
undefiled ones pass away Into Nirvana 
(Dharmapada 126)—Một số sinh ra từ bào 
thai, kể ác thì đọa vào địa ngục, người chính 
trực thì sinh lên chư thiên, nhưng cõi Niết bàn 
chỉ dành riêng cho những ai đã diệt sạch 
nghiệp sanh tử. 
** See Three signs. 
Nirvana-assembly: Niết Bàn Hội—The Nirvana 
assembly, 15" day, the 
anniversary of the Buddhas  death (some 
countries believe on different dates, 8° of 2" 
moon, 8* of 8” moon, 15” of 3" moon, or 8° of 0° 
moon)—LễỄ kỷ niệm ngày Đức Phật nhập diệt, 
ngày rằm tháng hai (có nơi cho là ngày 8 tháng 2, 
ngày 8 tháng 8, ngày rằm tháng ba, hay ngày 8 
tháng chín). 
Nirvana-bliss: Nirvana-joy—An lạc trong Niết 
bàn—See Three Jjoys. 
NÑirvana is the calming of all activifies, the 
of all attachment, the 


destrucfion of craving, dispassion, stopping: 


second_ moon on 


renunciation 


3072 


Niết Bàn là sự tịnh chỉ các hành, xả ly mọi luyến 
ái, đoạn tận dục vọng, ly tham, đoạn diỆt. 
Nirvana-city: Niết Bàn Thành—The Nirvana 
city, the abode of the saints—Thành Niết Bàn, là 
nơi ở của các vị Thánh. 

Nirvana elass: Niết Bàn chủng—Tịch Chủng— 
The nirvana class, 1e. the Hinayanists who are 
said to seek only their own salvation—Chủúng tính 
của các bậc Tiểu thừa (Thanh Văn Duyên Giác) 
chỉ vui thích với sự tịch diệt của niết bàn tiểu 
thừa, chứ không có ý hướng cứu độ chúng sanh. 
Nirvana color: Niết Bàn Sắc —Nirvana-colour, 
i.e. black representing north—Mầu sắc niết bàn, 
như màu đen tượng trưng cho hướng bắc. 
NÑirvana deliverance: Vô vi giải thoát—See 
Two kinds of deliverance (A). 


Nirvana-dhatu (skt: Abode of Nirvana— 
Nirvana-world—Realm of nirvana—Niết Bàn 
Giới (thế giới Niết Bàn)—The realm of nirvana 

(the abode of Nirvana), or bliss, where all virtues 

are stored and whence all good comes, one of the 

three dharmas of Inaction. There are two Nibbana 
elements: Nibbana 
remaining, and Nibbana element without a basis 
remaining—NIiết Bàn có thể tàng giữ muôn đức 
vô vi, nơi sanh ra các việc lợi lạc thế gian và xuất 
thế gian, một trong tam pháp vô vi. Có hai Niết 

Bàn Giới: Dư Y và Hữu Dư Y. 

l) Anupadisesa (p): Nirvana element without a 
basis remaining—Niết Bàn Giới không có Dư 
Y—An Arhat whose taints are destroyed, who 
has Iived the life, done what was to be done, 
laid down the burden, attained Arahatship by 
stages, destroyed completely the bond of 
becoming, one who 1s free through knowing 
riphly. AlI his feelings not being welcome, 
not being deliphted in, will here and now 
become cool; it ¡is thus, that ¡is called the 
NÑibbana element without a basis remainineg—— 
Bậc A La Hán đã đoạn tận các lậu hoặc, đã 
thành tựu các phạm hạnh, việc cần làm đã 
làm xong, đã đặt gánh nặng xuống, đã đạt 
được A La Hán Quả, đã tận diệt hoàn toàn 
các hữu kiết sử, bậc đã giải thoát nhờ hiểu 
biết chân chánh. Mọi cảm thọ của vị ấy 
không còn ưa thích, không còn thích thú, đã 
trở nên lắng dịu. Vị ấy đã chứng được Niết 


element with a basis 


Bàn Vô Dư Y. Khi vị ấy nhập diệt, các uẩn 
của vị ấy cũng ngưng vận hành, chúng sẽ tiêu 
hoại vào lúc chết; các thọ của vị ấy không 
còn nữa, và do sự tẩy trừ tham sân si mà vị ấy 
không còn tái sanh, đương nhiên lúc ấy sự ấp 
ủ các cảm thọ cũng không còn. Và do đó, thọ 


của vị ấy sẽ trở nên nguội lạnh 
(sitibhavissanti). 


2) Saupadisesa-nibbanadhatu (p): Biết Bàn Giới 
Hữu Dư Y An Arhat whose taints are 
destroyed, who has lived the life, done what 
was to be done, laid down the burden, 
attaned Arahatshp by stages, destroyed 
completely the bond of becoming, one who 1s 
free through knowing rightly. As his faculties 
have not been demolished he experlences 
what 1s agreeable and disapreeable, he 
experiences pleasure and pain. The five 
aggregates remain. Ït is his extinction of lust, 
hate and delusion, that ¡s called the Nibbana 
element with a basis remaining (saupadisesa- 
nibbanadhatu)—Bậc A La Hán đã đoạn tận 
các lậu hoặc, đã thành tựu các phạm hạnh, đã 
đạt được A La Hán quả, đã đặt xong gánh 
nặng xuống, đã đoạn diệt các hữu kiết sử, 
bậc ấy đã giải thoát nhờ hiểu biết chân 
chánh. Chính các căn của vị ấy chưa bị hủy 
hoại nên vị ấy cảm thọ các điểu khả ý và 
không khả ý, vị ấy cảm thọ lạc và khổ. Ngũ 
uẩn vẫn còn, chính sự tận diệt tham, sân, sỉ 
của vị ấy được gọi là Niết Bàn Giới Hữu Dư 
Y. Ngũ uẩn của vị ấy là do tham sân sỉ trong 
quá khứ vô định của vị ấy tạo thành. Vị ấy 
vẫn còn sống nên các uẩn của vị ấy phải vận 
hành. Do đó, vị ấy vẫn cảm thọ những thọ lạc 
cũng như thọ khổ mà các căn của vị ấy lưu 
giữ do sự xúc chạm với các trần cảnh. Nhưng 
vì vị ấy đã thoát khỏi sự chấp thủ, phân biệt 
và ý niệm về ngã thể nên vị ấy không bị tác 
động bởi những cảm thọ nầy nữa. 
See Three non-created dharmas, and Ten 
inexhaustible vows. 
Nirvana-door: Niết Bàn Môn. 
I) The gate or door into Nirvana: Cửa vào Niết 
Bàn. 
2) The northern gate of a cemetery: Cửa bắc 
nghĩa địa. 


+ 


3073 


NÑirvana ego: Real ego—Transcendental ego, as 
confrasted with the illusory or temporal ego— 
Chân ngã. 

Nirvana clements: 
Ñirvana-dhatu. 
NÑirvana food: Niết Bàn Thực —Nirvana food; 
the passlons are faggots, wIsdom 1s fire, the fwo 
prepare nirvana as food—Thực phẩm Niết Bàn, 
lấy dục vọng làm củi đốt, lấy trí huệ làm lửa, hai 
thứ chuẩn bị nấu thực phẩm Niết Bàn. 
Nirvana-form of Buddha: Niết Bàn Phật— 
Hình thức Niết Bàn của Phật (Ứng thân giáo hóa 
của Phật đã xong, lại thị hiện diệt độ). 

NÑirvana as the fruit of extinction (of desire): 
Diệt quả. 

Nirvana hall: Niết Bàn đường (Tĩnh hành 
đường)—Diên Thọ Đường —Tĩnh Hành Đường—— 
Vô Thường Viện—The nirvana hall, or dying 
place of a monk In a monastery, in the direction of 
the sunset at the north-west corner. The hall or 
room Into which a dying person 1s taken to enter 
upon his “long life.”—Nơi đưa chư Tăng đau nặng 
đến để nhập diệt, về hướng mặt trời lặn, góc tây 
bắc của tự viện. Phòng nơi người sắp chết được 
đưa vào để cầu an (người sắp chết lắm khi tâm 
thân bấn loạn nên đem lòng tham luyến phòng ở, 
y bát, đồ dùng hành đạo, nên đem họ đến đây 
nghe kinh kệ để thấy rằng mọi sự vật đều là vô 
thường, không có gì để cho ta luyến ái trước khi 
họ thị tịch). 

Nirvana home: Vô Vi Xá (vô vi Niết Bàn hay 
niết bàn là ngôi nhà yên ổn của con người). 
Nirvana-illumination: Tịch Chiếu —Nirvana- 
1llumination; ultimate reality shining forth—Cái 
thể của chân lý gọi là “tịch,” cái dụng của chân lý 
gọi là “chiếu.” Bậc tu hành dứt được phiển não, 
trở nên tịch tĩnh thì tâm trí quang minh chói rạng. 


Niết Bàn Giới—See 


NÑirvana insight: Lậu tận minh-—lInsight into 
present mortal sufferings so as to overcome all 
pAassions or temptations—Đoạn trừ tất cả các lậu 
hoặc (những dục vọng và quyến rủ)—See Three 
1nsights. 

Nirvana-island: Niết Bàn Châu—Nirvana- 
1sland, 1.e. the steam of mortality, from which 
stream the Buddha save men with his eight-oar 
boat of truth —Niết Bàn Châu hay dòng sanh tử, 


nơi mà Đức Phật cứu vớt chúng sanh bằng thuyền 
Bát Chánh. ** See Eight Noble Paths. 
Nirvana-joy: Nirvana-bliss—An lạc trong Niết 
bàn—Niết Bàn Lạc —Nïrvana-joy or bliss, one of 
the three kinds of Joy—Cảnh vui sướng ở Niết 
Bàn, một trong ba niềm an lạc. ** See Three joys. 
Nirvana-laksana (skt: Nirvana-sign—Niết Bàn 
Tướng—The 8” sign of the Buddha, his entry into 
nirvana, I.e. his death, after delivering “in one day 
and nighf” the Parinirvana Sutra—Tướng nhập 
diệt hóa thân thứ tám của Đức Phật, tức là tướng 
nhập diệt của Đức Thế Tôn (Đức Phật giáo hóa 
chúng sanh đến năm 80 tuổi thì hóa duyên hết, 
ngài liền đến giữa hai cây Ta La bên bờ sông Bạt 
Đề, tại thành Câu Thi Na, vùng trung Ấn Độ, 
thuyết giảng xong Kinh Niết Bàn rồi nhập diệt). 
Nirvana mark: Tịch Diệt Tướng —Nirvana 
considered ¡ndependently of the phenomenal— 
Tướng của Niết bàn là xa rời hay độc lập với chư 
tướng. 

Nirvana method: Vikiktadharma (skt—Tịch 
Diệt Pháp—The nirvana-method, the solitary, the 
eternal serene—Cái tĩnh lặng thường hằng. 
NÑirvana mỉnd in effortlessness: Mind that 
resides In precepts—GIới tâm trụ—See Ten 
grades of Bodhisattva”s faith. 

Nirvana Monastery: Niết Bàn Tịnh Xá—See 
NÑiet Ban Monastery. 

NÑirvana of no-abode: Vô Trụ Xứ Niết Bàn— 
The Buddha In Nirvana has a perfect freedom to 
live any where he pleases; he can act in whafever 
way he wishes and on that account he has no fixed 
abode and his Nirvana 1s called the “Nirvana of 
No Abode.”—Phật tại Niết Bàn tự do toàn vẹn, 
muốn sống bất cứ nơi nào tùy ý. Ngài có thể làm 
bất cứ cách nào Ngài muốn, và vì rằng Ngài 
không có trụ xứ cố định, nên Niết Bàn của Ngài 
được gọi là “Vô Trụ Xứ Niết Bàn.” 
Nirvana-palace: Niết Bàn cung (cung điện Niết 
Bàn của các bậc Thánh). 

Nirvana pafience: Tịch Diệt Nhẫn—The 
suppression of all passion—Một trong ngũ nhẫn, 
đức nhẫn nhục của bậc đắc đạo One of the five 
kinds of tolerance, NÑirvana patience, the patlence 
of the nirvana—See Five kinds of paramita 
tolerance (Š). 


30/4 


Nirvana is permanenf: Only Nivana ¡is 
permanent, joy with a real soul and purity—Niết 
Bàn Tịch Diệt hay chỉ có Niết bàn là vĩnh viễn, 
vô khổ và thanh tịnh. 

Nirvana is a permanent place of bliss: Vô lạc 
điên đảo—Nïrvana is a permanent place of bliss; 
however, heretics believe that ceverywhere 
including nirvana as no pleasure, but suffering. 
This 1s one of the eight upside-down views which 
belongs to the four upside-down views on 
1mpermanence. Buddhism believes that Nirvana 1s 
permanent and eternal; however, heretics believe 
that  everythng ¡ncluding 
impermanent—Niết bàn là nơi của an lạc; tuy 
nhiên tà đạo lại cho rằng mọi nơi kể cả Niết bàn 
đều khổ chứ không vui. Đây là một trong tám 
điên đảo thuộc Vô thường điên đảo. Đạo Phật cho 
rằng Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên 
tà đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô 
thường—See Eight upside-down views (B). 
NÑirvana is pure: Vô tịnh điên đảo—Nirvana ¡s 
pure; however, heretics believe that everything 1s 
Iimpure. This is one of the eipht upside-down 
views which belongs to the four upside-down 
views on Impermanence. Buddhism believes that 
Nữưrvana 1s permanent and eternal; however, 
heretics believe that everything including nirvana 
as impermanent—Niết bàn là thanh tịnh; tuy 
nhiên, tà đạo cho rằng ngay cả Niết bàn cũng bất 
tịnh. Đây là một trong tám điên đảo thuộc Vô 
thường điên đảo. Đạo Phật cho rằng Niết bàn là 
thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà đạo lại cho 
rằng ngay cả Niết bàn cũng vô thường—See 
Eight upside-down views (B). 

NÑirvana is a real Buddha-nature: Vô ngã 
điên đảo—Nirvana 


nirvana aS 


Isẳ a real Buddha-nature; 
however, heretics believe that there ¡is no such 
Buddha-nature. This 1s one of the eight upside- 
down views which belongs to the four upside- 


down views on ¡Impermanence. Buddhism 
believes that Nirvana is permanent and eternal; 
however, heretcs beleve that everything 


including nirvana as impermanent—Niết bàn là 
chân Phật tánh; tuy nhiên tà đạo cho rằng làm gì 
có cái Phật tánh. Đây là một trong tám điên đảo 
thuộc Vô thường điên đảo. Đạo Phật cho rằng 
Niết bàn là thường hằng vĩnh cửu; tuy nhiên tà 


đạo lại cho rằng ngay cả Niết bàn cũng vô 
thường—See Eight upside-down views (B). 
Nirvana with remainder: Niết Bàn Hữu Dư— 
Nrirvana with residue——NIrvana reached by those 
enliphtened beings who have not yet completely 
rid themselves of their samsaric burden of 
skandhas. **See Nirvana (V) (1) and NÑine truths 
or postulaftes. 

NÑirvana with a remnant: Hữu dư niết bàn (see 
Nirvana with remainder)—See Nine truths or 
postulates. 

Nirvana with residue: Hữu dư Niết Bàn (see 
Ñirvan with remainder). 

Nirvana school: Niết Bàn Tông — The school 
based on the Mahaparanirvana Sutra, one of the 
thirteen sects in China (Đại Bát Niết Bàn Kinh). 
According to Prof. Junjro Takakusu im The 
Essentials of Buddhist Philosophy, although the 
study of the Nirvana text started and continued In 
the South and in the North, the Nirvana School 
was founded In the South where most of the able 
lved. When the Tien-Tai School 
appeared, the Southern branch of the Nirvana 
Sect merged In the T”ien-T”ai Sect—Tông phái 
dựa vào Kinh Niết Bàn (một trong 13 tông phái 
Phật giáo Trung Quốc). Theo Giáo Sư Junjiro 
Takakusu trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, 
dù việc nghiên cứu kinh Niết Bàn phát khởi ở cả 
hai miền Nam và Bắc, nhưng Niết Bàn tông lại 
được thành lập ở phương Nam, vì đa số học giả có 
tài năng đều quy tụ ở phương Nam. Về sau nầy 
khi tông Thiên Thai được thành lập thì Tông Niết 
Bàn được sáp nhập vào tông Thiên Thai. 


scholars 


Nirvana-sign: Nirvana-laksana (skt)——Niết Bàn 

Tướng—See Nirvana-laksana. 

NÑirvana and space are considered to be 

unconditioned đdharmas: Niết Bàn và hư 

không được xem là vô vi pháp —See Asamskrta 

dharma. 

NÑirvana stagøe: Chứng tịch diệt địa—See Ten 

grounds (D) (7). 

NÑirvana Sutra: Kinh Đại Bát Niết Bàn —Great 

Nirvana—Parinrvana Sutra—Maha Parinirvana 

Sufra. 

(A) The meaning of Nirvana Sutra—Nghĩa của 
Kinh Niết Bàn: The sutra or sermon of the 
Great Decease or passing Into final NÑirvana. 


3075 


A long sutra confaining a description of the 
Buddha'*s passing and his teaching. The 
Paradise Sutra. The sutra also deals with the 
of  Buddha-nature, 
Iimmanent 1n all beings. The sutra wWas 
translated into Chinese by Dharmaksema. 
Parinrvana Sutra was the last sutra which the 
Buddha preached before he passed away. 
According to Prof. Junjiro Takakusu in The 
Essentals of Buddhist Philosophy, the 
doctrine of the Nirvana text was another 
fascinating subject of learning at the present 
time. Tao-Shêng, already conspicuous In the 
study of the Lotus, was also a leader in the 
exposition of the Ideal of Nirvana. On reading 
the old Nirvana text, whích was In six 
Chinese volumes, he set forth the theory that 
the Icchantika (a class of men who were 
bereft of Buddha-nature and destined to be 
unable to evolve to the Buddha stage) could 
ataimn Buddhahood. Soon afterwards, a 
Sanskrit text of the Mahaparinirvana Sutra 
was Infroduced and translated. The theory 
that the Icchantika could attain Buddhahood 
was found ¡n the text. People marveled at his 
deep Insipht. Later he also compiled a 
commentary on the Nirvana Sutra—Kinh 
thuyết về Phật nhập diệt và những giáo lý 
của Ngài, còn gọi là Kinh Thiên Đường. Kinh 
cũng bàn về lý thuyết bản tánh Phật vốn có ở 
mọi thực thể. Kinh được Ngài Đàm Vô Sám 
dịch sang Hán tự. Kinh Niết Bàn là bộ kinh 
cuối cùng mà Đức Phật thuyết trước khi Ngài 
nhập diệt. Theo Giáo Sư Junjiro Takakusu 
trong Cương Yếu Triết Học Phật Giáo, giáo 
lý của Kinh Niết Bàn là một để tài học hỏi 
hấp dẫn trong thời kỳ nầy. Đạo Sanh hằng 
chú tâm vào việc nghiên cứu Kinh Pháp Hoa, 
cũng là một lãnh tụ trong việc quẳng diễn lý 
tưởng Niết Bàn. Nhân đọc bản cựu dịch kinh 
Niết Bàn gồm sáu quyển, ông nêu lên chủ 
trương rằng Nhất Xiển Đề (Icchantika—Hạng 
người được xem như không có Phật tính và 
không thể thành tựu Phật quả) cũng có thể 
đạt đến Phật quả. Rồi ngay sau đó một bản 
kinh bằng Phạn ngữ về Đại Bát Niết Bàn 
được truyền vào và phiên dịch ra Hán văn. 
Lý thuyết cho rằng Nhất Xiển Đề cũng có 


doctrine whích  Is 





(B) 


l) 


¡0 


nh) 


nh) 


ii) 


1V) 


thể đạt đến Phật quả được tìm thấy trong bản 
kinh nầy. Sau đó ông cũng soạn một bản sớ 
giải về Kinh Niết Bàn. 

Details on Nirvana Sura—Chi tiết về kinh 
Niết Bàn: Niết Bàn Kinh—Có hai bộ—There 
AT€ fWO V€TSIOIS. 

Hinayana—Tiểu Thừa: 

The Mahaparinrvana Sutra, translated Into 
Chinese by Po-Fa-Tsu from 290 to 306 A.D. 
of the Western Chin dynasty: Phật Bát Nê 
Hoàn Kinh, do Bạch Pháp Tổ đời Tây Tấn 
dịch. 

The Mahaparinirvana Suữa, translated by Fa- 
Hsien around 118: Đại Bát Niết Bàn Kinh, do 
ngài Pháp Hiển dịch năm 118. 
The Mahaparirvana Suữa, 
unknown: Bát Nê Hoàn Kinh, dịch giả vô 
danh. 

The Hinayana Nirvana Sutra in the Middle 
Length Discourses of the Buddha: Tiểu Thừa 
Niết Bàn Kinh trong Kinh Trung Bộ. 
Mahayana—Đại Thừa: 
Caturdaraka-samadhi-sutra, translated Info 
Chinese by Dharmaraksa of the Western Chin 
256-316 A.D.: Phật huyết Phương Đẳng Bát 
Nê Hoàn Kinh, do ngài Pháp Hộ Đàm Ma La 
Sát đời Tây Tấn dịch sang Hoa ngữ khoảng 
những năm 256 đến 316 sau Tây Lịch. 
Mahaparinivana sutra, translated ¡into 
Chñnese by Fa-Hsien, together with 
Buddhabhadra of the Eastern Chin around 
317-420 A.D.: Đại Bát Nê Hoàn Kinh, do 
ngài Pháp Hiển cùng với ngài Giác Hiển Phật 
Đà Bạt Đà La đời Đông Tấn dịch sang Hoa 
ngữ khoảng những năm 317 đến 420 sau Tây 
Lịch 

Caturdaraka-samadhi-sutra, translated 
Chinese by Jnana-gupta of the Sui dynasty, 
around 589-618 A.D.: Tứ Đồng Tử Tam Muội 
Kinh: Do Xà Na Quật Đa đời Tùy dịch sang 
Hoa ngữ, khoảng những năm 589 đến 618 sau 


translator 


1nto 


Tây Lịch. 
The complete translaion of the 
Mahaparimnivana Sutra, northern book, 


translated by Dharmaraksa, around 423 A.D.: 
Đại Bát Niết Bàn Kinh Bắc Bổn (đầy đủ) do 
Đàm Vô Sấm dịch sang Hoa ngữ vào khoảng 
những năm 423 sau Tây Lịch. 


3076 


v) The Mahaparinrvana-sutra, produced ¡n 

Chien-Ych, the modern Nan-King, by two 

Chinese monks, Hui-Yen and Hui-Kuan, and 

a literary man, Hsieh Ling-Yun: Đại Bát Niết 

Bàn Kinh Nam Bổn do hai nhà sư Trung Hoa 

là các ngài Tuệ Viễn và Tuệ Quân dịch sang 

Hoa ngữ. 

For more Information, please see Maha- 

Parinrvana-Sutra, and Five chief Mahayana 

SUr4S. 

Nirvana Tolerance: Tịch diệt nhẫn—See Five 

kinds of paramita tolerance. 

NÑirvana wind: Niết Bàn Phong—The nirvana- 

wind which wafts the bellevers Into bodhi—GIó 

Niết Bàn đưa tín hữu vào nẻo Bồ Đề. 

NÑirvana wisdom: Vô sinh trí. 

l) Einal knowledge attaned by the Arhat, his 
release from the chain of transmigration: Tối 
cực trí —Trí tuệ mà một vị A La Hán đạt 
được, giúp ngài thoát khỏi sự trói buộc của 
vòng luân hổi sanh tử—See Ten forms of 
understanding (A). 

2) The knowledge of a Bodhisatva of the 
assurance of Iimmortality, or no rebirth: Trí 
tuệ của một vị Bồ Tát xác chứng sự vô sanh 
của ngài. 

Nirvana of Wonderful and Profound Mind: 

Niết Bàn Diệu Tâm—The Nirvana of wonderful 

and profound mind or heart which is beyond 

human thought. The mind which clings to neither 
to nothingness nor to actuality. The mind in which 
all erronuous Imaginings have been removed. 

According to to the Differentiated Teaching of the 

Tien-T?ai school, limited this to the mind of the 

Buddha, while the Perfect teaching universalized 

1t to include the unenliphtened heart of all men. 

This ¡is one of the eight fundamental princIples, 

1nfuitional or relating to direct mental vision of the 

Zen School—Niết Bàn Diệu tâm là tâm thể tuyệt 

diệu không thể nghĩ bàn, nó vượt ra ngoài sự suy 

tưởng của nhân thiên, không còn vướng mắc bởi 
có không, trong đó tất cả những ảo tưởng tà vạy 
đều bị loại bỏ. Theo Thiên Thai Biệt Giáo, thì 
đây chỉ giới hạn vào tâm Phật, trong khi Thiên 

Thai Viên Giáo lại cho rằng đây là tâm của ngay 

cả những người chưa giác ngộ. Đây là một trong 

tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay liên hệ 


oi 


trực tiếp với tâm linh của trường phái Thiền 

Tông—See Eight fundamental principles. 

NÑirvana-world: Nirvanadhatu (sk——Niết Bàn 

Giới (thế giới Niết Bàn)—See Ten inexhaustible 

VOWS. 

Nirvanic action: Hạnh Niết bàn, vì chẳng dứt 

sanh tử nối tiếp—Not cutting off the continuity of 

birth and death, one of the ten kinds of action of 

Great Enlightening Beings. Enlightening Beings 

who abide by these can achieve the action of 

Buddhas that has no coming or going—See Ten 

kinds of practice of great enliphtening beings (TT). 

Nirvikalpa (k0: Vô Phân Biệt—Non- 

discriminatinge—Không phân biệt. 

Nirvikalpa-jnana (skÐ: Non-discriminating 

mind—Passionless—Vô Phân Biệt Tâm. 

(ŒD The meaning of Non-discriminating mind: 

Nghĩa của Vô Phân Biệt Tâm—A  mind 

which 1s from particularization, 

especially from affection and feelings—Tâm 
thức xa lìa vứt bỏ cái ý thức phân biệt (đạt 
đến trí tuệ bình đẳng chân thực). 

Categories of Non-discriminating mind—Loại 

của Vô Phân Biệt Tâm: 

1) Unconditioned or absolute non-discriminating 
mind, or the mind free from particularization 
(memory, reason, self-consciousness) as 1n 
the bhutatathata: Vô Phân Biệt Tâm Vô Lậu 
hay Chân Như—Vô phân biệt trí, tức cái trí 
thể hội chân như. 

2) Condiioned as in dhyana. Particularizatlon 
includes memory, reason, self-consciousness: 
Vô Phân Biệt Tâm Hữu Lậu —Tâm hiện 
lượng tư tính của cảnh bao gồm trí nhớ do suy 
nghi, lý luận và tự thức. 

Nirvikalpalokotfarajnanam (skQ: Vô Phân 

Biệt Xuất Thế Gian Trí 

transcendental knowledge—Cái trí xuất thế gian 

vô phân biệt. 

Nirvikalpa-pracara (sk0: Vô Phân Biệt 

Hành—Deeds of non-discrimination—Hành động 

không phân biệt. 

Nirvritti (skt): 

I)_ Completion: Hoàn tất. 

2) Disappearance: Tịch diệt. 

NÑisad (skt: Nisanna (skÐ——Tọa. 

1) To preside: Chủ tọa—To take the chaïr. 


free 


qI) 





Non-discriminative 


3077 


2) To rest: Nghỉ ngơi. 

3) To sit: Ngồi—A seat. 

4) Throne: Tòa. 

5) To situate: Tọa lạc. 

NÑisadi (p): Lying down——Nằm xuống. 
NÑisajja (p): Siting down—Ngồi xuống. 
NÑiscala (skÐ: Acala (skÙ—-Dhruva 
Unmoved——Immobile—Motionless—— 
Immovable—Bất động. 

NÑisedha (p): Prevention—Sự phòng ngừa. 
NÑisedheti (p): To prohibi—Ngăn cấm. 
NÑisevati (p): To associate—Quan hệ với. 
Nishihonganji (jap): Chùa Tây Bổn Nguyện 
(Nhật Bản). 

NÑisidana (sktÐ: Tọa cụ—An article for sitting on, 
said to be a cloth or mat, when practicing 
meditation—Dụng cụ (bằng vải hay bằng chiếu 
cối) để ngồi thiền. 


(skÙ)— 








NÑisidati (p): To sit down—Ngồi xuống. 

NÑisinnaka (p): Sitting down (a)—Ngồi xuống. 

NÑisitha (p): Midnight (n)—Nửa đêm. 

NÑiskala (skÐ: Ni Ca La—Niết Ca La. 

l1)  Temporary: Tạm thời. 

2) A short me: Một thời gian ngắn. 

3) Indivisible: Bất khả phân. 

4 The name ofa tree: Cây Ni Ca La. 

53) Seedless or barren: Không hột hay trơ trọ. 

6) A short time to live: Sống trong giây phút 
ngắn ngủi. 

NÑissadda(p): Silen—No¡iseless (a)—Im lặng. 

NÑissapggiya-pacittiya (sk0Q: Ba mươi giới phạt 

cấm phòng— The Nissaggiya-pacitiya has two 

components: the word Nissaggiya means giving 

up; and the word Pacittiya means reconciliation or 

expiation. A person by his or her true nafure 1s 

subJect to lapses; therefore, even affter joining the 

monastic life, the monk or nun sometimes, makes 

transgresslon of the monastic rules, 1.e., accepting 

thnøgs of daily use In excess of the number 

allowed by the Buddha 1s not proper for monks 

and nuns. Thus, the Buddha set forth rules that 

help making monks 

transgresslons. According to Rules for Mendicants 

composed by Most Honerable Master Minh Đăng 

Quang, thirty offences which require explanation 

and punishment for the offenders 1s six-day room 


and nuns free from 


retenion—Từ Nissaggiya-pacitiya gốc Nam 

Phạn, có hai phần: phần thứ nhất là Nissaggiya có 

nghĩa là từ bỏ; phần thứ hai Pacittiya có nghĩa là 

điều giải trước giáo đoàn. Con người thường có 
khuynh hướng sa ngã; vì thế dù đã gia nhập vào 
cuộc sống tự viện, chư Tăng Ni vẫn thỉnh thoảng 

vi phạm luật sống trong tự viện, như chấp nhận 

quá số vật dụng hằng ngày được Đức Phật quy 

định cho chư Tăng Ni. Chính vì thế mà Đức Phật 
đã đặt ra thanh quy tự viện, nhằm giúp chư Tăng 

Ni tránh phạm phải lỗi lầm. Theo Luật Nghi Khất 

Sĩ được Đức Tôn Sư Minh Đăng Quang soạn từ 

Luật Tạng cho Tăng Ni hệ phái Khất Sĩ, ba mươi 

giới mà người phạm tội phải giải thích trước giáo 

đoàn và phải bị phạt cấm phòng sáu bữa. 

(@)_ Thirty offences for monks—Ba mươi giới cho 
chư Tăng: 

l) Notto wear or keep an extra robe for more 
than ten days: Cấm cất giữ dư chăn áo quá 
mười ngày. 

2) Not to leave robes and sleeping material in 
another place, even for one nipht (monks 
should not be away, separated from the three 
robes, even for one night): Cấm bỏ chăn áo ở 
một nơi khác, trong một đêm. 

3) When robes worn out, and the robe-material 
1S accrued to the monk, even not at the right 
time, it may be accepted by that monk 1f he so 
wish. Having accepted it, it should be made 
up quickly. But I1f it 1s not sufficient for him, 
that robe-material may be laid aside by that 
monk for a month at most: Khi áo rách mất, 
có người cúng dường vải, dù không đúng thời 
(trai tăng tự tứ) vị Tăng vẫn có thể nhận. Khi 
nhận là phải may cho nhanh; tuy nhiên, nếu 
không đủ vải may, có thể để dành chờ có 
thêm, nhưng cấm để dành vải quá một tháng. 

4) Not to accept a robe from the hand of a nun 
who Is not In relafion, except In exchange: 
Cấm nhận áo của một Tỳ Kheo Ni lạ, trừ sự 
đổi áo mới. 

53) A monk should not get a soiled robe washed 
or dyed or beaten by a nun who 1s not In 
relation: Cấm bảo Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt 
nhuộm hay cất giữ áo cho mình. 

a) However, If she washes It unasked, or If he 
makes her wash an unused robe, there Is no 
offence: Tuy nhiên, nếu không ai bảo mà vị 


3078 


Tỳ Kheo Ni ấy tự giặt, hay vị ấy giặt một cái 
áo chưa xài thì không phạm tội. 

b)  Ififtis washed by a female probationer or by a 
female novice, there is no offence: Nếu người 
mà vị Tỳ Kheo sai giặt áo là một người tập 
sự hay Sa Di Ni, thì không phạm tội. 

6) A monk should not ask a man or woman 
householder for a robe, except at the right 
time (robe ¡s stolen or destroyed): Cấm hỏi 
xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi thắt ngặt 
(khi áo mị mất hay bị hư hại). 

7) Not to accept more than an Iinner and upper 
robes (If a monk 1s offered robe-material for 
many robes, then at most he should accept 
enouph for an Inner and an upper robe. If he 
accepts more than that there 1s an offence of 
expiation ¡involving forfeiture): Cấm nhận 
nhiều chăn áo quá bộ, trừ khi thắc ngặc. 

8) When there 1s a householder plans to offer 
robe-material, or robe-fund, a monk should 
not design the robe as he wishes: Cấm tự ý 
muốn kiểu cắt may, khi có một thí chủ định 
sắm cho áo. 

9) When there are two or more householders 

plan to offer robe-material or robe-fund, a 

monk should not design the robe as he 

wishes: Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có 
nhiều thí chủ định sắm cho. 

NÑot to obtain robe-fund and urge the Order to 

make the robe immediately: Cấm nhận tiễn 

để may áo, và hối thúc Giáo Hội may liên. 

II) A monk should not cause a rug to be made 
mixed with silk: Cấm dùng chăn áo bằng tơ, 
lụa, hàng, mặc dầu có pha lộn vải. 

12) A monk should not cause a rug to be made of 

pure black sheep”s wool: Cấm dùng ngọa cụ 

màu đen rặt, không có pha lộn màu khác. 

A monk should not cause a new rug to made 

of pure white (If a monk should cause a new 

rug fo be made not taking two portions of 
pure black sheep 's wool, the third of white, 
the fourth of reddish brown colors, there 1s an 
ofence of expilaton Involving forfeiture): 

Cấm dùng ngọa cụ màu trắng rặt, không có 

pha lộn màu khác. 

A monk should not get rid of a rug 1Ý 1t s less 

than six years old (a new rug which a monk 

has made should last for six years. If, within 


10 


`=< 


13 


`= 


14) 


SIX years, whether he has got rid of or has not 
got rid of that former rug, but he has a new 
rug made, except on the apreement of the 
Order, there 1s an offence of expiation 
involving forfeiture): Cấm chưa đúng sáu 
năm, mà sắm thêm ngọa cụ khác. 
Not to take the new rug to wrap around the 
old rug in order to disfigure it: Cấm lấy ngọa 
cụ mới, che cho cái cũ làm mau hư. 
Sheep”`s wool may accrue to a monk as he 1s 
going along a road. It may be accepted by a 
monk, 1f he likes; but having accepted 1t, 1t 
should be conveyed In his own hands for 
three yoJanas at the utmost. lf he carrles 
further than that, there ¡is an offence of 
expiation involving forfeiture: Cấm khi viễn 
hành có ai cúng vải, mà ôm đi xa quá ba 
ngàn thước. 

A monk should not have sheepˆs wool washed 

or dyed or combed by a nun who 1s not In 

relation: Cấm biểu Tỳ Kheo Ni xa lạ, giặt, 
nhuộm, hay cất giữ vải cho mình. 

A monk should not take gold and silver, nor 

should he ask another person to take for him: 

Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ 

khác nhận thế. 

A monk should not engage 

transactions in which gold and silver 1s used: 

Cấm buôn bán đồ quý báu. 

20) A monk should not engage In any kinds of 
bartering: Cấm buôn bán bất luận vật gì. 

2I) A monk should not keep an extra bowl for 
more than ten days: Cấm giữ thêm một cái 
bát, cất quá mười ngày. 

22) A monk should not get another new bowl in 
exchange for the old bowl, even thouph the 
old bowl 1s very old, but 1s still usable (If a 
monk sould get 
exchange for a bowl mended In less than five 
places, there 1s an offence of expiatlon 
involving forfeiture. That bowl 1s to be 
forfeited by that monk to the company of 
monks, and whatever the last bowl belonging 
to that company of monks, that should be 
given to this monk with the words: “Monk, 
this 1s a bowl for you; 1t should be kept until it 
breaks.” That 1s the proper course In this 


15 


` 


16 


` 


17) 


18 


`=< 


I1 VâariOUS 


19) 


another new bowl ¡In 


23) 


24) 


25) 


26) 


27) 


28) 


29) 


3079 


case): Cấm kiếm bát mới tốt, mặc dầu đúng 30) A monk should not take any things that 


năm mà cái cũ vẫn còn xài được. 

A monk should not ask a man or a woman 
householder who 1s not a relation to weave 
his robe (saying this robe-matrlal 1s being 
especially woven for me, please make it long 
and wide, and make It evenly woven, well 
woven and well scraped, etc): Cấm đem chỉ 
cho thợ dệt xa lạ dệt áo cho mình khi có 
người cúng. 

A monk should not ask for yarn, or should not 
have robe-material woven by weavers: Cấm 
ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt áo cho 
mình. 

A monk should not give a robe to another 
monk and then take 1t back because he 1s 
angry or displeased of that monk: Cấm giận 
hờn đồi lại áo khi đã cho người rồi. 

A monk should not store mediciIne, sugar, 
fresh butter, oil, honey, efc. for over seven 
days, except when he ¡is ill: Cấm để dành 
thuốc, đường, dầu, quá bảy ngày, trừ khi đau 
bệnh mà có người cúng dường. 

A monk should not look for robe-material as 
a cloth for the rainn a month before the 
monsoon, and put It on fifteen days before the 
monsoon sfarts: Cấm xin vải choàng tắm mùa 
mưa trước một tháng, dùng trước 15 ngày. 

A monk should not obtain the robe before the 
robe-season, lay 1t aside, and ask again during 
the robe-season: Cấm đã lãnh áo trước kỳ, 
mà khi đến lệ lại còn hỏi nữa. 

Having spent the rains up to the full moon of 
the rains, in case a monk who 1s staying In 
sụch lodgings as those Jjungle lodgings which 
are held to be dangerous and frightening, so 
desires, he may lay aside one of his three 
robes Inside the a house; and should there be 
any reason for that monk to be away, 
separated from that robe, that monk can be 
away and separated from that robe for at most 
six nigh(s. Should he be away, separated from 
that robe for longer than that, except on the 
agreement of the Order, there 1s an offence of 
expiation involving forfeiture: Sư ẩn cư khi 
về Giáo Hội, cấm gởi áo nhà quen quá 6 
ngày. 


qI) 


l) 


2) 


3) 


belong to the Order: Cấm lén lấy một món đồ 
gì của Giáo Hội. 

Thirty offences for nuns—Ba mươi giới cho 
chư Ni: Tam Thập Giới Xả Đọa Tỳ Kheo 
N The Nissaggiya-pacttya has 
components. The word Nissaggiya means 
givng up; and the word Pacitiya means 
reconciliation or expiation. A man by his true 
nature Is subject to lapses; therefore, even 
after joinng the monastic life, the monk 
Sometimes, transgression of the 
monastic rules, I.e., accepting things of dally 
use In excess of the number allowed by the 
Buddha Is not proper for nuns. Thus, the 
Buddha set forth rules that help making nuns 
free from transgresslons. These are thirty 
ofences which require explanaton and 
punishment for the offenders 1s six-day room 
retention—Từ Nissaggiya-pacitiya gốc Nam 
Phạn, có hai phần: phần thứ nhất là 
Nissaggiya có nghĩa là từ bỏ; phân thứ hai 
Pacitiya có nghĩa là điều giải trước giáo 
đoàn. Con người thường có khuynh hướng sa 
ngã; vì thế dù đã gia nhập vào cuộc sống tự 
viện, chư Ni vẫn thỉnh thoảng vi phạm luật 
sống trong tự viện, như chấp nhận quá số vật 
dụng hằng ngày được Đức Phật quy định cho 
Ni. Chính vì thế mà Đức Phật đã đặt ra thanh 
quy tự viện, nhằm giúp chư Ni tránh phạm 
phải lỗi lầm. Đây là ba mươi giới mà người 
phạm tội phải giải thích trước giáo đoàn và 
phải bị phạt cấm phòng sáu bữa. 

A nun should not wear or keep an extra robe 
for more than ten days: Cấm cất giữ dư chăn 
áo quá mười ngày. 

A nun should not leave robes and sleeping 
material in another place, even for one night 
(nuns should not be away, separated from the 
three robes, even for one night): Cấm bỏ 
chăn áo ở một nơi khác, trong một đêm. 
When robes worn out, and the robe-material 
1S accrued to the nun, even not at the right 
time, It may be accepted by that nun 1f she so 
wish. Having accepted it, it should be made 
up quickly. But If it 1s not sufficlent for her, 
that robe-material may be laid aside by that 
nun for a month at most: Khi áo rách mất, có 


fWO 


makes 


3080 


người cúng dường vải, dù không đúng thời 
(trai tăng tự tứ) vị Ni vẫn có thể nhận. Khi 
nhận là phải may cho nhanh; tuy nhiên, nếu 
không đủ vải may, có thể để dành chờ có 
thêm, nhưng cấm để dành vải quá một tháng. 

4 A nun should not ask a man or woman 
householder for a robe, except at the right 
time (robe ¡s stolen or destroyed): Cấm hỏi 
xin áo với nam nữ thí chủ, trừ khi thắt ngặt 
(khi áo bị mất hay bị hư hại). 

53) A nun should not accept more than an Inner 
and upper robes (1 a nun 1s offered robe- 
material for many robes, then at most she 
should accept enough for an inner and an 
upper robe. If she accep(s more than that 
there 1s an offence of expiation Involving 
forfeiture): Cấm nhận nhiều chăn áo quá bộ, 
trừ khi thắc ngặc. 

6) When there 1s a householder plans to offer 
robe-material, or robe-fund, a nun should not 
design the robe as he wishes: Cấm tự ý muốn 
kiểu cắt may, khi có một thí chủ định sắm cho 
áo. 

7) When there are tfwo or more householders 
plan to offer robe-material or robe-fund, a 
nun should not design the robe as he wishes: 
Cấm tự ý muốn kiểu cắt may, khi có nhiều thí 
chủ định sắm cho. 

8) A nun should not obtain robe-fund and urge 
the Order to make the robe Immediately: 
Cấm nhận tiền để may áo, và hối thúc Giáo 
Hội may liễn. 

9) A nun should not take gold and silver, nor 
should she ask another person to take for her: 
Cấm nhận tiền bạc vàng, gởi hoặc bảo kẻ 
khác nhận thế. 

10) A nun should not engage In varilous 
transactions in which gold and silver 1s used: 
Cấm buôn bán đồ quý báu. 

1I) A nun should not engage In any kinds of 
bartering: Cấm buôn bán bất luận vật gì. 

12) A nun should not get another new bowl in 
exchange for the old bowl, even thouph the 
old bowl 1s very old, but 1s still usable (If a 
nun should get another new bowl in exchange 
for a bowl mended in less than five places, 
there 1s an offence of expiation Involving 
forfeiture. That bowl 1s to be forfeited by that 


nun to the company of nuns, and whatever the 
last bowl belonging to that company of nuns, 
that should be given to this nun with the 
words: “Nun, this 1s a bowl for you; 1t should 
be kept until it breaks.” That 1s the proper 
course ¡in this case): Cấm kiếm bát mới tốt, 
mặc dầu đúng năm mà cái cũ vẫn còn xài 
được. 

13) A nun should not ask a man or a woman 
householder who 1s not a relation to weave 
her robe (saying this robe-matrial 1s being 
especially woven for me, please make 1t long 
and wide, and make It evenly woven, well 
woven and well scraped, etc): Cấm đem chỉ 
cho thợ dệt xa lạ dệt áo cho mình khi có 
người cúng. 

A nun should not ask for yarn, or should not 

have robe-material woven by weavers: Cấm 

ra kiểu ni cho thợ dệt, khi thí chủ dệt áo cho 
mình. 

A nun should not gIve a robe to another monk 

and then take It back because she 1s angry or 

displeased of that nun: Cấm giận hờn đòi lại 
áo khi đã cho người rồi. 

A nun should not store medicine, sugar, fresh 

butter, oil, honey, etc. for over seven days, 

except when she is ill: Cấm để dành thuốc, 
đường, dầu, quá bẩy ngày, trừ khi đau bệnh 
mà có người cúng dường. 

A nun should not obtain the robe before the 

robe-season, lay it aside, and ask again during 

the robe-season: Cấm đã lãnh áo trước kỳ, 
mà khi đến lệ lại còn hỏi nữa. 

A nun should not take any things that belong 

to the Order: Cấm lén lấy một món đồ gì của 

Giáo Hội. 

19) A nun should not do any shopping for a man: 
Cấm mua sắm đồ cho một người đàn ông. 

20) A nun should not take away any thing that 1s 
offered to the Order: Cấm dùng làm của 
riêng mình món đồ người ta cúng cho Giáo 
Hội. 

2I) A nun should not take away anything that 
another nun offers to the Order: Cấm dùng 
làm của riêng mình món đồ mà một cô khác 
trao ra để giao cho Giáo Hội. 


14) 


15) 


16) 


17) 


18) 


3081 


22) A nun should not use the donations from lay 
Buddhists for personal purposes: Cấm dùng 
đồ của thí chủ cho về việc khác. 

23) A nun should not gain any personal gains on 
behalf of the Order: Cấm nhơn danh Giáo Hội 
mà sắm đồ riêng cho mình. 

24) A nun should not keep an extra bowl: Cấm có 
đến hai cái bát để thay đổi. 

25) A nun should not store beautiful things, such 
as art craffs, pictures, etc.: Cấm chứa nhiều 
đồ tốt đẹp. 

26) A nun should not brak her promise to gøIve 

cloth for bandage to another nun: Cấm hứa 

cho một cô khác vải bó rịt trong cơn đau mà 
không cho. 

A nun should not exchange the robe which 1s 

gIiven by the Order for another one from lay 

Buddhists: Cấm đổi lấy áo của thí chủ cho, 

chớ không lấy áo của Giáo Hội phát (vì áo 

của thí chủ tốt hơn). 

A nun should not give a robe to another nun 


27 


~ 


28) 
and then take it back because he 1s angry or 
displeased of that nun: Cấm bất bình, giận 
hờn đồi lại áo khi đã cho người rồi. 

A nun should not use more than four batches 
of cloth for heavy (winter) clothes. Ït 1s 
advisable for a nun to bargain for a heavy 


29 


` 


cloth for four bronzes. If she bargains one 
worth more than that, 
offense of expiation: Cấm may áo mùa đông 
đến bốn xấp vải. 

A nun should not use more than two and a 
half batches for lipht (summer) clothes. 
Bargaining for light clothes should be made 


she commits the 


30) 


for at most two and half bronzes. lf she 
bargains a lipht cloth worth more than that, 
she commits an offense of expIation involving 
forteature: Cấm may áo mùa hè trên hai xấp 
rưỡi vải. 
NÑissajati (p): To give up—Từ bỏ. 
NÑissanda (p): Resul—Outcome——Kết quả. 
NÑissanza (p): Unattached—Không luyến ái. 
NÑissara (p): Worthless (a)—Không có giá trị. 
NÑissarana (p): 
Obstructions. 


Chướng ngại—Hindrances— 


NÑissaraniya-dhatuyo (p): Năm Xuất Ly Giới— 
The five elements making for deliverance—See 
FIve elements making for deliverance. 

NÑissatta (p): Soulless (a)——Không có linh hồn. 
NÑissaya (p): Support (n)—Sự hỗ trợ. 

NÑissayati (p): To rely on—Trông cậy vào. 
NÑissirika (p): Unfortunate (a)—Không may. 
NÑissoka (p): Free from sorrow (a)—Thoát khỏi 
sầu muộn. 

NÑistya: Svati (sk)——Kháng—Name of one of the 
twenty eight( constellations—See Twenty eight 
constellations. 








NÑisyanda (skt: Flowing down—Flowing out— 

Đẳng Lưu. 

I1) Outflow, regular flow, equal current: Dòng 
trôi chảy không phân biệt: Flowing-out or 
down. 

2) Like producing like; the equality of cause and 
effect; like causes produce like effects; of the 
same order: Do nhân mà trôi chảy tới quả, do 
gốc mà trôi chẩy tới ngọn tương tự giống 
nhau. 

NÑisyandabuddha (skt): Phật Lô Xá Na—Sở 

Lưu Phật. 

NÑisyanda-phala (skt: Flowing down frui— 

Flowing out frui—Fruit of the development of 

germ—Đẳng Lưu Quả. 

l) One of the five fruis, uniformly continuous 
effect, like effetcs arise from like causes, e.g. 
good from good, evil from evil; present 
condition In life from conduct In previous 
exiIstence; hearing from sound, etc.: Một 
trong năm quả, từ thiện nhân sinh ra thiện 
quả, từ ác nhân sinh ra ác quả, từ vô ký nhân 
sinh ra vô ký quả (từ cái thiện tâm của ý nghĩ 
trước, mà chuyển thành thiện tâm sau; hoặc 
từ cái bất thiện tâm của ý nghĩ trước, mà sinh 
ra cái bất thiện tâm sau, hay bất thiện nghiệp 
của ý nghĩ sau), tính quả giống tính nhân mà 
trôi chảy ra nên gọi là Đẳng Lưu Quả. 

2) Like producing like; The equality of cause 
and effect; like causes produce like effects: 
Loại nào sanh ra loại đó. 

Nita-artha (skÐ: Liễu nghĩa. 

Nita-attha (p): Liễu nghĩa. 


3082 


NÑittanha (p): Free from desire—Không ham 
muốn. 

NÑitteja (p): Powerless (a)—Không có sức mạnh. 
Nittha (p): conclusion—Sự kết luận. 

Nitthana (p): Completion—Sự kết thúc. 
Nitthapeti (p): To accomplish—Hoàn thành. 
Nittharati (p): To cross over—Vượt qua. 
Nitthita (p): Completed——Hoàn thành. 
NÑitthunana (p): A groan—Sự than khóc. 


Ni(thunati (p): To groan—To moan—Than 








khóc. 
Nitthura (p): Cruel (a)—Tàn nhẫn. 
NÑiya (sk): Thường  hằng—Eterna_— 


Invariable—Constantly—Constanly dwelling or 
engascd In. 

Nityam-acintyam (skQ: Thường hằng bất tư 
nghì —nthinkable eternity. 

Nityodyukta Bodhisattvas: Thường Tinh Tấn 
Bố Tát —This Bodhisattva has cultivated for eons 
without ever stopping, making constant progress, 
tirelessly benefitting self and others—Vị Bồ Tát 
này tu hành trong nhiều kiếp, không ngừng nghỉ, 
tiến bộ đều đặn để làm lợi mình và lợi người 
không bao giờ mỏi mệt. 

Niu-T?ou Shan-Fa: Ngưu Đầu Sơn Pháp— 
Meditaton on the unreality of all things (all 1s 
dream or illusion)—Ý của Ngưu Đầu Tông là 
xem các pháp không thực, như mộng huyễn—See 
Gosrnga and Fa-Yung. 

Nivaha (p): Multitude (a)—Nhiều. 

Nivarana (p & skÐ: Hindrances, obstacles or 
obstructions—Triển Cái —Nivarana is a Sanskrit 
term that means those which hinder and obstructf 
mental development. They are called hindrances 
because they completely close In, cut off and 
obstruct. They close the door to deliverance. The 
five factors which hinder, dusrupt the mind and 
blind our vision from the truth and prevent our 
ability to concentrate. They are—Thuật ngữ Bắc 
Phạn có nghĩa là triỀn cái, nghĩa là những gì ngăn 
che và cẩn trở sự phát triển tinh thần, sở đĩ gọi là 
triển cái bởi vì nó đóng kín, cắt đứt và che khuất. 
Chúng đóng kín cánh cửa đi vào giải thoát. Ngũ 
cái, hay ngũ triển cái (sự trói buộc bởi phiền não 
gồm tham, sân, hôn trầm, thụy miên, trạo cử và 
nghi hoặc). Chướng ngại hay ngăn cản. Đây là 


năm nhân tố gây trở ngại và làm rối loạn tính 

thần, cũng như ngăn cản con người nhìn thấy chân 

lý cũng như đạt tới sự tập trung hoàn toàn. Triền 
cái gồm: 

1) Abhidya: Lust, or desire—Ham muốn. 

2) Pradosha: III-will, hatred—Hung dữ. 

3) Styana and Middha: Slot and torpor—Cứng 
rắn hay mềm yếu. 

4) Anuddhatya Kaukritya: Worry 
(Restlessness) and compunction—Sôi nổi và 
cắn rứt. 

5) Vichikitsa: Doubt—Nghi ngờ. 

**. See Five hindrances. 

NÑivaranani (p): Hindrances—Triển Cái—See 

Five hindrances. 


and 


NÑivareti (p): To prevent—Phòng ngừa. 

NÑivasa (p): Abode—Resting place—Trụ xứ. 

NÑivasamjna (sk0: Nine types of meditation on 

corpse which helps free us from attachmernt to the 

human body—Chín loại thiển quán về thân thể 
giúp ta thoát được luyến ái về thân—See Nine 
types of medifation on corpse. 

Nivasana (skÐ0: 

l) A skirt, a kind of garment, especially an 
under garment: Cái quần. 

2) An Iinner garment of monks and nuns: Nê 
Hoàn Tăng—Nê Phược Ta Na—Quyết Tu 
La—Nội y của chư Tăng Ni. 

NÑNivasati (p): To dwellL—To live—To stay—Trụ 

(ở). 

Nivataka (p): A sheltered place—Nơi trú ẩn. 

NÑivattati (p): To turn back—To tunn away 

from—Ngoảnh mặt quay lưng với cái gì (tham sân 

sĩ chẳng hạn). 

NÑivatavuttfi (p): Humble (a)—Khiêm tốn. 

NÑivattha (p): Dressed or clothed with —Mặc cái 

gì (quần áo). 

NÑivedana (p): Announcement—Sự thông báo. 

Nivedeti (p): To 

known——Thông báo cho biết. 

NÑivesa (p): Settlement—Sự ổn định. 

NÑiveseti (p): To establish—Thành lập. 

Nivittha (p): Devoted to—Tận tụy làm việc gì. 

Niyama (skt): Ni Dạ Ma. 

1) Vow: Nguyện—Restrain—Determination— 
Resolve. 





communicate—To make 








3083 


2) A degree of Bodhisattva progress, never 
turning back: Bất Thối Bồ tát. 

3) (p): Certainty—Sự chắc chắn. 

4) Minor restraint: Nội Chế—See Eight factors 
of Yoga concentration. 

Niyata (p): Sure (a)—Certain—Chắc chắn. 
Niyati (p): Destiny—Số phận. 
Niyyatu (p): Leader—Người lãnh đạo. 
No: Không. 
No absolute beginning can be assigned to 
anything: Không có sự khởi đầu tuyệt đối nào có 
thể được quy cho sự vật —See Eight ways of no- 
bĩírth. 
No adultery: Không 
Kamamithyacaradviratih. 
No-Affliction Heaven: Vô Phiền Thiên—Cỏi 
Trời Vô Phiển—See Five pure-dwelling heavens 
1n the fourth dhyana (I). 
NÑo anger: Không sân—See Three good deeds. 
Ño Appearance: Nirabhasa (skÙ—Vô hình 
tướng—Vô tướng ——Imageless or shadowless— 
See Nirabhasa, and Three voids (A). 
Ño appearance nor disappearance: Neither 
arising nor ceasing—Bất Sanh Bất Diệt—Neither 
to be born nor ended. Since all existences are 
empty, there ¡1s ultimately neither arising nor 
ceasing. This 1s one of the fundamenfal teachings 
of the Mahayana Schools—Do bởi vạn hữu giai 
không nên không có cái gì sanh mà cũng không 
có cái gì diệt. Đây là một trong những giáo lý căn 
bản của các trường phái Đại Thừa. 

No attachment in acts of charity: Bố Thí Vô 

Sở Trụ—According to the Diamond Suữra, the 

Buddha reminded Sibhuti about “acts of charity 

without attachmentf” as follows—Theo Kinh Kim 

Cang, Đức Phật nhắc nhở Tu Bồ Đề về Bố Thí 

Vô Sở Trụ như sau. 

1l) Subhut!l Bodhisattvas 
attachment 1n c(s of charity. One should not 
attach to sight while giving. One should not 
atach to sound, smell, taste, touch, or 
conciousness In giving. Subhuti ! Bodhisattvas 
should øgIive without attachment. Why ? If they 
do, the merits and virtues are Immeasurable: 
Ông Tu Bồ Đề! Bồ Tát thực hành phép bố thí 
phải nên “Vô sở trụ.” Nghĩa là không nên trụ 


Tà Dâm—See 


in truth have no 


vào sắc mà làm bố thí, không nên trụ vào 
thanh, hương, vị, xúc, pháp mà làm bố thí. 
Ông Tu Bồ Đề! Tại sao mà Bồ Tát không 
nên trụ vào sắc tướng mà bố thí như thế? Vì 
nếu Bồ Tát không trụ vào hình sắc mà bố thí, 
thì phúc đức đó không thể suy lường được. 

2) Also, Subhuti! Bodhisattvas who give without 
attachment have equal amounfs of merit and 
vitue. Ïl( 1s Iincomprehensible 
immeasurable: Lại nữa, ông Tu Bồ Để! Bồ 
Tát không trụ vào hình tướng mà bố thí, thì 
phúc đức đó cũng nhiều như thế, không thể 
suy lường được. 

3) Subhuti! If Bodhisattvas gIve with attchments, 
they are walking 1n darkness and see nothing. 
If Bodhisattvas give witohout attachments, 
they are walking under the sunand everything 
is clear: Ông Tu Bồ Để! Nếu tâm của Bồ Tát 
còn trụ vào pháp sự tướng mà làm hạnh bố 
thí, thì cũng ví như người ở chỗ tối tăm, 
không thể trông thấy gì hết, còn nếu Bồ Tát 
làm hạnh bố thí mà tâm không trụ trược vào 
sự tướng, thì như người có con mắt sáng, lại 
được ánh sáng của mặt trời, trông thấy rõ cả 
hình sắc sự vật. 

No-Birth: Non birth The nature of Nirvana— 

The extinction of all desires and delusions—Vô 

sanh bất diệt. 

No birth no death: Bất sanh bất diệt (không 

sanh không diệt)—To reach the state of nirvana. 

No-body is completely useless, for given the 

chance everybody is gøood at something: 

Không ai hoàn toàn vô dụng, nếu có cơ hội người 

ấy sẽ làm tốt được việc gì đó (dụng nhân như 

dụng mộc). 

No-body likes people who talk too much: 

Không ai thích những kể nói nhiều (Đa ngôn 

chúng sở ky). 

No calculability of essence: Không khả toán sổ 

tánh—See Ten kinds of jJewel-like state In 

unexcelled complete perfect enlightenment (7). 


and 


No characteristics: Không tướng —See Ten 
kinds of jewel-like state in unexcelled complete 
perfect enlightenment (7). 

No-consciousness: Acinta (sk)—Vô Niệm— 
Thoughtlessness—See No-thought. 


3084 


No death: Bất tử—One of the eight flavors of 
Nirvana—Một trong tám vị của Niết Bàn—See 
Four unatfainables, and Eight flavors of nirvana. 
No definite order: Những chúng sanh không 
thuộc đẳng cấp rõ ràng nào—Those who belong 
(to no definie order. Those who are of the 
indeterminate nature. For those who belong to 1t 
may take to either one of the above three orders 
according to their opportuniies—=Những chúng 
sanh có bản chất bất định, vì những chúng sanh 
nào thuộc đẳng cấp nầy có thể nhập vào một 
trong ba đẳng cấp vừa kể trên tùy theo hoàn cảnh 
của mình—See Five orders of beings. 

No desire to act for the salyafion of others: 
Bất dục hành chướng— Lợi tha Bất dục hành 
chướng—See Ten hindrances. 

No desire is as deep-rooted as sex: Không có 
thứ gì hơn sắc dục —According to the Sutra In 
Forty-Two Sections, Chapter 24, the Buddha said: 
“As to love and desire, no desire 1s as deep-rooted 
as sex; there Is nothing sreater than the desire for 
sex. Fortunately, 1t 1s one of a kind. If there were 
something else like 1t, no one in the world would 
be able to cultivate the Way.”—Theo Kinh Tứ 
Thập Nhị Chương, Chương 24, Đức Phật dạy: 
“Trong các thứ ái dục, không gì hơn sắc dục. Sự 
ham muốn sắc dục mạnh hơn mọi thứ khác. Hỉ có 
một sắc dục như vậy, nếu có cái thứ hai giống như 
sắc dục, thì không ai có thể tu tập theo Đạo 
được.” 

No dharma: The emptiness of all phenomena— 
Vô Pháp—No-Dharma or the emptiness of all 
phenomena. No-Dharma 
undersfanding that the five skandhas are empty, 
not only because they are agsregates, but by theIr 
very nature. According to the Heart Sutra, “the 
Avalokitesvara Bodhisattva 1lluminated the five 
skandhas and saw that they were empty. Thus he 
overcame all ills and sufferings.” In Theravada, 
the self 1s a composite, or an aøeregate of many 
other elements, and 1s therefore empty or relafive 
emptiness. In Mahayana Buddhism, al phenomena 
1ncluding the self are empty In the1r very nature or 
absolute emptiness—Vô Pháp hay tánh không của 
vạn hữu. Vô pháp có nghĩa là sự hiểu biết chơn 
chánh về tánh không của ngũ uẩn, không phải vì 
chúng là ngũ uẩn, mà vì bản chất thật của vạn 


ƒmeans true 


pháp là không. Theo Bát Nhã Tâm Kinh, “Ngài 
Quán Tự Tại Bồ Tát quán ngũ uẩn giai không, độ 
nhất thiết khổ ách.” Theo Phật giáo Tiểu Thừa, 
ngã là sự kết hợp của ngũ uẩn hay nhiều vật chất 
hợp lại mà thành, nên không thật (đây là cái 
không tương đối). Theo Phật giáo Đại Thừa, vạn 
hữu giai không, từ bản chất đã là không (đây là 
cái không tuyệt đối). 

No diference befween antecedenís and 
consequenfs, and no absolute beginning can 
be assipned to anything: From that which 
precedes there 1s that which follows, and there 1s 
no diference between an(ecedents and 
consequenís, and no absolute beginning can be 
assiened to anything—Từ cái đi trước mà có cái 
sau, và không có phân biệt nào giữa những cái 
trước và những cái sau, cũng như không có sự 
khởi đầu tuyệt đối nào có thể được quy cho sự 
vật—See Eight ways of no-birth. 

No doubt: Không nghi hoặc—See Five higher 
wholesome deeds (A). 

No drip: No leak—Outside the passion stream—— 
Passionless—Outside the stream of transmigratory 
sufferinge—Away from the downflow into lower 
forms of rebirth—See Vô lậu. 

No-ego: Anatman or Narratmya (skt)——No soul of 
an independent and self contained character. 

Ño essence: Vô tánh—See Ten kinds of jewel- 
like complete perfect 
enlipghtenment (7). 

No essenfial personality: Chư Pháp Vô Ngã— 
See Four laws. 

No faith: To disbelieve——To refuse to believe or 
unable to believe—Bất Tín—-The opposite of 
faith, the acton of a mind which refuses to 
believe In the Three Jewels. This 1s one of the 
great defilement elemen(s, one of the twenty 
secondary defilements In the doctrine of the Fa- 
Hsiang School—Ngược lại với Tín, hành động của 
tâm từ chối tin tưởng nơi Tam Bảo. Đây là một 
trong những ô nhiễm lớn, một trong hai mươi 
phiền não phụ được dạy trong Pháp Tướng Tông. 
No falling to karmic retribution: Bất Lạc 
Nhân Quả—Not falling to karmic retribution and 
without ambigutty In the law of cause and 
effect—Không bị rơi vào cũng như không u muội 
với quả báo nhân quả—See Not being unclear 


state 1n unexcelled 


3085 


about cause and effect, not falling subJect to cause 
and effect. 
No-falsehood:  Musavada-veramani 
Iying—Bất vọng ngữ. 
No-Filth Buddha: Vô Cấu Phật. 
No food between breakfast and the noon 
meal: Không ăn vặt—See Twelve kinds of 
ascetic practices (dhuta). 
No-form: 
I1) Không sắc—See Ten kinds of Jewel-like state 
1n unexcelled complete perfect enliphtenment 
Œ). 
2) Không 
Animitta. 
NÑo fufure consequences as a result of past 
0r current karma: Hữu Nhân Vô Quả—Cause 
without effec—Đoạn kiến cho rằng chỉ có hiện 
tại, chứ không có đời sau, không có hậu quả gì 
trong tương lai đối với việc làm hiện tại—See 
Four erroneous tenets (A). 
No giver: Không thấy người cho—See Three 
voids (C). 
Ño øgood deed øgoes unpunished: Bad 
happenings occuring to good people. Karma 
extends over many lifetimes, and therefore our 
present good deeds may attenuate the bad results 
of past misdeeds but not necessarlly eliminate 
them completely—Không có hành động nào mà 
không có hậu quả của nó. Tuy nhiên, lắm khi 
người ngay mắc nạn. Vì nghiệp kéo dài qua 
nhiều đời kiếp, vì thế lắm khi người làm việc 
thiện đời nầy vẫn bị quả báo xấu của đời trước. 
No greed: Không 
wholesome deeds (A). 
NÑo growing old: Bất lão One of the eight 
flavors of Nirvana—Một trong tám vị của Niết 
Bàn—See Eight flavors of nirvana. 
No hatred (hate): Không sân—See Five higher 
wholesome deeds (A). 
No Heat Heaven: Cõi Trời Vô-Nhiệt—Vô Nhiệt 
Thiên—See Deva, pure-dwelling 
heavens in the fourth dhyana (II). 


(skÙ—No 


Tướng—Animitta (skÙ—See 


tham—See Five higher 


and  Five 


Ño ignorance: No stupidity—Unwillineness to 
learne—Không si—See Three good deeds. 


No infinity of essence: Không vô lượng tánh— 
See Ten kinds of jewel-like state in unexcelled 
complete perfect enlightenment (7). 

No infinite mỉnd, only a finite one: Không có 
vô biên, chỉ có hữu biên—A person speculates 
that his own pervasive knowledge 1s Infinite and 
that all other people appear within his awareness. 
And yet, since he himself has never perceived the 
nature of their awareness, he says they have not 
obtained an infinte mind, but have only a finite 
one—Người nào đó chấp cái ngã khắp biết được 
tính vô biên, tất cả mọi người đều bị ngã biết, mà 
ngã không hay họ có tính biết riêng, nên cho là 
họ không có tính vô biên, họ chỉ là tính hữu 
biên—See Four finitenesses. 

No kiling: Không Sát Sanh—See Pranatipatad 
ValramanI. 

No leak: Anasrava 
Anasrava. 

No leakage: Anasrava (sk)—Without leakage— 
Vô Lậu —See Anasrava. 

No longer learning: Beyond study—The state 
Of arhatship—See Asaiksa. 

No looseness: Appamado (p)—Bất Phóng Dật— 
Ño slackness—Concentration of mind and will on 
the good. No looseness 1s one of the good mental 
function elemenfs in the doctrine of the Fa-Hsiang 
School. Appamado 
resisting evil existences and cultivating good 
ones; however, is only a provisional element, 
not a real one—Không tự tiện phóng túng, mà 
phải tập trung tư tưởng vào những điều thiện lành. 
Bất phóng dật được xem là một thiện tâm sở theo 
Pháp Tướng Tông. Thiện tâm sở này giúp hành 
giả đối kháng với những ác pháp và tu tập thiện 
pháp; tuy nhiên, nó chỉ là tạm thời chứ không 
phải là một tâm sở thật. 

No Iusf: No selfish desire—Không tham—See 
Three good deeds. 


(sk)—Vô  Lậu—See 








IsÃẳÏ a menfal function of 


No lying: Musavada-veramani (skÙ—No- 
falsehood—Bất vọng ngữ. 
No marks: Vô Tướng—Na-vidyate, or 


Nirabhasa, or Animita, or Alakshana (skÐ—— 

Formlessness Or 1magelessness Or 

shadowlessness. 

l) Formless: Signlessness——Without 
appearance, form, or sign—No marks or 


3086 


characteristlcs——Nothingness—Have no 
existence—ls not found—Does not occur— 
Không có hình tướng. 
2) Absolute truth as having no differentiated 
1deas: Chân lý dứt tuyệt mọi tướng. 
3) Nivana: Niết Bàn. 
** See Nirabhasa, and Animitta. 
No-mark stanza from Hui-Neng Patriarch: 
Kệ Vô Tướng Của Lục Tổ Huệ Năng—Patriarch 
Hui-neng wanted to remind the cultivators try not 
to see anybody”s faults, but our own because the 
more time we spend to find other people”s faults 
the farther we are away from the Path—Lục tổ 
muốn nhắc nhở người tu không nên tìm lỗi người, 
vì càng dùng thời gian để tìm lỗi người chúng ta 
càng xa đạo: 
He who treads the path In earnest, see not the 
mistake of the world. 
If we find faults with others, we ourselves are 
also 1n the wrong. 
When other people are in the wrong, we should 
1ÿnOF€ 1t. 
For It 1s wrong for us to find faults. 
By getting rid of the habit of fault-finding, 
We cut of a source of defilement. 
When neither hatred nor love disturb our mind. 
Serenely we sleep. 
Nhược kiến tha nhơn phi (nếu là bậc chân tu, 
chúng ta không bao giờ thấy lỗi đời) 
Tự phi khước thị tả (Nếu như thấy lỗi người, 
mình chê thì mình cũng là kém dỡ) 
Tha phi ngã bất phi (Người quấy ta đừng quấy). 
Ngã phi tự hữu quá (Nếu chê là tự ta đã có lỗi). 
Đản tự khước phi tâm. 
Đả trừ phiền não phá (Muốn phá tan phiền não). 
Tắng ái bất quan tâm (Thương ghét chẳng để 
lòng). 
Trường thân lưỡng cước ngọa (Nằm thẳng đôi 
chân nghỉ). 
NÑo means of staying: Non-abiding——Vô sở trụ. 
No measurability of essence: Không khả xứng 
lượng tánh—See Ten kinds of Jewel-like state In 
unexcelled complete perfect enliphtenment (7). 
No meat is eafen-no butchers: Ở chỗ nào 
không có sự ăn thịt, sẽ không có người đồ tể sát 
hại đời sống của chúng sanh—See Eight reasons 
for not eating animal food. 


No-Mind: Vô Tâm——Mindless—Unintentional— 

Effortless 

Unconscious—Mind of. non-existence—Without 

thoupht, will or purpose—The real Immaterial 

mind free from ¡llusions. 

() The meanings of “NÑo-mind”—Nghĩa của “Vô 
tâm”: 

1) No-mind does not mean that we don't have a 
mind or have no mind, 1t does mean that we 


action——ÏnconscIousness—— 


have a mind which 1s free from attachment to 
thoughts (free from self-consciousness): Vô 
tâm không có nghĩa là không có tâm, vô tâm 
có nghĩa là cái tâm không vướng mắc. 

2) In Zen Buddhism, “No-Mind” describes a 
Sfat€ consciousness before the division into 
duality created by thought takes place: Trong 
Thiển Phật giáo, “Vô Tâm” diễn tả trạng thái 
tâm thức trước khi nhị nguyên bị phân chia 
bởi tư tưởng. 

3) Only when the mind is empty (does not have 
anything); thus it is called “mind of non- 

The Buddha taugh(t that ¡In 
cultivation, practictioners should take this 
mind to tame the deluded mind: Chỉ khi nào 
trong tâm không còn một vật, ấy là vô tâm. 
Phật dạy, trong tu tập phải lấy pháp vô tâm 
để chế ngự vọng tâm. 

4) The state of consciousness before the division 

into duality created by thought takes place: 

Tâm bất nhị— Trạng thái của tâm thức trước 

khi nó bị chia thành nhị biên bởi tư tưởng. 

NÑo-mind as a transcendental mind—Vô tâm 


exiIstence.” 


qD 
là tâm siêu việt: Patriaarch Bodhidharma 
brought with him to China the Indian view 
that all this world comes from mind. What we 
may call Divine Mind, since it 1s beyond all 
limitatons, Just as the sun 1s beyond all 
clouds. His up to the Fifth 
Patriarch, agreed that medifation should be 
sụch as to favor the reception of this pure 
light without stain or dust. The monk”s mind 
was to be “a mirror briphf” and must not 
“gather dust while 1t reflects,” 
that he must be on guard. lt was only upon the 
Hui-Nengs lightning that the doctrine of “No- 
Minđ” came forward—Tổ Bồ Để Đạt Ma 
mang sang Trung Quốc quan điểm của người 
Ấn về chư pháp đến từ tâm. Cái mà chúng ta 


Succ©SSOrS, 


which means 


3087 


gọi là tâm siêu việt vì nó vượt qua giới hạn, 
như mặt trời không bị mây che. Tất cả các vị 
nối pháp của Ngài, cho đến tổ thứ năm, đều 
đồng ý rằng thiển là giữ cho tâm này không 
bị nhiễm ô. Tâm như minh kính đài, không để 
cho bụi đóng khi soi nó, nghĩa là người tu 
phải giữ tâm mình như người soi gương giữ 
kiếng vậy. Mãi đến khi tiếng sét Huệ Năng 
nổ lên thì thuyết “Vô Tâm” mới thực sự ra 
đời. 

(HI)No-mind means beings" Innate 
Buddhahood—Vô tâm là Phật tánh sẵn có nơi 
mỗi chúng sanh (không phải do nỗ lực mà có 
cái tâm này, chỉ cần trở về với nó là được): 
The Idea 1s that when every effort Is put 
forward to achieve some task, and you are 
finally exhausted and have come to an end of 
YOUT ©nergy, you give yourself up so far as 
VOUT COnSCilousness is concerned. In fact, 
however, your sữil 
intensely bent on the work accomplished. 
“Man”s extremity 1s God”s opportumty.” This 
1s really what Is meant by “to accomplish the 
task by no-mind.`” But there 
philosophical construction of the Iidea of 
Buddha's no-mind. For, according to Zen 
philosophy, we are all endowed with the 
Buddha-natire from which Prajna Issues, 


conscious  mind 1s 


1SĨ alsO a 


1llumming all our activiles, mental and 
physical. The Buddha-nature does this in the 
same way as the sun radiates heat and lipht, 
or as the mirror reflects everything coming 
before 1t, that 1s to say, unconsciously, with 
“no-mind", In its adverbial sense. Hence 1t 1s 
declared that “Buddha 1s unconscious” or “By 
Buddhahood ¡1s meant the unconscious.” 
Philosophically speaking, therefore, 
Special conscIous strIVings ar€ necessary; 1n 
fact they are a hindrance to the aftainment of 
Buddhahood. We are already Buddhas. To 
talk about any sort of affainment Is a 
desecration, logicaly a tautology. 
“Having no-mind” or “cherishng the 
unconscious,ˆ therefore means to be free from 


nO 


and 


all these artificial, self-created, double- 
roofing cefforts. Even this “having”, this 
'cherishing', goes against “no-mind.”—Ý 


tưởng là khi các bạn nỗ lực để hoàn thành 


một nhiệm vụ và nếu dốc hết năng lực, cuối 
cùng các bạn có thể thành công, các bạn tự 
buông mình với tư cách ý thức. Tuy nhiên, 
trên thực tế tâm thức của các bạn vẫn còn nỗ 
lực hoàn thành công việc, trước khi các bạn 
biết rõ điều đó các bạn thấy sự việc đã xong 
rồi, “Hoạn nạn của con người là cơ may của 
thượng đế.” Đó là điều mà người ta muốn nói 
bằng câu “Thực hiện được nhiệm vụ nhờ ở vô 
tâm.” Nhưng người ta cũng có thể hiểu quan 
niệm của Phật chẳng có tâm theo cách triết 
học. Vì theo triết học Thiền, tất cả chúng ta 
đều có sẵn Phật tánh phát sinh Bát Nhã, soi 
sáng mọi sinh hoạt tỉnh thần và thể xác của 
chúng ta. Phật tánh cũng tác động như mặt 
trời phát sinh ra ánh sáng và sức nóng, hay 
như tấm gương phản ảnh tất cả những gì xuất 
hiện trước nó, nghĩa là một cách vô thức, với 
“vô tâm” theo nghĩa trạng từ. Vì vậy người ta 
nói rằng “Phật vô tâm” hay “nhờ thành Phật 
người ta hiểu vô niệm.” Do đó, một cách triết 
lý mà nói, không cần bất cứ một nỗ lực có ý 
thức nào cả, kỳ thật chúng chỉ là những 
chướng ngại cho sự thành Phật mà thôi. 
Chúng ta vốn là những vị Phật. Nói thành 
một cái gì đó là phạm Thánh và theo lý luận 
học, là một sự trùng lập. Do đó “không có 
tâm” hay “yêu thích vô niệm,” do vậy nó có 
nghĩa là không có tất cả mọi nỗ lực xảo diệu, 
tự tạo hay giả dối bên ngoài, tất cả đều trái 
ngược với vô tâm. 

NÑo-mind miỉnd: Tâm không. 

No-mind samadhi: Vô Tâm Tam Muội—Vô 

tâm định —The samadhi in which active thought 

has ceased—Tam muội diệt bổ hết những suy 


nghĩ phân biệt. 
No more birth-and-death: Vô hậu sinh tử 
(không còn sanh tử luân hồi nữa)—The 


Bodhisattva who wIll not again be subJect to the 
cycle of transmigration—Vị Bồ Tát không còn bị 
lệ thuộc trong vòng luân hồi nữa. 

NÑo name of birth, no name of exfinction: 
Không tên sanh, không tên diệt—See Ten kinds 
Of skill in means of all Buddhas (9). 

NÑo name of Buddha: Không tên Phật—See 
Ten kinds of skill in means of all Buddhas (9). 


3088 


Ño name of country or land, no name of 
noncountry: Không tên quốc độ, không tên phi 
quốc độ—See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (9). 

No name of enlightening being: Không tên Bồ 
Tát—See Ten kinds of skill in means of all 
Buddhas (9). 

Ño name of 
nonexistence: Không tên có, không tên không— 
See Ten kinds of skill in means of all Buddhas (9). 
Ño name of law or nonlaw: Không tên pháp 
không tên phi pháp—See Ten kinds of skill in 
means of all Buddhas (9). 

Ño name of pasf, present, or future: Không 
tên quá khứ, không tên hiện tại hay vị la—See 
Ten kinds of skill in means of all Buddhas (9). 

NÑo name of senfient beings, no name of 
inanimate beings: Không tên chúng sanh, không 
tên phi chúng sanh—See Ten kinds of skill In 
means of all Buddhas (9). 

Ño name 0Ý sefs, no name 0Ý nonsefs: Không 
tên số, không tên phi số—See Ten kinds of skill 
1n means of all Buddhas (9). 

NÑo name 0f unity, no name of variety: Không 
tên một, không tên nhiễu —S§ee Ten kinds of skill 
1n means of all Buddhas (9). 

Ño name of virtue or nonvirtue: Không tên 
công đức, không tên phi công đức—See Ten kinds 
Of skill in means of all Buddhas (9). 

No obstructfion between thing and thỉng: 
Each thing Involves every other, and 1s seen to be 
self-determinative, self-pgenerated—Sự Sự Vô 
NÑgạiI—See Perfectly unimpeded Interpenetration. 

No offerings for three consecufive days ỉn a 
Brahman village: Đức Phật đi vào xóm Bà La 
Môn khất thực trong ba ngày liền, không ai cúng 
dường, nên Ngài phải mang bát không về—See 
Ñine distresses. 

No one: Vô nhất (không phải một). 

No one, neither two nor three: Vô nhất, vô 
nhị vô tam (không phải một, không phải hai, cũng 
không phải ba). 

No permanen( ego: No permanent soul—Vô 
Ngã Đế—See Nine truths or postulates. 


of cexisftence, no name 


No permanent human eøo or soul: Pudgala- 


nairatmya (skÙ Nhân vô ngã—See Two 
Categories of non-eøo. 

Ño permanent individualty in things: 
Dharma-narratmya (skÙ—No permanent 


1ndependence of things—Pháp vô ngã—See Two 

Categories of non-eøo. 

NÑo permanent soul: No permanent ego—Vô 

Ngã Đế—See Nine truths or postulates. 

NÑo permanence of instant after instant: 

Niệm Niệm Vô Thường——Unceasing change—— 

NÑo-permanence of Insfant after Instant, I.e. the 

impermanence of all phenomena—Hết thầy các 

pháp hữu vi sinh diệt không dừng trụ trong từng 
sát na. 

No place: Vô Phương. 

I) No where: Unlimited to place or method— 
Buddha”s power. 

2) Buddha”s power which 1s unlimited to place 
or method: Phật Lực vô phương (không giới 
hạn bất cứ nơi nào). 

No rebirth: Vô Sanh —-Anufpatti or Anutpanna 

(skt—Unborn—Immortal—Not 

Uncreated—WIthout being born or produced——No 


born— 


rebrrth—Not to be reborn—Non-appearance— 

The state without appearance—Exempt from 

rebirth—See AnufpattI. 

NÑo receiver: Không thấy người nhận—See 

Three voids (C). 

No recollection: Smrti-vinaya (sk)—Ức Niệm— 

Ño witness or proof—See Smrti-vinaya and Seven 

rules øIven In the Vinaya for settling disputes 

among monks and nuns. 

No relations with others: Xả bỏ kẻ thân người 

thù —See Seven riddances. 

No remnanf: Asesa (skt)—Without remainder: 

Vô Dư (không tàn dư hay không còn sót lại thứ gì 

hay sự tột bậc của sự lý). 

No-retreat: Bất Thối Tâm—See Ten dwelling 

minds. 

No-self: Anatman (skt)—Vô Ngã—Not self— 

Non-ego. 

(D An overview on “No-self Tổng quan về 
Vô ngã: When Sakyamuni Buddha put forth 
the noton of “no-self,” he upsets many 





concepts about lie in the universe. He 


qI) 


3089 


blasted our most firm and widespread 
conviction, that of a permanent self. Those 
who understand “not self” know that 1s 
function 1s to overthrow “self,”” not to replace 
1t with a new concept of reality. The notion of 
“not self” Is a method, not a goal. lf it 
becomes a concept, 1t must be destroyed 
along with all other concepts—Khi Đức Phật 
đưa ra khái niệm về “Vô ngã,” Ngài đã làm 
đảo lộn không biết bao nhiêu quan niệm về 
vũ trụ và nhân sinh. Đức Phật đã giáng một 
đòn lớn trên ý niệm phổ biến và kiên cố nhất 
của loài người thời đó: ý niệm về sự tổn tại 
của cái “ngã” thường còn. Những ai thấu hiểu 
được vô ngã đều biết rằng nó được đưa ra để 
đánh đổ ý niệm về “ngã” chứ không phải là 
một đổ án mới của thực tại. Khái niệm “Vô 
ngã” là phương tiện, chứ không phải là cứu 
cánh. Nếu nó trở thành một ý niệm thì nó 
cũng cần được phá vỡ như bao nhiêu ý niệm 
khác. **See Anatman. 

The meaninsgs of the selfF Nghĩa của cái 
“Ƒa”: in SanskrIt the 
Impersonality, I1nsubstantiality, or not-self. 
The doctine of no-self has two main 
characterIsfIcs: of  things 
(dharma-nairatmya) selflessness of 
person (pudgalanairatmya). Sometimes, the 
teaching of “nof-self” causes confusion and 
misunderstanding. Any time we speak, we do 
say “I[ am speaking” or “I am talking”, etc. 
How can we deny the reality of that “[”? 
Sincere Buddhists should always remember 
that the Buddha never asked us to reJect the 
use of the name or term “T”. The Buddha 


Anatman means 


selflessness 
and 


himself stll use a word ““Tatathata” to refer to 
himself, no matter what 1s the meaning of the 
word, 1t is sfill a word or a name. When the 
Buddha taught about “noft-self”, he stressed 
on the reJection of the idea that this name or 
term “I” stands for a substantial, permanent 
and changeless reality. The Buddha said that 
the five ageregates (form, feeling, perception, 
volition and consciousness) were not the self 
and that the self was not to be found In them. 
The Buddha's rejection of the self Is a 
reJection of the belief In a real, independent, 
permanent entity that 1s represented by the 


(HDNo-self 


l) 


name or term “ÏI”, for such a permanent entity 
would have to be Iindependent, permanent, 
Iimmutable and Iimpervious to change, but 
such a permanent entity and/or such a self 1s 
nowhere to be found—Chữ Anatman trong 
Phạn ngữ có nghĩa là vô nhân tính, không có 
thực chất hay vô ngã. Thuyết Vô Ngã có hai 
đặc tánh chính là pháp vô ngã và nhân vô 
ngã. Đôi khi giáo lý “vô ngã” gây ra bối rối 
và hiểu lầm. Bất cứ lúc nào chúng ta nói “Tôi 
đang nói”, hay “Tôi đang đi”, vân vân. Như 
vậy làm sao chúng ta có thể chối bỏ thực tế 
của cái “Ta”? Phật tử chơn thuần nên luôn 
nhớ rằng Đức Phật không bảo chúng ta chối 
bỏ việc xưng hô “Ta” hay “Tôi”. Chính Đức 
Phật còn phải dùng một từ nào đó để xưng 
hô, như từ “Như Lai” chẳng hạn, không cần 
biết từ này có nghĩa gì, nó vẫn là một từ hay 
một danh xưng. Khi Đức Phật dạy về “Vô 
ngã”, Ngài nhấn mạnh đến sự từ bỏ một ý 
niệm cho rằng “Tôi” là một thực thể thường 
hằng và không thay đổi. Ngài nói năm uẩn 
(sắc, thọ, tưởng, hành và thức) không phải là 
cái “Fa”, và không có cái “Fa” nào được tìm 
thấy trong năm uẩn này cả. Sự phủ nhận của 
Đức Phật có nghĩa là sự phủ nhận một niềm 
tin có một thực thể có thật, độc lập và thường 
còn được người ta gọi là “Ta” vì một thực thể 
như vậy phải độc lập, phải thường còn, không 
biến đổi, không hoán chuyển, nhưng một thực 
thể như vậy hay một cái “Ta” như thế không 
thể tìm thấy ở đâu được. 

of  “Body-Mind-Environment”— 
Thân-Tâm-Cảnh Vô Ngã: No-Self means that 
there 1s no self, no permanent nafure per se 
and that we are not true masters of ourselves. 
This point, too, 1s divided info the no-self 
body, the no-self mind, and the no-self 
environment—Chư pháp vô ngã là không có 
ta, không có tự thể, tự chủ. Điều nây cũng 
gồm có thân vô ngã, tâm vô ngã và cảnh vô 
ngã. 

The no-self body means that this body 1s 
1llusory, not 1ts own master. It cannot be kept 
eternally young or prevented from decayIing 
and dying. Even gods and Immortals can only 
postpone death for a certain period of time: 
Thân vô ngã là thân nầy hư huyễn không tự 


2) 


3) 


3090 


chủ, ta chẳng thể làm cho nó trẻ mãi, không 
già chết. Dù cho bậc thiên tiên cũng chỉ lưu 
trụ được sắc thân trong một thời hạn nào thôi. 
The no-self of mind refers to the deluded 
mind of sentent beings, which has 
permanent nature. For example, the mind of 
greed, thoughts of sadness, anger, love, and 
happiness suddenly arise and then disappear, 
there ¡is nothing real: Tâm vô ngã, chỉ cho 
tâm hư vọng của chúng sanh không có tự thể; 
như tâm tham nhiễm, niệm buồn vui thương 
giận thoạt đến rồi tan, không có chi là chân 
thật. 

NÑo-self of envionment means 
surroundings are illusory, passive and subJect 
to birth and decay. Cities and ftowns are In 
time replaced by abandoned  mounds, 
mulberry fields soon give way to the open 
seas, cevery sinple thíing changes 
fluctuates by the second, one landscape 
disappears and another takes is place: Cảnh 
vô ngã là cảnh giới xung quanh ta như huyễn 
mộng, nó không tự chủ được, và bị sự sanh 
diệt chi phối. Đô thị đổi ra gò hoang, ruộng 
dâu hóa thành biển cả, vạn vật luôn luôn 
biến chuyển trong từng giây phút, cảnh nầy 
ẩn mất, cảnh khác hiện lên. 


nO 


that our 


and 


** See Three voids (B), and Not self. 
(V)The Buddhaˆs analyses of the self—Phân tích 


l) 


a) 


b) 


của Đức Phật về cái “Ta”: The Buddha used 
the following analysis to prove that the self 1s 
nowhere to be found either In the body or the 
mind—Đức Phật đã dùng cách phân tích sau 
đây để chứng minh rằng cái “Ta” chẳng bao 
giờ tìm thấy được ở thân hay trong tâm: 

Body ¡is not the self: Thân không phải là cái 
“Ia”: 

The body 1s not the self, for If the body were 
the self, the self would be impermanent, 
would be subject to change, decay, 
destruction, and death. Hence the body 
cannot be the self: Thân không phải là cái 
“Ta”, vì nếu thân là cái “Ta” thì cái “Ta” 
phải thường còn, không thay đổi, không tàn 
tạ, không hư hoại và không chết chóc, cho 
nên thân không thể là cái “Ta” được. 

The self does not possess the body, 1n the 
sense that Ï possess a car or a television, 


c) 


đ) 


2) 


a) 


b) 


because the self cannot control the body. The 
body falls IIl, gets tired and old against our 
wishes. The body has an appearance, which 
often does not agree with our wishes. Hence 
1n no way does the self possess the body: Cái 
“[a” không có cái thân theo nghĩa khi nói 
“Ta” có một cái xe, một cái máy truyển hình 
vì cái “Ta” không kiểm soát được cái thân. 
Thân đau yếu, mệt mỏi, giá nua ngược lại 
những điều mình mong muốn. Bề ngoài của 
cái thân nhiều khi không theo những ước 
muốn của mình. Cho nên không thể nào cho 
rằng cái “Ta” có cái thân. 

The self does not exist in the body. If we 
search our bodies from top to bofftom, we can 
find nowhere locate the so-called “Self”. The 
self 1s not in the bone or in the blood, In the 
marrow or in the hair or spitfle. The “Self” 1s 
nowhere to be found within the body: Cái 
“Ta” không ở trong thân. Nếu ta ầm từ đầu 
đến chân, chúng ta không thể tìm ra chỗ nào 
là cái “Ta”. Cái “Ta” không ở trong xương, 
trong máu, trong tủy, trong tóc hay nước bọt. 
Cái “Ta” không thể tìm thấy bất cứ nơi nào 
trong thân. 

The body does not exist In the self. For the 
body to exist in the self, the self would have 
to be found apart from the body and mind, but 
the self is nowhere to be found: Thân không ở 
trong cái “Ta”. Nếu thân ở trong cái “Ta”, cái 
“Ta” phải được tìm thấy riêng rẽ với thân và 
tâm, nhưng cái “Ta” chẳng được tìm thấy ở 
đâu cả. 

Mind ¡is not the self: Tâm không phải là cái 
“Ta”: 

The mind 1s not the self because, like the 
body, the mind 1s subject to consfant change 
and 1s agitated like a monkey. The mind 1s 
happy one moment and unhappy the next. 
Hence the mind 1s not the self because the 
mind is constantly changing: Tâm không phải 
là cái “Ta” vì lẽ nó giống như tâm, tâm thay 
đổi không ngừng và luôn luôn lăng xăng như 
con vượn. Tâm lúc vui lúc buồn. Cho nên tâm 
không phải là cái “Ta” vì nó luôn thay đổi. 
The self does not possess the mind because 
the mind becomes excited or depressed 
agaInst our wishes. Althouph we know that 


c) 


đ) 


3091 


certain thoughts are wholesome and cerfain 
thoughts unwholesome, the mind pursues 
unwholesome thoughts and 1s different toward 
wholesome thoughts. Hence the self does not 
pOssess the mind because the mind actfs 
independently of the self: Cái “Ta” không sở 
hữu cái tâm vì tâm hứng thú hay thất vọng 
trái với những điều chúng ta mong muốn. 
Mặc dù chúng ta biết một số tư tưởng là thiện 
và một số là bất thiện, nhưng tâm cứ chạy 
theo những tư tưởng bất thiện và lạnh lùng 
với những tư tưởng thiện. Cho nên cái “Ta” 
không sở hữu tâm vì tâm hành động hoàn 
toàn độc lập và không dính líu gì đến cái 
“Ta”. 

The self does not exIst In the mind. Ño matter 
how carefully we search the contenfs of our 
minds, no matter how we search our feelings, 
1deas, and Iinclinations, we can nowhere foind 
the self in the mind and the mental states: Cái 
“Ta” không ở trong tâm. Dù chúng ta cẩn 
thận tìm kiếm trong tâm, dù chúng ta hết sức 
cố gắng tìm trong tình cảm, tư tưởng và sở 
thích, chúng ta cũng không tìm thấy đâu cái 
“Ta” ở trong tâm hay trong những trạng thái 
tinh thần. 

The mind does not exist in the self because 
again the self would have to exIst apart from 
the mind and body, but such a self 1s nowhere 
to be found: Tâm cũng không hiện hữu ở 
trong cái “Ta” vì cái “Ta” nếu nó hiện hữu nó 
hiện hữu riêng rẽ với tâm và thân, nhưng cái 
“Ta” như thế chẳng thể tìm thấy ở chỗ nào. 


(V) Why should we reJect the idea of a self›—Tại 


l) 


sao chúng ta nên chối bỏ ý niệm về cái 
““Ta””?: We should reJect the idea of a self for 
two reasons— Chúng ta nên chối bổ ý tưởng 
về cái “Ta” bởi hai lý do: 

As long as we still cling to the self, we will 
always (to defend ourselves, our 
DrOp€rfy, our presfige, opinions, and even our 


have 


words. But once we give up the belief in an 
independent and permanent self, we wIll be 
able to live with everyone In peace and 
pleasure: Chừng nào mà chúng ta còn chấp 
vào cái “Ta”, chừng ấy chúng ta còn phải bảo 
vệ mình, bảo vệ của cải, tài sản, uy tín, lập 
trường và ngay cả đến lời nói của mình. 


2) 


Nhưng một khi vất bỏ được lòng tin vào cái 
“Ta” độc lập và thường còn, chúng ta có thể 
sống với mọi người một cách thoải mái và an 
bình. 

The Buddha taught: “Understanding not-self 
1S a key fo great enlightenment for the belief 
1n a self 1s synonymous with ignorance, and 
Ipnorance is the most basic of the three 
afflictions (greed, anger, and stupidity). Once 
we IdenfIfYy, Imagine, or conceIVe ourselves 
as an entity, we immediately create a schism, 
a separaton between ourselves and the 
people and things around us. Once we have 
this conception of self, we respond to the 
people and things around us with either 
attachment or aversion. Thatf s the real danger 
of the belief of a self. Thus, the reJection of 
the self 1s not only the key of the end of 
sufferings and afflictions, but it is also a key 
to the entrance of the great enlightenment.”: 
Đức Phật dạy: “Hiểu được vô ngã là chìa 
khóa đi vào đại giác, vì tin vào cái “Ta” là 
đồng nghĩa với vô minh, và vô minh là một 
trong ba loại phiển não chính (tham, sân, sỉ). 
Một khi nhận biết, hình dung hay quan niệm 
rằng chúng ta là một thực thể, ngay lập tức 
chúng ta tạo ra sự ly gián, phân chia giữa 
mình và người cũng như sự vật quanh mình. 
Một khi có ý niệm về cái ta, chúng ta sẽ phẩn 
ứng với người và sự vật quanh mình bằng 
cảm tình hay ác cảm. Đó là sự nguy hiểm 
thật sự của sự tin tưởng vào một cái ta có 
thật. Chính vì vậy mà sự chối bỏ cái “Ta' 
chẳng những là chìa khóa chấm dứt khổ đau 
phiền não, mà nó còn là chìa khóa đi vào cửa 
đại giác. ” 


** See Egolessness. 

No-self characteristic: Anatta-lakkhana (p)— 
Vô ngã tướng. 

No-self-nature: Nihsvabhva (p)—Vô tự tánh hay 
không có tự tánh (không có bản chất cá biệt, đặc 
thù). 

No selfish desire: No lust—Không tham—See 
Three good deeds. 

No-Selfness: No Self-Quality—Tính vô ngã. 
No-Self Quality: No-Selfness—Tính vô ngã. 


3092 


No sickness: Không ốm đau bịnh hoạn—See 
Four unattainables. 


No slackness: No looseness—Bất phóng dật— 

See No looseness. 

NÑo stupidity: No ¡ignorance—Không si—See 

Three good deeds, and Five hipher wholesome 

deeds (A). 

No-thinking heaven: No-thought heaven—Vô 

Tưởng Thiên—The highest of the four đhyana 

heavens—Nơi chúng sanh không có tưởng mà 

cũng không có giác tri (Tứ thiển thiên) —See 

Ñine realitles. 

No-thought: Vô niệm. 

(D_ An overview of “No-thought——Tổng quan về 
“Vô Niệm: No-thought 1s primarlly derived 
from “non-ego” (anatman) or “selflessness” 
whích ¡1s the principal concepton of 
Buddhism, both Hinayana and Mahayana. 
With the Buddha this was no philosophical 
concept, Ií was his very experience, and 
whatever theory developed around It was a 
later Intellectual framework to support the 
experlence. When the ¡ntellectualization 
went further and deeper the doctrine of 
anatman assumed a more metaphysical 
aspect, and the doctrine of Synyata 
developed. So far as the experlence 1tself was 
concerned ¡t was the same, but the doctrine of 
Sunyafa has a more comprehensive field of 
application, and as a philosophy 1t gøoes 
deeper Info the source of the experlence. For 
the concept of Sunyata 1s now applied not 
only to the experience of egolessness, but to 
that of formlessness generally. The 
Prajnaparamita Sutra all emphatically deny 
the notlon of a person, of a being, of a 
creafor, of a substance, etc. Anatman and 
Sunyafa are practically the same teaching. 
Along with Sunyata there comes Prajna, 
which no becomes one of the principal topics 
of the Sutras—Vô tâm hay vô niệm lấy từ 
gốc chữ “Vô ngã' tức là không có cái ta, hay 
sự vắng mặt của cái ta, nó là khái niệm nòng 
cốt của Phật giáo, tiểu thừa cũng như đại 
thừa. Ở Đức Phật, nó không phải là một khái 
niệm triết học mà là một kinh nghiệm đích 
thực và toàn bộ lý thuyết lập thành quan 


qI) 


niệm này đã theo một khuôn khổ tri thức 
thuộc nơi kinh nghiệm ấy. Khi nó mở rộng và 
đào sâu, giáo lý vô ngã mang hình thái siêu 
hình hơn, và giáo lý tánh không phát triển. Ở 
mức độ kinh nghiệm tác động, giáo lý ấy 
cũng trở lại như vậy, nhưng giáo lý “tánh 
không” có một môi trường ứng dụng rộng rãi 
hơn, và với tư cách triết học nó thâm nhập 
sâu hơn vào nguồn kinh nghiệm. Vì khái 
niệm “tánh không” hiện nay được áp dụng 
không chỉ với kinh nghiệm về sự vắng mặt 
của cái ta mà còn với kinh nghiệm về sự 
vắng mặt của sắc tướng nói chung. Tất cả các 
kinh bát Nhã Ba La Mật Đa đều kịch liệt từ 
chối khái niệm về con người, về hữu thể, về 
một đấng sáng tạo, và về bản chất, vân vân. 
Vô ngã và Tánh Không thực tế tạo thành như 
một giáo pháp. Với Tánh Không đi kèm với 
Bát Nhã, hiện nó đã trở thành một trong 
những đề tài nòng cốt của các kinh. 

The meanings of No-thought—Nghĩa của Vô 
Niệm: No-thought or no-mind literally means 
thoughtlessness (no-thought) or mindlessness. 
But in Zen, consciousness or mind means 
more than thought or mind. No-conscIousness 
or no-mind point to the same state of 
consclousness—Vô niệm hay vô tâm có 
nghĩa đen là không suy nghĩ hay không trí óc. 
Nhưng trong nhà Thiền, niệm hay tâm còn có 
nhiều ý nghĩa hơn là suy nghĩ hay trí óc. Vô 
Niệm và Vô Tâm đều gợi lên một trạng thái 
tâm thức. 


(HDNo-thought and no-mark—Vô niệm và vô 


tướng: No-thought 1s psychological, while no- 
mark 1s ontological, and no-abode 1s moral. 
The first and the thírd have a subJective 
sense, while the second has an objective 
sense. They all practically and ultimately 
mean the same thing, but Zen 1s most 
Interested ¡in psychology, in realizing the 
Unconscious; In going beyond it, for when this 
1S gained an abode that 1s no-abode 1s found, 
and the mind ¡s altogether detached from 
form, which also means detachment from the 
mind ifself; and this 1s a state of “No-thought- 
ness.” Hitherto this has been studied 1n 
connection with Prajna, because Hui-Neng 
was Intensively occupled with the problem of 


3093 


Prajna and Dhyana, reflecting the spirit of his 
age—Vô niệm có tính cách tâm lý học, trong 
khi vô tướng có tính cách bản thể học và vô 
trụ có tính cách luân lý học. Vô niệm và vô 
trụ có nghĩa chủ quan, trong khi vô tướng có 
nghĩa khách quan. Về mặt thực tiễn mà nói 
thì cả ba đều cùng chỉ một sự thể, nhưng 
Thiền hầu như chỉ quan tâm đến phần tâm lý 
học, sự thể hiện Vô niệm, và cũng có khuynh 
hướng vượt ra ngoài sự thể hiện của vô niệm 
này, vì khi khám phá ra một chỗ trụ và tâm 
hoàn toàn không dính vào tướng, nghĩa là nó 
cũng không dính mắc vào chính nó; đó là 
trạng thái vô niệm, hay “không suy nghĩ.” 
Đến đây chúng ta đã hướng sự nghiên cứu 
này cho phù hợp với Bát Nhã và Thiền định, 
vì Huệ Năng trong tinh thần thời đại của 
ngài, ngài cũng rất quan tâm đếnvấn đề Bát 
Nhã và Thiền định. 


(V)No-thought and no-mind-ness—Vô niệm và 


vô tâm: What 1s meant by “No-mind-ness” or 
“No-thought-ness?” It is difficult to find In 
and Englsh equivalen  except the 
Unconscious, though even this must be used 
in a definitely limited sense. It is not the 
unconscIous 1n Ifs usual psychological sense, 
nor in the sense given 1t by the analytical 
psychologists, who find It very much deeper 
than mere lack of conscIousness, but probably 
in the sense of the “abysmal ground” of the 
mediaeval mystics, or In the sense of the 
Divine Will even before 1t utterance of the 
word—Nghĩa của “vô tâm là “trạng thái 
không có tâm' hay “trạng thái không có ý 
nghĩ.” Khó lòng tìm thấy một chữ tương 
đương như vậy trong Anh ngữ trừ chữ “Vô 
Thức,” mặc dù chữ này cũng phải được dùng 
theo một nghĩa rõ ràng và rất giới hạn. Đây 
không phải là cái mà người ta hiểu bằng chữ 
“Unconscious” theo nghĩa tâm lý học thông 
thường, cũng không phải hiểu theo nghĩa mà 
phân tâm học đã ban cho nó, phân tâm học 
hiểu Vô Thức sâu hơn nhiều so với sự thiếu ý 
thức đơn giản, nhưng nó còn hơn cả theo 
nghĩa những vùng sâu như hố thẳm của các 
nhà huyền học thời trung cổ, hay theo nghĩa 
thiên ý như đã có ngay trước khi công bố ngôi 
Trời 


(V) No-thought according to Zen master Shen- 


Hu—Vô Niệm theo Thiển sư Thần Hội: 
According to Zen master Shen-Hui in Chinese 
Zen Masters, we should not be attached to 
form. Not to be attached to form means 
Suchness. What 1s meant by Suchness? lt 
means No-thought. What Is No-thoughtf? It 1s 
not fo think of being and non-being; 1t Is not to 
thínk of good and bad; It 1s not to think of 
having limits or not having limIs; If 1s not to 
thnk of measuremens or of non- 
measurements; 1t 1s not to think of 
enliphtenment, nor 1s 1t to think of being 
enlightened; it is not to think of Nirvana: this 
1s No-thought. No-thought is no other than 
Prajnaparamita Itself. Prajnaparamita 1s no 
other than the Samadhi of Oneness. Thus, 
when practice meditation, whenever thoughts 
are awakened In our minds, we should turn to 
Our own source oŸ consclousness. When the 
awakened mind ¡s dead, the conscious 
1lluminaton vanishes by 1tself, this 1s No- 
thoupht. This “No-thoughtf” 1s absolutely free 
from all conditions, for If there are any 
conditions, it cannot be known as No-thought. 
Zen master Shen-Hui also described No- 
thought as follows: ““Fo see Iinto No-thought 1s 
to understand self-nature; to understand self- 
nature 1s not to take hold of anything; not to 
take hold of anything is the Tathagata's 
Dhyana. Self-natire 1s from the first 
thoroughly pure, because 1ts Body 1s not to be 
taken hold of. To see 1t thus 1s to be on the 
same sfanding with the Tathagata, to be 
detached from all forms, to have all vagarles 
of falsehood at once quIeted, to equip oneself 
with merits of absolute sfainlessness, or fo 
atfain true emancipation.” To those who see 
No-thought, karma naturally ceases tO 
function, and what ¡1s the use for them to 
cherish an erroneous thougpht and to try to 
destroy karma by means of confusion? To go 
beyond the dualism of being and non-being 
and love the track of the Middle Way, this 1s 
No-thought  No-thought means to be 
conscious of the absolute one; to be conscIous 
of the absolute one means to have all- 
knowledge, which 1s Prajna. Prajna 1s the 


3094 


Tathagata-Dhyana—Theo Thiền sư Thần Hội 
trong Thiền Sư Trung Hoa, chúng ta đừng để 
bị dính tướng. Không bị dính tướng có nghĩa 
là chơn như. Chơn như có nghĩa là gì? Chơn 
như có nghĩa là Vô Niệm. Vô Niệm là gì? Vô 
Niệm là không nghĩ đến có hay không, 
không nghĩ đến thiện hay ác, không nghĩ đến 
hữu hạn hay vô hạn, không nghĩ đến lượng 
hay vô lượng, không nghĩ đến giác ngộ hay 
đạt đến giác ngộ, cũng không nghĩ đến Niết 
Bàn: ấy là Vô Niệm. Vô Niệm không là gì 
khác hơn là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Bát Nhã 
Ba La Mật Đa không là gì khác hơn là Nhất 
Thể Tam Muội. Chính vì vậy khi tu tập thiển 
quán, mỗi lần tâm niệm khởi lên, hãy quay 
trở về quán lấy nguồn tâm. Khi tâm niệm 
chết, sự quán tâm tự tiêu tan. Đây là Vô 
Niệm. Vô Niệm này tuyệt đối tự tại với tất cả 
cảnh, vì nếu còn có cảnh, không thể biết nó 
là Vô Niệm. Thiển sư Thần Hội còn miêu tả 
Vô Niệm như sau: “Thấy Vô Niệm tức là 
hiểu Tự Tánh; hiểu Tự Tánh không phải là 
biết một cái gì đó, không biết các pháp chính 
là Thiền của Như Lai. Tự Tánh xưa nay hoàn 
toàn thanh tịnh, bởi vì không có gì có thể làm 
chủ được cái Thể của nó. Thấy như thế tức là 
bình đẳng với Như Lai, không bị dính mắc với 
các tướng, dứt hết các tập khí vọng tưởng, tự 
được công đức thanh tịnh tuyệt đối, là đạt 
được chân giải thoát vậy.” Đối với những ai 
thấy được Vô Niệm thì nghiệp tự nhiên 
ngừng hoạt động, ưa thích vọng niệm và nỗ 
lực diệt nghiệp bởi lầm lẫn còn dùng để làm 
gì nữa? Vượt qua hai tướng có không, thường 
ưa thích Trung Đạo tức là Vô Niệm. Vô 
Niệm tức là niệm cái Một tuyệt đối, tức là có 
toàn trí, nó chính là Bát Nhã. Bát Nhã là Như 
Lai Thiền. 


(VDNo-thought according to Zen master Ta-Chu- 


Hui-Hai—Vô Niệm theo Thiển sư Đại Châu 
Huệ Hải: Zen master Ta-Chu-Hui-Hai, a 
chief disciple of Ma-Tsu, in his Essential 
Teaching of the Abrupt Awakening: “No- 
thought means to have no-mind ¡in all 
circumstances, that 1s to say, not to be 
determined by any conditions, not to have any 
affecions or hankerimgs. To face all 
objective conditions, and yet to be eternally 


free from any form of stirring, this 1s No- 
thought. No-thought 1s thus known as to be 
truly conscIous of Ifself. But to be conscIlous 
Of consciousness Is a false form of No- 
thought. Why? The Sutra states that to make 
people become conscious of the six vijnanas 
1S to have the wrong conscIousness; to cherIsh 
the six viJnanas 1s false; where a man 1s free 
from the six vijnanas, he has the right 
consciousness. “To see No-thoughtf' does not 
means any form of self-consciousness, nor 1s 
to sink info a state of ecstacy or Indifference 
or apathy, where all traces of ordinary 
Consciousness are wiped out. “To see No- 
thought" is to be conscious and yet to be 
unconscilous of self-nature. because self- 
nature 1s not to be determined by the logical 
category of being anf non-being, to be so 
determined means to bring self-nature Into 
the realm of empirical psychology, in which 1t 
ceases to be what it 1s In 1(self. If No-thought, 
on the other hand, means the loss of 
conscIousness, it then spells death, or at best 
a temporary suspension of life 1tself. But this 
Impossible Iinasmuch as self-nature 1s the 
Mind itself as according to the Prajnaparamita 
sutra and other sutras: “Fo be unconscious In 
all cicumstances is possible because the 
ultimate nature of all things 1s emptiness, and 
because there 1s after all not a form which 
one can say one has laid hands on. This 
unattainability of all things 1s Reality 1tself, 
which Is the most exquisite form of the 
Tathagata.` No-thought 1s thus the ultimate 
reality, the true form, the most exquisite body 
of Tathagatahood. It 1s certainly not a hazy 
abstraction, not a mere concepftual postulate, 
but a living experlence 1n 1ts deepest sense— 
Thiển sư Đại Châu Huệ Hải, một đại đệ tử 
của Mã Tổ, xác nhận trong Đốn Ngộ Nhập 
Đạo Yếu Môn Luận của sư như sau: “Vô 
Niệm là Vô Tâm trong tất cả cảnh, nghĩa là 
không bị một cảnh nào hạn định, không một 
ái nhiễm, không một dục vọng. Đối với tất cả 
trần cảnh, song vẫn luôn luôn tự tại với tất cả 
hình thức cảm nhận, đó là Vô Niệm. Vô 
Niệm được nhận biết như thế để thực niệm 
chính nó. Nhưng niệm về niệm là một hình 


3095 


thức sai lầm về Vô Niệm. Tại sao vậy? Kinh 
nói rằng sáu thức khởi niệm là có tà niệm, kể 
nào ưa thích sáu thức là lầm lẫn, khi một 
người tự tại với sáu thức là có ý chơn niệm. 
“Thấy Vô NIệm” không có nghĩa theo hình 
thức nội quan, nó không thuộc về sự rơi vào 
trạng thái xuất thần, nó cũng không ở trong 
trạng thái xuất thần, cũng không ở trong trạng 
thái lãnh đạm và vô tình, mà tất cả dấu vết 
của ý thức thông thường biến mất trong đó. 
“Thấy Vô Niệm” là có ý thức, song không ý 
thức về tự tánh. Vì các phạm trù của luận lý 
học về hữu hay vô sẽ thay thế tự tánh trong 
lãnh vực thống trị của tâm lý học thực 
nghiệm, nơi mà nó không còn là cái mà nó 
hiện hữu trong chính nó. Mặt khác, nếu Vô 
Niệm có nghĩa là mất ý thức thì nó đồng 
nghĩa với chết hay ít ra nó cũng đồng nghĩa 
với một sự ngưng trệ nhất thời của sự sống. 
Nhưng điều này không thể có được, bởi vì Tự 
Tánh chính là Tâm vì theo Kinh Bát Nhã Ba 
La Mật Đa và các kinh khác của Đại Thừa thì 
“Không thể nào không có ý thức trong tất cả 
mọi cảnh bởi vì bản tánh tối hậu của tất cả 
các pháp là tánh “không” bởi vì rốt ráo không 
có một hình tướng nào người ta có thể đặt 
bàn tay trên đó. Tính cách bất khả đắc này 
của tất cả các pháp chính là Chơn Như, là cái 
tướng toàn hảo nhất của Như Lai. Như thế Vô 
Niệm là thực tại tối hậu, là chơn tướng, là 
thân toàn hảo nhất của Như Lai. Chắc chắn 
nó không phải là một sự trừu tượng mơ hồ, 
cũng không phải là một định để thuần khái 
niệm, mà là một kinh nghiệm sống theo nghĩa 
sâu nhất. 
No-thought dharma: Pháp Vô Niệm— 
According to the Platform Sutra of the Sixth 
Patriarch°s Dharma Treasure, the Sixth Patriarch, 
Hui-Neng, taught: “Good Knowing Advisors, one 
the  no-thought 
completely penetrates the ten thousand dharmas; 
one who awakens to the no-thought dharma sees 
all Buddha realms; one who awakens to the no- 
thought dharma arrives at the Buddha position.”— 
Theo Kinh Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ Huệ Năng dạy: 
“Nầy thiện tri thức, người ngộ được pháp vô niệm 
thì muôn pháp đều không, người ngộ được pháp 


who awakens to dharma 


vô niệm thì thấy cảnh giới của chư Phật, người 

ngộ được pháp vô niệm thì đến địa vị Phật.” 

No-thought heavens: Cõi trời Vô Tưởng—The 

Heaven Above Thought—The no-thinking or no- 

thought heavens (The higphest of the four dhyana 

heavens—Tứ thiển thiên)—Vô Tưởng Thiên, nơi 

chúng sanh không có tưởng mà cũng không có 

giác tri —See Fourth Dhyana Heaven (II) (4), 

Seven Heavens in the Form Realm (B), and Nine 

realities. 

No-thought Tolerance: Vô sanh nhẫn—See 

FIve kinds of paramifa tolerance. 

No-thought and unconscious beings: Loài 

hữu tình không có tưởng, không có thọ như chư 

Vô Tưởng Thiên—The realm of unconscious 

beings such as heavens of no-thought—See Nine 

abodes of beings. 

Ño variety of essence: Không các thứ tánh— 

See Ten kinds of jewel-like state in unexcelled 

complete perfect enlightenment (7). 

NÑo-vow: Vô nguyện—See Three voids. 

No witness or proof: Smrti-vinaya (sk)—Ức 

Niệm—No recollection—See Smrti-vinaya and 

Seven rules given in the Vinaya for settling 

disputes among monks and nuns. 

No-Worry-Virtue Buddha: Vô Ưu Đức Phật. 

Noble hermit: Ẩn sĩ cao quý. 

Noble (a): Cao quý—Lofty—Fine. 

Noble action: Phạm Hạnh—See Pure living. 

Noble or common: Sang hay hèn. 

Noble Eightfold Path: Ariyathangikamagga 

(p)—Aryàstangikamàrga (skt—Bát Chánh 

Đạo—The Buddhist scheme of moral and spiritual 

self-development leading to Enlightenment—The 

Noble Eightfold Path 1s arranged in three øroup 

(for more Information, please see Bát Chánh 

Đạo): 

I.  Wisdom group (Panna): 

I1) Right Understanding: Samma Ditthi—Right 
view—Chánh Kiến. 

2) Righ(t Thought: Samma Sankappa—Right 
menral attitude or motve—Chánh Tư Duy. 

IIL Virtue group (Sila): 

1) Right Speech: Samma Vaca—Chánh Ngữ. 

2) Right Acuon: Samma Kammanta—Chánh 
Nghiệp. 








3096 


3) Righ( Livelihood: Samma Ajiva—Right 
pursue, ¡ncluding means of livelihood— 
Chánh Mạng. 

II. Concentration group (Samadhi): 


I) Right Effort: Samma Vayama—Chánh Tĩnh 
Tấn. 

2) Ripht 
Niệm. 

3) Right Concentration: Samma Samadhi—Right 
contemplation—Chánh Định. 


Mindfulness: Samma Sat——Chánh 


Noble eye of wisdom: Aryaprajnacaksu (skÙ— 

Thánh tuệ nhãn. 

Noble life: Cuộc sống cao quý. 

Noblemen and powerful mandarins: Công 

hầu khanh tướng (những người quí phái và có 

quyền chức). 

Noble mỉnd: Phạm tâm—Tịnh tâm. 

l) Pure Mind: The noble or pure mind (which 
practises the discipline that ensures rebirth In 
the realm without form)—Tâm tu theo phạm 
hạnh hay thanh cao và tinh khiết mà người 
thực tập sẽ được sanh về cõi trời vô sắc. 

2) To purify one”s mind: Pure heart, which 1s the 
original Buddha-nature ¡in every man— 
Purification of the mind—Bản tánh thanh tịnh 
của con người vốn đầy đủ. Tâm thanh tịnh thì 
thân nghiệp và khẩu nghiệp cũng thanh tịnh. 

3) Pure mind is one of the most Important 

entrances to great enliphtenment; for with 1t, 

there 1s no defilement: Tịnh tâm là một trong 
những cửa ngõ quan trọng đi vào đại giác, vì 
nhờ đó mà chúng ta không bị nhiễm trược. 

See Three purities and Three puritiles of a 

Bodhisattva 

Noble name: Danh xưng cao quý 

Noble objective of nirvana: Phạm hạnh—See 

Seven excellences claimed for the Buddha”s 

teaching. 

Noble one: Arya-pudgala (skt—Holy One— 

Saintly one—Bậc Vô Thượng—See S1x realms of 

the samsara (existence) and four realms of the 

saints and Three sages or holy ones. 

Noble Path: Ariya-magsa (p)—Arya-marga 

(sk)—Thánh đạo hay con đường nhận thức và 

hành động của bậc Thánh trí —See Eight Noble 

Paths. 


+ 


Noble path of liberation: Marga-arya-satya 
(skÙ——Đaạo đế (con đường giải thoát cao thượng). 
Noble personality: Nhân bản thanh khiết. 
Noble and properous families: Dòng họ tôn 
quí—See Ten kinds of Buddha-work In all worlds 
1n all times of the Buddhas (B) (10). 

Noble pure mỉnd: Phạm Tâm—The mind which 
practises the discipline that ensures rebirth In the 
realm without form——Tâm tu theo phạm hạnh hay 
thanh cao và tinh khiết mà người thực tập sẽ được 
sanh về cõi trời vô sắc. 

Noble qualities: Phẩm cách cao thượng. 

Noble silence: Im Lặng Cao quí. 

(D An overview of “Noble silence: Tổng quan 
về “Im lặng cao quý”—Speak only when 
necessary: Buddha Sakyamunli refrained from 
givng a many 
metaphysical questions of his time (questions 
of self-exists, not self-exists, 1ƒ the world 1s 
eternal, or unending or no, efc). According to 
the Buddha, a silent person 1s very often a 
WIse person because he or she avoids wasting 
energy or negative verbiage—Chỉ nói khi cần 
thiết. Đức Phật không trả lời những câu hỏi 
về tự tồn, không tự tôn, thế giới vĩnh cửu, vân 
vân. Theo Đức Phật, người giữ im lặng là 
người khôn ngoan vì tránh được hao hơi tổn 
tướng cũng như những lời nói tiêu cực vô bổ. 
The Buddha's reactions toward Irrelevant 
questions: Phản ứng của Đức Phật trước 
những câu hỏi không ăn nhập gì đến tu tập— 
One day a certain man said to the Buddha 
that he would Join the band of his discIples 1f 
the Buddha would give clear answer to the 
quesftions: Would the Buddha ever die, and, If 
so, what would become of him after death? 
What was the first cause of the universe, and 
what was the universe going to be like in the 
future? Why do men live and what becomes 
of them after death? If the person asks 
because he wants to cause troubles for the 
Buddha, the Buddha will remain silent. If the 
person asks because he wants to study, the 
Buddha”s answer was to the following effect: 
“Suppose you were shot by a poison arrow 
and a physician came to draw the arrow from 
your body and to dress the wound, would you 


defnitive answer to 





qI) 


3097 


first ask him questlons as to what the arrow 
was made of, what the composition of the 
polson was., and who shot the arrow, and, If 
the physiclan did not dress the wound, what 
was going to happen, and such blissful 
quesfions, and refuse the treatment until the 
physicilan answered all the questions to your 
satisfaction? You would be dead before you 
obtained the answers.” In this parable the 
Buddha advised the questioner to become his 
disciple without wasting his time on problems 
which were tfoo profound to be understood by 
an ordinary man, probably a long cultivation 
as a disciple of the Buddha he might come to 
understand: Một hôm có người nói với Phật y 
sẽ nhập bọn các đệ tử của Ngài nếu Ngài đưa 
ra được những giải đáp sáng tỏ về các vấn để 
như Phật sống mãi hay không, nếu thế thì cái 
gì sẽ xấy ra sau khi Ngài chết? Nguyên nhân 
đầu tiên của vũ trụ là gì và vũ trụ rồi sẽ 
giống như cái gì trong tương lai? Tại sao loài 
người sống và cái gì xãy ra sau khi chúng ta 
chết? Vân vân và vân vân. Nếu người ấy hỏi 
để vấn nan Phật thì Ngài chỉ im lặng. Ví bằng 
Ngài thấy rằng người ấy hỏi để học thì Ngài 
sẽ trả lời như thế nầy: “Giả sử bạn bị trúng 
một mũi tên tẩm thuốc độc, có một y sĩ đến 
để nhổ mũi tên ấy ra khỏi thân thể của bạn 
và trị vết thương cho lành, trước tiên bạn có 
hỏi ông ta những vấn để như mũi tên được 
làm bằng thứ gì, thuốc độc được chế bằng thứ 
gì, ai bắn mũi tên đó, và nếu y sĩ không trị 
vết thương, cái gì sẽ phải xãy ra, vân vân và 
vân vân; và từ chối chữa trị trừ phi y sĩ trả lời 
tất cả những vấn để đó để thỏa mãn bạn? 
Bạn sẽ chết trước khi nhận được những giải 
đáp.” Trong thí dụ nầy, Phật khuyến cáo các 
người hỏi nếu là đệ tử của Ngài thì đừng nên 
phí mất thời gian về những vấn để quá sâu xa 
ngoài tầm lãnh hội của một người thường, có 
thể sau thời gian dài tu tập theo nhà Phật thì 
tự nhiên sẽ thấu hiểu. 


(HD According to the Madhyamaka Philosophy, 


the mysterious silence of the Buddha on most 
fundamenfal questions of Metaphysics led 
him to probe Into the reason of that silence. 
Was the Buddha agnostic as some of the 
European writers on Buddhism believe him to 


l) 
a) 
b) 
c) 


q) 


2) 
a) 
b) 
c) 
q) 
3) 


a) 
b) 


be? If not, what was the reason of his silence? 
Through a searching Iinqurry Into this silence 
was the dialectic born. There are well-known 
questions which the Buddha declared to be 
avyakrta or the answers to which were 
1nexpressible, Cadrakiri enumerates them 1n 
his commenfary on the Madhyamaka Sastra 
that the Buddha announced fourteen things to 
be ¡inexpressible—Theo Triết Học Trung 
Quán, sự im lặng bí ẩn của Đức Phật đối với 
những câu hỏi có tính cách siêu hình căn bản 
nhất đã thúc đẩy Bồ Tát Long Thọ nghiên 
cứu tìm hiểu lý do tại sao Đức Phật lại giữ im 
lặng. Có phải Đức Phật chủ trương “Bất khả 
trỉ” như một số người Tây phương nghiên cứu 
Phật Giáo đã nghĩ? Nếu không thì vì lý do gì 
mà Ngài giữ thái độ im lặng? Qua một cuộc 
nghiên cứu đối với sự im lặng nầy, Long Thọ 
đã đặt ra biện chứng pháp. Có một số câu hỏi 
trứ danh mà Đức Phật cho là “Vô ký,” tức là 
những giải đáp mà Ngài cho rằng không thể 
diễn đạt. Trong những chú giải của Nguyệt 
Xứng về Trung Luận, Ngài đã từng nói về 
chuyện Đức Thế Tôn đã tuyên bố về mười 
bốn sự việc không thể thuyết minh được như 
sau: 

Whether the world is...—Thế giới phải chăng 
là...: 

Eternal: Vĩnh hằng. 

Not eternal: Không vĩnh hằng. 

Both eternal and not eternal: Hoặc vừa vĩnh 
hằng vừa không vĩnh hằng. 

Neither eternal nor not eternal: Hoặc chẳng 
phải vĩnh hằng mà cũng chẳng phải không 
vĩnh hằng. 

Whether the world ¡s...—Phải chăng thế giới 
là...: 

Finite: Hữu biên. 

Infinie: Vô biên. 

Both finite and infinite: Hoặc vừa hữu biên 
vừa vô biên. 

Neither fñinite nor infinite: Hoặc chẳng phải 
hữu biên mà cũng chẳng phải vô biên. 
Whether the Tathagata..—Phải chăng sau 
khi Như Lai nhập diệt... 

Exists after death: Ngài vẫn tổn tại. 

Does not exist after death: Ngài không còn 
tỐn tại. 


3098 


©) Either exists or does not exist after death: 
Hoặc Ngài vừa tổn tại vừa không tổn tại. 

d)  Neither exists nor does not exist after death: 
Hoặc Ngài chẳng tổn tại mà cũng chẳng 
không tổn tại. 

4)_ Whether the soul is—Phải chăng linh hồn và 
thể xác: 

a)_ Identical with the body: Đồng nhất. 

b)_ Different with the body: Không đồng nhất. 

V)According to Majjihiima Nikaya HH, Cula 
Malunkyaputta Sutta, the Buddha reminded 
Malunkyaputta: “Malunkyaputta, there are 
problems unexplained, put aside and ignored 
by the Tathagata; namely: “Phe world 1s 
eternal, or is not eternal. The universe Is 
finite, or It is Infinite. Life ¡is the same as 
body, or life Is one thing and body another. 
The Tathagata exiss after death, or the 
Tathagata does not exist after death. The 
Tathagata both exists and does not exIst after 
death. The Tathagata neither exis(s nor not 
exists after death.' To explain these thing 1s a 
waste of tinme.”—Theo Kinh Trung Bộ HI, 
kinh Tiểu Malunkyaputta, Đức Phật nhắc nhở 
tôn giả Malunkyaputta: “Này Malunkyaputta! 
Có các vấn để không được Như Lai giải thích, 
bị Như Lai bỏ sang một bên, hay không được 
Như Lai quan tâm tới; đó là: “Thế giới thường 
hằng, hay vô thường? Vũ trụ hữu biên hay vô 
biên? Sinh mạng và thân là một hay sinh 
mạng và thân là khác? Như Lai tổn tại sau 
khi chết hay Như Lai không tổn tại sau khi 
chết? Như Lai vừa tổn tại, vừa không tổn tại 
sau khi chết? Như Lai không tổn tại cũng 
không không tổn tại sau khi chết? Giải thích 
những vần để này chỉ tốn thời gian vô ích.” 
(See ID). 

Noble Truths: Chân lý cao thượng—There are 

four Truths, or four Noble Truths, or four 

Phiosophes ¡in Buddhism. A  fundamental 

doctrine of Buddhism which clarifies the cause of 

suffering thề way to emancIpation. 

Sakyamuni Buddha 1s said to have expounded the 

Four Noble Truths in the Deer Park in Sarnath 

dunng his first sermon affer attaining 

Buddhahood. The Buddha organized these ideas 

1nto the Fourfold Truth as follows: “LIÍe consists 

entirely of suffering; suffering has causes; the 


and 


causes of suffering can be extinguished; and there 
©xists a way to extinguish the cause.”—Bốn chân 
lý nhiệm mầu trong giáo lý nhà Phật, nói rõ vì 
đâu có khổ và con đường giải thoát. Người ta nói 
Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã giảng bài pháp đầu 
tiên về “Tứ Diệu Đế” trong vườn Lộc Uyển, sau 
khi Ngài giác ngộ thành Phật. Trong đó Đức Phật 
đã trình bày: “Cuộc sống chứa đầy đau khổ, 
những khổ đau đó đều có nguyên nhân, nguyên 
nhân của những khổ đau nầy có thể bị hủy diệt 
bằng con đường diệt khổ.”—See Four Noble 
Truths. 

Noble Truth of Dukkha: Chân lý về Khổ đế— 
See Four Noble Truths. 

Noble Truth of the cause of Dukkha: Chân lý 
về Tập đế—S§ee Four Noble Truths. 

Noble Truth of the end of Dukkha: Chân lý 
về Diệt đế—See Four Noble Truths. 

Noble Truth of the Path leading to the end 
of Dukkha: Chân lý về Đạo đế—See Four 
Noble Truths. 

Noble woman: Phạm Nữ —A woman of high 
character—Con gái của Phạm Chí —Người con 
gái phạm hạnh. 

Nodal (sk: Tương Tục Thường—Successive 
contnurfy, In with uninterrupted 
continuity—Liên tục không gián đoạn, đối lại với 
bất đoạn thường (liên tục có gián đoạn). 

No inter-relation: Một Giao Thiệp Không liên 
quan, không ăn nhập với nhau. 

Nominal (a): Trên danh nghĩa. 

Nominalism (n): Duy danh luận. 

Nomism (n): Chủ nghĩa coi trọng luật của tôn 
giáo. 

Non: Phi. 

Non-acquisition: Aprapti (skÙ—Phi đắc —See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Non-action: Vô Vi—The doctrine of non- 
Iinterference taupht by Lao-TzI. There are nine 
kinds of non-action—Học thuyết Vô Vi của Lão 
Tử. Có chín pháp vô vi—See Nine kinds of non- 
action and Asamkrta. 

Non-actfive void: Asamskrta-sunyata (sk)—Vô 
Vị Không The Immaterial character of the 
transcendent—Tất cả vô pháp là phi vật chất nên 
không thể nắm bắt được. 








confrast 











3099 


Non-alaya mandala: Nalaya-mandala (skt)— 

Na A Lại Da Mạn Đà La-—The non-alaya 

mandala, or the bodhi site or seat, which 1s 

without fixed place, Iindependent of place, and 
entirely pure—Không phải là A Lại Da Mạn Đà 

La, hay là Bồ Đề Đạo Tràng, không phải là nơi 

cố định. 

Non-Arising: Never coming ¡into beinge—Not 

truly existinge—Không phát sinh. 

Non-Attachment: Không chấp Không dính 

mắc. 

(ŒD The meaning of “Non-Attachment—Nghĩa 
của 'Không chấp trước”: Our world is a world 
of desire. Every living being comes forth 
from desire and endures as a combination of 
desires. We are born from the desires of our 
father and mother. Then, when we emerge 
1nto this world, we become ¡nfatuated with 
many things, and become ourselves well- 
springs of desire. We relish physical comforts 
and the enjoyments of the senses. Thus, we 
are sfrongly attached to the body. But 1Ÿ we 
consider this attachment, we will see that this 
IS a poftential source of sufferings and 
afflictions. For the body 1s  constantly 
changing. We wish we could remain alive 
forever, but moment after moment the body 1s 
passing from youth to old age, from life to 
death. We may be happy while we are young 
and strong, but when we contemplate 
sickness, old age, and the ever present threat 
of death, anxiety overwhelms us. Thus, we 
seek to elude the inevitable by evading the 
thought of 1t. The lust for life and the fear of 
death are forms of attachment. We are also 
atfached to our clothes, our car, our storied 
houses, and our wealth. Besides, we are also 
attached to memories concerning the past or 
anficipations of the future. According to the 
Flower Adornment Sutra, there are ten kinds 
of nonattachment of Great Enlightening 
Beings—Thế giới mà chúng ta đang sống là 
thế giới của dục vọng. Mọi chúng sanh được 
sinh ra và tổn tại như là một sự kết hợp của 
những dục vọng. Chúng ta được sinh ra do sự 
ham muốn của cha của mẹ. Khi chúng ta 
bước vào thế giới này chúng ta trở nên mê 
đắm vật chất, và tự trở thành nguồn gốc của 


qI) 


dục vọng. Chúng ta thích thú với những tiện 
nghi vật chất và những khoái lạc của giác 
quan. Vì thế chúng ta chấp trước vào thân 
này, nhưng xét cho cùng thì chúng ta thấy 
rằng thân này là nguồn gốc của khổ đau 
phiền não. Vì thân này không ngừng thay đổi. 
Chúng ta ao ước được sống mãi, nhưng từng 
giờ từng phút thân xác này thay đổi tử trẻ 
sang già, từ sống sang chết. Chúng ta có thể 
vui sướng trong lúc chúng ta còn trẻ trung 
khỏe mạnh, nhưng khi chúng ta quán tưởng 
đến sự già nua bệnh hoạn, cũng như cái chết 
luôn đe dọa ám ảnh thì sự lo âu sẽ tràn ngập 
chúng ta. Vì thế chúng ta tìm cách trốn chạy 
điều này bằng cách né tránh không nghĩ đến 
nó. Tham sống và sợ chết là một trong những 
hình thức chấp trước. Chúng ta còn chấp trước 
vào quân áo, xe hơi, nhà lầu và tài sản của 
chúng ta nữa. Ngoài ra, chúng ta còn chấp 
trước vào những ký ức liên quan đến quá khứ 
hoặc những dự tính cho tương lai nữa. Theo 
Kinh Hoa Nghiêm, chư đại Bồ Tát có mười 
thứ không dính mắc—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings. 

Non-attachment and meditators: Hành giả tu 
thiền và sự không chấp trước—Zen 
practitioners should always have this attitude 
“Looking but not seeing, hearing but not 
listening, smelling but not noticing the scent.” 
Why 1s it described as 'looking, but not 
seeing?° Because the person 1s returning the 
light to shine within, and introspecting. Why 
1s It “hearing, but not listening?° Because he 1s 
turning the hearing to listen his own nature. 
Why does 1t say, “smelling, but not nofIcing 
the scent?* Because he has gathered back his 
body and mind, and is not disturbed any 
longer by scent. At this time, the cultIvatorˆS 
eyes contemplate physical forms, but the 
forms do not exist for him. His ears hears 
sounds, but the sounds do not exist for him. 
His nose smells scents, but those scents do not 
exIst for him. His tongue tastes flavors, but 
for him, those flavors do not exist. His body 
feels sensations, but does not attach 1tself to 
those sensatlons. His mind knows of things, 
but does not attach to them—Hành giả tu 
thiển nên luôn có thái độ “Nhìn mà không 


3100 


thấy, nghe mà không hay, ngửi mà không có 
mùi.` Tại sao lại nhìn mà không thấy? Bởi vì 
có sự hồi quang phản chiếu. Tại sao nghe mà 
không hay? Bởi vì phản văn văn tự kỷ, tức 
quay cái nghe để nghe chính mình. Tại sao 
ngửi mà không có mùi? Bởi vì thâu nhiếp 
thân tâm, nên mùi vị không làm cho mình 
dính mắc. Đây là trạng thái khi mắt nhìn sắc 
mà không thấy sắc, tai nghe tiếng mà coi như 
không có âm thanh, mũi ngửi mùi hương mà 
không thấy có mùi hương, lưỡi nếm mà 
không thấy có vị, thân xúc chạm mà không 
thấy có cảm giác, ý có pháp mà không dính 
mắc vào pháp. 

(HNon-attachment of 
conditions, according to the Vajra Sutra— 
Không chấp trước theo pháp hữu vi theo Kinh 
Kim Cang: 

“AII things born of conditions are like dreams, 
Like 1llusions, bubbles, and shadows; 
Like dewdrops, like flashes of lightning: 
Contemplate them in these ways.” 
Anything with shape or form 1s considered a 
“dharma born of conditions.” All things born 
of condilons are like dreams, i1llusory 
transformations, bubbles of foam, 
shadows. Like dewdrops and lightning, they 
are false and unreal. By contemplating 
everything In this way, we wIll be able to 
understand the truth, let go of attachments, 
and put an end to random thoughts. 
“Hết thảy các pháp hữu vi 

Như mộng, huyễn, bào, ảnh. 

Như sương, như điển chớp 

Nên quan sát chúng như vậy.” 
Phàm cái gì có hình tướng đều là pháp hữu 
vi. Pháp hữu vi cũng giống như một giấc 
mộng, mộ thứ huyễn hóa, một cái bọt nước, 
hay một cái bóng hình, một tia điển chớp, 
toàn là những thứ hư vọng, không có thực 
chất. Hết thảy mọi thứ đều phải quán như 
vậy, mới có thể hiểu minh bạch lẽ chân thật, 
để chúng ta không chấp trước, không bị vọng 
tưởng quấy nhiễu. 

(IV)The Buddhas  teachings on  Non- 
Attachment—Lời Phật dạy về không chấp 
trước: According to the Sutra In Forty-Two 
Sections, Chapter 18, the Buddha said: “My 


on Dharma born 


and 


Is the mindfulness that ¡is both 
mindfulness and no-mindfulness. It is the 
practice that 1s both practice and non-practice. 
lt is words that are words and non-words. Ït is 
that 1s 
cultivation. Those who understand are near to 


Dharma 


cultivation culivaton and non- 
1t; those who are confused are far from 1t 
indeed. The path of words and language 1s cut 
off; 1t cannot be categorized as a thing. If you 
are off (removed) by a hair's breadth, you 
lose 1t In an Instant”—Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 18, Đức Phật dạy: 
“Pháp của ta là niệm mà không còn chủ thể 
niệm và đối tượng niệm; làm mà không còn 
chủ thể làm và đối tượng làm; nói mà không 
có chủ thể nói và đối tượng nói; tu mà không 
còn chủ thể tu và đối tượng tu. Người ngộ thì 
rất gần, kẻ mê thì rất xa. Dứt đường ngôn 
ngữ, không bị ràng buộc bất cứ cái gì. Sai đi 
một ly thì mất tức khắc.” 
Non-attachment ability: Upeksa- 
sambodhyanga (sk)—Xả Giác Chi—See Seven 
Bodhyangas. 
Non-atfachment to all actions: Vô trước nơi 
tất cả sở tác——Non-attachment to all actions, one 
of the ten kinds of nonattachment of great 
enliphtening beings. Enlightening Beings who 
abide by these can quickly overturn all concepfs 
and attain supreme pure wisdom—Vô trước nơi 
tất cả sở tác, một trong mười pháp vô trước của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí 
huệ thanh tịnh vô thượng —See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (II). 
Non-attachment to all Buddhas: Vô trước nơi 
tất cả chư Phật—Non-attachment to all Buddhas, 
one of the ten kinds of nonattachment of sreat 
enliphtening beings. Enlightening Beings who 
abide by these can quickly overturn all concepfts 
and attain supreme pure wisdom—Vô trước nơi 
tất cả chư Phật, một trong mười pháp vô trước của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí 
huệ thanh tịnh vô thượng—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (ID. 
Non-attachment to all Enlightening Beings: 
Vô trước nơi chư Bồ Tát—Non-attachment to all 
Enliphtening Beings, one of the ten kinds of 





3101 


nonattachment of great enliphtenng beings. 
Enliphtenng Beings who abide by these can 
quickly overturn all concepts and attain supreme 
pure wisdom—Vô trước nơi chư Bổ Tát, một 
trong mười pháp vô trước của chư Đại Bồ Tát. 
Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau 
chuyển tất cả tưởng và được trí huệ thanh tịnh vô 
thượng—See Ten kinds of nonattachment of Great 
Enlipghtening Beings (II). 

Non-attachment in all lands: Vô trước nơi tất 
cả các cõi—Non-attachment ¡in all lands, one of 
the of Great 
Enlightening Beings. Great enlightening beings 
abide In the concentraton of the differentiated 
bodIies of all sentient beinss can attain ten kinds of 
non-aftachment—Nơi tất cả cõi vô sở trước, một 
trong mười thứ không dính mắc của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng 
sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được 
mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (J). 
Non-attachment to all phenomena: Vô trước 
nơi mọi hiện tượng —Non-attachment to all 
phenomena, one of the kimnds of 
nonattachment of great enliphtenng beings. 
Enliphtenng Beings who abide by these can 
quickly overturn all concepts and attain supreme 
pure wisdom——Vô trước nơi mọi hiện tượng (chư 
pháp), một trong mười pháp vô trước của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nây thời có 
thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí huệ thanh 
tịnh vô thượng—See Ten kinds of nonattachment 
of Great Enlightening Beings (II). 
Non-attachment in all places: Vô trước nơi tất 
cả các phương—Non-attachment in all places, one 
of the ten kinds of nonattachment of Great 
Enlightening Beings. Great enlightening beings 
abide 1n the concentration of the differentiated 
bodIies of all sentient beings can attain ten kinds of 
non-attachment—Nơi tất cả phương vô sở trước, 
một trong mười thứ không dính mắc của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí 
chúng sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt 
được mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (]). 
Non-attachment to all place of birth: Vô 
trước nơi tất cả chỗ thọ sanh——Non-attachment to 
all place of bínth, one of the ten kinds of 


ten kinds of nonattachment 


ten 


nonaftachment of great enliphtening beinss. 

Enliphtenng Beings who abide by these can 

quickly overturn all concepts and atfain supreme 

pure wisdom——Vô trước nơi tất cả chỗ thọ sanh, 
một trong mười pháp vô trước của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể 

mau chuyển tất cả tưởng và được trí huệ thanh 

tịnh vô thượng —See Ten kinds of nonattachment 

of Great Enlightening Beings (ID. 

Non-atfachment to all pracfices: Vô trước nơi 

tất cả hạnh——Non-attachment to all practices, one 

of the ten kinds of nonattachment of great 
enliphtening beings. Enlightening Beings who 
abide by these can quickly overturn all concepfts 
and attain supreme pure wisdom—Vô trước nơi 
tất cả hạnh, một trong mười pháp vô trước của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí 
huệ thanh tịnh vô thượng—See Ten kinds of 

nonattachment of Great Enlightening Beings (II). 

Non-atfachment ïn respect to all beings: Vô 

trước nơi tất cả chúng sanh. 

1)  Non-attachment In respect to all beings, one 
of the ten kinds of nonattachment of Great 
Enlightenng Beings. Great enlightening 
beings abide 1n the concentraton of the 
differentiated bodies of all sentient beings 
can affain ten kinds of non-attachment—Nơi 
tất cả chúng sanh vô sở trước, một trong mười 
thứ không dính mắc của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng sanh 
sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được 
mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlipghtening Beings 
(@). 

2) Non-attachment to all sentient beings, one of 
the Ten kinds of nonattachment of great 
enliphtening beings. Enlipghtening Beings who 
abide by these can quickly overturn all 
concep(s and affain supreme pure wisdom—— 
Vô trước nơi tất cả chúng sanh, một trong 
mười pháp vô trước của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau 
chuyển tất cả tưởng và được trí huệ thanh tịnh 
vô thượng—See Ten kinds of nonattachment 
of Great Enlightening Beings (ID. 

Non-attachment respec( to - all 


concentrafions: Vô trước nơi tất cả tam muội— 


in 


3102 


Non-attachment 1n respect to all concentrations, 
one of the ten kinds of nonattachment of Great 
Enlightening Beings. Great enlightening beings 
abide In the concentration of the differentiated 
bodies of all sentient beings can attain ten kinds of 
non-attachment—Nơi tất cả tam muội vô sở trước, 
một trong mười thứ không dính mắc của chư Đại 
Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí 
chúng sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt 
được mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (]). 

Non-attachment in respect to all Buddhas: 
Non-attachment 1n respect to all Buddhas, one of 
the of Great 
Enlightening Beings. Great enlightening beings 
abide in the concentration of the differentiated 
bodIies of all sentIent beinss can atfain ten kinds of 
non-attachment—Nơi tất cả Phật vô sở trước, một 
trong mười thứ không dính mắc của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng 
sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được 
mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (I). 

Non-attachment respec( to all 
Enlipghtening Beings: Non-atachment ¡n 
respect to all Enliphtening Beings, one of the ten 
kinds of nonattachment of Great Enlightening 
Beings. Great enlightening beings abide in the 
concenftration of the differentiated bodles of all 
senflent beings can attain ten kinds of non- 
attachment—Nơi tất cả Bồ Tát vô sở trước, một 
trong mười thứ không dính mắc của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng 
sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được 
mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (]). 

Non-attachment respe(€ to all 
Enlightening Beings? vows: Vô trước nơi tất cả 
Bồ Tát nguyện——Non-attachment in respect to all 
Enlightening Beings” vows, one of the ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightenng Beings. 
Great cenlightenng beings abide in the 
concenftration of the differentiated bodies of all 
sentent beings can attain ten kinds of non- 
attachment—Nơi tất cả Bổ Tát nguyện vô sở 
trước, một trong mười thứ không dính mắc của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt 


ten kinds of nonattachment 


in 


in 


thiết trí chúng sanh sai biệt thân đại tam muội có 

thể đạt được mười thứ vô sở trước—See Ten 

kinds of nonattachment of Great Enlightening 

Beings (D. 

Non-attachment respec( to all 

phenomena: Vô trước nơi tất cả pháp —Non- 

attachment In respect to all phenomena, one of 
the ten kinds of nonattachment of Great 

Enlightenng Beings. Great enlightening beings 

abide in the concentraton of the differentiated 

bodies of all sentient beinss can attain ten kinds of 
non-attachment—Nơi tất cả pháp vô sở trước, một 
trong mười thứ không dính mắc của chư Đại Bồ 

Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng 

sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được 

mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 

nonattachment of Great Enlightening Beings (I). 

Non-atfachment in respect fo all the stages 

of enlightenment: Vô trước nơi tất cả địa—Non- 

attachment in respect to all the sfapes Of 
enliphtenment, one of the ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightenng Beings. 

Great cenlightenng beings the 

concenfratlon of the differentiated bodies of all 

sentent being can afftain ten kinds of non- 
attachment—Nơi tất cả địa vô sở trước, một trong 
mười thứ không dính mắc của chư Đại Bồ Tát. 

Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng sanh 

sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được mười 

thứ vô sở trước—See Ten kinds of nonattachment 
of Great Enlightening Beings (]). 

Non-attachment to all roots of goodness: 

1) Non-attachment to all roots of øoodness, one 
of the ten kinds of nonattachment of great 
enliphtening beings. Enlipghtening Beings who 
abide by these can quickly overturn all 
conceptfs and atfain supreme pure wisdom: Vô 
trước nơi tất cả mọi thiện pháp, một trong 
mười pháp vô trước của chư Đại Bồ Tát. Chư 
Bồ Tát an trụ trong pháp nầy thời có thể mau 
chuyển tất cả tưởng và được trí huệ thanh tịnh 
vô thượng—See Ten kinds of nonattachment 
of Great Enlightening Beings (ID. 

2) Gieo tất cả thiện căn đồng pháp giới—See 
Ten peerless states of Great Enlightening 
Beings. 


in 


abide in 


3103 


Non-attachment to all senfient beings: Vô 
trước nơi tất cả chúng sanh —See Non-attachment 
1n respect to all beings. 

Non-attachment in all times: Vô trước nơi tất 
cả kiếp —Non-attachment in all times, one of the 
ten kinds of nonattachment of Great Enlightening 
Beings. Great enlightening beings abide in the 
concenfration of the differentiated bodles of all 
senflent beings can attain ten kinds of non- 
attachment—Nơi tất cả kiếp vô sở trước, một 
trong mười thứ không dính mắc của chư Đại Bồ 
Tát. Chư Đại Bồ Tát trụ trong nhứt thiết trí chúng 
sanh sai biệt thân đại tam muội có thể đạt được 
mười thứ vô sở trước—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (]). 
Non-attachment to all vows: Vô trước nơi tất 
cả nguyện—Non-attachment to all vows, one of 
the Of great 
enliphtening beings. Enlightening Beings who 
abide by these can quickly overturn all concepfs 
and attain supreme pure wisdom—Vô trước nơi 
tất cả nguyện, một trong mười pháp vô trước của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí 
huệ thanh tịnh vô thượng—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (ID. 
Non-attachment to all worlds: Vô trước nơi tất 
cả thế giới —Non-attachment to all worlds, one of 
the ten kinds of nonatachment of great 
enliphtening beings. Enlightening Beings who 
abide by these can quickly overturn all concepfs 
and attain supreme pure wisdom—Vô trước nơi 
tất cả thế giới, một trong mười pháp vô trước của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời có thể mau chuyển tất cả tưởng và được trí 
huệ thanh tịnh vô thượng—See Ten kinds of 
nonattachment of Great Enlightening Beings (ID. 
Non-attainment of complete mastery of all 
thỉnøs: Chư pháp vị đắc tự tại chướng—Pháp vị 
tự tại chướng—See Ten hindrances. 
Non-backslidings: Non-retrogression—Những 
điều bất thối chuyển—Non-backsliding means not 
fO øive up on or not fo øgrow weary with current 
position, or not retreating, especially In terms of 
the Buddhist path of cultivation. According to 
varlous Mahayana scriptures, non-backsliding 1s 
the the abodes, but the 


ten kinds of nonattachment 





seventh of ten 


Yogacarabhumi sastra says that the stage of non- 
backsliding 1s the first of the ten bhumis, and Fo- 
Hsing-Lun says 1t 1s the first of the ten dedications 
There non-backslidings 
according to the Dharmalaksana (Fa-Hsiang). 
According to the Pure-Land sect, there are four 
kinds of Non-backslidings—Bất thối có nghĩa là 
không chịu thua hay không mỏi mệt với vị trí hiện 
tại, hay không tháo lui, đặc biệt khi nói về sự tu 
tập Phật đạo. Theo các giáo điển Đại Thừa thì bất 
thối chuyển nằm trong địa thứ bảy trong mười địa, 
nhưng Du Già Sư Địa Luận nói rằng bất thối 
chuyển là sơ địa trong thập địa Bồ Tát, trong khi 
Phật Tính Luận lại cho rằng bất thối chuyển là 
yếu tố đầu tiên trong thập hồi hướng công đức. 
Theo Pháp Tướng Tông thì có năm điều bất thối. 
Theo Tịnh Độ Tông, có bốn thứ bất thối—See 
Avaivartika and Four kinds of non-backslidings. 
Non-bashfulness: Anapatrapya (skQ—Vô quý, 
một trong bảy mươi lăm pháp Câu Xá Tông—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Non-beings: Phi chúng sanh. 

Non-belief: Asraddhya (skQ—Bất tứn—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Non-believer: Người không có tín ngưỡng. 
Non-birth: Anutpati (p)—Anutpada (skÐÙ— 
Ajata (skÙ—Not to be reborn—Exempt from 
rebirth—Unproductive—Sapless—Bất sanh—Vô 
sanh—See No Birth. 

Non-Buddhists: Mao Đầu —Những người không 
Phật giáo—Buddhists and non-Buddhists. A name 
ordinary people, non-Buddhists, the 
unenliphtened—Những người Phật giáo và không 
Phật giáo. Tên gọi khác của phàm phu. 
Non-Buddhist classical works: Thế điển (sách 
vở ngoài đời, kinh điển hay sách vở của thế gian 
chứ không phải Phật pháp). 

Non-Buddhist cults: Ngoại giáo. 
Non-Buddhist dharmas: Ngoại pháp—Những 
giáo pháp không phải của Phật giáo. 
Non-Buddhist rules or tenetfs: Ngoại pháp 
(ngoại chấp). 

Non-Buddhist-scriptures: Ngoại điển (giáo 
điển ngoại đạo). 

Non-Canonical subjects: Các môn ngoại điển. 
Non-causative: Vô Tác—See Asamskrta. 


of merit. are Íive 


for Or 








3104 


Non-causafive deeds: Vô Tác Nghiệp—See 
Ñine kinds of karma (C). 
Non-cognitive: Thuộc về phi nhận thức. 
Non-cognizance: Ajnana (skt)—Bất tr—Ngu sĩ 
về tâm linh—Không có nhận thức—Spiritual 
1gnorance. 
Noncoming body, not being born ỉn any 
world: Bất lai thân vì chẳng thọ sanh ở tất cả thế 
gian—See Ten kinds of body of Enlightening 
Beings (). 
Non-conceptual mỉnd: Citto-tathata (sk)—Tâm 
Như—Tâm Vô Phân Biệt —The thusness of mind, 
or a nonconceptual awareness (nirvikalpaka- 
buddhi). With a Non-conceptual mind, we don't 
have to think or to imagine to perceive an obJect. 
Non-conceptual thought 1s a process which 
perceives or apprehends Its obJects directly or 
inuiively. Perceiving by the five sense 
COnSCIousnesses Is non-conceptual, while mental 
consciousness can be either conceptual or non- 
conceptual—Tâm như hay cái biết không khái 
niệm. Với tâm vô phân biệt chúng ta không suy 
nghĩ, tưởng tượng hay nhận biết đối tượng, mà 
nhận biết đối tượng bằng trực giác một cách trực 
tiếp. Nhận biết bằng năm thức là vô phân biệt. 

Non-condition and fixed karma: Vô duyên và 

định nghiệp—Even the Buddha could save neither 

non-condition nor the fixed karma—Phật Bất Hóa 

Độ Vô Duyên, Bất Hóa Độ Định Nghiệp. 

Non-conforming (a): Bất tùng (không theo luật 

lệ của giáo hội). 

Non-conformist: Người không theo luật lệ của 

giáo hội. 

Non-cooperation: Bất hợp tác. 

Non-created  dharmas: 

Asamskrta-dharma 

Elements—Vô VI Pháp. 

l) According to the School in the 
Abhidharma, there are three non-created 
dharmas—Theo Câu Xá tông trong A Tỳ 
Đàm Luận, có ba pháp vô vi—See Three 
non-created dharmas. 

2) According to the Dharmalaksana Sect, there 
are six non-created dharmas—Theo Pháp 
Tướng tông, có sáu pháp vô vi—See One 
hundred divisions of all mental qualities and 
therr agents (E). 








Asamskrltas or 
(skÐ—Non-created 


Kosa 


Elements:  Asamskrtas or 
(sk)b—Vô Vi Pháp—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa, 
and One hundred divisions of all menfal qualitles 
and therr agents (E). 

Non-cruelty: Vô hại giới—See Three dharmas 
(XI). 

Non-Delusion: Tâm Sở Tuệ Căn—See Fifty-two 
mental states. 

Non-discernment: Bất chánh tr—lmproper 
knowledge—lncorrect knowing—One of the 
twenty secondary defilement elements In the 
doctrine of the Fa-Hsiang School. 
knowing 1s a menfal action of arising an Incorrect 
view due to a mistaken approach to an obJect— 
Bất chánh tri là một trong hai mươi phiền não phụ 
theo giáo thuyết của Pháp Tướng Tông. Bất 
chánh tri là một loại ý hành khởi lên từ sự suy 
nghĩ sai lầm về một đối tượng. 


Non-created 
Asamskrta-dharma 


Incorrect 


Non-discriminating: Avikalpa or Nirvikalpa 
(skÐ)——Không phân biệt. 
Non-discriminating dharma: Avikalpa (skt— 
Vô Phân Biệt Pháp —Non-discriminating 
dharma—The absolute dharma underlying all 
particular dharmas, which cannot be described by 
words or thoughfs; the absolute as contrasted with 
the relative—Cái lý thực tướng của chư pháp là 
không thể trình bày được bằng lời nói, ngôn ngữ 
hay bằng suy nghĩ (ngôn ngữ đạo đoạn, tâm hành 
tận diệt). 

Non-discriminating miỉnd: Nirvikalpa-jnana 

(sk)—Vô Phân Biệt Tâm. 

(Œ) The meaning of Non-discriminatng mind— 
Nghĩa của Vô Phân Biệt Tâm: 

1) Passionless mind: A mind which is free from 
particularization, especially from affection 
and feelinss—Tâm thức xa lìa vứt bỏ cái ý 
thức phân biệt (đạt đến trí tuệ bình đẳng chân 
thực). 

2) Non-discrimination mind 1s the mind where 
realify 1s perceIved In Ifs nature of ultimate 
perfection, or when one sees reality Is as 
reality, nothing else. This Is a wondrous 
communion In which there is no longer any 
distinction subJect 
object—Vô Phân Biệt Trí là trí nơi mà hiện 
thực được nhìn bằng cái nhìn “Viên Thành 


made  between and 


3105 


Thực Tánh,” nghĩa là hiện thực là hiện thực 

chứ không là gì khác. Nhận thức ở đây là một 

sự cảm thông mầu nhiệm trong đó không còn 
sự phân biệt chủ thể và đối tượng nữa. 

Categories of Non-discriminating mind——Loạ1 

của Vô Phân Biệt Tâm: 

I1) Unconditioned or absolute non-discriIminating 
mind, or the mind free from particularization 
(memory, reason, self-consciousness) as 1n 
the bhutatathata: Vô Phân Biệt Tâm Vô Lậu 
hay Chân Như: Vô phân biệt trí, tức cái trí 
thể hội chân như. 

2) Conditioned as in dhyana. Particularization 
includes memory, reason, self-consciousness: 
Vô Phân Biệt Tâm Hữu Lậu—Tâm hiện 
lượng tư tính của cảnh bao gồm trí nhớ do suy 
nghi, lý luận và tự thức. 

Non-discrimination: 
Không phân biệt. 
Non-discrimination mỉnd: Vô Phân Biệt Trí — 
See Non-discriminating mind. 
Non-discriminative knowledge: 
Nrữrvikalpajnana (skt)——Không phân biệt trí (trí vô 
phân biệt). 
Non-discriminative transcendental 
knowledge: Nirvikalpalokottarajnanam (skÙ— 
Vô phân biệt xuất thế gian trí —Cái trí xuất thế 
gian vô phân bit. 
Non-discriminative wisdom: Avikalpajnana or 
Nữrvikalpajnana (skt—Vô Phân Biệt Trí—The 
uncondiioned or passionles mind, or non- 
discriminative wisdom (knowledge), or the 
knowledge gained has no discrimination. The 
state where there 1s no distinction between subJect 
and obJect—Cái trí vô lậu không phân biệt. Trạng 
thái mà chủ thể và đối tượng không còn phân 
biệt—See Nrrvikalpa-Jnana. 
Non-discursive thinking: Avicara (p)—Không 
tư duy biện luận. 
Non-distinguished and nonverbal 
knowledge: Akuppam-nanam (p)—Immovable 
knowledge—Bất Động Trí—-lIn contrast with 
movable and verbal knowledge—Tri kiến không 
phân biệt và không lời, đối lại với động trí được 
diễn tả bằng lời. 

Non-doctrinal (a): Không thuộc về giáo thuyết. 


qI) 


Avikalpa-Jjnana  (skÐÙ— 





Non-dogmatic (a): Không thuộc về giáo điều. 


Nondoing of of the 

essencelessness of phenomena: Rõ pháp vô 

tánh vô sở tác—See Ten kinds of nondoing of 

Great Enlightening Beings. 

Nondoing of following the letfter without 

destroying the meaning: Y ngữ bất hoại nghĩa 

vô sở tác—See Ten kinds of nondoing of Great 

Enliphtening Beings. 

Nondoing of knowing things have no 

destruction: Biết pháp không diệt vô sở tác— 

See Ten kinds of nondoing of Great Enlightening 

Beings. 

Nondoing of knowledge of nondissolufion of 

the force of actions: Biết nghiệp chẳng hoại vô 

SỞ tác—See Ten kinds of nondoing of Great 

Enliphtening Beings. 

Nondoing of knowledge of nonoriginafion: 

Vô sanh khởi trí vô sở tác—See Ten kinds of 

nondoing of Great Enlightening Beings. 

Nondoing of mental acfs: Ý nghiệp vô sở tác— 

See Ten kinds of nondoing of Great Enlightening 

Beings. 

Nondoing of nondiscriminatory knowledge: 

Vô sai biệt trí vô sở tác—See Ten kinds of 

nondoing of Great Enlightening Beings. 

Nondoing of Physical acts: Thân nghiệp vô sở 

tác—See Ten kinds of nondoing of Great 

Enliphtening Beings. 

Nondoing of spiritual powers: Thần thông vô 

SỞ tác—See Ten kinds of nondoing of Great 

Enliphtening Beings. 

Nondoing of verbal acts: Ngữ nghiệp vô sở 

tác—See Ten kinds of nondoing of Great 

Enliphtening Beings. 

Non-Dual: No-self and no-Dharma—Bất nhị. 

Non-dual dharma: Pháp Môn Bất Nhị. 

(D An overview of “Non-dual dharma”—Tổng 
quan về “Pháp Môn Bất Nhị”: Most of us are 
sũll attached to dualty and have not 
reconciled essence and marks, existence and 
non-existence, noumenon and phenomena. 
We embrace essence and reject marks, we 
embrace non-existence (emptiness) and reject 
exiIstence and so on. This kind of wrong view 

lot of disputes, doubfs 

perplexity. In fact, there is mutual identity 


comprehension 


Cr€af©es  a and 


qI) 


3106 


between noumenon and phenomena, 
phenomena are noumenon, noumenon 1s 
phenomena. Buddhist cultivators should 
reconcle all things and eliminate this 
unnecessary attachment. Sincere cultivafOrs 
should try to reconcile essence and marks, 
©existence and non-existence, noumenon and 
phenomena. We embrace essence and reJect 
marks, We€ 
(emptiness) and reJect existence and so on. 
This kind of wrong view creates a lot of 
disputes, doubts and perplexity. In fact, there 
1s mutual identity between noumenon and 
phenomena, phenomena are 
noumenon 1s phenomena. Buddhist cultivators 
should reconcile all things and eliminate this 
attachment—Đa phần chúng ta hãy còn 
vướng mắc vào nhị nguyên nên không thể 
nhận rõ đâu là tinh túy, đâu là hình tướng bên 
ngoài, đâu là hiện hữu, đâu là không hiện 
hữu, danh sắc hay hiện tượng, vân vân. 
Chúng ta thường ôm lấy tinh túy và chối bỏ 
hình tướng bên ngoài, ôm lấy tánh không và 
chối bỏ sự hiện hữu, vân vân. Đây là loại tà 


embrace non-existence 


noöOu1mecnon, 


kiến tạo ra nhiều tranh cãi và nghi nan. Thật 
ra có sự hổ tương giữa tâm linh và hiện 
tượng. Hành giả nên tự hòa giải với chính 
mình để loại những vướng mắc không cần 
thiết. Phật tử chân thuần nên cố gắng hòa 
giải giữa tánh tướng, hữu vô, lý sự. Chúng ta 
ôm ấp tánh và chối bỏ tướng, ôm ấp vô và 
chối bỏ hữu, ôm ấp lý và chối bỏ sự, vân vân. 
Tà kiến nầy đưa đến nhiều tranh luận và nghi 
nan. Kỳ thật, có sự tương đồng giữa lý và sự. 
Sự là lý và lý là sự. Phật tử tu hành nên hòa 
giải vạn vật vạn sự hầu tận diệt sự chấp trước 
nầy. 

According to the Vimalakirti Sutra, chapter 
nine, Initiatlon into the Non-Dual Dharma, 
Upasaka Vimalakiri discussed with other 
Bodhisattvas about the Non-Dual Dharma as 
follows—Theo Kinh Duy Ma Cật, phẩm thứ 
chín, Pháp Môn Không Hai, cư sĩ Duy Ma Cật 
họp bàn cùng các Bồ Tát về pháp môn 
Không Hai như sau: 

At that time, Vimalakirti said to the 
Bodhisattvas present: “Virtuous Ones, each of 
you please say something about the non-dual 


Dharma as you understand 1t.” In the meeting 
a Bodhisatva called “Comfort ín the 
Dharma” said: “Virtuous Ones, bírth and 
death are a duality but nothing 1s created and 
nothing 1s destroyed. 
patient endurance leading to the uncreafe 1s 
initiation ¡into the non-dual Dharma.”—Bấy 
giờ ông Duy Ma Cật bảo các vị Bồ Tát rằng: 
“Các nhân giả! Theo chỗ các ngài hiểu thì 
thế nào là Bồ Tát vào pháp môn không hai?” 
Trong Pháp hội có Bồ Tát tên là Pháp Tự Tại 
nói: “Các nhân giả! Sanh Diệt là hai. Pháp 
vốn không sanh, cũng không diệt, đặng vô 
sanh pháp nhẫn, đó là vào pháp môn không 
hai.” 

The Bodhisatva called “Guardian of the 
Three Virtues” said: “SubJject and object are a 
duality for where there 1s ego there Is also 
(is) obJect, but since fundamentally there 1s 
no ego, Ifs obJect does not arise; this IS 
initiation ¡into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Đức Thủ nói: “Ngã và Ngã Sở là hai. 
Nhân có ngã mới có ngã sở, nếu không có 
ngã thời không có ngã sở, đó là vào pháp 
môn không hai.” 


Realizaton of this 


The Bodhisatva “Never Winking” said: 
“Responsiveness (vedana, the second 
agøregat) and unr€sponsiVeness are a 


duality. lf there Is no 
phenomena, 
anywhere; hence there is neither accepting 
nor rejecting (of anything), 
karmic actfivity nor discrimmination; this 1s 
initiation ¡into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Bất Thuấn nói: “Thọ và Không Thọ là 
hai. Nếu các pháp không thọ thời không có 
“được,' vì không có “được,” nên không thủ xả, 
không gây không làm đó là vào pháp môn 
không hai.” 

The Bodhisatva “Highest 
“Impurity and purity are a duality. When the 
underlying nafure of Impurly 1s clearly 
perceived, even purity ceases to arise. Hence 
this cessaton (of the idea of purlty) IS 
initiation ¡into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Đức Đảnh nói: “Nhơ và Sạch là hai. Thấy 
được tánh chân thật của nhơ, thời không có 


response fo 
the later cannot be found 


and neither 


virtue” said: 


3107 


tướng sạch, thuận theo tướng diệt, đó là vào 
pháp môn không hai.” 

The Bodhisatva “Winner of Samadhi by 
Lookmng at the Star” said: “(External) 
disturbance and (mnner) thinking are a duality; 
when disturbance subsides, thinking comes to 
an end and the absence of thought leads to 
non-dual Dharma.”—Bồ Tát Thiện Túc nói: 
“Động và Niệm là hai. Không động thời 
không niệm, không niệm thời không phân 
biệt; thông suốt lý ấy là vào pháp môn không 
hai.” 

The Bodhisattva “Skilful Eye” said: “Monistic 
form and formlessness are a duality. If 
monistic form 1s realized as (fundamenfally) 
formless, with relinqguishment of formlessness 
in order to achieve 1mpartiality, this 1S 
initiation into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Thiện Nhãn nói: “Một Tướng và Không 
Tướng là hai. Nếu biết một tướng tức là 
không tướng, cũng không chấp không tướng 
mà vào bình đẳng, đó là vào pháp môn không 
hai.” 

The Bodhisattva “Wonderful Arm” said: “ “The 
Bodhisattva mind and the Sravaka mind are a 
duality. If the mind 1s looked 1nto as void and 
1llusory, there 1s neither Bodhisattva mind nor 
Sravaka mind; this 1s Initiation into the non- 
dual Dharma.”—Bồ Tát Diệu Tý nói: “Tâm 
Bổ Tát và Tâm Thanh Văn là hai. Quán 
tướng của tâm vốn không, như huyễn như 
hóa, thời không có tâm Bồ Tát cũng không có 
tâm Thanh Văn, đó là vào pháp môn không 
hai.” 

The Bodhisattva Pusya said: “Good and evil 
are a duality; 1 neither good nor evil arIses SO 
that formlessness 1s realized to attain Reality, 
this 1s Intiation Into the non-dual Dharma.”—— 
Bồ Tát Phất Sa nói: “Thiện và Bất Thiện là 
hai. Nếu không khởi thiện và bất thiện, vào 
gốc không tướng mà thông suốt được, đó là 
vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva Simha (Lion) said: “Weal 
and woe are a duality; 1ƒ the underlying 
nafure of woe 1s understood, woe does not 
difer from weal. lf the diamond 
(ndestructible) wisdom ¡1s used to look into 
ths with neither bondage nor liberation 


(coming Into play), this 1s Initiation in(o the 
non-dual Dharma.”—Bồ Tát Sư Tử nói: “Tội 
và Phước là hai. Nếu thông đạt được tánh của 
tội, thì tội cùng phước không khác, dùng tuệ 
kim cang quyết liễu tướng ấy, không buộc 
không mở, đó là vào pháp môn không hai.” 
The Bodhisattva “Lion's Fearlessness” said: 
“[he mundane and supra-mundane are a 
dualty. If all thíings are looked Iinto 
Impartially, neither the mundane nor the 
supramundane will  arise, with no 
differentiation between form and 
formlessness, this 1s initiation Into the non- 
dual Dharma.”—Bồổ Tát Sư Tử Ý nói: “Hữu 
Lậu và Vô Lậu là hai. Nếu chứng được các 
pháp bình đẳng thời không có tướng hữu lậu 
và vô lậu, không chấp có tướng cũng không 
chấp vô tướng, đó là vào pháp môn không 
hai.” 

The Bodhisattva “Pure Interpretatlon” said: 
“Activify (ju wel) and non-acfivify (wu wel) 
are a duality, but If the mind 1s kept from all 
mental conditions It wIll be (void) like space 
and pure and clean wisdom wIll be free from 
all obstructions. This 1s Initiation Into the 
non-dual Dharma.—Bồ Tát Tịnh Giải nói: 
“Hữu Vi và Vô Vi là hai. Nếu ha tất cả số 
thời tâm như hư không, dùng tuệ thanh tịnh 
không có chướng ngại, đó là vào pháp môn 
không hai.” 

The Bodhisattva Narayana said: “The 
mundane and the supramundane are a 
duality but the underlying nature of the 
mundane ¡s void (or Immaterial) and ¡s but the 
supra-mundane which can be neither entered 
nor left and neither overflows (like the stream 
of transmigration) nor scatters (like smoke). 
Ths 1s miiation ¡no the non-dual 
Dharma.—Bồ Tát Na La Diên nói: “Thế 
Gian và Xuất Thế Gian là hai. Tánh thế gian 
không tức là xuất thế gian, trong đó không 
vào không ra, không đây không vơi, đó là 
vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisatva “Skilful Mind” said: 
“Samsara and nirvana are a duality. If the 
underlying nature of samsara Is perceived 
there exists neither birth nor death, neither 
bondage nor liberation, and neither rise nor 


3108 


fall. Such an understanding 1s Initiation into 
the non-dual Dharma.”—Bồ Tát Thiện Ý nói: 
“Sanh Tử và Niết Bàn là hai. Nếu thấy được 
tánh sanh tử thời không có sanh tử, không 
buộc không mở, không sinh không diệt, hiểu 
như thế đó là vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Direct Insighf” said: “he 
exhaustble and the ¡nexhaustible are a 
dualty. If all things are looked Iinto 
exhaustively, both the exhaustible and the 
Inexhaustible cannot be exhausted; and the 
1nexhaustible 1s Identical with the void which 
1s beyond both the exhaustble and the 
inexhaustble. Such an Interpretatlon 1s 
initiation into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Hiện Kiến nói: “Tận và Không Tận là 
hai. Pháp đến chỗ rốt ráo thời tận hoặc không 
tận đều là tướng Vô Tận tức là Không, không 
thời không có tướng tận và không tận, được 
như thế đó là vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “UỦpholder of Universality” 
said: “The ego and non-ego are a duality. 
Since the ego cannot be found, where can the 
non-ego be found? He who perceives the 
real nature of the ego will not ØIve rise tO 
dualities; this 1s Initiatlon into the non-dual 
Dharma.”—Bồ Tát Phổ Thủ nói: “Ngã và Vô 
Ngã là hai. Ngã còn không có, thời Phi Ngã 
đâu có được. Thấy được thực tánh của Ngã 
không còn có hai tướng, đó là vào pháp môn 
không hai.” 

The Bodhisattva “Lightning Perception” said: 
“Enlightenment and unenlightenment are a 
dualty, but the underlying nature of 
unenliphtenment is enlightenment which 
should also be cast away; 1f all relativitles are 
discarded and replaced by 
1mpartiality, this 1s Initiation Into the non-dual 
Dharma.”—Bồ Tát Điển Thiên nói: “Minh và 
Vô Minh là hai. Thực tánh của vô minh là 
minh, minh cũng không thể nhận lấy, lìa tất 
cả số, ở đó bình đẳng không hai, đó là vào 
pháp môn không hai.” 

The Bodhisatva Priyadarsana said: “Form 
(rupa) and voidness are a duality, (but) form 
1s Identical with voidness, which does not 
mean that form wipes out voidness, for the 
underlying nature of form 1s void of Itself. So 


non-dual 


are (the other four agsregates) reception 
(vedana), conception (sanjna), discrimination 
(samskara) and consciousness (vijnana- 1m 
relaton to voidness). “Consciousness and 
voidness are a dualify (yet) conscIousness 1s 
1dentical with voidness, which does not mean 
that consciousness wipes out voidness for the 
underlying nafure of voidness 1s void of 1tself. 
A thorough understanding of this 1s Initiatlon 
into the non-dual Dharma.”—Bồ Tát Hỷ Kiến 
nói: “Sắc và Không là hai. Sắc tức là không, 
chẳng phải sắc diệt rồi mới không, tánh sắc 
tự không; thọ, tưởng, hành, thức cũng thế. 
Thức và Không là hai. Thức tức là không, 
chẳng phải thức diệt rồi mới không, tánh thức 
tự không. Thông hiểu lý đó là vào pháp môn 
không hai.” 

The Bodhisatva “Understanding the Four 
Elements” said: “The four elements (earth, 
water, fire and air) and their voidness are a 
duality (but) the underlying nature of the four 
elements is Identical with that of voidness. 
Like the past (before the four elements came 
into being) and the future (when they scatter 
away) which are both void, the present (when 
they appear) 1Is also void. 
understanding of the underlying nature of all 
four elemenfs 1s Iniiation ¡into the non-dual 
Dharma.”—Bồ Tát Minh Tướng nói: “Tứ Đại 
và Không Đại là hai. Tánh tứ đại tức là tánh 
không đại, như lớp trước lớp sau không, thời 
lớp giữa cũng không. Nếu biết được thực tánh 
các đại thời đó là vào pháp môn không hai.” 
The Bodhisattva “Deep Thoughtf” said: “Eyes 
and form are a duality (but) 1f the underlying 
nature of the eye 1s known with neither desire 
nor anger nor stupidity In relation to things 
seen, this Is nirvana. “Likewise, the ear and 
sound, the nose and smell, the tongue and 
taste, the body and touch, and the mind and 
1deation are dualitiles (but) 1f the underlying 
nature of the mind is known with neither 
desire, anger and stupidiy In relaton to 
things (heard, smelt, tasted, touched and 
thought), this 1s nirvana. Resting In this stafe 
(of nirvana) 1s Initiaton ¡into the non-dual 
Dharma.”—Bồ Tát Diệu Ý nói: “Con Mắt và 
Sắc Trân là hai. Nếu biết được tánh của mắt 


Identical 


3109 


thời đối với sắc không tham, không sân, 
không sĩ, tức là tịch diệt. Tai với tiếng, mũi 
với hương, lưỡi với vị, thân với xúc, ý với 
pháp cũng là hai. Nếu biết được tánh của ý 
thời đối với pháp không tham, không sân, 
không si, tức là tịch diệt. Nhận như thế đó là 
vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Tnexhaustble Mind” said: 
“Charity-perfection (dana-paramita) and the 
dedication (parinamana) of Its merifs towards 
realizing the all-knowledge (sarvajJna) are a 
duality, (buÐ) the underlying nature of charIty 
1s dedicaton towards the All-knowledge. 
“Likewise, discipline perfecion (sila- 
paramita),  patilence-perfection,  (ksanti- 
paramita), zeal-perfection (virya-paramita), 
meditation-perfection (dhyana-paramita) and 
wisdom-perfection (prajna-paramita), with 
dedication to the All-knowledge, are (five) 
dualities, but their underlying natures are but 
dedication to the All-knowledge, while 
realization of their oneness 1s Initation into 
the non-dual Dharma.”—Bổ Tát Vô Tận Ý 
nói: “Bố Thí và Hồi Hướng Nhứt Thiết Trí là 
hai. Tánh bố thí tức là tánh hổi hướng nhứt 
thiết trí. Trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiển 
định, trí tuệ và hồi hướng nhứt thiết trí lại 
cũng là hai. Tánh trí tuệ tức là tánh hồi hướng 
nhứt thiết trí, ở trong đó vào một tướng là vào 
pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Profound Wisdom” said: 
“Voidness, formlessness and non-acfIVIty are 
(three different gates to liberation, and when 
each 1s compared to the other two there are) 
three dualities, (but) voidness 1s formless and 
formlessness IS non-active. For when 
voldness, formlessness and non-activity 
obtain, there 1s neither mind, nor intellect nor 
conscIousness, and liberation through either 
one of these three gates is Iden(ical with 
liberation through all the three. This 1s 
initiaton into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Thâm Tuệ nói: “Không Vô Tướng và Vô 
Tác là hai. Không tức là vô tướng, vô tướng 
tức là vô tác. Nếu không vô tướng, vô tác 
thời không có tâm, ý thức. Một món giải 
thoát là ba món giải thoát, đó là vào pháp 
môn không hai.” 


The Bodhisattva “Unstrred Sense Organs” 
said: “Buddha, Dharma and Sangha are three 
diferent treasures and when each 1s 
compared to the other two there are three 
dualtes (bu) Buddha ¡is identical with 
Dharma, and Dharma 1s ¡identcal with 
Sangha. For the three treasures are non- 
acfive (wu weI) and are equal to space, with 
the same cqualty for all things. The 
realization of this (equality) 1s Initiation 1nto 
the non-dual Dharma.—Bồổ Tát Tịnh Căn 
nói: “Phật, Pháp, và chúng Tăng là hai. Phật 
tức là Pháp, Pháp tức là chúng Tăng. Ba ngôi 
báu ấy đều là tướng vô vi, cũng như hư 
không. Tất cả pháp cũng vậy, theo được hạnh 
ấy là vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisatva “Unimpeded Mind” said: 
“Body and 1s eradication (in nirvana) are a 
duality but body 1s Identical with nirvana. 
Why? Because If the underlying nature of 
body 1s perceived, no conception of (existing) 
body and 1fs nirvanic condition wIll arise, for 
both are fundamentally non-dual, not being 
two different thinøs. The absence of alarm 
and dread when confronting this ultimate 
Sía©€ 1SÃ Iniiaion ino the non-dual 
Dharma.”—Bồ Tát Tâm Vô Ngại nói: “Thân 
và Thân Diệt là hai. Thân tức là thân diệt. Vì 
sao? Thấy thực tướng của thân thời không 
thấy thân và thân diệt. Thân và thân diệt 
không hai, không khác, theo đó chẳng kinh 
chẳng sợ là vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Superior Virtue” said: “he 
three karmas (produced by) body, mouth and 
mind (are different when each 1s compared to 
the other two and make three) dualities (but) 
their underlying nafure 1s non-acfive; so non- 
active body 1s Identical with non-active 
mouth, which ¡is Identical with non-active 
mind. These three karmas being non-actfive, 
all things are also non-active. Likewse, 1Í 
wisdom (prajJna) 1s also non-active, this Is 
initiation ¡into the non-dual Dharma.”—Bồ 
Tát Thượng Thiện nói: “Thân Thiện, Khẩu 
Thiện và Ý Thiện là hai. Ba nghiệp này là 
tướng vô tác. Tướng vô tác của thân tức là 
tướng vô tác của khẩu, tướng vô tác của khẩu 
tức là tướng vô tác của ý. Tướng vô tác của 


3110 


ba nghiệp nầy tức là tướng vô tác của tất cả 
các pháp. Tùy thuận trí tuệ vô tác như thế là 
vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Field of Blessedness” said: 
“Good conduct, evil 
mofionlessness are (different and when each 
1S compared to the other two make three) 
dualiies (buf) the underlying nature of all 
three 1s voidness which 1s free from good, evil 
and motionlessness. "The non-rising of these 
thee 1s  Intaion ino the non-dual 
Dharma."—Bồ Tát Phước Điển nói: “Làm 
Phước, Làm Tội, Làm Bất Động là hai. Thực 
tánh của ba việc làm tức là Không, không 
thời không làm phước, không làm tội, không 
làm bất động. Ở ba việc nầy mà không khởi 
là vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Majestc Blossom” said: 
“The ego and 1ts obJective are a duality, (but) 
1f the underlying nature of the ego 1s looked 
Iinto, this duality vanishes. If duality 1s cast 
away there will be no consciousness, and 
freedom from conscIousness 1s Initiation into 
the non-dual Dharma.”—Bồ Tát Hoa Nghiêm 
nói: “Do Ngã mà Khởi ra là hai. Thấy được 
thực tướng của ngã thời không khởi ra hai 
pháp. Nếu không trụ hai pháp thời không có 
thức. Không có thức là vào pháp môn không 
hai.” 

The Bodhisatva “lreasure of Threefold 
Potency” said: “Realization Iimplies subject 
and object which are a duality, but If nothing 
1s reøarded as realization, there will be 
neither grasping nor rejecting, and freedom 
from grasping and rejecting 1s Inifiation into 
the non-dual Dharma.—Bồ Tát Đức Tạng 
nói: “Có tướng Sở Đắc là hai. Nếu không có 
sở đắc thời không có lấy bỏ. Không lấy bỏ là 
vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Moon in Midheaven” said: 
“Darkness and light are a duality. Where 
there 1s neither darkness nor lipht, this duality 
1s no more. Why? Because In the state of 
samadhi resuling from the complete 
extinction of sensation and thought there 1s 
neither darkness nor lipht, while all things 
disappear. A disinterested entry info this staf© 
is initiation into the non-dual Dharma.”—Bồ 


conduct and 


Tát Nguyệt Thượng nói: “Tối và Sáng là hai. 
Không tối, không sáng thời không có hai. Vì 
sao? Như vào định diệt thọ tưởng thời không 
có tối, không có sáng. Tất cả pháp tướng 
cũng như thế; bình đẳng vào chỗ ấy là vào 
pháp môn không hai.” 

The Bodhisatva Ratna Mudra( (Precious 
Symbo]) said: Joy in nirvana and sadness In 
samsara are a duality which vanishes when 
there 1s no longer Joy and sadness. Why? 
Because where there 1s bondage, there is also 
(desire for) liberation, but If fundamentally 
there Is no bondage nor liberation, there will 
be neither Joy nor sadness; this 1s Initiatlon 
into the non-dual Dharma.”—Bồ Tát Ấn Thủ 
nói: “Ưa Niết Bàn, Không Ưa Thế Gian là 
hai. Nếu không ưa Niết Bàn, không chán thế 
gian thời không có hai. Vì sao? Nếu có buộc 
thời có mở, nếu không có buộc thì nào có cầu 
mở. Không buộc, không mở, thời không ưa, 
không chán, đó là vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Gem on the Head” said: 
“Orthodoxy and heterodoxy are a duality, 
(bu) he who dwells ¡in (1e. realizes) 
orthodoxy does not discriminate between 
orthodoxy and heterodoxy. Keeping from 
these two extremes 1s Initiation Info the non- 
dual Dharma.”—Bồ Tát Châu Đảnh Vương 
nói: “Chánh Đạo và Tà Đạo là hai. Ở chánh 
đạo thời không phân biệt thế nào là tà, thế 
nào là chánh. Lầa hai món phân biệt đó là 
vào pháp môn không hai.” 

The Bodhisattva “Joy in Realty” said: 
“Reality and unrealifty are a duality, (but) he 
who realizes reality does not even perceive 
1t, still less unreality. Why? Because reality 
1S 1nvisible to the ordinary eyes and appears 
only to the eye of wisdom. Thus (realizatlon 
of) the eye of wisdom, which 1s neither 
observant nor unobservanf, Is Initiation I1nfo 
the non-dual Dharma.”—Bổ Tát Nhạo Thật 
nói: “Thực và Không Thực là hai. Thực thấy 
còn không thấy thực, huống là không thực 
thấy. Vì sao? Không phải mắt thịt mà thấy 
được, chỉ có mắt tuệ mới thấy được. Nhưng 
mắt tuệ không thấy mà chỗ nào cũng thấy cả, 
đó là vào pháp môn không hai.” 


3111 


*.. After the Bodhisattva had spoken, they asked 
ManJusri for his opinion on the non-dual 
Dharma—Các Bồ Tát nói như thế rồi, hỏi 
ngài Văn Thù Sư Lợi thế nào là Bồ Tát vào 
pháp môn không hai. 

*.. Manjusri said: “In my opinion, when all things 
are no longer within the province of either 
word or speech, and of either Indication or 
knowledge, and are beyond questions and 
answers, this 1s initiaton ¡into the non-dual 
Dharma.”—Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: “Như 
ý tôi đối với tất cả các pháp không nói, 
không rằng, không chỉ, không biết, xa lìa các 
vấn đáp, đó là vào pháp môn không hai.” 

*... At that trme, Manjusri asked Vimalakrrti: “All 
of us have spoken; please tell us what 1s the 
Bodhisattva`s Iniiaton Into the non-dual 
Dharma.”—Khi đó ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi 
ông Duy Ma Cật rằng: “Chúng tôi ai ai cũng 
nói rồi, đến lượt nhân giả nói thế nào là Bồ 
Tát vào pháp môn không hai?” 

*.. Vimalakrrti kept silent without saying a word. 
At that, Manjusri exclaimed: 
excellent; can there be true Initiation Into the 
non-dual Dharma until words and speech are 
no longer written or spoken?—Ông Duy Ma 
Cật im lặng không nói một lời. Bấy giờ Ngài 
Văn Thù Sư Lợi khen rằng: “Hay thay! Hay 
thay! Cho đến không có văn tự ngữ ngôn, đó 
mới thật là vào pháp môn không hai.” 

*.. After this Intlation Into the non-dual Dharma 
had expounded, 
Bodhisattvas at the meeting were Initiated 
1nfo 1t thereby realizing the patient endurance 
of the uncreate—Sau khi nói phẩm pháp môn 
không hai nầy, trong chúng có năm ngàn Bồ 
Tát đều vào pháp môn không hai, chứng Vô 
Sanh Pháp Nhẫn. 

Non-Dual Method: See Non-dual dharma. 

Non-Dual View: Quan điểm Bất Nhị. 

Nondualism (n): Chủ nghĩa không nhị nguyên 

hay chủ nghĩa siêu việt nhị nguyên. 

Nondualistc knowledge: 

(skĐ—Tri kiến bất nhị. 

Non-Duality: Advaya (skÙ—Bất nhị—No 

second—Không ha —The nondualty is the 

central Mahayana doctrine. The nonduality or 


“Excellent, 


been fie  thousand 


Advaya-jnatritva 








non-differentiation of and nirvana. 
According to the Heart Sutra, Avalokitesvara 
Bodhisattva says that form 1s not different from 
emptiness and emptiness is not different from 
form. The other agøregates, foo, are not different 
from emptiness, and emptiness Is not different 
from the agsregates. Thus samsara and nirvana, 
the ageregates and emptiness, phenomena and 
conditioned, the the 
transcendental are all alternatives that are relative 
They have no independent 
exiIstence. Indeed, because they are relative to 
each other, they are, each of them, ultimately 
unreal and empty. Hence the duality of samsara 
and nirvana 1s 
emptiness. Emptiness Is the way out of all 
extremes, 
nirvana—Bất nhị là trọng tâm của học thuyết Đại 
Thừa. Tính không hai hay không khác biệt về 
luân hồi và niết bàn. Theo Tâm Kinh, khi ngài Bồ 
Tát Quán Thế Âm nói sắc chẳng khác không, 
không chẳng khác sắc. Các uẩn khác lại cũng như 
vậy, cũng chẳng khác không và không cũng 
chẳng khác các uẩn. Bởi vậy, luân hồi và niết 
bàn, các uẩn và tính không, các hiện tượng và 
những cái vô điều kiện, cái có điều kiện và siêu 
đẳng, tất cả đều là những khả năng xen lẫn nhau, 
chúng đều tương đối với nhau, chúng đều không 
hiện hữu độc lập. Thật vậy, vì chúng tương đối 
với nhau, nên mỗi thứ tuyệt nhiên đều không thật 
và huyễn. Cho nên tính hai mặt của luân hồi sanh 
tử và niết bàn bị hủy bỏ trong cái nhìn của “tánh 
không” hay “huyễn”. Tánh không chính là con 
đường bên ngoài các thái cực, ngay cả thái cực về 
luân hổi và niết bàn—See Advita, and Non-dual 


samsara 


conditioned and 


to each other. 


dissolved ¡in the vision of 


even the extremes of samsara and 


dharma. 

Non-eøo: Anatman (skt}—Impersonality—Not 
self —No-self Không có một bản ngã hay thuộc 
tính vĩnh hằng, bất diệt, vì sự vật hiện tượng do 
nương tựa vào nhau mà có—See Anatman. 
Non-ego discipline: Vô ngã tu. 
Non-egocentric: Thoát ly khỏi định kiến của tự 
ngã. 

Non-enmity: Vô sân giớ—See Three dharmas 
(ID. 

Non-ethical behaviors: Hành vi phi đạo đức— 
Nonvirtuous actions that can cause harm to 








3112 


ourselves or to others. There are three kinds of 
nonvirtuous actions. We can only restrain such 
nonvirtuous acfs once we have recognized the 
consequences of these actions—Hành vi phi đạo 
đức có thể gây tổn hại cho chính mình và cho 
người khác. Chúng ta chỉ có thể ngăn ngừa những 
hành vi này một khi chúng ta biết được hậu quả 
của chúng mà thôi. Có ba loại hành vi phi đạo 
đức: 

l) Nonvrtuous acts done by the body which 
compose of three different kinds: kiling, 
stealing and sexual misconduct—Hành vi phi 
đạo đức nơi thân gồm ba thứ khác nhau là sát 
sanh, trộm cắp và tà dâm. 

2) Nonvirtuous acfs by speech which compose of 
lying, offensive, 
speeches: Hành vi phi đạo đức nơi khẩu, gồm 
những lời nói dối, nói chia rẽ, nói phỉ báng và 
nói lời vô nghĩa. 

3)  Nonvirtuous thoughts which compose of 
covefousness, malice and wrong views: Tư 
tưởng phi đạo đức bao gồm lòng tham, sự ác 
độc và tà kiến hay những quan điểm sai trái. 

Non-existencce: 

l)  Sunyata (skÙ —Abhava (p)—Không tổn tại— 
See Emptiness and Không. 

2) Avidyamana (skt: Nothing existineg—Vô sở 
hữu (không có thứ gì tổn tại). 

Non-existing: Không —Không nhi bất hữu—If 

We€ ©xpress our answer, it must be “No.”—Nếu 

chúng ta diễn tả câu trả lời, nó phải là “Không 

phải —See Four terms of differentiation of all 

things (A). 

Nonfalse body: Showing the world the truth— 

Bất hư thân, vì dùng lý như thật thị hiện thế 

gian—See Ten kinds of body of Enlightening 

Beings (). 

Non-form: Arupa 

Immaterial—Phi sắc. 

Non-funcfional nature of thỉngs: Tánh tướng 

VÔ VI. 





divisIve, and senseless 


(skt—Formless—— 


Nongoing body: Impossible to fnd ¡in any 
world—Bất khứ thân, vì nơi tất cả thế gian cầu 
chẳng được See Ten kinds of body of 
Enlightening Beings (J). 
Non-greed: Alobho (p)—-Không Tham—See 
Fifty-two mental stafes. 


Non-greediness: Alobha (sk)—Vô tham—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 

Non-harming: Ahimsa (skÙ—Vô hại hay bất 
tổn hại là không làm tổn hại sinh vật —Not 


harmmng any living beings—See Fiffy-one 
Dharmas Interactive with the Mind. 
Non-harmonization: Bất hòa hợp tính— 


Disharmony—Unharmonizing natures—This 1s 
one of the twenty-four elements of the mind 1n the 
Consciousness-Only theory. with 
“Harminization.—Theo giáo thuyết của Duy 
Thức Học, bất hòa hợp tính là một trong 24 yếu tố 
của tâm. Đối lại với “Hòa hợp tính.” 
Non-hatred: Adoso (p)—Không Sân—See Fifty- 
two mental states. 

Non-humans: Phi Nhơn—See Seven states of 
sentient beIngs. 

Non-human angels: Nhơn Phi Nhơn—Having 
the appearance of humans but possess parfs Of 
animals—Loài quỷ hình người mà không phải là 
người, có những bộ phận của loài thú. 
Nonindulgence: Bất phóng dật—See Ten kinds 
of nonindulgence. 

Non-inflammable robe: Hỏa Hoản Bố Cà Sa— 
An asbestos cassock; also a non-inflammable robe 
said to be made of the hair of the fire rat—Loại 
áo cà sa dùng lông của loài hỏa thử (chuột lửa) 
mà dệt, lửa chẳng thể đốt cháy được, khi áo dơ 
chỉ cần ném vào lửa mà giặt là sạch. 
Non-injury: Ahimsa (sk)—Bất Hại—Không tổn 
hại hay không làm hại đến ai—Harmlessness or 
doïing harm to none, one of the ten good mental 
function in the doctrine of the Fa-Hsiang School. 
In Consciousness-only, the menfal function of “not 
harming others” 1s a provisionally named function, 
arising dependent upon the menfal function of no- 
anger—Bất tổn hại là một trong mười tâm sở 
trong giáo thuyết Pháp Tướng Tông. Trong Duy 
Thức Học, tâm sở bất tổn hại là tâm sở nhất thời 
khởi lên từ tâm sở “vô sân hận.”—See Seventy- 
five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Non-interactive Activity Dharmas: Pháp bất 
tương ưng trong duy thức học —The twenty-four 
Non-interactive Activity Dharmas—See Twenty- 
four non-interactive activity dharmas. 

Non interrelated actions: Bất tương ưng hành. 


Ín contrast 


3113 


Non-interrelated mỉnd: Bất tương ưng tâm, 
một trong Tam Tướng Vi Tế—S§ee Three subile 
marks. 

Non-interrelated primary of 
accepfing an exfernal world: The non- 
1nterrelated or primary taint (Ignorant mind as yet 
hardly discernng subject from object), of 
accepting an external world, or the stage of 
emancipaton from the materia—Hiện sắc bất 
tương ưng nhiễm—See Six mental taints. 
Non-interrelaed or primary taint of 
accepfing a percepfive mỉnd: The non- 
Iinterrelated or primary taint of accepting a 
perceptive mind, or the stape of emancipation 
from mental effor—Năng kiến tâm bất tương ưng 
nhiễm—See Six mental taints. 

Non-Killing: Ahimsa (skt—See Non-harming. 
Non-killing of living beings: “Y cứ không sát 
sanh, sát sanh cần phải từ bỏ”—See Eight things 
that lead to the cutting off of affa1rs. 
Non-laxness: Apramada (skÙ—Bất phóng dật 
hay không buông lung mà theo đúng luật lệ—To 
the rules—See Fifty-one 
1nteractive with the Mind. 
Non-learner: Asekho puggalo (p)—Vô học 
nhân—See Three dharmas (XXXI). 
Non-learner”s righ( action: Vô Học Chánh 
Nghiệp—See Ten qualities of the non-learner. 
Non-learner”s righ( concentration: Vô Học 
Chánh Định—See Ten qualiies of the non- 
learner. 

Non-learner”s right effort: Vô Học Chánh 
Tỉnh Tấn—See Ten qualities of the non-learner. 
Non-learners ripght knowledge: Samma- 
nanam (p)—Vô Học Chánh Trí—See Ten 
qualities of the non-learne. 

Non-learner”s right liberation: Samavimutti 
(p—Vô Học Chánh Giải Thoát—See Ten 
qualities of the non-learner. 

Non-learner”s right livelihood: Vô Học Chánh 
Mạng—See Ten qualitiles of the non-learner. 
Non-learner”s righ( mindfulness: Vô Học 
Chánh Niệm—See Ten qualiiles of the non- 
learner. 

Non-learner”s right speech: Vô Học Chánh 
Ngữ—See Ten qualities of the non-learner. 


0F taïnt 


follow Dharmas 





Non-learner”s right thought: Vô Học Chánh 
Tư Duy—See Ten qualites of the non-learner. 
Non-learner”s right view: Vô Học Chánh Tri 
Kiến—See Ten qualities of the non-learner. 
Non-malevolenee: Advesa (skt)—Vô sân—See 
Seventy-five dharmas of the Abhidharma Kosa. 
Non-marriageable (a): Chưa đến tuổi kết hôn. 
Non-Moving-Wisdom-Light Buddha: Bất 
Động Trí Quang Phật. 

Non-necessary appearance of the Buddha to 
those of spiritual vision: Sự xuất hiện không 
cần thiết của Phật đến với những chúng sanh tâm 
lnh—See Two kinds of manifestalon or 
appearance. 

Non Nuoc Temple: Chùa Non Nước —Non 
Nuoc Temple was originally built in 1091 on 
Mount Non Nuoc, Ninh Binh town, Ninh Binh 
province. During the Tran Dynasty, I' was 
destroyed by a big storm. Later, monk Trí Nhu 
rebuilt on the old foundation and named ¡1t “Linh 
Te Temple”, but the temple was destroyed soon 
after that. During the reign of king Gia Long 
(1802-1819), local people collected stones and old 
bricks from the old temple to build another temple 
on Mount Canh Dieu with the same name “Non 
Nuoc Temple” in memory of the old temple on 
Mount Non Nuoc—Chùa Non Nước nguyên lai 
được xây dựng vào năm 1091 trên núi Non Nước, 
thị xã Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Đến đời nhà 
Trần, chùa bị một trận bão lớn làm đổ nát. Về sau 
nhà sư Trí Nhu xây dựng lại trên nên cũ và đặt 
tên là “Linh Tế Tự,” nhưng sau đó không lâu chùa 
cũng bị tàn phá. Dưới thời vua Gia Long, dân địa 
phương góp nhặt ngói và đá trên ngôi chùa cũ 
dựng lại ngôi chùa trên núi Cánh Diều và đặt tên 
là Non Nước Tự để nhớ tới ngôi chùa ở núi Non 
Nước khi xưa. 

Non-outflow: Vô lậu Whatever ¡is ¡in the 
steam of births and deaths. Even condifioned 
merifs and virtues lead to rebirth within samsara. 
We have been swIimming ¡in the steam of 
outflows for so many aeons, now If we wIsh to get 








out of it, we have no choIce but swimming against 
that stream. To be without outflows 1s like a bottle 
that does not leak. For human beinss, people 
without outflows means they are devoided of all 
bad habits and faults. They are not greedy for 


3114 


wecalth, sex, fame, or proflt. However, sincere 
Buddhists  should the 
differences between “sreed” and “necesitiles”. 
Remember, eating, drinking, sleeping, and resting, 
etc wIll become outflows only If we overindulse 
1n them. Sincere Buddhists should only eat, drink, 
sleep, and rest moderately so that we can 
maintain our health for cultivation, thatf's enouph. 
On the other hand, when we eat, we eat too much, 
or we try to select only delicious dishes for our 
meal, then we will have an outflow—Bất cứ thứ 
øì trong vòng sanh tử đều là hữu lậu. Ngay cả 
phước đức và công đức hữu lậu đều dẫn tới tái 
sanh trong cõi luân hồi. Chúng ta đã nhiều đời 
kiếp lăn trôi trong vòng hữu lậu, bây giờ muốn 
chấm dứt hữu lậu, chúng ta không có con đường 
nào khác hơn là lội ngược dòng hữu lậu. Vô lậu 
cũng như một cái chai không bị rò rỉ, còn với con 
người thì không còn những thói hư tật xấu. Như 
vậy con người ấy không còn tham tài, tham sắc, 
tham danh tham lợi nữa. Tuy nhiên, Phật tử chân 
thuần không nên lầm hiểu về sự khác biệt giữa 
“lòng tham” và “những nhu cầu cần thiết.” Nên 
nhớ, ăn, uống, ngủ, nghỉ chỉ trở thành những lậu 
hoặc khi chúng ta chìu chuộng chúng một cách 
thái quá. Phật tử chân thuần chỉ nên ăn, uống ngủ 
nghỉ sao cho có đủ sức khỏe tiến tu, thế là đủ. 
Trái lại, khi ăn chúng ta ăn cho thật nhiều hay lựa 
những món ngon mà ăn, là chúng ta còn lậu hoặc. 
Non-outflow training: Vô lậu học —There are 
three studies or threefold training, or endeavors of 
the non-outfliow, or the those who have 
passlonless life and escape from transmigration— 
Có ba phần học của hàng vô lậu, hay của hạng 
người đã dứt được luân hổi sanh tử—See Three 
studies of the non-outflow. 

Non-outflow wisdom: Tuệ vô lậu —See Three 
studies of the non-outflow. 
Non-pereeptibility: Bất khả tri giác tính. 
Non-permanencc: Vô thường—See 
SIønS. 

Non-person: Phi nhân vị. 
Non-personalistic (a): Thuộc về phi nhân vị. 
Non-personality: Vô Ngã—See No-self, and 
Three signs. 


not  misunderstand 


Three 








Non-phenomenal spacc: Passive 
Noumenal space—Vô VI Hư Không—See Two 
kinds of space. 

Nonprevaricating guts: Bụng chẳng hư giả, vì 
không hiểm dối —Having no crookedness—See 
Ten kinds of gufs of Great Enlightening Beings. 
Nonproducfion and nondestrucfion: Không 
sanh không diệt—Certain person has ended the 
source of thoughts, there 1s no more reason for 
them to arise. In the state of flowing, halting, and 
turning, the thinking mind, which was the cause of 
production and destruction, has now_ ceased 
forever, and so he naturally thinks that this 1S a 
sfate of nonproduction and nondestruction. As a 
result of such reasoning, he speculates that this 
Sfate 1s permanent. Because of these speculation 
of permanence, he wIll lose proper and pervasIve 
knowledge, fall Iinto externalism, and become 
confused about the Bodhi nature—Người nào đó 
đã cùng tột cái căn nguyên của tưởng, hết cái sinh 
lý, lưu chỉ xoay vần; sinh diệt tưởng tâm, nay đã 
dứt bặt, tự nhiên thành cái lý bất sanh diệt. Nhân 
tâm so đo chấp trước cho là thường. Vì chấp 
thường, mà mất chánh biến tri, đọa lạc ngoại đạo, 
mê lầm tính Bồ Đề—See Four theories regarding 
D€TVvasive permanenee. 

Non-rational (a): Thuộc về phi lý tính. 

Nonreal body: Realizing all worlds as they 
really are—Bất thật thân, vì tất cả thế gian được 
như thật—See Ten kinds of body of Enlightening 
Beings (ÐD. 

Non-reality of the atman: Non-reality of the 
atman, the soul, the person—Ngã không (Nhân 
không)—See Two voids (A). 

Non-reality of thỉngs: Pháp không—See Two 
voids (A). 

Non-reasoning and judgment: Avitakko (p)— 
Trạng thái không lý luận và xét đoán. 
Nonregressing faculties: Bất thối căn—See 
Ten kinds of faculties of Great Enlightening 
Beings. 

Non-Regression: Bất thối chuyển—See Non- 
Retrogression and Three kinds of non-retreat. 
Nonreligious (a): Thuộc về phi tôn giáo tính. 
Non-resistant cause: Bất chướng nhân—Non- 
resisfant cause, as space does not resist—This 1s 


Space—— 


3115 


one of the six causes of all conditioned things. 
Every phenomenon depends upon the union of the 
pñmary cause and conditional or environmental 
cause—Đây là một trong sáu nhân sanh ra các 
pháp hữu vi. Pháp hữu vi sanh ra đều do sự hòa 
hợp của nhân và duyên—See Six Chief Causes 
(hetu) and four Sub-causes (A). 

Non-retreat: Bất thối chuyển —See Three kinds 
Of non-refreat. 

Non-retreat from  miỉndfulness: 
receding from pursuing a ripht line of thought or 
mental discipline—Niệm bất thố—Không thối 
chuyển trong thiển định—See Three kinds of non- 
retreat. 

Non-retreat from position atfained: Never 
receding from position attained—VỊ bất thối— 
Không thối chuyển từ chỗ đã đạt —See Three 
kinds of non-retreat. 


Never 


Non-retreat from practfice: Never receding 

from a right course of action—Hạnh bất thối— 

Không thối chuyển từ những hành động thiện lành 

đang theo đuổi—See Three kinds of non-retreat. 

Non-Retrogression: Non-regression—Never 

retrea—Mind that resides in irreversibility—Bất 

Thối—Bất thối tâm trụ. 

l) One who has reached the realizaton of 
emptiness (Tolerance and Non-birth) wiIll 
never regress from the Buddha or Bodhisattva 
Paths—Bậc đã đạt được tánh không hay vô 
sanh pháp nhẫn sẽ không bao giờ bị thối 
chuyển ra khỏi Bồ Tát hay Phật đạo. 

2) When one has reached the level where one 

does not fall back or non-refrogression Is 

another way of saying one will achieve 

Buddhahood ïn one lifetime——Khi một bậc đã 

tiến tới chỗ không còn rơi ngược trở lại (luân 

hồi sanh tử) hay bất thối chuyển là cách nói 
khác của “nhất sinh thành Phật” hay thành 

Phật trong kiếp này. 

See Avaivartika, Three kinds of non-retreat, 

Ten grades of Bodhisattva”s faith, and Ten 

ørounds. 

Non-retrogression mỉnd: Bất Thối Tâm— 

According to Most Venerable Thích Thiền Tâm in 

The Thirteen Patriarchs of Pureland Buddhism, 

what is a Non-Retrogression Mind? lt is necessary 

to know that even !f repentance-vow has been 


+ 


made and the cultivated path has been taken— 

Theo Hòa Thượng Thích Thiển Tâm trong Liên 

Tông Thập Tam Tổ, sao gọi là Bất Thối Tâm? 

Phải nên biết rằng tuy đã có sám nguyện và tu 

hành rồi. 

(A) Cultivators the following 
obstructions—Hành giả vẫn còn vướng nhiều 


stll encounter 


chướng ngạ!: 
1) Binding karma, afflictions as well as other 
demonic obsfuctions are not easy tfO 


eliminate and destroy: Nghiệp hoặc, phiển 
não, cùng các thứ ma chướng khác không dễ 
gì dứt trừ được. 

2) Cultivatng for the six Paramitas and ten 
thousand conducts of Bodhisattvas are not 
easy to atfain: Tu lục độ, vạn hạnh của Bồ 
Tát cũng không dễ gì thành tựu được. 

3) The path toward achieving the Ulũmate 
Bodhi 1s an extremely long process; It IS not 
easy to accomplish either: Con đường đi đến 
quả vị vô thượng Bồ Đề lại rất dài xa, không 
dễ gì chứng đắc được. 
Cultivators must develop firm vows of non- 
retroøression, even If this body has to endure 
infinite degradations, pains, and sufferinss; or 
even If this body 1s burned to ashes—Hành 
giả phải phát lời thể nguyễn kiên cố, bất thối 
chuyển, dù cho thân nầy có bị vô lượng nhục 
nhằn, khổ nhọc, hay bị thiêu đốt nát tan: 

l) I am determined not to commit wicked 
transgressions: Quyết không vì thế mà phạm 
vào điều ác. 

2) I am determined not to regress on my 
culdvated path: Quyết không vì thế mà thối 
thất trên bước đường tu. 

3) I am determined to use this 
Retrogression Mind” to practice 
enliphtenment and to save other sentient 
beings: Quyết luôn dùng tâm “Bất Thối 
Chuyển” như vậy mà hành đạo. 

Non-returner: Anagamin (p)—A Na Hàm—Bậc 

Bất Lai—One who does not return—One exempt 

from transmigratlon—Never-Returner—A. 

transliteration of the Sanskrit “Anagamnn.” This 1s 

a Himnayana sage who has fully severed the 

afflictions of the desire realm and will not again 

be reborn in this world. Anagamin 1s one who 
atfains the third stage of Sainthood in Hinayana 


(B) 


“Non- 


for 


3116 


schools, who 1s no more reborn ¡in this world. After 
death he is born in the Pure Lands (Abodes) or in 
the rupa or arupa heavens untl he atfains 
Arhatship or nirvana—Bất Lai, dịch từ Phạn ngữ 
“Anagammn,” (Hoa ngữ A Na Hàm). Đây là một 
bậc Thánh Tiểu Thừa, vị đã đoạn trừ hết phiền 
não trong dục giới và không còn phải tái sanh vào 
thế giới này nữa. A Na Hàm là bậc không còn trở 
lại, người đã được miễn trừ khỏi dòng sanh tử. 
Bất lai là quả vị thứ ba trong bốn Thánh quả vị 
của trường phái Tiểu thừa, người không còn tái 
sanh trong thế giới nầy nữa. Sau khi lâm chung thì 
người ấy sẽ vãng sanh Tịnh Độ hay vào cõi trời 
sắc giới và vô sắc giới cho đến khi đạt được quả 
vị A La Hán hay niết bàn—See Four kinds of holy 
men. 

Non-returning: Anagami (p)—Quả Bất lai. 
Non-scriptural (a): Không thuộc về kinh điển. 
Non-seeking practices: Vô Sở Cầu —See Three 
doors of liberation. 

Nonsense speech: Samphappalapa (p)— 
Trangression speech—Nói lời vô nghĩa (rổ dại)— 
Nói lời phi lý—See Five kinds of false speech. 
Non-sentient objecfs: Phi tình (không phải là 
chúng sanh hữu tình ——grass, wood, earth, stone, 
etc). 

Non-soul: Vô ngã 

Non-substantial hypothesis: Vô thể tùy hình 
giả—See Two hypotheses. 

Non-substantiality: Nihsvabhava-sunya (skÙ— 
Không thực chất tính. 

Nonsubstanfiveness (n): Không thực chất. 
Nonswindling guts: Bụng không thi đoạt, vì 
không tham đối với tất cả vật —Having no greed 
for anything—See Ten kinds of guts of Great 
Enlightening Beings. 








Non-technical (a): Không chuyên môn. 
Non-thought: Phi tưởng. 

Non-Thoght Heaven: Trời Phi Phi Tưởng—See 
NÑine kinds of non-action (A). 

Non-Trainer: Non-Learner—VỊ vô học. 








Nonverbal knowledge: Akuppam-nanam (p)— 
Immovable knowledge—Tri Kiến Vô Ngôn— 
Non-distinguished and nonverbal knowledge, in 
confrast with movable and verbal knowledge——TTI 
thức không bằng lời nói. Tri kiến không phân biệt 


và không lời, đối lại với động trí được diễn tả 
bằng lời. 

Non-violent (a): Ahimsa (skQ——Absence of 
cruelty—Bất bạo động. 

None are equal to me: Vô Đẳng Ngã Mạn— 
Khởi tâm kiêu mạn cho rằng không ai bằng 
mình —See Ñine forms of pride. 

None are inferior to me: Vô Liệt Ngã Mạn— 
Dù biết rằng không ai kém hơn mình nhưng vẫn 
sanh lòng kiêu mạn cho rằng mình chỉ kém người 
chút ít thô—See Nine forms of pride. 

None surpass me: Vô Thắng Ngã Mạn—Đối 
với người bằng mình, lại sanh tâm kiêu mạn cho 
rằng không ai có thể hơn mình được—See Nine 
forms of pride. 

Noontide (poetic): Midday—Giữa trưa (đúng 
ngọ). 

Noose of desire: Net of desire—Ái võng (lưới 
của ái dục). 

Nor pride nor arrogance: Không ngã mạn 
cống cao—See Five higher wholesome deeds (A). 
Norbulingka: Summer residence of the Dalai 
pñior to the Chinese Invasion and 
annexaton of Tibet In the 1950s. It 
constructed ¡in the eiphteenth century and 1s 
located outside Lhasa—Cung điện mùa hè của 
Đức Đạt Lai Lạt Ma trước khi Trung quốc xâm 
lăng Tây Tạng vào thập niên 1950s. Cung điện 
này được xây dựng bên ngoài thủ đô Lhasa vào 
thế kỷ thứ 18. 

Norm (n): Standard—Tiêu chuẩn—Qui tắc. 
Norms of practice: Qui tắc tu hành— According 
to the Flower Adornment Sutra, Chapter 38, there 
are fen norms of practice of Great Enlightening 
Beings. Enlightening Beings who abide by these 
can attain the Buddhas” supreme method of 
practice—Theo Kinh Hoa Nghiêm, Phẩm 3§, có 
mười pháp tu hành của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ 
Tát an trụ trong pháp nầy thời được pháp tu hành 
vô thượng của Như Lai—See Ten norms of 
practice of Great Enlightening Beings. 
Normadic life: Du mục. 

Normal  unenlightened  ïidea: 
principlesCommon axioms—Tục đế. 
Normatfive (a): Thuộc về tiêu chuẩn. 
North: Phương Bắc—See Ten directions. 








Lamas 
WaS 


Common 


3117 


Northeast: Ten 


directions. 

North-east corner of a house: Quỷ Môn—The 
northeast corner of the house, throuph which the 
Spirifs can come and go—Cửa quỷ, cửa Đông Bắc 
của nhà ở và thành quách, là nơi mà quỷ có thể 
đến và đi. 

North guardian deva: Hoại Chư Bố Kết Hộ— 
See Four great guardian devas of the four 
quarters. 

Northern Buddhism: Bắc Phương Phật Giáo— 
Bắc Tông Phật Giáo —Northern Buddhism, ¡in 
contrast with Southern Buddhism (Nam phương 
Phật giáo Hinayana)—Phật giáo phương Bắc, 
đối lại với Phật giáo Nam phương hay Phật giáo 
Nguyên Thủy hay Tiểu Thừa. **See Mahayana. 
Northern collection of sutras: Bắc Tạng—The 
northern collecton or edition of 1,621 works 
(Buddhist sutras) first published in Peking around 
1403-1424. Later this ediion was published In 
Japan In 1678-1681 by Tetsugen—Toàn bộ kinh 
điển Bắc Tông, khoảng 1.621 quyển được ¡n ấn 
tại Bắc Kinh lần đầu tiên vào khoảng những năm 
tứ 1403 đến 1424. Về sau nầy bộ Bắc tạng được 
Ngài Thiết Nhãn in lại tại Nhật Bản trong khoảng 
1678-1681. 

Northern confinent: Uttarakuru (sk)—Bắc Cu 
Lô Châu —The northern of the four continents 
surrounding Sumeru—Bắc Cu Lô (Câu Lư) Châu, 
còn gọi là Uất Đan Việt Châu. Châu nằm về phía 
Bắc trong tứ châu bao bọc chung quanh núi Tu 
Di—See Uttarakuru and Four confinenfs. 
Northern heaven king: Vaisravana or Dhanada 
(skÐ—Vessavana (p)—ÐĐa Văn Thiên Vương— 
Bắc thiên vương—See Four Heavenly (Guardian) 
Kings. 

Northern pillow: Bắc Chẩm_—- Gối Phương 
Bắc —The northern pillow, ¡.e. Sakyamuni, when 
dying, pillowed his head to the north, pointing the 
way for the extension of his doctrine—Phật Thích 
Ca Mâu Ni, khi Ngài nhập diệt, gối hướng về 
phương Bắc, có nghĩa là giáo pháp của Ngài sẽ 
được phát triển về phương Bắc. 

Northern school: Great vehicle—Bắc Tông— 
Hung-]en was a great Zen Master, and had many 
capable followers, but Hui-Neng and Shen-Hsiu 
stood far above the rest. During that time Zen 


Phương Đông Bắc—See 


came to be divided into two schools, the Northern 
and Southern. When we understand Shen-Hsiu 
and what was taught by him, It wIll be easler to 
understand Hui-Neng. Unfortunately, however, 
We are not In possession of much of the teaching 
of Shen-Hsiu, for the fact that this School failed to 
DrOSp€r agalnst 1s compettor led to the 
disappearance of is lierature. The Teaching of 
the Five Means by the Northern School, one of 
the preserved writings of the Northern School, 
which 1s Incomplete and imperfect in meaning, 
and not written by Shen-Hsiu. They were noftes 
taken by his disciples of the Masters lectures. 
Here the word “Means” or method, upaya in 
Sanskrit, 1s not apparentdly used in any special 
sense, and the five means are five heads of 
reference to the Mahayana Sutas as to the 
teaching In the Northern School. The Northern 
School teaches that all beings are originally 
endowed with Enliphtenmeint, Just as 1t 1s the 
nature of a mirror to 1luminate. When the passions 
vell the mirror If 1s Invisible, as thought obscured 
with dust. If, according to the Instructions of Shen- 
Hsu, erroneous thoughts 
annihilated, they cease to rise. The the mind 1s 
enliphtened as to Ifs own nature, leaving nothing 
unknown. It is like brushing the mirror. When 
there is no more dust the mirror shines out, 
leaving nothing unilumined. Therefore, Shen- 
Hsu, the great Master of the Northern School, 
wWri(©s, In his gatha presented to the Fifth 
Patriarch: 

““This body 1s the Bodhi tree 

The mind 1s like a mirror bright; 

Take heed to keep It always clean 

And let not dust collect upon 1t.” 
This dust-wiping attitude of Shen-Hsiu and his 
followers Inevitably leads to the quIetistic method 
of meditation, and it was indeed the method which 
they recommended. They taught the entering Into 
a samadhi by means of concentration, and the 
purifying of the mind by making 1t dwell on one 
thoupht. They further taught that by awakening of 
thoughts an objective world was I1llumined, and 
that when they were folded up an inner world was 
perceived—Hoằng Nhẫn là một đại Thiển sư và 
ngài có nhiều đệ tử ưu tú, nhưng Huệ Năng và 
Thần Tú vượt hẳn tất cả những đệ tử khác. Đây 


are subdued and 


3118 


chính là thời điểm mà Thiền chia thành hai tông 

Nam và Bắc. Hiểu được Thần Tú và giáo pháp 

của ông khiến chúng ta nhận định rõ ràng hơn về 

giáo pháp của Huệ Năng. Nhưng không may, 
chúng ta có rất ít tài liệu và giáo pháp của Thần 

Tú, vì sự suy tàn của tông phái nầy kéo theo sự 

thất tán văn học của ngài. Ngày nay chỉ còn lưu 

lại thủ bản “Bắc Tông Ngũ Đạo,” không hoàn 
chỉnh, cũng không phải do chính Thần Tú viết, cốt 
yếu viết lại những yếu chỉ do môn đệ của Thần 

Tú nắm được với sự tham khảo ý kiến của thầy 

họ. Ở đây chữ “Đạo” hay “Đường” hay “Phương 

tiện” trong tiếng Phạn, không được dùng theo một 
nghĩa đặc biệt nào, năm đường là năm cách quy 
kết giáo pháp của Bắc Tông với kinh điển Đại 

Thừa. Bắc Tông dạy rằng tất cả chúng sanh đều 

có tính Bồ Đề, giống như bản tánh của cái gương 

phản chiếu ánh sáng. Khi phiền não dấy lên, 
sương không thấy được, giống như bị bụi phủ. 

Theo lời dạy của Thần Tú là phải chế ngự và diệt 

được vọng niệm thì chúng sẽ ngừng tác động. Khi 

ấy tâm nhân được sự chiếu sáng của tự tánh 
không còn bị che mờ nữa. Đây giống như người ta 
lau cái guơng. Khi không còn bụi, gương chiếu 
sáng và không còn gì ngoài ánh sáng của nó. 

Thần Tú đã viết rõ trong bài kệ trình Tổ như sau: 

“Thân thị Bồ Đề thọ 

Tâm như minh cảnh đài 
Thời thời thường phất thức 
Vật sử nhạ trần ai.” 

(Thân là cây Bồ Đề, 

Tâm như đài gương sáng 
Luôn luôn siêng lau chùi 
Chớ để bụi trần bám). 

Thái độ của Thần Tú và các môn đệ của ngài tất 
nhiên dẫn đến phương pháp nh tọa. Họ dạy cách 
nhập định qua sự tập trung và làm sạch tâm bằng 
cách trụ nó trên một ý niệm duy nhất. Họ còn 
tuyên bố rằng nếu khởi sự niệm quán chiếu ngoại 
cảnh thì sự diệt niệm sẽ cho phép nhận thức nội 
gIỚI. 

Northern school”s five teachings: Bắc Tông 

Ngũ Đạo. 

1) Buddhahood 1S enlightenment, 
enliphtenment 1s not awakening the mind: 
Thành Phật là giác ngộ cốt yếu là không khởi 
tâm. 


and 


2) When the mind is kept Immovable, the senses 
are quietened, and ¡n this state the gate of 
supreme knowledge opens: Khi tâm được duy 
trì trong bất động, các thức yên tĩnh và trong 
trạng thái ấy, cánh cửa tri thức tối thượng 
khai mở. 

3) This opening of supreme knowledge leads to 
a mystical emancipation of mind and body. 
This, however, does not mean the absolute 
quietism of the Nirvana of the Hinayanists, 
for the supreme knowledge atfained by 
Bodhisaatvas Involved unattached activity of 
the senses: Sự khai mở tri thức tối thượng nầy 
dẫn đến sự giải thoát kỳ diệu của thân và 
tâm. Tuy nhiên, đây không phải là cảnh Niết 
Bàn tịch diệt của Tiểu Thừa và tri thức tối 
thượng do chư Bồ tát thành tựu đem lại hoạt 
tính không dính mắc của các thức. 

4) This unattached activiy means being free 
from the dualism of mind and body, wherein 
the true character of things is grasped: Hoạt 
tính không dính mắc nầy có nghĩa là sự giải 
thoát hai tướng thân tâm, sự giải thoát trong 
đó chân tướng các pháp được nhận thức. 

5) Finally, there is the path of Oneness, leading 
to a world of Suchness which knows no 
obstructions, Ths 1s 
Enlightenment: Cuối cùng đó là con đường 
Nhất Thể, dẫn đến cảnh giới Chơn Như 
không biết, không ngại, không khác. Đó là 
giác ngộ. 

Northern school of Zen sect: Thiền Bắc Tông 

(Thiền phái của Thần Tú). 

Northern Tˆai: Bắc Đài —The northern Tai, ¡.e. 

Wu-T”ai-Shan in Shansi, the northernmost of the 

four famous Buddhist Mountains—Núi Bắc Đài, 

như Ngũ Đài Sơn ở Sơn Tây, ngọn núi nằm về 
phía cực Bắc trong bốn ngọn núi nổi tiếng của 

Trung Quốc. 

Northwest: 

directions. 

Nose: 

I) Hương Nhập: The sense of smell and 1ts 
organ—Lổ mũi hay hương được ngữi thấy là 
do ở mũi. 

2) This is one of the six senses on which one 
relies or from which knowledge 1s received—— 
Đây là một trong sáu giác quan hay sáu chỗ 


no differences. 


Phương Tây Bắc See Ten 


3119 


để nhận biết—See Six senses on which one 
relies. 

3) Ghranendriya (skt: Nostrils—Tỷ 
According to the Flower Adornment Sutra, 
Chapter 38, there are ten kinds of nose of 
Great Enlightenng Beings. Enlightening 
Beings who accomplish these will acquire the 
Infinite, boundless nose of Buddhas— Theo 
Kính Hoa Nghiêm, Phẩm 38, có mười mũi 
của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát thành tựu 
những pháp nầy thời được vô lượng vô biên 
thanh tịnh tỷ của Như Lai—See Nine impure 
openinøs In our body, Ten kinds of nose of 


căn—— 


Great Enlightening Beings, and Twenty tfwo 
TOOfS. 
4) Ghrana (skt): Tỷ —See Seventy-five dharmas 
of the Abhidharma Kosa. 
Nose avoiding fragrant scent: Mũi đừng ngữi 
mùi thơm—See Six robbers. 
Nose-bleeding: Xuất Huyết Mũi—One of the 
five epidemics 1n Vaisali during the Buddha”s 
lfetm—Một trong năm loại bệnh ngặt nghèo 
trong thành Vaisali vào thời của Đức Phật —See 
FIve epIdemics. 
Nose can smell fragrance: Ghrana-gandha 
(skÐ)-—Place of nose and smell—Tỷ Hương Xứ — 
See Twelve entrances (ID. 
NÑose consciousness: Tỷ thức—See Olfactory 
CONSCIOUSness. 
NÑose-contact: Tỷ Xúc —According to the Sangiti 
Suffa 1n the Long Discourses of the Buddha, this 1s 
one of the six groups of contacts—Theo Kinh 
Phúng Tụng trong Trường Bộ Kinh, đây là một 
trong sáu xúc thân—See S1x øroups of contacts. 
NÑose entrance: Tỷ Nhập—See Six entrances. 
Nose ỉs in union with the smell smelt: One of 
the six unions of the six sense organs with the six 





objects of the senses—Mỗõi phải hòa hợp với mùi 
ngữi, một trong sáu sự hòa hợp giữa sáu căn với 
sáu trần—S§ee Six unions of the six sense organs. 
Not (adv): Không. 

Not abandon øreat compassion: Chẳng bỏ đại 
bi —See Ten kinds 
commitmernt to universal enlightenment (10). 

Not to abandon sentient beings: Đại bi chẳng 
bổ tất cả chúng sanh—-See Ten kinds of 
adamantne mind of commitment to universal 


of adamantine mind of 


enliphtenment (10), Ten kinds of Buddha-work in 
all worlds in all tmes of the Buddhas (A), and Ten 
kinds of reliance of Great Enlightening Beings. 
Noft abandon what the Teacher tells them to 
abandon: Những pháp nào vị Đạo Sư dạy nên từ 
bổ, những pháp ấy họ không từ bổ—S§ee Three 
reasons middle Bhikkhus are to be blamed and 
Three reasons elder Bhikkhus are to be blamed. 
Not abiding: Apratshthia (skÙ—Vô Trụ—Not 
abidinge—Things having no independentf nature of 
their own, they have no real exIstence as separate 
entities—Vạn hữu không có tánh độc lập của nó, 
chúng không có sự hiện hữu thật sự như một thực 
thể riêng biệt, nên không bám víu vào đâu (chỉ 
tùy theo duyên mà nổi lên). 

Not abiding in anything: Ưng vô sở trụ nhi 
sanh kỳ tâm (kinh Kim Cang)—According to the 
Diamond Sutra, a Bodhisattva should produce a 
thought which 1s nowhere supported, or a thought 
awakened without abiding in anything whatever. 
The complete sentence which the Buddha taught 
Subhuti as follows: “Do not act on sight. Do not 
act on sound, smell, taste, touch or Dharma. One 
should act without attachments.”—Theo Kinh Kim 
Cang, một vị Bồ tát nên có các tư tưởng được thức 
tỉnh mà không trụ vào bất cứ thứ gì cả. Toàn câu 
Đức Phật dạy trong Kinh Kim Cang như sau: “Bất 
ưng trụ sắc sanh tâm, bất ưng trụ thinh, hương, vị, 
xúc, pháp sanh tâm; ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm 
(không nên sinh tâm trụ vào sắc, không nên sinh 
tâm trụ vào thanh, hương, vị, xúc, Pháp. Nên sinh 
tâm Vô Sở Trụ, tức là không trụ vào chỗ nào). 
Not accept necessities from a man: Cấm vì ý 
riêng lãnh của đàn ông những thức cần dùng— 
See Sanghadisesa. 

Not to accuse falsely: Cấm cáo gian—See 
Sanghadisesa. 

Not to act as a go-beftween for a woman 
with a man: Cấm làm mai, cưới gã hay môi giới 
cho sự hẹn hò—See Sanghadisesa. 

Not adequate for: Bất cập (không đủ). 

Not to ask other people to accept necessifies 
from a man: Cấm vì ý riêng mượn kẻ khác lãnh 
thế của đàn ông những thức cần dùng —See 
Sanghadisesa. 


3120 


Not aftempting to solve it intellectually 
where there are no such cues ỉn it: Không cố 
gắng giải quyết công án bằng trí năng trong khi 
chẳng có trình tự luận lý nào trong đó—See Ten 
methods of maturing doubts. 

Not backsliding: (skÐ—— 
Avinivartanya (skÐÙ—Never receding, always 
progressing—Not losing gøround—Never 
retreating but going straight to nirvana, an epithet 
of every Buddha—Bất thối. 

Not (so) bad as others: Ngã Liệt Mạn (khởi 
tâm kiêu mạn cho rằng mình không đến nỗi tệ 
như người khác)—See Nine forms of pride. 


Avaivartika 


Not to be angry: Không sân giận—See Three 
good deeds, Ten precep(s (ID, and Ten rules 
which produce no regrets. 

Not to be attracted to any world: Khiến 
chẳắng nhiễm trước tất cả thế gian—There ¡s a 
spiritual friend who helps cultivators not to be 
affracted to any world. This 1s one of the ten kinds 
of spiritual friends who help them along the path 
to cenliphtenment ¡in the Flower Adornment 
Sutra—Có một loại thiện tri thức khiến hành giả 
chẳng nhiễm trước tất cả thế gian. Đây là một 
trong mười loại thiện hữu tri thức mà Đức Phật đã 
dạy trong Kinh Hoa Nghiêm—See Ten kinds of 
spiritual friends. 

Not to be avaricious: Không xan tham—See 
Ten precepts (II). 

Not to be cast away: Bất Khả Khí (không thể 
bỏ được). 

Not to be destroyed: Avinasya (skÙ— 
Indestructible—Never  decaying—Eternal—Bất 
hoại. 

Not to be greedy: Không tham lam—See Three 
good deeds. 

Not be grudging body and life: Bất Tiếc Thân 
Mệnh—The Bodhisattva vitue of not sparing 
one”s life for the sake of bodhi—Vị Bồ Tát không 
tiếc thân mệnh mình trên đường tu tập đạo quả 
Bồ đề. 

Not to be iønorant with wrong views: Không 
s¡ mê tà kiến—See Three good deeds. 

Not to be mean nor rude: Không hèn hạ thô 
lỗ —See Ten rules which produce no regrets. 





Not to be reborn: Anufpatti or Anutpada or 
Ajata (skt—Exempt from rebirth—Non-birth— 
Unproductive—Vô Sanh—See AnutpaffI. 

Not to be reborn in the realm of animals: 

Chẳng tái sanh vào cõi súc sanh—This is one of 

the eipht surpassing things. Those who keep the 

forst eight commandments receive eight kinds of 
reward—Đây là một trong tám loại thắng pháp. 

Những ai thọ trì bát trai giới sẽ được tám loại 

công đức thù thắng—See Eight surpassing things. 

Not be right not to gïve something to those 

who are not cooking: One gives, thinking: “I 

am cooking something, they are not. It would not 

be right not to gøIve something to those who are 
not cooking.” This is one of the eight bases for 
gIving according to the Sangiti Sutta in the Long 

Discourses of the Buddha—Bố thí vì nghĩ rằng 

“Ta nấu, họ không nấu. Thật không phải, nếu ta 

nấu mà ta đem bố thí cho kẻ không nấu.” Đây là 

một trong tám loại bố thí theo Kinh Phúng Tụng 
trong Trường Bộ Kinh—See Eight causes of dana. 

Not being acquisitive 

anything: Giới vô sở đắc nơi tất cả pháp—See 

Ten kinds of precepts. 

Not beỉng affected by any worldly things: 

Yet not stopping work in the world—Chẳng nhiễm 

tất cả pháp thế gian, mà chẳng dứt tất cả việc làm 

của thế gian—See Ten Paths Of Emancipation Of 

Great Enlightening Beings. 

Not being at(tached to any of the 

incarnations of Buddhas: Giới chẳng tham 

trước tất cả thân Như Lai—See Ten kinds of 

Dprecepts. 

Not beỉing disturbed by pluraliies of 

objecfs: Không dao động bởi vạn vật—See Ten 

methods of maturing doubts. 

Not being unclear about cause and effect, 

not falling subject to cause and effect: Bất 

Muội Nhân Quả, Bất Lạc Nhân Quả. 

(@)_ Story of “Not being unclear about cause and 
efect, not falling subJect to cause and 
effecf—Câu chuyện về “Bất Muội Nhân 
Quả, Bất Lạc Nhân Quả”: Not being unclear 
about cause and effect, not falling subject to 
cause and effect. Patriarch Pai-Chang-Huai- 
Hai, an awakened Zen Practitioner, was on a 


in respect f0 


3121 


throne speaking the dharma. After the dharma 
session ended, everyone departed except for 
an elderly man with white hair and beard. 
Seeing this, Patriarch Pai-Chang asked why, 
so the elderly man recounted the following 
story: Dear Patrlarch, originally, in the past, I 
was a Buddhist Monk cultivating 1n this 
mountain. At that time, [ was on the throne 
teaching the dharma and a young student 
studying the Buddha Dharma asked me: “or 
those who cultivate Mahayana Buddhism, do 
they remain a part of the Law of Cause-and- 
Effect?” I replied: “Outside of the law of 
cause-and-effect.” Because my answer was 
unclear in that way, the Dharma listener 
misinterpreted 1t as “There is no cause-and- 
efect.” Although I was a Dharma Master 
who taught the Mahayana Dharma Sutra 
teachinøgs, yet I answered ¡in such an 
ambiguous manner, causing the listener to 
misinterpret my answer; therefore, Ï was not 
able to achieve any spirtual fulfillment. In 
contrast, Ï was condemned to be a paranormal 
fox and I have lived in this mountaIn for the 
past 500 reincarnatlons. Today I asked the 
Great Master to have compassion to help me 
change that mistake, and help me escape this 
suffering existence of being an animail. Pai- 
Chang said to the old man: “Tf that 1s the case, 
at this time, you should use the same words of 
that student and ask me.” The old man knelt 
down, put his palms together and asked 
respectfully: “For those who cultivate 
Mahayana Buddhism, do they remain as part 
of the Law of Cause-andEffect?” The 
Patriarch replied: "Do not doubt the law of 
cause-and-effect" Meaning those who 
cultivate Mahayana Buddhism should never 
doubt the law of cause-and-effect. They must 
know the theory of cause-and-effect 1s 
inherent clear and inseparable like a shadow 
1S to a body. As soon as the Patriarch finished, 
the elderly man was awakened suddenly. He 
prostrated respectfully and said: “I have been 
condemned as a fox for over 500 
reincarnations, but, today, relying on Just one 
line of your teaching, I will be able to find 
liberation. I will now abandon my body as a 


fox in my den at the base of the mounfain, 
behind this temple, I ask the Great Master to 
please make funeral arraneements on my 
behalf. The next day, Pai-Chang ordered the 
ringing of bells to gather the community of 
monks In order to give a funeral service fo a 
monk who had Just passed away. This came 
as a great surprise to the Bhikshus in the 
temple because they had not noticed any 
monk In the temple who was gravely Ill or 
had died recently. Pai-Chang then led the 
great following to the cave behind the temple 
and used his rod to poke 1nto the cave. After a 
while, they were able to recover a body of a 
fox with white fur who had died recently. He 
had everyone chant a sutra for the liberation 
of the spirit for a period of time before 
liphting a fire to cremate the body. The ashes 
were collected and buried. Sincere Buddhists 
should always remember “with a false saying 
confrary to the proper dharma, with a blind 
teachng without a clear meaning,” that 
condemned to be an 
animal for 500 reincarnations, let alone 


former monk was 


teaching of wrong teaching or wrong VIeWs 
that 1s not appropriate to the time and level to 
guide and teach Buddhists, and in the process 
of harming, delaying and impeding sentient 
beings” cultivated path toward achieving 
enliphtenment—Không bị mê mờ vì nhân 
duyên, cũng không để đọa lạc vì nhân duyên. 
Khi xưa lúc Tổ Bách Trượng, tức Ngài Hoài 
Hải Thiển Sư, một bậc tu thiển ngộ đạo, 
thăng tòa thuyết pháp. Sau khi thời pháp đã 
xong rồi, thính chúng đều giải tán hết, chỉ còn 
lại một ông già tóc râu bạc trắng. Tổ thấy 
vậy bèn hỏi nguyên do, thì ông lão thưa rằng: 
“Bạch Tổ Sư, khi xưa tôi nguyên là một sa 
môn tu ở tại núi nầy, lúc tôi thăng tòa thuyết 
pháp, có một người thơ sinh học Phật pháp 
hỏi tôi rằng: “Người tu pháp Đại Thừa có còn 
bị lạc vào nhân quả hay không?” Tôi trả lời 
rằng: “Bất lạc nhân quả. Ý nói người tu theo 
pháp Đại Thừa, không còn nằm trong vòng 
nhân quả nữa.” Bởi vì tôi trả lời không rõ 
ràng như vậy nên người nghe pháp kia hiểu 
lầm là không có nhân quả. Vì làm pháp sư 
giảng kinh pháp Đại Thừa mà giải đáp không 


qI) 


3122 


rõ ràng khiến cho người nghe hiểu lầm như 
thế, nên sau khi chết tôi không được siêu 
thăng chi cả, trái lại phải bị đọa làm thân 
chỗn ở tại núi nầy trong năm trăm kiếp. Kính 
xin ngài từ bi vì tôi mà giảng nói rõ ra sai lầm 
kia cho đúng nghĩa, cứu tôi thoát khỏi kiếp 
súc sanh khổ lụy nầy. Tổ Bách Trượng mới 
nói: “Vậy thì bây giờ ông hãy lấy lời của 
người học trò kia mà hỏi lại ta đi.” Ông già 
quỳ xuống như người học trò hỏi pháp khi 
xưa, chắp tay cung kính hỏi rằng: “Bạch ngài! 
Người tu pháp Đại Thừa có còn bị lạc nhơn 
quả hay không?” Tổ sư đáp: “Bất muội nhân 
quả.” Nghĩa là người tu pháp Đại Thừa không 
bao giờ nghi ngờ vào nơi lý nhân quả, nhưng 
cũng vẫn nằm trong vòng nhân quả. Tổ vừa 
dứt lời thì ông già kia liền thức tỉnh, cung 
kính lạy tạ mà thưa rằng: “Tôi bị đọa làm 
chồn đã hơn 500 đời rồi, ngày nay do nhờ một 
câu nói của Ngài mà được thoát kiếp, Nay tôi 
sẽ bỏ thân chồn nầy tại nơi hang ở dưới chân 
núi phía sau chùa, xin Hòa Thương từ bi chôn 
cất dùm. Hôm sau Tổ Bách Trượng sai thỉnh 
chuông nhóm họp đổ chúng lại để đưa đám 
cho một ông Tăng vừa mới thị tịch, làm cho 
chư Tăng ai nấy đều ngạc nhiên, bởi vì đâu 
thấy có ông Tăng nào trong chùa thị tịch. Tổ 
dẫn đại chúng ra nơi hang núi ở phía sau 
chùa, lấy gậy khểu vào trong hang, hôi lâu 
mới kéo ra được một cái thây chỗổn, lông 
trắng tính vừa mới chết, truyền cho chúng 
Tăng tụng kinh cầu siêu một hồi rồi nổi lửa 
thiêu đốt thân chồn ấy, lấy tro đem chôn. Thế 
mới biết, một lời nói sai lầm không đúng 
pháp, hay một lời dạy mù mờ không rõ nghĩa, 
mà còn bị đọa lạc như thế, huống là đem tà 
pháp tà kiến ra dạy làm tổn hại hay làm trì 
trệ con đường tu tập dẫn đến sự giác ngộ của 
chúng sanh? 

A moral deed and an intellectual attitude—— 
Một hành vi luân lý và một thái độ tri thức: 
According to the story of Pai-Chang and the 
Fox, “not to fall to the karmic retribution” 1s a 
moral deed, and “not to obscure or without 
ambigutrty the law of cause and effecf” is an 
1ntellectual attitude. “Not to fall to the karmic 
stand altogether 
outside the realm of causation, which 1s the 


retribution” makes one 


world of particulars and where we have our 
being. In the case of. “Without ambigulty in 
the law of cause and effect,” what happens 1s 
the shifting of our menfal attitude towards a 
world above cause and effect. An because of 
this shifting the whole outlook of life assumes 
a new tone which may be called spiritual “not 
to obscure.”: Theo truyện Bách Trượng Dã 
Hô, “Bất Lạc” là một hành vi luân lý, trong 
khi “Bất Muội” là một thái độ tri thức. “Bất 
Lạc” đặt người ta đứng hẳn ra ngoài vòng 
nhân quả vốn là thế giới vạn biệt nầy và đấy 
là cái vòng hiện hữu của chúng ta. “Bất 
Muội” hay không mê mờ, việc xãy ra là sự 
chuyển hướng của thái độ tỉnh thần chúng ta 
hướng về một thế giới ở trên nhân quả. Và do 
sự chuyển hướng nầy toàn thể viễn quan về 
đời sống đón nhận một sắc thái mới mẻ đáng 


2 


được gọi là “Bất Lạc Nhân Quả.” 


(HD A big Issue of real understanding of Buddhist 


doctrines—Một vấn để trọng đại trong việc 
thông hiểu một cách chân thật về giáo lý nhà 
Phật: Through the story of Pai-Chang and The 
Fox, we see that the question of “Not falling 
to karmic retribution and without ambiguity In 
the law of cause and effecf” is a big issue, not 
only for Buddhists of all schools, but also for 
philosophers and religiously minded people. 
In other words, If ¡is the question of freedom 
of the will, It is the question of transcending 
karma, If 1s the question of logic and spirIt , of 
sclence and relipion, of nature and super- 
nature, of moral discipline and faith. Indeed, 
It Is the most fundamental of all religious 
questons. IÝ “not falling to 
retribution,” then this will Jeopardizes the 
whole plan of the universe, for “cause and 
effect” or the law of causation that binds 
exIstence together, and without the reality of 
moral responsibility the very basis of soclety 
1s pulled down. Buddhists should be careful 
with the meaning of “bất muội.” Although it 
1s the literal meaning of “not to be obscured,” 
here the sense 1s rather “not to negate,” or 
“not to Ignore,” or “not to obliterate.”: Qua 
câu chuyện Bách Trượng Dã Hồ, chúng ta 
thấy vấn để bất lạc nhân quả và bất muội 
nhân quả là một vấn để trọng đại không 


karmic 


» 


3123 


riêng cho các Phật tử của mọi tông phái mà 
cho cả các triết gia và những người có đạo 
tâm. Nói cách khác, đây là vấn để ý chí tự 
do, là vấn để ân súng, thần thánh, là vấn để 
nghiệp báo siêu việt; nó là vấn để của luận 
lý và tâm linh của khoa học và tôn giáo, của 
nhiên giới và siêu nhiên giới, của đạo đức và 
tín ngưỡng. Nếu bất lạc nhân quả, tức là làm 
hư toàn bộ kế hoạch của vũ trụ; bởi vì chính 
luật nhân quả ràng buộc hiện hữu, và nếu 
không có thực tại của trách nhiệm đạo đức thì 
căn cơ cốt yếu của xã hội sẽ bị đỗ nhào. Phật 
tử chúng ta nên hiểu chữ “bất muội” ở đây 
không phải là không mê mờ về nhân quả, mà 
là không biết hay không chối bỏ, hoặc xóa 
bỏ. 
Not to believe your own mỉnd: Tâm ý không 
thể tin được —According to the Sutra In Forty- 
Two Sections, Chapter 28, the Buddha said: “Be 
careful not to believe your own mind; your mind 
cannot be believed. Be careful not to get Iinvolved 
with sex; Involvement with sex leads to đisasters. 
Once you have attained Arahantship, then you can 
believe your own mind.”—Theo Kinh Tứ Thập 
Nhị Chương, Chương 28, Đức Phật dạy: “Phải 
thận trọng, đừng chủ quan với tâm ý; tâm ý không 
thể tin được. Hãy thận trọng đừng gần nữ sắc, gần 
nữ sắc thì tai họa phát sanh. Khi nào chứng quả 
A-La-Hán rồi, chừng đó mới tin được nơi tâm ý.” 
Not-Bodhisattva: Phi Bồ Tát—Those who have 
not yet Iinclined their heart to Mahayana—Không 
phải Bồ Tát, chỉ những người tu hành mà chưa 
phát nguyện Đại Thừa. 
Not in bondage to anything: Vô Trước—See 
Non-Attachmernt. 
Not born: There are four 
Sanh—See Anutpatti and Four kinds of “not- 
born.” 
Not born, not extinct: Chẳng sanh chẳng diệt— 
See kimds of of 
commitment to universal enlightenment (6). 
Not to bring any law sui(s or any legal 
quesfions to the government officials for 
judgment: Cấm kiện thưa đến quan chức—See 
Sanghadisesa. 
Not to calculate according to your 


imaginafion: Không tính toán theo trí tưởng 


“not-born.”—-Vô 


Ten adamantine  mind 


tượng—Do not calculate according to your 

Iimagination. This Is one of the ten advices 

regarding the Zen koan from Zen Master T”ui- 

Yin—Đây là một trong mười lời khuyên về thiển 

công án của Thiền Sư Thối Ẩn—See Ten advices 

regarding the Zen koan from T°ui-Yin. 

Not caring to remain in the world: Chẳng 

thích trụ thế gian—One of the ten things that 

Bodhisattvas should avoid—See Ten things that 

cause enliphtening beings to regress from the 

Buddha teachinøs. 

Not caring for worldly things: Không bận 

lòng đến những pháp thế tục—See Ten methods 

of maturing doubts. 

Not to commit adultery: 

Kamamithyacaradviratih (skt)—Kamesu- 

micchacara (p)—Không tà dâm—Aøgainst lust— 

Not to engage In Improper sexual conduct— 

Abstain from all sexual excess, or refraining from 

sexual misconduct—See Three good deeds of the 

body, and FIive precepts. 

Not to commifs evil conduct or misbehavior: 

Cấm cưỡng lý khi làm quấy, chẳng chịu nghe lời 

khuyên giải—See Sanghadisesa. 

Not to commit sexual misconduct (ignoble 

conducf): Không tà dâm. 

1) Not to have unchaste because we donˆt want 
to be a bad person In the society. Not to have 
unchaste will help us become pure and 
good—Không tà hạnh vì chúng ta không 
muốn làm người xấu trong xã hội. Không tà 
dâm giúp cho thân tâm chúng ta thanh bạch 
và lương thiện (Giới nầy chia làm hai loại, tại 
gia và xuất gia. Không tà dâm chỉ dành cho 
người tại gia thọ trì năm giới cấm, nghĩa là vợ 
chồng không chính thức cưới hỏi, phi thời, phi 
xứ, đều thuộc tà dâm. Giới cấm nầy chẳng 
những giúp ta tránh được quả báo, mà còn 
đặc biệt gìn giữ và trưởng dưỡng thân tâm 
không cho chạy theo tình dục phi thời phi 
pháp. Về phần Tăng chúng xuất gia, với ý chí 
cầu phạm hạnh, giới nầy đòi hỏi Tăng chúng 
đoạn tuyệt với tất cả mọi hành vi dâm dục, 
cho đến khởi tâm động niệm đều là phạm 
giới). 

a) Notto have unchaste because we don't want 
to be a bad person 1n the society: Không tà 


3124 


hạnh vì chúng ta không muốn làm người xấu 
trong xã hội. 

b) Not to have unchaste will help us become 
pure and good: Không tà hạnh giúp chúng ta 
trở nên trong sạch và đàng hoàng hơn. 

2) This 1s one of the first eiph(t of the ten 
commandments which the Buddha set forth 
for lay Buddhists to observe 24 hours every 
fornght—Đây là một trong tám giới đầu 
trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật 
tỬ tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ —See Abstaining from 
Commiting adultery, Three of 
wholesome karma pertaining to the sense- 
sphere (1), and Eight precepts. 

Not committing: Mạc Tác (đừng làm). 

Not comprehending: Incomprehensible—Not 

understanding the reason—Bất liễu. 

Not to conceal other nun”s faulís due tfo 

personal affection: Cấm giấu lỗi một cô khác vì 

tình thân—See Sanghadisesa. 

Not confinuous: Interrupted—Not 

1ntermingled—Hữu gián (bị gián đoạn chứ không 

liên tục). 

Not to defame the Triratna: Không hủy báng 

Tam Bảo—See Ten rules which produce no 

T€gT€(S. 

Not denying inferindependent originafion: 

Chẳng chối duyên khởi—See Ten kinds of actions 

of knowledge (7). 

Not to despise: Không tỏ ý khinh thường—A 

husband should never despise his wIfe. This 1s one 

of the five ways for a husband to show 
compassion and respect for his wife which taught 
by the Buddha In the Sigalovada Sutta—Đây là 
một trong năm pháp cung kính của chồng đối với 
vợ mà Đức Phật đã dạy trong Kinh Thi Ca La 

Việt—See Flve ways for a husband to show 

respect for his wIfe. 

Not destroyed: Bất Diệt—See Anirodha. 

Not devas: Asuras—Phi Thiên—A Tu La— 

Không phải là chư Thiên, mà phải chịu quả báo 

giống như chư Thiên, thí dụ như A Tu La. 

Not to direct (superintend) other nuns to 

øỉve up precepts: Cấm đốc xúi những cô khác 

hoàn giới—See Sanghadisesa. 


doors 


Not to discriminate or reason out: Phi Tư 

Lượng Để —According to the Orthodox or 

teaching sects, “not to discriminate, or reason ouf” 

means not to dintinguish or to reason. However, 
according to the Ch”an sect, “not to discriminate, 

Or reason ouf” means to get rid of wrong thoughts 

(by freeing the mind from active operation)— 

Theo chính thống giáo, “Phi Tư Lượng Để” có 

nghĩa là không phân biệt lý luận. Tuy nhiên, theo 

Thiển Tông, “Phi Tư Lượng Để” có nghĩa là dẹp 

bỏ tà kiến (giải phóng tâm thoát khỏi chư hành). 

Not disturbing self or others: Chỗ nằm Phạm 

thiên, vì chẳắng não hại mình và người—Reclining 

of Brahma—See Ten kinds of reclining of Great 

Enliphtening Beings. 

Not to do things to destroy the harmony of 

the Order: Cấm dùng cách nây thế kia để phá 

sự hòa hiệp của giáo hội —See Sanghadisesa. 

Not doing: Asamskrta (sk)—Vô Tác—Not 

doIing——Passive——lInactive, physically 

mentally—Non-causatIve—Not Creating— 

Uncreated—Not being produced——Not 

becoming—Vô VI hay sự tạo tác không có nhân 

duyên. Pháp không nhờ hành động của thân khẩu 
ý—See Asamskrta. 

Not to drink intoxicants  (alcohol): 

Madyapanavirath (skÐ——Sura-meraya-maljja- 

pamadatthana (p)—Không uống rượu—See Five 

precepts. 

Not to drink liquor: Madyapanaviratih (sk)Ù— 

Sura-maireya-madya (p)—Không Uống Rượu— 

Abstnance from taking fermented liquor—See 

Ten precepts (). 

l) Not to drnk liquor because 1t leads to 
carelessness and loss of all senses: Không 
uống rượu vì nó làm ta mất sự tỉnh giác và tự 
chủ các căn. 

2) Notto drink will help us become careful with 
all clear senses: Không uống rượu giúp ta tỉnh 
giác với các căn trong sáng. 

3) This 1s one of the first eiph( of the ten 
commandments which the Buddha set forth 
for lay Buddhists to observe 24 hours every 
forngh—Đây là một trong tám giới đầu 
trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật 
tỬ tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ—§ee Eight precepts. 


Or 





3125 


4) Not to drink liquor 1s the fifth of the ten 
commandments. Not to drink liquor because 1t 
leads to carelessness and loss of all senses. 
Not to drink wIll help us to become careful 
with all clear senses—Không uống rượu là 
giới thứ năm trong thập giới. Không uống 
rượu vì uống rượu sẽ làm cho tánh người 
cuồng loạn, rượu là cội gốc của buông lung 
(Rượu làm cho thân tâm sanh nhiều thứ bệnh, 
người uống rượu thường ưa đấu tranh, mất 
dần trí huệ, vì uống rượu mà dẫn đến tội ác. 
Khi uống rượu say rồi, người ấy có thể phạm 
các giới khác và làm các việc ác khác rất là 
dễ dàng. Đức Phật cấm không cho Phật tử 
uống rượu là vì muốn cho họ giữ gìn thân tâm 
thanh tịnh, và tăng trưởng đạo niệm). 

Not to drink nor deal in wine: Không uống, 

cũng không buôn bán rượu —See Ten rules which 

produce no regrefs. 

Not to drink wine and beer: Không uống 

rượu—See Not to drink liquor. 

Not to eaf ouf of regulation hours: Abstinance 

from taking food in unprescribed ttme—Không ăn 

Sát gIỜ—This Is one of the first eipht of the ten 

commandments which the Buddha set forth for lay 

Buddhists to observe 24 hours every fornight— 

Đây là một trong tám giới đầu trong Thập Giới 

mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi 

nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ— 

See Eight preceptfs, and Ten precepts (J). 

Not edifying sentient beings: Chẳng giáo hóa 

chúng sanh—See Ten kinds of possession by 

demons of Great Enlightening Beings. 

Not effaminate voice: Bất nữ âm—One of the 

eipht tones of a Buddha”s volce—Một trong tám 

âm thanh của Phật—See Eight tones of a 

Buddha's voice. 

Not empty: Bất Không—See Avaivartika. 

Not encountering a good knowledgeable 

advisor or having virtuous friends: Không 

gặp minh sư hay thiện hữu tri thức—Ba Lý Do Ma 

Sự Phát Sanh—See Three reasons for demonic 

obsfructions. 

Not to 


misconduct: 
Kamesu-micchacara 


engage in improper sexual 
Kamamithyacaradvirath (skt)— 
(p Không tà 


Against lust—Not to commit adultery—Abstain 


dâm— 


from all sexual excess, or refraining from sexual 
misconduct—See Five precepts. 

Not enter into evil ways: Chẳng đọa ác đạo— 
See Ten kinds of Buddha-work In all worlds in all 
times of the Buddhas (B) (10). 

Not expressed: Avijnapti (sk)—Vô Biểu (không 
biểu thị ra ngoài). 

Not expressed in words: Mặc——In Zen, there is 
a kind of question which ¡is not expressed In 
words. A non-Buddhist philosopher came to the 
Buddha and stood before him without uffering a 
word. The Buddha then said, “Abundantly indeed, 
O philosopher!” The philosopher praised the 
Buddha saying, “Tt is all owing to the Blessed 
One”s mercy that Ï now enter upon the path.”— 
Trong Thiên, có loại câu hỏi không diễn tả thành 
lời. Một triết gia ngoại đạo đến kiếm Phật và 
đứng trước ngài mà không nói một tiếng. Phật 
liền bảo: “Quá nhiều rồi ông ơi!” Triết gia này 
tán thán Phật, nói: “Do lòng từ bi của Đức Thế 
Tôn mà nay tôi được vào Đạo.”—See Eighteen 
kinds of questions. 

Not-extinction: Phí Diệt The Buddha's 
extinction or death is not considered as real—Sự 
nhập diệt của Thế Tôn không phải là sự diệt mất. 
Not extinguished: Unextinguished—Bất Diệt— 
See Anirodha. 

Not to fall away from the status aftained: 
Xứ bất thoái. 

Not faling to karmic refributon and 
without ambiguity in the law of Cause and 
Effect: Bất Lạc Nhân Quả và Bất Muội Nhân 
Quả—See Not being unclear about cause and 
effect, not falling subJect to cause and effect. 

Not flexible and patient: Không vững lòng bền 
chí nên thối lui—See Three causes of karmic 
obsfructions. 

Not form, not formless: Chẳng sắc chẳng 
không sắc—See Ten kinds of adamantine mind of 
commitment to universal enlightenment (6). 

Not to fornicate: Abstain 
misconduct—Không gian dâm—Không tà hạnh— 
See Ten meritorious deeds (I), and Ten rules 
which produce no regrets. 

Not to get what one desires is suffering: Cầu 
bất đắc khổ—See Eight sufferings (7). 


fom sexual 


3126 


Not getting attached to a state of quietude: 
Không đắm mình trong trạng thái tịnh mặc—See 
Teen methods of maturing doubts. 

Not to give rise to any malice toward 
sentient beings: Chẳng khởi tất cả tâm tổn hại 
chúng sanh—Should not gIve rise to any malice 
toward sentient beings. This is one of the ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening 
beinsgs. Enlightening beings who abide by these 
can attainn the supreme discipline of  great 
knowledge—Đây là một trong mười luật nghi của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được luật nghi đại trí vô thượng —See Ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening 
beingss. 

Not øgiving up the determination for 
enligehtenment: Chẳng bỏ Bồ Để tâm— Giới 
chẳng bỏ Bồ Đề tâm—See Ten kinds of actions of 
knowledge (2), and Ten kinds of precepts. 

Not giving up this great undertaking: Chẳng 
bỏ đại nguyện cầu nhứt thiết trí. 

Not giving up making the way in search of 
Buddhahood: Biết tất cả các pháp đều vô tác— 
See Ten peerless states of Great Enlightening 
Beings. 

Not to go alone to a remote region: Cấm đi xa 
một mình—See Sanghadisesa. 





Not ø00d: Akusala (skÙ Bất thiện— 
Unwholesome, contrary to the wholesome. 


Unwholesome karmas are harmful to present and 
future life—Bất thiện, đối lại với thiện. Bất thiện 
nghiệp có hại cho đời sống hiện tại và tương lai. 
Not to øossip, nor listen to or discuss sfories 
of other families: Không nên ngồi lê đôi mách, 
nghe ngóng những chuyện xấu của người ngoài 
rồi đem về nhà bàn tán—See Ten things which 
the Buddha advises any father to educate his 
daughter before she gets married. 

Not grasping on any realizatfion: Không thủ 
chứng—See Ten peerless of Great 
Enlightening Beings. 

Not grasping anything: Nơi tất cả pháp không 
chấp trước—See Ten peerless sfates of Great 
Enlightening Beings. 


States 


Not to haye Covetousness: Không Tham Ái— 
See Three doors of wholesome karma perfaining 
to the sense-sphere (3). 

Not to have False Speech: Không Nói Dối— 
See Three doors of wholesome karma perfaining 
to the sense-sphere (2). 

Not to have IHI-will: Không Sân Hận—See 
Three doors of wholesome karma pertaining to 
the sense-sphere (3). 

Not to have sexual misconduct: Không tà 
dâm—See Not to commit sexual misconduct 
(ignoble conduct). 

Not to havec unchaste:  Kamamithy- 
acaradvrratih (skt)—Không Tà Dâm——Not to have 
adultery—No adultery—See Not 
sexual misconduct (ignoble conduct†). 
Not to have wrong views: Không Tà Kiến— 
See Three doors of wholesome karma perfaining 
to the sense-sphere (3). 

Not having a firm foundaton and 
understanding of the Buddha?s teachings: 
Không thông hiểu vững chắc về giáo lý —See 
Three reasons for demonic obsfrucfions. 

Not having regrets afterward: Chỗ nằm thiện 
nghiệp, vì về sau chẳng ăn năn—Reclinng of 
good works—See Ten kinds of reclining of Great 
Enliphtening Beings. 

Not independent: Bất Tự Tại—Không được như 


{O  COmmIt 


như tự tạ —Not one's own master—Under 
Øovernance. 
Not to indulge ỉn cosmefics, personal 


adornmenfs: Không xức nước hoa hay trang 
điểm—Not to indulge in cosmetics, personal 
adornmenits (not to use adornments of flowers, nor 
perfumes), dancing or music, even not to listen to 
music (not to perform as an actor, juggler, acrobat, 
or go to watch and hear them). This 1s one of the 
first eipht of the ten commandments which the 
Buddha set forth for lay Buddhists to observe 24 
hours every fornipht—Không xức nước hoa, trang 
điểm, nhảy múa hay ca hát, ngay cả không nghe 
nhạc. Đây là một trong tám giới đầu trong Thập 
Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử tại gia cứ 
mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy trong 24 
giờ —See Eight precepts. 


3127 


Not injuring: Ahimsa (sk—Harmlessness— 
Doiïng harm to none—Bất hại. 

Not intermingled: Interrupted—~Not 
continuous—Hữu gián (bị gián đoạn chứ không 
liên tục). 

Not to judge the koan with dualistic 
standard of exisdence and non-existence: 
Không phán đoán công án theo tiêu chuẩn “Hữu 
và Vô”—Do not Jjudge the koan with dualistic 
síandard of existence and non-existence. This 1s 
one of the ten advices regarding the Zen koan 
from Zen Master TPui-Yin—Đây là một trong 
mười lời khuyên về thiển công án của Thiển Sư 
Thối Ẩn—§ee Ten advices regarding the Zen 
koan from T”ui-Yin. 

Not justifiable: Không bào chữa được. 

Not karma-creafed: Nakarmaprabhva (skt— 
Bất Tùng Nghiệp Sinh—Không phải được sinh ra 
do nghiệp hay hành động. 

Not to keep your mỉnd in the atfitude of 
waifing for enlighfenment fo turn up: Đừng 
đem lòng chờ đợi chứng ngộ—Do not keep your 
mind ¡n the attitude of waiting for enlightenment 
to turn up. This 1s one of the ten advices regarding 
the Zen koan from Zen Master T”ui-Yin—Đây là 
một trong mười lời khuyên về thiển công án của 
Thiển Sư Thối Ẩn—See Ten advices regarding 
the Zen koan from T”ui-Yin. 

Not to kill: Không sát sanh. 

(D_ An overview of “Not to ki —Tổng quan về 
“Không sát sanh”: Abstain from killing and to 
extend compassion to all beings does not 
entail any restriction. All beings, In 
Buddhism, 1mplies all living creatures, all that 
breathe. It is an admitted fact that all that live, 
human or animal, love life and hate death. As 
le 1s preclous to all, their one aim 1s tO 
preserve 1t from harm and prolong 1t. This 
1mplies even to the smallest creatures that are 
conscious of being alive. According to the 
Dhammapada (131), “Whoever In his search 
for happiness harasses those who are fond of 
happiness will not be happy In the hereafter.” 
The happiness of all creatures depends on 
their being alive. So to deprive them of that 
which contains all good for them, 1s cruel and 
heartless in the extreme. Thus, not to harm 





and kill others 1s one of the most Important 
virtue of a Buddhist. Those who develop the 
habit of being cruel to animal are quife 
capable of Ill treating people as well when 
the opportunity comes. When a cruel thought 
gradually develops Into an obsession 1t may 
well lead to sadism. Those who kill suffer 
often In this life. After this life, the karma of 
therr ruthless deeds will for long force them 
1nfo states of woe. On the contrary, those who 
show pify towards others and refrain from 
kHIng wIl be born 1n good states of 
existence, and 1f reborn as humans, will be 
endowed with health, beauty, riches, 
infuences, and ¡ntellipgence, and so forth— 
Không sát sanh đồng thời mở lòng từ đến tất 
cả chúng sanh không đưa ra một giới hạn nào 
cả. Tất cả chúng sanh trong đạo Phật, hàm ý 
tất cả mọi loài sinh vật, mọi loài có hơi thở. 
Một điều ai trong chúng ta cũng phải thừa 
nhận rằng mọi loài đều có sự sống, dù là 
người hay vật, đều tham sống sợ chết. Vì sự 
sống quý giá đối với muôn loài như vậy, mục 
đích của chúng ta là không để nó bị hại và 
tìm cách kéo dài sự sống. Điều nầy áp dụng 
đến cả những sinh vật nhỏ nhoi nhất có ý 
thức về sự sống. Theo Kinh Pháp Cú (131), 
Đức Phật day: “Ai mưu cầu hạnh phúc, bằng 
cách hại chúng sanh, các loài thích an lành, 
đời sau chẳng hạnh phúc.” Hạnh phúc của 
mọi loài sinh vật tuỳ thuộc vào sự sống của 
chúng. Vì vậy tước đoạt đi cái được xem là 
vô cùng quý giá đối với chúng là cực kỳ độc 
ác và vô lương tâm. Vì vậy, không làm hại và 
giết chóc kẻ khác là một trong những đạo đức 
quan trọng nhất của người con Phật. Những ai 
muốn dưỡng thói quen đối xử độc ác với loài 
vật cũng hoàn toàn có khả năng ngược đãi 
con người khi có cơ hội. Khi một ý nghĩ độc 
ác dần dần phát triển thành nỗi ám ảnh, nó 
có thể dẫn đến tính tàn bạo. Những người sát 
sanh phải chịu đau khổ trong kiếp hiện tại. 
Sau kiếp sống nầy, ác nghiệp sẽ đẩy họ vào 
khổ cảnh lâu dài. Ngược lại, người có lòng 
thương tưởng đến những chúng sanh khác và 
tránh xa việc sát sanh sẽ được tái sanh vào 
những cõi an vui và nếu có sanh lại làm 
người cũng sẽ được đây đủ sức khỏe, sắc 


3128 


đẹp, giàu sang, có ảnh hưởng, và thông minh, 

vân vân. 

Other characteristics of “Not to kilÏ——Những 

đặc tính khác của “Không sát sanh”: 

l) This Is one of the fñrst eipht(t of the ten 
commandments which the Buddha set forth 
for lay Buddhists to observe 24 hours every 
fornght—Đây là một trong tám giới đầu 
trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật 
tỬ tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ —See Eight precept. 

2) Ifwe truly believe that all sentient beings are 
the Buddhas of the future, we would never 
think of killing or harming them In any way. 
Rather, we would have feelings of loving- 
kindness and compassion toward all of them, 
without exception—Nếu chúng ta thực sự tin 
rằng tất cả chúng sanh sẽ là Phật trong tương 
lai, chúng ta sẽ không bao giờ nghĩ đến sát 
hại chúng sanh bằng bất cứ giá nào. Mà 
ngược lại chúng ta sẽ cảm thương chúng sanh 
với lòng từ bi không có ngoại lệ. 

3) Buddhists should not kil: Phật tử không nên 
sát sanh. 

e - Notto kill out of the pity of others: Không sát 
sanh vì lòng thương xót đối với chúng sanh 
khác. 

e  Not to kill will help us become kind and full 
of pity: Không sát sanh giúp cho chúng ta trở 
nên rộng lượng và giàu lòng từ mẫn. 

** See Three doors of wholesome karma 
pertaning to the sense-sphere (I), Ten 
meriforious deeds (, and Ten rules which 
produce no regrets. 

Not to kill or harm animals: Không sát sanh 

hại vật—See Eigh( fields cultivating 

blessedness (TH). 

Not to kill or injure any living beỉng: 

Pranatipatavirath (skt)—Panatipata (p)—Không 

sát sanh—Against murder—Refraiming from 

taking life——See Five precepts. 

Not to kill living beings: Abstinance from 

taking lie—Không sát sanh (chẳng giết mạng 

sống)—See Three good deeds of the body, and 

Ten precepts (l). 

Not knowing: Bất Giác. 

1) Unconsciously, unknowingly, unenlightened 
or UỦncomprehending, without “spiritual” 


qI) 


for 


insipht, the condition of people 1n general, 
who mistake the phenomenal for the real, and 
by ignorance beget karma, reaping Its results, 
1n the mortal round of transmigration: Không 
giác ngộ hay không hiểu mà cho rằng thế giới 
hiện tượng là hiện thật và vì sĩ mê mà gây tội 
tạo nghiệp, cũng như chất chồng nghiệp báo 
trong vòng tử sanh luân hồi. 

2) One”s the 
realiles takes place owing fo ones not 
knowing hat the truth that what 1s presented 
as an external world 1s no more than the mind 
itself: Sự chấp trước của người ta vào tự tính 
của các thực tính xãy ra do bởi người ta 
không biết chân lý về những gì được hiển bày 
ra thế giới bên ngoài chỉ là chính cái tâm của 
mình mà thôi. 

Not knowing how to pracfice menfal 

reflection of one”?s self, or lacking self- 


attachment to self-nature of 


awareness: This 1s the most crucial point among 
the three—Không biết tự xét lấy mình, đây là 
điểm quan yếu nhất trong ba điểm trên—See 
Three reasons for demonic obsfructions. 

Not to lend things to those who do not 
return them: No household utensils should be 
lent to those who do not return tem—Không nên 
đưa cho những người mượn đồ mà không trả lại— 
See Ten things which the Buddha advises any 
father to educate his daughter before she gets 
married. 

Not to let your aftention be drawn where 
the master raises his eyebrows or twinkles 
his eyes: Không phóng tâm xao lãng khi minh sư 
nhướng mày hay nhắm mắt —Let not your 
atfention be drawn where the master raises his 
eyebrows or twinkles his eyes. This 1s one of the 
ten advices regarding the Zen koan from Zen 
Master T”ui-Yin—Đây là một trong mười lời 
khuyên về thiển công án của Thiển Sư Thối Ẩn= 
See Ten advices regarding the Zen koan from 
TPui-Yin. 

Not to lie: Abstinance from lying—Không nói 
dối (chẳng nói láo)—See Ten meritorious deeds 
(D, Ten precepts (I, and Ten rules which produce 
n0 r€gr€ts. 


3129 


l1) Not to lie because If we lie, nobody would 
believe us: Nếu chúng ta nói dối thì sẽ không 
ai tin chúng ta. 

2) Not to lie will help us become truthful and 
trustful: Không nói dối giúp ta trở nên chân 
thật và đáng tin cậy hơn. 

** See Five preceptfs. 

Not to lie, deceive or slander: Mrsavadaviratih 

(skÐ——Không vọng ngữ—Aøgainst lying, deceiving 

and slanderinge—Refraining from lying speech— 

See Five precepts. 

Not to look for people°s mistakes: Không thấy 

lỗi người. 

l) The Buddha taught: “When we do not see 
others' 
riphtness, we are naturally respected by 
seniors and admired by juniors.”: Phật dạy: 
“Khi nào chúng ta không còn thấy lỗi người 
hay chỉ thấy cái hay của chính mình, chừng 


mistakes or see only our own 


đó chúng ta sẽ được các bậc trưởng lão nễ vì 
và hậu bối kính ngưỡng. 

2) According to the Dharmapada, sentence 50, 
the Buddha taught: “Let not one look on the 
faults of others, nor things left done and 
undone by others; but one”s own deeds done 
and undone.”—Theo Kinh Pháp Cú, câu 50, 
Đức Phật dạy, “chớ nên dòm ngó lỗi người, 
chớ nên dòm coi họ đã làm gì hay không làm 
gì, chỉ nên ngó lại hành động của mình, thử 
đã làm được gì và chưa làm được gì.” 

Not losing sround: Avaivartika (skÙ— 

Avinivartanya (skÐÙ—Never receding, always 

progressinge—Not backsliding—Never retreating 

but going straight to nirvana, an epithet of every 

Buddha—Bất thối. 

Not to make a bad example for others to 

imitate: Cấm không trang nghiêm, làm quấy ác 

cho kẻ khác bắt chước—See Sanghadisesa. 

Not making øreat vows: Chẳng phát đại 

nguyện—See Ten kinds of possession by demons 

of Great Enlightening Beings. 

Not made known to both near and remote: 

Gần xa đều không biết—See Eight kinds of 

prediction. 

Not material, not immaterial: Chẳng vật chất 

chẳng không vật chất See Ten kinds of 


adamantine mind of commitment to universal 
enlightenment (6). 

Not men: Not of the human—Phi nhân (devas, 
nagas, raksas, etc—trời, rồng, dạ xoa, vân vân). 
Not mỉinding any appearances: Chẳng tưởng 
niệm tất cả tướng, mà chẳng bỏ tất cả chúng sanh 
chấp tướng—Yet not abandoning sentient beings 
atfached to appearances—See Ten Paths Of 
Emancipation Of Great Enlightening Beings. 

Not a moment is permanentf: Sát Na Vô 
Thường—Every moment passes throuph the 
stages of birth, stay, change, and destruction (not a 
momeIt Is permanent, but passes through stages 
of birth, stay, change, death)—Mọi lúc đều qua 
các giai đoạn sanh, trụ, dị và diệt. Không có lúc 
nào được gọi là thường hằng, chỉ trong khoảnh 
khắc một sát na mà có đây đủ bốn tướng sanh, 
trụ, đỊ, diệt. 

Not moving: Akuppa (p)—Acala (skU)—Bất 
Động —Vô động——Immobile—Motionless— 
Unvarying—Unchanging—Unmoved—— 
Unmoving——Unshakeable. 

Not to mumble on the koan: Không lẫm nhẫm 
công án—Do not ratiocinate on the koan. This 1s 
one of the ten advices regarding the Zen koan 
from Zen Master T”ui-Yin—Đây là một trong 
mười lời khuyên về thiển công án của Thiển Sư 
Thối Ẩn—See Ten advices regarding the Zen 
koan from T”ui-Yin. 

Not to necessarily seek the ability to refute 
and rebut: Oan ức không cần biện bạch—See 
Ten non-Seeking Practices. 

Not only the void: Middle-way emptiness— 
Not-only-empty—Bất Đãn Không—Not only the 
void, or non-void. The term expressing the idea 
that while all things are seen as each being empty, 
ther aspect of non-emptiness has not been 
recognized. Sravakas and pratyeka-buddhas see 
only the “void,” Bodhisattvas see also the “non- 
void.” This 1s called the “pervasive teaching of 
emptiness” by the Tien-Tai Sec—Bất Đản 
Không, từ được dùng để diễn tả ý tưởng về vạn 
hữu giai không, trong khi khía cạnh về “bất 
không” của chúng chưa được thừa nhận. Ý nói 
hàng Thanh Văn và Duyên Giác thấy chư pháp 
đều không, Bồ Tát chẳng những thấy “không,” 


3130 


mà còn thấy cả “bất không.” Đây là giáo thuyết 
ưu thế được tông Thiên Thai truyền giảng. 

Not to ordain a person who has committed a 
capital offense: Cấm cho nhập đạo một người 
phạm tội đáng chết —§ee Sanghadisesa. 

Not of a particular nature, no( without 
nature: Chẳng tánh chẳng không tánh—See Ten 
kimds of adamantine mind of commitment to 
universal enlightenmernt (6). 

Not to pay homage: Bất bái (không lạy)— 
According to Buddhist tradition, lay people may 
not pay homage to the gods of other religlons; 
monks and nuns may not pay homage to kings or 
parents (usually they pay homage to their parenfs 
the last time before leaving home)—Theo truyền 
thống Phật giáo, Phật tử tại gia có thể không lễ 
bái thần thánh ngoại đạo; Tăng Ni không lễ bái 
vua chúa hay cha mẹ (thường thì vị ấy đã lễ lạy 
cha mẹ lần cuối cùng trước khi xuất gia). 

Not perceiving material forms ïn oneself, 
one sees them outside: Nội vô sắc tưởng —Not 
perceiving material forms In oneself, one sees 
them outside 1s a type of liberation when no 
subJjJective desire arlses by still meditating or 
contemplating of the obJect or of all things. Eirst 
contemplating on Impurity of external obJects, 
then on purity. This 1s one of the eight types of 
medifaton for removing various atfachments to 
forms and desires—Nội vô sắc tưởng, ngoại quán 
sắc giải thoát Tam muội. Quán tưởng nội sắc là 
vô sắc, thấy các ngoại sắc bất tịnh. Đây là một 
trong tám giải thoát, hay tám phép thiển định giải 
thoát khỏi sắc dục—See Eight liberations. 

Not to polish your words for personal 
advanfages: Abstan from speaking double- 
tongued—Không nói lời thêu dệt—See Ten 
meriforious deeds (J). 

Not to possess or sfore øold, silver or Ïvory: 
Không tích trử vàng bạc ngọc ngà —See Ten 
precepts (J). 

Not to praise oneself and discredit others: 
Không ca ngợi mình và làm mất uy tín người— 
See Ten rules which produce no regrets. 

Not profound: Thiển Lược—Superfcial— 
Simple—Những vấn đề thô thiển và giản lược (ý 
nói những vấn đề mà Mật giáo ám chỉ Hiển giáo). 





Not to provoke other nuns to disobey the 
laws of the Order: Cấm đốc xúi những cô khác, 
bảo đừng nghe Giáo Hội —See Sanghadisesa. 
Nof to quarrel and reproach or condemn 
the Order: Cấm gây gỗ và phiền trách Giáo 
Hội—See Sanghadisesa. 

Not reached: Bất cập (không đến). 

Not a realization of realms and beings: Cảnh 
và người đều không không đoạt—Return ¡is 
definitely return; birth is defnitely birth—Về tất 
quyết định về, sanh cũng quyết định sanh —See 
Buddha Recitation and the Four Realizations. 

Not really born not really die: Phi sinh phi 
diệt —The doctrine of the Buddha was not really 
born and did not really die, for 1t 1s an eternal 
truthl, or the absolute truth. The Buddha as not 
really born and did not really die, for he 1s eternal 
(his dharmakaya is eternal)—Giáo pháp của Đức 
Phật không sanh không diệt, vì nó là chân lý vĩnh 
hằng. Đức Phật là bất sanh bất diệt vì pháp thân 
của Ngài là vĩnh hằng. 

Not reciting the koan as iŸ it were the 
Nembutsu pracfice or a form of Dharani: 
Không đọc công án y như tuổng niệm Phật hay 
tụng chú—See Ten methods of maturing doubts. 
Not rely on texts: Giáo ngoại biệt truyền. 

Not relying on books: Not established on 
words—Bất Lập Văn Tự—It ¡is not relying on 
books, or not established on words. 

Not relying on others: Aparapraneya (skt— 
Bất do ư tha (không dựa vào người khác). 

Not rising: Anabhinirvritti (sk)——Không khởi. 
Not in the same class: Dissimilar—Distinctive, 
each its own—Bất cộng (không giống nhau). 

Not saying anything unpleasant to senfient 








beings: One of the ten ways of purifying speech 
of Great Enlightenng Beings—Tinh tu ngữ 
nghiệp, chẳng nói những lời mà chúng sanh chẳng 
thích nghe—See Ten ways of purifying speech of 
Great Enlightening Beings (J). 

Not seeing others” mistakes: Không Thấy Lỗi 
Người —See Not to look for people”s mistakes. 
Not self: Anatman (skt——Non-ego—No-self— 
See No-self. 


3131 


Not set up scriptures: Bất Lập Văn Tự— 
According to the Buddha”'s teachings In the 
Lankavatara Sutra, the Zen or intuiive school 
does “not set up scriptures.” It lays stress on 
medifation and Intuition rather than on books and 
other external aids—Theo lời Phật dạy trong Kinh 
Lăng Già, nhà Thiển dựa vào thực tập hơn là văn 
tự sách vở. 

Not to seek after anything: Vô Sở Cầu Hạnh— 
According to the first patriarch Bodhidharma, 
“Not to seek after anything” 1s one of the four 
disciplinary processes. By “not seeking affter 
anything” is meant this: “Men of the world, In 
eternal confusion, are atfached everywhere fo one 
thing or another, which ¡is called seeking. The 
wise, however, understand the truth and are not 
like the vulgar. Their minds abide serenely ¡in the 
uncreated while the body turns about In 
accordance with the laws of causation. All things 
are empty and there 1s nothing desirable and to be 
sought after. Wherever there 1s nothing merIt of 
briphtness there follows the demerit of darkness. 
The triple world there one stays too long 1s like a 
house on fire; all that has a body suffers, and who 
would ever know what 1s rest? Because the wise 
are thoroughly acquainted with this truth, they get 
neer affached to anything that becomes, thelr 
thoughts are quieted, they never seek. Says the 
sutra: “Wherever there 1s seeking, there you have 
sufferings; when seeking ceases you are blessed. 
Thus we know that not to seek 1s verily the way to 
the truth. Therefore, one should not seek after 
anything.”—Theo Tổ Bồ Đề Đạt Ma, đây là một 
trong bốn hạnh của Thiên giả. Người đời mãi mãi 
đắm mê, việc gì cũng tham trước, thế gọi là cầu. 
Bậc trí ngộ lẽ chân, chuyển ngược thế tục, nên an 
tâm trụ nơi vô vi, thân hình tùy nghi mà vận 
chuyển. Muôn vật đều là không, có gì vui mà cầu 
được. Hễ có công đức thì liền có hắc ám đuổi 
theo. Ở lâu trong ba cõi khác nào như trong nhà 
lửa. Có thân có khổ, được gì mà vui? Thông suốt 
được vậy ắt buông hết sự vật, dứt tường, chẳng 
cầu. Kinh nói: 'Còn cầu còn khổ. Hết cầu mới 
được vui. Xét biết không cầu mới thực là đạo 
hạnh nên nói là hạnh không cầu mong—S§ee Four 
disciplinary processes (B). 

Not a single thỉng that cultivate the practice 


of Enlightening Beings: Không có một pháp tu 


hạnh Bồ Tát—S§ee Ten kinds of mind outstanding 
like a mountain of Great Enlightening Beings. 
Not a single thỉng that fulfills the practice of 
Enlightening Beings: Không có một pháp viên 
mãn hạnh Bổ Tát—See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enlightening 
Beings. 

Not a single thỉng that has been or will be or 
Ïs ever atfained ỉn complete enlightenment: 
Không một pháp ở nơi vô thượng Bồ Đề đã thành, 
hiện thành, sẽ thành —See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enliphtening 
Beings. 

Not a single thỉng that has been or will be or 
Ïs ever explained ïn complete enlightenment: 
Không có một pháp đã nói, hiện nói, hay sẽ 
nói—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Not a single thỉng that honors all Buddhas: 
Không một pháp cung kính cúng dường chư 
Phật—See Ten kinds of mind outstanding like a 
mountain of Great Enlightening Beings. 

Not a single thỉng that teaches and tames all 
sentient beings: Không một pháp giáo hóa điều 
phục chúng sanh—See Ten kinds of mind 
oufstanding like a mounfain of Great Enliphtening 
Beings. 

Not to Slander: Không Nói lời Đâm Thọc—See 
Three doors of wholesome karma pertaining to 
the sense-sphere (2). 

Not to slander any enlightening teachings: 
Chẳng hủy báng Phật pháp—Should not slander 
any enlightening teachings. This is one of the ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening 
beinss. Enlightening beings who abide by these 
can attainn the supreme discipline of  great 
knowledge—Đây là một trong mười luật nghi của 
chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong pháp nầy 
thời được luật nghi đại trí vô thượng —See Ten 
kinds of rules of behavior of great enliphtening 
beings. 

Not to slander the Triratna: Không hủy báng 
Tam Bảo—See Ten precepts (II). 

Not to sleep on hiph or broad beds: Không 
nằm giường cao nệm rộng—S§ee Ten precepts (J). 


3132 


Not to sleep on hỉph and fine beds: Không 
nằm giường cao giường đẹp——Not to sleep on high 
and fine beds (not to sit on elevated, broad, and 
large divans or beds), but on a mat on the ground. 
Ths is one of the first eiph(t of the ten 
commandments which the Buddha set forth for lay 
Buddhists to observe 24 hours every fornipht— 
Không nằm giường cao giường đẹp, mà chỉ nằm 
chiếu trải trên đất. Đây là một trong tám giới đầu 
trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật tử 
tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám giới nầy 
trong 24 giờ —See Elght precepts. 

Not to speak falsely: Không vọng ngữ —This ¡is 
one of the first eipht of the ten commandments 
which the Buddha set forth for lay Buddhists to 
observe 24 hours every forniph—Đây là một 
trong tám giới đầu trong Thập Giới mà Đức Phật 
chế ra cho Phật tử tại gia cứ mỗi nửa tháng là 
phải giữ tám giới nầy trong 24 giờ —See Eight 
precepts. 

Not to speak frivolous talk: Không Nói Nhẩm 
Nh—See Three doors of wholesome karma 
perftaining to the sense-sphere (2). 

Not to speak harsh speech: Không Nói Thô 
Lỗ—See Three doors of wholesome karma 
perfaining to the sense-sphere (2). 

Not to speak ïII of the husband and paren(s- 
in-law to others: A wife should not speak ill of 
her husband and parents-in-law to others, nor does 
she report shortcomings or household quarrels 
elsewhere—Không nên nói xấu chồng và cha mẹ 
chồng với người ngoài, cũng không đem chuyện 
xấu bên chồng mà thuật lại cho người ngoài —See 
Ten things which the Buddha advises any father to 
educate his daughter before she gets married. 

Not to speak the sins of those in orders: 
Không nói tội của chư Tăng Ni trong giáo đoàn— 
See Ten precepts (II). 

Not to speak ỉn support for a nun who has 
committed one of the eight Parajikas: Cấm 
binh vực một ni cô phạm đại giớ—See 
Sanghadisesa. 

Not to speak ïn support for a person who 
does thỉngs to destroy the harmony of the 
Order: Cấm binh vực kẻ phá sự hòa hiệp ở Giáo 
Hội —See Sanghadisesa. 


Not to  steal Adatadanaviath (skÙ— 

Adinnadana (p)—Không trộm cắp——Abstain from 

stealinge—Abstinance from taking what 1s not 

ØIven—Aøainst theffF—Not to take anything which 

does not belong to you or what 1s not øIven to you. 

NÑot to take what 1s not been given—Không trộm 

cắp (chẳng lấy của không cho)—See Not stealing, 

Five precepts, Ten meritorious deeds (D, Ten 

precepts (D, and Ten rules which produce no 

T€BT€fS. 

Not to steal any properties of others: Không 

trộm cắp—See Three good deeds of the body. 

Not to sfeal or to take thỉings not given: 

Không trộm cắp —§ee Not stealing, Three doors 

of wholesome karma perfaining to the sense- 

sphere (1), Eight precepts, and Ten precepts (1). 

Not stealing: Adinnadana-veramani (sk)— 

Abstain from stealinge—Không Trộm Cấp. 

(D An overview of “Not stealing”—Tổng quan 
về “Không trộm cắp: Abstain from stealing 
and to live honestly, taking only what 1s one”s 
own by ripht. To take what belongs to another 
1S nOf SO S€rlous as to deprive him of his life, 
but It 1s still a grave crime because 1t deprives 
him of some happiness. As no one wanfts to be 
robbed, 1t is not difficult to understand that 1t 
1S Wrong fo take what Is not one”s own. The 
thought that urges a person to steal can never 
be good or wholesome. Then robbery leads to 
violence and even to murder. This precept 1s 
easly violated by 
commerce. A man can use both his pen and 
his tongue with Intent to steal. There can be 
no peace or happiness In a society where 
people are always on the look-out to cheat 
and rob their neighbors. Theft may take many 
forms. For instance, If an employee slacks or 
works badly and yet Is paid In full, he 1s really 
a theft, for he takes the money he has not 
earned. And the same applies to the employer 
1f he fails to pay adequate wages—Không 
trộm cắp đồng thời sống lương thiện, chỉ lấy 
những gì được cho theo đúng phép. Lấy 
những gì thuộc về người khác tuy không 
nghiêm trọng như tước đoạt mạng sống của 
họ, nhưng nó vẫn được xem là trọng tội bởi vì 
đã lấy đi của họ một niềm vui nào đó. Vì 
không ai muốn bị trộm cắp, cho nên không có 


those ¡n trade and 


qI) 


1) 


2) 


3) 


3133 


gì khó hiểu khi thấy rằng lấy những gì không 
phải là của riêng mình là một lỗi lầm. Ý nghĩ 
thúc đẩy một người trộm cắp không bao giờ 
là thiện ý hay hảo ý được. Vì thế trộm cắp 
dẫn đến bạo hành, thậm chí cả sát nhân nữa. 
Những người buôn bán rất dễ phạm phải giới 
'không trộm cắp. Một người có thể dùng 
ngòi viết và miệng lưỡi của mình với ý đồ 
trộm cắp. Không thể có an lạc và hạnh phúc 
trong một xã hội mà người ta lúc nào cũng 
phải để phòng trộm cắp. Trộm cắp có thể có 
nhiều hình thức, như một công nhân làm việc 
chếnh mảng hay vụng về nhưng vẫn được trả 
lương đầy đủ, người ấy thật sự là một tên 
trộm, vì họ nhận đồng tiền mà họ không đáng 
nhận. Và điều nầy cũng áp dụng đối với 
người chủ, nếu họ không trả lương đầy đủ cho 
công nhân. 

The meanings of “Adninnadana-veramani”— 
Nghĩa của “Không Trộm Cắp”: Not to steal or 
sealing 1s the 
commandments. Not to steal because we 
have no right to take what 1s not g1ven. Not to 
steal will help us become honest—Không 
trộm cắp là giới thứ nhì trong ngũ giới. Chúng 
ta không có quyên lấy bất cứ thứ gì mà người 
ta không cho. Không trộm cắp giúp cho chúng 
ta trở nên lương thiện hơn (bất cứ vật gì của 
người không cho mà mình cố ý lấy, thì gọi là 
thâu đạo hay trộm cắp. Ý nghĩa ngăn cẩn 
trộm cắp là để diệt trừ nghiệp báo, nhơn quả 
ở ngoài, chủ yếu là trừ tâm niệm tham và 
diệt hẳn ngã chấp, ái dục mạnh thì khởi tâm 
tham cầu, tham cầu không được thì sanh ra 
trộm cắp. Một khi chấp ngã, nghĩa là chấp có 
ta, thì có của mình mà không có của người, 
chỉ nghĩ đến sở hữu của ta, không nghĩ đến sở 
hữu của người. Ngăn ngừa trộm cướp tức là 
chận đứng lòng tham và chấp ngã). 

NÑot to steal because we have no right to take 
what is not give: Không trộm cắp vì chúng ta 
không được quyền lấy những gì mà người ta 
không cho. 

Not to steal wIll help us become honest: 
Không trộm cắp làm cho chúng ta trở nên 
liêm khiết. 

This 1s one of the first eipht of the ten 
commandments which the Buddha set forth 


no second of the ten 





for lay Buddhists to observe 24 hours every 
forngh—Đây là một trong tám giới đầu 
trong Thập Giới mà Đức Phật chế ra cho Phật 
tỬ tại gia cứ mỗi nửa tháng là phải giữ tám 
giới nầy trong 24 giờ 

(HD The consequenees of “Not to steal”——Kết quả 
của việc không trộm cắp: 

l) To increase ones generosiy: Tăng lòng 
quảng đại. 


2) To increase trust in other people: Tăng lòng 
thành tín nơi người. 

3) To Iincrease one”s honesty: Tăng lòng thành 
thật. 

4)_ Life without sufferings: Không khốn khổ. 

5) Life without disappointment: Không thất 


VỌNE. 
Not stopping the pracfices of the deeds of 
enlightening beings: Chẳng dứt tu hành hạnh 
Bồ Tát —See Ten kinds of Buddha-action of great 
Enliphtening Beings. 

Not stopping the pracfices of enlightening 
beings: Chẳng dứt Bồ Tát hạnh là đạo xuất sanh 
Phật pháp, vì tăng trưởng Đại bi —A way of 
øenerating qualities of Buddhahood, by Increasing 
øreat compassion—See Ten ways of generating 
the qualites of Buddhahood of Great Enlightening 
Beings. 

Not subject to annihilation: Bất Diệt—See 
Anirodha. 

Not to suspect with a groundless charge: 
Cấm nghi quấy một gì mà không có thật—See 
Sanghadisesa. 

Not to take anything which does not belong 
(to you or what is not given to you: 
Adattadanaviratih (skt)——Adinnadana (p)—Không 
trộm cắp —Against thefF—Not to steal—See Five 
precepts. 

Not to take the koan as poïnting to absolute 
emptfiness: Không coi công án như là chỉ điểm 
cho ngoan không (tuyệt đối trống rỗng)—Do not 
take the koan as pointing to absolute emptiness. 
This 1s one of the ten advices regarding the Zen 
koan from Zen Master T”ui-Yinn—Đây là một 
trong mười lời khuyên về thiển công án của Thiền 
Sư Thối Ẩn—§ee Ten advices regarding the Zen 
koan from T”ui-Yin. 


3134 


Not to take part in singing, dancing or 
playing musical instrument: Không ca hát, 
đờn địch, nhảy múa—See Ten precepts (J). 

Not to take what is not been given: Không 
trộm cắp (chẳng lấy của không cho)—Abstinance 
from taking what 1s not g1Iven—Not to steal—See 
Ten precepts (]). 

Not to take Zen for a state of mere passivity: 
Đừng coi Thiền như một trạng thái chỉ thụ động— 
Do not take Zen for a state of mere passivity. This 
1S one of the ten advices regarding the Zen koan 
from Zen Master TPui-Yin—Đây là một trong 
mười lời khuyên về thiển công án của Thiển Sư 
Thối Ẩn—§ee Ten advices regarding the Zen 
koan from T”ui-Yin. 

Not taking culfivation for a state of doïng- 
nothing-ness: Không coi nó là một trạng thái vô 
hành —See Ten methods of maturing doubts. 

Not taking a temporary state of 
transparency for finality: Không coi trạng thái 
sáng tỏ tạm thời là cứu cánh —See Ten methods 
of maturing doubts. 

Not talking vainly or idly: Avikarsa (skÙ— 
Không hý luận. 

Not to tell of a fellow-Buddhist?s sins: Không 
nói lỗi người —See Ten rules which produce no 
T€gBT€fS. 

Not a thỉng to brỉng or carry away: Empty- 
handed—Nothingness—Nhất Vật Bất Tương Lai. 
Not to think that the sense of the koan is fo 
be grasped where it is held out as an object 
of thought: Không đặt ý nghĩa công án làm đối 
tượng cho tư tưởng——This is one of the ten advices 
regarding the Zen koan from Zen Master T”ui- 
Yin—Đây là một trong mười lời khuyên về thiển 
công án của Thiển Sư Thối Ẩn—See Ten advices 
regarding the Zen koan from T”ui-Yin. 

Not thỉnk of those who seek individual 
salvation: Chẳng móng lòng ghi nhớ những 
Thanh Văn Độc Giác —Should not think of those 
who seek Individual salvation. This 1s one of the 
ten kinds of rules of behavior of great 
enliphtening beings. Enliphtening beings who 
abide by these can atfain the supreme discipline 
of great knowledge—Đây là một trong mười luật 
nghi của chư Đại Bồ Tát. Chư Bồ Tát an trụ trong 


pháp nầy thời được luật nghỉ đại trí vô thượng— 
See Ten kinds of rules of behavior of great 
enliphtening beIngs. 

Not thinking: Nis-cinta (sk)——Không suy nghĩ— 
Thoughtless. 

Not a thought arising: Nhất Niệm Bất Sinh— 
Không một niệm nào phát sanh. 

Not to train in seclusion: As disciples of the 
Teacher who lives secluded they do not train in 
seclusion—VỊ Đạo Sư sống viễn ly, các đệ tử lại 
không tùy học viễn Iy—See Three reasons middle 
Bhikkhus are to be blamed and Three reasons 
elder Bhikkhus are to be blamed. 

Not to try to demonsfrate on the words: 
Không bộc bạch bằng lờ —Do not try to 
demonsfrate on the words. This 1s one of the ten 
advices regarding the Zen koan from Zen Master 
Tui-Yin—Đây là một trong mười lời khuyên về 
thiển công án của Thiền Sư Thối Ẩn—See Ten 
advices regarding the Zen koan from T”ui-Yin. 
Not to try to extract meaning from the way 
the koan is worded: Không quy định công án 
để rút ra một ý nghĩa—Do not try to extract 
meaning from the way the koan 1s worded. This 1s 
one of the ten advices regarding the Zen koan 
from Zen Master Tui-Yin—Đây là một trong 
mười lời khuyên về thiển công án của Thiển Sư 
Thối Ẩn—See Ten advices regarding the Zen 
koan from T”ui-Yin. 

Not tryỉng to be merely clever about 
anything: Không cố mổ xẻ bất cứ thứ gì —See 
Teen methods of maturing doubts. 

Not undergoing normail instructfion: Outside 
the sect—Outside the school——Giáo ngoại. 

Not upside down: Vô Đảo—Not upside-down, 
seeing things ripht side up, or correctly, I.e. 
correct views of truth and things, e.g. not 
regarding the seeming as real, the temporal as 
eternal, etc—Chánh kiến ha khỏi tất cả mọi điên 
đảo, không cho hình tướng là thật, không cho vô 
thường là thường (ngược lại phàm phu thì hiểu 
biết điên đảo cả sự lẫn lý, cho khổ làm vui, cho 
vô thường là thường). 

Not to use garlics and perfumes: Không dùng 
những chất kích thích như hành tỏi hoặc dầu 
thơm—See Ten precepts (]). 


3135 


Not to use harsh speech: Not be of evi 
speech—Abstain from hurtful words—Không nói 
lời độc ác—See Ten meritorious deeds (J). 

Not using words: Bất lập văn tự—People who 
practice Zen often advise not using words. This 1s 
not to discredit words, but to avoid the danger of 
becoming stuck In them. Ïf 1s to encourage us to 
use words as skillfully as possible for the sake of 
those who hear them. In the second century, 
Nagarjuna wrote “[he Madhyamika Sastra,” In 
which he used concepts to destroy concepts. He 
wWas not frying fo creafte a new docfrine, but to 
break all the bottles, all the flasks, all the vases, 
all the containers, to prove that water needs no 
form to exist. He outlined a dance for us, a dance 
for us to drop our categorles and barrlers so that 
we can directly encounter realify and not content 
ourselves with 1ts mere reflection. This 1s one of 
the eipht fundamental principles, Intuiional or 
relating to direct mental vision of the Zen 
School —Người thực tập thiển thường khuyên “bất 
lập văn tự.” Đây không nhất thiết là để phủ nhận 
khả năng diễn đạt của văn tự mà chỉ để tránh sự 
nguy hiểm của sự mắc kẹt vào ngôn ngữ mà thôi. 
Người ta khuyên chúng ta nên dùng văn tự một 
cách khéo léo vì lợi ích của người nghe. Vào thế 
kỷ thứ 2, ngài Long Thọ đã viết bộ Trung Quán 
Luận, biểu trưng cho ý thức muốn sử dụng ý niệm 
để đập vỡ ý niệm. Trung Quán Luận không nhắm 
tới sự thành lập một ý niệm hay một luận thuyết 
nào hết mà chỉ nhắm tới việc phá bỏ tất cả mọi ý 
niệm, đập vỡ hết tất cả mọi chai lọ, ống và bình 
để cho ta thấy nước là cái gì không cần hình 
tướng mà vẫn hiện thực. Ngài đã phác họa ra một 
điệu múa cho chúng ta nhằm giúp chúng ta loại 
bỏ các khuôn khổ ý niệm trước khi đi vào sự thể 
nghiệm thực tại, để không tự mãn với chính chúng 
ta bằng những hình ảnh của thực tại. Đây là một 
trong tám nguyên tắc căn bản, của trực giác hay 
liên hệ trực tiếp với tâm linh của trường phái 
Thiển Tông—See Eight fundamental principles. 
Not to vaunt (praise) self and depreciate 
others: Không khen mình chê người —See Ten 
precepts (II). 

Not to wear adornments and perfuimes: 
Không mang đổ trang sức, cũng như không thoa 
nước hoa—See Ten precepts (]). 


Not wholesome root: Akusalamula (skt— 
Euzen-gon (jap)—Bất thiện căn. 

Not to wish that our bodies be always free 
of diseases: Nghĩ đến thân thể thì đừng cầu 
không bịnh khổ—See Ten non-Seeking Practices. 

Not to wish that our culfivation be free of 
demonic obstacles: Xây dựng đạo hạnh thì đừng 
cầu không bị ma chướng—S§ee Ten non-Seeking 
Practices. 

Not to wish that everyone, at all tỉimes, be on 
good terms and in harmony with us: Với 
người thì đừng mong tất cả đều thuận theo ý 
mình—See Ten non-Seeking Practices. 

Not to wish for gain in our social relafions: 
Giao tiếp thì đừng cầu lợi mình—See Ten non- 
Seeking Practices. 

Not to wish that our lives be free of all 
misfortune and adversity: Ở đời thì đừng cầu 
không hoạn nạn—See Ten non-Seeking Practices. 
Not to wish our mỉnd culfivation be free of 
all obstacles: Cứu xét tâm tánh thì đừng cầu 
không khúc mắc —See non-Seeking 
Practices. 

Not to wish that our plans and acfivifies 
meet with easy success: Việc làm thì đừng 
mong dễ thành—See Ten non-Seeking Practices. 

Not to wish to be repaid for our øood deeds: 
Thi ân thì đừng cầu đền đáp—See Ten non- 
Seeking Practices. 

Not to wish to share in opportunifies for 
profit: Thấy lợi thì đừng nhúng vào—See Ten 
non-Seeking Practices. 

Not a word has been said nor declared: Bất 
Thuyết Nhất Tự—This statement was said by the 
Buddha when he emphasized the danger of 
abusing words. He said: “In forty-nine years, Ï 


Ten 


haven”t said a word.” Later, this statement has 
become popular when Zen Masters using the 
statement to teach their disciples—Bất thuyết 
nhất tự, lời được Đức Phật nói khi Ngài nhấn 
mạnh về sự nguy hiểm của lạm dụng ngôn từ. 
Ngài nói: “Trong bốn mươi chín năm, ta không 
nói một lời.” Về sau câu nầy trở thành thông dụng 
khi các Thiển Sư dùng câu nầy để dạy đệ tử tu 
thiển. 


3136 


Notable virtue: Danh đức. 

Notarize (v): Công chứng hay thị thực (giấy tờ 
hay chữ ký tên). 

Nofary (n): Công chứng viên (để thị thực giấy 
tỜ). 
Nothing: 

lI) Hư không —Không có gì. 

2) Nowhere—Vô sở. 

Nothing is accidenfal in this world: Không có 
chuyện gì ngẫu nhiên trên thế giới này cả (Sự phi 
ngẫu nhiên). Nếu không có nhân, ắt không có 
quả—TIf there is no cause, there wont be any 
effect. 

Nothing but skin and bones: Da bọc xương. 
Nothing that can be called self-substancc: 
Không có cái gì có thể được gọi là tự tính— 
Because of relative dependence or parafantra, we 
assume natural origin, but In reality there 1s 
nothing that can be called self-substance—Do bởi 
sự tùy thuộc tương đối hay y tha khởi hay duyên 
khởi tính (paratantra) mà chúng ta tin là nguồn 
gốc tự nhiên, nhưng thực ra không có cái gì có thể 
được gọi là tự tính—See Eight ways of no-birth. 
Nothing that can be called self-substancc: 
Không có cái gì có thể được gọi là tự tính—See 
Eight ways of no-birth. 

Nothing can take anything else?s place: 
Không có cái gì có thể thay thế cho bất cứ thứ gì 
được—See Eight ways of no-birth. 

Nothing is created: Pháp chẳng sanh. 

Nothing is destroyed: Pháp chẳng diệt. 
Nothing on earth partakes of the character 
of absolute reality: Không có gì trên trái đất 
nầy có thể chia sẻ được tính tuyệt đối. 

Nothing has an eøo: Chư pháp vô ngã— 
Nothing 1s independent of the law of causatlon— 
Không có thứ øì độc lập với lý nhân quả. 
Nothing has a nature of is own: Tánh 
không—Không có thứ gì có thực tánh của chính 
nó—See Two voids (B). 

Nothing hurts like the truth: Not all truths are 
proper to be told——Trung ngôn nghịch nhĩ. 
Nothing left to cut off: One of the three kinds 
of cutting of Phi sở đoạn, một trong ba loại 
đoạn diệt—See Three excisions of beguiling 
delusion. 








Vô Sở 


reality 


obtainable: 
universal 


Nothing Đắc —The 

1mmaterial behid all 

phenomena—Khi thể hội được chân lý vô tướng, 
thì trong lòng không có gì chấp trước. 

Nothing on which to rely: Vô y (không có cái 

gì để tựa vào). 

Nothingarian (n): Non-believer—Người không 

tín ngưỡng. 

Nothingness (n): Không. 

l) Absolute Void: Sunyata (skÙ—Hư vô— 
Emptiness—Non-exIstence—Nothingness— 
Nothingness, empty (a), non-existent (a), 
unreal (a)—Thực thể của chư pháp là trống 
rỗng, không thực—See Emptiness. 

2) Empty-handed: Not a thing to bring or carry 
away—Nhất Vật Bất Tương Lai. 

3) The place beyond things—The thrd of the 
formless realms—Vô Sở Hữu Xứ Chúng 
sanh bất dụng xứ tụ—S§ee Nine realities. 

Notify (v): 

I) Indicate—Proclaim—Công bố Tuyên bố— 
Chỉ dạy (chỉ thị). 

2) Invite to come—Beckon—Call—Chiêu. 

Notion (n): Khái niệm—Ký hiệu—Ý niệm— 

Idea—Concept. 

Notion of Bodhicitta: One of 

Important makrs which label the Mahayana as 

disinct from the Hinayana—Khái niệm Bồ Đề 

tâm là một trong những tiêu chỉ quan trọng phân 
biệt Đại Thừa và Tiểu Thừa—See Ten characters 
of Bodhicitta. 

Notion of karma: Khái niệm về nghiệp. 

Notion of selfsubstance which is not based 

on reality: Ý niệm về tự tính phát xuất từ sự 

tưởng tượng, là thứ không được đặt căn bản trên 
thực tính—See Eight ways of no-birth. 

Notional (a): Thuộc về ký hiệu. 

Noumenal: Imaginary, understood as facts and 

not as 1llusions—Pháp hữu—See Three states of 

morftal existence (A). 

Noumenal absolute: Tổng tướng pháp thân— 

The unity of dharmakaya—See Two kinds of 

dharma-body (dharmakaya) (A). 

Noumenal Buddha: Thực Hóa—The 

Buddha as contrased with the temporal or 





the  most 


real 


3137 


phenomenal Buddha—Chân lý vĩnh hằng đối lại 
với quyền hóa với hiện tượng nhất thời. 
Noumenal đharmakaya: Lý pháp thân—Lý 
thuyết hay chân lý do Như Lai sở chứng—See 
Two kinds of dharma-body (dharmakaya) (E). 
Noumenal hindrance: Lý chướng——Hindrances 
that  prevent fom enfrying 
Nrrvana, such as false doctrines, etc—Những 
chướng ngại cần trở hành giả đi vào Niết Bàn như 
tà giáo, vân vân—See Two hindrances. 
Noumenal mandala: Lý Mạn Đà La—The 
Garbhadhatin contrast with the Vajradhatu 
mandala—Mạn Đà La của Thai Tạng Giới, làm 
hiển hiện cái đức của lý tính mà chúng sanh vốn 
có, đối lại với Trí Mạn Đà La là thuyết giảng trí 
tướng mới thành của Đức Như Lai. 

Noumenal and phenomenal aspectfs: Lý Sự— 
See Noumenon and Phenomenon. 
Noumenal source of all 
Uncondiioned_ dharma——Ulũmate 
which all forms come——Diệt pháp. 
Noumenal spacc: Space—Non- 
phenomenal space—Vô Vị Hư Không—See Two 
kinds of space. 

Noumenal universe: Bhutatathata (skt)—Thật 
tế lý địa—See Bhutatathata. 

Noumenon (n): Lý tánh—Lý— Thật thể—In 
Buddhism, “lý” means “a principle,” “ 
“the whole,” “the all,” “totality,” “the universal,” 
“the abstract,” 
translated as true sfate, or no sfate. The true sfate 
or noumenon can be only realized through 
phenomena. According to the Lotus Sutra, chapter 
two: “What the Buddha has accomplished Is the 
dharma foremost, rare and Iinconceivable. Only 
the Buddhas can realize the true state of all 
dharmas; that 1s to say, all dharmas are thus- 


cultIvators 1nto 


phenomena: 
Inertia from 


PassIive 


reason,” 


etc. The noumenon can be 


formed, thus-natured, thus-substantiated, thus- 
caused, thus-forced, thus-activated,  thus- 
circumstanced, thus-effected, thus-remunerated 


and thus-begInning-ending-completing.” Through 
these manifestatons of Thusness or phenomena 
We can see frue sfate. Ï( Is to say, these 
manifestations are the true sfate. There 1s no 
noumenon besides phenomenon; phenomenon 
1fself is noumenon—Theo đạo Phật, “lý” là 
nguyên lý, là cái toàn thể, cái nguyên khối, cái 


đại đồng, cái trừu tượng, vân vân. Lý tánh có thể 
dịch là thật tướng hay vô tướng. Thật tướng chỉ có 
thể nhận qua các hiện tượng. Theo Kinh Pháp 
Hoa, chương hai có dạy: “Những gì Phật đã thành 
tựu là pháp tối thượng, hi hữu, khó hiểu. Chỉ có 
chư Phật mới thấu suốt được thật tướng của tất cả 
các pháp, tức là tất cả các pháp đều như thị tướng, 
như thị thể, như thị nhân, như thị lực, như thị tác, 
như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị 
bản mạt cứu cánh.” Qua những biểu hiện này của 
những hiện tượng hay của chân như, chúng ta thấy 
được thật tướng. Đúng hơn, những biểu hiện này 
tức là thật tướng. Không có thật thể bên ngoài 
hiện tượng, chính nơi hiện tượng là thực thể. 

Noumenon and phenomenon: Absolute and 

relative—Formless and with form—Fundamental 

essence and external activiy—Principle and 
practice—Visible and ¡invisible—Không sắc— 

Kiến Phi Kiến -Lý Sự The visible and the 

invisible—Phenomenal and noumenal—Những 

cái dễ thấy dễ biết và những điều sâu sắc huyền 
diệu. 

1) Principle and practice: Nguyên tắc và thực 
hành. 

2) Absolute and relative: Chân đế và tục đế— 
Tuyệt đối và tương đối. 

3) Real and empirical: Chân lý và kinh nghiệm 
thực tiển. 

4) Cause and effect: Nhân quả. 

53) Fundamental essence and external activity: 
Tỉnh túy cơ bản và hoạt động bên ngoài. 

6)  Potential and actual: Tiểm năng (khả năng) 
và thực lực. 

7) Store and distibuton: Sự tàng chứa và sự 
phân phối. 

8) Ocean and wave: Đại dương và sóng biển. 

9) Static and kinetic: Tĩnh và động. 

10) In Buddhist philosophy, “Tý” corresponds to 
“Sunyata,” “Sự” corresponds to 
“form.”: Theo nghĩa thông dụng trong đạo 
Phật, thì “lý” tức là Không, còn “sự” tức là 
sắc, hay hình thể sắc tướng. 

Noumenon and phenomenon are mutually 

merged and immersed ỉn cach other: Lý Sự 

Tương Tức —Noumenon and phenomenon are 

mutually merged and immersed ¡in each other 

means this one 1s also the other one. Phenomenon 
has 1ís existence by virtue of noumenon for 


while 


3138 


phenomenon ¡1s unable to subsist by Itself and 
phenomenon 1s subJect to a constant change. 
Noumenon, on the other hand, has no separate 
existence; 1f It has, it wIll be another phenomenon 
and no more noumenon. Noumenon supplies to 
phenomenon a field of operatlon, as I( Were, 
whereby the later may extend in space and 
function in time. Ñoumenon 1s a kind of supporter 
for phenomenon, but there 1s no real supporter for 
phenomenon as such on the plane of distinction. 
“Identity” does not exactly express the Idea of 
“merge and Iimmerse”, for “ldentity” suggesfs a 
dualism, whereas “merge and Immerse” is the 
emphasis which 1s placed on the state of self- 
1dentity as It is, and not on the two objects that are 
1dentical. this of 
Buddhism has a special term “Suchness.” “A 
perfect mutual unimpeded solution” 1s suchness. 
However, the more we talk, the more we are 
unable to express the term “Suchness” because 
“§uchness” 1s beyond the human understanding. 
“§uchness” 1s only to be experlenced, 1.e., to be 
intuited. ANything that 1s expressible in words 1s 
already conceptualized, and misses the point 
altogether. What 1s regarded as an ¡ntellectual 
understanding 1s generally made to precede the 
spirtual, but when a man actually has the 
experience or Intuition, he at once realizes that 1 
1s utterly beyond any sort of ratiocination, that 1s, 
1 altogether supercedes 
understandinge—Lý sự tương tức nghĩa là cái này 
tức là cái kia. Sự nhân lý mà hiển vì sự không thể 
tự tổn tại và sự biến đổi không ngừng nghỉ. Lý, 
trái lại không thể đứng lìa ra, vì nếu nó đứng lìa 
ra thì nó không còn là lý nữa mà nó hóa thành 
một sự khác. Lý là đất hoạt động của sự, nhờ lý 
mà sự khai triển trong không gian và thời gian. Lý 
là điểm tựa của sự, là thứ điểm dựa như chúng ta 
thường quen hình dung trong thế giới sai biệt. Vả 
lại, chữ “đồng nhất” không thể lột hết được tỉnh 
thân của “tương tức” nói trên, vì đồng nhất còn 
gợi ý nhị nguyên đối lập, còn “tương tức tương 
nhập” nhấn mạnh vào trạng thái vốn là một, tự 
nhiên là như vậy đó, thay vì nhắm vào hai vật 
giống nhau. Trạng thái tự nhiên như vậy đó đạo 
Phật gọi bằng “Như.” Như là viên dung vô ngại, 
trộn lẫn vào nhau một cách tuyệt hảo, không ngăn 
ngại. Tuy nhiên càng nói càng không diễn tả được 


For state “as-It-Is-ness” 


1ntellectual 


trạng thái của “Như” hoặc “Viên dung vô ngại.” 
Nói gì vẫn là khái niệm hóa, và mất hẳn đi chủ 
đích. Cái “Như” vượt ngoài tầm hiểu biết của loài 
người. Chữ “Như” chỉ có thể thực chứng mà thôi, 
nghĩa là trực ngộ. Thói thường người ta phải có 
được kiến giải tri thức trước rồi sau mới có một lý 
giải bằng tâm chứng. Nhưng một khi tâm chứng 
rồi, đột ngột sáng ra mới thấy chân lý vượt hẳn ra 
ngoài tất cả lý luận, nghĩa là ngoài khả năng hiểu 
biết của tri thức. 

Noumenon, phenomenon, and the principle 
which unites both: Không Giả Trung—See 
Three prongs of “Sunyata-Reality-Middle”. 
Noumenal realm: Inactive realm—Lý pháp giới 
(vô vi pháp giới)—See Four dharma realms, and 
Five forms of dharmadhatu. 

Noumenal world: Lý pháp giớ—See Four 
dharma realms. 

Nourish oneself by gain: Lợi Dưỡng—To 
nourish oneself by gain, not to cultivate to attain 
emancipation—Lấy lợi để nuôi thân (lấy thức ăn 
thức uống mà nuôi thân hơn là lấy pháp để tu 
hành, hay những người xuất gia tu cốt được tiếng 
tăm, chứ không phải vì mục đích giải thoát). 





Nourish a figer and receive injury oneself, 
nourish a bad karma and receive a bad 
result: Dưỡng hổ di họa, dưỡng ác nghiệp thọ ác 
quả. 

Nourishing cause: Dưỡng nhân—Một trong 
năm nguyên nhân—Strengthening cause, one of 
the five causes (four elements of earth, water, fire 
and wind which are the causers or producers and 
maintainers of infinite forms of nature (results)— 
Một trong năm nguyên nhân—See Flve causes 
(A). 

Nourishing power from meditafion: Thiển 
duyệt thực—The nourishing powers and the Joy of 
the mystic trance of Zen—Sức mạnh nuôi dưỡng 
tâm thức của Thiển, khi nhập vào thiển định thì 
thân tâm nhẹ nhàng khoan khoái giúp trưởng 
dưỡng thân thể và huệ mạng. 

Novice (n): Sramanera—Sramananerika—Sa 
di —Sa di n—Tu sĩ mới tập sự—A novice 
receives the teaching from an accomplished 
1nstructor, who in turn has been trained by another 
master, and thus, in theory at least the chain 
extends to the Buddha himself. A novice though a 


3139 


beginner, but he may become an arhat, so not to 
treat him liphtly—Một vị Sa Di thọ nhận giáo 
pháp từ một vị thầy đã thành tựu, thường thì vị 
thây này cũng đã được huấn đạo bởi một vị thầy 
khác, và như vậy, trên lý thuyết ít nhất hệ thống 
này kéo dài ra từ thời của Đức Phật. Sa Di tuy 
nhỏ, nhưng có thể thành bậc Thánh, nên không 
thể khinh thường—See Siksamana, and Four 
things that may not be treated liphtly. 

Novice with the age of twenty or over: Danh 
Tự Sa Di—Sa Di ở tuổi 20 hay lớn hơn (tuổi có 
thể trở thành Tỳ Kheo)—A novice with the age of 
20 or over and can officially become a monk. 
Novice female: Sa Di Ni giới, một trong tám loại 
biệt giải thoát giới cho tám chúng—One of the 
eight differentiated rules of liberation for the eight 
orders—See Differentiated rules of liberation for 
the eight orders. 

Novice male: Sa Di giới, một trong tám loại biệt 
giải thoát giới cho tám chúng—One of the eight 
differentiated rules of liberation for the eight 
orders—See Differentiated rules of liberation for 
the eight orders. 

Novice nun: Siksamana (sk—A novice or 
observer of the six commandments—Thức xoa ma 
na—See Nine classes of disciples. 

Noyitiate (n): Thời gian tập sự trong tự viện. 
Now goïng: Now proceeding—Hiện hành. 

Now proceeding: Now going—Hiện hành. 
Nowhere: No place—Vô phương hay vô sở bất 
chí (không có nơi nào mà không đến được)—In 
Buddhism, nowhere means unlimited to place and 
method, i.e. Buddha°s power—Trong Phật giáo, 
vô phương có nghĩa là không giới hạn về nơi chốn 
hay phương cách, như lực của Đức Phật. 

Noxious (ku) ghost: Cổ Độc Quỷ—See Ten 
kinds of ghosfs that wIll be reborn as an animal to 
continue to pay their debts. 

Nuiïsance (n): Mối nguy hại. 

Nuisance Demons: Não Ma—One of the three 
external demons. This type of demon concentrates 
on harassing and disturbing the practitioner. There 
1S a Cerfain species of spirifs and ghosts which can 
be subdivided into many types, each appearing at 
a fixed time of the day. In general, each hour has 
three types of spirits. For example, during the 
period between seven and nine In the morning, 


they take the appearance of dragons, fish, and 
serpent-like In his commenfarles 
Samatha and Vipassana for Beginners, the 
Patriarch Chih-[ mentioned a type of demon with 
a face like a pear-shaped lute, four eyes and two 
mouths, which enjoys disttrbing cultivators. 
Watting for the Individual to begin to practice, 1t 
takes the form of worms or tiny 1nsects and crawls 
all over his head and face, penetrates into his 
mouth, nose, eyes and ears, or øoes under his 
armpits or belly to sting him. At other times 1t 
shouts loudly into the practitioner”S ©ars, creafing 
a great disturbance and giving him a headache; or 
It suddenly embraces him tiphly. If the 
practitioner attempt fo se1ze 1t in return, nothing 1s 
there. This type of nuisance demon also causes 
scenes of the five Dusts to appear, either 
favorable or unfavorable, or neither favorable nor 
unfavorable. Such transformations are countless 
and can cause the practitioner to become agifated. 
As he does not know what to make of all this, he 
loses his concentraton. The general way to 
subdue these nuisance demons 1s to “øather” the 
mind 1n correct samadhi or diligently recite 
mantras or the Buddha”s name, they will then all 
disappear—Một trong ba loại ngoại ma. Não ma 
là loại ma chuyên phá rối, làm não loạn người tu. 
Có giống tinh mị mỗi loài đến theo giờ của nó, 
đại khái mỗi giờ có ba loài, mười hai giờ thành ba 
mươi sáu loài tinh thú. Như giờ Dần đến, tất là 
loài cọp, beo, gấu; giờ Mẹo đến là loài mèo, thổ, 
cáo; giờ Thìn là loài, rồng, cá, thuồng 
luỗông...Theo trong Tọa Thiển Chỉ Quán có thứ 
quỷ Du Lạp Kiết Chi, Tàu gọi là Đôi Dịch, đầu 
mặt như cây đàn tỳ bà, bốn mắt hai miệng, 
thường ưa khuấy động phá rối người tu. Chúng 
chờ khi người tu đang tụng niệm, hóa ra sâu trùng, 
hoặc bò lên khắp đầu mặt, hoặc chun vào miệng, 
lỗ mũi, mắt, lỗ tai; hoặc chui vào nách, bụng của 
hành giả mà cắn chích. Đôi khi chúng kêu vang 
vào lỗ tai, làm thành tiếng ồn ào, nhức óc; hoặc 
chợt ôm giữ người, quơ ầm thì không đụng thấy. 
Chúng còn hóa ra cảnh ngũ trần hoặc thuận, hoặc 
nghịch, hoặc không thuận nghịch, biến huyễn 
khôn lường, làm cho hành giả loạn động chẳng 
biết đâu mà nhận thức, dễ mất định tâm. Muốn 
đối trị với ba mươi sáu loài tinh thú, cứ theo giờ 
kêu tên của nó mà quở trách; với ma Đôi Dịch, 


Creafures. 


3140 


nên tụng tam quy ngũ giới hoặc giới bổn, bởi 

chúng là thứ quỷ phạm tội phá giới. Làm như thế 

chúng liên ẩn mất. Hoặc cách đối trị tổng quát là 
nên nhiếp tâm vào chánh định, hay chuyên chỉ trì 
chú niệm Phật, chúng sẽ tan biến—See External 

demons, and Three types of demons (2). 

Null (a): Hủy bỏ—Vô hiệu. 

Nullification (n): Sự hủy bỏ. 

Nullifidian (a): Không có niềm tin hay tín 

ngưỡng. 

NullÏify (v): Hủy bỏ hay vô hiệu hóa. 

Nullity (n): Sự vô hiệu hóa. 

Number (n): Samkhya (skQ—Con số—See 

'Twenty-four non-interactive activity dharmas. 

Number of summer retreat: Pháp Lạp. 

l1) The end of the monk”s year after the summer 
retreat: Cuối kỳ tu tập ba tháng an cư kiết hạ 
của một vị Tăng. 

2) The number of summer retreat or discipline 
years Indicating the years since a monk”s 
ordination: Số năm Tỳ Kheo đã an cư kiết hạ 
sau khi thọ giới hay tuổi hạ lạp của Tỳ Kheo. 

3) The age of a monk as monk, the years of his 
ordination, or the years a person has been a 
monk are counted by the number of summer 
refreafs passed. To receive one”s monastIc 
age. To add to one°s monastic age on the 
conclusion of the The 
precedence of monks and nuns In the Order 1s 
determined by the number of summer retreats 
they have attended: Tuổi của Tăng Ni được 
tính bằng số an cư kiết hạ mà các vị đã trải 
qua. Sau kiết hạ an cư, chư Tăng Ni nào đã 
nhập hạ đều được tăng một tuổi đạo. Quyển 
đi trước của Tăng Ni trong đoàn tùy thuộc 
vào tuổi hạ lạp. 

Number of years a monk or nun has been 

ordained: Giới Lạp The number of years a 

monk has been ordained—Số năm thọ giới của 

một vị Tỳ Kheo (vị thứ của Tỳ Kheo tùy theo giới 
lạp nhiễu ít mà xác định). 

Numberless (a): Asamkhyeya (sk)——-Hằng sa 

(nhiều vô số kể). 

Numberless Great Multitudes gods from all 

heavens: Vô lượng chư Thiên. 

Numberless ïllusion: Trần sa hoặc. 








summer refreaft. 


Numberless lands: Vô số quốc độ. 

Numberless worlds: Infinie world—Vô Biên 

Thế Giới—The infinite world, i.e. space; infinite 

worlds; the numberless worlds In Infinite space— 

Thế giới vô biên trong không gian vô tận. 

Numerical Arranged Subjecfs: Kinh Tăng 

Nhứt A Hàm. 

umeroloøy (n): Thuật bói số. 

Numerous: Đa (nhiều). 

Numerous as molecules: Nhiều vô số kể như 

những hạt vi trần. 

Nun (n): N—Nữ tu. 

1) See BhiksunI. 

2) Tỳ Khưu Ni giới, một trong tám loại biệt giải 
thoát giới cho tám chúng—One of the eight 
differentiated rules of liberation for the eight 
orders—See Differentiated rules of liberation 
for the eight orders. 

Nun”s altar: Ni đàn. 

Nun ordination: Giáo Đoàn Ni—lIn the 

Mahayana countries, 1e. China, Japan, Korea, 

Mongolia, Taiwan, and Vietnam, nun ordination 

confinues without any problems; however, In the 

of Southeast 
nun ordination died out 


Z 








Theravada countries Asia and 
Tibetan Buddhism, 
several centuries ago. Today, there are women In 
Sri Lanka with ten precepts called “Dasasimatas.” 
In Thailand there are women entitled “MaeJIs” 
with eipht prepcets. But ¡in both cases, their 
precepts are considered to be lay precepts, and 
they aren't officially regarded as ordained nuns. 
In Tibet, the novice ordination for women took 
root, but Bhikshuni ordination didn't. In recent 
years, many women from Theravada and Tibetan 
traditons have to travel to either China or Taiwan 
to take Sramanerika, Siksamana, or Bhikshuni 
ordinatons from Chinese masters. Nowadays, 
many women ¡n these countries are looking Into 
the possibillity of bringing the Sramanerika, 
Siksamana, and Bhikshuni lineages from the 
Chinese tradiion back the 
tradiion—Trong các nước theo truyền thống Đại 
Thừa, như ở Trung Quốc, Nhật Bản, Đại Hàn, 
Mông Cổ, Đài Loan và Việt Nam việc thọ giới Tỳ 
Kheo Ni vẫn tiếp tục không trở ngại; tuy nhiên, 
tại các nước theo truyền thống Nguyên Thủy ở 
Đông Nam Á và Phật giáo Tây Tạng, việc thọ 


1nto Theravada 


3141 


giới Tỳ Kheo Ni đã bị mai một trong nhiều thế kỷ 

qua. Ngày nay, phụ nữ ở Tích Lan thọ mười giới 

được gọi là “Dasasilmatas.” Ở Thái Lan những 
người nữ giữ tám giới được gọi là “Maejis.” 

Nhưng trong cả hai trường hợp này, họ chỉ được 

xem là Phật tử tại gia chứ không được chính thức 

công nhận là những Tỳ Kheo Ni có đầy đủ giới 
phẩm. Ở Tây Tạng, việc truyền giới Sa Di Ni đã 
bắt rễ, nhưng việc truyền giới cho Tỳ Kheo Ni 
vẫn chưa có. Trong những năm gần đây, nhiều 
phụ nữ từ các xứ theo Phật giáo Nguyên Thủy và 

Tây Tạng đã đi đến Trung Quốc và Đài Loan để 

thọ giới Sa DI NI, Thức Xoa Ma Na, hay Tỳ Kheo 

ÑI với những vị đạo sư người Hoa. Ngày nay 

người ta đang nghĩ đến việc mang dòng truyền 

thừa Sa DI, Thức Xoa Ma Na và Tỳ Kheo Ni từ 

Trung Quốc và Đài Loan sang nhập vào hệ thống 

Phật giáo Nguyên Thủy—See Sramaneri, 

Siksamana, and BhiksunI. 

Nun studenf: Ni sinh. 

Nun teacher: Ni Pháp Sư—Effeminate. 

Nunery (n): Convent—Monastery for nuns or 

Bhikkhunis—NI Tự—NI viện —The first nunery in 

China 1s said to have been established in the Han 

dynasty—Ni viện đầu tiên được thành lập tại 

Trung Hoa dưới triều đại nhà Hán. 

Nuptial (a): Thuộc về hôn lễ. 

Nurturing or renewal of vows: Posadha 

(skÐ—Upavasatha (sk)—Uposana (skÙ— 

Uposatha (p)—Bi-monthly Fasting (fas)—Bố tát. 

Nutriment of blessedness: Deeds of charity— 

Phúc đức tư lương. 

Nutriment of sensation: Xúc thực—One of the 

four nutriments or four kinds of food—Một trong 

bốn loại thực phẩm—See Four kinds of food. 

Nutritive essence: Oja (skÙ—Bản chất dinh 

dưỡng. 

Nyagrodha (sk0: 

Câu Đà. 

l) Banyan-ree—Cây đa—The down growing 
tree, Ficus Indica, or banyan; hiph and wide 
spreading, leaves like persimmon leaves, fruit 
called “to-lo” used as a cough-medicine: Một 
loại cây giống như cây đa, tàng rộng, lá giống 
như lá hồng, trái gọi là “đa lặt? được dùng để 
làm thuốc ho. 


Banyan tree—Cây đa—N¡ 


2) Also interpreted as the willow, probably from 
the drooping characteristic: Cũng được diễn 
dịch như là cây liễu, có lẽ do tính chất rũ 
xuống của tàng cây. 

Nvanaftiloka (1878-1957): Anton Walter Florus 

Guecth, came from a Catholic family. He was a 

German violn vituouso who converted to 

Buddhism after traveling to India, Sri Lanka and 

Burma. During a trip to Sri Lanka, he came In 

contact with Buddhism. He then went to Burma 

where he entered the Buddhism monastery. He 
became one of the most Important Pali scholar. 

He was ordained as a Theravada monk In Burma 

in 1903, and ¡in 1911 he returned to Sri Lanka, 

where he founded a hermitage. Among his works 
of translation: Milindapanha, Aguttara-nikaya và 

Vasuddhi-Magga. He also wrote or composed a 

number of books, including “Guide through the 

Abhidharma Pitaka” and “Path to Deliverance,” 

many doctrinal works and a Buddhist Dictionary—— 

Tên thật của ông là Anton Walter Florus Gucth, 

xuất thân từ một gia đình Thiên chúa giáo. Ông là 

một nhạc sĩ dương cầm đại tài, người đã cải sang 
đạo Phật sau khi du hành sang Ấn Độ. Trong một 
chuyến du hành sang Tích Lan, ông đã tiếp xúc 
với Phật giáo, sau đó ông sang Miến điện xuất gia 
tu học. Ông đã trở thành một trong những học giả 

Ba Li nổi tiếng. Ông thọ đại giới như là một vị sư 

Theravada tại Miến Điện vào năm 1903, và vào 

năm 1911 ông trở lại Sri Lanka, tại đây ông xây 

dựng một chỗ ở của người ẩn sĩ và tu tập tại đó. 

Những dịch phẩm của ông gồm có: Milindapanha, 

Anguttara-nikaya và Vasuddhi-Magga. Ông cũng 

viết một số sách, trong đó có “Luận Tạng” và 

“Con Đường Giải Thoát,” nhiều sách giáo khoa 

và một bộ Tự Điển Phật giáo. 

Nyanti (skt): Thâm Nhập—N¡ Diên Để—Deep 

enterinø—To Infiltrate—To penetrate 1nfo, or the 

deep sense, I.e. desire, covefousness, cupIdity—— 

Tên riêng của tham (lòng tham có khả năng đi 

sâu vào cái cảnh mà nó muốn, lại có thể đi sâu 

vào tự tâm nên gọi là thâm nhập). 

Nyaya-dvaratarka-sastra (sk: Nhân Minh 

Chánh Lý Môn Luận—A treatise composed by 

Dignaga, translated Into Chinese by I-Ching 

during the Tang dynasty—Bộ luận về lý luận học 

được Ngài Trần Na biên soạn và ngài Nghĩa Tịnh 
dịch sang Hoa Ngữ vào thời nhà Đường. 


3142 


Nyayapravesa Sastra (skÐ: Nhơn Minh Nhập 
Chánh Lý Luận—The sastra was composed by 
Sankarasvamin, wrifen on 
Logic” A treatse on logic composed by 
Sankarasvamn, follower of Dignaga, translated 
into Chinese by Hsuan-Tsang In one book, on 
which there are numerous commentaries and 
works—Bộ Luận được Ngài Do Thương Kiết La 
Chủ soạn, nói về Luận Lý học. Thuyết minh về lý 
luận (chân năng lập, chân năng phá, chân hiện 
lượng, chân tỷ lượng, tự năng lập, tự năng phá, tự 
hiện lượng, tự tỷ lượng) do đệ tử của Trần Na là 
Thương Yết La soạn, Trần Huyển Trang đời 
Đường dịch sang Hoa Ngữ, một quyển bao gồm 
những lời bình. 

Nyingmapa (tib): The oldest of the four orders of 
Tibetan Buddhism. It 1self back to 
Padmasambhava, the yogin who according to 
Tibetan tradition helped to establish Buddhism in 
Tibet In the eighth century. Its name 1s based upon 
the fact that its adherents rely on the “old 
translations,” made during the period of the “first 
dissemination” of Buddhism to Tibet. Its highest 
meditative practice 1s “Dzogchen” or “great 
perfection,” and 1t is the order most closely 
associated with the “hidden treasure” (Gter Ma) 
tradiion. The texts of the “hidden treasure” 
tradition are believed by NyIingmapa to have been 
hidden by Padmasambhava and his disciples, who 
placed spells on them to ensure that they would 
only be discovered at the proper time and by the 
PIOpeT (Gter-ston). The 
other main source of Nyingmapa doctrines and 
practices 1s the “teaching lineage,” believed to 
represent an unbroken line of transmission of the 
dharma from the Buddha. Dnlike the other orders 
of Tibetan Buddhism, 1t never developed a 
centralized leadership or organized hierarchy 
(đẳng cấp), and generally avoided political 
involvements—Trường phái lâu đời nhất trong 
bốn trường phái của Tây Tạng. Trường phái này 
cho rằng nó có từ thời của ngài Liên Hoa Sanh, 
nhà du già mà theo truyền thống Tây Tạng đã 
giúp thành lập Phật giáo Tây Tạng vào thế kỷ thứ 
8. tên của trường phái này dựa trên sự kiện là 
trường phái dựa vào những bản cựu dịch có từ thời 
cuộc truyền bá Phật giáo Tây Tạng lần thứ nhất. 
Tu tập thiển cao nhất của trường phái là 


“Introduction to 


traces 


“treasure điscoverer” 


“Dzogchen” hay là “Đại Ba La Mật,” và trường 
phái có liên hệ thật mật thiết với trường phái “Ấn 
Tạng.” Nyingmapa tin rằng những kinh văn của 
trường phái “Ẩn Tạng” đã được dấu đi bởi ngài 
Liên Hoa Sanh và những đệ tử của ngài, họ đã 
cất giấu những pháp chú vào nơi mà họ tin rằng 
đúng thời sẽ có người tìm ra. Nguồn chính khác 
của trường phái Nyingmapa là giáo pháp và sự tu 
tập của họ là giáo pháp truyền thừa, mà người ta 
tin rằng nó tiêu biểu cho sự truyền thừa không đứt 
đoạn từ thời Phật tổ. Không giống như những 
trường phái khác ở Tây Tạng, trường phái 
Nyingmapa không phát triển lãnh đạo trung ương 
hay tổ chức đẳng cấp, và thường tránh quan hệ 
đến chính trị. 

Nyo (jap): Tathata (skÐ. 

1) Realiy—Như thực. 

2) True nature: True state of things—Thực tánh. 
NÑiyoga (p): Order—Mệnh lệnh. 

Nyo-Ï (jap): Như ý (as one wishes). 

Nyo-I-Ju (jap): Cintamani (skt)—The gem of 
doïng as one pleases—Như ý châu. 

Nyojo (ap): Sư Như Tịnh (1163-1228), Phật giáo 
Nhật Bản. 

Nvyoral (jap): Tathagata (sk)—The Thus-gone— 
Như Lai—See Tathagata. 

Nyshanda (skt): Sở Lưu—Đẳng Lưu—Sự chảy 
ra hay chẩy xuống—Flowing-out or down. 











Proverbs— Tục ngữ: 


A fault confessed ¡s half redressed: Biết nhận lỗi 
là đã sửa được phân nửa. 


A flow will have an ebb: Sông có khúc, người có 
lúc. 


